SÁCH GIÁO LY 
CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 


Logo ngoài bia: hinh phác hoa theo büc khác trén mó 
dá trong hang toai dao Domitilla ở Róma, vào cuối thé 
kỷ thứ ba. Hinh ánh người mục tử này, có nguồn gốc từ 
lương dân, được Kitô hữu thời đó lấy lại để diễn tả việc 
an nghỉ và hạnh phúc mà linh hồn những người quá cố 
tìm được trong đời sống vĩnh cửu. 


Hình ảnh đó cũng gợi lên một số khía cạnh đặc trưng 
của Sách Giáo Lý này: Đức Kitô, Vị Mục tử nhân lành 
dẫn dắt và báo vệ tín hữu (con chiên) bằng quyền năng 
của Người (cây gậy), lôi cuốn họ bằng khúc nhạc du 
dương của chân lý (sáo bè), và cho họ an nghỉ dưới 
bóng “cây sự sống”, là cây Thánh giá cứu chuộc mà 
Người dùng để mở cửa thiên đàng. 


SÁCH GIÁO LY 
CUA 
HÓI THÁNH CÓNG GIÁO 


Bản dich chính thức của Uy Ban Giáo Ly Đức Tin 
truc thuóc Hói Dóng Giám Muc Viét Nam. 


Dich từ nguyên tác La ngữ: 
*CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE" 
do Toà Thánh Vatican soạn thảo 


và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaoló II công bố năm 1992. 


Libreria Editrice Vaticana, 1997, Città del Vaticano. 


NHÀ XUẤT BÁN TÓN GIÁO - HÀ NÓI 2009 


4 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 
CONGREGAZIONE 00120 Città del Vaticano, z 
PER LA DOTTRINA Palazzo del S. Uffizio 25 giugno 2009 


DELLA FEDE 


Pror. N. 1/03 


(Si prega citare il numero nella risposta) 


Eccellenza Rev.ma, 


con lettera del 28 ottobre scorso, qui pervenuta il 24 giugno u.s., Ella 
trasmetteva a questa Congregazione, per competente esame, il progetto di traduzione in 


lingua Vietnamita del Catechismo della Chiesa Cattolica. 


Questa Congregazione, dando fiducia agli esperti revisori, indicati da Vostra 
Eccellenza, concede, per quanto di sua competenza, il proprio assenso alla pubblicazione 


della suddetta traduzione ('imprimi potest’). 


RingraziandoLa vivamente, colgo volentieri l'occasione per porgerLe distinti 
ossequi 
dev.mo 


William Cardinale Levada 
Prefetto 


Eccellenza Rev.ma 

Mons. Pietro Nguyen Van Nhon 
Presidente 

Conferenza Episcopale Vietnamita 
9 Nguyen Thai Hoc 

Da Lat, Lam Dong 

Viet Nam 


BÓ GIÁO LY DÜC TIN 
00120 Città del Vaticano 
Palzzo del S. Uffizio 


Prot. N. I/ 03 


Ngày 25 tháng 6 năm 2009 


Kính thua Đức Cha, 


Trong thu Đức Cha viết ngày 28 tháng 10 năm trước và đã 
dén ngày 24 tháng 6 nám 2009, Düc Cha dà güi cho Bó có thám 
quyền để duyệt lai Bán dịch tiếng Việt Sách Giáo Ly của Hội 
Thánh Công Giáo. 


Tin tưởng ở những chuyên viên hiệu đính do Đức Cha chỉ 
định, và theo thẩm quyển của mình, Bộ chấp thuận cho ấn hành 
bản dich này (“imprimi potest”). 


Tôi vô cùng cám ơn Đức Cha, và nhân dịp này, xin gửi đến 
Đức Cha những lời cầu chúc tốt đẹp. 


Chân thành, 
Hồng Y William Levada 
Bó Truóng 


Kính güi 

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 
Chủ tịch 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

9 Nguyễn Thái Học 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

Việt Nam 


KY HIÉU CÁC SÁCH THÁNH KINH 


Viết tắt Tên sách tiếng Việt 


Tên sách tiếng La tỉnh 


CỰU ƯỚC 
AI ca Lamentationes 
Amót Prophetia Amos 
Barüc Liber Baruch 
Chám ngón Liber Proverbiorum 
Diém ca Canticum Canticorum 
Dacaria Prophetia Zachariae 
Dân số Liber Numeri 
Danien Prophetia Danielis 
Dé nhi luát Liber Deutoronomii 
Édékien Prophetia Ezechielis 
Étra Liber Esdrae 
Étte Liber Esther 
Gióp Liber Iob 
Giuditha Liber Iudith 
Gióen Prophetia Ioel 
Gióna Prophetia Ionae 
Giérémia Liber Ieremiae 
Giósué Liber Iosue 
Giáng vién Liber Ecclesiastes 
Huấn ca Liber Ecclesiasticus 
Hósé Prophetia Osee 
Isaia Liber Isaiae 
Khabacúc Prophetia Habacuc 
Khácgai Prophetia Aggaei 


Khón ngoan 
Lévi 

Macabé quyén 1 
Macabé quyén 2 
Mikha 

Malakhi 


Liber Sapientiae 

Liber Leviticus 

Liber I Maccabaeorum 
Liber II Maccabaeorum 
Prophetia Michaeae 
Prophetia Malachiae 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1 Cr 
2 Cr 


Nakhum 

Nokhemia 

Óvadia 

Rút 

Sử biên niên quyển 1 
Sử biên niên quyển 2 
Samuen quyển 1 
Samuen quyén 2 
Sáng thé 

Tóbia 

Thủ lãnh 

Thánh vịnh 

các Vua quyển 1 

các Vua quyển 2 
Xuất hành 

Xóphónia 


Prophetia Nahum 
Liber Nahemiae 
Prophetia Abdiae 
Liber Ruth 

Liber I Paralipomenon 
Liber II Paralipomenon 
Liber I Samuelis 

Liber II Samuelis 
Liber Genesis 

Liber Thobis 

Liber Iudicum 

Liber Psalmorum 
Liber I Regum 

Liber II Regum 

Liber Exodus 
Prophetia Sophoniae 


TÂN ƯỚC 


Côlôxê 

1 Côrintô 

2 Côrintô 
Công vụ tông đồ 
Do thái 
Êphêxô 
Gioan 

1 Gioan 

2 Gioan 

9 Gioan 
Giacôbê 
Giuđa 
Galát 

Khải huyền 
Luca 
Máccô 
Mátthêu 
Philípphé 
Philémón 


Epistula ad Colossenses 
Epistula I ad Corinthios 
Epistula II ad Corinthios 
Actus Apostolorum 

Epistula ad Hebraeos 

Epistula ad Ephesios 
Evangelium secundum Ioannem 
Epistula I Ioannis 

Epistula II Ioannis 

Epistula III Ioannis 

Epistula Iacobi 

Epistula Iudae 

Epistula ad Galatas 
Apocalypsis Ioannis 
Evangelium secundum Lucam 
Evangelium secundum Marcum 
Evangelium secundum Matthaeum 
Epistula ad Philippenses 
Epistula ad Philemonem 


Các chữ viét tắt khác 


1 Pr 1 Phéró 
2 Pr 2 Phéró 
Rm Roma 


1 Tm 1 Timóthé 
2 Tm 2 Timôthê 


Tt Titô 
1 Tx 1 Thêxalônica 
2 Tx 2 Thêxalônica 


Epistula I Petri 

Epistula II Petri 

Epistula ad Romanos 

Epistula I ad Timotheum 
Epistula II ad Timotheum 
Epistula ad Titum 

Epistula I ad Thessalonicenses 
Epistula II ad Thessalonicenses 


SÁCH GIÁO LY này sử dung bán dịch Thánh Kinh của 
Nhóm Phiên Dich CÁC GIÓ KINH PHUNG VU, vói đôi chút thay 
đổi, khi cán thiết, cho phù hợp vói ván mach. 


CÁC CHỮ VIẾT TÁT KHÁC 


COD 

concl 

Const 
Const. ap 
Const. dogm 
Const. past 
CSEL 


Decl 


Acta Apostolicae Sedis 

Actio 

Adhortatio apostolica 

Analecta hymnica Medii Aevi 

Biblioteca patristica 

caput vel corpus 

Corpus apologetarum Christianorum saeculi 
secundi 

caput 

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 

Corpus Christianorum (Series Graeca) 

Corpus Christianorum (Series Latina) 

Conferatur 

Codex Iuris Canonici 

Conciliorum Oecumenicorum Decreta 

conclusio 

Constitutio 

Constitutio apostolica 

Constitutio dogmatica 

Constitutio pastoralis 

Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum 

Declaratio 


10 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Decr 
DS 


ed 


Ed. Leon. 


Ep. ap. 
Funk 
GCS 
Ibid 

Id 
Inscr 
Litt. enc. 
MGH 
MHSI 
p 

PG 

PL 


ĐGH 


Decretum 

H. Denzinger-A. Schónmetzer, Enchiridion 
Symbolorum definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morum 

editio 

Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici 
Opera omnia iussu impensaque Leonis 
XIII P.M. edita 

Epistula apostolica 

F.X. Funk, Patres apostolici, 2a ed. 

Die griechischen christlichen Schrifsteller 

Ibidem 

Idem 

Inscriptio 

Litterae encyclicae 

Monumenta Germaniae historica 

Monumenta historica Societatis Iesu 

pagina (ae) 

Patrologia graeca (J.P. Migne) 

Patrologia latina (J.P. Migne) 

Patrologia latina. Supplementum 

Patristische Texte und Studien 

quaestio 

Sources chrétiennes 

Sessio 

Stromata patristica et medievalia 

Textes et documents 

Textus patristici et liturgici 

volumen 

Cóng dóng 

Düc Giáo Hoàng 

Xem 


TÓNG HIÉN 
«*KHO TÀNG DÜC TIN" 


CONSTITUTIO APOSTOLICA 
"FIDEI DEPOSITUM" 


CÓNG BÓ SÁCH GIÁO LY 
CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 
ĐƯỢC SOẠN THẢO 
TIẾP SAU CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 


GIOAN-PHAOLÔ II, GIÁM MỤC, 
TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA 
ĐỀ GHI NHỚ MUÔN ĐỜI 


Kính gởi chu huynh khả kính là các vị Hồng y, 
Thượng Phụ, Tổng Giám Mục và Giám mục, 
các linh mục và phó tế 
cùng mọi thành phần dân Thiên Chúa. 


1. DẪN NHẬP 


KHO TÀNG ĐỨC TIN đã được Chúa đã trao ban cho Hội 
Thánh Ngài gìn giữ, và Hội Thánh vẫn không ngừng chu toàn 
nhiệm vụ đó. Công đồng chung Vaticanô II, do vị tiền nhiệm đáng 
nhớ của chúng tôi là Đức Gioan XXIII long trọng khai mạc cách 
đây ba mươi năm, đã có ý định và ước muốn nêu rõ sứ vụ tông đồ 
và mục vụ của Hội Thánh, nhờ đó ánh sáng rạng ngời của chân lý 


12 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Tin Mừng sé thúc đẩy mọi người tim kiếm và đón nhận tinh yêu 
cao vời của Chúa Kitô (x. Ep 3,19). 


Đức Gioan XXIII đã uỷ thác cho Công đồng nhiệm vụ chính 
yếu là gìn giữ và giải thích tốt hơn nữa kho tàng quý báu của đạo 
lý Kitô giáo, để ý nghĩa kho tàng ấy được sáng tỏ hơn cho các Kitô 
hữu cũng như mọi người thiện chí. Vì vậy, Công đồng không đặt 
nặng việc kết án các sai lạc của thời đại, nhưng dành ưu tiên cho 
nỗ lực bày tỏ một cách thanh thản sức mạnh và vẻ đẹp của đạo lý 
đức tin. Ngài nói: “Được ánh sáng của Công đồng này soi chiếu, 
như chúng tôi tin tưởng, Hội Thánh sẽ có thêm nhiều nguồn ơn 
thiêng liêng phong phú, và nhờ tiếp thu được từ đó những năng lực 
mới, Hội Thánh sẽ vững vàng nhìn vào tương lai. Chúng ta cần 
phải bắt tay thực hiện cách phấn khởi và không sợ hãi công việc 
mà thời đại chúng ta đòi hỏi, để tiếp tục con đường Hội Thánh đã 
đi từ gần hai mươi thé kỷ qua". 

Với ơn Chúa giúp đỡ, qua bốn năm làm việc miệt mài, các 
nghị phụ Công đồng đã đúc kết và trình bày cho toàn thể Hội 
Thánh một tổng hợp các đạo lý và quy tắc mục vụ rất đáng kính 
nể. Các mục tử cũng như các Kitô hữu tìm được ở đấy những chỉ 
dẫn để thực hiện công cuộc “đổi mới suy tư, hành động, phong hóa, 
phục hưng sức mạnh tinh thần, niềm vui và hy vong mà Công 
đồng hết lòng mong muốn”. 

Sau khi kết thúc, Công đồng vẫn không ngừng thúc đẩy đời 
sống Hội Thánh. Năm 1985, chúng tôi đã có thể tuyên bố: “Đối với 
chúng tôi là người đã được đặc ân tham dự và cộng tác tích cực vào 
tiến trình của Công đồng, Vaticanô II luôn luôn là, và một cách 
đặc biệt trong triều đại Giáo Hoàng của chúng tôi, tiếp tục là điểm 
quy chiếu thường hằng cho mọi hoạt động mục vụ của chúng tôi, 
trong nỗ lực có ý thức nhằm thể hiện cách vững vàng và chắc chắn 
các chỉ đạo của Công đồng, trên bình diện mỗi Giáo Hội địa 
phương cũng như trên bình diện Hội Thánh toàn cầu. Thật sự, 
phải luôn luôn trở về với nguồn mach ấy””. 

Do ý định này, ngày 25/1/1985, chúng tôi đã triệu tập một 
hội nghi bất thường của Thượng Hội đồng Giám mục, nhân dip kỷ 
niệm hai mươi năm Công đồng kết thúc. Mục đích của hội nghị là 
tạ ơn Thiên Chúa vì các hồng ân và hoa trái thiêng liêng của Công 
đồng Vaticanô II, đồng thời đào sâu giáo huấn của Công đồng, để 


! DGH Gioan XXIII, Diễn văn khai mạc Công đồng Vaticanô II, ngày 11/10/1962: AAS 54 
(1962) 788-791. 

? DGH Phaoló VI, Diễn văn bế mạc Công đồng Vaticanô II, ngày 8/12/1965: AAS 58 (1966), 7- 
8. 

3 DGH Gioan Phaolô II, Diễn văn ngày 25/1/1985: L'Osservatore Romano, ngày 27/1/1985. 


Tông Hiến “Kho Tùng Đúc Tin” 13 


toàn thé các Kitô hữu tiếp nhận, thấm nhuán và áp dụng rộng rãi 
hơn. 


Trong bối cảnh này, các nghị phụ của Thượng Hội đồng đã 
khẳng định: “Ước nguyện chung là có một sách giáo lý hay một 
bản tóm lược toàn bộ đạo lý công giáo cả về đức tin lẫn luân lý, để 
làm điểm quy chiếu cho các sách giáo lý hay bản toát yếu được 
biên soạn ở các vùng khác nhau. Việc trình bày đạo lý phải có tính 
chất thánh kinh và phụng vụ, diễn đạt một đạo lý lành mạnh, 
đồng thời thích nghi với đời sống hiện nay của các Kitô hữư'”. 
Ngay khi Thượng Hội đồng kết thúc, tôi đã theo đề nghị đó vì nó 
“đáp ứng hoàn toàn một nhu cầu thiết thực của Hội Thánh toàn 
cầu cũng như của các Giáo Hội dia phuong". 

Vì thế, hôm nay chúng tôi hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, vì có 
thể giới thiệu cho toàn thể Hội Thánh “bản văn quy chiếu” này với 
tên gọi là Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công giáo để canh tân 
việc dạy giáo lý nhờ các nguồn mạch sống động của đức tin. 


Sau việc canh tân phụng vụ và soạn thảo bộ Giáo Luật mới 
cho Giáo Hội La tinh và các bộ luật cho các Giáo Hội Đông phuong 
Công giáo, Sách Giáo Lý này sẽ góp phần rất quan trọng vào công 
cuộc đổi mới toàn bộ đời sống Hội Thánh, như Công đồng Vaticanô 
II mong muốn và đã khởi sự. 


2. LỘ TRÌNH VÀ TINH THẦN SOẠN THẢO BẢN VĂN 

Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo là kết quả của một 
sự cộng tác rất rộng rãi và được hoàn thiện qua sáu năm làm việc 
vất và trong tinh thân cởi mở và tâm hồn nhiệt thành. 


Năm 1986, chúng tôi đã uỷ thác cho một ủy ban gồm mười hai 
vị Hồng y và Giám mục, do Đức Hồng y Joseph Ratzinger làm chủ 
tịch, nhiệm vụ soạn thảo một đề cương chuẩn bị cho sách giáo lý theo 
yêu cầu của các nghị phụ Thượng Hội đồng. Một hội đồng biên tập, 
gồm bảy vị Giám mục giáo phận là những chuyên gia thần học và dạy 
giáo lý, đã được thành lập để giúp ủy ban trong công việc này. 


Với nhiệm vu dé ra những nguyên tắc chỉ đạo và quan tâm 
xúc tiến công việc, ủy ban đã chăm chú dõi theo tất cả quá trình 
biên soạn của chín bản văn nối tiếp nhau. Về phần mình, hội đồng 
biên tập đảm nhận nhiệm vụ viết bản văn, sửa đổi theo yêu cầu của 
ủy ban và lưu ý đến nhận xét của các nhà thần học, các người diễn 


^ Thượng Hội đồng Giám mục (Khóa bất thường, 1985), Báo cáo tổng kết, ngày 7/12/1985: 
Enchiridion Vaticanum 9, II, B, a, n. 4, p. 1758, n. 1797. 

? DGH Gioan Phaoló II, Diễn văn bế mạc Thượng Hội đồng Giám muc (Khóa bất thường), 
ngày 7/12/1985, n.6: AAS 78 (1986), 435. 


14 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


giải đạo lý Kitô giáo, các học viện, nhất là của các Giám mục trên 
toàn thế giới, nhằm hoàn chỉnh bản văn. Trong hội đồng, các ý kiến 
khác nhau đã được đem ra đối chiếu một cách rất hữu ích. Nhờ đó, 
bản văn được thêm phong phú, đồng thời vẫn bảo đảm sự thống 
nhất và đồng bộ. 


Bản dự thảo đã được gởi đến tất cả các Giám mục Công giáo, 
các Hội đồng Giám mục hay Thượng Hội đồng, các học viện thần 
học và dạy giáo lý để tham khảo ý kiến. Cách chung, bản dự thảo 
đã được hàng Giám mục tiếp nhận rất thuận lợi. Có thể khẳng 
định rằng Sách Giáo Lý này là kết quả cộng tác của toàn thể hàng 
Giám mục Hội Thánh Công giáo. Các ngài đã quảng đại đáp lại lời 
mời gọi của chúng tôi để tham gia trách nhiệm trong một sáng 
kiến liên hệ chặt chẽ đến đời sống Hội Thánh. Sự hưởng ứng của 
các Giám mục làm chúng tôi rất vui mừng, vì bấy nhiêu tiếng nói 
tập hợp lại đã tạo nên như một “bản giao hưởng đức tin”. Việc thực 
hiện Sách Giáo Lý này cho thấy rõ tính tập đoàn của hàng Giám 
mục và chứng thực tính Công giáo của Hội Thánh. 


3. PHÁN CHIA ĐỀ MỤC 


Sách Giáo Lý phải trình bày một cách trung thành và có hệ 
thống đạo lý của Thánh Kinh, của Thánh Truyền sống động trong 
Hội Thánh, của Huấn Quyên chân chính, cũng như gia sản thiêng 
liêng của các Giáo phụ, các Thánh tiến sĩ, và các Thánh nam nữ 
trong Hội Thánh, nhờ đó các mầu nhiệm Kitô giáo được hiểu biết 
tốt hơn và đức tin của dân Thiên Chúa được kiện toàn. Cần phải 
dé ra sự lý giải thích đáng cho các công bố về đạo lý mà Chúa 
Thánh Thần đã gợi lên cho Hội Thánh qua các thời đại. Hơn nữa, 
Sách Giáo Lý cũng phải là một trợ giúp cho việc lấy ánh sáng đức 
tin soi sáng những hoàn cảnh mới và những vấn đề chưa được đặt 
ra trong quá khứ. Vì thế Sách Giáo Lý này sẽ gồm cả những điều 
mới lẫn điều cũ (x. Mt 13,52), bởi đức tin luôn luôn là một và luôn 
luôn là nguồn mạch của những ánh sáng mới. 

Để đáp ứng hai đòi hỏi ấy, Sách Giáo Lý của Hội Thánh 
Công Giáo, một mặt lấy lại cách sắp xếp “cũ”, đã trở thành truyền 
thống mà Sách Giáo Lý của thánh Piô V đã theo, và chia nội dung 
thành bốn phán: Kinh Tin Kính; Phụng vu thánh, đứng đầu là các 
bí tích; Luân lý Kitô giáo, được trình bày dựa trên Mười Điều Rán; 
cuối cùng là Kinh nguyện Kitô giáo. Tuy nhiên, đồng thời, nội dung 
thường được trình bày theo cách “mới” để đáp ứng các yêu cầu của 
thời đại chúng ta. 

Bốn phần có liên hệ chặt chẽ với nhau: mầu nhiệm Kitô giáo 
là đối tượng của đức tin (Phần thứ nhất); mầu nhiệm ấy được cử 


Tông Hiến “Kho Tùng Đúc Tin” 15 


hành và được truyền thông qua các hành động phụng vụ (Phần thứ 
hai); máu nhiệm ấy hiện diện dé soi sáng và nâng đỡ con cái 
Thiên Chúa trong các việc làm của họ (Phần thứ ba); mầu nhiệm 
ấy đặt nền móng cho kinh nguyện của chúng ta, mà tiêu biểu đặc 
biệt là kinh Lạy Cha, và tạo thành đối tượng cho lời cầu xin, ca 
ngợi và chuyển cầu của chúng ta (Phần thứ tu). 


Chính phụng vụ là kinh nguyện; chỗ chính đáng để tuyên 
xưng đức tin là trong cử hành phụng tự. Ấn sủng, hoa trái của các 
bí tích, là điều kiện không thay thế được trong đời sống luân lý 
Kitô giáo, cũng như đức tin là điều kiện để tham dự phụng vụ của 
Hội Thánh. Nếu đức tin không được triển khai bằng việc làm, thì 
đó là đức tin chết (x. Gc 2,14-26) và không thể mang hoa quả dẫn 
đến sự sống vĩnh cửu. 


Đọc Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, chúng ta có thể 
nắm được sự thống nhất tuyệt vời của máu nhiệm của Thiên Chúa, 
và kế hoạch cứu độ của Ngài, cũng như vị trí trung tâm của Đức 
Kitô Giêsu, Con Một Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến, làm 
người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, nhờ quyền năng 
Chúa Thánh Thần, để trở thành Đấng Cứu Độ chúng ta. Đã chết 
và đã sống lại, Người luôn hiện diện trong Hội Thánh của Người, 
nhất là trong các bí tích. Chính Người là nguồn mạch thật của đức 
tin, là máu mực của đời sống luân lý Kitô giáo và là Tháy day 
chúng ta cầu nguyện. 


4. GIÁ TRI ĐẠO LÝ CỦA BẢN VĂN 


Ngày hai mươi lám tháng Sáu năm nay, chúng tôi đã phê 
chuẩn, và hôm nay chúng tôi lấy Quyền Tông Đồ của chúng tôi 
truyền phổ biến Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Đây là 
bản trình bày đức tin Hội Thánh và đạo lý Công Giáo, được Thánh 
Kinh cũng như Truyền Thống Tông Đồ và Huấn quyền Hội Thánh 
xác nhận hoặc soi sáng. Chúng tôi tuyên bó đây là quy luật vững 
chắc để truyền dạy đức tin, và do đó là một dụng cụ chính đáng cho 
sự hiệp thông trong Hội Thánh. 


Ước gì quyển sách này giúp ích cho công cuộc canh tân mà 
Chúa Thánh Thần không ngừng kêu gọi Hội Thánh của Thiên 
Chúa, Thân Thể Đức Kitô, thực hiện trên đường lữ thứ tiến về ánh 
sáng rực rỡ của Nước Trời! 


Việc phê chuẩn và công bố Sách Giáo Lý của Hội Thánh 
Công Giáo thuộc về thừa tác vụ mà người kế nhiệm thánh Phêrô 
muốn cống hiến cho Hội Thánh Công giáo, cho tất cả các Giáo Hội 
địa phương đang sống hòa hợp và hiệp thông với Toà Thánh 
Rôma: nghĩa là thừa tác vụ để nâng đỡ và củng cố đức tin cho tất 


16 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


cả các món đệ Chúa Giêsu (x. Lc 22,32), cũng như tăng cường các 
mối dây hợp nhất trong cùng một đức tin tông truyền. 


Vì vậy, chúng tôi xin các mục tử của Hội Thánh cũng như các 
tín hữu hãy đón nhận Sách Giáo Lý này trong tỉnh thần hiệp 
thông và chuyên cần sử dụng sách này trong khi chu toàn sứ vụ 
loan báo đức tin và kêu gọi người ta sống theo Tin Mừng. Sách 
Giáo Lý này được trao cho họ để làm bản tham chiếu chắc chắn và 
có thẩm quyển trong việc giảng dạy đạo lý công giáo, và cách 
riêng, trong việc soạn các sách giáo lý địa phương. Sách này cũng 
được trao cho mọi tín hữu muốn biết rõ hơn về những điều phong 
phú khôn lường của ơn cứu độ (x. Ep 3,8). Sách này muốn nâng đỡ 
những nỗ lực đại kết, được khởi xướng từ ao ước thánh thiện muốn 
đạt tới sự hợp nhất tất cả các Kitô hữu, qua việc nêu rõ sự mạch 
lạc hài hoà lớn lao và kỳ diệu của đức tin công giáo. Cuối cùng, 
Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo được trao cho tất cả 
những ai thắc mắc về niềm hy vọng nơi chúng ta (x. 1 Pr 3,15) và 
muốn biết Hội Thánh Công Giáo tin gì. 

Sách Giáo Lý này không có ý định thay thế các sách giáo lý 
địa phương được phê chuẩn bởi giáo quyển, bởi các Giám muc giáo 
phận và các Hội Đồng Giám Mục, nhất là khi đã được Tòa Thánh 
phê chuẩn. Sách này có ý khích lệ và giúp soạn thảo những sách 
giáo lý mới ở từng địa phương theo những hoàn cảnh và văn hóa 
khác nhau, nhưng vẫn lưu tâm gìn giữ sự hợp nhất trong đức tin và 
lòng trung thành với đạo lý công giáo. 


KẾT LUẬN 

Để kết thúc văn kiện giới thiệu Sách Giáo Lý của Hội Thánh 
Công Giáo, chúng tôi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Me 
Ngôi Lời Nhập Thé và Mẹ Hội Thánh, lấy lời chuyển cầu đầy 
quyền năng của Me mà nâng đỡ công việc day giáo lý của toàn thể 
Hội Thánh trên mọi cấp độ, trong giai đoạn này, khi Hội Thánh 
được mời gọi có một nỗ lực mới trong công cuộc Phúc Âm hóa. Xin 
cho ánh sáng đức tin chân thật giải thoát nhân loại khỏi cảnh u 
tối và nô lệ của tội lỗi, và dẫn đưa họ đến sự tự do duy nhất đúng 
nghĩa (x. Ga 8,32), nghĩa là sự tự do của đời sống trong Chúa Giêsu 
Kitô, thể hiện ở đời này dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, 
và hướng về sự sung mãn của hạnh phúc được chiêm ngưỡng Thiên 
Chúa mát giáp mặt trong Nước Trời (x. 1 Cr 13,12; 2 Cr 5,6-8). 


Ban hành ngày mười một tháng Mười, năm 1992, nhân dip ky 
niệm 30 năm ngày khai mạc Công đồng Vaticanó II, năm thứ 14 
triều đại giáo hoàng của chúng tôi. 


GIOAN PHAOLÔ II 


LOI MÓ DÁU 
PROOEMIUM 


“Lạy Cha, .. sự sống đời đời, đó là ho nhận biết Cha, Thiên Chúa 
duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là 
Giêsu Kitô” (Ga 17,3). “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng 
muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 
2,3-4). “Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được 
ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được 
cứu độ” (Cv 4,12), ngoài Danh Chúa Giêsu. 


L SU SỐNG CỦA CON NGƯỜI : 
- NHÂN BIẾT THIÊN CHÚA VÀ YÊU MÉN NGÀI 
VITA HOMINIS - DEUM COGNOSCERE ILLUMQUE AMARE 


1. Thiên Chúa, tu bán thé là Đấng vô cùng hoàn hảo và hanh 
phúc. Theo y dinh hoàn toàn do lòng nhân hậu, Ngài đã tu y tao 
dung con người, dé cho họ được thông phán sự sóng hanh phúc của 
Ngài. Do đó, trong mọi thời và mọi nơi, Ngài đã đến gần với con 
người. Thiên Chúa kêu gọi con người, giúp họ tìm kiếm Ngài, nhận 
biết và đem hết tâm lực yêu mến Ngài. Thiên Chúa triệu tập mọi 
người, vốn đã bị phân tán vì tội lỗi, để hợp nhất thành gia đình 
của Ngài là Hội Thánh. Để thực hiện điều này, khi thời gian tới 
hồi viên mãn, Ngài đã sai Con Ngài đến làm Đấng Chuộc Tội và 
Cứu Độ. Trong và nhờ Người Con ấy, Thiên Chúa kêu gọi loài 
người để trong Chúa Thánh Thần, họ trở nên dưỡng tử của Ngài 
và do đó, được thừa hưởng sự sống hạnh phúc của Ngài. 


2. Để tiếng gọi ấy vang vọng trên toàn cõi địa cầu, Đức Kitô đã sai 
phái các Tông Đồ do Người tuyển chọn, trao cho các ông nhiệm vụ 
loan báo Tin Mừng: “Vậy anh em hãy đi, và làm cho muôn dân trở 
thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và 
Thánh Thân, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho 
anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” 
(Mt 28,19-20). Các Tông Đồ, nhờ sức mạnh của lời sai phái ấy, “ra 
đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng 
những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 
16,20). 


18 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


3. Những ai, nhờ ơn Chúa giúp, đã đón nhận lời kêu gọi này của 
Đức Kitô và tự nguyện đáp ứng, cũng được tình yêu Đức Kitô thúc 
đẩy đi loan báo Tin Mừng khắp nơi trên thế giới. Kho tàng này, 
những vị kế nhiệm đã lãnh nhận từ các Tông Đồ, và bảo toàn một 
cách trung tín. Mọi Kitô hữu cũng được kêu gọi lưu truyền kho tàng 
ấy từ đời nọ đến đời kia, bằng lời rao giảng đức tin, bằng cách 
sống đức tin trong sự hiệp thông huynh đệ, và bằng việc cử hành 
đức tin đó trong phụng vụ và kinh nguyện. 


II. LƯU TRUYÉN ĐỨC TIN - VIỆC DẠY GIÁO LÝ 
DE FIDE TRANSMITTENDA - DE CATECHESI 


4. Từ rất sớm, thuật ngữ Day Giáo Lý đã được dùng để goi toàn bộ 
các nỗ lực của Hội Thánh nhằm đào tạo các môn đệ, nhằm giúp 
người ta tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và nhờ tin nhu vậy mà 
được sống nhân danh Người, nhằm giáo dục và huấn luyện họ 
trong cuộc sống đời này, và như vậy, xây dựng Thân Thể Đức 
Kitô”. 

5. “Cách chung, có thể khẳng định dạy giáo lý là giáo dục đức tin 
cho trẻ em, thanh niên và người lớn, đặc biệt qua việc giảng dạy 
giáo lý Kitô giáo, thông thường được tiến hành một cách có tổ chức 
và hệ thống, với mục đích dẫn đưa tín hữu đến cuộc sống Kitô hữu 


sung mãn”. 


6. Dạy giáo lý có liên hệ với một số yếu tố khác trong sứ mạng mục 
vụ của Hội Thánh, mặc dầu không lẫn lộn với những yếu tố đó. 
Những yếu tố này mang ít nhiều tính chất của việc dạy giáo lý, 
chuẩn bi cho việc day giáo lý hoặc bắt nguồn từ đó. Đó là: việc sơ 
khởi loan báo Tin Mừng, cũng gọi là rao giảng truyền giáo nhằm 
khơi dậy đức tin; việc tìm kiếm những lý chứng để tin; kinh nghiệm 
sống cuộc đời Kitô hữu; việc cử hành các bí tích; việc gia nhập cộng 
đoàn Hội Thánh; việc làm chứng bằng hoạt động tông đồ và truyền 
giáo”. 

7. “Quả thật, việc dạy giáo lý được kết hợp và liên quan mật thiết 
với toàn bộ đời sống của Hội Thánh. Chính nhờ việc dạy giáo lý, 
Hội Thánh không những lan rộng về địa dư và gia tăng về số 
lượng mà nhất là còn tăng trưởng từ bên trong và đáp ứng với kế 
hoạch của Thiên Chúa”!. 


6 X. Cv 2,42. 

7 X. DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Catechesi tradendae, 1: AAS 71 (1979) 1277-1278. 
8 X. DGH Gioan Phaolô IL Tông huấn Catechesi tradendae, 18: AAS 71 (1979) 1292. 

? X. DGH Gioan Phaoló IL, Tông huấn Catechesi tradendae, 18: AAS 71 (1979) 1292. 

!9 X. DGH Gioan Phaoló IL, Tóng huấn Catechesi tradendae, 13: AAS 71 (1979) 1288. 


Lói mó dáu 19 


8. Những thời ky Hội Thánh duoc canh tân cũng là những thời kỳ mạnh vé 
việc dạy giáo lý. Thật vậy, vào thời hoàng kim của các Giáo phụ, người ta 
thấy có những Thánh Giám mục dành nhiều phần quan trọng trong thừa tác 
vụ của các ngài cho việc day giáo lý. Đó là thánh Cyrillô Giêrusalem, thánh 
Gioan Kim Khẩu, thánh Ambrôsiô, thánh Augustinô, và nhiều Giáo phụ 
khác. Các ngài đã để lại những tác phẩm dạy giáo lý mẫu mực. 


9. Thừa tác vụ dạy giáo lý luôn nhận được những nguồn năng lực mới từ 
các Công đông. Về điểm này, Công đồng Tridentinó là một thí dụ điển 
hình: 

— Công đồng đã dành phần ưu tiên cho việc dạy giáo lý trong các văn 
kiện của mình. 

— Công đồng là nguồn gốc của Sách Giáo Lý Rôma (Catechismus 
Romanus), một cuốn sách mang danh Công đồng; đây là một tác 
phẩm tuyệt vời với tính cách là bản toát yếu giáo lý Kitô giáo. 

— Công đồng đã khơi dậy trong Hội Thánh một mối quan tâm đáng kể 
đối với việc dạy giáo lý. 

— Công đồng đã thúc đẩy việc soạn thảo nhiều bộ sách giáo lý, là công 
trình của các Thánh Giám mục và thần học gia, như thánh Phêrô 
Canisiô, thánh Carôlô Bôrômêô, thánh Turibiô Môgrôvejô, thánh 
Rôbertô Bellarminô. 

10. Vì thế, không lạ gì sau Công đồng Vaticanô II (mà Đức Thánh Cha 
Phaolô VI coi như cuốn sách giáo lý vĩ đại của thời hiện đại), việc dạy 
giáo lý trong Hội Thánh lại được quan tâm. Các văn kiện sau đây làm 
chứng điều đó: Chỉ thị tổng quát về việc dạy giáo lý ban hành năm 1971, 
các khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Phúc âm hoá (1974) và về 
việc day giáo lý (1977), các tông huấn Evangelii nuntiandi (Loan báo Tin 
Mừng) (1975) và Catechesi tradendae (Day giáo lý) (1979) tổng kết các 
khoá họp Thượng Hội đồng Giám muc nói trên. Khóa hop bất thường của 
Thượng Hội đồng Giám mục, cử hành năm 1985, yêu cầu: “Ước nguyện 
chung là có một sách giáo lý hay một bản toát yếu tóm lược toàn bộ đạo 
lý công giáo, cá về đức tin lẫn luân lý”!, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II 
đã nhất trí với ước nguyện của Thượng Hội đồng Giám mục, ngài nhìn 
nhận rằng: “Ước nguyện đó nói lên một nhu cầu thiết thực của Hội Thánh 
toàn cầu cũng như của các Giáo Hội địa phương”. Ngài dà cẩn thận quan 
tâm để ước nguyện đó của các Nghị phụ được thực hiện. 


!! Thượng Hội đồng Giám mục, Khóa bất thường 1985, Báo cáo tổng kết II, B, a, 4 (E Civitate 
Vaticana 1985), 11. 

? ĐGH Gioan Phaoló II, Diễn văn bế mạc Thượng Hội dóng Giám mục, Khoá bất thường 
(ngày 7/12/1985), 6: AAS 78 (1986) 435. 


20 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


III. SÁCH GIÁO LY NÀY 
DUGC SOẠN VỚI MỤC ĐÍCH GÌ? CHO AP? 
DE HUIUS CATECHISMI FINE 
ATQUE DE ILLIS AD QUOS IPSE DIRIGATUR 


11. Mục tiêu của Sách Giáo Ly này là trinh bày một cách mach lac 
và tổng hợp những nội dung cốt yếu và cán bán của giáo lý công 
giáo về đức tin và luân lý, dưới ánh sáng Công đồng Vaticanô II và 
toàn bộ Thánh Truyền của Hội Thánh. Những nguồn mạch chính 
của sách này là Thánh Kinh, các Thánh Giáo phụ, phụng vụ và 
Huấn quyền của Hội Thánh. Sách được soạn thảo để làm “như 
điểm quy chiếu cho các sách giáo lý hay bản toát yếu sẽ được soạn 


thảo trong các miền khác nhau”. 


12. Sách Giáo Lý này chủ yếu được dành cho các vị có trách nhiệm 
dạy giáo lý: trước hết là các Giám mục, trong tư cách là thây dạy 
đức tin và Mục tử của Hội Thánh. Sách được trao cho các ngài như 
một dụng cụ giúp các ngài chu toàn nhiệm vụ dạy dỗ Dân Thiên 
Chúa. Qua các Giám mục, sách được gửi đến những người soạn 
sách giáo lý, đến các linh mục và các giáo lý viên. Đọc sách này 
cũng sẽ hữu ích cho mọi Kitô hữu khác. 


IV. BỐ CỤC CỦA SÁCH GIÁO LÝ 
DE HUIUS STRUCTURA CATECHISMI 


13. Bố cục Sách Giáo Ly này dua theo truyền thống cổ điển của các 
sách giáo lý, được soạn xoay quanh bốn “trụ căn bản”: tuyên xưng 
đức tin trong Phép Rửa (Tín biểu), các bí tích của đức tin, đời sống 
theo đức tin (các Điều Rán), và kinh nguyện của tín hữu (kinh Lay 
Cha). 


Phần thứ nhất: Tuyên xưng đức tin 
Pars prima: Professio fidei 


14. Những ai thuộc về Đức Kitô nhờ đức tin và Phép Rửa đều phải 
tuyên xưng đức tin của Phép Rửa trước mặt mọi người”. Vi thé, 
Sách Giáo Lý này trước hết trình bày nội dung của mạc khải và 
đức tin: qua mạc khải, Thiên Chúa đến với con người và ban chính 
mình Ngài cho con người; nhờ đức tin, con người đáp lại Thiên 
Chúa (Đoạn 1). Kinh Tin Kính tóm lược những hồng ân mà Thiên 
Chúa, Đấng là nguồn gốc mọi điều thiện hảo, là Đấng Cứu chuộc, 


3 Thượng Hội đồng Giám muc, Khóa bất thường 1985, Báo cáo tổng kết II, B, a, 4 (E Civitate 
Vaticana 1985), 11. 
14 X. Mt 10,32; Rm 10,9. 


Lói mó dáu 21 


là Đấng Thánh hoá, đã ban cho con người. Các hồng ân trên được 
sắp đặt trong “ba chương” về Phép Rửa, đó là tin vào một Thiên 
Chúa duy nhất: Chúa Cha toàn năng, Đấng Tạo Hoá; Chúa Giêsu 
Kitô, Con của Ngài, là Chúa và là Đấng Cứu độ chúng ta; và Chúa 
Thánh Thần, trong Hội Thánh (Đoạn 2). 


Phần thứ hai: Các bí tích đức tin 
Pars secunda: Fidei sacramenta 


15. Phần thứ hai trình bày ơn cứu độ của Thiên Chúa, đã được 
Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thân thực hiện một lần cho mãi 
mãi, nay được hiện tại hoá như thế nào trong các hành động thánh 
thiêng của phụng vụ Hội Thánh (Đoạn 1), đặc biệt trong bảy bí 
tích (Đoạn 2). 


Phần thứ ba: Đời sống đức tin 
Pars tertia: Vita ex fide 


16. Phần thứ ba nêu lên cùng đích tối hậu của con người được tạo 
dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, là vinh phúc, và những con đường 
để đạt tới vinh phúc đó: nhờ hành động ngay chính và tự do, với 
sự trợ giúp của Luật và ân súng Chúa (Đoạn 1); nhờ thực thi mệnh 
lệnh song hành “mến Chúa, yêu người”, được triển khai trong Mười 
Điều Răn của Thiên Chúa (Đoạn 2). 


Phần thứ tư: Kinh nguyện trong đời sống đức tin 
Pars quarta: Oratio in vita ex fide 


17. Phần cuối cùng của Sách Giáo Ly nói vé ý nghĩa và tầm quan 
trọng của kinh nguyện trong đời sống các tín hữu (Đoạn 1), kết 
thúc bằng việc giải thích vắn tắt bảy lời cầu xin trong kinh Lạy 
Cha (Đoạn 2). Nơi những lời cầu xin này, chúng ta thấy đúc kết 
mọi điều thiện hảo mà chúng ta phải hy vọng và Cha chúng ta ở 
trên trời muốn ban cho chúng ta. 


V. NHỮNG CHỈ DẪN THUC HÀNH 
CHO VIỆC SỬ DỤNG SÁCH GIÁO LÝ NÀY 
PRO HUIUS CATECHISMI USU PRACTICAE ANIMADVERSIONES 


18. Sách Giáo Ly này duoc coi là mót bán trinh bày mach lac vé 
toàn bó đức tin công giáo. Vậy phái doc sách này nhu một khói 
thóng nhát. Qua các chi dán ghi ngoài lé bán ván (nhüng con só in 
nhó quy chiéu dén nhüng doan ván khác cüng mót chü dé) và qua 
bảng muc luc phân tích được đặt ở cuối sách, người doc có thể thấy 
được sự liên hệ của mỗi chủ đề với toàn bộ đức tin. 


22 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


19. Thường các đoạn văn Thánh Kinh không được trích nguyên 
văn, nhung chi ghi xuất xứ ở cước chú (bằng ký hiệu *X."). Để hiểu 
các đoạn văn ấy cách sâu xa hơn, cần phải tìm đến chính các bản 
văn. Các tham chiếu Thánh Kinh này là công cụ làm việc cho việc 
dạy giáo lý. 


20. Những đoạn in chữ nhỏ ở một số chỗ là những ghi chú về mặt 
sử học, minh giáo, hoặc là những trình bày bổ sung về tín lý. 


21. Các đoạn trích dẫn in chữ nhỏ, trích từ tác phẩm của các 
Giáo phụ, các bản văn phụng vụ, các văn kiện của Huấn quyền và 
từ Hạnh các Thánh, được dùng để làm phong phú thêm cho việc 
trình bày giáo lý. Những bản văn ấy được chọn thường để sử dụng 
trực tiếp trong việc dạy giáo lý. 


22. Cuối mỗi nội dung có chung dé tài, có một số câu ngắn gon tóm 
lược các điểm chính yếu của giáo lý. Những câu Tóm Lược ấy 
nhằm đề xuất những công thức tổng hợp và dễ nhớ, cho việc dạy 
giáo lý ở các địa phương. 


VI. NHỮNG THÍCH NGHI CẦN THIẾT 
NECESSARIAE ACCOMMODATIONES 


23. Sách Giáo Ly này nhán manh viéc trinh bày giáo ly. Sách 
nhằm muc đích giúp hiểu biết đức tin cách sáu xa hon. Nhờ đó, đức 
tin được trưởng thành, đâm rễ sâu hơn vào cuộc sống và chiếu toả 
trong đời sống chứng nhân”. 


24. Chính vì nhằm mục đích đó, Sách Giáo Lý này không tìm cách 
đưa ra những thích nghi, trong cách trình bày giáo lý cũng nhu 
những phương pháp dạy giáo lý, theo những đòi hỏi do khác biệt về 
văn hóa, tuổi tác, mức trưởng thành tinh thần, tập quán xã hội và 
giáo hội, nơi những người học giáo lý. Những thích nghi cần thiết ấy 
là việc của các sách giáo lý địa phương, và nhất là của những vị 
giảng dạy các Kitô hữu. 
“Người có nhiệm vụ giảng dạy, phải trở nên tất cả cho mọi 
người, để chinh phục mọi người cho Đức Kitô... Và đừng nghĩ 
rằng những người được giao cho mình, về đức tin, chỉ là một loại 
người duy nhất, cho nên có thể giảng dạy bằng một đường lối và 
phương pháp, và có thể hướng dẫn mọi tín hữu đến lòng đạo 
chân thật theo cùng một cách như nhau: nhưng vì có một số 
người giống như trẻ sơ sinh, một số khác đang bắt đầu lớn lên 
trong Đức Kitô, một số khác nữa một cách nào đó đã trưởng 
thành, nén cán phái cẩn thận xem ai cán sữa, ai cần thức ăn 


5 X. DGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Catechesi tradendae, 20-22: AAS 71 (1979) 1293-1296; 
Ibid.,25: AAS 71 (1979) 1297-1298. 


Lói mó dáu 23 


cứng hơn... Đó là điều Thánh Tông Đồ đã truyền cho những ai 
được goi vào tác vụ này, dé khi dạy các máu nhiệm đức tin và 
các quy luật sống, họ biết thích nghi với tinh thần và trí hiểu 
của người nghe”!$, 


Trên hết mọi sự là đức mến 


25. Để kết thúc phần trình bày này, thiết tưởng nên nhắc lại 
nguyên tắc mục vụ đã được Sách Giáo Lý Rôma nêu ra: 
“Hẳn nhiên đường lối tuyệt hảo hơn, mà Thánh Tông Đồ đã dạy, 
đó là hướng tất cả nội dung của đạo lý và giáo huấn tới đức mến, 
là điều không bao giờ mất được. Vì vậy khi trình bày một điều 
hoặc phải tin, hoặc phải hy vọng hoặc phải làm, thì luôn luôn 
phải làm nổi bật tình yêu của Chúa chúng ta trong điều đó, để ai 
ai cũng hiểu rằng mọi hành vi nhân đức trọn hảo Kitô giáo 
không có nguồn gốc nào khác ngoài tình yêu và không có mục 


đích nào khác ngoài tình yêu”. 


16 Catechismus Romanus hoặc Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V 
Pontificis Maximi iussu editus, Lời Tua, 11: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 
1989), 11. 

U Catechismus Romanus, Lời Tua, 10: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989), 
10. 


PHÁN THÜ NHÁT 


TUYÉN XUNG DÜC TIN 


PARS PRIMA 
PROFESSIO FIDEI 


Phán thit nhát: Tuyén xung duc tin 27 


DOAN THÜ NHÁT 
“TÔI TIN" - “CHÚNG TÔI TIN” 


SECTIO PRIMA 
"CREDO" - "CREDIMUS" 


26. Khi tuyên xung đức tin, chúng ta khởi đầu bằng thuật từ: “Tôi 
tin” hoặc “Chúng tôi tin”. Trước khi trình bày đức tin của Hội 
Thánh, như được tuyên xưng trong Tín biểu, được cử hành trong 
phụng vụ, được thể hiện trong cuộc sống bằng việc tuân giữ các 
Điều Răn và bằng việc cầu nguyện, chúng ta hãy tự hỏi xem “tin” 
nghĩa là gì. Đức tin là việc con người đáp lại Thiên Chúa, Đấng tự 
mạc khải và hiến mình cho con người, đồng thời ban ánh sáng 
chứa chan cho con người đang đi tìm ý nghĩa tối hậu của đời mình. 
Do đó, trước hết chúng ta sẽ bàn về cuộc tìm kiếm của con người 
(Chương I), kế đến bàn về mac khái của Thiên Chúa, qua đó Thiên 
Chúa đến với con người (Chương II), và cuối cùng, bàn về việc con 
người đáp lại bằng đức tin (Chương IIIJ. 


28 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


CHUONG I 
CON NGƯỜI “CÓ KHẢ NĂNG” 
ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA 


CAPUT PRIMUM 
HOMO EST DEI "CAPAX" 


L CON NGƯỜI KHAO KHÁT THIÊN CHÚA 
DE DESIDERIO DEI 


27. Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con 
355,1701 người bởi vì con người được tao dựng bởi Thiên Chúa và hướng vé 
Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với 
Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và 
1718 hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm: 
“Khía cạnh cao quý nhất của phẩm giá con người là con 
người được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới 
sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa: 
thật vậy, con người đã chẳng hiện hữu, nếu, một khi đã được 
Thiên Chúa vì tình yêu mà tạo dựng, nó không được Thiên Chúa 
vì tình yêu mà luôn luôn bảo tổn; và con người cũng chẳng sống 
theo chân lý cách trọn vẹn, nếu nó không tự nguyện nhìn nhận 
tình yêu ấy và phó mình cho Đấng Tao Hoá của minh". 


28. Trong lịch sử của mình mãi đến ngày nay, loài người đã diễn 
tả việc tìm kiếm Thiên Chúa của mình bằng nhiều cách, qua các 
843,2566 tín ngưỡng và các hành vi tôn giáo (cầu kinh, tế lễ, phụng tự, suy 
2095-2109 niêm, v.v...). Các hình thức diễn tả này, mặc dù có thé kéo theo 
chúng những nét hàm hồ, vẫn là rất phổ quát đến nỗi con người có 
thể được goi là một hữu thé có tôn giáo: 
“Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể 
nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Ngài đã vạch ra những 
thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy 
là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy 
Ngài, tuy rằng thật sự Ngài không ở xa mỗi người chúng ta. Thật 


! CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 19: AAS 58 (1966) 1038-1039. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 29 


vậy, chính ở nơi Ngài mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu” (Cv 
17,26-28). 


29. Tuy nhiên, “sự liên kết thân mật và sống động này với Thiên 
Chúa”? có thể bị con người bỏ quên, sao lãng và thậm chí minh 
nhiên gạt bỏ. Những thái độ như thế có thể phát xuất do những 
nguyên nhân rất khác nhau”: do bất mãn trước sự dữ trên thế giới, 
do không hiểu biết hoặc thờ ơ về tôn giáo, do lo toan về thế gian 
và tiền của”, do gương xấu của các tín hữu, do những trào lưu tư 
tưởng chống tôn giáo, cuối cùng là do thái độ của con người tội lỗi, 
vì sợ hãi mà lẩn tránh Thiên Chúa” và chạy trốn khi nghe tiếng 
gọi của Ngài’. 


30. “Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỉ!” (Tv 105,3). 
Dù con người có thể quên lãng hay chối từ Thiên Chúa, nhưng 
chính Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi mọi người tìm kiếm 
Ngài để họ được sống và đạt được hạnh phúc. Nhưng việc tìm kiếm 
này đòi hỏi con người phải có nỗ lực của trí tuệ, sự ngay thẳng của 
ý chí, “một tấm lòng thành”, và phải có cả chứng từ của những 
người khác để dạy con người tìm kiếm Thiên Chúa. 
“Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và rất đáng ca tụng: quyền năng của 
Chúa cao cả và sự khôn ngoan của Chúa thật khôn lường. Và con 
người, một phần nhỏ bé trong các thụ tạo của Chúa, con người 
trong thân phận phải chết, mang nơi mình chứng tích của tội lỗi 
mình và chứng tích việc Chúa chống lại kẻ kiêu căng: vậy mà 
con người như vậy, một phần nhỏ bé trong các thụ tạo của Chúa, 
muốn ca tụng Chúa. Chính Chúa thúc giục để con người vui thích 
ca tụng Chúa, bởi vì Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và 
tâm hồn chúng con không yên nghỉ cho đến khi được yên nghỉ 


trong Chúa”. 


II. NHỮNG CON ĐƯỜNG j 
GIÚP CON NGƯỜI NHÂN BIẾT THIÊN CHÚA 
DE VIIS, QUIBUS AD DEUM COGNOSCENDUM HABETUR ACCESSUS 


31. Được tạo dung theo hình ảnh Thiên Chúa, được mời goi nhận 
biết và yêu mến Thiên Chúa, con người tìm kiếm Thiên Chúa sẽ 
khám phá ra một số “con đường” giúp nhận biết Ngài. Những con 
đường này còn được gọi là “những lý chứng về sự hiện hữu của 


? CD Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 19: AAS 58 (1966) 1039. 

? X. CP Vaticanó II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 19-21: AAS 58 (1966) 1038-1042. 
^ X. Mt 13222. 

? X. St 3,8-10. 

* X. Ga 1,3. 

Thánh Augustinô, Confessiones, 1, 1, 1: CCL 27, 1 (PL 32, 659-661). 


2123-2128 


396 


2567 


368 


54, 337 


2500 
1730, 1776 


1703 


336 


30 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thién Chüa", nhung khóng theo nghia l$ chüng cüa các khoa hoc 
tự nhiên, mà theo nghĩa những “lý chứng dóng quy và có sức 
thuyết phục”, giúp con người đạt tới những sự chắc chắn thật sự. 

Những “con đường” để đến với Thiên Chúa như thế có khởi 
điểm là các thụ tạo: thế giới vật chất và con người. 


32. Vũ tru: Thiên Chúa có thể được nhận biết như là nguồn gốc và 
cùng đích của vũ trụ, căn cứ vào sự vận hành và chuyển biến của 
vũ trụ, vào tính cách bất tất, vào trật tự và vẻ đẹp của vũ trụ. 
Về người ngoại giáo, thánh Phaolô khẳng định: “Những gì người 
ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt 
họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì 
người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền 
năng vĩnh cửu và thần tính của Ngài, thì từ khi Thiên Chúa tạo 
thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua 
những công trình của Ngài” (Rm 1,19-20)Ẻ. 
Còn thánh Augustinô thì nói: “Bạn hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, 
hãy hỏi vẻ đẹp của biển khơi, hãy hỏi vẻ đẹp của không khí 
dang dán nở và lan tỏa, hãy hỏi vẻ đẹp của bầu trời, .. hãy hỏi 
những thực tại ấy. Tất cả sẽ trả lời bạn: Này bạn xem, chúng tôi 
quả là đẹp. Vẻ đẹp của chúng là lời tuyên xưng của chúng. Ai đã 
làm nên những vẻ đẹp có thể thay đổi đó, nếu không phải là 
Đấng Toàn Mỹ không bao giờ thay đổi?” 


33. Con người: với sự cởi mở đón nhận chân lý và vẻ đẹp, với 
lương tri, với sự tự do và tiếng nói của lương tâm, với niềm khát 
vọng sự vô biên và hạnh phúc, con người tự hỏi về sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Nhìn vào tất cả những điều kể trên, con người nhận 
ra những dấu chỉ của linh hồn thiêng liêng của mình. Là “hạt 
giống của sự vĩnh cửu mà con người mang nơi mình, và không thể 
giản lược vào vật chát mà thói", nên linh hôn con người không 
thể có một nguồn gốc nào khác ngoài một mình Thiên Chúa. 


34. Vũ trụ và con người minh chứng rằng chúng không phải là 
nguyên lý tiên khởi và cứu cánh tối hậu của chính mình, nhưng 
thông phần với “Hữu Thể Tự Tại”, vô thủy vô chung. Như vậy, qua 
những “con đường” khác nhau đó, con người có thể đạt tới việc 
nhận biết sự hiện hữu của một thực tại là nguyên lý tiên khởi và 


8 X. Cv 14,15-17; 17,27-28; Kn 13,1-9. 

? Thánh Augustinó, Sermo 241, 2: PL 38, 1134. 

10 CĐ Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 18: AAS 58 (1966) 1038; x. Ibid., 14: 
AAS 58 (1966) 1036. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 31 


là cứu cánh tối hậu của mọi sự, “mà mọi người gọi là Thiên 
Chúa”. 

35. Các tài năng của con người làm cho con người có thể nhận biết 
sự hiện hữu của một Thiên Chúa có ngôi vị. Nhưng để con người có 
thể tiến đến chỗ thân mật với Ngài, Thiên Chúa đã muốn mạc 
khải chính mình Ngài cho con người và ban cho họ ân sủng để nhờ 
đó họ có thể đón nhận mạc khải này trong đức tin. Tuy nhiên, các 
“lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa” có thể chuẩn bị cho đức 
tin và giúp người ta thấy rằng đức tin không đối nghịch với lý trí 
của con người. 


III. VIỆC NHÂN BIẾT THIÊN CHÚA 
THEO QUAN NIÊM CỦA HỘI THÁNH 
DE DEI COGNITIONE SECUNDUM ECCLESIAM 


36. “Mẹ Hội Thánh khẳng dinh và day rằng: Từ những loài thụ 
tạo, nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí con người, con người có thể 
nhận biết cách chắc chắn về Thiên Chúa như là nguyên lý và cùng 
đích của mọi loài”. Không có khả năng này, con người không thể 
đón nhận mạc khải của Thiên Chúa. Con người có được khả năng 
đó là vì đã được tạo dựng “theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27). 


37. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh lịch sử mà con người đã trải 

qua, con người gặp nhiều khó khăn trong việc nhận biết Thiên 

Chúa nếu chỉ dựa vào ánh sáng của lý trí. 
“Nói một cách đơn giản, mặc dầu lý trí con người, nhờ sức lực và 
ánh sáng tự nhiên của mình, thật sự có thể đạt tới sự nhận biết 
đích thực và chắc chắn về một Thiên Chúa có ngôi vị, Đấng bảo 
vệ và cai quản vũ trụ bằng sự quan phòng của Ngài, cũng như 
nhận biết một luật tự nhiên được Đấng Tạo Hoá đặt trong tâm 
hồn chúng ta, nhưng có không ít những chướng ngại vật ngăn 
cản lý trí sử dụng khả năng bẩm sinh đó của nó một cách hữu 
hiệu. Vì những chân lý liên quan đến Thiên Chúa, liên quan đến 
mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người, là những điều hoàn 
toàn vượt quá lãnh vực những sự vật hữu hình, và khi những 
chân lý đó được diễn ra bằng hành động và tác động đến đời 
sống thì chúng đòi con người phải hiến thân và từ bỏ mình. Để 
đạt được những chân lý như vậy, trí tuệ con người phải làm việc 
một cách khó khăn, một đàng vì sự thúc đẩy của các giác quan 
và trí tưởng tượng, đàng khác vì những dục vọng do nguyên tội 


1 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I, q. 2, a. 3, c: Ed. Leon. 4, 31. 
? CD Vaticanó I, Hiến chế tín lý Dei Filius, c. 2: DS 3004; X. Ibid., De Revelatione, canon 2: 
DS 3026; CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 6: AAS 58 (1966) 819. 


199 


50 


159 


353 


1960 


2036 


851 


213, 299 


212, 300 


32 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


gây nén. Cho nên trong những vấn dé đó, con người dé cho là 
dối trá hoặc ít nhất là mơ hồ, những điều ho không muốn đó là 
những sự that". 


38. Vi lý do đó, con người cần được mac khái của Thiên Chúa soi 
dẫn, không những trong những gì vượt quá trí khôn, mà cả trong 
“những chân lý tôn giáo và luân lý tự chúng vốn không vượt quá 
khả năng lý trí, để trong tình trạng hiện thời của nhân loại, mọi 
người có thể biết được cách dễ dàng, chắc chắn và không lẫn lộn 
sai làm". 


IV. PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO? 
QUOMODO DE DEO LOQUENDUM? 


39. Khi bênh vực khả năng của lý trí con người trong việc nhận 
biết Thiên Chúa, Hội Thánh tin tưởng rằng mình có thể nói về 
Thiên Chúa cho mọi người và với mọi người. Niềm xác tín này là 
khởi điểm cho việc đối thoại của Hội Thánh với các tôn giáo khác, 
với triết học và khoa học, và cả với những người vô tín ngưỡng và 
những người vô thần. 


40. Vì sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa có giới hạn, nên 
ngôn ngữ chúng ta dùng để nói về Thiên Chúa cũng bị giới hạn. 
Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa dựa vào những gì chúng ta 
biết về các thụ tạo và theo cách hiểu biết và suy nghĩ hạn hẹp của 
loài người chúng ta. 


41. Mọi thụ tạo đều có một nét nào đó giống Thiên Chúa, đặc biệt 
là con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài. 
Nhiều điều hoàn hảo của các thụ tạo (tính chân, thiện, mỹ của 
chúng) phản chiếu sự hoàn hảo vô biên của Thiên Chúa. Do đó, 
chúng ta có thể nói về Thiên Chúa từ những sự hoàn hảo nơi các 
thụ tạo của Ngài, “vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp 
nhận ra Đấng tạo thành” (Kn 13,5). 


42. Thiên Chúa siêu việt trên mọi thụ tạo. Vì vậy chúng ta phải 
không ngừng thanh luyện ngôn ngữ của chúng ta khỏi những gì là 
hạn hẹp, lệ thuộc vào hình ảnh, và bất toàn, để Thiên Chúa, Đấng 
loài người “không thể diễn tả được, không thể hiểu thấu được, 


3 DGH Piô XII, Thông điệp Humani generis: DS 3875. 

"^ Tbid.: DS 3876. X. CD Vaticanó I, Hiến chế tín lý Dei Filius, c. 2: DS 3005; CD Vaticano II, 
Hiến ché tín lý Dei Verbum, 6: AAS 58 (1966) 819-820; Thánh Tóma Aquinó, Summa 
theologiae, I, q. 1, a. 1, c: Ed. Leon. 4, 6. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 33 


không thể nhìn thấy được, không thé suy tới được”'”, không bi lẫn 
lộn với những kiểu trình bày phàm nhân của chúng ta. Ngôn ngữ 
phàm nhân của chúng ta không bao giờ có thể diễn tả đây đủ mầu 
nhiệm vô tận của Thiên Chúa. 


43. Khi nói như vậy về Thiên Chúa, ngôn ngữ của chúng ta diễn 
đạt theo cách phàm nhân, nhưng thật sự đạt tới chính Thiên 
Chúa, dù không thể diễn tả được Ngài trong tính đơn thuần vô 
biên của Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng “giữa Đấng Tạo Hoá và thụ 
tạo, không thể ghi nhận sự giống nhau, mà không bao hàm rằng 
sự khác nhau còn lớn hơn nhiều”; hơn nữa, “chúng ta không thé 
nắm bắt được Thiên Chúa là gì, nhưng chỉ có thể biết được Ngài 
không phải là gì, và các hữu thể khác liên hệ với Ngài như thế 
nào” `. 


TÓM LƯỢC 


44. Tự bán tính và do on goi, con người là một hữu thể có tôn giáo. 
Vi phát sinh từ Thiên Chúa và quy hướng vé Thiên Chúa, con 
người chỉ sống cuộc sống nhân linh một cách đây đủ khi tự nguyện 
sống liên két uới Thiên Chúa. 

45. Con người được tạo dựng để sống hiệp thông uới Thiên Chúa. 
Nơi Ngài, ho tìm được hạnh phúc. “Khi con gắn bó hết minh vói 
Chúa, con sẽ không bao giờ còn phái đau đớn và uất vá nữa, và 
duoc tràn đây Chúa, đời con sẽ trở nén sống động”. 

46. Khi lắng nghe sứ điệp của các thụ tao và tiếng nói của luong tám, 
con người có thể đạt đến uiệc nhận biết chắc chắn uê sự hiện hữu của 
Thiên Chúa, là nguyên nhân và cùng đích của moi sự. 


47. Hội Thánh dạy rằng, con người có thể nhân biết cách chắc 
chán vé Thiên Chúa duy nhất và chân thật, là Dáng Tao Hóa và 
Chúa của chúng ta, qua các công trình của Ngài, nhờ ánh sáng tự 
nhiên của lý trí con người”. 


48. Chúng ta thật sự có thể nói vé Thiên Chúa dựa trên những nét 
hoàn hảo da dạng của các thụ tao, vi đó là những điểm giống vói 
sự hoàn hảo uô biên của Thiên Chúa, mặc dầu ngôn ngữ hạn hẹp 
của chúng ta không diễn tá được hết máu nhiệm của Ngài. 


15 Phụng vụ Byzantin. Anaphora sancti Ioannis Chrysostomi: Liturgies Eastern and Western, ed. 
F.E. Brightman (Oxford 1896) p. 384 (PG 63, 915). 

16 CD Latêranô IV, Cap. 2. De errore abbatis Ioachim: DS 806. 

17 Thánh Tóma Aquinó, Summa contra gentiles, 1, 30: Ed. Leon. 13, 92. 

!8 Thánh Augustinó, Confessiones, 10, 28, 39: CCL 27, 175 (PL 32, 795). 

? X. CP Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei Filius, De revelatione, canon 2: DS 3026. 


370 


206 


34 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


49. “Các thụ tạo tan biến nếu không có Dáng Tạo Hoá”. Vi thế, 
tín hữu biết rằng mình được tình yêu Chúa Kitô thúc bách phải 
mang ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống đến cho những ai 
bhông biết Ngài hoặc chối từ Ngài. 


? CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 36: AAS 58 (1966) 1054. 


CHƯƠNG 2 
THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI 


CAPUT SECUNDUM 
DEUS HOMINI OCCURRIT 


50. Con người có thé dùng lý trí tu nhiên dé nhận biết Thiên Chúa 
một cách chắc chắn, dựa vào những công trình của Ngài. Nhưng 
còn có một lãnh vực nhận biết khác, mà con người không thể đạt 
tới bằng sức lực của mình, đó là lãnh vực của Mac khái thân linh!. 
Thiên Chúa, bằng một quyết định hoàn toàn tự do, tự mạc khải và 
ban chính mình Ngài cho con người. Thiên Chúa làm điều đó khi 
mạc khải cho mọi người mầu nhiệm của Ngài, kế hoạch yêu thương 
của Ngài vốn đã có từ muôn thuở trong Đức Kitô. Thiên Chúa đã 
mạc khải trọn vẹn kế hoạch của Ngài khi sai Con chí ái của Ngài, 
là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và sai Chúa Thánh Thần. 


Mục I1 
Mạc khải của Thiên Chúa 


Articulus 1 
De revelatione Dei 


L THIÉN CHÜA MAC KHÁI 
“KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG” CỦA NGÀI 
DEUS SUUM REVELAT *BENEVOLUM CONSILIUM” 


51. “Do lòng nhân lành và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn mạc 
khái chính mình và tỏ cho biết máu nhiệm của ý muốn Ngài; nhờ 
mầu nhiệm đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa 
Kitô, Ngôi Lời nhập thể, trong Chúa Thánh Thần, và được thông 
phán vào bản tính Thiên Chúa””. 


! X. CP Vaticanô 1, Hiến ché tín lý Dei Filius, c.4: DS 3015. 
? CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818. 


36 


1066 


2823 


1996 


1953 
1950 


32 


374 


397, 410 


36 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


52. Thién Cháa, Dáng *ngu trong ánh sáng siéu phàm" (1 Tm 
6,16), muón truyén thóng su sóng thán linh cüa Ngài cho loài 
người mà Ngài đã tự ý tao dựng, dé cho ho được trở nén nghĩa tử 
trong Con Một của Ngài”. Khi tự mạc khải, Thiên Chúa muốn làm 
cho loài người có khả năng đáp lại Ngài, nhận biết và yêu mến 
Ngài vượt quá những gì họ có thể làm được tự sức mình. 
53. Kế hoạch của Thiên Chúa về Mạc Khải được thể hiện cùng một 
lúc “bằng các việc làm và lời nói có liên hệ mật thiết với nhau”, 
và soi sáng cho nhau. Kế hoạch đó bao hàm “một đường lối sư 
phạm thần linh” đặc biệt: Thiên Chúa truyền thông chính mình 
cho con người một cách tiệm tiến. Ngài chuẩn bị con người qua 
nhiều giai đoạn để đón nhận mạc khải siêu nhiên về chính bản 
thân Ngài. Mạc khải này sẽ đạt tới tột đỉnh nơi Ngôi Vị và nơi sứ 
vụ của Ngôi Lời nhập thể, là Chúa Giêsu Kitô. 
Thánh lrênê thường nói về đường lối sư phạm này của Thiên 
Chúa dưới hinh ảnh Thiên Chúa và con người dán dán làm quen 
với nhau: “Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ở giữa loài người và trở 
thành Con Người, để làm cho con người quen dần với việc đón 
nhận Thiên Chúa, và làm cho Thiên Chúa quen dần với việc ngự 


trong con người, theo ý muốn của Chúa Cha". 


II. CÁC GIAI DOAN MAC KHÁI 
REVELATIONIS PERIODI 


Từ khởi thuỷ, Thiên Chúa tự mac khái cho con người 


54. “Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ Ngôi Lời, 
không ngừng làm chứng cho loài người về chính mình nơi các thụ 
tạo; hơn nữa, vì muốn mở ra con đường cứu độ cao vời, ngay từ 
khởi thuỷ, Ngài đã tỏ minh ra cho nguyên tổ biết”°. Ngài đã mời 
gọi nguyên tổ của chúng ta sống hiệp thông thân mật với Ngài, 
khi ban cho ho ân süng và đức công chính rạng ngời. 


55. Mac khái này không bị tội nguyên tổ làm gián đoạn. Quả vậy, 
“sau khi tổ tông sa ngã, bằng việc hứa ban ơn cứu chuộc, Ngài đã 
nâng họ dậy hướng tới niềm hy vọng cứu độ. Ngài đã không ngừng 


? X. Ep 144-5. 

^ CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818. 

5 Thánh lrênê, Adversus haereses 3, 20, 2: SC 211, 392 (PG 7, 944); x. exempli gratia, Ibid. 3, 
17, 1: SC 211, 330 (PG 7, 929); Ibid. 4, 12, 4: SC 100, 518 (PG 7, 1006); Ibid. 4,21, 3: SC 
100, 684 (PG 7, 1046). 

$ CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 3: AAS 58 (1966) 818. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 37 


săn sóc nhân loai, để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tìm 
kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm làm việc lành”. 
“Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, 
Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực su chết.... Nhiều 
lần Cha đã giao ước với loài ngườiŠ. 


Giao ước với ông Nôê 

56. Khi sự hợp nhất của nhân loai bị tội lỗi phá vỡ, Thiên Chúa 
lập tức có ý định cứu độ nhân loại khi can thiệp qua từng nhóm 
người. Giao ước với ông Nóé sau cơn lụt đại hông thủy” nói lên 
nguyên tắc của Nhiệm cục thần linh đối với “các dân tộc”, nghĩa là 
đối với những người quy tụ lại “theo tiếng nói, dòng họ và dân tộc 
của mình” (St 10,5)”. 


57. Trật tự đa dân tộc này, vừa có tính vũ trụ, vừa có tính xã hội 
và tôn giáo", nhằm han ché tính kiêu căng của một nhân loại đã 
sa ngã, muốn đồng lòng trong sự ngoan cố của mình”, muốn tự 
mình gây dựng sự hợp nhất theo kiểu xây tháp Babel”. Nhưng vi 
tội lói", nên thuyết đa thần cũng như việc tôn thờ các ngẫu tượng 
là dân tộc và lãnh tụ của mình, đã không ngừng đe doạ biến 
Nhiệm cục tạm thời này thành sự gian tà ngoại đạo. 


58. Giao ước với ông Nôê có hiệu lực trong suốt thời gian của các 
dân tộc””, cho tới khi Tin Mừng được loan báo một cách phổ quát. 
Thánh Kinh tôn kính một số vĩ nhân của “các dân tộc”, như “Abel, 
người công chính”, vua tu tế Melchisêđê!°, ông này là hinh bóng 
của Đức Kitô”, hoặc các người công chính *Nóé, Daniel và Job" 
(Ed 14,14). Như vậy Thánh Kinh nói lên mức độ thánh thiện cao 
vời mà những người sống theo Giao ước Nôê có thể đạt tới, đang 
khi mong đợi Đức Kitô “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác 
khắp nơi về một mối” (Ga 11,52). 


7 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 3: AAS 58 (1966) 818. 

* Kinh nguyện Thánh Thể IV: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 
467. 

? X. St 9,9. 

'9 X. St 1020-31. 

! X. Cv 1726-27. 

? X. Kn 10,5. 

? X. St 11,4-6. 

14 X. Rm 1,18-25. 

15 X, Le 21,24. 

16 X. St 14,18. 

1X, Dt7,3. 


761 


401 


1219 


674 


2569 


145, 2570 


760 


762, 781 


2060, 2574 


1961 


204, 2801 


839 


711 


1965 


38 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thiên Chúa chon ông Abraham 


59. Dé quy tụ loài người dang tán mác về một mối, Thiên Chúa 
chọn ông Abram và phán với ông: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và 
nhà cha ngươi” (St 12,1); với ý định làm cho ông thành Abraham, 
nghĩa là “cha của vô số dân tộc” (St 17,5): “Nhờ ngươi, moi gia tộc 
trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12,3)'Š. 


60. Dân tộc phát sinh từ ông Abraham sẽ được thừa hưởng lời 
Thiên Chúa hứa với các tổ phụ, tức là dân được Ngài tuyển chọn), 
họ được gọi để chuẩn bị cho việc quy tụ trong tương lai mọi con cái 
Thiên Chúa trong sự duy nhất của Hội Thánh”; dân tộc này sẽ là 
gốc rễ mà các dân ngoại khi tin vào Thiên Chúa sẽ được tháp ghép 
vào", 

61. Các tổ phu, các tiên tri và những vĩ nhân khác của Cựu ước đã 
và sẽ luôn được tôn kính như những vị Thánh trong tất cả các 
truyền thống phụng vụ của Hội Thánh. 


Thiên Chúa huấn luyện dân Israel của Ngài 


62. Sau thời các Tổ phụ, Thiên Chúa lập Israel làm dân của Ngài 
khi cứu họ khỏi ách nô lệ Ai cập. Ngài lập Giao ước Sinai với dân 
và ban Lễ Luật của Ngài cho họ qua ông Môisen, để họ nhận biết 
và phụng sự Ngài với tư cách là Thiên Chúa duy nhất hằng sống 
và chân thật, là Cha quan phòng và là thẩm phán chí công, và để 
họ mong đợi Đấng Cứu Độ mà Ngài đã hứa ban””. 


63. Israel là dân tư tế của Thiên Chúa”, được “mang danh Đức 
Chúa” (Ðnl 28,10). Đó là dân của “những người đầu tiên được nghe 
lời Chúa phán dạy”, dân của “những người làm anh" trong đức tin 
của tổ phụ Abraham”. 


64. Qua các tiên tri, Thiên Chúa đào tạo dân Ngài trong niềm hy 
vọng ơn cứu độ, trong sự mong đợi Giao ước mới và vĩnh cửu dành 
cho tất cả mọi người”, Giao ước đó sẽ được ghi khắc trong các trái 


5 X. GI 3,8. 

PX.Rm 11,28. 

? X. Ga 11,52; 10,16. 

? X. Rm 11,17-18.24. 

? X. CD Vatican II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 3: AAS 58 (1966) 818. 

3 X. Xh 19,6. 

?4 Thứ Sáu Tuần Thánh, Cầu nguyện cho mọi người VI: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 254. 

5 X. DGH Gioan Phaoló II, Diễn văn tai Hội đường Do thái ở Róma, (ngày 13/4/1986) 4: 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX 1, 1027. 

?6 X. Is 2,2-4. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 39 


tim”. Các Tiên tri loan báo ơn cứu chuộc triệt dé cho dân của 
Thiên Chúa, ơn thanh tẩy khói mọi bất trung của họ”, và ơn cứu 
độ ấy sẽ bao gồm tất cả các dân tộc”. Đặc biệt những người nghèo 
khó và khiêm nhu của Chúa” sẽ ấp ủ niềm hy vọng này. Những 
phụ nữ thánh thiện như các bà Sara, Rêbecca, Rachel, Miryam, 
Đêbora, Anna, Juditha và Esther, đã gìn giữ cho niềm hy vọng cứu 
độ ấy của Israel luôn sống động. Hình ánh tinh tuyén nhất của 
niềm hy vọng này là Đức Maria". 


III. CHÚA GIÉSU KITÓ - “ĐẤNG TRUNG GIAN 
VÀ ĐỒNG THÓI LÀ SU VIÊN MÃN 
CUA TOÀN BÓ MAC KHẢI”?? 
CHRISTUS IESUS - "MEDIATOR SIMUL 
ET PLENITUDO TOTIUS REVELATIONIS" 


Thiên Chúa đã phán day moi su trong Ngôi Lời của Ngài 


65. “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha 
ông ta qua các tiên tri ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa 
đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Đức Kitô, Con 
Thiên Chúa làm người, là Lời duy nhất, hoàn hảo và cao cả nhất 
của Chúa Cha. Nơi Người, Thiên Chúa đã nói tất cả, và sẽ không 
có lời nào khác ngoài Lời đó. Sau bao vị khác, thánh Gioan Thánh 
giá đã diễn tả điều này một cách rõ ràng, khi chú giải câu Dt 1,1- 
2: 
“Từ khi Thiên Chúa ban cho chúng ta Con Ngài, Đấng là Lời duy 
nhất và dứt khoát của Ngài, Thiên Chúa đã nói với chúng ta một 
lần duy nhất trong Lời này và Ngài không còn gì để nói thêm 
nữa. Những gì trước kia Ngài chi nói từng phán qua các tiên tri, 
thì nay Ngài đã nói hết trong Đấng mà Ngài đã trao ban trọn 
vẹn cho chúng ta, tức là Con của Ngài. Do đó, bây giờ mà có ai 
còn muốn hỏi Thiên Chúa điều gì hoặc nài xin Ngài một thị kiến 
hay mạc khải nào nữa, thì người ấy chẳng những làm một 
chuyện điên ró, mà xem ra còn xúc phạm đến Thiên Chúa, bởi 


? X. Gr 31,31-34; Dt 10,16. 

?5 X. Ed 36. 

?? X. Is 49,5-6; 53,11. 

9 X. Sp 2,3. 

?! X. Lc 1,38. 

? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818. 


489 


102 


516 


2717 


94 


64 


93 


40 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


không chăm chú nhìn vào Đức Kitô mà lại tim kiếm một cái gi 
khác hoặc một điều mới lạ ngoài Đức Kitô””. 


Sẽ không có mac khái nào khác nữa 


66. “Vậy nhiệm cục Kitô giáo sẽ không bao giờ mai một, vì là giao 
ước mới và vĩnh cửu. Chúng ta không phải chờ đợi một mạc khải 
công khai mới nào khác nữa trước ngày Đức Giêsu Kitô Chúa 
chúng ta tỏ minh ra trong vinh quang”. Tuy nhiên, mặc dù mac 
khải đã hoàn tất, nhưng nó vẫn chưa được giải thích trọn vẹn; vì 
thế đức tin Kitô giáo còn phải dần dần, qua dòng thời gian, tìm 
hiểu tất cả sự cao siêu của mạc khải. 

67. Theo dòng lịch sử, đã xuất hiện những điều gọi là “mạc khải tư”, một 
số trong đó được thẩm quyền Hội Thánh công nhận. Tuy vậy, những mac 
khải đó không thuộc kho tàng đức tin. Chức năng của chúng không phải 
là “cải thiện” hoặc “bổ sung” mạc khải vĩnh viễn của Đức Kitô, nhưng để 
giúp người ta, vào một thời điểm lịch sử nào đó, sống mạc khải của Đức 
Kitô cách trọn vẹn hơn. Cảm thức đức tin của các tín hữu, dưới sự hướng 
dẫn của Huấn quyền Hội Thánh, có khả năng phân định và đón nhận 
trong các mạc khải đó những gì là lời khuyến dụ đích thực của Đức Kitô 
hoặc của các Thánh gởi đến cho Hội Thánh. 

Đức tin Kitô giáo không thể tiếp nhận “những mạc khải” nào muốn 
vượt cao hơn hay sửa đổi mạc khải đã được hoàn tất trong Đức Kitô. Một 
số tôn giáo ngoài Kitô giáo và một số giáo phái được sáng lập gần đây 
đặt nền tảng trên “những mạc khải” như thế. 


TÓM LƯỢC 


68. Vì tinh yêu, Thiên Chúa đã tu mac khái và ban chính mình 
Ngài cho con người. Qua đó, Ngài mang lai lời giải đáp vinh vión 
và du đây cho những ván nan mà con người tự đặt ra cho minh vé 
ý nghĩa và cùng đích cuộc đời họ. 


69. Thiên Chúa đã tự mac khái cho con người, bằng viéc dán dán 
dùng lời nói và viéc làm mà truyén thông máu nhiệm riêng của 
Ngài. 

70. Ngoài những chứng từ mà Thiên Chúa nêu lén vé chính minh 
Ngài qua các thu tạo, Thiên Chúa còn đích thân tỏ minh cho 


3 Thánh Gioan Thánh giá, Subida del monte Carmelo, 2, 22, 3-5: Biblioteca Mistica 
Carmelitana, v. 11 (Burgos 1929) 184. 
? CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 4: AAS 58 (1966) 819. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 41 


nguyên tổ chúng ta. Ngài đã nói UỚI các vi, và sau khi các vi sa 
ngã, Ngài đã hứa on cứu độ” và ban Giao Üoc của Ngài cho các vi. 


71. Thiên Chúa lập vói ông Nóé một giao ước vinh cửu guữa Ngài 
và mọi sinh linh”®. Giao ước này sẽ tôn tại bao lâu thé gian còn tôn 
tai. 


72. Thiên Chúa dà tuyển chọn ông Abraham và dé xướng một giao 
ước uới ông uà dòng dõi ông. Từ đó, Thiên Chúa thiết lập dân 
Ngài và mạc khái LÈ Luật của Ngài cho họ qua ông Môisen. Nhờ 
các tiên tri, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho dân ấy đón nhận ơn cứu 
độ dành cho toàn thể nhân loai. 


73. Thiên Chúa đã tự mac khái tron ven khi sai chính Con Ngài 
đến trần gian; nơi Chúa Con, Thiên Chúa đã thiết lập Giao ước 
của Ngài đến muôn đời. Con Thiên Chúa là Lời tối hậu của Chúa 
Cha nói vói nhân loại, sau Người, không còn môt mac khái nào 


khác. 


Muc 2 
Su lưu truyền Mac Khải của Thiên Chúa 


Articulus 2 
De transmissione revelationis divinae 


74. Thiên Chúa “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết 
chân lý” (1 Tm 2,4), nghĩa là, nhận biết Đức Kitô Giêsu”. Vì vậy 
Đức Kitô phải được rao giảng cho mọi dân tộc và mọi người, và 
mạc khải phải được loan truyền đến tận cùng thế giới. 
“Những gì Thiên Chúa đã mạc khải để cứu rỗi muôn dân, Ngài 
đã ân cần sắp đặt để luôn được bảo toàn và lưu truyền nguyên 
vẹn cho moi thé hệ””Ẻ. 


L TRUYÉN THỐNG CÁC TÔNG ĐỒ 
DE TRADITIONE APOSTOLICA 


7ð. “Chúa Kitô, noi Người, Thiên Chúa tối cao hoàn tất trọn ven 
mạc khải, đã truyền dạy các Tông Đồ rao giảng cho mọi người Tin 


5 X. St 3,15. 

36 X. St 9,16. 

7 X. Ga 14,6. 

38 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 7: AAS 58 (1966) 820. 


851 


171 


Gói 


174 
1124, 2651 


42 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Mừng đã được hứa trước qua miệng các tiên tri, và được chính 
Người thực hiện và công bố; các ngài rao giảng Tin Mừng như 
nguồn moi chán lý cứu độ và luật lệ luân lý, đồng thời truyền 
thông cho họ các hồng ân của Thiên Chúa”?. 


Lời rao giảng của các Tông Đồ 


76. Theo mệnh lệnh của Chúa, việc lưu truyền Tin Mừng đã được 
thực hiện bằng hai cách: 


Bằng truyền kháu: “một phán do các Tông Đồ: qua lời giảng 
dạy, gương lành và các định chế, các ngài đã truyền lại những gì 
đã nhận lãnh từ miệng Đức Kitô khi chung sống với Người và thấy 
Người hành động, hoặc đã học biết được nhờ Chúa Thánh Thần 
gợi ý”; 

Bằng ván tự: “một phần do chính các ngài và những người phụ 
tá các ngài đã viết lại sứ điệp cứu độ dưới sự linh hứng của cùng 
một Chúa Thánh Thần”. 


.. được tiếp nối do những người kế nhiệm các Tông Đồ 


77. “Để Tin Mừng được giữ gìn toàn ven và sống động mãi trong 
Hội Thánh, các Tông Đồ đã để lại những người kế vị là các giám 
muc và “trao lai cho họ quyển giáo huấn của các ngài””. Thật váy, 
“những lời giảng dạy của các Tông Đồ được đặc biệt ghi lại trong 
các sách linh hứng, phải được bảo tồn và liên tục lưu truyền cho 
đến tận thế””. 


78. Việc lưu truyền sống động này, được thực hiện trong Chúa 
Thánh Thần, được gọi là Thánh Truyền, để phân biệt với Thánh 
Kinh, mặc dù nó có liên hệ chát chẽ với Thánh Kinh. Nhờ Thánh 
Truyền, “Hội Thánh, qua giáo lý, đời sống và việc phượng tự của 
mình, bảo tồn và lưu truyền cho moi thế hệ tất cả thực chất của 
mình, và tất cả những gì mình tin”. “Lời các Thánh Giáo phụ 
chứng thực sự có mặt sống động của Thánh Truyền; và sự phong 
phú của Thánh Truyền đã thâm nhập vào thực hành và đời sống 
của Hội Thánh, một Hội Thánh luôn tin và cầu nguyện”®. 


79. Như vậy, việc Chúa Cha truyền thông chính mình, nhờ Ngôi 
Lời và trong Chúa Thánh Thân, vẫn tiếp diễn và tác động trong 


? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 7: AAS 58 (1966) 820. 
? CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 7: AAS 58 (1966) 820. 
^! CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 7: AAS 58 (1966) 820. 
? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 820. 
? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 
^ CĐ Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 43 


Hội Thánh: “Thiên Chúa, Đấng xưa đã phán dạy, nay vẫn không 
ngừng ngỏ lời với Hiền Thê của Con yêu dấu mình; và Thánh 
Thần, Đấng làm cho tiếng nói sống động của Tin Mừng vang đội 
trong Hội Thánh, và nhờ Hội Thánh làm vang dội trong thế giới, 
hướng dẫn các tín hữu nhận biết toàn thể chân lý và làm cho lời 
Chúa Kitô tràn ngập lòng họ””. 


II. TƯƠNG QUAN GIỮA THÁNH TRUYÉN VÀ THÁNH KINH 
DE RELATIONE INTER TRADITIONEM ET SACRAM SCRIPTURAM 


Cüng mót nguón mach 


80. “Thánh Truyền và Thánh Kinh được nối kết và thông giao với 
nhau cách chặt chẽ. Thật thế, do cả hai đều phát xuất từ một 
nguồn mạch thân linh, có thể nói cả hai kết hợp thành một và 
cùng quy hướng về một mục đích”. Cả hai đều làm cho máu 
nhiệm Đức Kitô được hiện diện và sinh hoa trái trong Hội Thánh, 
theo như chính Người đã hứa ở lại với các môn đệ “mọi ngày cho 
đến tận thế” (Mt 28,20). 


.. nhung hai cách lưu truyền khác biệt 


81. *Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa nói, xét theo tư cách được ghi 
chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thân”. 

“Còn Thánh Truyền thì truyền đạt nguyên ven cho các dáng kế 
vị các Tông Đồ Lời Thiên Chúa đã được Chúa Kitô và Chúa Thánh 
Thần ký thác cho các Tông Đồ, để các đấng kế vị đó, nhờ Thần 
chân lý soi sáng, trung thành gìn giữ, trình bày và phổ biến Lời ấy 
bằng việc rao giảng”. 

82. Do đó, Hội Thánh, vì được ủy thác nhiệm vụ lưu truyền và giải 
thích mạc khải, “có được sự chắc chắn về tất cả các điều được mạc 
khải không chỉ nhờ riêng vào Thánh Kinh. Chính vì thế, cả Thánh 
Kinh lẫn Thánh Truyền đều phải được đón nhận và tôn kính bằng 


một tâm tình yêu mến và kính trong nhu nhau”. 


Truyền thống Tông Đồ và các truyền thống trong Hội 
Thánh 


83. Truyền Thống mà chúng ta nói đây xuất phát từ các Tông Đồ 
và lưu truyền những gì chính các ngài đã lãnh nhận từ giáo huấn 


^ CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 
^5 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 9: AAS 58 (1966) 821. 
* CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 9: AAS 58 (1966) 821. 
^ CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 9: AAS 58 (1966) 821. 


113 


1202, 2041 
2684 


857, 871 


2033 


688-892 
2032, 2040 


688 


44 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


và gương mẫu của Chúa Giêsu cũng như những gì các ngài học được 
nhờ Chúa Thánh Thần. Thật vậy, thế hệ các Kitô hữu đầu tiên 
chưa có một Tân Ước thành văn, và chính bản văn Tân ước chứng 
thực tiến trình của Truyền Thống sống động này. 
Chúng ta phải phân biệt “Truyền Thống các Tông Đồ” với “các 
truyền thống” thuộc các lãnh vực thần học, kỷ luật, phụng vụ 
hoặc sùng kính đã phát sinh theo thời gian trong các Giáo Hội 
địa phương. Đó là những hình thức riêng biệt, qua đó Thánh 
Truyền phổ quát đón nhận những lối diễn tà đã được thích nghi 
cho những địa phương khác nhau vào những thời đại khác nhau. 
Các truyền thống này có thể được giữ lại, sửa đổi hay thậm chí 
bị loại bỏ, dưới ánh sáng Truyền Thống các Tông Đồ, theo sự 
hướng dẫn của Huấn quyền Hội Thánh. 


III. GIẢI NGHĨA KHO TÀNG ĐỨC TIN 
DE INTERPRETATIONE DEPOSITI FIDEI 


Kho tàng đức tin được giao phó cho toàn thé Hội Thánh 


84. “Kho tàng đức tin" (Depositum fidei)", chứa dung trong Thánh 
Truyền và Thánh Kinh, đã được giao phó cho toàn thể Hội Thánh 
nhờ các Tông Đồ. “Khi gắn bó với kho tàng ấy, toàn thé dân thánh, 
quy tu quanh các vị chủ chăn, chuyên cán với giáo huấn của các 
Tông Đồ, với tình hiệp thông, với việc bẻ bánh và kinh nguyện, nên 
giữa các thủ lãnh và các tín hữu có sự nhất trí lạ lùng trong việc 
nắm giữ, thực hành và tuyên xưng đức tin đã được truyền lại””?. 


Huấn quyền Hội Thánh 


8ã. “Nhiệm vụ chính thức giải thích Lời Thiên Chúa đã được ghi 
chép hay truyền lại, nhiệm vụ này đã được ủy thác riêng cho Huấn 
quyển sống động của Hội Thánh, quyền này được thi hành nhân 
danh Chúa Giêsu Ritô””, nghĩa là được ủy thác cho các Giám muc 
hiệp thông với vị kế nhiệm thánh Phêrô, là Giám mục Rôma. 


86. “Tuy nhiên, Huấn quyền này không ở trên Lời Chúa, nhung 
phục vụ Lời Chúa vì chỉ giảng dạy những điều đã được truyền lại; 
bởi vì do mệnh lệnh của Thiên Chúa và nhờ ơn trợ giúp của Chúa 
Thánh Thần, Huấn quyển kính mến lắng nghe, thành kính gìn giữ 
và trung thành trình bày Lời đó, đồng thời từ kho tàng đức tin duy 


? X. 1 Tm 620; 2 Tm 1,12-14. 
5% CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. 
?! CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 45 


nhất ấy, Huấn quyển kín múc ra tất cá mọi điều mà dé nghị cho 
giáo dân tin như là những điều đã được Thiên Chúa mạc khải””. 


87. Vì ghi nhớ lời Đức Kitô đã nói với các Tông Đồ: “Ai nghe anh 
em là nghe Thầy” (Lc 10,16)”, các tín hữu ngoan ngoãn nhận lãnh 
các giáo huấn và chỉ thị mà các mục tử ban cho họ dưới những 


hình thức khác nhau. 


Các tín điều đức tin 

88. Huấn quyền Hội Thánh thực thi trọn vẹn quyển bính nhận từ 
Đức Kitô khi ấn định các tín điều, tức là khi công bố, dưới hình 
thức buộc dân Kitô giáo phải tin, những chân lý được chứa đựng 
trong mạc khải của Thiên Chúa, hoặc cả khi công bố một cách dứt 
khoát những chân lý có liên hệ tất yếu với các chân lý đó. 

89. Giữa đời sống thiêng liêng của chúng ta với các tín điều có một 
mối liên hệ chặt chẽ. Tín điều là những ánh sáng trên con đường 
đức tin của chúng ta, soi sáng và làm cho con đường đức tin ấy 
được an toàn. Ngược lại, nếu chúng ta sống ngay thẳng, trí tuệ và 
tâm hồn chúng ta sẽ mở rộng đón nhận ánh sáng các tín điều”. 


90. Những mối dây liên kết lẫn nhau và sự gắn bó chặt chẽ giữa 
các tín điều có thể gặp thấy trong toàn bó mac khái vé máu nhiệm 
Đức Kitô”. Phải nhớ rằng “có một trật tự hoặc “một phẩm trật các 
chân lý của giáo lý Công giáo, vì tương quan khác nhau của chúng 
với nền tảng đức tin Kitô giáo””5. 


Cảm thức siêu nhiên về đức tin 

91. Mọi Kitô hữu đều tham dự vào ơn hiểu biết và việc lưu truyền 
chân lý mạc khải. Họ được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần, là 
Đấng dạy dỗ họ”” và dẫn họ “tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). 


92. “Toàn thể các tín hữu.. không thể sai lầm trong đức tin. Họ 
biểu lộ phẩm tính đặc biệt ấy nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin 
của toàn thể dân Chúa, khi “từ các Giám mục cho đến những giáo 
dân rốt hết đều đồng ý cách phổ quát về những điều liên quan đến 


đức tin và phong hóa”®. 


* CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. 

55 X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 20: AAS 57 (1965) 24. 

* X. Ga 8,31-32. 

55 X. CP Vatican 1, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 4: DS 3016 (mysteriorum nexus); CD Vaticanó 
II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 25: AAS 57 (1965) 29. 

?6 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 11: AAS 57 (1965) 99. 

7 X, 1 Ga 22027. 

58 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 16. 


1548 


2037 


688-892 
2032-2040 


2625 


114, 158 
234 


737 


785 


889 


66 
2651 


2038, 2518 


46 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


93. “Thật váy, nhờ cám thức về đức tin được Thánh Thần chân lý 
khơi dậy và nâng đỡ, và dưới sự hướng dẫn của Huấn quyên, dân 
Thiên Chúa gắn bó cách kiên trì với đức tin đã được lưu truyền duy 
chỉ một lần cho các Thánh, hiểu biết đức tin ấy cách sâu sắc hơn 
nhờ suy xét đúng, và áp dụng đức tin ấy cách đây đủ hơn trong doi 


sống””®, 


Sự tăng trưởng trong hiểu biết về đức tin 


94. Nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp, sự hiểu biết về các sự việc và 
các lời nói thuộc kho tàng đức tin có thể được tiến triển trong đời 
sống Hội Thánh: 

- “hoặc nhờ các tín hữu chiêm ngưỡng và học hỏi, khi đã ghi 
nhớ các điều đó trong lóng"95, đặc biệt “việc nghiên cứu thần 
học giúp đào sâu hiểu biết về chân lý được mạc khải””!; 

- “hoặc nhờ họ đã thông hiểu những điều thiêng liêng ho cám 
nghiệm được”””; “Lời Chúa lớn lên cùng với người doc"; 

— “hoặc nhờ việc giảng dạy của những người lãnh nhận một đặc 
súng chắc chán về chân lý do việc kế nhiệm trong chức giám 

»64 
muc"? 


95. “Như thế, đã rõ là do ý định hết sức khôn ngoan của Thiên 
Chúa, Thánh Truyền, Thánh Kinh và Huấn quyển của Hội Thánh 
được nối kết và liên đới với nhau đến nỗi không một cái nào có thể 
đứng vững một mình không cán hai cái kia; và dưới tác động của 
một Chúa Thánh Thần duy nhất, cả ba cùng góp phần hữu hiệu 


vào việc cứu độ các linh hồn, mỗi bên theo phuong cách riêng”°Š, 


TÓM LƯỢC 


96. Điều Đúc Kitô đã úy thác cho các Tông Đồ, các ngài đã truyền 
lai bằng lời rao giảng và bằng uăn tự, dưới sự linh hüng của Chúa 
Thánh Thần, cho tất cả mọi thế hệ, cho đến ngày Đúc Kitô trở lại 
trong vinh quang. 


? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 16. 

© CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 

5L CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et Spes, 62: AAS 58 (1966) 1084; x. Ibid., 44: 
AAS 58 (1966) 1065; Hiến chế tín lý Dei Verbum, 23: AAS 58 (1966) 828; Ibid., 24: AAS 
58 (1966) 828-829; Sác lénh Unitatis redintegratio, 4: AAS 57 (1965) 94. 

$ CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 

53 Thánh Grégórió Cá, Homilia in Ezechielem 1,7, 8: CCL 142, 87 (PL 76, 843). 

% CĐ Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 

$5 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 47 


97. "Thánh Truyền và Thánh Kinh làm thành một kho tàng thánh 
thiêng duy nhất lưu trữ Lời Chúa”, trong đó, nhu trong một tám 
gương, Hội Thánh lữ hành chiêm ngắm Thiên Chúa, là nguồn 


mạch moi sự phong phú của mình. 


98. “Hội Thánh qua giáo lý, đời sóng và uiệc phượng tự của minh, 
báo tôn và lưu truyền cho mọi thế hệ tất cả thực chát của minh và 


tất cá những gi minh tin”. 


99. Nhờ cám thúc siêu nhiên vé đức tin, toàn thể dân Thiên Chúa 
không ngừng đón nhận hông ân là sự mac khái cúa Thiên Chúa, 
tìm hiểu nó cách sâu sắc hơn, và sống nhờ hông ân đó cách đầy đủ 
hơn. 

100. Nhiệm vu giải thích Lời Thiên Chúa một cách đúng nghĩa 
được ủy thác riêng cho Huấn quyền của Hội Thánh, tức là cho Đúc 
Giáo Hoàng và cho các Giám mục hiệp thông vói ngài. 


Mục 5 
Thánh Kinh 


Articulus 3 
De Sacra Scriptura 


I DÜC KITÓ - LỜI DUY NHẤT CỦA THÁNH KINH 
CHRISTUS - UNICUM SACRAE SCRIPTURAE VERBUM 


101. Thiên Chúa, trong su ha cố do lòng nhân hậu của Ngài, dé tự 
mạc khải cho loài người, đã dùng ngôn ngữ phàm nhân mà nói với 
họ: “Các lời của Thiên Chúa, được diễn tả bằng ngôn ngữ loài 
người, đã trở nên tương tự với lời nói loài người, cũng như khi xưa 
Lời của Chúa Cha vĩnh cửu đã mặc lấy xác thịt yếu đuối của loài 
người, đã trở nên giống như loài người”?. 


102. Qua tất cả các lời ở trong Thánh Kinh, Thiên Chúa chỉ nói 
một Lời, là (Ngôi) Lời duy nhất của Ngài. Trong Ngôi Lời, Thiên 
Chúa bày tỏ tất cả về chính mình Ngài”: 


$6 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. 
5” CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 
5 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 13: AAS 58 (1966) 824. 
$ X. Dt 1,1-3. 


65, 2763 


426-429 


1100, 1184 


1378 


48 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


“Anh em hãy nhớ rằng một Lời duy nhất của Thiên Chúa được 
trải ra trong toàn bộ Thánh Kinh, một Lời duy nhất vang trên 
môi miệng của các Thánh. Lời này lúc khởi đầu là Thiên Chúa 
hướng về Thiên Chúa, lúc ấy Lời không có các âm vận, bởi vì 
Ngài không lệ thuộc thời gian” "°. 
103. Vì lý do đó, Hội Thánh đã luôn tôn kính Thánh Kinh như đã 
tôn kính chính Thân Thể [Mình Thánh] Chúa. Hội Thánh không 
ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như bàn 
tiệc Thân Thể [Mình Thánh] Chúa Kitô mà trao ban cho các tín 
hữu”. 
104. Hội Thánh không ngừng tìm thấy lương thực và sức mạnh cho 
mình trong Thánh Kinh”, vì nơi đó, Hội Thánh không chỉ tiếp 
nhận một lời phàm nhân, nhung thực sự là Lời của Thiên Chúa”. 
“Quả thật, trong các sách thánh, Cha trên trời âu yếm đến gặp con 


cái và trò chuyện với họ”“. 


II. LINH HÜNG VÀ CHÂN LY THÁNH KINH 
DE INSPIRATIONE ET VERITATE SACRAE SCRIPTURAE 


105. Thién Chúa là tác giá của Thánh Kinh. “Những gì Thiên Chúa 

mạc khải mà Thánh Kinh chứa đựng và trình bày, đều được viết ra 

dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần”. 
“Thật vậy, Hội Thánh, Mẹ thánh chúng ta, nhờ đức tin tông 
truyền, xác nhận rằng toàn bộ các sách Cựu Ước cũng như Tân 
Ước với tất cả các phần đoạn đều là sách thánh và được ghi vào 
bản thư quy Thánh Kinh: bởi lẽ được viết ra dưới sự linh hứng 
của Chúa Thánh Thần, các sách ấy có tác giả là chính Thiên 
Chúa và được truyền lại cho chính Hội Thánh với tư cách đó”””. 


106. Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác giả phàm nhân viết ra 
các sách thánh. “Để viết ra các sách thánh, Thiên Chúa đã chọn 
những con người và dùng họ trong tài năng và sức lực của họ, để 
khi chính Ngài hành động trong họ và qua họ, họ viết ra như 
những tác giả đích thật tất cả những gì Chúa muốn, và chỉ những 
điều đó thôi”. 


7 Thánh Augustinó, Enarratio in Psalmum 103, 4, 1: CCL 40, 1521 (PL 37, 1378). 
7! X. CD Vatican II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 21: AAS 58 (1966) 827. 

? X. CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 24: AAS 58 (1966) 829. 

3 X. 1 Tx 2,13. 

74 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 21: AAS 58 (1966) 827-828. 

75 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 11: AAS 58 (1966) 822-823. 

76 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 11: AAS 58 (1966) 823. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 49 


107. Các sách được linh hứng giảng dạy sự thật. “Vì phải xem mọi 
lời tác giả được linh hứng, tức các thánh sử, viết ra, là những điều 
Chúa Thánh Thần xác quyết, nên phải tuyên xưng rằng Thánh 
Kinh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm, chân lý 
mà Thiên Chúa đã muốn Thánh Kinh ghi lại nhằm cứu độ chúng 
ig. 

108. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo không phải là một “tôn giáo của 
Sách vở”. Kitô giáo là tôn giáo của “Lời” Thiên Chúa: Lời đó 
“không phải là lời được viết ra và câm lặng, nhưng là Ngôi Lời 
nhập thé và sống động””. Cần thiết là phải có Đức Kitô, Ngôi Lời 
vĩnh cửu của Thiên Chúa hằng sống, nhờ Chúa Thánh Thân, mở 
trí cho chúng ta, thì chúng ta mới hiểu được Thánh Kinh”, nếu 
không thì các sách đó chỉ là văn tự chết. 


III. CHÚA THÁNH THẦN, DÁNG GIẢI THÍCH THÁNH KINH 
SPIRITUS SANCTUS SCRIPTURAE INTERPRES 


109. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa nói với con người theo cách 
thức loài người. Vi váy, để giải thích Thánh Kinh cho đúng, phải 
cẩn thận tìm hiểu điều các tác giá phàm nhân thật sự có ý khẳng 
định và điều Thiên Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta qua lời lẽ của 
các ngài”, 


110. Để thấy được ý của các uị thánh sử, cần lưu ý đến các điều 
kiện về thời đại và văn hoá của các ngài, đến các “văn thể” được 
dùng trong thời đó, đến cách cảm nghĩ, nói năng và tường thuật, 
thường được dùng vào thời đại của thánh sử. “Vì chân lý được trình 
bày và diễn tả qua nhiều thể văn khác nhau, như thể văn lịch sử, 
ngôn sứ, thi phú hoặc những thể văn diễn tả khác””'. 


111. Nhưng bởi vì Thánh Kinh được linh hứng, nên có một nguyên 
tác khác để giải thích cho đúng. Nguyên tắc này không kém quan 
trọng so với nguyên tắc trên và nếu không có nguyên tắc này thì 
Thánh Kinh chỉ là văn tự chết: “Bởi vì Thánh Kinh đã được viết ra 
bởi Chúa Thánh Thần, thì cũng phải được đọc và giải thích nhờ 
chính Thánh Thán"*, 


7 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 11: AAS 58 (1966) 823. 

75 Thánh Bénadó Clairvaux, Homilia super "Missus est", 4, 11: Opera, ed. J. Leclercq-H. 
Rochais, v. 4 (Romae 1966) 57. 

? X. Lc 2445. 

8? X. CD Vatican II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 12: AAS 58 (1966) 823. 

81 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 12: AAS 58 (1966) 823. 

? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 12: AAS 58 (1966) 824. 


702 


128 


368 


81 


90 


50 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Công đồng Vaticano II đưa ra ba tiêu chuẩn để giải thích Thánh 
Kinh theo Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng Thánh Kinh®: 


112. 1) Phải hết súc chú ý đến “nội dung và sự duy nhất của toàn 
bộ Thánh Kinh". Mặc dầu các sách hợp thành bó Thánh Kinh có 
khác biệt nhau mấy đi nữa, Thánh Kinh vẫn là một, bởi kế hoạch 
của Thiên Chúa chỉ có một và Đức Kitô Giêsu là trung tâm và trái 
tim của kế hoạch ấy, một trái tim đã rộng mở sau cuộc Vượt Qua 
của NgườiŸ!. 
“Hình ánh “Trái tim Đức Kitô ®Ÿ được hiểu vé Thánh Kinh, vi 
Thánh Kinh bộc lộ trái tim của Người. Trước cuộc khổ nạn, trái 
tim này còn đóng kín, bởi vì Thánh Kinh còn tối nghĩa. Nhưng 
sau cuộc khổ nạn, Thánh Kinh đã được mở ra, bởi vì từ lúc đó 
những ai hiểu Thánh Kinh sẽ biết suy xét và phân định các sấm 
ngôn phải được giải thích như thế nào"6, 
113. 2) Phải doc Thánh Kinh trong “Thánh Truyền sống động của 
Hội Thánh". Theo châm ngôn của các Giáo phu, Thánh Kinh được 
viết chủ yếu trên trái tim của Hội Thánh hơn là trên những vật 
liệu thể chất”. Thật vậy, Hội Thánh lưu giữ ký ức sống động về 
Lời Thiên Chúa trong Thánh Truyền của mình, và Chúa Thánh 
Thần ban cho Hội Thánh khả năng giải thích Thánh Kinh theo 
cách thiêng liêng (“theo nghĩa thiêng liêng mà Chúa Thánh Thân 
ban cho Hội Thánh"*), 


114. 3) Phải chú ý đến “tính tương hợp của đúc tin”. Thuật ngữ 
“tính tương hợp của đức tin” có nghĩa là sự liên hệ hài hoà giữa các 
chân lý đức tin với nhau và trong toàn bộ chương trình mạc khải. 


Các nghĩa của Thánh Kinh 


115. Theo một truyền thống cổ xưa, có thể phân biệt hơi nghĩa của 
Thánh Kinh: nghĩa uăn tự và nghĩa thiêng liêng. Nghĩa thiêng liêng lại 
được chia thành nghĩa án dụ, nghĩa luán lj và nghĩa dẫn đường. Sự hòa 
hợp sâu xa của bốn nghĩa này đem lại cho việc đọc Thánh Kinh cách sống 
động trong Hội Thánh tất cả sự phong phú của nó. 


$$ X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 12: AAS 58 (1966) 824. 

3 X. Lc 2425-21 44-46. 

85 X, Tv 22,15. 

86 Thánh Tóma Aquinó, Expositio in Psalmos, 21, 11: Opera omnia, v. 18 (Parisiis 1876) 350. 

87 X. Thánh Hilarió, Liber ad Constantium Imperatorem 9: CSEL 65, 204 (PL 10, 570); Thánh 
Giérónimó, Commentarius in epistulam ad Galatas 1,1, 11-12: PL 26, 347. 

38 Origiênê, Homiliae in Leviticum, 5, 5: SC 286, 228 (PG 12, 454). 

® X. Rm 12,6. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 51 


116. Nghĩa uăn tự: Đây là nghĩa được các lời của Thánh Kinh nói lên và 
được khoa chú giải nhận ra dựa trên những quy tắc giải thích đúng đắn. 


“Tất cả các nghĩa của Thánh Kinh đều đặt nền tảng trên nghĩa văn tự””?. 


117. Nghĩa thiêng liêng: Vì tính thống nhất của kế hoạch của Thiên 
Chúa, không những bản văn Thánh Kinh, mà cả những sự việc và biến cố 
được bản văn nói tới, đều có thể là những dấu chỉ. 

1) Nghĩa ẩn dụ: Chúng ta có thể hiểu biết các biến cố một cách sâu xa 
hơn khi nhận ra ý nghĩa của chúng trong Đức Kitô. Thí dụ cuộc vượt qua 
Biển Đỏ là dấu chỉ cuộc chiến thắng của Đức Kitô, và do đó cũng là dấu 
chỉ của bí tích Rửa Toi?!. 

2) Nghĩa luân lý: Các biến cố được Thánh Kinh thuật lại phải dẫn đưa 
chúng ta đến hành động chính trực. Các biến cố đó được viết ra “để răn 
dạy chúng ta” (1 Cr 10,11). 


3) Nghĩa dẫn đường: Chúng ta cũng có thể nhìn các sự việc và các 
biến cố trong ý nghĩa vĩnh cửu của chúng, theo nghĩa chúng dẫn đường 
(tiếng Hy lap: anagoge, nghĩa là dẫn đường) cho chúng ta về Quê trời. Thí 
dụ Hội Thánh nơi trần thé là dấu chi Giêrusalem thiên quốc”. 


118. Có một câu thơ thời Trung Cổ tóm tắt bốn nghĩa ấy như sau: 
“Nghĩa văn tự dạy về biến cố, 
nghĩa ẩn dụ dạy điều phải tin, 
nghĩa luân lý dạy điều phải làm, 


nghĩa dẫn đường dạy điều phải vươn tói"?*. 


119. “Các nhà chú giải có nhiệm vụ dựa theo những quy tắc đó mà 
cố gắng hiểu thấu và trình bày ý nghĩa Thánh Kinh cách sâu sắc 
hơn, ngõ hầu nhờ sự học hỏi có thể gọi là chuẩn bị đó, phán quyết 
của Hội Thánh được chín chắn. Quả vậy, mọi điều liên hệ đến việc 
giải thích Thánh Kinh cuối cùng đều phải lệ thuộc vào phán quyết 
của Hội Thánh, vì Hội Thánh đã nhận từ Thiên Chúa mệnh lệnh 
và nhiệm vụ gìn giữ và giải thích Lời Thiên Chúa””. 

“Tôi sẽ không tin Tin Mừng, nếu không có quyền bính của Hội 

Thánh Công giáo thúc đẩy tôi”. 


? Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I, q.1, a.10, ad 1: Ed. Leon. 4, 25. 

?! X. 1 Cr 102. 

? X. Dt 3-4,11. 

? X. Kh 21,1-22,5. 

?' Augustinô de Dacia, Rotulus pugillaris I: ed. A. Walz: Angelicum 6 (1929) 256. 

?5 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 12: AAS 58 (1966) 824. 

?6 Thánh Augustinó, Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 5, 6: CSEL 25, 197 
(PL 42, 176). 


110-114 


1101 


94 


113 


1117 


1093 


702 
763 


706 


2568 


52 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


IV. THU QUY CÁC SÁCH THÁNH 
DE SCRIPTURARUM CANONE 


120. Truyền Thống các Tông Đồ giúp Hội Thánh phán dinh những 
văn bán nào phải được kể vào danh mục các Sách Thánh”. Danh 
mục đầy đủ này được gọi là “Thư quy” Thánh Kinh. Thánh Kinh 
gồm 46 bản văn Cựu Ước (hoặc 45, nếu gom Giérémia và Ai Ca 
thành một) và 27 bản văn Tân Ước”. Đó là: 

Phần Cựu Uóc gồm các sách: Sáng Thế, Xuất Hành, Lévi, Dân 
Số, Đệ Nhị Luật, Giôsuê, Thủ Lãnh, Rút, 1 và 2 Samuen, 1 và 2 Các 
Vua, 1 và 2 Sử Biên Niên, Étra và Nokhemia, Tôbia, Giuditha, 
Étte, 1 và 2 Macabê, Gióp, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Giảng Viên, 
Diễm Ca, Khôn Ngoan, Huấn Ca, Isaia, Giêrêmia, Ai Ca, Barúc, 
Êdêkien, Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, 
Nakhum, Khabacúc, Xóphónia, Khácgal, Dacaria, Malakhi. 

Phân Tán Ước gồm các sách: các sách Tin Mừng theo thánh 
Mátthéu, theo thánh Máccô, theo thánh Luca, theo thánh Gioan, 
Công vu Tông Đồ, Thu Róma, Thu 1 và 2 Córintó, Thu Galát, Thu 
Êphêxô, Thu Philípphê, Thu Côlôxê, Thu và 2 Théxalónica, Thư 1 
và 2 Timóthé, Thu Titó, Thu Philémón, Thu Do thái, Thu thánh 
Giacóbé, Thu 1 và 2 của thánh Phéró, Thu 1, 2 và 3 của thánh 
Gioan, Thu thánh Giuda, Khái Huyén. 


Cuu Uóc 


121. Cựu Ước là một phán không thé thiếu được của Thánh Kinh. 
Tất cả các tác phẩm của Cựu Ước được Thiên Chúa linh hứng nên có 


A 


một giá trị trường tón??, bởi vi Giao Ước cũ không hề bi thu hồi. 


122. Thật vậy, “Nhiệm cục Cựu Ước được bố trí với mục đích chính 
yếu là để chuẩn bị cho ngày quang lâm của Chúa Kitô, Đấng Cứu 
Độ muôn loài”. Các sách Cựu Ước, “tuy có nhiều bất toàn và tạm 
bợ”, vẫn làm chứng về phương pháp giáo dục của tình yêu cứu độ 
của Thiên Chúa: các sách ấy “diễn tả một cảm thức sâu sắc về 
Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Ngài, một 
khoa khôn ngoan hữu ích về đời sống con người, và những kho 
tàng kinh nguyện tuyệt diệu; sau cùng, trong đó ẩn chứa mầu 
nhiệm ơn cứu độ chúng ta”1°, 


??X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 

9$ X. Decretum Damasi: DS 179-180; CD Florentinó, Decretum pro lacobitis: DS 1334-1336; 
CD Tridentinó, Sess. 4a, Decretum de Libris Sacris et de traditionibus recipiendis: DS 
1501-1504. 

” X. CD Vatican II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 14: AAS 58 (1966) 825. 

10 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 15: AAS 58 (1966) 825. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 53 


123. Các Kitô hữu tôn kính Cựu Ước với tính cách Lời đích thực 
của Thiên Chúa. Hội Thánh luôn cực lực chống lại ý kiến đòi gạt 
bỏ Cựu Ước, viện cớ là Tân Ước đã làm cho Cựu Ước ra lỗi thời 
(chủ thuyết Marcion). 


Tân Ước 

124. “Trong các sách Tân Ước, Lời Thiên Chúa là quyền năng của 
Thiên Chúa để cứu rỗi mọi tín hữu, được trình bày và biểu dương 
sức manh cách trổi vượt””?'. Các sách ấy trao cho chúng ta chân lý 
tối hậu được Thiên Chúa mạc khải. Đối tượng trung tâm của Tân 
Ước là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể, các việc làm 
và giáo huấn của Người, cuộc khổ nạn và việc tôn vinh Người, cũng 
như những bước đầu của Hội Thánh Người dưới tác động của Chúa 
Thánh Thần '”. 


125. Các sách Tin Mừng là tâm điểm của tất cả các sách Thánh 
Kinh “vì là chứng tích chính yếu về đời sống và giáo huấn của 
Ngôi Lời nhập thể, Đấng Cứu Chuộc chúng ta”, 

126. Trong việc hình thành các sách Tin Mừng, người ta có thể 
phân biệt ba giai đoạn: 

1) Cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu. Hội Thánh quả quyết 
cách mạnh mẽ rằng bốn sách Tin Mừng “mà Hội Thánh không 
ngần ngại khẳng định lịch sử tính, trung thành lưu truyền những 
gì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, khi sống giữa loài người, thật sự 
đã làm và đã dạy nhằm phần rỗi đời đời của họ, cho tới ngày 
Người được dua lên trời”. 

2) Giáo huấn truyền kháu. “Thật vậy, sau khi Chúa lên trời, các 
Tông Đồ đã truyền lại cho những người nghe những điều Người đã 
nói và đã làm với sự thông hiểu đầy đủ hơn mà chính các ngài có 
nhờ học được từ các biến cố vinh hiển của Chúa Kitô và nhờ ánh 
sáng Thần chân lý dạy dỗ”. 


3) Các sách Tin Mừng. “Vậy các thánh sử đã viết bón sách Tin 
Mừng: các ngài chọn một số trong nhiều điều đã được truyền lại 
bằng miệng hay đã được chép ra rồi, tóm tắt hoặc giải thích một 
số điều tuỳ theo tình trạng của các Giáo hội, sau cùng các ngài vẫn 
giữ hình thức lời giảng, mà bao giờ cũng nhằm truyền đạt cho 
chúng ta những điều xác thực và chân thành về Chúa Giêsu””*. 


!! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 17: AAS 58 (1966) 826. 

1? X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 20: AAS 58 (1966) 827. 
103 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 18: AAS 58 (1966) 826. 

1% CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 19: AAS 58 (1966) 826-827. 


515 


76 


76 


1154 


2705 


1094 
489 


651 


2055 


1966 


54 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


127. Bốn sách Tin Mừng giữ một địa vi độc nhất trong Hội Thánh, 
như có thể thấy được qua lòng tôn kính mà phụng vụ dành cho Tin 
Mừng và qua sức thu hút không gì sánh bằng của Tin Mừng đối với 
các Thánh trong mọi thời đại. 
“Không có giáo lý nào cao trọng hơn, tốt hơn, quý hơn và sáng 
chói hơn bản văn Tin Mừng. Anh chị em hãy xem và hãy ghi 
nhớ những gì Chúa và Thầy của chúng ta là Đức Kitô đã giảng 
dạy bằng lời nói và thực hiện bằng gương sáng của Nguoi", 
“Trên hết mọi sự, chính Tin Mừng nuôi dưỡng tôi trong các kinh 
nguyện của tôi; nơi Tin Mừng tôi gặp được tất cả những gì cần 
thiết cho linh hồn hèn mọn của tôi. Trong đó tôi luôn khám phá 
ra những ánh sáng mới, những ý nghĩa còn ẩn giấu và huyền 
nhiệm”196, 


Tính thống nhất giữa Cựu và Tân Ước 


128. Ngay từ thời các Tông Đồ”” rồi sau đó trong suốt Truyền 
Thống của mình, Hội Thánh luôn làm sáng tỏ tính thống nhất của 
kế hoạch của Thiên Chúa trong hai Giao Ước nhờ cách đọc tiên 
trung (per typologiam). Cách doc này nhận ra trong các công trình 
của Thiên Chúa dưới thời Cựu Ước những “hình ảnh báo trước” 
điều Thiên Chúa sẽ thực hiện lúc thời gian đến hồi viên mãn, nơi 
Người Con nhập thể của Ngài. 


129. Do đó các Kitô hữu đọc Cựu Ước dưới ánh sáng của Đức Kitô, 
Đấng đã chết và sống lại. Cách đọc tiên trưng này làm tỏ hiện nội 
dung vô tận của Cựu Ước. Tuy nhiên không được quên rằng Cựu 
Ước vẫn có giá trị riêng của nó trong mạc khải, mà chính Chúa 
chúng ta đã xác nhận“. Đàng khác, Tân Ước cũng cán phải được 
đọc dưới ánh sáng Cựu Ước. Việc dạy giáo lý Kitô giáo thời sơ khai 
đã luôn trở về với Cựu Ước'”””. Theo một châm ngón có, Tân Ước 
được ẩn tàng trong Cựu Ước, còn Cựu Ước được tỏ bày trong Tân 
Ước: “cái Mới tiềm ẩn trong cái Cũ, còn cái Cũ xuất hiện trong cái 
Mói”, 

130. Cách đọc tiên trưng cho thấy tính năng động hướng tới việc 
hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa, lúc “Thiên Chúa có toàn 


15 Thánh Cêsaria Junió, Epistula ad Richildam et Radegundem: SC 345, 480. 

1% Thánh Térésa Hài Đồng Giêsu, Manuscrit A, 83v: Manuscrits autobiographiques (Paris 
1992) 268. 

1 X. 1 Cr 10,6.11; Dt 10,1; 1 Pr 321. 

18 X, Mc 1229-31. 

1 X. 1 Cr 5,6-8; 10,1-11. 

110 Thánh Augustinó, Quaestiones in Heptateucum, 2, 73; CCL 33, 106 (PL 34, 623); X. CD 
Vaticanó II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 16: AAS 58 (1966) 825. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 55 


quyển trên muôn loài” (1 Cr 15,28). Nhu vậy, thí dụ, việc kêu goi 
các tổ phụ và cuộc Xuất Hành khỏi Ai cập vẫn không mất đi giá 
trị riêng của chúng trong kế hoạch của Thiên Chúa, mặc dâu đồng 
thời, chúng là những giai đoạn trung gian trong kế hoạch ấy. 


V. THÁNH KINH TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH 
DE SACRA SCRIPTURA IN ECCLESIAE VITA 


131. “Trong Lời Thiên Chúa, có năng lực lớn lao có thé nâng đỡ và 
ban sinh lực cho Hội Thánh, còn đối với con cái Hội Thánh thì thành 
sức manh cho đức tin, lương thuc cho linh hồn, nguồn sóng tinh tuyển 
và trường tồn cho đời sống thiêng liêng”””, Vì vậy, “lối vào Thánh 
Kinh cần phải được rộng mở cho các Kitô hữu”””. 


132. “Việc nghiên cứu Thánh Kinh phải là như linh hồn của khoa 
Thần học. Nhờ chính lời Thánh Kinh này, thừa tác vụ Lời Chúa, 
gồm có việc giảng thuyết của các vị chủ chăn, việc dạy giáo lý và 
toàn thể giáo huấn Kitô giáo, trong đó bài diễn giảng trong phụng 
vụ phải chiếm ưu thế, được nuôi dưỡng lành mạnh và tăng cường 
sinh lực thánh thiên”. 


133. Hội Thánh “nhiệt liệt và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu 
.. hoc được “mối lợi tuyệt vời, là được biết Chúa Giêsu Kitó' (P1 3,8) 
nhờ năng đọc Sách Thánh. “Thật vậy, không biết Thánh Kinh là 
không biết Chúa Kitô””*. 


TÓM LƯỢC 


134. Toàn bó Thánh Kinh là một cuốn sách duy nhất, và cuốn 
sách duy nhất ấy chính là Chúa Kitô, “bởi vi toàn bó Thánh Kinh 
nói vé Chúa Kitô và toàn bó Thánh Kinh duoc hoàn tất trong 
Chúa Kitô”"5. 


135. Thánh Kinh chứa dung Lời Thiên Chúa và vi được linh hứng 
nên thật sự là Lời Thiên Chúa ””15. 


186. Thiên Chúa là Tác giá của Thánh Kinh vi Ngài linh hứng các 
tác giá phàm nhân; chính Ngài hành động trong ho và nhờ họ. 


!!! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 21: AAS 58 (1966) 828. 

112 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 22: AAS 58 (1966) 828. 

H3 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 24: AAS 58 (1966) 829. 

114 CB Vaticano II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 25: AAS 58 (1966) 829; X. Thánh Hiérónimó, 
Commentarii in Isaiam, Lời Tua: CCL 73, 1 (PL 24, 17). 

HŠ Hugo de Sancto Victore, De Arca Noe, 2, 8: PL 176, 642; x. Ibid. 2, 9: PL 176, 642-643. 

! CĐ Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum 24: AAS 58 (1966) 829. 


94 


2653 


1792 


56 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Nhu váy, Ngài báo dám ráng các tác phám cüa ho giáng day chán 
lý citu độ một cách không sai lám'"*. 

137. Việc giái thích các Sách Thánh dà duoc linh hung trước hết 
phái dat đến điều Thiên Chúa muốn mac khái qua các thánh si, 
dé ciu độ chúng ta. Điều gì đến từ Chúa Thánh Thân, chỉ duoc 
hiểu cách đây đủ nhờ tác động của Chúa Thánh Thân”. 


138. Hội Thánh lãnh nhộn và tôn kính 46 sách của Cựu Ước và 27 
sách của Tán Uóc, vói tính cách là những sách duoc linh hing. 


139. Bốn sách Tin Mừng giữ một vi trí trung tám, vi Chúa Kitô 
Giésu là tám diém cüa các sách dó. 

140. Tính thống nhất của hai Giao Ước bát nguón từ su duy nhất 
của bế hoạch và mac khái của Thiên Chúa. Cựu Ước chuẩn bị cho 
Tán Ước, còn Tân Uóc làm hoàn thành Cựu Ước; cá hai soi sáng 
cho nhau, cả hai đều thật sự là Lời Thiên Chúa. 


141. “Hội Thánh đã luôn tôn kính Thánh Kinh nhu đã tôn kính 
chính Thân Thể [Mình Thánh] Chúa”: cá hai nuôi dưỡng và chi 
phối toàn bộ đời sống Kitô hữu. “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con 
bước, là ánh sáng chỉ đường con di" (Tv 119,105)”. 


17 X. CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Dei Verbum 11: AAS 58 (1966) 822-823. 
18 X. Origiênê, Homiliae in Exodum, 4, 5: SC 321, 128 (PG 12, 320). 

!? CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum 21: AAS 58 (1966) 827. 

12 X. Is 504. 


CHƯƠNG BA 
CON NGƯỜI ĐÁP LOI THIÊN CHÚA 


CAPUT TERTIUM 
HOMO DEO RESPONDET 


142. Qua mac khái, “Thiên Chúa vô hình, do tinh thương chan hoà 
của Ngài, đã ngỏ lời với loài người như với bạn hữu và liên lạc với 
họ để mời gọi họ và chấp nhận cho họ đi vào cuộc sống của chính 
Ngài”'. Đức tin là sự đáp lại thích đáng đối với lời mời gọi ấy. 

143. Bằng đúc tin, con người đem trí khôn và ý chí của mình quy 
phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Con người đặt trọn bản thân quy 
thuận Thiên Chúa, Đấng mạc khải”. Thánh Kinh gọi việc đáp lại 
này của con người đối với Thiên Chúa, Đấng mạc khải, là “sự vâng 
phục của đức tin”. 


Mục 1 


Tôi tin 


Articulus 1 
Credo 


I. SU VÀNG PHUC CUA ĐỨC TIN 
DE FIDEI OBOEDIENTIA 


144. Váng phuc (ob-audire: nghe, láng nghe) báng düc tin là tu 
nguyện quy thuận lời đã nghe, bởi vi chán lý của lời đó được Thiên 
Chúa là chính Chân Lý, bảo đảm. Thánh Kinh trưng dẫn tổ phụ 
Abraham như gương mẫu của sự vâng phục đó. Còn Đức Trinh Nữ 
Maria là người thể hiện sự vâng phục đó cách hoàn hảo. 


! CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum 2: AAS 58 (1966) 818. 
? X. CP Vaticano II, Hiến chế tín lý Dei Verbum 5: AAS 58 (1966) 819. 
? X. Rn 1,5; 16,26. 


1102 


2087 


1814-1816 


59, 2570 


489 


1819 


839 


494, 2617 


506 


58 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Ông Abraham - “tổ phụ của tất cả những người tin" 


145. Thư gửi tín hữu Do thái, trong bài tán dương đức tin của các 
bậc tổ tiên, đã đặc biệt nhấn mạnh đến đức tin của ông Abraham: 
“Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi 
đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra 
di mà không biết mình đi đâu” (Dt 11,8). Nhờ đức tin, ông đã 
sống như kẻ mới nhập cư và người lữ hành trong Đất hứa”. Nhờ 
đức tin, bà Sara đã thụ thai người con của lời hứa. Cuối cùng, nhờ 
đức tin, ông Abraham đã dâng hiến con một mình làm hy lễ”. 


146. Như vậy, ông Abraham đã thực hiện điều Thư gửi tín hữu Do 
thái định nghĩa về đức tin: “Đức tin là bảo đảm cho những điều hy 
vọng, là bằng chứng của những điều ta không thấy” (Dt 11,1). “Ông 
Abraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công 
chính” (Rm 4,3)“. “Nhờ niềm tin, ông đã nên vững manh" (Rm 
4,20), ông Abraham trở thành “tổ phụ của tất cả những người tin” 
(Rm 4,11.18). 


147. Cựu Ước rất phong phú về các chứng từ của đức tin ấy. Thư 
gửi tín hữu Do thái tán tụng đức tin gương mẫu, “nhờ đức tin ấy, 
các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám” (Dt 11,2.39). Tuy 
nhiên, “Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt 
hơn”: đó là ơn được tin vào Con của Ngài, là “Chúa Giêsu, Đấng 
khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 11,40; 12,2). 


Đức Maria - “Phúc thay người đã tin" 


148. Đức Trinh Nữ Maria thể hiện cách trọn hảo sự vâng phục của 
đức tin. Trong đức tin, Đức Maria đón nhận lời sứ thần Gabriel 
loan báo và đoan hứa, vì ngài tin rằng “đối với Thiên Chúa, không 
có gì là không thé làm được” (Le 1,37), và ngài bày tỏ lòng quy 
phục: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 
như lời sứ thần nói” (Le 1,38). Bà Elisabét chào Đức Maria bằng 
những lời này: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 
những gì Ngài đã nói với em” (Lc 1,45). Chính vì đức tin này mà 
Đức Maria sẽ được mọi đời khen là diễm phúc”. 


^ X. St 12,1-4. 
? X. St 234. 

$ X. Dt 11,17. 
7 X. St 15,6. 

8 X. St 15,5. 

? X. St 18,14. 

!9 X. Lc 1,48. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 59 


149. Trong suốt cuộc đời của Đức Maria, và cho đến cuộc thử thách 
tột bậc”, khi Chúa Giêsu Con ngài chết trên thập giá, đức tin của 
ngài đã không hề lay chuyển. Đức Maria không ngừng tin rằng lời 
Chúa sẽ “được thực hiện”. Vì vậy Hội Thánh tôn kính Đức Maria là 
người đã thể hiện đức tin một cách tỉnh tuyển nhất. 


I. “TÔI BIẾT TÔI ĐÃ TIN VÀO AI” (2 Tm 1,12) 
"SCIO ENIM CUI CREDIDI" 


Tin vào một minh Thiên Chúa 


150. Tin trước hết là gắn bó bán thân con người uới Thiên Chúa, 
đồng thời và không thé tách biệt, là tu nguyện chấp nhận tất cả 
chân lý được Thiên Chúa mạc bhải. Bởi vừa là gắn bó bản thân 
với Thiên Chúa, vừa là chấp nhận chân lý do Thiên Chúa mạc 
khải, nên đức tin Kitô giáo khác với việc tin một người phàm. 
Thật là tốt đẹp và phải đạo khi hoàn toàn tin tưởng ở Thiên Chúa 
và tuyệt đối tin điều Ngài đã nói. Thật vô ích và lầm lạc khi đặt 
một niềm tin như vậy vào một thụ tạo ”. 


Tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 

151. Đối với Kitô hữu, tin vào Thiên Chúa không thể tách rời khỏi 
việc tin vào Đấng Ngài đã sai đến, tức là Con chí ái của Ngài, đẹp 
lòng Ngài mọi đàng”. Thiên Chúa đã dạy chúng ta phải nghe lời 
Con của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã nói với các món đệ Người: 
“Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Chúng ta có 
thể tin vào Chúa Giêsu Kitô, vì chính Người là Thiên Chúa, là 
Ngôi Lời nhập thể: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng 
Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa 
Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18). Bởi vì Người 
“đã thấy Chúa Cha” (Ga 6,46), nên chỉ một mình Người biết Chúa 
Cha và có thẩm quyền mạc khái Chúa Cha cho chúng ta”. 


Tin vào Chúa Thánh Thần 


152. Không thể tin vào Chúa Giêsu Kitô mà không thông phần vào 
Thân Khí của Người. Chính Chúa Thánh Thần mạc khải cho loài 
người biết Chúa Giêsu là ai. “Không ai có thể nói rằng: 'Đức Giêsu 
là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí" (1 Cr 12,3). “Thật 


! X. Lc 2,35. 

12 X. Gr 17,5-6; Tv 40,5; 146,3-4. 
P X. Mc 1,11. 

^ X. Mc 9,7. 

5 X. Mt 11227. 


969 


507, 829 


222 


424 


243, 683 


232 


552 


1614 
1996 
2606 


1749 


2126 


2008 


60 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


vậy, Thân Khí thấu suốt moi su, ngay cá những gì sâu thẳm noi 
Thiên Chúa.... Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu 
không phải là Thần Khí của Thiên Chúa” (1 Cr 2,10-11). Chỉ mình 
Thiên Chúa mới biết một cách trọn vẹn về Thiên Chúa. Chúng ta 
tin vào Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Thiên Chúa. 

Hội Thánh bhông ngừng tuyên xung đức tin vào một Thiên 
Chúa duy nhất, là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 


III. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA ĐỨC TIN 
DE PROPRIETATIBUS FIDEI 


Đức tin là một ân süng 

153. Khi thánh Phârô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu nói với ông rằng không phải 
huyết nhục mạc khải cho ông điều ấy, nhưng là Cha của Người, 
“Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17). Đức tin là một hông ân của 
Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa tuôn ban. 
“Để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đến trước giúp 
đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần: Ngài đánh 
động và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, Ngài mở mắt lý 
trí và cho “mọi người cảm thấy dịu ngọt khi ưng thuận và tin vào 
chân lý””, 


Đức tin là một hành vi nhân linh 


154. Chỉ có thể tin nhờ ân sủng và những trợ giúp nội tâm của 
Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, tin vẫn thật sự là một hành vi 
nhân linh. Tin vào Thiên Chúa và gắn bó với những chân lý do 
Ngài mạc khải không đi ngược với tự do và trí khôn con người. 
Ngay trong các giao tiếp giữa người với người, không có gì đi ngược 
với phẩm giá của chúng ta khi chúng ta tin những gì người khác 
nói về bản thân họ hoặc ý định của họ, và khi tin vào những lời 
hứa của họ (chẳng hạn những cam kết hôn nhân), và như vậy con 
người có thể hiệp thông với nhau. Do đó, càng không có gì đi ngược 
với phẩm giá của chúng ta, khi chúng ta “bằng đức tin, dâng lên 
Thiên Chúa, Đấng mạc khải, sự quy phục trọn vẹn của lý trí và ý 
chí”, và nhu vậy, chúng ta được hiệp thông thân mật với Ngài. 


155. Trong đức tin, lý trí và ý chí con người cộng tác với ân sủng 
của Thiên Chúa: “Tin là một hành vi của lý trí chấp nhận chân lý 


16 X. GI 1,15-16; Mt 11,25. 
" CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum 5: AAS 58 (1966) 819. 
!3 CD Vaticanó I, Hiến chế tín lý Dei Filius, c. 3: DS 3008. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 61 


của Thiên Chúa theo lệnh của ý chí được Thiên Chúa tác động nhờ 
ân süng"?*. 


Đức tin và lý trí 

156. Động lực khiến chúng ta tin không phải là vì các chân lý được 
mac khái tô hiện là xác thật và có thể hiểu được đối với ánh sáng 
của lý trí tự nhiên của chúng ta. Chúng ta tin “vì uy quyền của 
chính Thiên Chúa, Đấng mạc khải, Đấng không thể sai lầm cũng 
như không thé lừa dối chúng ta”””. “Tuy nhiên, để đức tin của 
chúng ta “quy phục phù hợp với lý trí, Thiên Chúa đã muốn có 
những bằng chứng bên ngoài về mạc khải của Ngài kèm theo sự 
trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần””. Chẳng han, các phép 
lạ của Đức Kitô và của các Thánh”, các lời tiên tri, sự phát triển 
và thánh thiện cũng như su phong phú và vững bón của Hội 
Thánh, đó “là những dấu chỉ chắc chắn nhất của mạc khải của 
Thiên Chúa, những dấu chỉ đó phù hợp với lý trí của mọi người”, 
đó là những động lực khiến chúng ta tin, những động lực đó cho 
thấy “sự ưng thuận của đức tin hoàn toàn không phải là một hành 
vi mù quáng của tâm tri”. 

157. Đức tin thì chốc chắn, chắc chắn hơn mọi hiểu biết phàm 
nhân, bởi vì đức tin dựa trên chính Lời của Thiên Chúa, Đấng 
không thể nói dối. Các chân lý được mạc khải có thể bị coi là tối 
tăm đối với cả lý trí lẫn kinh nghiệm phàm nhân, nhưng “sự chắc 
chắn nhờ ánh sáng của Thiên Chúa thì lớn hơn sự chắc chắn nhờ 
ánh sáng của lý trí tự nhiên””. “Mười ngàn nỗi khó khăn không 
làm thành một sự hồ nghi””. 

158. “Đức tin tim hiểu biết”: gắn liền với đức tin là việc người tin 
muốn biết rõ hơn về Đấng mình đã tin và hiểu rõ hơn về điều Ngài 
đã mạc khải; về phần mình, một hiểu biết sâu xa hơn sẽ dẫn đến 
một đức tin lớn lao hơn, luôn thấm đượm tình yêu hơn. Ơn đức tin 
mở “con mắt của trái tim” (Ep 1,18) để có một hiểu biết sống động 
về các nội dung của mạc khải, nghĩa là về toàn bộ kế hoạch của 


Thánh Tôma Aquinó, Summa theologiae, II-IL, q. 2, a. 9, c: Ed. Leon. 8, 37; x. CD Vaticanô I, 
Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 3: DS 3010. 

? CD Vaticanó I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 3: DS 3008. 

? CD Vaticanó I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 3: DS 3009. 

? X. Mc 16220; Dt 244. 

? CD Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei Filius, c. 3: DS 3009. 

?! CD Vaticanó I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 3: DS 3010. 

Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-H, q. 171, a.5, 3um: Ed. Leon. 10, 373. 

% John Henry Newman, Apologia pro vitasua, c. 5, Ed. M.J. Svaglic (Oxford 1967) 210. 

27 Thánh Anselmô, Proslogion, Prooemium: Opera omnia, ed. F.S. Schmitt, v. 1 (Edinburghi 
1946) 94. 


1063 
2465 


548 
612 


2088 


2705 


1827 


90 


2518 


283 


2293 


736, 2106 


62 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Thiên Chúa và các mầu nhiệm đức tin, tương quan giữa các mầu 
nhiệm với nhau và với Đức Kitô, tâm điểm của các máu nhiệm được 
mac khái. “Và để người ta hiểu biết mac khái sâu xa thêm mãi... 
Chúa Thánh Thần không ngừng ban các hồng ân mà kiện toàn đức 
tin"5. Đúng như câu châm ngôn của thánh Augustinô: “Bạn hãy hiểu 
để tin; bạn hãy tin để hiểu””. 


159. Đức tin và khoa học. “Mặc dù đức tin vượt trên lý trí, nhung 
không bao giờ có thể có mâu thuẫn thật sự giữa đức tin và lý trí: vì 
cùng một Thiên Chúa, Đấng mạc khải các mầu nhiệm và tuôn đổ 
đức tin, cũng là Đấng ban ánh sáng lý trí cho tâm hồn con người, 
mà Thiên Chúa không thể tự phủ nhận chính mình Ngài, cũng như 
điều chân thật không bao giờ nghịch lại điều chân thật”. “Bởi 
vậy, việc nghiên cứu có phương pháp trong mọi ngành, nếu được 
tiến hành một cách thật sự khoa học và theo đúng các chuẩn mực 
luân lý, sẽ không bao giờ thật sự đối nghịch với đức tin, bởi vì các 
thực tại trần thế và các thực tại đức tin đều có nguồn gốc là bởi 
cùng một Thiên Chúa. Hơn nữa, ai khiêm tốn và kiên nhẫn cố 
gắng nghiên cứu những bí ẩn của các sự vật, thì mặc dù họ không 
ý thức, họ vẫn như được dẫn đưa bởi bàn tay của Thiên Chúa, 
Đấng đang nâng đỡ vạn vật, Ngài làm cho hiện hữu những gì đang 
hiện hữư”!. 


Đức tin là một hành vi tự do 


160. Để việc đáp lại của đức tin là một hành vi nhân linh, 

người phải đáp lại Thiên Chúa bằng việc tin một cách tự nguyện. 
Do đó, không được cưỡng ép ai phải chấp nhận đức tin trái với ý 
muốn của họ. Thật vậy, tự bản chất của nó, đức tin là một hành vi 
tự nguyện””. “Thiên Chúa mời goi con người phuc vụ Ngài trong 
tỉnh thần và chán lý; con người phái theo lương tâm đáp lại lời 
mời gọi ấy, nhưng không bị ép buộc... Điều này ta thấy rõ ràng 
nhất nơi Đức Kitó"?. Thật vậy, Đức Kitô mời gọi người ta tin và 
hối cải, nhưng Người không hề cưỡng ép ai. “Người đã làm chứng 
cho chân lý, nhưng không muốn dùng sức mạnh để áp đặt chân lý 
đối với những kẻ chống đối. Nước Người .. tăng triển bằng tình 


?5 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum 5: AAS 58 (1966) 819. 

? Thánh Augustinô, Sermo, 43, 7, 9: CCL 41, 512 (PL 38, 258). 

* CD Vaticanó I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 4: DS 3017. 

?! CD Vaticanó II, Hién ché muc vu Gaudium et Spes, 36: AAS 58 (1966) 1054. 

3 CD Vaticanó II, Tuyên ngôn Dignitatis humanae, 10: AAS 58 (1966) 936; X. Bộ Giáo Luật, 
điều 748, 2. 

3 CD Vaticanô II, Tuyên ngôn Dignitatis humanae, 11: AAS 58 (1966) 936. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 63 


yêu, tình yêu đó là Đức Kitô đã chịu giương cao trên thập giá để 
lôi kéo người ta đến với minh", 


Sự cán thiết của đức tin 


161. Tin vào Chúa Giêsu Kitô và Đấng đã sai Người đến cứu độ 
chúng ta, là điều cần thiết để đạt được ơn cứu độ đó.” “Mà “không 
có đức tin, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa' (Dt 11,6) và cũng 
không thể đạt tới chức vị làm con cái Thiên Chúa, nên không ai 
được công chính hóa nếu không có đức tin, và không ai đạt tới cuộc 
sống muôn đời nếu không “bền chí đến cùng (Mt 10,22; 24,13) 
trong đức tin”?ề. 


Sự kiên trì trong đức tin 


162. Đức tin là một hồng ân nhưng không, Thiên Chúa ban tặng 
cho con người. Chúng ta có thể đánh mất hồng ân vô giá đó. 
Thánh Phaolô cảnh giác ông Timôthê về nguy cơ này: “Đây là chỉ 
thị tôi trao cho anh .. để anh dựa vào đó mà chiến đấu trong cuộc 
chiến cao đẹp này, với đức tin và lương tâm ngay thẳng. Một số 
người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó, nên đức tin của họ đã bị 
chết chìm” (1 Tm 1,18-19). Để sống, lớn lên và kiên trì đến cùng 
trong đức tin, chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin bằng Lời Thiên Chúa; 
chúng ta phải cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta””; đức tin ấy 
phải hành động “nhờ đức mến” (Gl 5, 6)”, phải được nâng đỡ bằng 
đức cậy” và phải đâm ré trong đức tin của Hội Thánh. 


Đức tin - khởi đầu của sự sống muôn đời 


163. Đức tin làm cho chúng ta như được nếm trước niềm hoan lạc 
và ánh sáng của ơn hưởng kiến hồng phúc (visio beatifica), ơn đó là 
mục đích của cuộc lữ hành trần gian này của chúng ta. Lúc đó 
chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa “mặt giáp mặt” (1 Cr 13,12), và 
“Ngài thế nào chúng ta sẽ thấy Ngài như vậy” (1 Ga 3,3). Vì vậy 
đức tin đã là khởi đầu của sự sống muôn đời: 

“Khi chúng ta chiêm ngưỡng, như nhìn trong gương, ân sủng là 

những điều thiện hảo còn xa vời được hứa ban cho chúng ta, mà 


? CD Vaticanó II, Tuyên ngôn Dignitatis humanae, 11: AAS 58 (1966) 937. 

3 X. Mc 16,16; Ga 3,36; 6,40. 

% CD Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei Filius, c. 3: DS 3012; x. CD Tridentinó, Sess. 6a, 
Decretum de iustificatione, c. 8: DS 1532. 

7 X. Mc 924; Lc 17,5; 22,32. 

38 X. Gc 2,14-26. 

? X. Rm 15,13. 


616 


432 
1257 


646 


2089 


1037, 2016 
2573, 2849 


1088 


2846 


309, 1502 
1006 


2719 


875 


64 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


nhờ đức tin chúng ta mong chờ được hưởng, thi y nhu những điều 
đó đã có đây rồi”. 

164. Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta “tiến bước nhờ lòng tin chứ 
không phải nhờ được thấy Chúa” (2 Cr 5,7), và chúng ta nhận biết 
Thiên Chúa “lờ mờ như trong một tấm gương, có ngần, có hạn” 
(1 Cr 13,12). Mặc dù đức tin sáng tỏ nhờ Đấng chúng ta tin, nhưng 
đời sống đức tin lại thường tối tăm. Đức tin có thể bị thử thách. 
Trần gian mà chúng ta đang sống thường được coi như xa vời với 
những gì đức tin tuyên xưng; những kinh nghiệm về sự dữ và đau 
khổ, về những bất công và cái chết, dường như mâu thuẫn với Tin 
Mừng; những điều đó có thể làm cho đức tin bị nao núng và trở 
thành một cám dỗ đối với đức tin. 

165. Chính lúc đó chúng ta phải hướng vé các nhân chứng duc tin: 
về ông Abraham, là người “mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông 
vẫn trông cậy và vững tin” (Rm 4,18); về Đức Trinh Nữ Maria, là 
người, “trong cuộc lữ hành đức tin"*', đã tiến đến tận “đêm tối của 
đức tin"? khi tham dự vào đêm tối là cuộc khổ hình thập giá của 
Con ngài, và đêm tối là phần mộ của Người”; và chúng ta phải 
hướng về biết bao nhiêu nhân chứng đức tin khác nữa: “Được ngần 
ấy nhân chứng đức tin như dám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi 
bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì 
chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Chúa Giêsu là 
Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,1-2). 


Mục 2 
Chúng tôi tin 


Articulus 2 
Credimus 


166. Đức tin là một hành vi cá nhân: là lời đáp lai cách tu nguyện 
của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng tự mạc khải. 
Nhưng đức tin không phải là một hành vi đơn độc. Không ai có thể 
tin một mình, cũng như không ai có thể sống một mình. Không ai 


? Thánh Basiliô Cả, Liber de Spiritu Sancto, 15, 36: SC 17bis, 370 (PG 32,132); x. Thánh Tóma 
Aquinó, Summa theologiae, II-IL, q. 4, a. 1, c: Ed. Leon. 8, 44. 

^! CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 58: AAS 57 (1965) 61. 

? X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Redemptoris Mater, 17: AAS 79 (1987) 381. 

? X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Redemptoris Mater, 18: AAS 79 (1987) 382-383. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 65 


tu ban düc tin cho minh, cüng nhu khóng ai tu ban su sóng cho 
minh. Nguoi tin nhận được đức tin từ những kẻ khác và phải 
thông truyền đức tin đó cho những kẻ khác. Tình yêu của chúng ta 
đối với Chúa Giêsu và đối với tha nhân, thúc giục chúng ta nói về 
đức tin của chúng ta cho những người khác. Mỗi người tin là như 
một mắt xích trong một xâu chuỗi rộng lớn các kẻ tin. Tôi không 
thể tin nếu không được nâng đỡ bằng đức tin của những người 
khác, và bằng đức tin của tôi, tôi góp phần vào việc nâng đỡ đức 
tin của những người khác. 

167. “Tôi tin"^: đây là đức tin của Hội Thánh, được mỗi tín hữu 
đích thân tuyên xưng, đặc biệt lúc chịu phép Rửa Tội. “Chúng tôi 
tin””: đây là đức tin của Hội Thánh, được các Giám mục họp Công 
đồng tuyên xưng, hoặc thông thường hơn, được cộng đoàn tín hữu 
cử hành phụng vụ tuyên xưng. “Tôi tin”: đây cũng là Hội Thánh, 
Mẹ chúng ta, đang lấy đức tin của mình mà đáp lời Thiên Chúa, và 
dạy chúng ta nói : “Tôi tin”, “Chúng tôi tin”. 


L “LAY CHÚA, XIN NHÌN ĐẾN 
ĐỨC TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA” 
"RESPICE, DOMINE, FIDEM ECCLESIAE TUAE" 


168. Trước hết Hội Thánh tin, và nhu vậy hướng dán, nuôi dưỡng 
và nâng đỡ đức tin của tôi. Trước hết Hội Thánh tuyên xưng Chúa 
ở khắp nơi (như chúng ta hát trong kinh 7e Deum: “Và trải rộng 
khắp nơi trần thế, Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng”), rồi cùng 
với Hội Thánh và trong Hội Thánh, chúng ta được thúc đẩy và 
hướng dẫn để chúng ta cũng tuyên xưng: “Tôi tin”, “Chúng tôi tin”. 
Chính từ Hội Thánh mà chúng ta lãnh nhận đức tin và đời sống 
mới trong Đức Kitô nhờ bí tích Rửa Tội. Trong sách Nghi thúc 
Róma, thừa tác viên cử hành bí tích Rửa Tội hỏi người dự tòng: 
“Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa? — Thưa: “Con xin đức tin" — 
“Đức tin sinh ơn ích gi cho con ?” — “Thưa đức tin đem lại cho con 
sự sống đời đời”. 


169. Ơn cứu độ đến từ một mình Thiên Chúa, nhưng bởi vì chúng 
ta lãnh nhận đời sống đức tin nhờ Hội Thánh, nên Hội Thánh là 
mẹ chúng ta: “Chúng tôi tin Hội Thánh như người mẹ cho chúng 
tôi được tái sinh, chứ chúng tôi không tin vào Hội Thánh như là 


^ Tín biểu các Tông Đề: DS 30. 

4 Tín biểu Nicêa-Constantinôpôli: DS 150. 

^6 Nghỉ thức gia nhập Kitô giáo cho người lớn, 75, ed. typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) 
24; Ibid., 247, 91. 


1124 


2040 


1253 


750 


2030 


186 


78, 84, 857 


185 


813 


830 


66 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


tác giả của ơn cứu độ””. Bói vì là mẹ chúng ta, nên Hội Thánh 
cũng là người giáo dục đức tin của chúng ta. 


Il. NGÔN NGỮ ĐỨC TIN 
SERMO FIDEI 


170. Chüng ta khóng tin vào nhüng cóng thüc, nhung tin vào 
nhüng thuc tai mà các cóng thüc dó dién tá, nhüng thuc tai mà düc 
tin cho phép chúng ta “đụng cham tới”. “Hành vi [đức tin] của tín 
hữu không dừng lại ở lời phát biểu, mà ở thuc tại [được phát 
biểu]. Tuy nhiên, chúng ta tiếp cận những thực tại đó nhờ su trợ 
giúp của những công thức diễn tả đức tin. Những công thức này 
cho phép diễn tả và lưu truyền đức tin, cử hành đức tin trong cộng 
đoàn, làm cho tín hữu thấm nhuần và sống đức tin mỗi ngày một 
hơn. 


171. Hội Thánh, là “cột trụ và điểm tựa của chân lý” (1 Tm 3,15), 
trung thành bảo toàn đức tin đã được truyền lại cho dân thánh 
một lần cho mãi mãi”. Chính Hội Thánh ghi nhớ những Lời của 
Đức Kitô và lưu truyền từ đời nọ đến đời kia lời tuyên xưng đức tin 
của các Tông Đồ. Cũng như một người mẹ dạy con mình nói, và 
qua đó dạy con hiểu biết và giao tiếp với những người khác, Hội 
Thánh, Mẹ chúng ta, cũng dạy chúng ta ngôn ngữ đức tin để dẫn 
dắt chúng ta hiểu biết đức tin và sống đức tin. 


II. MỘT ĐỨC TIN DUY NHẤT 
UNA FIDES 


172. Từ nhiều thế kỷ, qua biết bao ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc và 
quốc gia, Hội Thánh không ngừng tuyên xưng đức tin duy nhất của 
mình, đức tin đó Hội Thánh đã lãnh nhận từ một Chúa duy nhất, 
đức tin đó được lưu truyền nhờ một Phép Rửa duy nhất, đức tin đó 
bén rễ trong niềm xác tín rằng tất cả mọi người chỉ có một Thiên 
Chúa duy nhất và là Cha duy nhất”°. Thánh lrênê Lyon, chứng 
nhân của đức tin ấy, đã tuyên bố: 


173. “Hội Thánh được gieo trồng trên khắp thế giới cho đến tận 
cùng cõi đất, đã lãnh nhận đức tin từ các Tông Đồ và các môn đệ 
của các ngài... Hội Thánh chuyên cần bảo tồn lời rao giảng đó và 
đức tin đó như đang sống trong cùng một ngôi nhà, và tin những 
điều đó một cách giống nhau, như chỉ có một linh hồn và một trái 


*' Faustus Reiensis, De Spiritu Sancto, 1,2: CSEL 21, 104 (1, 1: PL 62, 11). 

48 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, , II-II, q. 1, a. 2, ad 2: Ed. Leon. 8, 11. 
? X. Gd 13. 

° X. Ep 444-6. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 67 


tim, và đồng thanh rao giảng, dạy dỗ và lưu truyền đức tin ấy, như 
chỉ có một miệng lưỡi”. 


174. “Mặc dầu trên trần gian có những ngôn ngữ khác nhau, nhưng 
nội dung của Thánh Truyền là một và y nguyên. Các Giáo Hội 
được thiết lập tại Đức không tin một cách nào khác hoặc lưu 
truyền một cách nào khác, và các Giáo Hội ở vùng Ibéria, các Giáo 
Hội ở vùng Celtô, các Giáo Hội ở Đông phương, ở Ai Cập, ở Libya 
hay tại trung tâm thế giới cũng vậy..””. “Quả vậy, lời rao giảng của 
Hội Thánh có tính chát chân thật và vững bên, nơi Hội Thánh, 
một con đường cứu độ duy nhất được tỏ bày cho khắp trân gian””. 


175. “Chúng ta gìn giữ đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận từ Hội 
Thánh, và đức tin đó, luôn nhờ Thân Khí của Thiên Chúa, là nhu 
một kho tàng quý giá luôn tươi trẻ được chứa đựng trong cái bình 


tốt, và đức tin đó làm tươi trẻ chính cái bình chứa đựng nó””!. 


TÓM LƯỢC 


176. Đúc tin là sự gán bó cá nhân của toàn thể con người minh vói 
Thiên Chúa, Đấng tự mạc bhải. Đúc tin bao hàm sự gắn bó của lý 
trí và ý chí uới mac khái mà Thiên Chúa đã bày tỏ vé chính Ngài 
qua các viéc làm và lời nói. 

177. Vi váy “tin” có hai tuong quan: vói chủ vi và vói chán lý; vói 
chán ly vi tin vào chủ vi là Đấng làm chứng cho chân lý đó. 


178. Chüng ta khóng duoc tin vào ai khác ngoài Thién Chüa, là 
Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 


179. Đức tin là một hông ân siêu nhiên cáa Thiên Chúa. Dé tin, con 
người cán đến những trợ lực bên trong của Chúa Thánh Thân. 


180. "Tin" là một hành vi nhân linh, có ý thức và tự do, xứng hop 
vói phẩm giá con người. 

181. “Tin” là một hành vi có chiều kích Hội Thánh. Đúc tin của 
Hội Thánh có trước, sinh ra, nâng đỡ và dưỡng nuôi đức tin của 
chúng ta. Hội Thánh là Me của moi tín hữu. “Không ai có thé có 
Thiên Chúa là Cha, mà lai không có Hội Thánh là Me". 


?! Thánh Irênê, Adversus haereses, 1, 10, 1-2: SC 264, 154-158 (PG 7, 550-551). 
? Thánh Irênê, Adversus haereses, 1, 10, 2: SC 264, 158-160 (PG 7, 531-534). 
* Thánh Irênê, Adversus haereses, 5, 20, 1: SC 153, 254-256 (PG 7, 1177). 

? Thánh Irênê, Adversus haereses, 3,24, 1: SC 211, 472 (PG 7, 966). 

5 Thánh Cypriano, De Ecclesiae catholicae unitate, 6: CCL 3, 253 (PL 4, 519). 


78 


68 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


182. “Chúng ta tin tất cá những gi chúa dung trong Lời Thiên Chúa, 
được viét thành uăn hoặc duoc lưu truyền, và được Hội Thánh day 
phải tin như là những điều được Thiên Chúa mac khái", 

183. Đức tin là cán thiết dé duoc cứu độ. Chính Chúa đã kháng 
định: *Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai khóng tin, thì 
sẽ bi bết án” (Mc 16,16). 

184. “Đức tin là một cách nếm trước sự hiểu biết sẽ làm cho chúng 


ta hạnh phúc trong tuong lai". 


TIN BIEU 
Tín biéu Tín biéu 
của các Tông Dô” NÑicêa-Constantinôpôli”° 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời Tôi tin kính một Thiên Chúa 
là Cha phép tắc vô cùng là Cha toàn năng 
dựng nên trời đất. Đấng tạo thành trời đất 


muôn vật hữu hình và vô hình. 
Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô Tôi tin kính một Chúa Giêsu 
Kitô 
là Con Một Đức Chúa Cha Con Một Thiên Chúa, 
cùng là Chúa chúng tôi. sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước 
muôn đời: 
Người là Thiên Chúa bởi Thiên 
Chúa; 
Ánh sáng bởi Ánh sáng: 
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa 
thật; 
được sinh ra mà không phải được 
tạo thành; 
đồng bản thể với Đức Chúa Cha: 
nhờ Người mà muôn vật được 
tạo thành. 
Vì loài người chúng ta và để cứu 
độ chúng ta, Người đã từ trời 
xuống thế. 


% ĐGH Phaolô VI, Sollemnis Professio fidei, 20: AAS 60 (1968) 441. 

3 Thánh Tóma Aquinó, Compendium theologiae, 1, 2: Ed. Leon. 42, 83. 

55 DS 30. Chú thích riêng của bán dich tiếng Việt: Ủy Ban Phụng Tu trực thuộc Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam, Nghi Thức Thánh Lé (bán dịch được Toà Thánh phê chuẩn ngày 
10.05.2005) (Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2005), 18. 

?? DS 150. Chú thích riêng của bán dịch tiếng Việt: Nhu trên, 17. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 


69 


Bởi phép Đức Chúa Thánh 
Thần mà Người xuống thai 

Sinh bởi bà Maria đồng 
trinh, 

Chiu nạn đời quan Phongxió 
Philatô 


Chiu đóng dinh trên cây 
Thánh Giá, 

chết và táng xác, 

Xuống ngục tổ tông. 

Ngày thứ ba bởi trong kẻ 
chết mà sống lại, 

lên trời, 

ngự bên hữu Đức Chúa Cha 
phép tắc vô cùng, 

Ngày sau bởi trời lại xuống 
phán xét kẻ sống và kẻ 
chết. 


Tôi tin kính Đức Chúa Thánh 
Thần 


Tôi tin có Hội Thánh hằng có 
ở khắp thế này, 


Các Thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội. 


Tôi tin xác loài người ngày 
sau sống lại 

Tôi tin hằng sống vậy. 

Amen. 


Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần 

Người đã nhập thể 

trong lòng Trinh Nữ Maria 

và đã làm người. 

Người chịu đóng dinh vào thập 
giá vì chúng ta thời quan 
Phongxió Philatô; 

Người chịu khổ hình và mai 
táng. 


Ngày thứ ba Người sống lại như 
lời Thánh Kinh, 

Người lén trời 

ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 


và Người sẽ lại đến trong vinh 
quang để phán xét kẻ sống và 
kẻ chết, 

Nước Người sẽ không bao giờ 
cùng. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh 
Thần 

là Thiên Chúa và là Đấng ban 
sự sống; 

Người bởi Đức Chúa Cha và Đức 
Chúa Con mà ra. 

Người được phụng thờ và tôn 
vinh 

cùng với Đức Chúa Cha và Đức 
Chúa Con. 

Người đã dùng các Tiên tri mà 
phán dạy. 

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, 
thánh thiện, công giáo và 
tông truyền. 


Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa 
để tha tội. 
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại 


và sự sống đời sau. 
Amen. 


171, 949 


DOAN THÜ HAI 
TUYÊN XUNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO 


SECTIO SECUNDA 
FIDEI CHRISTIANAE PROFESSIO 


CÁC TÍN BIÉU 
SYMBOLA FIDEI 


185. Ai nói “Tôi tin”, tác là nói “Tôi gắn bó với những điều chúng 
tôi cùng tin”. Sự hiệp thông trong đức tin đòi hỏi một ngôn ngữ 
chung của đức tin, làm chuẩn mực cho mọi người và liên kết mọi 
người trong cùng một lời tuyên xưng đức tin. 


186. Ngay từ đầu, Hội Thánh thời các Tông Đồ đã diễn tả và lưu 
truyền đức tin của mình bằng những công thức ngắn và có giá trị 
chuẩn mực đối với mọi người'. Không lâu sau đó, Hội Thánh lại 
muốn thu thập những điểm cốt yếu của đức tin vào những bản tóm 
lược mạch lạc và rõ ràng, chủ yếu dành cho những người chuẩn bị 
lãnh bí tích Rửa Tội. 
“Bản tóm lược đức tin này được soạn thảo không phải để làm 
vừa lòng người ta; nhưng trong toàn bộ Thánh Kinh, đã chọn lấy 
những điều quan trọng nhất để làm thành một giáo huấn đức tin 
duy nhất. Như trong một hạt cải nhỏ bé đã chứa đựng nhiều 
cành lá, cũng vậy trong một ít lời, bản tóm lược đức tin này chứa 
đựng toàn bộ tri thức đạo đức của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước”. 
187. Các bản tổng hợp đức tin đó được gọi là các “Bản tuyên xưng 
đức tin", vì chúng tóm lược đức tin mà các Kitô hữu tuyên xung. 
Chúng được gọi là “Kinh Tin Kính” vì thường bắt đầu bằng thuật 
ngữ “Tôi tin kính.” Chúng cũng còn được gọi là các “Tín biểu” 
(Symbola fidei). 


! X. Rm 10,9; 1 Cr 15,3-5. 
? Thánh Cyrilló Giérusalem, Catecheses illuminandorum, 5, 12: Opera, v.1, ed. G.C. Reischl 
(Monaci 1848) 150 (PG 33, 521-524). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 71 


188. Symbolon là một từ Hy Lạp dùng để chỉ phân nửa của một vật được 
bẻ ra (chẳng hạn, của một ấn tín) mà người ta đưa ra làm dấu chỉ để 
nhận ra nhau. Những phần đã bị bẻ ra được đặt khớp lại với nhau để xác 
minh căn tính của người mang nó. Tín biểu (Symbolum fidei) là một dấu 
chỉ để các tín hữu nhận ra nhau, hiệp thông với nhau. Symbolon sau đó 
được dùng để chỉ một bản toát yếu, bản sưu tập, hoặc bản tóm lược. Tín 
biểu là bản toát yếu những chân lý chủ yếu của đức tin. Từ đó, nó được 
coi là điểm đầu tiên và căn bản mà việc dạy giáo lý phải quy chiếu. 

189. Việc “tuyên xưng đức tin” đầu tiên được thực hiện khi lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội. “Tín biểu” trước hết là Tín biểu cia Phép 
Rüa. Bởi vì Phép Rửa được ban “nhân danh Cha, và Con, và Thánh 
Thần” (Mt 28,19), nên các chân lý đức tin được tuyên xưng trong 
Phép Rửa đã được sắp xếp theo tương quan của chúng với Ba Ngôi 
Chí Thánh. 


190. Do đó Tín biểu được chia làm ba phần: “Phần đầu nói về 
Thiên Chúa Ngôi Thứ Nhất và về công trình tạo dựng kỳ diệu; 
phần tiếp sau nói về Ngôi Hai và về mầu nhiệm Cứu chuộc loài 
người; phần cuối cùng nói về Ngôi Ba, là nguyên lý và nguồn mạch 
của việc thánh hóa chúng ta”. Đó là “ba chương của ấn tín [rửa 
tội] của chúng ta"*. 

191. Tín biểu “được chia làm ba phần, gồm những câu khác biệt 
nhưng liên kết rất chặt chẽ với nhau. Dựa theo một hình ảnh các 
Giáo phu quen dùng, chúng ta gọi các câu đó là articuli [nghĩa den 
là các khúc, ở đây dịch là *muc"]. Nhu các chi thể trong một thân 
thể được phân chia thành nhiều khúc, thì cũng vậy, trong việc 
tuyên xưng đức tin, từng điều riêng rẽ chúng ta phải tin cũng được 
gọi cách thích hợp và chính dáng là một articulum”. Theo một 
truyền thống cổ xưa, được thánh Ambrôsiô xác nhận, người ta quen 
liệt kê mười hai mục trong kinh Tin Kính, để nói lên một cách 
tượng trưng, dựa theo số các Tông Đồ, kinh đó bao gồm đức tin 
tông truyễnŠ. 


192. Qua các thế kỷ, để đáp ứng những nhu câu của các thói đại 
khác nhau, đã có nhiều Bản tuyên xưng đức tin hoặc Tín biểu: 
những Tín biểu của các Giáo Hội thời các Tông Đồ và thời cổ xưa”, 
Tín biểu “Quicumque” được coi là của thánh AthanasiôŸ, những Bản 


3 Catechismus Romanus, 1, 1,4: Ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 20. 
^ Thánh Iréné, Demonstratio apostolicae predicationis, 100; SC 62, 170. 

5 Catechismus Romanus, 1, 1, 4: Ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 20. 
$ X. Thánh Ambrósió, Explanatio Symboli, 8: CSEL 73, 10-11 (PL 17, 1196). 

7 X. Symbola fidei ab Ecclesia antiqua recepta: DS 1-64. 

* X. DS 75-76. 


1237 
232 


242, 245 
465 


1064 


72 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


tuyên xưng đức tin của một số Công đồng (nhu Tôlêđô?; Latêranô!9: 
Lyon"; Triđentinô!”), hay của một số vị Giáo Hoàng như “Bản 
tuyên xưng đức tin" của Đức Giáo Hoàng DamasóP, hoặc “Kinh Tin 
Kính của dân Thiên Chúa” do Đức Phaolô VI soạn tháo (1968)'. 


193. Không một Tín biểu nào xuất phát từ những thời dai khác 
nhau của đời sống Hội Thánh có thể bị coi là lỗi thời và vô ích. 
Các Tín biểu này giúp chúng ta ngày nay biết được và thấu hiểu 
đức tin ngàn đời của Hội Thánh, thông qua các bản tóm lược đã 
được thực hiện. 

Trong tất cả các Tín biểu, có hai bản chiếm một địa vị rất đặc 
biệt trong đời sống Hội Thánh: 


194. Tín biểu của các Tông Đô: bản này được goi như vậy bởi vi 
được coi, một cách chính xác, như bản tóm lược trung thành đức 
tin của các Tông Đồ. Đây là Tín biểu dùng khi rửa tội, được Giáo 
Hội Rôma sử dụng từ thời xa xưa. Do đó, bản này có một uy thế 
lớn lao: “Đây là Tín biểu mà Giáo Hội Rôma bảo tôn, đó là nơi 
thánh Phêrô, thủ lãnh các Tông Đồ, đã đặt tông tòa và là nơi ngài 
đã đem đức tin chung của Hội Thánh đến””. 


195. Tín biểu được gọi là Nicéa-Constantinópóli có một uy thế lớn 
lao vì phát xuất từ hai Công đồng chung đầu tiên (năm 325 và năm 
381). Cho đến nay, bản này vẫn còn là gia sản chung của tất cả các 
Giáo Hội lớn của Đông phương và Tây phương. 


196. Sách Giáo Lý này trình bày đức tin theo Tín biểu của các 
Tông Đồ, vì bản này có thể nói được là “giáo lý Rôma cổ xưa nhất”. 
Tuy nhiên, phần trình bày sẽ được bổ túc bằng cách thường xuyên 
tham chiếu Tín biểu Nicéa-Constantinópóli vì bản này thường rõ 
ràng và chi tiết hơn. 


197. Cũng như trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, khi trọn cuộc 
sống của chúng ta được ủy thác cho “quy luật đạo lý” (Rm 6,17), 
chúng ta hãy đón nhận Tín biểu, để nhờ đó chúng ta được sống. 
Khi đọc kinh Tin Kính với lòng tin, chúng ta được hiệp thông với 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và cũng được hiệp 
thông với Hội Thánh phổ quát, là người lưu truyền đức tin cho 
chúng ta, và chính trong lòng Hội Thánh mà chúng ta tin: 


? CD Tólédó XI: DS 525-541. 

10 CD Latêranô IV: DS 800-802. 

!! CD Lyon II: DS 851-861. 

? Professio fidei Tridentina: DS 1862-1870. 

P X. DS 71-72. 

14 DGH Phaoló VI, Solemnis Professio fidei: AAS 60 (1968) 433-445. 
5 Thánh Ambrósió, Explanatio Symboli, 7: CSEL 73, 10 (PL 17, 1196). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 73 


“Tín biểu là dấu ấn thiêng liêng, là điều chúng ta tâm niệm, và 1274 
như là người canh giữ luôn hiện diện, chắc chắn đó là kho tàng 
của linh hôn chúng ta"!5. 


16 Thánh Ambrôsiô, Explanatio Symboli, 1: CSEL 73, 3 (PL 17, 1193). 


CHUONG MÓT 
TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA 


CAPUT PRIMUM 
CREDO IN DEUM PATREM 


198. Bản tuyên xưng đức tin của chúng ta bắt đầu bằng Thiên 


Chúa, bởi vì Thiên Chúa là “khởi nguyên và cùng tận” (Is 44,6), là 
khởi đầu và cùng đích của hết mọi loài. Kinh Tin Kính bắt đầu từ 
Thiên Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha là Ngôi Thứ Nhất trong Ba Ngôi 
Chí Thánh; Tín biểu của chúng ta bắt đầu bằng việc tạo dựng trời 
đất, bởi vì việc tạo dựng là khởi đầu và là nền tảng của mọi công 
trình của Thiên Chúa. 


Mục 1 
“TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI, 
LÀ CHA PHÉP TÁC VÔ CUNG, 
DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT” 


ARTICULUS 1 
"CREDO IN DEUM PATREM OMNIPOTENTEM, 
CREATOREM CAELI ET TERRAE" 


Tiét 1 
Tôi Tin Kính Đức Chúa Trời 
Paragraphus † 


Credo in Deum 


199. “Tôi tin kính Đức Chúa Trời”: lời xác quyết đầu tiên của bản 
tuyên xưng đức tin cũng là điều quan trọng nhất. Toàn bộ Tín biểu 
đều nói về Thiên Chúa, và nếu có nói về con người và về trần gian, 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 75 


thi cüng nói trong tuong quan vói Thién Chüa. Tát cá các muc 
trong bán Tuyén xung düc tin déu lé thuóc vào muc thü nhát này, 
cũng như các giới rán của Thiên Chúa đều nhằm giải thích giới rán 
thứ nhất. Những mục khác giúp chúng ta hiểu biết Thiên Chúa 
hơn, theo mức độ Ngài đã từng bước tự mạc khải cho con người. “Vì 
vậy, một cách đúng đắn, các tín hữu trước tiên tuyên xưng họ tin 
vào Thiên Chúa”. 


I “TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA” 
"CREDO IN UNUM DEUM" 


200. Tín biểu Nicéa-Constantinópóli bát đầu bằng những lời trên 
đây. Việc tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất bắt nguồn từ 
mạc khải của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Việc tuyên xưng này 
không thể tách biệt khỏi việc tuyên xưng về sự hiện hữu của Thiên 
Chúa, và cũng có giá trị hết sức căn bản. Thiên Chúa là Đấng duy 
nhất: chỉ có một Thiên Chúa. “Vì vậy đức tin Kitô giáo tin và 
tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa, xét theo bản tính, bản thể và 
yếu tính””. 


201. Thiên Chúa tự mac khái cho Israel, dán Ngài chọn, rằng Ngài 
là Đấng Duy Nhất: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa 
chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em" (Ðnl 6,4-5). 
Qua các Tiên tri, Thiên Chúa kêu gọi Israel và các dân tộc trở lại 
với Ngài, là Đấng Duy Nhất: “Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy 
hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, 
chẳng còn chúa nào khác... Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối, và 
mở miệng thể rằng: Chỉ mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho 
mạnh sức” (Is 45,22-24)*. 


202. Chính Chúa Giêsu xác quyết rằng Thiên Chúa là “Chúa Duy 
Nhất”, và phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí 
và hết sức lực”. Đồng thời, Người cũng minh định rằng chính Người 
là “Chúa””. Tuyên xưng “Đức Giêsu là Chúa” là nét đặc thù của đức 
tin Kitô giáo. Điều này không trái ngược với đức tin vào một Thiên 
Chúa Duy Nhất. Tin vào Chúa Thánh Thần là “Chúa và là Đấng 
ban sự sống” không hề đưa đến sự chia cắt nào nơi Thiên Chúa 
Duy Nhất: 


! Catechismus Romanus, 1,2, 6: ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 23. 
? Catechismus Romanus, 1, 2, 8: ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 26. 
? X. P 2,10-11. 

^ X. Mc 12,29-30. 

* X. Mc 12,35-37. 


2083 


2085 


2083 


446 


152 


42 


2143 


63 


2575 


268 


76 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


“Chúng tôi tin cách vững vàng và tuyên xung cách đơn sơ rằng 
chỉ có Một Thiên Chúa chân thật, vĩnh cửu, vô hạn và bất biến, 
vô phương thấu hiểu, toàn năng và khôn tả, là Chúa Cha và 
Chúa Con và Chúa Thánh Thân: Ba Ngôi Vị, nhưng chỉ có một 
yếu tính, một bản thể hoặc một bán tính hoàn toàn don nhất”Š. 


II. THIÊN CHÚA MAC KHÁI DANH NGÀI 
DEUS NOMEN SUUM REVELAT 


203. Thiên Chúa tu mac khái cho Israel, dán của Ngài, tỏ cho ho 
biết Danh Ngài. Tên gọi diễn tả yếu tính, cán tính của một người 
và ý nghĩa cuộc đời của người đó. Thiên Chúa có một tên gọi. Ngài 
không phải là một sức mạnh vô danh. Cho biết tên gọi của mình là 
cho những người khác nhận biết mình, một cách nào đó là tự trao 
mình, để người ta có thể tiếp xúc với mình, có thể hiểu biết mình 
cách thân mật hơn, và thật sự có thể gọi mình một cách cá vị. 


204. Thiên Chúa đã tự mạc khải cho dân Ngài một cách tiệm tiến 
và dưới nhiều danh xưng khác nhau. Tuy nhiên, việc mạc khải tôn 
danh Thiên Chúa cho ông Môisen trong cuộc thần hiện nơi bụi gai 
cháy bừng, để dẫn đến cuộc Xuất Hành và Giao Ước Sinai, được coi 
như một mạc khải căn bản cho cả Cựu và Tân Ước. 


Thiên Chúa hằng sống 


205. Thiên Chúa gọi ông Môisen từ giữa bụi gai cháy bừng nhưng 
không tàn lui. Thiên Chúa nói với ông Môisen: *Ta là Thiên Chúa 
của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, 
Thiên Chúa của Giacob” (Xh 3,6). Thiên Chúa là Thiên Chúa của tổ 
tiên, Đấng đã kêu gọi và hướng dẫn các Tổ phụ trong các cuộc lữ 
hành của họ. Ngài là Thiên Chúa trung tín và thương xót, Đấng 
nhớ tới họ và nhớ các lời Ngài đã hứa; Ngài đến để giải thoát con 
cháu họ khỏi ách nô lệ. Ngài là Thiên Chúa, Đấng, vượt quá thời 
gian và không gian, có khả năng và ý muốn làm điều đó, và là 
Đấng sẽ dùng sự toàn năng của mình để thực hiện kế hoạch này. 


“Ta là Đấng Hiện Hữu” 
“Ông Môisen thưa với Thiên Chúa: “Bây giờ, con đến gặp con cái 
Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến 
với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ 
nói với ho làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môisen: “Fa là 
Đấng Hiện Hữư. Ngài phán: “Ngươi nói với con cái Israel thế 
này: “Đấng Hiện Hữu” sai tôi đến với anh em... Đó là danh Ta 


$ CD Latêranô IV, C. 1, De fide Catholica: DS 800. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 77 


cho dén muón thuó, dó là danh hiéu các nguoi sé düng mà kéu 
cầu Ta từ đời nọ đến đời kia” (Xh 3,13-]5). 


206. Khi mạc khải Danh thánh bí nhiệm YHWH của Ngài, nghĩa 
là, “Ta là Đấng Hiện Hữu” hoặc “Ta là Đấng Ta là”, hoặc “Ta chính 
là Ta”, Thiên Chúa nói Ngài là ai và phải gọi tên Ngài như thế 
nào. Danh thánh này có tính chất huyền nhiệm cũng như Thiên 
Chúa là mầu nhiệm. Đó vừa là Danh được mạc khải, vừa như là từ 
chối một Danh xưng, và vì vậy, Danh này diễn tả Thiên Chúa một 
cách tốt nhất, vì Ngài là Đấng vô cùng vượt quá tất cả những gì 
chúng ta có thể hiểu biết và nói lên: Ngài là “Thiên Chúa ẩn 
mình” (Is 45,15), Danh thánh Ngài không thể gọi được”, và vi 
Thiên Chúa đó là Đấng tự làm cho mình nên gần gũi với con 
nguòði. 

207. Khi mac khái Danh Ngài, Thiên Chúa đồng thời mac khái 
lòng trung tín của Ngài, một lòng trung tín có từ muôn thuở và cho 
tới muôn đời, một lòng trung tín có giá tri trong quá khứ (“Ta là 
Thiên Chúa của cha ngươi”, Xh 3,6) cũng như trong tương lai (“Fa 
sẽ ở với ngươi”, Xh 3,12). Thiên Chúa, Đấng mạc khải Danh Ngài 
là “Đấng Hiện Hữu”, đã tự mạc khải mình là vị Thiên Chúa luôn 
có mặt, luôn hiện diện với dân Ngài để cứu độ họ. 

208. Trước sự hiện diện cuốn hút và huyền nhiệm của Thiên Chúa, 
con người nhận ra sự nhỏ bé của mình. Trước bụi gai cháy bừng, 
ông Môisen cởi dép và che mặt trước tôn nhan Thiên Chúa chí 
thánh. Trước vinh quang của Thiên Chúa ba lân thánh, tiên tri 
Isaia thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất, vì tôi là một người 
môi miệng ô uế” (Is 6,5). Trước những dấu chỉ thần linh Chúa 
Giêsu thực hiện, ông Phêrô thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, 
vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8). Nhưng bởi vì Thiên Chúa là Đấng 
Thánh, nên Ngài có thể tha thứ cho kẻ nhận biết mình là tội nhân 
trước mặt Ngài: "Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận... vi 
Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, Ta là 
Đấng Thánh” (Hs 11,9). Tông đồ Gioan cũng sẽ nói tương tự: 
“Chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng 
chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng 
chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự” (1 Ga 3,19-20). 

209. Vì tôn kính sự thánh thiện của Thiên Chúa, dân Israel không gọi 
Danh của Ngài. Khi đọc Thánh Kinh, người ta thay thế Danh được mạc 
khái bằng tước hiệu thần linh là “Chúa” (Adonai, tiếng Hy lap là Kyrios). 


7X. TI 13,18. 
8 X. Xh 3,5-6. 


43 


724 


448 


388 


446 


2116 
2577 


604 


42 


469, 2086 


78 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thần tính của Chúa Giêsu sé được tuyên xung bằng tước hiệu này: “Đức 
Giêsu là Chúa”. 


“Thiên Chúa nhân hậu và từ bi" 


210. Sau khi dân Israel phạm tội, chối bỏ Thiên Chúa để quay 
sang thờ con bê bằng vàng”, Thiên Chúa đã nghe lời chuyển cầu 
của ông Môisen và chấp nhận đồng hành giữa đám dân bất trung, 
qua đó biểu lộ tình yêu của Ngài”. Khi ông Môisen xin được thấy 
vinh quang Thiên Chúa, Ngài trả lời: “Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của 
Ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh Ta là Chúa [YHWHI 
trước mặt nguoi" (Xh 33,18-]19). Và Chúa di qua trước mặt ông 
Môisen và hô to: “Chúa, Chúa [YHWH,YHWHI, Thiên Chúa nhân 
hậu và từ bị, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” 
(Xh 34,5-6). Lúc đó ông Môisen tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa 
hay tha thú". 


211. Thánh Danh “Ta Hiện Hữu” hoặc “Đấng Hiện Hữu” diễn tả sự 
trung tín của Thiên Chúa, Đấng “giữ lòng nhân nghĩa với muôn 
ngàn thế hệ” (Xh 34,7) cho dù con người có bất trung, tội lỗi, đáng 
phải trừng phạt. Thiên Chúa mạc khải rằng Ngài “giàu lòng 
thương xót” (Ep 2,4), đến nỗi trao ban chính Con Một của Ngài. 
Chúa Giêsu, khi hiến mạng sống mình để giải thoát chúng ta khỏi 
tội lỗi, sẽ mạc khải rằng chính Người mang danh thánh của Thiên 
Chúa: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ 
biết là “Tôi Hiện Hữư” (Ga 8,28). 


Chỉ mình Thiên Chúa là ĐẤNG HIỆN HỮU 


212. Trải qua các thế kỷ, đức tin của Israel đã có thể khai triển và 
đào sâu hơn nữa các ý nghĩa phong phú chứa đựng trong việc mạc 
khải Danh thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là duy nhất, ngoài 
Ngài ra không có thần nào hết”. Ngài siêu việt trên vũ tru và lich 
sử. Chính Ngài tạo dựng trời đất. “Chúng tiêu tan, Chúa còn hoài; 
chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao... Nhưng chính Ngài tiền hậu y 
nguyên; tháng năm Ngài vẫn triền miên” (Tv 102,27-28). Nơi Ngài, 
“không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối 
khi sáng” (Ge 1,17). Ngài là “Đấng Hiện Hữu” từ muôn thuở đến 
muôn đời và như vậy Ngài là Đấng luôn trung tín với chính mình 
Ngài và với các lời hứa của Ngài. 


? X. Xh 32. 

19 X. Xh 33,12-17. 
1 X. Xh 34,9. 

2 X. Is 44,6. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 79 


213. Vì vậy việc mạc khải Danh khôn tả “Ta là Đấng Ta là” chứa 
đựng chán lý này: chi mình Thiên Chúa là DÀNG HIỆN HỮU. 
Bản dịch Bảy Mươi và kế đó là Truyền thống Hội Thánh đã hiểu 
Danh thánh của Thiên Chúa theo nghĩa đó: Thiên Chúa là sự viên 
mãn của sự Hiện Hữu và của mọi trọn hảo, không có khởi đầu, và 
cũng chẳng có cùng tận. Trong khi tất cả mọi thụ tạo đều lãnh 
nhận từ Thiên Chúa tất cả những gì chúng là và những gì chúng 
có, thì duy chỉ mình Ngài là tự mình hiện hữu và Ngài là gì đều do 
chính Ngài. 


III. THIÊN CHÚA, “ĐÂNG HIỆN HỮU”, 

LÀ CHÂN LÝ VÀ LÀ TÌNH YÊU 

DEUS, "ILLE QUI EST", EST VERITAS ET AMOR 
214. Thiên Chúa, “Đấng Hiện Hüu", đã tự mac khái cho Israel như 
Đấng “giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6). Hai từ ngữ ấy diễn 
tả một cách cô đọng những sự phong phú của Danh Thiên Chúa. 
Trong mọi công trình của Ngài, Thiên Chúa biểu lộ lòng quảng đại, 
sự tốt lành, ân sủng và tình yêu của Ngài; Ngài cũng cho thấy 
Ngài là Đấng đáng được tin tưởng, là Đấng bên vững, trung tín, 
chân thật: “Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu 
thuong" (Tv 138,9). Ngài là Chân Lý, vì “Thiên Chúa là Ánh 
Sáng, nơi Ngài không có một chút bóng tối nào” (1 Ga 1,5); Ngài là 
“Tình Yêu” (1 Ga 4,8), như thánh Tông Đồ Gioan dạy. 


Thiên Chúa là Chân Lý 


215. “Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh 
của Ngài tồn tại muôn năm” (Tv 119,160). “Lạy Chúa là Chúa 
Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân 
lý” (2 Sm 7, 28); vì vậy những lời Thiên Chúa hứa luôn luôn được 
thực hiện". Thiên Chúa là chính Chân Lý, những lời của Ngài 
không thể là sai lầm. Vì vậy người ta có thể, một cách hoàn toàn 
tin tưởng, phó mình cho sự thật và sự trung tín của lời Ngài trong 
mọi sự. Khởi đầu của tội lỗi và của sự sa ngã của loài người là lời 
dối trá của Tên Cám Dỗ, nó dẫn con người đến chỗ nghi ngờ lời 
Thiên Chúa, nghi ngờ lòng nhân hậu và su trung tín của Ngài. 


216. Chân lý của Thiên Chúa là sự khôn ngoan của Ngài, chỉ huy 
toàn bộ trật tự của việc tao dung và việc điều hành trân gian”. 
Một mình Thiên Chúa đã tao dựng trời đất”, nên duy một mình 


B X. Tv 85,11. 
^ X. Dnl 7,9. 

5 X. Kn 13,1-9. 
16 X. Tv 115,15. 


41 


1062 


2465 


156, 1063 


397 


295 


32 


851 


2466 


295 


239 
796 


458 


733 


851 


80 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


Ngài có thé ban su hiéu biét đích thuc vè moi thu tao trong tuong 
quan của chúng với Ngài." 


217. Thiên Chúa cũng là Đấng chân thật khi Ngài tự mạc khải: 
giáo huấn đến từ Thiên Chúa là “Luật của chân lý” (MI 2,6). Ngài 
sai Con của Ngài “đến thế gian,” chính là để “làm chứng cho sự 
thật” (Ga 18,37). “Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và 
ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật” (1 Ga 5,20)". 


Thiên Chúa là Tình Yêu 

218. Theo dòng lịch sử của mình, Israel đã có thể khám phá ra 
rằng Thiên Chúa chỉ có một động lực duy nhất khiến Ngài tự mạc 
khải cho họ và chọn họ giữa mọi dân để họ là dân của Ngài: đó là 
tình yêu nhưng không của Ngài”. Nhờ các Tiên tri, Israel hiểu 
rằng, cũng vì tình yêu mà Thiên Chúa đã không ngừng giải cứu 
ho? và tha thứ cho sự bất trung và tội lỗi của họ”. 

219. Tình yêu của Thiên Chúa đối với Israel được so sánh với tình 
yêu của một người cha đối với con mình”. Tình yêu đó còn mạnh 
hơn tình yêu của một người mẹ dành cho con cái mình”. Thiên 
Chúa yêu dân Ngài hơn người chồng yêu người vợ yêu dấu của 
mình”. Tình yêu đó cũng sẽ chiến thắng những bất trung thậm chí 
tôi tệ nhất”, và sẽ đi đến chỗ ban tặng hông ân quý giá nhất: 
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài” (Ga 3,16). 
220. Tình yêu của Thiên Chúa “tồn tại muôn đời” (Is 54,8): “Núi có 
đời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với nguoi 
vẫn không thay đổi” (Is 54,10). “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình 
muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3). 


221. Thánh Gioan còn đi xa hơn nữa khi làm chứng rằng: “Thiên 
Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8.16): Chính Hữu Thể của Thiên Chúa là 
tình yêu. Khi sai Con Một của Ngài và Thánh Thân Tình Yêu lúc 
thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa mạc khải điều bí ẩn thâm 
sâu nhất của Ngài”: chính Ngài là sự trao đổi tình yêu vĩnh cửu: 


U X. Kn 7,17-21. 

l8 X. Ga 1733. 

P? X. Dnl 4,37; 7,8; 10,15. 

?? X. Is 43,1-7. 

?! X. Hs 2. 

? X. Hs 11,1. 

3 X. Is 49,14-15. 

?^ X. Is 62,4-5. 

? X. Ed 16; Hs 11. 

?6 X. 1 Cr 2,7-16; Ep 3,9-12. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 81 


Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thân, và Ngài đã tiền dinh 
cho chúng ta được dự phần vào sự trao đổi tình yêu đó. 


IV. NHỮNG HỆ QUẢ : 
CỦA ĐỨC TIN VÀO THIÊN CHÚA DUY NHẤT 
DE CONSECTARIIS FIDEI IN UNUM DEUM 


222. Tin vào Thién Cháa, Dáng duy nhát, và yéu mén Ngài hét 
minh, có nhüng hé quá rát quan trong cho toàn bó cuóc sóng cüa 
chüng ta. 


223. Đó là nhận biết su vi dai và quyền năng của Thiền Chúa: 
“Hãy xem, Thiên Chúa cao vời, làm sao ta hiểu thấu” (G 36,26). Vì 
vậy Thiên Chúa phải là Đấng “được phuc vụ trước hét”. 


224. Đó là sóng trong tám tình cám ta: nếu Thiên Chúa là Đấng 
duy nhất, thì chúng ta là gì, và có gì, đều là bởi Ngài: “Bạn có gì 
mà ban đã không nhận lãnh?” (| Cr 4,7). “Biết lấy chi đền đáp 
Chúa bây giờ, vì moi ơn lành Ngài đã ban cho?" (Tv 116,12). 


225. Đó là nhận biết sự hợp nhất và phẩm giá đích thực của mọi 
người: Mọi người đều được dựng nên “theo hình ảnh và giống như” 
Thiên Chúa (St 1,26). 


226. Đó là sử dụng các thụ tao cách đúng dán: đức tin vào Thiên 
Chúa Duy Nhất hướng dẫn chúng ta sử dụng mọi vật không phải 
là Thiên Chúa nếu chúng đưa chúng ta đến với Ngài, và xa tránh 
các thụ tạo nếu chúng ngăn cách chúng ta khỏi Thiên Chúa”: 
“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin cất khỏi con những gì làm 
con xa Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin ban cho con 
những gì đưa con đến với Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của 
con, xin giải thoát con khỏi chính mình con và ban cho con được 
hoàn toàn thuộc về Cháa"?. 


227. Đó là luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, cá khi gặp nghịch cánh. 
Một lời kinh của thánh Têrêsa Giêsu diễn tả ý đó một cách tuyệt 
VỜI: 

“Đừng để điều gì làm cho bạn xao xuyến; 

Đừng để điều gì làm cho bạn lo sợ. 

Mọi sự đều qua đi, Thiên Chúa không thay đổi! 

Kiên nhẫn sẽ được tất cả. 


27 Thánh Jeanne d' Arc, Dictum: Procès de condamnation, ed. P. Tisset Y. Lanhers, v.1 (Paris 
1960) 280 và 288. 

?5 X. Mt 5,29-30; 16,24; 1923-24. 

? Thánh Nicôla Hue, Bruder-Klausen-Gebet, apud R. Amschwand, Bruder Klaus. 
Ergnzungsband zum Quellenwerk von R. Durrer (Sarnen 1987) 215. 


257 


400 


2637 


356, 360 
1700, 1934 


339, 2402 


2415 


313 
2090 


2830 


1723 


189, 1223 


82 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Ai có Thiên Chúa, người ấy chẳng thiếu gi: 
Chỉ có Thiên Chúa, là đã đủ”, 


TÓM LƯỢC 


228. “Nghe đây, hói Israel, Đức Chua, Thiên Chúa chúng ta, là 
Đúc Chúa duy nhất” (Dnl 6,4; Mc 12, 29) “Hữu Thể tối cao nhất 
thiết phái là duy nhất, nghĩa là không ai sánh bằng... Nếu Thiên 
Chúa không duy nhất, thi Ngài không phái là Thiên Chúa”. 


229. Đức tin vào Thiên Chúa quy hướng chúng ta vé một minh 
Ngài, nhu vé nguón góc dáu tién và vé cüng dích tói háu cüa 
chüng ta, và khóng quy trong su gi hon Ngài, hodc khóng dé mót 
sự gi thay chỗ Ngài. 

230. Tuy đã tự mạc khái, Thiên Chúa ván còn là máu nhiệm khón 
tả: “Nếu bạn hiểu được, thì Ngài không phải là Thiên Chia". 
231. Thiên Chúa của đức tin chúng ta đã tự mac khái là Đấng 
Hiện Hữu; Ngài cho chúng ta biết Ngài là Đống *giàu nhân nghĩa 
và thành tín” (Xh 34,6). Bán thể của Ngài là chân lý và tình yêu. 


Tiết 2 
Chúa Cha 


Paragraphus 2 
Pater 


L “NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN” 
*IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI" 


xe Các Kitô hữu được rửa tội “nhân danh Cha và Con và Thánh 

hân” (Mt 28, 19). Truóc đó ho đã ba lần trả lời “Tôi tin" để đáp lai 
bs cáu hói yéu cáu ho tuyén xung düc tin vào Cháa Cha, Cháa Con 
và Chúa Thánh Thần. “Đức tin của mọi Kitô hữu cốt tại Chúa Ba 
Ngôi””. 


* Thánh Têrêsa Giêsu, Poesia, 9: Biblioteca Mistica Carmelitana, v.6 (Burgos 1919) 90. 

A Tertullianó, Adversus Marcionem 1, 3, 5: CCL 1, 444 (PL 2, 274). 

? Thánh Augustinó, Sermo, 52, 6, 16: ed. P. Verbraken: Revue Bénédictine 74 (1964) 27 (PL 
38, 360). 

33 Thánh Césarió Arêlatensê, Expositio vel traditio Symboli (Sermo 9): CCL 103, 47. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 83 


233. Các Kitô hữu được rửa tội “nhân danh” Cha và Con và Thánh 
Thần, chứ không “nhân các danh” của các Ngài”, bởi vì chỉ có một 
Thiên Chúa, Cha toàn năng, Con duy nhất của Ngài và Thánh 
Thần: Đó là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. 


234. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của 
đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa 
trong chính bản thể của Ngài. Vì vậy đây là nguồn mạch của các 
mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu 
nhiệm ấy. Đây là giáo lý căn bản nhất và chủ yếu nhất trong 
“phẩm trật các chân lý” đức tin”. “Lịch sử cứu độ chính là lịch sử 
của đường lối và phương thế, mà Thiên Chúa thật và duy nhất là 
Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dùng để tự mạc 
khải cho con người, và giao hoà và kết hợp với Ngài những ai từ bỏ 
tội lỗ1”””. 


235. Trong tiết này sẽ vắn tắt trình bày máu nhiệm Thiên Chúa 
Ba Ngôi được mac khái thé nào (D, Hội Thánh đã trinh bày giáo lý 
düc tin vé máu nhiém này thé nào (ID, và sau cüng, Cháa Cha, 
nhờ sứ vụ thần linh của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thực hiện 
“kế hoạch nhân hậu” của Ngài trong việc tạo dựng, cứu chuộc và 
thánh hoá như thế nào (TT). 


236. Các Giáo phụ phân biệt Theologia với Oikonomia. Thuật ngữ thứ 
nhất chỉ mầu nhiệm sự sống nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thuật ngữ 
thứ hai chỉ mọi công trình của Thiên Chúa, qua đó Ngài tự mạc khải và 
truyền thông su sống của Ngài. Nhờ Oikonomia mà Theologia được mạc 
khái cho chúng ta, nhưng ngược lai, Theologia soi sáng toàn thể 
Oikonomia. Các công trình của Thiên Chúa mac khái cho chúng ta biết 
Ngài trong bản thể của Ngài, và ngược lại, mâu nhiệm bản thể nội tại 
của Thiên Chúa soi sáng cho chúng ta hiểu tất cả các công trình của 
Ngài. Trong các tương quan nhân loại, sự việc cũng diễn ra tương tự như 
vậy. Con người biểu lộ mình qua hành động và càng biết rõ một người 
nào đó, chúng ta càng hiểu rõ hành động của họ. 


237. Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đức tin theo nghĩa hẹp, là 
một trong những máu nhiệm được ẩn giấu nơi Thiên Chúa, “mà 
nếu Thiên Chúa không mac khái thì không ai có thể biết được”. 
Chắc chắn Thiên Chúa đã để lại những dấu vết nào đó về thực thể 
Ba Ngôi của Ngài trong công trình tạo dựng và trong việc Ngài 
mạc khải suốt dòng Cựu Ước. Nhưng đời sống nội tại của thực thể 
Ngài, là Ba Ngôi Chí Thánh, vẫn là một mầu nhiệm mà lý trí 


? X. Vigilió, Professio fidei (552): DS 415. 

35 X. Thánh bó Giáo si, Directorium catechisticum generale, 43: AAS 64 (1972) 123. 
36 Thánh bó Giáo si, Directorium catechisticum generale, 47: AAS 64 (1972) 125. 

3 CD Vaticanó I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 4: DS 3015. 


2157 


90 


1449 


1066 


259 


50 


2443 


370, 2779 


2780 
441-445 


84 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


thuần tuý của con người không thé nào dat đến được, và ngay cả 
đức tin của Israel cũng không thể biết máu nhiệm đó, trước khi 
Con Thiên Chúa nhập thé và Chúa Thánh Thân được sai đến. 


II. MAC KHẢI VỀ THIÊN CHÚA BA NGÔI 
DE REVELATIONE DEI TAMQUAM TRINITATIS 


Chúa Cha được mạc khải nhờ Chúa Con 


238. Việc khẩn cầu Thiên Chúa với tước hiệu là “Cha” đã được biết 
đến trong nhiều tôn giáo. Thượng Đế thường được coi như “cha của 
các vị thần và của người phàm”. Trong dán Israel, Thiên Chúa 
được gọi là Cha, với tư cách là Đấng tạo dựng trần gian”. Hơn nữa 
Thiên Chúa còn là Cha vì Ngài đã lập Giao ước và ban Lễ luật cho 
dân được goi là “Israel con đầu lòng của Ta” (Xh 4,22). Ngài cũng 
được gọi là Cha của vua Israel”. Và đặc biệt hơn nữa, Ngài là “Cha 
của người nghèo”, của cô nhi, quả phụ, những kẻ được Ngài thuong 
yêu che chở, 


239. Khi gọi Thiên Chúa là “Cha”, ngôn ngữ đức tin chủ yếu muốn nêu 
lên hai khía cạnh: Thiên Chúa là nguồn gốc thứ nhất và là Đấng uy 
quyển siêu việt trên hết mọi sự, đồng thời là Đấng nhân hậu và yêu 
thương chăm sóc mọi con cái của Ngài. Tình phụ tử này của Thiên Chúa 
cũng có thể được diễn tả qua hinh ảnh tinh máu tử”. Hình ánh tình máu 
tử nói lên rõ hơn sự gần gũi của Thiên Chúa và sự thân mật giữa Thiên 
Chúa với thụ tạo của Ngài. Như vậy, ngôn ngữ đức tin múc nguồn nơi 
kinh nghiệm phàm nhân về cha mẹ, các vị này một cách nào đó, là 
những đại diện đầu tiên của Thiên Chúa đối với con người. Nhưng kinh 
nghiệm đó cũng cho thấy rằng, cha mẹ phàm nhân có thể phạm sai lầm 
và họ có thể làm méo mó dung mạo của tình phụ tử và mẫu tử. Vì vậy 
phải nhớ rằng, Thiên Chúa siêu việt hẳn trên sự phân biệt phái tính của 
phàm nhân. Ngài không là nam mà cũng không là nữ. Ngài là Thiên 
Chúa. Ngài cũng siêu việt hẳn trên sự làm cha làm mẹ của người phàm^, 
mặc dù Ngài là nguồn gốc và là chuẩn mực” của chức năng làm cha làm 
mẹ: không ai là cha như Thiên Chúa là Cha. 


240. Chúa Giêsu đã mạc khải Thiên Chúa là “Cha” theo một nghĩa 
chưa từng có: Ngài là Cha không những vì Ngài là Đấng Tạo Hoá, 
nhưng từ đời đời Ngài là Cha trong tương quan với Con duy nhất 


38 X. Ðnl 32,6; MI 2,10. 

? X.2 $m 7,14. 

^ X. Tv 68,6. 

^! X. Is 66,13; Tv 131,2. 

2 X. Tv 27,10. 

# X. Ep 3,14-15; Is 49,15. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 85 


của Ngài, Đấng từ đời đời là Con trong tương quan với Cha của 
Người: “Không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không 
ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc 
khải cho” (Mt 11,27). 


241. Vì vậy các Tông Đồ tuyên xưng Chúa Giêsu là “Ngôi Lời”, “lúc 
khởi đầu .. vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” 
(Ga 1,1), là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hinh" (Cl 1,15), và là 
“phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể 
Thiên Chúa” (Dt 1,3). 


242. Sau các ngài, Hội Thánh tiếp nối Truyền thống Tông Đồ, 
trong Công đồng chung thứ nhất họp tai Nicéa năm 325, đã tuyên 
xưng Chúa Con “đồng bản thể với Chúa Cha”, nghĩa là, Người là 
một Thiên Chúa duy nhất cùng với Chúa Cha. Công đồng chung 
thứ hai họp tại Constantinôpôli năm 381, vẫn duy trì cách diễn tả 
trong công thức của tín biểu Nicêa và đã tuyên xưng: “Con Một 
Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là 
Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, 
được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức 
Chúa Cha”5. 


Chúa Cha và Chúa Con được mạc khải nhờ Chúa Thánh 
Thần 


243. Trước cuộc Vượt Qua của Người, Chúa Giêsu báo tin sẽ sai đến 
một “Đấng Bào Chữa (Đấng Bảo Vệ) khác”, là Chúa Thánh Thần. 
Chúa Thánh Thân, Đấng đã hoạt động trong công trinh tao dyng“? 
và sau khi “đã dùng các Tiên tri mà phán day"^, nay Ngài sẽ đến 
với và ở trong các môn dé^, để dạy bảo họ ”, và dẫn họ tới “sự 
thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Như vậy Chúa Thánh Thần được mạc 
khải như một Ngôi Vị thân linh khác, trong tương quan với Chúa 
Giêsu và với Chúa Cha. 

244. Nguồn gốc vĩnh cửu của Chúa Thánh Thần được mạc khải 
trong “sứ vu trong thời gian’ của Ngài. Chúa Thánh Thần được sai 
đến với các Tông Đồ và với Hội Thánh, hoặc do Chúa Cha nhân 
danh Chúa Con, hoặc do chính Chúa Con, sau khi Người trở về với 
Chúa Cha”. Sứ vụ của Ngôi Vị Chúa Thánh Thần sau khi Chúa 


^ Tín biểu Nicéa: DS 125. 

^5 Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 
^$ X. St 12. 

” Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 
^ X. Ga 14,17. 

? X. Ga 1426. 

5 X. Ga 14,26; 15,26; 16,14. 


465 


683 
2780 
687 


732 


152 


685 


86 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Giêsu được tôn vinh” mac khái một cách đầy đủ máu nhiệm Ba 
Ngôi Chí Thánh. 


245. Đức tin tông truyền về Chúa Thánh Thần đã được Công đồng 
chung thứ hai họp tại Constantinôpôli năm 381 tuyên xưng: Chúng 
tôi tin kính “Chúa Thánh Thân, là Chúa và là Đấng ban sự sống; 
Ngài bởi Chúa Cha mà ra””. Bằng lời tuyên xưng đó, Hội Thánh 
nhìn nhận Chúa Cha như “nguồn mach và cội nguồn của tất cả 
thần tính”, Nhưng cội nguồn vĩnh cửu của Chúa Thánh Thân 
không phải không có liên hệ với cội nguồn của Chúa Con: “Chúng 
tôi tin rằng Chúa Thánh Thân, Ngôi Thứ Ba trong Ba Ngôi, là 
Thiên Chúa duy nhất và đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con, 
cùng một bản thể, cùng một bản tính;... Ngài được gọi là Thần Khí 
không phải chỉ của Chúa Cha cũng không phải chỉ của Chúa Con, 
nhưng một trật là của Chúa Cha và của Chúa Con”*. Tín biểu 
Constantinôpôli của Hội Thánh tuyên xưng: “Ngài được phụng thờ 
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con””. 


246. Tín biểu theo truyền thống La tỉnh tuyên xưng rằng Chúa 
Thánh Thần “bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (Filioque) mà 
ra”. Công đồng Florentina, năm 1439, giải thích: “Chúa Thánh 
Thần .. có bản tính và hữu thể của Ngài bởi Chúa Cha và một trật 
bởi Chúa Con, và từ đời đời Ngài xuất phát bởi Hai Ngôi như bởi 
một nguyên lý duy nhất và bởi một hơi thở duy nhất... Và bởi vì 
mọi sự, vốn là của Chúa Cha, chính Chúa Cha đã ban cho Con Một 
khi sinh ra Con Một, trừ cương vị làm Cha, nên việc Thần Khí 
xuất phát bởi Chúa Con, thì từ đời đời Chúa Con có việc xuất phát 
đó là bởi Chúa Cha, Đấng cũng sinh ra Chúa Con từ đời đời””. 

247. Lời khẳng định “và bởi Đức Chúa Con” (Filioque) không có trong 
Tín biểu công bố năm 381 tại Constantinôpôli. Nhưng thánh Giáo Hoàng 
Lêô, dựa theo truyền thống cổ xưa của La tinh và Alexandria, đã công bố 
điều này như một tín điều vào năm 447”, trước khi Róma, tại Công đồng 
Chalcédónia năm 451, biết đến và tiếp nhận Tín biểu của năm 381. Việc 
sử dụng công thức này trong Tín biểu được dần dần đưa vào phụng vụ La 
tinh (từ thế ky VIII đến thế ky XI). Tuy nhiên, việc phụng vụ La tinh đưa 
công thức Filioque vào trong Tín biểu Nicéa-Constantinópóli, đã tạo nên 
sự bất đồng, mãi cho đến nay, với các Giáo Hội Chính Thống. 


?! X. Ga 7,39. 

° Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 

5 Cp Tôlêđô VI (nám 638), De Trinitate et de Filio Dei Redemptore incarnato: DS 490. 
*! CD Tôlêđô XI (năm 675), Tín biểu: DS 527. 

55 Tín biéu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 

* Cp Florentina, Decretum pro Graecis: DS 1300-1301. 

?7 X. Thánh Lêô Cá, Epistula Quam laudabiliter: DS 284. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 87 


248. Truyền thống Đông phương trước hết diễn tả rằng Chúa Cha là cội 
nguồn thứ nhất của Chúa Thánh Thần. Khi tuyên xưng Chúa Thánh 
Thần “xuất phát từ Chúa Cha” (Ga 15,26), truyền thống đó xác quyết 
Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha qua Chúa Con (a Patre per 
Filium procedere)”. Còn truyền thống Tây phương trước hết xác quyết sự 
hiệp thông đồng bản thể giữa Chúa Cha và Chúa Con, khi nói rằng Chúa 
Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con (ex Patre Filioque 
procedere). Truyền thống này nói nhu vậy là “hợp pháp và hợp lý”””, bởi 
vì theo trật tự vĩnh cửu giữa các Ngôi Vị Thiên Chúa trong sự hiệp thông 
đồng bán thể, Chúa Cha, với tư cách là “nguyên lý không có khởi dáu"99, 
là cội nguồn thứ nhất của Chúa Thánh Thần, nhưng còn với tư cách là 
Cha của Con duy nhất, thì Chúa Cha là nguyên lý duy nhất cùng với Con 
của Ngài, từ đó, Chúa Thánh Thần xuất phát “như từ một nguyên lý duy 
nhất”®!. Su bổ túc hợp pháp này, nếu không bị thói phóng, thì không tác 
động gì đến sự đồng nhất của đức tin vào thực tại của cùng một mầu 
nhiệm được tuyên xưng. 


II. BA NGÔI CHÍ THÁNH TRONG GIÁO LÝ ĐỨC TIN 
SANCTISSIMA TRINITAS IN DOCTRINA FIDEI 


Sự hinh thành tín điều Chúa Ba Ngôi 


249. Ngay từ buổi đầu, chân lý được mạc khải về Ba Ngôi Chí 
Thánh đã có trong những điều căn bản của đức tin sống động của 
Hội Thánh, chủ yếu qua bí tích Rửa Tội. Chân lý đó được diễn tả 
trong quy luật đức tin về phép Rửa, được công thức hoá trong việc 
rao giảng, trong việc dạy giáo lý và trong kinh nguyện của Hội 
Thánh. Người ta đã gặp những công thức như vậy trong các tác 
phẩm của các Tông Đồ, như lời chào sau đây làm chứng, lời chào 
này đã được sử dụng lại trong Thánh lễ: “Nguyện xin ân sủng Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp 
của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cá anh chị em” (2 Cr 13,13)”. 


250. Trong những thé kỷ đầu, Hội Thánh đã cố gắng trinh bày 
minh bạch hơn đức tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vừa để 
đào sâu sự hiểu biết của chính mình về đức tin, vừa để bảo vệ đức 
tin khói những sai lạc muốn bóp méo đức tin. Đó là công trình của 
các Công đồng đầu tiên, được trợ lực bởi hoạt động thần học của 


55 X. CP Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 2: AAS 58 (1966) 948. 

?? CD Florentina, Decretum pro Graecis (năm 1439): DS 1302. 

$9 CD Florentina, Decretum pro lacobitis (năm 1442): DS 1331. 

$8! CĐ Lyon II, Constitutio de Summa Trinitate et fide catholica (1274): DS 850. 
$ X. 1 Cr 12,4-6; Ep 4,4-6. 


683 
189 


94 


170 


2789 


590 


468, 689 


88 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


các Giáo Phu và được đón nhận bởi cám thức đức tin của dân Kitô 
giáo. 

251. Để công thức hoá tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi, Hội Thánh phải 
triển khai một thuật ngữ riêng, dựa vào những khái niệm bắt nguồn từ 
triết học, như: “bản thể” (substantia), “ngôi” hoặc “ngôi vị” (persona hoặc 
hypostasis), “tương quan" (relatio) v.v... Làm như vậy, Hội Thánh đã 
không giao phó đức tin cho sự khôn ngoan phàm nhân, nhưng đã cho các 
từ ngữ này một ý nghĩa mới, chưa từng biết đến, những từ ngữ này từ nay 
sẽ được sử dụng để nói lên mầu nhiệm khôn tả, vốn “vô cùng vượt trên 
mọi điều chúng ta có thể hiểu được theo cách thức phàm nhân”®. 


252. Hội Thánh sử dụng từ “bản thé" (substantia) (hoặc “yếu tính”, 
essentia hoặc “bản tính”, natura) dé chỉ Hữu Thể thần linh trong 
sự duy nhất của Ngài, từ “ngôi” hoặc “ngôi vị” (persona hoặc 
hypostasis) dé chỉ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong 
sự phân biệt thật sự với nhau giữa các Ngài, còn từ “tương quan” 
(relatio) để chỉ sự phân biệt của các Ngài trong vấn dé các Ngài 
quy chiếu về nhau. 


Tín điều Ba Ngôi Chí Thánh 


253. Tơm Vị Nhất Thể. Chúng ta không tuyên xưng ba Thiên 
Chúa, nhưng một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi: “Ba Ngôi đồng 
bản thé"*, Các Ngôi Vị Thiên Chúa không chia nhau một thần 
tính duy nhất, nhưng mỗi Ngôi Vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn: 
“Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy, Chúa Con là gì thì Chúa 
Cha là thế ấy, Chúa Cha và Chúa Con là gì thì Chúa Thánh Thần 
là thế ấy, nghĩa là một Thiên Chúa duy nhất theo bản tính””. “Ba 
Ngôi Vị đều là thực thể đó, nghĩa là bản thể, yếu tính hoặc bản 
tính thần linh”%. 


254. Các Ngôi Vi Thiên Chúa thật sự phân biệt vói nhau. “Chúng 
tôi tôn thờ và tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất nhưng không 
đơn độc””. “Chúa Cha”, “Chúa Con”, “Chúa Thánh Thần”, không 
phải đơn thuần là những danh xưng chỉ các dạng thức của “Hữu 
Thể” thần linh, bởi vì Ba Ngôi thật sự phân biệt với nhau: “Chúa 
Con không phải là Chúa Cha, và Chúa Cha không phải là Chúa 
Con, và Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa 
Con”. Ba Ngôi phân biệt nhau qua các tương quan về nguồn gốc: 


$ ĐGH Phaolô VI, Sollemnis Professio fidei, 9: AAS 60 (1968) 437. 

$ CD Constantinópóli II (năm 553), Anathematismi de tribus Capitulis, 1: DS 421. 
® CD Tólédó XI (năm 675), Tín biểu: DS 530. 

$6 CĐ Latéranó IV (năm 1215), Cap. 2, De errore abbatí Ioachim: DS 804. 

87 Rides Damasi: DS 71. 

$5 Cb Tôlê đô XI (năm 675), Tín biểu: DS 530. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 89 


“Chúa Cha là Đấng sinh thành, Chúa Con là Đấng được sinh ra, 
Chúa Thánh Thân là Đấng xuất phát”. Thiên Chúa Nhất Thể 
Tam Vi. 


255. Các Ngói vi Thién Chüa có tuong quan vói nhau. Bói vi su 
phân biệt thật su giữa các Ngôi Vi với nhau không phân chia thần 
tính duy nhất, nên sự phân biệt đó chỉ cốt tại các mối tương quan 
quy chiếu các Ngôi Vi với nhau. “Trong các danh xưng nói lên mối 
tương quan giữa các Ngôi vị, Chúa Cha có tương quan với Chúa Con, 
Chúa Con có tương quan với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần có 
tương quan với Hai Ngôi kia. Khi xét về tương quan thì chúng ta nói 
là Ba Ngôi, nhưng chúng ta tin vào một bản tính hay một bản 
thể””. Thật vậy, giữa Ba Ngôi “mọi su .. đều là một, khi không nói 
đến sự đối lập về tương quan””. “Vì sự duy nhất đó, Chúa Cha hoàn 
toàn ở trong Chúa Con, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần; Chúa 
Con hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh 
Thần; Chúa Thánh Thân hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở 


»72 


trong Chúa Con” “. 


256. Thánh Grêgôriô Nazianzênô, có biệt danh là “Nhà thần học”, 

cống hiến cho các dự tòng tại Constantinôpôli bản toát yếu đức tin 

về Ba Ngôi như sau: 
“Trên hết mọi sự, tôi yêu cầu, bạn hãy gìn giữ kho tàng quý giá 
này, kho tàng đó là lý do để tôi sống và chiến đấu, là điều tôi 
muốn đem theo khi chết, là điều giúp tôi chấp nhận tất cả mọi 
gian khổ và khinh chê mọi lạc thú: tôi muốn nói đến đức tin, 
đến việc tuyên xưng vào Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh 
Thân. Hôm nay tôi trao lời tuyên xưng đó cho bạn. Với lời tuyên 
xưng đức tin đó, tôi sắp dim bạn xuống nước thanh tẩy, rồi kéo 
bạn lên. Tôi trao cho bạn để làm người bạn đường, người bảo trợ 
suốt. đời, lời tuyên xưng vào một Thần Tính và một Quyền Năng 
duy nhất, cùng gặp được trong Ba Ngôi, và gồm Ba Ngôi một cách 
phân biệt, không hơn kém về bản thể hoặc bản tính, không tăng 
giảm về sự cao hơn hoặc thấp hơn... Ba Ngôi vô cùng, kết hợp với 
nhau vô cùng. Nếu xét riêng, mỗi Ngôi đều là Thiên Chúa. Nếu 
suy tưởng một trật, Ba Ngôi vẫn là một Thiên Chúa... Tôi vừa suy 
tưởng đến Thiên Chúa Duy Nhất, thì lập tức hào quang của Ba 
Ngôi tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi vừa bắt đầu phân biệt Ba Ngôi, 
thì bị kéo trở lại Thiên Chúa Duy Nhất °. 


© CD Latêranô IV (năm 1215), Cap. 2, De errore abbati Ioachim: DS 804. 

7 Cp Tólédó XI (năm 675), Tín biểu: DS 528. 

7! CD Florentina, Decretum pro lacobitis (năm 1442) DS 1330. 

” CD Florentina, Decretum pro lacobitis (năm 1442) DS 1331. 

7 Thánh Grégórió Nazianzénó, Oratio, 40, 41: SC 358, 292-294 (PG 36, 417). 


240 


236, 684 
64 


221 


756 


292 
650 


686 


236 


90 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


IV. CÁC CÔNG TRÌNH THẦN LINH 
VÀ CÁC SỨ VỤ CỦA BA NGÔI 
DE DIVINIS OPERIBUS ET MISSIONIBUS TRINITARIIS 


257. “Ôi nguón sáng, Ba Ngôi diễm phúc, là Cán Nguyên Độc Nhất 
vũ hoàn!" Thiên Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu, là su sóng bất tử, 
là ánh sáng không tàn lụi. Thiên Chúa là tình yêu: Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa tu ý muốn truyền 
thông vinh quang của sự sống hạnh phúc của Ngài. Đó là “kế 
hoạch yêu thương” (Ep 1,9) mà Ngài đã cưu mang từ trước khi tạo 
dựng trần gian trong Con yêu dấu của Ngài, và quả thật “Ngài đã 
tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Chúa Giêsu Kitô” (Ep 1,5), nghĩa 
là, Ngài đã tiền định cho chúng ta “nên đồng hình đồng dạng với 
Con của Ngài” (Rm 8,29) nhờ “Thần Khí làm cho anh em nên 
nghĩa tử” (Rm 8,15). Kế hoạch này là ân sủng “Ngài đã ban cho 
chúng ta từ muôn thuở” (2 Tm 1,9), xuất phát trực tiếp từ tình yêu 
của Chúa Ba Ngôi. Kế hoạch đó được thể hiện trong công trình tạo 
dựng, và sau khi con người sa ngã, trong toàn bộ lịch sử cứu độ, 
trong các sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thân, được tiếp nối 
trong sứ vụ của Hội Thánh”. 


258. Toàn bộ Nhiệm cục thần linh là công trinh chung của Ba Ngôi 
Thiên Chúa. Vì cũng như Ba Ngôi chỉ có một bản tính, Ba Ngôi 
cũng chỉ có cùng một hoạt động °. “Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần không phải là ba nguyên lý của thụ tạo nhưng là một 
nguyên lý duy nhất””. Tuy nhiên mỗi Ngôi Vị Thiên Chúa thực 
hiện công trình chung theo cách đặc thù của mình trong Ba Ngôi. 
Cho nên, theo sau Tân Ước”, Hội Thánh tuyên xưng: “Một Thiên 
Chúa là Cha, mọi sự đều bởi Ngài; Một Chúa Giêsu Kitô, mọi sự 
đều nhờ Người; và Một Chúa Thánh Thần, mọi sự đều trong 
Ngài”. Các sứ vụ thần linh là việc Nhập thể của Chúa Con và 
việc trao ban Chúa Thánh Thần biểu lộ cách đặc biệt các đặc tính 
riêng của các Ngôi Vị Thiên Chúa. 

259. Toàn bộ Nhiệm cục thần linh là công trinh vừa có tính chung, 
vừa có tính riêng, nên vừa cho thấy đặc tính của từng Ngôi Vị 
Thiên Chúa vừa cho thấy bản tính duy nhất của Ba Ngôi. Toàn bộ 


74 Thánh thi Kinh Chiều II Chúa nhật, Tuân 2 và 4: Các Giờ Kinh Phụng Vu, editio typica, v.3 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 684 và 931; v.4 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) 632 và 
879. 

5 X. CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 2-9: AAS 58 (1966) 948-958. 

76 X. CD Constantinópóli II (nám 553) Anathematismi de tribus Capitulis, 1: DS 421. 

7 CD Florentina, Decretum pro lacobitis (nám 1442) DS 1331. 

X, 1Cr 86. 

? CD Constantinópóli II (nám 553) Anathematismi de tribus Capitulis, 1: DS 421. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 91 


đời sống Kitô hữu cũng là sự hiệp thông với mỗi Ngôi Vị Thiên 
Chúa mà không hề phân biệt Ba Ngôi. Ai tôn vinh Chúa Cha, là 
làm điều đó nhờ Chúa Con trong Chúa Thánh Thần; ai bước theo 
Chúa Kitô, là làm điều đó bởi vì Chúa Cha lôi kéo người ấy?” và 
Chúa Thánh Thần thúc đẩy người &y?!. 
260. Cùng đích của toàn bộ Nhiệm cục thần linh là đưa các thụ tạo 
đến hợp nhất tron vẹn với Ba Ngôi Diễm Phúc”. Nhưng ngay từ 
bây giờ, chúng ta được kêu gọi trở nên nơi cư ngụ của Ba Ngôi Chí 
Thánh. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy 
sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người 
ấy” (Ga 14,23): 
“Lạy Thiên Chúa của con, lạy Ba Ngôi con tôn thờ, xin giúp con 
quên hẳn mình để an trú trong Chúa, bất động và thanh thản 
như thể linh hồn con đã ở trong cõi vĩnh hằng; xin đừng để điều 
gì có thể quấy phá sự bình an của con, và làm con phải ra khỏi 
Chúa, ôi Đấng Bất Biến của con, nhưng mỗi giây phút xin đem 
con vào sâu hơn nữa trong mầu nhiệm thám sâu của Chúa! Xin 
ban bình an cho linh hồn con; xin biến linh hồn con thành thiên 
đàng của Chúa, thành nơi cư ngụ mà Chúa ưa thích, và nơi nghỉ 
ngơi của Chúa. Ước gì con không bao giờ bỏ mặc Chúa một mình, 
nhưng ước gì con ở đó với trọn vẹn bản thân, hoàn toàn tỉnh 
thức trong đức tin, hoàn toàn thờ lạy, và hoàn toàn phó thác cho 
hoạt động sáng tạo của Chúa”®. 


TÓM LƯỢC 


261. Máu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh là máu nhiệm trung tâm của 
đúc tin và đời sống Kitô hữu. Chỉ một minh Thiên Chúa mới có 
thể cho ta biết duoc máu nhiệm ấy khi Ngài tự mac khái là Chúa 
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 


262. Việc Nhập Thé của Con Thiên Chúa mac khái rằng Thiên 
Chúa là Cha từ muôn thuở, và Chúa Con là Đấng đông bán thể vói 
Chúa Chu, nghĩa là, Chúa Con là Thiên Chúa duy nhất trong 
Chúa Cha và cùng vói Chúa Cha. 


9 X. Ga 6,44. 

$I X, Rm 8,14. 

9 X. Ga 17,21-23. 

83 Chân phước Élisabet Chúa Ba Ngôi, Lời nguyện dâng Chúa Ba Ngôi: Ecrits spirituels, 50, 
ed. M.M. Philipon (Paris 1949) 80. 


1050, 1721 


1997 


2565 


222 


92 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


263. Sứ vu của Chúa Thánh Thân, Dáng Chúa Cha sai đến nhân 
danh Chúa Con" và Chúa Con sai đến “từ noi Chúa Cha" (Ga 
15,26), mac khái rằng Chúa Thánh Thân cùng uới Chúa Cha và 
Chúa Con là một Thiên Chúa duy nhất. *Ngài được phụng thờ và 


tôn vinh cùng vói Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con”? 


264. “Chúa Thánh Thân chủ yếu xuất phát từ Chúa Cha, mà từ 
đời đời Chúa Cha ban tặng cho Chúa Con, nên Chúa Thánh Thân 
xuất phát chung từ Hai Ngôi”. 

265. Nhờ ân süng của bí tích Rửa Tói “nhân danh Cha và Con và 
Thánh Thân” (Mt 28,19), chúng ta được kêu goi để tham du vào sự 
sống của Ba Ngôi Diễm Phúc, “ở trần thế này trong bóng tối của 
đúc tin và sau khi chết trong ánh sáng vinh cửu””” 


266. “Đức tin công giáo là thế này, chúng ta thờ kính Một Thiên 
Chúa trong Ba Ngôi, và Ba Ngôi trong Một Thiên Chúa, mà không 
lẫn lộn các Ngôi Vị, không phán chia bán thể: thật váy, Ngôi Cha 
là khác, Ngôi Con là khác và Ngôi Thánh Thán là khác; nhung 
thán tính, su vinh quang ngang nhau và uy quyén vinh citu cüa 
Chúa Cha, của Chúa Con và của Chúa Thánh Thân là môt”. 


267. Các Ngôi vi thân linh khóng thể tách rời nhau trong cùng một 
bán thể duy nhất, thì cũng khóng thể tách rời nhau trong các hoạt 
động của minh. Nhung trong hoạt động thân linh duy nhất này, 
mói Ngôi vi hiện diện theo cách đặc thù của minh trong Ba Ngôi, 
nhất là trong các sứ uụ thần linh là uiệc Nhập Thể của Chúa Con 
và viéc trao ban Chúa Thánh Thân. 


Tiết 3 
Dáng Toàn Náng 


Paragraphus 3 
Omnipotens 


268. Trong tát cá các phám tính thán linh, Tín biéu chí nhác dén 
sự toàn năng của Thiên Chúa: việc tuyên xung Thiên Chúa Toàn 
Năng là rất quan trọng đối với đời sống chúng ta. Chúng ta tin 


8 X. Ga 14,26. 

85 Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 

86 Thánh Augustino, De Trinitate, 15, 26, 47: CCL 50A, 529 (PL 42, 1095). 
37 DGH Phaoló VI, Sollemnis Professio fidei, 9: AAS 60 (1968) 436. 

85 Tín biểu “Quicumque”: DS 75. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 93 


rằng sự toàn năng của Ngài là phó quát, bởi vi Thiên Chúa, Đấng 
đã tạo dựng mọi sự”, điều khiển và làm được moi sự; sự toàn năng 
của Thiên Chúa tràn đây tinh yêu, bởi vì Ngài là Cha chúng ta”; 
sự toàn năng của Thiên Chúa là máu nhiệm, bởi vi chỉ có đức tin 
có thể nhận ra sự toàn năng đó, khi nó được “biểu lộ trọn vẹn 
trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9)”. 


“Muốn làm gì là Chúa làm nên” (Tv 115,3) 


269. Thánh Kinh thường tuyên xưng quyền năng phổ quát của 
Thiên Chúa. Ngài được gọi là “Đấng Quyền Năng của Giacob” (St 
49,24; Is 1,24..), “Chúa các đạo binh”, “Đấng Mạnh Mẽ, Đấng Oai 
Hùng” (Tv 24,8-10). Vì vậy, Thiên Chúa là Đấng toàn năng “chốn 
trời cao cùng nơi đất thấp” (Tv 135,6), bởi vì chính Ngài đã tạo 
dựng nên chúng. Không có gì mà Ngài không làm được”, và Ngài 
sắp đặt công trình của Ngài theo ý Ngài”); Ngài là Chúa cả trần 
gian, Ngài đã thiết lập trật tự cho nó, và trật tự đó hoàn toàn quy 
phục Ngài và phục vụ Ngài. Ngài là Chúa của lịch sử: Ngài điều 
khiển các tâm hồn và các biến cố theo ý Ngài”: “Quyền năng Chúa 
luôn luôn vĩ đại, ai chống nổi cánh tay dũng mãnh của Ngài?” (Kn 
11,21). 


“Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi 
sự” (Kn 11,23) 


270. Thiên Chúa là Cha toàn năng. Tinh phu tử và quyền năng của 
Ngài soi sáng lẫn nhau. Quả thế, Ngài cho thấy sự toàn năng đầy 
tình Cha của Ngài qua cách Ngài chăm lo cho những nhu cầu của 
chúng ta”; qua việc Ngài nhận chúng ta làm nghĩa tử (“Ta sé là 
Cha các ngươi, và các ngươi sẽ là con trai, con gái của Ta, Chúa 
toàn năng phán như vậy”: (2 Cr 6,18); sau hết, Ngài bày tỏ rõ ràng 
quyển năng của Ngài qua lòng khoan dung vô tận, khi Ngài tu ý 
tha thứ các tội lỗi. 

271. Sự toàn năng của Thiên Chúa không hề có tính chất độc 
đoán: “Nơi Thiên Chúa, quyền năng và yếu tính, ý muốn và trí tuệ, 
sự khôn ngoan và sự công chính là một. Do đó, không có gì trong 


8 X. St 1,1; Ga 13. 

9 X. Mt 6,9. 

?! X. 1 Cr 1,18. 

? X. Gr 32,17; Lc 1,37. 

98 X. Gr 27,5. 

9 X. Et 4,17c; Cn 21,1; Tb 13,2. 
955 X. Mt 632. 


303 


2777 


1441 


309 
412 
609 


648 


148 


1614, 1817 


94 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


quyển năng của Thiên Chúa mà không ở trong ý muốn công chính 
của Ngài, và trong trí tuệ khôn ngoan của Ngài””. 


Mầu nhiệm về sự “bề ngoài có vẻ bất lực” của Thiên Chúa 


272. Đức tin vào Thiên Chúa là Cha toàn năng có thể bị thử thách 
do kinh nghiệm về sự dữ và đau khổ. Đôi khi Thiên Chúa có thể bị 
coi như vắng mặt và bất lực không ngăn chặn được sự dữ. Thật ra, 
Thiên Chúa là Cha đã mạc khải sự toàn năng của Ngài một cách 
hết sức huyền nhiệm trong việc Con của Ngài tự nguyện hạ mình 
và sống lại, nhờ đó Ngài đã chiến thắng sự dữ. Như vậy, Đức Kitô 
bị đóng dinh là sức manh của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của 
Thiên Chúa “vì sự điên ró của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan 
của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh 
mẽ của loài người” (1 Cr 1,25). Trong việc Đức Kitô sống lại và 
được tôn vinh, Chúa Cha biểu dương “sức mạnh toàn năng đầy hiệu 
lực” của Ngài và cho thấy “quyền lực vô cùng lớn lao” của Ngài mà 
“Ngài đã thi thó cho chúng ta là những tín hữu” (Ep 1,19-22). 


273. Chỉ đức tin mới có thể gắn bó với những đường lối mầu nhiệm 
của sự toàn năng của Thiên Chúa. Đức tin này tự hào về những 
yếu kém của mình, để lôi kéo quyền năng của Đức Kitô xuống trên 
mình”. Gương mẫu cao cả nhất của một đức tin như thế là Đức 
Trinh Nữ Maria, Mẹ là người đã tin rằng “đối với Thiên Chúa, 
không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37) và đã ngợi khen 
Chúa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh 
Ngài thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,49). 


274. “Không gì có thể củng cố đức tin và đức cậy của chúng ta bằng 
việc chúng ta xác tín trong tâm hồn rằng: không có gì mà Thiên 
Chúa không làm được. Từ chỗ đó, sau khi lý trí đã có ý niệm về 
Thiên Chúa toàn năng, thì những điều phải tin, dù là cao cả và kỳ 
diệu, và vượt quá trật tự và cách thức của các sự việc, lý trí con 


người vẫn chấp nhận một cách dé dàng, không chút do dự””. 


TÓM LƯỢC 


275. Cùng vói ông Job, người công chính, chúng ta tuyên xưng: 
“Con biết rằng uiệc gì Chúa cũng làm được, bhông có gì Chúa đã 
định trước mà lai khóng thành tựu” (G 42,2). 


96 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I, q. 25, a. 5, ad 1: Ed. Leon. 4, 297. 
? X. 2 Cr 12,9; P1 4,13. 
9$ Catechismus Romanus, 1,2, 13: ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano- Pamplona) 31. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 95 


276. Hội Thánh, trung thành vói chứng từ của Thánh Kinh, 
thường dâng lời cầu nguyện lên “Thiên Chúa toàn năng hằng hữu” 
("Omnipotens sempiterne Deus.."), trong khi vüng tin rằng: “đối vói 
Thiên Chúa, không có gi là không thé làm được” (Lc 1,37)”. 


277. Thiên Chúa cho thấy su toàn năng của Ngài, khi Ngài làm 
cho chúng ta hối cái bó dàng tội lỗi và Ngài lấy ân súng mà đưa 
chúng ta trở lai trong tình bằng hữu uới Ngài (“Lạy Chúa, khi 
Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng 


cách tỏ tường hơn cå”). 


278. Nếu ai khóng tin rằng tình yêu của Thiên Chúa là toàn năng, 
thì làm thế nào người đó tin được rằng Thiên Chúa đã có thể tạo 
dựng chúng ta, Chúa Con đã có thể cứu chuộc chúng ta, Chúa 
Thánh Thân đã có thé thánh hoá chúng ta? 


Tiết 4 
Đấng Tạo Hoá 


Paragraphus 4 
Creator 


279. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tao thành trời đất” (St 1,1). 
Những lời long trọng này đã mở đầu bộ Thánh Kinh. Tín biểu lấy 
lại những lời đó khi tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, 
“Đấng tạo thành trời đất””', “muôn vật hữu hinh và vô hinh"'?, Vì 
vậy trước hết, chúng ta nói về Đấng Tạo Hoá, kế đến về công trình 
tạo dựng của Ngài, sau hết về việc con người sa ngã phạm tội, rồi 
được Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đến giải thoát chúng ta 
khỏi tội lỗi. 

280. Công trinh tao dung là nén táng liên quan đến “mọi sáng 
kiến cứu độ của Thiên Chúa”, “khởi đầu của lịch sử cứu độ?” mà 
Đức Kitô là tột đỉnh. Ngược lại, máu nhiệm Đức Kitô là ánh sáng 
quyết định soi tổ mầu nhiệm tạo dung; mầu nhiệm Đức Kitô mac 
khải cùng đích của việc “lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo trời 


” X. St 18,14; Mt 19,26. 

10 Chúa nhật XXVI Thường Niên, Lời nguyện nhập lễ: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 365. 

!91 Tín biểu của các Tông Đô: DS 30. 

!2 Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 

! Thánh bộ Giáo sĩ, Directorium catechisticum generale, 51: AAS 64 (1972) 128. 


288 


1043 


1095 


1730 


159 


341 


96 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


đất” (St 1,1): ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nhắm tới vinh quang của 
công trinh tạo dựng mới trong Đức Kitó ^^. 

281. Vì vậy, các bài Sách Thánh trong đêm Canh thức Vượt Qua, đêm 
mừng công trình tạo dựng mới trong Đức Kitô, bắt đầu bằng bài tường 
thuật công trình tạo dựng. Trong phụng vụ Byzantin, bài tường thuật này 
luôn là bài đọc thứ nhất trong lễ vọng các đại lễ kính Chúa. Theo một 
chứng từ cổ xưa, việc dạy các dự tòng để chịu phép Rửa Tội cũng theo 
cùng một đường lối đó“. 


I. DẠY GIÁO LÝ VỀ CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG 
CATECHESIS DE CREATIONE 


282. Việc day giáo lý vé công trinh tạo dung là hết sức quan trong. 
Nó liên quan đến chính nén tảng của cuộc sống làm người và làm 
Kitô hữu: vì nó đem lại câu trả lời của đức tin Kitô giáo cho câu 
hỏi căn bản mà con người của mọi thời đại thường đặt ra cho 
mình: “Chúng ta từ đâu tới?” “Chúng ta đi về đâu?” “Nguồn gốc của 
chúng ta là gì?” “Cùng đích của chúng ta là gì?” “Mọi vật hiện hữu 
từ đâu tới và đi về đâu?” Hai câu hỏi này, về nguồn gốc và cùng 
đích, không thể tách rời nhau. Chúng có tính cách quyết định đối 
với ý nghĩa và định hướng cho cuộc đời chúng ta và cho cách thức 
hành động của chúng ta. 


283. Câu hỏi về nguồn gốc trần gian và con người là đối tượng của nhiều 
công trình nghiên cứu khoa học, giúp mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta 
về độ tuổi và các chiều kích của trần gian, về sự hinh thành các dạng 
sinh vật, về sự xuất hiện đầu tiên của loài người. Những khám phá này 
mời gọi chúng ta thêm lòng cảm phục sự cao cả của Đấng Tạo Hóa, tạ ơn 
Ngài vì các công trình của Ngài, vì sự thông minh và tài năng Ngài đã 
ban cho các nhà bác học và các nhà nghiên cứu. Cùng với vua Salômôn, 
những vị này có thể nói: “Chính Ngài đã khấng ban cho tôi tri thức xác 
thực về những gì đang hiện hữu, để tôi thấu hiểu cơ cấu của vũ trụ và 
năng lực của các nguyên tố tạo thành... Vì chính người thợ làm ra muôn 
vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là Đức Khón Ngoan” 
(Kn 7,17-21). 


284. Sự quan tâm lớn lao dành cho các công cuộc nghiên cứu này còn 
được thúc đẩy mạnh mẽ bởi một câu hỏi thuộc một lãnh vực khác, vượt 
quá pham vi của các khoa học tự nhiên. Vấn dé không phải chỉ là tim 
hiểu trần gian vật chất phát sinh khi nào và cách nào, và con người đã 
xuất hiện lúc nào, nhưng quan trọng hơn, chính là khám phá ra ý nghĩa 


1% X. Rm 8,18-23. 
i25 d Êgiêria, Itinerarium seu Peregrinatio ad loca sancta 46, 2: SC 296, 308; PLS 1, 1089- 
1090; Thánh Augustinô, De catechizandis rudibus 3, 5: CCL 46, 124 (PL 40, 313). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 97 


của nguón gốc đó: Phải chăng trần gian bị điều khiển bởi một sự ngẫu 
nhiên, một định mệnh mù quáng, một tất yếu vô danh, hay được điều 
khiển bởi một Hữu Thể siêu việt, thông minh và tốt lành, được gọi là 
Thiên Chúa? Và nếu trần gian xuất phát từ sự khôn ngoan và tốt lành 
của Thiên Chúa, thì tại sao lại có sự dữ? Nó từ đâu ra? Ai chịu trách 
nhiệm về nó? Có cách nào thoát khỏi sự dữ không? 

285. Từ buổi đầu, đức tin Kitô giáo đã đối mặt với những giải đáp khác 
với giải đáp của mình về vấn đề nguồn gốc. Người ta gặp trong các tôn 
giáo và các văn hóa cổ xưa nhiều huyền thoại về vấn đề nguồn gốc. Một 
số triết gia đã cho rằng mọi sự đều là Thần Linh, trần gian là Thần 
Linh, hoặc quá trình tiến hoá của trần gian là quá trình tiến hoá của 
Thần Linh (thuyết phiếm thân); một số khác cho rằng trần gian là một 
xuất phát tất yếu của Thần Linh, từ Thần Linh phát ra và trở về với 
Ngài; một số khác nữa khẳng định sự hiện hữu của hai nguyên lý vĩnh 
cửu, Thiện và Ác, Ánh Sáng và Bóng Tối, luôn giao tranh với nhau 
(thuyết nhị nguyên, thuyết của Manikê); một số người theo các thuyết ấy 
cho rằng thế giới (ít nhất là thế giới vật chất) là xấu, là sản phẩm của 
một sự sa ngã, vì vậy cần phải loại bỏ đi hoặc phải vượt khỏi (thuyết ngộ 
đạo); những người khác lại cho rằng trần gian do Thiên Chúa tạo nên, 
theo kiểu một người thợ làm ra cái đồng hồ, làm ra rồi để nó tự vận hành 
(tự nhiên thần giáo); cuối cùng, có những người không chấp nhận một 
nguồn gốc siêu việt nào của trần gian, chỉ coi trần gian thuần tuý là sự 
tương tác của vật chất vẫn luôn hiện hữu (thuyết duy vật). Tất cả những 
cố gắng đó cho thấy rằng câu hỏi về vấn đề nguồn gốc là một thắc mắc 
muôn thuở và phổ quát. Việc tìm kiếm này là một nét đặc trưng của con 
nguòi. 

286. Chính trí thông minh của loài người có khả năng tìm ra câu 
trả lời cho câu hỏi về nguồn gốc. Thật vậy, sự hiện hữu của Thiên 
Chúa, Đấng Tạo Hoá, có thể được nhận biết một cách chắc chắn 
bằng ánh sáng của lý trí con người, nhờ các công trình của Ngài!®, 
mặc dù sự nhận biết đó thường bị mờ tối và lệch lạc vì sai lầm. 
Chính vì vậy cán có đức tin củng cố và soi sáng lý trí để hiểu biết 
chân lý này cách chính xác. “Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ 
trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa; vì thế những cái 
hữu hình là do những cái vô hình mà có” (Dt 11,3). 


287. Chân lý về công trình tạo dựng rất quan trọng đối với toàn bộ 
cuộc sống con người, nên Thiên Chúa, do lòng nhân hậu của Ngài, 
đã muốn mạc khải cho Dân Ngài nhận biết những điều hữu ích về 
vấn đề này. Vượt trên sự hiểu biết tự nhiên mà bất cứ người nào 
cũng có thể có được về Đấng Tao Hóa, Thiên Chúa dà dán dán 


1% X. CD Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei Filius, De Revelatione, canon 1: DS 3026. 
107 X. Cv 17,24-29; Rm 1,19-20. 


295 


28 


32 


37 


107 


280 


2569 


390 


111 


98 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


mac khái cho Israel máu nhiệm tạo dung. Thiên Chúa, Đấng đã 
chon các tổ phụ, Đấng đã dua Israel ra khói Ai cáp, Đấng đã tao 
dung và huán luyén Israel khi tuyén chon dán này làm dán riéng 
của Ngài“, chính Ngài đã tu mac khái mình là Đấng làm chủ moi 
dân tộc trên mặt đất, và cả toàn cõi đất, mình là Đấng duy nhất 
“đã dựng nên trời đất” (Tv 115,15; 124,8; 134,3). 


288. Việc mạc khải về công trình tạo dựng như vậy không thể tách 
rời khỏi việc mạc khải và thực hiện Giao Ước của Thiên Chúa duy 
nhất với dân Ngài. Công trình tạo dựng được mạc khải như bước 
đâu hướng tới Giao Ước này, như chứng từ đầu tiên và phổ quát 
của tình yêu toàn năng của Thiên Chúa””. Vì thế, chân lý về công 
trình tạo dựng cũng được diễn tả ngày càng mạnh mẽ trong sứ 
điệp của các Tiên tri”, trong lời câu nguyện của các Thánh vinh!!! 
và của phụng vụ, trong suy tư về sự khôn ngoan”? của dân Chúa 
chọn. 


289. Trong tất cả những lời Thánh Kinh nói về công trình tạo 
dựng, ba chương đầu của sách Sáng Thế có một chỗ đứng độc đáo. 
Về phương diện văn chương, những bản văn đó có thé do nhiều 
nguồn khác nhau. Các tác giả được linh hứng đã đặt các bản văn 
này ở đầu Sách Thánh để long trọng diễn tả những chân lý về 
công trình tạo dựng, về nguồn gốc và cùng đích của công trình đó 
trong Thiên Chúa, về trật tự và sự tốt lành của nó, về ơn gọi của 
con người, và cuối cùng về thảm kịch tội lỗi và niềm hy vọng vào 
ơn cứu độ. Những lời này, được đọc dưới ánh sáng của Chúa Kitô, 
trong sự thống nhất của Thánh Kinh, và trong Truyền thống sống 
động của Hội Thánh, vẫn là nguồn chính yếu cho việc dạy giáo lý 
về những mầu nhiệm của “lúc khởi đầư”: việc tao dung, sự sa ngã, 
lời hứa ban ơn cứu độ. 


II. TẠO DỰNG - CÔNG TRINH CỦA BA NGÔI CHÍ THÁNH 
CREATIO — SANCTISSIMAE TRINITATIS OPUS 


290. “Lúc khởi đầu Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất” (St 1,1): những 
lời đầu tiên này của Thánh Kinh xác quyết ba điều: Thiên Chúa 
vĩnh cửu đã ban một khởi điểm cho tất cả những gì hiện hữu bên 
ngoài Ngài. Duy chỉ mình Ngài là Đấng Tạo Hoá (động từ “tạo 
dựng”- tiếng hipri là bara - luôn có chủ từ là Thiên Chúa). Tất cả 


108 X 1s 43,1. 

10 X. St 15,5; Gr 33,19-26. 
10 X. Is 44,24. 

HT X, Tv 104. 

1? X. Cn 822-31. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 99 


những gì hiện hữu (được diễn tả bằng thuật ngữ “trời đất”) đều tùy 
thuộc vào Đấng đã cho chúng hiện hữu. 

291. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.. và Ngôi Lời là Thiên Chúa... 
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành và không có Người, thì 
chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,1-3). Tân Ước mạc khải rằng: 
Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả nhờ Ngôi Lời vĩnh cửu là Con yêu 
dấu của Ngài. “Trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời 
cùng dưới đất... Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và 
cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tôn tai 
trong Người” (Cl 1,16-17). Đức tin của Hội Thánh cũng xác quyết 
một cách tương tự về hoạt động tạo dựng của Chúa Thánh Thần: 
Ngài, Đấng chúng ta tuyên xưng là “Đấng ban su sống””3, là “Thần 
Khí Sáng Tạo” (*Veni, Creator Spiritus": “Lạy Thân Khí Sáng Tao, 
xin ngự đến”), là “Nguồn mach của sự thiện háo"!'*, 


292. Hành động tạo dựng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là 
một, một cách không thể tách biệt, với hành động tạo dựng của 
Chúa Cha, là điều đã được thoáng thấy trong Cựu Uóc!?, đã được 
mạc khải trong Tân Ước, nay được quy luật đức tin của Hội Thánh 
xác định rõ ràng: “Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất [..]: Ngài là 
Cha, là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hoá, là Tác Giả, là Đấng làm 
nên moi sự, Đấng tu minh tác tao mọi sự, nghĩa là nhờ Lời và đức 
Khón Ngoan của Ngài"!5; “Chúa Con và Chúa Thánh Thần” là nhu 
“những bàn tay” của Ngài”'”. Tạo dung là công trinh chung của Ba 
Ngôi Chí Thánh. 


III. “TRẦN GIAN ĐƯỢC TẠO DUNG 
ĐỀ LÀM VINH DANH THIÊN CHÚA” 
“MUNDUS AD DEI GLORIAM CONDITUS EST" 


293. Chán lj cán bán, mà Thánh Kinh và Truyén Thóng khóng 
ngừng giảng day và cử hành, là: “Trần gian được tạo dung để làm 
vinh danh Thiên Chúa””Ẻ. Thánh Bonaventura giải thích: Thiên 
Chúa đã tạo dựng mọi sự “không phải để gia tăng vinh quang, 


H3 Tín biểu Nicêa-Constantinôpôli: DS 150. 

HẰ Phụng vụ Byzantin, 2"" Sticherum Vesperarum Dominicae Pentecostes: Pentekostarion 
(Rome 1883), 408. 

HŠ X. Tv 33,6; 104,30; St 1,2-3. 

16 Thánh Iréné, Adversus haereses, 2, 30, 9: SC 294, 318-320 (PG 7, 822). 

' Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 20, 1: SC 100, 626 (PG 7, 1032). 

!5 CĐ Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei Filius, De Deo rerum omnium Creatore, canon 5: DS 
3025. 


326 


241 


331 


703 


699 
257 


337, 344 


1361 


759 


2809 


1722 


1992 


100 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


nhung dé biểu lộ và truyền thông vinh quang của Ngài"'?. Quả 
thật, Thiên Chúa không thể có lý do nào khác để tạo dựng, ngoài 
tình yêu và sự tốt lành của Ngài: “Khi tay Ngài được mở ra bằng 
chia khoá của tình yêu, thi các thu tạo xuất hiện”!”, Công đồng 
Vaticanó I giải thích: 

“Thiên Chúa, do sự tốt lành và uy quyển toàn năng của Ngài, 

không phải để gia tăng hoặc đạt được vinh phúc của Ngài, nhưng 

để biểu lộ sự trọn hảo của Ngài qua những điều thiện hảo Ngài 

ban cho các thụ tạo, do ý định hoàn toàn tự do của Ngài, lúc 

khởi đầu thời gian, đã tạo dựng mọi loài từ hư vô, cả loài thiêng 

liêng lẫn loài có thé xác"?! 
294. Vinh quang của Thiên Chúa cốt tại việc biểu lộ và truyền 
thông sự tốt lành của Ngài, vì đó mà trần gian đã được tạo dựng. 
“Theo ý muốn nhân hậu của Ngài, Ngài đã tiền định cho ta làm 
nghĩa tử nhờ Chúa Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân süng rang 
ngời, ân süng Ngài ban tặng cho ta" (Ep 1,5-6). “Thật váy, vinh 
quang của Thiên Chúa là con người sóng, và su sống của con người 
là được nhìn thấy Thiên Chúa. Nếu sự mạc khải của Thiên Chúa 
qua công trình tạo dựng đã đem đến sự sống cho mọi loài trên trái 
đất, thì việc Ngôi Lời biểu lộ Chúa Cha lại càng đem lại sự sống 
gấp bội cho những ai thấy Thiên Chúa”. Mục đích tối hậu của 
công trình tạo dựng là Thiên Chúa, “Đấng dựng nên mọi loài, cuối 
cùng sé ‘có toàn quyển trên muôn loài (1 Cr 15,28), đem lại vinh 
quang cho Ngài và đồng thời dem lại vinh phúc cho chúng ta”!”. 


IV. MẦU NHIỆM TẠO DỰNG 
MYSTERIUM CREATIONIS 


Thiên Chúa tao dựng bằng sự khôn ngoan và tinh yêu 


295. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng trần gian theo sự khôn 
ngoan của Ngài'". Trần gian không phải là sản phẩm của bất cứ 
một luật tất yếu, một định mệnh mù quáng hoặc một sự ngẫu 
nhiên nào. Chúng ta tin trần gian xuất phát từ ý muốn tự do của 
Thiên Chúa, Đấng đã muốn cho các thụ tạo được tham dự vào hữu 


1? Thánh Bônaventura, In secundum librum Sententiarum, dist. 1, p. 2, a. 2, q. 1, concl.: Opera 
omnia, v. 2 (Ad Claras Aquas 1885) 44. 

12 Thánh Tóma Aquinó, Commentum in secundum librum Sententiarum, Prologus: Opera 
omnia, v. 8 (Paris 1873) 2. 

?! CD Vatican I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 1: DS 3002. 

7? Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 20, 7: SC 100, 648 (PG 7, 1037). 

'3 CD Vaticanó II, Sắc lệnh Ad Gentes, 2: AAS 58 (1966) 948. 

14 X. Kn 9,9. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 101 


thể, sự khôn ngoan và sự tốt lành của Ngài. “Ngài đã dựng nên 
muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên” 
(Kh 4,11). “Công trình Ngài, lay Chúa, quả thiên hinh van trạng! 
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan” (Tv 104,24). “Chúa nhân 
ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng 
nên” (Tv 145,9). 


Thiên Chúa tao dung “từ hư vô” 


296. Chúng ta tin Thiên Chúa tạo dựng mà không cần một thứ gì 
đã hiện hữu trước, cũng không cán một sự trợ giúp nào”. Công 
trình tạo dựng cũng không phải là một sự xuất phát tất yếu từ bản 
thể Thiên Chúa”. Thiên Chúa tạo dựng một cách tu do “từ hư vô” 
(“ex nihilo”): 
“Nếu Thiên Chúa làm nén trần gian từ một chất liệu có trước, 
thì có gì là cao cả? Một người thợ giữa chúng ta, khi nhận được 
vật liệu từ ai đó, cũng làm ra được những gì anh ta muốn. Nhưng 
quyển năng của Thiên Chúa được chứng tỏ trong điều này, là từ 
hư vô, Ngài làm nên bất cứ những gì Ngài muốn”'”. 


297. Thánh Kinh làm chứng đức tin về việc tạo dựng “từ hư vô” 
như một chân lý đầy hứa hẹn và hy vọng. Một bà mẹ đã khuyến 
khích bảy người con mình chịu tử đạo như sau: 
“Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. 
Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng 
không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các 
con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, 
và đã sáng tạo nguồn góc muôn loài. Chính Ngài do lòng thương 
xót, cũng sẽ trả lai cho các con thân khí và sự sống, bởi vì bây 
giờ các con trọng Luật Lệ của Ngài hơn bản thân mình... Mẹ xin 
con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết 
rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng 
được tao thành nhu vậy” (2 Mcb 7,22-23.28). 
298. Bói vi Thiên Chúa có thé tao dung từ hư vô, nên Ngài, “Đấng 
làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có” 
(Rm 4,17), cũng có thể, nhờ Chúa Thánh Thân, ban sự sống phần 
hồn cho các tội nhân bằng cách tạo cho họ một quả tim tỉnh 


5 X. CD Vaticanô I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c.1: DS 3002. 

! X. CD Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei Filius, De Deo rerum omnium Creatore, canones 1-4: 
DS 3023-3024. 

77 CD Latéranó IV, Cap. 2, De fide catholica: DS 800; CD Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei 
Filius, De Deo rerum omnium Creatore, canon 5: DS 3025. 

128 Thánh Théóphiló Antiôchia, Ad Autolycum, 2, 4: SC 20, 102 (PG 6, 1052). 


216, 1951 


285 


338 


1375 


992 


339 


41, 1147 


358 


2415 


42 
223 


102 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


tuyên”, và ban su sống phán xác cho người đã chết qua việc phuc 
sinh. Và bởi vì Ngài đã có thể lấy Lời của Ngài mà làm cho ánh 
sáng bừng lên từ bóng tối”, nên Ngài cũng có thé ban ánh sáng 


đức tin cho những kẻ chưa biết Ngài””'. 


Thiên Chúa tạo dựng một thế giới trật tự và tốt lành 


299. Nếu Thiên Chúa tạo dựng một cách khôn ngoan, thì công 
trình tạo dựng là có trật tự: “Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã 
tính toán và cân nhắc cả rồi” (Kn 11,20). Trần gian được tạo dựng 
trong Ngôi Lời vĩnh cửu và nhờ Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng là “hình 
ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15), trần gian đó là dành cho 
con người và hướng tới con người, là hình ảnh của Thiên Chúa””, 
và được kêu gọi để sống trong tương quan cá vị với Thiên Chúa. 
Trí khôn của chúng ta, được tham dự vào ánh sáng của Đấng 
Thượng trí thần linh, có thể hiểu được những điều Thiên Chúa nói 
với chúng ta qua công trình tạo dựng”, tuy phải cố gắng nhiều, và 
trong tinh thần khiêm tốn và kính trọng trước Đấng Tao Hóa và 
công trình của Ngài”. Công trinh tạo dựng, được phát sinh do sự 
tốt lành của Thiên Chúa, nên nó được dự phần vào sự tốt lành này 
(“Và Thiên Chúa thấy thế là tốt dep, . là rất tốt dep" 
St 1,4.10.12.18.21.31). Quả thật, Thiên Chúa đã muốn công trình 
tạo dựng là như một quà tặng dành cho con người, như một gia sản 
được gởi gắm và ủy thác cho con người. Nhiều lần Hội Thánh đã 
phải biện hộ cho sự tốt lành của công trình tạo dựng, bao gồm cả 


sự tốt lành của thế giới vật chất”. 


Thiên Chúa vừa siêu việt trên công trình tạo dựng, 
vừa hiện diện nơi công trình tạo dựng 


300. Thiên Chúa vô cùng cao cả hơn các công trình của Ngài”: 
“Ủy phong Ngài vượt quá trời cao” (Tv 8,2). “Ngài cao cả khôn dò 
khôn thấu” (Tv 145,3). Nhưng bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa tối cao 
và tự do, là căn nguyên đệ nhất của tất cả những gì hiện hữu, nên 


12 X, Ty 51,12. 

130 X, St 1,3. 

BIX, 2 Cr 4,6. 

P? X, St 1,26. 

133 X, Ty 19,2-5. 

134 X, G 42,3. 

135 X. Thánh Lêô Cå, Epistula Quam laudabiliter: DS 286; CÐ Bracarense I, Anathematismi 
praesertim contra Priscillianistas, 5-13: DS 455-463; CÐ Latêranô IV, Cap. 2, De fide 
catholica: DS 800; CD Florentinó, Decretum pro lacobitis: DS 1333; CD Vaticanô I, Hién 
ché tín lý Dei Filius, c. 1: DS 3002. 

136 X. Hc 43,30. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 103 


Ngài hiện diện nơi thâm sâu nhất của các thụ tạo của Ngài: 
“Chính ở nơi Ngài mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu” 
(Cv 17,28). Theo lời thánh Augustinô: Ngài “thâm sâu hơn sự thâm 
sâu nhất của tôi và cao vời hơn tôt đỉnh của tôi”", 


Thiên Chúa giữ gìn và nâng đỡ công trình tạo dựng 


301. Sau khi tạo dựng, Thiên Chúa không bỏ mặc thụ tạo của 
Ngài. Không những Thiên Chúa cho chúng hữu thể và hiện hữu, 
nhưng Ngài còn luôn luôn giữ gìn chúng “hiện hữu”, cho chúng có 
thể hoạt động và dẫn đưa chúng đến cùng đích của chúng. Nhận 
biết sự lệ thuộc tuyệt đối như vậy vào Đấng Tạo Hoá là nguồn 
mạch của sự khôn ngoan và tu do, của niém vui và su tin tưởng: 
“Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm 
bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, 
thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một 
vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó 
có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử 
khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa” (Kn 11,24- 
26). 


V. THIÊN CHÚA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NGÀI: 
SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA 
DEUS CONSILIUM SUUM DUCIT IN REM: DIVINA PROVIDENTIA 


302. Công trinh tao dung có sự tốt lành và hoàn hảo riêng, nhung 
chưa tuyệt đối tron ven khi xuất phát từ bàn tay Đấng Tao Hoá. 
Trần gian được tao dung “rong tinh trang lén đường” (“in statu 
viae") hướng đến su hoàn hảo cuối cùng mà Thiên Chúa đã định 
cho chúng. Những sắp xếp nhờ đó Thiên Chúa dẫn đưa công trình 
tạo dựng của Ngài tới sự hoàn hảo đó, chúng ta gọi là sự quan 
phòng của Thiên Chúa. 
“Quả thật, nhờ sự quan phòng của Ngài, Thiên Chúa gìn giữ và 
điều khiển tất cả những gì Ngài đã tạo dựng, “từ chân trời này 
vươn mạnh tới chân trời kia, Ngài cai quản mọi loài thật tốt đẹp” 
(Kn 8,1). Nhung tất cả đều trần trui và phơi bày trước mắt Ngài 
(Dt 4,13), kể cả những điều trong tương lai do hành động tự do 
của các thu tao", 
303. Chứng từ của Thánh Kinh đều đồng nhất: Thiên Chúa quan 
phòng chăm sóc mọi su cách cự thé và truc tiếp, Ngài quan tâm 
đến tất cả mọi sự, từ những điều nhỏ nhất đến những biến cố 


137 Thánh Augustinô, Confessiones, 3, 6, 11: CCL 27, 33 (PL 32, 688). 
35 CD Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei Filius, c. 1: DS 3003. 


1951 
396 


269 


2568 


2115 


1884 


1951 


106 
373 
1954 
2427 


104 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


trong dai cüa trân gian và cüa lich sü. Sách Thánh xác quyét 
manh mé quyển chủ té tuyệt đối của Thiên Chúa trong dòng cháy 
của các biến cố: “Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gi là 
Chúa làm nên” (Tv 115,3); và Sách Thánh nói về Đức Kitô: “Người 
mở ra thì không ai đóng lại được, Người đóng lại thì không ai mở 
ra được” (Kh 3,7). “Lòng con người ấp ủ bao dự tính, duy kế hoạch 
của Chúa mới trường tồn” (Cn 19,21). 


304. Chúng ta nhận thấy điều này là, Chúa Thánh Thần, tác giả chính 
của Thánh Kinh, thường quy các hành động về Thiên Chúa, mà không 
nhắc đến các nguyên nhân đệ nhị. Đó không phải là “cách nói” sơ khai, 
nhưng là cách sâu sắc để nhắc nhớ đến quyên tối thượng của Thiên Chúa 
và quyển chủ té tuyệt đối của Ngài trên lịch sử và trần gian”, và như 
vậy để dạy người ta phải tín thác vào Ngài. Cách cầu nguyện của các 


Thánh vinh là trường huấn luyện quan trong về niềm tín thác này“. 


305. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phó thác với tình con thảo cho sự 
quan phòng của Cha trên trời, Đấng chăm sóc đến những nhu cầu 
nhỏ bé nhất của con cái Ngài: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ 
ăn gì? uống gì?.... Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất 
cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức 
công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ thêm cho” 
(Mt 6,31-33)!. 


Su quan phóng và các nguyên nhân đệ nhị 


306. Thiên Chúa là Chúa té của kế hoạch của Ngài. Nhưng dé thuc 
hiện kế hoạch ấy, Ngài cũng dùng đến sự cộng tác của các thụ tạo. 
Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, nhưng là dấu chỉ của sự 
cao cả và lòng nhân hậu của Thiên Chúa toàn năng. Quả vậy, Thiên 
Chúa không những ban cho các thụ tạo được hiện hữu, nhưng còn 
ban cho chúng phẩm giá để chúng hoạt động, để chúng nên nguyên 
nhân và nguyên lý cho nhau, và như vậy để chúng cộng tác vào việc 
hoàn thành kế hoạch của Ngài. 


307. Đối với con người, Thiên Chúa còn ban cho dư đầy khả năng 
để tham dự một cách tự do vào sự quan phòng của Ngài, khi trao 
cho ho trách nhiệm làm chủ trái đất và thống trị nó”. Nhu vậy, 
Thiên Chúa cho con người trở nên những nguyên nhân thông minh 
và tự do để hoàn thành công trình tạo dựng, và thực hiện sự hài 
hoà của công trình ấy hầu mưu ích cho chính mình và cho tha 
nhân. Con người, những cộng tác viên thường là vô ý thức, của 


13 X. Is 10,5-15; 45,5-7; Dnl 32,39; Hc 11,14. 
149 X, TV 22; 32; 35; 103; 138. 

41 X. Mt 10,29-31. 

12 X. St 126-28. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 105 


thánh ý Thiên Chúa, có thể tham gia một cách ý thức vào kế 
hoạch của Thiên Chúa bằng hành động, bằng kinh nguyện, và cả 
bằng các dau khổ của mình”. Như váy, họ trở thành “những cộng 
sự viên của Thiên Chúa” (1 Cr 3,9)''““ và của Nước Ngài” cách 
trọn vẹn. 


308. Chân lý sau đây là không thể tách rời khỏi đức tin vào Thiên 
Chúa Tạo Hoá: Thiên Chúa hành động trong mọi hoạt động của 
các thụ tạo của Ngài. Ngài là nguyên nhân đệ nhất, hành động 
trong và qua các nguyên nhân đệ nhị: “Vì chính Thiên Chúa tác 
động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu 
thương của Ngài” (Pl 2,13)''°. Chân lý này không những không làm 
giảm bớt phẩm giá của thụ tạo, nhưng còn nâng nó lên. Thụ tạo, 
được tao dựng từ hư vô bởi quyển năng, sự khôn ngoan và lòng 
nhân hậu của Thiên Chúa, không thể làm gì được nếu bị cắt khỏi 
nguồn gốc của mình; “vì không có Đấng Tao Hoá, thụ tạo sé tan 
bién"; thụ tạo lại càng không thé đạt tới cùng đích tối hậu của 
mình nếu không có sự trợ giúp của ân süng!^. 


Thiên Chúa quan phòng và cớ vấp phạm của sự dữ 


309. Nếu Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo dựng nên trần 
gian có trật tự và tốt đẹp, chăm sóc tất cả các thụ tạo của Ngài, 
thì tại sao lai có sự dữ? Trước câu hỏi vừa khẩn thiết vừa không 
thể tránh được, vừa bi thám vừa bí nhiệm này, không câu trả lời 
vội vàng nào là đầy đủ được. Chỉ có toàn bộ đức tin Kitô giáo mới 
là câu trả lời cho câu hỏi này: sự tốt đẹp của công trình tạo dựng, 
thảm kịch tội lỗi, tình yêu kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đấng đã di 
bước trước đến với con người qua các Giao Ước của Ngài, qua việc 
Con Ngài Nhập Thể đem lại ơn cứu chuộc, qua việc ban Chúa 
Thánh Thân, qua việc quy tụ Hội Thánh, qua sức mạnh của các bí 
tích, qua việc kêu gọi tới cuộc sống vĩnh phúc, mà ngay từ đầu các 
thụ tạo có tự do được mời gọi đón nhận, nhưng cũng ngay từ đầu, 
do một huyền nhiệm khủng khiếp, họ có thé từ chối! Không có 
bhía canh nào của sứ điệp Kitô giáo mà lai khóng phái là một 
phán câu trả lời cho câu hỏi vé sự dữ. 

310. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại không tạo dựng một trần gian 
thật hoàn hảo đến nỗi không thể có một sự dữ nào trong đó? Theo 


18 X. CI 1,24. 

1^ X. 1 Tx 32. 

Hỗ X, C1 4,11. 

146 X. 1Cr 12,6. 

! CB Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 36: AAS 58 (1966) 1054. 
148 X. Mt 19,26; Ga 15,5; P1 4,13. 


2736 
618, 1505 


970 


164, 385 


2805 


412 


1042-1050 


342 


396 
1849 


598-600 


1994 


106 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


quyén náng vó bién cüa Ngài, Thién Chüa luón có thé tao dung 
được một thế giới tốt hon'?. Nhưng trong sự khôn ngoan và lòng 
nhân hậu vô biên của Ngài, Thiên Chúa đã tự ý muốn dựng nên 
một trần gian “trong tình trạng lên đường” hướng về sự hoàn hảo 
cuối cùng của nó. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, quá trình này 
gồm có việc những vật này xuất hiện và những vật khác biến đi, 
có cái hoàn hảo hơn và có cái kém hơn, có xây đắp và cũng có tàn 
phá trong thiên nhiên. Như vậy, cùng với sự tốt lành thể lý, cũng 
có sự dü thé lý, bao lâu công trình tao dung chua đạt tới mức hoàn 


hảo của nó”? 


311. Các Thiên thần và các con người, là những thụ tạo thông 
minh và tự do, phải tiến về mục đích tối hậu của mình, nhờ sự lựa 
chọn tự do và yêu mến điều gì là ưu tiên. Vì vậy, họ có thể đi sai 
đường. Trong thực tế, ho đã phạm tội. Nhu vậy, sự dğ luân lý, vô 
cùng nghiêm trọng hơn so với sự dữ thể lý, đã xâm nhập vào trần 
gian. Thiên Chúa không bao giờ, bằng bất cứ cách nào, một cách 
trực tiếp hay gián tiếp, là nguyên nhân của sự dữ luân ly. Tuy 
nhiên Ngài cho phép điều đó, vì tôn trọng sự tự do của thụ tạo của 
Ngài, và một cách bí nhiệm, Ngài biết từ sự dữ dẫn đưa tới điều 
thiện hảo: 
“Quả thật, Thiên Chúa toàn năng tốt lành vô cùng, nên không 
bao giờ cho phép một sự dữ nào xảy ra trong các công trình của 
Ngài, nếu Ngài không toàn năng và tốt lành đến độ Ngài có thể 
hành động cách tốt đẹp từ su dữ”. 


312. Như vậy, với thời gian, chúng ta có thể nhận ra rằng: Thiên 
Chúa, trong sự quan phòng toàn năng của Ngài, có thể dẫn đưa tới 
điều thiện hảo từ những hậu quả của sự dữ, cho dù là sự dữ luân 
lý, do các thụ tạo của Ngài gây nên: “Không phải các anh đã gửi 
tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa... Các anh đã định làm điều ác 
cho tôi, nhưng Thiên Chúa lai dinh cho nó thành điều tốt để... cứu 
sống một dân đông đảo” (St 45,8; 50,20). Từ su dữ luân lý lớn lao 
nhất người ta từng phạm, là việc khước từ và giết chết Con Thiên 
Chúa, sự dữ đó là do tội lỗi của tất cả mọi người gây nên, Thiên 
Chúa đã dẫn đưa tới điều thiện hảo cao trọng nhất, nhờ ân süng 


chan chứa gấp bội của Ngài”: Đức Kitô được tôn vinh và chúng ta 


!2 X. Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I, q. 25, a. 6: Ed. Leon. 4, 298-299. 

150 X Thánh Tóma Aquinó, Summa contra gentiles, 3, 71: Ed. Leon. 14, 209-211. 

331 X. Thánh Augustinó, De libero arbitrio, 1, 1, 1: CCL 29, 211 (PL 32, 1221-1223); Thánh 
Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 79, a. 1: Ed. Leon. 7, 76-77. 

! Thánh Augustinó, Enchiridion de fide, spe et caritate, 3, 11: CCL 46, 53 (PL 40, 236). 

153 X. Tb 2,12-18 (bán Vulgata). 

55! X. Rm 5,20. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 107 


được cứu chuộc. Tuy nhiên không vì vậy mà sự dữ trở thành điều 
thiện hảo. 


313. “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu 
mến Ngài” (Rm 8,28). Chứng từ của các Thánh không ngừng củng 
cố chân lý này. 
Thánh Catarina Siêna nói với “những người bất bình và nổi dậy 
chống lại những gì xảy đến cho họ”: “Mọi sự được ban tặng bởi 
tình yêu và được quan phòng cho phần rỗi của con người, chứ 
không vi bát cứ mục đích nào khác”””, 
Ngay trước khi chịu tử đạo, thánh Tôma More an ủi con gái 
mình: “Không gì có thể xảy ra mà không do Thiên Chúa muốn. 
Mà bất cứ điều gì Ngài muốn, thì dù đối với chúng ta có vẻ là sự 
dữ, nhưng thật ra đó là điều thiện hảo nhất” ”°. 
Và bà Giuliana Norwich viết: “Nhờ ơn Chúa, tôi đã được dạy 
phải vững vàng gắn bó với đức tin.. và tin một cách manh mẽ 
rằng mọi sự sẽ tốt đẹp... Chính bạn sẽ thấy là mọi sự sẽ tốt 
đẹp” ””. 


314. Chúng ta tin vững vàng rằng Thiên Chúa là Chúa của trần 
gian và của lịch sử. Nhưng thường chúng ta không biết được các 
đường lối của sự quan phòng của Ngài. Chỉ khi nào tới chung cuộc, 
lúc mà sự hiểu biết phiến diện của chúng ta kết thúc, khi chúng ta 
thấy Thiên Chúa “mặt giáp mặt” (1 Cr 13,12), chúng ta sẽ hiểu 
biết một cách trọn vẹn các đường lối này, mà qua đó, kể cả nhờ 
những thảm kịch của sự dữ và tội lỗi, Thiên Chúa dẫn đưa công 
trình tao dựng của Ngài tới sự nghỉ ngơi của ngày Sabœ#”ở chung 
cuộc, vì ngày đó mà Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất. 


TÓM LƯỢC 


315. Thiên Chúa, trong công trình tao dựng trân gian và con 
người, đã cho thấy chúng từ đầu tiên và phổ quát vé tình yêu toàn 
năng và sự bhôn ngoan của Ngài, đây là lời loan báo đầu tiên vé 
“bế hoạch nhân hậu” của Ngài, một bế hoạch có mục đích là công 
trình tạo dựng mới trong Đúc Kitô. 


155 Thánh Catarina Siena, II dialogo della Divina Provvidenza 138: Ed. G. Cavallini (Roma 
1995) 441. 

5$ Margarita Roper, Epistola ad Aliciam Alington (tháng Tám 1534): The Correspondence of 
Sir Thomas More, ed. E.F. Rogers (Princeton 1947) 531-532. 

157 Giuliana Norwich, Revelatio 13, 32: A Book of Showings to the Anchoress Julian of Norwich, 
ed. E. Colledge-J. Walsh, vol. 2 (Toronto 1978) 426 và 422. 

5 X. St 22. 


1040 


2550 


108 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


316. Tuy công trình tạo dung được đặc biệt coi là của Chúa Cha, 
nhung chán lý duc tin cũng day: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thân là nguyên lý duy nhất và không thể phán chia của 
cóng trinh tao dung. 


317. Một minh Thiên Chúa đã tạo dựng trân gian một cách tu do, 
trục tiếp, không hé có một sự trợ giüp nào. 


^ , 


318. Không một thu tạo nào có quyền năng vó biên cán thiết dé “tạo 
dựng” theo đúng nghĩa của từ này, nghĩa là, làm ra và cho hiện hữu 
điều gì trước đó không hé có (kêu gọi nó hiện hữu “từ hu v0"). 


319. Thiên Chúa đã tạo dựng trân gian để biểu lộ và truyền thông 
vinh quang của Ngài. Sự vinh quang mà vi đó Thiên Chúa đã tạo 
dung các thụ tạo của Ngài, là để chúng duoc dự phán vào sự chán 
thiện mỹ của Ngùi. 

320. Thiên Chúa, Dáng đã tao dựng trần gian, gìn giữ nó hiện hữu 
nhờ Ngôi Lời, là Con của Ngài, Dáng “dùng lời quyền năng của 
minh mà duy tri van vât” (Dt 1,3), và nhờ Thân Khí Sáng Tạo của 
Ngài, Đấng ban sự sóng. 


321. Sự quan phòng của Thiên Chúa là những sắp xếp nhờ đó 
Thiên Chúa, vói sự khón ngoan và tình yêu, dẫn đưa moi thu tạo 
của Ngài tới mục đích tối hậu của chúng. 

322. Đức Kitô mời goi chúng ta phó thác vói tinh con tháo vào sự 
quan phòng của Cha trên troi'^, và thánh Tông Đô Phéró nhắc 
lai: *Moi âu lo, hãy trút cá cho Ngài, vi Ngài chăm sóc anh em” 
(1 Pr 5,0”. 


323. Thiên Chúa quan phòng cüng hành dóng qua hành dóng cúa 
các thụ tạo. Thiên Chúa cho con người được cộng tác một cách tự 
do vào các bế hoạch của Ngài. 


324. Việc Thiên Chúa cho phép có sự dữ thé lý và sự dữ luân lý là 
một mâu nhiệm mà Thiên Chúa làm sáng tỏ nhờ Con của Ngài là 
Chúa Giêsu Kitô, đã chết và đã sống lại để chiến thắng su dữ. Đức 
tin giúp chúng ta xác tín rằng, Thiên Chúa đã không cho phép sự 
dữ xuất hiện, nếu Ngài khóng làm phát sinh điều thiện hảo từ 
chính sự dữ đó, bằng những đường lối mà chúng ta chỉ biết được 
tron ven trong đời sóng vinh cửu. 


1? X. Sacra Congregatio Studiorum, Decretum (27 iulii 1914): DS 3624. 
10 X. Mt 626-34. 
E X, Tv 55,23. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 109 


Paragraphus 5 
Caelum et terra 


325. Tín biểu của các Tông Đồ tuyên xung Thiên Chúa là Đấng 
“dựng nên trời đất”””: và tín biểu Nicéa-Constantinópóli giải thích 
thêm: “muôn vật hữu hinh và vô hình”!3, 


326. Trong Thánh Kinh, kiểu nói “trời đất” có nghĩa là tất cả 
những gì hiện hữu, là toàn bộ công trình tạo dựng. Kiểu nói này 
cũng nêu lên mối liên hệ, trong công trình tạo dựng, vừa kết hợp 
vừa phân biệt trời với đất: “Đất” là thế giới của con người'®!. “Trời” 
hoặc “các tång trời” có thé chỉ bầu trời'?”, nhưng cũng có thể chỉ 
“nơi” riêng của Thiên Chúa, là Cha chúng ta, Đấng “ngự trên trời” 
(Mt 5, 16)”°: và do đó, “trời” cũng chỉ vinh quang cánh chung. Sau 
hết, “trời” chỉ “nơi” của các thụ tạo thiêng liêng — tức là các Thiên 
thần - là những vị hầu cận Thiên Chúa. 


327. Bản tuyên xưng đức tin của Công đồng Latêranô IV khẳng 
định: Thiên Chúa “ngay vào lúc khởi đầu thời gian, đã cùng một 
lúc tạo dựng từ hư vô cả hai loài thụ tạo, thiêng liêng và vật chất, 
nghĩa là Thiên thần và trần gian, và sau cùng là con người, được 
tao dung vừa tinh thần vừa thé xác."!6 


L CÁC THIÉN THÁN 
ANGELI 


Su hiện hữu của các Thiên thần là một chán lý đức tin 


328. Sự hiện hữu của các hữu thể thiêng liêng, không có thể xác, 
mà Thánh Kinh thường gọi là các Thiên thần, là một chân lý đức 
tin. Chứng từ của Thánh Kinh cũng rõ ràng như sự nhất trí của 
Thánh Truyền. 


' DS 30. 

16 DS 150. 

164 X. Tv 115,16. 

165 X, 192. 

16 X. Tv 115,16. 

! CB Latêranô IV, Cap. I, De Fide catholica: DS 800; CD Vaticanô I, Hién ché tín lý Dei 
Filius, c. 1: DS 3002; DGH Phaolô VI, Sollemnis Professio fidei, 8: AAS 60 (1968) 436. 


290 


1023, 2794 


296 


150 


291 


110 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Các Thién thán là ai ? 


329. Thánh Augustinó nói vé các vị đó: “Thiên thán' là tên goi chỉ 
chức vụ chứ không chỉ bán chất. Nếu bạn tim tên goi chỉ bản chất 
của vị này, thì đó là thiêng liêng; nếu bạn tìm tên chỉ chức vụ, thì 
đó là Thiên thần; vị ấy là gì, thì là thiêng liêng, vị ấy làm gi, thi 
là Thiên thần”. Các Thiên thần, tu bản thể, là những tôi tó và 
sứ giả của Thiên Chúa. Vì các ngài “không ngừng chiêm ngưỡng 
nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10), nén các ngài là 
những vị “thực hiện Lời Chúa, luôn sẵn sàng phụng lệnh Ngài” 
(Tv 108,20). 


330. Vì là những thụ tạo hoàn toàn thiéng liêng, các Thiên thần có 
trí tuệ và ý chí: các ngài là những thụ tạo có ngôi vi^, và bất 
tử”. Các ngài trổi vượt hon moi thụ tạo hữu hình vé mát hoàn 
hảo. Vinh quang rực rỡ của các ngài minh chứng điều ấy"”. 


Đức Kitô “với tất cả các Thiên thân của Người” 


331. Đức Kitô là trung tâm của thế giới Thiên thần. Các vị đều là 
sứ giả của Người: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, 
có tất cả các thiên sứ theo hầu..” (Mt 25,31). Các Thiên thân là của 
Đức Kitô, bởi vì các vị ấy đã được tao dựng nhờ Người và trong 
Người: “Vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng 
dưới đất, hữu hình với vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiêng 
hay là bậc quyền năng thượng giới. Tất cả đều do Thiên Chúa tạo 
dung nhờ Người và cho Người” (Cl 1,16). Các vị còn thuộc về Người 
hơn nữa, bởi vì Người đã dùng các vị làm sứ giả của kế hoạch cứu 
độ của Người: “Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc 
thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu 
ích cho những kẻ sé được thừa hưởng ơn cứu độ sao?" (Dt 1,14). 


332. Khởi từ lúc tao dung!" và suốt dòng lịch sử cứu độ, các Thiên 
thần có mặt để hoặc xa hoặc gần loan báo ơn cứu độ và phục vụ 
cho việc thực hiện ơn cứu độ theo kế hoạch của Thiên Chúa. Các 
Thiên thần đóng cửa vườn địa dàng!?, bảo vệ ông Lót", cứu bà 
Agar và con trai bà!?, chặn tay ông Abraham'””*°. Là Luật được 


18 Thánh Augustinô, Enarratio in Psalmum 103, 1, 15: CCL 40, 1488 (PL 37, 1348-1349). 
1? X. DGH Pió XII, Thông điệp Humani generis: DS 3891. 

1? X. Lc 20,36. 

VI X. Dn 10,9-12. 

1? X. G 38,7. 

13 X. St 324. 

1^ X. St 19. 

H5 X. St 21,17. 

16 X. St 22,11. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 111 


truyền thông qua thừa tác vụ của các Thiên thán'"", các ngài hướng 
dẫn dân Chúa!”, loan báo những cuộc chào đời"”, và những ơn kêu 
goi, trợ giúp các Tiên tri?', đó là chúng ta chỉ nêu lên một số thí 
dụ. Cuối cùng, thiên thần Gabriel loan báo việc chào đời của vị 
Tiền hô và của chính Chúa Giêsu”3?. 

333. Từ cuộc Nhập Thể cho tới cuộc Thăng Thiên, cuộc đời của 
Ngôi Lời nhập thể được hầu cận bằng sự tôn thờ và phục vụ của 
các Thiên thần. “Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên 
Chúa nói: 'Mọi Thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lay Người” 
(Dt 1,6). Ca khúc ngợi khen của các Thiên thần khi Đức Kitô giáng 
sinh không ngừng vang vọng trong lời ca tụng của Hội Thánh: 
“Vinh danh Thiên Chúa..” (Lc 2,14). Các Thiên thân báo vệ Chúa 
Giêsu khi Người còn thơ ấu”, phục vụ Người trong hoang địa", an 
ủi Người trong cơn hấp hối”, khi Người đã có thể được các vị cứu 
khỏi tay kẻ thü^$, như dán Israel xua'?". Các Thiên thần cũng rao 
giảng Tin Mừng ”!#3 khi loan báo Tin Mừng về việc Nhập Thể” và 
về việc Phục Sinh của Đức Kitô!?°. Các ngài loan báo việc Đức Kitô 
lại đến”, và khi Người đến, các ngài sẽ có mặt để phục vụ việc 


xét xử của Người””?. 


Các Thiên thần trong đời sống Hội Thánh 


334. Từ đó, toàn bộ đời sống Hội Thánh hưởng nhờ sự trợ giúp bí 
nhiệm và đầy uy quyền của các Thiên thán?*. 

335. Trong phụng vụ, Hội Thánh kết hợp mình với các Thiên thần 
để tôn thờ Thiên Chúa ba lần thánh””: Hội Thánh khẩn câu các 


77 X, Cv 7,53. 

18 X, Xh 2320-23. 

7? X, TI 13. 

180 X, T] 6,11-24; Is 6,6. 

18! X. 1 V 19,5. 

182 X. Lc 1,11.26. 

185 X. Mt 1,20; 2,13.19. 

185 X. Mc 1,13; Mt 4,11. 

185 X, Lc 2243. 

186 X. Mt 26,53. 

187 X. 2 Mcb 10,29-30; 11,8. 

188 x Le 2,10. 

19? X. Lc 2,8-14. 

19 X, Mc 16,5-7. 

DI X. Cv 1,10-11. 

1? X. Mt 13,41; 24,31; Lc 12,8-9. 

195 X, Cv 5,18-20; 8,26-29; 10,3-8; 12,6-11; 27,23-25. 

194 X. Kinh “Thánh, Thánh, Thánh": Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 392. 


559 


1138 


1020 


290 


293 


297 


112 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thién thán trg giáp (nhu trong kinh In Paradisum deducant te 
angeli, Xin các Thiên thân Chúa dán dua ban vé thiên dàng của 
phụng vu câu cho các tín hữu qua đời””, hoặc trong “Thánh thi 
Cherubim"? của phụng vụ Byzantin'?5); đặc biệt hơn, Hội Thánh cử 
hành việc kính nhớ một số Thiên thân (thánh Micae, thánh 
Gabriel, thánh Raphael, các Thiên thần Hộ thủ). 


336. Cuộc đời con người, từ lúc khởi đầu" cho đến lúc chết”, đều 
được bao bọc bằng sự báo vé? và lời chuyển cáu?? của các Thiên 
thần. “Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một Thiên thần làm Đấng bảo 
trợ và mục tử, hướng dán họ đến su sóng"?! Đời sống Kitô hữu, 
ngay tại trần gian này, đã được tham dự trong đức tin vào cộng 
đoàn vinh phúc của các Thiên thân và của những người đã được 
hợp nhất trong Thiên Chúa. 


I. THẾ GIỚI HỮU HÌNH 
MUNDUS VISIBILIS 


337. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới hữu hình trong toàn 
bộ sự phong phú, đa dạng và trật tự của nó. Thánh Kinh trình bày 
công trình của Đấng Tạo Hoá một cách biểu tượng như một chuỗi 
sáu ngày “làm việc” của Thiên Chúa, kết thúc với sự “nghỉ ngơi” 
vào ngày thứ bảy”. Liên quan đến công trinh tao dựng, Thánh 
Kinh dạy những chân lý đã được Thiên Chúa mạc khải vì ơn cứu 
độ chúng ta””, giúp chúng ta “nhận ra bán chát sâu xa, giá tri và 
trật tự của toàn thé thu tạo để ca ngợi Thiên Chúa”. 


338. Không có gì hiện hữu mà không mắc nợ Thiên Chúa Tao Hoá 
uê sự hiện hữu của mình. Trần gian bắt đầu khi nó được dựng nên 
từ hư vô nhờ Lời Thiên Chúa. Tất cả mọi hữu thể hiện hữu, toàn 
bộ thiên nhiên, toàn bộ lịch sử nhân loại đều bắt nguồn từ biến cố 
đầu tiên đó: quả vậy, đây là khởi điểm, qua đó trần gian được hình 


thành và bắt đầu thời gian”. 


195 Nghi thức an táng, 50, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) 23. 

1% Liturgia Byzantina sancti Ioannis Chrysotomi, Hymnus cherubinorum: Liturgies Eastern and 
Western, ed. F.E. Brightman (Oxford 1896) 377. 

17 X. Mt 18,10. 

18 X. Lc 16,22. 

1 X. Tv 34,8; 91,10-13. 

20 X, G 3323-24; Dc 1,12; Tb 12,12. 

®! Thánh Basilió, Adversus Eunomium, 3, 1: SC 305, 148 (PG 29, 656). 

22 X, St 1,1-2,4. 

23 X. CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 11: AAS 58 (1966) 823. 

24 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 36: AAS 57 (1965) 41. 

205 X. Thánh Augustinó, De Genesi contra Manichaeos, 1, 2, 4: PL 36, 175. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 113 


339. Mỗi thu tạo đều có sự tốt lành và hoàn hảo riêng của nó. Vè 
mỗi công trình của “sáu ngày”, Sách Thánh đều viết: “Và Thiên 
Chúa thấy thế là tốt đẹp”. “Chính nhờ việc tạo dựng, mà mọi sự 
vật được thiết lập với sự bên vững, chân thật và tốt lành riêng, và 
theo những định luật và trật tự riêng”. Các thu tao khác nhau, 
trong bản chất riêng của mình, mỗi thụ tạo một cách, đều phản 
chiếu một tia sáng của sự khôn ngoan vô biên và sự tốt lành vô 
biên của Thiên Chúa. Chính vì vậy con người phải tôn trọng sự tốt 
lành riêng của từng thụ tạo, tránh không sử dụng các sự vật một 
cách vô trật tự, vì làm như vậy là coi thường Đấng Tạo Hóa và kéo 
theo những hậu quả nguy hại cho con người và cho môi trường của 
con người. 


340. Thiên Chúa muốn các thụ tạo lệ thuộc lẫn nhau. Mặt trời, 
mặt trăng, cây sến và bông hoa nhỏ, phượng hoàng và chim sẻ: 
cảnh thiên hình vạn trạng của các sự vật lớn nhỏ khác nhau nói 
lên rằng không thụ tạo nào có thể tự túc. Chúng chỉ hiện hữu 
trong sự lệ thuộc lẫn nhau, để bổ túc cho nhau trong việc phục vụ 
lẫn nhau. 


341. Vẻ đẹp của trần gian: Trật tự và sự hài hòa của thế giới thụ 
tạo là kết quả do sự đa dạng của các sự vật và sự đa dạng của các 
liên hệ giữa chúng với nhau. Con người dán dán khám phá ra các 
mối liên hệ ấy như các định luật của thiên nhiên. Chúng khiến cho 
các nhà bác học phải thán phục. Vẻ đẹp của công trình tạo dựng 
phản chiếu vẻ đẹp vô biên của Đấng Tạo Hoá. Vẻ đẹp này phải gợi 
lên nơi trí tuệ và ý chí con người sự tôn kính và quy phục. 


342. Phẩm trật các thụ tạo được diễn tả qua thứ tự “sáu ngày”, từ 
bậc kém hoàn hảo tới bậc hoàn hảo hơn. Thiên Chúa yêu thương 
tất cả các thụ tạo của Ngài””, và chăm sóc chúng, cả đến những 
con chim sẻ. Tuy nhiên Chúa Giêsu nói: “Anh em còn quý giá hơn 
muôn vàn chim sẻ” (Le 12,6-7), hoặc chỗ khác: “Người thì quý hơn 
chiên biết mấy! (Mt 12,12). 


343. Con người là tột đỉnh của công trình tạo dung. Trình thuật 
của Sách Thánh diễn tả điều này khi phân biệt rõ ràng việc tạo 
dựng loài người với việc tạo dựng các loài khác??*. 


344. Có sự liên đới vói nhau giữa mọi thu tạo vì tất cá đều có 
chung một Đấng Tạo Hoá, và tất cả đều quy hướng vé vinh quang 
của Ngài: 


206 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 36: AAS 58 (1966) 1054. 
27 X. Tv 145,9. 
28 X. St 1,26. 


2501 


299 


226 


1937 


283 
2500 


310 


355 


293, 1939 
2416 


1218 


2168 


2169 


1145-1152 


2172 


2174 


114 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


“Chúc tung Chúa, lay Chúa cüa con, cùng vói tát cå các thu tao 
cüa Chúa, dác biét là vói anh Măt Tròi, anh &y là ngày, và Chúa 
dùng anh ấy để soi sáng chúng con. Anh ấy đẹp và toå chiếu ánh 
huy hoàng rực rỡ; anh ấy là một tín hiệu chỉ về Chúa, lạy Đấng 
Tối Cao... 

Chúc tụng Chúa, lạy Chúa của con, vì chị Nước, chị ấy hữu ích và 
khiêm nhường, quý giá và thanh khiết... 

Chúc tụng Chúa, lạy Chúa của con, vì chị Đất là mẹ chúng con, 
mẹ nâng đỡ và quản lý chúng con, mẹ sản xuất đủ loại trái cây, 
với muôn hoa sặc sỡ và cây có... 

Các bạn hãy chúc tụng và ngợi khen Chúa của tôi, hãy tạ ơn và 
hết sức khiêm tốn phục vu Ngài””?. 


345. Ngày sabat két thúc “sáu ngày” làm viéc. Sách Thánh nói: 
“Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Ngài làm”, và 
như vậy “trời đất đã hoàn tất”; và ngày thứ bảy Thiên Chúa “nghỉ 
ngơi”, Ngài “ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày 
đó” (St 2,1-3). Những lời được linh hứng này chứa đựng rất nhiều 
giáo huấn bổ ích. 


346. Trong công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt một nén móng và 
những định luật vững bền””, tín hữu có thé dựa vào đó một cách tin 
tưởng. Chúng sẽ là dấu chỉ và bảo chứng của sự trung thành không hề lay 
chuyển của Giao Ước của Thiên Chúa”"'. Về phán mình, con người phải 
trung thành với nền móng này và tôn trọng những định luật mà Đấng 
Tạo Hoá đã khắc ghi trên đó. 


347. Công trình tạo dựng đã được thực hiện hướng về ngày sabat, 
tức là hướng đến việc phụng tự và tôn thờ Thiên Chúa. Việc phụng 
tự đã được khắc ghi trong trật tự của công trình tạo dựng””. Luật 
dòng thánh Bénédictó dạy: “Không được đặt việc gi lên trên việc 
thờ phượng Thiên Chúa”””, như vậy là nêu rõ trật tự đúng đắn cho 
những điều con người phải quan tâm. 


348. Ngày sabat nằm ở trung tâm của Lê Luật Israel. Tuân giữ các giới 
răn là sống phù hợp với sự khôn ngoan và ý muốn của Thiên Chúa đã 
được diễn tả trong công trình tạo dựng của Ngài. 


349. Ngày thứ tám. Nhưng đối với chúng ta, đã bừng lên một ngày 
mới: ngày Đức Kitô sống lại. Ngày thứ bảy hoàn tất công trình tạo 


? Thánh Phanxicó Assisi, Canticum Fratris Solis: Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis, 
ed. C. Esser (Grottaferrata 1978) 84-86. 

210 X, Dt 4,3-4. 

?!! X, Gr 31,35-37; 33,19-26. 

2? X. St 1,14. 

213 Thánh Bénédictó, Regula, 43, 3: CSEL 75, 106 (PL 66, 675). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 115 


dựng thứ nhất. Ngày thứ tám khởi đầu một công trình tạo dựng 
mới. Như vậy, công trình tạo dựng đạt tới tột đỉnh nơi công trình 
cao cả nhất, là công trình Cứu chuộc. Công trình tạo dựng thứ nhất 
gặp được ý nghĩa và tột đỉnh của nó trong công trình tạo dựng mới 
nơi Đức Kitô, sự huy hoàng của cuộc tạo dựng mới này vượt xa sự 


huy hoàng của cuộc tạo dựng thứ nht”. 


TÓM LƯỢC 


350. Thiên thân là những thu tạo thiêng liêng, không ngừng tôn 
vinh Thiên Chúa và phục vu các bế hoạch cứu độ của Thiên Chúa 
đối vói các thụ tạo khác: “Các Thiên thân cộng tác vào moi điều 
thiện hảo của chúng ta”, 


351. Các Thiên thân háu cán Đúc Kitô, là Chúa của minh. Các 
ngòi phuc vu Người, đặc biệt trong viéc thuc hiện sứ vu cứu độ của 
Người đối vói nhân loại. 

352. Hội Thánh tôn kính các Thiên thân, là những vi trợ giúp Hội 
Thánh trong cuộc lữ hành trần thế, và là những vi báo vé mọi hữu 
thể nhân linh. 


353. Thiên Chúa đã muốn các thụ tạo của Ngài có sự đa dạng, 
mói loài có sự tốt lành riêng, tất cá lệ thuộc lẫn nhau và tuân theo 
trật tự của minh. Ngài đã định cho tất cá các thụ tạo vát chát 
phuc vu cho løgi ích của nhân loai. Con người, và nhờ họ, toàn bộ 
công trinh tạo dung, đều được quy hướng vé vinh quang Thiên 
Chúa. 


354. Tôn trọng những lề luật đã duoc khác ghi trong công trình 
tạo dựng uà những mối tương quan xuất phát từ bản chất của mọi 
vât, là một nguyên tắc hôn ngoan và là một nén tảng của luân lý. 


? X. Canh thức Vượt qua, Lời nguyện sau bài đọc thứ nhất: Sách Lễ Rôma, editio typica 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 276. 
215 Thánh Tôma Aquinó, Summa theologiae, I, 114, 3, ad 3: Ed. Leon. 5, 535. 


1046 


1700 
343 


1703, 2256 


225 


295 


1935 


1877 


116 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Tiét 6 
Con người 


Paragraphus 6 
Homo 


355. “Thiên Chúa sáng tao con người theo hinh ảnh mình; Thiên 
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa 
sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1,27). Con người có một địa vị 
độc tôn trong công trình tạo dựng: con người là “hình ảnh của Thiên 
Chúa” (D); trong bản tính riêng của mình, con người kết hợp thế giới 
thiêng liêng và thế giới vật chát (ID; con người được tạo dựng “có nam 
có nữ” (IID; Thiên Chúa cho con người sống thân mật với Ngài (IV). 


I. “THEO HÌNH ÁNH THIÊN CHÚA” 
“AD IMAGINEM DEI” 


35G. Trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người có khả năng 
“nhận biết và yêu mến Đấng Tao Hoá của mình””: là “thụ tạo duy 
nhất trên trái đất Thiên Chúa dựng nên vì chính họ”””; chỉ con 
người được kêu gọi tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, bằng sự 
nhận biết và tình yêu. Con người được tạo dựng vì mục đích ấy, và 
đó là lý do căn bản của phẩm giá con người: 
“W lý do nào Chúa đã đặt con người vào một phẩm giá cao trọng 
như vậy? Chính tình yêu khôn tả đã khiến Chúa nhìn đến thụ 
tạo của Chúa nơi chính Chúa, Chúa đã “say mê' nó; vì tình yêu 
Chúa đã dựng nên nó, vì tình yêu Chúa đã cho nó hiện hữu, để 
nó nếm được sự Tốt lành vĩnh cửu của Chúa””!Š, 


357. Mỗi cá nhân con người, bởi vì được dựng nên theo hình ảnh 
của Thiên Chúa, nên có phẩm giá của một ngôi vi: không chi là 
một sự vật nào đó, nhưng là một ai đó. Con người có khả năng 
nhận thức về bản thân mình, làm chủ mình, tự hiến mình cách tự 
do và di vào sự hiệp thông với những ngôi vi khác; nhờ ân sủng, 
mỗi người được kêu gọi vào Giao ước với Đấng Tạo Hoá của mình, 
để dâng lên Ngài một lời đáp lại của đức tin và tình yêu, mà 
không ai khác có thể thay thế chỗ của mình được. 


216 CĐ Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 12: AAS 58 (1966) 1034. 

? CB Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et Spes, 24: AAS 58 (1966) 1045. 

?* Thánh Catarina Siéna, II dialogo della Divina provvidenza, 13: ed. G. Cavallini (Roma 
1995) 43. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 117 


358. Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự cho con người””; còn con 299 


người được tao dung để phục vụ Thiên Chúa và yêu mến Ngài và 90/ 
dâng lên Ngài toàn thể thụ tạo: 

“Vậy ai được tạo dựng sau cùng và được vinh dự dường ấy? Thưa 

đó là con người, một sinh vật cao cả và kỳ diệu, và đối với Thiên 

Chúa, nó quý giá hơn mọi thụ tạo; vì con người mà trời, đất, 

biển và toàn thể thụ tạo được hiện hữu: Thiên Chúa đã tha thiết 

muốn cứu độ con người, đến nỗi đã không buông tha Con Một 

của Ngài vì họ: Thiên Chúa cũng không ngừng vận dụng mọi 

cách để nâng con người lên đặt ở bên hữu Ngài”””. 


359. “Quả thật, chỉ trong mầu nhiệm của Ngôi Lời Nhập Thể, mà 1701 
máu nhiệm vé con người mới thật sự được sáng tỏ”””': 

“Thánh Phaolô cho chúng ta biết có hai người là nguồn gốc của 

nhân loại, là ông Ađam và Đức Kitô... Ađam đầu tiên được tạo 388, 411 

dựng là một người lãnh nhận sự sống. Còn Ađam cuối cùng là 

Đấng thiêng liêng ban sự sống. Người đầu tiên được tạo dựng bởi 

Đấng cuối cùng, do Đấng này, người đầu tiên lãnh nhận linh hồn 

để được sống... Khi tạo dựng Ađam đầu tiên, Ađam cuối cùng đã 

khắc ghi hinh ánh mình trong đó. Từ đó Adam cuối cùng đã 

nhận lấy vai trò và tên gọi của Ađam đầu tiên, để không bỏ mất 

những gì đã được tạo dựng theo hình ảnh của mình. Ađam đầu 

tiên, Adam cuối cùng: Adam đầu tiên có khởi đầu, Adam cuối 

cùng không có kết thúc, bởi vì Đấng cuối cùng này mới thật sự 

là Đấng đầu tiên, như chính Người đã nói: “Ta là Đầu và là 

Cuối”. 


360. Vì cùng xuất phát từ một nguồn gốc chung, tá? cá mọi người 225,404 
làm thành một loài người duy nhất. “Từ một người duy nhất, 775,831 
Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loai" (Cv 17,26)”: 342 

“Cái nhìn kỳ diệu khiến chúng ta có thể chiêm ngắm nhân loại 

trong sự thống nhất vì cùng có chung một nguồn gốc bởi Đấng 

Tạo Hoá; trong sự thống nhất về bản tính vì mọi người đều được 

tạo dựng như nhau, gồm một thân xác vật chất và một linh hồn 

thiêng liêng bất tử; trong sự thống nhất về mục đích mà mọi 

người cùng theo đuổi, về nhiệm vụ phải đảm nhận trong cuộc 

sống này; trong sự thống nhất về nơi cư ngụ là trái đất với 

những tài nguyên, mà mọi người, do quyền tự nhiên của mình, 


? X. CD Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et Spes, 12: AAS 58 (1966) 1034; Ibid., 24: 
AAS 58 (1966) 1045; Ibid., 39: AAS 58 (1966) 1056-1057. 

220 Thánh Gioan Kim khẩu, Sermones in Genesim, 2, 1: PG 54, 587-588. 

?! CB Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et Spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 

?? Thánh Phéró Kim ngón, Sermones, 117, 1-2: CCL 24A, 709 (PL 52, 520). 

?3 X. Tb 8,6. 


1939 


1146, 2332 


1703 


1004 


118 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


đều có quyền sử dung để nuôi dưỡng và phát triển sự sóng; sau 
cùng, trong sự thống nhất về cùng đích siêu nhiên, là chính 
Thiên Chúa, Đấng mà tất cả đều phải quy hướng về; trong sự 
thống nhất về những phương thế để đạt tới cùng đích đó; trong 
sự thống nhất về ơn Cứu chuộc mà Đức Kitô đã thực hiện cho 
mọi người?” 


361. Quy luật “của sự con người cần đến nhau và của đức mến”””, 


bảo đảm cho chúng ta rằng mọi người thật sự đều là anh em, tuy 
không loai trừ sự khác biệt rất nhiều giữa các cá nhân, các nén 
văn hóa, và các dân tộc. 


II. “MỘT HỮU THÉ CÓ XÁC CÓ HỒN” 
"CORPORE ET ANIMA UNUS" 


362. Được tạo dung theo hinh ánh Thiên Chúa, con người là một 
hữu thé vừa có yếu tố thể xác lại vừa có yếu tố tinh thần. Trinh 
thuật Thánh Kinh diễn tả thực tại đó bằng một ngôn ngữ biểu 
tượng khi khẳng định rằng “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con 
người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” 
(St 2,7). Như vậy con người toàn diện được dung nén do ý muón 
của Thiên Chúa. 

363. Trong Thánh Kinh, từ linh hôn thường chỉ sự sóng con 
người” hoặc toàn bộ nhân vi^". Nhưng từ đó cũng dùng để chi cái 
thám sâu nhất trong con người”, giá trị nhất trong con người”, 
nhờ đó con người là hình ảnh của Thiên Chúa một cách đặc biệt 
hơn: “linh hồn” là nguyên lý tinh thân trong con người. 


364. Thân xác của con người được dự phần vào phẩm giá là “hình 
ảnh của Thiên Chúa”: nó là thân xác nhân linh (corpus humanum) 
chính vì được linh hồn thiêng liêng làm cho sinh động, và toàn bộ 
nhân vị được đặt định trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần, trong 
Thân Thé Đức Kitô”". 
“Là một thực thể có xác có hồn, con người, nhờ chính điều kiện 
có xác của mình, quy tụ nơi mình những yếu tố của thế giới vật 
chất, cho nên, nhờ con người, các yếu tố ấy đạt tới tuyệt đỉnh 
của chúng và có thể tự do dâng lời ca ngợi Đấng Tạo Hóa. Vì vậy 


?* DGH Pió XI, Thông điệp Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 427; x. CD Vaticanô II, 
Tuyén ngón Nostra aetate, 1: AAS 58 (1966) 740. 

?5 DGH Pió XII, Thông Điệp Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 426. 

?6 X. Mt 16,25-26; Ga 15,13. 

?7 X. Cv 241. 

?8 X. Mt 26,38; Ga 12,27. 

?? X. Mt 10,28; 2 Mcb 6,30. 

230 X. 1 Cr 6,19-20; 15,44-45. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 119 


con người không được khinh miệt sự sống thể xác, nhưng trái 2289 
lại, con người phải coi thân xác mình là tốt đẹp và đáng tôn 
trọng vì thân xác ấy do Thiên Chúa tạo dựng và sẽ được sống lại 
trong ngày sau hết””!, 
365. Sự thống nhất xác hồn thâm sâu đến độ linh hồn phải được 
coi là “mô thể” của thân xác”; nghĩa là, nhờ linh hồn thiêng liêng 
mà thân xác, vốn được cấu tạo bằng vật chất, là một thân xác 
nhân linh (corpus humanum) và sống động; tinh thần và vật chất 
nơi con người không phải là hai bản tính được nối kết lại, nhưng 
sự kết hợp của chúng tạo thành một bản tính duy nhất. 


366. Hội Thánh dạy rằng mỗi linh hồn thiêng liêng được tạo dựng 

trực tiếp bởi Thiên Chúa”” chứ không phải do cha mẹ “sinh sản”; 

Hội Thánh cũng dạy chúng ta rằng, linh hồn thi bất tử”, linh hồn — 1005 
không hư hoại khi lia khói xác trong giờ chết, và sé tái hợp với 997 
thân xác trong ngày sống lại sau hết. 


367. Đôi khi linh hôn được phân biệt với tinh thần. Chẳng han 

thánh Phaolô cầu nguyện để tron con người chúng ta: “tỉnh thần, 2083 
linh hồn và thân xác” được gìn giữ, “không gì đáng trách, trong 

ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm” (1 Tx 5,23). Hội 

Thánh dạy rằng sự phân biệt này không đem lại sự nhị phân 

trong linh hồn”. Từ “tinh thần” muốn nói là con người, ngay từ 

khi được tạo dựng, đã được quy hướng về cùng đích siêu nhiên của 

mình”, và linh hôn của con người có khả năng được nâng lên cách 

nhưng không để hiệp thông với Thiên Chúa””. 

368. Truyền thống linh đạo của Hội Thánh cũng nhấn mạnh đến 478, 582 
trái tim, mà theo ý nghĩa của Thánh Kinh, là nơi “thâm sâu thân 1437, 1764 
mát" (“trong đáy lòng”: Gr 31,33), đó là nơi con người quyết dinh 2517, 2562 
theo hoặc không theo Thiên Chúa”. 2843 


BI CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 14: AAS 58 (1966) 1035. 

?? X. CP Vienna (năm 1312), Hiến ché Fidei catholicae: DS 902. 

?3 X. DGH Pió XII, Thông điệp Humani generis (năm 1950): DS 3896; DGH Phaolô VI, 
Sollemnis Professio fidei, 8: AAS 60 (1968) 436. 

24 X. CD Latéranó (năm 1513), Tông sắc Apostolici regiminis: DS 1440. 

®5 X. CD Constantinópóli IV (năm 870), canon 11: DS 657. 

?36 X. CD Vaticanó I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 2: DS 3005; CD Vaticanô II, Hiến ché mục 
vu Gaudium et Spes, 22: AAS 58 (1966) 1042-1043. 

?! X. DGH Piô XII, Thông điệp Humani generis (năm 1950): DS 3891. 

238 X. Dnl 6,5; 29,3; Is 29,13; Ed 36,26; Mt 6,21; Lc 8,15; Rm 5,5. 


2331-2336 


42, 239 


1605 


120 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


III. “THIÊN CHÚA DÀ TẠO DUNG CON NGƯỜI 
CÓ NAM CÓ NỮ” 
"MASCULUM ET FEMINAM CREAVIT EOS" 


Thiên Chúa muốn con người binh đẳng nhung khác biệt 
nhau 


369. Người nam và người nữ được tạo dựng, nghĩa là họ hiện hữu 
do ý muốn của Thiên Chúa: một đàng, họ hoàn toàn bình đẳng với 
tư cách là những nhân vị; đàng khác, họ là nam và là nữ theo cách 
hiện hữu riêng. “Là người nam”, “là người nữ”, đều là thực tại tốt 
lành do ý muốn của Thiên Chúa: người nam và người nữ có một 
phẩm giá không thể mất được, do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, truc 
tiếp ban cho họ”. Người nam và người nữ, với cùng một phẩm giá, 
đều là “hình ảnh của Thiên Chúa”. “Là người nam” hay “là người 
nữ”, họ đều phản ánh sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Đấng 
Tạo Hoá. 


370. Đừng diễn tả Thiên Chúa theo hình ảnh loài người. Ngài không là 
nam, cũng không là nữ. Thiên Chúa là thuần tuý thiêng liêng, trong tính 
thiêng liêng đó không có chỗ cho sự phân biệt phái tính. Nhưng “những 
nét hoàn hảo” của người nam và người nữ phản ánh một chút nào đó sự 
trọn hảo vô biên của Thiên Chúa: những hoàn hảo của người mẹ”, của 
người cha và người chông”” cũng váy. 


“Cho nhau” _ “Tuy hai mà một” 


371. Người nam và người nữ, được tạo dựng đồng thói, được Thiên 
Chúa muốn là người này phải sống cho người kia. Lời Chúa muốn 
chúng ta hiểu điều đó qua nhiều câu Thánh Kinh: “Con người ở 
một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng 
với nó” (St 2,18). Không một con vật nào có thể là “tương xứng” với 
con người””. Thiên Chúa lấy xương sườn người nam tạo thành 
người nữ và dẫn đến cho người nam; vừa trông thấy người nữ, 
người nam phải thốt lên một tiếng thán phục, một lời reo mừng 
của tình yêu và của sự hiệp thông: “Đây là xương bởi xương tôi, 
thịt bởi thịt tôi” (St 2,23). Người nam nhận ra người nữ như một 


A:»5 


“cái tôi” khác của cùng bản tính nhân loại. 


372. Người nam, và người nữ được tạo dựng “người này cho người 
kia”: không phải Thiên Chúa đã tạo dựng họ “chỉ có một nửa” và 


?2 X. St 2,7.22. 

240 X. Is 49,14-15; 66,13; Tv 131,2-3. 
24 X. Os 11,1-4; Gr 3,4-19. 

22 X. St 2,19-20. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 121 


“không đầy đủ”; Thiên Chúa đã tạo dựng ho để họ hiệp thông các 
ngôi vị, trong đó mỗi người có thể thành “sự trợ giúp” cho người 
kia, bởi vì một đàng, họ là những nhân vị bình đẳng với nhau 
(“xương bởi xương tôi..”) và đàng khác, là người nam và là người 
nữ, họ bổ túc cho nhau”. Trong hôn nhân, Thiên Chúa đã kết hợp 
họ đến độ, một khi nên “một xương một thịt” (St 2,24), họ có thể 
lưu truyền sự sống con người: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho 
đầy mặt đất” (St 1,28). Người nam và người nữ, với tư cách là đôi 
vợ chồng và cha mẹ, khi lưu truyền sự sống con người cho dòng dõi 
mình, một cách độc đáo, cộng tác vào công trình của Đấng Tạo 
Hoá”. 


373. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, người nam và người nữ có ơn 
gọi để làm chủ trái đất” với tư cách là “những người quản lý” của 
Thiên Chúa. Quyền làm chủ này không được trở thành một sự 
thống trị độc đoán và phá hoại. Vì là hình ảnh của Đấng Tạo Hoá, 
“Đấng yêu thương mọi loài hiện hữu” (Kn 11,24), người nam và 
người nữ được kêu gọi tham dự vào sự quan phòng của Thiên Chúa 
đối với các thụ tạo khác. Do đó, họ có trách nhiệm về trần gian mà 
Thiên Chúa đã giao phó cho họ. 


IV. CON NGƯỜI TRONG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 
HOMO IN PARADISO 


374. Con người đầu tiên không những được tao dung là tốt lành, 
mà còn được sống trong tình thân nghĩa với Đấng Tạo Hóa của 
mình, trong sự hài hòa với chính mình và với vạn vật xung quanh. 
Tình thân nghĩa và sự hài hòa này chỉ thua kém vinh quang của 
công trình tạo dựng mới trong Đức Kitô. 


375. Hội Thánh, khi giải thích một cách chính thống ngôn ngữ 
biểu tượng của Thánh Kinh dưới ánh sáng của Tân Ước và Truyền 
Thống, dạy rằng: nguyên tổ chúng ta, ông Ađam và bà Bvà, đã 
được tạo dựng trong tình trạng thánh thiện và công chính nguyên 
thủy?°®. Ân sủng của sự thánh thiện nguyên thủy đó là được tham 
dự vào sự sống của Thiên Chúa”. 


376. Mọi chiều kích của đời sống con người được củng cố bằng sự 
rạng ngời của ân sủng này. Bao lâu còn sống thân mật với Thiên 


Chúa, con người sẽ không phải chết”, cũng không phải đau khổ”. 


#3 X. DGH Gioan Phaolô II, Tông thư Mulieris dignitatem, 7: AAS 80 (1988) 1664-1665. 
? CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et Spes, 50: AAS 58 (1966) 1070-1071. 
245 

X. St 128. 
246 X. CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 1: DS 1511. 
%41 X. CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 2: AAS 57 (1965) 5-6. 
#8 X. St 2,17; 3,19. 


1652, 2366 


307 


2415 


54 


1997 


1008 
1502 


2514 


2415 
2427 


122 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su hài hóa nội tâm noi mỗi nhân vi, sự hài hóa giữa người nam và 
người nü^?, và cuối cùng là su hài hòa giữa đôi vợ chóng đầu tiên 
với toàn thể thụ tạo, tạo nên tình trạng được gọi là “sự công chính 
nguyên thủy”. 


377. “Quyền làm chủ” trần gian mà Thiên Chúa đã ban cho con 
người ngay từ lúc đầu, được thực hiện trước tiên nơi chính con 
người, là việc làm chủ chính bản thân minh. Con người còn nguyên 
vẹn và có trật tự trong chính bản thân, vì còn tự do đối với ba thứ 
duc vọng” khiến con người quy phuc các lạc thú của giác quan, su 
ham mê của cải trần thế và dé cao chính minh, đi ngược lại những 
lệnh truyền của lý trí. 


378. Dấu chỉ của sự thân thiện của con người với Thiên Chúa là 
việc Thiên Chúa đặt con người trong vườn địa đàng”. Con người 
sống ở đó “để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2,15): lao động 
không phải là một hình khổ””, nhưng là sự cộng tác của người 
nam và người nữ với Thiên Chúa trong việc kiện toàn công trình 
tạo dựng hữu hình. 


379. Toàn bộ sự hài hòa của tình trạng công chính nguyên thủy 
này, mà kế hoạch của Thiên Chúa nhắm dành cho con người, đã bị 
mất đi vì tội của nguyên tổ chúng ta. 


TÓM LƯỢC 


380. "Lay Cha, Cha đã dung nên con người giống hình ánh Cha, 
và trao cho viéc tróng coi vü tru, dé khi phung su mót minh Cha là 
Dáng Tao Hóa, con người cai quán moi loài thụ tạo”. 


381. Con người được tiền dinh dé hoa lai hinh ánh của Con Thiên 
Chúa làm người — “Đống là hinh ánh của Thiên Chúa vô hinh" (Cl 
1,15) dé Đức Kitô trở nên trưởng tử giữa một dàn em đông đúc”. 


382. Con người là “một hữu thể có xác có hôn”. Giáo lý dic tin 
xác quyết rằng linh hôn thì thiêng liêng và bát tử, được Thiên 
Chúa tạo dung cách truc tiếp. 


?? X. St 3,16. 

“0X St 2,25. 

5I X, 1 Ga 2,16. 

?9 X, St 2,8. 

23 X, St 3,17-19. 

254 Kinh nguyên Thánh Thé IV, 118: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 467. 

?5 X. Ep 1,3-6; Rm 8,29. 

256 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 14: AAS 58 (1966) 1035. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 123 


383. “Thiên Chúa bhông tạo dung con người đơn độc: ngay từ đầu, 
Ngài sáng tao con người có nam có nữ (St 1,27), sự chung sống 
của ho dá tao nén hinh thúc đâu tiên của sự hiệp thông giữa các 


ngôi vi”, 


384. Mac khái cho chúng ta biét tinh trang thánh thiên và công 
chính nguyên thuỷ của người nam và người nữ trước khi pham tôi: 
do tình thân nghĩa của họ uới Thiền Chúa mà cuộc sống của ho 
trong uườn dia dàng được hạnh phúc. 


Tiết 7 
Sự sa ngã 


Paragraphus 7 
Lapsus 


385. Thiên Chúa vô cùng tốt lành và mọi công trình của Ngài đều 
tốt đẹp. Tuy nhiên, không ai thoát được kinh nghiệm về đau khổ, 
về những sự dữ trong thiên nhiên — những sự dữ coi như gắn liền 
với những giới hạn riêng của các thụ tạo —, và nhất là vấn nạn về 
sự dữ luân lý. Sự dữ từ đâu đến? Thánh Augustinô nói: “Tôi đã tìm 
xem sự dữ từ đâu và không thấy câu giải đáp”””, và cuộc tìm kiếm 
đau thương riêng của thánh nhân chỉ tìm được câu giải đáp lúc 
ngài hối cải trở về với Thiên Chúa hằng sống. Bởi vì “mầu nhiệm 
của sự gian ác” (2 Tx 2,7) chỉ được sáng tô dưới ánh sáng của máu 
nhiệm đạo thánh”. Việc mạc khải tình yêu của Thiên Chúa trong 
Đức Kitô đã biểu lộ tình trạng lan tràn của sự dữ và đồng thời sự 
dày tràn chan chüa của ân sủng””?, Vì vậy chúng ta phái xem xét 
vấn nạn về nguồn gốc của sự dữ € cái nhin düc tin huóng vé 


Đấng duy nhất đã chiến thắng sự dữ 


257 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vụ Gaudium et Spes, 12: AAS 58 (1966) 1034. 
258 Thánh Augustinó, Confessiones, 7, 7, 11: CCL 27, 99 (PL 32, 739). 

29 X, 1 Tm 3,16. 

20 X, Rm 5,20. 

%1 X, Lc 11,21-22; Ga 16,11; 1 Ga 3,8. 


309 


457 


1848 
539 


1847 


1848 


1739 


431 


208 


359 


422 


124 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


I. Ở ĐẦU TÔI LÕI DÀ LAN TRÀN, : 
Ở ĐÓ ÂN SỦNG CÀNG CHỨA CHAN GẤP BỘI 
UBI ABUNDAVIT PECCATUM, SUPERABUNDAVIT GRATIA 


Thực tại của tội lỗi 


386. Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người: Thật là vô ích khi 
tìm cách làm ngơ hoặc gán những cái tên khác cho thực tại tăm tối 
đó. Muốn hiểu tội là gì, trước hết phải nhận biết mối liên hệ thâm 
sâu của con người uới Thiên Chúa, bởi vì ngoài mối tương quan đó, 
chúng ta không thể khám phá ra ác tính của tội lỗi trong căn tính 
đích thực của nó, là chối bỏ và chống đối Thiên Chúa, cho dù tội 
lỗi vẫn đè nặng trên đời sống con người và trên lịch sử. 


387. Thực tại của tội lỗi, và cách riêng của tội tổ tông, chỉ được 
làm sáng tỏ dưới ánh sáng của mạc khải Thiên Chúa. Không nhận 
biết điều mạc khải đem lại cho chúng ta về Thiên Chúa, chúng ta 
không thể biết rõ tội lỗi là gì, và bị cám dỗ muốn giải thích tội lỗi 
như một khiếm khuyết trong quá trình tăng trưởng, như một yếu 
kém về tâm lý, một sai lầm, một hậu quả tất yếu của một cơ cấu 
xã hội thoái hoá, v.v... Chỉ khi nào nhận biết được kế hoạch của 
Thiên Chúa về con người, người ta mới hiểu rằng tội lỗi là lạm 
dụng sự tự do, vốn được Thiên Chúa ban cho các ngôi vị được tạo 
dựng để họ có thể yêu mến Ngài và yêu mến nhau. 


Tội tổ tông - một chán lý căn bản của đức tin 

388. Thực tại của tội lỗi cũng được làm sáng tó cùng với sự tiến 
triển của mạc khải. Mặc dầu dân Thiên Chúa thời Cựu Ước đã biết 
đến thân phận đau thương của con người dưới ánh sáng của việc sa 
ngã được thuật lại trong sách Sáng Thế, họ vẫn không thể nắm 
bắt được ý nghĩa tối hậu của việc sa ngã đó, ý nghĩa tối hậu này 
chỉ được biểu lộ dưới ánh sáng của cái Chết và sự Sống lại của 
Chúa Giêsu Kitô””. Cần phải nhận biết Đức Kitô là nguồn mạch 
của ân süng, thì mới nhận ra ông Adam là nguồn gốc của tội lỗi. 
Thần Khí bào chữa, do Đức Kitô phục sinh sai đến, đã đến tố cáo 
“thế gian sai lầm về tội lỗi” (Ga 16,8), khi Ngài mạc khải Đức Kitô 
là Đấng cứu chuộc trần gian. 


389. Giáo lý về tội tổ tông, có thể nói được, là “mặt trái” của Tin 
Mừng này: Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của tất cả mọi người, mọi 
người đều cần ơn cứu độ, và ơn cứu độ được ban cho mọi người nhờ 
Đức Kitô. Hội Thánh, người có cảm thức về Đức Kitô”, biết rằng 


?8 X. Rm 5,12-21. 
265 X. 1 Cr 2,16. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 125 


khóng thé cóng kích mac khái vé tói tó tóng mà khóng xác pham 
đến máu nhiệm Đức Kitô. 


Để hiểu trình thuật về sự sa ngã 


390. Trình thuật về sự sa ngã (St 3) sử dụng kiểu nói hình tượng, 
nhưng xác quyết một sự kiện thuở đầu, đã xảy ra vào lúc khói đầu 
lịch sử nhân loai. Mac khái cho chúng ta sự chắc chắn của đức 
tin rằng toàn bộ lịch sử nhân loại đều mang dấu tích của tội tổ 


tông, do nguyên tổ chúng ta đã phạm một cách tự do”. 


II. SỰ SA NGÃ CỦA CÁC THIÊN THẦN 
ANGELORUM LAPSUS 


391. Đàng sau sự lựa chọn bất tuân của nguyên tổ chúng ta, có một 
tiếng nói dụ dỗ, chống lại Thiên Chúa”, đã vì ghen tương mà làm 
cho nguyên tổ sa vào cõi chét". Thánh Kinh và Truyền thống của 
Hội Thánh coi hữu thể này là một thiên thần sa ngã, gọi là Satan 
hay ma quy ?. Hội Thánh dạy rằng thoat đầu đó là một Thiên 
thần tốt lành do Thiên Chúa tạo dựng. “Chắc chắn ma quỷ và các 
thần dữ khác được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành theo bản 
tính, nhưng chính chúng đã làm cho mình nên ác xấu””?. 


392. Thánh Kinh có nói đến tôi của các thiên thần này”. Sự “sa 
ngã” đó cốt tại một lựa chọn tự do của các thụ tạo thiêng liêng 
này, họ chối: bỏ Thiên Chúa và Nước của Ngài một cách triệt để và 
không thể thay đổi. Chúng ta thấy được sự phản ánh của cuộc nổi 
loạn này trong những lời Tên Cám Dỗ nói với các nguyên tổ chúng 
ta: “Các người sẽ trở nên như Thiên Chúa” (St 3,5). “Ma quỷ phạm 
tội từ lúc khởi đầu” (1 Ga 3,8); “nó là kẻ nói dối và là cha sự gian 
dối” (Ga 8,44). 

393. Tính cách khóng thể thay đổi của sự lựa chọn của các thiên 
thần, chứ không phải vì thiếu lòng thương xót vô biên của Thiên 
Chúa, làm cho tội của chúng không thể được tha thứ. “Quả vậy, sau 


® CB) Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et Spes, 13: AAS 58 (1966) 1034-1035. 

265 Cb Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 3: DS 1513; DGH Piô XII, 
Thông điệp Humani generis: DS 3897; DGH Phaoló VI, Diễn văn (ngày 11/7/1966): AAS 
58 (1966) 649-655. 

?66 X. St 3,1-5. 

2 X. Kn 2224. 

28 X, Ga 8,44; Kh 12,9. 

?9 CD Latêranô IV (năm 1215), Cap. 1, De fide catholica: DS 800. 

7D X. 2 Pr24. 


289 


2536 


1850 


2482 


1033-1037 


1022 


550 
2846-2849 


309 


1673 


412 


2850-2854 


1730 
311 


301 


126 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


khi sa ngã, chính chúng không chút thống hối, cũng nhu con người 
sau khi chết”””. 

394. Thánh Kinh chứng tỏ ảnh hưởng tai hại của kẻ mà Chúa 
Giêsu gọi là “tên sát nhân .. ngay từ đầu” (Ga 8,44), nó cũng đã ra 
sức làm cho Chúa Giêsu đi trệch ra khỏi sứ vụ Người đã lãnh nhận 
nơi Chúa ChaZ”. “Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá hủy công 
việc của ma quỷ” (l Ga 3,8). Trong các hậu quả của các việc làm của 
ma quỷ, nghiêm trọng nhất là sự quyến rũ dối trá dẫn đưa con 
người đến chỗ bất tuân Thiên Chúa. 


395. Tuy nhiên, quyền năng của Satan không phải là vô hạn. Nó 
chỉ là một thụ tạo, có quyền năng vì là thuán tuý thiêng liêng, 
nhưng vẫn luôn luôn là thụ tạo: nó không thể ngăn chặn công 
trình xây dựng Nước Thiên Chúa. Mặc dầu Satan hoạt động trong 
trần gian do thù hận chống lại Thiên Chúa và Nước Ngài trong 
Chúa Giêsu Kitô, và mặc dầu hoạt động của nó gây ra những thiệt 
hại nghiêm trọng cho mỗi người và cho xã hội — trong lãnh vực tỉnh 
thần và một cách gián tiếp cả trong lãnh vực vật chát —, hoạt động 
ấy được cho phép bởi Chúa quan phòng, Đấng điều khiển lịch sử của 
loài người và của trần gian cách mạnh mẽ và dịu dàng. Việc Thiên 
Chúa cho phép ma quỷ hoạt động quả là một mầu nhiệm lớn lao, 
nhưng “chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi 
ích cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8,28). 


III. TỘI TỔ TÓNG 
PECCATUM ORIGINALE 


Thu thách su tu do 


396. Thiên Chúa đã tao dung con người theo hinh ảnh Ngài và cho 
họ sống trong tình bằng hữu với Ngài. Là một thụ tạo tỉnh thần, 
con người chỉ có thể sống trong tình bằng hữu đó bằng cách tự do 
suy phục Thiên Chúa. Điều đó được diễn tả trong lệnh cấm con 
người không được ăn trái của cây cho biết điều thiện, điều ác, “vì 
ngày nào ngươi ăn, chắc chán ngươi sẽ phải chết” (St 2,17). “Cây 
cho biết điều thiện điều ác” (St 2,17) là một biểu tượng diễn tả 
ranh giới không thể vượt qua mà con người, trong tư cách là thụ 
tạo, phải nhìn nhận một cách tự do và tôn trọng một cách tin 
tưởng. Con người lệ thuộc Đấng Tạo Hoá; nó phải quy phục các 
định luật của công trình tạo dựng và các quy tắc luân lý quy định 
việc sử dụng sự tự do. 


?! Thánh Gioan Đamasênô, Expositio fidei 18 [De fide orthodoxa 2,4]: PTS 12, 50 (PG 94, 
877). 
?? X. Mt 4,1-11. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 197 


Tội đầu tiên của con người 


397. Con người, bị ma quỷ cám dỗ, đã dập tắt trong trái tim mình 
lòng tin tưởng đối với Đấng Tạo Hoá của mình”, và lam dụng sự 
tự do của minh, đã bát tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đó là tội 
đâu tiên của con người”. Moi tội lỗi sau đó đều là bất tuân Thiên 
Chúa và thiếu tin tưởng vào lòng nhân hậu của Ngài. 


398. Trong tội này, con người dà chọn minh hơn Thiên Chúa và 
qua đó đã khinh thường Thiên Chúa: con người đã chọn chính bản 
thân chống lại Thiên Chúa, chống lại những đòi buộc của thân 
phận thụ tạo của mình, và do đó chống lại cả lợi ích riêng của 
mình. Con người, được tạo dựng trong tình trạng thánh thiện, được 
Thiên Chúa nhắm cho nó được “thần hóa” trọn vẹn trong vinh 
quang. Do ma quỷ cám dỗ, con người đã muốn trở nên “như Thiên 
Chúa””” mà “không cần Thiên Chúa, vượt qua Thiên Chúa, và 
không theo Thiên Chúa”. 


399. Thánh Kinh cho thấy những hậu quả bi đát của sự bất tuân 
đầu tiên đó. Ông Adam và bà Evà đã lập tức đánh mất sự thánh 
thiện nguyên thủy””. Họ đâm ra sợ hãi Thiên Chúa”, vì họ đã 
tạo ra một hình ảnh sai lầm về Ngài, hình ảnh của một vị Thần 
ham hố các đặc quyền của mình”. 


400. Sự hài hoà mà tổ tông đang hưởng nhờ sự công chính nguyên 
thuỷ, đã bị phá hủy; quyền điều khiển của các khả năng tinh thần 
của linh hôn trên thé xác đã bị đập tan””; sự kết hợp của người 
nam và người nữ trở nên căng thẳng”; những liên hệ giữa họ bi 
đánh dấu bằng ham muốn và thống trị””. Sự hài hòa với công 
trình tạo dựng bị phá vỡ: thế giới hữu hình trở nên xa lạ và thù 
nghịch với con người”. Vì con người, muôn loài đã phải lệ thuộc 
vào cảnh hư nát”. Cuối cùng, hậu quả đã được báo trước cách 
minh nhiên đối với tội bất tuân””, nay thành hiện thực: con người 


?3 X. St3,1-11. 
?^ X. Rm 5,19. 
?5 St 3,5. 

276 Thánh Maximó Hiển tu, Ambiguorum liber: PG 91, 1156. 
?7 X. Rm 323. 
?8 X, St 3,9-10. 
2 X. St 3,5. 

280 X St 3,7. 

?81 X, St 3,11-13. 
282 X, St 3,16. 

?8 X, St 3,17.19. 
284 X. Rm 8,20. 
285 X, St 2,17. 


1707, 2541 


1850 
215 


2084 


2113 


1607 
2514 


602, 1008 


1665, 2259 


1739 


430, 605 


2606 


128 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


từ tro bui sé trở về bui tro”. Sự chết đã xâm nhập vào lịch sử 
nhân loại”. 


401. Sau tội đầu tiên này, một “cuộc xâm lăng” thật sự của tội lỗi 
tràn ngập trần gian: Cain giết em là Abel?, sự sa doa lan rộng 
khắp nơi như là hậu quả của tội lỗi”; trong lịch sử Israel, tội lỗi 
cũng thường được biểu lộ một cách đặc biệt như sự bất trung đối 
với Thiên Chúa của Giao Ước và như sự vi phạm luật Môisen. 
Ngay cả sau việc Cứu Chuộc của Đức Kitô, giữa các Kitô hữu, tội lỗi 
còn xuất hiện bằng nhiều cách khác nhau??, Thánh Kinh và 
Truyén Thóng Hói Thánh khóng ngüng nhác dén su hién dién và 
tính phổ quát của tôi lỗi trong lich sử loài người: 
“Những điều mạc khải cho biết, kinh nghiệm riêng của chúng ta 
cũng xác nhận. Khi nhìn vào trong lòng, con người thấy mình bị 
lôi kéo về những điều sai trái, và ngụp lặn trong muôn vàn sự 
dữ, vốn là những điều không thể xuất phát từ Đấng Tạo Hóa tốt 
lành. Khi từ chối không nhìn nhận Thiên Chúa như nguồn gốc 
của mình, con người cũng đã phá đổ sự quy hướng cán thiết vé 
cùng đích tối hậu, đồng thời phá vỡ toàn bộ sự hòa hợp của mình 
đối với chính bản thân, đối với những người khác và đối với mọi 
loài thụ tao"??!. 


Hậu quả của tội Ađam trên nhân loại 


402. Mọi người đều bị liên lụy với tội Ađam. Thánh Phaolô khẳng 
định: “Vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà 
muôn người thành tội nhân” (Rm 5,19), muôn người ở đây có nghĩa 
là mọi người: “Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần 
gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới 
mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5,12). Đối lai tính 
phổ quát của tội lỗi và sự chết, thánh Tông Đồ nêu lên tính phổ 
quát của ơn cứu độ trong Đức Kitô: “Cũng như vì một người duy 
nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một 
người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được 
Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống” 
(Rm 5,18). 


403. Noi theo thánh Phaoló, Hói Thánh luón day ráng tinh trang 
cùng khốn đang đè nặng lén con người, cũng như việc ho hướng 


?86 X. St 3,19. 

?77 X. Rm 5,12. 

?88 X. St 4,3-15. 

289 X. St 6,5.12; Rm 1,18-32. 

?9? X. 1 Cr 1-6; Kh 2-3. 

?! CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 13: AAS 58 (1966) 1035. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 129 


chiều về sự dữ và về sự chết là những điều không thể hiểu được, 
nếu không xét đến mối liên hệ của chúng với tội Ađam và với việc 
ông đã truyền lại cho chúng ta một tội mà mọi người chúng ta phải 
mang lấy từ khi sinh ra, và tội này là “cái chết của linh hồn”””. 
Dựa trên sự chắc chắn này của đức tin, Hội Thánh ban phép Rửa 
Tội để tha tội cho cả những trẻ em chưa từng phạm tội riêng”. 


^ 


404. Tội Adam đã trở nén tội của tất cả dòng dõi của ông nhu thế 
nào? Toàn thể nhân loại đều ở trong Ađam “như một thân thể duy 
nhất của một con người duy nhất””. Do “tính thống nhất” này của 
nhân loại, mọi người đều bị liên lụy với tội Ađam, cũng như mọi 
người đều được thông phần vào sự công chính của Đức Kitô. Dẫu 
sao, việc lưu truyền tội tổ tông là một mầu nhiệm mà chúng ta 
không thể hiểu cách đầy đủ. Nhưng nhờ mạc khải, chúng ta biết 
ông Adam đã nhận được su thánh thiện và công chính nguyên 
thuỷ không phải chỉ cho riêng ông, nhưng cho toàn thể bản tính 
nhân loại: Khi nghe theo Tên Cám Dỗ, ông Adam và bà Evà đã 
phạm một tội cá nhân, nhưng tội đó ảnh hưởng đến bán tính nhân 
loại, một bán tính mà họ sẽ lưu truyền trong tình trang đã sơ 
ngã”. Đó là một tội được lưu truyền cho toàn thể nhân loại qua 
việc sinh sản, nghĩa là qua việc lưu truyền một bản tính nhân loại 
đã mất sự thánh thiện và công chính nguyên thuỷ. Do đó, tội tổ 
tông được gọi là “tội” theo nghĩa loại suy: đó là một thứ tội con 
người bị “nhiễm” chứ không phải đã “phạm”; một tình trạng, chứ 
không phải một hành vi. 


405. Tội tổ tông, mặc dầu truyền đến mỗi người”, nhưng không 


hề mang tính cách một tội của bản thân nơi bất kỳ ai trong con 
cháu ông Ađam. Không còn sự thánh thiện và sự công chính 
nguyên thuỷ, nhưng bản tính nhân loại không hoàn toàn bị huỷ 
hoại: bản tính nhân loại bị thương tật trong các sức lực tự nhiên 
riêng của mình, u mê dốt nát, phải chịu đau khổ, bị sự chết thống 
trị, và hướng chiều về tội lỗi (sự hướng chiều về điều xấu được gọi 
là dục vọng: concupiscentia). Bí tích Rửa Tội, khi ban cho con người 
đời sống ân sủng của Chúa Kitô, xóa bỏ tội tổ tông và đưa con 
người trở về cùng Thiên Chúa, nhưng những hậu quả của tội tổ 
tông trên bản tính, đã bị suy yếu và hướng chiều về điều xấu, vẫn 
tổn tại nơi con người và kêu gọi con người vào cuộc chiến đấu 
thiêng liêng. 


22 X. CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 2: DS 1512. 

23 X. CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 4: DS 1514. 

? Thánh Tóma Aquinó, Quaestiones disputatae de malo, 4, 1, c.: Ed. Leon. 23, 105. 

25 X. CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canones 1-2: DS 1511-1512. 
296 X. CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 3: DS 1513. 


1250 


360 


50 


2515 


1264 


2015 
2852 


1888 


1665 


2516 


130 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


406. Giáo lý của Hội Thánh vé su lưu truyền tội tổ tông đã được xác dinh 
cách đặc biệt vào thế kỷ V, chủ yếu là dưới ảnh hưởng sự quan tâm của 
thánh Augustinô chống lại chủ thuyết của ông Pêlagiô, và vào thế kỷ 
XVI, chống lại cuộc Cải Cách của những người thệ phản. Ông Pêlagiô chủ 
trương rằng, bằng sức mạnh tự nhiên của ý chí tự do, không cần sự trợ 
giúp của ân sủng, con người vẫn có thể sống tốt lành về mặt luân lý; như 
vậy, ông này giản lược ảnh hưởng của tội Ađam thành ảnh hưởng của 
một gương xấu. Trái lại, những nhà Cải Cách thệ phản đầu tiên chủ 
trương rằng, vì tội tổ tông, con người đã bị hư hỏng hoàn toàn và con 
người không còn sự tự do; họ đồng hóa tội mà mỗi người lãnh nhận do lưu 
truyền với sự nghiêng chiều về sự dữ (duc vong), một sự nghiêng chiều 
không thể cưỡng lại được. Hội Thánh đã tuyên bố về ý nghĩa của mạc 
khái liên quan đến tội tổ tông, đặc biệt tại Công đồng Arausicanô II năm 
529”, và tại Công đông Triđentinô năm 1546”Ẻ. 


Một cuộc chiến cam go 

407. Giáo lý về tội tổ tông, gắn liền với giáo lý về ơn Cứu chuộc 
nhờ Đức Kitô, mang lại cho ta một cái nhìn để phân định sáng 
suốt về tình trạng của con người và hành động của họ ở trần gian. 
Vì tội tổ tông, ma quỷ đã có được một quyên thống tri nào đó trên 
con người, mặc dầu con người vẫn còn tự do. Tội tổ tông khiến con 
người “bị cầm giữ dưới quyền của kẻ nắm quyển thống trị của sự 
chết, tức là ma quý”. Nếu không biết rằng bán tính nhân loai đã 
bị tổn thương, bị nghiêng chiều vé sự dữ, người ta có thể mắc 
những sai lầm nghiêm trọng trong các lãnh vực giáo dục, chính trị, 
hoạt động xã hội” và luân lý. 


408. Các hậu quả của tội tổ tông và của tất cả các tội cá nhân của 
con người đã đưa trần gian, trong tổng thể của nó, vào một tình 
trạng tội lỗi mà thánh Gioan đã gọi bằng kiểu nói: “tội trần gian” 
(Ga 1,29). Kiểu nói này cũng được dùng để nêu lên ảnh hưởng tiêu 
cực mà các thoả thuận tập thể và các cơ cấu xã hội, là hoa trái của 
tội lỗi con người, áp đặt lén các nhân vị”?. 

409. Hoàn cảnh bi dát như vậy của trần gian, đang “nằm dưới ách 
thống trị của Ác thần” (1 Ga 5,19)? làm cho đời sống con người 
trở thành một cuộc chiến đấu: 


?" CD Arausicanô II, Canones 1-2: DS 371-372. 

?* CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali: DS 1510-1516. 

?9 Cp Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 1: DS 1511; x. Dt 2,14. 

99 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 25: AAS 83 (1991) 823-824. 

I X. DGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 213- 
217. 

9? X. 1 Pr 5,8. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 131 


“Toàn bộ lịch sử của nhân loại là lịch sử của cuộc chiến cam go 
chống lại quyền lực của sự dữ, khởi đầu ngay từ lúc binh minh 
của lịch sử và sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng như lời Chúa phán. 
Nằm giữa cuộc chiến này, con người phải luôn luôn chiến đấu để 
gắn bó với điều thiện hảo và chỉ sau khi hết sức cố gắng và với 
sự trợ giúp của ơn Chúa, con người mới đạt được sự thống nhất 
nội tâm””"”, 


IV. “CHA ĐÃ KHÔNG BỎ MẶC CON NGƯỜI 
DƯỚI QUYÉN LỰC SỰ CHẾT” 
“NON DERELIQUISTI EUM IN MORTIS IMPERIO" 


410. Sau khi sa ngã, con người không bị Thiên Chúa bỏ rơi. Trái 
lại, Thiên Chúa gọi con người” và, một cách bí nhiệm, loan báo 
cho con người cuộc chiến thắng trên sự dữ và việc nâng con người 
sa ngã dậy”””. Đoạn này trong sách Sáng Thé được goi là “Tiền Tin 
Mừng” bởi vì đó là lời loan báo đầu tiên về Đấng Messia Cứu 
Chuộc, về cuộc chiến đấu giữa con rắn và Người Nữ, và về chiến 
thắng chung cuộc của một hậu duệ Người Nữ này. 


411. Truyền thống Kitô giáo nhận ra trong đoạn này lời tiên báo 
một vị “Ađam mới””°, Đấng đã lấy sự “vâng lời cho đến chết... trên 
thập giá” (Pl 2,8) của minh, mà sửa lại một cách đây tràn chan 
chứa tội bất tuân của ông Adam?", Đàng khác, nơi Người Nữ được 
tiên báo trong Tiền Tin Mừng, nhiều Giáo phụ và tiến sĩ Hội 
Thánh nhận ra Đức Maria, Mẹ Đức Kitô, như là một bà *Evà mới”. 
Đức Maria là người đầu tiên và theo một cách thế độc nhất vô nhị, 
được thừa hưởng chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi: Bà được gìn 
giữ khỏi mọi vết nho của tội tổ tông?’ và trong suốt cuộc đời trần 
thế của mình, nhờ ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, Bà đã không 
hé phạm một tội nào”. 

412. Nhung tai sao Thiên Chúa khóng ngăn cán con người đầu 
tiên pham tội? Thánh Lêô Cả trả lời: “Điều chúng ta nhận được 
nhờ ân sủng khôn tả của Đức Kitô cao cả hơn điều chúng ta bị mất 
vì sự ghen tương của ma quỷ””. Và thánh Tóma Aquinô nói: 
“Không có gì ngăn cản bản tính loài người, sau tội lỗi, lại được 


95 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 37: AAS 58 (1966) 1055. 
99 X. St 3,9. 

$5 X. St 3,15. 

906 X. 1 Cr 1521-2248. 

3 X. Rm 5,19-20. 

38 X. DGH Piô IX, Tông sắc Ineffabilis Deus: DS 2803. 

$9 X. CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, canon 23: DS 1573. 
310 Thánh Lêô Cá, Sermo 73, 4: CCL 88A, 453 (PL 54, 151). 


55, 705 
1609, 2568 


675 


359, 615 


491 


310, 395 


272 


1994 


132 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


nâng lên một mức cao hơn: thật vậy, Thiên Chúa cho phép su dữ 
xảy ra để từ đó Ngài rút ra một điều thiện hảo hơn. Do đó, thánh 
Phaolô đã nói trong Rm 5,20: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân 
sủng càng chứa chan gấp bội; và do đó, trong bài Công bố Tin 
Mừng Phục Sinh có câu: “Ôi tội hồng phúc (felix culpa), nhờ có tội, 
ta mới có được Đấng Cứu Chuộc cao cả dường này!””, 


TÓM LƯỢC 


413. “Thiên Chúa bhông làm ra cái chết, chẳng vui gi khi sinh 
mạng tiêu vong... Nhung chính vi quy dữ ganh ti mà cái chết đã 
xâm nhập thé gian” (Kn 1,13; 2,24). 


414. Satan hoặc ma quy và các ác thân khác là những thiên thần 
sơ ngã bởi vi chúng đã tự do khuóc từ phuc vu Thiên Chúa và ké 
hoạch của Ngài. Lua chọn của chúng là một lua chọn dứt khoát 
chống lại Thiên Chúa. Chúng ra sức lôi béo con người vào cuộc nói 
loạn của chúng chống lại Thiên Chúa. 


415. “Được Thiên Chúa dung nên trong tình trạng công chính, 
nhưng con người, bị ma quỷ dụ dỗ, ngay từ bhởi đầu lịch sử, đã 
lam dụng su tự do của minh, nâng minh lên chống lại Thiên Chúa 
và muốn đạt tới cứu cánh của minh ngoài Thiên Chúa””?. 


416. Ông Adam, vói tu cách là con người đầu tiên, vi tội của minh, đã 
đánh mát sự thánh thiện và công chính nguyên thủy mà ông đã lãnh 
nhận từ Thiên Chúa, không phái cho riêng minh ông nhưng cho tất 
cá moi nguòi. 


417. Vì tội đâu tiên của họ, ông Adam và bà Evà đã lưu truyền cho 
hậu duệ một bản tính nhân loại đã bị thương tát, nén đã mát di sự 
thánh thiện và sự công chính nguyên thủy. Sự mát mát đó được goi là 
tôi tổ tông”. 

418. Hậu quả cüa tội tổ tông là bán tính nhân loại bi suy yếu 
trong các súc lực tự nhiên của mình, u mê dốt nát, phái dau khó, 
bi sự chết thống trị và hướng chiều vé tội lỗi (sự hướng chiều này 
duoc goi là “dục vong"). 


419. “Cùng vói Công đồng Tridentino, chúng tôi xác quyết rằng tội 
tổ tông duoc lưu truyền lại cùng vói bán tính loài người, không 


3H Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II, q. 1, a. 3, ad 3: Ed. Leon. 11, 14; lời này của 
thánh Tóma trưng dẫn câu trong bài Công bố Tin mừng Phục sinh “Exsultet”. 
312 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vụ Gaudium et Spes, 13: AAS 58 (1966) 1034-1035. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 133 


phải do bắt chước, nhung qua truyền sinh’ và tội ấy thuộc vé riêng 
mỗi người”? 


420. Chiến thống của Đúc Kitô trên tôi lỗi đã ban cho chúng ta 
những điều thiện hảo cao quý hơn những gì tội lỗi đã lấy mất của 
chúng ta: “O đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân súng càng chúa chan 
gấp bội” (Rm 5,20). 


421. “Các Kitô hữu tin rằng trần gian này đã duoc dựng nên và 
bảo tôn bởi tình yêu của Đấng Tạo Hoá, quả thật nó đã roi vào 
ách nó lệ tội lỗi, nhung đã được giải thoát bởi Đúc Kitô, Đống chịu 
đóng dinh và phục sinh để đập tan quyền lực của Ác thán?". 


?5 DGH Phaoló VI, Sollemnis Professio fidei, 16: AAS 60 (1968) 439. 
? CB Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et Spes, 2: AAS 58 (1966) 1026. 


369 


2763 


683 


552 


CHUONG HAI 
TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÉSU KITÔ, 
CON MỘT THIÊN CHÚA 


CAPUT SECUNDUM 
CREDO IN IESUM CHRISTUM, FILIUM DEI UNICUM 


Tin Mừng: Thiên Chúa đã sai Con minh tới 

422. “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình 
tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới Lê luật, để chuóc 
những ai sống dưới Lê luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa 
tử” (Gl 4,4-5). Đây là Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên 
Chúa': Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài”. Ngài đã thực hiện 
những lời hứa với tổ phụ Abraham và con cháu ông”. Ngài đã thực 
hiện vượt quá mọi điều chúng ta mong ước: Ngài đã sai Con yêu 
dấu của Ngài tới”. 

423. Chúng tôi tin và chúng tôi tuyên xưng rằng: Chúa Giêsu 
Nazareth, một người Do thái sinh bởi một phụ nữ Israel tại Bélem 
dưới thời vua Hêrôđê Cả và hoàng đế Cêsarê Augustô I, vốn làm 
nghề thợ mộc, đã chịu chết trên thập giá tại Giêrusalem, thời tổng 
trấn Phongtiô Philatô dưới triều hoàng đế Tibêriô, Chúa Giêsu ấy 
là Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, đã làm người, “Người bởi Thiên 
Chúa mà đến” (Ga 13,3), là “Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13; 6,33), 
Đấng đã đến trong xác phàm?, bởi vì “Ngôi Lời đã trở nên người 
phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh 
quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con 
Một đây tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của Người, 
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 
1,14.16). 


424. Được tác động bởi ân sủng Chúa Thánh Thân và được Chúa 
Cha lôi kéo, chúng tôi tin và tuyên xưng về Chúa Giêsu rằng: *Tháy 
là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Trên tảng dá 


! X. Mc 1,1. 
? X. Lc 1,68. 
$ X. Le 1,55. 
^X. Mc lll. 
?X.1Ga 4,2. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 135 


đức tin, mà ông Phéró đã tuyên xưng, Đức Kitô đã xây dung Hội 
Thánh của Người.” 


“Loan báo Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức 
Kitô” (Ep 3,8) 


425. Luu truyền đức tin Kitô giáo, trước tiên là loan báo Chúa 
Giêsu Kitô, để dẫn đưa người ta đến chỗ tin vào Người. Ngay từ 
đầu, các môn đệ tiên khởi đã khao khát loan báo Đức Kitô: “Phần 
chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể 
không nói ra” (Cv 4,20). Các ông đã kêu mời con người trong moi 
thời đại vào hưởng niềm vui hiệp thông với Đức Kitô: 
“Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều 
chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và 
tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời Sự Sống. Quả vậy, sự sống 
đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan 
báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa 
Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy 
và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh 
em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp 
thông với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, Con của Ngài. 
Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được 
nên trọn vẹn” (1 Ga 1,1-4). 


Trọng tâm của việc dạy giáo lý: Đức Kitô 


426. “Phải xác quyết ngay rằng, ở trung tâm của việc dạy giáo lý, 
chủ yếu chúng ta gặp một nhân vật: đó là Chúa Giêsu Kitô 
Nazareth, ‘Con Một của Chúa Cha’... Người đã chịu khó hinh và đã 
chịu chết vì chúng ta; và Người, từ khi sống lại, luôn luôn sống với 
chúng ta... Dạy giáo lý là giúp người ta nhận ra toàn bộ kế hoạch 
vĩnh cửu của Thiên Chúa trong con người Đức Kitô; là tìm hiểu ý 
nghĩa các hành động và lời nói của Đức Kitô, và các dấu lạ Người 
đã thực hiên”. Mục đích của việc day giáo lý là “dẫn đưa con người 
đến hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô; chỉ một mình Người mới có 
thể dẫn người ta đến tình yêu của Chúa Cha trong Chúa Thánh 
Thần và đến chỗ được thông phần vào sự sống của Ba Ngôi Chí 
Thánh”. 


$ X. Mt 16,18; Thánh Léó Cá, Sermo 4, 3: CCL 88, 19-20 (PL 54, 151); Sermo 51,1: CCL 88A, 
296-297 (PL 54, 309); Sermo 62, 2: CCL 88A, 377-378 (PL 54, 350-351); Sermo 83, 3: CCL 
88A, 521-522 (PL 54, 432). 

7 pGH Gioan Phaoló II, Tóng huán Catechesi tradendae, 5: AAS 71 (1979) 1280-1281. 

*  DGH Gioan Phaoló II, Tóng huán Catechesi tradendae, 5: AAS 71 (1979) 1281. 


650, 858 


1698 


513 


260 


2145 


876 


851 


136 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


427. “Trong việc dạy giáo lý, phải giảng day Đức Kitô, là Ngôi Lời 
nhập thể và là Con Thiên Chúa, những điều khác phải được quy 
chiếu về Người; chỉ một mình Đức Kitô giảng dạy, còn bất cứ ai 
khác giảng dạy đều phải là phát ngôn viên của Người, phải để Đức 
Kitô nói qua miệng lưỡi họ... Mọi giáo lý viên đều phải có thể áp 
dụng cho mình lời nói huyền nhiệm này của Chúa Giêsu: “Đạo lý 
tôi dạy không phải là của tôi, nhung là của Đấng đã sai tôi” (Ga 7,16)”. 


428. Ai được kêu gọi rao giảng Tin Mừng Đức Kitô, trước hết phải 
tìm “mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô”; người ấy phải “đành 
mất hết”, “để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”, và để 
“biết Người quyền năng thé nào nhờ đã phuc sinh, cùng được thông 
phán những dau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với 
Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được 
sống lại từ trong cõi chết” (P1 3,8-11). 

429. Từ việc nhận biết Đức Kitô với tâm tình yêu mến, sẽ nảy sinh 
ước ao loan báo Người, ước ao “rao giảng Tin Mừng” về Người, và ước 


4 » 


ao dẫn đưa người khác đến chỗ “chấp nhận” đức tin vào Chúa Giêsu 
Kitô. Nhưng đồng thời, người ta cũng cảm thấy nhu câu phải luôn 
hiểu biết đức tin ấy một cách tốt hơn. Nhằm mục đích đó, theo thứ 
tự của Tín biểu, trước hết các tước hiệu chính của Chúa Giêsu sẽ 
được trình bày: Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa (Mục 2). Tiếp đó 
Tín biểu tuyên xưng các mầu nhiệm chính yếu của cuộc đời Đức 
Kitô: các máu nhiệm về việc Nhập Thể của Người (Muc 3), các máu 
nhiệm về cuộc Vượt Qua của Người (Muc 4 và 5) và sau cùng các 
mầu nhiệm vé sự Tôn Vinh Người (Mục 6 và 7). 


? ĐGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Catechesi tradendae, 6: AAS 71 (1979) 1281-1282. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 137 


Mục 2 
“Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, 
là Con Một Đức Chúa Cha, 


cùng là Chúa chúng tôi” 


Articulus 2 
"Et in lesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum" 


IL CHÚA GIÉSU 
IESUS 


430. Trong tiếng Do thái, “Giêsu” có nghĩa là “Thiên Chúa Cứu 2/9 
Độ”. Khi Truyền tin, thiên thần Gabriel dạy đặt tên cho Người là 
Giêsu; tên gọi này vừa diễn tả căn tính của Người, vừa diễn tả sứ 

vụ của Người”?. Bởi vì không ai “có quyền tha tội, ngoài một mình 
Thiên Chúa” (Mc 2,7), cho nên, trong Chúa Giêsu là Con vĩnh cửu 

của Ngài, đã làm người, chính Thiên Chúa “sẽ cứu dân Ngài khói 402 
tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Như vậy, nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa 
tóm kết toàn bộ lịch sử cứu độ của Ngài cho nhân loại. 


431. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa không chỉ bằng lòng với 

việc giải thoát Israel khỏi “cảnh nô lệ” (Dnl 5,6) khi đưa họ ra 

khỏi Ai cập. Ngài còn cứu ho khỏi tội lỗi của họ nữa. Bởi vì tội 1441, 1850 
luôn là một xúc phạm đến Thiên Chúa”, nên chỉ mình Ngài mới 388 

có quyền tha tội”. Vì vậy, khi Israel càng ý thức rõ hơn về tính 

phổ quát của tội lỗi, họ càng không thể tìm kiếm ơn cứu độ ngoài 

việc khẩn cầu danh Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc ”. 


432. Danh “Giêsu” nói lên rằng chính Danh Thánh Thiên Chúa 539,2666 
hiện diện nơi bản thân của Con Ngài, Đấng đã làm người để cứu 

chuộc mọi người khỏi tội lỗi một cách dứt khoát. “Giêsu” là một 

Danh thân linh, Danh duy nhất mang lại ơn cứu độ'”, và từ nay 389 
mọi người có thể kêu cầu Danh của Người, bởi vì qua việc Nhập 

Thể, chính Người đã tự kết hợp với tất cá moi nguoi? đến độ “dưới 


? X. Lc 1,31. 

1 X Tv 51,6. 

P X Tyv 51,11. 

P X. Tv 799. 

14 X. Cv 5,41; 3 Ga 7. 
5 X. Ga 3,18; Cv 221. 
16 X. Rm 10,6-13. 


161 


615 


2812 


2614 
2667-2668 


1676 


690, 695 


138 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân 
loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” 
(Cv 4,12)”. 


433. Thánh danh Thiên Chúa Cứu Độ được vị thượng tế kêu cầu 
mỗi năm một lần để xin ơn xá tội cho Israel, khi ông lấy máu của 
hy lễ ráy lên bàn xá tội trong nơi Cực Thánh. Bàn xá tội xưa là 
nơi Thiên Chúa hiện diên”. Khi thánh Phaolô nói về Chúa Giêsu: 
“Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người” (Rm 
3,25), ông muốn nói rằng trong bản tính nhân loại của Chúa Giêsu, 
“Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Ngài” (2 Cr 5,19). 


434. Việc phục sinh của Chúa Giêsu làm hiển vinh thánh danh 
Thiên Chúa Cứu Độ””, bởi vi từ lúc đó Danh Giêsu bày tỏ cách trọn 
vẹn quyển năng tối thượng của “Danh hiệu trổi vượt trên muôn 
ngàn danh hiệu” (Pl 2,9-10). Các Thần dữ khiếp sợ Danh Người”, 
và nhân Danh Người, các môn đệ Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ”, 
bởi vì tất cả những gì họ xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu, 
Chúa Cha đều ban cho họ”. 


435. Danh Chúa Giêsu nằm ở trung tâm của kinh nguyện Kitô 
giáo. Tất cả các lời nguyện trong phụng vụ đều kết thúc bằng công 
thức: “Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”. Tột đỉnh của Kinh 
Kính Mừng Maria là câu “và Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ”. Lời 
tâm nguyện của Giáo Hội Đông phương, gọi là “Lời khẩn nguyện 
Chúa Giêsu” (oratio Iesu) thưa lên rằng: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, 
Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Nhiều Kitô hữu 
đã chết khi miệng chỉ kêu danh thánh “Giêsu”, như thánh nữ 
Jeanne d'Arc*. 


II. ĐỨC KITÓ 
CHRISTUS 


436. Danh hiệu “Kitô” là một từ Hy Lap, dich từ “Messia” của tiếng 
Do thái, có nghĩa là “người được xức dầu”. Danh hiệu này trở 
thành tên riêng của Chúa Giêsu bởi vì Người đã chu toàn cách 
hoàn hảo sứ vụ thần linh mà danh hiệu ấy bao hàm. Quả vậy, 


7 X. Cv 9,14; Gc 2,7. 

55 X. Lv 16,15-16; Gv 50,22; Dt 9,7. 

? X. Xh 2522; Lv 162; Ds 7,89; Dt 9,5. 

? X. Ga 1228. 

?! X. Cv 16,16-18; 19,13-16. 

? X. Mc 16,17. 

? X. Ga 1546. 

? X. La réhabilitation de Jeanne la Pucelle. L'enquéte ordonnée par Charles VII en 1450 et le 
codicille de Guillaume Bouillé, ed. P. Doncoeur-Y. Lanhers (Paris 1956) 39. 45. 56. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 139 


trong Israel, những ai được thánh hiến cho Thiên Chúa để thi 
hành một sứ vụ Ngài giao phó, đều được xức dầu nhân danh Thiên 
Chúa. Đó là trường hợp của các vua”, các tư tế”” và đôi khi, các 
tiên tri”. Đó phải là, một cách tuyệt hảo, trường hợp của Đấng 
Messia, là người Thiên Chúa sai đến để thiết lập Nước của Ngài 
cách vĩnh viễn”. Đấng Messia phải được xúc dầu bằng Thân Khí 
của Chúa” với tu cách là vua, đồng thời là tư tế”, và cũng với tu 
cách là tiên tri.” Chúa Giêsu đã thực hiện niềm hy vong về Đấng 
Messia của Israel trong ba nhiệm vụ của Người là Tư tế, Tiên tri 
và Vương đế. 


437. Thiên thần đã loan báo cho các mục đồng việc Giáng Sinh của 
Chúa Giêsu, với tính cách là việc ra đời của Đấng Messia đã được 
hứa ban cho Israel: “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho 
anh em trong thành Vua Đavid, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa” 
(Le 2,11). Ngay từ đầu, Chúa Giêsu là “Đấng Chúa Cha đã hiến 
thánh và sai đến thế gian” (Ga 10,36), với tư cách là “Đấng Thánh” 
(Le 1,35) được cuu mang trong lòng da trinh khiết của Đức Maria”. 
Thánh Giuse được Thiên Chúa kêu gọi đón bà Maria vợ ông về, “vì 
người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 
1,20), để Chúa Giêsu, “cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1,16), được sinh 
ra do vợ ông Giuse trong dòng tộc thiên sai (in generatione 
messianica) của vua Đavid.” 


438. Việc được thánh hiến làm Đấng Messia của Chúa Giêsu biểu 
lộ sứ vụ thân linh của Người. “Trong danh hiệu “Kitô bao gồm 
Đấng xức dầu, Đấng được xức dầu, và chính việc xức dầu: Đấng xức 
dầu là Chúa Cha, Đấng được xức dầu là Chúa Con, trong Chúa 
Thánh Thân, Đấng là Việc xúc dầu”. Việc xúc dầu thánh hiến 
vĩnh cửu của Chúa Giêsu được mạc khải trong cuộc đời trần thế của 
Người khi Người chịu phép rửa bởi ông Gioan, khi “Thiên Chúa đã 
dùng Thánh Thần và quyền năng mà xúc dầu tấn phong Người” 
(Cv 10,38) “để Người được tỏ ra cho dán Israel” (Ga 1,31) trong tu 
cách là Đấng Messia của Thiên Chúa. Những việc Người làm và 


? X. 1 $m 9,16; 10,1; 16,1.12-13; 1 V 1,39. 

?6 X. Xh 29,7; Lv 8,12. 

?' X. 1V 19,16. 

28 X. Tv 22; Cv 426-27. 

? X. Is 11,2. 

9 X. Zc 4,14; 6,13. 

îl X. Is 61,1; Lc 4,16-21. 

9 X. Lc 1,35. 

3 X. Rn 13; 2 Tm 2,8; Kh 226. 

? Thánh Irênê, Adversus haereses, 3, 18, 3: SC 211, 350 (PG 7, 934). 


711-716 
783 


486, 525 


727 


535 


528-529 


547 


552 


550 
445 


140 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


những lời Người day giúp cho chúng ta nhận biết Người là “Đấng 
Thánh của Thiên Chúa””. 


439. Nhiều người Do Thái, và cả một số người ngoại cùng chia sẻ 
niềm hy vọng của Israel, đã nhận ra nơi Chúa Giêsu những nét cơ 
bản của “Con vua Đavid”, Đấng Messia mà Thiên Chúa đã hứa ban 
cho Israel”. Chúa Giêsu đã chấp nhận danh hiệu Messia, Người có 
quyền làm nhu vây”, nhưng Người chấp nhận một cách dè dặt, bởi 
vì danh hiệu này bị một số người đương thời với Người hiểu theo 
một quan niệm quá phàm trần”, đặc biệt mang tính chất chính 
tri. 


440. Khi thánh Phêrô tuyên xung Người là Đấng Messia, Chúa 
Giêsu chấp nhận lời tuyên xưng đức tin đó, nhưng Người loan báo 
ngay cuộc khổ nạn đã gần đến của “Con Người”. Người tỏ cho 
thấy ý nghĩa đích thực của vương quyền Messia của Người, vừa 
trong căn tính siêu việt của Con Người, “Đấng từ trời xuống” (Ga 
3,13)”, vừa trong sứ vụ cứu chuộc của Người với tư cách là Người 
Tôi trung đau khổ: “Con Người đến, không phải để được người ta 
phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá 
chuộc muôn người” (Mt 20,28)”. Do đó ý nghĩa đích thực của vương 
quyền Người chỉ được biểu lộ cách tôt đỉnh trên Thập Giá. Chỉ 
sau khi Người sống lại, thánh Phêrô mới có thể công bố vương 
quyền Messia của Người trước mặt dân Thiên Chúa: “Vậy toàn thể 
nhà Israel phải biết chắc điều này: Chúa Giêsu mà anh em đã treo 
trên Thập Giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Chúa và làm Đấng 
Kitô” (Cv 2,36). 


III. CON MỘT THIÊN CHÚA 
FILIUS DEI UNICUS 


441. Trong Cựu Ước “Con Thiên Chúa” là danh hiệu được ban cho 
các Thiên thần, cho dân Chúa chọn ””, cho con cái Israel'°, và cho 


35 X. Mc 124; Ga 6,69; Cv 3,14. 

36 X. Mt 222; 9,27, 12,23; 15,22; 20,30; 21,9.15. 
3 X. Ga 425-26; 1127. 

38 X. Mt 2241-46. 

? X. Ga 6,15; Lc 24.21. 

9 X. Mt 1616-23. 

^! X. Ga 6,62; Dn 7,13. 

? X. Is 53,10-12. 

8 X. Ga 19,19-22; Lc 23,39-43. 

^ X. Đnl (LXX) 32,8; G 1,6. 

45 X. Xh 422; Os 11,1; Gr 3,19; Gv 36,14; Kn 18,3. 
4% X. Dnl 14,1; Os 2,1. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 141 


các vua của ho^. Trong những trường hợp ấy, danh hiệu “Con 
Thiên Chúa” nói lên việc Thiên Chúa nhận một số thụ tạo làm 
nghĩa tử, và việc này tạo nên những mối liên hệ thân tình đặc biệt 
giữa Thiên Chúa và thu tạo của Ngài. Khi vị Vua Messia của lời 
hứa được gọi là “Con Thiên Chúa”, điều này, xét theo nghĩa văn 
tự của các bản văn nêu trên, không nhất thiết hàm ý rằng Người 
có bản tính vượt trổi phàm nhân. Những người đã gọi Chúa Giêsu 
là Đấng Messia của Israel“ có lẽ cũng không có ý muốn nói gi 
hon". 


442. Trường hợp thánh Phéró thì khác, khi ông tuyên xung Chúa 
Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sóng", bởi vì Chúa 
Giêsu đã long trọng trả lời ông: “Không phải phàm nhân mac khái 
cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Tháy, Đấng ngự trên trời” 
(Mt 16,17). Tương tự như vậy, khi đề cập đến cuộc hối cải của mình 
trên đường đi Đamas, thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa đã dành 
riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân 
sủng của Ngài. Ngài đã đoái thương mạc khải Con của Ngài cho 
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Ngài cho các dân ngoại” 
(Gl 1,15-16). “Lập tức, ông bắt đầu rao giảng Chúa Giêsu trong các 
hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa” (Cv 9,20). Ngay từ 
đâu”, điều này đã là trung tâm của đức tin tông truyền”, đức tin 
mà thánh Phêrô, với tư cách là nền tảng Hội Thánh, đã tuyên 
xưng trước hết”. 


443. Nếu thánh Phêrô có thể nhận ra tính chất siêu việt trong tư 
cách Con Thiên Chúa của Chúa Giêsu, Đấng Messia, thì đó là bởi 
vì chính Người đã nói lên điều đó cách rõ ràng. Trước Thượng Hội 
Đồng, khi những kẻ tố cáo hỏi Người: “Vậy ông là Con Thiên Chúa 
sao?”, Chúa Giêsu trả lời: “Đúng như các ông nói, chính tôi đây” 
(Le 22,70)”. Trước đó đã lâu, Chúa Giêsu đã tu xung mình là 
“Con”, là người biết rõ Chúa Cha”, là người phân biệt mình với 
các “tôi tớ” mà Thiên Chúa đã sai đến trước với dân Ngài”, là 


?' X.2 Sm 7,4; Tv 82,6. 
48 X. 1 Sbn 17,13; Tv 2,7. 
? X. Mt 27,54. 

9 X. Lc 23,47. 

?! X. Mt 16,16. 

9 X. 1 Tx 1,10. 

5? X. Ga 20331. 

* X. Mt 16,18. 

5 X. Mt 26,64; Mc 14,62. 
96 X. Mt 11227; 21,37-38. 
77 X. Mt 21,34-36. 


552 


424 


2786 


536, 554 


653 


209 


142 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


người trổi vượt trên cả các Thiên thán?*. Chúa Giêsu phân biệt tu 
cách làm “Con” của Người với tư cách làm con của các môn đệ 
Người vì không bao giờ Người nói “Cha chúng ta”””, trừ lúc truyền 
dạy họ: “Anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng 
con” (Mt 6,9); và Người nhấn mạnh sự khác biệt giữa “Cha của 
Thầy, cũng là Cha của anh em” (Ga 20,17). 


444. Vào hai thời điểm quan trọng, lúc Đức Kitô chịu Phép Rửa và 
lúc Người Hiển Dung, các sách Tin Mừng nhắc đến tiếng Chúa Cha 
gọi Chúa Giêsu là “Con yêu dấu” của Ngài””. Chính Chúa Giêsu 
cũng tự xưng là “Con Một” của Thiên Chúa (Ga 3,16) và qua danh 
hiệu đó, xác quyết sự tiền hữu vĩnh cửu (aeternam 
praeexsistentiam) của mình”!. Người đòi phải tin vào “danh Con 
Một Thiên Chúa” (Ga 3,18). Lời tuyên xưng này của Kitô giáo đã 
xuất hiện ngay từ tiếng kêu của viên đại đội trưởng trước mặt 
Chúa Giêsu trên thập giá: “Quả thật, người này là Con Thiên 
Chúa” (Mc 15,39). Chỉ trong mầu nhiệm Vượt Qua, người tin tước 
hiệu “Con Thiên Chúa” mới có thể hiểu được ý nghĩa cao cả nhất 
của tước hiệu đó. 

445. Sau khi Người phục sinh, tư cách Con Thiên Chúa của Đức 
Kitô tỏ rạng trong quyền năng của nhân tính được tôn vinh của 
Người. “Từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt 
làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1,4)”. Các Tông 
Đồ có thể tuyên xưng: “Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang 
của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một 
đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14). 


IV. CHÚA 
DOMINUS 


446. Trong bản dich các sách Cựu ước ra tiếng Hy lap, YHWH, 
danh không thể xưng mà Thiên Chúa dùng để tự mạc khải cho ông 
Môisen®, được dich là Kyrios (“Chúa”). Từ đó, tước hiệu “Chúa” trở 
thành danh xưng thông dụng nhất để nói lên chính thần tính của 
Thiên Chúa Israel. Tân Ước dùng tước hiệu “Chúa”, theo nghĩa 
mạnh như trên, cho Chúa Cha, và đồng thời, và đây là điều mới 


5$ X. Mt 24,36. 

? X. Mt 5,48; 6,8; 721; Lc 11,13. 
$9 X. Mt 3,17; 17,5. 

8! X. Ga 10,36. 

8 X. Cv 13,33. 

8 X. Xh 3,14. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 143 


mẻ, cũng dùng cho Chúa Giêsu, qua đó nhìn nhận Người chính là 
Thiên Chúa“. 

447. Chính Chúa Giêsu nhận tước hiệu ấy cho mình một cách mặc 
nhiên khi tranh luận với các người Pharisêu về ý nghĩa thánh vịnh 
1109, nhưng khi nói chuyện với các Tông Đồ thì Người nhận một 
cách minh nhiên”. Trong suốt cuộc đời công khai của Người, 
những cử chỉ thống trị của Chúa Giêsu trên thiên nhiên, trên bệnh 
tật, trên ma quỷ, trên sự chết và tội lỗi, chứng tỏ Người có quyển 
tối thượng của Thiên Chúa. 

448. Trong các sách Tin Mừng, khi thưa chuyện với Chúa Giêsu, 
người ta rất thường gọi Người là “Chúa”. Tước hiệu này cho thấy 
lòng tôn kính và tin tưởng của những người đến với Chúa Giêsu và 
mong đợi Người cứu giúp và chữa lành”. Dưới tác động của Chúa 
Thánh Thần, khi thưa như vậy, người ta nhìn nhận mầu nhiệm 
thần linh của Chúa Giêsu?°. Khi gặp gỡ Chúa Giêsu Phục sinh, việc 
gọi tước hiệu ấy trở thành việc thờ lạy: “Lạy Chúa của con! lạy 
Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Lúc đó, việc gọi Người như vậy 
còn mang ý nghĩa kính yêu và thân ái, là điểm riêng của truyền 
thống Kitô giáo: “Chúa đó!” (Ga 21,7). 


449. Khi dành cho Chúa Giêsu tước hiệu thân linh là “Chúa”, 
những lời tuyên xưng đức tin tiên khởi của Hội Thánh xác quyết 
ngay từ đâu”? rằng quyền năng, danh du và vinh quang thuộc vé 
Chúa Cha cũng thuộc về Chúa Giêsu”, bởi vì Người “vốn di là 
Thiên Chúa” (PI 2,6), và bởi vì Chúa Cha đã làm tỏ hiện quyền chủ 
té này của Chúa Giêsu khi cho Người sống lại từ cõi chết và tôn 
dương Người trong vinh quang của Ngài”. 


450. Ngay từ đầu lịch sử Kitô giáo, việc xác quyết quyển chủ té của 
Chúa Giêsu trên trần gian và trên lịch sử” cũng có nghĩa là nhìn 
nhận rằng, con người không được để cho tự do cá nhân của mình 
suy phục một cách tuyệt đối bất cứ quyền bính trần thế nào, nhưng 
chỉ suy phục một mình Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô: 
Hoàng dé César không phải là “Chúa””. Hội Thánh “tin rằng 


$8 X. 1 Cr 2,8. 

65 X. Mt 22,41-46; Cv 2,34-36; Dt 1,13. 
$6 X. Ga 13,13. 

© X. Mt 82; 14,30; 15,22. 

$8 X. Lc 1,43; 2,11. 

© X. Cv 2,34-36. 

7 X, Rm 9,5; Tt 2,13; Kh 5,13. 

7! X. Rm 10,9; 1 Cr 12,3; P1 29-11. 

7 X. Kh 11,15. 

B X. Mc 12,17; Cv 5,29. 


548 


208, 683 


641 


461 
653 


668-672 


2242 


2664-2665 


2817 


144 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


minh gặp được chia khóa, trung tâm và cứu cánh của toàn thé lịch 
sử nhân loai nơi Chúa và Thầy của minh"". 


451. Kinh nguyện Kitô giáo được ghi dấu bằng tước hiệu “Chúa”, 
dù là lời mời gọi cầu nguyện “Chúa ở cùng anh chị em”, dù là câu 
kết thúc lời nguyện: “Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”, hay cả 
trong tiếng kêu đầy tin tưởng và hy vọng “Maran atha” (“Chúa 

đến!”) hoặc “Marana tha” (“Lạy Chúa, xin ngự đến!”) (1 Cr 16,22). 
“Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” (Kh 22,20). 


TÓM LƯỢC 


452. Thánh Danh Giêsu có nghĩa là “Thiên Chúa Cứu Độ”. Hài 
nhi sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria được goi là “Giêsu”: “Vì chính 
Người sẽ cứu dán Người khói tội lỗi của họ” (Mt 1,21). “Dưới gầm 
trời này, không có một danh nào khác đã duoc ban cho nhân loai, 
để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cu 4,12). 


453. Danh hiệu “Kitô” có nghĩa là “Đống được xúc dâu”, “Đống 
Messia”. Chúa Giêsu là Đống Kitô bởi vi “Thiên Chúa đã dùng 
Thánh Thần và quyền năng mà xúc dâu tán phong Người” (Cu 
10,38). Người là “Đấng phải đến” (Lc 7,19), là đối tượng của niềm hy 
vong của Israel”. 


454. Danh hiệu “Con Thiên Chúa” nói lên mối tuong quan duy 
nhất và vinh cửu của Chúa Giêsu Kitô uới Thiên Chúa, Cha của 
Người. Người là Con Một của Chúa Cha” và là chính Thiên 
Chúa”. Ai muốn trở thành Kitô hữu, người ấy nhất thiết phái tin 
rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa”. 


455. Danh hiệu “Chúa” nói lên quyên tối thượng của Thiên Chúa. 
Tuyên xung hay kêu cầu Chúa Giêsu là Chúa, là tin vào thần tính 
của Người. “Không ai có thé nói rằng: Đúc Giêsu là Chúa, nếu 
người ấy bhông ở trong Thần Khí” (1 Cr 12,3). 


7 X. CP Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, 10: AAS 58 (1966) 1033; x. Ibid., 45: 
AAS 58 (1966) 1066. 

5 X. Cv 28,20. 

76 X. Ga 1,14.18; 3,16.18. 

7 X. Ga 1,1. 

7$ X. Cv 8,37; 1 Ga 2,23. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 145 


Mục 5 
“Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, 
mà Người xuống thai, 
sinh bởi bà Maria đồng trinh" 


Articulus 3 
lesus Christus "conceptus est de Spiritu Sancto, 
natus ex Maria Virgine" 


Tiết 1 
Con Thiên Chúa làm người 


Paragraphus † 
Filius Dei homo factus est 


I TAI SAO NGÓI LỜI LÀM NGƯỜI? 
CUR VERBUM CARO FACTUM EST? 


456. Cüng vói Tín biéu Nicéa-Constantinópóli, cháng ta tuyén xung: 
*Vi loài người chúng ta và dé cứu độ chúng ta, Người dà từ trời 
xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể 
trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người”””. 


457. Ngôi Lời đã làm người để cứu độ chúng ta, bằng cách giao hòa 
chúng ta với Thiên Chúa: Thiên Chúa “đã yêu thương chúng ta và 
sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 4,10). 
“Chúa Cha đã sai Con của Ngài đến làm Đấng cứu độ thế gian” 
(1 Ga 4,14). “Chúa Giêsu đã xuất hiện để xoá bỏ tội lỗi” (1 Ga 3,5): 
“Bản tính chúng ta vì bệnh tật nên cần được chữa lành, vì sa 
ngã nên cần được nâng dậy, vì đã chết nên cần được phục sinh. 
Chúng ta đã đánh mất việc thông phần vào sự thiện, nên cần 
được dẫn trở về sự thiện. Chúng ta bị vây hãm trong bóng tối, 
nén cần đến ánh sáng. Chúng ta bị tù đây nên mong người cứu 
chuộc; bị thua trận, nên cần người trợ giúp, bị áp bức dưới ách 
nô lệ nên chờ người giải phóng. Đó lại là những lý do nhỏ bé và 


7 DS 150. 


607 


385 


219 


520, 823 
2012 


1717, 1965 


1265, 1391 


1988 


653, 661 
449 


146 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


không xúng dáng dé làm cho Thiên Chúa dóng lòng hay sao? 
Những lý do ấy không đủ dé Thiên Chúa xuống viếng thăm bản 
tính nhân loại, trong lúc nhân loại đang ở trong tình trạng khốn 
cùng và bất hạnh hay sao?"?? 


458. Ngôi Lời đã làm người để chúng ta nhận biết tình yêu của 
Thiên Chúa: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu 
lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ 
Con Một của Ngài mà chúng ta được sống” (1 Ga 4,9). “Thiên Chúa 
yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài 
thì khói phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). 


459. Ngôi Lời đã làm người để trở thành gương máu thánh thiện cho 
chúng ta. “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi..” (Mt 
11,29). “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai 
có thể đến với Chúa Cha mà không qua Tháy" (Ga 14,6). Và trên núi 
Hiển Dung, Chúa Cha đã truyền: “Hãy vâng nghe lời Người” (Mc 
9,7)!. Người đúng là gương mẫu của các mối phúc thật và là chuẩn 
mực của Luật mới: “Anh em hãy yêu thương nhau, nhu Tháy đã yêu 
thương anh em” (Ga 15,12). Tình yêu này đòi hỏi người ta thật sự hiến 
thân để di theo Người”. 


460. Ngôi Lời đã làm người để làm cho chúng ta được “thông phần 
bản tính Thiên Chúa” (2 Pr L4). “Chính vì điều này mà Ngôi Lời 
của Thiên Chúa làm người, Đấng là Con Thiên Chúa trở nên Con 
Người, đó là để cho loài người, khi kết hợp với Ngôi Lời của Thiên 
Chúa và nhận quyển làm nghĩa tử, thì được trở nên con cái Thiên 
Cháa"?, “Chính Người đã làm người, để chúng ta được trở thành 
những vị thân”. “Con Một Thiên Chúa, bởi muốn cho chúng ta 
được tham du vào thân tính của Người, nén đã mang lấy bản tính 
của chúng ta, để Đấng đã làm người, làm cho người ta trở thành 
những vị thân””. 


II. NHẬP THÉ 
INCARNATIO 


461. Lấy lai cách nói của thánh Gioan (“Ngôi Lời đã trở thành 
nhục thể”: Ga 1,14), Hội Thánh dùng từ “Nhập Thể” dé gọi su kiện 
Con Thiên Chúa nhận lấy bản tính nhân loại, để thực hiện việc 


8) Thánh Grégórió Nyssenô, Oratio catechetica 15,3: TD 7,78 (PG 45, 48). 

8! X. Ðnl 64-5. 

9 X. Mc 8,34. 

8 Thánh Irênê, Adversus haereses, 3, 19, 1: SC 211, 374 (PG 7, 939). 

%4 Thánh Athanasiô Alexandrinó, De Incarnatione, 54, 3: SC 199, 458 (PG 25, 192). 

35 Thánh Tóma Aquinô, Officium de festo corporis Christi, Ad Matutinas, In primo Nocturno, 
Lectio 1: Opera omnia, v.29 (Parisiis 1876) 336. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 147 


cứu độ chúng ta trong bản tính ấy. Trong một thánh thi do thánh 

Phaoló ghi lại, Hội Thánh hát mừng máu nhiệm Nhập Thé như 

sau: 

“Anh em hãy có những tâm tinh nhu chính Đức Kitô Giêsu: Chúa 
Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất 
quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn 
toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm 
nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời 
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,5- 
8)”, 

462. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng nói về mầu nhiệm ấy như sau: 
*Vi vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ 
và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng 
thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên 
Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,5-7, trích 
Tv 40,7-9, bản LXX). 


463. Tin vào việc Nhập Thể thật của Con Thiên Chúa là dấu hiệu 
đặc trưng của đức tin Kitô giáo. “Căn cứ vào điều này, anh em 
nhận ra Thần Khí của Thiên Chúa: Thần Khí nào tuyên xưng 
Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã đến, và trở nên người phàm, thì Thần 
Khí ấy bởi Thiên Chúa” (I Ga 4,2). Đó cũng là niềm xác tín hân 
hoan của Hội Thánh ngay từ buổi đầu, khi hát mừng “mầu nhiệm 
cao cả của đạo thánh”: “Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người 
phàm” (1 Tm 3,16). 


III. THIÊN CHÚA THÁT VÀ NGƯỜI THÁT 
VERUS DEUS ET VERUS HOMO 


464. Biến cố độc nhất vô nhị là việc Nhập Thể của Con Thiên 
Chúa không có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô một phần là Thiên Chúa, 
một phần là người; cũng không có nghĩa Người là kết quả của một 
sự pha trộn lẫn lộn giữa hai bản tính thần linh và nhân loại. 
Người đã thật sự làm người, mà vẫn thật sự là Thiên Chúa. Chúa 
Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Hội Thánh đã 
phải bảo vệ và làm sáng tỏ chân lý đức tin này suốt những thế kỷ 
đầu tiên, trước các lạc thuyết đã làm sai lạc chân lý đó. 


465. Các lạc thuyết đâu tiên không phủ nhận thân tính của Đức 
Kitô, cho bằng chối bỏ nhân tính thật của Người (Áo thân thuyết 
theo chủ trương Ngộ đạo). Ngay từ thời các Tông Đồ, đức tin Kitô 


86 X. Thánh ca Kinh Chiều I Chúa Nhật: Các Giờ Kinh Phụng Vu, editio typica, v.1, p. 545. 
629. 718 et 808; v.2, p. 844. 937. 1037 et 1129; v.3, p. 548. 669. 793 et 916; v.4, p. 496. 617. 
741 et 864 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973-1974). 


90 


88 


242 


495 


148 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


giáo nhấn manh đến việc Nhập Thé thật của Con Thiên Chúa, 
Đấng đã đến trong xác phàm””. Nhưng vào thé kỷ thứ III, dé 
chống lại Phaolô Samosatênô, tại Công đồng họp ở Antiôchia, Hội 
Thánh phải khẳng định rằng: Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa 
do bản tính chứ không phải do được nhận làm nghĩa tử. Công đồng 
chung thứ I, họp tại Nicéa vào năm 325, tuyên xưng trong Tín biểu 
của mình rằng: Con Thiên Chúa “được sinh ra mà không phải được 
tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha” (rong tiếng Hy Lạp là 
homousion)", và Hội Thánh đã kết án Ariô là người đã khẳng dinh 
rằng “Con Thiên Chúa đã xuất phát từ hư vô”® và “có một bản thé 
hay yếu tính khác với Chúa Cha"? 


466. Lạc thuyết của Nestôriô cho rằng trong Đức Kitô ngôi vị nhân 
loại được liên kết với Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa. 
Chống lại lạc thuyết này, Thánh Cyrillô Alêxandria và Công đồng 
chung thứ III họp tai Êphêsô năm 431 tuyên xưng rằng: “Ngôi Lời 
đã làm người, khi một thân thể do một linh hồn có lý trí làm cho 
sống động được kết hợp với Ngài theo Ngôi Vị”. Nhân tính của 
Đức Kitô không có một chủ thể nào khác ngoài Ngôi Vị thần linh 
của Con Thiên Chúa, Đấng đã nhận lấy nhân tính ấy làm của 
mình từ lúc tượng thai. Chính vì vậy, Công đồng chung Ephésó vào 
năm 431 công bố rằng Đức Maria, nhờ sự tượng thai nhân loại của 
Con Thiên Chúa trong lòng bà, bà đã rất thật sự trở thành Mẹ 
Thiên Chúa: “Đức Maria là] Mẹ Thiên Chúa... không phải vì bản 
tính của Ngôi Lời và thần tính của Ngài đã bắt đầu được sinh ra 
bởi Đức Trinh Nữ rất thánh, nhưng vì từ Đức Trinh Nữ đã sinh ra 
thân xác thánh thiêng đó, do một linh hồn có lý trí làm cho sống 
động, và Ngôi Lời Thiên Chúa đã kết hợp với thân xác đó theo 
Ngôi Vi, nên có thé nói Ngôi Lời dà được sinh ra theo xác phàm””. 


467. Những người chủ trương thuyết Nhất Tính (Monophysitae) 
khẳng định: bản tính nhân loại không còn tôn tại nơi Đức Kitô, 
khi bản tính đó được Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa đảm 
nhận. Để chống lại lạc thuyết này, Công đồng chung thứ IV, họp 
tại Chalcédónia năm 451, tuyên xưng: 
“Theo sau các thánh phụ, chúng tôi đồng thanh dạy phải tuyên 
xưng Một Chúa Con Duy Nhất là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, 
hoàn hảo trong thần tính và cũng hoàn hảo trong nhân tính; là 
Thiên Chúa thật và là người thật, gồm có một linh hồn có lý trí 


# X. 1 Ga 42-3; 2 Ga 7. 

85 Tín biểu Nicêa: DS 125. 

*?? CD Nicéa, Epistula synodalis “Epeidê tês” ad Aegyptios: DS 130. 
? Tín biểu Nicéa: DS 126. 

?! CD Êphêsô, Epistula II Cyrilli Alexandrini ad Nestorium: DS 250. 
? CD Êphêsô, Epistula II Cyrilli Alexandrini ad Nestorium: DS 251. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 149 


và một thân xác; đồng bản thể với Đức Chúa Cha theo thần tính 
mà cũng đồng bản tính với chúng ta theo nhân tính, “giống 
chúng ta về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi; ” sinh bởi Đức 
Chúa Cha theo thần tính từ trước muôn đời, và trong những thời 
cuối cùng này, vì chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người được 
sinh ra theo nhân tính từ Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. 
Cùng một Đấng duy nhất là Đức Kitô, là Chúa, là Con Một, phải 
được nhìn nhận trong hai bản tính một cách không lẫn lộn, 
không thay đổi, không phân chia, không tách biệt, sự khác biệt 
giữa hai bản tính không hề bị mất đi do việc kết hợp, nhưng các 
đặc điểm của mỗi bản tính đã được bảo tồn khi kết hợp với nhau 
trong một Ngôi Vi và một Đấng duy nhất”®. 


468. Sau Công đồng Chalcêđônia một số người biến nhân tính của 
Đức Kitô thành như một chủ thể có ngôi vị riêng. Chống lại những 
người này, Công đồng chung thứ V, họp tại Constantinôpôli, năm 
B53, tuyên xưng rằng: “Chỉ có một Ngôi Vị duy nhất, là Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta, Một Ngôi Vi trong Ba Ngôi Chí Thánh"?. Bởi 
vậy, mọi sự trong nhân tính của Đức Kitô đều phải được quy về 
Ngôi Vị thần linh của Người với tư cách là chủ thể riêng của Người 
?6 không những các phép lạ, nhung cả những đau khổ” và chính 
cái chết: chúng tôi tuyên xưng rằng “Đức Giêsu Kitô Chúa chúng 
ta, Đấng bị đóng đinh vào thập giá về phần xác, là Thiên Chúa 
thật, là Chúa vinh quang, và là một Ngôi trong Ba Ngôi chí 
thánh””. 


469. Như vậy, Hội Thánh tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Thiên 
Chúa thật và là người thật một cách không thể tách biệt. Người 
thật sự là Con Thiên Chúa đã làm người, là anh em của chúng ta, 
mà vẫn không ngừng là Thiên Chúa, Chúa chúng ta: 
Phụng vụ Rôma hát kính: “Ngài vẫn là Ngài như trước [Ngài là 
Thiên Chúa], và Ngài đã đảm nhận lấy điều mà trước đó Ngài 
không là [Ngài làm người ]””!. Còn phụng vụ của thánh Gioan 
Kim Khẩu công bố và hát kính: “Lạy Con duy nhất và Ngôi Lời 
của Thiên Chúa, dù bất tử, nhưng để cứu độ chúng con, Chúa đã 
đoái thương nhập thể trong lòng Đức Maria, Mẹ rất thánh của 


3 X, Dt 4,15. 

?' CD Chalcédónia, : DS 301-302. 

?5 CD Constantinópóli II, Sess. 8a. Canon 4: DS 424. 

?6 X. CD Êphêsô, Anathematismi Cyrilli Alexandrini, 4: DS 255. 

?7 X. CD Constantinópóli II, Sess. 8a. Canon 3: DS 423. 

? X. CD Constantinópóli II, Sess. 8a. Canon 10: DS 432. 

? Lễ trong kính Đức Maria Me Thiên Chúa, Điệp ca kinh “Benedictus”: Các Giờ Kinh Phụng 
Vu, editio typica, v.1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 394; x. Thánh Lêô Cá, Sermo 21, 2: 
CCL 138, 87 (PL 54, 192). 


254 


616 


212 


516 
626 


2599 


363 


150 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thiên Chúa và tron đời đồng trinh. Chúa đã làm người và đã 
chịu đóng dinh vào thập giá mà không hề biến đổi. Lạy Đức 
Kitô, là Thiên Chúa, Chúa đã dùng cái chết của mình mà đập 
tan sự chết, Chúa là Một trong Ba Ngôi Chí Thánh, được tôn 
vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, xin cứu độ chúng 
con!" 


IV. CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI NHƯ THÉ NÀO? 
QUOMODO FILIUS DEI EST HOMO? 


470. Trong su kết hợp kỳ diệu của máu nhiệm Nhập Thể, “bản 
tính nhân loại được đảm nhận, chứ không bi hoà tan"?', nên qua 
các thế kỷ, Hội Thánh hằng tuyên xưng Chúa Kitô có một linh hồn 
nhân loại thật với các hoạt động của trí tuệ và ý chí, và một thân 
xác nhân loại thật. Nhưng đồng thời Hội Thánh đã phải luôn nhắc 
lại rằng bản tính nhân loại của Đức Kitô thuộc hẳn về Ngôi Vị 
thân linh của Con Thiên Chúa, Đấng đã đảm nhận nó. Tất cả 
những gì Đức Kitô là và tất cả những gì Người làm trong bản tính 
nhân loại, đều xuất phát từ “một Đấng trong Ba Ngôi Thiên Chúa”. 
Vì vậy, Con Thiên Chúa truyền thông cho nhân tính của Người 
cách thức hiện hữu riêng của Ngôi Vị mình trong Ba Ngôi. Như 
vậy, trong linh hồn cũng như trong thân xác của Người, Đức Kitô 
diễn tả theo cách thế nhân loại cung cách hành xử của Thiên Chúa 
Ba Ngôi”: 

“Con Thiên Chúa đã làm việc với đôi tay nhân loại, suy nghĩ 

bằng trí óc nhân loại, hành động theo ý chí nhân loại, yêu mến 

bằng quả tim nhân loại. Sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria, 

Người đã thật sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng 

ta trong moi sự, ngoại trừ tội 1i". 


Linh hồn và tri thức nhân loại của Đức Kitô 


471. Apôlinariô Laodicensé cho rằng trong Đức Kitô, Ngôi Lời đã 
thay thế linh hồn hay tinh thần. Để chống lại điều sai lạc này, Hội 
Thánh tuyên xưng: Ngôi Con hằng hữu cũng đã đảm nhận một 
linh hồn nhân loai có lý trí!?*. 

472. Linh hồn nhân loại này, mà Con Thiên Chúa đã đảm nhận, 
đã được phú bẩm một tri thức nhân loại thật sự. Tri thức này, theo 


10 Officium Horarum Byzantinum, Hymnus “Ho monogenés: Opologion to mega" (Romae 


1876) 82. 
?! CD Vaticanó II, Hiến ché mục vu Gaudium et Spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 
1? X. Ga 14,9-10. 
103 CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 22: AAS 58 (1966) 1042-1043. 
1% X. Thánh Damasó I, Epistula Oti te apostolike kathedra: DS 149. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 151 


đúng nghĩa, tu nó không thé có tính chát vô han: nó được hình 
thành trong các điều kiện lịch sử của cuộc sống trong không gian 
và thời gian. Do đó, Con Thiên Chúa khi làm người, đã có thể chấp 
nhận “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân 
nghĩa” (Lc 2,52) và thậm chí Người còn phái tìm hiểu về những 
điều mà trong điều kiện nhân loại, phải được học hỏi qua kinh 
nghiệm”. Điều này phù hợp với việc Người tự nguyện ha mình 
“mặc lấy thân nô 1e"!96, 

473. Nhưng, đồng thời, tri thức nhân loại thật sự này của Con Thiên 
Chúa cũng diễn tả su sống thần linh của Ngôi Vị của Nguoi". “Con 
Thiên Chúa biết hết mọi sự; và con người mà Người tiếp nhận cũng 
biết như thế, không phái do bản tính, nhưng do bết hợp uới Ngôi 
Lời. Nhân tính, được kết hợp với Ngôi Lời, biết hết mọi sự và biểu 
hiện những đặc tính thần linh xứng với uy quyển nơi mình”'®, 
Trước hết, đó là trường hợp Con Thiên Chúa làm người có một sự 
hiểu biết thâm sâu và trực tiếp về Cha của Người”. Trong tri thức 
nhân loại của mình, Chúa Con cũng cho thấy Người có khả năng 
thân linh nhìn thấu những tư tưởng thầm kín trong lòng da người 
ta”. 


474. Tri thức nhân loại của Đức Kitô, vì được kết hợp với Đức 
Khón Ngoan thần linh trong Ngôi Lời nhập thể, hiểu biết đây đủ 
các kế hoạch vĩnh cửu mà Người đến để mac khái!!. Điều Người 
nói là Người không biết trong lãnh vực này!?, thì ở chỗ khác 


Người tuyên bố là Người không có sứ vu mạc khái điều ấy”. 


Y muốn nhân loại của Đức Kitô 


475. Một cách tương tự, trong Công đồng chung thứ VI, Hội Thánh 
đã tuyên xưng rằng Đức Kitô có hai ý muốn và hai hoạt động theo 
hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại, không đối kháng nhưng 
hợp tác với nhau, cho nên Ngôi Lời làm người, trong sự phục tùng 
theo nhân tính đối với Chúa Cha, đã muốn điều mà Người đã quyết 
định, theo thần tính, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, về 


105 X. Mc 6,38; 8,27; Ga 11,34. 

106 X. DỊ 2,7, 

17 X. Thánh Grêgôriô Cá, Epistula Sicut aqua: DS 475. 

108 Thánh Maximó Hiển tu, Quaestiones et dubia, Q.1, 67: CCG 10, 155 (66: PG 90, 840). 
10 X. Mc 14,36; Mt 11,27; Ga 1,18; 8,55. 

10 X, Mc 2,8; Ga 225; 6,61. 

11 X. Mc 8,31; 9,31;10,33-34; 14,18-20.26-30. 

1? X. Mc 13,32. 

1 X, Cv 17. 


240 


2008 
2824 


1159-1162 
2129-2132 


487 
368 
2669 


766 


152 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


ơn cứu độ chúng ta! *. Hội Thánh nhận biết rằng “ý muốn nhân 


loại của Người luôn theo ý muốn thân linh, không miễn cưỡng, 
không đối kháng, và hơn nữa, ý muốn nhân loại của Người đã phục 
tùng ý muốn thân linh và toàn năng của Ngudi”. 


Thân xác thật của Đức Kitô 

476. Bởi vì Ngôi Lời đã làm người khi đảm nhận một nhân tính 
thật, nên thân xác của Đức Kitô có những nét xác định rõ ràng”'$. 
Do đó, dung nhan nhân loại của Chúa Giêsu có thể được “hoạ 
lại" Trong Công đồng chung thứ VII'?, Hội Thánh công nhận 
việc Người được trình bày qua các ảnh tượng thánh là hợp pháp. 


477. Đồng thời, Hội Thánh cũng luôn luôn công nhận: trong thân 
xác của Chúa Giêsu, “Thiên Chúa vốn là Đấng vô hình, đã xuất 
hiện hữu hình cho chúng ta"!?, Thật vậy, các đặc điểm cá nhân 
của thân xác Đức Kitô diễn tả Ngôi Vị thần linh của Con Thiên 
Chúa. Con Thiên Chúa đã nhận làm của mình những nét nhân 
dạng của thân xác Người, cho nên khi được hoạ lại nơi một ảnh 
tượng thánh nào đó, những nét này có thể được tôn kính, bởi vì 
khi tín hữu tôn kính ảnh tượng thánh, là họ “tôn thờ chính Đấng 
mà ảnh tượng thánh ấy diễn tà", 


Trái tim của Ngôi Lời nhập thé 

478. Trong cuộc đời của Người, trong lúc Người hấp hối và trong 
lúc Người chịu khổ nạn, Chúa Giêsu biết và yêu thương mọi người 
và từng người chúng ta, và Người đã tự hiến mạng vì mỗi người 
chúng ta. Con Thiên Chúa “đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” 
(Gl 2,20). Người đã yêu mến tất cả chúng ta bằng một trái tim 
nhân loại. Do đó Trái Tim cực thánh của Chúa Giêsu, bị đâm thâu 
vì tội lỗi chúng ta và để cứu độ chúng ta”, “được coi là dấu chi và 
biểu tượng đặc biệt của tình yêu, qua đó Đấng Cứu Chuộc thần linh 


H4 X. CD Constantinópóli III (năm 681), Sess. 18a, Definitio de duabus in Christo voluntatibus 
et operationibus: DS 556-559. 

!5 CD Constantinópóli II, Sess. 18a, Definitio de duabus in Christo voluntatibus et 
operationibus: DS 556. 

16 X. CD Latêranô (năm 649), Canon 4: DS 504. 

1 X. G1 3,1. 

8 CP Nicéa II (năm 787), Act. 7a, Definitio de sacris imaginibus: DS 600-603. 

!? Kinh Tiền Tung Lễ Giáng Sinh, II: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 396. 

12 CD Nicéa II, Act. 7a, Definitio de sacris imaginibus: DS 601. 

P?! X. Ga 19,34. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 153 


hằng liên lỉ yêu mến Chúa Cha vĩnh cửu và yêu mến tất cả mọi 
ngudi”. 


TÓM LƯỢC 


479. Vào thòi gian Thiên Chúa dã dinh, Con Môt cúa Chúa Cha, 
là Ngôi Lời vinh cửu và là hinh ánh bản thể của Chúa Cha, đã 
nhập thể: Người đã đảm nhận bản tính nhân loại mà bhông mất 
di bản tính Thiên Chúa. 

480. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là nguoi thật trong su 
duy nhất của Ngôi Vị Thiên Chúa của Người; vi váy Người là 
Đống Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. 

481. Chúa Giêsu Kitô có hai bản tính, thân tính và nhân tính, 
không lẫn lộn, nhưng bết hợp trong Ngôi Vi duy nhất của Con 
Thiên Chúa. 

482. Vi là Thiên Chua thật và là người thật, Đức Kitô có một tri 
thúc và một ý muốn nhân loại, hoàn toàn hoà hợp và quy phục tri 
thúc và ý muốn thần linh của Người, mà Người có chung vói Chúa 
Cha và Chúa Thánh Thần. 

483. Vi vây, Nhập Thé là máu nhiệm ky diệu của su két hop giữa 
bán tính Thién Chüa và bán tính nhán loai trong Ngói Vi duy 
nhất của Ngôi Lời. 


2 DGH Pió XII, Thông điệp Haurietis aquas: DS 3924; x. Ibid., Thông điệp Mystici corporis: 
DS 3812. 


461 


721 


689, 723 


154 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Tiết 2 
« Bói phép Đức Chúa Thánh Thần 
mà Người xuống thai, 
sinh bởi bà Maria đồng trinh" 


Paragraphus 2 
“Conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine" 


I. BỞI PHÉP ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 
MÀ NGƯỜI XUÓNG THAI... 
CONCEPTUS EST DE SPIRITU SANCTO ... 


484. Biến cố Truyền tin cho Đức Maria mở đầu “thời gian tới hồi 
viên mãn” (GI 4,4), nghĩa là, lúc hoàn thành các lời hứa và các sự 
chuẩn bị. Đức Maria được mời gọi cưu mang Đấng mà nơi Người 
“tất cá sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thé" (C1 2,9). 
Lời phúc đáp thần linh cho vấn nạn của Mẹ: “Việc ấy sẽ xảy ra 
cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chóng?" (Lc 1,34) đã được 
đưa ra là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thân: “Thánh Thần sẽ 
ngự xuống trên bà” (Lc 1,35). 


485. Sứ vụ của Chúa Thánh Thần luôn luôn được kết hợp với sứ vụ 
của Chúa Con và quy hướng về sứ vụ của Chúa Con'?. Chúa Thánh 
Thần, là “Chúa và là Đấng ban sự sống”, được sai đến để thánh 
hoá cung lòng Đức Trinh Nữ Maria và làm cho Mẹ thụ thai một 
cách thân linh, khi tác động dé Me cuu mang Con vĩnh cửu của 
Chúa Cha trong nhân tính được đảm nhận từ nhân tính của Mẹ. 


486. Con Một của Chúa Cha, với tu cách một con người được thu 
thai trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, là “Đức Kitô”, nghĩa là 
Đấng được xúc dâu bằng Chúa Thánh Thần“, từ lúc khởi đầu su 
hiện hữu nhân loại của Người, mặc dù việc Người tỏ mình ra sẽ 
được thực hiện dán dân: cho các mục dóng'?, cho các đạo sĩ'”Š, cho 
ông Gioan Tẩy giá'"", cho các môn dé'?, Vì vậy, toàn bộ cuộc đời 
của Chúa Giêsu Kitô sẽ biểu lộ “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần 


!3 X. Ga 16,14-15. 

7^ X. Mt 1,20; Lc 1,35. 
P5 X. Lc 2,8-20. 

P6 X. Mt 2,1-12. 

17 X. Ga 1,31-34. 

128 X, Ga 2,11. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 155 


và quyền năng mà xúc dầu tấn phong Người” (Cv 10,38) nhu thé 
nào. 


IL. .. SINH BỞI BÀ MARIA ĐỒNG TRINH 
.. NATUS EX MARIA VIRGINE 


487. Những gì đức tin Công giáo tin về Mẹ Maria, đều đặt nón 
tảng trên những gì đức tin đó tin về Đức Kitô, nhưng những gì đức 
tin dạy về Mẹ Maria, lại làm sáng tỏ đức tin vào Đức Kitô. 


Đức Maria được tiền định 


488. “Thiên Chúa đã sai Con mình tới” (Gl 4,4), nhung dé tạo một 
thân xác” cho Người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác 
của một thụ tạo. Với mục đích ấy, từ muôn đời Thiên Chúa đã 
chọn, để làm Mẹ của Con mình, một người con gái Israel, một 
thiếu nữ Do Thái ở Nazareth miền Galilêa, “một trinh nữ đã đính 
hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dói vua Bavid, trinh nữ 
ấy tên là Maria” (Le 1,26-27): 

“Chúa Cha rất nhân từ đã muốn có sự ưng thuận của người Mẹ 

đã được tiền định, trước khi Chúa Con nhập thể, để như vậy, 

một người nữ đã mang đến sự chết như thế nào, thì một người 

nữ cũng sẽ mang lại sự sống như vậy”?, 


489. Suốt thời Cựu Ước, sứ vụ của Đức Maria đã được chuẩn bị bởi 
sứ vụ của những phụ nữ thánh thiện. Ngay từ đầu, là bà Evà: bất 
chấp sự bất tuân phục của mình, bà đã nhận được Lời Hứa rằng 
một hậu duệ của bà sẽ chiến tháng ma quy"! và Lời Hứa rằng bà 
sẽ là mẹ của tất cả chúng sinh”. Do lời hứa đó, bà Sara, mặc dù 
đã cao niên, vẫn thu thai một người con trai”. Trái với mọi niềm 
hy vọng nhân loại, Thiên Chúa đã chọn những gì bị coi như bất lực 
và yếu đuối ”° để chứng tỏ Ngài luôn trung tín với lời Ngài đã hứa: 
bà Anna, mẹ của tiên tri Samuel”, bà Bébóra, bà Ruth, bà 
Juditha, bà Esther và nhiều phụ nữ khác. Đức Maria “trổi vượt 
giữa những người khiêm hạ và nghèo hèn của Chúa, những người 
hy vọng và đón nhận ơn cứu độ từ nơi Ngài với lòng tin tưởng. 
Cuối cùng, sau sự trông đợi lâu dài Lời Chúa đã hứa, thời gian đã 


12 X. Dt 10,5. 

130 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 56: AAS 57 (1965) 60; x. Ibid., 61: AAS 57 
(1965) 63. 

BIX, St 3JI5. 

132 X. St 3,20. 

133 X. St 18,10-14; 211-2. 

4X 1Cr127. 

P5 X. 1 Sml. 


963 


722 


410 
145 


64 


2676, 2853 
2001 


411 


2011 
1077 


156 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


đến hồi viên mãn và một Nhiệm cuc mới đã bát đầu với Đức 
Maria, người Con Gái Sion cao trọng nhất”??. 


Vô nhiém nguyên tội 


490. Để làm Mẹ Đấng Cứu độ, Đức Maria “đã được Chúa ban cho 
các hồng ân xứng với nhiệm vu cao cả &y"?". Lúc Truyền tin, thiên 
thân Gabriel đã chào Me là “người đầy ơn phúc””Ẻ. Thật vậy, Me 
cán được hướng dán hoàn toàn bởi ân sủng của Thiên Chúa, để có 
thể đáp lại lời loan báo ơn gọi của mình bằng sự ưng thuận tự do 
của đức tin. 


491. Qua các thế kỷ, Hội Thánh đã ý thức rằng Đức Maria, vì được 
Thiên Chúa ban cho “đây ơn phác"??, nên được cứu chuộc ngay từ 
lúc tượng thai. Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội, do Đức Giáo Hoàng 
Piô IX công bố năm 1854, tuyên xung: 
“Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc đầu tiên tượng thai, bởi 
ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào công 
nghiệp của Đức Kitô Giêsu Đấng Cứu độ loài người, đã được gìn 
giữ tinh tuyên khói mọi vết nho của nguyên tói"! 9. 


492. Những ánh rạng ngời này của “một sự thánh thiện hoàn toàn 
độc nhất vô nhị”, đã được ban cho Mẹ “ngay từ lúc đầu tiên tượng 
thai", tất cả đều từ Đức Kitô mà đến với Me: Me đã “được cứu 
chuộc cách hết sức kỳ diệu nhờ xét đến công nghiệp Con Mẹ”!3, 
Chúa Cha đã “thi ân giáng phúc” cho Mẹ, hơn bất cứ thụ tạo nào 
khác, cho Mẹ “hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần, từ cõi 
trời, trong Đức Kitô” (Ep 1,3). Ngài “đã chon" Mẹ “trong Đức Kitô, 
trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Ngài”, Mẹ “trở 
nén tinh tuyển thánh thiện, nhờ tình thương của Ngài” (x. Ep 1,4). 


493. Các Giáo phụ thuộc truyền thống Đông phương gọi Mẹ Thiên 
Chúa là Đấng Toàn Thánh (Panaghia) và tôn vinh Mẹ là “Đấng 
không hề vương nhiễm một vết nhơ tội lỗi nào, như thể một tạo 
vật mới được Chúa Thánh Thần nắn đúc và tạo dung”. Nhờ ân 
sủng của Thiên Chúa, Đức Maria suốt đời vẫn tinh tuyén không hé 
phạm một tội riêng nào. 


136 CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 55: AAS 57 (1965) 59-60. 
137 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 56: AAS 57 (1965) 60. 

B8 X Le 128. 

19? X. Lc 1,28. 

^ DGH Pió IX, Tông sắc Ineffabilis Deus: DS 2803. 

7! CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 56: AAS 57 (1965) 60. 

142 Cb Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 53: AAS 57 (1965) 58. 

183 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 56: AAS 57 (1965) 60. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 157 


“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thân nói...” 


494. Khi được loan báo rằng, mặc dù không biết người nam, mình 
sẽ hạ sinh “Con Đấng Tối Cao”, bởi quyền năng Chúa Thánh 
Thân“, Đức Maria tin chắc chắn rằng, đối với Thiên Chúa, không 
có gì là không thể làm được, nên với “sự vâng phục của đức tin”!®, 
Mẹ đã trả lời: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm 
cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,37-38). Nhu vậy, khi nói lên sự 
ưng thuận của mình đối với lời Thiên Chúa, Đức Maria trở thành 
Mẹ Chúa Giêsu và với trọn tâm hồn, Mẹ chấp nhận ý định cứu độ 
của Thiên Chúa, mà không tội lỗi nào ngăn cản Mẹ, Mẹ tự hiến 
hoàn toàn cho con người và công trình của Con Mẹ, để, một cách 
tùy thuộc vào Người và cùng với Người, nhờ ân sủng của Thiên 
Chúa, Mẹ phục vụ máu nhiệm Cứu Chuộc “$. 

Thánh Iréné nói: “Nhờ vâng phục, Đức Mẹ đã trở nên nguyên 

nhân ơn cứu độ cho chính mình và cho toàn thể nhân loai"! ^". Từ 

đó, cùng với thánh nhân, nhiều Giáo phụ xưa cũng giảng dạy 

rằng: “Nút dây do sự bất tuân của bà Evà thắt lai, nay được gỡ 

ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria; điều mà trinh nữ Evà đã 

buộc lại do sự cứng lòng tin, Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ 

đức tin"; và so sánh với bà Evà, các ngài gọi Đức Maria là “Mẹ 

chúng sinh”, và rất thường quả quyết rằng: “Sự chết qua bà Evà, 

sự sống qua Đức Maria". 


Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 


495. Trong các sách Tin Mừng, Đức Maria được gọi là “Thân mẫu 
Chúa Giêsu” (Ga 2,1; 19,25)'”°. Cả trước khi Con Me chào đời, dưới 
sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thân, Mẹ đã được gọi là “Thân mẫu 
Chúa tôi” (Lc 1,43). Quả thật, Đấng mà Me đã cuu mang làm người 
bởi phép Chúa Thánh Thần, Đấng thật sự là Con Mẹ theo xác 
phàm, chính là Con vĩnh cửu của Chúa Cha, là Ngôi Hai trong Ba 
Ngôi chí thánh. Vì vậy, Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria thật sự 
là Mẹ Thiên Chúa (Theotobos)'°". 


14 X, Le 1,28-37. 

145 X, Rm 1,5. 

146 CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 56: AAS 57 (1965) 60-61. 

147 Thánh Iréné, Adversus haereses, 3, 22, 4: SC 211, 440 (PG 7, 959). 

148 X. Thánh Irênê, Adversus haereses, 3, 22, 4: SC 211, 442-444 (PG 7, 959-960). 
12 CÐ Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 56: AAS 57 (1965) 60-61. 

I9 X. Mt 13,55. 

35! X. CD Êphêsô, Epistula II Cyrilli Alexandrini ad Nestorium: DS 251. 


2617 


148 


966 


726 


466, 2677 


158 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su đồng trinh của Đức Maria 


496. Ngay trong các công thức đức tin đầu tiên”, Hội Thánh đã 
tuyên xưng rằng Chúa Giêsu được thu thai trong lòng Đức Trinh 
Nữ Maria là chỉ do quyền năng của Chúa Thánh Thân mà thôi, và 
Hội Thánh cũng khẳng định khía cạnh thể lý của biến cố này: 
Chúa Giêsu được thu thai “bởi Chúa Thánh Thần, không có mầm 
giống nam nhân””3, Các Giáo Phụ nhận ra việc thu thai đồng 
trinh là dấu chỉ của việc Con Thiên Chúa thật sự đã đến trong bản 
tính nhân loại như chúng ta. 
Thánh Ignatiô Antiôchia (đầu thế kỷ II) dạy: “Tôi đã nhận thấy 
anh em... xác tín rằng Chúa chúng ta, thật sự xuất thân từ dòng 
dói vua David theo xác phàm'”, là Con Thiên Chúa theo ý dinh 
và quyền năng Thiên Chúa”, Người đã thật sự được sinh ra bởi 
một trinh nữ;.. Nguoi đã thật sự chịu đóng dinh trong thân xác 
vì chúng ta, thời quan Phongxió Philatô... Người đã thật sự chịu 
khổ hình cũng nhu đã thật su sống lai” ”®, 
497. Các trình thuật Tin Mừng” hiểu việc thu thai đồng trinh như 
một công trình của Thiên Chúa, vượt quá mọi hiểu biết và mọi khả 
năng nhân loại ”Š: Thiên thần đã nói với ông Giuse về Đức Maria, 
hiền thê của ông rằng: “Người con bà cuu mang là do quyển năng 
Chúa Thánh Thân” (Mt 1,20). Hội Thánh nhận ra đây là việc thực 
hiện lời hứa của Thiên Chúa qua miệng tiên tri Isaia: “Này đây, 
Trinh Nữ sẽ thu thai và sinh hạ một con trai" (Is 7,14), theo bản 
Hy lạp của Mt 1,23. 


498. Đôi lúc, người ta lúng túng vì sự im lặng của Tin Mừng Marcô và 
các thư Tân Ước đối với việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Người ta 
cũng tự hỏi không biết đây có phải là huyền thoại hay là luận điểm thân 
học không chứng cớ lịch sử. Về vấn dé này, phải trả lời rằng: đức tin vào 
việc Me Maria thu thai Chúa Giêsu mà còn đồng trinh, đã bị người Do 
Thái và lương dân vô tín chống đối mãnh liệt, chế diễu hoặc hiểu sai”): 
đức tin đó không phát sinh từ huyền thoại ngoại giáo hoặc từ sự mô 
phỏng nào đó theo các ý tưởng đương thời. Ý nghĩa của biến cố này chỉ có 


1? X. DS 10-64. 

153 CD Latêranô (năm 649), Canon 3: DS 503. 

154 X. Rm 1,3. 

153 X, Ga 1,13. 

356 Thánh Ignatió Antiôchia, Epistula ad Smyrnaeos, 1-2: SC 10bis, 132-134 (Funk 1, 274-276). 

157 X. Mt 1,18-25; Lc 126-38. 

1358 X, Lc 1,34. 

159 X. Thánh Justinó, Dialogus cum Triphone ludaeo, 66-67: CA 2, 234-236 (PG 6, 628-629); 
Origiéné, Contra Celsum, 1,32: SC 132, 162-164 (PG 8, 720-724); Ibid., 1, 69: SC 132, 270 
(PG 8,788-789). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 159 


thể hiểu được nhờ đức tin, khi nhìn biến cố đó “trong sự nối kết chính các 
mâu nhiệm với nhau”!®, nghĩa là trong toàn bộ các mầu nhiệm của Đức 
Kitô, từ việc Nhập Thể cho đến cuộc Vượt Qua của Người. Thánh Ignatiô 
Antiôchia đã nêu rõ sự nối kết này: “Thủ lãnh thế gian không hề biết 
đến việc Đức Maria đồng trinh, việc Mẹ sinh con cũng như việc Chúa chịu 
chết: ba mầu nhiệm này thật vẻ vang nhưng đã được Thiên Chúa âm 
thám thực hién"!8!, 


Đức Maria “trọn đời đồng trinh" 


499. Việc suy niệm sâu xa hơn trong đức tin về việc Đức Maria 
đồng trinh mà làm mẹ, đã đưa Hội Thánh đến chỗ tuyên xưng Đức 
Maria thật sự và tron đời đồng trinh”, cá trong khi sinh hạ Con 
Thiên Chúa làm người”. Thật vậy, việc sinh hạ Đức Kitô “không 
làm suy giảm nhưng thánh hiến sự trinh khiết vẹn toàn” của 
Me'*. Phụng vụ của Hội Thánh tôn vinh Mẹ là Aeiparthenos, 
“Đấng tron đời đồng trinh". 


500. Về điều này, đôi khi người ta phản đối rằng Thánh Kinh có nhắc 
đến các anh em và chi em của Chúa Giêsu'°°. Hội Thánh vẫn luôn hiểu 
rằng những đoạn văn này không hề ám chỉ những người con khác của 
Đức Trinh Nữ Maria: ông Giacôbê và ông Giuse, “anh em của Chúa Giêsu” 
(Mt 13,55), thật ra là con của một bà Maria nào đó là môn đệ của Đức 
Kitó!5", bà này được cẩn thận phân biệt là “bà Maria khác" (Mt 28,1). Đây 
là những người anh em bà con họ hàng gần, theo như cách nói quen dùng 
trong Cựu Ước %6. 


501. Chúa Giêsu là người Con duy nhất của Đức Maria. Nhưng tình 
mẫu tử thiêng liêng của Me*? trải rộng cho hết mọi người đã được 
Chúa Giêsu đến cứu độ. “Ngudi Con mà Me sinh ra, Thiên Chúa đã 
đặt làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc (Rm 8,29), tức là các 
tín hữu, mà Mẹ đã cộng tác vào việc sinh hạ và dạy dỗ họ với tình 
yêu từ mẫu”!”, 


1? CD Vaticanô I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 4: DS 3016. 

19! Thánh Ignatió Antiôchia, Epistula ad Ephesos, 19,1: SC 10bis, 74 (Funk 1, 228); x. 1 Cr 2,8. 

1 X. CD Constantinópóli II, Sess. 8a, Canon 6: DS 427. 

165 X. Thánh Lêô Cá, Tomus ad Flavianum: DS 291; Ibid.: DS 294; Pelagius I, Epistula Humani 
Generis: DS 442; CD Latéranó, Canon 3: DS 503; CD Tôlêđô XVI, : DS 571; DGH Phaolô 
IV, Tóng hién Cum quorumdam hominum: DS 1880. 

! CD Vaticanó II, Hiến ché tín I$ Lumen gentium, 57: AAS 57 (1965) 61. 

165 CD Vaticanó II, Hiến ché tín I$ Lumen gentium, 52: AAS 57 (1965) 58. 

166 X. Mc 3,31-35; 6,3; 1 Cr 9,5; GI 1,19. 

187 X. Mt 27,56. 

168 X. St 13,8; 14,16; 29,15 v.v.... 

16 X. Ga 19,26-27; Kh 12,17. 

! CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 63: AAS 57 (1965) 64. 


90 


2717 


969 


970 


90 


422 


359 


1265 


160 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Chức năng làm Me đồng trinh của Đức Maria trong kế 
hoạch của Thiên Chúa 


B02. Cái nhìn của đức tin, liên kết với toàn bộ Mạc Khải, có thể 
khám phá ra những lý do huyền nhiệm mà vì đó, Thiên Chúa, 
trong kế hoạch cứu độ của Ngài, đã muốn Con của Ngài sinh ra bởi 
một trinh nữ. Những lý do này liên quan đến Ngôi Vị và sứ vụ cứu 
chuộc của Đức Kitô, cũng như đến việc Đức Maria chấp nhận góp 
phần vào sứ vụ này vì tất cả mọi người. 


503. Sự đồng trinh của Đức Maria cho thấy mầu nhiệm Nhập Thể tuyệt 
đối do Thiên Chúa khởi xướng. Chúa Giêsu chỉ có Thiên Chúa là Cha.!"! 
“Không bao giờ Người tách khỏi Chúa Cha vì con người mà Người đã đảm 
nhận... Một mình Người vừa là Con Thiên Chúa vừa là Con Người. Xét về 
mặt bán tính, Người là Con của Chúa Cha trên trời theo thần tính, là 
Con của Đức Maria theo nhân tính; nhưng thật sự Người là Con Thiên 
Chúa trong hai bán tính”!”. 


504. Chúa Giêsu được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi phép 
Chúa Thánh Thần, bởi vi Người là Adam mới"”, người khởi đầu công 
trình tạo dựng mới: “Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn 
người thứ hai thi từ trời mà đến” (1 Cr 15,47). Ngay từ lúc Người được thụ 
thai, nhân tính Đức Kitô đã tràn dáy Thần Khí, vì Thiên Chúa “ban 
Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn” (Ga 3,34). “Từ nguồn sung mãn của 
Người”, của Đấng là đâu của nhân loại được cứu chuộc''* mà “chúng ta đã 
lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác" (Ga 1,16). 


505. Chúa Giêsu, Ađam mới, qua việc Người được thụ thai trong cung 
lòng đồng trinh, đã khởi đầu cuộc sinh ha mới của những người được 
nhận làm nghĩa tử trong Chúa Thánh Thần nhờ đức tin. “Việc ấy sẽ xảy 
ra cách nào ?" (Lc 1,34)”. Việc tham dự vào sự sống thần linh là điều 
“không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do 
ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa” (Ga 1,13). Sự sống 
mới này được đón nhận cách trinh khiết, bởi vì nó được tặng ban cho con 
người, hoàn toàn do bởi Chúa Thánh Thần. Ý nghĩa phu thê của ơn gọi 
của con người đến với Thiên Chúa! được thực hiện cách trọn hảo trong 
chức năng làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. 


71 X. Lc 2,48-49. 

172 CD Frioul (năm 796 hoặc 797), : DS 619. 
15 X. 1 Cr 1545. 

14 X, C] 1,18. 

15 X, Ga 3,9. 

7$ X 2 Cr 11,2. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 161 


506. Đức Maria là một Trinh Nữ, bởi vì sự đồng trinh của Me là đấu chỉ 
đức tin của Mẹ, một đức tin không pha trộn chút nghi ngờ nào” và là 
dấu chi sự tự hiến trọn vẹn của Me cho thánh ý Thiên Chúa’. Chính 
nhờ đức tin mà Đức Maria trở thành Mẹ Đấng Cứu độ: “Đức Maria thật 
là diễm phúc vì Mẹ đã tin vào Đức Kitô hơn là vì Mẹ đã cưu mang thân 
xác Nguoi"! ?, 

507. Đức Maria vừa là Trinh Nữ vừa là Me, bởi vì Me là hinh ánh của 
Hội Thánh, là su thé hiện toàn hảo nhất của Hội Thánh’. “Nhờ đón 
nhận lời Thiên Chúa cách trung thành, Hội Thánh được làm Mẹ: thật 
vậy, nhờ việc rao giảng và ban Phép Rửa, Hội Thánh sinh hạ những 
người con, được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, và được sinh ra bởi Thiên 
Chúa, để sống đời sống mới và bất tử. Và Hội Thánh là Trinh Nữ, bởi đã 
gìn giữ cách toàn ven và tinh tuyển lòng tin vào Đức Phu Quán"!?!, 


TÓM LƯỢC 


508. Trong số các con cháu bà Evà, Thiên Chúa đã chon Đức 
Trinh Nữ Maria làm Me cáa Con Ngài. Me *dáy ơn phúc”, là “hoa 
trái tuyệt vòi nhất của công trình Cứu chuóc"?, Ngay từ lúc đầu 
tiên khi duoc thu thai, Me đã được gìn giữ tỉnh tuyên khói vét nho 
nguyên tội và suốt đời Me, Me ván luôn tinh tuyón khóng hé pham 
mót tói riéng nào. 

509. Đức Maria thật su là “Mẹ Thiên Chúa” vi là Mẹ của Con vinh 
cứu của Thiên Chúa, đã làm người, Đống cũng chính là Thiền 
Chúa. 


510. Đức Maria “uẫn còn đồng trinh khi thu thai Con minh, đồng 
trinh khi sinh Con, đông trinh khi bóng dm Người, đồng trinh khi 
cho Người bú móm, là người mẹ đồng trinh, vinh vin đồng 
trinh”: Mẹ là “nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38) bằng toàn bộ hữu thể 
của minh. 


511. Đức Trinh Nữ Maria đã cộng tác vào “uiệc cứu độ nhân loạt 
bằng đức tin và lòng tuân phục tự do”°“ Me đã nói lén lời ưng 


177 X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 63: AAS 57 (1965) 64. 

18 X. 1 Cr 7,34-35. 

1 Thánh Augustin, De sancta virginitate 3, 3: CSEL 41, 237( PG 40, 398). 

19? X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 63: AAS 57 (1965) 64. 

!8! CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 64: AAS 57 (1965) 64. 

182 X. CD Vaticanô IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 103: AAS 56 (1964) 125. 
183 Thánh Augustinó, Sermo 186, 1: PL 38, 999. 

CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 56: AAS 57 (1965) 60. 


148, 1814 


967 


149 


1163 


426, 561 


162 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


thuận của minh “thay cho toàn thé bản tính nhân logi”. Nhờ su 
váng phuc của minh, Me dà trở thành bà Evà mới, là Me của 
chüng sinh. 


Paragraphus 3 
Mysteria vitae Christi 


512. Khi dé cập đến cuộc đời Đức Kitô, Tín biểu chi nói về các mầu 
nhiệm Nhập Thể (được thụ thai và ra đời) và Vượt Qua (chịu khổ 
nạn, chịu đóng dinh vào thập giá, chịu chết, chịu mai táng, xuống 
ngục tổ tông, sống lại, và lên trời). Tín biểu không nói gì cách 
minh nhiên về các máu nhiệm của cuộc đời ẩn dật và công khai 
của Chúa Giêsu; tuy nhiên, các đề mục đức tin liên quan đến việc 
Nhập Thé và cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, lại làm sáng tó toàn 
bộ cuộc đời trần thế của Người. “Tất cả những việc Chúa Giêsu làm 
và những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước 
lên trời” (Cv 1,1-2), cán phải được nhìn xem dưới ánh sáng các mầu 
nhiệm Giáng Sinh và Phục Sinh. 


513. Tùy theo hoàn cảnh, việc day giáo lý sẽ trình bày tất cả sự 
phong phú của các mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Ở đây, chúng tôi 
chỉ nêu lên một số yếu tố chung cho tất cả mọi mầu nhiệm của 
cuộc đời của Người (D, rồi sau đó phác hoạ các mầu nhiệm chính 
yếu trong cuộc đời ẩn dật (II) và công khai (III) của Chúa Giêsu. 


I. CẢ CUỘC ĐỜI ĐỨC KITÓ LÀ MỘT MẦU NHIÉM 
TOTA VITA CHRISTI MYSTERIUM EST 


B14. Có nhiều điều liên quan đến Chúa Giêsu mà loài người tò mò 
muốn biết, nhưng lại không được các sách Tin Mừng nói đến. Tin 
Mừng hầu như không nói gì về cuộc sống của Người ở Nazareth, và 
một phần lớn cuộc đời công khai của Người cũng không được kể 
lai^9, Những gi đã được viết ra trong các Tin Mừng, được kể lại là 
“để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và 
để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20,31). 


185 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 30, a. 1, c: Ed. Leon. 11, 315. 
186 X. Ga 20,30. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 163 


B15. Các sách Tin Mừng đã được viết ra bởi những người trong số 
những người đầu tiên dà có đức tin", và muốn cho những người 
khác được tham dự vào đức tin đó. Đã được biết Chúa Giêsu là ai 
trong đức tin, họ có thể thấy và chỉ cho người khác thấy những 
dấu tích của mầu nhiệm của Người trong suốt cuộc đời trần thế của 
Người. Từ những mảnh tá quấn thân ngày Người Giáng Sinh”, 
cho đến chút giấm lúc Người chịu khổ hình”, và tấm khán liệm 
ngày Người Phục Sinh, mọi sự trong cuộc đời Chúa Giêsu đều là 
dấu chỉ của mầu nhiệm của Người. Qua những cử chỉ, những phép 
lạ, những lời nói của Người, Người mạc khải “nơi Người, tất cả sự 
viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thé" (C1 2,9). Nhu vậy, 
nhân tính của Người xuất hiện như một “bí tích”, nghĩa là, một dấu 
chỉ và dụng cụ của thần tính của Người, và của ơn cứu độ mà 
Người mang lại: những gì hữu hình trong cuộc đời trần thế của 
Người, dẫn chúng ta đến với mầu nhiệm vô hình, là địa vị làm Con 
Thiên Chúa của Người và sứ vụ cứu chuộc của Người. 


Những nét chung của các mầu nhiệm của Chúa Giêsu 


516. Cả cuộc đời của Đức Kitô là một Mac khái về Chúa Cha: 
những lời Người nói, những việc Người làm, những lúc Người im 
lặng, những đau khổ Người chịu, cách thế Người sống và giảng 
dạy. Chúa Giêsu có thé nói: “Ai thấy Tháy là thấy Chúa Cha” 
(Ga 14,9), và Chúa Cha nói: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta 
tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35). Vì Chúa chúng ta 
đã làm người dé chu toàn thánh ý của Chúa Cha””, nên ngay cả 
những điểm nhỏ nhặt nhất trong các mầu nhiệm của Người đều 
biểu lộ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng 
ta". 


517. Cả cuộc đời của Đức Kitô là một máu nhiệm Cứu chuóc. On 
Cứu chuộc đến với chúng ta trước hết nhờ Máu Người đổ ra trên 
thập giá'?, nhưng máu nhiệm này được thực hiện qua cả cuộc đời 
Đức Kitô: ngay trong việc Người Nhập Thể, Người đã trở nên 
nghèo để lấy cái nghèo của Người mà làm cho chúng ta nên giàu 
có"; trong cuộc sống ẩn dật, Người vâng phuc? để sửa lại sự bất 


187 X. Mc 1,1; Ga 21,24. 

188 X Lc 2,7. 

19 X. Mt 27,48. 

19 X, Ga 20,7. 

P?! X. Dt 105-7. 

12 X. 1 Ga 49. 

13 X. Ep 1,7; Cl 1,13-14 (Vulgata); 1 Pr 1,18-19. 
194 X.2Cr 89. 

95 X. Lc 2,51. 


126 


609, 774 


477 


65 


2708 


606 
1115 


668, 2748 


793 
602 


1085 


459 
359 
2607 


164 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


phục tùng của chúng ta; khi giảng dạy, lời Người nói thanh tẩy 
những người nghe": khi chữa bệnh và trừ quỷ, “Người đã mang 
lấy các tật nguyễn của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” 
(Mt 8,17); khi phuc sinh, Người làm cho chúng ta được nên công 
chính”’®. 


518. Cả cuộc đời của Đức Kitô là một máu nhiệm Quy tu: tất cả 
những gì Chúa Giêsu đã làm, đã nói, và đã chịu đau khổ, đều có 
mục đích là để phục hồi con người sa ngã về lại ơn gọi đầu tiên của 
họ: 
“Khi nhập thể và làm người, Đức Kitô đã quy tụ nơi mình lịch sử 
lâu dài của nhân loại, và đã đem lại ơn cứu độ cho chúng ta theo 
con đường tắt, để những gì xưa kia chúng ta đã mất nơi Adam, 
tức là không còn là hình ảnh và giống như Thiên Chúa nữa, thì 
nay chúng ta được nhận lại trong Đức Kitô Giésu"?? “Chính vì 
thế Đức Kitô đã trải qua mọi tuổi đời, để cho mọi người lại được 
hiệp thông với Thiên Chúa”? 


Chúng ta hiệp thông với các mầu nhiệm của Chúa Giêsu 


519. Mọi sự phong phú của Đức Kitô là dành cho mọi người và là 
tài sản của mọi người””'. Đức Kitô không sóng cho bản thân Người, 
nhưng cho chúng ta, từ lúc Người nhập thể “vì loài người chúng ta 
và để cứu độ chúng ta""?, cho đến khi Người chịu chết “vì tội lỗi 
chúng ta" (1 Cr 15,3) và sống lại “để chúng ta được nên công 
chính” (Rm 4,25). Cả bây giờ nữa, Người vẫn là trạng sư của chúng 
ta “trước mặt Chúa Cha” (1 Ga 2,1), “vì Người hằng sống để chuyển 
câu” cho chúng ta (Dt 7,25). Với tất cả những gi Người đã sóng và 
đã chịu đựng một lần cho mãi mãi vì chúng ta, giờ đây Người luôn 
hiện diện “trước mặt Thiên Chúa chuyển câu cho chúng ta” 
(Dt 9,24) đến muôn đời. 


520. Trong cả cuộc đời của Người, Chúa Giêsu tổ mình là máu mực 
của chúng ta??: chính Người là “con người hoàn háo"?^, Người mời 
gọi chúng ta trở nên môn đệ của Người và bước đi theo Người; qua 


196 X Ga 15,3. 

1? X. Is 5344. 

8 x. Rm 425. 

! Thánh Iréné, Adversus haereses, 3, 18, 1: SC 211, 342-344 (PG 7, 932). 

29 Thánh lrênê, Adversus haereses, 3, 18, 7: SC 211, 366 (PG 7, 937); x. Id., Adversus haereses, 
2, 22, 4: SC 294, 220-222 (PG 7, 784). 

?! X, DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Redemptor hominis, 11: AAS 71 (1979) 278. 

?? Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 

?8 X. Rm 15,5; P12,5. 

? CD Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et Spes, 38: AAS 58 (1966) 1055. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 165 


việc tự hạ của Người, Người ban cho chúng ta một gương mẫu để 
bắt chước”"” ; qua việc cầu nguyện của Người, Người lôi kéo chúng 
ta cầu nguyện ””: qua sự nghèo khó của Người, Người kêu gọi chúng 
ta tự nguyện chido nhận su thiếu thốn và những cơn bách hai?"", 


521. Tất cả những gì chính Người đã sống, Đức Kitô làm cho 
chúng ta được sống những điều đó trong Người, và Người sống 
những điều đó trong chúng ta. “Khi nhập thể, Con Thiên Chúa 
một cách nào đó đã nên một với mọi người””. Chúng ta được kêu 
gọi nên một với Người; chính Người làm cho chúng ta, với tư cách 
là những chi thể của Thân Thể Người, được hiệp thông với những 
gì Người đã sống trong thân thể Người vì chúng ta và nên như 
mẫu mực cho chúng ta: 
Chúng ta phải tiếp nối và hoàn thành nơi bản thân chúng ta các 
giai đoạn của cuộc đời Chúa Giêsu và các máu nhiệm của Người, 
và thường xuyên cầu xin... để Người hoàn tất và kiện toàn những 
điều ấy trong chúng ta và trong toàn thể Hội Thánh Người... Vì 
Con Thiên Chúa có ý truyền thông, mở rộng và tiếp tục các mầu 
nhiệm của Người trong chúng ta và trong toàn thể Hội Thánh 
Người,.. hoặc bằng các ân sủng Người quyết định ban cho chúng 
ta hoặc bằng những hiệu quả Người muốn thực hiện nơi chúng ta 
qua các mầu nhiệm ấy. Bằng cách này, Người muốn hoàn tất các 
máu nhiệm của Người trong chúng ta??? 


II. CÁC MÁU NHIÉM CỦA THỜI THƠ ẤU 
VÀ CỦA QUÃNG ĐỜI ÁN DẬT CỦA CHÚA GIÊSU 
MYSTERIA INFANTIAE ET VITAE 0CCULTAE IESU 


Những sự chuẩn bị 


522. Việc Con Thiên Chúa ngự đến trong thé gian là một biến cố 
hết sức trọng đại, đến độ Thiên Chúa đã muốn chuẩn bị cho biến 
cố đó qua nhiều thế kỷ. Các nghi thức và các hy lễ, các hình ảnh 
và các biểu tượng của “Giao Ước Cũ”””, tất cả đều được Thiên Chúa 
làm cho hội tụ trong Đức Kitô: Chính Ngài loan báo Đức Kitô qua 
miệng các Tiên tri kế tiếp nhau ở Israel. Ngoài ra, Ngài còn khơi 


55 X. Ga 13,15. 

96 X. Lc 11,1. 

90 X. Mt 5,11-12. 

208 CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et Spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 

? Thánh Gioan Eudes, Le royaume de Jésus, 3,4: Oeuvres complétes, v.1 (Vannes 1905) 310- 
311. 

210 X. Dt 9,15. 


2715 
1391 


711, 762 


712-720 


1171 


437 
2443 


166 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


dậy trong tâm hồn các người ngoai giáo một sự chờ doi chua rõ 
ràng việc Con Thiên Chúa ngự đến. 


523. Thánh Gioan Tẩy Giá là vị Tiền Hô trực tiếp của Chúa”, đã 
được sai đến dé dọn đường”. Thánh nhân là “ngôn sứ của Đấng 
Tối Cao” (Lc 1,76), trôi vượt tất cá mọi Tiên tri”, và là vị Tiên tri 
cuối cùng”. Thánh nhân khởi đầu Tin Mừng””; ngay từ trong lòng 
me đã đón chào Đức Kitô đến”'°, và tìm thấy niềm vui trong việc 
được làm “bạn của chú rể” (Ga 3,29), Đấng mà thánh nhân chỉ cho 
biết là Chiên “Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). 
Thánh nhân đi trước Chúa Giêsu trong “thần trí và quyền năng 
của ngôn sứ Elia" (Lc 1,17), và làm chứng cho Người bằng lời rao 
giảng của mình, bằng phép rửa thống hối của mình và cuối cùng 
bằng cuộc tử đạo của mình”””. 


524. Mỗi năm khi cử hành phụng vu Mùa Vọng, Hội Thánh thé 
hiện lại niềm mong đợi Đấng Messia: khi hiệp thông với sự chuẩn 
bị lâu dài để đón Đấng Cứu độ ngự đến lần thứ nhất, các tín hữu 
canh tân lòng sốt sáng đón chờ Người ngự đến lần thứ hai”. Khi 
mừng sinh nhật và cuộc tử đạo của vị Tiền Hô, Hội Thánh hợp nhất 
với ước nguyện của thánh nhân: “Đức Kitô phải nổi bật lên, còn tôi 
phải lu mờ di" (Ga 3,30). 


Mầu nhiệm Giáng Sinh 


525. Chúa Giêsu đã ra đời trong cánh bán hàn của chuồng bò lừa, 
trong một gia đình nghèo”; các mục đồng chất phác là những 
chứng nhân đầu tiên của biến cố. Chính trong cảnh nghèo hèn này 
mà vinh quang thiên quốc được tỏ lộ”. Hội Thánh không ngừng 
hoan hỉ hát mừng vinh quang đêm ấy: 
“Hôm nay Đức Trinh Nữ sinh hạ Đấng Hằng Hữu, và thế gian 
dâng tặng hang đá cho Đấng Chí Tôn. Các Thiên thần cùng với 
các mục đồng tôn vinh Người, các đạo sĩ tiến bước theo ánh sao: 
bởi vì một Hài Nhi bé nhỏ, là Thiên Chúa vĩnh cửu, đã được sinh 
ra cho chúng mne 


?H X, Cv 13224. 

22 X Mt 33. 

2B X. Lc 7,26. 

?4 X. Mt 11,13. 

215 X, Cv 1,22; Lc 16,16. 
216 X Lc 141. 

27 X. Mc 6,17-29. 

288 X, Kh 22,17. 

?? X. Lc 2,6-7. 

22 X. Lc 2,8-20. 

21 Thánh Rômanô Mêlôđô, Kontakion, 10, In diem Nativitatis Christi, Prooemium: SC 110, 50. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 167 


B26. “Trở nên trẻ nhỏ” trong tương quan với Thiên Chúa là điều 
kiện để vào Nước Trời””; để được vậy, cân phải tự hạ””, phải trở 
nên bé mọn; hơn nữa, còn phải “được sinh ra một lần nữa bởi ơn 
trên” (Ga 3,7), được sinh ra từ Thiên Chúa”! để trở nén con cái 
Thiên Chúa”. Màu nhiệm Giáng Sinh được thực hiện nơi chúng ta 
khi Đức Kitô “được thành hình” nơi chúng ta”. Việc Giáng Sinh 
của Chúa Giêsu là mầu nhiệm của “việc trao đổi kỳ diệu” này: 
“Cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu! Đấng Tạo Hoá của nhân loại, 
nhận lấy một thân xác có linh hôn, kháng hạ sinh bởi một 
Trinh Nữ; khi làm người mà chẳng cần mâm giống nam nhân, 
Người đã rộng ban cho chúng ta thần tính của Người”””. 


Các mầu nhiệm của thời thơ ấu của Chúa Giêsu 


B27. Việc cốt bì cho Chúa Giêsu, ngày thứ tám sau khi Người ra 
đời”°, là dấu chỉ việc Người được tháp nhập vào dòng dõi của tổ 
phụ Abraham, vào dân của Giao Ước, là dấu chỉ sự suy phục Lễ 
luật của Người””, của việc Người đến với phụng tự Israel, nền 
phụng tự mà Người sẽ tham dự suốt đời Người. Dấu chỉ này báo 
trước “phép cắt bì của Đức Kitô”, tức là bí tích Rửa Tội”. 


528. Hiển Linh là sự tô minh ra của Chúa Giêsu, như Đấng Messia 
của Israel, là Con Thiên Chúa, và là Đấng Cứu Độ trần gian. Cùng 
với việc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordanó và với tiệc cưới 
Cana”, lễ này mừng kính việc “các dao si" từ phương Đông đến 
thờ lay Chúa Giêsu”. Nơi các “đạo si" này, là đại diện cho các tôn 
giáo lương dân lân cận, Tin Mừng nhận ra những hoa quả đầu mùa 
của các dân tộc sẽ đón nhận Tin Mừng cứu độ nhờ mầu nhiệm 
Nhập Thể. Việc các đạo sĩ đến Giêrusalem để bái lạy Vua dân Do 
Thái”? cho thấy các vị ấy đến Israel, dưới ánh sáng tiên báo Đấng 


?? X. Mt 18,3-4. 

93 X. Mt 23,12. 

?^ X. Ga 1,13. 

95 X, Ga 1,12. 

226 X, GI 4,19. 

?7 X. Lễ trong kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Điệp Ca Kinh Chiéu I và II: Các Giờ Kinh 
Phung Vu, editio typica, v.1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 385 và 397. 

Peu Le 2,21. 

?9 X, Gl 4,4. 

230 X, C] 2,11-13. 

3I X, Lễ trong mừng Chúa Hiển Linh, Điệp Ca kinh “Magnificat”, Kinh Chiều II: Các Giờ Kinh 
Phung Vu, editio typica, v.1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 465. 

22? X, Mt 2,1. 

33 X, Mt 2,2. 


460 


580 
1214 


439 


711-716 
122 


583 


439 


614 


574 


168 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Messia của ngôi sao Đavid”, để tìm kiếm Đấng sé là vua của các 
dân tộc””. Việc họ đến có nghĩa là các dân ngoại chỉ có thể gặp 
được Chúa Giêsu và thờ lạy Người là Con Thiên Chúa và là Đấng 
Cứu độ trần gian, bằng cách hướng vé dân Do Thái” và nhờ dân 
ấy mà lãnh nhận lời hứa về Đấng Messia như đã được ghi chép 
trong Cựu Ước”. Cuộc Hiển Linh cho thấy đông đảo dán ngoai 
được gia nhập vào gia đình của các Tổ Phụ””, và được hưởng 
“phẩm giá của Israel”. 


529. Việc dáng Chúa Giêsu vào Đền tho?" cho thấy Người có tu 
cách là “con đầu lòng” thuộc về Thiên Chúa như sở hữu riêng của 
Ngài””'. Cùng với ông Simêon và bà Anna, toàn thé dân Israel đến 
gặp gỡ Đấng Cứu Độ mà họ trông chờ (truyền thống Byzantin gọi 
biến cố này như vậy). Chúa Giêsu được nhìn nhận là Đấng Messia 
được mong đợi đã quá lâu, là “ánh sáng muôn dân”, là “vinh quang 
của Israel”, nhưng cũng là “dấu hiệu cho người đời chống báng". 
Lưỡi gươm của đau khổ được tiên báo cho Đức Maria, loan báo một 
việc dâng hiến khác, hoàn hảo và duy nhất, là việc dâng hiến trên 
thập giá, việc dâng hiến này sẽ mang lại ơn cứu độ mà Thiên 
Chúa “đã dành sẵn cho muôn dán". 


530. Việc trốn sang Ai Cập và sự kiện tàn sát trẻ vô tội”? cho thấy 
sự chống đối của bóng tối đối với ánh sáng: “Người đã đến nhà 
mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Cả cuộc 
đời của Đức Kitô sẽ được ghi dấu bằng sự bách hại. Những ai thuộc 
về Người, đều tham dự vào điều đó với Người”. Việc Người rời bỏ 
Ai Cập để trở vé?* gợi nhớ cuộc Xuất Hành” và giới thiệu Chúa 
Giêsu là Đấng giải phóng tối hậu. 


2 A^ *^ ~ Nw. T7 ^ ^ *^ 
Các máu nhiệm của quãng đời ân dát của Chúa Giêsu 


B31. Phần lớn cuộc đời Người, Chúa Giêsu đã chia sẻ thân phận 
của đại đa số con người: một cuộc sống thường ngày không có vẻ 


234 X. Ds 24,17; Kh 22,16. 

235 X. Ds 24,17-19. 

236 X. Ga 422. 

?7 X. Mt 24-6. 

?38 X. Thánh Léó Cá, Sermo 33,3: CCL 138, 173 (PL 54, 242). 

?9? Canh thức Vượt Qua, Lời nguyện sau bài đọc thứ III: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 277. 

20 X. Lc 222-39. 

2? X. Xh 13,12-13. 

?2 X. Mt 2,13-18. 

#3 X. Ga 15,20. 

?4 X. Mt 2,15. 

?5 X. Os 11,1. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 169 


cao trọng nào, một cuộc sống lao động tay chân, một cuộc sống suy 
phục Luật Thiên Chúa trong Do Thái giáo ”°, một cuộc sống trong 
cộng đoàn. Về toàn bộ quãng đời này, chúng ta được mạc khải là 
Chúa Giêsu đã vâng phuc cha mẹ Người”” và “ngày càng thêm 
khôn ngoan, thêm cao lớn, và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa 
và người ta" (Lc 2,52). 


532. Sự vâng phuc của Chúa Giêsu đối với Mẹ Người và cha nuôi 
của Người là chu toàn cách trọn hảo điều răn thứ tư. Sự vâng phục 
ở trần gian là hình ảnh của sự vâng phục con thảo của Người đối 
với Cha trên trời của Người. Việc Chúa Giêsu hằng ngày vâng 
phục thánh Giuse và Mẹ Maria loan báo và tham dự trước vào sự 
tuân phục của lời cầu nguyện trong vườn Cây Dầu: “Xin đừng cho ý 
con thé hiện..” (Lc 22,42). Sự vâng phục của Đức Kitô trong các 
hoàn cảnh thường ngày của cuộc đời ẩn dật đã khởi đầu công trình 
tái tạo những gi mà ông Adam đã phá huy vi bất tuân””?. 


533. Cuộc đời ẩn dật ở Nazareth cho phép mọi người hiệp thông 

với Chúa Giêsu qua những lối sống thông thường nhất: 
“Ngôi nhà Nazareth là mái trường nơi chúng ta bắt đầu học về 
cuộc đời Chúa Giêsu; đây là trường dạy Tin Mừng. Trước hết là 
bài học về thinh lặng. Ước gì chúng ta biết quý chuộng sự thinh 
lặng, vì đó là bầu khí tuyệt vời và tối cần cho tâm hồn... Kế đến 
là bài học về đời sóng gia đình: Ước gi Nazareth dạy chúng ta 
biết gia đình là gì, sự hiệp thông tình yêu của gia đình là gì, vẻ 
đẹp quan trọng và bừng sáng của gia đình là gì, tính chất thánh 
thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình là gì... Sau cùng là bài 
học về lao động. Ôi Nazareth, ngôi nhà của “Con bác thợ móc", 
chính tại đây, chúng ta muốn hiểu biết và dé cao bổn phán lao 
động của con người, tuy nhọc nhằn nhưng đem lại ơn cứu chuộc... 
Sau hết, tại đây chúng tôi muốn chào mừng mọi người lao động 
trên toàn thế giới, và chỉ cho họ một mẫu mực vĩ đại, là người 
anh thần linh của họ?”®. 


534. Việc tim thấy Chúa Giêsu trong Đền thờ” là biến cố duy 
nhất phá võ sự im lặng của các sách Tin Mừng về những năm 
tháng ẩn dật của Chúa Giêsu. Ở đây, Chúa Giêsu cho chúng ta 
thoáng thấy mầu nhiệm của sự tận hiến của Người cho sứ vụ xuất 
phát từ tư cách làm Con Thiên Chúa của Người. “Cha mẹ không 


%6 X. Gl 44. 

A X, Le 2,51. 

%8 X. Rm 5,19. 

?? DGH Phaoló VI, Homilia in templo Annuntiationis beatae Mariae Virginis in Nazareth (5-1- 
1964): AAS 56 (1964) 167-168. 

?? X. Lc 241-52. 


2427 


2214-2220 


612 


2717 


2204 


2427 


583 
2599 


964 


719-720 


701 


438 


606 


1224 


444 
727 


170 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


biết là con có bón phán ở nhà của Cha con sao?" (Lc 2,49) Đức 
Maria và thánh Giuse “không hiểu” lời này, nhưng đón nhận lời ấy 
trong đức tin, và Đức Maria “hằng ghi nhớ những điều ấy trong 
lòng”, suốt những năm dài Chúa Giêsu ẩn mình trong sự thinh 
lặng của cuộc đời bình thường. 


II. CÁC MẦU NHIỆM 
CỦA QUÃNG ĐỜI CÔNG KHAI CỦA CHÚA GIÊSU 
MYSTERIA VITAE PUBLICAE IESU 


Chúa Giêsu chịu phép rửa 


535. Chúa Giêsu khởi đầu” quãng đời công khai bằng việc Người 
chịu phép rửa của ông Gioan tại sông Giođan””. Ông Gioan rao 
giảng “phép rửa tỏ lòng thống hối để được ơn tha tội” (Lc 3,3). 
Đông đảo những người tội lỗi, thu thuế, binh lính””, Pharisêu và 
Sađoc””*, cùng những có gái diém??, đến xin ông làm phép rửa. 
“Bấy giờ Chúa Giêsu đến”. Vị Tẩy Giả ngần ngại, nhưng Chúa 
Giêsu yêu câu: Người chịu phép rửa. Lúc đó, Chúa Thánh Thần, lấy 
hình chim bồ câu, ngự xuống trên Chúa Giêsu, và có tiếng phán từ 
trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mt 3,13-17). Đây là việc Chúa 
Giêsu tỏ mình ra (“Hiển Linh”) với tư cách là Đấng Messia của 
Israel và là Con Thiên Chúa. 


536. Phép Rửa của Chúa Giêsu, về phần Người, là sự chấp nhận và 
khởi đầu sứ vụ của Người, với tư cách là Người Tôi Trung Đau Khổ. 
Người chấp nhận bị liệt vào hàng tội nhân ”°. Chính Người là 
“Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1,29); nay Người 
tham dự trước vào “phép rửa” là cái chết đẫm máu của Người”. 
Người đến để chu toàn “đức công chính” (Mt 3,15), nghĩa là, Người 
hoàn toàn quy phục thánh ý của Cha Người: vì tình yêu, Người 
bằng lòng chịu phép rửa là cái chết để chúng ta được ơn tha thứ 
tội lõi”. Đáp lại sự chấp nhận ấy, có tiếng của Chúa Cha tuyên bố 
Ngài hoàn toàn hài lòng về Con của mình””. Chúa Thánh Thần, 
mà Chúa Giêsu đã có đầy tràn từ lúc được Người được thụ thai, nay 


5I X. Lc 3,23. 

?? X, Cv 122. 

253 X. Lc 3,10-14. 

255 X. Mt 377. 

25 X. Mt 21,32. 

?56 X. Is 53,12. 

25 X. Mc 10,38; Lc 12,50. 
258 X. Mt 26,39. 

?9 X. Lc 3,22; Is 42,1. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 171 


đến để “ở lại” trên Người”?. Chúa Giêsu sé là nguồn mạch ban 
Thánh Thần cho toàn thể nhân loại. Trong phép rửa của Người, 
“các tầng trời”, mà tội của ông Adam đã đóng lai, nay được “mở ra 
cho Người” (Mt 3,16); và dòng nước nhờ việc Chúa Giêsu và Chúa 
Thánh Thần ngự xuống được thánh hóa, để chuẩn bị cho một công 
trình tạo dựng mới. 


B37. Kitô hữu, nhờ bí tích Rửa Tội, được đồng hoá một cách bí tích 
với Chúa Giêsu, Đấng, trong phép rửa của mình, đã tham dự trước 
vào cái Chết và sự Sống Lại của mình; họ phải tiến vào mầu 
nhiệm của sự khiêm tốn quy phục và thống hối này, bước xuống 
nước cùng với Chúa Giêsu để cùng với Người bước lên, và phải 
được tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần để trở nén con yêu 
dấu của Chúa Cha trong Chúa Con và “sống một đời sống mới” 
(Rm 6,4): 

“Chúng ta hãy cùng chịu mai táng với Đức Kitô bằng Phép Rửa, 

để cùng được phục sinh với Người; hãy cùng bước xuống với 

Người, để đồng thời cũng được nâng lên; chúng ta hãy cùng đi 

lên với Người, để đồng thời cũng được tôn vinh"?8!, 

“Nhờ những gì đã được hoàn thành nơi Đức Kitô, chúng ta biết 

rằng: sau khi chúng ta được tẩy rửa trong nước và Chúa Thánh 

Thần từ trời ngự xuống trên chúng ta, thì chúng ta được xúc dầu 

vinh quang thiên quốc và trở thành con cái Thiên Chúa nhờ có 

tiếng của Chúa Cha nhận cho làm nghĩa tử”””. 


Chúa Giêsu chịu cám dô 


B38. Các sách Tin Mừng có nói đến một thời gian Chúa Giêsu sống 
cô tịch trong hoang địa, ngay sau khi Người nhận phép rửa của ông 
Gioan. “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa” (Mc 1,12) và Chúa 
Giêsu ở lại đó bốn mươi ngày không ăn; Người sống giữa các dã thú 
và các Thiên thần háu hạ Người.” Cuối thời gian này, Satan cám 
dỗ Người ba lần nhằm đặt vấn đề về thái độ con thảo của Người đối 
với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đẩy lui các cuộc tấn công này, chúng 
thu tóm cơn cám dỗ của ông Ađam trong vườn địa đàng và những 
cơn cám dỗ của dân Israel trong hoang địa, rồi ma quỷ bỏ Người mà 
đi, “chờ đợi thời cơ” (Lc 4,13). 


B39. Các tác giả Tin Mừng nêu rõ ý nghĩa cứu độ của biến cố bí 
nhiệm này. Chúa Giêsu là Ađam mới, Người vững lòng trung thành 
ở chỗ Adam cũ đã đầu hàng cơn cám dỗ. Chúa Giêsu thực hiện 


%9 X, Ga 1,32-33; Is 11,2. 

%! Thánh Grêgôriô Nazianzênô, Oratio 40, 9: SC 358, 216 (PG 36, 369). 
?€ Thánh Hilariô, In evangelium Matthaei, 2, 6: SC 254, 110 (PL 9, 927). 
?8 X. Mt 1,13. 


739 


1262 


628 


394 


518 


385 


609 


2119 


519, 2849 


1438 


2816 
763 


669, 768 
665 


2233 


172 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


cách hoàn hảo ơn gọi của dán Israel: trái hẳn với những kẻ xưa kia 
đã thách thức Thiên Chúa suốt bốn mươi năm trong hoang địa”, 
Chúa Giêsu được mạc khải như Người Tôi Trung của Thiên Chúa, 
hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Trong việc này, Chúa 
Giêsu toàn thắng ma quỷ: Người đã trói kẻ mạnh và thu lại tài sản 
nó đã cướp”. Chiến thắng của Chúa Giêsu trước kẻ cám dỗ trong 
hoang địa báo trước chiến thắng của cuộc khổ nạn, là sự vâng phục 
tuyệt đối trong tình yêu con thảo của Người đối với Chúa Cha. 


540. Cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu cho thấy cách thế Con Thiên 
Chúa là Đấng Messia, trái ngược hàn điều Satan xúi giục Người và 
người ta muốn gán cho Người””. Chính vì thế, Đức Kitô chiến 
thắng Tên cám dỗ là chiến thắng cho chúng ta: “Vi Thượng Tế của 
chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi 
yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện 
cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15). Mỗi năm, qua bốn 
mươi ngày Mùa Chay, Hội Thánh kết hợp với máu nhiệm Chúa 
Giêsu trong hoang địa. 


“Nước Thiên Chúa đã đến gần” 


541. “Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilêa, rao 
giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và 
Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào 
Tin Mừng” (Mc 1,14-15). “Để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Đức 
Kitô đã khởi đầu Nước Trời nơi trần gian”. Và thánh ý Chúa 
Cha là “nâng loài người lên, cho họ được dự phần vào sự sống của 
Thiên Chúa”. Thiên Chúa thực hiện điều này bằng cách quy tụ 
người ta quanh Con của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Cộng đồng được 
quy tụ này, chính là Hội Thánh, là “hạt giống và điểm khởi đầu 
của Nước Thiên Chúa” trên trân gian”?”. 


542. Đức Kitô là trung tâm của cộng đồng nhân loại này trong “gia 
đình của Thiên Chúa”. Người triệu tập họ quanh Người bằng lời 
nói, bằng những dấu chỉ biểu lộ Nước Thiên Chúa, bằng việc sai 
phái các môn đệ của Người. Người sẽ làm cho Nước Người đến, chủ 
yếu nhờ mầu nhiệm cao cả là cuộc Vượt Qua của Người, tức là cái 
Chết trên thập giá và sự Sống lại của Người. “Phần tôi, một khi 
được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” 


%4 X. Tv 95,10. 

25 X. Mc 3,27. 

?66 X, Mt 1621-23. 

267 CÐ Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6. 
268 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 2: AAS 57 (1965) 5-6. 
?9 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 8. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 173 


(Ga 12,32). Mọi người đều được mời gọi tham dự vào sự kết hợp 
này với Đức Kitô”. 


Chúa Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa 


543. Moi người đều được mời goi gia nhập Nước Thiên Chúa. Nước 
này của Đấng Messia trước tiên được loan báo cho con cái Israel””, 
nhưng hướng đến việc đón nhận mọi người thuộc moi dân tộc””. Để 
vào Nước Thiên Chúa, cần phải đón nhận lời của Chúa Giêsu: 
“Lời Chúa được ví như hạt giống gieo trong ruộng: ai nghe Lời 
Chúa với đức tin và gia nhập đàn chiên nhỏ của Đức Kitô, thì đã 
đón nhận chính Nước Người; rồi do sức của nó, hạt giống nẩy 
mâm và lớn lên cho tới mùa gặt”””, 


544. Nước Thiên Chúa thuộc về những người nghèo hèn và bé mon, 
nghĩa là, những người đón nhận Nước ấy với tâm hồn khiêm tốn. 
Đức Kitô được sai đến để “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” 
(Le 4,18)”. Người tuyên bố rằng họ có phúc, “vì Nước Trời là của 
họ” (Mt 5,3); Chúa Cha đã thương mạc khải cho những kẻ “bé 
mọn” này điều Người giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái 
biét^?, Chúa Giêsu, từ máng có cho tới tháp giá, đã chia sẻ kiếp 
sống của những kẻ nghèo hèn; Người đã từng chịu đói””, chịu 
khát””, chịu thiếu thốn”. Hơn thế nữa, Người tự đồng hóa minh 
với mọi hạng người nghèo hèn và coi lòng yêu thương tích cực đối 
với ho là điều kiện để được vào Nước của Người””. 

B45. Chúa Giêsu mời những bẻ tội lỗi vào bàn tiệc Nước Thiên 
Chúa: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi 
người tội lỗi” (Mc 2,17)”. Người mời goi họ hối cải, vì không hối 
cải thì không thể vào Nước Người, nhưng Người cũng dùng lời nói 
và hành động cho họ thấy lòng thương xót vô biên của Cha Người 
đối với họ”, và “trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một 
người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,7). Bằng chứng cao cả nhất 


?? X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6. 
71 X. Mt 10,5-7. 

?? X. Mt 8,11; 28,19. 

75 CD Vatican II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 7. 
7 X. Lc 722. 

?5 X. Mt 1125. 

76 X. Mc 2223-26; Mt 21,18. 

?7 X. Ga 4,6-7; 19,28. 

78 X, Lc 9,58. 

2 X. Mt 2531-46. 

280 X. 1 Tm 1,15. 

?81 X. Le 15,11-32. 


789 


764 


709 
2443 
2546 


1443 
588 

1846 
1439 


2613 


542 


670 


439 


156 
2616 


574 


447 


174 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


của tinh yêu này, là việc Người dâng hiến mang sống mình “cho 
muôn người được tha tội” (Mt 26,28). 

546. Chúa Giêsu kêu gọi người ta vào Nước Trời, bằng cách dùng 
các dụ ngôn, là nét đặc trưng trong cách giảng dạy của Người”. 
Qua các dụ ngôn, Người mời vào dự tiệc Nước Trời”, nhưng Người 
cũng đòi phải có một lựa chọn triệt để: để đạt được Nước Trời, cần 
phải cho di mọi sự””; lời nói suông không đủ, cán phải có việc 
làm”. Các du ngón như những tấm gương đối với con người: ho 
đón nhận Lời Chúa chỉ như mảnh đất khô khan hay mảnh đất 
mâu mõ?” Họ làm gì với những nén bạc đã nhận?” ” Chúa Giêsu 
và sự hiện diện của Nước Trời trong trần gian, một cách kín đáo, 
nằm ở trung tâm của các du ngón. Cần phải tiến vào Nước Trời, 
nghĩa là, phải trở nên môn đệ Đức Kitô, mới “hiểu biết các mầu 
nhiệm Nước Trời” (Mt 13,11). Còn đối với những kẻ “ở ngoài” (Mc 
4,11), mọi sự đều bí ẩn”. 


Các dấu chỉ Nước Thiên Chúa 


547. Kèm theo những lời Người nói, Chúa Giêsu đã làm “những 
phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ” (Cv 2,22) để cho thấy Nước Trời 
đang hiện diện nơi Người. Chúng chứng tỏ Chúa Giêsu chính là 
Đấng Messia đã được tiên báo””. 


548. Các dấu lạ do Chúa Giêsu thực hiện minh chứng Chúa Cha đã 
sai Người đến”. Chúng mời gọi ta hãy tin vào Người””. Những ai 
đến với Người bằng đức tin, đức tin cho họ được điều họ thỉnh 
câu”. Lúc đó, các phép lạ củng cố lòng tin vào Người, Đấng thực 
hiện các công việc của Cha Người: chúng chứng tỏ Người là Con 
Thiên Chúa”. Nhưng chúng cũng có thé là cớ vấp ngã””*. Quả vậy, 
chúng không nhằm thỏa mãn trí tò mò, và lòng ưa chuộng ma 
thuật. Bất chấp những phép lạ hết sức tỏ tường của Người, Chúa 


282 X, Mc 4,33-24. 

?8 X. Mt 22,1-14. 

284 X. Mt 13,44-45. 
285 X. Mt 2128-32. 
?86 X. Mt 13,3-9. 

?5 X. Mt 25,14-30. 
28 X. Mt 13,10-15. 
29 X. Lc 7,18-23. 

?*9 X. Ga 5,36; 10,25. 
?! X. Ga 10,38. 

?? X. Mc 5,25-34; 10,52. 
” X. Ga 10,31-38. 
?9 X. Mt 11,6. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 175 


Giêsu vẫn bị một số người loại bỏ””, thậm chí Người còn bị tố cáo 
là hành động nhờ ma quỷ””. 

549. Khi giải thoát một số người khỏi những sự dữ đời này như đói 
khát””, bất công””, bệnh tật và cái chết”, Chúa Giêsu đã thuc 
hiện các dấu chỉ Người là Đấng Messia. Tuy nhiên, Người không 
đến để loại trừ mọi điều xấu khỏi trần gian này””, nhưng để giải 
thoát con người khỏi ách nô lệ nặng nề nhất, là ách nô lệ của tội 
lỗi””', thứ ách nô lệ này ngăn cán họ trong ơn gọi của ho là làm 
con cái Thiên Chúa, và gây ra mọi hình thức nô lệ giữa con người. 


B50. Khi Nước Thiên Chúa trị đến là lúc nước Satan bị sụp đổ”””: 
“Nếu tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là 
triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12,28). Những việc 
trừ quy do Chúa Giêsu thực hiện, giải phóng người ta khỏi quyền 
thống trị của ma quỷ ””. Những việc ấy báo trước sự chiến thắng 
cao cá của Chúa Giêsu trên “thủ lãnh thé gian này"?*, Nhờ thập 
giá của Đức Kitô mà Nước Thiên Chúa sẽ được thiết lập vĩnh viễn: 
“Thiên Chúa đã cai trị từ cây gỗ”, 


“Chìa khóa Nước Trời” 


551. Chúa Giêsu, khi khởi đầu đời sống công khai của Người, đã 
chọn Nhóm Mười Hai người đàn ông để các ông ở với Người và 
tham dự vào sứ vụ của Nguoi? 9. Người cho các ông tham dự vào 
quyền hành của Người và “sai các ông đi rao giảng Nước Thiên 
Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9,2). Các ông được liên kết vinh 
viễn với Nước của Đức Kitô, bởi vì Người sẽ dùng các ông mà điều 
khiển Hội Thánh: 
“Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, nhu Cha Tháy đã trao 
cho Tháy, dé anh em dugc dóng bàn án uóng vói Tháy trong 
Vương Quốc của Thầy, và ngu toà xét xử mười hai chi tộc Israel” 
(Lc 22,29-30). 


?5 X. Ga 11,47-48. 

?$ X. Mc 3,22. 

27 X. Ga 6,5-15. 

?5 X. Lc 19,8. 

?? X. Mt 11,5. 

30 X. Lc 12,13-14; Ga 18,36. 
90 X. Ga 8,34-36. 

9? X. Mt 12,26. 

303 X. Lc 8,26-39. 

99 X. Ga 12,31. 

95 Vênantiô Fortunató, Hymnus "Vexilla Regis": MGH 1/4/1, 34 (PL 88, 96). 
906 X. Mc 3,13-19. 


1503 


440 


394 


1673 


440, 2816 


658 


765 


880 
153 
442 


424 


381 


1445 


641, 881 


697, 2600 


176 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


552. Trong nhóm Mười Hai, ông Simon Phéró giữ dia vi thứ 
nhất””; Chúa Giêsu ủy thác cho ông một sứ vu độc đáo. Nhờ Chúa 
Cha mạc khải, ông Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Lúc đó Chúa chúng ta liền 
tuyên bó với ông: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá 
này, Tháy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyển lực tử thần sẽ 
không tháng nổi” (Mt 16,18). Đức Kitô, “Viên dá sóng động”””, bảo 
đảm rằng Hội Thánh mà Người xây dựng trên Tảng Đá Phêrô sẽ 
chiến thắng quyên lực tử thần. Nhờ đức tin ông đã tuyên xưng, ông 
Phéró sẽ mãi là Táng Đá kiên vững của Hội Thánh. Ong có sứ vụ 
gìn giữ đức tin được toàn vẹn và làm cho các anh em mình nên 
vững mạnh trong đức tin””. 

553. Chúa Giêsu ủy thác cho ông Phêrô một thẩm quyón đặc biệt: 
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời; dưới đất anh cầm buộc 
điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi 
điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,19). “Quyền chìa 
khoá” là quyền cai quản Nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh. 
Chúa Giêsu, “Mục Tử nhân lành” (Ga 10,11) xác nhận nhiệm vụ đó 
sau khi Người phục sinh: “Hãy chăn dắt chiên của Tháy" (Ga 21,15- 
17). Quyền “cầm buộc và tháo cởi” có nghĩa là quyển tha tội, quyển 
đưa ra những phán quyết về giáo lý và những quyết định về kỷ luật 
trong Hội Thánh. Chúa Giêsu ủy thác quyền này cho Hội Thánh qua 
thừa tác vụ của các Tông Dó?'5, và đặc biệt của ông Phêrô, người duy 
nhất Chúa minh nhiên trao phó chìa khóa Nước Trời. 


Nếm trước Nước Trời: Chúa Hiển Dung 


554. Từ ngày ông Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu “bắt đầu tỏ cho các môn đệ 
biết, Người phải đi Giérusalem, phải chịu nhiều đau khổ... rồi bị 
giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21). Ông Phêrô khước 
từ lời loan báo đó””, các môn đệ khác cũng không hiểu gì hơn?”. 
Chính trong bối cảnh này, đã xảy ra biến cố kỳ diệu là cuộc Hiển 
Dung của Chúa Giêsu?” trên núi cao, trước mặt ba nhân chứng do 
Người lựa chọn, là các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Dung mạo và 
y phục của Chúa Giêsu trở nên chói sáng, ông Môisen và ông Elia 
hiện ra đàm đạo với Người, “nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn 


307 X. Mc 3,16; 92; Lc 24,34; 1 Cr 15,5. 
308 X. 1 Pr24. 

30 X. Lc 22,32. 

310 X. Mt 18,18. 

3H X. Mt 1622-23. 

52 X, Mt 17,23; Lc 9,45. 

38 X, Mt 17,1-8; 2 Pr 1,16-18. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 177 


thành tại Giêrusalem” (Lc 9,31). Một đám mây bao phủ các Ngài 
và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển 
chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35). 


B55. Chúa Giêsu tỏ lộ vinh quang thân linh của mình trong chốc 
lát, và như vậy Người xác nhận lời tuyên xưng của ông Phêrô. 
Người cũng cho thấy rằng, để “vào trong vinh quang của Người” 
(Lc 24,26), Người phải di qua thập giá tại Giêrusalem. Ông Môisen 
và ông Elia đã thấy vinh quang của Thiên Chúa trên núi; Lễ luật 
và các Tiên tri đã tiên báo những dau khổ của Đấng Messia?". 
Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đúng là do ý muốn của Chúa Cha: 
Chúa Con hành động với tư cách là Người Tôi Trung của Thiên 
Cháa??. Đám mây nói lén sự hiện diện của Chúa Thánh Thần: “Cả 
Ba Ngôi cùng xuất hiện, Chúa Cha trong tiếng nói, Chúa Con 
trong nhân tính của mình, Chúa Thánh Thần trong dám máy sáng 
chói””!: 
“Lạy Chúa Kitô là Thiên Chúa, Chúa đã hiển dung trên núi và, 
tuỳ theo khả năng, các môn đệ Chúa chiêm ngưỡng vinh quang 
Chúa, để mai sau khi thấy Chúa chịu đóng dinh thập giá, họ 
hiểu rằng Chúa đã tự nguyện chịu khổ hình. Rồi họ sẽ loan báo 
cho thế giới biết Chúa chính là vinh quang Chúa Cha chiếu 


tog”? 


556. Tại ngưỡng cửa đời sống công khai: phép rửa; tại ngưỡng cửa 
cuộc Vượt Qua: biến cố Hiển Dung. Qua phép rửa của Chúa Giêsu, 
“mầu nhiệm cuộc tái sinh lần thứ nhất” được loan báo: đó là bí tích 
Rửa Tội của chúng ta; Hiển Dung là “bí tích của cuộc tái sinh lần 
thứ hai”: đó là sự phục sinh riêng của chúng ta.” Ngay từ bây giờ, 
chúng ta được tham dự vào sự phục sinh của Chúa, nhờ Chúa 
Thánh Thần, Đấng hoạt động trong các bí tích của Thân Thể Chúa 
Kitô. Biến cố Hiển Dung cho chúng ta được nếm trước việc ngự đến 
trong vinh quang của Chúa Kitô, Đấng “sẽ biến đổi thân xác yếu 
hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” 
(PI 3,21). Nhưng biến cố ấy cũng nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúng 
ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” 
(Cv 14,22). 


4 X, Le 24,27. 

35 X, Is 42,1. 

316 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 45, a. 4, ad 2: Ed. Leon. 11, 433. 

317 Phụng vụ Byzantin. Kontakion in die Transfigurationis: Menaia tou olou eniautou, v. 6 
(Romae 1901) 341. 

318 Thánh Tôma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 45, a. 4, ad 2: Ed. Leon. 11, 433. 


444 


2576, 2583 


257 


1003 


178 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


“Khi ông Phéró ước ao sống với Đức Kitô trên núi, ông chua hiểu 
gì”. Hỡi ông Phêrô, Chúa sé chỉ dành cho ông điều đó, sau khi 
chết. Còn hiện nay thì Chúa nói: Hãy xuống núi để chịu lao nhọc 
ở trần gian, để phục vụ ở trần gian, để chịu sỉ nhục, chịu đóng 
dinh ở trần gian. Đấng là Su Sống, đã xuống dé bị giết; Đấng là 
Bánh, đã xuống để chịu đói; Đấng là Đường, đã xuống để chịu 
mệt nhọc trên đường; Đấng là Nguồn Mach, đã xuống để chịu 
khát; còn ông lại từ chối lao nhọc u?"??9, 


Chúa Giêsu lên Giêrusalem 


B57. “Khi đã tới ngày Chúa Giêsu được rước lên trời, Người nhất 
quyết di lên Giêrusalem” (Lc 9,B])””. Qua quyết định này, Chúa 
Giêsu tỏ cho thấy Người lên Giêrusalem trong tư thế sẵn sàng để 
chịu chết ở đó. Người đã loan báo đến ba lần cuộc khổ nạn và Phục 
Sinh của Người””. Khi tiến về Giêrusalem, Người nói: “Một ngôn 
sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được!” (Le 13,33). 


B58. Chúa Giêsu gợi lại cái chết của các Tiên tri, đã bị giết ở 
Giérusalem??. Dù sao, Người vẫn khán khoản kêu gọi Giêrusalem 
quy tụ quanh Người: “Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi 
lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” 
(Mt 23,37b). Khi nhìn thấy Giêrusalem, Người khóc thương thành 
ấy”” và một lần nữa thốt lên ao ước của lòng Người: “Phải chi 
ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho 
ngươi! Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không 
thấy được” (Lc 19,42). 


Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng 
Messia 


B59. Giêrusalem sẽ đón nhận Đấng Messia của mình như thế nào? 
Chúa Giêsu, Đấng luôn trốn tránh mọi ý đồ của dân chúng muốn 
tôn Người làm vua””, đã chon thời điểm và chuẩn bị kỹ lưỡng dé 
tiến vào Giêrusalem, thành của “Đavid, tổ tiên Người” (Lc 1,32) với 
tư cách là Đấng Messia”5. Người được dân chúng hoan hô nhu con 
vua David, như Đấng mang lai ơn cứu độ (Hosanna có nghĩa là “xin 


3 X. Lc 9,23. 

92 Thánh Augustinô, Sermo 78, 6: PL 38, 492-493. 
321 X. Ga 13,1. 

32 X. Mc 8,31-33; 9,31-32; 10,32-34. 

93 X. Mt 23,372. 

94 X. Lc 19,41. 

95 X. Ga 6,15. 

96 X. Mt 21,1-11. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 179 


cứu”, “xin ban ơn cứu độ!”). Nhưng “Đức Vua vinh hiển” (Tv 24,7-10) 
lại “ngồi trên lung lừa con" (Der 9,9) tiến vào thành: Người không 
chinh phục Thiếu nữ Sion, hinh ảnh của Hội Thánh Người, bằng 
mưu mẹo hay bằng bạo lực, nhưng bằng sự khiêm tốn, là bằng 
chứng của sự thật”. Vì vậy, ngày hôm đó, thần dân của Nước 
Người là các trẻ em?” và “những người nghèo của Thiên Chúa”, họ 
tung hô Người giống như các Thiên thần đã loan báo Người cho các 
mục đồng”. Lời tung hô của họ: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân 
danh Chúa” (Tv 118,26) được Hội Thánh dùng lại trong kinh 
“Thánh! Thánh! Thánh!” để mở đầu phụng vụ Thánh Thể tưởng 
niệm cuộc Vượt Qua của Chúa. 


560. Việc Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem tỏ cho thấy Nước 
Thiên Chúa đang đến. Sự kiện đó, Đức Vua Messia sắp hoàn thành 
bằng cuộc Vượt Qua, là sự Chết và sự Sống lại của Người. Phụng 
vụ Hội Thánh khởi đầu Tuần Thánh bằng việc cử hành biến cố 
Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, trong Chúa Nhật Lễ Lá. 


TÓM LƯỢC 


561. “Cå cuộc đời của Đúc Kitô là một giáo huấn liên tục: những 
lúc Người thinh lặng, các dấu la Người làm, viéc Người cầu 
nguyện, tám lòng yêu thương của Người đối vói con người, sự quan 
tâm đặc biệt của Người đối vói những người bé mon và nghèo hèn, 
uiệc Người hoàn toàn chấp nhận hiến mình trên tháp giá để cứu 
chuộc loài người, và cuối cùng uiệc Người sống lại, tất cá là sự 
thực hiện lời Người và sự hoàn tất Mạc Khái của Người” 

562. Các món đệ Đúc Kitô phái nên giống Người cho tới khi Người 
được thành hình trong họ”” “Chúng ta được thâu nhận vào các 
máu nhiệm của cuộc đời Người, nên đông hình đông dạng vói 
Người, cùng chết và cùng sống lại uới Người, cho tới khi cùng cai 
trị vói Người”. 

563. Con người, hoặc mục đông hoặc đạo si, khóng thể gặp được 
Thiên Chúa ở trần gian này, nếu không quỳ xuống trước máng có 
Bélem và thờ lay Thiên Chúa án minh trong sự yếu đuối của một 


hài nhi. 


3” X. Ga 18,37. 

98 X. Mt 21,15-16; Tv 8,3. 

9? X. Lc 19,38; 2,14. 

35? DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Catechesi tradendae, 9: AAS 71 (1979) 1284. 
53! X. GI 4,19. 

3? CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 7: AAS 57 (1965) 10. 


333 


1352 


550, 2816 


1169 


180 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


564. Chúa Giêsu, qua viéc tuân phuc Đúc Maria và thánh Giuse, 
và qua viéc lao động khiém nhường trong những năm dài ở 
Nazareth, néu guong thánh thién cho chüng ta trong cuóc sóng 
háng ngày trong gia dinh và trong viéc lao dóng. 


565. Chúa Giêsu, ngay từ lúc khói đâu đời sống công khai của Người, 
lúc Người chịu phép rửa, là “Người Tôi Trung" hoàn toàn hiến thân 
cho công trình Cứu Độ, công trình này sẽ được hoàn tết trong “phép 
rủa” là cuộc khó nạn của Người. 


566. Các cơn cám dỗ trong hoang dia cho thấy Chúa Giêsu, Đấng 
Messia bhiêm nhường, đã chiến tháng Satan nhờ uiệc Người gắn 
bó trọn ven uới bế hoạch cứu độ theo ý muốn của Chúa Cha. 


567. Đức Kitô dà khai mạc Nước Trời nơi trần gian. “Thật sự, Nước 
này chiếu sáng trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự 
hiện diện của Chúa Kitô”””. Hội Thánh là hạt giống và điểm khói 
đâu của Nước Trời. Chia khóa Nước Trời được trao cho ông Phéro. 


568. Cuộc Hiển Dung của Chúa Kitô nhằm mục đích củng cố đức 
tin của các Tông Đồ để chuẩn bi cho cuộc khó nan: viéc leo lên 
“nút cao" chuẩn bi cho viéc leo lên đôi Calvarió. Đức Kitô, Đầu của 
Hội Thánh, biểu lộ điều Thân Thé Người ao ước và là điều được 
phán ánh trong các bí tích: đó là “niềm hy vong đạt tới vinh 
quang" (Cl 1,37)”%. 


569. Chúa Giêsu tu nguyện lén Giérusalem dù biết rằng tai đây 
Người sẽ phải chết cách khó nhục vi sự thù nghịch của những ké 
tội lỗi”. 

570. Việc Chúa Giêsu tiến vào thành Giérusalem cho thấy Nước 
Trời đang đến. Đúc Vua Messia, mà trẻ em và những người có tâm 
hôn nghèo hèn nghênh đón, sẽ hoàn thành Nước Trời bằng cuộc 
Vượt Qua, là cái Chết và sự Sóng lai của Người. 


3535 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 7. 
334 X. Thánh Lêô Cá, Sermo 51,3: CCL 138A, 298-299 (PL 54, 310). 
35 X. Dt 12,3. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 181 


Mục 4 
Chúa Giêsu Kitô đã 
“chịu nạn đời quan Phongtiô Philatô, 
chịu đóng dinh trên cây thánh giá, 


chết và táng xác” 


Articulus 4 
lesus Christus est “passus sub Pontio Pilato, 
crucifixus, mortuus, et sepultus" 


571. Mầu nhiệm Vượt Qua, tức là máu nhiệm tháp giá và sự sống 
lại của Chúa Kitô, là trung tâm Tin Mừng mà các Tông Đồ, và sau 
các ngài là Hội Thánh, phải loan báo cho trần gian. Kế hoạch cứu 
độ của Thiên Chúa được hoàn tất “một lần cho mãi mãi” (Dt 9,26) 
nhờ cái chết cứu chuộc của Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. 


572. Hội Thánh vẫn trung thành với cách giải thích toàn bộ 
Thánh Kinh mà chính Chúa Giêsu đã đưa ra trước cũng như sau 
cuộc Vượt Qua của Người”: “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu 
khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” 
(Le 24,26). Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã xảy ra cụ thể trong 
lịch sử do việc Người đã “bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư 
loại bỏ” (Mc 8,31); và họ đã “nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, 
đánh đòn và đóng dinh vào thập giá” (Mt 20,19). 


573. Vì vậy đức tin có thể nỗ lực tìm hiểu kỹ càng các tình tiết vé 
cái chết của Chúa Giêsu, được các sách Tin Mừng trung thành lưu 
truyền” và được các nguồn lịch sử khác soi sáng, để hiểu rõ hơn ý 
nghĩa của công trình Cứu Chuộc. 


836 X. Lc 24,27.44-45. 
37 X. CP Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 19: AAS 58 (1966) 826-827. 


1067 


599 


158 


530 


591 


993 


182 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Tiét 1 


Chúa Giêsu và Israel 


Paragraphus 1 
IESUS ET ISRAEL 


574. Ngay từ đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, những người 
Phariséu và nhóm Héródé, cùng với các tư tế và kinh sư đã toa ráp 
với nhau dé hai Người”. Vì một số hành động của Người (nhu trừ 
quỷ””, tha tói?*?, chữa bệnh ngày sabat?^,, đưa ra những giải thích 
riêng về sự thanh sach theo pháp lý”, thân thiện với những người 
thu thuế và những kẻ tội lỗi công khai“), Chúa Giêsu bị một số 
người có ý xấu nghi ngờ là Người bị quỷ ám”. Người bị tố cáo về 
tội nói pham thượng””, về tội làm tiên tri giả”, về những tội thật 
sự thuộc về tôn giáo mà Luật phat tử hình bằng cách ném dá? 

575. Vì vậy, một số việc làm và lời nói của Chúa Giêsu đã là “dấu hiệu 
cho người đời chóng báng"? đối với giới lãnh đạo tôn giáo tại 
Giêrusalem, những người mà Tin Mừng thánh Gioan thường gọi là “người 
Do Thái”?””, hơn là đối với đại chúng dân Thiên Chúa””°. Các liên hệ giữa 
Chúa Giêsu với nhóm Pharisêu không phải chỉ là bất đồng. Một số người 
Pharisêu đã báo cho Người biết mối nguy hiểm dang de doa Nguoi? 
Chúa Giêsu ca tụng một số người trong họ, ví dụ như vị kinh sư nói trong 
Mc 12,34, và nhiều lần Người đã dùng bữa tại nhà những người 
Phariséu??, Chúa Giêsu xác nhận những giáo lý chung trong nhóm tôn 
giáo ưu tú này của dân Chúa: việc kẻ chết sống lại”, các hình thức dao 


38 X. Mc 3,6. 

32 X. Mt 1224. 

#2 X. Mc 2,7. 

91 X. Mc 3,1-6. 

32 X. Mc 7,14-23. 

38 X. Mc 2,14-17. 

94 X. Mc 3,22; Ga 8,48; 10,20. 
#5 X. Mc 2,7; Ga 5,18; 10,33. 
M6 X. Ga 7,12; 7,52. 

97 X. Ga 8,59; 10,31. 

M8 X. Lc 2,34. 

99 X. Ga 1,19; 2,18; 5,10; 7,13; 922; 18,12; 19,38; 20,19. 
350 X. Ga 7,48-49. 

5! X. Lc 13331. 

32 X. Lc 7,36; 14,1. 

95 X. Mt 2223-34; Lc 20,39. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 183 


đức (bố thí, án chay và câu nguyện)”, và thói quen gọi Thiên Chúa là 
Cha, tính chất trung tâm của giới răn mến Chúa yêu người”. 

576. Đối với nhiều người Israel, Chúa Giêsu xem ra hành động 
nghịch với những định chế căn bản của dân Chúa chọn. Người có 
vẻ như: 

— chống lại việc tuân phục Lễ luật, trong toàn bộ các giới luật 
thành văn, và đối với nhóm Pharisêu, trong việc giải thích 
truyền khẩu; 

— chống lại vị trí trung tâm của Đền thờ Giêrusalem, xét nhu 
nơi thánh, nơi duy nhất Thiên Chúa lưu ngụ; 

— chống lại Đức tin vào Thiên Chúa duy nhất, Đấng không ai có 
thể được tham dự vào vinh quang của Ngài. 


I. CHÚA GIÊSU VÀ LÊ LUẬT 
IESUS ET LEX 


577. Khởi đầu Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu dua ra một giáo 
huấn long trong trong đó Người trình bày Lè luật, đã được Thiên 
Chúa ban tai Sinai dip Giao Ước đầu tiên, dưới ánh sáng của ân 
sủng của Giao Ước Mới: 
“Anh em đừng tưởng Tháy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời 
các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để 
kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua di, 
thì một chấm một phết trong Lễ luật cũng sẽ không qua đi, cho 
đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một 
trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, 
thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành, 
và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 
5,17-19). 


578. Chúa Giêsu, Đấng Messia của Israel, do đó là người lớn nhất 
trong Nước Trời, đã phải chu toàn Lễ luật, khi tuân giữ toàn bộ Lễ 
luật, theo chính lời Người nói, cho đến cả những điều răn nhỏ 
nhất. Nói cho đúng, chính Người là Đấng duy nhất đã có thể làm 
điều này một cách trọn hảo”. Những người Do Thái, theo chính 
họ thú nhận, đã không bao giờ có thé chu toàn tron bộ Lé luật mà 
không vi phạm một điều răn nhỏ nhất nào ””. Vì vậy trong lễ Xá 
Tội hằng năm, con cái Israel cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho 
những lỗi phạm Lễ luật của họ. Thật vậy, Lễ luật tạo thành một 


3X. Mt 62-18. 

35 X. Mc 1228-34. 

956 X. Ga 8,46. 

357 X. Ga 7,19; Cv 13,38-41; 15,10. 


1965 


1967 


1953 


527 


2054 


184 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


tổng thé và, nhu thánh Giacóbé nhắc nhở, “ai tuân giữ tất cả Lễ 
luật, mà chỉ sa ngã về một điểm thôi, thì cũng thành người có tội 
về hết mọi điểm” (Gc 2,10)”. 


579. Những người Pharisêu rất trọng nguyên tắc tuân giữ toàn bộ 
Lễ luật, không những chỉ theo văn tu, mà cả theo tinh thân nữa. 
Khi nêu nguyên tắc đó cho Israel, họ đã dẫn đưa nhiều người Do 
Thái thời Chúa Giêsu tới việc hết sức nhiệt thành giữ đạo”. Điều 
này, nếu không bị phá huỷ do việc xét đoán mọi sự cách “giả 
hinh"9 thì nhất định đã chuẩn bị cho dân hướng tới sự can thiệp 
chưa từng thấy của Thiên Chúa, là việc thi hành tron vẹn Lễ luật 
sẽ được hoàn thành bởi Đấng Công Chính duy nhất thay cho mọi 
tội nhân””!. 

B80. Việc chu toàn Lễ luật cách trọn hảo chỉ có thể được thực hiện 
bởi Đấng ban hành Lễ luật của Thiên Chúa, là Ngôi Con, được 
sinh ra dưới Lè luật”. Nơi Chúa Giêsu, Lê luật không còn được 
ghi trên bia đá nữa, nhưng “vào lòng da" và “vào tâm khám" 
(Gr 31,33) của Người Tôi Trung, là người, vì đã “trung thành làm 
sáng tỏ công lý” (Is 42,3), nén được đặt làm “Giao Ước với dân” 
(Is 42,6). Chúa Giêsu chu toàn Lễ luật cho đến độ đảm nhận trên 
mình “lời nguyễn rủa của Lễ luật”? mà những ai “không bền chí 
thi hành tất cả những gì được chép trong sách Luật” đã chuốc 
lấy”, bởi vì Đức Kitô đã chịu chết “mà chuộc tội lỗi người ta đã 
pham trong thời Giao Ước Cũ” (Dt 9,15). 

581. Trước mắt người Do Thái và các nhà lãnh đạo tinh thần của ho, 
Chúa Giêsu xuất hiện như một “kinh su'"?9. Người thường tranh luận vé 
cách giải thích Lễ luật của các kinh sư”. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu 
tất yếu phải đối đầu với những tiến sĩ Luật bởi vì khi trình bày cách giải 
thích của mình, Người không tự giới hạn trong những cách giải thích của 
họ; “vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các 
kinh sư của họ” (Mt 7,28-29). Nơi Người, cùng một Lời của Thiên Chúa đã 
từng vang lên trên núi Sinai dé ban hành Lè luật được ghi khắc cho ông 
Môisen, nay lại vang dội trên núi Bát Phúc”. Đấng là Ngôi Lời không 
bãi bỏ, nhưng kiện toàn Lễ luật, bằng cách đưa ra lời giải thích tối hậu 


358 X. GI 3,10; 5,3. 

3 X. Rm 10,2. 

360 X. Mt 15,3-7; Lc 11,39-54. 

361 X. Is 53,11; Dt 9,15. 

38 X, GI 444. 

38 X. G1 3,13. 

36 X, G1 3,10. 

365 X. Ga 11,28; 3,2; Mt 22,23-24.34-36. 

366 X. Mt 12,5; 9,12; Mc 223-27; Lc 6,6-9; Ga 7,22-23. 
367 X. Mt 5,1. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 185 


với một uy quyền thần linh: “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng... 
Còn Thây, Thầy báo cho anh em biết” (Mt 5,33-34). Chính Người, với 
cùng một thẩm quyên thần linh ấy, phủ nhận một số “truyền thống của 
người phàm”? (Mc 7,8) của nhóm Pharisêu, vì những truyền thống đó 
hủy bỏ Lời Thiên Chúa”””. 


582. Đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu còn kiện toàn Lễ luật vé su thanh sạch 
của các thức ăn, một điều hết sức quan trọng trong cuộc sống hằng ngày 
của người Do Thái, khi Người cho thấy ý nghĩa “quản giáo” của luật ấy”? 
bằng lời giải thích thần linh: “Bất cứ cái gi từ bên ngoài vào trong con 
người, thì không thể làm cho con người ra ô uế... Nhu vậy là Người tuyên 
bố mọi thức ăn đều thanh sạch... Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó 
mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất 
những ý định xấu” (Mc 7,18-21). Khi lấy thẩm quyền thần linh mà đưa ra 
lời giải thích tối hậu về Lê luật, Chúa Giêsu ở trong tình thế đối nghịch 
với một số kinh sư không chấp nhận lời giải thích của Người, mặc dù lời 
giải thích này được củng cố bằng những dấu lạ thần linh kèm theoŸ”. 
Điều này đặc biệt đúng, trong vấn đề ngày sabat. Chúa Giêsu thường dựa 
trên chính lập luận của các kinh su??, để nhắc nhở rằng luật nghỉ ngơi 
ngày sabat không bi vi pham khi phục vụ Thiên Chúa”” hay phục vu 
người lân cán?" như trường hợp các lần Người chữa lành. 


IL. CHÚA GIÉSU VÀ ĐỀN THỜ 
IESUS ET TEMPLUM 


583. Chúa Giêsu, cũng như các Tiên tri trước Người, tỏ lòng tôn 
kính rất sâu xa đối với Đền thờ Giêrusalem. Ở đó, Người đã được 
thánh Giuse và Đức Maria tiến dâng, bốn mươi ngày sau khi Nguoi 
ra đời”. Lúc mười hai tuổi, Người quyết định ở lại trong Đền thờ 
để nhie cha me Người nhớ rằng Người phái lo việc của Cha 
Người”. Trong quãng đời ẩn dật của Người, Người đều lên Đền 
thờ mỗi năm ít nhất để mừng lễ Vượt Qua””; thừa tác vụ công 
khai của Người được đánh dấu như theo nhịp điệu những lần Người 


368 X. Mc 7,8. 

32 X. Mc 7,13. 

#2 X, Gl 324. 

31 X. Ga 5,36; 10,25.37-38; 12,37. 
372 X. Mc 2225-27; Ga 122-24. 

33 X. Mt 12,5; Ds 28,9. 

37 X. Lc 13,15-16; 14,3-4. 

375 X. Lc 222-39. 

96 X. Lc 246-49. 

37 X. Lc 241. 


368 


548 


2173 


529 
534 


2599 


797 


186 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


hành huong lén Giésusalem vào nhüng dip lé lón cüa nguói Do 
Thái””. 


584. Chúa Giêsu lên Đền thờ với tính cách là đến một nơi để gặp 
gỡ Thiên Chúa. Đối với Người, Đền thờ là nhà của Cha Người, nhà 
cầu nguyện, và Người phẫn nộ bởi vì tiền đường Đền thờ đã trở 
thành nơi buôn bán”. Sở dĩ Người xua đuổi những kẻ buôn bán ra 
khỏi Đền thờ, đó là vì lòng yêu mến nhiệt thành đối với Cha 
Người: “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ 
của Người nhớ lại lời đã chép trong Thánh Kinh: “Vì nhiệt tám lo 
việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân (Tv 69,10)” (Ga 2,16-17). 
Sau khi Người phục sinh, các Tông Đồ vẫn giữ một lòng tôn kính 
đạo hạnh đối với Đền thờ”). 


B85. Tuy nhiên, ngay trước cuộc khổ nạn của Người, Chúa Giêsu đã 
tiên báo sự sụp đổ của công trình kiến trúc nguy nga ấy, tại đó sẽ 
không còn tảng đá nào nằm trên tảng đá nào?!, Người loan báo sự 
việc ấy như là một dấu chỉ của thời đại sau cùng, thời đại được khai 
mở bằng cuộc Vượt Qua của Người””. Nhưng lời tiên báo đó đã bị 
những kẻ làm chứng gian bóp méo khi được thuật lại trong cuộc 
thẩm vấn Người trước mát vi thượng tế”. Người ta còn dùng lời ấy 
để nhục mạ Người khi Người bị đóng dinh trên thập giá”. 

586. Chúa Giêsu không hé có thái độ thù nghịch Đền thờ ””, chính 
tại đó Người đã giảng dạy một phần giáo huấn quan trọng của 
Người”°, Người đã muốn nộp thuế Đền thờ cho mình và cho ông 
Phéró?" mà Người vừa mới đặt làm nền tảng cho Hội Thánh tương 
lai của Người”. Hơn nữa, Người tự đồng hóa mình với Đền thờ khi 
tự giới thiệu mình là nơi ở vĩnh viễn của Thiên Chúa giữa loài 
người””. Chính vì vậy mà việc thân thể Người bị sát hại” loan 
báo việc Đền thờ bị phá hủy, điều đó cho thấy lịch sử cứu độ đã 
bước vào một thời đại mới: “Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng 


378 X, Ga 2,13-14; 5,1.14; 7,1.10.14; 8,2; 10,22-23. 
?? X. Mt 2123. 

38 X, Cv 246; 3,1; 520-21; v.v.... 

38 X, Mt 24,12. 

382 X, Mt 243; Lc 13,35. 

38 X. Mc 14,57-58. 

38 X, Mt 27,39-40. 

385 X. Mt 8,4; 23,21; Lc 17,14; Ga 4222. 
386 X, Ga 18,20. 

98 X. Mt 1724-27. 

38 X. Mt 16,18. 

99 X. Ga 221; Mt 12,6. 

39 X. Ga 2,18-22. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 187 


Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem” 
(Ga 4,21)”. 


III. CHÚA GIÉSU VÀ ĐỨC TIN CỦA ISRAEL. 
VÀO THIÊN CHÚA DUY NHẤT VÀ LÀ DÁNG CỨU ĐỘ 
IESUS ET FIDES ISRAEL IN DEUM UNICUM ET SALVATOREM 


587. Nếu Lè luật và Đền thờ Giêrusalem đã có thé là có dé giới 
cám quyền tôn giáo Israel *chóng báng””” Chúa Giêsu, thì nhiệm 
vụ của Người trong công trình Cứu Chuộc các tội nhân, một công 
trình tuyệt hảo của Thiên Chúa, mới thật sự là viên đá gây vấp 
phạm đối với họ””. 

588. Chúa Giêsu đã là cớ vấp pham (scandalum) cho những người 
Pharisêu, khi Người dùng bữa với những người thu thuế và tội 
lỗi” một cách rất thân mật, giống như với chính họ””. Chống lại 
những người “tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người 
khác” (Lc 18,9)”, Chúa Giêsu xác quyết: “Tôi không đến để kêu 
gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” 
(Le 5,32). Người còn đi xa hơn nữa, khi tuyên bố trước mặt nhóm 
Pharisêu rằng, mọi người đều có tội”, cho nén ai tu cho mình là 
không cần được cứu độ, là người đui mù về chính bản thân mình””. 


589. Chúa Giêsu đã là cớ vấp phạm đặc biệt bởi vi Người đã đồng 
hóa cách xử sự nhân từ của Người đối với các tội nhân, với cách xử 
sự của chính Thiên Chúa đối với họ””. Người còn đi đến chỗ muốn 
cho người ta hiểu rằng, qua việc Người dóng bàn với các tội 
nhân, Người đón nhận những người đó vào bàn tiệc của Đấng 
Messia”°'. Nhưng đặc biệt khi Người tha tội, Chúa Giêsu đã đặt các 
nhà cầm quyển tôn giáo của Israel trước một tình thế tiến thoái 
lưỡng nan. Họ đã chẳng sửng sốt nói rất đúng sao: “Ai có quyền 
tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” (Mc 2,7)? Chúa Giêsu, khi 
Người tha tội, thì hoặc là Người nói phạm thượng, bởi vì là người 
mà dám coi minh ngang hàng với Thiên Chúa“, hoặc là Người nói 


991 X. Ga 423-24; Mt 27,51; Dt 9,11; Kh 21,22. 
9? X. Lc 2,34. 

33 X. Lc 20,17-18; Tv 118,22. 
99 X. Lc 5,30. 

35 X. Lc 7,36; 11,37; 14,1. 

996 X. Ga 7,49; 9,34. 

397 X. Ga 8,33-36. 

398 X. Ga 9,40-41. 

99? X. Mt 9,13; Os 6,6. 

40 X, Lc 15,1-2. 

^9 X. Lc 1523-32. 

4? X. Ga 5,18; 10,33. 


1179 


545 


431, 1441 


432 


253 


526 


574 


188 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


đúng, thi như váy, Con Người của Người làm hiện diện và mac 
khái thánh Danh của Thiên Chúa”. 


B90. Chỉ có căn tính thần linh của Con Người Giêsu mới có thể 
biện minh cho một đòi hỏi tuyệt đối thé này: “Ai không di với tôi, 
là chống lại tôi” (Mt 12,30); cũng vậy, khi Người nói về mình: “Đây 
thì còn hơn ông Giôna nüa. ., còn hơn vua Salômôn nữa” (Mt 
12,41-42), hoặc lớn hơn cả Đền thó**; Người cũng nói về mình, khi 
nhắc lại lời vua David đã gọi Đấng Messia là Chúa của ông“; khi 
Người xác quyết: “Trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng 
Hữu” (Ga 8,58); thậm chí Người còn nói: “Tôi và Chúa Cha là một” 
(Ga 10,30). 


B91. Chúa Giêsu yêu cầu các nhà cầm quyển tôn giáo ở Giêrusalem 
hãy tin vào Người vì những công việc của Cha Người mà Người đã 
thực hiên“. Nhung hành vi đức tin như vậy đòi phải chết đối với 
bản thân, để được “sinh ra một lån nữa bởi ơn trén"^" với sự lôi 
kéo của ân sủng của Thiên Chüa*?. Một đòi hỏi hối cải triệt dé 
như vậy khi đứng trước su thực hiện các lời hứa cách lạ lùng“ 
giúp chúng ta hiểu được sự sai làm bi thảm của Thượng Hội Đồng 
khi phán quyết Chúa Giêsu đáng phải chết vì là kẻ nói phạm 
thượng”. Như vậy các thành viên của Thượng Hội Đồng đã hành 
động vừa do “không biết việc họ làm”””, vừa vi su chai đá cứng 


lòng” không chịu tin”. 


TÓM LƯỢC 


592. Chúa Giêsu không bãi bỏ nhung làm cho nên tron*'* cách hết 
sức hoàn háo*? Là luật Sinai: Người đã mac khái ý nghĩa tối hậu 
của Lê luát^ 5 và chuóc lại các vi phạm Lê luật.“ 


45 X, Ga 17,6.26. 

49 X, Mt 12,6. 

45 X, Mc 12,36-37. 

406 X. Ga 10,36-38. 

47 X, Ga 3,7. 

45$ X, Ga 6,44. 

49 X. Is 53,1. 

410 X, Mc 3,6; Mt 26,64-66. 
41 X. Lc 23,34; Cv 3,17-18. 
4? X. Mc 3,5; Rm 11,25. 
45 X. Rm 11,20. 

44 X. Mt 5,17-19. 

415 X, Ga 8,46. 

416 X, Mt 5,33. 

477 X. Dt 9,15. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 189 


B93. Chúa Giêsu tôn trọng Đền thờ: Người lên Đền thờ vào những 
dip lé hành hương của người Do Thái và Người yêu mến uới một 
tình yêu tha thiết nơi Thiên Chúa ở giữa loài người. Đền thờ báo 
trước máu nhiệm của Người. Người loan báo sự sụp đổ của Đền 
thờ, như một biểu hiện uiệc chính Người sé bị giết và viéc lịch sử 
cứu độ bước vào một thời đại mới trong đó Thân Thể Người sẽ là 
Đền thờ vinh uiễn. 


594. Chúa Giêsu làm những hành vi, nhu viéc tha tội, biểu lộ rằng 
Người là chính Thiên Chúa Cứu Độ”. Một số người Do Thái, 
không nhân biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người””, chỉ thấy 
Người là một phàm nhân mà lai tu cho minh là Thiên Chúa’ 
nên đã két án Người là bê nói pham thuong. 


Tiết 2 
Chúa Giêsu “chịu đóng đỉnh trên cây thánh giá, chết” 


Paragraphus 2 
lesus mortuus est crucifixus 


I. VU ÁN CHÚA GIÉSU 
IESU PROCESSUS 


Những chia ré giữa các nhà cầm quyền Do Thái vé Chúa 
Giésu 

595. Giüa các nhà cám quyén tón giáo ó Giérusalem, khóng ké óng 
Nicódémó thuộc nhóm Phariséu?! và ông Giuse, người Arimathéa, một 


nhân vật quyên thế, cả hai là những món đệ âm thám của Chúa Giêsu””, 


nhưng từ lâu những người khác đã có sự bất đồng với nhau về Người””, 
đến độ, hôm trước cuộc khổ nạn, thánh Gioan đã có thể nói: “Ngay cả 
trong giới lãnh đạo Do thái, cũng có nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu. 
Nhưng họ không dám xưng ra, vì sợ bị nhóm Pharisêu khai trừ khỏi Hội 
Đường” (Ga 12,42). Điều này hoàn toàn không có gì lạ nếu chúng ta lưu ý 
rằng ngay sau lễ Ngũ Tuần, “cũng có một đám rất đông các tư tế đón 


“8 X, Ga 5,16-18. 

4? X. Ga 1,14. 

4 X, Ga 10,33. 

21 X. Ga 7,50. 

?? X. Ga 19,38-39. 

93 X. Ga 9,16-17; 10,19-21. 


1753 


1735 


190 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nhận đức tin" (Cv 6,7) và “có những người thuộc phái Phariséu đã trở 
thành tín hữu” (Cv 15,5), đến độ thánh Giacôbê đã có thể nói với thánh 
Phaolô rằng: “Thưa anh, anh thấy có hàng vạn người Do thái đã tin theo, 
và tất cả đều nhiệt thành đối với luật Môisen” (Cv 21,20). 


596. Các nhà cầm quyên tôn giáo ở Giêrusalem đã không nhất trí với 
nhau về cách xử sự đối với Chúa Giêsu“. Nhóm Pharisêu dọa khai trừ 
những ai di theo Người””. Với những ai sợ rằng “mọi người sé tin vào ông 
ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta!” 
(Ga 11,48), thượng tế Caipha đã đề nghị bằng lời tiên tri: “Các ông cũng 
chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân 
còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,49-50). Thượng Hội Đồng tuyên 
bố Chúa Giêsu dáng phải chết””Š vì tội nói phạm thượng, nhung vi đã mát 
quyển tuyên án tử hình””, nên họ đã nộp Chúa Giêsu cho người Rôma và 
tố cáo Người về tội nổi loan chính trị””, điều đó khiến Người bị liệt đồng 
hàng với Barabbas, một người bị tống ngục “vì một vụ bạo động” 
(Lc 23,19). Các thượng tế cũng đưa ra những lời de doa mang tính chất 
chính tri để buộc quan Philatô kết án tử hình Chúa Giêsu””. 


Người Do Thái không có tội một cách tập thể về cái chết 
của Chúa Giêsu 

B97. Xét đến tính chất phức tạp về mặt lịch sử của vụ án Chúa 
Giêsu, được biểu lộ trong các trình thuật của các sách Tin Mừng, 
và bất cứ tội cá nhân nào của những người tham gia vụ án này 
(Giuđa, Thượng Hội Đồng, Philatô) chỉ mình Thiên Chúa biết, nên 
chúng ta không thể quy trách nhiệm cho mọi người Do thái ở 
Giêrusalem, mặc dù đã có những tiếng la ó của đám đông bị lừa 
gat“, và những lời trách cứ tập thé trong các bài giảng kêu gọi 
hối cải sau lễ Ngũ Tuân””'. Chính Chúa Giêsu trên thập giá đã tha 
thứ cho họ”, và sau Người, thánh Phêrô cũng coi những người Do 
thái ở Giêrusalem và cả các thủ lãnh của họ là đã hành động vì 
“không hiểu biết””?. Càng không được mở rộng trách nhiệm đến 
những người Do thái ở những nơi chốn khác và thời đại khác, căn 
cứ vào tiếng la ó của dân chúng: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng 


#4 X. Ga 9,16; 10,19. 

95 X. Ga 922. 

46 X, Mt 26,66. 

?7 X. Ga 1831. 

98 X, Lc 232. 

4? X. Ga 19,12.15.21. 

#0 X, Mc 15,11. 

BI X, Cv 223.36; 3,13-14; 4,10; 5,30; 7,52; 10,39; 13,27-28; 1 Tx 2,14-15. 
42 X. Lc 23,34. 

43 X. Cv 3,17. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 191 


tôi và con cháu chúng tôi” (Mt 27,25), vì đây chỉ là một công thức 

thừa nhận bản án**. Vì vậy, Hội Thánh đã tuyên bố tại Công đồng 

Vaticanó II: 
“Không thé quy trách nhiệm một cách không phân biệt vé 
những tội ác người ta đã phạm trong cuộc khổ nạn của Chúa 
Giêsu cho mọi người Do thái thời đó, cũng như cho người Do thái 
thời nay... Không thể nói rằng Thiên Chúa đã loại bỏ người Do 
thái hoặc đã chúc dữ cho họ, coi đó như là điều được dạy trong 
Thánh Kinh”. 


° ^ ^ EN ` 2 . ^ Ed ^ p^ 
Moi tội nhân đều là tác giả của cuộc khó nạn của Đức Kitô 


B98. Trong giáo huấn đức tin của mình và trong chứng từ của các 
Thánh, Hội Thánh không bao giờ quên chân lý này: “Các tội nhân 
là những tác giả và tác viên của mọi cực hình mà Đức Kitô đã phải 
chiu"?$, Xét vì tội lỗi của chúng ta xúc phạm đến chính Đức 
Kitô”, Hội Thánh không ngần ngại quy trách nhiệm tối da vé các 
cực hình Chúa Giêsu phải chịu cho các Kitô hữu, một trách nhiệm 
mà họ rất thường trút trên một mình người Do thái: 
“Chúng ta phải coi những kẻ thường xuyên sa ngã trong tội lỗi là 
những người đã phạm lỗi tầy trời ấy. Bởi lẽ tội lỗi của chúng ta 
đã làm Chúa Kitô phải chịu khổ hình thập giá, nên chắc chắn, 
chính những ai chìm đắm trong gian tà và tội ác, là những người 
đã tự tay đóng dinh Con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa 
và đã công khai sỉ nhục Người. Quả thật, có thể thấy rằng như 
vậy tội ác của chúng ta là nặng nề hơn của người Do thái, vì 
những người này, theo thánh Tông Đồ, “nếu biết, họ đã chẳng 
đóng dinh Chúa hiển vinh vào thập giá' (1 Cr 2,8); còn chúng ta, 
chúng ta tuyên xưng rằng chúng ta biết Người, nên khi chúng ta 
chối bỏ Người bằng hành động, thì một cách nào đó coi như 
chúng ta đã ra tay tàn nhẫn giáng trên Nguoi". 
^Và ma quy cüng khóng dóng dinh Nguói vào tháp giá, nhung 
chính ban cùng với chúng đã đóng dinh Người, và bạn còn đóng 


dinh Người bằng cách hưởng lạc thú trong các nét xấu và tội 
1617439. 


#4 X, Cy 5,28; 18,6. 

5 CD Vaticanô II, Tuyên ngón Nostra aetate, 4: AAS 58 (1966) 743. 

456 Catechismus Romanus, 1, 5, 11: ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 64. x. 
Dt 12,3. 

^? X. Mt 25,45; Cv 94-5. 

4358 Catechismus Romanus, 1,5, 11: ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 64. 

49 Thánh Phanxicó Assisi, Admonitio, 5,3: Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis, ed. C. 
Esser (Grottaferrata 1978) 66. 


839 


1851 


517 


312 


652 
713 


192 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


II. CÁI CHẾT CỨU CHUỘC CỦA ĐỨC KITÓ 
TRONG KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA 
MORS REDEMPTIVA CHRISTI IN DIVINO SALUTIS CONSILIO 


“Chúa Giêsu bi nộp theo kế hoạch Thiên Chúa đã dinh" 


599. Cái chết tàn nhẫn của Chúa Giêsu không phải là kết quả 
ngẫu nhiên do sự kết hợp của những tình huống bất hạnh. Cái 
chết đó thuộc về máu nhiệm của kế hoạch của Thiên Chúa, nhu 
thánh Phéró giải thích cho người Do thái ở Giérusalem ngay từ bài 
giảng đầu tiên trong ngày lễ Ngũ Tuần: Người đã bị nộp “theo kế 
hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước” (Cv 2,23). Thánh Kinh 
nói nhu vậy không có nghĩa là những kẻ đã “nộp Chúa Giêsu?” 
chỉ là những người thụ động làm theo một kịch bản do Thiên Chúa 
viết trước. 


600. Đối với Thiên Chúa mọi thời điểm trong tính thời sự của nó 
đều là hiện tại. Vì vậy, chính Thiên Chúa thiết lập kế hoạch “tiền 
định” vĩnh cửu của Ngài, Ngài bao gồm trong kế hoạch ấy lời đáp 
trả tự do của mỗi người đối với ân sủng của Ngài: “Đúng vậy, 
Hêrôđê, Phongxiô Philatô, cùng với chư dân và dân Israel đã toa 
rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Chúa 
Giêsu, Đấng Ngài đã xúc dâu”. Như thế ho đã thực hiện tất cả 
những gì quyền năng và ý muốn của Ngài đã định trước” (Cv 4,27- 
28). Thiên Chúa cho phép xảy ra những hành vi xuất phát từ sự 
mù quáng của họ“, để hoàn thành kế hoạch cứu độ của Ngài”. 


Đức Kitô “đã chết vì tội lỗi chúng ta theo như lời Thánh 
Kinh” 


601. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa về việc “Người Tôi Trung 
Công Chính” bị giét^^ đã được báo trước trong Thánh Kinh như 
một máu nhiệm Cứu Chuộc phó quát, nghĩa là, giải thoát người ta 
khỏi ách nó lệ tội lỗi””. Thánh Phaolô, trong lời tuyên xưng đức 
tin mà ngài nói minh đã “lãnh nhận””, tuyên xưng rằng “Đức 
Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Thánh Kinh” (1 Cr 
15,3)““. Sự chết mang lại ơn cứu chuộc của Đức Kitô hoàn thành 


40 X, Cv 3,13. 

^ X. Tv 2,1-2. 

4? X. Mt 26,54; Ga 18,36; 19,11. 

45 X, Cv 3,17-18. 

44 X. Is 53,11; Cv 3,14. 

45 X. Is 53,11-12; Ga 8,34-36. 

46 X. 1 Cr 15,3. 

4 X, Cv 3,18; 7,52; 13,29; 2622-23. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 193 


một cách đặc biệt lời tiên tri về Người Tôi trung đau khổ”. Chính 
Chúa Giêsu đã trình bày ý nghĩa cuộc đời và sự chết của Người 
dưới ánh sáng về Người Tôi trung dau khổ””. Sau khi Người sống 
lại Người đã giải thích Thánh Kinh như vậy cho các môn đệ 
Emmaus^", rồi cho chính các Tông Đô””!. 
“Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì 
chúng ta” 


602. Chính vì thế thánh Phêrô có thể diễn tả đức tin tông truyền 
về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa như sau: “Anh em đã được cứu 
thoát khỏi lối sống phù phiém do cha ông anh em truyền lại. 
Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên 
vẹn toàn, vô tì tích, là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã 
biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất 
hiện vì anh em trong thời cuối cùng này” (1 Pr 1,18-20). Các tội 
người ta phạm, tiếp theo sau tội tổ tông, khiến người ta phải 
chết ””. Khi sai Con Một của Ngài đến trong thân phận tôi tớ”, 
tức là trong thân phận loài người đã sa ngã và tất phải chết vì tội 
lỗi”, “Đấng chẳng hề biết tội là gi, thì Thiên Chúa đã bién Người 
thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên 
công chính trong Người” (2 Cr 5,21). 


603. Vi không phạm tội, Chúa Giêsu không bao giờ biết đến việc bi 
Thiên Chúa loại bỏ””. Nhưng trong tình yêu cứu chuộc, một tình 
yêu hằng kết hợp Người với Chúa Cha”, Người đã đảm nhận lấy 
chúng ta, những kẻ đang vì tội lỗi mà lạc đường lìa xa Thiên Chúa, 
đến độ trên thập giá, Người đã có thể thốt lên thay chúng ta: “Lạy 
Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bó rơi con!" 
(Mc 15,34)””. Vi đã kết hợp Đức Kitô với chúng ta là các tội nhân, 
nên Thiên Chúa “đã chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp chính Con Một 
của Ngài vì hết tháy chúng ta” (Rm 8,32), để chúng ta “được giao 
hoà với Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Một Ngài” (Rm 5,10). 


#8 X. Is 53,7-8; Cv 8,32-35. 
^? X. Mt 20228. 

45 X, Lc 2425-27. 

551 X, Lc 2444-45. 

452 X. Rm 5,12; 1 Cr 15,56. 
453 X. PI 2,7. 

454 X, Rm 8,3. 

455 X, Ga 8,46. 

456 X, Ga 8,29. 

457 X, Tv 22,1. 


400 


519 


2372 


211 
2009 
1825 


402 


634, 2793 


517 


536 


194 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thiên Chúa dà khởi xướng trong tinh yêu cứu chuóc moi 
người 

604. Khi trao nộp Con của Ngài vì tội lỗi chúng ta, Thiên Chúa 
biểu lộ kế hoạch của Ngài là một kế hoạch của tình yêu lân mẫn, 
đi trước mọi công trạng của chúng ta: “Tình yêu cốt ở điều này: 
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài 
đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền 
tội cho chúng ta” (1 Ga 4,10) Ẻ. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, 
ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng 
Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). 


605. Tình yêu này không loại trừ một ai. Chúa Giêsu nhắc lại điều 
đó để kết luận dụ ngôn về con chiên lạc: “Cũng vậy, Cha của anh 
em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé 
mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Người quả quyết Người “hiến 
dâng mạng sống làm giá chuộc muón người” (Mt 20,28). Lời tuyên 
bố quan trọng này không mang ý nghĩa hạn chế: lời đó đặt song 
đối tập thể nhân loại với một mình Đấng Cứu Chuộc, Đấng tự hiến 
để cứu độ nhân loai &y*?. Hội Thánh, theo sau các Tông å“, day 
rằng: Đức Kitô đã chết cho tất cả mọi người không trừ một ai. 
“Trước kia, hiện nay cũng như sau này, không có một ai mà Người 
[Đức Kitô] không chịu khó nạn cho”). 


III. ĐỨC KITÓ ĐÃ TỰ HIẾN CHO CHÚA CHA 
VÌ TÓI LÓI CHÚNG TA 
CHRISTUS SE IPSUM PATRI SUO PRO NOSTRIS OBTULIT PECCATIS 


Cả cuộc đời của Đức Kitô là của lễ dâng hiến Chúa Cha 

606. Con Thiên Chúa, Đấng từ trời xuống, không phải để làm theo 
ý Người, nhung để làm theo ý Đấng đã sai Người””””, “khi vào trần 
gian, Người nói: ‘Lay Thiên Chúa, này con đây, con đến dé thực thi 
ý Ngài... theo ý đó, chúng ta được thánh hóa, nhờ Chúa Giêsu Kitô 
đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, một lần cho mãi mãi” (Dt 10,5- 
10). Ngay từ phút đầu tiên Người nhập thể, Chúa Con đã gắn bó 
với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong sứ vụ cứu chuộc của 
mình: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai 
Thầy, và hoàn tất công trình của Ngài” (Ga 4,34). Hy lễ của Chúa 


^55 X. 1 Ga 4,19. 

^? X. Rm 5,18-19. 

4 X: 2 Cr 5,15; 1 Ga 2,2. 

^5! CB) Carisia (năm 853), De libero arbitrio hominis et de praedestinatione, canon 4: Ds 624. 
^ X, Ga 6,38. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 195 


Giêsu “đền bù tội lỗi cả thế gian” (1 Ga 2,2) là sự diễn tả tình yêu 
hiệp thông của Người với Chúa Cha: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, 
là vì tôi hy sinh mạng sống mình” (Ga 10,17). Thế gian phải “biết 
rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã 
truyền cho Thầy” (Ga 14,31). 


607. Sự khao khát gắn bó với kế hoạch yêu thương cứu chuộc của 
Chúa Cha truyền cảm hứng cho cả cuộc đời Chúa Giêsu”, bởi vi 
cuộc khổ nạn cứu chuộc của Người là lý do việc Người nhập thể: 
“Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này! Nhưng chính vì giờ này mà 
con đã đến” (Ga 12,27). “Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ 
nào Tháy chẳng uống?” (Ga 18,11). Và trên thập giá, trước khi mọi 
sự “đã hoàn tất” (Ga 19,30), Người nói: “Tôi khát!” (Ga 19,28). 


“Chiên xoá tội trần gian” 


608. Sau khi chấp nhận làm phép rửa cho Chúa Giêsu giữa các tội 
, ông Gioan Tẩy Giả đã thấy và giới thiệu Người là Chiên 
Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian“. Nhu vậy ông cho thấy rằng 
Chúa Giêsu đồng thời vừa là Người Tôi trung đau khổ, im lặng chịu 
dem di làm thit và mang lấy tội lỗi muôn người”, vừa là Chiên 
Vượt Qua, biểu tượng cho việc Cứu Chuộc Israel trong cuộc Vượt 
Qua đầu tiên“. Cả cuộc đời của Đức Kitô diễn tả sứ vụ của Người: 
phục vu và hiến dáng mạng sống làm giá chuộc muôn nguoi *. 


Chúa Giêsu tự do gắn bó với tình yêu cứu chuộc của Chúa 
Cha 


609. Khi gắn bó với tình yêu của Chúa Cha đối với loài người trong 
trái tim nhân loại của mình, Chúa Giêsu “đã yêu thương họ đến 
cùng” (Ga 13,1), bởi vì “không có tình thuong nào cao cả hơn tình 
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” 
(Ga 15,13). Như vậy, nhân tính của Người trong cuộc khổ nạn và 
cái chết, đã trở thành dung cụ tu do và hoàn hảo của tình yêu thần 
linh của Người, một tình yêu muốn cứu độ moi người””°. Thật vậy, 
Người đã tự do chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết vì tình yêu đối 
với Cha Người và đối với loài người mà Người muốn cứu độ: “Mạng 


465 X. Lc 12,50; 22,15; Mt 16,21-23. 
49 X. Lc 3,21: Mt 3,14-15. 

465 X, Ga 1,29.36. 

466 Y Is 53,7; Gr 11,19. 

467 X. [s 53,12. 

468 X. Xh 123-14; Ga 19,36; 1 Cr 577. 
46? X, Mc 10,45. 

40 X, Dt2,10.17-18; 4,15; 5,7-9. 


457 


523 


517 


478 


515 


272, 539 


766 
1337 


1364 


1341, 1566 


532, 2600 


196 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


sóng cüa tói, khóng ai l&y di dugc, nhung chính tói tu y hy sinh 
mang sóng mình” (Ga 10,18). Do đó, Con Thiên Chúa đã tự do tót 
bậc khi Người tiến tới cái Chết”. 


Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu thực hiện trước việc tự 
nguyện dâng hiến mạng sống của mình 


610. Chúa Giêsu đã diễn tả cách hết sức rõ ràng việc Người tự 
nguyện dâng hiến chính mình trong bữa tiệc Người ăn với mười 
hai Tông Đổ” “trong đêm bị nộp” (1 Cr 11,23). Hôm trước ngày 
chịu nạn, khi còn hoàn toàn tự do, Chúa Giêsu đã biến bữa Tiệc 
cuối cùng với các Tông Đồ của Người thành lễ tưởng niệm việc 
Người tự nguyện dâng hiến chính mình cho Chúa Cha” để cứu độ 
nhân loại: “Đây là Mình Thầy, bi nóp vì anh em” (Lc 22,19). “Đây 
là Máu Tháy, Máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” 
(Mt 26,28). 


611. Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập lúc đó, sẽ là 
“việc tưởng niêm” hy tế của Người. Người bao gồm các Tông Đồ 
vào sự dâng hiến chính mình Người và dạy họ lưu truyền việc dâng 
hiến này mãi mãi”. Như vậy, Chúa Giêsu đã đặt các Tông Đồ của 
Người làm tư tế của Giao Ước Mới: “Vì họ, con xin thánh hiến 
chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 
17,19). 


Cơn hấp hối trong vườn Giêtsêmani 


612. Chúa Giêsu đã tham dự trước chén của Giao Ước Mới khi 
Người tự hiến trong bữa Tiệc Ly^", rồi Người nhận lấy chén đó từ 
tay Chúa Cha trong cơn hấp hối của Người tại vườn Giétsémani^^, 
khi Người “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl 2,8)”. 
Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con 
khỏi phải uống chén này..” (Mt 26,39). Như vậy Người diễn tả nỗi 
khiếp sợ mà bản tính nhân loại của Người cảm nghiệm trước cái 
Chết. Thật vậy, bản tính nhân loại của Chúa Giêsu, cũng như của 


“1 X. Ga 18,4-6; Mt 26,53. 

^? X. Mt 16,20. 

43 X, 1Cr5,7. 

“4X, 1Cr 11,25. 

Se X, Le 22,19. 

46 X, CD Tridentinó, Sess. 22a, Doctrina de sanctissimo Missae Sacrificio, c. 2: DS 1752; Sess. 
23a, Doctrina de sacramento Ordinis, c.1: DS 1764. 

e X. Le 22,20. 

#8 X. Mt 26,42. 

^? X. Dt 5,7-8. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 197 


chúng ta, được nhắm đến sự sống vĩnh cửu; nhưng khác với chúng 
ta, bản tính nhân loại của Người hoàn toàn không có tôi“, mà tội 
mới gây nên sự chết””; nhưng đặc biệt, bản tính nhân loại của 
Người đã được đảm nhận bởi Ngôi Vị thần linh của “Đấng khơi 
nguồn sự sống”””, “Đấng hằng sóng"^?. Khi chấp nhận thánh ý 
Chúa Cha bằng ý chí nhân loại của mình“, Chúa Giêsu chấp nhận 
cái Chết có giá trị cứu chuộc của mình, để “tội lỗi của chúng ta, 
chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá” (1 Pr 
2,24). 


Cái chết của Đức Kitô là hy lễ duy nhất và tối hậu 


613. Cái chết của Đức Kitô đồng thời vừa là hy lé Vượt Qua, mang 
lại ơn Cứu Chuộc tối hậu cho loài người””, nhờ Con Chiên, Đấng 
xoá tội trần gian“, vừa là hy lễ của Giao Ước Mới”, cho con 
người lại được hiệp thông với Thiên Chúa”, khi giao hòa con 
người với Thiên Chúa nhờ máu đổ ra cho muôn người được tha 
tài". 


614. Hy lễ này của Đức Kitô là duy nhất, hy lễ đó hoàn tất và vượt 
hơn hẳn moi hy lễ”. Trước hết, hy lễ đó là một hông ân của chính 
Thiên Chúa Cha: Chúa Cha trao nộp Con của Ngài để giao hòa 
chúng ta với Ngài”. Đồng thời, đây là su dâng hiến của Con 
Thiên Chúa làm người, Đấng, vì tình yêu”, tu ý dâng hiến mạng 
sóng mình” cho Cha của Người nhờ Chúa Thánh Thán^', để dén 
bù sự bất tuân của chúng ta. 


48 X, Dt 4,15. 

41 X, Rm 5,12. 

48 X, Cv 3,15. 

483 X. Kh 1,18; Ga 1,4; 5,26. 
484 X, Mt 26,42. 

485 X. 1 Cr 5,7; Ga 8,34-36. 
486 X, Ga 1,29; 1 Pr 1,19. 

487 X, 1 Cr 11225. 

485 X, Xh 24,8. 

49 X. Mt 26,28; Lv 16,15-16. 
49 X, Dt 10,10. 

^9! X. 1 Ga 4,10. 

42 X. Ga 15,13. 

43 X. Ga 10,17-18. 

^ X. Dt 9,14. 


1009 


1366 


2009 


529, 1330 


2100 


1850 


433 


411 


478 


468 


519 
1992 


1235 


198 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Chúa Giêsu đền thay sự bát tuân của chúng ta bằng sự 
vâng phục của Người 


615. “Cũng nhu vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên 
Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất 
đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công 
chính” (Rm 5,19). Chúa Giêsu, bằng sự vâng phục cho đến chết của 
Người, đã hoàn thành việc đền thay của Người Tôi trung đau khổ, 
là hiến thân làm Ay /ễ đền tội, mang lấy tội lỗi của muôn người và 
làm cho ho nên công chính khi gánh lấy tội lỗi của họ””. Chúa 
Giêsu đã đền bù các lỗi lầm của chúng ta và tạ tội với Chúa Cha vì 


tội lỗi của chúng ta*"®. 


Trên thập giá, Chúa Giêsu hoàn tất hy tế của Người 


616. Tình yêu thương đến cùng mang lại cho hy lễ của Đức Kitô 
giá trị Cứu Chuóc và đền bù, đền tội và tạ tội. Người đã biết và 
yêu thương tất cả chúng ta khi Người dâng hiến mạng sống 
mình ”°. “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghi 
rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều 
chết” (2 Cr 5,14). Không một ai, dù là người thánh thiện nhất, có 
khả năng mang lấy trên mình tội lỗi của mọi người và hiến mình 
làm hy lễ vì mọi người. Nơi Đức Kitô, sự hiện hữu của Ngôi Vi 
Chúa Con vừa vượt hơn hẳn vừa bao gồm tất cả các nhân vị, khiến 
cho Đức Kitô là Đầu của toàn thể nhân loại, và làm cho hy tế của 
Người có giá trị cứu chuộc cho tất cá moi người. 


617. Công đồng Triđentinô dạy: “Bằng cuộc khổ nạn rất thánh của 
Người trên cây thập giá, Đức Kitô đã lập công cho chúng ta được 
nên công chính”””, qua đó nêu rõ tính duy nhất của hy tế của Đức 
Kitô, Đấng là tác giả của ơn cứu độ vinh cửu””. Vì vậy khi tôn 
kính Thánh Giá, Hội Thánh ca hát rằng: “Kính chào Thánh Giá, 
niềm hy vọng duy nhất của chúng con!”??? 


555 X. Is 53,10-12. 

46 X, CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 7: DS 1529. 

597 X. Ga 13,1. 

#8 X. Gl 2,20; Ep 5.2.25. 

49 Cp Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 1: DS 1529. 

99 X. Dt 5,9. 

?'! Additio liturgica ad Hymnum “Vexilla Regis": Các Giờ Kinh Phụng Vu, editio typica, v, 2 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1974) 313; v. 4 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) 1129. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 199 


Sự tham dự của chúng ta vào hy tế của Đức Kitô 


618. Thánh giá là hy tế duy nhất của Đức Kitô, Đấng trung gian 
duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người””. Nhưng bởi vi, trong 
Ngôi Vị Thiên Chúa nhập thể của Người, “một cách nào đó Người 
đã tự kết hợp với toàn thé mọi người”, nên Người đã “ban cho 
mọi người một khả năng để, theo cách Thiên Chúa biết, họ được 
kết hợp vào máu nhiệm Vượt Qua”. Người kêu goi các môn đệ 
vác tháp giá mình mà theo Người””, bởi vì Người đã chịu khó nan 
vì chúng ta, đã để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước theo 
Người”. Quả thật, Người cũng muốn những người đầu tiên hưởng 
nhờ hy tế cứu chuộc của Người được kết hợp vào hy tế ấy ”°”. Điều 
đó được thực hiện, một cách cao cả nhất, nơi Mẹ Người, Mẹ được 
kết hợp vào mầu nhiệm cuộc khổ nạn cứu chuộc của Người một 
cách mật thiết hơn bất cứ ai khác”, 

“Đây là chiếc thang thật và duy nhất của thiên đàng, và ngoài 

thập giá, không có chiếc thang nào khác để lên troi"??? 


TÓM LƯỢC 


619. “Đức Kitô đã chết vi tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh 
Kinh” (1 Cr 15,3). 


620. On cứu độ của chúng ta xuất phát từ sự khói xướng của tình 
yêu Thiên Chúa đối uới chúng ta “chính Ngài đã yêu thương chúng 
ta, và sai Con của Ngài đến làm cüa lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 
4,10). “Trong Đúc Kitô, Thiên Chúa đã cho thé gian duoc giao hoà 
vói Ngài” (2 Cr 5,19). 


621. Chúa Giêsu đã tự hiến một cách tự do để cứu độ chúng ta. 
Người tỏ cho thấy và thực hiện trước viéc ban tặng này trong bữa 
Tiệc Ly: “Đây là minh Tháy, bị nộp vi anh em” (Lc 22,19). 


622. Công trình Cứu Chuộc của Đúc Kitô cốt tại điều này: Người 
“đến... hiến dáng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28), 


52 X, 1 Tm 2,5. 

55 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 

50 Cb Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 22: AAS 58 (1966) 1043. 

95 X. Mt 16,24. 

5% X, 1 PE2/24; 

57 X, Mc 10,39; Ga 21,18-19; CI 1,24. 

58 X, Le 2,35. 

50 Thánh Rôsa Lima: P.Hansen, Vita mirabilis [...] venerabilis sororis Rosae de sancta Maria 
Limensis (Romae 1664) 137. 


1368, 1460 


307, 2100 


964 


362, 1005 


343 


200 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nghĩa là, “Người yêu thuong họ đến cùng” (Ga 13,1), để ho duoc cứu 
chuóc khói lối sống phù phiém do cha ông họ truyền lại”. 

623. Nhờ sự váng phuc vi tình yêu đối uới Chúa Cha, váng phuc 
tron ven cho đến nỗi “chết trên cây tháp tự” (Pl 2,8), Chúa Giêsu 
đã hoàn thành sứ vu đền tôi?” của Người Tôi trung dau khó, Đống 
làm cho muôn người nên công chính và chính Người gánh lấy tội 


lỗi của họ””. 


Tiết 3 
Chúa Giêsu Kitô được “táng xác” 


Paragraphus 3 
lesus Christus sepultus est 


624. Chúa Giêsu “đã phải nếm su chết, là dé cho moi người được 
cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa” (Dt 2,9). Trong kế hoạch cứu độ của 
Ngài, Thiên Chúa đã định cho Con của Ngài không những phải 
chết “vì tội lỗi chúng ta” (1 Cr 15,3), nhưng còn phải “nếm sự 
chết”, nghĩa là, biết tình trạng của sự chết, tình trạng linh hồn 
Người và thân thể Người tách rời nhau một thời gian, từ lúc Người 
tắt thở trên thập giá cho đến lúc Người sống lại. Tình trạng Chúa 
Giêsu chịu chết là mâu nhiệm của việc mai táng và việc xuống 
ngục tổ tông. Đó là máu nhiệm của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh 
trong đó Đức Kitô, được đặt trong mô”'3, biểu lộ sự nghỉ ngơi cao cả 
của Thiên Chúa vào ngày sabat“, sau khi hoàn tất công trình cứu 


độ loài ngudi”, đem lại bình an cho khắp trần gian”'$. 


Thân thể Đức Kitô ở trong mộ 


625. Khoảng thời gian Đức Kitô ở trong mộ thật sự nối kết tình 
trạng còn chịu đau đớn trước cuộc Vượt Qua của Người, với tình 
trạng vinh hiển hiện tại của Đấng Phục Sinh. Chính Ngôi Vị của 
“Đấng Hằng Sống” có thể nói: “Ta đã chết, và nay Ta sống đến 
muôn thuở muôn đời” (Kh 1,18): 


510 X 1 Pr 1,18. 

3H X. Is 53,10. 

52 X. Is 53,11; Rm 5,19. 
53 X. Ga 19,42. 

54 X. Dt 4,4-9. 

5/5 X, Ga 19,30. 

516 X, C11,18-20. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 201 


“Đây là mầu nhiệm của sự sắp đặt của Thiên Chúa đối với cái 
Chết và sự Sống Lại từ cõi chết của Con Ngài, là bằng cái chết, 
linh Hến quả thất bi tách biệt:khói than thó, và Noat da khong 
ngăn cán hậu quả tất yếu của tu nhiên; tuy nhiên, nhờ sự Sóng 
Lại, mọi sự đã lại kết hợp với nhau nơi Người, đến độ Người 
thật sự trở thành giao điểm của sự chết và sự sống: để Đấng đã 
thiết lập điều tự nhiên bị tách biệt bằng cái chết, thì chính 
Người đã là nguyên lý kết hợp những gì đã bị tách biệt”. 


626. Bởi vì “Đấng khơi nguồn su sống” đã bị giết” cũng là “Đấng 

hằng sống đã phục sinh"??, nên tất yếu là Ngôi Vị thần linh của 

Con Thiên Chúa vẫn tiếp tục đảm nhận linh hồn và thân thể của 

Người khi cả hai bị tách biệt với nhau vì cái chết: 470, 650 
*Vi vậy, mặc dầu Đức Kitô, như một người, đã chết, và linh hồn 
thánh của Người đã lia khỏi thân thé tinh tuyón của Người, 
nhưng thần tính không tách biệt khỏi bên nào, không hé tách 
biệt khỏi linh hồn cũng không hề tách biệt khỏi thân thể: Ngôi 
Vị duy nhất của Người không bị chia ra thành hai. Quả vậy, 
thân thể và linh hồn ngay từ đầu đã hiện hữu trong Ngôi Vị của 
Ngôi Lời; và mặc dầu hồn xác bị tách biệt nhau trong sự chết, 
nhưng cả hai vẫn luôn hiện hữu nơi Ngôi Vị duy nhất của Ngôi 
Lời”. 


“Chúa không để Đấng Thánh của Ngài phải hư nát” 


627. Cái chết của Đức Kitô cái chết thật, vì đã chấm dứt cuộc đời 1009 
nhân loại nơi trần thế của Người. Nhưng vì sự kết hợp của Ngôi Vị 
Chúa Con với thân thể của Người, nên thân thể ấy không trở 1683 
thành một xác chết giống như trong những trường hợp khác, “vì lẽ 
cái chết không tài nào khống chế được Người mãi” (Cv 2,24), và do 
đó, “quyền năng của Thiên Chúa đã gìn giữ thân thể Đức Kitô khỏi 
hư nát”, Về Đức Kitô, đồng thời người ta vừa có thể nói: “Người 
đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh” (Is 53,8), vừa có thể nói: “Cả 
thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng 
dành bỏ mặc linh hôn con trong cõi ám ty, cũng không dé Vi 
Thánh của Ngài phải hư nát” (Cv 2,26-27)””. Sự Sống Lại của Đức 
Kitô “ngày thứ ba” (1 Cr 15,4; Lc 24,46)”” là dấu chỉ của điều đó, 


5 Thánh Grégórió Nyssenô, Oratio catechetica 16, 9: TD 7, 90 (PG 45, 52). 

35x Cv 3,15. 

519 X. Lc 24,5-6. 

5% Thánh Gioan Đamascênô, Expositio fidei, 71 [De fide orthodoxa 3, 27]: PTS 12, 170 (PG 94, 
1098). 

P Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, 51, 3, ad 2; Ed. Leon. 11, 490. 

52 X. Tv 16,9-10. 

53 X, Mt 12,40; Ga 2,1; Os 6,2. 


537 


1215 


202 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


cũng bởi vi người ta cho rằng sự hư nát được biểu lộ từ ngày thứ 
tu”, 


“Cùng chịu mai táng với Đức Kitô...” 


628. Bí tích Rửa Tội, mà dấu chỉ nguyên thuỷ và đầy đủ của bí tích 
này là việc dìm xuống nước, nói lên cách hiệu nghiệm việc Kitô 
hữu xuống mộ để người ấy cùng với Đức Kitô chết cho tội lỗi, hầu 
tiến vào một đời sống mới: “Vì được dìm vào trong cái chết của 
Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng 
như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyển năng vinh hiển 
của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 
6,4)”“°. 


TÓM LƯỢC 
629. Chúa Giêsu đã nếm sự chết vi moi người”5. Con Thiên Chúa 
làm người đã chết thật sự và đã duoc mai táng thật su. 


630. Trong thời gian Đức Kitô ở trong mộ, Ngôi Vị thân linh của 
Người uẫn luôn dám nhận cả linh hôn cá thân thể của Người, tuy 
lúc đó hai bên bi cái chết tách biệt. Vì váy, thân thé của Đức Kitô 
đã chết mà “không phái hư nát” (Cu 13,37). 


Mục 5 
Chúa Giêsu Kitô “xuống ngục tổ tông, 


ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại” 


Articulus 5 
lesus Christus "descendit ad inferos, 
tertia die resurrexit a mortuis" 


631. Chúa Giêsu “đã xuống tận các vùng sáu thắm dưới mặt đất. 
Đấng đã xuống, cũng chính là Đấng đã lên” (Ep 4,9-10). Tín biểu của 
các Tông Đồ tuyên xưng trong cùng một mục, việc Đức Kitô xuống 
ngục tổ tông và việc ngày thứ ba Người bởi trong kẻ chết mà sống 


54 X. Ga 11,39. 
$5 X. CI 2,12; Ep 5,26. 
5% X. Dt 2,9. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 203 


lại, bởi vì trong cuộc Vượt Qua của Người, chính từ trong lòng cái 
chết mà Người làm vọt lên sự sống: 

“Đức Kitô, Con yêu quý của Cha, 

Đấng đã từ cõi âm ty trở lại, 

đem ánh sáng thanh bình soi chiếu vạn dân, 

Người hằng sống hiển trị muôn đời. Amen””"”. 


Tiết 1 


Đức Kitô xuống ngục tổ tông 


Paragraphus † 
Christus descendit ad inferos 


632. Những xác quyết thường xuyên của Tân Ước, theo đó Chúa 
Giêsu “trỗi dậy từ cõi chết” (1 Cr 15,20)””, giả thiết là, trước khi 
Người sống lại, Người đã ở nơi của những người chết””. Lời rao 
giảng của các Tông Đồ về việc Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông có ý 
nghĩa đầu tiên này: Chúa Giêsu đã chết giống như mọi người, và 
linh hồn Người đã xuống với họ, ở nơi của những người chết. 
Nhưng Người xuống đó với tư cách là Đấng Cứu Độ, để loan báo 
Tin Mừng cho các vong linh bi cầm giữ ở đó””. 


633. Thánh Kinh gọi nơi ở của những người chết, mà Đức Kitô khi 
chết đã xuống, là âm phủ, Sheol (tiéng Do thái) hoặc Hades (tiéng 
Hy lap)"', bởi vì những kẻ ở đó không được nhìn thấy Thiên 
Cháa??, Thật vậy, tình trạng của mọi người đã chết, dù họ công 
chính hay xấu xa, đều như vậy, trong khi mong đợi Đấng Cứu 
Chuóc??, điều này không có nghĩa là số phận của họ đều như nhau, 
như Chúa Giêsu cho thấy trong dụ ngôn anh Lazarô nghèo khổ 
được đem “vào lòng ông Abraham””, “Khi xuống ngục tổ tông, 
Chúa Kitô đã giải thoát linh hồn những người công chính đang ở 
trong lòng ông Abraham mà mong đợi Đấng Cứu Độ”””. Chúa 


?" Canh thức Vượt qua, Công bó Tin mừng Phục sinh ("Exsultet"): Sách Lễ Rôma, editio typica 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 273 et 275. 

58 X, Cv 3,15; Rm 8,11. 

9» X. Dt 13,20. 

55 X. 1 Pr 3,18-19. 

53! X. P12,10; Cv 2,24; Kh 1,18; Ep 4,9. 

52 X. Tv 6,6; 88,11-13. 

553 X. Tv 89,49; 1 Sm 28,19; Ed 32,17-32. 

54 X. Lc 1622-26. 

55 Catechismus Romanus, 1,6, 3: ed. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 71. 


1033 


605 


204 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Giêsu không xuống ngục tổ tông để giải thoát những kẻ đã bị kết 
án” hoặc để phá hủy địa ngục doa đày””, nhung để giải thoát 
những người công chính đã đi trước Người””. 


634. “Tin Mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết” (1 Pr 
4,6). Việc xuống ngục tổ tông là sự hoàn thành, một cách sung 
mãn, việc loan báo Tin Mừng cứu độ. Đây là chặng cuối cùng trong 
sứ vụ làm Đấng Messia của Chúa Giêsu, trong một thời gian ngắn 
ngủi, nhưng trong một ý nghĩa thật hết sức rộng lớn của việc mở 
rộng công trình cứu chuộc cho mọi người thuộc mọi thời và mọi nơi, 
bởi vì tất cả những ai được cứu độ đều được tham dự vào công trình 
Cứu Chuộc. 


635. Vi vậy, Đức Kitô đã xuống cõi thâm sâu của sự chét?? để “các 
kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống” 
(Ga 5,25). Chúa Giêsu, “Đấng khơi nguón sự sóng", đã “nhờ cái 
chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức 
là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống 
trong tinh trang nô lệ” (Dt 2,14-15). Từ nay, Đức Kitô phuc sinh 
“nắm giữ chìa khóa của Tử thần và Âm phủ” (Kh 1,18) và “khi vừa 
nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, 
muôn vật phải bái quy" (Pl 2,10). 
“Hôm nay mặt đất hoàn toàn thinh lặng, hoàn toàn thinh lặng 
và hoàn toàn cô quanh; hoàn toàn thinh lặng vì Đức Vua an 
giấc; trái đất đã sợ hãi rói yên tĩnh, vì Thiên Chúa đang ngủ 
trong xác phàm, và Người đánh thức những kẻ đang ngủ từ bao 
đời... Chắc chắn Người đi tìm nguyên tổ như tìm con chiên lạc. 
Người muốn đến thăm tất cả những ai đang ngồi trong tối tăm 
và trong bóng sự chết; Đấng vừa là Thiên Chúa, vừa là con cháu 
của nguyên tổ đến để giải thoát ông Adam đang bị cầm giữ cùng 
với bà Evà bị cầm giữ khỏi những sự đau buôn. Ta là Thiên 
Chúa của ngươi, nhưng vì ngươi, Ta đã trở thành con của ngươi... 
Hãy trỗi dậy, hối người ngủ mê: vì Ta dựng nên ngươi không 
phải để cho ngươi ở lại đây trong gông cùm âm phủ. Hãy trỗi 
dậy từ cõi chết; Ta là Su Sống của những kẻ đã chết”””. 


536 X. CD Rôma (năm 745), De descensu Christi ad inferos: DS 587. 

57 X. DGH Bénédictó XII, Libellus Cum dudum (năm 1341), 18: DS 1011; DGH Clémenté VI, 
Epistula Super quibusdam (nám 1351), c. 15, 13: DS 1077. 

55 X. CD Tôlêđô IV (năm 633), Capitulum, 1: DS 485; Mt 27,52-53. 

5? X. Mt 12,40; Rm 10,7; Ep 4,9. 

CC 3,15. 

* Antiqua homilia in sancto et magno Sabbato: PG 43, 440. 452. 461. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 205 


TÓM LƯỢC 


636. Bằng biểu nói “Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông”, Tín biểu 
tuyên xưng Chúa Giêsu thật sự đã chết uà nhờ cái Chết của Người 
vi chúng ta, Người đã chiến thắng cả sự chết lẫn ma quỷ, “tên lãnh 
chúa gây ra sự chết” (Dt 2,14). 


637. Đúc Kitô đã chết, uới linh hôn được bết hợp cùng Ngôi Vị 
thân linh, Người đã xuống nơi ở của những bẻ chết. Người đã mở 
của trời cho những người công chính đã di trước Người. 


Tiết 2 
Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại 


Paragraphus 2 
Tertia die resurrexit a mortuis 


638. “Chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều 
Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Ngài đã thực hiện cho 
chúng ta là con cháu các ông, khi làm cho Chúa Giêsu sống lại” 
(Cv 13,32-33). Sự Sống Lại của Chúa Giêsu là chân lý cao cả nhất 
của đức tin chúng ta vào Đức Kitô, với tính cách là một chân lý 
trung tâm đã được tin và thể hiện trong cuộc sống bởi cộng đoàn 
Kitô giáo tiên khói, đã được lưu truyền bởi Thánh Truyền nhu chân 
lý nền tảng, đã được xác lập bởi các văn kiện của Tân Ước, và được 
rao giảng, đồng thời cùng với thập giá, như là phân thiết yếu của 
mầu nhiệm Vượt Qua: 

“Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, 

Nhờ cái Chết của Người, Người đã chiến thắng sự chết, 


Người đã ban su sống cho những kẻ đã chết””?, 


I. BIẾN CÓ LICH SỬ VÀ SIÊU VIỆT 

EVENTUS HISTORICUS ET TRANSCENDENS 
639. Màu nhiệm của sự Sống lại của Đức Kitô là một bién cố có 
thật, với những cuộc tỏ hiện đã được kiểm chứng theo lịch sử, như 
Tân Ước làm chứng. Khoảng năm 56, thánh Phaolô đã có thể viết 
cho tín hữu Côrintô: “Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều 
mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng 
ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày 


#2 Phụng vụ Byznatin, Troparium in die Paschatis: Pentekostarion (Romae 1884) 6. 


90 


651, 991 


999 


553 


206 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


thü ba dá sóng lại, đúng nhu lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với 
ông Kêpha, rồi với nhóm Mười Hai" (1 Cr 15,3-4). Ở đây vị Tông Đồ 
nói đến truyền thống sống động vé sự Sống lai mà ngài đã học được 
sau cuộc hối cải của ngài ở cổng thành Damas? 


Ngôi mộ trống 


640. “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không 
còn đây nữa, nhung đã sống lại rồi” (Lc 24,5-6). Trong các biến cố 
Vượt Qua, yếu tố đầu tiên mà ta gặp là ngôi mộ trống. Tự nó, điều 
này không phải là một bằng chứng trực tiếp. Việc thân thể Đức 
Kitô không còn trong mộ có thể được giải thích cách khác”. Dầu 
vậy, ngôi mộ trống vẫn là một dấu chỉ căn bản đối với mọi người. 
Việc phát hiện ngôi mộ trống là bước đầu dẫn các môn đệ đến việc 
nhìn nhận chính sự kiện Sống lại. Trước hết đó là trường hợp của 
các phụ nữ thánh thiện””, rồi đến ông Phêrô”°. Người môn đệ 
“Chúa Giêsu thương mến” (Ga 20,2), khi vào trong mộ và thấy 
“những băng vải để ở đó” (Ga 20 ,6), khẳng định rằng ông đã thấy 
và đã tin””. Điều này Ph thiết rằng khi thấy ngôi mộ trống” ông 
đã nhận ra rằng việc thân thể Chúa Giêsu không còn đó không 
phải là một việc do người phàm và Chúa Giêsu đã không đơn 
thuân trở lại cuộc sống trần thế như trường hợp anh Lazarô””. 


Những lần hiện ra của Đấng Phục Sinh 


641. Bà Maria Magdaléna và các phụ nữ thánh thiện, những người 
đã đến để hoàn thành việc xức dầu cho thân thể của Chúa 
Giêsu””", vốn được mai táng cách vội và vào chiều ngày Thứ Sáu vi 
đã đến ngày sabat”, là những người đầu tiên được gặp Đấng Phục 
Sinh””. Như vậy, các phụ nữ là những sứ giả đầu tiên loan báo sự 
sống lại của Đức Kitô cho chính các Tông Dó??. Sau đó Chúa Giêsu 
hiện ra với các ông, trước hết là với ông Phêrô, sau đó với nhóm 
Mười Hai”. Vi vậy ông Phêrô, người đã được kêu goi để củng cố 


58 X. Cv 9,3-18. 

54 X. Ga 20,13; Mt 28,11-15. 
955 X. Lc 24,3.22-23. 

36 X. Lc 24,12. 

9! X. Ga 20,8. 

58 X. Ga 20,5-7. 

59 X. Ga 11,44. 

55 X. Mc 16,1; Lc 24,1. 

5! X. Ga 19,31.42. 

5? Mt 28,9-10; Ga 20,11-18. 
55 X. Lc 24,9-10. 

54 X. 1 Cr 15,5. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 207 


đức tin của các anh em mình”, đã thấy Đấng Phục Sinh trước các 
anh em và dựa trên chứng từ của ông mà cộng đoàn kêu lên: “Chúa 
đã sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon" (Lc 24,34). 448 


642. Tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày lễ Vượt Qua đó, 
đòi buộc mỗi vị Tông Đồ, đặc biệt là ông Phêrô, xây dựng một kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên đã bắt đầu từ sáng ngày Vượt Qua. Với tu 659 881 
cách là những chứng nhân của Đấng Phục Sinh, các ngài mãi là 
những tảng đá nền móng của Hội Thánh Người. Đức tin của cộng 
đoàn các tín hữu tiên khởi được xây dựng trên lời chứng của những 
con người cụ thể mà các Kitô hữu quen biết và phán đông lúc đó 
còn sống giữa họ. “Những chứng nhân về cuộc Phục Sinh của Đức 
Kitô””° trước hết là ông Phêrô và Nhóm Mười Hai, nhưng không 860 
chỉ có các vị ấy: ông Phaolô nói đến hơn năm trăm người đã được 
Chúa Giêsu hiện ra một lượt, rồi với ông Giacôbê và với tất cả các 
Tông Đề”. 

643. Trước những lời chứng đó, không thể giải thích rằng sự phục sinh 
của Đức Kitô nằm bên ngoài trật tự thể lý, và không thể không công 
nhận sự phục sinh đó có tính cách là một sự kiện lịch sử. Qua các sự 
kiện, người ta thấy rõ là đức tin của các môn đệ đã bị lung lay tận gốc do 
cuộc khó nạn và cái Chết trên tháp giá của Tháy ho, mà chính Người đã 
báo truóc^?. Sự chấn động tâm hồn do cuộc khổ nạn gây nên là manh mẽ 
đến nỗi các môn đệ (hoặc ít nhất một số người trong họ) không tin ngay 
lời loan báo về việc Sống Lại. Các sách Tin Mừng không hề trình bày cho 
chúng ta thấy một cộng đoàn đây hứng khởi thần bí; nhưng cho chúng ta 
thấy những món đệ mất tinh thân (“buôn râu”: Lc 24,17) và hoảng so??*. 
Vì vậy họ đã không tin các phụ nữ thánh thiện từ ngôi mộ trở về, và 
những lời của các bà, họ “cho là chuyện vớ vån” (Lc 24,11). Khi Chúa 
Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một chiều ngày Vượt Qua, “Người khiển 
trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin 
những kẻ đã được thấy Người, sau khi Người sống lai" (Mc 16,14). 


644. Các môn đệ, cả khi đứng trước thực tại Chúa Giêsu phục sinh, vẫn 
còn nghi ngờ”! đối với các ông, coi như không thé nào có việc ấy: ho 
tưởng là thấy ma?9?, “các ông còn chua tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ 


ngàng” (Lc 24,41). Ông Tôma cũng đã nghi ngờ như vậy”, và trong dip 


55 X. Lc 22,31-32. 
56 X. Cv 122. 

57 X. 1 Cr 154-8. 
5 X. Lc 2231-32. 
55 X. Ga 20,19. 

50 X, Mc 16,11.13. 
561 X, Lc 24.38. 

59 X. Lc 24,39. 

98 X, Ga 2024-27. 


999 


934 
549 


208 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


hiện ra lần cuối cùng mà sách Matthéu thuật lại, “có mấy ông lai hoài 
nghi" (Mt 28,17). Vì vậy, giả thuyết cho rằng sự Phục Sinh là “sản phẩm” 
của lòng tin (hay sự dễ tin) của các Tông Đồ, không có cơ sở. Hoàn toàn 
trái lại, đức tin của các ông vào sự Phục Sinh phát xuất từ kinh nghiệm 
trực tiếp về thực tại Chúa Giêsu sống lại, dưới tác động của ân sủng của 
Thiên Chúa. 


Trạng thái nhân tính đã phục sinh của Đức Kitô 


645. Chúa Giêsu phục sinh liên hệ trực tiếp với các môn đệ của 


Người qua đụng chạm ”” và qua việc chia sẻ thuc phẩm”””. Nhu vậy, 
Người mời goi họ nhìn nhận Người không phải là ma”, nhung 


nhất là để các ông thấy rõ rằng thân thể phục sinh của Người 
đang hiện diện với các ông, chính là thân thể đã bị hành hạ và bị 
đóng dinh vào thập giá, bởi vì thân thể đó vẫn còn mang các dấu 
vết của cuộc khổ nạn của Người””. Tuy nhiên, thân thể đích thuc 
và hiện thực này đồng thời có những đặc tính mới của một thân 
thể vinh hiển: thân thể đó không còn bị ràng buộc trong không 
gian và thời gian nữa, nhưng có thể tự do hiện diện ở đâu và lúc 
nào Người muốn””, bởi vì nhân tính của Người không còn có thé bi 
ràng buộc ở trần thế nữa và chỉ thuộc về quyền năng thần linh của 
Chúa Cha””?. Cũng vì vậy, Chúa Giêsu phục sinh hoàn toàn tự do 
để hiện ra như Người muốn: dưới hinh dạng một người làm vườn”? 
hoặc “dưới một hình dạng khác” (Mc 16,12), không giống hình 
dạng các môn đệ đã quen, chính là để khơi dậy đức tin của các 
ông”, 

646. Sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là việc trở lại với cuộc 
sống trần thế, giống như trường hợp của những kẻ Người đã cho 
sống lại trước cuộc Vượt Qua: con gái ông Giairô, người thanh niên 
Naim, anh Lazarô. Các sự kiện này là những biến cố kỳ diệu, 
nhưng những người được hưởng phép lạ đó, nhờ quyển năng của 
Chúa Giêsu, chỉ trở lại với cuộc sống trần thế “thông thường”. Một 
lúc nào đó họ sẽ lại chết. Sự phục sinh của Đức Kitô thì hoàn toàn 
khác hẳn. Trong thân thể phục sinh của Người, Người chuyển từ 
trạng thái phải chết sang một sự sống khác vượt trên thời gian và 
không gian. Thân thể của Chúa Giêsu trong sự Phục Sinh đầy tràn 


3 X. Lc 24,39; Ga 20,27. 

565 X. Lc 24,30.41-43; Ga 21,9.13-15. 

966 X. Lc 24,39. 

967 X. Lc 24,40; Ga 20,2027. 

568 X. Mt 28,9.16-17; Lc 24,15.36; Ga 20,14.19.26; 21,4. 
99 X. Ga 20,17. 

5 X, Ga 20,14-15. 

51 X. Ga 20,14.16; 21,4.7. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 209 


quyền năng của Chúa Thánh Thần; thân thé này tham dự vào sự 
sống thần linh trong trạng thái vinh quang của Người, đến độ 
thánh Phaoló đã có thể nói Đức Kitô là một người thiên giới””. 


Sự Phục Sinh xét như một biến cố siêu việt 


647. Thánh thi Exultet trong đêm Canh thức Vượt Qua hát: “Ôi! 
Đêm thật diễm phúc, đêm duy nhất biết được thời giờ Đức Kitô từ 
cõi chết phục sinh"??, Thật vậy, không ai chứng kiến tận mắt 
chính biến có Phục Sinh và không một tác giả sách Tin Mừng nào 
mô tả biến cố đó. Không ai có thể nói sự Phục Sinh đã xảy ra về 
mặt thể lý như thế nào. Bản chất thâm sâu nhất của biến cố đó, 
tức là sự chuyển qua một cuộc sống khác, lại càng khó nhận biết 
bằng giác quan. Sự Phục Sinh, một biến cố lịch sử có thể được xác 
nhận bằng dấu chỉ là ngôi mộ trống và bằng thực tại là những lần 
gặp gỡ của các Tông Đồ với Đức Kitô phục sinh, vẫn mãi nằm 
trong trung tâm của mầu nhiệm đức tin, vì biến cố đó siêu việt và 
vượt hẳn trên lịch sử. Chính vì vậy, Đức Kitô phục sinh không tỏ 
mình ra cho thế gian”, nhưng cho các môn đệ của Người, “những 
kẻ từng theo Người từ Galilê lên Giêrusalem. Giờ đây chính họ 
làm chứng cho Người trước mặt dân” (Cv 13,31). 


II. SỰ PHỤC SINH, CÔNG TRÌNH CỦA BA NGÔI CHÍ THÁNH 
RESURRECTIO — SANCTISSIMAE TRINITATIS OPUS 


648. Su Phục Sinh của Đức Kitô là đối tượng của đức tin, vi đó là 
sự can thiệp siêu việt của chính Thiên Chúa trong công trình tạo 
dựng và trong lịch sử. Trong biến cố này, Ba Ngôi Thiên Chúa vừa 
cùng hoạt động chung, vừa biểu lộ tính cách riêng biệt của mỗi 
Ngôi. Sự Phục Sinh được thực hiện do quyền năng của Chúa Cha, 
Đấng “đã làm sống lại” (Cv 2,24) Đức Kitô, Con của Ngài, và bằng 
cách đó, Chúa Cha đưa nhân tính của Người, cùng với thân thể của 
Người, vào Ba Ngôi một cách hoàn hảo. Chúa Giêsu được mạc khải 
một cách vĩnh viễn là “Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh 
Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền 
năng” (Rm 1,4). Thánh Phaolô nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa 
biểu lộ quyền năng”” qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng 
làm cho nhân tính đã chết của Chúa Giêsu được sống lại và kêu 
gọi nhân tính đó vào trạng thái vinh hiển của Chúa. 


5? X. 1 Cr 15,35-50. 

?? Canh thức Vượt qua, Công bó Tin Mừng Phục Sinh ("Exsultet"): Sách Lễ Róma, editio typica 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 272. 

5% X. Ga 1422. 

55 X. Rm 6,4; 2 Cr 13,4; P1 3,10; Ep 1,19-22; Dt 7,16. 


1000 


258 
989 


663 
445 


626 


1005 


129 
274 


994 
601 


445 


210 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


649. Về phán Chúa Con, Người thực hiện việc Phục Sinh của chính 
mình bằng sức mạnh của quyền năng thần linh của mình. Chúa Giêsu 
loan báo rằng Con Người sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết rồi sống lại 
(động từ với nghĩa chủ dóng?'9). Noi khác, Người xác quyết cách minh 
nhiên: “Tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại... Tôi có quyền hy 
sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy” (Ga 10,17-18). “Chúng ta tin 
rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại” (1 Tx 4,14). 


650. Các Giáo phụ chiêm ngắm sự Phục Sinh, khói từ Ngôi Vi thần 
linh của Đức Kitô, Ngôi Vị này vẫn kết hợp với linh hồn Người và 
thân thể Người, khi hai phán đã bị tách biệt bởi cái chết: “Nhờ su 
duy nhất của bản tính Thiên Chúa hiện diện ở cả hai phần của con 
người, nén hai phán bi chia lia và tách biệt, lại được tái hợp và 
liên kết với nhau. Như vậy sự chết là do sự tách rời những phần 
vốn kết hợp, còn sự Phục Sinh là do sự kết hợp các phán bị tách 
TỜI 


III. Y NGHĨA VÀ ÁNH HUÓNG CỨU ĐỘ CỦA SỰ PHỤC SINH 
SENSUS ET MOMENTUM RESURRECTIONIS SALVIFICUM 


651. “Nếu Đức Kitô dà không sống lai, thì lời rao giảng của chúng 
tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 
15,14). Trước hết, sự Phục Sinh tạo nên việc xác nhận tất cả 
những gì chính Đức Kitô đã làm và đã giảng dạy. Tất cả các chân 
lý, kể cả những chân lý mà tâm trí nhân loại không thể đạt tới, 
đều được biện minh, một khi Đức Kitô phục sinh đưa ra lý chứng 
tối hậu, mà Người đã hứa, về thẩm quyền thân linh của Người. 


652. Su phuc sinh của Đức Kitô là viéc hoàn thành những lời hứa 
của Cựu Uóc?? và của chính Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế 
của Người””. Kiểu nói “đúng như lời Thánh Kinh”””” nêu rõ rằng sự 
phục sinh của Đức Kitô đã hoàn thành các lời tiên báo này. 


653. Chân lý vé thân tính của Chúa Giêsu được xác nhận bằng sự 
phục sinh của Người. Người đã nói: “Khi các ông giương cao Con 
Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữư” (Ga 8,28). Sự 
phục sinh của Đấng bị đóng dinh chứng minh rằng Người thật su 


5% X. Mc 831; 9,9.31; 10,34. 

?7 Thánh Grégórió Nyssênô, De tridui inter mortem et ressurectionem Domini nostri lesu 
Christi spatio: Gregorii Nysseni opera, ed. W. Jaeger-H. Langerbeck, v. 9 (Leiden 1967) 
293-294 (PG 46, 417); x. Statuta Ecclesiae Antiqua: DS 325; DGH Anastasió II, Thu In 
prolixitate epistulae: DS 359; Thánh Hormidas, Thu /nter ea quae: DS 369; CD Tôlêđô XI, : 
DS 539. 

95 X. Lc 24,26-27.44-48. 

?? X. Mt 28,6; Mc 16,7; Lc 24,6-7. 

5:9 X, 1 Cr 15,3-4; Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 211 


là “Đấng Hằng Hữu”, là Con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. 
Thánh Phaolô đã có thể tuyên bố với người Do thái: “Chúng tôi xin 
loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha 
ông chúng ta, thì Ngài đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các 
ngài, khi làm cho Chúa Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong 
thánh vịnh thứ hai: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã 
sinh ra Con" (Cv 13,32-33)”°'. Sự Phục Sinh của Đức Kitô được liên 
kết chặt chẽ với mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Sự 
phục sinh là việc hoàn thành mầu nhiệm này theo kế hoạch vĩnh 
cửu của Thiên Chúa. 


654. Trong mầu nhiệm Vượt Qua có hai khía cạnh: Đức Kitô, nhờ 
sự Chết của Người, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nhờ sự Phục 
Sinh của Người, mở đường cho chúng ta tiến vào cuộc sống mới. 
Trước hết, đây là sự công chính hoá, phục hồi chúng ta trong ân 
sủng của Thiên Chúa”, để “cũng như Đức Kitô đã được sóng lại từ 
cõi chết... thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4). 
Đời sống mới này cốt tại việc chiến thắng cái chết của tội lỗi, và 
việc tham dự mới vào ân sủng”Ẻ. Đời sống mới hoàn thành ơn 
được làm nghia tử, bởi vi người ta trở thành anh em của Đức Kitô, 
như chính Chúa Giêsu gọi các môn đệ Người sau cuộc phục sinh 
của Người: “Về báo cho anh em của Thầy” (Mt 28,10)”. Anh em 
đây không phải do bản tính, nhưng do hồng ân của ân sủng, bởi vì 
ơn được làm nghĩa tử cho chúng ta thật sự thông phần vào sự sống 
của Người Con Một, sự sống đó đã được mạc khải trọn vẹn trong 
sự Phục Sinh của Người. 


655. Cuối cùng, sự phục sinh của Đức Kitô — và chính Đức Kitô phuc 
sinh — là nguyên lý và nguồn mach cho chúng ta ngày sau duoc sóng 
lại: “Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an 
giấc ngàn thu.... Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, 
thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho 
sống” (1 Cr 15,20-22). Trong khi mong đợi việc hoàn thành này, Đức 
Kitô phục sinh sống trong trái tim các tín hữu của Người. Nơi Người, 
các Kitô hữu được nếm “những sức mạnh của thế giới tương lai” 
(Dt 6,5) và đời sống của họ được Đức Kitô lôi cuốn vào trong lòng 
đời sống thân linh””, “để những ai đang sống, không còn sống cho 
chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” 
(2 Cr 5,15). 


581 X Tv 2,7. 

582 X. Rm 425. 

583 X. Ep 2,4-5; 1 Pr 1,3. 
58 X, Ga 20,17. 

55 X. C13,1-3. 


422, 461 


1987 


1996 


969 


1002 


645 


212 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


TÓM LƯỢC 


656. Đúc tin vào sự phục sinh có đối tượng là một biến cố, viia 
duoc xác nhận theo lịch sử bằng lời chứng của các môn đệ, những 
người đã thật sự gặp Đấng Phục Sinh, đông thời uừa có tính siêu 
viêt một cách bí nhiệm, xét nhu là viéc nhân tính của Đúc Kitô 
tiến vào trong vinh quang của Thiên Chúa. 


657. Ngôi mộ trống và những băng vái xếp ở đó tự chúng nói lên 
rằng, thân thé của Đúc Kitô, nhờ quyén năng của Thiên Chúa, đã 
thoát khói xing xích của sự chết và sự hư nát. Những dấu chỉ đó 
chuẩn bị các món đệ để họ gặp gỡ Đấng Phục Sinh. 


» 


658. Đúc Kitô, “trưởng tử trong số những người từ cõi chết 
(Cl 1,18), là nguyên lý của sự sóng lại của chính chúng ta, ngay 
bây giờ nhờ sự công chính hóa linh hôn chúng ta”, và sau này 


nhờ sự làm cho thân thể chúng ta được sóng. 


Mục 6 
Chúa Giêsu “lên trời, 


ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng?” 


Articulus 6 
lesus "ascendit ad caelos, 
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis" 


659. “Sau khi nói với họ, Chúa Giêsu được dua lên trời và ngu bên 
hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). Thân thể Đức Kitô đã được vinh hiển 
ngay khi Người sống lại; điều này được chứng tỏ qua các đặc tính 
mới và siêu phàm mà thân thể của Người được hưởng từ đó và mãi 
mãi về sau”. Nhung trong bốn mươi ngày, khi Người ăn uống 
thân mật với các môn đệ của Người””, và dạy dỗ họ về Nước 
Trời”, thì vinh quang của Người vẫn còn được che giấu dưới 


586 X. Rm 6,4. 

57 X. Rm 8,11. 

588 X, Lc 24,31; Ga 20,19.26. 
59 X. Cv 10,41. 

5 X. Cv 13. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 213 


những nét của một nhân tính thông thường””. Lần hiện ra cuối 
cùng của Chúa Giêsu được kết thúc bằng việc nhân tính của Người 
tiến vào vinh quang thân linh một cách vĩnh viễn; vinh quang này 
được tượng trưng bằng dám máy??? và trời”, nơi từ nay Người ngu 
bên hữu Thiên Chúa””. Một cách ngoại lệ và duy nhất, Người sẽ tỏ 
mình ra cho thánh Phaolô “như cho một đứa trẻ sinh non” (1 Cr 
15,8) và trong lần cuối cùng này, Người đặt ông làm Tông På”. 


660. Tính chất còn che giấu của vinh quang của Đấng Phục Sinh 
trong thời gian này được soi sáng qua những lời bí nhiệm Người 
nói với bà Maria Magdaléna: “Thầy chua lên cùng Chúa Cha. 
Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và báo họ: "Tháy lên cùng Cha của 
Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Tháy, 
cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17). Điều này nói lên sự 
khác biệt của việc biểu lộ giữa vinh quang của Đức Kitô phục sinh 
và vinh quang của Đức Kitô được tôn vinh bên hữu Chúa Cha. Biến 
cố Lên Trời, vừa có tính lịch sử đồng thời vừa có tính siêu việt, 
đánh dấu sự chuyển đổi từ vinh quang này đến vinh quang kia. 
661. Bước cuối cùng này vẫn liên kết chặt chẽ với bước đầu tiên, 
nghĩa là với việc từ trời xuống thế, được thực hiện trong việc Nhập 
Thể. Chỉ có Đấng “từ Chúa Cha mà đến” mới có thể “trở về cùng 
Chúa Cha”: đó là Đức Kitô””°. “Không ai đã lén trời, ngoai trừ Con 
Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13). Nhân loại, với sức tu 
nhiên của mình, không thể vào được “Nhà Cha"*5, không thé dat 
tới sự sống và sự vinh phúc của Thiên Chúa. Chỉ có Đức Kitô mới 
có thể mở lối cho con người tiến vào: “Người lên trời không phải 
dé lia xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhung để chúng con là 
chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính 
Người là Đầu và là Thủ lãnh của chúng con đã đến trước”””. 

662. “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo 
mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Việc bị giương cao trên thập giá có 
ý chỉ và loan báo việc được đưa lên trời của mầu nhiệm Thăng 
Thiên. Thập giá là khởi đầu của Thăng Thiên. Chúa Giêsu Kitô, vị 
Thượng Tế duy nhất của Giao Ước mới và vĩnh cửu, “đã chẳng vào 


?! X. Mc 16,12; Lc 24,15; Ga 20,14-15; 21,4. 

52 X. Cv 1,9; Lc 9,34-35; Xh 13,22. 

53 X. Lc 24,51. 

54 X. Mc 16,19; Cv 2,33; 7,56; Tv 110,1. 

55 X. 1 Cr 9,1; Ga 1,16. 

99 X. Ga 16,28. 

5? X. Ep 4,8-10. 

58 X. Ga 14,2. 

59 Kinh Tiền Tung Lễ Chúa Thăng Thiên, I: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 410. 


66 


697 


642 


461 


792 


1545 


1137 


648 


541 


214 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


một cung thánh do tay người phàm làm ra.. nhung Người đã vào 
chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu 
cho chúng ta” (Dt 9,24). Trên trời, Đức Kitô thực thi chức tư tế của 
Người một cách thường hằng, “Người hằng sóng để chuyển câu cho 
họ” “nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa” (Dt 7,25). Với tư cách 
là “Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai” (Dt 9,11), Người 
là trung tâm và là chủ sự của phụng vụ tôn vinh Chúa Cha trên 


trời", 


663. Đức Kitô, từ nay, ngự bên hữu Chúa Cha: “Khi nói rằng 
Người ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta muốn nói đến danh dự và 
vinh quang của thần tính, trong đó Con Thiên Chúa, với tư cách là 
Thiên Chúa và đồng bản thể với Chúa Cha, đã hiện hữu từ trước 
muôn đời, nay sau khi trở thành xác phàm, Người ngự một cách có 
thể nói được là thể lý, với thân thể Người đã đảm nhận, trong chính 
vinh quang đó”®!, 


664. Việc Đức Kitô ngự bên hữu Chúa Cha có nghĩa là sự khai mạc 
Nước của Đấng Messia, sự hoàn thành thị kiến của tiên tri Daniel 
về Con Người: “Người được trao cho quyền thống trị, vinh quang và 
Nước; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều 
phải phụng sự Người. Quyển thống trị của Người là quyển vĩnh 
cửu, không bao giờ mai một; Nước Người sẽ chẳng hé suy vong" 
(Dn 7,14). Kể từ lúc ấy, các Tông Đồ trở thành chứng nhân của 
“Nước sẽ không bao giờ cùng”. 


TÓM LƯỢC 


665. Cuộc Thăng Thiên của Đúc Kitô đánh dấu uiệc nhân tính của 
Chúa Giêsu vinh uiễn tiến vào quyền năng thiên giới của Thiên 
Chúa, từ đó Người sẽ lại dén9?, nhưng trong khoáng thời gian đó, 
viéc Thăng Thiên đã che giấu Người khói mắt người ta”. 

666. Chúa Giêsu Kitô, là Đâu của Hội Thánh, đã di trước chúng ta 
vào Nước vinh hiển của Chúa Cha, để chúng ta, là chi thể của 
Thân Thé Người, sóng trong niềm hy vong một ngày kia sé duoc 
vinh vién ở vói Nguoi. 


$9 X. Kh 4,6-11. 

$9! Thánh Gioan Đamascênô, Expositio fidei, 75 [De fide orthodoxa, 4, 2]: PTS 12, 173 (PG 94, 
1104). 

%2 X, Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 

$8 X. Cv 1,11. 

$9 X. C1 33. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 215 


667. Chúa Giêsu Kitô, đã tiến vào cung thánh trên trời một lân 
cho mái mái, không ngừng chuyển câu cho chúng ta vói tu cách là 
Đấng trung gian, Dáng luôn luôn tuôn ban Chúa Thánh Thân cho 
chúng ta. 


Mục 7 
“Ngày sau bởi trời”, 


Người “lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết” 


Articulus 7 
"inde venturus est iudicare vivos et mortuos" 


I. “NGƯỜI SẼ TRÓ LAI TRONG VINH QUANG” 
"ITERUM VENTURUS EST CUM GLORIA" 


Đức Kitô đã hiển tri nhờ Hội Thánh... 

668. “Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống 
cũng như kẻ chết” (Rm 14,9). Việc Đức Kitô lên trời cho thấy nhân 
tính của Người cũng được tham du vào quyền năng và uy quyển của 
chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô là Chúa: Người nắm mọi 
quyền bính trên trời dưới đất. Người “vượt trên mọi quyền lực thần 
thiêng, trên mọi tước vị có thể có được” vì Chúa Cha “đã đặt tất cả 
dưới chân Người” (Ep 1,20-22). Đức Kitô là Chúa của tất cả vũ 
trụ” và của lịch sử. Nơi Người, lịch sử của con người, kể cả toàn 
bộ công trinh tao dựng, tìm gặp được “nơi quy tụ” của minh*95, tôt 
đỉnh siêu việt của mình. 

669. Là Chúa, Đức Kitô cũng là Đầu Hội Thánh, Thân Thể của 
Người””". Được đưa lên trời và được tôn vinh sau khi chu toàn sứ 
vụ, Đức Kitô vẫn hiện diện nơi trần thế trong Hội Thánh của 
Người. Công trình cứu chuóc là nguồn mạch của quyển bính mà 
Đức Kitô thực thi trong Hội Thánh bằng sức mạnh của Chúa 
Thánh Thán9?*. “Nước của Đức Kitô đã hiện diện một cách mầu 


%5 X. Ep 4,10; 1 Cr 15,24.27-28. 
696 X, Ep 1,10. 

$77 X. Ep 1,22. 

%8 X. Ep 4,11-13. 


450 


518 


792 
1088 


541 


1042 


625 
547 


1043 
769, 773 


1043, 2046 
2817 


216 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nhiém"*? trong Hội Thánh, là “hạt giống và điểm khởi đầu của 
Nước Trời nơi trần thế”5!, 


670. Khởi từ cuộc Thăng Thiên, kế hoạch của Thiên Chúa bước vào 
giai đoạn hoàn thành. Chúng ta đang sống trong “giờ cuối cùng” 
(1 Ga 2,18)”. “Quả vậy, những thời đại cuối cùng đã đến với 
chúng ta và sự canh tân trần gian đã được thiết lập một cách 
không thể đảo ngược, và trong thời đại này sự canh tân đó đã được 
tiền dự một cách hiện thực nào đó: thật vậy, Hội Thánh nơi trần 
gian được ghi dấu bằng sự thánh thiện thật, tuy còn bất toàn"$?, 
Nước Đức Kitô đã biểu lộ sự hiện diện của mình nhờ những dấu 
chỉ kỳ diệu”? đi kèm theo việc loan báo Nước đó nhờ Hội Thánh. 


.. cho tới khi mọi sự quy phục Người 


671. Tuy nhiên, Nước Đức Kitô, đang hiện diện trong Hội Thánh 
của Người, chưa phải là tuyệt đối với “quyển năng và vinh quang” 
(Le 21,27)” do việc Vua ngự đến trần gian. Nước này còn bị các 
thé lực sự dữ tấn công", mặc dù chúng đã bị đánh bại tận gốc ré 
do cuộc Vượt Qua của Đức Kitô. Cho tới khi mọi sự quy phục 
Người”, “cho tới khi có trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị, Hội 
Thánh lữ hành, trong các bí tích và các định chế của mình, vốn là 
những điều thuộc thời đại này, vẫn mang hình dáng của thời đại 
chóng qua này và chính Hội Thánh đang sống giữa các thụ tạo còn 
đang rên siết và quán quai như sắp sinh nở và mong đợi cuộc tỏ 
hiện của các con cái Thiên Chüáa"9?, Vì váy, các Kitô hữu cầu 
nguyện, nhất là trong bí tích Thánh Thé9?, để Đức Kitô mau lại 
đến””, bằng cách thưa với Người: “Lạy Chúa, xin ngự đến !” 
(Kh 22,20)". 


672. Đức Kitô, trước cuộc Thăng Thiên của Người, đã khẳng định 
rằng chưa đến giờ Người thiết lập Nước của Đấng Messia một cách 


® CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6. 
9? CB) Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 8. 
8 X. 1 Pr 477. 

612 CB Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 
$3 X. Mc 16,17-18. 

$4 X. Mc 16,20. 

$65 X. Mt 25,31. 

9:32 Tx 277 

$7 X. 1 Cr 1528. 

618 CĐ Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 
9$? X, 1 Cr 11,26. 

59 X, 2 Pr 311-12. 

$1 X, 1 Cr 1622; Kh 22,17. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 217 


vinh hiển mà Israel mong gi”, Nước đó phái mang lai cho moi 
người, theo lời các tiên tri”, một trật tự vĩnh viễn của công lý, của 
tình yêu, và của hoà bình. Thời gian hiện tại, theo Chúa, là thời 
gian của Thần Khí và của việc làm chứng”, nhưng cũng là thời 
gian được ghi dấu bằng nói khó khăn hiện tai và bằng sự thử 
thách của su dữ””, thời gian này không buông tha Hội Thánh””, 
và khởi đầu cuộc chiến của những ngày sau cùng””. Đây là thời 


gian của sự mong đợi và tinh thức””. 


Việc Ngự đến vinh hiển của Đức Kitô, niềm hy vọng của 
Israel 


673. Sau cuóc Tháng Thién, viéc Ngu dén trong vinh quang cüa 
Đức Kitô luôn gân kể”, mặc dù chúng ta “không biết thời giờ và 
kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt” (Cv 1,7)”. Biến có cánh 
chung này có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, mặc dù chính biến cố đó 
cũng như cuộc thử thách cuối cùng phải xảy ra trước biến cố đó, 
còn được “trì hoán"9?, 


674. Việc Ngự đến của Đấng Messia vinh hiển vào bất cứ lúc nào 
trong lịch sử tùy thuộc” vào việc Người được nhận biết bởi “toàn 
thể Israel?”” mà một phán dân ấy còn cứng lòng” “không tin" 
(Rm 11,20) vào Chúa Giêsu. Thánh Phéró nói với người Do Thái ở 
Giêrusalem sau lễ Ngũ Tuần: “Anh em hãy sám hối và trở lại cùng 
Thiên Chúa, để Ngài xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy, thời kỳ 
an lạc mà Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Ngài sai Đấng Kitô 
Ngài đã dành cho anh em, là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu còn phải 
được giữ lại trên trời, cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà 
Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của Ngài mà loan 
báo tự ngàn xưa” (Cv 3,19-21). Thánh Phaolô cũng nhắc lại điều 


$2 X, Cv 1,6-7. 

$3 X. Is 11,1-9. 

$4 X. Cv 1,8. 

65 X. 1 Cr 7,26. 

66 X, Ep 5,16. 

$7 X. 1 Pr 4417. 

$8 X, 1 Ga 2,18; 43; 1 Tm 4,1. 
© X. Mt 25,1-13; Mc 13,33-37. 
630 X. Kh 22,20. 

$11 X. Mc 13,32. 

532 X. Mt 2444; 1 Tx 52. 

63 X. 2 Tx 23-12. 

$4 X. Rm 11,31. 

55 X. Rm 11,26; Mt 23,39. 

$6 X. Rm 11,25. 


732 


2612 


1040, 1048 


640 


58 


769 


2425 


1340 


218 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


đó: “Thật váy, nếu vi ho bi gat ra một bên mà thế giới được hòa 
giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu 
không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống?” (Rm 11,15). Việc gia 
nhập của đông đủ người Do Thái””” vào ơn cứu độ của Đấng Messia, 
sau việc gia nhập đông đủ của các dân ngoại”, sẽ làm cho dân 
Chúa đạt “tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13), trong đó, 
“Thiên Chúa có toàn quyển trên muôn loài” (1 Cr 15,28). 


Cuộc thử thách cuối cùng của Hội Thánh 


675. Trước cuộc Ngự đến của Đức Kitô, Hội Thánh phải trải qua 
một cuộc thử thách cuối cùng, làm lung lạc đức tin của nhiều tín 
hữu””. Cuộc bách hại, luôn đi theo Hội Thánh trên đường lữ thứ 
trần gian", sẽ làm lộ rõ “mầu nhiệm sự đữ” dưới hình thức một su 
đánh lừa về tôn giáo, có vẻ như mang đến cho người ta một giải 
pháp về các vấn dé của họ với giá phải trả là sự chối bó chân lý. 
Sự đánh lừa về tôn giáo ở mức cao nhất là của tên Phản Kitô, 
nghĩa là, của một chủ nghĩa Messia giả hiệu, trong đó con người tự 
tôn vinh chính mình thay vì tôn vinh Thiên Chúa và Đấng Messia 
của Ngài đã đến trong xác phàm®“. 

676. Sự đánh lừa của tên Phản Kitô đã được phác hoạ trên trần gian mỗi 
khi người ta cho rằng mình thực hiện được trong lịch sử niềm hy vọng về 
Đấng Messia, một niềm hy vọng vốn chỉ có thể được hoàn thành vượt quá 
giới hạn lịch sử, nhờ cuộc phán xét cánh chung: Hội Thánh đã bác bỏ sự 
giả mạo này về Vương quốc tương lai, và cả dưới một hình thức giảm nhẹ 
của sự giá mạo đó, có tên là thuyết ngàn năm (millenarismus)Š“, nhất là 
dưới một hình thức chính trị của một chủ thuyết Messia đã bị tục hoá 
(messianismus saecularizatus), “đổi bại tự bản chất?#3. 


677. Hội Thánh chỉ tiến vào vinh quang Nước Trời sau cuộc Vượt 
Qua cuối cùng này, trong đó Hội Thánh đi theo Chúa của mình 
trong sự chết và sự sống lại của Người". Vì vậy Nước Trời sé 
không được thực hiện bằng một chiến thắng của Hội Thánh trong 
lịch sử””, theo một đà tiến từ dưới di lên nào đó, nhưng bằng sự 
chiến thắng của Thiên Chúa trên cuộc tấn công cuối cùng của sự 


$7 X. Rm 11,12. 

88 X. Rm 11,25; Lc 21,24. 

69 X. Lc 18,8; Mt 24,12. 

%9 X. Lc 21,12; Ga 15,19-20. 

$4 X. 2 Tx 24-12; 1 Tx 52-3; 2 Ga 7; 1 Ga 2,1822. 

$2 X. Sanctum Officium, Decretum de millenarismo (19-7-1944): DS 3839. 

$3 X. DGH Piô XI, Thông điệp Divini Redemptoris (19-3-1937): AAS 29. (1937) 65-106; CD 
Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 20-21: AAS 58 (1966) 1040-1042. 

$4 X. Kh 19,1-9. 

65 X. Kh 13,8. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 219 


dữ“, sự chiến thắng đó làm cho Tân nương của Ngài từ trời 
xuóng^". Chiến thắng của Thiên Chúa trên sự nổi loạn của sự dữ 
sẽ mang hình thức cuộc Phán Xét cuối cùng”, sau cuộc đảo lộn 


cuối cùng khắp vũ trụ của trần gian đang qua di9^. 


II. “ĐỂ PHÁN XÉT KÉ SỐNG VÀ KÉ CHẾT” 
"IUDICARE VIVOS ET MORTUOS" 


678. Chúa Giêsu, sau các Tiên tri?” và ông Gioan Tẩy Giả””, trong 
lời rao giảng của mình, đã loan báo cuộc Phán Xét vào ngày tận 
thế. Lúc đó những cách sống của mỗi người”” và sự kín nhiệm 
trong các tâm hồn”” được dua ra ánh sáng. Lúc đó tội cứng lòng 
tin, tức là tội coi thường ân sủng do Thiên Chúa ban, sẽ bị kết 
án". Cách đối xử với đồng loại sẽ biểu lộ là người ta đã đón nhận 
hay đã từ chối ân süng và tình yêu Thiên Chúa”. Chúa Giêsu sé 
phán trong ngày tận thế: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một 
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm 
cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). 


679. Đức Kitô là Chúa của sự sống vĩnh cửu. Thẩm quyền đầy đủ 
để xét xử một cách vĩnh viễn về các công việc và các tâm hồn của 
mọi người là thuộc về Người, với tư cách là Đấng Cứu Chuộc trần 
gian. Người “đã dat được” quyền này nhờ tháp giá của Người. Chúa 
Cha cũng “đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử” (Ga 5,22)96. 
Nhưng Chúa Con không đến để xét xử, mà để cứu độ””, và để ban 
sự sống Người có noi chính mình. Qua việc từ chối ân süng khi 
còn sống ở đời này, mỗi người tự xét xử chính mình”, lãnh nhận 
tuy theo các công việc của mình”, và cũng có thé tự kết án mình 
muôn đời khi từ chối Thần Khí tình yeu! 


646 X. Kh 20,7-10. 

$7 X. Kh 212-4. 

%8 X, Kh 20,12. 

69 X. 2 Pr 3,12-13. 

659 X. Dn 7,10; Ge 3,4; M1 3,19. 

651 X. Mt 3,7-12. 

52 X. Mc 12,38-40. 

653 X. Lc 12,1-3; Ga 320-21; Rm 2,16; 1 Cr 4,5. 
654 X. Mt 11,20-24; 12,41-42. 

65 X. Mt 5,22; 7,1-5. 

656 X, Ga 5,27; Mt 25,31; Cv 10,42; 17,31; 2 Tm 4,1. 
657 X. Ga 3,17. 

%8 X, Ga 5,26. 

65 X. Ga 3,18;12,48. 

660 X, 1 Cr 3,12-15. 

661 X, Mt 12,32; Dt 6,4-6; 10,26-31. 


2853 


1038-1041 


1470 


1021 


220 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


TÓM LƯỢC 


680. Chúa Kitô đã hiển trị nhờ Hội Thánh, nhưng moi sự ở trần 
gian này chưa quy phục Người. Chiến thắng của Nước Đúc Kitô sẽ 
chỉ đến sau cuộc tán công cuối cùng của các thế luc sự dữ. 


681. Trong Ngày Phán Xét, lúc cùng tận trân gian, Đúc Kitô sẽ 
đến trong vinh quang dé hoàn thành cuộc chiến thắng vinh uiễn 
của sự lành trên su dữ, cá hai, nhu lúa tốt và có lùng, đã cùng 
phát triển trong suốt dòng lịch sử. 


682. Đức Kitô vinh hiển, khi ngự đến vào lúc cùng tận thời gian để 
phán xét bẻ sóng và ké chết, sẽ làm tỏ lộ những điều kín nhiệm 
trong các tâm hôn và sẽ trå lại cho mỗi người tuỳ theo các công 
viéc của ho và tuy theo viéc họ đã đón nhận hoặc từ chối ân súng. 


CHƯƠNG BA 
TÓI TIN KÍNH DÜC CHÜA THÁNH THÁN 


CAPUT TERTIUM 
CREDO IN SPIRITUM SANCTUM 


683. “Không ai có thé nói rằng: “Đức Giêsu là Chúa”, nếu người ấy 424, 2670 
không ở trong Thần Khí" (1 Cr 12,3). “Thiên Chúa đã sai Thần 
Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lén: ‘Abba, 152 
Cha ơi!” (Gl 4,6). Sự nhận biết đó của đức tin chỉ có thé có được 
trong Chúa Thánh Thần. Để được hiệp thông với Đức Kitô, trước 
hết cần phải được Chúa Thánh Thần đánh động. Ngài đến với 
chúng ta trước và khơi dậy đức tin trong chúng ta. Nhờ phép Rửa 
Tội của chúng ta, là bí tích đầu tiên của đức tin, mà sự sống, vốn 
bắt nguồn nơi Chúa Cha và được ban cho chúng ta trong Chúa Con, 
được truyền thông một cách thân mật và cá vị bởi Chúa Thánh 
Thần trong Hội Thánh: 

Bí tích Rửa Tội “ban cho chúng ta ơn tái sinh trong Chúa Cha, 249 

nhờ Con của Ngài, trong Chúa Thánh Thần. Bói vì những ai 

mang Thần Khí Thiên Chúa, thì được dẫn đến với Ngôi Lời, 

nghĩa là đến với Chúa Con; nhưng Chúa Con trình diện họ với 

Chúa Cha và Chúa Cha ban cho họ sự bất diệt. Vì vậy, không có 

Thần Khí thì không thể thấy Con Thiên Chúa, và không có 

Chúa Con thì không ai có thể đến gần Chúa Cha, bởi vì Chúa 

Con là sự nhận biết Chúa Cha, và sự nhận biết Con Thiên Chúa 

là nhờ Chúa Thánh Thân”'. 


684. Chúa Thánh Thần, bằng ân sủng của mình, là Đấng đầu tiên 
trong việc khơi dậy đức tin của chúng ta và trong sự sống mới, sự 
sống đó là nhận biết Chúa Cha và Đấng Chúa Cha đã sai đến là 
Chúa Giêsu Kitô”. Tuy nhiên Chúa Thánh Thân lại là Đấng cuối 
cùng trong cuộc mạc khải các Ngôi VỊ trong Ba Ngôi Chí Thánh. 
Thánh Grêgôriô Nazianzênô, “Nhà thần học”, giải thích tiến trình 236 
này qua đường lối sư phạm là “sự hạ cố” của Thiên Chúa: 

“Cựu Ước đã giảng dạy một cách tỏ tường về Chúa Cha, nhưng 

một cách hơi lờ mờ về Chúa Con. Rồi Tân Ước cho chúng ta thấy 

cách rõ ràng về Chúa Con, và trình bày một cách lờ mờ nào đó 


! Thánh lrênê, Demonstratio praedicationis apostolicae, 7: SC 62, 41-42. 
? X. Ga 1743. 


236 


258 


243 


222 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


về thần tính của Chúa Thánh Thân. Còn bây giờ, chính Thần 
Khí ngự giữa chúng ta và công bố cho chúng ta một cách tỏ 
tường hơn về Ngài. Quả vậy, sẽ là không khôn ngoan, nếu thần 
tính của Chúa Cha chưa được tuyên xưng, mà đã giảng dạy cách 
tỏ tường về Chúa Con; và nếu thần tính của Chúa Con chưa được 
đón nhận, thì việc giảng dạy về Chúa Thánh Thần, nói một cách 
quá đáng, là như chất thêm một gánh khá nặng cho chúng ta: .. 
Nhờ những tiếp cận âm thầm thích hợp hơn và .. những tiến 
dán lên, rồi những phát triển và tăng tiến ‘tr sự sáng sủa này 
đến sự sáng sủa khác, ánh sáng của mầu nhiệm Ba Ngôi chiếu 
toả những tia sáng rạng ngời”. 
685. Vì vậy, tin vào Chúa Thánh Thần là tuyên xưng rằng Ngài là 
Một trong Ba Ngôi Chí Thánh, đồng bản thể với Chúa Cha và 
Chúa Con, “được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Con”. Do đó, vấn dé về mầu nhiệm thần linh của Chúa 
Thánh Thần đã được trình bày trong “thân học về Ba Ngôi”. Vì 
vậy ở đây chúng ta chỉ bàn về Chúa Thánh Thần trong “Nhiệm 
cục” thân linh. 


686. Chúa Thánh Thần cùng hoạt động với Chúa Cha và Chúa Con 
từ lúc khởi đầu cho đến khi hoàn tất kế hoạch cứu độ chúng ta. 
Nhưng chỉ trong “thời sau hết”, bắt đầu từ cuộc Nhập Thể cứu 
chuộc của Chúa Con, Chúa Thánh Thần mới được mạc khải và 
truyền thông, được nhận biết và đón nhận với tư cách là một Ngôi 
VỊ. Lúc đó kế hoạch của Thiên Chúa, được hoàn thành trong Đức 
Kitô, Đấng là “Trưởng tử” và là Đầu của công trình tạo dựng mới, 
đã có thể được thành hình cụ thể trong nhân loại nhờ việc tuôn đổ 
Thần Khí: Hội Thánh, các Thánh thông công, phép tha tội, xác 
phàm sẽ sống lại, và sự sống đời đời. 


Mục 8 
“Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần” 


Articulus 8 
"Credo in Spiritum Sanctum" 


687. “Không ai biết được những gi nơi Thiên Chúa, nếu không phải 
là Thần Khí của Thiên Chúa” (1 Cr 2,11). Tuy nhiên, Thân Khí, 


3 Thánh Grégórió Nazianzénó, Oratio 31 (Theologica 5), 26: SC 250, 326 (PG 36, 161-164). 
^ Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 223 


Đấng mạc khải Thiên Chúa, làm cho chúng ta nhận biết Đức Kitô, 
Ngôi Lời hằng sống của Thiên Chúa, lại không nói về chính mình 
Ngài. “Ngài đã dùng các Tiên tri mà phán dạy”” để giúp chúng ta 
nghe được Lời của Chúa Cha. Nhưng chúng ta không nghe tiếng 
Chúa Thánh Thần. Chúng ta chỉ nhận biết Ngài trong tiến trình 
Ngài mạc khải Ngôi Lời cho chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta 
đón nhận Ngôi Lời trong đức tin. Thần chân lý, Đấng “vén màn” 
Đức Kitô cho chúng ta, không nói về chính mình Ngài”. Sự ẩn 
mình mang tính chất thần linh cách riêng biệt như vậy giải thích 
tại sao Ngài là “Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế 
gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài” còn những ai tin vào 
Đức Kitô, thì nhận biết Ngài, bởi vì Ngài luôn ở với họ (Ga 14,17). 
688. Hội Thánh, sự hiệp thông sống động trong đức tin của các 
Tông Đồ do chính Hội Thánh lưu truyền, là môi trường để chúng 
ta nhận biết Chúa Thánh Thần: 

— trong Thánh Kinh do Ngài linh hứng; 

— trong Thánh Truyền, mà các Giáo phụ là những chứng nhân 
luôn hiện đại; 

— trong Huấn quyền của Hội Thánh, được Ngài trợ lực; 

— trong phụng vụ bí tích, qua các lời nói và các biểu tượng của bí 
tích, trong đó Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được hiệp 
thông với Đức Kitô; 

— trong kinh nguyện, chính Ngài chuyển câu cho chúng ta; 

— trong các đặc sủng và các thừa tác vụ, nhờ đó Hội Thánh được 
xây dựng; 

— trong các dấu chỉ của đời sống tông đồ và thừa sai; 

— trong chứng từ của các Thánh, qua đó Ngài biểu lộ su thánh 
thiện của Ngài và tiếp tục công trình cứu độ. 


I. SỨ VỤ PHỐI HỢP CỦA CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN 
CONIUNCTA FILII ET SPIRITUS MISSIO 


689. Đấng mà Chúa Cha đã sai đến trong tâm hồn chúng ta, Thần 
Khí của Con Ngài”, Đấng ấy thật sự là Thiên Chúa. Là Đấng đồng 
bản thể với Chúa Cha và Chúa Con, Ngài không thể bị tách biệt 
khỏi Chúa Cha và Chúa Con, trong đời sống thâm sâu của Ba Ngôi 
cũng như trong hông ân tình yêu của Ba Ngôi dành cho trần gian. 
Nhưng đức tin của Hội Thánh, khi tôn thờ Ba Ngôi Chí Thánh ban 


? Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 
* X. Ga 16,13. 
7 X. Gl 4,6. 


245 


254 
485 


436 


786 


448 


224 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


su sóng, dóng bán thé và khóng thé phán chia, cüng tuyén xung su 
phân biệt giữa các Ngôi Vi. Khi Chúa Cha sai Lời của Ngài đến, 
Ngài luôn sai Thần Khí của Ngài nữa: một sứ vụ phối hợp trong đó 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần được phân biệt, nhưng không thể 
tách biệt. Đức Kitô là Đấng xuất hiện vì Người là hình ảnh hữu 
hình của Thiên Chúa vô hình, nhưng chính Chúa Thánh Thần là 
Đấng mạc khải Đức Kitô. 


690. Chúa Giêsu là Đức Kitô, “Đấng được xúc dầu”, bởi vì Thần 
Khí là sự Xức dầu của Người, và mọi sự xảy ra khởi từ cuộc Nhập 
Thể, đều bắt nguồn từ sự sung mãn này. Sau cùng, khi Đức Kitô 
được tôn vinh”, đến lượt Người, Người có thể sai Thần Khí từ noi 
Chúa Cha đến với những ai tin vào Người: Người truyền thông cho 
ho vinh quang của mình”, nghĩa là truyền thông Chúa Thánh 
Thân, Đấng tôn vinh Người”. Từ lúc đó, sứ vụ phối hợp này được 
mở rộng đến những người được Chúa Cha nhận làm nghĩa tử trong 
thân thể của Con Ngài: sứ vụ của Thần Khí nghĩa tử sẽ là kết hợp 
họ với Đức Kitô và làm cho họ sống trong Người. 
“Việc Xức dầu nói lên ý nghĩa là không có khoảng cách nào giữa 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần; cũng như lý trí và giác quan 
không nhận thấy một trung gian nào giữa da thịt và dầu xức, thì 
sự kết hợp giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng không thể 
phân chia như vậy, đến độ ai muốn tiếp xúc với Đức Kitô bằng 
đức tin, cần phải tiếp xúc với dầu trước đã: quả vậy, không có 
chi thể nào, mà không có Chúa Thánh Thần. Vì vậy, việc tuyên 
xưng quyền làm Chúa của Chúa Con được thực hiện trong Chúa 
Thánh Thần do những kẻ đón nhận Chúa Con, những người này 
được Chúa Thánh Thân từ muôn phương đến gặp khi họ đến với 
Chúa Con bằng đức tin??? 


II. DANH XƯNG, CÁC DANH HIỆU VÀ CÁC BIÉU TƯỢNG 
CỦA CHÚA THÁNH THÂN 
SPIRITUS SANCTI NOMEN, APPELLATIONES ET SYMBOLA 


Danh xung riêng của Chúa Thánh Thần 


691. “Chúa Thánh Thân” là danh xưng riêng của Đấng chúng ta 
phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Hội 


* X. Ga 3,34. 

? X. Ga 7,39. 

1 X. Ga 17,22. 

!! X. Ga 16,14. 

? Thánh Grêgôriô Nyssênô, Adversus Macedonianos de Spiritu Sancto, 16: Gregorii Nysseni 
opera, ed. W. Jaeger-H. Langerbeck, v. 3/1 (Leiden 1958) 102-103 (PG 45, 1321). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 225 


Thánh đã lãnh nhận danh xưng này từ Chúa Giêsu và tuyên xưng 
danh này trong bí tích Rửa Tội của những người con mới của 
mình. 

Từ “Thân Khí” xuất phát từ chữ Ruah trong tiếng Do thái và có nghĩa 
đầu tiên là hơi thở, không khí, gió. Chúa Giêsu dùng đúng hình ảnh khả 
giác “gió” để gợi ý cho ông Nicódémó hiểu sự mới mẻ siêu việt của Đấng, 
theo Ngôi Vị, là Hoi Thở của Thiên Chúa, là Thần Khí". Đàng khác, 
“Thánh” và “Thần” là những thuộc tính thần linh chung cho Ba Ngôi Vị 
thần linh. Nhưng Thánh Kinh, phụng vụ và ngôn ngữ thần học, khi kết 
hợp hai từ đó lại với nhau, muốn nói cách riêng đến Ngôi Vị khôn tả của 
Chúa Thánh Thân, không thể nào lẫn lộn với những cách sử dụng khác 
của các từ “thánh” và “thần”. 


Những danh hiệu của Chúa Thánh Thân 


692. Khi Chúa Giêsu loan báo và hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ 
ngự đến, Người gọi Chúa Thánh Thần là “Đấng Bào Chữa” 
(Paracletus), hoặc sát chữ là “Đấng được gọi đến bên mình”, ad- 
vocatus (Ga 14,16.26; 15,26; 16,7). Paracletus cũng thường được 
dịch là “Đấng An ủi”, và Chúa Giêsu là Đấng An ủi thứ nhất”. 
Chính Chúa gọi Chúa Thánh Thân là “Thần chân lý””°. 


693. Ngoài danh xưng riêng của Ngài, rất thường được dùng trong 
sách Công Vụ Tông Đồ và các Thánh Thư, ta còn thấy những danh 
hiệu nơi thánh Phaolô như sau: Thần Khí của lời hứa (Ep 1,13; 
Gl 3,14), Thân Khí nghĩa tử (Rm 8,15; Gl 4,6), Thần Khí của Đức 
Kitô (Rm 8,9) Thân Khí của Chúa (2 Cr 3,17), Thần Khí của Thiên 
Chúa (Rm 8,9.14; 15,19; 1 Cr 6,11; 7,40); và nơi thánh Phêrô: Thần 
Khí của vinh quang (1 Pr 4,14). 


Những biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần 


694. Nước. Trong bí tích Rửa Tội, nước là một biểu tượng nói lên tác 
động của Chúa Thánh Thần, vì váy, sau lời khẩn câu Chúa Thánh Thân, 
nước trở thành dấu chỉ bí tích hữu hiệu của việc tái sinh: giống như trong 
lần sinh ra thứ nhất chúng ta được cưu mang trong nước, thì cũng vậy, 
nước Rửa Tội thật sự nói lên rằng việc chúng ta được sinh vào đời sống 
thần linh được ban trong Chúa Thánh Thần. Nhưng, “chúng ta đều đã 
chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí", “và tất cả chúng ta đã được đầy 
tràn một Thân Khí duy nhất” (1 Cr 12,13): Vì vậy đích thân Thân Khí 


3 X. Mt 28,19. 
14 X. Ga 3,5-8. 
5X.1Ga2, (parakleton). 
16 X. Ga 16,13. 


1433 


1218 


2652 
1293 


436 


1504 


794 


1127 


226 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


cũng là Nước hằng sống, cháy ra từ Đức Kitô chịu đóng dinh tháp giá!" 
như từ nguồn mạch của mình, và vọt ra thành su sóng vĩnh cửu trong 
chúng ta”. 


695. Sự xức dâu. Sự xức dầu cũng là một biểu tượng nói về Chúa Thánh 
Thần, đến độ từ này trở thành đồng nghĩa với Chúa Thánh Thân”. 
Trong nghi thức khai tâm Kitô giáo, việc xức dầu là dấu chỉ bí tích của 
phép Thêm Sức, mà các Giáo Hội Đông phương gọi cách chính xác là “Sự 
Xúc dầu thánh” (*Christmatio"). Nhung để hiểu thật rõ, phải trở lại với 
cuộc xúc dầu đầu tiên bởi Chúa Thánh Thần: cuộc xúc dầu cho Chúa 
Giêsu. “Kitô” (tiếng Do thái là Messia) có nghĩa là “người được xức dầu” 
bằng Thần Khí Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, có một số nhân vật là 
“những người được xúc dầu” của Chúa”, nổi bật là vua Đavid”!. Nhưng 
Chúa Giêsu là Đấng Được Xức Dầu của Thiên Chúa một cách độc nhất vô 
nhị: nhân tính mà Chúa Con đảm nhận, “được xức dầu bằng Chúa Thánh 
Thần” một cách trọn vẹn. Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần thiết đặt 
làm “Đức Kitô””. Đức Trinh Nữ Maria thụ thai Đức Kitô bởi Chúa Thánh 
Thân, Đấng đã dùng Thiên thần loan báo rằng Người là Đức Kitô khi 
Người giáng sinh”, và là Đấng thúc đẩy ông Simêon đến đền thờ để ông 
được thấy Đức Kitô của Chúa”; Đức Kitô được đầy Thánh Thân”, và sức 
mạnh của Chúa Thánh Thần xuất phát từ Đức Kitô trong những hành vi 
chữa lành và cứu độ của Người”. Cuối cùng chính Chúa Thánh Thần làm 
cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chét”. Lúc đó Chúa Giêsu, được thiết đặt 
làm Đức Kitô một cách trọn vẹn trong nhân tính đã chiến thắng sự chết 
của Người”, tuôn đổ Chúa Thánh Thần cách tràn đây cho đến khi “các 
Thánh”, trong sự kết hợp với nhân tính của Con Thiên Chúa, làm nên 
“con người trưởng thành tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13), 
làm nên “Đức Kitô toàn thể” (“totum Christum") theo cách nói của thánh 
Augustinó?, 


696. Lüa. Trong khi nuóc là biéu tugng cüa viéc sinh sán và sinh sói náy 
nở của su sống được ban trong Chúa Thánh Thần, thi lửa là biểu tượng 
của sức mạnh có sức biến đổi của các hoạt động của Chúa Thánh Thần. 


7 X. Ga 19,34; 1 Ga 5,8. 

18 X. Ga 4,10-14; 7,38; Xh 17,1-6; Is 55,1; Dcr 14,8; 1 Cr 10,4; Kh 21,6; 22,17. 
P? X.1Ga 22027; 2 Cr 121. 

? X. Xh 3022-32. 

?! X. 1 $m 16,13. 

? X. Lc 4,18-19; Is 61,1. 

3 X. Lc 2,11. 

? X. Lc 226-27. 

?» X. Lc 4,1. 

?6 X. Lc 6,19; 8,46. 

7 X. Rm 145 8,11. 

28 X. Cv 2,36. 

? Thánh Augustinó, Sermo 341,1,1: PL 39, 1493; Ibid. 9,11: PL 34, 1499. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 227 


Tiên tri Êlia, người “xuất hiên... chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa 
đuốc cháy bừng bừng” (Hc 48,1), bằng lời cầu nguyện, ông kéo lửa từ trời 
xuống thiêu cháy hy lễ trên núi Carmel”, lửa này nhu hinh ảnh của ngon 
lửa là Chúa Thánh Thần, làm biến đổi những gì lửa đó chạm tới. Ông 
Gioan Tẩy Giả, người đi trước Chúa “đây thần khí và quyền năng của 
ngôn sứ Élia" (Lc 1,17), đã loan báo Đức Kitô là Đấng “sẽ làm phép rửa 
cho anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3,16), trong Đấng là Thần Khí 
mà Chúa Giêsu sẽ nói về Ngài: "Tháy đã đến ném lửa vào mặt đất, và 
Tháy những ước mong phái chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Dưới hinh 
ảnh những cái lưỡi “như bằng lửa”, Chúa Thánh Thần ngự trên các môn 
đệ vào sáng ngày lễ Ngũ Tuần và xuống đầy lòng các ông”. Truyền thống 
linh đạo sẽ giữ lại biểu tượng ngọn lửa như biểu tượng diễn cảm nhất của 
hành động của Chúa Thánh Thần”: “Anh em đừng dập tắt Thân Kh?” (1 
Tx 5,19). 


697. Áng máy và ánh sáng. Hai biểu tượng này là không thé tách biệt 
trong các cuộc tỏ hiện của Chúa Thánh Thần. Trong các cuộc thần hiện 
thời Cựu Ước, áng mây khi mờ tối, khi chói sáng, vừa mạc khải Thiên 
Chúa hằng sống và cứu độ, vừa che khuất sự siêu việt của vinh quang 
Ngài; với ông Môisen trên núi Sinai”, trong Lèu Hội Ngộ”” và suốt cuộc 
hành trình trong hoang địa”; với vua Salómón dip cung hiến Đền Thờ”°. 
Rồi những hình ảnh này được Đức Kitô hoàn thành trong Chúa Thánh 
Thân. Chính Chúa Thánh Thân ngự đến trên Đức Trinh Nữ Maria và 
“phủ bóng” trên Bà, để Bà thụ thai và hạ sinh Chúa Giêsu”. Trên núi 
Hiển Dung, chính Chúa Thánh Thần đến trong đám mây bao phủ Chúa 
Giêsu, ông Môisen và ông Êlia, cùng với các ông Phêrô, Giacôbê và 
Gioan, và “từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, Người đã 
được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35). Cuối cùng, cũng 
chính đám mây này “quyện lấy Chúa Giêsu khuất mắt” các môn đệ trong 
ngày Thăng Thiên” và sẽ mac khái Con Người trong vinh quang của 
Người vào ngày Người ngự đến”. 


698. Dấu án là một biểu tượng rất gần với biểu tượng xúc dầu. Thật váy, 
Đức Kitô là Đấng “Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6,27), và trong 


99 X. 1 V 18,38-39. 

îl X. Cv 2,3-4. 

3 X. Thánh Gioan Thánh Giá, Llama de amor viva: Biblioteca Mistica Carmelitana, v. 13 
(Burgos 1931) 1-102; 103-213. 

3 X. Xh 24,15-18. 

9 X. Xh 33,9-10. 

35 X. Xh 40,36-38; 1 Cr 10,1-2. 

36 X. 1 V 8,10-12. 

? X.Lc 1,35. 

38 X. Cv 1,9. 

? X. Lc 2127. 


2586 


716 


484 
554 


659 


1295-1296 


1121 


292 


1288 


1300, 1573 
1668 


2056 


1219 


535 


228 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Người, Chúa Cha cũng ghi dấu xác nhận chúng ta??°. Hinh ảnh “dấu ấn”, 
bởi vì nói lên hiệu quả không thé xoá nhoà của việc xúc dâu bằng Chúa 
Thánh Thần trong các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh, 
nên đã được dùng trong một số truyền thống thân học để diễn tả “ấn tín” 
không thể xoá được, được ghi dấu bởi ba bí tích không thể được tái ban 
đó. 

699. Bàn tay. Chúa Giêsu đặt tay để chữa lành cho các bệnh nhân”! và 
chúc lành cho các trẻ em”. Các Tông Pô cũng làm như vậy nhân danh 
Người”. Hơn nữa, chính qua việc đặt tay của các Tông Đồ mà Chúa 
Thánh Thần được ban“. Thư gửi tín hữu Do Thái kể việc đặt tay vào số 
“các mục cán bản” của giáo huấn của mình”. Hội Thánh đã giữ lại dấu 
chỉ này của việc tuôn đổ tràn đầy Thánh Thần trong các kinh Khẩn cầu 
Chúa Thánh Thần [Epiclesis] trong các bí tích. 


2 ››46 


700. Ngón tay. Chúa Giêsu “dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quy 
Nếu Lễ luật của Thiên Chúa được ghi trên các bia đá “do chính tay Thiên 
Chúa viết” (Xh 31,18), thì “lá thư của Đức Kitô”, được trao cho các tông đồ 
chăm sóc, “đã được viết.. bằng Thân Khí của Thiên Chúa hằng sống, 
không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia 
bằng thịt, tức là lòng người” (2 Cr 3,3). Thánh thi *Veni Creator Spiritus" 
(“Lạy Thân Khí Sáng Tạo, xin ngự đến”) khẩn cầu Chúa Thánh Thần 
bằng những lời này: “Chúa là ngón tay trong bàn tay mặt của Chúa 
Cha”'”. 


701. Chim bó câu. Vào cuối trận lụt đại hông thủy (đây là một biểu tượng 
chỉ bí tích Rửa Tội), chim bó câu được ông Nôê thả ra đã trở về, ngậm 
một nhánh ô liu xanh tươi, báo cho biết mặt đất lại đã có thể cư ngụ 
được”. Khi Chúa Giêsu tiến lên từ dòng nước phép rửa của Người, Chúa 
Thánh Thân lấy hình chim bó câu đáp xuống và ngự trên Ngudi’. Chúa 
Thánh Thần đáp xuống trái tim đã được thanh tẩy của những người lãnh 
bí tích Rửa Tội và nghỉ ngơi ở đó. Trong một số nhà thờ, Thánh Thể được 
lưu giữ trong một bình bằng kim loại có hinh chim bó câu (goi là 
columbarium) treo bên trên bàn thờ. Trong truyền thống nghệ thuật ảnh 
tượng Kitô giáo, chim bó câu là biểu tượng để chỉ Chúa Thánh Thần. 


^ X. 2 Cr 122; Ep 1,13; 4,30. 

^! X. Mc 6,5; 823. 

? X. Mc 10,16. 

8 X. Mc 16,18; Cv 5,12; 1433. 

^ X. Cv 8,17-19; 13,3; 19,6. 

5 X. Dt 62. 

^$ X. Lc 11,20. 

^ Chúa Nhật Hiện Xuóng, Thánh Thi Kinh Chiều I và II: Các Giờ Kinh Phụng Vu, editio 
typica, v.2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) 795 và 812. 

^5 X. St 8,8-12. 

? X. Mt.3,16 và song song. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 229 


III. THÂN KHÍ VÀ LOI THIÊN CHÚA 
TRONG THỜI ĐẠI CỦA CÁC LỜI HỨA 
SPIRITUS ET VERBUM DEI IN PROMISSIONUM TEMPORE 


702. Từ lúc khởi đầu cho đến khi “thời gian đến hồi viên mãn”, 

sứ vụ phối hợp của Ngôi Lời và của Thần Khí Chúa Cha tuy còn ẩn 

giấu, nhung đã hoạt động. Thần Khí của Thiên Chúa chuẩn bị cho 122 

thời đại của Đấng Messia, và cả hai Đấng, lúc này chưa được mạc 

khải trọn vẹn, nhưng đã được hứa ban để nhân loại chờ mong và 

đón nhận khi các Ngài tỏ hiện. Vì vậy, khi đọc Cựu Ước”, Hội 

Thánh tìm hiểu kỹ càng” những gì Thần Khí, “Đấng đã dùng các 

Tiên tri mà phán dạy””?, có ý muốn nói với chúng ta về Đức Kitô.  !07 
Ở đây, đức tin của Hội Thánh dùng từ “các Tiên tri” chỉ chung tất cả 243 

những vị được Chúa Thánh Thân linh hứng trong việc loan báo sống động 

và trong việc soạn thảo các Sách Thánh, thuộc Cựu Ước cũng như Tân 

Ước. Truyền thống Do thái phân biệt Lễ luật (năm sách đầu tiên hoặc 

Ngũ Thư), các Tiên tri (các sách chúng ta gọi là lịch sử và tiên tri) và các 

Văn phẩm (chủ yếu là các sách khôn ngoan và các Thánh vịnh)”. 


Trong công trình tạo dựng 


703. Lời Thiên Chúa và Hơi Thở của Ngài là nguồn gốc của sự 292 
hiện hữu và sự sống của mọi thụ tạo”: 
“Chúa Thánh Thần ngự trị, thánh hóa và làm cho các thụ tạo có 
sinh khí, bởi vì Ngài là Thiên Chúa đồng bản thể với Chúa Cha 
và Chúa Con... Vì Ngài là Thiên Chúa nên Ngài đem lại sức 
manh eko moi thu tạo và gin giữ chúng trong Chúa Cha và Chúa 291 
Con”™”. 


704. “Còn đối với con người, Thiên Chúa dùng các bàn tay của 
Ngài [nghĩa là Chúa Con và Chúa Thánh Thần] dé nhào nắn nó.. 
và vẽ hình dáng riêng của Ngài trên xác phàm đã được nhào nắn, 


đến độ dầu nó là hữu hinh, nó cũng mang dáng dấp thân linh”””. 356 
? X. GI 44. 
?! X. 2 Cr 3,14. 


© X. Ga 5,39.46. 

55 Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 

* X. Lc 24.44. 

55 X. Tv 33,6; 104,30; St 1,2; 2,7; Gv 3,20-21; Xh 37,10. 

*6 Officium Horarum Byzantinum. Matutinum pro die Dominica modi secundi, Antiphonae 1 et 2: 
Parakletikés (Romae 1885) 107. 

? Thánh Irênê, Demonstratio praedicationis apostolicae, 11: SC 62, 48-49. 


410 


2809 


60 


1961-1964 
122 


230 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thần Khí của lời hứa 

705. Con người, bị biến dạng bởi tội lỗi và cái chết, vẫn còn là 
“theo hình ảnh Thiên Chúa”, theo hình ảnh Chúa Con, nhưng “bị 
tước mát vinh quang Thiên Chúa”, không còn “giống như Thiên 
Chúa”. Lời hứa với tổ phụ Abraham khai mạc nhiệm cục cứu độ; 
vào cuối nhiệm cục này, chính Chúa Con sẽ đảm nhận “hình ảnh”” 
và sẽ phục hồi cho nó lại “giống” với Chúa Cha, khi trả lại cho con 
người vinh quang, tức là Thân Khí “ban sự sống”. 


706. Trái với mọi hy vọng phàm nhân, Thiên Chúa hứa cho tổ phụ 
Abraham một dòng dõi như hoa trái của đức tin và của quyền năng 
Chúa Thánh Thân”. Nơi dòng dõi của ông, moi dân tộc trên mặt 
đất sẽ được chúc phúc”!. Dòng dõi đó sẽ là Đức Kitô?”, trong Người 
sự tuôn đổ Thánh Thân sẽ thực hiện việc quy tụ nên một các con 
cái Thiên Chúa đang tản mát”. Tự ràng buộc mình bằng một lời 
thè“, Thiên Chúa cam kết sẽ ban Con chí ái của Ngài”, cũng nhu 
sẽ ban Thân Khí của Lời hứa, Đấng chuẩn bị công cuộc cứu chuộc 
dán mà Thiên Chúa đã thủ đắc cho mình”5. 


Trong những cuộc Thần hiện và trong Lê luật 


707. Những cuộc Thần hiện (những cuộc tỏ hiện của Thiên Chúa), 
từ thời các Tổ phu cho đến ông Môisen, và từ ông Jósué cho đến 
các thị kiến mở đầu sứ vụ của các Tiên tri lớn, soi sáng con đường 
của Lời hứa. Truyền thống Kitô giáo luôn nhận biết Ngôi Lời 
Thiên Chúa tổ mình cho người ta thấy được và nghe được trong các 
cuộc Thần hiện đó, Ngài đồng thời vừa “được mạc khải” vừa “bị che 
khuất” trong áng mây của Chúa Thánh Thần. 


708. Đường lối sư phạm này của Thiên Chúa tỏ lộ rõ ràng trong 
việc ban Lè luật°”. Lè luật đã được ban như một “người quản giáo" 
dé dán dân tới Đức Kitô”?. Nhưng su bất lực của Lễ luật, không thé 
cứu độ con người đã mất “sự giống như” Thiên Chúa, và sự ý thức 


5 X. Rn 3,23. 

? X. Ga 1,14; P12,7. 

$0 X. St 18,1-15; Lc 1,26-38.54-55; Ga 1,12-13; Rm 4,16-21. 
8! X. St 1233. 

8 X. Gl 3,16. 

$8 X. Ga 11,52. 

8 X. Lc 1,73. 

65 X. St 22,17-18; Rm 8,32; Ga 3,16. 
66 X. Ep 1,13-14; Gl 3,14. 

$7 X. Xh 19-20; Ðnl 1-11; 29-30. 

8 X, Gl 324. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 231 


mạnh hơn về tội, do Lê luật mang lại”” đã khơi dậy lòng khao khát 
Chúa Thánh Thần. Những lời than vãn của các Thánh vịnh làm 
chứng điều đó. 


Trong thời các Vua và thời Lưu Đày 


709. Lê luật, dấu chỉ của Lời hứa và của Giao Ước, lẽ ra phải điều 
khiển trái tim cũng như các thể chế của dân phát sinh từ đức tin 
của tổ phụ Abraham. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ 
giao ước của Ta .. Ta sé coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một 
dân thánh” (Xh 19,5-6)”°. Nhung, sau thời David, Israel đã sa chước 
cám dỗ muốn thiết lập một nước giống như các dân tộc khác. Tuy 
nhiên, nước, đối tượng của Lời hứa được ban cho David" sẽ là công 
trình của Chúa Thánh Thần; nước đó sẽ thuộc về những người 
nghèo theo Thần Khí. 


710. Việc quên lãng Lễ luật và bất trung với Giao Ước dẫn đến cái 
chết: cuộc lưu đày có vẻ là sự thất bại của các Lời hứa, mà thật ra 
là sự trung tín bí nhiệm của Thiên Chúa, Đấng cứu độ, và là khởi 
đầu của cuộc phục hồi như đã hứa, nhưng theo Thần Khí. Dân 
Thiên Chúa cần phải trải qua cuộc thanh tẩy này”; cuộc lưu dày 
mang bóng dáng cây thập giá trong kế hoạch của Thiên Chúa, và 
số sót những người nghèo trở về từ cuộc lưu đày, là một trong 
những hình ảnh rõ ràng nhất của Hội Thánh. 


Sự mong đợi Đấng Messia và Thần Khí của Người 


711. “Này Ta sắp làm một việc mới” (Is 43,19). Hai đường hướng 
tiên tri được phác hoạ, một đường dẫn đến sự mong đợi Đấng 
Messia; đường kia hướng đến việc loan báo một Thân Khí mới, hai 
đường hướng này đồng quy nơi “số sót” nhỏ bé, nơi dân của những 
người nghèo”, họ đang mong đợi “niềm an ủi của Israel" và “sự cứu 
chuộc Giérusalem" (Lc 2,25.38) trong niềm hy vọng. 

Ở trên, chúng ta đã thấy Chúa Giêsu hoàn thành những lời tiên tri 
nói về Người như thế nào. Ở đây, chúng ta giới hạn vào những lời tiên tri 
trong đó tương quan giữa Đấng Messia và Thân Khí của Người xuất hiện 
rõ ràng hơn. 


5 X. Rm 3,20. 

1X, 1Pr2,9. 

71 X. 2 $m 7; Tv 89; Lc 1,32-33. 
7? X. Lc 24.26. 

3 X. Sp23. 


2585 


2579 
544 


64, 522 


439 


601 


214 


1965 


252 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


712. Những nét phác hoạ dung mạo Đấng Messia được mong đợi, 
bắt đầu được biểu lộ trong sách Emmanuel" (khi “ngôn sứ Isaia ... 
đã thấy vinh quang” của Đức Kitô: Ga 12,41), đặc biệt trong đoạn 
văn Is 11,1-2: 

“Từ gốc tổ Giessê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, 

Từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 

Thần Khí Chúa sẽ ngự trên vị này: 

Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, 

Thần khí mưu lược và dũng mãnh, 

Thần khí hiểu biết và kính sợ Chúa”. 


713. Những nét phác hoạ về Đấng Messia được mạc khải chủ yếu 
trong các bài ca về Người Tôi trung”. Những bài ca này loan báo ý 
nghĩa cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và cho thấy cách Người sẽ đổ 
tràn Thân Khí để cho muôn người được sống: không phải từ bên 
ngoài, nhưng bằng cách “mặc lấy thân nô lệ” của chúng ta (Pl 2,7). 
Khi mang lấy cái chết của chúng ta trên mình Người, Người có thể 
truyền thông cho chúng ta Thân Khí riêng của Người, Thần Khí sự 
sống của Người. 


714. Chính vì vậy, Đức Kitô khởi đầu công cuộc loan báo Tin Mừng 
của Người bằng cách áp dụng cho mình đoạn sau đây của tiên tri 
Isaia (Lc 4,18-19)””: 

*Thán Khí Chúa ngự trên tôi, 

Vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, 

Ngài đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, 

cho người mù biết họ được sáng mắt, 

trả lại tự do cho người bị áp bức, 

công bố một năm hồng ân của Chúa”. 


715. Các bản văn tiên tri trực tiếp liên quan đến việc sai Chúa 
Thánh Thần đến, là những lời sấm trong đó Thiên Chúa lấy ngôn 
ngữ Lời hứa mà nói vào trái tim của dân Ngài, bằng cung giọng 
yêu thương và trung tín”, sáng ngày lễ Ngũ Tuần, thánh Phéró sẽ 
tuyên bố việc hoàn thành những điều đó °. Theo những lời hứa đó, 
trong “thời sau hết”, Thần Khí Thiên Chúa sẽ đổi mới trái tim 
người ta bằng cách ghi khắc Lễ luật mới trong họ; Ngài sẽ quy tụ 
và giao hoà những dân tộc đã bị phân tán và chia rẽ; Ngài sẽ biến 


7 X. Is 6-12. 

75 X. Is 42,1-9; Mt 12,18-21; Ga 1,32-34, atque etiam Is 49,16; Mt 3,17; Lc 2,32, et denique Is 
50,4-10 et 52,13-15; 53,12. 

76 X. Is 61,1-2. 

7 X. Ed 11,19; 36,25-28; 37,1-14; Gr 31,31-34; Ge 3,1-5. 

75 X. Cv 27-21. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 233 


đổi công trình tạo dựng thứ nhất và Thiên Chúa sẽ ở đó với người 
ta trong hoà bình. 


716. Đoàn dân “của những người nghèo””, những người khiêm nhu 


và hiển lành, hoàn toàn phó thác cho kế hoạch bí nhiệm của 
Thiên Chúa của mình, những người mong chờ công lý không bởi 
người ta nhưng bởi Đấng Messia, đoàn dân ấy cuối cùng là công 
trình cao cả mà âm thầm của Chúa Thánh Thân, trải suốt thời 
gian của các Lời hứa, để chuẩn bị cho cuộc Ngự đến của Đức Kitô. 368 
Phẩm chất tâm hồn của những người đó, đã được thanh tẩy và soi 
sáng bởi Thần Khí, được diễn tả trong các Thánh vịnh. Nơi những 
người, nghèo này, Thân Khí chuẩn bị cho Chúa “một dân hoàn 
háo"". 


IV. THẦN KHÍ CỦA ĐỨC KITÓ LÚC THỜI GIAN VIÊN MÃN 
SPIRITUS CHRISTI IN PLENITUDINE TEMPORUM 


Gioan, Vị Tiền hô, Tiên tri và Tẩy giả 

717. “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan” 523 
(Ga 1,6). Ông Gioan được “đây Thánh Thần, ngay khi còn trong 
lòng mẹ” (Lc 1,15)”, do chính Đức Kitô mà Đức Trinh Nữ Maria 

vừa thu thai bởi Chúa Thánh Thần. Như vậy, việc Đức Maria 
“viếng thăm” bà Êlisabeth đã trở thành việc Thiên Chúa viếng 
thám dân Ngài”. 


718. Ông Gioan chính là “tiên tri Élia phải dén"?: ngọn lửa của 696 
Thần Khí ở trong ông và làm cho ông (với tư cách là người “tiền 
hô”) “chạy trước” Chúa, Đấng ngự đến. Nơi ông Gioan, vị Tiền hô, 
Chúa Thánh Thần hoàn tất việc “chuẩn bị một dân sẵn sàng đón 
Chúa” (Lc 1,17). 


719. Óng Gioan “còn hon một Tiên tri nữa””. Nơi ông, Chúa 
Thánh Thần hoàn thành việc “dùng các Tiên tri mà phán. day". 

Óng Gioan két thüc hàng ngü các Tién tri khói đầu từ ông Êlia? 

Ông loan báo niềm an üi Israel dá gán ké, là *tiéng" cüa Dáng An 2684 
Ui, Đấng ngự dén?$, Chính ông, nhu Thần chân lý cũng sé làm, 


»84 


? X. Sp 2,3; Tv 22,27; 34,3; Is 49,13; 61,1; v.v.... 
8 X Lc 1,17. 

8 X. Lc 1,41. 

82 X. Lc 1,68. 

8 X. Mt 17,10-13. 

8 X. Lc 7,26. 

8 X. Mt 11,13-14. 

86 X. Ga 1,23; Is 40,1-3. 


535 


484 


489 


2676 


234 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


“đến để làm chứng, và làm chứng vé ánh sáng” (Ga 1,7)”. Noi ông 


Gioan, Thần Khí hoàn thành “điều các tiên tri tìm hiểu” và các 
Thiên thần “ước mong””: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên 
ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. 
Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng Người là Đấng Thiên Chúa 
tuyển chọn... Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,33-36). 


720. Cuối cùng, với ông Gioan Tẩy Giả, Chúa Thánh Thân khởi sự 
và biểu hiện trước những gì Ngài sẽ thực hiện với Đức Kitô và 
trong Đức Kitô: đó là phục hồi cho con người sự “giống như” Thiên 
Chúa. Phép rửa của ông Gioan là phép rửa thống hối, còn Phép 
Rửa trong nước và trong Thân Khí sẽ là sự tái sinh””. 


“Mừng vui lên, hỡi người đầy ân phúc” 

721. Đức Maria, Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, trọn đời đồng 
trinh, là công trình tuyệt tác của sứ vụ phối hợp giữa Chúa Con và 
Thần Khí lúc thời gian viên mãn. Trong kế hoạch cứu độ, bởi vì 
Thần Khí Thiên Chúa đã chuẩn bị Mẹ, lần đầu tiên Chúa Cha đã 
tìm được Chỗ Ở, nơi Con của Ngài và Thân Khí của Ngài có thể cư 
ngụ giữa loài người. Theo ý nghĩa này, Truyền thống Hội Thánh 
thường đọc những bản văn đẹp nhất viết về đức Khôn Ngoan trong 
tương quan với Đức Maria”: trong phụng vụ Đức Maria được ca 
ngợi và được trình bày như là “Toà Đấng Khôn Ngoan”. Nơi Đức 
Maria, “những kỳ công của Thiên Chúa” mà Thân Khí sắp hoàn 
thành trong Đức Kitô và trong Hội Thánh, bắt đầu được biểu lộ. 


722. Chúa Thánh Thần đã dùng ân sủng của Ngài mà chuẩn bị 
Đức Maria. Mẹ của Đấng “nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần 
tính hiện diện cách cụ thể” (C1 2,9) tất phải “đây ơn phúc”. Đức 
Maria đã được thụ thai, trong ân sủng thuần tuý, không hề có tội, 
với tư cách là người khiêm tốn nhất trong các thụ tạo, xứng đáng 
nhất trong mọi người để đón nhận hông ân khôn tả của Đấng 
Toàn Năng. Thiên thần Gabriel chào Mẹ cách chính xác là “Con 
gái Sion”: “Kính mừng” (= “Mừng vui lên”)”'. Chính Me, trong bài 
thánh ca của mình”, đã làm cho lời tạ ơn của toàn dân Thiên 
Chúa và của Hội Thánh lên tới Chúa Cha trong Chúa Thánh Thân, 
khi Mẹ cưu mang nơi mình Chúa Con vĩnh cửu. 


37 X. Ga 15,26; 5,33. 

88 X. 1 Pr 1,10-12. 

8$ X. Ga 3,5. 

9? X. Cn 8,1- 9,6; Hc 24. 
?! X. Sp 3,14; Dcr 2,14. 
? X. Lc 1,46-55. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 235 


723. Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần £Ahuc hiện kế hoạch nhân 
ái của Chúa Cha. Bởi Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ đã thu thai 
và sinh hạ Con Thiên Chúa. Sự đồng trinh mà vẫn sinh con của 
Mẹ là độc nhất vô nhi nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và 
của đức tin”. 

724. Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần /àm tỏ hiện Con của Chúa 
Cha đã trở thành Con của Đức Trinh Nữ. Mẹ là bụi gai bừng cháy 
của cuộc Thần hiện tối hậu: chính Mẹ, được đây tràn Chúa Thánh 
Thần, tỏ cho thấy Ngôi Lời trong xác phàm khiêm hạ của Người, 
và làm cho những kẻ nghèo hèn”” và những của đầu mùa của các 
dân tóc? nhận biết Người. 

725. Cuối cùng, qua Đức Maria, Chúa Thánh Thần bắt đầu làm cho 
được hiệp thông với Đức Kitô, những người là đối tượng của tình 
yêu nhân ái của Thiên Chúa (“những người thiện tâm” của Thiên 
Chúa”), và những người khiêm hạ luôn luôn là những người đầu 
tiên đón nhận Người: các mục đồng, các dao sĩ, ông Siméon và bà 
Anna, cô dâu chú rể ở Cana và các môn đệ đầu tiên. 


726. Vào cuối sứ vụ này của Chúa Thánh Thần, Đức Maria trở nên 
“Người Đàn Bà”, bà Evà mới, “Mẹ của chúng sinh”, Mẹ của “Đức 
Kitô toàn thể” (“totius Christi” Mater". Chính với tư cách này, Mẹ 
hiện điện với nhóm Mười Hai, “đồng tâm nhất trí chuyên cán cầu 
nguyện” (Cv 1,14), vào lúc bình minh của “thời đại cuối cùng” mà 
Thần Khí sắp khai mạc vào sáng ngày lễ Ngũ Tuần với việc làm tỏ 
hiện Hội Thánh. 


Đức Kitô Giêsu 

727. Toàn bộ sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong thời 
gian viên mãn tập trung vào sự kiện Chúa Con là Đấng Được Xức 
Dầu bằng Thân Khí của Chúa Cha khởi từ cuộc Nhập Thể của 
Người: Chúa Giêsu là Đức Kitô, Đấng Messia. 

Toàn bộ chương hai của Tín biểu phải được đọc dưới ánh sáng này. 
Toàn bộ công trình của Đức Kitô là sứ vụ phối hợp của Chúa Con và của 
Chúa Thánh Thần. Ở đây, chúng ta sẽ chỉ đề cập những gì liên quan đến 
lời Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần và việc Người thực hiện lời hứa đó 
sau khi Người được tôn vinh. 


3 X. Lc 1,26-38; Rm 4,18-21; Gl 4,26-28. 
9 X. Lc 2,15-19. 

955 X. Mt 2,11. 

?6 X. Lc 2,14. 

” X. Ga 1925-27. 


485 
506 


208 
2619 


963 


494, 2618 


438 
695 
536 


2615 


388, 1433 


850 


236 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


728. Chúa Giêsu không mac khái tron ven Chúa Thánh Thán, cho 
tới khi Người được tôn vinh qua cái Chết và sự Sống lại của Người. 
Tuy nhiên, Người cũng dán dàn gợi ý về Chúa Thánh Thân khi 
Người giảng dạy dân chúng, khi Người mạc khải Thịt của Người sẽ 
là của án cho thế gian được sống”. Người cũng gợi ý cho ông 
NÑicôđêmô”, cho người phụ nữ Samaria? và những người tham dự 
Lễ Léu!, Người nói cách tỏ tường cho các môn đệ của Người nhân 
khi day họ cầu nguyện” và khi báo trước việc ho phải là nhân 
chứng cho Người”. 


729. Chỉ khi đến Giờ Chúa Giêsu phải được tôn vinh, Người mới 
hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến, vì cái Chết và sự Sống lại 
của Người sẽ là sự hoàn thành Lời đã hứa với các Tổ phụ”: Thần 
chân lý, Đấng Bào Chữa khác, sẽ được Chúa Cha ban nhờ lời cầu 
xin của Chúa Giêsu; chính Ngài sẽ được Chúa Cha sai đến nhân 
danh Chúa Giêsu; Chúa Giêsu sẽ sai Chúa Thánh Thân từ Chúa 
Cha mà đến, bởi vì Ngài xuất phát từ Chúa Cha. Chúa Thánh 
Thần sẽ đến, và chúng ta sẽ nhận biết Ngài, Ngài sẽ ở cùng chúng 
ta mãi mãi, Ngài sẽ cư ngụ với chúng ta; Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta 
mọi sự và nhắc cho chúng ta nhớ tất cả những gì Chúa Giêsu đã 
nói, và Ngài sẽ làm chứng cho Đức Kitô; Ngài sẽ dẫn chúng ta đến 
chân lý trọn vẹn và sẽ tôn vinh Đức Kitô. Còn đối với thế gian, 
Ngài sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công 
chính, và về việc xét xử. 


730. Cuối cùng, Giờ của Chúa Giêsu dà đến””: Chúa Giêsu phó 
thác thần khí của Người trong tay Chúa Cha vào đúng lúc Người 
toàn thắng sự chết bằng cái Chết của mình, đến độ khi “sống lại 
từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha” (Rm 6,4), 
Người liền “thổi hoi" ban Chúa Thánh Thân trên các món đệ của 
Nguoi". Từ Giờ đó, sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần 
trở thành sứ vụ của Hội Thánh: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì 
Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)°%. 


8 X. Ga 6,27.51.62-63. 

” X. Ga 3,5-8. 

10 X, Ga 4,10.14.23-24. 

101 X, Ga 7,31-39. 

1? X Lc 11,13. 

105 X, Mt 10,19-20. 

19 X. Ga 14,16-17.26; 15,26; 16,7-15; 17,26. 
105 X, Ga 13,1; 17,1. 

106 X. Lc 23,46; Ga 19,30. 

10 X, Ga 20222. 

108 X. Mt 28,19; Lc 2447-48; Cv 1,8. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 237 


V. THÂN KHÍ VÀ HỘI THÁNH TRONG THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG 
SPIRITUS ET ECCLESIA IN ULTIMIS TEMPORIBUS 


Lé Ngü Tuán 


731. Ngày lé Ngü Tuán (vào cuói báy tuán müng lé Vugt Qua), cuóc 
Vượt Qua của Đức Kitô được hoàn thành bằng việc tuôn đổ Chúa 
Thánh Thần, Đấng được biểu lộ, được ban, và được truyền thông 
với tư cách là một Ngôi Vị thần linh: Chúa Kitô từ nguồn sung 
mãn của Người tuón đổ cách đây tràn Thần Khí của Người !°. 


732. Trong ngày đó, máu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh được mạc khái 
trọn vẹn. Sau ngày đó, Nước mà Đức Kitô đã loan báo, được mở ra 
cho những ai tin vào Người: trong sự khiêm hạ của xác phàm và 
trong đức tin, họ đã được tham dự vào sự hiệp thông của Ba Ngôi 
Chí Thánh. Chúa Thánh Thần, nhờ việc Ngài ngự đến, mà Ngài 
không ngừng ngự đến, dẫn đưa trần gian vào “thời đại cuối cùng”, 
thời đại của Hội Thánh, vào Nước đã được sở hữu làm gia sản, 
nhưng chưa hoàn tất: 
“Chúng ta đã thấy Ánh sáng thật, chúng ta đã lãnh nhận Thánh 
Thần Thiên Chúa, chúng ta đã tìm được đức tin chân chính: 
chúng ta tôn thờ Ba Ngôi bất khả phân ly, vì chính Ba Ngôi đã 
cứu độ chúng ta”, 


Chúa Thánh Thần - Hồng ân của Thiên Chúa 


733. “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16) và tình yêu là hông 
ân đầu tiên, chứa đựng tất cả mọi sự khác. Tình yêu này “Thiên 
Chúa đã đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thân mà Ngài ban cho 
chúng ta” (Rm 5,5). 


734. Bởi vì do tội mà chúng ta chết hoặc ít nhất là bị thương, nên 
hiệu quả đầu tiên của hồng ân tình yêu là ơn tha thứ các tội của 
chúng ta. Chính “ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thân” (2 Cr 
13,13) trong Hội Thánh phục hồi những người đã được Rửa Tội trở 
lại tình trạng “giống như” Thiên Chúa mà họ đã đánh mất vì tội 
lỗi. 

735. Lúc đó Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta “bảo chứng” hoặc 
“những ân huệ khởi đầu” của phán gia sản của chúng ta””: đó là 
chính sự sống của Ba Ngôi Chí Thánh, là yêu thương “như chính 


99 X. Cv 2,33-36. 
H9 Officium Horarum Byzantinum. Vespertinum in die Pentecostes, Sticherum 4: Pentekostarion 
(Romae 1884) 390. 


HX. Rm 823; 2 Cr 1,22. 


2623 
767 


1302 
244 


672 


218 


1987 


1822 


1832 


787-798 
1093-1109 


650, 777 


258 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Ngài đã yêu thương chúng ta"!?, Tình yêu này (Đức mến của 1 Cr 
13) là nguyên lý của đời sống mới trong Đức Kitô, nay có thể thực 
hiện được bởi vì chúng ta đã lãnh nhận “sức mạnh của Thánh 
Thần khi Ngài ngự xuống” (Cv 1,8). 


736. Nhờ sức mạnh đó của Chúa Thánh Thần, các con cái Thiên 
Chúa có thể mang lại hoa trái. Đấng đã tháp chúng ta vào Cây 
Nho thật, sẽ làm cho chúng ta mang lai hoa trái của Thân Khí, là 
“bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 
hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Thần Khí là sự sống của chúng ta; 
chúng ta càng từ bỏ chính mình”, Thân Khí càng làm cho chúng 
ta hoạt động”. 

“Nhờ Chúa Thánh Thân, chúng ta được phục hồi để vào thiên 

đàng, được dẫn lên Nước Trời, được ban ơn làm nghĩa tử: chúng 

ta được vững lòng để gọi Thiên Chúa là Cha của mình, và thông 

phần vào ân sủng của Đức Kitô, được gọi là con cái ánh sáng và 

dự phán vào vinh quang vinh cửu”””, 


Cháa Thánh Thán và Hói Thánh 


737. Sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần được thực hiện 
trong Hội Thánh, là Thân Thể Đức Kitô và Đền Thờ Chúa Thánh 
Thần. Sứ vụ phối hợp này từ nay đưa các tín hữu của Đức Kitô vào 
sự hiệp thông của Người với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần: 
Thần Khí chuẩn bi người ta, Ngài đến với họ trước bằng ân süng 
của Ngài để lôi kéo họ đến với Đức Kitô. Chính Ngài làm tỏ hiện 
Chúa phục sinh cho họ, nhắc cho họ nhớ Lời của Người và mở trí 
cho họ hiểu được sự Chết và sự Sống Lại của Người. Ngài làm cho 
máu nhiệm cüa Đúc Kitô hiện diện cho họ, nhất là trong bí tích 
Thánh Thể, để hòa giải họ, và cho họ được hiệp thông với Thiên 
Chúa, dé làm cho họ “mang lại nhiều hoa trái"!!. 


738. Nhu vậy, sứ vụ của Hội Thánh không phải là được thêm vào 
sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần, nhưng là bí tích của 
sứ vụ đó: Hội Thánh, tự bản chất và trong tất cả các chi thể của 
mình, được sai đi để loan báo và làm chứng, hiện tại hóa và truyền 
bá mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Chí Thánh (đây sẽ là nội 
dung của mục kế tiếp): 

“Tất cả chúng ta đã lãnh nhận cùng một Thần Khí duy nhất là 

Thánh Thần, nên một cách nào đó chúng ta được kết hợp với 


H2 X. 1 Ga 4,11-12. 

13 X. Mt 1624-26. 

1^ X. Gl 525. 

15 Thánh Basiliô Cá, Liber de Spiritu Sancto, 15,36: SC 17bis, 370 (PG 32, 132). 
116 X. Ga 15,5.8.16. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 239 


nhau và với Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta nhiều người, và mặc 
dâu Đức Kitô đã làm cho Thần Khí của Chúa Cha và của Người 
cư ngụ trong mỗi người chúng ta, Thân Khí vẫn là một và không 
thé phán chia, Ngài quy tụ những thần trí riêng ré.. trong sự 
hợp nhất nhờ chính Ngài và làm cho tất cả như nên một trong 
Ngài. Cũng như sức mạnh của Minh Thánh Chúa Kitô làm cho 
những ai ăn Mình Thánh Người được thuộc về một thân thể duy 
nhất như thé nào, thì cũng một cách đó, theo tôi nghĩ, Thần Khí 
duy nhất và không thể phân chia của Thiên Chúa đang ngự 
trong mọi người, cũng dua mọi người đến sự hợp nhất tinh thần 
như vậy”, 


739. Bởi vì Chúa Thánh Thần là sự Xức Dầu của Đức Kitô, nên 
Đức Kitô, là Đầu của thân thể, tuôn đổ Thánh Thân cho các chi 
thể của Người để nuôi dưỡng và chữa lành họ, cắt đặt họ vào trong 
các phận vụ đối với nhau, làm cho họ được sống, sai họ đi làm 
chứng, liên kết họ vào việc Người dâng mình lên Chúa Cha và vào 
việc Người chuyển cầu cho khắp cả trần gian. Qua các bí tích của 
Hội Thánh, Đức Kitô truyền thông cho các chi thể của Người Thần 
Khí của Người, là Đấng Thánh và là Đấng Thánh Hóa (đây sẽ là 
nội dung của Phần Thứ Hai của Sách Giáo Lý này). 


740. “Những kỳ công của Thiên Chúa” đang nói ở đây, được ban 
cho các tín hữu trong các bí tích của Hội Thánh, sẽ mang lại hoa 
trái trong đời sống mới trong Đức Kitô theo Thần Khí (đây sẽ là 
nội dung của Phần Thứ Ba của Sách Giáo Lý này). 


741. “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta 
không biết câu nguyện thế nào cho phái; nhưng chính Thần Khí 
câu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” 
(Rm 8,26). Chúa Thánh Thần, Đấng thực hiện các công trình của 
Thiên Chúa, là Thầy dạy cầu nguyện (đây sẽ là nội dung của Phần 
Thứ Tư của Sách Giáo Lý này). 


TÓM LƯỢC 


742. “Để chứng thuc anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần 
Khí của Con minh đến ngu trong lòng anh em mà bêu lén: Abba, 


Cha ơi” (Gl 4,6). 


743. Từ lúc khói đầu cho đến lúc hoàn tất thời gian, khi Thiên 
Chúa sai Con của Ngài, Ngài luôn luôn sai Thần Khí cáa Ngài: Sứ 
vu của hai Ngôi được phối hợp và khóng thể tách biệt nhau.. 


! Thánh Cyrilló Alexandria, Commentarius in Iohannem 11, 11: PG 74, 561. 


1076 


240 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


744. Khi thời gian đến hôi viên mãn, Chúa Thánh Thân hoàn 
thành noi Đúc Maria moi công cuộc chuẩn bị để Đúc Kitô ngu đến 
giữa dán của Thiên Chúa. Qua hành động của Chúa Thánh Thân 
noi Đúc Maria, Chúa Cha ban cho trần gian Đấng Emmanuel, 
Đống là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23). 


745. Con Thiên Chúa qua viéc Xúc Dâu bằng Chúa Thánh Thân 
được thánh hiến làm Đúc Kitô (Đấng Messia) trong cuộc Nhập Thé 
của Người". 

746. Chúa Giêsu, nhờ sự Chết và sự Sống lại của Người, được thiết 
đặt làm Chúa và làm Đức Kitô trong vinh quang". Chính Người, 
từ nguồn sung mãn của minh, tuôn đổ Chúa Thánh Thân trên các 
Tông Đồ và trên Hội Thánh. 


747. Chúa Thánh Thân, Đấng mà Đúc Kitô là Đầu đã tuôn đổ cho 
các chi thể của Người, xây dựng, ban sinh khí và thánh hóa Hội 
Thánh. Hội Thánh là bí tích của sự hiệp thông guữa Ba Ngôi Chí 
Thánh và loài người. 


Muc 9 
“Tôi tin Hội Thánh Công giáo” 


Articulus 9 
"Credo Sanctam Ecclesiam Catholicam" 


748. “Ánh sáng muôn dán chính là Đức Kitô, nên Thánh Công 
đồng dang nhóm hop trong Chúa Thánh Thần hết lòng mong ước 
chiếu giãi trên moi người ánh sáng của Đức Kitô, phản chiếu trên 
dung nhan Hội Thánh, bằng việc rao truyền Tin Mừng cho mọi thụ 
tao"? Những lời trên đây mở đầu “Hiến chế tín lý về Hội Thánh” 
của Công đồng Vaticanô II. Như vậy, Công đồng cho thấy đề mục 
đức tin về Hội Thánh hoàn toàn tùy thuộc vào những dé mục quy 
chiếu về Chúa Giêsu Kitô. Hội Thánh không có ánh sáng nào khác 
ngoài ánh sáng của Đức Kitô; Hội Thánh có thể so sánh, theo hình 
ảnh các Giáo phụ thích dùng, với mặt trăng, mọi ánh sáng của nó 
đều là phản chiếu ánh sáng mặt trời. 


18 X. Tv 2,6-7. 
1? X. Cv 2,36. 
! CD Vaticanó II, Hiến Chế tín lý Lumen Gentium, 1: AAS 57 (1965) 5. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 241 


749. Dé mục về Hội Thánh cũng hoàn toàn tùy thuộc dé mục trước, 
về Chúa Thánh Thân. “Bởi vi khi đã cho thấy Chúa Thánh Thần 
là nguồn mạch và là Đấng ban phát mọi sự thánh thiện, bây giờ 
chúng tôi tuyên xưng rằng chính Ngài đã ban cho Hội Thánh sự 
thánh thiện””!. Hội Thánh, theo cách diễn tả của các Giáo phụ, là 
nơi “Thân Khí trổ hoa??? 


750. Tin rằng Hội Thánh có đặc tính là “Thánh thiện” và “Công 
giáo”, và Hội Thánh có đặc tính “Duy nhất” và “Tông truyền” (như 
Tín biểu Nicéa-Constantinópóli thêm vào), là điều không thé tách 
biệt khỏi đức tin vào Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần. Trong Tín biểu của các Tông Đô, chúng ta 
tuyên xưng chúng ta tin Hội Thánh (“Tôi tin có Hội Thánh”), chứ 
không phải “tôi tin kính Hội Thánh”, để chúng ta không lẫn lộn 
Thiên Chúa với các công trình của Ngài và để chúng ta quy một 
cách rõ ràng về lòng nhân hậu của Thiên Chúa tất cả mọi hồng ân 


mà Ngài đã đặt vào Hội Thánh của Ngài ^. 


Tiết 1 
Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa 


Paragraphus † 
Ecclesia in consilio Dei 


L DANH XUNG VÀ HÌNH ÁNH VỀ HỘI THÁNH 
ECCLESIAE NOMINA ET IMAGINES 


751. “Hội Thánh" trong tiếng La tinh là Ecclesia (tiếng Hy lap là 
Ekklésia, Ehk-kalein, “gọi ra, triệu tập”) có nghĩa là “một cuộc triệu 
tập”. Danh từ này được dùng để chỉ một cuộc tập hop dân chúng”, 
thông thường mang tính chất tôn giáo. Từ này thường được bản 
Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp sử dụng để chỉ việc tập họp dân Chúa 
chọn trước mặt Thiên Chúa, nhất là cuộc tập hop ở núi Sinai khi 
Israel lãnh nhận Lè luật và được Thiên Chúa thiết lập làm dân 
thánh của Ngài””. Khi gọi mình là “Ecclesia” (Hội Thánh), cộng 
đoàn tiên khởi của những người tin vào Đức Kitô tự nhận mình là 


121 Catechismus Romanus, 1, 10, 1: ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 104. 

12 Thánh Hippôlytô Róma, Traditio apostolica, 35: ed. B. Botte (Munster i. W. 1989) 82. 

P3 X. Catechismus Romanus, 1, 10, 22: ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 
118. 

1% X. Cv 19,39. 

95 X. Xh 19. 


811 


169 


1140 
832, 830 


781 


789 


857 


242 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


thừa kế của cuộc tập hop dán Chúa trong Cựu Ước. Trong cộng 
đoàn mới này, Thiên Chúa “triệu tập” dân của Ngài từ khắp cùng 
cõi đất. Từ *Kyriaké", từ gốc của “Church” trong tiếng Anh, và 
“Kirche” trong tiếng Đức, có nghĩa là “điều thuộc về Chúa”. 


752. Trong ngôn ngữ Kitô giáo, từ Ecclesia (Hội Thánh) dùng dé 
chỉ một cuộc tập họp phụng vụ”, nhưng cũng để chỉ một cộng 
đoàn các tín hữu ở một địa phương” và toàn thể cộng đoàn các tín 
hữu trên khắp thế giới”. Ba nghĩa này thật ra không thể tách 
biệt nhau. “Hội Thánh” là dân được Thiên Chúa quy tụ từ khắp thế 
gian. Hội Thánh hiện diện trong những cộng đoàn địa phương và 
trở nên hiện thực trong một cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là cộng 
đoàn cử hành Thánh Thể. Hội Thánh sống nhờ Lời và Mình 
Thánh Đức Kitô và như vậy, Hội Thánh trở thành Thân Thể Đức 
Kitô. 


Các biểu tượng về Hội Thánh 


753. Trong Thánh Kinh, chúng ta gặp nhiều hinh ảnh và biểu 
tượng có tương quan mật thiết với nhau, được Mạc Khải dùng để 
nói về mầu nhiệm khôn lường của Hội Thánh. Các hình ảnh trong 
Cựu ước đều là những biến thể của một ý tưởng căn bản, ý tưởng 
về “dân Thiên Chúa”. Trong Tân Ước'”, tất cả những hình ảnh 
này có một tâm điểm mới là Đức Kitô, Đấng trở thành “Đầu” của 
dân này"?, một dán từ nay là Thân Thể của Người. Chung quanh 
tâm điểm đó, những hình ảnh được tổng hợp “rút ra hoặc từ đời 
sống chăn nuôi hay trồng trọt, hoặc từ việc xây dựng, hoặc từ đời 
sóng gia dinh và hôn nhân”! 


154. “Quả thật, Hội Thánh là chuông chiên mà cửa vào duy nhất và cán 
thiết của chuồng chiên đó là Đức Kitô”. Hội Thánh cũng là dàn chiên 
mà chính Thiên Chúa đã tiên báo Ngài sẽ là mục tử của đàn chiên đó”, 
và những con chiên của đàn ấy, tuy do các mục tử phàm nhân chăn dắt, 
nhưng luôn được dẫn dắt và nuôi dưỡng bởi chính Đức Kitô, vị Mục tử 
nhân lành và Thủ lãnh các mục tử", Đấng đã hiến mạng sóng minh cho 
các con chiên!?”?126, 


P6 X. 1 Cr 11,18; 14,19.28.34-35. 

17 X. 1 Cr 12; 16,1. 

P8 X. 1 Cr 15,9; Gl 1,13; Plm 3,6. 

!2 X. Ep 1,22; C1 1,18. 

130 X. CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 13. 
BI CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 6: AAS 57 (1965) 8. 

1? X. Ga 10,1-10. 

B3 X. Is 40,11; Ed 34,11-31. 

134 X. Ga 10,11; 1 Pr 5,4. 

135 X. Ga 10,11-15. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 243 


755. “Hội Thánh là thua ruộng, hay cánh đồng của Thiên Chúa”. Trong 
cánh đồng đó, mọc lên cây ôliu cổ thụ mà gốc rễ thánh là các Tổ phụ, và 
nơi cây này, sự giao hoà giữa những người Do thái và các dân ngoại đã 
được và sẽ được thực hiện”. Hội Thánh được Nhà Làm Vườn thiên quốc 
trông như một cây nho được tuyển chọn”. Đức Kitô là cây nho thật, ban 
sức sống và sự sinh sôi nảy nở các ngành, tức là chúng ta, những kẻ được 
ở trong Người nhờ Hội Thánh, và không có Người, chúng ta không thể 
làm gì được”, 


756. “Hội Thánh cũng thường được gọi là toà nhờ của Thiên Chúa. “2 
Chính Chúa đã tự ví Người như viên đá mà các thợ xây nhà loại bỏ, 
nhưng đã trở nên viên dá góc tường (Mt 21,42 và ss; Cv 4,11; 1 Pr 2,7; 
Tv 118,22). Trên nền móng này, Hội Thánh được xây dựng bởi các Tông 
Đồ!“ và nhờ nén móng này Hội Thánh có được sự vững vàng và kết cấu. 
Toà nhà này được gọi bằng nhiều tên khác nhau: nhà Thiên Chúa!“ nơi 
gia đình của Ngài cư ngụ, chỗ ở của Thiên Chúa trong Thần Khí!^, lều 
của Thiên Chúa giữa loài người”, và nhất là Đền thánh, được tượng 
trưng bằng các đền thánh bằng đá được các Thánh Giáo phụ ca tụng, và 
trong phụng vụ được so sánh, một cách không phải vô lý, với Thành 
thánh, là Giêrusalem mới. Quả thật, ở trần gian này, chúng ta như những 
viên đá sống động được sử dụng để xây nén Thành thánh đó'”. Ông 
Gioan đã chiêm ngưỡng Thành thánh đó từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà 
xuống trong cuộc canh tân trần gian, ‘sån sàng như tân nương trang điểm 
để đón tân lang (Kh 21,1-2)"!*. 


754. “Hội Thánh cũng được gọi là thành Giêrusalem trên trời, và “Mẹ 
chúng ta’ (Gl 4,26); được mô tả như Hiền Thé tinh tuyển của Con Chiên 
không ti 6779, được Đức Kitô “yêu thương và hiến mình để thánh hóa' (Ep 
B,25-26), được Người kết hợp bằng một giao ước bát khả tiêu hủy, và được 
Người “nuôi nấng và chăm sóc không ngừng (Ep 5,29). 


136 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 6: AAS 57 (1965) 8. 
137 X, 1 Cr3,9. 

55 X. Rm 11,13-26. 

19 X. Mt 21,33-43 và song song; Is 5,1-7. 

14 X. Ga 15,1-5. 

7! CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 6: AAS 57 (1965) 8. 
12 X.1Cr39. 

3 X. 1 Cr 3,11. 

14X, | Tm 3,15. 

15 X. Ep 2,19-22. 

H6 X. Kh 21,3. 

141 X. 1 Pr2,5. 

148 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 6: AAS 57 (1965) 8-9. 
!2 X. Kh 12,17. 

150 X. Kh 19,7; 2122.9; 22,17. 

7! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 6: AAS 57 (1965) 9. 


795 


857 


797 


1045 


507 
796 
1616 


257 


293 


294 
309 


244 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


II. NGUÓN GÓC, NÊN TÁNG VÀ SỨ VỤ CỦA HỘI THÁNH 
ORIGO, FUNDATIO ET MISSIO ECCLESIAE 


758. Để tìm hiểu máu nhiệm Hội Thánh, trước hết cán phải suy tu 
về nguồn gốc của Hội Thánh trong kế hoạch của Ba Ngôi Chí 
Thánh rồi việc Hội Thánh được hình thành dần dần trong lịch sử. 


Một kế hoạch xuất phát từ trái tim của Chúa Cha 


759. “Chúa Cha hằng hữu, bởi kế hoạch hoàn toàn tự do và bí 
nhiệm do sự khôn ngoan và nhân hậu của Ngài, đã tạo dựng trần 
gian, đã quyết định nâng người ta lên cho tham dự đời sống thần 
linh”, Ngài kêu gọi mọi người tới đời sống đó trong Con của Ngài. 
“Ngài đã quyết định tập họp những người tin vào Đức Kitô thành 
Hội Thánh thánh thiện”. “Gia đình” này “của Thiên Chúa” được 
thiết lập và từng bước được hình thành qua các giai đoạn của lịch 
sử nhân loại theo sự an bài của Chúa Cha: Thật vậy, “Hội Thánh 
đã được hình dung trước, từ lúc khởi đầu trần gian, được chuẩn bị 
một cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong Giao Ước cũ, 
được thiết lập trong thời đại cuối cùng, được tỏ hiện bằng việc 
Thần Khí được tuôn đổ, và sẽ được hoàn tất cách vinh hiển vào lúc 
tận thé"? 


Hội Thánh được hình dung trước, từ lúc khởi đầu trần gian 


760. Các Kitô hữu thời sơ khai cho rằng: “Trần gian đã được tạo 
dựng vì Hội Thánh"?, Thiên Chúa đã tạo dựng trần gian để trần 
gian được hiệp thông vào đời sống thần linh của Ngài, sự hiệp 
thông này được thực hiện qua việc “triệu tập” người ta trong Đức 
Kitô, và “sự triệu tập” này là Hội Thánh. Hội Thánh là mục đích 
của mọi su? ^, và cả những thăng trầm dau thương, như việc các 
thiên thần sa ngã và loài người phạm tội, đã chẳng được Thiên 
Chúa cho phép xảy ra nếu như đó không là cơ hội và phương thế 
để biểu dương toàn thể sức mạnh của cánh tay Ngài, toàn thể mức 
độ của tình yêu Ngài muốn dành cho trần gian: 
“Quả vậy, cũng như ý muốn của Thiên Chúa là một công trình, 
và công trình đó có tên là trần gian, thì cũng vậy, ý định của 
Ngài là cứu độ loài người, và công trình cứu độ ấy có tên là Hội 
Thánh” ””, 


13? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 2: AAS 57 (1965) 5-6. 

sẽ Hermas, Pastor, 8, 1 (Visio 2, 4, 1): SC 53, 96; x. Aristides, Apologia, 16, 7: BP 11, 125; 
Thánh Justinó, Apologia 2, 7: CA 1, 216-218 (PG 6, 456). 

154 X. Thánh Êpiphaniô, Panarion 1, 1, 5, Haereses 2,4: GCS 25, 174 (PG 41, 181). 

155 Thánh Clémenté Alexandria, Paedagogus, 1,6, 27, 2: GCS 12, 106 (PG 8, 281). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 245 


Hội Thánh được chuẩn bị trong Giao Ước Cũ 


761. Việc tập họp dân Thiên Chúa bắt đầu ngay từ lúc tội lỗi phá 
hủy sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và giữa con 
người với nhau. Việc tập họp Hội Thánh là như sự phản ứng của 
Thiên Chúa trước cảnh hỗn độn do tội lỗi gây ra. Công cuộc tái 
hợp âm thầm này được thực hiện giữa lòng tất cả các dân tộc: “Hễ 
ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân 
tộc nào, cũng đều được Ngài tiếp nhận” (Cv 10,35)”. 


762. Việc chuẩn bị xa cho cuộc tập họp dân Thiên Chúa bắt đầu 
bằng ơn gọi của ông Abraham, Thiên Chúa hứa cho ông trở thành 
cha tương lai của một dân tóc vĩ dai". Việc chuẩn bị gần bắt đầu 
bằng việc tuyển chọn Israel làm dân Thiên Chúa ”°. Nhờ việc được 
tuyển chọn, Israel phải là dấu chỉ cuộc tập họp trong tương lai gồm 
tất cả các dân tộc””°. Nhưng các Tiên tri tố cáo Israel đã phản bội 
Giao ước và đã hành xử như một gái diém!9", Các ngài loan báo 
một Giao Ước mới và vĩnh cửu'”'. “Giao ước mới này, chính Đức 
Kitô đã thiết lập”"?. 


Hội Thánh được Đức Kitô thiết lập 


763. Chúa Con là Đấng thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa Cha 
vào lúc thời gian đến hồi viên mãn: đó là lý do Người được sai 
đến". “Chúa Giêsu đã khởi đầu Hội Thánh của Người bằng việc 
rao giảng Tin Mừng, nghĩa là rao giảng Nước Thiên Chúa ngự đến, 
Nước đã được hứa trong Thánh Kinh từ nhiều thé kỷ'°. Dé chu 
toàn ý Chúa Cha, Đức Kitô đã khai mạc Nước Trời nơi trần thế. 
Hội Thánh là Nước của Đức Kitô đã hiện diện trong máu nhiệm'®”, 
764. “Quả thật, Nước Thiên Chúa sáng tỏ trước mặt mọi người 
trong lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô”!®®. Ai đón 


356 X. CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 12; Ibid., 13: AAS 57 
(1965) 17-18; Ibid., 16: AAS 57 (1965) 20. 

157 X. St 12,2; 15,5-6. 

155 X. Xh 19,5-6; Dnl 7,6. 

19 X. Is 22-5; Mk 4,1-4. 

160 X Os 1; Is 1,2-4; Gr 2; v.v.... 

16! X. Gr 31,31-34; Is 55,3. 

! CĐ Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 13. 

18 X. CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6; Id., Sắc lệnh Ad 
Gentes, 3: AAS 58 (1966) 949. 

! CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 7. 

165 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6. 

16 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 7. 


55 


1227522 
60 


64 


541 


543 


1691 
2556 


551, 860 


613 
610, 1340 


617 


478 


246 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


nhận lời của Chúa Giêsu là đón nhận “chính Nước Thiên Chúa”. 
Mầm mống và điểm khởi đầu của Nước Thiên Chúa là “một đoàn 
chiên nhỏ bé” (Le 12,32), gồm những người được Chúa Giêsu đến 
triệu tập quanh Người và chính Người là muc tử của họ. Những 
người đó hop thành gia đình đích thực của Chúa Giésu'?. Những ai 
Người đã quy tụ quanh Người, Người đã dạy cho họ một “cách hành 
động” mới, và cả một kinh nguyện riêng'”9. 

765. Chúa Giêsu đã thiết lập cho cộng đoàn của Người một cơ cấu 
tôn tại cho tới khi Nước Thiên Chúa được hoàn thành trọn vẹn. 
Trước hết, Người tuyển chọn nhóm Mười Hai với ông Phêrô làm 
thủ lành", Những vị này, đại diện cho mười hai chi tộc Israel”, 
là những tảng dá nén móng của Giêrusalem mới”. Nhóm Mười 
Hai'"^ và các môn đệ khác” được tham du vào sứ vụ của Đức Kitô, 
vào quyền năng của Người, và cả số phận của Người'””°. Bằng tất cả 
các hành động này, Đức Kitô chuẩn bị và xây dựng Hội Thánh của 
Người. 

766. Nhưng Hội Thánh được sinh ra một cách chủ yếu từ việc hiến 
thân trọn vẹn của Đức Kitô để cứu độ chúng ta, việc hiến thân ấy 
được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích Thánh Thể và được 
thực hiện trên thập giá. “Sự khởi đầu và tăng trưởng của Hội 
Thánh được đánh dấu bằng việc máu và nước trào ra từ cạnh sườn 
rộng mở của Chúa Giêsu bị đóng dinh trên thập giá”"”. “Chính từ 
cạnh sườn của Đức Kitô yên nghỉ trên thập giá đã phát sinh bí 
tích kỳ diệu là toàn thể Hội Thánh”.'3 Nhu bà Evà được tao ra từ 
cạnh sườn của ông Ađam, thì cũng vậy, Hội Thánh được sinh từ 
trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô chết trên tháp giá'”°. 


187 X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 7. 


168 X. Mt 10,16; 26,31; Ga 10,1-21. 

19 X. Mt 12,49. 

1 X, Mt 5-6. 

71 X. Mc 3,14-15. 

2 X, Mt 1928; Lc 22,30. 

15 X, Kh 21,12-14. 

1^ X. Mc 6,7. 

H5 X. Lc 10,1-2. 

"é X, Mt 10,25; Ga 15,20. 

17 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6. 

178 CÐ Vaticanó IL, Hién ché Sacrosanctum Concilium, 5: AAS 56 (1964) 99. 

1 X. Thánh Ambrósió, Expositio evangelii secundum Lucam 2,85-89: CCL 14, 69-72 (PL 15, 
1666-1668). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 247 


Hội Thánh - được tỏ hiện bởi Chúa Thánh Thần 


767. “Vậy sau khi công trinh mà Chúa Cha trao cho Chúa Con thực 
hiện nơi trần thé đã được hoàn tất, thì Chúa Thánh Thân được sai 
đến vào ngày lễ Ngũ Tuân, để Ngài thánh hoá Hội Thánh một 
cách liên li"? Lúc đó “Hội Thánh được tỏ hiện một cách công 
khai trước mặt dân chúng, và Tin Mừng bắt đầu được truyền bá 
cho muôn dán qua việc rao giáng""!. Bởi vì là “cuộc triệu tập” mọi 
người đến với ơn cứu độ, nên tự bản chất của mình, Hội Thánh có 
tính chất thừa sai, được Đức Kitô sai đến với mọi dân tộc để làm 
cho họ thành món dé?" 


768. Cháa Thánh Thán *day dó và huóng dán Hói Thánh báng 
nhiều hồng án theo phẩm trật và theo đặc süng"?, để Hội Thánh 
thực hiện sứ vụ của mình. “Từ đó, được trang bị bằng các hồng ân 
của Đấng Sáng Lập và trong khi trung thành tuân giữ các giới luật 
của Người về bác ái, khiêm nhường và từ bỏ, Hội Thánh lãnh nhận 
sứ vụ loan báo và thiết lập Nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa 
nơi mọi dân tộc, và tạo thành mầm mống và điểm khởi đầu của 
Nước này trên trái đất”. 


Hội Thánh - được hoàn tất trong vinh quang 


769. “Hội Thánh .. sẽ chỉ được hoàn tất trong vinh quang thiên 
quốc”'®, trong cuộc Ngự đến vinh hiển của Đức Kitô. Cho đến ngày 
đó, “Hội Thánh vẫn tiến bước trên đường lữ thứ giữa những cuộc 
bách hại của thế gian và những ơn an ủi của Thiên Chüáa"9, Noi 
trần thế, Hội Thánh biết mình đang ở chốn lưu đày, đang trên 
đường lữ thứ xa cách Chúa”, Hội Thánh khao khát cuộc ngự đến 
trọn vẹn của Nước Thiên Chúa, khao khát “giờ sẽ được kết hợp 
cùng Vua của mình trong vinh quang". Sự hoàn tất của Hội 
Thánh, và qua đó, sự hoàn tất của trần gian trong vinh quang sẽ 
chỉ xáy ra sau nhiều thử thách lớn lao. Chỉ khi đó “mọi người công 
chính từ ông Ađam, “từ ông Abel người công chính cho đến người 


180 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 4: AAS 57 (1965) 6. 

!! CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gemes,4: AAS 58 (1966) 950. 

182 X. Mt 28,19-20; CD Vaticanó II, Sắc lệnh Ad Gentes, 2: AAS 58 (1966) 948; Ibid., 5-6: AAS 
58 (1966) 951-955. 

183 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 4: AAS 57 (1965) 7. 

! CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 8. 

185 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 

H6 Thánh Augustinô, De civitate Dei, 18, 51: CSEL 40/2, 354 (PL 41, 614); x. CD Vaticano II, 
Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 12. 

187 X. 2 Cr 5,6; CP Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 6: AAS 57 (1965) 9. 

188 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 5: AAS 57 (1965) 8. 


731 


649 


541 


671, 2818 


675 


1045 


612 


827 


1880 


954 


248 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


được tuyển chon cuối cùng’ sé được quy tu trong Hội Thánh phó 
quát bên cạnh Chúa Cha"? 


II. MẦU NHIỆM HỘI THÁNH 
ECCLESIAE MYSTERIUM 


770. Hội Thánh sống trong lịch sử, nhưng đồng thời siêu việt trên 
lịch sử. “Chỉ tâm trí được soi sáng bởi đức tin??? mới có thể nhận 
ra trong thực tại hữu hình của Hội Thánh một thực tại thiêng 
liêng mang sự sống thần linh. 


Hội Thánh - vừa hữu hình vừa thiêng liêng 

771. “Đức Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, đã thiết lập và không 
ngừng nâng đỡ Hội Thánh của Người, một cộng đoàn đức tin, đức 
cậy và đức mến, như một cơ cấu hữu hình nơi trần thế, qua Hội 
Thánh đó Người ban phát chân lý và ân süng cho mọi người”. Hội 
Thánh đồng thời: 

— “vừa là một xã hội.. có tổ chức theo phẩm trật, vừa là Thân 
Thể mầu nhiệm của Đức Kitô”; 

— “vừa là một tập thể hữu hinh vừa là một cộng đoàn thiêng 
liêng”; 

- “vừa là một Hội Thánh được phong phú bởi những của cải 
trần thế vừa là một Hội Thánh được phong phú bởi những của 
cải thiên quốc”. 

Các chiều kích trên đồng thời “cấu thành một thực tại phức hợp 

duy nhất, kết hợp hai yếu tố nhân loai và thần linh””"!: 

“Hội Thánh có đặc điểm là vừa mang tính nhân loại vừa mang 
tính thần linh, vừa hữu hình vừa hàm chứa những thực tại vô 
hình, vừa nhiệt thành trong hành động vừa siêu thoát trong 
chiêm niệm, vừa hiện diện trong trần gian vừa xa lạ với trần 
gian; tuy nhiên, trong Hội Thánh, yếu tố nhân loại quy hướng về 
yếu tố thần linh và tuỳ thuộc vào đó; yếu tố hữu hình quy hướng 
về yếu tố vô hình; yếu tố hoạt động quy hướng về yếu tố chiêm 
niệm, và hiện tại quy hướng về thành đô tương lai mà chúng ta 
đang tim kiếm”!*. 

“Ôi thật khiêm cung! Ôi thật cao trong! Lóu tạm bằng gỗ tùng 
và thánh điện của Thiên Chúa, lều tạm trần thế và cung điện 
thiên quốc; ngôi nhà bằng đất sét và lâu đài hoàng gia; thân thể 


! CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 2: AAS 57 (1965) 6. 

1% Catechismus Romanus, 1, 10, 20: ed. P. Rodriguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 117. 
?! CD Vaticanó II, Hi£n ché tín I$ Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 11. 

! CD Vaticanô IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 2: AAS 56 (1964) 98. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 249 


của sự chết và đền thờ của ánh sáng; và sau cùng, đối tượng bị 
khinh miệt bởi những kẻ kiêu căng, và hiển thê của Đức Kitô! 
Tôi đen nhưng tôi đẹp, hỡi các thiếu nữ Giêrusalem: mặc dầu lao 
động và đau khổ của cuộc lưu đày lâu dài làm nàng xanh xao, 
nhưng nàng lại được trang điểm bằng vẻ đẹp thiên quốc”. 


Hội Thánh - mầu nhiệm hợp nhất người ta với Thiên Chúa 


772. Trong Hội Thánh, Đức Kitô hoàn thành và mạc khải mầu 
nhiệm riêng của Người như mục đích của kế hoạch của Thiên 
Chúa: “quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là 
Đức Kitô” (Ep 110). Thánh Phaoló gọi cuộc kết hợp phu phụ của 
Đức Kitô với Hội Thánh là “một mầu nhiệm cao cả” (Ep 5,32). Bởi 
vì được kết hợp với Đức Kitô như với Phu Quân của minh", nén 
chính Hội Thánh cũng trở thành một mầu nhiệm ””. Khi chiêm 
ngắm máu nhiệm nơi Hội Thánh, thánh Phaolô đã thốt lên: “Đức 
Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt 
tới vinh quang" (Cl 1,27). 


773. Trong Hội Thánh, su hiệp thông này giữa người ta với Thiên 
Chúa nhờ đức mến “không bao giờ mất được” (1 Cr 13,8) là mục 
đích chi phối tất cả những gì là phương tiện bí tích gắn liền với 
thế giới dang qua đi này ”°. “Toàn bộ cơ cấu của Hội Thánh đều 
hướng về sự thánh thiện của các chi thể của Đức Kitô. Sự thánh 
thiện ấy lại được xác định theo “mầu nhiệm cao cả, là mầu nhiệm 
Hiền Thê dùng tặng phẩm tình yêu của riêng mình đáp trả lại 
tặng phẩm của Đấng Phu Quân”. Đức Maria trổi vượt tất cá 
chúng ta vé sự thánh thiện, vốn là máu nhiệm của Hội Thánh, nhu 
một Hiền Thé không tỳ ố, không vết nhăn”. Vi vậy, “chiều kích 
Maria của Hội Thánh trổi vượt trên chiều kích Phêrô”””. 


Hội Thánh - bí tích phổ quát của ơn cứu độ 


774. Từ mysterion trong tiếng Hy Lạp được dịch sang tiếng La tinh bằng 
hai từ là mysterium (máu nhiệm) và sacramentum (bí tích). Trong cách 
giải thích vé sau này, từ sacramentum (bí tích) diễn tả dấu chỉ hữu hinh 
của thực tại ẩn giấu của ơn cứu độ, thực tại ẩn giấu đó được diễn tả bằng 


!3 Thánh Bênađô, In Canticum sermo 2ï, 7, 14: Opera, ed. J. Leclecq-C.H Talbot-H. Rochais, 
v.l (Romae 1957) 191. 

194 X. Ep 525-27. 

15 X. Ep 3,9-11. 

1% X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 

!TĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Mulieris dignitatem, 27: AAS 80 (1988) 1718. 

95 X. Ep 5,27. 

! ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thu Mulieris dignitatem 27: AAS 80 (1988) 1718, nota 55. 


518 


796 


671 


972 


1075 


515 
2014 


1116 


360 


1088 


250 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


từ mysterium (máu nhiệm). Theo nghĩa này, chính Đức Kitô là mầu 
nhiệm của ơn cứu độ: “Mầu nhiệm của Thiên Chúa không là gi khác ngoài 
Đức Kitó""?, Công trình cứu độ do nhân tính thánh thiện và có sức thánh 
hóa của Đức Kitô thực hiện là bí tích của ơn cứu độ. Bí tích này được biểu 
lộ và hoạt động trong các bí tích của Hội Thánh (mà các Giáo Hội Đông 
phương cũng gọi là các “mầu nhiệm thánh”). Bảy bí tích là những dấu chỉ 
và những dụng cụ Chúa Thánh Thần dùng để tuôn đổ ân sủng của Đức 
Kitô là Đầu, trên Hội Thánh là Thân Thể của Người. Như vậy, Hội 
Thánh chứa đựng và truyền thông ân sủng vô hình mà mình là dấu chỉ. 
Trong ý nghĩa loại suy này, chính Hội Thánh được gọi là một “bí tích”. 


775. “Trong Đức Kitô, Hội Thánh là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và 
dụng cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hợp 
nhất của toàn thể nhân loại”””: là bí tích của sự kết hop mật thiết 
con người uới Thiên Chúa: đó là mục đích đầu tiên của Hội Thánh. 
Bởi vì sự hiệp thông giữa con người bắt rễ trong sự kết hợp với 
Thiên Chúa, nên Hội Thánh cũng là bí tích của sự hợp nhất của 
nhân loại. Trong Hội Thánh, sự hợp nhất đó đã bắt đầu, bởi vì Hội 
Thánh quy tụ những người “thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước 
và mọi ngôn ngữ” (Kh 7,9); đồng thời, Hội Thánh là “dấu chỉ và 
dụng cụ” để thực hiện trọn vẹn sự hợp nhất này mà cho đến nay 
vẫn còn phải đạt tới. 


776. Với tính cách là bí tích, Hội Thánh là dụng cụ của Đức Kitô. 
“Hội Thánh cũng được Đức Kitô sử dụng như dụng cụ để cứu chuộc 
moi người”, “Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ””” qua 
đó Đức Kitô “biểu lộ và đồng thời thực hiện mầu nhiệm tình yêu 
của Thiên Chúa đối với con người””. Hội Thánh là “kế hoạch hữu 
hình của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại”””, trong kế hoạch 
này, Thiên Chúa muốn cho “nhân loại phổ quát họp thành Dân 
duy nhất của Thiên Chúa, quy tụ thành Thân thể duy nhất của 
Đức Kitô, xây dựng nên một Đền thờ duy nhất của Chúa Thánh 
Thân””%, 


20 Thánh Augustinô, Epistula 187, 11, 34: CSEL 57, 113 (PL 33, 845). 

?' CB Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 1: AAS 57 (1965) 5. 

?? CB) Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 13. 

?5 CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 

204 X. CD Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 45: AAS 58 (1966) 1066. 

25 DGH Phaolô VI, Allocutio ad Sacri Collegii Cardinalium Patres (22-6-1973): AAS 65 (1973) 
391. 

2% CD Vaticanó II, Sắc lệnh Ad Gentes, 7: AAS 58 (1966) 956; x. Id., Hiến ché tín lý Lumen 
Gentium, 17: AAS 57 (1965) 20-21. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 251 


TÓM LƯỢC 


777. Từ Hội Thánh (Ecclesia) có nghĩa gốc lò “cuộc triệu tập”. Tu 
này chỉ sự tập họp những người được Lời Chúa triệu tập, để hợp 
thành dân Thiên Chúa, và những người này, được nuôi dưỡng 
bằng Minh Thánh Đúc Kitô, chính họ trở thành Thân Thể Đúc 
Kitó. 

778. Hội Thánh viia là con đường, đông thói viia là muc đích của 
bế hoạch của Thiên Chúa: Được hinh dung trước trong công trình 
tạo dựng, được chuẩn bị trong Cựu Ước, được thành lập do các lời 
và hành động của Chúa Giêsu Kitô, được thực hiện nhờ tháp giá 
cứu chuóc và sự phục sinh của Người, Hội Thánh được làm tỏ hiện 
như máu nhiệm cứu độ qua uiệc tuôn đổ Chúa Thánh Thân. Hội 
Thánh sẽ được hoàn tất trong uinh quang thiên quốc như cuộc tập 
họp moi người duoc cứu chuộc từ cõi đất”. 


779. Hội Thánh vita hữu hinh vira thiêng liêng, viia là một xã hột 
có phẩm trật vita là thân thể máu nhiệm của Đúc Kitô. Hội Thánh 
là duy nhát, được tạo thành bởi hai yếu tố nhân loai và thân linh. 
Đó là máu nhiệm Hội Thánh, máu nhiệm này chỉ có thé được đón 
nhận bằng đúc tin. 


780. Trên trân gian này, Hội Thánh là bí tích cứu độ, là dấu chỉ 
và dung cụ của sự hiệp thông gita Thiên Chúa Uới con người. 


Tiết 2 
Hội Thánh - Dân Thiên Chúa, 
Thân Thể Đức Kitô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần 


Paragraphus 2 
Ecclesia — Populus Dei, Corpus Christi, Templum Spiritus Sancti 


I. HỘI THÁNH - DÂN THIÊN CHÚA 

ECCLESIA - POPULUS DEI 
781. “Quả thật, trong moi thời và trong mọi dân, bát cứ ai kính sợ 
Thiên Chúa và thực hành sự công chính đều được Ngài đón nhận. 
Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn thánh hoá và cứu độ người ta 
riêng rẽ từng người một, không liên kết với nhau, nhưng Ngài 


207 X. Kh 144. 


871 


2787 


1267 


695 


1741 


1972 


849 


252 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


muón thiét lâp ho thành môt Dân, là dân nhân biét Ngài trong 
chán lý, và phung su Ngài mót cách thánh thiên. Vi vây, Ngài dà 
chọn dán Israel làm dán của Ngài, thiết lập với ho một Giao ước, 
giáo huấn ho dán dán, bằng cách biểu lộ chính mình Ngài và ý 
muốn của Ngài trong lịch sử của họ và thánh hiến họ cho Ngài. 
Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là chuẩn bị và hình bóng của 
Giao Ước mới và hoàn hảo, sẽ được ký kết trong Đức Kitô... Đó là 
Giao Ước mới Đức Kitô đã thiết lập trong máu Người, Người kêu 
gọi những người Do thái và dân ngoại làm thành một Dân, liên 
kết nhau hướng về sự hợp nhất không theo xác thịt nhưng trong 
Thần Khí ?**, 


Những đặc tính của dân Thiên Chúa 


782. Dân Thiên Chúa có những đặc tính, phân biệt họ một cách rõ 
ràng với tất cả những tập thể trong lịch sử về tôn giáo, chủng tộc, 
chính trị hoặc văn hóa: 

— Đây là dân của Thiên Chúa: Thiên Chúa không thuộc riêng một dân 
nào. Nhưng Ngài thủ đắc cho mình một dân từ những người trước 
kia không phải là một dân: “là giống nòi được tuyển chọn, là hàng 
tư tế vương giả, là dân thánh” (1 Pr 2,9). 

— Người ta trở nên phán tý của dân này, không nhờ su sinh ra theo 
thể lý, nhưng nhờ sự sinh ra “bởi ơn trên”, “bởi nước và Thần Khí” 
(Ga 3,3-5), nghĩa là, nhờ đức tin vào Đức Kitô và nhờ bí tích Rửa 
Tội. 

— “Dân này có Đấng làm Đầu là Chúa Giêsu Kitô (Đấng Được Xúc 
Dầu, Đấng Messia): bởi vì cùng một Sự Xức Dầu, là Chúa Thánh 
Thần, chảy từ Đầu vào Thân thể, nên đây là “Dân thuộc về Đấng 
Được Xức Dầu”. 

— “Dân này có phẩm giá và sự tự do của các con cái Thiên Chúa, Chúa 
Thánh Thần ngự trong trái tim của họ nhu trong một đền thờ”””. 

— “Dân này có Luát là giới răn mới của yêu thương nhu chính Đức 
Kitô đã yêu thương chúng ta"??, Đó là Luật “mới” của Chúa Thánh 
Thần”: 

— Sứ vu của dán này là làm muối đất và ánh sáng thế gian”. “Dân 
này là hạt giống chắc chắn nhất mang lại sự hợp nhất, niềm hy 
vong và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loai"?P, 


208 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 12-13. 

?? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 13. 

?9 CB) Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 13; x. Ga 13,14. 
?!! X. Rm 82; GI 5,25. 

2? X, Mt 5,13-16. 

?/5 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 13. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 253 


— Cuối cùng, muc đích của dán này là “Nước Thiên Chúa, đã được 
chính Thiên Chúa khởi sự nơi trần thế và ngày càng lan rộng, cho 
đến khi được chính Ngài hoàn tất trong ngày tận thế””'?. 


Dân tu tế, tiên tri và vương dé 


783. Chúa Cha đã dùng Thánh Thần xức dầu và thiết đặt Chúa 
Giêsu Kitô làm “Tư tế, Tiên tri và Vương đế”. Toàn thể dân Thiên 
Chúa tham dự vào ba chức năng này của Đức Kitô và lãnh trách 
nhiệm về sứ vụ và về sự phuc vụ, xuất phát từ ba chức năng đó”””. 
784. Khi một người gia nhập dân Thiên Chúa nhờ đức tin và nhờ 
bí tích Rửa Tội, thì người đó được tham dự vào ơn gọi duy nhất của 
dân đó: vào ơn goi làm tu té của dân Thiên Chúa. “Chúa Kitô được 
cất nhắc làm Thượng tế giữa loài người, đã làm cho dân mới 
“thành một nước, thành những tư tế cho Thiên Chúa, Cha của 
Người. Thật vậy, những ai đã lãnh Phép Rửa, nhờ ơn tái sinh và 
việc xức dầu bằng Chúa Thánh Thân, đều duoc thánh hiến dé trở 
thành ngôi nhà thiêng liêng và hàng tư tế thánh"?!6, 


785. “Dân thánh của Thiên Chúa cũng được tham dự vào chức 
năng tiên tri của Đức Kitô”. Chủ yếu nhờ cảm thức siêu nhiên của 
đức tin, một cảm thức riêng của toàn thể dân Thiên Chúa, giáo 
dân và giáo phẩm, khi họ “luôn luôn gắn bó với đức tin đã được 
truyền lại cho các Thánh một lần cho mãi mãi””", khi họ đào sâu 
để hiểu biết đức tin hơn, và trở thành chứng nhân cho Đức Kitô 
giữa trần gian này. 


786. Cuối cùng, dân Thiên Chúa được tham dự vào chức năng 
uương đế của Đức Kitô. Đức Kitô thực thi quyền vương đế của 
Người khi Người lôi kéo mọi người đến với mình qua cái Chết và 
sự Sống lại của Nguoi? ?. Đức Kitô, là Vua và là Chúa của vũ tru, 
đã trở nên tôi tớ mọi người, vì “Người đến không phải để được 
người ta phục vu, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống 
làm giá cứu chuộc muôn người” (Mt 20,28). Đối với Kitô hữu, “cai 
trị là phuc vụ” Đức Kitó??; Hội Thánh đặc biệt “nhận ra trong 
những người nghèo khó và đau khổ hình ảnh của Đấng Sáng Lập 
nghèo khó và dau khổ của mình””0. Dân Thiên Chúa thực hiện 


? CB) Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 9: AAS 57 (1965) 13. 

215 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris Hominis 18-21: AAS 71 (1979) 301-320. 
216 CB) Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 

? CB Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 16. 

21$ X, Ga 12,32. 

? CB Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 36: AAS 57 (1965) 41. 

?? CB) Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 12. 


769 


436 
673 


1268 


1546 


92 


2449 


2443 


755 


690 


254 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


“phẩm giá vương đế” của mình khi sống theo ơn goi phuc vụ cùng 

với Đức Kitô. 
“Quả thật, tất cả những người được tái sinh trong Đức Kitô, dấu 
thánh giá làm cho họ trở thành Vua, việc xức dầu bằng Chúa 
Thánh Thân thánh hiến họ làm tư tế, để, ngoai trừ sự phuc vụ 
đặc biệt của thừa tác vụ của chúng tôi, tất cả các Kitô hữu có 
tỉnh thần và có lý trí đều nhận ra mình thuộc dòng dõi vương đế 
và có chức vụ tư tế. Thật vậy, có gì mang tính vương đế đối với 
một tâm hồn cho bằng hướng dẫn thân xác mình quy phục Thiên 
Chúa? Và có gì mang tính tư tế cho bằng dâng lên Chúa một 
lương tâm trong sạch và dâng những lễ vật tỉnh tuyển của lòng 
dao hạnh trên bàn thờ của trái tim?"??! 


II. HỘI THÁNH - THÂN THỂ ĐỨC KITÔ 
ECCLESIA - CORPUS CHRISTI 


Hội Thánh là sự hiệp thông với Chúa Giêsu 

787. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã kết hợp các môn đệ Người vào 
cuộc đời Người”; Người đã mạc khải cho họ mâu nhiệm Nước 
Trời””; và cho ho được tham dự vào sứ vụ, niềm vui” và những 
đau khổ của Người””. Chúa Giêsu còn nói đến một sự hiệp thông 
mật thiết hơn nữa giữa Người với những ai đi theo Người: “Hãy ở 
lại trong Thầy như Thây ở lại trong anh em... Thầy là cây nho, 
anh em là cành” (Ga 15,4-5). Và Người loan báo một sự hiệp thông 
bí nhiệm và thật sự giữa thân thể của Người và thân thể của 
chúng ta: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại 
trong người ấy” (Ga 6,ð6). 


788. Khi không còn hiện diện hữu hình với các môn đệ của Người, 
Chúa Giêsu đã không để họ phải mô côi”. Người hứa Người sẽ ở 
với họ cho đến tận thế”. Người sai Thần Khí của Người đến với 
họ”. Như váy sự hiệp thông với Chúa Giêsu một cách nào đó đã 
trở nên mật thiết hơn: “Quả thật, bằng việc truyền thông Thần 
Khí của Người, Chúa Giêsu đã thiết lập các anh em Người, được 


221 Thánh Lêô Cả, Sermo 4, 1: CCL 138, 16-17 (PL 54, 149). 
?? X. Mc 1,16-20; 343-19. 

?3 X. Mt 30-17. 

?# X. Lc 107-20. 

?5 X. Lc 2228-30. 

226 X. Ga 14.18. 

?! X. Mt 28,20. 

228 X, Ga 2022; Cv 2,33. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 255 


triệu tập từ muôn dân, thành thân thể của Người một cách mầu 
nhiệm”””. 


789. Việc so sánh Hội Thánh với một thân thể làm sáng tó sự 
ràng buộc thân mật giữa Hội Thánh và Đức Kitô. Hội Thánh 
không chỉ được quy tu quanh Đức Kitó; Hội Thánh được nên một 
trong Người, trong Thân Thể của Người. Có ba khía cạnh của Hội 
Thánh — Thân Thể Đức Kitô, cán được lưu ý đặc biệt: sự hợp nhất 
của mọi chi thể với nhau nhờ họ kết hợp với Đức Kitô; Đức Kitô là 
Đầu của Thân Thể; và Hội Thánh là Hiền Thê của Đức Kitô. 


“Một Thân Thể duy nhất” 


790. Khi đáp lại Lời Thiên Chúa và trở nên chi thể của Thân Thể 
Đức Kitô, các tín hữu được kết hợp mật thiết với Đức Kitô: “Trong 
thân thể đó, sự sống của Đức Kitô được truyền thông cho các tín 
hữu là những kẻ, nhờ các bí tích, đã được kết hợp một cách bí 
nhiệm và thật sự với Đức Kitô chịu nạn và được tôn vinh”. Điều 
này đặc biệt là thật đối với bí tích Rửa Tội, nhờ bí tích này chúng 
ta được kết hợp với cái Chết và sự Sống lại của Đức Kitô”, và đối 
với bí tích Thánh Thể, nhờ bí tích này “khi chúng ta được tham dự 
thật sự vào Thân Thể của Chúa, chúng ta được nâng lên đến sự 
hiệp thông với Người và với nhau”. 

791. Sự hợp nhất trong Thân Thể không làm mất tính đa dạng của 
các chi thể: “Trong việc xây dựng Thân Thể của Đức Kitô, có sự đa 
dạng của các chi thể và các phận vụ. Chỉ có một Thần Khí, Đấng 
phân phát các hồng ân khác nhau của Ngài, theo sự phong phú của 
Ngài và theo nhu cầu của các thừa tác vụ để mang lại lợi ích cho 
Hội Thánh”””. Sự hợp nhất của Nhiệm Thể làm phát sinh và cổ võ 
đức mến giữa các tín hữu. “Từ đó, nếu một chi thể đau khổ, thì tất 
cả các chi thể đều đau khổ; còn nếu một chi thể được vinh dự, thì 
tất cả các chi thể đều chung vui”. Sau cùng, sự hợp nhất của 
Thân Thể Đức Kitô chiến thắng mọi chia rẽ nhân loại: “Quả thế, 
bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều 
mặc lấy Đức Kitô; không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy lạp, 
nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là 
một trong Đức Kitô” (Gl 3,27-28). 


? CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 7: AAS 57 (1965) 9. 
230 CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 7: AAS 57 (1965) 9. 
23! X. Rm 64-5; 1 Cr 12,13. 

?? CB Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 7: AAS 57 (1965) 9. 
®3 CD Vatican II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 7: AAS 57 (1965) 10. 
234 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 7: AAS 57 (1965) 10. 


521 


947 


1227 
1329 


614 
1937 


669 


1119 


661 


519 


872 


695 


1474 


256 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


Đức Kitô là Đầu của Thân Thé này 

792. Đức Kitô là “Đầu của Thân Thể, nghĩa là Đầu của Hội Thánh” 
(C1 1,18). Người là Nguyên Lý của cả công trình tạo dung và công 
trình cứu chuộc. Khi được siêu thăng vào trong vinh quang của 
Chúa Cha, “Người đứng hàng đầu trong moi su" (Cl 1,18), nhất là 
trong Hội Thánh, và qua Hội Thánh, Người mở rộng Nước của 
Người trên mọi sự. 


793. Chính Người hết hợp chúng ta uới cuộc Vượt Qua của Người: 
Mọi chi thể phải trở nên giống như Người “cho đến khi Đức Kitô 
được hinh thành" nơi ho (Gl 4,19). “Chính vì thế chúng ta... được 
đảm nhận lấy các mầu nhiệm của cuộc đời Người, hiệp thông với 
những đau khổ của Người như thân thể hiệp thông với Đầu, cùng 
chịu đau khổ với Người, để cùng được tôn vinh với Người”””. 


794. Chính Người làm cho chúng ta được tăng trưởng”: Dé làm 
cho chúng ta tăng trưởng trong Người, là Đầu của chúng ta””, Đức 
Kitô phân phối các hồng ân và các thừa tác vụ trong Thân Thể 
Người là Hội Thánh, nhờ đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau trên con 
đường cứu độ. 


795. Vì vậy, Đức Kitô và Hội Thánh là “Đức Kitô toàn thể” 
(Christus totus). Hội Thánh là một với Đức Kitô. Các Thánh ý thức 
một cách rất sống động về sự hợp nhất này: 
“Vậy chúng ta hãy vui mừng và cảm tạ, vì không những chúng ta 
trở thành Kitô hữu, mà còn trở thành chính Đức Kitô. Thưa anh 
em, anh em có hiểu ân sủng của Thiên Chúa, Đấng là Đầu, trên 
chúng ta không? Anh em hãy cảm phục và vui mừng: chúng ta 
được trở thành Đức Kitô. Quả vậy, nếu Người là Đầu và chúng ta 
là chi thể, thi con người toàn thé (totus homo) chính là Người và 
chúng ta... Vậy su viên mãn của Đức Kitô, là Đầu và các chi thé. 
Nhưng Đầu và các chi thể là gì? Đó là Đức Kitô và Hội 


Thánh"? 
“Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã tỏ cho thấy, Người cùng với Hội 


Thánh mà Người đã đảm nhận, là như một người duy nhất”””. 


“Đầu và các chi thể là như một người huyền nhiệm duy nht”. 
Một câu nói của thánh nữ Jeanne d'Arc trước toà án tóm tắt đức 
tin của các Thánh tiến sĩ và cũng diễn tả lương tri của tín hữu: 


®5 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 7: AAS 57 (1965) 10. 

?36 X. C1 2,19. 

231X, Ep 4,11-16. 

238 Thánh Augustinô, /n Iohannis evangelium tractatus, 21, 8: CCL 36, 216-217 (PL 35, 1568). 
® Thánh Grégórió Cá, Moralia in Iob, Praefatio, 6, 14: CCL 143, 19 (PL 75, 525). 

24 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 48, a. 2, ad 1: Ed. Leon. 11, 464. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 257 


“Về Chúa chúng ta và Hội Thánh thi tôi nghi cá hai chi là một, 
không phái rắc rối làm gì”. 


Hội Thánh là Hiền Thê của Đức Kitô 
796. Sự hợp nhất giữa Đức Kitô và Hội Thánh, giữa Đầu và các chi 
thể của Thân Thể, cũng bao hàm sự phân biệt giữa hai bên trong 
một tương quan cá vị. Khía cạnh này thường được diễn tả bằng 
hinh ảnh phu quán và hiển thê. Dé tài Đức Kitô phu quân của Hội 757 
Thánh đã được các Tiên tri chuẩn bị và ông Gioan Tẩy Giá loan 2/9 
báo””. Chính Chúa cũng tự xưng nhu là “chàng rể” (Mc 2,19)?3. 
Thánh Tông Đồ trinh bày Hội Thánh và mỗi tín hữu, chi thể của 772 
Thân Thể Người, như là Hiền Thé “được kết hôn” với Chúa Kitô dé 1602 
nên một Thần Khí với Người”. Hội Thánh là Hiền Thé tinh tuyển 
của Con Chiên tinh tuyn”, mà Đức Kitô đã yêu thương, Người đã 
hiến mạng sống mình vì Hội Thánh “để thánh hoá và thanh tẩy 
Hội Thánh” (Ep 5,26), Người liên kết Hội Thánh với mình bằng 1616 
một giao ước vĩnh cửu, và không ngừng chăm sóc Hội Thánh như 
thân thể riêng của Người”: 

“Đây là Đức Kitô toàn thể, gồm Đầu và thân thể, và là một do 

bởi nhiều người... Vậy hoặc là đầu nói, hoặc là các chi thể nói, 

thì đều là Đức Kitô nói: Người nói trong cương vị là Đầu (ex 

persona capitis), và Người nói trong cương vị là Thân Thé (ex 

persona corporis). Nhung nói gì? “Cả hai sé thành một xương một 

thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và 

Hội Thánh' (Ep 5,31-32). Và chính Chúa cũng nói trong Tin 

Mừng: “Như váy, ho không còn là hai, nhung chi là một xương 

một thịt” (Mt 19,6). Vậy nhu anh em đã biết, thật sự thi có hai 

người, nhung cá hai đã nên một khi thành vợ thành chóng... Với 

tu cách là Đầu, Người tu xưng là Phu quân”; uới tu cách là Thân 

Thé, Người tu xung là Hiên thê” 


II. HỘI THÁNH - ĐỀN THỜ CỦA CHÚA THÁNH THẦN 
ECCLESIA — TEMPLUM SPIRITUS SANCTI 


797. “Tinh thần hay linh hồn chúng ta tương quan với các chi thé 873 
thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng như thế đối với các chi thể 


? Thánh Jeanne d' Arc, Dictum: Procès de condamnation, ed. P. Tisset (Paris 1960) 166. 
?? X. Ga 3,29. 

?8 X. Mt 22-14; 251-13. 

?4 X. 1 Cr 65-17; 2 Cr 11,2. 

#5 X. Kh 22,17; Ep 1,4; 5,27. 

M6 X, Ep 5,29. 

? Thánh Augustinô, Enarratio in Psalmum 74, 4: CCL 39, 1027 (PL 37, 948-949). 


586 


737 
1091-1109 


791 


951, 2003 


258 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


của Đức Kitô, đối với Thân Thé Đức Kitô là Hội Thánh"?*, “Cũng 
phải quy về Thần Khí của Đức Kitô, như về một nguyên lý không 
hữu hình, việc tất cả các phần của Thân Thể được kết hợp với 
nhau, cũng như với Đầu cao trọng của mình, vì Thần Khí hiện diện 
trọn vẹn nơi Đầu, trọn vẹn nơi Thân Thể, trọn vẹn nơi mỗi một 
chi thể”””. Chúa Thánh Thân làm cho Hội Thánh trở nên “Đền 
thờ của Thiên Chúa hằng sống” (2 Cr 6,16). 
“Quả vậy, hồng ân của Thiên Chúa đã được uỷ thác cho Hội 
Thánh... và sự hiệp thông của Đức Kitô đã được ký thác cho Hội 
Thánh, đó là Chúa Thánh Thân, Ngài là bảo chứng của sự bất 
diệt, là sức mạnh củng cố đức tin của chúng ta và là chiếc thang 
đưa chúng ta lên tới Thiên Chúa... Quả vậy, ở đâu có Hội Thánh, 
thì ở đó có Thần Khí của Thiên Chúa; và ở đâu có Thần Khí của 
Thiên Chúa, thì ở đó có Hội Thánh và mọi ân süng"?!. 
798. Chúa Thánh Thần là “nguyên lý của mọi hành động tác sinh 
và thật sự có giá trị cứu độ trong mỗi phần của Thân Thể”””. Ngài 
hoạt động bằng nhiều cách để xây dựng toàn thân trong đức 
mến””: bằng Lời Thiên Chúa là “Lời có sức xây dựng” (Cv 20,32); 
bằng bí tích Rửa Tội nhờ đó Ngài làm nên Thân Thể Đức Kitô””; 
bằng các bí tích giúp cho các chi thể của Đức Kitô được tăng trưởng 
và được chữa lành; bằng ân sủng của các Tông Đồ, là điều trổi vượt 
trong các hồng ân của Ngài”; bằng các nhân đức, giúp các tín hữu 
hành động theo sự lành, và cuối cùng bằng nhiều ân sủng đặc biệt 
(được gọi là “các đặc sủng”) giúp các tín hữu “có đủ khả năng và 
sẵn lòng đảm nhận các công việc và phận vụ khác nhau, để mưu 
ích cho việc canh tân, xây dung và phát triển Hội Thánh”””. 


Các đặc süng 


799. Các đặc sủng, hoặc ngoại thường hoặc đơn giản và khiêm tốn, 
là những ân sủng của Chúa Thánh Thần, đều hữu ích cho Hội 
Thánh cách trực tiếp hay gián tiếp, theo mức độ các đặc sủng đó 
quy về việc xây dựng Hội Thánh, về việc mưu ích cho con người và 
về những nhu cầu của trần gian. 


248 Thánh Augustinô, Sermo 268, 2: PL 38, 1232. 

?? DGH Pió XII, Thông điệp Mystici corporis: DS 3808. 

2 X, 1 Cr 3,16-17; Ep 221. 

®! Thánh Iréné, Adversus haereses, 3,24, 1: SC 211, 472-474 (PG 7, 966). 

?? DGH Pió XII, Thông điệp Mystici corporis: DS 3808. 

?5 X. Ep 4,16. 

71 X. 1 Cr 12/13. 

®5 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 7: AAS 57 (1965) 10. 

® CE) Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 16; x. Id., Sắc lệnh 
Apostolicam actuositatem, 3: AAS 58 (1966) 839-840. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 259 


800. Các đặc sủng phải được đón nhận với lòng biết ơn, không 
những bởi người lãnh nhận các đặc sủng đó, mà còn bởi tất cả các 
phần tử của Hội Thánh. Đó là sự phong phú thật kỳ diệu của ân 
sủng cho sức sống tông đồ và cho sự thánh thiện của toàn Thân 
Thể Đức Kitô; miễn là đó phải là những hồng ân thật sự xuất phát 
bởi Chúa Thánh Thân, và được thực thi hoàn toàn phù hợp với 
những thúc đẩy đích thực của Ngài, nghĩa là theo đức mến, là 
thước đo thật của các đặc sủng””. 


801. Theo nghĩa này, rõ ràng là sự phân định các đặc sủng luôn 
luôn là cần thiết. Không có đặc sủng nào được miễn khỏi tương 
quan với và quy phục các Mục tử của Hội Thánh. Các ngài “có 
thẩm quyền đặc biệt, không phải để dập tắt Thần Khí, nhưng phải 
thử thách tất cả và giữ lại điều gi là tốt”””, để tất cả các đặc süng, 
trong sự khác biệt và bổ sung lẫn nhau, cùng cộng tác “vì lợi ích 
chung” (1 Cr 12,7)”. 


TÓM LƯỢC 


802. Chúa Giêsu Kitô “đã tự hiến dé cứu chuộc chúng ta cho thoát 
khói moi điều bát chính, và để thanh luyện chúng ta, bhiến chúng 
ta thành dân riêng cảa Người” (Tt 2,14). 


803. “Anh em là giống nói được tuyển chọn, là hàng tu té vuong 
giá, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa” (1 Pr 2,9). 


804. Chúng ta gia nháp dân Thiên Chúa nhờ đức tin và nhờ bí 
tích Rüa Tội. “Tất cá moi người đều duoc kêu gọi gia nhập dán 
mới của Thiên Chúa”? để trong Đức Kitô “người ta làm thành 
một gia đình duy nhất và một dán duy nhất của Thiên Chia", 


805. Hội Thánh là Thân Thé cúa Đúc Kitô. Nhờ Thân Khí và nhờ 
hành động của Ngài trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, 
Đúc Kitô, Đấng đã chết và đã sóng lại, làm cho cộng đoàn các tín 
hữu nên Thân Thể của Người. 


806. Trong sự hợp nhất của Thân Thé này, có sự da dạng của các 
chi thé và các chức năng. Tốt cá các chi thể đều được liên kët vói 
nhau, nhất là uới những người dau khó, những người nghèo và 
những người bi bách hai. 


25 X. 1 Cr 13. 

258 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 17. 

?9 X. CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 30: AAS 57 (1965) 37; DGH Gioan 
Phaoló II, Tông huấn Christifideles laici, 24: AAS 81 (1989) 435. 

?9 CB Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 13: AAS 57 (1965) 17. 

%1 CB) Vaticanó II, Sắc lệnh Ad Gentes, 1: AAS 58 (1966) 947. 


S94 


1905 


750 


832, 665 


156, 770 


260 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


807. Hội Thánh là một Thân Thé có Đúc Kitô là Đầu: Hội Thánh 
sóng do Người, trong Người, và cho Người; chính Người sóng vói 
Hói Thánh và trong Hói Thánh. 

808. Hội Thánh là Hiền Thé của Đúc Kitô: Người đã yêu mến Hội 
Thánh và đã nộp minh vi Hội Thánh. Người đã thanh táy Hội 
Thánh bằng Máu Người. Người làm cho Hội Thánh trở thành Me, 
sinh ra tất cá các con cái của Thiên Chúa. 


809. Hội Thánh là Đền Thờ cúa Chúa Thánh Thân. Thần Khí là 
như linh hôn của Nhiệm Thé, là nguyên ly của sự sống của Nhiệm 
Thể, nguyên lý của sự hợp nhất trong khác biệt, nguyên lý của sự 
phong phú các hông án và đặc súng của Nhiệm Thể. 


810. “Như váy Hội Thánh phổ quát xuất hiện như một dán được 
quy tụ trong su hợp nhất của Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa 
Thánh Thân”? 


Tiết 3 
Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, 


công giáo và tông truyền 


Paragraphus 3 
Ecclesia est una, sancta, catholica et apostolica 


811. “Đây là Hội Thánh duy nhất của Đức Kitô, mà trong Tín biểu 
cháng ta tuyén xung là duy nhát, thánh thién, cóng giáo và tóng 
truyền””. Bốn đặc tính này nối kết với nhau một cách không thé 
tách biệt”, và nêu rõ những nét cán bản của Hội Thánh và của sứ 
vụ của Hội Thánh. Hội Thánh không tự mình có các thuộc tính ấy; 
Đức Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần, đã làm cho Hội Thánh được duy 
nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền, và cũng chính Người 
kêu gọi Hội Thánh hãy thực hiện từng điều trong các đặc tính đó. 


812. Chỉ đức tin mới có thể nhận biết rằng Hội Thánh có các đặc 
tính này từ nguồn mạch thần linh. Nhưng những biểu hiện lịch sử 
của các đặc tính đó cũng là những dấu chỉ nói lên cách rõ ràng 
trước lý trí nhân loại. Công đồng Vaticanô I nhắc lại: “Bởi sự 


?? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 4: AAS 57 (1965) 7; x. Thánh Cyprianô, De 
dominica Oratione, 23: CCL 3A, 105 (PL 4, 553). 

®3 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 11. 

%4 X. Sanctum Officium, Epistula ad Episcopos Angliae (14-9-1864): DS 2888. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 261 


thánh thiện trôi vugt, .. sự hợp nhất công giáo và sự vững bèn 
không gì thắng nổi của mình, Hội Thánh tự mình đã là một lý do 
quan trọng và thường xuyên về tính khả tín, và là một bằng chứng 
không thể phi bác về sứ vụ thần linh của minh"?9, 


L HỘI THÁNH DUY NHẤT 
ECCLESIA EST UNA 


*Máu nhiệm thánh thiêng của tính duy nhất của Hội 
Thánh”?59 


813. Hội Thánh là duy nhất vi nguồn mạch của minh: “Khuôn mẫu 
mực tối cao và nguyên lý của mầu nhiệm này, là sự hợp nhất trong 
Ba Ngôi của Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con trong 
Chúa Thánh Thân”. Hội Thánh là duy nhất vi Đấng Sáng Lập 
của minh: “Quả thật, chính Chúa Con nhập thé .. đã nhờ cây thập 
giá của mình mà giao hoà mọi người với Thiên Chúa .. tái lập sự 
hợp nhất mọi người trong một dán tộc và một thân thé”. Hội 
Thánh là duy nhất vi “linh hôn” của mình: “Chúa Thánh Thần, 
Đấng ngu trong các tín hữu, dáy tràn và điều khiển toàn Hội 
Thánh, làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau cách kỳ diệu và 
kết hợp tất cả trong Đức Kitô cách rất mật thiết, cho nên Ngài là 
nguyên lý của su hợp nhất của Hội Thánh”””. Vi vậy, theo bản 
chất, Hội Thánh là duy nhất: 

“Ôi máu nhiệm lạ lùng thay! Có Chúa Cha duy nhất của vũ tru, 

có Ngôi Lời duy nhất của vũ trụ, và Chúa Thánh Thần duy nhất, 

và chính Ngài ở khắp nơi. Cũng có một người Mẹ Bóng Trinh 

duy nhất; mà tôi thích gọi người mẹ đó là Hội Thánh”””9. 


814. Tuy nhiên, ngay từ khởi đầu, Hội Thánh duy nhất đó cho thấy 
mình rất đa dạng, điều này vừa xuất phát từ những hồng ân khác 
nhau của Thiên Chúa đồng thời vừa từ vô số những người lãnh 
nhận các hồng ân đó. Những đa dạng của các dân tóc và các nón 
văn hoá được quy tụ thành sự duy nhất của dân Thiên Chúa. Giữa 
các phần tử của Hội Thánh có sự đa dạng về các hồng ân, các chức 
năng, các hoàn cảnh và các cách sống; “trong sự hiệp thông của 
Hội Thánh, có sự hiện diện cách chính đáng của các Giáo Hội địa 


265 CD Vaticanô I, Hiến chế tín lý Dei Filius, c. 3: DS 3013. 

26 CĐ Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 2: AAS 57 (1965) 92. 

?9 CĐ Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 2: AAS 57 (1965) 92. 

268 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 78: AAS 58 (1966) 1101. 
?9 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 2: AAS 57 (1965) 91. 

?° Thánh Clémenté Alexandria, Paedagogus, 1, 6, 42: GCS 12, 115 (PG 8, 300). 


172 


766 


797 


791, 873 


1202 


832 


1827 


830, 837 


173 


830 


262 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


phương với những truyền thống riêng”. Những phong phú lớn lao 
của sự đa dạng này không nghịch lại tính duy nhất của Hội Thánh. 
Tuy nhiên tội lỗi và những hậu quả nặng nề của nó không ngừng 
de doa hồng ân là sự duy nhất. Vì vậy thánh Tông Đồ đã khuyên 
phải duy trì “sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở 
thuận hoà gắn bó với nhau” (Ep 4,3). 


815. Những mối dây của sự duy nhất này là gì? Trên hết moi su, 
đó là đức mến, là “mối dây liên kết tuyệt hảo” (C1 3,14). Nhung sự 
duy nhất của Hội Thánh lữ hành cũng được nâng đỡ bằng những 
mối dây hiệp thông hữu hình: 

— Nhờ việc tuyên xưng một đức tin duy nhất đã tiếp nhận từ các Tông 

Đồ; 
— Nhờ sự cử hành chung việc phượng tự thần linh, nhất là các bí tích; 
— Nhờ sự kế nhiệm tông truyền qua bí tích Truyền Chức Thánh, điều 


này duy tri sự hòa hợp huynh đệ của gia đình Thiên Chúa””. 


816. “Đây là Hội Thánh duy nhất của Đức Kitô, .. mà Đấng Cứu Độ 
chúng ta, sau khi Người phục sinh, đã trao cho ông Phêrô chăn 
dắt, và truyền cho ông và các tông đồ khác phải truyền bá và cai 
quản... Được thiết lập trên trần gian như một xã hội có phẩm trật, 
Hội Thánh ấy tôn tai trong (subsistit in) Hội Thánh Công giáo, do 
Vị kế nhiệm thánh Phêrô và các Giám mục hiệp thông với ngài 
điều khiển”””. 
Sắc lệnh về Đại Kết (de Oecumenismo) của Công đồng Vaticanô 
II giải thích: “Quả vậy, nhờ Hội Thánh duy nhất công giáo của 
Đức Kitô, là sự trợ giúp thông thường của ơn cứu độ, người ta có 
thể đạt được cách viên mãn các phương tiện cứu độ. Thật sự, 
chúng tôi tin, Chúa đã ủy thác tất cả sản nghiệp Tân Ước cho 
riêng Tông Đồ Đoàn do thánh Phêrô lãnh đạo, để tạo thành một 
Thân Thể duy nhất của Đức Kitô nơi trần thế; tất cả những ai 
thuộc về dân Thiên Chúa một cách nào đó, đều phải được tháp 
nhập một cách đầy đủ vào Thân Thé này””*. 


Những vết thương của sự duy nhất 


S17. Thật ra, “trong Hội Thánh duy nhất và độc nhất này của 
Thiên Chúa, ngay từ buổi sơ khai, đã xuất hiện một số rạn nứt mà 
thánh Tông Đồ đã nặng lời khiển trách là đáng lên án. Trong 


71 CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 13: AAS 57 (1965) 18. 

?? X. CP Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 2: AAS 57 (1965) 91-92; Id., Hiến chế 
tín lý Lumen Gentium, 14: AAS 57 (1965) 18-19; Bộ Giáo Luật, điều 205. 

“3 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 11-12. 

? CB Vatican II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 94. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 263 


những thế kỷ sau đó, còn phát sinh những xung đột trầm trọng 

hơn và những cộng đoàn không nhỏ đã tách biệt khỏi sự hiệp 

thông đây đủ với Hội Thánh Công giáo, có khi không phải không 

do lỗi của những người ở cả hai bên”. Những sự đoạn tuyệt, làm 

tôn thương sự duy nhất của Thân Thể Đức Kitô (được phân biệt là 

lac giáo, bội giáo và ly giáo)”””, đã xảy ra do tội lỗi của con người: 
“Ở đâu có tội lỗi, ở đó có lộn xộn, ly giáo, lạc giáo, và xung đột; 
còn ở đâu có nhân đức, ở đó có sự duy nhất, sự kết hợp, nhờ đó 
tất cả các tín hữu chỉ có một trái tim, và một linh hón"?7, 


818. Ngày nay những người sinh ra trong các cộng đoàn phát sinh 
từ những cuộc ly khai ấy “và đang sống đức tin vào Đức Kitô, 
không thể bị tố cáo về tội chia rẽ, và Hội Thánh Công giáo quý 
mến họ với lòng tôn trọng và yêu thương huynh đệ... Được công 
chính hóa bởi đức tin trong bí tích Rửa Tội, họ được tháp nhập vào 
Đức Kitô, và vì vậy họ có quyền mang danh Kitô hữu, và xứng 
đáng được con cái của Hội Thánh Công giáo nhìn nhận là anh em 
trong Cháa"?^, 


819. Hơn nữa, “nhiều yếu tố của sự thánh hóa và của chân 1y"?? 


hiện hữu bên ngoài những giới hạn hữu hình của Hội Thánh Công 
giáo: “Lời Chúa bằng văn tự, đời sống trong ân sủng, đức tin, đức 
cậy, đức mến, và những hồng ân nội tâm khác của Chúa Thánh 
Thần cùng những yếu tố hữu hình”. Thần Khí của Đức Kitô dùng 
những Giáo Hội và những cộng đoàn giáo hội đó như những 
phương tiện cứu độ, sức mạnh của những phương tiện này xuất 
phát từ sự sung mãn của ân sung và của chán lý mà Đức Kitô đã 
giao phó cho Hội Thánh Công giáo. Tất cả những điều thiện hảo 
đó đều xuất phát từ Đức Kitô và dẫn đến Người”, và tự chúng là 
lời kêu gọi tiến đến “sự hợp nhất phổ quát”. 


Trên đường tiến đến hợp nhất 


820. “Đức Kitô từ ban đầu đã rộng ban cho Hội Thánh ơn hợp 
nhất. Chúng tôi tin rằng sự hợp nhất ấy tón tai mãi trong Hội 
Thánh Công Giáo và chúng tôi hy vọng sự hợp nhất ngày càng 


#5 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 92-93. 

#8 X. Bộ Giáo Luật, điều 751. 

?" Ôrigiênê, In Ezechielem holimia, 9, 1: SC 352, 296 (PG 13, 732). 

278 CĐ Vaticanó IL Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 93. 

? CB Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 12. 

28 CE) Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 93; x. Id., Hiến ché tín lý 
Lumen Gentium, 15: AAS 57 (1965) 19. 

?8! CD Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 93. 

?? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 12. 


2089 


1271 


2746 


827 


2791 


264 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


phát triển cho đến ngày tán thé"?. Đức Kitô vẫn luôn luôn ban 
cho Hội Thánh ơn hợp nhất, nhưng Hội Thánh phải luôn luôn cầu 
nguyện và hành động để duy trì, tăng cường và hoàn chỉnh sự hợp 
nhất như Đức Kitô muốn. Vì thế, chính Chúa Giêsu cầu nguyện 
trong giờ khổ nạn và không ngừng cầu xin Chúa Cha cho các môn 
đệ được hợp nhất: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và 
Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ 
tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21). Lòng ao ước lập lai sự hợp 
nhất của tất cả các Kitô hữu là một hồng ân của Đức Kitô và một 
lời kêu gọi của Chúa Thánh Thân”. 


821. Để đáp lại lời kêu gọi hợp nhất của Chúa Thánh Thần, Hội 
Thánh cán: 
— canh tân thường xuyên để ngày càng trung thành hơn với ơn gọi của 


mình; sự canh tân này là động lực của phong trào hợp nhất”. 


— hối cái tận đáy lòng “để sống phù hợp hơn với Tin Mừng””5, vì 


chính sự bất trung với ân sủng của Đức Kitô là nguyên nhân gây 
chia rẽ giữa các chi thé; 

— câu nguyện chung, vì “sự hối cái tận đáy lòng và su thánh thiện 
trong đời sống, cùng với những lời kinh chung và riêng cầu cho sự 
hợp nhất các Kitô hữu, phải được coi như là linh hồn của mọi phong 
trào đại kết và có thể xứng đáng được mệnh danh là sự đại kết 
trong tinh thân”””; 


288, 


— hiểu biết nhau trong tình huynh đệ”; 


— đào tạo tinh thân đại bết cho các tín hữu và nhất là cho các linh 
289, 
mục ””; 
— đối thoại giữa các nhà thần học và gặp gỡ giữa các Kitô hữu của các 
Giáo Hội và các cộng đoàn khác nhau”? 


— hợp tác giữa các Kitô hữu trong các lãnh vực khác nhau để phục vụ 
~: 291 


con người 
822. “Toàn thể Hội Thánh, tín hữu cũng như mục tử, đều có bổn 
phận quan tâm đến việc tái lập sự hợp nhất”””. Nhưng cũng cán ý 


®3 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 4: AAS 57 (1965) 95. 

284 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 1: AAS 57 (1965) 90-91. 

?55 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 6: AAS 57 (1965) 96-97. 

?56 CB) Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 7: AAS 57 (1965) 97. 

287 CD Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 8: AAS 57 (1965) 98. 

®Š CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 9: AAS 57 (1965) 98. 

? CD Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 10: AAS 57 (1965) 99. 

?? CD Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 4: AAS 57 (1965) 94; Ibid., 9: AAS 57 
(1965) 98; Ibid., 11: AAS 57 (1965) 99. 

?! CB Vatican II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 12: AAS 57 (1965) 99-100. 

?? CD Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 5: AAS 57 (1965) 96. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 265 


thức rằng “ý nguyện thánh thiện muốn giao hoà toàn thể Kitô hữu 
trong sự hợp nhất của Hội Thánh duy nhất và độc nhất của Đức 
Kitô, vượt quá sức lực và khả năng loài người”. Vì thế, chúng ta 
đặt hết hy vọng “vào lời Đức Kitô câu nguyện cho Hội Thánh, vào 
tình thương của Chúa Cha đối với chúng ta và vào quyển năng của 
Chúa Thánh Thần”””. 


IL. HỘI THÁNH THÁNH THIỆN 
ECCLESIA EST SANCTA 


823. “Chúng tôi tin Hội Thánh .. mái mãi thánh thiện. Thật vậy, 
Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng cùng với Chúa Cha và Chúa 
Thánh Thần được ca tung là “Đấng Thánh duy nhất, đã yêu dấu 
Hội Thánh như Hiền Thê của mình, và đã tự hiến vì Hội Thánh, 
để thánh hóa Hội Thánh, và kết hợp Hội Thánh với mình như 
Thân Thể của mình, và ban cho dư đầy hồng ân của Chúa Thánh 
Thần để làm vinh danh Thiên Chúa””. Vì vậy Hội Thánh là “dân 
thánh của Thiên Chúa””” và các phần tử của Hội Thánh được gọi 
là “các Thánh”””. 


824. Hội Thánh, nhờ kết hợp với Đức Kitô, được chính Người 
thánh hóa; nhờ Người và trong Người, Hội Thánh cũng có khå 
năng thánh hóa: “Tất cà các công việc của Hội Thánh đều hướng 
về mục đích là thánh hóa con người trong Đức Kitô và tôn vinh 
Thiên Chúa”””. Hội Thánh được giao cho “đẩy đủ các phương tiện 
cứu độ””””. Trong Hội Thánh, “chúng ta đạt đến sự thánh thiện nhờ 
ân sủng của Thiên Chúa”””. 


825. “Hội Thánh nơi trần thế được ghi dấu đặc biệt bằng sự thánh 
thiện đích thực, tuy chưa trọn hảo”””. Các chi thể của Hội Thánh 
còn phải đạt tới sự thánh thiện trọn hảo: “Được ban cho những 
phương tiện cứu độ đồi dào và cao cá nhu thế, tất cá các Kitô hữu, 
dù trong hoàn cảnh và bậc sống nào, mỗi người trong con đường 
của mình, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự thánh thiện trọn hảo 
như Chúa Cha là Đấng tron hảo””?!, 


?5 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 24: AAS 57 (1965) 107. 

?* CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 39: AAS 57 (1965) 44. 

?5 CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 16. 

?56 X. Cv 9,3; 1 Cr 6,1; 16,1. 

27 CD Vaticanô IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 10: AAS 56 (1964) 102. 
?* CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 94. 

? CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 

* CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 

3! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 16. 


459 
796 


946 


816 


670 


2013 


1827 
2656 


664 


1425-1429 


821 


1173 


266 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


826. Đúc mến là linh hồn của su thánh thiện mà moi người được 
kêu goi dat tới: “Đức mến hướng dán, hinh thành và dua tới muc 
đích, tất cả các phương tiện thánh hoá"??? 

“Tôi hiểu rằng nếu Hội Thánh là một thân thể gồm những bộ 
phận khác nhau, thì không thể thiếu bộ phận cần thiết nhất và 
cao quý nhất; tôi hiểu rằng Hội Thánh có một trái tim và trái 
tim ấy bừng cháy Tình Yêu. Tôi hiểu rằng chỉ có Tình Yêu khiến 
các chi thể của Hội Thánh hoạt động, nếu Tình Yêu bị tàn lụi, 
thì các Tông Đồ sẽ không loan báo Tin Mừng nữa, các vị Tử Đạo 
sẽ từ chối đổ máu mình ra... Tôi hiểu rằng Tình Yêu bao gồm nơi 
mình tất cả các Ơn Gọi, Tình Yêu là mọi sự, và Tình Yêu bao 
trùm khắp không gian và thời gian.. tắt một lời, Tình Yêu thì 
vĩnh cửu”, 


827. “Trong khi Đức Kitô thật sự là Đấng “thánh thiện, vô tội, tinh 
tuyển”, không hề biết đến tội, nhưng đến để đền các tội riêng của 
dân, thì, vì mang trong lòng mình những kẻ tội lỗi, vừa thánh 
thiện vừa phải luôn được thanh tẩy, Hội Thánh luôn tiếp tục việc 
sám hối và canh tân”. Tất cả các chi thể của Hội Thánh, kể cả 
các thừa tác viên, đều phải nhận mình là kẻ tội 16i. Trong tất cả 
mọi người, cỏ lùng của tội lỗi còn lẫn lộn với lúa tốt của Tin Mừng 
cho đến tận thế”. Vì vậy, Hội Thánh quy tụ những người tội lỗi 
đã được lãnh nhận ơn cứu độ của Đức Kitô, nhưng còn đang trên 
đường thánh hóa: 
Vì vậy, Hội Thánh “thánh thiện, dù mang trong lòng mình 
những người tội lỗi; bởi vì Hội Thánh không có sự sống nào khác 
ngoài sự sống của ân sủng; quả thật, nếu các chi thể của Hội 
Thánh được nuôi dưỡng bằng sự sống này, thì họ được thánh 
hoá, nếu họ tách mình khỏi sự sống này, thì họ rơi vào tội lỗi và 
các xấu xa của tâm hồn, những điều đó ngăn cản không cho sự 
thánh thiện rạng ngời của Hội Thánh được lan toả. Vì vậy, Hội 
Thánh chịu đau khổ và thống hối vì những tội lỗi đó, tuy có 
quyên giải thoát các con cái mình khỏi tội lỗi nhờ Máu Đức Kitô 
và hông ân của Chúa Thánh Thần”””, 
828. Khi phong thánh cho một số tín hữu, nghĩa là khi long trọng 
tuyên bố những tín hữu này đã thực hành các nhân đức một cách 


32 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 42: AAS 57 (1965) 48. 

33 Thánh Térésa Hài dóng Giêsu, Manuscrit B, 3v: Manuscrits autobiographiques (Paris 1992) 
299. 

3 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 12; x. Id., Sắc lệnh 
Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 92-94; Ibid., 6: AAS 57 (1965) 96-97. 

35 X. 1 Ga 1,8-10. 

906 X. Mt 13,24-30. 

* DGH Phaoló VI, Sollemnis Professio fidei, 19: AAS 60 (1968) 440. 


Phần thú nhất: Tuyên xung đúc tin 267 


anh dũng và đã sống trung thành với ân süng của Thiên Chúa, Hội 
Thánh nhìn nhận quyển năng của Thần Khí thánh thiện đang ngự 
nơi mình và Hội Thánh nâng đỡ niềm hy vọng của các tín hữu khi 
đưa các thánh làm gương máu và làm người chuyển câu cho họ 5. 
“Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất suốt dòng lịch sử Hội 
Thánh, các Thánh nam nữ luôn là nguồn mạch và là khởi điểm của 
sự canh tán"??, “Quả thật, sự thánh thiện của Hội Thánh là nguồn 
mạch bí ẩn và là thước đo không thể sai lầm của hoạt động tông 
đồ và nhiệt tình truyền giáo của Hội Thánh”?°. 


829. "Trong khi Hội Thánh đã đạt tới sự trọn hảo không tì 6, 
không vết nhăn, nơi Đức Trinh Nữ diễm phúc, thì các Kitô hữu 
vẫn còn phải cố gắng, để chiến thắng tội lỗi mà tiến tới trong sự 
thánh thiện; vì vậy họ ngước mắt nhìn lên Đức Maria”””: nơi Đức 
Mẹ, Hội Thánh đã hoàn toàn thánh thiện. 


III. HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 
ECCLESIA EST CATHOLICA 


*Cóng giáo" là gi? 

830. Thuát ngü *cóng giáo" (catholica) có nghia là *phó quát", hoác 
“theo tính toàn bộ” hoặc “theo su toàn vẹn”. Hội Thánh là công 
giáo theo cả hai nghĩa: 

Hội Thánh là công giáo bởi vì trong Hội Thánh có Đức Kitô 
hiện diện. “Ở đâu có Đức Kitô Giêsu, ở đó có Hội Thánh Công 
giáo”. Nơi Hội Thánh, tổn tại sự sung mãn của Thân Thể Đức 
Kitô, được kết hợp với Đầu của mình”, điều đó có nghĩa là Hội 
Thánh đã nhận được từ Đức Kitô “đầy đủ các phương tiện cứu 
độ””' theo như Người muốn: lời tuyên xưng đức tin chính xác và 
trọn vẹn, đời sống bí tích toàn vẹn và thừa tác vụ thánh chức 
trong sự kế nhiệm tông truyền. Theo ý nghĩa căn bản này, Hội 
Thánh đã là công giáo từ ngày lễ Ngũ Tuân” và mãi mãi sẽ là 
công giáo cho đến ngày Chúa quang lâm. 


38 X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 40: AAS 57 (1965) 44-45; Ibid., 48-51: 
AAS 57 (1965) 53-58. 

*? DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Christifideles laici, 16: AAS 81 (1989) 417. 

?? DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Christifideles laici, 17: AAS 81 (1989) 419-420. 

?!! CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 65: AAS 57 (1965) 64. 

9? Thánh Ignatiô Antióchia, Epistula ad Smyrnaeos, 8,2: SC 10bis, 138 (Funk 1, 282). 

35 X. Ep 1,22-23. 

? CD Vatican II, Sắc lệnh Ad Gentes, 6: AAS 58 (1966) 953. 

315 CD Vatican II, Sắc lệnh Ad Gentes, 4: AAS 58 (1966) 950-951. 


2045 


1172 


972 


795 
615-816 


649 


360 


518 


614 


811 


886 


882, 1369 


268 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


831. Hội Thánh là công giáo bởi vì Hội Thánh được Đức Kitô sai 
đến với toàn thể nhân loai?'*: 


“Mọi người được kêu gọi vào dân mới của Thiên Chúa. Vì thế 
dân này, vẫn là một dân duy nhất, phải được mở rộng khắp trần 
gian và qua mọi thế hệ, để kế hoạch của thánh ý Thiên Chúa 
được hoàn thành: từ nguyên thủy Ngài đã tạo dựng một bản tính 
nhân loại duy nhất, và đã quyết định quy tụ nên một các con cái 
đã tản mát của Ngài... Đặc tính phổ quát này, làm vinh dự cho 
dân Thiên Chúa, là một hồng ân của chính Chúa, nhờ đó Hội 
Thánh Công Giáo, một cách hữu hiệu và liên lỉ, hướng tới việc 
quy tụ toàn thể nhân loại cùng mọi điều thiện hảo của họ, dưới 
quyền Đức Kitô là Đầu, trong sự hợp nhất của Thân Khí của 
Nguoi", 


Mỗi Giáo Hội dia phương cũng là “công giáo" 


832. “Hội Thánh Đức Kitô thật sự hiện diện trong mọi cộng đoàn 
hợp pháp các tín hữu ở các địa phương, các cộng đoàn này gắn bó 
với các Mục tử của mình và trong Tân Ước được gọi là các Hội 
Thánh... Trong các cộng đoàn đó, các tín hữu được quy tụ nhờ việc 
rao giảng Tin Mừng Đức Kitô, và mầu nhiệm Bữa Tiệc của Chúa 
được cử hành... Trong các cộng đoàn đó, tuy thường là nhỏ bé và 
nghèo nàn hay sống tản mát, vẫn có Đức Kitô hiện diện, nhờ sức 
mạnh của Người mà Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo 
và tông truyền được kết hợp””Š. 


833. Danh xưng “Giáo Hội địa phương”, trước hết là một giáo phận, 
được dùng để chỉ một cộng đoàn các tín hữu sống hiệp thông trong 
đức tin và các bí tích với Giám mục của họ là người đã thụ phong 
trong sự kế nhiệm tông truyền””. Các Giáo Hội dia phuong này 
được thành lập “theo hình ảnh Hội Thánh phổ quát”, chính trong 
và từ các Giáo Hội ấy mà một Hội Thánh công giáo duy nhất hiện 
hữu”. 

834. Các Giáo Hội địa phương có đặc tính công giáo cách đầy đủ 
nhờ hiệp thông với một trong các Giáo Hội đó, tức là với Giáo Hội 
Róma, là Giáo Hội “chủ trì trong đức mến”””. “Quả vậy, toàn thé 
Hội Thánh, nghĩa là các tín hữu ở khắp mọi nơi, cần phải hoà hợp 


316 X, Mt 28,19. 

3 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 13: AAS 57 (1965) 17. 

318 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 26: AAS 57 (1965) 31. 

3? X. CD Vaticanó II, Sắc lệnh Christus Dominus, 11: AAS 58 (1966) 677; Bộ Giáo Luật, các 
điều 368-369; Bộ Giáo Luật Đông phương, các điều 177,1. 178. 311,1. 312. 

* CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. 

321 Thánh Ignatió Antiôchia, Epistula ad Romanos, Inscr.: SC 10bis, 106 (Funk 1, 252). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 269 


với Giáo Hội Róma vì sự ưu việt cao trọng hơn của nó”””. “Quả 
vậy, từ buổi đầu, khi Ngôi Lời Thiên Chúa xuống mang lấy xác 
phàm nơi chúng ta, tất cả các Giáo Hội của các Kitô hữu ở khắp 
mọi nơi đã coi và vẫn coi Giáo Hội cao quý ở Rôma như căn bản và 
nền tảng vững chắc duy nhất: vì theo chính lời hứa của Đấng Cứu 
Độ, các cửa địa ngục không bao giờ thắng được Giáo Hội ấy”””. 


835. “Vậy chúng ta phái cẩn thận, đừng nghĩ rằng Hội Thánh phó quát 
như là một tổng hợp, hay có thể nói, một hiệp hội liên minh .. các Giáo 
Hội địa phương... Chính Hội Thánh, do ơn gọi và sứ vụ phổ quát, khi bén 
rễ vào những hoàn cảnh khác nhau, liên quan đến trật tự dân sự, xã hội 
và nhân loại, thì đã mặc lấy những bộ mặt bên ngoài và những đặc điểm 
khác nhau trong bất cứ miền nào của trái đất””. Sự đa dạng phong phú 
vé các kỷ luật giáo hội, các nghi thức phụng vu, các di sản riêng về thân 
học và tu đức của các Giáo hội địa phương, “khi kết hợp nên một, cho 
thấy một cách sáng chói tính công giáo của Hội Thánh không bị phân 
chia”””. 


Ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? 


836. “Mọi người đều được kêu gọi tới sự hợp nhất mang tính công 
giáo của dân Thiên Chúa..., và thuộc về hoặc quy hướng về sự hợp 
nhất đó bằng những cách khác nhau: hoặc là các tín hữu công giáo, 
hoặc là những người khác tin vào Đức Kitô, hoặc cuối cùng là tất 
cả mọi người một cách phổ quát, được kêu gọi hưởng ơn cứu độ nhờ 
ân sủng của Thiên Cháa"?5, 


837. “Được tháp nhập hoàn toàn vào cộng đoàn Hội Thánh, là 
những ai có Thần Khí của Đức Kitô, chấp nhận cơ cấu trọn vẹn của 
Hội Thánh và tất cả các phương tiện cứu độ đã được thiết lập 
trong Hội Thánh, và được kết hợp trong cơ cấu hữu hình của Hội 
Thánh với Đức Kitô, Đấng hướng dẫn Hội Thánh nhờ Đức Giáo 
Hoàng và các Giám mục, bằng những mối dây là việc tuyên xưng 
đức tin, là các bí tích, là sự cai quản và hiệp thông trong Hội 
Thánh. Tuy nhiên, một người dù đã được tháp nhập vào Hội 
Thánh, nhưng nếu không kiên trì trong đức mến, thì người đó vẫn 
không được cứu độ, vì quả thật, họ ở trong lòng Hội Thánh “bằng 
thân xác”, chứ không phải “bằng trái tim"??", 


322 Thánh Iréné, Adversus haereses, 3, 3, 2: SC 211, 32 (PG 7, 849); x. CD Vaticanô I, Hiến ché 
tín lý Pater aeternus, c. 2: DS 3057. 

93 Thánh Maximó Hiển tu, Opuscula theologica et polemica: PG 91, 137-140. 

? DGH Phaoló VI, Tông huấn Evangelii nuntiandi, 62: AAS 68 (1976) 52. 

95 CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 29. 

3 CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 13: AAS 57 (1965) 18. 

?" CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 14: AAS 57 (1965) 18-19. 


1202 


831 


771 


682 
615 


818 


1271 


1399 


856 


63 


147 


674 


270 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


838. “Với những người đã được Rửa Tội, mang danh xung là Kitô 
hữu, nhưng không tuyên xưng đức tin toàn vẹn hoặc không duy trì 
sự hợp nhất hiệp thông dưới quyền Đấng kế nhiệm thánh Phêrô, 
Hội Thánh biết mình vẫn liên kết với họ vì nhiều lý do"??, “Quả 
vậy, những ai tin vào Đức Kitô và đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội 
theo đúng nghi thức, thì cũng hiệp thông một cách nào đó với Hội 
Thánh công giáo, mặc dầu là sự hiệp thông không trọn vẹn”?””. Với 
các Giáo Hội Chính thống, sự hiệp thông này sâu đậm đến mức 
“chỉ còn thiếu một chút là đạt tới sự sung mãn phải có, cho phép 
cử hành chung bí tích Thánh Thể của Chúa””?. 


Hội Thánh và những người ngoài Kitô giáo 
839. “Những ai chưa đón nhận Tin Mừng, cũng quy hướng về dân 
Thiên Chúa bằng những hình thức khác nhau"??!, 


Tương quan của Hội Thánh vói dân Do Thái. Hội Thánh, dân 
Thiên Chúa trong Tân Ước, khi nhìn kỹ vào mâu nhiệm của chính 
mình, khám phá ra mối liên hệ giữa mình với dân Do Thái””, là 
dân “được Chúa là Thiên Chúa chúng ta ngỏ lời trước””. Khác với 
các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo, đức tin Do Thái đã là lời đáp lại 
đối với mạc khải của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Chính dân Do 
Thái này “đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Ngài cho thấy 
vinh quang, ban tặng các giao ước, Lè luật, một nền phụng tự và 
các lời hứa; ho là con cháu các tổ phụ; và .. chính Đức Kitô, xét 
theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ” (Rm 9,4-5), “quả 
thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Ngài không hề đổi 
ý” (Rm 11,29). 


840. Dàng khác, khi nhìn vé tương lai, dân Thiên Chúa của Cựu Ước và 
dân mới của Thiên Chúa đều hướng tới những mục tiêu tương tự: đó là sự 
mong chờ Đấng Messia ngự đến (hoặc trở lại). Nhưng một bên, là mong 
chờ sự trở lại của Đấng Messia, đã chết và đã sống lại, được nhận biết là 
Chúa và là Con Thiên Chúa; còn bên kia, là mong chờ, vào ngày tận thế, 
việc Ngự đến của Đấng Messia, mà dung mạo của Người còn ẩn khuất, sự 


328 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 15: AAS 57 (1965) 19. 

3 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 93. 

3° DGH Phaolô VỊ, Allocutio in Aede Sixtina, decem exactis annis a sublatis mutuis 
excommunicationibus inter Romanam et Constantinopolitanam Ecclesias (14-12-1975): 
AAS 68 (1976) 121; x. CD Vaticano II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 13-18: AAS 57 
(1965) 100-104. 

3! CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965) 20. 

3? X. CP Vaticanó II, Tuyên ngón Nostra aetate, 4: AAS 58 (1966) 742-743. 

333 Thự Sáu Tuân Thánh, Nghi thúc Cử hành cuộc Thương Khó của Chúa, Cầu nguyện cho mọi 
người VI: Sách Lễ Rôma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 254. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 271 


mong chờ này kèm theo bi kich là không biết hay không nhận Đức Kitô 
Giêsu. 
841. Tương quan của Hội Thánh vói người Hồi giáo. “Ý định cứu 
độ còn bao gồm những ai nhận biết Đấng Tao Hoá, trong số đó 
trước tiên phải kể đến những người Hồi giáo, những người tự nhận 
mình giữ đức tin của tổ phụ Abraham, cùng với chúng ta tôn thờ 
Thiên Chúa duy nhất, nhân từ, Đấng sẽ phán xét con người trong 
ngày sau hết”. 
842. Mối liên hệ của Hội Thánh uới các tôn giáo ngoài Kitô giáo 
trước hết xuất phát từ chỗ tất cả nhân loại cùng có chung một 
nguồn gốc và một mục đích: 
“Thật vậy, mọi dân tộc đều họp thành một cộng đoàn, có chung 
một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã cho toàn thể nhân loại sinh 
sống trên khắp mặt địa cầu, họ cũng có cùng một mục đích tối 
hậu, là Thiên Chúa, Đấng trải rộng sự quan phòng, chứng tích 
lòng nhân hậu và kế hoạch cứu độ của Ngài đến tất cả mọi 
người, cho đến khi những người được chọn được hợp nhất trong 
Thành thánh”??”, 


843. Hội Thánh nhìn nhận trong các tôn giáo khác một sự tìm 
kiếm “trong bóng tối và trong hình ảnh” vị Thiên Chúa không 
được biết đến, nhưng gần gũi, bởi vì chính Ngài ban cho mọi người 
sự sống, hơi thở và moi sự, và bởi vì chính Ngài muốn tất cả moi 
người đều được cứu độ. Như vậy, Hội Thánh xem bất cứ điều gì tốt 
đẹp và chân thật có thể gặp được trong các tôn giáo, như một sự 
chuẩn bị cho việc đón nhận Tin Mừng và điều đó “được ban bởi 
Đấng soi sáng mọi người, để cuối cùng ho được sống”. 


844. Tuy nhiên trong cách thực hành tín ngưỡng của mình, người 
ta cũng biểu lộ những giới hạn và những sai lầm làm méo mó hình 
ảnh Thiên Chúa: 
“Bị ma quỷ gạt gẫm, người ta rất thường sai lạc trong các suy 
nghĩ của mình, và đánh đổi chân lý của Thiên Chúa lấy điều giả 
dối, phục vụ loài thụ tạo hơn là Đấng Tạo Hoá, hoặc họ sống và 
chết như không có Thiên Chúa trên trần gian này, nên bị rơi 
vào tuyệt vọng tột cùng”, 


334 CÐ Vaticanô II, Hién ché tín lý Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965) 20; x. Id., Tuyên ngón 
Nostra aetate, 3: AAS 58 (1966) 741-742. 

3555 CD Vaticanô II, Tuyên ngón Nostra aetate, 1: AAS 58 (1966) 740. 

96 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965) 20; x. Id., Tuyên ngón 
Nostra aetate, 2: AAS 58 (1966) 740-741; DGH Phaoló VI, Tóng huán Evangelii nuntiandi, 
53: AAS 68 (1976) 41. 

37 CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965) 20. 


597 


360 


28 


856 


29 


30 


953 


1219 


161, 1257 


272 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


845. Để quy tu lại tất cá con cái của Ngài đã bị tội lỗi làm tán mát 
và lạc lối, Chúa Cha đã muốn tập họp toàn thể nhân loại vào Hội 
Thánh của Con Ngài. Hội Thánh là nơi trong đó nhân loại phải 
tìm lại được sự hợp nhất của mình và ơn cứu độ của mình. Hội 
Thánh là “trần gian đã được giao hoà””Š. Hội Thánh là con tàu 
“được căng buóm bằng thánh giá của Chúa, theo luồng gió của 
Chúa Thánh Thần, an toàn vượt biển trân gian này”””, theo một 
hình ảnh khác quen thuộc với các Giáo phụ, Hội Thánh được hình 
dung bằng con tàu của ông Nôê, con tàu duy nhất cứu khói cơn lụt 
đại hồng thủy”°. 


“Ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ” 


846. Phải hiểu thế nào về lời khẳng định thường được các Giáo 
phụ nhắc lại này? Theo nghĩa tích cực, khẳng định này có nghĩa là 
toàn bộ ơn cứu độ xuất phát từ Đức Kitô là Đầu nhờ Hội Thánh là 
Thân Thể của Người: 
“Dựa vào Thánh Kinh và Thánh Truyền, Công đồng dạy rằng: 
Hội Thánh lữ hành này là cần thiết để được cứu độ. Quả vậy, chỉ 
một mình Đức Kitó là trung gian và là con đường của ơn cứu độ, 
Người hiện diện giữa chúng ta trong Thân Thể Người là Hội 
Thánh; qua việc minh nhiên công bố sự cần thiết của đức tin và 
Phép Rửa, chính Người đã đồng thời xác nhận sự cán thiết của 
Hội Thánh, mà người ta bước vào đó nhờ Phép Rửa như qua một 
cái cửa. Vì vậy, những ai không phải là không biết rằng Hội 
Thánh Công giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu 
Kitô như phương tiện cứu rỗi cần thiết, mà vẫn không muốn gia 
nhập, hoặc không muốn kiên trì sống trong Hội Thánh này, thì 
không thể được cứu độ””. 


847. Lời khẳng định này không nhắm tới những người không biết 
Đức Kitô và Hội Thánh của Người mà không do lỗi của họ: 
“Quả vậy, những người không biết đến Tin Mừng của Đức Kitô 
và Hội Thánh Người mà không do lỗi của họ, nhưng thành tâm 
tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ân sủng, cố gắng chu 
toàn thánh ý của Ngài bằng các công việc theo sự hướng dẫn của 


lương tâm, thì họ có thé đạt được ơn cứu độ muôn đời ””®. 


338 Thánh Augustinô, Sermo 96, 7, 9: PL 38, 588. 

39 Thánh Ambrósió, De virginitate 18,119: Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis opera, v. 
14/2 (Milano-Roma 1989) 96 (PL 16, 297). 

A X, 1 Pr 3,20-21. 

*#! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 14: AAS 57 (1965) 18. 

?? CD Vaticanô IL, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965) 20; x. Sanctum 
Officium, Epistula ad Archiepiscopum Bostoniensem (8-8-1949): DS 3866-3872. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 273 


848. “Mặc dầu Thiên Chúa có thể dùng những đường lối chỉ mình 
Ngài biết để đưa những người không biết Tin Mừng, mà không do 
lỗi của họ, đến với đức tin, mà không có đức tin thì không thể làm 
vui lòng Ngài””, Hội Thánh vẫn có bổn phận, và đồng thời là một 
quyền thánh thiêng, phái rao giảng Tin Mừng””® cho tất cá moi 
nguòði. 


Truyền giáo - một đòi hỏi bát nguồn từ 

tính công giáo của Hội Thánh 

849. Lệnh truyền giáo. “Được Thiên Chúa sai đến với muôn dân để 
nén ‘bí tích cứu độ phó quát, do những đòi hỏi sâu sắc của tính 
công giáo, vâng theo lệnh truyền của Đấng Sáng Lập của mình, 
Hội Thánh cố gắng loan báo Tin Mừng cho tất cả moi người”””. 
“Vậy anh em hãy di và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 
phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo 
họ tuân giữ mọi điều Thây đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở 
cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). 


850. Nguôn gốc và mục đích của uiệc truyền giáo. Lệnh truyền 
giáo của Chúa bắt nguồn từ tình yêu vĩnh cửu của Ba Ngôi Chí 
Thánh: “Tự bán chất, Hội Thánh lữ hành phải truyền giáo, vì 
chính Hội Thánh bắt nguồn từ sứ vụ của Chúa Con và sứ vụ của 
Chúa Thánh Thần, theo ý định của Thiên Chúa Cha”. Mục đích 
tối hậu của việc truyền giáo là làm cho loài người được tham dự 
vào sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Thần Khí 
tình yêu của chính các Ngài””. 


851. Động lực của uiệc truyền giáo. Hội Thánh luôn nhận lấy bổn 
phán và sức manh thúc đẩy việc truyền giáo của mình từ chính 
tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người: Quả vậy, “tình 
yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi.” (2 Cr ð,14)*°. Thật vậy, “Thiên 
Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 
2,4). Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ nhờ nhận biết 
chân lý. Ơn cứu độ được gặp thấy trong chân lý. Những ai vâng 
theo sự thúc đẩy của Thánh Thần chân lý, thì đã ở trên đường cứu 
độ; nhưng chân lý này đã được uỷ thác cho Hội Thánh, nên Hội 
Thánh phải đáp ứng khát vọng của những người đó là mang chân 


38 X. Dt 11,6. 

?* CD Vatican II, Sắc lệnh Ad Gentes, 7: AAS 58 (1966) 955. 

95 CD Vatican II, Sắc lệnh Ad Gentes, 1: AAS 58 (1966) 947. 

* CD Vaticanó II, Sắc lệnh Ad Gentes, 2: AAS 58 (1966) 948. 

?7 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 23: AAS 83 (1991) 269-270. 

%48 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 6: AAS 58 (1966) 842-843; DGH Gioan 
Phaoló II, Thóng diép Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259-260. 


1260 


736, 767 


257 


730 


221, 429 
74, 217 
2104 


890 


2044 


2473 


1428 


2443 


2105 


204 


274 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


lý đến cho họ. Bói vì Hội Thánh tin vào kế hoạch phổ quát của ơn 
cứu độ, nên Hội Thánh phải truyền giáo. 


852. Những nẻo đường truyền giáo. “Chúa Thánh Thần là Đấng 
chủ xướng toàn bộ việc truyền giáo của Hội Thánh”””. Chính Ngài 
dẫn dắt Hội Thánh trên các nẻo đường truyền giáo. “Hội Thánh 
tiếp tục và triển khai qua dòng lịch sử sứ vụ của chính Đức Kitô, 
Đấng đã được sai đi rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo; 
được Thân Khí Đức Kitô thúc đẩy, Hội Thánh phải tiến bước trên 
chính con đường Đức Kitô đã đi, là con đường khó nghèo, vâng 
phục, phục vụ và tự hiến cho đến chết, từ đó Người đã chiến thắng 
nhờ sự sống lại của Người””°. Theo cách đó, “máu là hạt giống trổ 
sinh các Kitô hữu””', 

853. Nhưng trên đường lữ hành, Hội Thánh cũng cảm nghiệm “khoảng 
cách giữa sứ điệp mà Hội Thánh phải rao giảng và sự yếu hèn nhân loại 
của những người được ủy thác Tin Mừng”””?. Chỉ bằng con đường “sám hối 
và canh tán??? và “qua cửa hẹp của Thập Giá””*, Dân Thiên Chúa mới có 
thể mở rộng Nước Đức Kitó??. “Cũng như Đức Kitô đã hoàn thành công 
trình cứu chuộc trong nghèo khó và bị bách hại, Hội Thánh cũng được 
kêu gọi tiến bước trên chính con đường đó, để truyền thông cho người ta 
những hoa trái của ơn cứu độ”””Š. 


854. Do chính sứ vụ của mình, “Hội Thánh đồng hành với toàn thể nhân 
loại và cảm nghiệm cùng một số phận trần thế với trần gian, và Hội 
Thánh hiện hữu như men, như linh hồn của xã hội nhân loại phải được 
canh tân trong Đức Kitô và phải được biến đổi thành gia đình của Thiên 
Chúa””". Vì thé nỗ lực truyền giáo đòi hỏi sự biên nhẫn. Công việc 
truyền giáo bắt đầu bằng việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc và các 
nhóm người chưa tin vào Đức Kitô”Š; tiếp đến là thiết lập những cộng 
đoàn Kitô hữu, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trên trần gian???, 
và thành lập những Giáo Hội địa phương”: tiến trình hội nhập văn hóa 
được thúc đẩy, để Tin Mừng nhập thể vào các nền văn hóa của các dân 


38 DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Redemptoris missio, 21: AAS 83 (1991) 268. 

35? CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 5: AAS 58 (1966) 952. 

55 Tertullianô, Apologeticum, 50, 13: CCL 1, 171 (PL 1, 603). 

32 CP Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 43: AAS 58 (1966) 1064. 

355 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 12; x. Ibid., 15: AAS 57 
(1965) 20. 

35! CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 1: AAS 58 (1966) 947. 

55 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 12-20: AAS 83 (1991) 260-268. 

556 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 12. 

357 CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 40: AAS 58 (1966) 1058. 

55 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 42-47: AAS 83 (1991) 289-295. 

35 X. CP Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 15: AAS 58 (1966) 964. 

36 X, DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 48-49: AAS 83 (1991) 295-297. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 275 


tộc”? tiến trình đó sẽ không thiếu lúc gặp sự chống đối. “Đối với người 
ta, các tập thể và các dân tộc, Hội Thánh chỉ tiếp xúc và thâm nhập dần 
dần, và nhu vậy đón nhận ho vào sự sung mãn của tính công giáo". 


855. Công việc truyền giáo của Hội Thánh đòi hỏi nỗ lực để hợp nhất các 
Kitô hữu”. “Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu ngăn trở Hội Thánh thực hiện 
đây đủ tính công giáo đặc thù của mình nơi những con cái đó, những 
người đã liên kết với Hội Thánh bằng Phép Rửa, nhưng còn bị tách biệt 
chưa hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh. Hơn nữa, chính Hội Thánh 
cũng khó diễn tả sự sung mãn của tính công giáo về mọi phương diện 
trong đời sống thực të”, 


856. Nhiệm vụ truyền giáo bao hàm sự đối thoai đây tôn trọng đối với 
những ai chưa đón nhận Tin Mừng”. Các tín hữu có thể nhận được điều 
bổ ích cho chính mình từ cuộc đối thoại này, nhờ học biết thêm rằng “bất 
cứ điều gì thuộc về chân lý và ân sủng đã có nơi các dân tộc, đều được 
nhận ra như một sự hiện diện bí ẩn của Thiên Chúa”, Chính các tín 
hữu loan báo Tin Mừng cho những người không biết, để củng cố, bổ túc, 
và nâng cao chân lý và sự thiện mà Thiên Chúa đã tuôn đổ cho người ta, 
cho các dân tộc, và để thanh luyện họ khỏi sự sai lâm và sự dữ “để Thiên 
Chúa được vinh danh, ma quỷ phải hổ thẹn, và con người được hạnh 
phúc”55”, 


IV. HỘI THÁNH TÓNG TRUYÉN 
ECCLESIA EST APOSTOLICA 


857. Hội Thánh có đặc tính tông truyền vì được đặt nền trên các 
Tông Đồ, và điều này được hiểu theo ba nghĩa: 

- Hội Thánh đã và đang được xây dựng trên “nền móng là các 
Tông Đồ” (Ep 2,20), là những chứng nhân đã được chính 
Đức Kitô tuyển chon và sai đi”; 

— Với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng hằng ngự trong 
Hội Thánh, Hội Thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn”, kho 


*%! X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 52-54: AAS 83 (1991) 299-302. 
3€ CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 6: AAS 58 (1966) 953. 

36 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 50: AAS 83 (1991) 297-298. 

3€! CD Vaticanô IL, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 4: AAS 57 (1965) 96. 

36 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 55: AAS 83 (1991) 302-304. 

366 CB) Vaticanó II, Sắc lệnh Ad Gentes, 9: AAS 58 (1966) 958. 

36 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 9: AAS 58 (1966) 958. 

368 X. Kh 21,14. 

36 X. Mt 28,16-20; Cv 1,8; 1 Cr 9,1; 15,7-8; Gl 1,1; v.v... 

7 X. Cv 2,42. 


821 


839 


643 


75 


171 


680, 1575 


551 


425, 1086 


876 


642 


276 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


tàng quý báu, những lời lành thánh nghe được từ các Tông 
pó?'.. 

— Hói Thánh tiép tuc dugc giáng day, thánh hóa và huóng dán 

bởi các Tông Đồ cho đến khi Đức Kitô trở lai nhờ những vi kế 
nhiệm các ngài trong nhiệm vụ mục tử: Giám mục đoàn, “với 
sự trợ giúp của các linh mục, hợp nhất với Đấng kế nhiệm 
thánh Phéró là mục tử tối cao của Hội Thánh”?. 
“Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên 
Chúa, nhưng nhờ các Thánh Tông Đồ, Chúa luôn che chở giữ gìn 
để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt 
làm mục tử nhân danh Con Chúa..”””, 


Sứ vụ của các Tông Đồ 


858. Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đi. Ngay từ đầu sứ vụ 
của Người, Người “gọi đến với mình những kẻ Người muốn... Người 
lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các 
ông di rao giảng” (Mc 3,13-14). Từ đó, họ là “những người được sai 
đi” (thuật ngữ Hy Lạp Apostoloi nói lên ý nghĩa đó). Qua họ, Đức 
Kitô tiếp tục sứ vụ riêng của Người: “Như Chúa Cha đã sai Thây, 
thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)”. Nhu vậy, thừa tác vụ của 
họ là sự tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô. Chính Người nói với nhóm 
Mười Hai: “Ai đón tiếp anh em, là đón tiếp Thây” (Mt 10,40)”. 


859. Chúa Giêsu kết hợp họ vào sứ vụ mà Người lãnh nhận từ 
Chúa Cha: cũng như “Chúa Con không thể tự mình làm gì” 
(Ga 5,19.30) nhưng lãnh nhận tất cả từ Chúa Cha, Đấng đã sai 
Người, thì những người Chúa Giêsu sai đi cũng vậy, họ không thể 
làm được gì nếu không có Người”””, từ nơi Người, ho đã lãnh nhận 
lệnh truyền sai đi và quyền năng để hoàn thành điều đó. Vì thế, 
các Tông Đồ của Đức Kitô biết rằng họ đã được Thiên Chúa làm 
cho trở thành “những thừa tác viên của Tân Ước "(2 Cr 3,6), 
“những thừa tác viên của Thiên Chúa” (2 Cr 6,4), “những sứ giả 
thay mặt Đức Kitô” (2 Cr 5,20), “những đầy tớ của Đức Kitô, những 
người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa” (1 Cr 4,]). 


860. Trong nhiệm vụ của các Tông Đồ, có một khía cạnh không thể 
được lưu truyền: đó là các ngài là những chứng nhân đặc tuyển về 


3H X. 2 Tm 1,13-14. 

372 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 5: AAS 58 (1966) 952. 

?5 Kinh Tiền Tung Lễ Các Thánh Tông Đô I: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 426. 

? X. Ga 13,20; 17,18. 

375 X. Lc 10,16. 

36 X. Ga 15,5. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 277 


su sóng lai cüa Chúa và là nhüng nén móng cüa Hói Thánh. 
Nhưng cũng có một khía cạnh trường tổn trong nhiệm vụ của các 
ngài: Đức Kitô đã hứa với các ngài rằng Người sẽ ở với các ngài 
cho đến tận thế”””. “Sứ vụ thần linh, mà Đức Kitô ủy thác cho các 
Tông Đồ, sẽ tồn tại cho đến tận thế, bởi vì Tin Mừng, được truyền 
lại bởi các ngài, phải luôn luôn là nguyên lý của toàn bộ sự sống 
đối với Hội Thánh. Chính vi vậy các Tông Đồ... đã cẩn thận thiết 
đặt những người kế nhiệm””°. 


Các Giám mục - những vị kế nhiệm các Tông Đồ 


861. “Để sứ vụ đã được ủy thác cho các ngài vẫn được tiếp tục sau 
khi các ngài qua đời, các Tông Đồ đã trao cho các cộng sự viên trực 
tiếp của mình, như trao một di chúc, nhiệm vụ phải hoàn thành và 
củng cố công trình các ngài đã khởi sự, khuyên nhủ họ lưu ý đến 
hết đoàn chiên mà trong đó Chúa Thánh Thần đã đặt họ chăn dắt 
Hội Thánh của Thiên Chúa. Các ngài đã thiết đặt những người 
như vậy và quy định rằng sau đó, khi những người này chết, thì 
những người đàn ông khác đã được thử thách sẽ lãnh nhận thừa 
tác vụ của họ”””, 


862. “Cũng như nhiệm vụ được Chúa ủy thác cho một mình ông 
Phêrô, vị thứ nhất của các Tông Đồ, phải được lưu truyền cho các 
vị kế nhiệm ông, là một nhiệm vụ trường tôn, thì cũng vậy, nhiệm 
vụ của các Tông Đồ là phải chăn dắt Hội Thánh, và được thực thi 
liên tục bởi việc truyền chức thánh cho các Giám mục, nhiệm vụ 
đó cũng trường tôn”. Vì vậy, Hội Thánh dạy rằng: “Chính Chúa đã 
thiết đặt các Giám mục kế nhiệm các Tông Đồ làm các mục tử của 
Hội Thánh, nén ai nghe các ngài là nghe Đức Kitô, còn ai khinh 
miệt các ngài là khinh miệt Đức Kitô và Đấng đã sai Đức Kitô 
đến”””. 


Việc tông đồ 


863. Toàn thể Hội Thánh có đặc tính tông truyền vì, nhờ các vị kế 
nhiệm thánh Phêrô và các Tông Đồ, Hội Thánh vẫn giữ nguyên 
nguồn gốc của mình trong sự hiệp thông đức tin và sự sống. Hội 
Thánh còn có đặc tính tông truyền vì “được sai đi” khắp trần gian; 
tất cả các chi thể của Hội Thánh, tuy bằng những cách khác nhau, 


37 X. Mt 28,20. 

378 CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 20: AAS 57 (1965) 23. 

?? CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 20: AAS 57 (1965) 23; x. Thánh Clêmentê 
Róma, Epistula ad Corinthios, 42, 4: SC 167, 168-170 (Funk, 1, 152); Ibid. 44, 2: SC 167, 
172 (Funk, 1, 154-156). 

359? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 20: AAS 57 (1965) 24. 


765 
1536 


77 


1087 


880 


1556 


900 


2472 


828 


824 
1324 


811 
541 


278 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


đều tham du vào tính chát “được sai đi” này. “Quả váy, ơn gọi Kitô 
hữu, tự bản chất, cũng là ơn gọi làm việc tông đồ”. Được gọi là 
“Việc tông đề”, là “mọi hoạt động của Nhiệm Thể” nhằm “làm cho 
Nước Đức Kitô ở moi nơi trên trần thế” được rộng mó??!. 

864. “Vì Đức Kitô, Đấng được Chúa Cha sai đến, là nguồn mạch và 
là nguồn gốc của mọi việc tông đồ trong Hội Thánh, nên việc tông 
đồ”, của các thừa tác viên có chức thánh cũng như của các giáo 
dân, “có sinh hoa kết quả hay không đều tùy thuộc vào sự kết hợp 
sống động của chính họ với Đức Kitô”””. Việc tông đồ, tuy theo các 
ơn gọi, các nhu cầu thời đại, các hồng ân khác nhau của Chúa 
Thánh Thần, mang những hình thức hết sức đa dạng. Nhưng đức 
mến, được múc nguồn đặc biệt từ bí tích Thánh Thể, luôn “như là 
linh hồn của mọi việc tông đồ””?. 


865. Hội Thánh là Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và 
tông truyền trong căn tính sâu xa và tối hậu của mình, bởi vì nơi 
Hội Thánh, “Nước Trời”, “Nước Thiên Chúa””” đã hiện hữu và sẽ 
được hoàn thành trong ngày tận thế, Nước đó đã đến nơi Ngôi Vị 
của Đức Kitô và trong trái tim của những ai được tháp nhập vào 
Người, đang lớn lên cách âm thầm cho đến khi nước đó tỏ hiện 
trọn vẹn lúc cánh chung. Lúc đó, tát cá mọi người đã được Người 
cứu chuộc, đã được Người “thánh hóa và làm cho nên tinh tuyển 
trước tôn nhan Thiên Chúa trong tình yêu”””, sẽ được quy tu 
thành dán duy nhất của Thiên Chúa, “Hiền Thé của Con Chién"?6, 
“Thành Thánh tự trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi sự 
huy hoàng của Thiên Chúa”; và “tường thành xây trên mười hai 
nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đô của Con Chiên” (Kh 
21,14). 


TÓM LƯỢC 


866. Hội Thánh duy nhất: Hội Thánh chỉ có một Chúa, tuyên xưng 
một đúc tin, sinh bởi một Phép Rửa, hop thành một Thân Thế, 
được làm cho sống bởi một Thân Khí, nhắm đến một niềm hy 


381 CĐ Vaticanô IL Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 2: AAS 58 (1966) 838. 

382 CD Vaticanô IL, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 4: AAS 58 (1966) 840; x. Ga 15,5. 
383 CD Vaticanó II, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 3: AAS 58 (1966) 839. 

334 X. Kh 19,6. 

38 X. Ep 14. 

9586 X, Kh 21,9. 

39 X. Kh 21,10-11. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 279 


uọng”5 khi niềm hy vong này hoàn thành, moi chia rẽ sẽ được 
vuot tháng. 


867. Hội Thánh thánh thiện: Thiên Chúa chí thánh là Đống sáng 
lập Hội Thánh; Đúc Kitô, Phu Quán của Hội Thánh đã tu hiến để 
thánh hóa Hội Thánh; Thân Khí thánh thiện làm cho Hội Thánh 
được sống. Dù bao gồm những người tội lỗi, Hội Thánh vån là 
“cộng đoàn không tội lỗi được tạo thành từ những người tội lỗi”. 
Nơi các Thánh, Hội Thánh chiếu tỏa sự thánh thiện của minh. Noi 
Đức Maria, Hội Thánh dà thánh thiện tron ven. 


868. Hội Thánh công giáo: Hội Thánh loan báo toàn bó đúc tin, 
mang trong minh và ban phát đây đủ các phuong tiện cứu độ; Hội 
Thánh được sai đến uới tất cá các dán tộc; Hội Thánh ngỏ lời vói 
tất cá mọi người; Hội Thánh bao trùm moi thời dai; Hội Thánh “tự 
bán chát, có đặc tính là truyén giáo"?9?, 

869. Hội Thánh tông truyền: Hội Thánh được xây dựng trên 
những nên móng uững chắc là mười hai Tông Đồ của Con Chiên”; 
Hội Thánh không thể bị hüy diệt”; Hội Thánh được gin giữ một 
cách khóng thé sai lầm trong chân lý; Đúc Kitô điều bhiển Hội 
Thánh qua thánh Phêrô và các Tông Đồ khác, các ngài dang hiện 
diện nơi những người bế nhiệm các ngòi, là Đúc Giáo Hoàng và 
Giám mục đoàn. 

870. “Hội Thánh duy nhất của Đúc Kitô mà trong Tín biểu chúng 
ta tuyên xưng là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyén,... 
Hội Thánh này tôn tại trong Hội Thánh Công giáo, do vi bế nhiệm 
thánh Phéró và các Giám mục hiệp thông uới ngài điều bhiển, mặc 
dù nhiều yếu tố thánh hóa và chân lý uẫn được gặp thấy bền ngoài 
cơ cấu Hội Thánh Công giáo”. 


38 X. Ep 4,3-5. 

359? CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 2: AAS 58 (1966) 948. 

3:9 X. Kh 21,14. 

®! X. Mt 16,18. 

3? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 11-12. 


1268-1269 


782-786 


1934 
794 


614, 1937 


280 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Tiết 4 
Các Kitô hữu: 
Phẩm trật, giáo dân, đời sống thánh hiến 


Paragraphus 4 
Christifideles: Hierarchia, laici, vita consecrata 


871. “Các Kitô hữu là những người, được tháp nhập vào Đức Kitô 
nhờ phép Rửa Tội, được thiết lập thành dân Thiên Chúa, và do đó 
được tham dự, theo cách của mình, vào chức vụ tư tế, tiên tri và 
vương đế của Đức Kitô, được kêu gọi, tuỳ theo điều kiện riêng của 
mỗi người, để thực thi sứ vụ mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho Hội 
Thánh phái hoàn thành trong trần gian"??, 


872. “Giữa tất cả các Kitô hữu, do việc họ được tái sinh trong Đức 
Kitô, có sự bình đẳng thật sự về phẩm giá và hành động, nhờ đó, 
tất cả mọi người, tuỳ theo địa vị và nhiệm vụ riêng của mỗi người, 
cộng tác vào việc xây dựng Thân Thể Đức Kitô”?5. 


873. Chính những khác biệt Chúa đã muốn đặt giữa các chi thể 
của Thân Thể Người, phục vụ cho sự hợp nhất và cho sứ vụ của 
Thân Thể Người. “Bởi vì trong Hội Thánh có nhiều thừa tác vụ 
khác nhau nhưng đều cùng chung một sứ vụ. Nhiệm vụ được Đức 
Kitô trao phó cho các Tông Đồ và những vị kế nhiệm các ngài là 
nhân danh Người và lấy quyền Người mà giảng dạy, thánh hóa và 
cai quản. Còn các giáo dân, những người được tham dự vào chức vụ 
tư tế, tiên tri và vương đế của Đức Kitô, chu toàn những phần việc 
của mình trong sứ vụ của toàn dân Thiên Chúa trong Hội Thánh 
và trong trần gian”””. Cuối cùng, “trong cá hai thành phán này 
[phẩm trật và giáo dân], có những Kitô hữu, qua việc tuyên giữ 
những lời khuyên Phúc Ẩm... được thánh hiến cách đặc biệt cho 
Thiên Chúa, và làm ích cho sứ vụ cứu độ của Hội Thánh””9. 


3 Bộ Giáo Luật, điều 204, 1; x. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 31: AAS 57 
(1965) 37-38. 

3“ Bô Giáo Luật, điều 208; x. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 32: AAS 57 
(1965) 38-39. 

95 CP Vaticanó II, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 2: AAS 58 (1966) 838-839. 

3 Bô Giáo Luật, điều 201, 2. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 281 


I. CO CẤU PHẨM TRẬT CỦA HỘI THÁNH 
HIERARCHICA ECCLESIAE CONSTITUTIO 


Tai sao có thừa tác vu trong Hội Thánh? 


874. Chính Đức Kitô là nguồn mach của thừa tác vụ trong Hội 
Thánh. Chính Người đã thiết lập thừa tác vụ, và trao ban thẩm 
quyển, sứ vu, phương hướng và mục đích cho thừa tác vụ trong Hội 
Thánh: 
“Để dân Thiên Chúa được chăn dắt và luôn được tăng trưởng, 
Chúa Kitô đã thiết lập các thừa tác vụ khác nhau trong Hội 
Thánh của Người hầu mưu ích cho toàn thân. Thật vậy, các thừa 
tác viên, những người sử dụng quyển thánh chức, phục vụ các 
anh chi em mình, dé mọi người thuộc dân Thiên Chúa... đạt tới 


+. 325397 
ơn cứu do". 


875. “Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà 
nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu 
không được sai di?" (Rm 10,14-15). Không có ai, không có cá nhân 
nào hay cộng đoàn nào, có thể tự loan báo Tin Mừng cho chính 
mình. “Có đức tin là nhờ nghe giảng” (Rm 10,17). Không ai có thể 
tự ban cho mình lệnh truyền và sứ vụ loan báo Tin Mừng. Người 
được Chúa sai đi nói và hành động không phải do quyền bính 
riêng, nhung do sức mạnh quyển bính của Đức Kitô; người đó nói 
với cộng đoàn không phải với tư cách là một thành viên của cộng 
đoàn, nhưng nhân danh Đức Kitô. Không ai có thể tự ban cho 
mình ân sủng, ân sủng phải được ban tặng. Điều này giả thiết 
phải có những thừa tác viên của ân sủng, được Đức Kitô ban cho 
quyên bính và tư cách. Từ nơi Đức Kitô, các Giám muc và linh muc 
lãnh nhận sứ vụ và khả năng (“quyền thánh chức”) để hành động 
trong cương vi Đúc Kitô là Đầu (in persona Christi Capitis), còn 
các phó tế lãnh nhận sức mạnh phục vụ dân Thiên Chúa, qua “việc 
phục vụ” Lời Chúa, phụng vụ và việc bác ái, trong sự hiệp thông 
với Giám mục và hàng linh mục của ngài. Thừa tác vụ này, trong 
đó những người được Đức Kitô sai đi nhờ hồng ân Thiên Chúa, 
thực hiện và ban tặng những gì họ không thể tự thực hiện và ban 
tặng cho chính mình, được truyền thống Hội Thánh gọi là “bí tích”. 
Thừa tác vụ của Hội Thánh được trao ban qua một bí tích riêng. 

876. Được gắn liền cách nội tại với bản chất bí tích của thừa tác vụ 
của Hội Thánh là đặc tính phuc vu (indoles servitii) của thừa tác 
vụ đó. Thật vậy, các thừa tác viên hoàn toàn tùy thuộc Đức Kitô là 
Đấng trao sứ vụ và thẩm quyền, nên họ thật sự là “những nô lệ 


397 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 18: AAS 57 (1965) 21-22. 


1544 


166 


1548 


1536 


1551 


427 


1559 


1484 


282 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


của Đức Kitô””°, theo gương Đức Kitô, Đấng dà tu nguyện nhận 
lấy “thân nô lệ” (Pl 2,7) vì chúng ta. Bởi vì lời và ân süng mà họ là 
thừa tác viên, không phải là của họ, nhưng là của Đức Kitô, Đấng 
đã ủy thác cho họ vì những người khác, nên họ đã tự nguyện trở 
thành nô lệ của mọi người””. 

877. Cũng vậy, do bản chất bí tích của thừa tác vụ trong Hội 
Thánh, nên thừa tác vụ đó có đặc tính tâp thé (indolem 
collegialem). Thật vậy, Chúa Giêsu, từ lúc khởi đầu thừa tác vụ của 
minh, đã thiết lập nhóm Mười Hai, “mầm móng của dán Israel 
mới, đồng thời là nguồn gốc của phẩm trật có chức thánh"^?, Cùng 
được tuyển chọn một trật, và cùng được sai đi một trật, sự hợp 
nhất huynh đệ của các ngài sẽ phục vụ sự hiệp thông huynh đệ của 
tất cả các tín hữu; sự hiệp thông này sẽ là phản ảnh và làm chứng 
cho sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa“. Vì vậy, Giám muc 
nào cũng thực thi thừa tác vụ của mình trong Giám mục đoàn, 
trong sự hiệp thông với Giám mục Rôma là vị kế nhiệm thánh 
Phêrô và là đầu của Giám mục đoàn; các linh mục thực thi thừa 
tác vụ của mình trong linh mục đoàn giáo phận, dưới sự hướng dẫn 
của Giám mục của mình. 


878. Sau cùng, do bản chất bí tích của thừa tác vụ trong Hội 
Thánh, nên thừa tác vụ đó có đặc tính cá vi (indolem personalem). 
Nếu các thừa tác viên của Đức Kitô hành động trong sự hiệp 
thông, thì họ cũng luôn luôn hành động cách cá vị. Mỗi người được 
kêu gọi cách cá vị: “Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22)”, để, 
trong sứ vụ chung, người đó phải là một chứng nhân cá vị, khi 
lãnh trách nhiệm cách cá vị trước mặt Đấng trao ban sứ vụ, và khi 
hành động “trong cương vị của Người” (“in Eius persona”) hầu phục 
vụ các nhân vị: “Tôi rửa anh nhân danh Cha..”; “Fôi tha tội cho 
anh..”. 


879. Vì vậy, thừa tác vụ bí tích trong Hội Thánh là một việc phục 
vụ được thực thi nhân danh Đức Kitô. Thừa tác vụ đó có đặc tính 
cá vị và hình thức tập đoàn. Điều đó được thể hiện trong những 
mối liên hệ giữa Giám mục đoàn và đầu Giám mục đoàn, là vị kế 
nhiệm thánh Phéró, và trong tương quan giữa trách nhiệm muc vụ 
của Giám mục đối với giáo phận của mình và sự quan tâm chung 
của Giám mục đoàn đối với Hội Thánh phổ quát. 


$5 X. Rm 1,1. 

99? X. 1 Cr 9,19. 

400 CĐ Vatican II, Sắc lệnh Ad Gentes, 5: AAS 58 (1966) 951. 
^0 X, Ga 17,21-23. 

4? X, Mt 4,1921; Ga 1,43. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 283 


Giám mục đoàn và vị đứng đầu là Đức Giáo Hoàng 


880. “Đức Kitô, khi thành lập nhóm Mười Hai, đã thiết lập các ông 
theo cách thức một tập thể, một nhóm bền vững; Người đã đặt ông 
Phêrô, được chọn trong số họ, đứng đầu tập thể dó"^?. “Cũng nhu 
do Chúa thiết lập, thánh Phêrô và các Tông Đồ khác lập thành 
một Tông Đồ Đoàn, thì Giám mục Rôma, vị kế nhiệm thánh Phêrô 
và các Giám mục, những người kế nhiệm các Tông Đồ, cũng được 
kết hợp với nhau như vậy”. 


881. Chúa đã đặt một mình ông Simon, mà Người đặt tên là 
Phêrô, làm đá tảng của Hội Thánh Người. Người đã trao cho ông 
các chia khóa của Hội Thánh“; và đặt ông làm mục tử của toàn 
thể đoàn chiên“. “Tuy nhiên, nhiệm vu tháo gỡ và cầm buộc, đã 
được ban cho ông Phéró, rõ ràng cũng đã được trao ban cho Tông 
Đồ đoàn, hợp nhất với đầu của mình”””. Nhiệm vu muc tử này của 
thánh Phêrô và của các Tông Đồ khác thuộc về nền móng của Hội 
Thánh. Nhiệm vụ đó được tiếp tục bởi các Giám mục dưới quyền 
tối thượng của Giám mục Rôma. 


882. Đức Giáo Hoàng, là Giám mục Rôma và vị kế nhiệm thánh 
Phêrô, “là nguyên lý và nén tảng hữu hinh và trường tổn của su 
hợp nhất, cả của cộng đoàn các Giám mục, cả của cộng đoàn các 
tín hữu”. “Thật vậy, do nhiệm vụ của mình là Đại diện Đức Kitô 
và Mục tử của toàn thể Hội Thánh, Giám muc Rôma có quyển tron 
vẹn, tối cao và phổ quát trong Hội Thánh và ngài luôn có quyển tự 
ý thực thi thẩm quyền đó”””. 

883. “Giám mục đoàn không có thẩm quyển, nếu không kết hợp 
với Giám mục Rôma là thủ lãnh của họ”. Như vậy, Giám mục đoàn 
“cũng có quyển trọn vẹn và tối cao trong Hội Thánh phổ quát, 
nhưng chỉ có thể thi hành thẩm quyền này với sự ưng thuận của 
Giám mục Róma"*'?, 


^? CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 19: AAS 57 (1965) 22. 

^" CĐ Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 22: AAS 57 (1965) 25; x. Bộ Giáo Luật, 
điều 330. 

45 X. Mt 16,18-19. 

46 X. Ga 21,15-17. 

407 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 22: AAS 57 (1965) 26. 

^5 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. 

^? CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; x. Id., Sắc lệnh 
Christus Dominus, 2: AAS 58 (1966) 673; Ibid., 9: AAS 58 (1966) 676. 

#9 CĐ Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; x. Bộ Giáo Luật, 
điều 336. 


552, 862 


553 


642 


634 
1369 
837 


1560 
633 


2446 


65-87 
2032-2040 


284 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


884. “Giám mục đoàn thuc thi thẩm quyển trong Hội Thánh phó 
quát một cách trọng thể trong Công đông chung"*', “Nhưng không 
bao giờ có thể có Công đồng chung, nếu không được vị kế nhiệm 
thánh Phêrô phê chuẩn hay ít ra chấp nhận””?. 


885. “Giám mục đoàn vừa diễn tả tính đa dạng và tính phổ quát 
của dân Thiên Chúa vì gồm nhiều người, vừa diễn tả sự hợp nhất 
của đoàn chiên của Đức Kitô, vì được tập họp dưới quyền một vị 
làm dáu"^P, 


886. “Mỗi Giám mục là nguyên lý và nén tảng hữu hình của sự 
hợp nhất trong Giáo Hội dia phương của ngài””“. Nhu vậy, “mỗi 
Giám mục thực thi quyền mục vụ của mình trên phán dân Thiên 
Chúa được ủy thác cho mình”””, với sự trợ giúp của các linh mục 
và phó tế. Nhưng, với tư cách là thành viên Giám mục đoàn, mỗi 
Giám mục tham dự vào sự quan tâm đến tất cả các Giáo Hội””°, các 
ngài thực thi sự quan tâm đó trước hết bằng việc “điều hành tốt 
Giáo Hội riêng như một phán của Hội Thánh phó quát”, như vậy 
các ngài “mưu ích cho toàn nhiệm thể, cũng là thân thể của các 
Giáo Hói"*". Mối quan tâm này được đặc biệt hướng đến những 
người nghèo“, những người bị bách hai vì đức tin, cũng như đến 
các thừa sai đang hoạt động trên toàn trái đất. 


887. Các Giáo Hội địa phương lân cận và có chung nền văn hóa 
tạo thành những giáo tỉnh, hay những tập thể lớn hơn được gọi là 
giáo miền hay địa hạt thượng phụ”. Các Giám mục của những tập 
thể này có thể họp Công nghị hay Công đồng giáo tỉnh. “Cũng vậy, 
ngày nay các Hội đồng Giám mục có thé góp phán một cách đa 
dạng và phong phú để ý kiến tập đoàn được áp dung cu thể””°. 


Nhiệm vụ giảng dạy 


888. Các Giám mục, với các linh mục là những cộng sự viên của 
ngài, “có nhiệm vụ trước tiên là phải loan báo Tin Mừng của Thiên 


#H Bộ Giáo Luật, điều 337, 1. 

^? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 22: AAS 57 (1965) 27. 

^5 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 22: AAS 57 (1965) 26. 

414 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. 

^5 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. 

“6 X. CD Vaticanô IL Sác lénh Christus Dominus, 3: AAS 58 (1966) 674. 

^" CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 28. 

#8 X. G1 2,10. 

47 X. Canones Apostolorum, 34 [Constitutiones apostolicae, 8, 47, 34]: SC 336, 284 (Funk, 
Didascalia et Constitutiones Apostolorum, 1, 572-574). 

?? CD) Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 29. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 285 


Chúa cho moi người”””, theo lệnh truyền của Chúa”. Các ngài “là 
sứ giả của đức tin, dẫn đưa những môn đệ mới đến với Đức Kitô, 
và là những vi thây đích thực” “được ban thẩm quyển của Đức 
Kito"^? để giảng dạy đức tin tông truyền. 


889. Đức Kitô, Đấng là chân lý, để gìn giữ Hội Thánh trong đức 
tin tỉnh tuyển do các Tông Đồ lưu truyền, đã muốn cho Hội Thánh 
của Người được tham dự vào sự bất khả ngộ của riêng Người. “Nhờ 
cảm thức siêu nhiên của đức tin”, dân Thiên Chúa “gắn bó cách 
kiên vững với đức tin”, dưới sự hướng dẫn của Huấn quyển sống 
động của Hội Thánh”. 


890. Sứ vụ của Huấn quyển gắn liền với tính chất vĩnh viễn của 
Giao Ước được Thiên Chúa lập với dân Ngài trong Đức Kitô; Huấn 
quyển phải bảo vé dân Thiên Chúa khỏi những sai lac và khiếm 
khuyết, và bảo đảm cho dân khả năng khách quan để tuyên xưng 
đức tin chân chính một cách không sai lầm. Như vậy, nhiệm vụ 
mục tử của Huấn quyển là tỉnh thức lo cho dân Thiên Chúa vững 
bền trong chân lý, một chân lý có sức giải phóng. Để Huấn quyền 
hoàn thành nhiệm vụ này, Đức Kitô đã ban cho các mục tử đặc 
sủng bát khả ngộ trong các vấn dé về đức tin và phong hóa. Việc 
thực thi đặc süng này có thé mang những dang khác nhau: 


891. “Do nhiệm vụ của ngài, Giám mục Rôma, là đầu của Giám 
mục đoàn, được hưởng ơn bất khả ngộ đó khi, với tư cách là mục tử 
và thầy dạy tối cao của mọi Kitô hữu, là người củng cố anh em 
mình trong đức tin, ngài công bố một đạo lý về đức tin hoặc phong 
hóa bằng một hành vi chung thẩm... Ơn bất khả ngộ được hứa ban 
cho Hội Thánh cũng có noi Giám mục đoàn, khi các ngài thuc thi 
Huấn quyền tối thượng cùng với vị kế nhiệm thánh Phêrô”, nhất 
là trong một Công đồng chung””. Khi Hội Thánh dùng Huấn quyền 
tối thượng để “dạy phải tin một điều gì như là do Thiên Chúa mạc 
khải”” và như là giáo huấn của Đức Kitô, thì người ta “phải gắn 
bó với những xác quyết đó bằng sự vâng phục của đức tin"^", “Kho 
tàng Mạc khải thần linh trải rộng bao nhiêu, thì ơn bất khả ngộ 
này trải rộng bấy nhiêu””?. 


?! CB Vaticanó II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 4: AAS 58 (1966) 995. 

?? X. Mt 16,15. 

?3 CD Vaticanó II, Hi£n ché tín I$ Lumen Gentium, 25: AAS 57 (1965) 29. 

#4 CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 16; x. Id., Hiến ché tín 
lý Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. 

?5 CB Vatican II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 25: AAS 57 (1965) 30; x. CD Vaticanó I, 
Hiến ché tín lý Pastor aeternus, c. 4: DS 3074. 

?$ CB) Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. 

47 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 25: AAS 57 (1965) 30. 

?5 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 25: AAS 57 (1965) 30. 


2066 


92 


651 


1785 


1561 


801 


1558 


286 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


892. Ơn trợ giúp thần linh cũng được ban cho các vị kế nhiệm các 
Tông Đồ khi giáo huấn cùng với vị kế nhiệm thánh Phêrô, và cách 
riêng cho Giám mục Rôma, Mục tử của toàn thể Hội Thánh, khi 
các ngài thực thi Huấn quyển thông thường mà dạy một đạo lý 
giúp hiểu tốt hơn Mạc khải trong các vấn đề về đức tin và phong 
hoá, dầu các ngài không xác quyết cách bất khả ngộ, hoặc không 
diễn tả “một cách chung thẩm”. Các Kitô hữu “phải gắn bó với 
Huấn quyền thông thường này bằng sự vâng phuc đạo hạnh của 
tâm hôn”””, sự vâng phuc đạo hạnh này, tuy khác biệt với sự ưng 
thuận của đức tin, nhưng nối dài sự ưng thuận của đức tin. 


Nhiệm vụ thánh hóa 


a 


893. Giám mục cũng là “người phục vu án süng của chức tu tế tối 
cao”, nhất là trong bí tích Thánh Thể do chính ngài dâng và 
ngài bảo đảm việc hiến dâng nhờ các linh mục, là các cộng sự viên 
của ngài. Thật vậy, bí tích Thánh Thể là tâm điểm của đời sống 
Giáo hội địa phương. Giám mục và các linh mục thánh hoá Giáo 
hội bằng kinh nguyện và việc làm của mình, nhờ thừa tác vụ Lời 
Chúa và các bí tích. Các ngài thánh hoá Giáo Hội nhờ gương mẫu 
của mình, “đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa 
đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn 
chiên” (1 Pr 5, 3). Như vậy, “cùng với đoàn chiên được ủy thác cho 
mình, các ngài có thé đạt tới sự sống vĩnh cüu"?!, 


Nhiệm vụ cai quản 


894. “Như vị đại diện và sứ giả của Đức Kitô, các Giám mục cai 
quản các Giáo Hội địa phương được trao phó cho mình bằng những 
lời khuyên bảo, khích lệ, gương sáng của mình, và cũng bằng thẩm 
quyển và và quyền thánh chức”””, mà các ngài phải thực thi để 
xây dựng trong tinh thần phục vụ, là tinh thần của Thây mình”. 


895. “Quyền năng này, mà các ngài thi hành một cách cá vị, nhân 
danh Đức Kitô, là một quyền năng riêng, thông thường và truc 
tiếp; tuy việc thực thi quyển này cuối cùng phái được hướng dán 
bởi thẩm quyển tối cao của Hội Thánh””. Nhưng không được coi 
các Giám mục như những đại diện của Giám mục Rôma: thẩm 
quyền thông thường và trực tiếp của vị này trên toàn Hội Thánh 


^? CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 25: AAS 57 (1965) 29-30. 
^? CB Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 26: AAS 57 (1965) 31. 

?! CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 26: AAS 57 (1965) 32. 

^? CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 27: AAS 57 (1965) 32. 

43 X. Lc 2226-27. 

#4 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 27: AAS 57 (1965) 32. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 287 


không hủy bó, nhưng trái lại, củng cố và bảo vệ thẩm quyên của 
các Giám mục. Thẩm quyền này phải được thực thi trong sự hiệp 
thông với toàn thể Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Giám mục 
Rôma. 


896. Vị Mục Tử nhân lành phải là gương mẫu và “khuôn mẫu” cho 
nhiệm vu mục tử của Giám muc. Y thức về những yếu đuối của 
mình, Giám mục “có thể cảm thông với những ai dốt nát và lầm 
lạc. Ngài không nên từ chối lắng nghe những kẻ thuộc quyển, mà 
ngài ân cần săn sóc như những người con thật của mình... Còn các 
tín hữu phải gắn bó với Giám mục của mình như Hội Thánh gắn 
bó với Chúa Giêsu Kitô và như Chúa Giêsu Kitô gắn bó với Chúa 
Cha". 
“Tất cả anh em hãy vâng phuc Giám muc, như Chúa Giêsu Kitô 
vâng phục Chúa Cha; hãy vâng phục linh mục đoàn như vâng 
phục các Tông Đồ; và hãy kính trọng các phó tế như kính trọng 
lệnh truyền của Chúa. Chớ gì không ai làm điều gì có liên quan 
đến Hội Thánh một cách tách biệt với Giám muc"^$. 


II. CÁC KITÔ HỮU GIÁO DÂN 
CHRISTIFIDELES LAICI 


897. “Danh xưng giáo dân ở đây được dùng để chỉ tất cả các Kitô 
hữu trừ những thành viên có chức thánh và bậc tu trì đã được Hội 
Thánh công nhận, nghĩa là các Kitô hữu, đã được tháp nhập vào 
Đức Kitô nhờ phép Rửa Tội, đã được thiết đặt vào dân Thiên 
Chúa, được tham dự vào nhiệm vụ tư tế, tiên tri và vương đế của 
Đức Kitô theo cách thức của mình, theo phần vụ của mình mà thực 
thi sứ vụ của toàn dân Kitô giáo trong Hội Thánh và trên trần 
gian", 


On goi cüa các giáo dán 


898. “Ơn gọi riêng của các giáo dán là tìm kiếm Nước Thiên Chúa 
bằng việc quản trị và sắp xếp các thực tại trần gian theo ý Thiên 
Chúa... Vậy một cách đặc biệt, nhiệm vụ của họ là phải soi sáng và 
sắp xếp thế nào, để các thực tại trần gian, vốn liên kết mật thiết 
với họ, không ngừng được thực hiện và phát triển theo Đức Kitô, 
để ca ngợi Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuóc"^*. 


® CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 27: AAS 57 (1965) 33. 

^36 X. Thánh Ignatiô Antiôchia, Epistula ad $myrnaeos, 8, 1: SC 10bis, 138 (Funk 1, 282). 
47 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 31: AAS 57 (1965) 37. 

5 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 31: AAS 57 (1965) 37-38. 


1550 


673 


2105 


2442 


663 


784, 1268 


288 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


899. Các sáng kiến của các Kitô hữu giáo dân là đặc biệt cần thiết 
khi phải khám phá và phát minh ra những phương tiện để đem 
các đòi hỏi của đạo lý và đời sống Kitô giáo thấm nhập vào các 
thực tại xã hội, chính trị và kinh tế. Các sáng kiến này là một yếu 
tố bình thường của đời sống Hội Thánh: 
“Các Kitô hữu, và cụ thể hơn, là các giáo dân, đứng ở tuyến đầu 
của đời sống Hội Thánh; nhờ họ, Hội Thánh là nguyên lý sống 
động của xã hội nhân loại. Vì vậy, họ đặc biệt phải luôn ý thức 
rõ ràng hơn rằng không những họ thuộc về Hội Thánh, mà họ 
còn là Hội Thánh, nghĩa là, là cộng đoàn các Kitô hữu trên trần 
thế dưới sự hướng dẫn của vị làm đầu chung là Giám mục Rôma, 
và của các Giám mục hiệp thông với ngài. Họ là Hội Thánh””®. 


900. Bởi vì việc tông đồ đã được Thiên Chúa trao phó cho họ, cũng 
nhu cho mọi Kitô hữu khác, qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, nén 
các giáo dân có bổn phận và có quyền lợi làm việc, hoặc một cách 
cá nhân, hoặc được quy tụ trong các hiệp hội, để sứ điệp cứu độ của 
Thiên Chúa được mọi người ở khắp trái đất nhận biết và đón 
nhận; nghĩa vụ này còn khẩn cấp hơn khi chỉ nhờ họ, người ta mới 
có thể được nghe Tin Mừng và nhận biết Đức Kitô. Hành động của 
ho trong các cộng đoàn Hội Thánh là hết sức cán thiết, đến nỗi 
nếu không có hành động đó, thì việc tông đồ của các mục tử 
thường không thể đạt được hiệu quả đây dà. 


Giáo dân tham dự vào nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô 


901. “Các giáo dân, vì đã được thánh hiến cho Đức Kitô và được 
xức dầu bằng Chúa Thánh Thân, được kêu goi và được chuẩn bị 
cách kỳ diệu để Thần Khí luôn mang lại những hoa trái đồi dào 
hơn nơi họ. Thật vậy, tất cả các công việc của họ, những lời cầu 
nguyện và việc dán thân làm tông đô, đời sống hôn nhân và gia 
đình, việc lao động hằng ngày, việc thư giãn tỉnh thần và thể xác, 
nếu được thực hiện trong Thần Khí, và cả những khó khăn trong 
cuộc sống nếu được chịu đựng cách kiên nhẫn, thì tất cả đều trở 
nên những hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Chúa 
Giêsu Kitô (x. 1 Pr 2,5), những hiến lễ đó được dâng lên Chúa Cha 
một cách rất thành kính, khi cử hành Thánh lễ, cùng với lễ vật là 
Mình Thánh Chúa. Như vậy, các giáo dân, với tư cách là những 


^9? ĐGH Pió XII, Allocutio ad Patres Cardinales recenter creatos (20-2-1946): AAS 38 (1946) 
149; trích dẫn bởi DGH Gioan-Phaolô II, Tóng huán Christifideles laici, 9: AAS 81 (1989) 
406. 

^? CE) Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 33: AAS 57 (1965) 39. 


Phân thú nhất: Tuyên xưng đúc tin 289 


người tôn thờ bằng hành động một cách thánh thiện ở khắp nơi, 
cũng dâng chính trần gian lên Thiên Chúa”. 


902. Đặc biệt, các cha mẹ tham dự vào nhiệm vụ thánh hóa “bằng cách 
sống đời sống phu phụ theo tinh thần Kitô giáo và lo cho con cái được 
hưởng nền giáo dục Kitô giáo”. 


903. Các giáo dân, nếu có những phẩm chất đòi phải có, có thể 
được chấp nhận lãnh các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ một cách 
bền vững”. “Ő đâu nhu câu Hội Thánh đòi hỏi, vì thiếu thừa tác 
viên, các giáo dân, dù không có chức đọc sách và giúp lễ, cũng có 
thể làm thay một số việc của các thừa tác viên, cụ thể là thực thi 
thừa tác vụ Lời Chúa, chủ tọa các buổi đọc kinh phụng vụ, ban 
Phép Rửa và cho rước lễ, theo các quy định của giáo luát"*^. 


Giáo dân tham gia vào nhiệm vụ tiên tri của Đức Kitô 


904. “Đức Kitô... chu toàn nhiệm vụ tiên tri của Người, không 
những nhờ Phẩm trật... nhưng còn nhờ các giáo dân, những kẻ 
Người đã đặt làm chứng nhân và ban cho họ cảm thức đức tin và 
ơn ngôn ngữ”, 

“Dạy dỗ... để dẫn đến đức tin... là nhiệm vụ của bất cứ vị giảng 
thuyết nào, và cũng là của bát cứ tín hữu nào”, 


905. Các giáo dân cũng chu toàn sứ vụ tiên tri của mình bằng việc 
phúc âm hóa, “nghĩa là loan báo Đức Kitô bằng chứng từ đời sống 
và bằng lời nói". Nơi các giáo dân, “việc phúc âm hóa này .. mang 
một sắc thái đặc thù và một hiệu quả đặc biệt vì được thực hiện 
trong những hoàn cảnh bình thường của đời sống”“”. 
“Quả thật, việc tông đồ như vậy không chỉ cốt tại chứng từ đời 
sống; việc tông đồ thật tìm những cơ hội để loan báo Đức Kitô 
bằng lời nói hoặc cho những người chua tin .. hoặc cho các tín 
hữu”ˆ”. 


^! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 34: AAS 57 (1965) 40; x. Ibid., 10: AAS 57 
(1965) 14-15. 

^? Bộ Giáo Luật, điều 835, 4. 

#8 X. Bộ Giáo Luật, điều 230, 1. 

^^ Bộ Giáo Luật, điều 230, 3. 

^5 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 35: AAS 57 (1965) 40. 

446 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 71, a. 4, ad 3: Ed. Leon. 12, 124. 

^" CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 35: AAS 57 (1965) 40. 

^5 CĐ Vatican II, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 6: AAS 58 (1966) 843; x. Id., Sắc lệnh 
Ad Gentes, 15: AAS 58 (1966) 965. 


358 


1143 


785 


92 


2044 


2472 


2495 


786 


1887 


290 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


906. Những ai trong các Kitô hữu giáo dân có khả năng và đã được huấn 
luyện, cũng có thé góp phần mình vào việc dạy giáo lý'“, vào việc giảng 
dạy các khoa hoc thánh ””?, vào các phương tiện truyền thông xã hội”. 
907. "Tuy theo kiến thức, thẩm quyển và uy tín bản thân, các Kitô hữu 
có quyển, và đôi khi có cả bổn phận phái bày tỏ cho các vị Mục tử có chức 
thánh biết ý kiến của họ liên quan tới lợi ích của Hội Thánh, họ cũng có 
quyền bộc lộ ý kiến của họ cho các Kitô hữu khác, miễn là báo vệ được sự 
toàn vẹn của tín lý và luân lý, cũng như lòng kính trọng các vị Mục tử, và 
phải lưu ý đến công ích và phẩm giá của tha nhán"*?, 


Giáo dân tham gia vào nhiệm vụ vương đế của Đức Kitô 


908. Đức Kitô, nhờ việc Người vâng phuc cho đến chết””, đã 
truyền thông cho các môn đệ của Người hồng ân là sự tự do vương 
đế để “bằng sự từ bỏ mình và bằng đời sống thánh thiện, họ có thể 
chiến thắng vương quốc của tội lỗi nơi chính bản thân họ””'. 
“Bất cứ ai chế ngự được thân xác mình và làm chủ bản thân một 
cách năng động thích hợp, không để linh hồn mình bị khích 
động bởi các đam mê, thì, vì kiềm chế tốt bản thân bằng một 
loại quyền năng vương đế, người đó được gọi là vua, người đó 
biết cai trị bản thân và là thẩm phán của mình, không bị lôi 
cuốn vào tội lỗi mà thành nô lệ” ”Š, 
909. “Ngoài ra, khi các cơ chế và hoàn cảnh của trần gian gây nên 
dịp tội, người giáo dân cũng phải hợp sức làm cho các cơ chế và 
hoàn cảnh đó trở nên lành mạnh, sao cho chúng phù hợp với các 
quy luật của đức công bằng, và nâng đỡ hơn là chống lại việc thực 
thi các nhân đức. Bằng hành động như vậy, họ làm cho nền văn 
hoá và các công trình nhân loại được thấm nhuán những giá tri 
luân lý”'55, 


910. “Các giáo dán .. có thể cảm thấy mình được kêu gọi hay đã 
được kêu gọi để cộng tác với các Mục tử trong việc phục vụ cộng 
đoàn Hội Thánh, để làm cho đời sống cộng đoàn được tăng trưởng 
và phong phú, khi họ thực thi những thừa tác vụ rất đa dạng, tùy 


^? X. Bộ Giáo Luật, các điều 774. 776. 780. 

40 X. Bộ Giáo Luật, điều 229. 

^! X. Bộ Giáo Luật, điều 822, 3. 

^? Bộ Giáo Luật, điều 212, 3. 

455 X. PI 2,8-9. 

44 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 36: AAS 57 (1965) 41. 

45 Thánh Ambrósió, Expositio psalmi CXVIII, 14, 30: CSEL 62, 318 (PL 15, 1476). 
*® CD Vaticanó II, Hiến ché tín I$ Lumen Gentium, 36: AAS 57 (1965) 42. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 291 


theo ân sủng và các đặc sủng, mà Chúa đã muốn rộng ban cho 
ho” ”. 


911. Trong Hội Thánh, trong việc thực thi quyển cai quản, “các Kitô hữu 
giáo dán có thể cộng tác chiếu theo quy tắc của luát"*?. Như vậy có sự 
hiện diện của họ trong các Công đồng địa phuong^?, các Công nghị giáo 
phân*®, các Hội đồng mục vyu“; trong việc thực thi trách nhiệm muc vụ 
trong một giáo xứ”; cộng tác trong các Hội đồng kinh tế“: tham gia vào 
các Tòa án giáo hội”, v.v... 

912. Các Kitô hữu phải “cẩn thận phân biệt đâu là quyển lợi và 
nghĩa vụ của họ với tư cách là phần tử của Hội Thánh, đâu là 
quyển lợi và nghĩa vụ của họ với tư cách là phần tử của xã hội 
nhân loại. Họ phải cố gắng nối kết cả hai một cách hài hoà, mà 
nhớ rằng, họ phải được hướng dẫn bởi lương tâm Kitô hữu, trong 
bất cứ công việc trần thế nào, vì không một hoạt động nhân loại 
nào, dầu trong các công việc trần thế, có thể vượt khỏi quyển 
thống trị của Thiên Chúa” ””. 


913. “Như vậy, mỗi giáo dân, do chính những hồng ân đã được ban 
cho mình, là chứng nhân và đồng thời là dụng cụ sống động của 
chính sứ vụ của Hội Thánh, “tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho' 
(Ep rum. 


III. ĐỜI SÓNG THÁNH HIẾN 
VITA CONSECRATA 


914. “Bậc sóng .. được thiết lập do việc tuyên giữ các lời khuyên 
Phúc Âm, tuy không liên quan đến cơ cấu phẩm trật của Hội 
Thánh, vẫn thuộc về đời sống và sự thánh thiện của Hội Thánh 
một cách vững bén"^*", 


Các lời khuyên Phúc Âm và đời sống thánh hiến 
915. Các lời khuyên Phúc Âm, vốn có nhiều, được dé ra cho tất cả 
các môn đệ của Đức Kitô. Sự hoàn hảo của đức mến, mà tất cả các 


^" ĐGH Phaolô VI, Tông huấn Evangelii nuntiandi, 73: AAS 68 (1976) 61. 
^5 B6 Giáo Luật, điều 129, 2. 

^? X. Bộ Giáo Luật, điều 443, 4. 

^9 X. Bộ Giáo Luật, điều 463, 1-2. 

^9! X. Bộ Giáo Luật, các điều 511. 512. 536. 

49 X. Bộ Giáo Luật, điều 517, 2. 

*3 X. Bộ Giáo Luật, các điều 492, 1. 537. 

^8! X. Bộ Giáo Luật, điều 1421, 2. 

^95 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 36: AAS 57 (1965) 42. 
^$6 CB Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 33: AAS 57 (1965) 39. 
40 CÐ Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 44: AAS 57 (1965) 51. 


799 


2245 


2103 


1973-1974 


2687 


933 


2684 


292 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Kitô hữu được kêu gọi tới, đối với những ai tự nguyện đảm nhận ơn 
gọi sống đời sống thánh hiến, bao hàm nghĩa vụ tuân giữ đức khiết 
tịnh trong sự độc thân vì Nước Trời, đức khó nghèo và đức vâng 
phục. Việc tuyén giữ các lời khuyên này, trong một bác sống vững 
bền được Hội Thánh công nhận, là đặc tính của “đời sống thánh 
hiến” cho Thiên Chúa”. 

916. Bậc sống “đời sống thánh hiến” xuất hiện như một trong 
những cách để sống một cách “thân mật hơn” sự thánh hiến đã bắt 
nguôn từ bí tích Rửa Tội và dâng hiến tron vẹn cho Thiên Chúa“®. 
Trong đời sống thánh hiến, các Kitô hữu muốn mình, dưới sự tác 
động của Chúa Thánh Thần, bước theo Đức Kitô cách gần gũi hơn, 
tự hiến cho Thiên Chúa đáng mến trên hết mọi sự, và theo đuổi sự 
trọn hảo của đức mến để phục vụ Nước Trời, bày tó và loan báo 


trong Hội Thánh su vinh quang của thế giới tương laif”. 


Một cây lớn có nhiều cành 

917. “Như trong một cây lớn mọc lên từ hạt giống do Thiên Chúa 
gieo trồng và đâm cành cách kỳ diệu và đa dạng trong cánh đồng 
của Chúa, [đã phát sinh] những hình thức khác nhau của đời sống 
dan tu hoặc cộng đoàn, và những gia dinh khác nhau... họ làm gia 
tăng sản nghiệp, vừa sinh ích cho các thành viên, vừa sinh ích cho 
toàn Thân Thể của Đức Kitô””. 


918. “Ngay từ thời sơ khai của Hội Thánh, đã có những người nam và 
người nữ, có ý muốn nhờ việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm để bước 
theo Đức Kitô cách tu do hơn, và bắt chước Người cách kháng khít hơn, 
và mỗi người một cách, họ sống một cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa. 
Nhiều người trong số đó, được Chúa Thánh Thần linh hứng, hoặc đã sống 
cuộc đời cô tịch, hoặc đã lập ra những gia đình tu sĩ mà Hội Thánh, bằng 
thẩm quyền của mình, đã sẵn lòng chấp nhận và phê chuẩn””?. 


919. Các Giám mục phải luôn cố gắng phân định những hồng ân 
mới của đời sống thánh hiến, được Chúa Thánh Thần phó thác cho 
Hội Thánh của Ngài; việc phê chuẩn những hình thức mới của đời 
sống thánh hiến được dành riêng cho Toà Thánh”. 


^8 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 42-43: AAS 57 (1965) 47-50; Id., Sắc lệnh 
Perfectae caritatis, 1: AAS 58 (1966) 702-703. 

49 X. CP Vaticano II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, 5: AAS 58 (1966) 704-705. 

#0 X. Bộ Giáo Luật, điều 573. 

#1 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 43: AAS 57 (1965) 49. 

#2 CB Vaticanô II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, 1: AAS 58 (1966) 702. 

#3 X. Bộ Giáo Luật, điều 605. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 293 


Đời ẩn tu 

920. Các ẩn sĩ, dâu không luôn luôn tuyên giữ cách công khai ba 
lời khuyên Phúc Âm, đã “hiến dâng đời mình để ngợi khen Thiên 
Chúa và mưu câu phần rỗi cho thế giới bằng việc sống cách biệt 
với thế gian hơn, trong sự thinh lặng đơn độc, trong việc chuyên 
cán cầu nguyện và trong sự sám hối”. 


921. Các ẩn sĩ tỏ cho thấy phương diện nội tâm hơn của mầu 
nhiệm Hội Thánh, là sự thân mật cá vị với Đức Kitô. Dù mắt 
người ta không thấy, nhưng đời ẩn tu là sự rao giảng thầm lặng về 
Đức Kitô, Đấng mà ẩn sĩ hiến dâng đời mình cho Người, bởi vì 
Người là tất cả mọi sự đối với họ. Đây là một ơn gọi đặc biệt nhằm 
gặp được vinh quang của Đấng chịu đóng dinh vào thập giá, trong 
hoang địa, trong chính cuộc chiến đấu thiêng liêng. 


Các trinh nữ và góa phu sống đời sống thánh hiến 


922. Từ thời các Tông Đồ, đã có những trinh nữ”” và góa phụ Kitô 
hữu””° được Chúa kêu gọi để gắn bó với Người một cách không chia 
sé trong sự tự do hơn của trái tim, thé xác và tinh thân, họ đã 
quyết định, và được Hội Thánh phê chuẩn, sống trong bậc đồng 
trinh hoặc tiết dục vĩnh viễn “vì Nước Trời” (Mt 19,12). 


923. Các trinh nữ “là những người nói lén sự quyết tâm lành 
thánh theo sát Đức Kitô, họ được Giám mục giáo phận cung hiến 
cho Thiên Chúa theo nghi thức phụng vụ được phê chuẩn, họ đính 
hôn cách huyền nhiệm với Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và hiến 
thân phục vụ Hội Thánh”””. Qua nghi thức trong thé này (Nghi 
thúc Thánh hiến các Trinh nữ), “trình nữ trở thành một nhân vị 
được thánh hiến, một dấu chỉ siêu việt của tình yêu của Hội Thánh 
đối với Đức Kitô, một hinh ảnh cánh chung của Hiền thê thiên 
quốc và của đời sống tuong lai””?®. 

Z „479 


924. Gân gũi với những hình thức khác của đời sóng thánh hiến “””, 
bậc đồng trinh đặt người nữ sống giữa trần gian (hoặc nữ dan si) 
trong kinh nguyện, sám hối, phục vụ anh chị em và làm việc tông 


** Bộ Giáo Luật, điều 603, 1. 

45 X. 1 Cr 7,34-36. 

4$ X. DGH Gioan Phaolô II, Tóng huán Vita consecrata, 7: AAS 88 (1996) 382. 

#” Bộ Giáo Luật, điều 604, 1. 

#8 Nghỉ thức Thánh hiến các Trinh nữ, Praenotanda, 1, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 7. 

^? X. Bộ Giáo Luật, điều 604, 1. 


2719 


2015 


1618-1620 


1537 


1672 


1672 


796 


654 


294 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


đồ, tùy theo bậc sống và đặc süng được ban cho mỗi ngudi”. Các 
trinh nü dugc thánh hién có thé dugc liên két lai, dé tuân giü 
quyết dinh của minh cách trung thành hơn””'. 


Dói tu dóng 

925. Đời tu dòng, dá xuất hiện tai Đông phương trong những thế 
kỷ đầu của Kitô giáo” và được thực hiện trong các dòng tu do Hội 
Thánh thiết lập theo giáo luật“, phân biệt với những hình thức 
khác của đời sống thánh hiến về phương diện phụng tự, việc tuyên 
khấn công khai các lời khuyên Phúc Âm, chung sống đời huynh đệ, 
làm bằng chứng cho sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh ”®!. 


926. Đời tu dòng xuất phát từ mầu nhiệm Hội Thánh. Đó là một 
hồng ân Hội Thánh lãnh nhận từ Chúa mình và hồng ân đó, Hội 
Thánh trao lai, xét như một bác sống bèn vững, cho tín hữu được 
Thiên Chúa kêu gọi tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm. Như vậy, 
Hội Thánh có thé vừa biểu lộ Đức Kitô vừa nhận biết mình nhu 
Hiền Thê của Đấng Cứu Độ. Đời tu dòng, dưới những hình thức 
khác nhau, được mời gọi để nói lên chính tình yêu của Thiên Chúa, 
trong ngôn ngữ của thời đại chúng ta. 


927. Tất cả các tu sĩ, dù thuộc dòng miễn trừ hay không miễn 
trü^?, đều có chỗ trong số những cộng sự viên của Giám mục giáo 
phận trong nhiệm vu mục tử của ngài ”°. Ngay từ lúc khởi đầu việc 
phúc âm hoá, việc gieo trồng và phát triển truyền giáo của Hội 
Thánh đòi sự hiện diện của đời tu dòng dưới mọi hình thức”, 
“Lịch sử chứng minh công lao to lớn của các Hội dòng trong việc 
truyền bá đức tin và trong việc hình thành các Giáo Hội mới: 
không những công lao của các Đan viện cổ xưa và các Dòng tu thời 
Trung có, mà còn của những Cộng đoàn trong thời đại chúng ta”®3. 


480 X. Nghi thức Thánh hiến Trinh nữ, Praenotanda,2, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 7. 

^31 X. Bộ Giáo Luật, điều 604, 2. 

^? X. CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 15: AAS 57 (1965) 102. 

483 X. Bộ Giáo Luật, điều 573. 

484 X, Bộ Giáo Luật, điều 607. 

485 X. Bộ Giáo Luật, điều 591. 

486 CĐ Vaticanô II, Sắc lệnh Christus Dominus, 33-35: AAS 58 (1966) 690-692. 

487 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 18: AAS 58 (1966) 968-969; Ibid., 40: AAS 58 (1966) 
987-988. 

488 DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Redemptoris missio, 69: AAS 83 (1991) 317. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 295 


Các tu hội đời 

928. “Tu hội đời là một tu hội của đời sống thánh hiến, trong đó 
các Kitô hữu sống giữa thế giới cố gắng vươn tới sự trọn hảo của 
đức mến và góp phần vào việc thánh hoá trần gian một cách đặc 
biệt từ bên trong”. 

929. “Bằng đời sống được dâng hiến trọn vẹn và hoàn toàn cho 
việc thánh hóa trần gian””, các thành viên của những tu hội này 
“tham gia vào nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, giữa 
thế giới và từ thế giới”””, trong đó, sự hiện diện của họ tác động 
nhu men trong bột”. Bằng chứng của đời sống Kitô hữu của ho 
nhằm quy hướng các việc trần thế theo Thiên Chúa và hình thành 
trần gian bằng sức mạnh của Tin Mừng. Bằng những mối ràng 
buộc thánh, họ sống các lời khuyên Phúc Âm và gìn giữ sự hiệp 
thông và tình huynh đệ với nhau, phù hợp với tính cách thế tục 
riêng trong lối sống của họ”. 


Các tu đoàn tông đồ 


930. Bên cạnh những hình thức khác nhau của đời sống thánh 
hiến, “là các tu đoàn tông đồ, mà các thành viên theo đuổi mục 
đích tông đồ riêng của tu đoàn, dù không có lời khấn dòng, và 
sống chung như anh chị em theo một lối sống riêng, để vươn tới sự 
trọn hảo của đức mến qua việc tuân giữ hiến pháp. Trong số các tu 
đoàn ấy, có những tu đoàn mà các thành viên đảm nhận các lời 


khuyên Phúc Âm” tuỳ theo hiến pháp của họ”. 


Thánh hiến và sứ vụ: loan báo Đức Vua ngự đến 


931. Người đã được Phép Rửa dành riêng cho Thiên Chúa, nay 
hiến thân cho Ngài là Đấng đáng mến trên hết mọi sự, như vậy 
người đó cố gắng để, một cách mật thiết hơn, được thánh hiến cho 
việc phục vụ Thiên Chúa và dấn thân mưu ích cho Hội Thánh. Nhờ 
bậc sống đời sống thánh hiến, Hội Thánh biểu lộ Đức Kitô và cho 
thấy Chúa Thánh Thần hành động trong Hội Thánh một cách kỳ 
diệu như thế nào. Những ai tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm có 
sứ vụ đầu tiên là sống sự thánh hiến của mình. Vì họ “dấn thân 
phục vụ Hội Thánh do chính sự thánh hiến của mình, cho nên họ 


^9? Bộ Giáo Luật, điều 710. 

^? ĐGH Piô XII, Tông hiến Provida Mater: AAS 39 (1947) 118. 

?! Bộ Giáo Luật, điều 713, 2. 

^? X. CD Vaticanô II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, 11: AAS 58 (1966) 707. 
^5 X. Bộ Giáo Luật, điều 713. 

4 Bộ Giáo Luật, điều 713, 1-2. 


901 


775 


672 


769 


296 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


buóc phái hoat dóng cách dác biét cho công cuóc truyén giáo, theo 
thể thức riêng của hội dong" ^. 


932. Trong Hội Thánh, như là một bí tích, nghĩa là một dấu chỉ và 
dụng cụ của sự sống của Thiên Chúa, đời tu dòng xuất hiện như 
một dấu chỉ đặc biệt của mầu nhiệm Cứu Chuộc. Bước theo và bắt 
chước Đức Kitô “một cách gần gũi hơn”, biểu lộ sự huỷ mình ra 
không của Người “một cách rõ ràng hơn”, là hiện diện “một cách 
sâu sắc hơn”, trong trái tim Đức Kitô, với những người đương thời 
của mình. Những ai đi trên con đường “hẹp hơn” này khích động 
anh chị em bằng gương sáng của mình, và “đưa ra một bằng chứng 
sáng chói và nổi bật rằng, trần gian không thể được biến hình và 


được dâng lên cho Thiên Chúa nếu không có tỉnh thần của các mối 
„496 
phúc”””. 


933. Dù chứng tá của ho có đặc tính công khai, nhu trong bậc tu 
dòng, hoặc ở mức riêng tư hơn, thậm chí bí mật nữa, thì đối với tất 
cả những người sống đời sống thánh hiến, ngày Ngự đến của Đức 
Kitô vẫn luôn là nguồn gốc và định hướng của cuộc đời họ: 
“Quả thật, bởi vì dân Thiên Chúa không có một thành trì vĩnh 
viễn ở đời này, .. nên bậc sống thánh hiến vừa biểu lộ những sự 
tốt đẹp của thiên quốc đã hiện diện nơi trần thế này cho tất cả 
những ai tin, vừa làm chứng rằng một đời sống mới và vĩnh cửu 
đã được thủ đắc nhờ sự Cứu Chuộc của Đức Kitô, vừa tiên báo sự 


phục sinh tương lai và vinh quang của Nước Trời”””. 


TÓM LƯỢC 


934. “Do sự thiết định của Thiên Chúa, trong Hội Thánh, giữa các 
Kitô hữu có những thừa tác viên có chúc thánh, theo luật được gọi 
là giáo sĩ, và những người khác, được goi là giáo dán". Cuối cùng, 
trong cá hai thành phán đó, có những Kitô hữu, qua uiệc tuyên giữ 
các lời bhuyên Phúc Âm, được thánh hiến cho Thiên Chúa và như 
váy phuc vu sứ vu của Hội Thánh”. 


935. Đúc Kitô sai các Tông Đô của Người và những vi bế nhiệm 
các ngài di rao giảng đức tin và thiết lập Nước Người. Người cho 
họ tham gia vào sứ vu của Người. Bởi Người, họ lãnh nhận quyên 
hành động trong cương vi của Người (in Eius persona). 


Hs Bộ Giáo Luật, điều 783; x. DGH Gioan Phaolô II, Thóng diép Redemptoris missio, 69: AAS 
83 (1991) 317-318. 

?$ CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 31: AAS 57 (1965) 37. 

®? CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 44: AAS 57 (1965) 50-51. 

#8 X. Bộ Giáo Luật, điều 207, 1-2. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 297 


936. Chúa đã đặt thánh Phêrô làm nén tång hữu hình của Hội 
Thánh của Người. Người đã ban cho ông các chia khoá của Hội 
Thánh. Giám muc Giáo Hội Róma, vi bế nhiệm thánh Phêrô, là 
“thú lãnh của Giám mục đoàn, là Dáng Đại diện Đức Kitô và là 
Mục tử của toàn thể Hội Thánh trên trân gian”””. 


987. Giám mục Rôma “do sự thiết định của Thiên Chúa, được 
hưởng quyên tron ven, tối cao, trực tiếp và phó quát trong uiệc 
chăm sóc các linh hôn”? 


938. Các Giám mục, được thiết đặt bởi Chúa Thánh Thần, bế 
nhiệm các Tông Đô. “Mỗi Giám mục là nguyên lý và nén tảng hữu 
hình của sự hợp nhất trong các Giáo Hội địa phương của các 
ngà”, 

939. Các Giám mục, duoc các linh muc là các cộng sự vién của 
ngời, và các phó té giúp đỡ, có nhiệm vu giảng day đúc tin một 
cách xác thực, cử hành phụng tự thần linh nhất là bí tích Thánh 
Thể, cai quản các Giáo Hội của minh vói tu cách các muc tử thật. 
Sự quan tâm đến tất cả các Giáo Hội cũng thuộc nhiệm vu của các 
ngài, cùng uới và đưới quyền Giám muc Róma. 


940. “Vì tính chát riêng của bậc giáo dán là sống giữa trần gian và 
giữa các công uiệc trân thế, nên họ được Thiên Chúa kêu gọi, để, 
một khi nhiệt thành theo tinh thân Kitô giáo, họ thuc thi uiệc tông 
dó của minh trong trần gian như men trong bột” 


941. Các giáo dán tham du vào chúc tư tế của Đúc Kitô: một khi 
luôn duoc két hợp hon vói Người, ho triển khai ân súng cüa bí tích 
Rüa Tội và Thêm Súc trong moi phuong diện của đời sóng cá vi, 
gia dinh, xà hói và Hói Thánh, và nhu váy, ho thuc hién on goi 
nén thánh dành cho tất cá những người đã duoc ra tôi. 


942. Các giáo dán, vi sứ vu tiên tri của minh, “cũng duoc kéu goi 
để làm chứng cho Đúc Kitô trong moi su, giữa lòng cộng đồng 
nhân logi”. 

943. Các giáo dán, vi sứ vu vuong dé của minh, nhờ sự từ bỏ minh 
và sự thánh thiện của đời sống, có thể nhổ tận gốc quyền thống trị 
của tội lỗi trong chính bản thân minh và trong trần gian” 


^? X. Bộ Giáo Luật, điều 331. 

50 CĐ Vaticanô II, Sắc lệnh Christus Dominus, 2: AAS 58 (1966) 673. 

?'! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. 

5? CD Vaticanó II, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 2: AAS 58 (1966) 839. 
55 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vụ Gaudium et Spes, 43: AAS 58 (1966) 1063. 
5% CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 36: AAS 57 (1965) 41. 


623 


790 


1331 


298 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


944. Đời sống thánh hiến cho Thiên Chúa có đặc điểm là công 
khai tuyên giữ các lời khuyên Phúc Am vé khó nghèo, khiét tinh và 
váng phuc trong một bác sống bên vüng được Hội Thánh công 
nhận. 


945. Người đã được Phép Rửa dành riêng cho Thiên Chüa, nay 
hiến thân cho Ngài là Đống dáng mến trên hết moi sự, trong bác 
sống của đời sống thánh hiến, người đó cố gáng để, một cách mát 
thiết hơn, dâng minh cho viéc phục vu Thiên Chúa và dán thân 
mưu ích cho toàn thể Hội Thúnh. 


Tiết 5 
Các Thánh thông công 


Paragraphus 5 
Sanctorum communio 


946. Sau khi tuyên xưng: “Hội Thánh hằng có ở khắp thế này”, tín 
biểu các Tông Đồ thêm: “Các Thánh thông công”. Một cách nào đó, 
mục này là lời giải thích cho mục trước: “Hội Thánh là gì, nếu 
không phải là cộng đoàn của tất cả các Thánh?”””, Quả thật, Hội 
Thánh là sự hiệp thông của các Thánh. 


947. “Bởi vì tất cả các tín hữu là một thân thể duy nhất, nên điều 
thiện hảo của người này được truyền thông cho người khác... Bởi 
đó, giữa những điều khác, .. phái tin là có sự truyền thông những 
điều thiện hảo trong Hội Thánh. Thành phần chủ yếu là Đức Kitô, 
bởi vì Người là Đầu... Do đó, điều thiện hảo của Đức Kitô được 
truyền thông... cho tất cả các chi thé; và sự truyền thông này được 
thực hiện qua các bí tích của Hội Thánh”. “Thật vậy, Thần Khí 
duy nhất điều khiển Hội Thánh làm cho bất cứ điều gì được thu 
thập trong Hội Thánh, đều là của chung?" 


948. Vì vậy, thuật ngữ “các Thánh thông công” có hai nghĩa: “hiệp 
thông trong các thuc tại thánh (sancta)" và “hiệp thông giữa những 
người thánh (sancti). 


505 Thánh Nicetas Remesianae, Instructio ad competentes, 5, 3, 23 [Explanatio Symboli, 10]: 
TPL 1, 119 (PL 52, 871). 

5% Thánh Tóma Aquinó, In Symbolum Apostolorum scilicet “Credo in Deum" Expositio, 13: 
Opera omnia, v. 27 (Parisiis 1875) 224. 

50 Catechismus Romanus, 1, 10, 24: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 119. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 299 


"Sancta sanctis! (Các thực tại thánh cho những người thánh)" là 
lời chủ tế xướng lén trong nhiều phụng vu Đông phương, lúc 
nâng cao Mình Máu Thánh trước khi cho rước lễ. Các Kitô hữu 
(sancti) được nuôi dưỡng bằng Minh và Máu Đức Kitô (sancta) dé 
tăng trưởng trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần 
(Koinónia) và truyền thông sự hiệp thông đó cho trần gian. 


L HIỆP THÓNG CÁC CỦA CẢI THIÉNG LIÊNG 
BONORUM SPIRITUALIUM COMMUNIO 


949. Trong cộng đoàn tiên khói ở Giérusalem, các món đệ “chuyên 
cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, 
siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” 
(Cv 2,42). 

Sự hiệp thông trong đức tin. Đức tin của các tín hữu là đức tin 
của Hội Thánh, được đón nhận từ các Tông Đồ, là kho tàng của sự 
sống, một kho tàng khi được truyền thông thì lại thêm phong phú. 


950. Sự hiệp thông các bí tích. “Quả vậy, hoa trái của tất cả các bí 
tích thuộc về hết mọi tín hữu; nhờ các bí tích này, giống như nhờ 
những mối dây thánh thiêng, họ được gắn liền và kết hợp với Đức 
Kitô, nhất là nhờ bí tích Rửa Tội, qua đó, như qua một cái cửa, họ 
tiến vào Hội Thánh. Các Giáo phụ giải thích rằng, “các Thánh 
thông công trong Tín biểu phải được hiểu là sự hiệp thông các bí 
tích... Danh xưng [hiệp thông] này phù hợp với tất cả các bí tích, vì 
tất cả đều kết hợp chúng ta với Thiên Chúa..; tuy nhiên danh xưng 
ấy thích hợp hơn cho bí tích Thánh Thể, là bí tích thực hiện sự 
hiệp thông này”””, 


951. Sự hiệp thông các đặc súng: Trong sự hiệp thông của Hội 
Thánh, Chúa Thánh Thần “ban phát các ân sủng đặc biệt cho các 
tín hữu thuộc moi bậc sống” để xây dựng Hội Thánh””. “Thân Khí 
tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1 Cr 12,7). 


952. “Đối vói họ, moi sự đều là của chung” (Cv 4,32): “Kitô hữu 
thật sự không sở hữu một điều gì, mà không cho rằng đó là của 
chung cho mình cùng với tất cả những người khác; vì vậy họ phải 
mau mắn và sẵn sàng làm nhẹ bớt sự cùng khốn của những người 
túng thiéu"?'?, Kitô hữu là người quản lý tài sản của Chúa". 

953. Sự hiệp thông đúc mến: Trong mầu nhiệm các Thánh thông 
công, “không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như 


508 Catechismus Romanus, 1, 10, 24: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 119. 
*? CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 16. 

510 Catechismus Romanus, 1, 10, 27: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 121. 
5! X, Lc 16,1-3. 


185 


1130 


1331 


799 


2402 


1827 


2011 


645, 1469 


771 


1031, 1023 


1370 


2683 


300 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


khóng ai chét cho chính minh" (Rm 14,7). *Néu mót bó phán nào 
dau, thi moi bó phán cùng đau; Nếu một bó phán nào được vé 
vang, thi moi bó phán cũng vui chung. Vậy anh em, anh em là 
Thân Thể của Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12,26- 
27). Đức mến “không tim tu lợi” (1 Cr 13,5)”. Việc nhỏ nhất trong 
các hành vi của chúng ta được làm trong đức mến đều sinh lợi ích 
cho mọi người, trong sự liên đới hỗ tương với tất cả mọi người, kẻ 
sống và kẻ chết, sự liên đới đó được đặt nền trong máu nhiệm “các 
Thánh thông công”. Mọi tội lỗi đều làm tổn thương sự hiệp thông 
này. 


II. HIỆP THÔNG GIỮA HỘI THÁNH THIÊN QUỐC 
VÀ HỘI THÁNH TRẤN THÊ 
COMMUNIO INTER ECCLESIAM CAELESTEM ET TERRESTREM 


954. Ba tình trang của Hội Thánh. “Cho tới khi Chúa ngự đến 
trong sự uy nghi của Người, có tất cả các Thiên thần với Người, và 
khi sự chết đã bị hủy diệt, mọi sự đều quy phục Người, thì trong số 
các môn đệ của Chúa, có những người đang tiếp tục cuộc lữ hành 
trên trần thế, có những người đã hoàn tất cuộc sống đời này và 
đang được thanh luyện, lại có những người đã được hiển vinh, đang 
chiêm ngưỡng “cách tỏ tường chính Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, 
như Ngài là”””: 
“Tuy nhiên, tất cả chúng ta, theo mức độ và cách thức khác 
nhau, đều hiệp thông trong cùng một đức mến đối với Thiên 
Chúa và đối với người lân cận, và cùng hát lên bài ca chúc tụng 
vinh quang Thiên Chúa chúng ta. Thật vậy, tất cả những ai 
thuộc về Đức Kitô, có Thần Khí của Người, đều họp thành một 
Hội Thánh duy nhất và liên kết với nhau trong Người””'*. 


955. “Vì vậy, sự kết hợp giữa những người còn đi đường với các 
anh em đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô không hề bị gián 
đoạn, mà trái lại, theo đức tin trường tồn của Hội Thánh, sự hợp 
nhất đó còn được tăng cường bằng việc truyền thông cho nhau 
những lợi ích thiêng liêng”””, 


956. Sự chuyển cầu của các Thánh: “Vì được gắn bó mật thiết hơn 
với Đức Kitô, các Thánh trên trời củng cố toàn thể Hội Thánh một 
cách vững chắc hơn trong sự thánh thiện... Các ngài không ngừng 
chuyển câu với Chúa Cha cho chúng ta, trong khi dâng các công 


52 X. 1 Cr 10,24. 

?5 CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 49: AAS 57 (1965) 54. 

514 CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 49: AAS 57 (1965) 54-55. 
?/5 CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 49: AAS 57 (1965) 55. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 301 


nghiệp các ngài đã lập được nơi trần thế nhờ Đấng Trung Gian 
duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Kitô Giêsu... Nhờ 
vậy sự yếu đuối của chúng ta được giúp đỡ rất nhiều bằng sự quan 
tâm huynh đệ của các ngài””!°: 
“Anh em đừng khóc, bởi vì tôi sẽ có ích cho anh em hơn, ở nơi 
tôi sắp tới, hơn là lúc tôi ở đây””"”, 
“Tôi muốn ở trên trời, để làm việc lành dưới thế””!$, 
957. Hiệp thông vói các Thánh. “Chúng ta không chi kính nhớ các 
Thánh trên trời vì gương sáng của các ngài, nhưng hơn thế nữa, 
còn để sự hợp nhất của toàn thể Hội Thánh trong Thần Khí được 
tăng cường nhờ việc thực thi đức mến huynh đệ. Thật vậy, cũng 
như sự hiệp thông giữa những người đi đường đưa chúng ta tới gần 
Đức Kitô hơn, thì sự liên kết với các Thánh cũng kết hợp chúng ta 
với Đức Kitô, tự nơi Người, với tư cách là nguồn mạch và là Đầu, 
tuôn cháy moi ân sủng và sự sống của chính dân Thiên Chúa”””: 
“Quả vậy, chúng ta tôn thờ Đức Kitô vì Người là Con Thiên 
Chúa; và chúng ta yêu mến một cách chính đáng các vị Tử Đạo, 
xét như là những môn đệ và những người bắt chước Chúa, vì sự 
hết sức tốt lành của các ngài đối với Đấng là Vua và Thầy của 
mình; ước gì chúng ta được là bạn đồng hành và đồng môn với 


958. Hiệp thông vói những người đã qua đời. “Bởi biết rất chắc 
chắn rằng có sự hiệp thông như thế trong toàn Nhiệm Thể của 
Chúa Giêsu Kitô, nên ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh 
lữ hành đã hết sức thành kính nhớ đến những người đã qua đời, 
và bởi vi ‘dâng hy lễ để đền tội cho những người đã chết, để ho 
được giải thoát khỏi tội lỗi, là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện” 
(2 Mcb 12,45), nên Hội Thánh cũng dâng lời câu cho họ”””. Lời câu 
nguyện của chúng ta cho họ không những có thể giúp đỡ họ, mà 
còn làm cho sự chuyển cầu của họ cho chúng ta nên hữu hiệu. 


959. Trong gia đình duy nhất của Thiên Chúa. “Vì tất cả chúng ta 
đều là con cái Thiên Chúa và hợp thành một gia đình trong Đức 
Kitô, nên khi chúng ta hiệp thông với nhau trong đức mến hỗ 


?6 CB) Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 49: AAS 57 (1965) 55. 

57 Thánh Dóminicó, khi háp hối, nói với các anh em mình: Relatio iuridica 4 (Frater 
Radulphus de Faventia) 42: Acta sanctorum, Augustus I, 636; x. Iordanus de Saxonia, Vita 
4, 69: Acta Sanctorum, Augustus I, 551. 

55 Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu, Verba (17-7-1897): Derniers Entretiens (Paris 1971) 270. 

59 CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 50: AAS 57 (1965) 56. 

?? Martyrium sancti Polycarpi 17,3: SC 10bis, 232 (Funk 1, 336). 

?! CB Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 50: AAS 57 (1965) 55. 


1173 


1371 


1032, 1689 


1027 


484-507 
721-726 


302 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


tương và trong cùng một lời ngợi khen Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, 
chúng ta sống phù hợp với ơn goi thâm sâu của Hội Thánh”””. 


TÓM LƯỢC 


960. Hội Thánh là “sự hiệp thông của các Thánh": thuật ngữ này 
trước hết chỉ sự hiệp thông trong “các thực tai thánh" (sancta), 
nhất là bí tích Thánh Thể, bí tích này “biểu thị và thực hiện sự 
hợp nhất của các tín hữu, những người hợp thành một Thân Thể 
trong Đức Kitô”. 


961. Thuật ngữ này cũng chỉ sự hiệp thông của “những người 
thánh” (sancti) trong Đúc Kitô, Đấng “đã chết cho moi người”. Sự 
hiệp thông này thâm sâu đến nỗi, điều gì mỗi người làm hoặc 
chịu, trong và vi Đức Kitô, cũng đều mang lại hoa trái cho mọi 
NGƯỜI. 

962. “Chúng tôi tin sự hiệp thông của tất cả các Kitô hữu, nghĩa là 
của những người lữ hành nơi trần thế, những người đã qua đời và 
dang được thanh luyện, và những người dang vui hưởng vinh phúc 
thiên quốc, tất cả hợp thành một Hội Thánh duy nhất; và chúng 
tôi cũng tin rằng trong sự hiệp thông đó, chúng tôi được hưởng 
nhờ tình yêu thương xót của Thiên Chúa và của các Thánh của 
Ngài, các Đống luôn lắng nghe những lời cầu khán của chúng 


tô i »524 


Tiét 6 
Đức Maria - Me Đức Kitô, Me Hội Thánh 


Paragraphus 6 
Maria - Mater Christi, Mater Ecclesiae 


963. Sau khi chúng ta dà nói về nhiệm vụ của Đức Trinh Nữ diém 
phúc trong mầu nhiệm của Đức Kitô và Chúa Thánh Thần, giờ đây 
chúng ta phải lưu ý đến chỗ đứng của Mẹ trong mầu nhiệm Hội 
Thánh. “Thật vậy, Đức Trinh Nữ Maria... được nhận biết và tôn 
kính với tu cách là Mẹ thật của Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuóc... 
Mẹ cũng “thật là Me các chi thể của Đức Kitô'.. bởi vì đã cộng tác 


* CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 51: AAS 57 (1965) 58. 
3 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6. 
*““ DGH Phaoló VI, Sollemnis Professio fidei, 30: AAS 60 (1968) 445. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 303 


bằng đức mến để các tín hữu được sinh ra trong Hội Thánh, được 
làm chi thể của Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh”””. “Đức Maria, ... 
Mẹ Đức Kitô, cũng là Me .. Hội Thánh”””?. 


L TINH MẪU TỬ CỦA ĐỨC MARIA ĐỐI VỚI HỘI THÁNH 
MATERNITAS MARIAE RELATE AD ECCLESIAM 


Đức Maria hợp nhất tron ven với Con mình... 


964. Nhiệm vụ của Đức Maria đối với Hội Thánh không thể tách 
biệt khỏi sự hợp nhất của Mẹ với Đức Kitô, và trực tiếp xuất phát 
từ sự hợp nhất đó. “Sự liên kết của Đức Maria với Người Con trong 
công cuộc cứu độ được biểu lộ từ lúc Mẹ thụ thai Đức Kitô cách 
trinh khiết cho đến lúc Chúa chịu chết”. Trong giờ khổ nạn của 
Người, sự liên kết đó được biểu lộ cách đặc biệt: 
“Đức Trinh Nữ diễm phúc đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức 
tin, và Mẹ đã trung thành gìn giữ sự hợp nhất với Con cho đến 
tận thập giá, Mẹ đứng đó không ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, 
Mẹ đã cùng chịu đau khổ cách khủng khiếp với Người Con Một 
của mình và liên kết mình với hy lễ của Người bằng tình mẫu 
tử, đồng thuận cách yêu thương với lễ phẩm bị sát tế do lòng Mẹ 
sinh ra; và cuối cùng, Mẹ được chính Đức Kitô Giêsu đang hấp 
hối trên thập giá ban làm mẹ người môn đệ, bằng những lời 
này: “Thưa Bà, đây là con Bà’ (x. Ga 19,26-27)77, 


965. Đức Maria, sau cuộc Thăng thiên của Con mình, “đã trợ giúp 
Hội Thánh sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình”””. Cùng với các 
Tông Đồ và một số người phụ nữ khác, “chúng ta thấy .. Đức Maria 
cũng dùng lời cầu nguyện của minh mà khẩn cầu hồng ân là Thần 
Khí, Đấng đã phủ bóng trên ngài trong ngày Truyón tin””?, 


.. cà trong cuộc Lên trời của Mẹ... 


966. “Sau cùng, Đức Trinh Nữ Vô nhiễm, được gìn giữ tỉnh tuyển 
khỏi mọi tì vết nguyên tội, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã 
được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn, và được 
Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để Mẹ được đồng hình đồng 


?5 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 53: AAS 57 (1965) 57-58; x. Thánh 
Augustinô, De sancta virginitate 6, 6: CSEL 41, 240 (PL 40, 399). 

9$ DGH Phaolô VL Allocutio ad Conciliares Patres, tertia exacta Oecumenicae Synodi Sessione 
(21-11-1964): AAS 56 (1964) 1015. 

?" CD Vatican II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 57: AAS 57 (1965) 61. 

* CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 58: AAS 57 (1965) 61-62. 

5? CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 69: AAS 57 (1965) 66. 

5? CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 59: AAS 57 (1965) 62. 


534 


618 


491 


2679 


507 


494 


501 


149 


1370 


304 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


dang cách sung mãn hơn với Con minh, là Chúa các chúa và là 
Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chét"?!, Cuộc Lên trời của Đức 
Trinh Nữ rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự Phục 
sinh của Con mình và là việc thể hiện trước sự phục sinh của các 
Kitô hữu khác: 
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi sinh con, Mẹ vẫn khiết trinh; khi yên 
nghỉ, Mẹ vẫn không lia bỏ trân gian: Mẹ đã đến với Đấng là 
nguồn mạch sự sống, chính Mẹ, người đã cưu mang Thiên Chúa 
hằng sống và chính Mẹ, bằng lời khẩn cầu của Mẹ, sẽ cứu linh 
hồn chúng con khói chết”””. 


.. chính Me là Mẹ chúng ta trong lãnh vực ân súng 


967. Vì sự hoàn toàn gắn bó của Mẹ với thánh ý Chúa Cha, với 
công trình cứu chuộc của Con mình, và với mọi tác động của Chúa 
Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu về đức tin và đức 
mến cho Hội Thánh. Vì vậy, chính Mẹ là “thành phần ưu việt và 
tuyệt đối độc nhất vô nhị của Hội Thánh””, và Mẹ cũng là “sự 
thực hiện máu mực”, là “điển hinh" của Hội Thánh”. 


968. Nhưng nhiệm vụ của Mẹ đối với Hội Thánh và toàn thể nhân 
loại còn được mở rộng hơn nữa. Chính Mẹ “đã cộng tác một cách 
tuyệt đối độc nhất vô nhị vào công trình của Đấng Cứu Độ, bằng 
sự vâng phục, bằng đức tin, đức cậy và đức mến nồng nhiệt, để 
phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì lý do đó, Mẹ là 
Mẹ của chúng ta trong lãnh vực ân sủng”””Ẻ, 


969. “Tình mẫu tử này của Đức Maria trong Nhiệm cục ân süng 
kéo dài không ngừng, khởi từ sự ưng thuận Me đã trung tín bày tỏ 
trong cuộc Truyền tin, và chịu đựng cách không do dự dưới chân 
thập giá, cho tới sự hoàn tất vĩnh viễn của mọi người được tuyển 
chọn. Thật vậy, sau khi Mẹ được lên trời, nhiệm vụ cứu độ của Mẹ 
không chấm dứt, nhưng qua việc liên li chuyển câu của mình, Mẹ 
tiếp tục đem lại cho chúng ta những hồng ân của ơn cứu độ vĩnh 
cửu... Vì vậy, trong Hội Thánh, Đức Trinh Nữ diễm phúc được kêu 
cầu bằng các tước hiệu là Trạng Sư, Đấng Cứu Giúp, Đấng Phù Hộ, 
Đấng Trung Gian”””$, 


5! CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 59: AAS 57 (1965) 62; x. DGH Piô XII, 
Tông hiến Munificentissimus Deus (1-11-1950): DS 3903. 

5 Troparium in die dormitionis beatae Mariae Virginis: Opologion to mega (Romae 1876) 215. 

53 CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 53: AAS 57 (1965) 59. 

53 X. CP Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 63: AAS 57 (1965) 64. 

55 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 61: AAS 57 (1965) 63. 

536 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 62: AAS 57 (1965) 63. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 305 


970. “Nhiệm vu làm me của Đức Maria đối với loài người .. không hề làm 
lu mờ hay suy giảm su trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng tô cho 
thấy uy lực của sự trung gian ấy. Thật vậy, mọi dòng chảy mang ơn cứu 
độ của Đức Trinh Nữ .. đều bắt nguồn từ công nghiệp đầy tràn chan chứa 
của Đức Kitô, dựa trên sự trung gian của Người, hoàn toàn lệ thuộc vào sự 
trung gian đó, và múc lấy mọi sức mạnh từ đó””””, “Quả vậy, không bao 
giờ một thụ tạo nào có thể được liệt kê cùng với Ngôi Lời nhập thể và là 
Đấng Cứu Chuộc; nhưng cũng như chức tư tế của Đức Kitô được tham dự 
bằng nhiều cách khác nhau hoặc bởi các thừa tác viên hoặc bởi giáo dân, 
và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa thật sự được tuôn đổ 
bằng nhiều cách khác nhau cho các thụ tạo, thì cũng vậy, sự trung gian 
duy nhất của Đấng Cứu Chuộc không loại bỏ nhưng khơi dậy sự cộng tác 
khác nhau nơi các thụ tạo, nhờ được tham dự vào một nguồn mạch duy 
nhất””Š, 


II. VIỆC SÙNG KÍNH ĐỨC TRINH NỮ DIỄM PHÚC 
BEATAE VIRGINIS CULTUS 


971. “Hết moi đời sé khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48): “Lòng sùng 
kính của Hội Thánh đối với Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc thuộc 
vé chính bán chất của phụng tự Kitô giáo””??. Đức Trinh Nữ diễm 
phúc “đáng được Hội Thánh tôn vinh bằng một phụng tự đặc biệt. 
Thật vậy, từ những thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ diễm phúc đã 
được tôn kính dưới tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa”, và các tín hữu đã 
khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ trong mọi cơn gian 
nan khốn khó... Phụng tự đó, tuy là độc nhất vô nhị, nhưng tự bản 
chất vẫn khác biệt với phụng tự tôn thờ được dâng lên Ngôi Lời 
nhập thể, cũng như dâng lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, và 
phụng tự tôn kính Đức Maria chủ yếu là cổ võ phụng tự tôn thờ 
Chúa Ba Ngôi”””:; sự tôn kính đó được diễn tả trong các lễ phụng 
vụ dành cho Mẹ Thiên Chúa“ và trong các kinh nguyện kính Đức 
Maria, như kinh Mân Côi, “bản tóm lược toàn bó Tin Mừng””?. 


III. ĐỨC MARIA - HÌNH ÁNH CÁNH CHUNG CỦA HỘI THÁNH 
MARIA - ICON ESCHATOLOGICA ECCLESIAE 


972. Sau khi đã trinh bày về Hội Thánh, về nguồn gốc, sứ vu và 
đích điểm của Hội Thánh, chúng ta không thé kết luận bằng cách 


5" CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 60: AAS 57 (1965) 62. 

533 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 62: AAS 57 (1965) 63. 

5? ĐGH Phaoló VI, Tông huấn Marialis cultus 56: AAS 66 (1974) 162. 

5? CĐ Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 66: AAS 57 (1965) 65. 

9! X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 103: AAS 56 (1964) 125. 
?? DGH Phaoló VI, Tông huấn Marialis cultus, 42: AAS 66 (1974) 152-153. 


2008 


1545 


308 


1172 


2678 


773 


829 


2853 


306 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nào tốt hơn là hướng nhìn về Đức Maria, để noi Me, chúng ta 
chiêm ngắm Hội Thánh là gì trong mầu nhiệm của mình, trong 
“cuộc lữ hành đức tin” của mình, và Hội Thánh sẽ là gì trong quê 
hương tương lai, khi kết thúc cuộc hành trình của mình, ở đó, “để 
làm vinh danh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và không thể phân chia”, 
“trong sự hiệp thông của tất cả các Thánh””®, có một người đang 
mong đợi Hội Thánh, người mà Hội Thánh tôn kính với tư cách là 
Mẹ của Chúa mình và là Mẹ riêng của mình. 
“Cũng như ở trên trời, nơi Mẹ đã được vinh quang cá xác cả hôn, 
Mẹ Chúa Giêsu là hình ảnh và là khởi đầu của Hội Thánh sẽ 
được hoàn thành ở đời sau như thế nào, thì cũng vậy, nơi trần 
thế, cho đến khi ngày của Chúa đến, Mẹ sáng chói như dấu chỉ 
của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi cho dân lữ hành của 
Thiên Chúa”, 


TÓM LƯỢC 


973. Duc Maria, khi nói lời “Xin váng" trong ngày Truyén tin và 
nhu váy bày tỏ sự đông thuận của minh đối uới máu nhiệm Nhập 
Thể, đã cộng tác vào toàn bộ công trình Con của Me phải hoàn 
thành. Chính ngài là Mẹ ở bát cứ nơi nào Con của Me là Đấng 
Cứu Độ, và là Đầu của Nhiệm Thé. 


974. Đúc Trinh Nữ Maria rốt thánh, sau khi hoàn tất cuộc đời 
trân thế của minh, được dua cả xác cá hôn lên hưởng vinh quang 
thiên quốc, nơi Me tham du vào vinh quang của cuộc Phục Sinh 
của Con minh, thể hiện trước sự phục sinh của tất cá các chi thé 
của Thân Thể Người. 


975. “Chúng tôi tin Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, bà Euà mới, Me 
Hội Thánh, giờ đây ở trên trời, uẫn tiếp tục nhiệm vu làm mẹ đối 
vói các chi thể của Đúc Kitô”. 


#3 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 69: AAS 57 (1965) 66-67. 
?* CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 68: AAS 57 (1965) 66. 
#5 DGH Phaoló VI, Sollemnis Professio fidei, 15: AAS 60 (1968) 439. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 307 


Mục 10 
“Tôi tin phép tha tội” 


Articulus 10 
"Credo remissionem peccatorum" 


976. Tín biểu các Tông Đồ kết hợp đức tin vé ơn tha tội không 
những với đức tin vào Chúa Thánh Thần mà còn với đức tin về Hội 
Thánh và về sự hiệp thông của các Thánh. Chúa Kitô phục sinh, 
khi ban Chúa Thánh Thân cho các Tông Đồ của Người, Người ban 
cho họ quyển năng thần linh riêng của Người để tha tội: “Anh em 
hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy 
được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22- 
23). 
(Phần Thứ Hai của Sách Giáo Lý này sẽ trinh bày rõ ràng về ơn 
tha tội qua bí tích Rửa Tội, bí tích Giải Tội và các bí tích khác, 
nhất là bí tích Thánh Thể. Vì vậy, ở đây, chúng ta chỉ nói cách 
vắn tắt đến một số yếu tố căn bản.) 


L CÓ MỘT PHÉP RỬA ĐỀ THA TÓI 
UNUM BAPTISMA IN REMISSIONEM PECCATORUM 


977. Chúa chúng ta đã gắn liền ơn tha tội với đức tin và bí tích 
Rửa Tội: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin 
Mừng cho moi loài thu tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa, sẽ được cứu 
độ” (Mc 16,15-16). Bí tích Rửa Tội là bí tích đầu tiên và chính yếu 
để tha tội, bởi vì bí tích này kết hợp chúng ta với Đức Kitô đã chết 
vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại vì sự công chính hoá của chúng 
ta? 5. để “chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4). 


978. “Khi lần đầu chúng ta tuyên xưng đức tin và được tẩy sạch 
nhờ Phép Rửa thánh thiêng, thì ơn tha thứ được ban cho chúng ta 
một cách hết sức dư dật, đến nỗi không còn tội lỗi nào phải tẩy 
xóa, dù là tội tổ tông hay những tội riêng do thiếu sót hoặc do lỗi 
phạm, không còn phải chịu hinh phat nào để đền tội. Tuy nhiên, 
không ai được giải thoát khỏi mọi yếu đuối của bản tính nhờ ân 
süng của bí tích Rửa Tội: nhung đúng hơn, chúng ta vẫn phải chiến 
đấu chống lại những quấy nhiễu của dục vọng, nó không ngừng xúi 


giục chúng ta phạm tội”””. 


56 X. Rm 4,25. 
37 Catechismus Romanus, 1,11, 3: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 123. 


1263 


1264 


1446 


1422-1484 


1444 


553 


1463 


605 


308 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


979. Trong cuộc chiến chống việc hướng chiều về su dữ này, ai là 
người có đủ nghị lực và cảnh giác để tránh được mọi vết thương 
của tội lỗi? “Vì vậy, bởi vì trong Hội Thánh cần phải có quyền tha 
tội theo một thể thức khác với bí tích Rửa Tội, nên chìa khoá Nước 
Trời đã được ký thác cho Hội Thánh, nhờ đó tội của mọi hối nhân 
có thể được tha thứ, cho dù họ có phạm tội mãi đến ngày cuối cùng 
của cuộc doi? ^. 


980. Nhờ Bí tích Thống Hối, người đã được rửa tội có thể được giao 
hoà với Thiên Chúa và với Hội Thánh: 
“Các Giáo phụ có lý khi gọi bí tích Thống Hối là “một Phép Rửa 
cực nhoc??, Bí tích Thống Hối này là cần thiết cho những người 
sa ngã sau khi chịu Phép Rửa, để được cứu độ, như Phép Rửa là 
cần thiết cho những người chưa được tái sinh”””?, 


II. QUYỀN CHÌA KHOÁ 
POTESTAS CLAVIUM 


981. Đức Kitô, sau cuộc Phục Sinh của Người, dá sai các Tông Đồ 
Người đi “nhân danh Người, mà rao giảng cho muôn dân... kêu gọi 
họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24,47). Các Tông Đồ và những 
vị kế nhiệm các ngài chu toàn “chức vu giao hoà” (2 Cr 5,18) không 
những bằng việc loan báo cho người ta ơn tha thứ của Thiên Chúa, 
mà Đức Kitô đã có công đạt được cho chúng ta, và bằng việc kêu 
gọi người ta hối cải và tin, mà còn bằng việc truyền thông cho họ 
ơn tha thứ tội lỗi nhờ bí tích Rửa Tội, và bằng việc giao hoà họ với 
Thiên Chúa và với Hội Thánh nhờ quyển chìa khoá các ngài đã 
lãnh nhận từ Đức Kitô: 
“Hội Thánh đã lãnh nhận chìa khóa Nước Trời, để trong Hội 
Thánh nhờ Máu Đức Kitô và tác động của Chúa Thánh Thân, 
việc tha thứ tội lỗi được thể hiện. Trong Hội Thánh, linh hồn đã 
chết do tội lỗi được hồi sinh để được cùng sống với Đức Kitô, nhờ 
ân sủng của Người mà chúng ta được cứu độ”””, 
982. Không có tội nào, dù nặng nề đến mấy, mà Hội Thánh không 
thể tha thứ. “Không người nào, dù gian ác và xấu xa đến đâu, lại 
không thể hy vọng chắc chắn mình được tha thứ, miễn là người đó 
thật sự thống hối về các lầm lạc của mình”””?. Đức Kitô, Đấng đã 
chết cho tất cả mọi người, muốn rằng: các cửa của sự tha thứ trong 


548 Catechismus Romanus, 1, 11, 4: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 123. 

5? X. Thánh Grégórió Nazianzênô, Oratio 39, 17: SC 358, 188 (PG 36, 356). 

550 Cp Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 2: DS 1672. 

55! Thánh Augustinó, Sermo 214, 11: ed. P. Verbraken: Revue Bénédictine 72 (1962) 21 (PL 
38, 1071-1072). 

5? Catechismus Romanus, 1,11, 5: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 124. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 309 


Hội Thánh của Người luôn rộng mở cho bất cứ ai bỏ tội lỗi trở 
và?52. 
983. Việc dạy giáo lý phải cố gắng khơi dậy và nuôi dưỡng nơi các 
tín hữu niềm tin về sự cao cả khôn sánh của hồng ân mà Chúa 
phục sinh đã làm cho Hội Thánh của Người: đó là sứ vu và quyền 
năng tha thứ thật sự các tội lỗi, nhờ thừa tác vụ của các Tông Đồ 
và của những vị kế nhiệm các ngài: 
“Chúa muốn các môn đệ của Người có một quyền năng lớn lao: 
Người muốn các tôi tớ thấp hèn của Người nhân danh Người mà 
thực hiện tất cả những gì Người đã làm khi còn tại thế”””t. 
*[Các tư tế] đã lãnh nhận quyền năng mà Thiên Chúa đã không 
ban cho các Thiên thần hoặc các Tổng lãnh Thiên thân... Bất cứ 
điều gì các tư tế làm nơi đất thấp, thì trên trời cao, Thiên Chúa 
đều phê chuẩn”””?, 
“Nếu trong Hội Thánh không có ơn tha tội, thì không có một hy 
vọng nào: nếu trong Hội Thánh không có ơn tha tội, thì không 
có hy vọng nào về đời sống tương lai và sự giải thoát vĩnh cửu. 
Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Hội 
Thánh của Ngài hồng ân này”. 


TÓM LƯỢC 


984. Tín biểu két hop sự “tha tội” uới lời Tuyên xưng đúc tin vé 
Chúa Thánh Thân. Quả thật, Đúc Kitô phục sinh đã ky thác cho 
các Tông Đồ quyền tha tội, khi Người ban Chúa Thánh Thân cho 
các ngài. 

985. Bí tích Rita Tội là bí tích đầu tiên và chính yếu dé tha tội: bí 
tích này két hợp chúng ta vói Đúc Kitô, Đấng đã chết và sống lại, 
và ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. 


986. Do ý muốn của Đúc Kitô, Hội Thánh có quyền tha tội cho 
những người đã duoc rửa tội; Hội Thánh thuc thi quyền này, một 
cách thông thường, qua các Giám muc và các linh muc trong bí 
tích Thóng Hói. 


55 X. Mt 1821-22. 

54 Thánh Ambrósió, De Paenitentia 1, 8, 34: CSEL 73, 135-136 (PL 16, 476-477). 

555 Thánh Gioan Kim Khẩu, De sacerdotio 3, 5: SC 272, 148 (PG 48, 643). 

556 Thánh Augustinó, Sermo 213, 8, 8: ed. G. Morin, Sancti Augustini sermones post Maurinos 
reperti (Guelferbytanus 1, 9) (Romae 1930) 448 (PL 38, 1064). 


1442 


1465 


655 


648 


364 


310 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


987. "Trong viéc tha tói, cá các tu té, cá các bí tích déu là nhüng 
dung cu, qua đó Chúa Kitô, là Tác giá và là Dáng ban phát ơn cứu 
độ, thuc hiện viéc tha tội và sự công chính trong chúng ta”. 


Mục 11 


“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” 


Articulus 11 
"Credo carnis resurrectionem" 


988. Tín biểu của Kitô giáo — là Bán tuyên xưng đức tin của chúng 
ta vào Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 
và vào hành động tạo dựng, cứu độ và thánh hoá của Ngài — được 
kết thúc với lời tuyên xưng về sự sống lại của những người chết, 
vào lúc cùng tận thời gian, và về sự sống vĩnh cửu. 


989. Chúng ta tin một cách chắc chắn và hy vọng một cách chính 
xác rằng: cũng như Đức Kitô đã thật sự sống lại từ cõi chết và 
sống muôn đời, thì cũng vậy, những người công chính sau cái chết 
của mình sẽ sống muôn đời với Đức Kitô phục sinh, Đấng sẽ làm 
cho họ sống lại vào ngày sau hết””Š. Sự sống lại của chúng ta, cũng 
như sự sống lại của Người, sẽ là công trình của Ba Ngôi Chí 
Thánh: 
“Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm 
cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Chúa 
Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thân Khí của Ngài đang 
ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự 
sống mới” (Rm 8,11)? 


990. Từ “thân xác” được dùng ở đây để chỉ con người trong thân phận 
yếu đuối và phải chết của nó”°?. “Xác sống lại” có nghĩa là sau khi chết, 
không những linh hồn bất tử được có sự sống, mà cả “thân xác phải chết” 
(Rm 8,11) của chúng ta cũng sẽ được đảm nhận lại sự sống. 


57 Catechismus Romanus, 1, 11, 6: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 124- 
125. 

55 X, Ga 6,39-40. 

559 X. 1 Tx 4,14; 1 Cr 6,14; 2 Cr 4,14; Pl 3,10-11. 

50 X, St 6,3; Tv 56,5; Is 40,6. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 311 


991. Tin sự sống lại của những người chết là một yếu tố cán bản 638 
của đức tin Kitô giáo ngay từ hồi đầu. “Niềm tin của các Kitô hữu, 
sự sống lại của những người chết. Chúng tôi tin điều đó”””: 

“Sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết 

sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không 

sống lại! Mà nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng 

của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống 

rỗng... Nhưng không phải thé! Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, 

mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1 Cr 15,12-14.20). 


I. SỰ PHỤC SINH CỦA ĐỨC KITÓ VÀ CỦA CHÚNG TA 
RESURRECTIO CHRISTI ET NOSTRA 


Mac khái tiém tién vé su Phuc Sinh 


992. Việc kẻ chết sóng lai đã được Thiên Chúa mac khái dán dán 
cho dân Ngài. Niềm hy vong vào sự sóng lại vé thân xác của 
những người chết đã phổ biến như một hệ luận nội tại của đức tin 
vào Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng toàn bộ con người, cả hồn cả 297 
xác. Đấng tạo dựng trời đất cũng là Đấng trung tín giữ Giao Ước 
của Ngài với tổ phụ Abraham và dòng dõi ông. Chính trong hai 
viễn tượng [tạo dựng và giao ước] này, niềm tin vào sự phục sinh 
bắt đầu được biểu lộ. Trong những cơn thử thách của mình, các vị 
Tử Đạo nhà Macabêô đã tuyên xưng: 
“Bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Ngài sẽ 
cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời” (2 Mcb 7,9). 
“Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa 
mà hy vọng sẽ được Ngài cho sống lại” (2 Meb 7,14)”. 


993. Những người Pharisêu”” và nhiều người đương thời với 575 


Chúa””' đã mong đợi sự phục sinh. Chúa Giêsu đã giảng dạy điều 
đó một cách xác quyết. Với những người Sađucêô phủ nhận sự phục 
sinh, Người trả lời: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và 
quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?” (Mc 12,24). Đức tin 
về sự phục sinh dựa trên đức tin vào Thiên Chúa, Đấng “không 
phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống” (Mc 12,27). 205 


994. Hơn nữa: Chúa Giêsu kết hợp đức tin về sự phục sinh với 
Ngôi Vi riêng của Người: “Chính Thầy là sự Sống lai và là sự 
Đống” (Ga 11,25). Chính Chúa Giêsu sẽ làm cho sống lại trong 


2ó Tertullianó, De resurrectione mortuorum 1, 1: CCL 2, 921 (PL 2, 841). 
5€ X. 2 Mcb 7,29; Pn 12,1-13. 

56 X, Cv 23,6. 

56 X. Ga 11,24. 


646 


652 


860 


655 


643 


366 


312 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


: 565 
j5 


ngày sau hết những ai đã tin vào Người”” và những ai đã ăn Thịt 
: 566 


và uống Máu Nguói^". Ngay bây giờ, Người đã đưa ra một dấu chi 
và một bảo chứng khi trả lai sự sống cho một số người đã chết””, 
như vậy Người loan báo sự phục sinh riêng của Người tuy sự phục 
sinh của Người thuộc một trật tự khác. Người nói về biến cố độc 
nhất này như dấu chỉ Jóna?9, như dấu chỉ Đền Thờ””: Người loan 
báo sự phuc sinh của Người ngày thứ ba sau khi Người bị giết””9. 


995. Làm chứng nhân cho Đức Kitô là “làm chứng nhân về sự phục 
sinh của Người” (Cv 1,22)"”, là đã ăn, đã uống “với Người sau khi 
Người từ trong kẻ chết sống lại” (Cv 10,41). Niềm hy vọng Kitô 
giáo về sự phục sinh được ghi dấu cách tuyệt đối bằng những cuộc 
gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Chúng ta sẽ phục sinh như Người, với 
Người và nhờ Người. 

996. Ngay từ đầu, đức tin Kitô giáo về sự phục sinh đã gặp những 
phản ứng không hiểu và chống đối””. “Trong đức tin Kitô giáo, 
không có việc nào bị chống đối cách manh mẽ, dai dáng, quyết liệt 
và hăng hái cho bằng vấn đề thân xác sống lại”””. Thông thường, 
người ta chấp nhận là sự sống của nhân vị, sau khi chết, được tiếp 
tục một cách thiêng liêng. Nhưng làm sao tin được rằng thân xác 
hiển nhiên là phải chết này lại có thể phục sinh vào đời sống vĩnh 
cửu? 


Người chết sẽ phục sinh thế nào? 


997. “Phục sinh” là gì? Khi chết, linh hồn và thân xác bị tách biệt, 
thân xác con người bị hư hoại trong khi linh hồn của nó đến gặp 
Thiên Chúa, mà vẫn mong đợi được kết hợp lại với thân xác được 
tôn vinh của mình. Thiên Chúa, bằng sự toàn năng của Ngài, sẽ 
vĩnh viễn trả lại sự sống bất hoại cho thân xác chúng ta, kết hợp 
thân xác đó với linh hồn chúng ta, bằng sức mạnh của cuộc phục 
sinh của Chúa Giêsu. 


565 X. Ga 5,24-25; 6,40. 

966 X Ga 6,54. 

967 X. Mc 521-43; Le 7,11-17; Ga 11. 

568 X, Mt 12,39. 

96 X. Ga 2,19-22. 

5 X. Mc 10,34. 

71 X. Cv 433. 

52? X. Cv 17,32; 1 Cr 15,12-13. 

55 Thánh Augustinô, Enarratio in Psalmum 88, 2, 5: CCL 39, 1237 (PL 37, 1134). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 313 


998. A¿ sẽ phục sinh? Tất cả mọi người đã chết đều sẽ phục sinh: 
“Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều 
dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,29)”. 


999. Phục sinh thế nào? Đức Kitô đã phục sinh với thân xác riêng 
của Người: “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà!” 
(Le 24,39); nhưng Người không trở lại với đời sống trần thế. Cũng 
vậy, trong Người, “tất cả mọi người sẽ sống lại với thân xác riêng 
của mình, thân xác hiện giờ họ đang mang”””, nhưng thân xác này 
“sẽ được biến đổi thành thân xác của su vinh quang", thành 
“thân thể có thần khí” (1 Cr 15,44): 
“Nhưng có người sẽ nói: Kẻ chết sống lại thế nào? Họ lấy thân 
thể nào mà trở về? Đồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết 
mới được sóng; cái ngươi gieo không phải là hinh thé sẽ mọc lên, 
nhưng là một hạt trơ trụi... Gieo xuống thì hư nát, mà sống lại 
thì bất diệt; .. những kẻ chết sé sống lại mà không còn hư nát... 
Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái 
thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử” (1 Cr 15,35-37.42.52- 
B3). 


1000. Sự “phục sinh thế nào” đó, vượt quá trí tưởng tượng và sự 
hiểu biết của chúng ta; điều đó chỉ có thể đạt tới bằng đức tin. 
Nhưng việc chúng ta tham dự vào bí tích Thánh Thể đã cho chúng 
ta được nếm trước sự biến hình của thân xác chúng ta nhờ Đức 
Kitô: 
“Cũng như bánh là hoa mầu ruộng đất, sau khi nhận được lời 
khẩn cầu Thiên Chúa, không còn là bánh thường nữa, nhung là 
Thánh Thể với hai thực tại trần thế và thiên quốc: cũng vậy, 
thân xác chúng ta khi đón nhận Thánh Thể thì không còn bị hư 
hoại, nhưng đã mang niềm hy vong phục sinh”, 


1001. Khi nào phục sinh? Một cách vĩnh viễn, “trong ngày sau hết” 
(Ga 6,39-40.44.54; 11,24); “ngày tận thế””?, Quả vậy, sự phục sinh 
của những người chết được gắn liền với cuộc Quang lâm của Đức 
Kitô: 
“Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng Tổng lãnh Thiên thần và 
tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời 
ngự xuống, và những người chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước 
tiên” (1 Tx 4,16). 


7 X. Bn 12,2. 

55 CD Latêranô IV, Cap. 1, De fide catholica: DS 801. 

36 X. P1 3,21. 

57 Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 18, 5: SC 100, 610-612 (PG 7,1028-1029). 
7 CB Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 54. 


1038 


640 


645 


647 


1405 


1038 
673 


655 


1227 
2796 


364 
1397 


314 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Phục sinh với Đức Kitô 


1002. Nếu thật sự là, Đức Kitô sẽ cho chúng ta phục sinh trong 
“ngày sau hết”, thì cũng thật sự là, một cách nào đó, chúng ta đã 
phục sinh với Đức Kitô rồi. Thật vậy, nhờ Chúa Thánh Thân, đời 
sống Kitô hữu, ngay nơi trần thế, đã là sự tham dự vào cái Chết và 
sự Sống lại của Đức Kitô: 
“Anh em dá cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu Phép Rửa, 
lại cùng được sống lại với Người, vi tin vào quyển năng của 
Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người sống lại từ cõi chết... Anh 
em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những 
gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên 
Chúa” (Cl 2,12; 3,1). 


1003. Được liên kết với Đức Kitô nhờ bí tích Rửa Tội, các tín hữu 
thật sự đã tham dự vào sự sống thiên quốc của Đức Kitô phục 
sinh??, nhung sự sống này còn “tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên 
Chúa” (C1 3,3). Chính Thiên Chúa đã cho chúng ta được “cùng sống 
lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời” (Ep 2,6). Được 
nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, 
chúng ta đã thuộc về Thân Thể của Người. Khi chúng ta được phục 
sinh vào ngày sau hết, “lúc đó”, chúng ta sẽ xuất hiện “với Người 
và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,4). 


1004. Trong khi mong đợi ngày đó, thân xác và linh hồn của tín 
hữu đã được tham dự vào phẩm giá được hiện hữu “trong Đức 
Kitô”; vì vậy, phải tôn trọng thân xác của mình, và cả thân xác 
của người khác, nhất là khi thân xác đó phải chịu đau đớn: 
“Thân xác .. phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác; Thiên 
Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại; chính Ngài cũng sẽ dùng 
quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em 
chẳng biết rằng thân xác anh em là phán thân thể của Đức Kitô 
sao? .. Anh em đâu còn thuộc về mình nữa... Vậy anh em hãy tôn 
vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1 Cr 6,13-15.19-20). 


II. CHẾT TRONG ĐỨC KITÓ GIÊSU 

IN CHRISTO IESU MORI 
1005. Dé được phuc sinh với Đức Kitô, chúng ta phải chết với Đức 
Kitô, phải “ha bỏ thân xác để được ở bên Chúa” (2 Cr 5,8). Khi ra 
đi”, nghĩa là chết, linh hồn bị tách biệt khỏi thân xác. Linh hồn 


57 X. PI 3,20. 
580 X. Pl 1,23. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 315 


sẽ lại kết hợp với thân xác của mình trong ngày kẻ chết sống 
lãi 


Sự chết 


1006. “Đối diện với sự chết, bí ẩn về thân phận con người lên đến 
mức cao nhất””??. Theo một nghĩa nào đó, sự chết phán xác là điều 
tự nhiên, nhưng đối với đức tin, thật ra, sự chết là “lương bổng mà 
tội lỗi trả cho người ta” (Rm 6,23)”. Và đối với những người chết 
trong ân süng Đức Kitô, sự chết là tham dự vào cái Chết của Chúa, 
để họ cũng có thể tham dự vào sự Phục sinh của Người”. 
1007. Sự chết là bết thúc cuộc đời trần thế. Cuộc đời chúng ta được 
đo bằng thời gian, trong quãng thời gian đó, chúng ta thay đổi, 
chúng ta già đi, và cũng như đối với mọi sinh vật trên trái đất, sự 
chết xuất hiện như một kết thúc bình thường của cuộc đời. Khía 
cạnh này của sự chết mang lại sự khẩn trương cho cuộc đời chúng 
ta: Nhắc đến việc phải chết giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ 
có một thời gian giới hạn để thực hiện cuộc đời chúng ta: 

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên 

mình. Đừng chờ... bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả 

lại cho Thiên Chúa hơi thở Ngài đã ban cho mình” (Gv 12, 1.7). 


1008. Sự chết là hậu quả của tôi lỗi. Là người giải thích xác thuc 
những kháng định của Thánh Kinh?” và Thánh Truyền, Huấn 
quyền của Hội Thánh dạy rằng cái chết đã đi vào trần gian vì tội 
lỗi của con người””5. Mặc dù con người có bản tính là phải chết, 
nhưng Thiên Chúa đã định cho con người không phải chết. Vì vậy 
sự chết đi ngược lại với những kế hoạch của Thiên Chúa Tạo Hoá, 
và nó đã đi vào trần gian với tính cách là hậu quả của tội lỗi”. 
“Sự chết... về phần xác, mà lẽ ra con người đã thoát khỏi nếu đã 
không phạm tôi”, cũng là “thù địch... cuối cùng” (1 Cr 15,26) mà 
con người phải chiến thắng. 


1009. Sự chết được Đúc Kitô biến đổi. Chúa Giêsu, Con Thiên 
Chúa, cũng đã chịu chết vì chết là đặc điểm của thân phận nhân 
loại. Nhưng chính Người, tuy run sợ khi đối diện với sự chết”, đã 


5: X. DGH Phaolô VI, Sollemnis Professio fidei, 28: AAS 60 (1968) 444. 

59 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 18: AAS 58 (1966) 1038. 
583 X, St 2,17. 

55! X. Rm 6,3-9; PI 3,10-11. 

585 X, St 2,17; 3,3.19; Kn 1,13; Rm 5,12; 6,23. 

586 X. CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 1: DS 1511. 
5! X. Kn 223-24. 

555 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 18: AAS 58 (1966) 1038. 
59 X. Mc 14,33-34; Dt 5,7-8. 


624 
650 


164, 1500 


401 


376 


612 


1681-1690 


1220 


1025 


316 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


đảm nhận nó trong một hành vi suy phuc thánh ý Cha Người cách 
trọn ven và tự nguyện. Sự vâng phục của Chúa Giêsu đã biến đổi 
lời chúc dữ của sự chết thành lời chúc lành””. 


Ý nghĩa của sự chết theo Kitô giáo 


1010. Nhờ Đức Kitô, sự chết theo Kitô giáo có một ý nghĩa tích 
cực. “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (PI 1,21). 
“Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết [với Người], ta sẽ cùng 
sống [với Người]” (2 Tm 2,11). Sự mới mẻ chủ yếu của cái chết theo 
Kitô giáo là điều này: nhờ Phép Rửa, Kitô hữu đã “chết với Đức 
Kitô” một cách bí tích, để sống một đời sống mới; nếu chúng ta 
chết trong ân sủng của Đức Kitô, sự chết thể lý sẽ hoàn tất việc 
“chết với Đức Kitô” đó, và như vậy nó hoàn thành việc tháp nhập 
chúng ta vào Người trong hành vi cứu chuộc của Người: 
“Tôi thà chết trong Đức Kitô Giêsu, hơn là cai trị toàn cõi trái 
đất. Tôi tìm kiếm Người, Đấng đã chết cho chúng ta; tôi khao 
khát Người, Đấng đã phục sinh vì chúng ta. Giờ tôi được sinh ra 
đã đến gần... Anh em hãy để tôi nhận lãnh ánh sáng tinh 
tuyển; khi tôi tới được đó, tôi sẽ là một con người”””!, 


1011. Trong sự chết Thiên Chúa kêu gọi con người đến với Ngài. 
Vì vậy, đối với cái chết, Kitô hữu có thể mong ước giống như thánh 
Phaolô: “Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô” (PI 1,23); 
và họ có thể biến đổi cái chết riêng của mình thành một hành vi 
vâng phục và yêu mến đối với Chúa Cha theo gương Đức Kitô””: 
“Tình yêu của tôi đã bị đóng dinh vào thập giá; .. Một mạch nước 
đang sống và đang nói ở trong tôi, nói với tôi tự bên trong rằng: 
“Hãy đến với Chúa Cha”??? 


“Con nóng lòng được nhìn thấy Chúa, nén con muốn chét”. 
“Tôi không chết, tôi đang bước vào cõi sóng". 

1012. Cái nhìn của Kitô giáo về sự chết””? được diễn tả một cách rõ 
ràng trong phụng vụ của Hội Thánh: 


59 X. Rm 5,19-21. 

?? Thánh Ignatiô Antiôchia, Epistula ad Romanos, 6, 1-2: SC 10bis 114 (Funk 1, 258-260). 

52 X. Lc 23,26. 

55 Thánh Ignatiô Antiôchia, Epistula ad Romanos, 7,2: SC 10bis 116 (Funk 1, 260). 

5* Thánh Têrêsa Giésu, Poesía 7: Biblioteca Mística Carmelitana, v.6 (Burgos 1919) 86. 

95 Thánh Térésa Hài đồng Giêsu, Lettre (9-6-1897): Correspondance Générale, v. 2 (Paris 
1973) 1015. 

$6 X. 1 Tx 4,13-14. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 317 


“Lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không 
mất đi; và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì 
lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời”. 


1013. Sự chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế của con người, là 
kết thúc thời gian của ân sủng và của lòng thương xót mà Thiên 
Chúa ban cho con người để họ thực hiện cuộc đời trần thế của 
mình theo kế hoạch của Thiên Chúa và để họ quyết định số phận 
tối hậu của mình. “Sau khi kết thúc dòng đời duy nhất là cuộc đời 
trần thế của chúng ta”, chúng ta sẽ không trở lại với những cuộc 
đời trần thế khác. “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau 
đó chịu phán xét” (Dt 9,27) Không có việc “đầu thai” 
(“reincarnatio”) sau khi chết. 


1014. Hội Thánh khuyên chúng ta hãy chuẩn bị cho giờ chết của 
chúng ta (“Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi chết đột ngột và bất 
ngờ”: Kinh Cầu Các Thánh cũ), hãy khấn xin Mẹ Thiên Chúa 
chuyển câu cho chúng ta “trong giờ lâm tử” (kinh Kính Mừng) và 
hãy phó thác cho thánh Giuse là bổn mạng của ơn chết lành: 
“Trong mọi hành động và suy nghĩ, con phải xử sự như con sắp 
chết tức thì. Nếu con có lương tâm tốt lành, con sẽ không quá sợ 
sự chết. Xa lánh tội lỗi thì tốt hơn là trốn tránh sự chết. Nếu 
hôm nay con không sẵn sàng, thì làm sao ngày mai con sẵn sàng 
được?” 
“Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì chị chết thể xác, không người nào 
sống mà có thể thoát được chị. Khốn cho những ai chết trong 
những tội trọng; phúc cho những ai, mà chị gặp, đang ở trong 
thánh ý Chúa, bởi vì cái chết thứ hai sẽ không làm gì hại cho 
họ”. 


TÓM LƯỢC 


1015. “Thân xác là then chốt của on cứu dó"?'. Chúng ta tin vào 
Thiên Chúa, Đống tạo dựng thân xác. Chúng ta tin vào Ngôi Lời 
đã trở nên xác phàm để cứu chuộc thân xác. Chúng ta tin “xác loài 
người ngày sau sóng lai", là tót đỉnh của công trình tạo dung và 
cứu chuóc thân xác. 


57 Kinh Tiền Tung I cầu cho các tín hữu đã qua đời: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 439. 

* CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 54. 

59 De imitatione Christi, 1, 23, 5-8: ed. T. Lupo (Città del Vaticano 1982) 70. 

$99 Thánh Phanxicó Assisi, Canticum Fratris Solis: Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis, 
ed. C. Esser (Grottaferrata 1978) 85-86. 

i Tertullianô, De resurrectione mortuorum, 8,2: CCL 2, 931 (PL 2, 852). 


2676-2677 


1523-1525 


318 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1016. Do su chết, linh hôn bi tách biệt khói thân xác, nhung khi 
phuc sinh, Thiên Chúa sẽ trả lai sự sóng bất hoại cho thân xác đã 
được biến đổi của chúng ta, Ngài lại két hợp nó vói linh hôn chúng 
ta. Cũng nhu Đúc Kitô đã phuc sinh và sống muôn đời, tất cá 
chúng ta sẽ sóng lại trong ngày sau hết. 


1017. “Chúng ta tin .. sự phuc sinh thật của thân xác này, mà giờ 
đây chúng ta dang mang" ^". Tuy nhiên, được gieo xuống mô là 
thân xác hư hoại, phục sinh là thân xác bát hogi”, “thân xác có 
thân bhí” (1 Cr 15,44). 


1018. Do hậu quả của tội tổ tông, con người phải chịu chết vé phán 
xác, “mà lé ra con người đã thoát khỏi nếu đã không phạm tội”. 


1019. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã tự nguyện chịu chết vi 
chúng ta trong sự suy phuc thánh ý Thiên Chúa, Cha của Người, 
một cách trọn ven và tự nguyện. Bằng cái chết của Người, Nguoi 
đã chiến tháng sự chết, và nhu váy mó ra cho tất cá mọi người khá 
năng được cứu độ. 


Mục 12 


“Tôi tin hằng sống vậy” 


Articulus 12 
"Credo vitam aeternam" 


1020. Kitô hữu nào kết hợp sự chết riêng của mình với sự chết của 
Chúa Giêsu, thì coi sự chết như việc đến với Chúa và đi vào sự 
sống muôn đời. Khi Hội Thánh, lần cuối cùng, đọc lời xá giải của 
Đức Kitô để tha thứ cho Kitô hữu hấp hối, xức dầu ban sức mạnh 
và trao Chúa Kitô là của ăn đàng như lương thực cho cuộc hành 
trình, Hội Thánh diu dàng trấn an người ấy: 
“Hỡi linh hồn Kitô hữu, hãy ra đi khỏi trần gian này, nhân danh 
Chúa Cha toàn năng, Đấng đã tạo dựng nên con, nhân danh 
Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã chịu khổ 
hình vì con, nhân danh Chúa Thánh Thân, Đấng đã được tuôn 
đổ trên con; hôm nay xin cho con được bình an đến chỗ của con 
và nơi lưu ngụ của con bên Thiên Chúa trong thành thánh Sion, 


52 CD Lyon II, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris: DS 854. 
XI 15,42. 
5% CÐ Vaticanô II, Hiến ché mục vụ Gaudium et Spes, 18: AAS 58 (1966) 1038. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 319 


cùng với Đức thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, với thánh 
Giuse, với tất cả các Thiên thần và các Thánh của Thiên Chúa... 
Xin cho con được trở về cùng Đấng đã lấy bùn đất tạo dựng nên 
con. Khi con lìa bỏ đời này, xin thánh Maria, các Thiên thần và 
toàn thể các Thánh đón tiếp con... Xin cho con được nhìn thấy 
mặt giáp mặt Đấng Cứu Chuộc con và con được chiêm ngưỡng 
Thiên Chúa đến muôn đời”, 


I. PHÁN XÉT RIÊNG 
IUDICIUM PARTICULARE 


1021. Sự chết kết thúc đời sống con người, xét như quãng thời gian 
mở ngỏ để đón nhận hay khước từ ân sủng của Thiên Chúa được 
biểu lộ trong Đức Kitô”. Tân Ước nói về su phán xét chủ yếu 
trong viễn tượng một cuộc gặp gỡ sau cùng với Đức Kitô khi Người 
ngự đến lån thứ hai, nhưng cũng nhiều lần khẳng định sự thưởng 
phạt mỗi người ngay sau khi họ chết, tùy theo công việc và đức tin 
của ho. Du ngôn về người nghèo khó Lazaró?", và lời Đức Kitô 
trên thập giá nói với người trộm lành”, cũng như những bản văn 
khác trong Tân Ước”” nói đến số phận cuối cùng của linh hồn”, 
một số phận có thể khác nhau giữa người này với người khác. 


1022. Mỗi người, ngay sau khi chết, lãnh nhận trong linh hồn bất 
tử của mình sự trả công muôn đời cho mình trong một cuộc phán 
xét riêng, cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống họ với Đức Kitô để 
hoặc ho phải trái qua việc thanh luyện””, hoặc họ lập tức được vào 
hưởng vinh phúc trên trời?” hoặc họ lập tức bị luận phạt muôn 
đời” ”. 


$5 Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, Ordo commendationis morientium, 
146-147, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) 60-61. 

9 X. 2 Tm 1,9-10. 

9 X Le 16,22. 

$9 X. Lc 23,43. 

6 X, 2 Cr 5,8; P1 1,23; Dt 9,27; 12,23. 

610 X. Mt 16,26. 

9!! X. CD Lyon II, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris: DS 856; CD Florentinô, 
Decretum pro Graecis: DS 1304; CD Tridentinó, Sess. 25a, Decretum de purgatorio: DS 
1820. 

$2? X. CD Lyon II, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris: DS 857; DGH Gioan XXII, 
Tông sắc Ne super his: DS 991; DGH Bénédictó XII, Hiến ché Beneditus Deus: DS 1000- 
1001; CD Florentinó, Decretum pro Graecis: DS 1305. 

$3 X. CD Lyon II, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris: DS 858; DGH Bénédictó 
XII, Hién ché Benedictus Deus: DS 1002; CD Florentinó, Decretum pro Graecis: DS 1306. 


336, 2677 


1038 


679 


393 


1470 


954 


260, 326 
2734, 1718 


1011 


320 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


` A Xx' LÝ LZ ~ 1+ E A +3 a »614 
“Vào lúc đời xế bóng, ban sẽ bị xét xử vé tinh yéu"" ”. 


I. THIÊN ĐÀNG 
CAELUM 


1023. Những ai chết trong ân süng và tinh bằng hữu của Thiên 
Chúa, và những ai đã được thanh luyện trọn vẹn, thì được sống 
muôn đời với Đức Kitô. Muôn đời họ sẽ giống như Thiên Chúa, bởi 
vì họ thấy Ngài “như Ngài là" (1 Ga 3,2), “mặt giáp mặt” (1 Cr 
1819): 
“Bằng thẩm quyền tông đồ, chúng tôi định tín rằng: Theo sự an 
bài chung của Thiên Chúa, từ sau cuộc Thăng thiên của Đấng 
Cứu Độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, linh hồn của tất cả các 
Thánh .. và của mọi Kitô hữu đã chết sau khi lãnh nhận Phép 
Rửa thánh thiêng của Đức Kitô, nếu họ không có gì phải thanh 
luyện, sau khi họ chết, .. hoặc nếu lúc đó nơi họ đã hoặc sẽ có gì 
phải thanh luyện, mà đã thanh luyện xong sau khi chết .. thi 
ngay cả trước khi họ đảm nhận lại thân xác của mình và trước 
cuộc phán xét chung, các linh hồn này đã, đang và sẽ được ở 
trên trời, trên Nước Trời và trên Thiên Đàng cùng với Đức Kitô, 
được nhập đoàn các thánh Thiên thần, và sau cuộc khổ nạn và 
cái chết của Chúa Giêsu Kitô, các linh hồn này đã và đang được 
xem thấy bản tính thần linh bằng sự hưởng kiến trực tiếp và 
giáp mặt, không qua trung gian một thụ tạo nào"8!6. 


1024. Đời sóng trọn hảo này với Ba Ngôi Chí Thánh, việc hiệp 
thông sự sống với Ngài, với Đức Trinh Nữ Maria, với các Thiên 
thần và tất cả các Thánh, được gọi là “thiên đàng”. Thiên đàng là 
mục đích tối hậu và là sự hoàn thành các nguyện vọng sâu xa nhất 
của con người, là tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh viễn. 


1025. Sống trên thiên dàng là “ở với Đức Kitô”””, Những người 
được tuyển chọn sống “trong Người”, nhưng ở đó họ vẫn giữ, thậm 
chí họ tìm được, căn tính riêng của mình, danh xưng riêng của 
minh!?, 
“Quả vậy, su sống là được ở với Đức Kitô, bởi vì ở đâu có Đức 
Kitô, ở đó là Nước Troi"???, 


$^ Thánh Gioan Thánh Giá, Avisos y sentencias, 57: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 13 
(Burgos 1931) 238. 

65 X. Kh 224. 

5^ 5GH Bénédictó XII, Hiến ché Benedictus Deus: DS 1000; x. CD Vaticanô II, Hiến ché tín 
lý Lumen Gentium, 49: AAS 57 (1965) 54. 

617 X. Ga 14,3; PI 123; 1 Tx 4,17. 

618 X, Kh 2,17. 

612 Thánh Ambrósió, Expositio evangelii secumdum Lucam, 10, 121: CCL 14, 379 (PL 15, 1927). 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 321 


1026. Chúa Giêsu Kitô, nhờ su chết và sự sống lại của Người, đã 
“mở cửa” thiên đàng cho chúng ta. Sự sống của các Thánh cốt tại 
việc sở hữu sung mãn các hoa trái của ơn Cứu Chuộc mà Đức Kitô 
đã hoàn thành, Người là Đấng kết hợp vào vinh quang thiên quốc 
của Người những ai đã tin vào Người và đã trung thành với thánh 
ý Người. Thiên Đàng là cộng đồng vinh phúc của tất cả những 
người đã được tháp nhập trọn vẹn vào Đức Kitô. 


1027. Mầu nhiệm hiệp thông vinh phúc với Thiên Chúa và với tất 
cả những người ở trong Đức Kitô, vượt quá mọi hiểu biết và mọi 
trình bày. Thánh Kinh nói với chúng ta về mầu nhiệm này bằng 
các hình ảnh: sự sống, ánh sáng, sự bình an, tiệc cưới, rượu Nước 
Trời, nhà Cha, thành Giêrusalem thiên quốc, thiên đàng: “Điều 
mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ 
tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu 
Ngài” (1 Cr 2,9). 


1028. Thiên Chúa, vì sự siêu việt của Ngài, không ai có thể trông 
thấy Ngài như Ngài là, nếu chính Ngài không mở máu nhiệm của 
Ngài cho con người chiêm ngưỡng trực tiếp, và nếu chính Ngài 
không ban cho con người khả năng đó. Việc chiêm ngưỡng Thiên 
Chúa như vậy trong vinh quang thiên quốc của Ngài, được Hội 
Thánh goi là “sự hưởng kiến vinh phúc” (visio beatifica): 
“Bạn sẽ vinh quang và hạnh phúc biết bao vì được phép nhìn 
thấy Chúa, được hân hạnh hưởng niềm vui cứu độ và ánh sáng 
vĩnh cửu cùng với Chúa Kitô, Thiên Chúa của ban, .. ban sẽ 
hưởng niềm vui của sự bất tử cùng với những người công chính 
và các bạn hữu của Thiên Chúa trong Nước Trời”, 
1029. Trong vinh quang trên trời, các Thánh vẫn tiếp tục thi hành 
thánh ý của Thiên Chúa một cách hân hoan đối với những người 
khác và đối với toàn thể các thụ tạo. Các ngài đã hiển trị cùng với 
Đức Kitô; cùng với Người, các ngài “sẽ hiển trị đến muôn thuở 
muôn đời” (Kh 22,5)”. 


III. SỰ THANH LUYỆN CUỐI CUNG HOẶC LUYÉN NGUC 
FINALIS PURIFICATIO SEU PURGATORIUM 


1030. Những người chết trong án süng và tình thân nghĩa của 
Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ 
chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện 
sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cán thiết hầu tiến vào 
hưởng niềm vui thiên dàng. 


5° Thánh Cyprianô, Epistula 58, 10: CSEL 3/2, 665 (56, 10: PL 4, 367-368). 
$1 X, Mt 2521.23. 


793 


959, 1720 


1722 


163 


956 


668 


954, 1472 


956 


1371 


1479 


322 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1031. Hói Thánh goi su thanh luyén cuói cüng này cüa nhüng 

người được chon là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với 

hình phạt của những kẻ bị luận phạt. Hội Thánh công bố đạo lý 

đức tin liên quan đến luyện ngục, chủ yếu trong các Công đồng 

Florentinô?” và Triđentinô”°. Truyền thống của Hội Thánh, dua 

trên một số bản văn của Thánh Kinh”, nói đến lửa thanh luyện: 
“Đối với một số tội nhẹ, phải tin là trước phán xét chung có lửa 
thanh luyện, theo điều Đấng là Chân lý đã nói rằng nếu ai nói 
phạm đến Chúa Thánh Thân, người đó sé chẳng được tha cả đời 
này lẫn đời sau (Mt 12,32). Trong lời đó, chúng ta có thể hiểu là 
một số tội có thể được tha ở đời này, còn một số tội có thể được 
tha ở đời sau" 975. 


1032. Dao lj này cüng dua trén táp quán cáu nguyén cho nhüng 
người quá cố, điều này dà được Thánh Kinh nói đến: “Bởi đó ông 
Giuđa Maccabêô đã dâng hy lễ đền tội cho những người quá cố, để 
họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2 Mcb 12,46). Ngay những thời 
đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện 
cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể”, để một khi đã được 
thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội 
Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng các ân xá và làm các 
việc đền ta để cầu cho những người đã qua đời: 

“Vậy chúng ta hãy giúp đỡ họ và hãy nhớ đến họ. Nếu hy lễ của 

ông Job đã đền được tội cho các con ông”: tai sao ban lại hô 

nghi, là liệu những lễ tế chúng ta dâng lên để cầu cho người quá 

cố có đem đến cho họ một an ủi nào không? .. Chúng ta đừng 

ngần ngại giúp đỡ những người đã qua đời, và dâng lời câu 

nguyện cho ha 


IV. HÓA NGUC 
INFERNUS 


1033. Chúng ta không thé được kết hợp với Thiên Chúa, nếu chúng 
ta không tự nguyện yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta không thể yêu 
mến Ngài, nếu chúng ta phạm tội trọng chống lại Ngài, chống lại 
người lân cận của chúng ta hoặc chống lại chính chúng ta: “Kẻ 


52 X. CD Florentinó, Decretum pro Graecis: DS 1304. 

$3 X. CD Tridentinó, Sess. 25a, Decretum de purgatorio: DS 1820; Sess. 6a, Decretum de 
iustificatione, canon 30: DS 1580. 

5 Thí du: 1 Cr 3,15; 1 Pr 1,7. 

55 Thánh Grégórió Cá, Dialogi, 4, 41, 3: SC 265, 148 (4, 39; PL 77, 396). 

56 CĐ Lyon II, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris: DS 856. 

X.G 1,5. 

628 Thánh Gioan Kim Kháu, In epistulam I ad Corinthios homilia 41, 5: PG 61, 361. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 323 


không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em 
mình, ấy là kẻ sát nhân, và anh em biết: không kẻ sát nhân nào 
có sự sống đời đời ở lại trong nó” (1 Ga 3,15). Chúa chúng ta cảnh 
cáo rằng chúng ta sẽ bị tách biệt khỏi Người, nếu chúng ta bỏ qua 
không đáp ứng những nhu câu khẩn thiết của người nghèo và 
những người bé mon, là các anh em của Người””. Chết trong tội 
trọng mà chúng ta không thống hối và không đón nhận tình yêu 
thương xót của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta bị tách biệt khỏi 
Ngài đến muôn đời, vì sự chọn lựa tự do riêng của chúng ta. Tình 
trạng chính minh tự loại trừ minh cách vĩnh viễn nhu váy (*auto- 
exclusio") khỏi su hiệp thông với Thiên Chúa và với các Thánh, 
được gọi bằng từ “hoả ngục”. 


1034. Chúa Giêsu thường nói về lửa không hề tắt của “hoả 
ngục”??? dành cho những ai cho đến chết vẫn không tin và không 
chịu hối cải, ở đó cả linh hồn và thân xác có thé bi hu mát. 
Chúa Giêsu dùng những lời nghiêm khắc loan báo: “Con Người sẽ 
sai các Thiên thần của Người tập trung.. mọi kẻ làm điều gian ác, 
mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa” (Mt 
13,41-42), và chính Người sẽ công bố lời kết án: “Quân bị nguyễn 
rủa kia, đi di cho khuất mát Ta mà vào lửa đời đời!” (Mt 25,41). 


1035. Đạo lý của Hội Thánh khẳng định có hỏa ngục và tính vĩnh 
cửu của hoả ngục. Linh hồn của những kẻ chết trong tình trạng tội 
lỗi, ngay sau khi chết, sẽ xuống chịu hình phạt hoả ngục, chịu “lửa 
muôn dói"??. Hinh phạt chủ yếu của hoá ngục cốt tại việc muôn 
đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa, Đấng mà chỉ nơi Ngài con người 
mới có thể có sự sống và sự vinh phúc, là những mục đích của việc 
con người được tạo dựng, và là những điều con người hằng khát 
vọng. 


1036. Những khẳng định của Thánh Kinh và đạo lý của Hội Thánh 
về hỏa ngục là /ói kêu gọi lãnh trách nhiệm qua dó con người phải 
sử dụng sự tự do của mình liên quan đến số phận muôn đời của 
mình. Đồng thời là ?ời kêu goi khán thiết phải hối cải: “Hãy qua 
cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến 


5 X. Mt 25,31-46. 

%9 X. Mt 5.22.29; 13,42.50; Mc 9,43-48. 

69! X. Mt 10,28. 

$2 X. Symbolum Quicumque: DS 76; Synodus Constantinopolitana (năm 543), Anathematismi 
contra Origenem, 7: DS 409; Ibid., 9: DS 411; CD Latêranô IV, Cap.1, De fide catholica: 
DS 801; CD Lyon IL, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris: DS 858; DGH 
Bénédictó XII, Hiến ché Benedictus Deus: DS 1002; CD Florentinó, Decretum pro 
lacobitis: DS 1351; CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, canon 25: DS 1575; 
DGH Phaoló VI, Sollemnis Professio fidei, 12: AAS 60 (1968) 438. 


1861 


393 
633 


393 


1734 
1428 


162 
1014, 1821 


678-679 


998, 1001 


324 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


diệt vong, mà nhiều người lai di qua đó; còn cửa hẹp và đường chát 

thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14): 
“Vì chúng ta không biết ngày và giờ, nén theo lời Chúa day, 
chúng ta luôn phải tỉnh thức, để, khi dòng đời độc nhất của sự 
sống trần thế của chúng ta chấm dứt, chúng ta xứng đáng vào dự 
tiệc cưới với Người và được liệt kê vào số người được chúc phúc 
(x. Mt 25,31-46), kẻo cũng như những tôi tớ xấu xa và lười biếng 
(x. Mt 25,26) chúng ta được lệnh phải vào lửa muôn đời (x. Mt 
25,41), vào chốn tối tăm bên ngoài, nơi khóc lóc và nghiến 
răng”””. 


1037. Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục”; điều 
này đòi sự tự ý thù ghét Thiên Chúa (tội trọng) và cố chấp trong 
tình trạng đó đến cùng. Hội Thánh, trong phụng vụ Thánh Thể và 
trong kinh nguyện hằng ngày của các tín hữu, khẩn câu lòng 
thương xót của Thiên Chúa, Đấng không muốn “cho ai phải diệt 
vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 
3,9): 

“W váy, lay Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con 

là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa... Xin an bài cho 

đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con 

thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những 

người Chúa chọn”, 


V. PHÁN XÉT CUỐI CÙNG 
ULTIMUM IUDICIUM 


1038. Việc phục sinh của tất cả mọi người đã chết, “người lành và 
kẻ dữ” (Cv 24,1ð), đi trước cuộc Phán Xét cuối cùng. Đó sẽ là “giờ 
mọi kẻ ở trong mó sẽ nghe tiếng .. Con Người và sẽ ra khỏi đó: ai 
đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, 
thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,28-29). Lúc đó Đức Kitô sẽ đến 
“trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu... Các 
dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người; và Người sẽ tách 
biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê, Người sẽ cho 
chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái... Thế là họ ra đi để 
chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để 
hưởng sự sống muôn đời” (Mt 25,31.32.46). 


$83 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 54. 

$4 X. CB Arausicanó IL Conclusio: DS 397; CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de 
iustificatione, canon 17: DS 1567. 

$5 Kinh Nguyén Thánh Thé I, hodc Ló Quy Róma, 88: Sách Lé Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 450. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 325 


1039. Đối diện với Đức Kitô, Đấng là Chân lý, chân lý về mối 

tương quan của từng người với Thiên Chúa sẽ được biểu lộ một 

cách vĩnh viễn”°. Việc Phán Xét cuối cùng sẽ mac khái, đến tận 

những hậu quả cuối cùng của nó, điều thiện hảo mà mỗi người đã 

làm, hoặc đã bỏ không làm, trong suốt đời sống trần thế của họ: 
“Bất cứ điều gì những kẻ dữ làm, đều bị ghi lại, mà họ không 
biết, khi “Thiên Chúa ta ngự đến, Ngài không nín lặng (Tv 
50,3)... Rồi Ngài quay sang những kẻ ở bên trái và nói: Ta đã 
đặt những người nghèo khó bé mọn của Ta trên trần thế cho các 
ngươi. Ta như là Đầu, Ta đang ngự bên hữu Chúa Cha trên trời, 
nhưng các chi thể của Ta nơi trần thế phải đau khổ, túng thiếu. 
Nếu các ngươi cho các chi thể của Ta bất cứ cái gì, thì cái đó đã 
lên tới Đầu. Các ngươi phải biết rằng, Ta đã đặt những người 
nghèo khó bé mọn của Ta cho các ngươi khi còn ở trần thế, Ta 
đặt họ làm những người phục vụ các ngươi để đem các việc làm 
của các ngươi vào kho tàng của Ta. Và các ngươi đã chẳng đặt gì 
vào tay họ, vì vậy các ngươi chẳng gặp được gì ở nơi que 


1040. Cuóc Phán Xét cuói cüng sé dién ra khi Düc Kitó tró lai mót 
cách vinh quang. Chi có Chúa Cha mới biết ngày giờ; chỉ một mình 
Ngài quyết định việc Ngự đến của Đức Kitô. Lúc đó, qua Con của 
Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Cha sẽ công bố phán quyết chung 
thẩm của Ngài về toàn thể lịch sử. Chúng ta sẽ nhận biết ý nghĩa 
tối hậu của toàn bộ công trình tạo dựng và của toàn bộ Nhiệm cục 
cứu độ và chúng ta sẽ hiểu những đường lối kỳ diệu qua đó sự quan 
phòng của Thiên Chúa đã dẫn đưa mọi sự đến mục đích tối hậu của 
chúng. Cuộc Phán Xét cuối cùng sẽ mạc khải đức công chính của 
Thiên Chúa chiến thắng mọi sự bất chính mà các thụ tạo của Ngài 
đã lỗi pham, và tình yêu của Ngài mạnh hon sự chết”. 


1041. Sứ điệp của việc Phán Xét cuối cùng là kêu gọi hối cải, trong 
khi Thiên Chúa còn cho người ta “thời gian thuận tiện” và “ngày 
cứu độ” (2 Cr 6,2). Sứ điệp này gợi lên sự kính sợ thánh thiện đối 
với Thiên Chúa. Nó thúc đẩy người ta đến sự công chính của Nước 
Trời. Sứ điệp này loan báo “ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi” 
(Tt 2,13), tức là ngày trở lại của Chúa, Đấng sẽ đến “để được tôn 
vinh giữa các thần thánh của Người và được ngưỡng mộ giữa mọi 
kẻ đã tin” (2 Tx 1,10). 


636 X. Ga 12,48. 
6&7 Thánh Augustino, Sermo 18, 4, 4: CCL 41, 247-249 (PL 38, 130-131). 
655 X. Dc 8,6. 


678 


637 


314 


1432 


2854 


769 


670 


310 


671 
280 
518 


775 


1404 


349 


326 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


VI. HY VONG TRỜI MỚI ĐẤT MỚI 
CAELORUM NOVORUM ET TERRAE NOVAE SPES 


1042. Lúc cùng tận thói gian, Nước Thiên Chúa sé đạt tới su viên 
mãn của mình. Sau cuộc Phán Xét chung, những người công chính, 
được tôn vinh cả xác cả hôn, sẽ hiển trị muôn đời với Đức Kitô, và 
chính toàn thể trần gian sẽ được đổi mới: 
Lúc đó Hội Thánh “sẽ được hoàn tất trong vinh quang thiên 
quốc, khi .. cùng với nhân loai, cả toàn thể trần gian, được kết 
hợp mật thiết với con người và nhờ con người mà đạt tới mục 
đích của mình, cũng được canh tân trọn vẹn trong Đức Kitó"699 


1043. Thánh Kinh goi su canh tán huyén diéu này, nó sé bién dói 
nhân loại và trần gian, là “trời mới đất mới” (2 Pr 3,13)9?. Đó sé 
là sự hoàn thành chung cuộc kế hoạch của Thiên Chúa: “Quy tụ 
muôn loài trong trời đất.. trong Đức Kitô” (Ep 1,10). 


1044. Trong trần gian mới””, trong thành Giêrusalem thiên quốc, 
Thiên Chúa sẽ có nơi cư ngự của Ngài giữa con người. “Ngài sẽ lau 
sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, 
kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” 
(Kh 21,4)””. 


1045. Đối uới con người, sự hoàn tất này sẽ là sự thực hiện vĩnh 
viễn việc hợp nhất nhân loại mà Thiên Chúa đã muốn từ tạo thiên 
lập địa, và Hội Thánh lữ hành đã “như là bí tích” của sự hợp nhất 
ấy", Những ai được kết hợp với Đức Kitô sẽ làm thành cộng đoàn 
những người được cứu chuộc, “Thành thánh” của Thiên Chúa 
(Kh 21,2), “Hiền thê của Con Chiên” (Kh 21,9). Cộng đoàn này sẽ 
không còn bị tổn thương bởi tội lỗi, bởi các điều ô uế"“, bởi tính 
ích kỷ từng hủy diệt hoặc làm tổn thương cộng đồng nhân loại nơi 
trần thế. Sự hưởng kiến vinh phúc (visio beatifica) trong đó Thiên 
Chúa tỏ mình ra cách vô tận cho những người được chọn, sẽ là 
nguồn mạch vĩnh cửu của vinh phúc, của bình an và của sự hiệp 
thông với nhau. 


1046. Đối vói vü tru, Mac khái khẳng định rằng nhân loại và vũ 
trụ vật chất có chung một vận mệnh sâu xa: 
“Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa 
mạc khải vinh quang của con cái Ngài.. Vẫn còn niềm trông cậy 


$9 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 
69 X. Kh 21,1. 

$4 X. Kh 21,5. 

%2 X. Kh 2127. 

$8 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 1: AAS 57 (1965) 5. 
$4 X. Kh 2127. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 327 


là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh 
hư nát... Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài 
thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải 
muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong long .. khi 
trông đợi sự cứu chuộc thân xác chúng ta" (Rm 8,19-23). 


1047. Vì vậy, vũ trụ hữu hình được tiền định để chính nó được biến 
đổi: “Chính nó phải được phục hồi như tình trạng ban đầu, không 
có trở ngại nào, mà phuc vụ những người công chính”#, trong khi 
tham dự vào sự tôn vinh họ trong Chúa Giêsu Kitô phục sinh. 


1048. “Chúng ta không biết duoc thời gian hoàn tất của trái đất và 
nhân loại, chúng ta cũng chẳng biết cách thức vũ trụ sẽ biến đổi ra 
sao. Quả thật bộ mặt biến dạng vì tội lỗi của trần gian này sẽ qua 
đi, nhưng chúng ta được dạy rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị một nơi 
lưu ngụ mới và một trần thế mới, trong đó sự công chính lưu ngụ, 
và vinh phúc của nó sẽ thỏa mãn và vượt quá mọi khát vọng về 
binh an, vốn đã trào lén trong trái tim con người””®. 


1049. “Tuy nhiên, su trông đợi đất mới không được làm suy giảm, 
trái lại phải khích động hơn sự quan tâm phát triển trái đất này, 
nơi mà thân thể gia đình nhân loại mới đang tăng trưởng và đã có 
khả năng đưa ra một nét phác hoạ nào đó của thời đại mới. Vì 
vậy, tuy phải phân biệt rõ rệt sự tiến bộ trần thế với sự tăng 
trưởng Nước Đức Kitô, nhưng tiến bộ này trở thành rất quan trọng 
đối với Nước Thiên Chúa tùy theo mức độ nó có thể góp phần vào 
việc tổ chức xã hội nhân loại một cách tốt dep hơn”Ê”. 


1050. “Thật vậy, sau khi chúng ta đã theo lệnh Chúa, và trong 
Thần Khí của Người, truyền bá khắp cõi đất những sự tốt lành của 
phẩm giá nhân loại, của sự hiệp thông huynh đệ và của sự tự do, 
nghĩa là tất cả những hoa trái tốt đẹp của bản tính và sự nghiệp 
của chúng ta, thì sau đó chúng ta sẽ gặp lại chúng, nhưng trong 
tình trạng đã được thanh luyện khói moi tì ố, được chiếu sáng và 
được biến hình, khi Đức Kitô trao lại cho Chúa Cha Nước vĩnh cửu 
và phổ quát”. Lúc đó, trong đời sống vinh cửu, Thiên Chúa “có 
toàn quyển trên muôn loài" (1 Cr 15,28): 

“Sự sống thật và theo bản chất cốt tại điều này: Thiên Chúa 

Cha, nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thân, đổ tràn các 

hồng ân thiên quốc trên tất cả không trừ ai. Nhờ lòng thương 


$5 Thánh Iréné, Adversus haereses, 5, 32, 1: SC 153, 398 (PG 7, 1210). 

$6 Cb) Vaticanó II, Hiến ché mục vu Gaudium et Spes, 39: AAS 58 (1966) 1056-1057. 

$7 CB Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et Spes, 39: AAS 58 (1966) 1057. 

$55 CD Vaticanó IL, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 39: AAS 58 (1966) 1057; x. Id., Hién 
ché tín lý Lumen Gentium, 2: AAS 57 (1965) 5-6. 


673 


2820 


1709 


260 


328 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


xót của Ngài, cả chúng ta là những con người, chúng ta cũng đã 
lãnh nhận lời hứa vĩnh viễn là được sống muôn doi" 9^. 


TÓM LƯỢC 


1051. Ngay sau khi qua đời, mỗi người trong linh hôn bát tử của 
minh, trong cuộc phán xét riêng, nhận lấy sự thưởng phạt muôn 
đời của minh từ nơi Đúc Kitô, Đống phán xét bẻ sóng và bê chết. 
1052. “Chúng tôi tin là linh hôn của tất cá những ai đã chết trong 
ơn nghĩa của Đúc Kitô.. đều là thành phán dân Thiên Chúa sau 
khi chết, cái chết sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong ngày phục sinh, 
ngày mà nhüng linh hón này duoc két hop vói thán xác cüa 
minh", 


1053. “Chúng tôi tin rằng đoàn ngũ đông đảo các linh hồn, duoc 
quy tụ vói Chúa Giêsu và Đúc Maria trên thiên dàng, hop thành 
Hội Thánh thiên quốc, nơi các vi, khi hưởng vinh phúc vinh cửu, 
được thấy Thiên Chúa như Ngài là, và theo cáp độ và cách thức 
khác nhau, các vi cũng duoc du phán vói các Thánh Thiên thân 
vào quyên cai quán thân linh mà Đúc Kitô vinh hiển dang thực 
thi, khi các vi chuyén cáu cho chüng ta và báng su quan tám 
huynh dé, các vi giúp đỡ rất nhiều cho sự yếu hèn của chúng ta" 9. 


1054. Những người chết trong ân súng và tình thân nghĩa của 
Thiên Chúa, nhưng chua được thanh luyện hoàn toàn, thi tuy ho 
chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện 
sau khi chết, để dat duoc sự thánh thiện cán thiết háu tiến vào 
hưởng niềm vui của Thiên Chúa. 


1055. Do máu nhiệm “các Thánh thông công”, Hội Thánh trao phó 
những người quá có cho lòng thuong xót của Thiên Chúa và dáng 
những lời cầu khán, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể cầu cho họ. 
1056. Hội Thánh, theo gương Đúc Kitô, luôn khuyén cáo các tín 
hữu vê một thực tại đáng buôn và bi thám là sự chết muôn đời””, 
còn được goi là “hỏa ngục”. 


1057. Hình phạt chủ yếu của hóa ngục cốt tại uiệc muôn đời bị 
tách biệt khói Thiên Chúa, Đấng mà chỉ nơi Ngài con người mới có 


$9 Thánh Cyrilló Giérusalem, Catecheses illuminandorum, 18, 29: Opera, v. 2, ed. J. Rupp 
(Monaci 1870) 332 (PG 33, 1049). 

$5? ĐGH Phaoló VI, Sollemnis Professio fidei, 28: AAS 60 (1968) 444. 

$3! DGH Phaoló VI, Sollemnis Professio fidei, 29: AAS 60 (1968) 444. 

652 X. Sacra Congregatio pro Clericis, Directorium catechisticum generale, 69: AAS 64 (1972) 
141. 


Phân thú nhất: Tuyên xung đúc tin 329 


thể có sự sóng và su vinh phúc, là những mục đích của viéc con 
người được tạo dung, và là những điều con người hằng khát vong. 


1058. Hội Thánh cầu nguyện để không ai bi hu mất: “Lạy Chúa,.... 
xin .. đừng dé con lia xa Chúa bao giờ”””?, Nếu thật sự là không ai 
có thể tự cứu duoc minh, thì cũng thật sự là, Thiên Chúa muốn 
“ho mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,4) uà đối uới Thiên Chúa, 
“mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). 


1059. “Hội Thánh Rôma tin và tuyên xưng cách chắc chán rằng, ... 
vào ngày Phán xét chung, tất cá mọi người cùng uới thân xác của 
minh, sẽ trình diện trước tòa án của Đúc Kitô để trả lẽ vé các 
hành vi của minh 9*, 

1060. Nước Thiên Chúa, lúc cùng tán thời gian, sé đạt tới su vién 
mãn của minh. Lúc đó, những người công chính sẽ hiển trị muôn 
đời vói Đúc Kitô, bằng cá thân xác và linh hôn đã được tôn vinh, 
và chính toàn thể vü trụ vát chất cũng sé duoc biến đổi. Lúc đó, 
trong cuộc sống vinh cửu, Thiên Chúa “có toàn quyền trên muôn 
loài” (1 Cr 15,28). 


& AMEN" 


1061. Tín biểu, cũng nhu quyển cuối cùng của Thánh Kinh$?, kết thúc 
bằng một từ Do thái: Amen. Chúng ta thường gặp chính từ này ở cuối 
các kinh nguyện của Tân Ước. Cũng vậy, Hội Thánh cũng chấm dứt 
các kinh nguyện của mình bằng Amen. 


1062. Trong tiếng Do thái, từ Amen có cùng ngữ căn với từ “tin”. Ngữ 
cán này diễn tả sự vững bên, su dáng tin, su trung tín. Như vậy, 
chúng ta hiểu tại sao từ “Amen” có thể được dùng để nói về sự trung 
tín của Thiên Chúa đối với chúng ta, và về lòng tin cậy của chúng ta 
vào Ngài. 

1063. Trong sách tiên tri Isaia, chúng ta thấy có kiểu nói “Thiên 
Chúa chân thật”, sát chữ là “Phiên Chúa Amen", nghĩa là, Thiên 
Chúa trung tín với các lời Ngài đã hứa: “Trong xứ, ai cầu phúc cho 
mình, sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà cầu phúc” 
(Is 65,16). Chúa chúng ta thường dùng từ *Amen"9, đôi khi với 


655 Toi nguyện trước Hiệp Lễ, 132: Sách Lễ Rôma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 474. 

$5! CD Lyon II, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris: DS 859; CD Tridentinó, Sess. 
6a, Decretum de iustificatione, c. 16: DS 1549. 

65 X, Kh 22,21. 

6% X. Mt 6,2.5.16. 


2856 


214 


215 


156 


197, 2101 


330 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


hình thức lặp lai, để nhấn mạnh sự đáng tin của giáo huấn của 
Người, và quyền bính của Người dựa trên chân lý của Thiên Chúa. 


1064. Vì vậy, từ “Amen” ở cuối Tín biểu lặp lại và xác nhận thuật 
ngữ đầu tiên của Tín biểu: “Tôi tin". Tin là thưa *Amen" đối với các 
lời, các lời hứa và các điều răn của Thiên Chúa, và là phó thác bản 
thân một cách tuyệt đối cho Đấng là “Amen” của tình yêu vô tận 
và của sự trung tín trọn vẹn. Vậy đời sống Kitô hữu mỗi ngày sẽ là 
“Amen” cho lời “Tôi tin" trong bản Tuyên xưng đức tin khi chúng 
ta lãnh nhận Phép Rửa: 

“Tín biểu của bạn phải là như gương soi cho bạn. Hãy ngắm nhìn 

bạn trong đó, để xem bạn có tin tất cả những gì bạn tuyên xưng 

là bạn tin hay không, và hằng ngày hãy vui mừng trong đức tin 

của bạn”®”Š, 


1065. Chính Chúa Giêsu Kitô là “Amen” (Kh 3,14). Chính Người là 
*Amen" vĩnh viễn của tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta. Chính 
Người đảm nhận và thực hiện “Amen” của chúng ta dâng lén Chúa 
Cha: “Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là “Cớ nơi Người. Vì 
thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lén ‘Amer’ để tôn vinh Thiên 
Chúa” (2 Cr 1,20): 

“Chính nhờ Người, với Người, và trong Người, 

mà mọi danh dự và vinh quang 

đều quy về Chúa là Cha toàn năng 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 


AMEN?®SS. 


657 X. Ga 5,19. 

658 Thánh Augustinó, Sermo 58, 11, 13: PL 38, 399. 

$9 Vinh tung ca kết thúc Kinh Nguyện Thánh Thể: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 455, 460, 464, et 471. 


PHÁN THÜ HAI 
CỬ HÀNH 


MÁU NHIÉM KITÓ GIÁO 


PARS SECUNDA 
MYSTERII CHRISTIANI CELEBRATIO 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 333 


Tại sao có phụng vụ ? 


1066. Trong Tín biểu, Hội Thánh tuyên xưng mầu nhiệm Thiên 
Chúa Ba Ngôi và “thiên ý nhiệm máu là kế hoạch yêu thuong" (Ep 50 
1,9) của Ngài đối với tất cả các thụ tạo: Chúa Cha hoàn tất “thiên 

ý nhiệm mầu” của Ngài khi ban Con yêu dấu và Thánh Thần Ngài 

để cứu độ trần gian và để tôn vinh Danh Ngài. Đó là máu nhiệm 
của Đức Kitô! được mạc khái và thực hiện trong lịch sử, theo một 

kế hoạch, một “sự an bài” được tổ chức cách khôn ngoan mà thánh 
Phaolô gọi là “mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài” (Ep 3,9) và 236 
truyền thống giáo phu gọi là “Nhiệm cục của Ngôi Lời Nhập Thể” 
hay “Nhiệm cục cứu độ”. 

-> biéu lộ ly 


1067. “Công trinh cứu chuộc nhân loai và tôn vinh Thiên Chúa 
cách trọn hảo này, đã được tiên báo trong Cựu Ước qua những công 
trình vĩ đại của Chúa, nay được Đức Kitô thực hiện, đặc biệt bằng 
mầu nhiệm Vượt Qua, nghĩa là bằng cuộc tử nạn hồng phúc, sự 
sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Người; qua đó, “Người 
đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để tái lập sự 
ll DK Sống”. Chính từ cạnh sườn Đức Kitô an nghỉ trên thập giá mà bí 
phát sinh tích kỳ diệu của toàn thể Hội Thánh đã được phát sinh””. Vì vậy, 
Eva mới trong phụng vụ, Hội Thánh chủ yếu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, 
là H.Thánhua máu nhiệm đó Đức Kitô đã thực hiện công trình cứu độ chúng 5717 
ta. 


hiện tại hóa=hóa nên hiện tại TC là hiên tai 
1068. Hội Thánh loan báo và cử hành máu nhiệm này của Đức cta là quá khứ 
Kitô trong phụng vụ của mình, để các tín hữu được sống nhờ mầu ->cho ta sống lại 
nhiệm đó và làm chứng cho mầu nhiệm đó trong trần gian: 
“Nhờ phụng vụ, nhất là trong hy tế Thánh Thể của Chúa, ‘công 
trình cứu chuộc chúng ta được thực hién'. Phụng vu góp phần rất 
nhiều để giúp các tín hữu, qua cuộc sống mình, diễn tả và biểu lộ 
cho người khác máu nhiệm Đức Kitô và bán chất đích thực của 
Hội Thánh”. 
thờ việc 
Thuật ngữ “phụng vụ” nghĩa là gì ? 
1069. Thuật ngữ “phụng vụ” ("liturgia"), theo gốc chữ, có nghĩa là 
chung “công VỤ, “việc phục vụ nhân danh dân cho dân”. Trong truyền 
thống Kitô giáo, thuật ngữ này có nghĩa là dán Thiên Chúa dự m.áích: 
c.việc củaphần vào “công việc của Thiên Chüa"^ Qua phụng vụ, Đức Kitô, +P.thờ TC 


à việ x. p x n "E 2 = ^ " hánh hóa c. 
Lor Ding Cứu Chuóc và Thượng Tế của chúng ta, tiếp tục công trinh idet s 


! X. Ep 344. 

? CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 5: AAS 56 (1964) 99. 

3 CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 2: AAS 56 (1964) 97-98. 
^ X. Ga 1744. 


DK là dàu 


HT là thân thé 


-» lién két, hó 


tro nhau 


783 


1692 


334 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


cứu chuộc chúng ta trong Hội Thánh, với Hội Thánh và nhờ Hội 
Thánh của Người. 


1070. Thuật ngữ “phụng vụ” trong Tân Ước được dùng để chỉ 
không những việc cử hành phụng tự thân linh”, mà còn cả việc 
loan báo Tin Mừng” và việc thực thi bác ái”. Trong tất cả những 
trường hợp này, vấn dé là phuc vụ Thiên Chúa và phuc vu con 
người. Trong cử hành phụng vụ, Hội Thánh là người phục vụ, theo 
hình ảnh Chúa mình, là Đấng duy nhất “lo việc tế tự”, Hội Thánh 
được tham dự vào chức tư tế (phụng tự), tiên tri (loan báo) và 
vương đế (phục vụ bác ái) của Người: 
“Vì thế, phụng vu đáng được xem là việc thuc thi trách vụ tư tế 
của Chúa Giêsu Kitô; trong đó, công cuộc thánh hóa con người 
được biểu thị bằng những dấu chỉ khả giác và được thực hiện 
cách riêng biệt theo từng dấu chỉ, và trong đó phụng tự công 
cộng vẹn toàn được thực thi bởi Nhiệm Thể Chúa Giêsu Kitô, 
nghĩa là bởi Đấng là Đầu cùng với các chi thể của Người. Do đó, 
mọi cử hành phụng vụ, vì là công trình của Đức Kitô tư tế và của 
Thân Thể Người là Hội Thánh, đều là hành động thánh thiêng 
tuyệt hảo, không có một hành động nào khác của Hội Thánh hữu 
hiệu bằng, xét cá về danh hiệu lẫn đẳng cấp”. 


Phụng vụ xét như nguồn mạch sự sống 


1071. Phụng vụ, là công trình của Đức Kitô, cũng là hành động của 
Hội Thánh Người. Phụng vụ thực hiện và biểu thị Hội Thánh như 
dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông giữa Thiện Chúa và gn người 
nhờ Đức Kitô. Phụng vụ dẫn các tín hữu vào sự sóng mới của cộng 
đoàn. Phụng vụ đòi buộc mọi người phải tham dự “một cách ý thức, 


tích cực và có kết quả”19, 


1072. “Phụng vụ không phải là tất cả hoạt động của Hội Thánh””: 
việc rao giảng Tin Mừng, đức tin và sự hối cải phải đi trước phụng 
vụ; lúc đó phụng vụ mới có thể mang lại hoa trái của mình trong 
đời sống các tín hữu: đời sống mới theo Chúa Thánh Thần, việc 
dấn thân vào sứ vụ của Hội Thánh và việc phục vụ cho sự hợp 
nhất của Hội Thánh. 


5X. Cy 13,2; Le 123. 

6 X. Rm 15,16; Pl 2,14-17.30. 

7 X. Rm 15,27; 2 Cr 9,12; P1 225. 

8 X. Dt 822.6. 

? CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 7: AAS 56 (1964) 101. 
10 CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 11: AAS 56 (1964) 103. 
!! CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 9: AAS 56 (1964) 101. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 335 


Kinh nguyện và phụng vụ ->PV và KN đều có m.đích là gặp gỡ TC 


1073. Phụng vụ còn là tham dự vào kinh nguyện của Đức Kitô 

dâng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thân. Mọi kinh nguyện 

Kitô giáo đều bắt nguồn và kết thúc trong phụng vụ. Nhờ phụng 

vu, con người nội tâm được bén rễ sâu và đặt nền tång” trên tinh 
4, _ yêu của Thiên Chúa, Đấng “rất mực yêu mến chúng ta" (Ep 2,4) yêu mén nét cỡ là 
Esusdbe E trong Con yêu dấu của Ngài. Đây chính là “công trinh kỳ diệu của "^^ một với nhau. 
yêu thương hiên Chúa”, là đời sống được hướng dán và được nội tâm hóa bởi 

mọi lời cầu nguyện, “mọi lúc trong Thần Khí" (Ep 6,18). 2558 


Việc dạy giáo lý và phụng vụ 


1074. “Phụng vụ là chóp đỉnh mà hoạt động của Hội Thánh vươn 
tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào tất cả sức mạnh của Hội 
Thánh””. Do đó, phụng vụ là chỗ rất đặc biệt để dạy giáo lý cho 
dân Thiên Chúa. “Dạy giáo lý, tự bản chất, gắn liền với mọi cử 
hành phụng vụ và bí tích, vì chính trong các bí tích, nhất là bí tích 
Thánh Thể, Đức Kitô Giêsu hành động cách sung mãn để biến đổi 


x+3214 -> mặc láy ĐK 
con nguo1 . đồng hình đồng dạng với DK 


1075. Việc dạy giáo lý trong phụng vụ nhằm đưa con người vào 426 
mầu nhiệm Đức Kitô (mystagon), dẫn từ hữu hình đến vô hình, từ 
dấu chỉ đến thực tại, từ “các bí tích” tới “các máu nhiệm”. Việc 774 
trình bày như vậy là trách nhiệm của các sách địa phương và 
miền. Còn Sách này, nhằm phuc vụ toàn thể Hội Thánh, trong đó 

có nhiều khác biệt về nghi thức và văn hóa”, nên chỉ trình bày 
những gì là căn bản và chung cho toàn thể Hội Thánh liên quan 

tới phụng vu xét như là mầu nhiệm và việc cử hành (Đoạn 1), rồi 
đến bảy bí tích và các á bí tích (Đoạn 2). 


? X. Ep 3,16-17. 

P CD Vaticanó IL, Hién ché Sacrosanctum Concilium, 10: AAS 56 (1964) 102. 

^ ÐGH Gioan Phaoló IL Tóng huấn Catechesi tradendae, 23: AAS 71 (1979) 1296. 
5 CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 3-4: AAS 56 (1964) 98. 


739 


DOAN THÜ NHÁT 
NHIÉM CUC BÍ TÍCH 


SECTIO PRIMA 
OECONOMIA SACRAMENTALIS 


1076. Ngày lễ Ngũ Tuần, nhờ việc tuón ban Chúa Thánh Thần, 
Hội Thánh được biểu lộ cho trần gian'. Hồng ân của Thần Khí 
khai mở một thời đại mới trong “việc phân phát các mầu nhiệm”: 
đó là thời đại của Hội Thánh, trong thời gian kéo dài này, Đức 
Kitô, nhờ phụng vụ của Hội Thánh Người, biểu lộ, làm hiện diện 
và truyền thông công trình cứu độ của Người “cho tới khi Chúa 
đến” (1 Cr 11,26). Trong thời đại này của Hội Thánh, Đức Kitô từ 
nay sống và hành động trong và với Hội Thánh Người một cách 
mới, riêng cho thời đại mới này. Người hành động qua các bí tích; 
truyền thống chung của Hội Thánh, Đông phương cũng như Tây 
phương, gọi đó là “Nhiệm cục bí tích”: nhiệm cục này cốt tại việc 
truyền thông (hoặc “phân phát”) hoa trái của mầu nhiệm Vượt Qua 
của Đức Kitô trong việc cử hành phụng vụ “bí tích” của Hội Thánh. 

Do đó, trước hết, cần phải trình bày “việc phân phát bí tích” 
(Chương một). Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn bản chất và những 
khía cạnh cốt yếu của việc cử hành phụng vụ (Chương hơi). 


! X. CP Vaticanô IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 6: AAS 56 (1964) 100; Id., Hiến ché 
tín lý Lumen Gentium, 2: AAS 57 (1965) 6. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 337 


CHUONG MÓT 
MÁU NHIÊM VƯỢT QUA 
TRONG THÓI DAI CUA HÓI THÁNH 


CAPUT PRIMUM 
MYSTERIUM PASCHALE IN ECCLESIAE TEMPORE 


Muc 1 
Phụng vu - Công trinh của Ba Ngôi Chí Thánh 


Articulus † 
Liturgia — Sanctissimae Trinitatis Opus 


I. CHÚA CHA, NGUỒN MACH VÀ CUNG BÍCH 
CUA PHUNG VU 
PATER, LITURGIAE FONS ET FINIS 


1077. “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phu Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Ngài đã thi ân giáng phúc 492 
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thân. Trong Đức Kitô, 
Ngài đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh 
nhan Ngài, ta trở nên tỉnh tuyển thánh thiện, nhờ tình thương của 
Ngài. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Ngài, Ngài đã tiền định 

cho ta làm nghĩa tử nhờ Chúa Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân 
süng rạng ngời, ân süng Ngài ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu 
dấu” (Ep 1,3-6). 


1078. *Chác lành" là hành dóng thán linh ban su sóng, và nguón 2626 
gốc của hành động này là Chúa Cha. Việc chúc lành của Ngài vừa 

là một lời nói vừa là một hông ân (bene-dictio, eu-logia). Khi áp 
dụng cho con người, từ này có nghĩa “chúc tụng”, nghĩa là tôn thờ 

và tạ ơn Đấng Tạo Hoá của mình. 


1079. Từ lúc khởi đầu cho đến lúc cùng tận thời gian, toàn bộ công 
trình của Thiên Chúa đều là chúc lành. Từ bài thơ phụng vụ về 
cuộc tạo dựng đầu tiên cho đến những thánh ca về thành 
Giêrusalem thiên quốc, các tác giả được linh hứng đều loan báo 


2627 


1360 


338 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


chương trinh cứu độ nhu một lời chúc lành trién miên của Thiên 
Chúa. 


1080. Từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã chúc lành cho các sinh vật, 
đặc biệt cho người nam và người nữ. Giao ước với ông Noê và với 
tất cả mọi sinh vật canh tân lời chúc lành sinh sôi nảy nở này, bất 
chấp tội lỗi của con người đã khiến đất đai “bị chúc dữ”. Nhưng 
khởi từ tổ phụ Abraham, lời chúc lành của Thiên Chúa mới đi sâu 
vào lịch sử loài người, một lịch sử đang hướng về cõi chết, để làm 
cho nó tiến về cõi sống, tiến về nguồn mạch của nó: nhờ đức tin 
của “cha các kẻ tin”, người đã đón nhận lời chúc lành, mà lịch sử 
cứu độ được khởi đầu. 


1081. Những lời chúc lành của Thiên Chúa được bày tỏ qua các 
biến cố kỳ diệu và có ý nghĩa cứu độ: đó là việc sinh ha Isaac, việc 
xuất hành ra khỏi Ai Cập (Vượt Qua và Xuất Hành), việc trao ban 
Đất Hứa, việc tuyển chọn Bavid, sự hiện diện của Thiên Chúa 
trong Đền Thờ, cuộc lưu đày có ý nghĩa thanh luyện và sự hồi 
hương của “ít người còn sót lại”. Lê Luật, các Tiên tri và các Thánh 
vịnh, dệt nên phụng vụ của dân Chúa chọn, vừa nhắc nhớ những 
lời chúc lành của Thiên Chúa, vừa đáp lại những lời chúc lành đó 
bằng những câu ca ngợi và chúc tụng tạ ơn. 


1082. Trong phụng vụ của Hội Thánh, lời chúc lành của Thiên 
Chúa được mạc khải và truyền thông cách sung mãn: Chúa Cha 
được nhận biết và được tôn thờ với tư cách là nguồn gốc và cùng 
đích của mọi chúc lành trong công trình tạo dựng và cứu độ; trong 
Ngôi Lời của Ngài, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại vì 
chúng ta, Chúa Cha đổ tràn trên chúng ta những lời chúc lành của 
Ngài, và nhờ Ngôi Lời, Ngài tuôn đổ vào lòng chúng ta hồng ân 
chứa đựng mọi hồng ân: đó là Chúa Thánh Thần. 

1083. Như vậy, chúng ta hiểu được chiều kích kép của phụng vụ 
Kitô giáo xét như lời đáp lại của đức tin và tình yêu đối với những 
lời “chúc lành thiêng liêng” Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Một 
đàng, được kết hợp với Chúa của mình và dưới tác động của Chúa 
Thánh Thần”, Hội Thánh chúc tụng Chúa Cha “vì phúc lộc khôn tả 
Ngài ban” (2 Cr 9,15), bằng việc tôn thờ, ca ngợi và tạ ơn. Đàng 
khác, cho tới khi kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn tất, Hội 
Thánh không ngừng dâng lên Chúa Cha “lễ vật là những hồng ân 
Ngài ban”, và cầu khẩn Ngài ban Thánh Thần xuống trên lễ vật 
này, trên chính Hội Thánh, trên các tín hữu và trên toàn thể trần 
gian, để, nhờ hiệp thông vào sự chết và sự sống lại của Đức Kitô- 
Thượng tế, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thân, những lời 


? X. Lc 10,21. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 339 


chúc lành này của Thiên Chúa đem lại hoa trái sự sống “để ta 
hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Ngài ban tặng cho ta” 
(Ep 1,6). 


II. CÔNG TRÌNH CỦA ĐỨC KITÓ TRONG PHUNG VU 
CHRISTI OPUS IN LITURGIA 


Đức Kitô được tôn vinh 


1084. Đức Kitô, Đấng “ngự bên hữu Chúa Cha” và tuôn dó Thánh 
Thần trên Thân Thể của Người là Hội Thánh, từ nay hoạt động 
qua các bí tích do chính Người thiết lập để truyền thông ân süng 
của Người. Các bí tích là những dấu chỉ khả giác (các lời nói và các 
hành động) mà loài người chúng ta hiện nay vẫn có thể hiểu được. 
Các bí tích thực hiện cách hữu hiệu ân sủng mà chúng nói lên, nhờ 
hành động của Đức Kitô và nhờ quyển năng của Chúa Thánh 
Thần. 


1085. Trong phụng vụ của Hội Thánh, Đức Kitô chủ yếu biểu lộ và 
hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Trong cuộc đời trần 
thế, Chúa Giêsu đã loan báo mầu nhiệm Vượt Qua của Người bằng 
lời giảng dạy và tham dự trước vào mầu nhiệm đó bằng các hành 
động của Người. Khi Giờ của Người đến”, Chúa Giêsu đã sống biến 
cố độc nhất của lịch sử, một biến có không qua đi: Chúa Giêsu chịu 
chết, chịu mai táng, sống lại từ cõi chết và ngự bên hữu Chúa Cha 
“một lån cho mãi mãi” (Rm 6,10; Dt 7,27; 9,12). Đó là biến cố xác 
thực, đã xảy ra trong lịch sử của chúng ta, nhưng là biến cố độc 
nhất. Tất cả những biến cố khác của lịch sử đã xảy ra một lần rồi 
qua đi, chìm vào dĩ vãng. Trái lại, mầu nhiệm Vượt Qua của Đức 
Kitô không thể chỉ tồn tại trong quá khứ, bởi vì chính Người đã 
dùng cái chết của Người mà huỷ diệt sự chết, và bất cứ điều gì Đức 
Kitô là, bất cứ điều gì Người đã làm và đã chịu vì tất cả mọi người, 
những điều đó đều tham dự vào tính vĩnh cửu của Thiên Chúa, và 
như vậy đều vượt trên mọi thời gian và luôn là hiện tại. Biến cố 
Thập Giá và Phục Sinh ván dang tôn tai và lôi kéo mọi sự tới sự 
sống. 


.. từ Hội Thánh thời các Tông Đồ... 


1086. “Như Đức Kitô được Chúa Cha sai đi thế nào, thì chính 
Người cũng sai các Tông Đồ, được đầy tràn Thánh Thần, nhu váy, 
không những để khi công bố Tin Mừng cho mọi thụ tạo, các Tông 
Đồ loan báo rằng Con Thiên Chúa đã nhờ sự chết và sự sống lại 


? X. Ga 13,1; 17,1. 


662 


1127 


519 


1165 


658 


Gói 
1536 


776 
669 


1373 


796 


1137-1139 


340 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


của Người, mà giải thoát chúng ta khỏi quyền luc Satan và sự chết, 
và đưa chúng ta vào Nước của Chúa Cha, nhưng còn để các Tông 
Đồ thực thi công trình cứu độ, mà các ông đã rao giảng, nhờ Hy Lễ 
và các bí tích, là trung tâm điểm của toàn thể đời sống phụng vụ”. 


1087. Như vậy, Đức Kitô Phục sinh, khi ban Chúa Thánh Thần cho 
các Tông Đồ, đã trao cho các ông quyền thánh hóa của Người”: Các 
ông trở nên những dấu chi bí tích của Đức Kitô. Nhờ quyển năng 
của cùng một Chúa Thánh Thân, các ông trao quyền thánh hóa ấy 
cho những người kế nhiệm. Việc “kế nhiệm Tông Đồ” này xây dung 
nên toàn bộ đời sống phụng vụ của Hội Thánh; chính việc kế 
nhiệm đó mang tính bí tích và được lưu truyền qua bí tích Truyền 
Chức thánh. 


.. đang hiện diện trong phụng vụ trần thế... 


1088. “Để thực hiện một công cuộc lớn lao như vậy (phân phát 
hoặc truyền thông công trình cứu độ của Người), Đức Kitô luôn 
hiện diện trong Hội Thánh Người, nhất là trong các hoạt động 
phụng vụ. Người hiện diện trong Hy tế Thánh lễ cũng như trong 
con người thừa tác viên, “Đấng xưa đã tự hiến trên thánh giá, thì 
nay chính Người dâng hiến qua thừa tác vụ của các tư tế”, và nhất 
là Người hiện diện dưới hình bánh hình rượu Thánh Thể. Người 
hiện diện bằng quyển năng của Người trong các bí tích, đến nỗi 
khi một ai đó làm Phép Rửa, thì đó là chính Đức Kitô làm Phép 
Rua. Người hiện diện trong Lời của Người, vi chính là Người đang 
nói, khi Kinh Thánh được đọc lên trong Hội Thánh. Cuối cùng, 
Người hiện diện khi Hội Thánh cầu nguyện và hát Thánh vịnh, 
như chính Người đã hứa: 'Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh 
Thây, thì có Tháy ở đấy, giữa họ’ (Mt 18, 20)"5. 


1089. “Trong công cuộc lớn lao nhu vậy, qua đó Thiên Chúa được 
tôn vinh cách hoàn hảo và con người được thánh hoá, Đức Kitô 
hằng liên kết với Hội Thánh là Hiền Thê rất yêu quý của Người, 
và Hội Thánh kêu câu Người là Chúa của minh và nhờ Người mà 
phụng thờ Chúa Cha hằng hữư””. 


. Phụng vụ trần thé tham dự vào phụng vụ trên trời 


1090. “Trong phụng vụ trần thế, chúng ta tham dự như một cách 
nếm trước phụng vụ trên trời, được cử hành trong thành thánh 


^ CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 6: AAS 56 (1964) 100. 

? X. Ga 2021-23. 

$ CD Vaticanó IL, Hién ché Sacrosanctum Concilium, 7: AAS 56 (1964) 100-101. 
7 CD Vaticanó IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 7: AAS 56 (1964) 101. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 341 


Giêrusalem, nơi chúng ta là lữ khách đang tiến về, ở đó, Đức Kitô 
đang ngự bên hữu Thiên Chúa, là thừa tác viên của cung thánh, và 
của nhà tạm đích thực; chúng ta hợp cùng toàn thể đạo binh trên 
trời đồng thanh ca ngợi tôn vinh Chúa; chúng ta kính nhớ các 
Thánh, và hy vọng được đồng phận với các ngài; chúng ta mong 
đợi Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho đến khi 
Người, là sự sống của chúng ta, xuất hiện, và chúng ta sẽ xuất hiện 
với Người trong vinh quang”. 


III. CHÚA THÁNH THÂN VÀ HỘI THÁNH TRONG PHỤNG VU 
SPIRITUS SANCTUS ET ECCLESIA IN LITURGIA 


1091. Trong phung vu, Cháa Thánh Thán là nhà su pham vé düc 
tin cho Dân Thiên Chúa, là Đấng thực hiện “những ky công của 
Thiên Chúa”, tức là các bí tích của Giao Ước Mới. Điều Chúa 
Thánh Thần mong muốn và thực hiện trong lòng Hội Thánh, đó là 
chúng ta được sống bằng sự sống của Đức Kitô phục sinh. Khi 
Chúa Thánh Thần gặp được nơi chúng ta lời đáp lại của đức tin mà 
Ngài đã khơi lên, thì đó là một sự cộng tác thật sự. Vì vậy phụng 
vụ là công trình chung của Chúa Thánh Thân và Hội Thánh. 


1092. Trong việc phân phát cách bí tích mầu nhiệm của Đức Kitô, 
Chúa Thánh Thần cũng hành động cùng một cách thức như trong 
các thời đại khác của Nhiệm cục cứu độ: Ngài chuẩn bị cho Hội 
Thánh gặp gỡ Chúa của mình; Ngài nhắc nhớ và làm tỏ hiện Đức 
Kitô cho đức tin của cộng đoàn; Ngài làm cho hiện diện và hiện tại 
hoá máu nhiệm của Đức Kitô bằng quyền năng biến đổi của Ngài; 
sau cùng, Thánh Thần của sự hiệp thông kết hợp Hội Thánh vào 
đời sống và sứ vụ của Đức Kitô. 


Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho việc đón nhận Đức Kitô 


1093. Trong Nhiệm cục bí tích, Chúa Thánh Thần hoàn tất các 
hinh bóng của Cựu Uóc. Bởi vì Hội Thánh của Đức Kitô “đã được 
chuẩn bi cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong Cựu Uóc"?, 
nên phụng vụ của Hội Thánh giữ lại một số yếu tố của phụng tự 
Cựu Ước, xét như một phần không thể thiếu và không thể thay 
thế, coi đó là của mình: 

— Chủ yếu là việc đọc Cựu Ước; 

— Lời cầu nguyện của các Thánh vịnh; 


8 CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 8: AAS 56 (1964) 101; x. Id., Hiến ché tín 
lý Lumen Gentium, 50: AAS 57 (1965) 55-57. 
? CD Vaticanó IL, Hién ché tín lý Lumen Gentium, 2: AAS 57 (1965) 6. 


796 


737 


762 


121 
2585 


1081 


128-130 


281 


117 


1174 


1352 


342 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


— và nhất là tưởng nhớ các bién cố cứu độ và những thực tại đầy 
ý nghĩa đã được hoàn tất trong mầu nhiệm của Đức Kitô (Lời 
Hứa và Giao Ước, Xuất Hành và Vượt Qua, Vương Quốc và 
Đền Thờ, Lưu Đày và Hồi Hương). 


1094. Chính trên sự hoà hợp này giữa hai Giao Uóc'?, mà giáo lý 
về cuộc Vượt Qua của Chúa được xây dựng”, rồi đến giáo lý của các 
Tông Đồ và của các Giáo phụ. Giáo lý này khai mở những điều còn 
bị che giấu trong văn tự của Cựu Ước: đó là mâu nhiệm của Đức 
Kitô. Cách giải thích này được gọi là “tiên trưng”, vì nó cho thấy 
sự mới mẻ của Đức Kitô khởi từ những “hình bóng” (biểu trưng) 
loan báo về Người qua các sự kiện, lời nói và biểu tượng của Giao 
ước cũ. Nhờ việc đọc lại Cựu Ước trong Thánh Thần chân lý khởi 
di từ Đức Kitô, các hình bóng được biểu lộ ra". Chẳng hạn, con lụt 
hồng thủy và con tàu ông Nôê là hình bóng báo trước ơn cứu độ 
nhờ bí tích Rửa Ti”; cột mây và việc vượt qua Biển Đỏ cũng cùng 
ý nghĩa đó; nước từ tảng dá là hình bóng các hồng ân thiêng liêng 
của Đức Kitô"; manna trong hoang địa là hinh bóng tiên báo 
Thánh Thể, “Bánh bởi trời, bánh đích thực” (Ga 6,32). 


1095. Vì vậy, đặc biệt trong mùa Vọng, mùa Chay và nhất là đêm 
Canh thức Vượt Qua, Hội Thánh đọc lại và sống trở lại tất cả các 
biến cố lớn lao đó của lịch sử cứu độ trong “ngày hôm nay” của 
phụng vụ của mình. Nhưng điều đó cũng đòi hỏi việc dạy giáo lý 
phải giúp các tín hữu mở rộng tâm hồn để hiểu được ý nghĩa 
“thiêng liêng” ấy của Nhiệm cục cứu độ, đúng như phụng vụ của 
Hội Thánh bày tỏ và giúp chúng ta sống. 


1096. Phụng vu Do thái và Phụng vu Kitô giáo. Việc hiểu biết rõ 
hơn về đức tin và đời sống tôn giáo của dân Do Thái, như họ tuyên 
xưng và sống cho đến nay, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn một số 
khía cạnh của phụng vụ Kitô giáo. Đối với người Do thái cũng như 
với Kitô hữu, Kinh Thánh là phần cốt yếu của cả hai nền phụng 
vụ: công bố Lời Chúa, đáp lại Lời Chúa, kinh nguyện ca ngợi và 
chuyển cầu cho người sống và kẻ chết, sự khẩn cầu lòng thương xót 
Chúa. Phụng vụ Lời Chúa, trong cơ cấu đặc trưng của nó, bắt 
nguồn từ phụng vụ Do thái. Các Giờ Kinh phụng vụ cũng như các 
bản văn và công thức phụng vụ khác, cũng song song với phụng vụ 
Do thái, kể cả các kinh nguyện đáng kính nhất của chúng ta, như 
kinh “Lạy Cha”. Các Kinh nguyện Thánh Thể cũng được cảm hứng 


10 X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 14-16: AAS 58 (1966) 824-825. 
! X. Lc 24,13-49. 

12 X. 2 Cr 3,14-16. 

PX. 1Pr 321. 

14 X. 1 Cr 10,1-6. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 343 


từ những kiểu mẫu của truyền thống Do thái. Liên hệ giữa phụng 
vụ Do thái và phụng vụ Kitô giáo, kể cả những khác biệt trong nội 
dung, có thể thấy rõ cách đặc biệt trong các ngày lễ lớn của Năm 
phụng vụ, như lễ Vượt Qua. Các Kitô hữu và người Do thái cùng cử 
hành lễ Vượt Qua: đối với người Do Thái đó là lễ Vượt Qua của lịch 
sử hướng tới tương lai; còn đối với các Kitô hữu, lễ Vượt Qua đã 
được hoàn thành trong sự chết và sự sống lại của Đức Kitô, tuy 
vẫn luôn trông đợi sự hoàn tất chung cuộc. 


1097. Trong phụng uụ của Giao Ước Mới, mọi hoạt động phụng vụ, 
đặc biệt việc cử hành thánh lễ và các bí tích, đều là cuộc gặp gỡ 
giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Cộng đoàn phụng vụ được hợp nhất 
“nhờ ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần”, Đấng quy tụ các con 
cái Thiên Chúa trong Thân Thể duy nhất của Đức Kitô. Cộng đoàn 
này vượt trên các mối liên hệ phàm nhân, chủng tộc, văn hóa và 
xã hội. 

1098. Cộng đoàn phải chuẩn bi để gặp gỡ Chúa mình, sao cho là 
một dán đã hoàn toàn sẵn sàng. Việc chuẩn bị các tâm hồn nhu 
vậy là công việc chung của Chúa Thánh Thần và của cộng đoàn, 
đặc biệt là của các thừa tác viên của cộng đoàn. An sủng của Chúa 
Thánh Thần tìm cách khơi dậy đức tin, sự hối cải tâm hồn và sự 
đồng thuận theo thánh ý Chúa Cha. Phải có những chuẩn bị này 
để có thể đón nhận những ân sủng khác được truyền thông trong 
chính việc cử hành, và các hoa trái của cuộc sống mới mà việc cử 
hành nhắm sản sinh ra sau đó. 


Chúa Thánh Thần nhắc nhớ mầu nhiệm Đức Kitô 


1099. Chúa Thánh Thần và Hội Thánh cùng cộng tác để Đức Kitô 
và công trình cứu độ của Người được biểu lộ trong phụng vụ. Đặc 
biệt trong bí tích Thánh Thể, và một cách tương tự trong các bí 
tích khác, phụng vụ là Sự Tưởng niệm mâu nhiệm cứu độ. Chúa 
Thánh Thần là ký ức sống động của Hội Thánh”. 


1100. Lòi Chúa. Trước hết, Chúa Thánh Thần gợi cho cộng đoàn 
phụng vụ nhớ lại ý nghĩa của biến cố cứu độ khi Ngài ban sức sống 
cho Lời Chúa đang được loan báo, để chúng ta có thể đón nhận và 
sống Lời Chúa: 
“Trong cử hành phụng vụ, Thánh Kinh là hết sức quan trọng. 
Thật vậy, những bài trích từ Thánh Kinh được đọc lên, rồi được 
giải thích trong bài giảng, những Thánh vịnh trong Thánh Kinh 
được hát lên; và do sự gợi hứng và thúc đẩy của Thánh Kinh mà 


5 X. Lc 1,17. 
16 X. Ga 14,26. 


640 


1430 


91 


1134 


103, 131 


117 


143 


1362 


1085 


344 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


những lời kinh, lời nguyện và các bài phụng ca tuôn trào; và 

cũng từ Thánh Kinh mà các hành động cũng như các dấu chỉ có 

được ý nghĩa của chúng”'”, 
1101. Chúa Thánh Thân ban cho người đọc cũng như người nghe, 
tuỳ theo việc họ chuẩn bị tâm hồn, sự hiểu biết thiêng liêng về Lời 
Chúa. Qua các lời, các hành động và các biểu tượng, dệt thành việc 
cử hành, Chúa Thánh Thân đưa các tín hữu và các thừa tác viên 
vào trong tương quan sống động với Đức Kitô, là Lời và Hinh Ánh 
của Chúa Cha, để họ có thể làm sao cho ý nghĩa của các điều họ 
nghe, họ chiêm ngắm và họ hành động trong cuộc cử hành, được 
đưa vào trong đời sống của họ. 


1102. “Chính Lời của ơn cứu độ nuôi dưỡng đức tin trong tâm hồn 
các tín hữu; nhờ đức tin đó mà cộng đoàn các tín hữu khởi đầu và 
lớn lên”. Việc loan báo Lời Chúa không dừng lại nơi một lời 
giảng day nào đó: nó đòi hỏi sự dáp lại của đức tin, xét như một 
ưng thuận và dấn thân, để có một Giao ước giữa Thiên Chúa với 
dân Ngài. Chúa Thánh Thân còn ban ơn đức tin, củng có và làm 
tăng trưởng đức tin trong cộng đoàn. Cộng đoàn phụng vụ trước 
hết là sự hiệp thông trong đức tin. 


1103. Kinh Tưởng niệm (Anamnesis). Việc cử hành phụng vụ luôn 
quy chiếu về những lần can thiệp cứu độ của Thiên Chúa trong lịch 
sử. “Nhiệm cục mạc khải này được thực hiện bằng các việc làm và 
lời nói có liên hệ mật thiết với nhau, theo nghĩa là ... các lời .. công 
bố các việc làm và làm sáng tỏ mầu nhiệm được chứa đựng trong 
dó"?, Trong phụng vụ Lời Chúa, Chúa Thánh Thân “nhắc” cho 
cộng đoàn “nhớ” tất cả những gì Đức Kitô đã làm cho chúng ta. 
Theo bán chất của các hành động phụng vu và theo các truyền 
thống nghi lễ của các Giáo hội, việc cử hành “nhắc nhớ lại” kỳ 
công của Thiên Chúa trong phần Tưởng niệm (Anamnesis) duoc 
triển khai dài hay ngắn. Chúa Thánh Thân, Đấng nhắc cho Hội 
Thánh nhớ lại như vậy, cũng thúc giục Hội Thánh tạ ơn và ca ngợi 
(Doxologia). 


Chúa Thánh Thân hiện tai hóa máu nhiệm Đức Kitô 


1104. Phụng vụ Kitô giáo không những gợi nhớ các biến cố đã giải 
thoát chúng ta, mà còn làm cho các biến cố đó hiện diện và tác 
động trong hiện tại. Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô được cử 
hành, chứ không phải được tái diễn; chỉ có các cuộc cử hành là 


CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 24: AAS 56 (1964) 106-107. 
55 CĐ Vaticanó II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 4: AAS 58 (1966) 996. 
? CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 345 


được tái diễn; trong mỗi lần cử hành đều có sự tuôn đổ Chúa 
Thánh Thân, Đấng làm cho mầu nhiệm duy nhất được hiện tại 
hoá. 


1105. Kinh Khẩn câu Chúa Thánh Thân (Epiclesis — “bhẩn câu- 
trên”) là lời khẩn câu của vi tu tế nài xin Chúa Cha sai Chúa 
Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa đến, để các lễ vật trở thành Mình 
và Máu Đức Kitô, và khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chính 
các tín hữu cũng trở thành lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. 


1106. Cùng với kinh Tưởng Niệm (Anamnesis), kinh Khán cầu 

Chúa Thánh Thần (Epiclesis) nằm ở trung tâm mỗi cuộc cử hành 

bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể: 
“Bạn hỏi: làm thế nào Bánh trở nên Mình Đức Kitô và Rượu trở 
nên Máu Đức Kitô? Tôi xin thưa với bạn: Chúa Thánh Thần ngự 
đến và thực hiện những điều đó, những điều vượt trên mọi lời 
nói và mọi tư tưởng... Bạn chỉ cần nghe biết đó là bởi Chúa 
Thánh Thần; cũng như do Mẹ Thiên Chúa và bởi Chúa Thánh 
Thần, Chúa đã nhận lấy xác phàm cho Người và nơi chính mình 
Người”. 


1107. Quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ 
làm cho Nước Chúa mau đến và mầu nhiệm cứu độ chóng hoàn tất. 
Trong việc chờ đợi và trong niềm hy vọng, Ngài thật sự làm cho 
chúng ta được tham dự trước vào sự hiệp thông sung mãn của 
Thiên Chúa Ba Ngôi. Được Chúa Cha, Đấng nhận lời khẩn cầu của 
Hội Thánh, sai đến, Chúa Thánh Thần ban sự sống cho những ai 
đón nhận Ngài và ngay từ bây giờ, đối với những kẻ ấy, Ngài là 
“bảo chứng” phán gia nghiệp của họ”. 


Ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần 


1108. Mục đích của sứ vụ Chúa Thánh Thân trong mọi hoạt động 
phụng vụ là để chúng ta được hiệp thông với Đức Kitô để làm nên 
Thân Thể Người. Chúa Thánh Thân như nhựa sống trong cây nho 
của Chúa Cha, mang lai hoa trái nơi các ngành nho. Trong phụng 
vụ, sự cộng tác mật thiết giữa Chúa Thánh Thân và Hội Thánh 
được thực hiện. Chính Ngài, Thân Khí của sự hiệp thông, luôn 
hiện diện trong Hội Thánh, và do đó, Hội Thánh là bí tích lớn của 
sự hiệp thông của Thiên Chúa, một bí tích quy tụ các con cái Thiên 
Chúa còn đang tản mác. Hoa trái của Chúa Thánh Thần trong 


? Thánh Gioan Đamascênô, Expositio fidei, 86 [De fide orthodoxa, 4, 13] : PTS 12, 194-195 
(PG 94, 1141. 1145). 

?! X. Ep 1,14; 2 Cr 1,22. 

? X. Ga 15,1-17 ; Gl 5,22. 


1153 


1375 


2816 


788 


1091 


775 


1368 


346 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


phụng vụ là, một cách không thé tách rời, sự hiệp thông với Ba 
Ngôi Chí Thánh và sự hiệp thông huynh đệ”. 


1109. Kinh Khẩn câu Chúa Thánh Thần (Epiclesis) cũng là lời 
nguyện xin cho cộng đoàn được hiệp thông trọn vẹn trong mầu 
nhiệm Đức Kitô. “Ân süng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa 
Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần” (2 Cr 13,13) phải 
luôn ở với chúng ta và đem lại hiệu quả vượt ra ngoài lúc cử hành 
thánh lễ. Vì vậy, Hội Thánh cầu xin Chúa Cha sai Chúa Thánh 
Thần đến để Ngài làm cho đời sống các tín hữu trở thành của lễ 
sống động dâng lên Thiên Chúa, nhờ sự biến đổi thiêng liêng theo 
hình ảnh Đức Kitô, nhờ chăm lo cho sự hợp nhất của Hội Thánh 
và nhờ tham dự vào sứ vụ của Hội Thánh bằng việc làm chứng và 
phục vụ bác ái. 


TÓM LƯỢC 


1110. Trong phụng vu của Hội Thánh, Chúa Cha được chúc tụng 
và tôn thờ vói tư cách là nguón mach moi chúc lành trong công 
trình tao dung và cứu độ; qua đó Ngài đã chúc lành cho chúng ta 
trong Con của Ngài để ban Thân Khí nghĩa tử cho chúng ta. 


1111. Công trinh của Đức Kitô trong phụng vu mang tính bí tích 
bởi vi mâu nhiệm cứu độ của Người được quyền năng Chúa Thánh 
Thần làm cho hiện diện; bởi vi Thân Thể của Người là Hội Thánh 
cũng là bí tích (dấu chỉ và dụng cụ) nhờ đó Chúa Thánh Thần ban 
phát máu nhiệm cứu độ; và bởi vi Hội Thánh lữ hành, qua các 
hành động phụng vu của minh, được tham du như nếm trước 
Phụng vu thiên quốc. 


1112. Sứ vu của Chúa Thánh Thần trong phụng vu của Hội 
Thánh là chuẩn bị cho cộng đoàn gặp gỡ Đúc Kitô; là nhắc nhớ và 
làm tỏ hiện Đúc Kitô cho dic tin của cộng đoàn; là, nhờ quyên 
năng biến đổi của Ngài, làm cho công trình cứu độ của Đúc Kitô 
hiện diện và tác động trong hiện tại, và làm cho hông ân hiệp 
thông được sinh hoa két quá trong Hội Thánh. 


3 X. 1 Ga 133-7. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 347 


Mục 2 
Mầu nhiệm Vượt Qua trong các bí tích 


của Hội Thánh 


Articulus 2 
Mysterium paschale in Ecclesiae sacramentis 


1113. Toàn bộ đời sống phụng vụ của Hội Thánh xoay quanh Hy tế 
Thánh Thé và các bí tích”. Trong Hội Thánh có bảy bí tích: Rửa 
Tội, Thêm Sức hay Xức Dầu Thánh, Thánh Thể, Thống Hối, Xức 
Dâu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối”. Trong mục 
này, sẽ bàn đến đặc tính chung về tín lý của bảy bí tích của Hội 
Thánh. Những đặc tính chung về việc cử hành sẽ được trình bày ở 
chương II, và những điểm đặc thù của từng bí tích sẽ được trinh 
bày ở đoạn II. 


I. CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC KITÔ 
CHRISTI SACRAMENTA 


1114. “Dựa vào giáo lý của các Sách Thánh, vào các truyền thống 
Tông Đồ... và su đồng tâm nhất trí của các Giáo phụ””?, chúng tôi 
tuyên xưng rằng “tất cả các bí tích của Luật Mới... đều do Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta thiết lập”. 


1115. Những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, trong quãng 
đời ẩn dật cũng như trong thừa tác vụ công khai của Người, đều có 
tính chất cứu độ. Chúng tham dự trước vào quyển năng của mầu 
nhiệm Vượt Qua của Người. Chúng loan báo và chuẩn bị những gì 
Người sẽ ban cho Hội Thánh khi mọi sự được hoàn tất. Các mầu 
nhiệm của cuộc đời Đức Kitô là nền tảng cho những gì Người ban 
phát trong các bí tích nhờ các thừa tác viên của Hội Thánh Người, 
bởi vì “điều hữu hình nơi Đấng cứu độ chúng ta được chuyển vào 
trong các bí tích””. 


? X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 6: AAS 56 (1964) 100. 

?5 X. CD Lyon II, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris : DS 860; CD Florentinó, 
Decretum pro Armenis : DS 1310; CD Tridentinó, Sess. 7a, Canones de sacramentis in 
genere, canon 1: DS 1601. 

26 Cp Tridentinó, Sess. 7a, Decretum de sacramentis, Prooemium: DS 1600. 

? Cp Tridentinó, Sess. 7a, Canones de sacramentis in genere, canon 1: DS 1601. 

?5 Thánh Léó Cá, Sermo 74, 2: CCL 138A, 457 (PL 54, 398). 


1210 


512-560 


1504 
774 


120 


1396 


792 


1547 


348 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


1116. Là “những năng luc phát ra" từ thân thé Đức Kitô”, Đấng 
hằng sống và ban sự sống, là những hành động của Chúa Thánh 
Thần, Đấng hoạt động trong thân thể Đức Kitô là Hội Thánh, các 
bí tích là “những kỳ công của Thiên Chúa” trong Giao Ước mới và 
vĩnh cửu. 


II. CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH 
ECCLESIAE SACRAMENTA 


1117. Nhờ Chúa Thánh Thân, Đấng dán đưa Hội Thánh vào “sự 
thật toàn vẹn” (Ga 16,13), Hội Thánh dán dán nhận ra kho tàng 
này mà minh đã lãnh nhận từ Đức Kitô và xác định việc “ban 
phát” kho tàng ấy, cũng như Hội Thánh đã làm với Thư Quy các 
Sách Thánh và giáo lý đức tin, với tư cách là người quản lý trung 
tín các máu nhiệm của Thiên Cháa? Vi vậy, theo dòng thời gian, 
Hội Thánh xác định trong số các cử hành phụng vụ của mình, có 
bảy cử hành là những bí tích, theo nghĩa hẹp của từ này, do Chúa 
thiết lập. 


1118. Các bí tích là “của Hội Thánh” theo hai nghĩa: chúng là “do 
Hội Thánh” và “cho Hội Thánh”. Các bí tích là “do Hội Thánh” bởi 
vì Hội Thánh là bí tích của hành động của Đức Kitô Đấng đang 
hoạt động trong Hội Thánh nhờ sứ vụ của Chúa Thánh Thần. Và 
các bí tích là “cho Hội Thánh”, “nhờ chúng mà Hội Thánh được xây 
dung"! bởi vì chúng biểu lộ và truyền thông cho con người, đặc 
biệt trong bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm của sự hiệp thông của 
Thiên Chúa-Tình Yêu, Đấng là Một Chúa Ba Ngôi. 


1119. Hội Thánh, cùng với Đức Kitô là Đầu làm nên như “một con 
người mâu nhiệm””, hành động trong các bí tích với tư cách là 
“cộng đoàn tư tế” “có tổ chức””. Nhờ bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, 
dân tư tế có khả năng cử hành phụng vụ; ngoài ra, có một số Kitô 
hữu, được lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh, “được thiết đặt 
nhân danh Đức Kitô để chăn dắt Hội Thánh bằng lời và ân sủng 
của Thiên Chúa”. 


1120. Thừa tác vụ có chức thánh hay “chức tu tế thua tác"? là dé 
phục vụ chức tư tế do bí tích Rửa Tội. Chức tư tế thừa tác bảo đảm 


? X. Lc 5,17; 6,19; 8,46. 

9 X. Mt 13,52; 1 Cr 4.1. 

?! Thánh Augustino, De civitate Dei, 22, 17: CSEL 40/2, 625 (PL 41, 779); 

x. Thánh Tóma Aquinô, Summa theologiae, IN, q. 64, a. 2, ad 3: Ed. Leon. 12, 43. 

? DGH Pió XII, Thông điệp Mystici corporis: AAS 35 (1943) 226. 

3 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15. 

? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15. 

35 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 349 


rằng trong các bí tích, chính Đức Kitô hành động nhờ Chúa Thánh 
Thần cho Hội Thánh. Sứ vụ cứu độ mà Chúa Cha ủy thác cho Chúa 
Con khi xuống thế làm người, được trao cho các Tông Đồ và qua 
các ngài cho những người kế nhiệm các ngài: những vị này lãnh 
nhận Thánh Thần của Chúa Giêsu để hành động nhân danh Người 
và trong cương vị của Người”. Như vậy, thừa tác vụ có chức thánh 
là sợi dây mang tính bí tích nối kết hành động phụng vụ với 
những gì các Tông Đồ đã nói và đã làm, và qua các Tông Đồ, với 
những gì Đức Kitô, Đấng là nguồn mach và nén tảng của các bí 
tích, đã nói và đã làm. 

1121. Ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, ngoài 
việc trao ban ân sủng, còn ban một đấu án bí tích hoặc “ấn tín”, 
nhờ đó, Kitô hữu được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và là 
thành phần trong Hội Thánh theo những bậc sống và những phận 
vụ khác nhau. Việc đồng hình đồng dạng như vậy với Đức Kitô và 
với Hội Thánh, do Chúa Thánh Thân thực hiện, là không thé bị 
tẩy xóa”, nhưng tôn tại mãi mãi trong Kitô hữu, với tính cách một 
sự chuẩn bị tích cực để đón nhận ân sủng, với tính cách một lời 
hứa và bảo chứng được Thiên Chúa che chở, và với tính cách một 
ơn gọi để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh. Vì vậy các 
bí tích này không bao giờ có thể được tái ban. 


III. CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC TIN 
SACRAMENTA FIDEI 


1122. Đức Kitô đã sai các Tông Đồ của Người di để “nhân danh 
Người mà rao giảng cho muôn dân... kêu gọi họ sám hối để được ơn 
tha tội” (Lc 24,47). “Anh em hãy di và làm cho muôn dân trở 
thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và 
Thánh Thần” (Mt 28,19). Sứ vụ làm Phép Rửa, tức là sứ vụ bí tích, 
được bao hàm trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, bởi vì bí tích được 
chuẩn bị bằng Lời Chúa uà bằng đúc tin, là sự ưng thuận vâng 
theo Lời đó: 

“Dân Thiên Chúa được quy tụ trước tiên bằng Lời của Thiên 

Chúa hằng sống... Chính thừa tác vụ bí tích đòi phải có việc rao 

giảng Lời Chúa, bởi vì các bí tích là bí tích của đức tin, một đức 


tin được sinh ra và được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa”. 


1123. “Các bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân 
thể Đức Kitô và sau cùng là thờ phượng Thiên Chúa; là những dấu 
chỉ, chúng còn có mục đích giáo huấn nữa. Các bí tích không 


36 X. Ga 20,21-23; Lc 24,47; Mt 28,18-20. 
? Cp Tridentinó, Sess. 7a, Canones de sacramentis in genere, canon 9: DS 1609. 
38 CD Vaticanó II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 4: AAS 58 (1966) 995-996. 


272, 1304 
1582 


649 


1236 


1154 


166 


1327 


78 


1205 


815 


1084 


1105 
696 


350 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


những giả thiết phải có đức tin trước, mà chúng còn nuôi dưỡng, 
củng cố và diễn tả đức tin bằng các lời đọc và các nghi thức; bởi 
vậy, chúng được gọi là các bí tích của đức tin”. 

1124. Đức tin của Hội Thánh có trước đức tin của tín hữu, là người 
được mời gọi gắn bó với đức tin của Hội Thánh. Khi cử hành các bí 
tích, Hội Thánh tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận từ các Tông På. 
Từ đó có câu thành ngữ cổ: “Lex orandi, lex credendi”, nghĩa là 
“Luật cầu nguyện, luật đúc tin" (hay nhu lời Ong Prospêrô 
Aquitanó, vào thế kỷ thứ 5: “Legem credendi lex statuat 
supplicandi", nghĩa là “Luật của uiệc khán câu án định luật của 
đúc tin")". Luật của việc cầu nguyện là luật của đức tin. Hội 
Thánh tin như Hội Thánh cầu nguyện. Phụng vụ là yếu tố cấu 
thành của Truyền Thống thánh thiện và sóng động". 


1125. Vi vậy, không một nghi thức bí tích nào có thể được sửa đổi 
hay tuỳ tiện thêm bớt theo sở thích của thừa tác viên hay cộng 
đoàn. Chính thẩm quyển tối cao của Hội Thánh cũng không thể 
thay đổi phụng vụ theo sở thích của mình, nhưng chỉ được làm vậy 
trong sự vâng phục đức tin và tôn kính cách đạo hạnh mầu nhiệm 
của phụng vụ. 


1126. Ngoài ra, bởi vì các bí tích diễn tả và phát huy sự hiệp 
thông đức tin trong Hội Thánh, nên /uát cầu nguyện (lex orandi) là 
một trong những tiêu chuẩn cốt yếu của việc đối thoại nhằm tái 
lập sự hợp nhất các Kitô hữu. 


IV. CÁC BÍ TÍCH CỦA ƠN CỨU ĐỘ 
SACRAMENTA SALUTIS 


1127. Khi được cử hành cách xứng đáng trong đức tin, các bí tích 
ban ân süng mà chúng biểu lộ”. Các bí tích đều hữu hiệu, bởi vì 
chính Đức Kitô hành động trong chúng: chính Người là Đấng rửa 
tội, chính Người là Đấng hành động trong các bí tích của Người để 
truyền thông ân sủng mà bí tích biểu lộ. Chúa Cha luôn nhận lời 
cầu nguyện của Hội Thánh của Con Ngài, vì trong kinh Khẩn cầu 
Chúa Thánh Thần (Epiclesis) của mỗi bí tích, Hội Thánh biểu lộ 
đức tin của mình vào quyển năng của Chúa Thánh Thần. Cũng như 
lửa biến đổi mọi thứ nó chạm tới thành lửa, Chúa Thánh Thân 


? Cb Vaticanô IL, Hiến ché Sacrosanctum concilium, 59: AAS 56 (1964) 116. 

? Indiculus, c. 8 : DS 246 (PL 51, 209). 

^! X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 

? X. CP Vaticano II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 2: AAS 57 (1965) 91-92 ; Ibid., 15: AAS 
57 (1965) 101-102. 

® X. CD Tridentinó, Sess. 7a, Canones de sacramentis in genere, canon 5: DS 1605; Ibid., 
canon 6: DS 1606. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 351 


cũng biến đổi những gì được trao phó cho quyền năng của Ngài 
thành sự sống thần linh. 


1128. Đây là ý nghĩa của điều Hội Thánh khẳng định“: các bí tích 
hữu hiệu “do sự” - ex opere operato — (do chính hành động bí tích 
được thực hiện) nghĩa là chúng hữu hiệu nhờ công trình cứu độ của 
Đức Kitô đã được hoàn thành một lần cho mãi mãi. Từ đó, có hệ 
luận này là: “Bí tích không mang lại hiệu quả nhờ sự công chính 
của người trao ban hay người lãnh nhận, nhưng nhờ quyển năng 
của Thiên Chúa””. Khi một bí tích được cử hành theo đúng ý 
hướng của Hội Thánh, thì quyền năng của Đức Kitô và của Thần 
Khí Người hành động trong và qua bí tích ấy, chứ không lệ thuộc 
vào sự thánh thiện bản thân của thừa tác viên. Tuy nhiên, các hoa 
trái của các bí tích cũng tuỳ thuộc vào sự chuẩn bị nội tâm của 
người lãnh nhận. 

1129. Hội Thánh khẳng định rằng, đối với các tín hữu, các bí tích 
của Giao Ước Mới là cán thiết cho ơn cứu dô“. “Ân sủng bí tích” là 
ân sủng của Chúa Thánh Thần được Đức Kitô ban cho riêng từng 
bí tích. Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi những ai đón 
nhận Ngài bằng cách làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với 
Con Thiên Chúa. Hoa trái của đời sống bí tích là, Thần Khí của ơn 
làm nghĩa tử làm cho các tín hữu được tham dự bản tính Thiên 
Chúa bằng cách kết hợp họ một cách sống động với Người Con duy 
nhất, là Đấng Cứu Độ ””. 


V. CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU 
SACRAMENTA VITAE AETERNAE 


1130. Hội Thánh cử hành mầu nhiệm của Chúa mình “cho tới khi 
Chúa đến” (1 Cr 11,26), lúc “Thiên Chúa có toàn quyển trên muôn 
loài” (1 Cr 15,28). Ngay từ thời các Tông Đồ, phụng vụ đã được 
hướng đến cùng đích của mình qua lời rên xiết của Thần Khí trong 
Hội Thánh: *Marana tha! — Lạy Chúa, xin ngự đến!” (1 Cr 16,22). 
Như thế, Phụng vụ chia sẻ nỗi khát khao của Chúa Giêsu: “Thầy 
những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em... cho 
đến khi lễ này được nên tron vẹn trong Nước Thiên Chúa” (Lc 22, 
15.16). Trong các bí tích của Đức Kitô, Hội Thánh đã nhận được 
bảo chứng gia tài của mình, đã được dự phần vào đời sống vĩnh 
cửu, đang khi “trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày 
Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng Cứu Độ chúng ta, 


^ X. CD Tridentinó, Sess. 7a, Canones de sacramentis in genere, canon 8: DS 1608. 
5 X. Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 68, a. 8, c.: Ed. Leon. 12, 100. 
46 X. CD Tridentinó, Sess. 4a, Canones de sacramentis in genere, canon 8: DS 1604. 
? X.2Pr 14. 


1584 


1257 
2003 


460 


2817 


950 


352 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


xuất hiện vinh quang" (Tt 2,13). “Thân Khí và Tán Nương nói: Xin 

Ngài ngu dén... Lay Cháa Giésu, xin ngu dén" (Kh 22, 17.20). 
Thánh Tóma tóm lược các chiều kích khác nhau của dấu chỉ bí 
tích như sau: “Bí tích là dấu chỉ nhắc nhớ điều đã xẩy ra trước 
nó, tức là cuộc khổ nạn của Đức Kitô; là dấu chỉ cho thấy điều 
được thực hiện nơi chúng ta nhờ cuộc khổ nạn của Đức Kitô, tức 
là ân sủng; là dấu chỉ tiên báo, tức là báo trước vinh quang 
tương lai”. 


TÓM LƯỢC 


1131. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân süng, do Đúc 
Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh; qua các bí tích, sự sóng 
thân linh được trao ban cho chúng ta. Các nghi thức khá giác được 
dùng để cử hành bí tích, biểu thị và thực hiện ân súng riêng của 
từng bí tích. Các bí tích mang lai hoa trái nơi những người lãnh 
nhận có sự chuẩn bi nói tám cần thiết. 


1132. Hội Thánh cử hành các bí tích vói tu cách là một cộng đoàn 
tư tế có tổ chúc, góm chúc tu té do bí tích Rua Tôi, và chuc tu té 
cüa các thüa tác vién có chuc thánh. 


1133. Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho các bí tích bằng Lời Chúa 
và bằng đúc tin đón nhận Lời Chúa nơi những tâm hôn đã chuẩn 
bị tốt. Lúc đó các bí tích cúng có và diễn tá dic tin. 

1134. Đời sóng bí tích đem lại hoa trái vita cho cá nhân vita cho 
Hội Thánh. Một đàng, đối vói moi tín hữu, hoa trái này là đời 
sống cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô; dàng khác, đối vói 
Hội Thánh, hoa trái này là sự tăng trưởng trong đúc mến và trong 
sứ vu làm chứng của Hội Thánh. 


48 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II, q. 60, a. 3, c.: Ed. Leon. 12,6. 


CHƯƠNG HAI 
CỬ HÀNH MẦU NHIỆM VƯỢT QUA 
TRONG CÁC BÍ TÍCH 


CAPUT SECUNDUM 
SACRAMENTALIS CELEBRATIO MYSTERII PASCHALIS 


1135. Viéc day giáo ly vé phung vu dói hói truóc hét phái hiéu biét 
Nhiém cuc bí tích (Chuong mót). Duói ánh sáng dó, tính chát mói 
mé của uiệc cử hành các bí tích được tỏ hiện. Vi váy, chương này 
sé bàn dén viéc cử hành các bí tích của Hội Thánh. Chúng ta sẽ 
trình bày điểm chung của việc cử hành bảy bí tích trong các truyền 
thống phụng vụ khác nhau; sau đó sẽ là điểm đặc thù của từng bí 
tích. Việc dạy giáo lý căn bản về các cử hành bí tích sẽ trả lời 
những câu hỏi đầu tiên mà các tín hữu đặt ra về vấn đề này: 

— Ai cử hành? 

— Cử hành như thế nào? 

— Cử hành khi nào? 

— Cử hành ở đâu? 


Mục 1 
Cử hành phụng vụ của Hội Thánh 


Articulus 1 
Ecclesiae liturgiam celebrare 


I. AICÜ HÀNH? 
QUIS CELEBRAT? 


1136. Phụng vu là “hành động” của Đức Kitó toàn thé (Christus 795 
totus). Những ai giờ đây cử hành phụng vụ vượt quá các dấu chi, là 7090 
những người đang ở trong phụng vụ thiên quốc, ở đó, việc cử hành 
hoàn toàn là hiệp thông và lễ hội. 


2642 


662 


335 


1370 


752, 1348 


354 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Những người cử hành Phụng vụ thiên quốc 


1137. Sách Khải Huyền của thánh Gioan, được đọc trong phụng vụ 
của Hội Thánh, trước tiên cho chúng ta thấy một cái ngai được đặt 
trên trời; và Đấng ngự trên ngai!: đó là “Chúa” (Is 6,1)”. Rồi đến 
“Một Con Chiên trông nhu thể đã bị giết” (Kh 5,6): đó là Đức Kitô 
bị đóng dinh và đã sống lại, là vị Thượng Tế duy nhất của cung 
thánh đích thực”, chính Người “vừa là người dâng vừa là lễ vật 
được dáng lén, vừa là người tặng vừa là quà được hiến tặng”. Cuối 
cùng là “con sông có nước trường sinh, .. chảy ra từ ngai của Thiên 
Chúa và của Con Chiên” (Kh 22,1), đó là một trong những biểu 
tượng đẹp nhất về Chúa Thánh Thán$. 


1138. “Những ai được quy tu" trong Đức Kitô tham dự vào việc 
phục vụ là ca ngợi Thiên Chúa và việc chu toàn kế hoạch của Ngài 
là: các Quyền thần trên trời”, toàn thể thụ tạo (tượng trưng bằng 
bốn Con vật), các thừa tác viên thời Cựu và Tân Ước (24 Kỳ mục), 
dân mới của Thiên Chúa (144 ngàn người), đặc biệt là các vị tử 
đạo “những người đã bị giết vì đã rao giảng lời Thiên Chúa” 
(Kh 6,9), và Mẹ chí thánh của Thiên Chúa (Người Phụ nữ”; Hiền 
thê của Con Chiên”), cuối cùng là “một đoàn người thật đông 
không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, và 
mọi ngôn ngữ” (Kh 7,9). 


1139. Chúa Thánh Thần và Hội Thánh cho chúng ta được tham dự 
vào Phụng vụ vĩnh cửu này, khi chúng ta cử hành mầu nhiệm cứu 
độ trong các bí tích. 


Những người cử hành phụng vụ bí tích 


1140. Toàn thể Cộng đoàn, Thân Thể của Đức Kitô kết hợp với 
Đầu của mình, cử hành phụng vụ. “Các hoạt động phụng vụ không 
phải là những hoạt động riêng tư, nhưng là những cử hành của Hội 
Thánh, là “bí tích của sự hợp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ 
và điều hành dưới quyển các Giám mục. Vì vậy, các cử hành đó 


! X. Kh 4,2. 

? X. Ed 1,26-28. 

? X. Ga 1,29. 

* X. Dt 4,14-15; 10,19-21; etc. 

? Liturgia Byzantina. Anaphora Iohannis Chrysostomi: F.E. Brightman, Liturgies Eastern and 
Western (Oxford 1896) 378 (PG 63, 913). 

* X. Ga 4,10-14; Kh 21,6. 

7 X. Kh 4-5; Is 62-3. 

8 X. Kh 7,1-8; 14,1. 

*X Kh 12. 

? X. Kh 21,9. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 355 


thuộc về thân thể phổ quát của Hội Thánh, chúng làm tỏ hiện và 
ảnh hưởng đến toàn thân thể; tuy nhiên các cử hành đó cũng liên 
quan đến từng chi thể theo những cách khác nhau, tùy theo sự 
khác biệt về phẩm trật, phận vu và sự tham dự hiện thực”. Vi 
vậy, “mỗi khi các nghi thức, theo bản chất riêng của từng nghi 
thức, được cử hành chung, với sự tham dự đông đảo và tích cực của 
các tín hữu, thì phải nhấn mạnh rằng việc cử hành chung như vậy, 
bao nhiêu có thể, phải được quý chuộng hơn việc cử hành các nghi 
thức đó một cách đơn độc và có vẻ riêng tư”. 


1141. Cộng đoàn cử hành phụng vụ là cộng đoàn của những người 
đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, “nhờ sự tái sinh và sự xức dầu bằng 
Chúa Thánh Thần, họ được thánh hiến để trở thành ngôi nhà 
thiêng liêng và hàng tư tế thánh, để dâng lên những của lễ thiêng 
liêng qua tất cả các công việc của Kitô hữu”. “Chức tư tế cộng 
đồng” này là chức tư tế của Đức Kitô, vị Tư Tế duy nhất, mà tất cả 
các chi thể của Người đều được tham dự vào“: 
“Mẹ Hội Thánh tha thiết ước mong mọi tín hữu đều được hướng 
dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách đầy đủ, ý thức và 
tích cực. Việc tham dự nhu vậy do chính bản chất phụng vụ doi 
hỏi, và dân Kitô giáo, là giống nói được tuyển chọn, là hàng tư 
tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa" (1 Pr 
2,9)”, do bí tích Rửa Tội, có quyền lợi và nhiệm vụ trong việc 
tham dự nhu vây” . 


1142. “Nhưng mọi chi thể không có cùng một chức năng” (Rm 
12,4). Một số chi thể đã được Thiên Chúa kêu gọi, trong và qua 
Hội Thánh, để đặc biệt phục vụ cộng đoàn. Những thừa tác viên 
này được tuyển chọn và được thánh hiến nhờ bí tích Truyền Chức 
Thánh, qua đó, Chúa Thánh Thân làm cho họ có khả năng hành 
động trong cương vị của Đức Kitô là Đầu (n persona Christi- 
Capitis) để phục vụ moi chi thể của Hội Thánh”. Thừa tác viên có 
chức thánh là như “họa ảnh” của Đức Kitô Tư Tế. Bởi vì, trong bí 
tích Thánh Thể, bí tích của Hội Thánh được biểu lộ cách đây đủ, 
nên thừa tác vụ giám mục nổi bật nhất trong việc chủ sự Thánh 
Lễ, và hiệp thông với ngài, là thừa tác vụ linh mục và phó tế. 


!! CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 26: AAS 56 (1964) 107. 

? CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 27: AAS 56 (1964) 107. 

? CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 

'* X. CP Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 10: AAS 57 (1965) 14; Ibid., 34: AAS 57 
(1965) 40; Id., Sác lénh Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 991-992. 

5 X. 1 Pr24-5. 

15 CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 14: AAS 56 (1964) 104. 

1 X. CB Vaticanô II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 992; Ibid., 15: AAS 58 
(1966) 1014. 


1372 


1120 


1268 


1549 


1561 


903 


1672 


1333-1340 


53 


362, 2702 


1879 


299 


356 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1143. Để giúp các phận vụ của chức tư tế cộng đồng của các tín 
hữu, còn có những tác vu đặc biệt khác, không được thánh hiến 
nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, và nhiệm vụ của những tác vụ 
này được các Giám mục quy định theo các truyền thống phụng vụ 
và các nhu cầu mục vụ. “Cả những người giúp lễ, đọc sách, dẫn giải 
và các ca viên, cũng thật sự đảm nhận một tác vụ phụng MOS 


1144. Nhu vậy, trong việc cử hành các bí tích, toàn thể cộng đoàn 
đều là “người cử hành phụng vụ”, mỗi người tùy theo phận vụ của 
minh, nhung “trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần”, Đấng 
hoạt động trong mọi người. “Trong các cử hành phụng vụ, thừa tác 
viên hay tín hữu, mỗi người theo phán vụ của minh, chỉ làm và 
làm tron ven những gì thuộc phận vụ của minh theo bản chất của 
sự việc và các quy tắc phụng vụ””. 


I. CỬ HÀNH THẾ NÀO? 
QUOMODO CELEBRANDUM? 


Các dấu chỉ và biểu tượng 


1145. Việc cử hành bí tích được dệt bằng các dấu chỉ và các biểu 
tượng. Theo đường lối sư phạm của Thiên Chúa trong việc cứu độ, 
ý nghĩa của các dấu chỉ và các biểu tượng được bén rễ trong công 
trình tạo dựng và trong văn hoá nhân loại, được xác định trong các 
biến cố của Giao Ước cũ, và được bày tỏ cách đây đủ trong con 
người và công trình của Đức Kitô. 

1146. Những dấu chỉ của thế giới loài người. Trong đời sống con 
người, các dấu chỉ và các biểu tượng chiếm một vị trí quan trọng. 
Con người, một hữu thể vừa thể xác vừa tinh thần, diễn tả và cảm 
nhận các thực tại tỉnh thần nhờ các dấu chỉ và các biểu tượng vật 
chất. Với tính cách là một hữu thể có tính xã hội, con người cần 
các dấu chỉ và các biểu tượng để giao tiếp với tha nhân nhờ ngôn 
ngữ, các cử chỉ, các hành động. Về tương quan của con người với 
Thiên Chúa cũng thế. 


1147. Thiên Chúa nói với con người qua thụ tạo hữu hình. Vũ trụ 
vật chất được phô diễn trước trí tuệ con nguði, dé ho doc được noi 
vũ tru các dấu vết của Đấng Tao Hoá của họ”. Ánh sáng và đêm 
tối, gió và lửa, nước và đất, cây cối và hoa trái đều nói về Thiên 
Chúa; chúng nói lên một cách biểu tượng cả sự cao cả lẫn sự gần 
gũi của Ngài. 


18 CĐ Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 29: AAS 56 (1964) 107. 
? CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 28: AAS 56 (1964) 107. 
? X. Kn 13,1; Rm 1,19-20; Cv 14,17. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 357 


1148. Vì được Thiên Chúa tạo dựng, những thực tại khả giác này 
có thể trở thành phương tiện diễn tả hành động của Thiên Chúa, 
Đấng thánh hóa loài người, và diễn tả hành động của con người, 
những kẻ phụng thờ Thiên Chúa. Về các dấu chỉ và biểu tượng 
trong đời sống xã hội của con người cũng vậy: tắm rửa và xức dầu, 
bẻ bánh và chia sẻ một chén có thể diễn tả sự hiện diện tác thánh 
của Thiên Chúa và lòng tri ân của con người đối với Đấng Tạo Hoá 
của mình. 


1149. Các tôn giáo lớn của nhân loại cho thấy rõ, một cách thường 
rất ấn tượng, ý nghĩa về vũ trụ và về các biểu tượng của các nghi 
thức tôn giáo. Phụng vụ của Hội Thánh đón nhận, hội nhập và 
thánh hoá các yếu tố của công trình tạo dựng và của văn hóa nhân 
loại, khi mang lại cho chúng phẩm tính là trở thành những dấu chỉ 
của ân sủng, của công cuộc tạo dựng mới trong Chúa Giêsu Kitô. 


1150. Những dấu chỉ của Giao Ước. Dân Chúa chọn lãnh nhận từ 
Thiên Chúa những dấu chỉ và những biểu tượng đặc biệt phân biệt 
đời sống phụng vụ của họ: đây không chỉ là những cử hành long 
trọng các chu kỳ vũ trụ và các cử chỉ xã hội, nhưng còn là những 
dấu chỉ của Giao Ước, những biểu tượng của các kỳ công của Thiên 
Chúa đối với dân Ngài. Trong số các dấu chỉ phụng vụ này của 
Giao Ước cũ, có thể kể việc cắt bì, việc xức dầu và việc thánh hiến 
các vua và các tư tế, việc đặt tay, các hy lễ, và nhất là lễ Vượt Qua. 
Hội Thánh coi các dấu chỉ đó như hình ảnh tiên báo các bí tích của 
Giao Ước mới. 

1151. Những dấu chỉ được Đúc Kitô sử dụng. Khi giảng dạy, Chúa 
Giêsu thường sử dụng những dấu chỉ của công trình tạo dựng để 
giúp nhận biết các máu nhiệm của Nước Thiên Chúa.”' Người chữa 
lành và minh hoạ lời giảng dạy của Người bằng những dấu chỉ vật 
chất hay những cử chỉ có tính biểu trưng”. Người ban một ý nghĩa 
mới cho các sự kiện và các dấu chỉ của Giao Ước cũ, nhất là cho 
cuộc Xuất Hành và lễ Vượt Qua”, bởi vì chính Người là ý nghĩa 
của tất cả các dấu chỉ đó. 


1152. Các dáu chỉ bí tích. Từ sau Lễ Ngũ Tuân, Chúa Thánh Thần 
thực hiện việc thánh hóa qua các dấu chỉ bí tích của Hội Thánh 
của Ngài. Các bí tích của Hội Thánh không xóa bỏ, nhưng thanh 
luyện, đón nhận tất cả sự phong phú của các dấu chỉ và các biểu 
tượng của thế giới vật chất và đời sống xã hội. Hơn nữa, các bí tích 
còn hoàn tất những tiên trưng và hình bóng của Giao Ước cũ, biểu 


?! X. Lc 8,10. 
2? X. Ga 9,6; Mc 7,33-35; 822-25. 
3 X. Lc 9,31; 22,7-20. 


643 


1334 


1335 


53 


1100 


103 


1127 


358 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


thi và thuc hién on cáu dó do Düc Kitó mang lai, và cho th&y truóc 
cüng nhu cho ném truóc vinh quang thién quóc. 


Các lời nói và các hành động 

1153. Việc cử hành bí tích là cuộc gặp gỡ của các con cái Thiên 
Chúa với Cha mình, trong Đức Kitô và Chúa Thánh Thần, và cuộc 
gặp gỡ này diễn ra như một cuộc đối thoại, qua các hành động và 
các lời nói. Tuy các hành động biểu tượng chính là một thứ ngôn 
ngữ, nhưng cần có Lời Chúa và lời đáp lại của đức tin đi kèm theo 
và làm sống động các hành động ấy, để hạt giống của Nước Chúa 
mang lại hoa trái nơi thửa đất tốt. Các hành động phụng vụ nói 
lên điều Lời Chúa diễn tả: đó là sáng kiến nhưng không của Thiên 
Chúa, đồng thời là lời đáp lại của đức tin của dân Ngài. 

1154. Phụng uụ Lời Chúa là phần không thể thiếu trong các cử 
hành bí tích. Để nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu, các dấu chỉ 
của Lời Chúa phải được dé cao: Sách Lời Chúa (sách Bài Đọc hay 
sách Tin Mừng), việc tôn kính Lời Chúa (rước kiệu, xông hương, 
ánh sáng), vị trí công bó Lời Chúa (giảng đài), việc tuyên đọc Lời 
Chúa cho dễ nghe dễ hiểu, bài giảng của thừa tác viên làm sáng tỏ 
Lời Chúa vừa được công bố, những lời đáp lại của cộng đoàn 
(những lời tung hô, các Thánh vịnh để suy niệm, các kinh câu, việc 
tuyên xưng đức tin). 


1155. Lời phụng vụ và hành động phụng vụ, không thể tách biệt 
nhau xét như những dấu chỉ và giáo huấn, cũng không thể tách 
biệt nhau xét như cả hai thực hiện điều chúng biểu thị. Chúa 
Thánh Thần không những giúp hiểu được Lời Chúa qua việc khơi 
dậy đức tin, chính Ngài còn thực hiện, qua các bí tích, “những kỳ 
công” của Thiên Chúa đã được Lời Chúa loan báo: Ngài làm cho 
hiện diện và truyền thông công trình của Chúa Cha đã được Con 
yêu dấu thực hiện. 


Bài ca và âm nhạc 


1156. “Truyền thống âm nhạc của Hội Thánh phổ quát đã tạo nên 
một kho tàng vô giá, vượt trên các hình thức nghệ thuật khác, 
nhất là vì thánh ca gắn liền với các lời nói, nên đã trở thành một 
phán cán thiết hoặc không thể thiếu của phụng vụ trong thể””. 
Việc sáng tác và ca hát các Thánh vịnh được linh hứng, thường có 
các nhạc cụ phụ họa, đã gắn chặt với các cử hành phụng vụ của 
Cựu Ước. Hội Thánh tiếp tục và phát huy truyền thống này: “Hãy 
cùng nhau đối đáp những bài Thánh vịnh, thánh thi và thánh ca 


® CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 112: AAS 56 (1964) 128. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 359 


h Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng 
húa” (Ep 5,19)”. “Hát là cầu nguyện hai lán"?5, 


1157. Bài ca và âm nhạc chu toàn chức năng làm dấu chỉ của mình 
một cách có ý nghĩa hơn, “khi chúng liên kết chặt chẽ hơn với 
hành động phụng vụ”, theo ba tiêu chuẩn chính sau đây: vẻ đẹp 
diễn cảm của lời cầu nguyện, sự đồng thanh tham dự của cộng 
đoàn vào những lúc đã được quy định, và tính cách long trọng của 
cuộc cử hành. Như vậy, bài ca và âm nhạc du phán vào mục đích 
của các lời nói và các hành động phụng vụ: đó là làm vinh danh 
Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu” 
“Bao lần con đã rơi lệ khi nghe các thánh thi, thánh ca của 
Chúa, những âm thanh dịu dàng vang lên trong thánh đường của 
Chúa, con đã xúc động biết bao! Các âm thanh đó rót vào tai 
con, và chán lý được tinh luyện trong trái tim con, từ đó niềm 
hưng phấn đạo đức sục sôi lên và nước mắt tuôn tràn, những 
điều đó làm cho con hạnh phúc”. 


1158. Sự hòa hợp của các dấu chỉ (ca hát, âm nhạc, lời nói và hành 
động) sẽ càng có ý nghĩa hơn và mang nhiều hoa trái hơn nếu càng 
được diễn tả trong sự phong phú vé uăn hóa đặc thù của dân Thiên 
Chúa dang cử hành””. Vì vậy, “những bài thánh ca mang tính dân 
tộc phải được cổ võ cách khéo léo, để giọng các tín hữu có thể vang 
lên trong những buổi thực hành đạo đức và linh thánh và trong 
chính các hành động phụng vụ” theo các quy tắc của Hội Thánh”'. 
Tuy nhiên “lời ca trong các bài thánh ca phải phù hợp với giáo lý 
Công giáo và tốt nhất là nên được rút ra từ Thánh Kinh và từ các 
nguồn mạch phụng vụ””. 


Các ảnh tượng thánh 


1159. Ảnh „tượng thánh, ảnh tượng phụng vụ, chủ yếu trình bày 
Đức Kitô. Ảnh tượng không thể trình bày Thiên Chúa vô hình và 
khôn tả; việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa đã mở đầu một 
“nhiệm cục” mới của các ảnh tượng: 
“Xưa kia Thiên Chúa, Đấng không có thân xác và diện mạo, 
không bao giờ được trình bày bằng ảnh tượng. Nhưng nay, sau 


®X.CI3,16-17. 

26 X. Thánh Augustinó, Enarratio in Psalmum 72, 1: CCL 39, 986 (PL 36, 914). 

?' CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 112: AAS 56 (1964) 128. 

?8 X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 112: AAS 56 (1964) 128. 

? Thánh Augustino, Confessiones, 9, 6, 14: CCL 27, 141 (PL 32, 769-770). 

? X. CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 119: AAS 56 (1964) 129-130. 
?! CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 118: AAS 56 (1964) 129. 

? CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 121: AAS 56 (1964) 130. 


2502 


1201 
1674 


476-477 
2129-2132 


360 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


khi Người đã tự trở nên hữu hinh trong xác phàm và sống giữa 
loài người, tôi có thể họa một hình ảnh về điều tôi thấy nơi 
Thiên Chúa... Vậy sau khi dung nhan được mạc khải, chúng ta 
chiêm ngắm vinh quang của Chúa”””. 


1160. Nghệ thuật ảnh tượng Kitô giáo dùng hình ảnh để truyền 
đạt sứ điệp Tin Mừng, sứ điệp mà Sách Thánh lưu truyền bằng lời. 
Hình ảnh và lời nói làm sáng tỏ lẫn nhau: 
“Chúng tôi tuyên bố cách vắn tắt rằng, chúng tôi gìn giữ nguyên 
vẹn mọi truyền thống hoặc thành văn, hoặc bất thành văn của 
Hội Thánh, đã được ký thác cho chúng tôi. Một trong những 
truyền thống này là việc sử dụng ảnh tượng, vốn phù hợp với 
việc rao giảng lịch sử Tin Mừng. Việc sử dụng ảnh tượng góp 
phần nói lên sự chắc chắn xác thực, chứ không phải chỉ là dáng 
vẻ, của việc Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, và góp phần mang 
lại lợi ích cho chúng tôi. Những gì soi sáng cho nhau, thì chắc 
chắn có những ý nghĩa hỗ tương”. 
1161. Tất cả các dấu chỉ của việc cử hành phụng vụ đều quy hướng 
về Đức Kitô: kể cả các ảnh tượng của Mẹ Thiên Chúa và của các 
thánh. Thật vậy, các ảnh tượng này nói về Đức Kitô, Đấng được 
tôn vinh nơi các ngài. Các ảnh tượng này cho thấy “ngần ấy nhân 
chứng đức tin như đám mây bao quanh” (Dt 12,1), các ngài đang 
tiếp tục tham dự vào công trình cứu độ trần gian và chúng ta được 
liên kết với các ngài, nhất là khi cử hành các bí tích. Qua ảnh 
tượng của các ngài, điều được mạc khải cho đức tin của chúng ta là, 
con người, được tạo dựng “theo hình ảnh Thiên Chúa”, cuối cùng 
được biến hình nên “giống như Thiên Chúa””, và cả các Thiên 
thần, là những vị đã được quy tụ lại trong Đức Kitô: 
“Theo giáo huấn của các Thánh Giáo phụ được Thiên Chúa linh 
hứng, và theo truyền thống của Hội Thánh Công giáo (mà chúng 
ta biết rằng đó là truyền thống của Chúa Thánh Thân, Đấng 
chắc chắn đang ngự trong Hội Thánh), chúng tôi ấn định với tất 
cả sự chắc chắn và chính đáng rằng, cũng như hình tượng cây 
Thánh Giá quý trọng và ban sự sống, các ảnh tượng đáng kính 
và thánh thiện, hoặc được vẽ và lắp ghép, hoặc bằng những chất 
liệu thích hợp khác, phải được đặt trong các thánh đường của 
Thiên Chúa, trên các bình thánh và y phục thánh, trên các bức 
tường và các bức hoạ, trong nhà và trên các đường phố: đó là 
ảnh tượng của Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu 


3 Thánh Gioan Đamascênô, De sacris imaginibus oratio, 1, 16: PTS 17, 89 et 92 (PG 94, 1245 
et 1248). 

% CD Nicéa II (năm 787), Terminus: COD 135. 

5 X. Rm 8,29; 1 Ga 32. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 361 


Độ chúng ta, cũng nhu ảnh tượng của Đức Bà tinh tuyển, là Me 
thánh của Thiên Chúa, ảnh tượng của các Thiên thần đáng kính, 
của tất cả các Thánh và những người công chính”°. 


1162. “Vẻ đẹp và màu sắc của các ảnh tượng kích thích việc cầu 
nguyện của tôi. Đó là một bữa tiệc làm no thoả mắt tôi, cũng như 
quang cảnh đồng quê kích thích trái tim tôi ca tụng Thiên Chúa””. 
Việc chiêm ngắm các ảnh tượng thánh, cùng với việc suy niệm Lời 
Chúa và việc ca hát các thánh thi phụng vụ, sẽ tạo nên một sự hoà 
hợp các dấu chỉ trong cuộc cử hành, làm cho máu nhiệm được cử 
hành in sâu vào tâm khám các tín hữu, rồi được biểu lộ ra trong 
đời sống mới của họ. 


III. CỬ HÀNH KHI NÀO? 
QUANDO CELEBRANDUM? 


Thói gian phung vu 


1163. “Hội Thánh là Me hiền, ý thức minh có bổn phán cử hành 
công trinh cứu độ của Phu Quân thân linh của minh, bằng một su 
tưởng niệm thánh thiêng, vào những ngày cố định trong suốt cả 
năm. Mỗi tuần, vào ngày được goi là ngày của Chúa (Chúa nhật), 
Hội Thánh tưởng niệm cuộc phục sinh của Chúa, điều mà mỗi năm 
một lần Hội Thánh còn cử hành trong đại lễ Vượt Qua, cùng với 
cuộc khổ hình hồng phúc của Người. Hội Thánh trình bày toàn bộ 
mầu nhiệm Đức Kitô qua chu kỳ một năm... Khi cử hành các mầu 
nhiệm cứu chuộc như vậy, Hội Thánh mở ra cho các tín hữu kho 
tàng quyền năng và công nghiệp của Chúa mình, khiến các mầu 
nhiệm này một cách nào đó luôn hiện diện trong mọi lúc; các tín 
hữu tiếp xúc với các máu nhiệm đó, và được đầy tràn ơn cứu độ””. 


1164. Dân Thiên Chúa, theo luật Môisen, đã có những lễ mừng cố 
định khởi từ cuộc Vượt Qua để ghi nhớ những hành động kỳ diệu 
của Thiên Chúa Cứu độ, để tạ ơn Ngài vì những kỳ công đó, để 
nhớ mãi những kỳ công đó và để dạy cho các thế hệ sau sống xứng 
đáng với những kỳ công đó. Đến thời Hội Thánh, trong khoảng 
thời gian từ cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, được thực hiện một lần 
cho mãi mãi, cho đến ngày cuộc Vượt Qua được hoàn tất trong 
Nước Thiên Chúa, phụng vụ được cử hành vào những ngày đã ấn 
định, được đóng ấn bằng tính cách mới mẻ của máu nhiệm Đức 
Kitô. 


*% CD Nicêa II, Definitio de sacris imaginibus: DS 600. 
37 Thánh Gioan Damascénó, De sacris imaginibus oratio, 1, 47: PTS 17, 151 (PG 94, 1268). 
38 CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 102: AAS 56 (1964) 125. 


2502 


512 


2659, 2836 


1085 


2174-2188 


1343 


362 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1165. Khi Hội Thánh cử hành máu nhiệm Đức Kitô, có một từ luôn 
được nhắc đến trong kinh nguyện của Hội Thánh: đó là từ “Hôm 
nay”, là âm vang Lời Kinh Chúa dạy”, và âm vang tiếng gọi của 
Chúa Thánh Thán?. Ngày “hôm nay" này của Thiên Chúa hằng 
sống mà con người được mời gọi bước vào, chính là “Giờ” của cuộc 
Vượt Qua của Chúa Giêsu, Giờ đó xuyên suốt và hướng dẫn toàn bộ 
lịch sử: 
“Sự sống được mở ra cho vạn vật và tất cả được đây tràn ánh 
sáng vĩnh cửu, và Đấng là Vâng Đông của các váng đông xâm 
chiếm vũ trụ: Đấng được sinh ra trước Sao Mai, bất tử và cao cả, 
là Đức Kitô chiếu soi vạn vật hơn cả mặt trời. Vì vậy, ngày bừng 
sáng, lâu dài, vĩnh cửu và không thể tàn lụi đã xuất hiện cho 
chúng ta là những kẻ tin vào Người: đó là cuộc Vượt Qua thần 
pe 


Ngày của Chúa 


1166. “Theo truyền thống Tông Đồ bắt nguồn từ chính ngày Đức 
Kitô sống lại, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua vào mỗi 
ngày thứ tám, ngày thật xứng đáng được gọi là ngày của Chúa 
hoặc Chúa Nhật””. Ngày phục sinh của Đức Kitô vừa là “ngày thứ 
nhất trong tuần” gợi lại ngày đầu tiên của công trình tạo dựng, vừa 
là “ngày thứ tám”, trong ngày đó Đức Kitô, sau khi “an nghỉ” trong 
ngày sabat vĩ đại của Người, đã khởi đầu ngày “Chúa đã làm ra” 
(Tv 118,24), “ngày không có chiều tà”. “Bữa tiệc của Chúa” là 
trung tâm của ngày này, bởi vì trong đó, toàn thể cộng đoàn các 
tín hữu được gặp Chúa phục sinh, Đấng mời họ vào bàn tiệc của 
Người ”": 
“Ngày của Chúa, ngày Phục Sinh, ngày của các Kitô hữu, là ngày 
của chúng ta. Vì thế ngày này được gọi là ngày của Chúa, bởi vì 
trong ngày đó Chúa, là Đấng chiến thắng, lên với Chúa Cha. 
Nếu người ngoại giáo gọi ngày này là ngày của mặt trời, chúng 
ta cũng sẵn sàng công nhận như vậy: vì hôm nay, ánh sáng của 
trần gian đã mọc lên, hôm nay mặt trời công chính đã xuất 
hiện, các tia sáng của mặt trời này mang lại ơn chữa lành"^. 


9 X. Mt 6.11. 

9 X. Dt 3,7-4,11; Tv 95,8. 

^! Pseuđô-Hippôlytô Roma, In sanctum Pascha, 1, 1-2: Studia patristica mediolanensia 15, 230- 
232 (PG 59, 755). 

? CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 106: AAS 56 (1964) 126. 

? X. Matutinum in die Paschatis ritus Byzantini, Oda 9, troparium: Pentekostarion (Romae 
1884) 11. 

^ X. Ga 21,12; Lc 24,30. 

* Thánh Hiêrônimô, In die Dominica Paschae homilia: CCL 78, 550 (PL 30, 218-219). 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 363 


1167. Ngày Chúa Nhật đặc biệt là ngày họp mặt để cử hành 
phụng vụ, trong đó, các tín hữu quy tụ lại “để, khi nghe Lời Chúa 
và tham dự bí tích Thánh Thể, họ kính nhớ cuộc khổ nạn, sự sống 
lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời họ cảm tạ Thiên 
Chúa, Đấng đã tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động, nhờ sự 
sống lai từ cõi chết của Chúa Giêsu Kitô”*®: 

“Lạy Đức Kitô, khi chúng con suy ngắm những kỳ công vinh 
quang và những dấu chỉ lạ lùng được thực hiện trong ngày Chúa 
Nhật của cuộc phục sinh thánh và vinh hiển của Chúa, chúng 
con thốt lên: Chúc tụng ngày của Chúa, bởi vì trong ngày này 
công trinh tạo dựng đã được khởi đầu,.. trần gian được cứu 
chuộc, .. nhân loại được canh tân... Trong ngày này, trời đất 
bừng sáng lên và cả trần gian ngập tràn ánh sáng. Chúc tụng 
ngày của Chúa, bởi vì trong ngày này các cửa thiên đàng được 
mở ra để ông Ađam và mọi kẻ bị lưu đày tiến vào đó mà không 


sợ hãi””, 


Năm phụng vụ 


1168. Khởi từ Tam Nhật Vượt Qua, như từ nguồn ánh sáng của 
mình, thời đại mới của cuộc phục sinh tuón đổ sự rực rỡ của nó 
trên suốt năm phụng vụ. Dần dần, nhờ hết phần này đến phần 
khác của nguồn mạch này, trọn cả năm được biến hình nhờ phụng 
vụ. Đó quả thật là “năm hồng ân của Chúa””. Nhiệm cục cứu độ 
hoạt động trong khung thời gian, nhưng từ khi nhiệm cục đó được 
hoàn tất trong cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu và trong việc tuôn 
ban Chúa Thánh Thân, thì lúc tận cùng của lịch sử đã được tiền du 
như “sự nếm trước” và Nước Thiên Chúa bước vào thời gian của 
chúng ta. 


1169. Vì vậy, Lễ Phục Sinh không chỉ đơn giản là một ngày lễ 
giữa bao lé khác: nó chính là “Ngày Lễ của các ngày lễ”, “Lễ Trong 
của các lễ trọng”, cũng như Thánh Thể là bí tích của các bí tích (bí 
tích trọng đại). Thánh Athanasiô gọi lễ Phục Sinh là “Chúa Nhật 
vĩ đại””, cũng như Tuần Thánh được Giáo Hội Đông phương gọi là 
“Tuần Lễ vi dai". Máu nhiệm Phục Sinh, trong đó Đức Kitô tiêu 
diệt sự chết, thấm nhập vào thời gian già cỗi của chúng ta bằng 
sức mạnh đầy quyển năng của Người, cho đến khi mọi sự phải quy 
phục Người. 


^6 Cb Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 106: AAS 56 (1964) 126. 
47 Fandqíth, Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum, v. 6 (Mossul 1886) 193b. 
48 
X. Lc 4,19. 
? Thánh Athanasió Alexandria, Epistula festivalis, | (nám 329), 10: PG 26, 1366. 


2696 


1330 
560 


524 


971 
2030 


957 


2698 


364 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1170. Tại Công đồng Nicêa (năm 325), tất cả các Giáo Hội đồng ý mừng 
lễ Phục Sinh Kitô giáo vào Chúa Nhật sau ngày trăng tròn (14 tháng 
Nisan), sau ngày xuân phân. Vì có những phương pháp khác nhau để tính 
ngày 14 tháng Nisan, nén ngày mừng lễ Phục sinh trong các Giáo hội 
Đông phương và Tây phương đã không luôn trùng khớp với nhau. Vì vậy, 
ngày nay các Giáo Hội này đang tìm cách thỏa thuận để ngày đại lễ Phục 
sinh của Chúa lại có thể được mừng chung trong cùng một ngày. 


1171. Năm phụng vụ là sự triển khai những khía cạnh khác nhau 
của mầu nhiệm Vượt Qua duy nhất. Điều này đặc biệt đúng cho chu 
kỳ các lễ xoay quanh mầu nhiệm Nhập Thể (Truyền Tin, Giáng 
Sinh, Hiển Linh), để tưởng niệm việc khởi đầu ơn cứu độ của 
chúng ta và truyền thông cho chúng ta những hoa trái đầu mùa của 
mầu nhiệm Vượt Qua. 


Việc kính các Thánh trong năm Phụng vụ 


1172. “Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Đức Kitô theo chu kỳ 
hằng năm, Hội Thánh tôn kính với một tình yêu đặc biệt Đức 
Maria diễm phúc, Mẹ Thiên Chúa, Đấng được nối kết với Con 
mình trong công trình cứu độ bằng mối dây bất khả phân ly. Nơi 
Mẹ, Hội Thánh ngưỡng mộ và tán dương hoa trái tuyệt vời nhất 
của ơn cứu chuộc, và vui mừng chiêm ngắm nơi Mẹ như trong một 
hình ảnh rất tỉnh tuyển, mọi điều mà chính Hội Thánh ước mong 
và hy vọng trở thành””?, 


1173. Trong chu kỳ hằng năm, khi kính nhớ các Thánh tử đạo và 
các vị Thánh khác, Hội Thánh “công bố mầu nhiệm Vượt Qua” nơi 
các người nam và người nữ đó, là “những vị đã cùng chịu đau khổ 
và cùng được vinh hiển với Đức Kitô, và Hội Thánh trình bày cho 
các tín hữu những mẫu gương của các ngài, để lôi kéo tất cả đến 
với Chúa Cha nhờ Đức Kitô, và nhờ công nghiệp của các ngài, Hội 


Thánh nhận được những ơn lành của Thiên Chúa””'. 


Các Giờ Kinh phụng vụ 


1174. Máu nhiệm của Đức Kitô, cuộc Nhập Thể và Vượt Qua của 
Người, mà chúng ta cử hành trong bí tích Thánh Thể, đặc biệt nơi 
cộng đoàn quy tụ ngày Chúa nhật, thấm nhập và biến đổi thời 
gian của từng ngày nhờ việc cử hành các Giờ Kinh phụng vụ, còn 
gọi là kinh “Thần Vụ””. Trung thành với những lời khuyên của các 


50 CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 103: AAS 56 (1964) 125. 

5! CD Vaticanô IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 104: AAS 56 (1964) 126; x. Ibid., 108: 
AAS 56 (1964) 126; Ibid., 111: AAS 56 (1964) 127. 

? X. CP Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, IV, 83-101: AAS 56 (1964) 121-125. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 365 


Tông Đồ là “hãy cầu nguyện không ngừng””, việc cử hành này “đã 


được thiết lập để suốt cả ngày đêm được thánh hiến bằng việc ca 
ngợi Thiên Chúa””. Các Giờ Kinh phụng vụ là “kinh nguyện công 
khai của Hội Thánh””, trong đó các tín hữu (giáo sĩ, tu sĩ và giáo 
dân) thực thi chức tư tế vương giả của những người đã lãnh bí tích 
Rửa Tội. Khi được cử hành “theo hình thức được Hội Thánh phê 
chuẩn”, các Giờ Kinh phụng vụ “thật sự là tiếng của chính Hiền 
Thê nói với Phu Quân; thậm chí còn là lời cầu nguyện của Đức 
Kitô cùng với Thân thể Người dâng lên Chúa Cha". 

1175. Các Giờ Kinh phụng vu phải trở thành kinh nguyện của toàn thé 
Dân Chúa. Trong các giờ kinh đó, chính Đức Kitô “tiếp tục thực thi phận 
vụ tư tế qua Hội Thánh của Người”; mỗi người, theo phận vụ riêng biệt 
của mình trong Hội Thánh và theo hoàn cảnh sống, đều tham dự vào các 
giờ kinh này: các linh mục, bởi vì, là những người chuyên lo việc mục vụ, 
họ được kêu gọi chuyên cần cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa”; các tu sĩ 
nam nữ vì đặc sủng của đời sống thánh hién??; mọi tín hữu theo khả năng 
của mình. “Các mục tử của các linh hồn phải liệu sao để các Giờ Kinh 
chính yếu, nhất là giờ Kinh Chiều, các ngày Chúa nhật và lễ trọng, được 
cử hành chung trong nhà thờ. Khuyên các giáo dân hãy đọc Kinh Thần 
vụ, hoặc cùng với các linh mục, hoặc khi họ họp nhau, và kể cả đọc riêng 


một mình nữa”®. 


1176. Việc cử hành các Giờ Kinh phụng vụ đòi hỏi không những 
phải hòa hợp tiếng nói với tâm hồn cầu nguyện, mà còn “phải lo 
cho minh có kiến thức dói dào hơn về phụng vu và Thánh Kinh, 
nhất là về các Thánh vịnh”®'. 


1177. Các thánh thi và kinh cầu của các Giờ Kinh phụng vụ đã đưa 
lời cầu nguyện của các Thánh vịnh vào thời gian của Hội Thánh, 
khi chúng diễn tả tính biểu tượng của thời khắc trong ngày, của 
thời gian phụng vụ hoặc của ngày lễ được cử hành. Hơn nữa, bài 
đọc Lời Chúa trong mỗi Giờ Kinh (với các câu Xướng Đáp theo sau) 
và, trong một số Giờ Kinh, việc đọc các tác phẩm của các Giáo phụ 
và các tôn sư linh đạo, cho thấy một cách sâu sắc hơn ý nghĩa của 
mầu nhiệm được cử hành, giúp thấu hiểu các Thánh vịnh và chuẩn 


5 X. 1 Tx 5,15; Ep 6,18. 

? CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 84: AAS 56 (1964) 121. 

5 CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 98: AAS 56 (1964) 124. 

?6 CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 84: AAS 56 (1964) 121. 

?! CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 83: AAS 56 (1964) 121. 

58 X. CD Vaticanó IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 86: AAS 56 (1964) 121; Ibid., 96: 
AAS 56 (1964) 123; Id., Sác lénh Presbyterorum ordinis, 5: AAS 58 (1966) 998. 

® X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 98: AAS 56 (1964) 124. 

$ CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 100: AAS 56 (1964) 124. 

6l CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 90: AAS 56 (1964) 122. 


2700 


2586 


1378 


586 


2106 


2691 


617, 1383 


366 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


bi cho viéc cáu nguyén trong thinh láng. Phuong pháp Lectio 
divina (Đọc về Chúa), trong đó Lời Chúa được doc, được suy niệm 
để trở thành lời cầu nguyện, như vậy cũng đã có gốc rễ từ việc cử 
hành phụng vụ. 


1178. Các Giờ Kinh phụng vụ, được coi như sự nối dài của việc cử 
hành thánh lễ, không loại trừ, nhưng xét như một bổ sung, kêu gọi 
các việc đạo đức khác nhau của Dân Chúa, đặc biệt là việc thờ 
phượng và tôn sùng Thánh Thể. 


IV. CỬ HÀNH Ở ĐÂU? 
UBI CELEBRANDUM? 


1179. Việc phụng tự của Giao Ước Mới “trong Thần Khí và su thật” 
(Ga 4,24) không bị ràng buộc vào một nơi duy nhất. Toàn thể trái 
đất là thánh và được ủy thác cho con cái loài người. Khi các tín 
hữu được quy tụ tại một nơi, thì điều quan trọng nhất là, chính họ 
là “những viên đá sống động”, được gom lại để “xây nên ngôi đền 
thờ thiêng liêng” (1 Pr 2,5). Thân Thể của Đức Kitô Phục Sinh là 
ngôi đền thờ thiêng liêng, từ đó mạch nước hằng sống tuón trào. 
Được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, chính chúng 
ta là “đền thờ của Thiên Chúa hằng sống” (2 Cr 6,16). 


1180. Khi việc thực hành tự do tôn giáo không bị ngăn cản”, các 
Kitô hữu xây dựng những tòa nhà dành riêng cho việc phụng thờ 
Thiên Chúa. Những thánh đường hữu hình này không chỉ đơn giản 
là những nơi tu hop, nhưng chúng cho thấy và làm tỏ hiện Hội 
Thánh sống động ở nơi đó, là nơi lưu ngụ của Thiên Chúa với 
những người đã được hòa giải và kết hợp trong Đức Kitô. 


1181. “Nhà cầu nguyện là nơi bí tích Thánh Thể cực thánh được cử 
hành và cất giữ, nơi các tín hữu được quy tụ, nơi sự hiện diện của 
Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ chúng ta, được hiến dâng trên bàn 
thờ hy tế vì chúng ta, được tôn thờ để phù trợ và an ủi các tín hữu, 
nhà đó phải đẹp, phải thích hợp cho việc cầu nguyện và cho các 
nghi thức thánh thiêng”. Trong “ngôi nhà của Thiên Chúa”, su 
chân thật và hài hòa của các dấu chỉ tạo nên ngôi nhà này, phải 
biểu lộ Đức Kitô đang hiện diện và hành động ở chính nơi này”: 

1182. Bàn ¿hờ của Giao Ước Mới là Thập Giá của Chúa”, từ đó tuôn trào 
các bí tích của mầu nhiệm Vượt Qua. Trên bàn thờ, là trung tâm của 


$ X. CD Vaticano II, Sắc lệnh Dignitatis humanae, 4: AAS 58 (1966) 932-933. 

$$ CD Vaticanó IL, Sác lénh Presbyterorum ordinis, 5: AAS 58 (1966) 998; x. Id., Hién ché 
Sacrosanctum Concilium, 122-127: AAS 56 (1964) 130-132. 

€ X. CD Vaticano IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 7: AAS 56 (1964) 100-101. 

65 X. Dt 13,10. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 367 


thánh đường, hy tế thập giá được hiện tại hóa dưới những dấu chỉ bí tích. 
Bàn thờ cũng là bàn tiệc của Chúa mà dân Thiên Chúa được mời đến 
tham dự °. Trong một số phụng vu Đông phương, bàn thờ còn là biểu 
tượng của ngôi mộ (Đức Kitô đã thật sự chết và thật sự sống lại). 


1183. Nhà Tam phải được đặt “ở nơi cao quý nhất và một cách tôn kính 
nhất trong các nhà thờ”5”. Sự cao quy, vi trí và sự an toàn? của nhà tam 
Thánh Thể phải tạo sự thuận lợi cho việc thờ phượng Chúa đang hiện 
diện thực sự trong bí tích cực thánh trên bàn thờ. 


Dầu Thánh (myron), mà việc xức dầu này là dấu chỉ bí tích cho ấn tín 
ơn Chúa Thánh Thần, theo truyền thống được bảo quản và tôn kính tại 
một nơi an toàn trong cung thánh. Dầu Du tòng và Dầu Bệnh nhân có 
thể được đặt chung ở đó. 


1184. Ghế ngôi của giám mục (toà) hay của linh mục “phải nói lên phận 
vụ của vị đó là chủ tọa cộng đoàn và hướng dẫn việc cầu nguyện”®?. 

Giảng dài: “Phẩm giá của Lời Chúa đòi phải có một nơi thích hợp 
trong nhà thờ, để công bố Lời Chúa và, trong phần phụng vụ Lời Chúa, 
sự chú ý của các tín hữu tự nhiên hướng vé đó””°. 


1185. Việc quy tụ dân Thiên Chúa bắt đầu bằng bí tích Rửa Tội; nên 
thánh đường phải có nơi để cử hành bí tích Rửa Tội (giếng rửa tội) và 
giúp người ta nhớ đến các lời hứa trong bí tích Rửa Tội (nước thánh). 

Việc canh tân đời sống theo bí tích Rửa Tội đòi hỏi việc thóng hối. 
Thánh đường phái là nơi thích hợp dé bày tỏ lòng thống hối và lãnh 
nhận ơn tha thứ, nghĩa là phải có nơi thích hợp để đón tiếp các hối nhân. 

Thánh đường cũng phải là một không gian mời gọi người ta hồi tâm 
và cầu nguyện trong thinh lặng, điều đó kéo dài kinh nguyện cao cả là bí 
tích Thánh Thể và nội tâm hoá kinh nguyện cao cả đó. 


1186. Sau cùng, thánh đường có một ý nghĩa cánh chung. Để tiến 
vào Nhà Chúa, người ta phải bước qua ngưỡng cua, điều này là 
biểu tượng của việc vượt qua thế giới đầy thương tích vì tội lỗi để 
bước vào thế giới của đời sống mới mà mọi người được kêu gọi bước 
vào. Thánh đường hữu hình là biểu tượng của nhà Cha mà dân 
Thiên Chúa đang tiến về; nơi đó, Cha “sẽ lau sạch nước mắt họ” 


% X. Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma, 259: Sách Lễ Rôma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 75. 

5 DGH Phaolô VI, Thông điệp Mysterium fidei: AAS 57 (1965) 771. 

68 X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 128: AAS 56 (1964) 132. 

9 Quy chế tổng quát Sách Lễ Róma, 271: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 77. 

7 Quy ché tổng quát Sách Lễ Róma, 272: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 77. 


1379 
2120 


1241 


103 
1348 


2717 


1130 


368 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


(Kh 21,4). Vi vậy, thánh đường còn là nhà của tät cá các con cái 
Thiên Chúa, luôn mở rộng và chào đón moi người. 


TÓM LƯỢC 


1187. Phụng vu là công trình của Đúc Kitô toàn thể - gồm Đầu và 
Thân Thể. Vị Thượng Tế của chúng ta bhông ngừng cử hành 
Phụng vu ấy trong Phụng vu trên trời, cùng vói Mẹ Thiên Chúa, 
các Tông Đô, các thánh và đông đảo những người đã được vào 
Nước Trời. 

1188. Trong một cử hành Phụng vu, toàn thể cộng doàn đều là 
“người cử hành phụng vu", mỗi người theo chúc năng của minh. 
Chức tư tế của bí tích Rita Tội là chúc tư tế của toàn Thân Thể 
Đúc Kitô. Nhưng một số tín hữu được truyền chúc do bí tích 
Truyền Chúc Thánh để dai diện Đúc Kitô nhu là Đầu của Thân 
Thể. 


1189. Cử hành phụng vu bao góm các dấu chi và biểu tượng lấy từ 
công trình tạo dung (ánh sáng, nước, lửa), từ đời sóng con người 
(tắm giặt, xúc dầu, bé bánh), và từ lịch sử cứu độ (các nghi thúc 
Vượt Qua). Được dua vào lãnh vuc đúc tin và được quyền năng 
Chúa Thánh Thần tác động, những yếu tố vü trụ, những nghi thuc 
của loài người, những cử chỉ gợi nhớ đến Chúa sẽ trở thành 
phuong thế mang các hoạt động cứu độ và thánh hóa của Đúc Kito. 


1190. Phụng vu Lời Chúa là phán thiết yếu của phụng vu. Y nghĩa 
của uiệc cử hành được diễn tả qua Lời Chúa được công bố uà qua 
viéc đồng thuận của đúc tin trong lời đáp lai. . 


1191. Bài ca và ám nhạc nói két chặt ché uới hoạt động phụng vu. 
Dé sử dung tốt phái chú ý đến các điều này: *vé đẹp diễn cám của 
lời cầu nguyện, viéc tham gia cách đồng tâm nhất trí của cộng 
đoàn và đặc tính thánh thiêng của cuộc cử hành". 


1192. Các ánh tượng thánh, hiện diện trong các thánh đường và 
trong nhà của chúng ta, có mục đích bhơi dậy và nuôi dưỡng đức 
tin vào máu nhiệm của Đúc Kitô. Qua hình ánh của Đúc Kitô và 
các công trình cứu độ của Người, chúng ta tôn thờ chính Người. 
Qua các ánh tượng thánh của Mẹ Thiên Chúa, của các Thiên thân 
và của các Thánh, chúng ta tôn kính những vi mà các ánh tượng 
này biểu thị. 

1193. Chúa nhật, “Ngày của Chúa”, là ngày chính yếu để cử hành 
bí tích Thánh Thé vi là ngày của máu nhiệm Phục Sinh. Đó là 
ngày quy tụ cộng đoàn phụng vu, ngày của gia đình Kitô giáo, 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 369 


ngày của niềm vui và ngày nghỉ uiệc. Ngày Chúa nhật là “nền tång 
Z1 
và cốt lõi của cá năm phụng uụ””. 


1194. “Hội Thánh triển khai toàn bộ máu nhiệm Đúc Kitô qua chu 
ky một năm, từ mâu nhiệm Nhập Thé và Giáng Sinh đến Thăng 
Thiên, đến ngày lễ Ngũ Tuân, và cho đến viéc mong đợi niềm hy 
vong hông phúc và cuộc Ngự đến của Chúa””. 


1195. Khi kính nhớ các Thánh, trước hết là Mẹ Thiên Chúa, ké 
đến là các Thánh Tông Đô, các Thánh Tử đạo và các Thánh khác, 
vào những ngày nhất định trong năm Phụng vu, Hội Thánh noi 
trân thế biểu lộ sự hiệp thông uới phụng vu thiên quốc. Hội Thánh 
tôn vinh Đúc Kitô, vi ơn cứu độ Người đã hoàn thành nơi những 
chi thể đã được tôn vinh của Người. Gương sáng của các ngài 
khích lệ Hội Thánh trên đường vé vói Chúa Cha. 


1196. Các tín hữu cử hành các Giờ Kinh phụng vu, được két hợp 
vói Đúc Kitô, vi Thượng Tế của chúng ta, qua lời cầu nguyện các 
Thánh vinh, suy niệm Lời Chüa, các bài thánh ca và những lời 
chúc tụng. Nhờ đó, ho được liên kêt vói lời nguyện liên li và phó 
quát của Đúc Kitô mà tôn vinh Chúa Cha và câu xin ơn Chúa 
Thánh Thân xuống trên bhắp trần gian. . 


1197. Đúc Kitô là Đền Thờ đích thuc của Thiên Chúa, là “nơi vinh 
quang của Chúa Cha ngu tri". Nhờ án súng của Thiên Chúa, các 
tín hữu cũng trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thân, nên những 
vién đá sống động xây nên Hội Thánh. 


1198. Trong tinh trạng tại thế, Hội Thánh cán có những noi để 
cộng doàn tập họp: các thánh đường hữu hình của chúng ta là 
những noi thánh, là hình ánh của Thành thánh Giérusalem thiên 
quốc, noi chúng ta là những lữ khách dang tiến vé. 


1199. Chính trong những thánh đường này, Hội Thánh cử hành 
viéc thờ phượng công khai để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, lắng 
nghe Lời Chúa, ca hát những lời chúc tung, dáng lén lời câu 
nguyện của minh và dáng hy tế của Đúc Kitô, Đấng hiện diện cách 
bí tích giữa cộng đoàn. Những thánh đường náy còn là nơi giúp tín 
hữu hôi tám và cầu nguyện riêng. 


7! CĐ Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 106: AAS 56 (1964) 126. 
” CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 102: AAS 56 (1964) 125. 


2625 


2663 


1158 


614 


1674 


635 


370 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Mục 2 
Sự đa dạng của phụng vụ 


và sự duy nhất của mầu nhiệm 


Articulus 2 
Diversitas liturgica et unitas mysterii 


Các truyén thóng phung vu và tính cóng giáo cüa Hói 
Thánh 


1200. Từ cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem cho đến ngày Đức Kitô 
ngự đến, các Giáo Hội của Thiên Chúa, trung thành với đức tin 
tông truyền, đều cử hành ở mọi nơi cùng một mầu nhiệm Vượt 
Qua. Mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ, chỉ là một, nhưng 
những hình thức của việc cử hành mầu nhiệm đó thì khác nhau. 


1201. Máu nhiệm Đức Kitô phong phú khôn lường đến nỗi không 
một truyền thống phụng vụ nào có thể diễn tả trọn vẹn được. Lịch 
sử hình thành và phát triển các nghi lễ này cho thấy chúng bổ túc 
cho nhau một cách kỳ diệu. Khi các Giáo Hội sống những truyền 
thống phụng vụ này trong sự hiệp thông đức tin và hiệp thông các 
bí tích của đức tin, các Giáo Hội đó đã làm phong phú cho nhau và 
lớn lén trong su trung thành với Thánh Truyén và với sứ vu chung 
của toàn thể Hội Thánh”. 


1202. Các truyền thống phụng vụ khác nhau đã được khai sinh vì 
chính sứ vụ của Hội Thánh. Các Giáo Hội trong cùng một khu vực 
địa dư và văn hóa đã cử hành máu nhiệm Đức Kitô bằng những 
cách diễn tả đặc biệt, đặc trưng về văn hoá: trong việc lưu truyền 
“kho tàng Đức Tin””, trong các biểu tượng phụng vu, trong việc tổ 
chức hiệp thông huynh dé, trong sự hiểu biết thân học vé các mầu 
nhiệm và trong các điển hình của sự thánh thiện. Như vậy, nhờ 
đời sống phụng vụ của từng Giáo Hội, Đức Kitô, Đấng là Ánh Sáng 
và Ơn Cứu Độ cho muôn dân, được biểu lộ cho dân tộc và nền văn 
hóa mà Hội Thánh được sai đến và đã bén rễ vào đó. Hội Thánh 
có đặc tính Công giáo: Hội Thánh có thể hội nhập vào sự duy nhất 


3 X. DGH Phaoló VI, Tông huấn Evangelii nuntiandi, 63-64: AAS 68 (1976) 53-55. 
^ X.2Tm 1,14. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 371 


cüa minh tát cå nhüng su phong phú dích thuc cüa các nón ván 
hóa, sau khi đã thanh tẩy chúng”. 


1203. Các truyền thống phụng vụ, hoặc các nghi lễ, ngày nay đang được 
sử dụng trong Hội Thánh là nghi lễ La tinh (chủ yếu là nghi lễ Róma, 
nhưng cũng có các nghi lễ của một số Giáo Hội địa phương như nghi lễ 
thánh Ambrôsiô, hoặc nghi lễ của một số dòng tu), và các nghi lễ 
Byzantinó, Alexandrinô hoặc Copticô, Syriacó, Arménió, Marónita và 
Chalđêô. “Trung thành vâng theo truyền thống, thánh Công đồng tuyên 
bố rằng Mẹ Hội Thánh coi tất cả các nghi lễ đã được chính thức công 
nhận đều bình đẳng trên pháp lý và được tôn trọng như nhau, lại muốn 
các nghi lễ ấy được duy tri trong tương lai và được cổ võ bằng moi cách”8. 


Phụng vụ và các nền văn hóa 


1204. Vi vậy việc cử hành phụng vu phải phù hợp với tinh thần và 
văn hóa của các dân tộc khác nhau". Dé máu nhiệm của Đức Kitô 
được loan báo “cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên 
Chúa” (Rm 16,26), thì mầu nhiệm đó phải được loan báo, cử hành 
và sống trong tất cả các nền văn hóa, sao cho mầu nhiệm Đức Kitô 
không xoá bó, nhưng cứu chuóc và kiện toàn các nền văn hoá đó Ÿ. 
Đông đảo các con cái Thiên Chúa cùng với nền văn hoá nhân loại 
riêng của họ và nhờ nén văn hoá đó, một nền văn hoá đã được Đức 
Kitô đón nhận và biến đổi, đã đến với Chúa Cha, để tôn vinh Ngài 
trong một Thần Khí duy nhất. 

1205. “Phải lưu ý rằng trong phụng vụ, nhất là trong phụng vụ các 
bí tích, có môt phán bát biến, vi do Chúa thiết lập, mà Hội Thánh 
là người canh giữ, và những phần có thể thay đổi, mà Hội Thánh 
có quyên, và đôi khi có bón phán thích nghi với các nén văn hóa 
của các dân tộc mới đón nhận Tin Mừng””. 

1206. “Sự đa dạng của phụng vụ có thể là nguồn mạch của sự 
phong phú, nhưng cũng có thể gây ra những căng thẳng, những 
hiểu lầm lẫn nhau và thậm chí những vụ ly giáo. Trong lãnh vực 
này, hiển nhiên là sự đa dạng không được làm tổn thương sự hợp 
nhất, và sự đa dạng đó chỉ có thể được diễn tả nhờ lòng trung 
thành đối với đức tin chung, đối với các dấu chỉ bí tích mà Hội 
Thánh đã nhận từ Đức Kitô, và đối với sự hiệp thông phẩm trật. 


5 X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 23: AAS 57 (1965) 28-29; Id., Sắc lệnh 
Unitatis redintegratio, 4: AAS 57 (1964) 95. 

76 CÐ Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 4: AAS 56 (1964) 98. 

7 X. CĐ Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 37-40: AAS 56 (1964) 110-111. 

7 X. DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Catechesi tradendae, 53: AAS 71 (1979) 1319-1321. 

7? bGH Gioan Phaoló IL, Tông thu Vicesimus quintus annus, 16: AAS 81 (1989) 912-913; x. CD 
Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 21: AAS 56 (1964) 105-106. 


1937 


2684 


654, 1232 


2527 


1125 


372 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Sự thích nghi với các nén văn hóa đòi phải hối cái nội tâm, và nếu 
cán, phải đoạn tuyệt với những thói quen lâu đời không phù hợp 


2, ^ . ^ tz 0 
với đức tin công giáo"?. 


TÓM LƯỢC 


1207. Việc cử hành phụng vu nên được diễn tá trong nén uăn hóa 
của dán mà Hội Thánh dang hiện diện, nhưng khóng được lệ 
thuộc vào đó. Mặt khác, phụng vu cũng có vai trò khai sinh và dào 
tạo các nén uăn hóa. 


1208. Các truyền thống phụng vu khác nhau, hay các nghi lễ, được 
chính thúc công nhận, vi chúng biểu thi và thông hiệp cùng một 
máu nhiệm của Đúc Kitô, biểu lộ tính công giáo của Hội Thánh. 
1209. Tiéu chuẩn báo dám cho sự duy nhất giữa sự da dạng của 
các truyền thống phụng vu, là su trung thành uới truyền thống 
Tông Đô, nghĩa là: hiệp thông trong đúc tin và các bí tích do các 
Tông Đồ truyền lại, sự hiệp thông này được biểu thị và bảo dám 
nhờ uiệc bế nhiệm Tông Đô. 


3 ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Vicesimus quintus annus, 16: AAS 81 (1989) 913. 


DOAN THÜ HAI 
BẢY BÍ TÍCH CUA HỘI THÁNH 


SECTIO SECUNDA 
SEPTEM ECCLESIAE SACRAMENTA 


1210. Các bí tích của Luật Mới được thiết lập bởi Đức Kitô; có bảy 
bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Thống Hối, Xác Dầu Bệnh 
Nhân, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Bảy bí tích này liên quan 
đến tất cả các giai đoạn và thời điểm quan trọng trong đời sống 
Kitô hữu: chúng làm cho đời sống đức tin của các Kitô hữu được 
sinh ra và lớn lên, được chữa lành và được trao sứ vụ. Về điều này, 
có một sự tương tự nào đó giữa những giai đoạn của đời sống tự 
nhiên và những giai đoạn của đời sống thiêng liêng'. 

1211. Theo sự tương tự đó, trước tiên, chúng ta sẽ trình bày ba bí 
tích khai tâm Kitô giáo (Chương một), tiếp đến là các bí tích chữa 
lành (Chương hai), cuối cùng là các bí tích phục vu sự hiệp thông 
và sứ vụ của các tín hữu (Chương ba). Thứ tự này dĩ nhiên không 
phải là cách duy nhất, nhưng cho thấy các bí tích hợp thành một 
cấu trúc trong đó mỗi bí tích đặc thù có một vị trí sinh động. 
Trong cấu trúc này, bí tích Thánh Thể giữ một địa vị độc đáo vì là 
“bí tích của các bí tích”: “Tất cả các bí tích khác đều quy hướng vé 
bí tích Thánh Thể như về cùng đích”. 


! X. Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 65, a. 1, c: Ed. Leon. 12, 56-57. 
? Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 65, a. 3, c: Ed. Leon. 12, 60. 


1113 


1374 


374 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


CHUONG MÓT 
CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÓ GIÁO 


CAPUT PRIMUM 
INITIATIONIS CHRISTIANAE SACRAMENTA 


1212. Ba bí tích khai tâm Kitô giáo: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh 
Thé, dát nén tảng cho toàn bộ đời sóng Kitô hữu. “Việc tham du 
vào bản tính Thiên Chúa, mà ân súng của Đức Kitô ban cho con 
người, có một sự tương tự nào đó với đời sống tự nhiên, là được 
sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng. Thật vậy, được tái sinh bằng 
bí tích Rửa Tội, các tín hữu được củng cố bằng bí tích Thêm Sức, 
và sau cùng được bói bổ bằng bánh trường sinh trong bí tích 
Thánh Thể. Như vậy, nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, càng 
ngày họ càng được lãnh nhận những kho tàng của đời sống thần 
linh và tiến đến sự trọn hảo của đức mến”. 


Mục 1 
Bí tích Rua Tội 


Articulus † 
Sacramentum Baptismi 


1213. Bí tích Rửa Tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, 
là cổng vào đời sống thiêng liêng, và là cửa mở ra để lãnh nhận 
các bí tích khác. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được giải thoát khỏi 
tội lỗi và được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, được trở thành chi 
thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào Hội Thánh và được tham dự 
sứ vụ của Hội Thánh”: “Có thể định nghĩa một cách đúng đắn và 


? X. DGH Phaoló VI, Tông hiến Divinae consortium naturae: AAS 63 (1971) 657; x. Nghi thức 
gia nhập Kitô giáo cho người lớn, Praenotanda 1-2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) 7. 

^ X. CD Flórentinó, Decretum pro Armenis: DS 1314; Bó Giáo Luát, các diéu 204,1. 849; Bó 
Giáo Luật Đông phương, điều 675,1. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 375 


thích hợp rằng bí tích Rửa Tội là bí tích tái sinh chúng ta bởi nước 
trong Lời Chúa”. 


L BÍ TÍCH NÀY ĐƯỢC GỌI THẾ NÀO? 
QUOMODO HOC SACRAMENTUM APPELLATUR? 


1214. Bí tích Rýa Tội được goi theo nghi thức trung tâm mà nó 
được thực hiện: Rửa (tiếng Hy Lap là Baptizein) có nghĩa là “chìm 
xuống”, “dìm xuống”. Việc “dìm xuống” nước tượng trưng cho việc 
mai táng người dự tòng vào sự chết của Đức Kitô, và từ đó họ bước 
ra nhờ được sống lại với NgườiŸ, với tư cách là một “thụ tạo mới” 
(2 Cr 5,17; GI 6,15). 


1215. Bí tích này cũng được gọi là “Phép Rửa ban ơn Thánh Thần, 
để chúng ta được tái sinh và đổi mới” (Tt 3,5), bởi vì bí tích này 
biểu lộ và thực hiện việc sinh ra bởi nước và Thánh Thần, mà nếu 
không có việc đó thì “không ai có thể vào Nước Thiên Chúa” 
(Ga 3,5). 
1216. “Phép Rửa này còn được goi là ơn soi sáng, vì những ai học 
biết điều này (về giáo lý) thì được soi sáng trong tâm trí””. Người 
được Rửa Tội, vì trong Phép Rửa họ được đón nhận Ngôi Lời là 
“ánh sáng thật chiếu soi mọi người” (Ga 1,9), nên sau khi “được soi 
sáng”, họ trở thành “con cái su sáng"? và chính ho là “ánh sáng" 
(Ep 5,8): 
Bí tích Rửa Tội “là hồng ân cao đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong 
các hồng ân của Thiên Chúa.... Chúng ta gọi bí tích đó là hồng 
ân, ân sủng, Rửa Tội, xức dầu, soi sáng, y phục bất hoại, sự tắm 
rửa của ơn tái sinh, ấn tín và tất cả những gì quý giá nhất. Nó 
được gọi là hông ân, bởi vì được ban cho những người trước đó 
chẳng có gì; là án süng, bởi vi được ban cá cho những người tội 
lỗi; là sự dim xuống, bởi vì tội lỗi bị chôn vùi trong nước; là xức 
dâu, bởi vì bí tích này là thánh thiêng và vương giả (như những 
người được xức dầu); là on soi sáng, bởi vi nó sáng ngời và chói 
lọi; là y phục, bởi vì nó che phủ sự xấu xa của chúng ta; là tắm 
rủa, bởi vì bí tích này rửa sach; là ấn tín, bởi vì nó là sự bảo 
toàn và là dấu chỉ của uy quyén""?, 


? Catechismus Romanus 2, 2, 5: ed. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 179. 
5 X. Rm 6,3-4; CI 2,12. 

7 Thánh Justinô, Apologia, 1,61: CA 1, 168 (PG 6, 421). 

* X. Dt 10,32. 

XC 1 Tx 5,5. 

10 Thánh Grégórió Nazianzénó, Oratio 40, 3-4: SC 358, 202-204 (PG 36, 361-364). 


628 


1257 


1243 


344 
694 


701, 845 


1010 


376 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


II. BÍ TÍCH RÜA TÔI TRONG NHIỆM CUC CÜU ĐỘ 
BAPTISMUS IN OECONOMIA SALUTIS 


Những hinh ảnh trong Giao Ước cũ tiên báo bí tích Rửa Tội 


1217. Trong phụng vu Canh thức Vượt Qua, khi làm phép nước rửa 
tội, Hội Thánh long trọng tưởng nhớ những biến cố trọng đại trong 
lịch sử cứu độ, những biến cố này là hình ảnh tiên báo máu nhiệm 
bí tích Rửa Tội: 
“Lạy Chúa, Chúa dùng quyền năng vô hình mà làm cho các bí 
tích trở nên hữu hiệu lạ lùng. Và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa 
đã bao lần dùng nước do chính Chúa tạo dựng, để bày tỏ hiệu 
năng của Phép Rửa”!!. 


1218. Từ tạo thiên lập địa, nước, thụ tạo khiêm tốn và lạ lùng này, 
là nguồn mạch sự sống và sự sinh sôi nảy nở. Kinh Thánh xem 
nước như được “ấp à" bởi Thân Khí Thiên Chúa”. 
“Lạy Chúa, ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, Thánh Thần Chúa 
đã bay là là trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng lực 


thánh hoá muôn loài”, 


1219. Hội Thánh nhìn con tàu của ông Nôê là hình ảnh tiên báo 
ơn cứu độ nhờ bí tích Rửa Tội: “Trong con tàu ấy, một số ít, cả 


Z, 


tháy là tám người, được cứu thoát nhờ nước” (1 Pr 3,20). 
*Cháa lai düng nuóc hóng thuy làm hinh ánh tién báo Phép Rüa 
ban ơn tái sinh, vi nước biểu thị quyền năng Chúa, vừa tiêu diệt 
tội lỗi lai vừa khai mở một đời sống mới”. 
1220. Nếu nước nguồn tượng trưng cho sự sống, thì nước biển là 
biểu tượng của sự chết. Vì vậy, nước có thể là hinh bóng của máu 
nhiệm thập giá. Qua biểu tượng này, bí tích Rửa Tội nói lên sự 
hiệp thông với sự chết của Đức Kitô. 


1221. Đặc biệt cuộc vượt qua Biển Đỏ, việc giải thoát thật sự nhà 
Israel khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập, loan báo ơn giải thoát nhờ Phép 
Rửa. 


! Canh thức Vượt qua, Làm phép nước, 42: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 283. 

PX. St 1,2. 

3 Canh thức Vượt qua, Làm phép nước, 42: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 283. 

^ Canh thức Vượt qua, Làm phép nước, 42: Sách Lễ Rôma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 283. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 377 


“Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khói vòng nó lệ mà 
dẫn qua Biển Đỏ ráo chân, để họ tượng trưng cho một dân tộc 
mới, là những người được lãnh Phép Rửa sau này”. 


1222. Cuối cùng, bí tích Rửa Tội được tiên báo trong việc vượt qua 
sông Jordanó, nhờ đó dân Thiên Chúa nhận được hồng ân là Đất 
đã được hứa ban cho dòng dõi ông Abraham, là hinh ảnh của đời 
sống vĩnh cửu. Lời hứa về gia tài hồng phúc này sẽ được thực hiện 
trong Giao Ước Mới. 


Phép Rửa của Đức Kitô 


1223. Tất cả các hình ảnh tiên báo của Giao Ước cũ đã được hoàn 
tất trong Đức Kitô Giêsu. Người bắt đầu đời sống công khai sau 
khi để cho thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình trong 
sông Jorđanô'°. Sau khi phục sinh, Người trao cho các Tông Đồ sứ 
vụ này: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, 
làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, 
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” 
(Mt 28,19-20)"". 


1224. Chúa chúng ta dá tự nguyện chịu phép rửa của thánh Gioan, 
một phép rửa dành cho những kẻ tội lỗi, để giữ trọn đức công 
chính. Cử chỉ này của Chúa Giêsu biểu lộ “sự ha mình” của 
Người”. Chúa Thánh Thân, Đấng xưa kia bay lượn là là trên mặt 
nước trong công trình tạo dựng thứ nhất, nay ngự xuống trên Đức 
Kitô như khúc nhạc dạo đầu của công trình tạo dựng mới, và Chúa 
Cha tỏ cho thấy Chúa Giêsu là Con chí ái của Ngài”. 


1225. Trong cuộc Vượt Qua của mình, Đức Kitô đã khai mở các 
nguồn mạch của bí tích Rửa Tội cho tất cả mọi người. Quả vậy, 
Người đã nói về cuộc khổ nạn Người sẽ phải chịu tại Giêrusalem 
như một “Phép Rửa” mà Người phải lãnh nhận”. Máu và nước 
chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu chịu đóng 
đinh”, là những điển hình của bí tích Rửa Tội và Thánh Thể, là 


5 Canh thức Vượt qua, Làm phép nước, 42: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 283. 

16 X. Mt 3,13. 

7 X. Mc 16,15-16. 

55 X. Mt 3,15. 

? X. P12,7. 

? X. Mt 3,16-17. 

?! X. Mc 10338; Lc 12,50 

? X. Ga 19,34. 


232 


536 


766 


649 


790 


378 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


những bí tích của đời sống mới”: từ lúc đó, người ta có thể được 

“sinh ra bởi nước và Thần Khí” để vào Nước Thiên Chúa (Ga 3,5). 
“Hãy xem, bạn được rửa tội ở đâu, bí tích Rửa Tội là từ đâu nếu 
không phải là từ Thánh Giá của Đức Kitô, từ sự chết của Người. 
Toàn bộ mầu nhiệm là ở đó, bởi vì Người đã chịu khổ hình vì 
bạn. Trong Người, bạn được cứu chuộc; trong Người, bạn được cứu 
do"? 


Bí tích Rửa Tội trong Hội Thánh 


1226. Từ ngày lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh đã cử hành và ban bí tích 
Rửa Tội. Thật vậy, thánh Phêrô tuyên bố với đám đông đang bối 
rối vì bài giảng của ngài: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy 
chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và 
anh em sẽ nhận được hồng ân là Thánh Thân” (Cv 2,38). Các Tông 
Đồ và những cộng sự viên của các ngài ban bí tích Rửa Tội cho 
những ai tin vào Chúa Giêsu: những người Do Thái, những người 
kính sợ Thiên Chúa và những người ngoại giáo”. Bí tích Rửa Tội 
luôn gắn liền với đức tin. Thánh Phaolô tuyên bố với viên cai ngục 
canh giữ ông ở Philipphê: “Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả 
nhà sẽ được cứu độ”. Trình thuật kể tiếp: “Lập tức, ông ấy được 
chịu Phép Rửa cùng với tất cả người nhà” (Cv 16,31-33). 


1227. Theo thánh Phaolô Tông Đồ, nhờ bí tích Rửa Tội, tín hữu 
được hiệp thông vào sự chết của Đức Kitô; họ được mai táng và 
sống lại với Người: 
“Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức 
Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. 
Vì được dim vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được 
mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ 
cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta 
cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,3-4)”. 
Những người chịu Phép Rửa đã “mặc lấy Đức Kitô””. Nhờ Chúa 
Thánh Thần, bí tích Rửa Tội là Phép Rửa để thanh tẩy, thánh hóa 
và công chính hóa”. 


1228. Như vậy, bí tích Rửa Tội là Phép Rửa bằng nước nhờ đó “hạt 
giống bất hoại” của Lời Chúa đem lại hiệu quả của nó là ban sự 


? X.1 Ga 5,6-8. 

? Thánh Ambrósió, De Sacramentis, 22,6: CSEL 73, 27-28 (PL 16,425-426). 
235 X. Cv 241; 8,12-13; 10,48; 16,15. 

?$ X. C12,12. 

7 X. G1 327. 

?$ X. 1 Cr 6,11; 12,13. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 379 


sóng". Thánh Augustinó nói về bí tích Rửa Tội: “Lời liên kết với 
một yếu tố vật chất và nó trở thành một bí tích””. 


II. BÍ TÍCH RỬA TỘI ĐƯỢC CỬ HÀNH THẾ NÀO? 
QUOMODO BAPTISMI CELEBRATUR SACRAMENTUM? 


Khai tám Kitó giáo 

1229. Ngay từ thời các Tông Đồ, để trở thành Kitô hữu người ta 
phải trải qua con đường khai tâm gồm nhiều giai đoạn. Hành trình 
này có thể nhanh hay chậm, nhưng luôn hội đủ những điều cốt yếu 
như sau: loan báo Lời Chúa, đón nhận Tin Mừng kèm theo là hối 
cải, tuyên xưng đức tin, Rửa Tội, ban Thánh Thần, lãnh nhận 
Thánh Thể. 


1250. Việc khai tâm này, qua các thời đại và theo những hoàn cảnh khác 
nhau, đã biến đổi nhiều. Vào các thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh, việc 
khai tâm Kitô giáo được triển khai đáng kể, với một giai đoạn du fòng 
lâu dài và một chuỗi các nghi thức dọn đường, đánh dấu con đường chuẩn 
bị của thời kỳ dự tòng bằng những cột mốc phụng vụ và dẫn đến việc cử 
hành các bí tích khai tâm Kitô giáo. 

1281. Ở đâu việc cử hành bí tích Rửa Tội cho các nhi đồng đã thành thói 
quen phổ biến, thì việc cử hành này trở thành một hành vi duy nhất, 
gom lại một cách rất tóm tắt các giai đoạn chuẩn bị cho việc khai tâm 
Kitô giáo. Theo bản chất của nó, việc ban Phép Rửa cho các nhi đồng đòi 
hồi một giai đoạn dự tòng sau Phép Rửa. Đây không chỉ là cần thiết phải 
dạy dỗ sau Phép Rửa, nhưng còn cần làm triển nở ân sủng của bí tích 
Rửa Tội trong sự tăng trưởng của con người. Đây là phận vụ đặc thù của 
viéc dạy giáo lý. 


1232. Từ Công đồng Vaticanô II đối với Giáo Hội La tỉnh “thời kỳ dự 
tòng dành cho người thành niên, chia thành nhiều giai đoạn” đã được tái 
lập”. Các nghi thức của thời kỳ này được trình bày trong quyển “Ordo 
initiationis christianae adultorum" (*Nghi thức gia nhập Kitô giáo dành 
cho người lớn”) (1972). Ngoài ra Công đồng còn cho phép, “ngoài những 
yếu tố đã có trong truyền thống Kitô giáo”, các xứ truyền giáo được chấp 
nhận “cả những yếu tố vẫn thấy được sử dụng nơi mỗi dân tộc, miễn là 
các yếu tố đó có thể được thích nghi với nghi thức Kitô giáo””. 


? X. 1 Pr 1,23; Ep 5,26. 

* Thánh Augustinô, In Iohannis evangelium tractatus, 80, 3: CCL 36, 529 (PL 35, 1840). 

?! CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 64: AAS 56 (1964) 117. 

? Cp Vaticanô IL, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 65: AAS 56 (1964) 117; x. Ibid., 37-40: 
AAS 56 (1964) 110-111. 


1248 


13 


1204 


1290 


617 


2157 


1122 


1673 


189 
1217 


380 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1233. Vi váy, ngày nay trong tất cả các nghi lễ La tinh và Đông phuong, 
việc khai tâm Kitô giáo dành cho người thành niên bát đầu bằng việc ho 
bước vào giai đoạn dự tòng, và việc khai tâm đó đạt tới tột đỉnh trong 
một cuộc cử hành duy nhất gồm cả ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và 
Thánh Thể”. Trong các nghi lễ Đông phương, việc khai tâm Kitô giáo 
dành cho nhi đồng bắt đầu với bí tích Rửa Tội, liền sau đó là Thêm Sức 
và Thánh Thể; còn trong nghi lễ La tinh, việc khai tâm kéo dài trong 
những năm học giáo lý rôi sau đó được kết thúc với bí tích Thêm Sức và 
bí tích Thánh Thé là tôt đỉnh của việc khai tâm Kitô giáo”. 


Tính cách “dẫn vào mầu nhiệm” của cuộc cử hành 


1234. Ý nghĩa và ân sủng của bí tích Rửa Tội được trình bày rõ 
ràng trong các nghi thức cử hành. Khi chăm chú theo dõi các cử 
chỉ và lời nói của cuộc cử hành, các tín hữu được khai tâm về các 
sự phong phú mà bí tích nây biểu lộ và thực hiện nơi mỗi người 
tân tòng. 


1235. Dấu Thánh Giá lúc bắt đầu việc cử hành ghi dấu ấn của Đức 
Kitô trên kẻ sắp thuộc về Người, và nói lên ân süng cứu chuóc mà 
Đức Kitô mang lại cho chúng ta nhờ thập giá của Người. 


1236. Việc công bố Lời Chúa dọi chiếu chân lý được mạc khải cho 
các ứng viên và cộng đoàn, và khơi lên lời đáp lại của đức tin, vốn 
không thể tách rời khỏi bí tích Rửa Tội. Bí tích Rửa Tội, một cách 
đặc biệt, là “bí tích của đức tin”, bởi vì nó là cửa ngõ bí tích dẫn 
vào đời sống đức tin. 

1237. Bởi vì bí tích Rửa Tội nói lên sự giải thoát khỏi tội lỗi và kẻ 
xúi giục tội lỗi là ma quỷ, nên một (hay nhiều) loi nguyện trừ tà 
được đọc trên ứng viên. Họ được xức dầu dự tòng hay được vị chủ 
sự đặt tay, và họ minh nhiên từ bỏ Satan. Được chuẩn bị như vậy 
xong, họ có thể tuyên xưng đúc tin của Hội Thánh mà ho sẽ được 
“trao phó” cho đức tin đó nhờ bí tích Rửa Tội”. 


1238. Rồi Nước rita tội được thánh hiến bằng Kinh khẩn cầu Chúa 
Thánh Thần (hoặc ngay lúc này hoặc đã làm trong đêm Canh thức 
Vượt Qua). Hội Thánh cầu xin Thiên Chúa để nhờ Con Ngài, quyền 
năng của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nước này, để những ai 
sắp được thanh tẩy trong nước này, thì được “sinh ra bởi nước và 
Thần khí” (Ga 3,5). 


3 X, CP Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 14: AAS 58 (1966) 963; Bộ Giáo Luật, các điều 851. 
865-866. 

% X. Bộ Giáo Luật, các điều 851,2. 868. 

35 X, Rm 6,17. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 381 


1239. Tiếp đến là nghi thức chính yếu của bí tích: đó là chính viéc 
rửa tội, nó biểu lộ và thực hiện cái chết đối với tội lỗi và việc bước 
vào đời sống của Ba Ngôi Chí Thánh nhờ được đồng hình đồng 
dạng với Đức Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua. Phép Rửa được thực 
hiện một cách có ý nghĩa nhất, qua ba lần dìm xuống nước rửa tội. 
Nhưng từ xa xưa, việc này cũng có thể được thực hiện bằng cách đổ 
nước ba lần trên đầu ứng viên. 


1240. Trong Giáo Hội La tinh, việc đổ nước ba lần đó được kèm theo lời 
nói của thừa tác viên: *T..., cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh 
Thần”. Trong các phụng vụ Đông phương, người dự tòng hướng về phía 
Đông và linh mục đọc: “Tôi tớ của Thiên Chúa, là T..., được rửa tội nhân 
danh Cha và Con và Thánh Thần”. Mỗi lần kêu cầu từng Ngôi vị trong 
Ba Ngôi Chí Thánh, vị chủ sự sẽ dìm người dự tòng xuống nước rồi kéo 
lên. 


1241. Việc xức dáu thánh, dầu được pha hương liệu do Giám muc 
thánh hiến, có ý nghĩa là hồng ân Chúa Thánh Thần được ban cho 
người tân tòng. Họ trở nên một Kitô hữu, nghĩa là người “được xức 
dầu” bằng Chúa Thánh Thần, được tháp nhập vào Đức Kitô, Đấng 
đã được xúc dầu làm Tu tế, Tiên tri và Vương để”. 


1242. Trong phụng vụ của các Giáo Hội Đông phương, việc xức dầu 
sau Phép Rửa là bí tích Xức Dầu Thánh (bí tích Thêm Sức). Trong 
phụng vụ Rôma, nghi thức này báo trước việc xức dầu thánh lần 
thứ hai sẽ do Giám mục trao ban: đó là bí tích Thêm Sức, bí tích 


A» 


này như “củng cố” và kiện toàn việc xức dầu trong bí tích Rửa Tội. 


1243. Áo trắng nói lên cách tượng trưng người chịu Phép Rửa đã 
mặc lấy Đức Kitô”, đã sống lại cùng với Đức Kitô. Cây nén được 
thắp sáng từ nến phục sinh nói lên rằng Đức Kitô đã chiếu dọi 
ánh sáng cho người tân tòng. Trong Đức Kitô, những người chịu 
Phép Rửa là “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14)”. 

Người tân tòng lúc đó là con cái Thiên Chúa trong Người Con 
Duy Nhất. Họ có thể đọc lời kinh của những người con Thiên 
Chúa: kinh Lạy Cha. 


1244. Ruóc lễ lần đâu. Người tân tòng, đã trở nên con Thiên Chúa, 
và đã mặc áo cưới, được đón nhận vào “tiệc cưới của Con Chiên” và 
lãnh nhận lương thực của đời sống mới, là Mình và Máu Đức Kitô. 
Các Giáo hội Đông phương ý thức cách sống động về tính duy nhất 
của việc khai tâm Kitô giáo, nên ban bí tích Thánh Thể cho tất cả 
những người vừa được rửa tội và thêm sức, kể cả các nhi đồng, vì 


36 X. Nghi thức Rửa tội cho trễ em, 62 (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) 32. 
%1 X, G1 3,27. 
38 X. PI 2,15. 


1214 


1294, 1574 


783 


1291 


1216 


2769 


1292 


1230 


1259 


382 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nhớ lại lời Chúa: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm 
chúng” (Mc 10,14). Giáo Hội La tinh, dành việc rước lễ lại cho các 
em đã đến tuổi khôn, nên diễn tả việc mở ngỏ của bí tích Rửa Tội 
hướng đến bí tích Thánh Thể, bằng cách đưa nhi đồng vừa chịu 
Phép Rửa đến gần bàn thờ để đọc kinh Lạy Cha. 


1245. Phép lành trọng thể kết thúc cuộc cử hành bí tích Rửa Tội. 
Khi rửa tội cho trẻ sơ sinh, phép lành ban cho người mẹ có một 
tầm quan trọng đặc biệt. 


IV. AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI? 
QUIS BAPTISMUM RECIPERE POTEST? 


1246. “Tất cả và chỉ những người chua chịu Phép Rửa, mới có khả 
năng lãnh nhận bí tích Rửa Tội””. 


Rửa tội cho người thành niên 

1247. Từ thuở ban đầu của Hội Thánh, việc rửa tội cho người 
thành niên là hình thức thông thường nhất ở những nơi Tin Mừng 
mới được rao giảng. Lúc đó thời kỳ dự tòng (chuẩn bị cho bí tích 
Rửa Tội) là một giai đoạn quan trọng. Vì là việc khai tâm về đức 
tin và đời sống Kitô giáo, thời kỳ này phải chuẩn bị cho người dự 
tòng đón nhận hông ân của Thiên Chúa trong bí tích Rửa Tội, 
Thêm Sức và Thánh Thể. 


1248. Thời kỳ dự tòng, hoặc thời gian huấn luyện các dự tòng, có 
mục đích giúp đương sự, khi đáp lại sáng kiến của Thiên Chúa và 
hợp nhất với một cộng đoàn Hội Thánh, có thể hối cải và làm 
cho đức tin của mình được trưởng thành. Đây chính là việc huấn 
luyện “toàn bộ đời sống Kitô giáo”, nhờ đó, “các môn đệ được kết 
hợp với Đức Kitô là Thầy của mình. Như vậy các dự tòng phải được 
khai tâm cách thích dáng về máu nhiệm cứu độ, và về việc thuc 
hành luân lý của Tin Mừng, và nhờ các nghi thức thánh thiêng 
được tuần tự cử hành theo từng giai đoạn, họ được dẫn vào đời 
sống đức tin, đời sống phụng vụ và đời sống bác ái của dân Thiên 
Chúa”". 


1249. Những người dự tòng “đã được kết hợp với Hội Thánh rồi, đã 
là người nhà của Đức Kitô rồi và thường đã sống một đời đức tin, 


3® Bộ Giáo Luật, điều 864; x. Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 679. 

^ CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 14: AAS 58 (1966) 962-963; x. Nghi thức gia nhập Kitô 
giáo cho người lớn, Praenotanda 19 (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) 11; Ibid., De 
tempore catechumenatus eiusque ritibus 98, 36. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 383 


đức cậy và đức mến rồi””. Họ được “Mẹ Hội Thánh yêu thương 
chăm sóc như con cái mình rồi””. 


Rửa tội cho nhỉ đồng 


1250. Vì được sinh ra với bản tính con người sa ngã và hoen ố do 
nguyên tội, các nhi đồng cũng cần được tái sinh trong bí tích Rửa 
Tội”, để chúng được giải thoát khỏi quyển lực tối tăm và được dua 
vào miền tự do của các con cái Thiên Chúa mà tất cả mọi người 
được mời goi^. Tính cách hoàn toàn nhưng không của ơn cứu độ 
được biểu lộ cách đặc biệt trong bí tích Rửa Tội cho các nhi đồng. 
Vì vậy Hội Thánh và cha mẹ em nhỏ, nếu không cho em được Rửa 
Tội ít lâu sau khi sinh ra, thì làm em thiệt mất ân sủng vô giá là 
được trở nén con cái Thiên Chúa”. 


1251. Các cha mẹ Kitô giáo nhận biết rằng, việc thực hành này 
cũng di đôi với nhiệm vụ của họ là những người nuôi dưỡng su 
sống mà Thiên Chúa đã uy thác cho ho^. 


1252. Việc Rửa Tội cho các nhi đồng là một truyền thống rất xa xưa của 
Hội Thánh. Có những bằng chứng rõ ràng về truyền thống này từ thế kỷ 
thứ hai. Nhưng rất có thể ngay từ lúc các Tông Đồ bắt đầu rao giảng, khi 
có những gia đình mà “cả nhà” đều chịu Phép Rüa^ thì người ta cũng đã 
Rửa Tội cho cả các nhi đông. 


Đức tin và bí tích Rửa Tội 

1253. Bí tích Rửa Tội là bí tích của đức tin?. Nhưng đức tin cán 
đến cộng đoàn các tín hữu. Mỗi Kitô hữu chỉ có thể tin trong đức 
tin của Hội Thánh. Đức tin cần phải có để được chịu Phép Rửa, 
chưa phải là đức tin hoàn hảo và trưởng thành, nhưng là một khởi 
đầu cần được tăng trưởng. Hội Thánh hỏi người dự tòng hoặc người 
đỡ đầu: “Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa?” Và họ trả lời: “Con xin 
đức tin". 


^! CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 14: AAS 58 (1966) 963. 

? CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 14: AAS 57 (1965) 19; x. Bộ Giáo Luật, các 
dièu 206. 788. 

8 X.CBD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, c. 4: DS 1514. 

^ X. Cl 1,12-14. 

^ X. Bộ Giáo Luật, điều 867; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 686,1. 

^$ X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15-16; Ibid., 41: AAS 
57 (1965) 47; Id., Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 48: AAS 58 (1966) 1067-1069; Bộ 
Giáo Luật, các điều 774,2. 1136. 

?' X. Cv 16,15.33; 18,8; 1 Cr 1,16. 

^5 X. Thánh bó Giáo lý Đức tin, Huấn thi Pastoralis actio, 4: AAS 72 (1980) 1139. 

? X. Mc 16,16. 


403 


1996 


1123 


168 


2101 


1311 


1239-1240 


1752 


1129 


384 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1254. Đức tin của moi người đã chịu Phép Rửa, cá nhi đồng cả 
người thành niên, cần được tăng trưởng sau bí tích Rửa Tội. Vi 
vậy, hằng năm, trong đêm Canh thức Vượt Qua, Hội Thánh cử 
hành việc lặp lại các lời hứa Phép Rửa. Việc chuẩn bị lãnh nhận bí 
tích Rửa Tội mới chỉ đưa tới ngưỡng cửa của đời sống mới. Bí tích 
Rửa Tội là nguồn mạch của đời sống mới trong Đức Kitô, từ đó 
tuôn trào toàn bộ đời sống Kitô hữu. 

1255. Để ân sủng của bí tích Rửa Tội có thể được triển nở, sự hỗ 
trợ của cha me là rất quan trọng. Cha mẹ đỡ đầu cũng có nhiệm 
vụ trong công việc này. Họ phải là những tín hữu kiên vững, có 
khả năng và sẵn sàng giúp đỡ người mới chịu Phép Rửa, nhi đồng 
cũng như người thành niên, trên con đường của đời sống Kitô 
hữu”?. Nhiệm vụ của cha mẹ đỡ đầu thuc sự là một chức vụ chính 
thức Vophelüm) trong Hội Thánh”. Toàn thể cộng đoàn giáo hội 
đều dự phán trách nhiệm trong việc làm triển nở và giữ gìn ân 
sủng đã được lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội. 


V. AI CÓ THỂ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI? 
QUIS BAPTIZARE POTEST? 


1256. Thừa tác viên thông thường của bí tích Rửa Tội là Giám 
mục, linh mục, và trong Giáo Hội La tinh, cả phó tế nữa”. Trong 
trường hợp khẩn thiết, thì bất cứ người nào, kể cả những người 
chưa chịu Phép Rửa, mà có ý hướng cán thiết, đều có thể cử hành 
Phép Rửa”, bằng cách sử dụng công thức Rửa Tội nhân danh Chúa 
Ba Ngôi. Ý hướng cần thiết là muốn làm điều Hội Thánh làm khi 
ban Phép Rửa. Lý do của việc người ngoại giáo cũng có thể cử 
hành Phép Rửa như vậy, là vì Hội Thánh thấy rõ rằng Thiên Chúa 
muốn cứu độ mọi người” và bí tích Rửa Tội là cân thiết để được 
cứu độ””. 


VI. SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI 
NE0ESSITAS BAPTISMI 


1257. Chính Chúa khẳng định rằng bí tích Rửa Tội là cần thiết để 
được cứu độ”?. Vì vậy, Người đã truyền lệnh cho các món đệ Người 


5 X. Bộ Giáo Luật, các điều 872-874. 

?! X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 67: AAS 56 (1964) 118. 
? X. Bộ Giáo Luật, điều 861, 1; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 677, 1. 

3X. Bộ Giáo Luật, điều 861, 2. 

* X. 1 Tm 24. 

5 X. Mc 16,16. 

56 X. Ga 3,5. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 385 


rao giảng Tin Mừng và làm Phép Rửa cho muôn dân”. Bí tích Rửa 
Tội cần thiết cho ơn cứu độ đối với những người đã được loan báo 
Tin Mừng và có khả năng xin lãnh nhận bí tích này”. Ngoài bí 
tích Rửa Tội, Hội Thánh không biết đến một phương thế nào khác 
để bảo đảm cho người ta được vào vinh phúc vĩnh cửu; vì vậy, Hội 
Thánh không xao lãng sứ vụ mình đã lãnh nhận từ nơi Chúa là 
phải làm cho tất cả những người có thể lãnh bí tích này được sinh 
ra “bởi nước và Chúa Thánh Thân”. Thiên Chúa đã ràng buộc ơn 
cứu độ vói bí tích Rửa Tội, nhưng chính Ngài không bi ràng buộc 
bởi các bí tích của Ngài. 

1258. Từ đầu, Hội Thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết 
vì đức tin, mặc dầu chưa lãnh nhận bí tích Rửa Tội, thì họ đã được 
tẩy rửa bằng cái chết của ho vì Đức Kitô và với Đức Kitô. Được táy 
rủa bằng máu nhu váy, cũng như ước muốn chịu Phép Rửa, vẫn 
mang lại hiệu quả của bí tích Rửa Tội, tuy đó không phải là bí tích. 


1259. Đối với những người dự tòng chết trước khi lãnh nhận bí 
tích Rửa Tội, việc họ khao khát tô tường muốn lãnh nhận bí tích 
này, liên kết với việc thống hối các tội lỗi của họ và với đức mến, 
bảo đảm cho họ ơn cứu độ mà họ đã không thể lãnh nhận qua bí 
tích. 


1260. “Vì Đức Kitô đã chết cho tất cả mọi người, và vì ơn gọi tối 
hậu của con người thật sự là duy nhất, đó là ơn gọi bởi Thiên 
Chúa, nên chúng ta phải hiểu rằng, Chúa Thánh Thần ban cho 
mọi người khả năng được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua, bằng 
cách nào đó chỉ có Chúa biết”. Bất ky ai, dù không biết Tin Mừng 
của Đức Kitô và không biết Hội Thánh của Người, nhưng tìm kiếm 
chân lý và thực thi ý muốn của Thiên Chúa theo như họ hiểu biết, 
thì có thể được cứu độ. Có thể giả thiết rằng, những người như vậy 
hàn đã minh nhiên khao khát lãnh nhận bí tích Rủa Tội, nếu ho 
đã biết đến sự cần thiết của bí tích này. 


1261. Về các trẻ em chết mà chua được lãnh bí tích Rửa Tội, Hội 
Thánh chỉ biết phó dâng các em cho lòng thương xót của Thiên 
Chúa, như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các 
em. Thật vậy, lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa, “Đấng muốn 
cho mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,4) và lòng thương mến của 


5 X. Mt 28,20. X. CD Triđentinô, Sess. 7a, Decretum de sacramentis, Canones de sacramento 
Baptismi, canon 5: DS 1618; CD Vaticano II, Hién ché tín lý Lumen Gentium, 14: AAS 57 
(1965) 18; Id., Sắc lệnh Ad Gentes, 5: AAS 58 (1966) 951-952. 

55 X. Mc 16,16. 

? CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et Spes, 22: AAS 58 (1966) 1043; x. Id., Hién ché 
tín I$ Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965) 20; Id., Sắc lệnh Ad Gentes, 7: AAS 58 (1966) 
955. 


161, 846 


2473 


1249 


648 


1257 


1250 


1234 


977 


1425 


976, 2514 
1426 


405 


505 


386 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Chúa Giêsu đối với trẻ em khiến Người đã nói: “Cứ dé trẻ em đến 
với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14) cho phép chúng ta hy 
vọng rằng, có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết 
mà chưa chịu Phép Rửa. Hội Thánh cũng hết sức khẩn thiết kêu 
gọi, đừng ngăn cản các trẻ em không cho chúng đến với Đức Kitô 
nhờ hồng ân của bí tích Rửa Tội. 


VII. ÂN SUNG CỦA BÍ TÍCH RỬA TÔI 
GRATIA BAPTISMI 


1262. Những hiệu quà khác nhau của bí tích Rửa Tội được nói lén 
qua các yếu tế khả giác của nghi thức bí tích. Việc dìm xuống nước 
là biểu tượng của sự chết và việc thanh tẩy, nhưng cũng là biểu 
tượng của sự tái sinh và sự canh tân. Vậy hai hiệu quả chính là 
việc thanh tẩy tội lỗi và sự tái sinh trong Chúa Thánh Thần”. 


Để tha tội... 


1263. Nhờ bí tích Rửa Tội, tát cá mọi tội lỗi đều được tha: tội tổ 
tông và tất cả các tội cá nhân, cũng như tất cả các hình phạt do 
tội”'. Thật váy, nơi những người đã được tái sinh, không còn gì 
ngăn cản họ bước vào Nước Thiên Chúa, dù là tội của ông Ađam, 
dù là tội của bản thân, dù là những hậu quả của tội, mà hậu quả 
nghiêm trọng nhất là phải xa lia Thiên Chúa. 

1264. Tuy nhiên, một số hậu quả tạm thời của tội vẫn còn tón tai 
nơi người đã chịu Phép Rửa, như đau khổ, bệnh tật, sự chết, hoặc 
những mỏng dòn trong cuộc sống như tính tình yếu đuối, v.v... hoặc 
cả sự hướng chiều về tội mà Truyền thống gọi là duc vong 
(concupiscentia) hay nói cách ẩn dụ là “bùi nhüi nhóm lửa của tội” 
(fomes peccati) “Dục vong, được để lại để chúng ta chiến đấu, 
không có khả năng làm hại những ai không chiều theo nó mà còn 
manh mé chống lai nó nhờ ân sủng của Đức Kitô Giêsu. Hơn nữa, 
“không đoạt giải nếu không thi đấu theo luật lệ” (2 Tm 2,B)®. 


“Thụ tạo mới” 


126ã. Bí tích Rửa Tội không những rửa sạch mọi tội lỗi, mà còn 
làm cho người tân tòng trở nên “một thu tạo mới”””, thành nghĩa 
tử của Thiên Chúa“, “được thông phán bản tính Thiên Chúa”®, 


© X. Cv 2,38; Ga 3,5. 

ĉl X. CD Florentinó, Decretum pro Armenis: DS 1316. 

% X. CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 5: DS 1515. 
& X. 2Cr 5,17. 

& X. Gl 4,5-7. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 387 


thành chi thể của Đức Kitô?° và đồng thừa tự với Người”, và thành 
đền thờ Chúa Thánh Thân”. 


1266. Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho người chịu Phép Rửa ơn 
thánh hóa, ơn công chính hóa: 

— làm cho người đó có khả năng tin vào Thiên Chúa, trông cậy 
Ngài và yêu mến Ngài nhờ các nhân đúc đối thần; 

— làm cho người đó có khả năng sống và hành động theo su tác 
động của Chúa Thánh Thần nhờ các hông ân của Chúa 
Thánh Thân; 

- làm cho người đó tăng trưởng trong điều thiện hảo nhờ các 
nhân đức luân lý. 

Như vậy, toàn bộ cơ cấu của đời sống siêu nhiên của Kitô hữu 

đều bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội. 


Được tháp nhập vào Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô 


1267. Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta thành chi thể của Thân 
Thể Đức Kitô. “Chúng ta là phần thân thể của nhau” (Ep 4,25). Bí 
tích Rửa Tội tháp nhập chúng ta vào Hội Thánh. Tü giếng rửa tội, 
dân duy nhất của Thiên Chúa của Giao Ước Mới được sinh ra, dân 
này vượt lên trên mọi ranh giới tự nhiên hoặc nhân bản về dân 
tộc, văn hóa, chủng tộc và giới tính: “Tất cả chúng ta đều đã chịu 
Phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” 
(1 Cr 12,13). 


1268. Những người đã chịu Phép Rửa trở nên “những viên đá sống 
động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng.. làm hàng tư tế 
thánh” (1 Pr 2,5). Nhờ bí tích Rửa Tội, họ được tham dự vào chức 
tư tế của Đức Kitô, vào sứ vụ tiên tri và vương đế của Người, họ là 
“giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, 
dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài, 
Đấng đã gọi .. [họ] ra khỏi miễn u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu 
huyền” (1 Pr 2,9). Bí tích Rửa Tội cho họ tham du vào chuc tu tế 
cộng đồng của các tín hữu. 


1269. Người đã chịu Phép Rửa đã trở thành phần tử của Hội 
Thánh, họ không còn thuộc về mình nữa??, nhưng thuộc vé Đấng 
đã chết và đã sống lại vì chúng ta". Từ nay, họ được mời gọi dé 


65 X.2 Pr 14. 

$6 X. 1 Cr 6,15; 12,27. 
8 X. Rm 8,17. 

$6 X. 1 Cr 6,19. 

$ X. 1 Cr 6,19. 

7 X. 2 Cr 5,15. 


460 


1992 


1812 


1831 


1810 


782 


1141 


784 


871 


2472 


818, 838 


1121 


388 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


phục tùng lẫn nhau" và phuc vu người khác” trong su hiệp thông 
của Hội Thánh, được mời gọi “vâng lời và phục tùng” các vị lãnh 
đạo của Hội Thánh” với lòng kính trong và quý mến ^. Cũng nhu 
bí tích Rửa Tội là nguồn mạch của các trách nhiệm và bổn phận, 
người chịu Phép Rửa cũng được hưởng các quyển lợi trong lòng Hội 
Thánh: được lãnh nhận các bí tích, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa 
và được nâng đỡ bằng các trợ giúp thiêng liêng khác của Hội 
Thánh”. 


1270. Những người đã chịu Phép Rửa, “được tái sinh làm con 
Thiên Chúa (nhờ bí tích Rửa Tội), có bổn phận tuyên xưng trước 
mặt mọi người đức tin mà họ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua Hội 
Thánh" và tham dự vào hoạt động tông dó và truyền giáo của 
dân Thiên Chúa”. 


Mối dây bí tích của sự hợp nhất các Kitô hữu 


1271. Bí tích Rửa Tội đặt nền tảng cho sự hiệp thông giữa tất cả 
các Kitô hữu, kể cả với những người chưa hoàn toàn hiệp thông với 
Hội Thánh Công giáo: “Phật vậy, những người tin vào Đức Kitô và 
đã chịu Phép Rửa đúng nghi thức, vẫn hiệp thông một cách nào đó 
với Hội Thánh Công giáo, tuy là sự hiệp thông không hoàn hảo... 
Đã được công chính hóa nhờ đức tin khi chịu Phép Rửa, những 
người đó đã được tháp nhập vào Đức Kitô, vì vậy họ có quyển 
mang danh Kitô hữu và xứng đáng được các con cái của Hội Thánh 
Công giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa””. “Vậy bí tích Rửa 
Tội là mói dây bí tích liên két cách chặt chẽ sự hợp nhất giữa tất 


cả những người đã được tái sinh nhờ bí tích đó””. 


Ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xóa 


1272. Người chịu Phép Rửa, được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ bí 
tích Rửa Tội, được nên đông hình đồng dạng với Đức Kitô”. Bí tích 
này ghi trên Kitô hữu một dấu chỉ thiêng liêng không thể tẩy xóa 


7! X. Ep 5,21; 1 Cr 16,15-16. 

7 X. Ga 13,12-15. 

B X. Dt 13,17. 

7 X. 1 Tx 5,12-13. 

5 X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 37: AAS 57 (1965) 42-43; Bộ Giáo Luát, 
các điều 208-223; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 675,2. 

76 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 16. 

7' X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 17: AAS 57 (1965) 21; Id., Sắc lệnh Ad 
Gentes, 7: AAS 58 (1966) 956; Ibid., 23: AAS 58 (1966) 974-975. 

75 CĐ Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 3: AAS 57 (1965) 93. 

? CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 22: AAS 57 (1965) 105. 

8 X. Rm 8,29. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 389 


(ấn tín), một dấu chỉ cho thấy họ thuộc về Đức Kitô. Không một tội 
lỗi nào xóa được ấn tín này, mặc dù tội lỗi ngăn cản bí tích Rửa 
Tội mang lại những hiệu quả của ơn cứu dó?'. Bí tích Rửa Tội chỉ 
được ban một lần cho mãi mãi, nên không thể được tái ban. 


1273. Được tháp nhập vào Hội Thánh nhờ bí tích Rửa Tội, các tín 
hữu nhận được ấn tín bí tích, ấn tín này thánh hiến họ để lo việc 
phụng tự Kitô giáo”. Ấn tín Phép Rửa làm cho họ có khả năng và 
đòi buộc họ phải phục vụ Thiên Chúa bằng việc tham dự sống động 
vào phụng vụ thánh của Hội Thánh và phải thực thi chức tư tế 
Phép Rửa của họ qua việc làm chứng bằng một đời sống thánh 
thiện và bằng một đức mến đầy hiệu năng”. 


1274. “Ấn tín của Chia"? là dấu ấn Chúa Thánh Thần ghi trên 
chúng ta “để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4,30)”. “Bí tích Rửa Tội là 
dấu ấn của đời sóng vinh cửư””°. Tín hữu nào “gìn giữ dấu ấn” cho 
đến cùng, nghĩa là, trung thành với những đòi buộc của bí tích Rửa 
Tội của mình, thì có thể chết “với dấu chỉ của đức tin"?", với đức tin 
của bí tích Rửa Tội của mình, trong sự mong đợi được vinh phúc 
hưởng kiến Thiên Chúa — đó là sự hoàn tất đức tin — và trong 
niềm hy vọng sống lại. 


TÓM LƯỢC 


1275. Việc khai tâm Kitô giáo duoc thực hiện bằng ba bí tích: bí 
tích Rửa Tôi khói đầu cuộc sống mới; bí tích Thêm Suc củng có 
đời sống đó; bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng tín hữu bằng Minh và 
Máu Đúc Kitô để biến đổi họ trong Người. 


1276. “Hãy di và làm cho muôn dân trở thành món đệ, làm Phép 
Rua cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thân, day báo ho 
tuân giữ moi điều Tháy đã truyền cho anh em" (Mt 28,19-20). 


1277. Bí tích Rüa Tội là viéc sinh ra trong đời sống mới trong Đức 
Kitó. Theo ý muốn của Chúa, bí tích Rửa Tội cán thiết cho on cứu 
độ cũng như chính Hội Thánh mà bí tích Rua Tội tháp nhập vào. 


8 X. CD Tridentino, Sess. 7a, Decretum de sacramentis, Canones de sacramentis in genere, 
canon 9: DS 1609 ; Ibid., Canones de sacramento Baptismi, canon 6: DS 1619. 

9? X. CP Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 16. 

$ X. CP Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 10: AAS 57 (1965) 15-16. 

* X. Thánh Augustino, Epistula 98, 5: CSEL 34, 527 (PL 33, 362). 

85 X. Ep 1,13-14; 2 Cr 1221-22. 

86 Thánh Iréné, Demonstratio praedicationis apostolicae, 3: SC 62, 32. 

Š” Kinh nguyện Thánh Thé I còn gọi là Lễ Quy Rôma: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 454. 


1070 


197 


2016 


390 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


1278. Nghi thúc chính yếu của bí tích Rửa Tội là dim người du 
tóng vào trong nước hay đổ nước trên đầu họ trong khi bêu cầu 
danh Ba Ngôi Chí Thánh là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 
Thán. 


1279. Hiéu quá của bí tích Rửa Tội hay án súng cua bí tích Rua 
Tội là một thuc té phong phú bao góm: viéc tha tội tổ tông và tất 
cả các tội cá nhân; viéc sinh ra vào đời sống mới, nhờ đó con người 
trở thành nghĩa tử của Chúa Cha, chi thé của Đức Kitô và đền thờ 
của Chúa Thánh Thần. Người chịu Phép Rủúa được tháp nhập vào 
Hội Thánh là Thân Thé Đúc Kitô, và tham dự vào chúc tu tế của 
Đúc Kitó. 

1280. Bí tích Rüia Tội ghi vào linh hôn một dáu thiêng liêng không 
thể tẩy xóa, gọi là “ấn tín”. Án tín này thánh hiến người được rửa 
tội cho uiệc phụng tự Kitô giáo. Vi án tín này, nên bí tích Rửa Tội 
không thể duoc tái ban 5. 


1281. Những người chịu chết vi đúc tin cũng nhu người du tóng và 
tất củ những ơi tuy bhông nhận biết Hội Thánh, nhưng thành tâm 
tìm biếm Thiên Chúa dưới tác động của ơn thánh và cố gáng chu 
toàn thánh ý Ngài, ván có thể đạt duoc ơn cứu độ, dù chết mà 
chưa lãnh nhận bí tích Rửa Tôi.” 


1282. Từ thời rất xa xưa, bí tích Rửa Tội đã được ban cho trẻ em, 
vi đây là ân süng và hông ân của Thiên Chúa, chứ bhông do công 
trạng của con người. Các em được rửa tói trong đức tin của Hội 
Thánh. Việc bước vào đời sống Kitô hữu dẫn đến sự tự do đích 
thực. 


1283. Về phán các trẻ em chết mà chua được rửa tội, phụng vu Hội 
Thánh mời gọi chúng ta tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên 
Chúa và cầu nguyện cho các em duoc ơn cứu độ. 


1284. Trong trường hop khán thiết, moi người đều có thé Rủa Tội, 
miễn là có ý làm điều Hội Thánh muốn làm và đổ nước lên đầu 
người lãnh nhận trong khi đọc: “Tôi rửa anh (chi) nhân danh Cha 
và Con và Thánh Thân”. 


88 X. CD Tridentino, Sess. 7a, Decretum de sacramentis, Canones de sacramentis in genere, 
canon 9: DS 1609 ; Ibid., Canones de sacramento Baptismi, canon 11: DS 1624. 
*? X. CP Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965) 20. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 391 


Mục 2 
Bí tích Thêm Sức 


Articulus 2 
Sacramentum Confirmationis 


1285. Bí tích Thêm Sức cùng với bí tích Rửa Tội và Thánh Thé tao 
thành tổng thể “các bí tích khai tâm Kitô giáo", mà sự thống nhất 
của nó phải được giữ gìn. Vì thế, phải giải thích cho các tín hữu 
biết việc lãnh nhận bí tích Thêm Sức là cần thiết để hoàn tất ân 
sủng của bí tích Rửa Tội”. Thật vậy, những người đã chịu Phép 
Rửa “nhờ bí tích Thêm Sức, được liên kết với Hội Thánh cách hoàn 
hảo hơn, được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, và 
như vậy, với tư cách là những nhân chứng thật của Đức Kitô, họ 
càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và đồng thời 
bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm””!, 


I. BÍ TÍCH THÊM SỨC TRONG NHIÉM CUC CỨU ĐỘ 
CONFIRMATIO IN OECONOMIA SALUTIS 


1286. Trong Cựu Ước các tiên tri đã loan báo rằng Thần Khí Chúa 
sẽ ngự xuống trên Đấng Messia thiên hạ đợi trông” vì sứ vụ cứu 
độ của Người”. Việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa 
Giêsu, khi Người được ông Gioan làm phép rửa, là dấu chỉ cho thấy 
chính Người là Đấng phải đến, chính Người là Đấng Messia, là 
Con Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đã được thụ thai bởi Chúa Thánh 
Thần; trọn cuộc đời và sứ vụ của Người đều hiệp thông trọn vẹn 
với Chúa Thánh Thân, Đấng “Chúa Cha ban cho Người vô ngần vô 
hạn” (Ga 3,34). 


1287. Tuy nhiên, việc tràn đầy Thần Khí không phải chỉ dành cho 
Đấng Messia, mà phải được truyền thông cho toàn thể dán của 
Dáng Messia”. Nhiều lần, Đức Kitô đã hứa việc tuón ban Thần 
Khí như vậy”, và Người đã thực hiện lời hứa đó trước tiên vào 


®X. Nghi thức Bí tích Thêm Sức, Praenotanda 1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 16. 

?! CD Vaticanô IL, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15; x. Nghi thức Bí tích 
Thêm Sức, Praenotanda 2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 16. 

"X Is 11,2. 

9 X. Lc 4,16-22; Is 61,1. 

?' X. Mt 313-17; Ga 1,33-34. 

55 X. Ed 3625-27; Ge 3,1-2. 

?6 X. Lc 12,12; Ga 3,5-8; 7,37-39; 16,7-15; Cv 1,8. 


702-716 


739 


699 


695 


436 


1297 


392 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Vượt Qua”, và sau đó, một cách hoành tráng hon, vào 
Ngũ Tuần”. Được tràn đây Chúa Thánh Thần, các Tông 
át đầu rao giảng ' 'những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11), 
thánh Phêrô công bố rằng việc tuôn đổ Thánh Thân này là dấu 
chỉ thời đại Messia?. Lúc đó những ai tin lời rao giảng của các 
Tông Đồ và chịu Phép Rửa, thì đến lượt họ cũng được lãnh nhận 
hồng ân Chúa Thánh Thân", 


1288. “Từ đó, thực hiện ý muốn của Đức Kitô, các Tông Đồ đã đặt 
tay ban hồng ân Thần Khí cho các tân tòng để kiện toàn ân sủng 
của bí tích Rửa Tội'?'. Chính vì vậy, như trong thư gửi tín hữu Do 
thái, giáo lý vé các phép rửa và vé việc đặt tay đã được kể vào số 
các yếu tố của giáo huấn sơ đẳng của Kitô giáo”. Việc đặt tay 
được công nhận cách đúng đắn theo truyền thống công giáo là 
nguồn gốc của bí tích Thêm Sức, và một cách nào đó, bí tích này 
làm cho ân sủng ngày lễ Ngũ Tuần luôn tổn tại trong Hội 
Thánh”"”. 


1289. Từ rất xa xưa, để biểu thị rõ hơn hồng ân Chúa Thánh 
Thần, việc xúc dâu thơm (dầu Chrisma) được liên kết với việc đặt 
tay. Việc xức dâu này làm sáng tỏ danh xưng “Kitô hữu” 
(Christianus) có nghĩa là “người được xức dầu” và bắt nguồn từ 
danh xưng của chính Đức Kitô (Christus): “Thiên Chúa đã dùng 
Thánh Thần và quyển năng mà xức dầu tấn phong Người” (Cv 
10,38). Nghi thức Xức Dầu này tôn tại đến ngày nay trong nghi lễ 
Đông cũng như Tây phương. Vì vậy, ở Đông phương, bí tích này 
được goi là bí tích Dầu Chrisma (Christmatio là việc xúc bằng dầu 
Myron, nghĩa là Dâu thánh). Ở Tây phương, thuật ngữ bí tích 
Thêm Sức (Confirmatio) nói lên rằng bí tích này vừa kiện toàn bí 
tích Rửa Tội, vừa củng cố ân sủng của bí tích Rửa Tội. 


Hai truyền thống: Đông phương và Tây phương 


1290. Trong những thế kỷ đầu, bí tích Thêm Sức thường được cử hành 
chung với bí tích Rửa Tội, thành một “bí tích kép”, theo kiểu nói của 
thánh Cyprianó'", Ngoài các lý do khác, còn có su gia tăng việc ban bí 
tích Rửa Tội cho các nhi đồng trong suốt năm, và có thêm nhiều giáo xứ 


” X. Ga 20,22. 

98 X. Cv 2,1-4. 

? X. Cv 2417-18. 

10 X, Cv 2338. 

101 X, Cv 8,15-17; 19,5-6. 

1? X Dt 62. 

1 ĐGH Phaoló VL Tóng hién Divinae consortium naturae: AAS 63 (1971) 659. 
1% X. Thánh Cyprianô, Epistula 73,21: CSEL 3/2, 795 (PL 3, 1169). 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 393 


(ở đồng quê), các giáo phận lớn dân, những điều này khiến Giám mục 
không thể hiện diện trong tất cả các cử hành rửa tội được nữa. Ở Tây 
phương, bởi vì người ta muốn dành cho Giám mục việc hoàn tất bí tích 
Rửa Tội, nên đã tách biệt về thời gian của hai bí tích này. Đông phương 
vẫn duy trì việc liên kết hai bí tích trên, nên bí tích Thêm Sức được ban 
do vị linh mục cử hành Phép Rửa. Tuy nhiên, vị này chỉ có thể ban bí 
tích Thêm Sức với dâu thánh đã được Giám muc thánh hién!9*. 


1291. Một thói quen của Giáo Hội Rôma giúp phát triển cách thực hành 
của Tây phương, đó là việc xúc dầu thánh hai lần sau khi Rửa Tội. Lần 
đầu do linh mục thực hiện trên người tân tòng vừa bước ra khỏi giếng rửa 
tội; việc xúc dầu này chỉ được hoàn tất bằng việc xúc dầu lần thứ hai do 
Giám mục ghi trên trán mỗi người tân tóng! 9. Việc xúc dầu thánh lần 
thứ nhất do linh mục thực hiện, vẫn thuộc về nghi thức rửa tội; nó nói 
lên sự tham dự của người chịu Phép Rửa vào các chức vụ tiên tri, tư tế và 
vương đế của Đức Kitô. Nếu bí tích Rửa Tội được ban cho người thành 
niên, thi chỉ có một lần xức dầu sau khi rửa tội: đó là việc xúc dầu của bí 
tích Thêm Sức. 


1292. Cách thực hành của các Giáo Hội Đông phương nhấn mạnh hơn 
đến tính thống nhất của việc khai tâm Kitô giáo. Cách thực hành của 
Giáo Hội La tỉnh diễn tả rõ ràng hơn sự hiệp thông của Kitô hữu mới với 
Giám mục của mình, là người bảo đảm và người phục vụ cho sự hợp nhất 
của Hội Thánh, cho đặc tính công giáo và tông truyền của Hội Thánh, và 
nhờ đó là mối dây liên kết với các nguồn gốc Tông Đồ của Hội Thánh 
Đức Kitô. 


II. CÁC DẤU CHỈ VÀ NGHI THÚC CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC 
0ONFIRMATIONIS SIGNA ET RITUS 


1293. Trong nghi thức của bí tích này, phải lưu ý đến dấu chỉ xức 
đầu và điều mà việc xức đầu nói lén và ghi dấu: đó là ấn tín thiêng 
liêng. 

Việc xúc dầu, theo ý nghĩa biểu tượng của Kinh Thánh và văn 
hoá cổ thời, có rất nhiều ý nghĩa: dầu là dấu chỉ sự sung mãn ”"” và 
niềm vui”, dâu dùng để thanh tẩy (xúc dầu trước và sau khi tắm), 
dầu làm cho dẻo dai (xức dầu cho các lực sĩ và các đô vật); dầu là 
dấu chỉ chữa lành bởi vì nó làm giảm đau các vết bầm và vết 
thương”: dầu làm nổi bật vẻ đẹp, sức khỏe và sức mạnh. 


105 X. Bộ Giáo Luật Đông phương, các điều 695,1. 696,1. 

1% X. Thánh Hippôlytô Rôma, Traditio apostolica, 21: ed. B. Botte (Minster ¡.W. 1989) 50. 52. 
107 X. Dnl 11,14; etc. 

108 X. Tv 23,5; 104,15. 

1? X. Is 1,6; Lc 10,34. 


1233 


1242 


1244 


695 


1152 


698 


1121 


1183 


394 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


1294. Tất cả các ý nghĩa đó của việc xức dầu đều được gặp lai 
trong đời sống bí tích. Việc xức dầu dự tòng trước bí tích Rửa Tội 
có ý nghĩa thanh tẩy và tăng sức. Việc xức dầu bệnh nhân diễn tả 
sự chữa lành và an ủi. Việc xức dầu Thánh sau bí tích Rửa Tội, 
trong bí tích Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, là dấu chỉ sự 
thánh hiến. Nhờ bí tích Thêm Sức, các Kitô hữu, nghĩa là những 
người đã được xức dầu, tham dự nhiều hơn vào sứ vụ của Chúa 
Giêsu Kitô và vào sự tràn đầy Chúa Thánh Thân như Người, để cả 
cuộc đời của họ tỏa ngát hương thơm của Đức Kitô'”°. 


1295. Nhờ việc xức dầu này, người lãnh nhận bí tích Thêm Sức 
nhận được một dấu chỉ, là án tín của Chúa Thánh Thần. Ấn tín là 
biểu tượng của một nhân vật”, là dấu chỉ uy quyền của người 
dó'?, dấu chỉ quyền sở hữu của người đó trên một đối tượng nào 
đó! — bởi vậy ngày xưa, các binh sĩ được ghi dấu bằng ấn tín của 
vị chỉ huy họ, các nô lệ cũng được ghi dấu bằng ấn tín của chủ 
mình —; ấn tín chứng thực một văn kiện pháp lj!" hay một tài 
liệu" và có khi ấn tín niêm phong làm cho tài liệu đó trở thành 
một tài liệu mật””°. 

1296. Chính Đức Kitô tuyên bố Người được ghi dấu bằng ấn tín của 
Cha Người”. Kitô hữu cũng được ghi dấu bằng một ấn tín: “Đấng 
củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô, và đã xức dầu 
cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Ngài cũng đã đóng 
ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm báo 
chứng” (2 Cr 1,21-22)1, Ấn tín này của Chúa Thánh Thần xác 
nhận một người hoàn toàn thuộc về Đức Kitô, để vĩnh viễn phục vụ 
Người, nhưng ấn tín đó cũng là một lời hứa là được Thiên Chúa 
che chở trong cuộc thử thách lớn lao thời cánh chung", 


Việc cử hành bí tích Thêm Sức 

1297. Một nghi thức quan trọng đi trước việc cử hành bí tích Thêm 
sức, nhưng một cách nào đó cũng dự phần trong việc cử hành này, 
đó là việc thánh hiến dâu thánh. Chính Giám mục, trong Thánh lễ 
Dầu ngày thứ năm Tuân Thánh, thánh hiến dầu thánh để sử dụng 


H9 X 2 Cr2,15. 

11 X. St 38,18; Dc 8,6. 

1? X. St 41,42. 

135 X. Dnl 32,34. 

I X. 1V21,8. 

Hỗ X, Gr 32,10; 

16 X. Is 29,11. 

17 X. Ga 627. 

18 X. Ep 1,13; 4,30. 

1? X. Kh 7,2-3; 9,4; Ed 9,4-6. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 395 


trong toàn giáo phận của ngài. Trong các Giáo Hội Đông phương, 

việc thánh hiến này cũng dành riêng cho vị Thượng phụ. 
Trong Phụng vụ Antiôchia, kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần 
(Epiclesis) trong nghi thức thánh hiến dầu thánh (tiếng Hy lap 
là myron) là nhu sau: “Lạy Cha... xin sai Chúa Thánh Thần đến 
trên chúng con và trên dầu này đang đặt trước mặt chúng con 
đây và xin Cha thánh hiến dầu này, để đối với mọi người được 
xức và được ghi dấu, nó sẽ là dầu thánh, dầu tư tế, dầu vương đế, 
y phục sáng láng, áo choàng của ơn cứu độ, sự che chở đời sống, 
hồng ân thiêng liêng, ơn thánh hóa linh hồn và thân xác, sự 
hoan lạc của tâm hồn, sự ngọt ngào vĩnh cửu, niềm vui vững bền, 
ấn tín không thể tẩy xóa, khiên thuẫn của đức tin, và mũ chiến 
gây kinh hoàng chống lai moi hành động của Kẻ Thù””. 


1298. Khi bí tích Thêm Sức được cử hành tách biệt khỏi bí tích Rửa Tội, 
như trong nghi thức Rôma, thì phụng vụ bí tích bắt đầu bằng việc lặp lại 
lời hứa Phép Rửa và việc tuyên xưng đức tin của người sắp nhận bí tích 
Thêm Sức. Điều này cho thấy cách rõ ràng là bí tích Thêm Sức có sự liên 
tục với bí tích Rửa Tội!?!. Khi một người thành niên được rửa tội, thì liền 
sau đó họ sẽ lãnh nhận bí tích Thêm Sức và tham dự vào bí tích Thánh 
Thé”. 


1299. Trong nghi thức Róma, Giám muc giơ tay trên toàn thể 
những người lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Từ thời các Thánh Tông 
Đồ, cử chỉ này là dấu chỉ hồng ân của Thân Khí. Và Giám mục cầu 
khẩn việc tuôn đổ Thần Khí như sau: 
“Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh 
Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban 
Chúa Thánh Thân, Đấng An Ùi đến trong những người này; xin 
ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu 
và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho những 
người này đầy ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 
con"? 


1300. Tiếp theo là nghi thúc chính yếu của bí tích. Trong nghi lễ 
Latinh, “bí tích Thêm Sức được trao ban bằng việc xức dầu thánh 
trên trán, đồng thời với việc đặt tay và đọc lời này: “T.., hãy lãnh 
nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thán"'"", Trong các Giáo hội Đông 


7? Pontificale iuxta ritum Ecclesiae Syrorum Occidentalium id est Antiochiae, Pars I, Versio 
latina (Typis Polyglottis Vaticanis 1941) 36-37. 

PIX. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 71: AAS 56 (1964) 118. 

'? X. Bộ Giáo Luát, điều 866. 

123 Nghi thức Bí tích Thêm Sức, 25 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 26. 

1 DGH Phaolô VI, Tông hién Divinae consortium naturae: AAS 63 (1971) 657. 


1241 


1831 


699 


731 


1262-1274 


2044 


396 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


phương theo nghi lé Byzantin, việc xác dầu thánh được thực hiện 
sau kinh Khán cáu Cháa Thánh Thán, trén nhüng phán có y nghia 
hon cüa thán thé: trán, mát, müi, tai, mói, nguc, lung, hai tay và 
hai chán; mỗi lần xúc dầu, chủ su nói: “Tôi ghi dấu cho anh bằng 
hông ân của Chúa Thánh Thần”””. 


1301. Cái hôn bình an kết thúc nghi thức bí tích, nói lên và biểu lộ 
sự hiệp thông trong Hội Thánh với Giám mục và với tất cả các tín 
hữu””. 


III. NHÜNG HIÉU QUA CUA BÍ TÍCH THÊM SỨC 
CONFIRMATIONIS EFFECTUS 


1302. Việc cử hành cho thấy rõ hiệu quả của bí tích Thêm Sức là 
sự tuôn đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần, như xưa Ngài đã được tuôn 
đổ trên các Tông Đồ ngày lễ Ngũ Tuần. 


1303. Vì vậy, bí tích Thêm Sức mang lại sự gia tăng và thấm 
nhuần sâu xa hơn ân sủng của bí tích Rửa Tội: 
— giúp chúng ta bén rễ sâu hơn vào việc làm con cái Thiên 
Chúa, trong đó chúng ta kêu lên: “Abba, Cha ơi!” (Rm 8,15); 
— kết hợp chúng ta với Đức Kitô cách kháng khít hon; 
— gia tăng trong chúng ta các hồng ân của Chúa Thánh Thân; 
— làm cho dây liên kết của chúng ta với Hội Thánh được hoàn 


hảo hon”; 


— ban cho chúng ta sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thân, để 

chúng ta dùng lời nói và việc làm mà truyền bá và bảo vệ đức 
tin với tư cách là những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, 
để chúng ta can đảm tuyên xưng danh Đức Kitô và không bao 
giờ hổ then vi Thập Giá'?*: 
“Vậy anh em nhớ, anh em đã lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh 
Thân: Thân Khí khôn ngoan và thông hiểu, Thần Khí lo liệu và 
sức mạnh, Thần Khí suy biết và đạo đức, Thần Khí của su kính 
sợ Thiên Chúa, và hãy gìn giữ những gì anh em đã lãnh nhận. 
Chúa Cha đã ghi ấn tín cho anh em, Chúa Kitô đã tăng sức cho 
anh em và đã đặt bảo chứng, là Chúa Thánh Thần, vào trái tim 
anh em”!?, 


75 Rituale per le Chiese orientali di rito bizantino in lingua greca, Pars 1 (Libreria Editrice 
Vaticana 1954) 36. 

1% X. Thánh Hippôlytô Róma, Traditio apostolica, 21: ed. B. Botte (Mnster i. W. 1989) 54. 

777 X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965). 

8X CD Florentinó, Decretum pro Armenis: DS 1319; CD Vaticanó II, Hién ché tín lý Lumen 
Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15; Ibid., 12: AAS 57 (1965) 16. 

! Thánh Ambrôsiô, De mysteriis, 7, 42 : CSEL 73, 106 (PL 16, 402-403). 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 397 


1304. Bí tích Thêm Sức là sự kiện toàn bí tích Rửa Tội, và cũng 
như bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức chỉ được ban một lần mà 
thôi. Bí tích Thêm Sức in vào linh hồn một dấu ấn thiêng liêng 
không thể tẩy xóa được, một “ấn tín"??, đó là dấu ấn Đức Kitô đã 
ghi cho Kitô hữu bằng ấn tín của Chúa Thánh Thân, khi ban 
xuống cho họ sức mạnh từ trên cao để họ trở nên chứng nhân của 
Người ”". 

1305. “Ân tín” này kiện toàn chức tư tế cộng đồng của các tín hữu 
mà họ đã lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội. “Người lãnh bí tích 
Thêm Sức nhận được sức mạnh để công khai tuyên xưng đức tin 
vào Đức Kitô bằng lời nói, như do một chức vu chính thức (quasi ex 
officio)" ??. 


IV. AI CÓ THÉ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC? 
QUIS HOC SACRAMENTUM RECIPERE POTEST? 


1306. Moi người đã được Rửa Tội mà chua được Thêm Sức, đều có 
thể và phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức””. Bởi vì các bí tích Rửa 
Tội, Thêm Sức và Thánh Thể tạo thành một thể thống nhất, nên 
“các tín hữu buộc phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức vào thời gian 
thích hợp””*, bởi vì nếu không có bí tích Thêm Sức và Thánh Thé, 
thì tuy bí tích Rửa Tội vẫn chắc chắn thành sự và hữu hiệu, nhưng 
việc khai tâm Kitô giáo vẫn chưa được trọn vẹn. 


1307. Thói quen của Giáo Hội La tinh, đã từ nhiều thé ky, lấy “tuổi biết 
phân biệt tốt xấu” như thời điểm phải quy chiếu để lãnh nhận bí tích 
Thêm Sức. Nhưng trong trường hợp nguy tử, các nhi đồng phải được 
Thêm Sức, mặc dầu chúng chưa đến tuổi biết phân biệt tốt xấu””. 


1308. Nếu đôi khi chúng ta gọi bí tích Thêm Sức là “bí tích của sự 
trưởng thành Kitô giáo”, thì đừng vì vậy mà lẫn lộn tuổi trưởng 
thành về đức tin với tuổi trưởng thành của sự tăng trưởng tự 
nhiên; cũng đừng quên rằng ân sủng của bí tích Rửa Tội là một ân 
süng của sự tuyển chon nhưng không (của Thiên Chúa) chứ không 
do công trạng (của chúng ta), nó không cần một “xác nhận” nào để 
trở thành có hiệu lực. Thánh Tôma nhắc nhớ điều đó: 


“Tuổi tác phần xác không làm hại đến linh hồn. Bởi đó cả trong 
tuổi thơ, con người cũng có thể đạt sự trọn hảo của tuổi tỉnh 


130 X. CD Tridentino, Sess. 7a, Decretum de sacramentis, Canones de sacramentis in genere, 
canon 9: DS 1609. 

P! X. Lc 24,48-49. 

1? Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 72, a. 5, ad 2 : Ed. Leon. 12, 130. 

133 X. Bộ Giáo Luật, điều 889,1. 

134 Bộ Giáo Luật, điều 890. 

135 X. Bộ Giáo Luật, các điều 891. 883,3. 


1121 


1268 


1212 


1250 


2670 


1255 


1233 


398 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


thần: về điều này sách Khón Ngoan dạy: “Tuổi thọ dáng kính 
không phải bởi sóng lâu, cũng không do số tuổi (Kn 4,8). Vì vậy, 
có nhiều trẻ em, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà chúng 
đã lãnh nhận, đã anh dũng chiến đấu đến đổ máu vì Đức 
Kitô”, 


1309. Việc chuẩn bi cho bí tích Thêm Sức phải nhắm dẫn đưa Kitô 
hữu đến sự kết hợp thân mật hơn với Đức Kitô, đến sự kết hợp 
sống động hơn với Chúa Thánh Thần, với hoạt động của Ngài, với 
các hồng ân của Ngài, với sự thân thiết trước những mời gọi của 
Ngài, để họ có thể đảm nhận cách tốt hơn những trách nhiệm 
tông đồ của đời sống Kitô hữu. Do đó, giáo lý Thêm Sức phải cố 
gắng khơi dậy ý thức mình thuộc về Hội Thánh của Chúa Giêsu 
Kitô, Hội Thánh phổ quát cũng như cộng đoàn giáo xứ. Cộng đoàn 
này có trách nhiệm đặc biệt trong việc chuẩn bị cho những người 
sắp chịu phép Thêm Süc'?". 

1310. Để lãnh nhận bí tích Thêm Sức, phải ở trong tình trang ân 
sủng. Phải đến với bí tích Hòa Giải để được thanh tẩy hầu đón 
nhận hồng ân của Chúa Thánh Thân. Phải cầu nguyện tha thiết 
hơn để chuẩn bị lãnh nhận sức mạnh và các ân sủng của Chúa 


Thánh Thần với tâm hồn vâng phục và sẵn sàng”. 


1311. Đối với bí tích Thêm Sức, cũng như đối với bí tích Rửa Tội, 
các ứng viên phải có cha hay mẹ đỡ đầu, để được trợ giúp thiêng 
liêng. Nên chọn chính người đỡ đầu Rửa Tội để làm rõ nét sự 
thống nhất của hai bí tích này”. 


V. THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH THÊM SỨC 
CONFIRMATIONIS MINISTER 


1312. Thừa tác vién nguyên thủy của bí tích Thêm Sức là Giám 
140 
mục 


Ở Đông phương, thông thường linh mục nào ban bí tích Rửa Tội, 
sẽ ban luôn bí tích Thêm Sức trong cùng một cử hành. Tuy nhiên, 
linh mục phải dùng dầu thánh đã được vị Thượng phụ hay Giám 
mục thánh hiến, để nói lên tính duy nhất tông truyền của Hội 
Thánh mà các dây liên kết của tính duy nhất đó được củng cố nhờ 
bí tích Thêm Sức. Trong Giáo Hội La tinh trinh tự này cũng được 


136 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 72, a. 8, ad 2 : Ed. Leon. 12, 133. 

977 X. Nghi thức Bí tích Thêm Sức, Praenotanda, 3 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 16. 

P5 X. Cv 1,14. 

1? X. Nghi thức Bí tích Thêm Sức, Praenotanda, 5 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 17; Ibid., 6 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 17; Bộ Giáo Luật, điều 893, 1-2. 

14 X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 26: AAS 57 (1965) 32. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 399 


áp dụng khi rửa tội cho người thành niên, hay khi đón nhận vào 
hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo, một người đã chịu 
Phép Rửa trong một cộng đoàn Kitô giáo khác, mà chưa lãnh nhận 
bí tích Thêm Sức thành sy“. 


1313. Trong nghi lễ La tinh, thừa tác viên thông thường của bí tích 
Thêm Sức là Giám mục”. Khi cán, Giám mục có thể uỷ quyển cho 
các linh mục ban bí tích Thêm Sức”: nhưng ngài không được quên 
rằng, việc ban bí tích Thêm Sức được dành cho ngài, đó chính là lý 
do khiến việc cử hành bí tích Thêm Sức đã được tách biệt khỏi bí 
tích Rửa Tội một khoảng thời gian. Các Giám mục là những người 
kế nhiệm các Tông Đồ, các ngài đã được lãnh nhận sự viên mãn 
của bí tích Truyền Chức Thánh. Việc chính các ngài cử hành bí 
tích Thêm Sức, nói lên cách rõ ràng rằng, bí tích Thêm Sức đem 
lại hiệu quả là những người lãnh nhận bí tích này được kết hợp 
một cách chặt chẽ hơn với Hội Thánh, với các nguồn gốc tông 
truyền của Hội Thánh và với sứ vụ của Hội Thánh là làm chứng 
cho Đức Kitô. 


1314. Nếu một Kitô hữu đang trong tinh trang nguy tử, thì bất cứ 
linh mục nào cũng có thể ban bí tích Thêm Sức cho ho". Thật 
vậy, Hội Thánh muốn rằng không người con nào của mình, kể cả 
trẻ nhỏ nhất, phải la đời mà trước đó chưa được Chúa Thánh 
Thần kiện toàn bằng hồng ân do sự sung mãn của Đức Kitô. 


TÓM LƯỢC 


1315. “Các Tông Đô ở Giérusalem nghe biết dân miền Samari đã 
đón nhận Lời Thiên Chua, thi cử ông Phêrô và ông Gioan đến vói 
ho. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận duoc 
Thánh Thân. Vì Thánh Thân chưa ngự xuống một ai trong nhóm 
ho, họ mới chỉ chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu. Báy giờ hai 
ông đặt tay trên ho, và họ nhân được Thánh Thần” (Cu 8,14-17). 


1316. Bí tích Thêm Sức biện toàn án süng Rửa Tội. Đây là bí tích 
ban Chúa Thánh Thân để giúp chúng ta tiến sâu hon vào ơn làm 
con cái Thiên Chúa, tháp nhập chúng ta cách mát thiết hon vào 
Đúc Kitô, làm cho dây liên bết uới Hội Thúnh được chặt chẽ hơn, 
gắn bó thiết thuc hơn uới sứ mạng của Hội Thánh và giúp chúng 
ta làm chứng cho đúc tin Kitô giáo bằng lời nói và viéc làm. 


^! X. Bộ Giáo Luật, điều 8832. 
1? X. Bộ Giáo Luật, điều 882. 

18 X. Bộ Giáo Luật, điều 884.2. 
14 X. Bộ Giáo Luật, điều 883,3. 


1290 


1285 


1307 


1212 


400 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1317. Như bí tích Rúa Tội, bí tích Thêm Suc cũng in vào tám hôn 
tín hữu một dấu án thiêng liềng, một án tín khóng táy xóa được. 
Vì thế, mỗi người chỉ có thể lãnh nhận bí tích Thêm Súc một lần 
mà thôi. 

1318. Ở Đông phương, bí tích Thêm Suc được trao ban liền sau bí 
tích Rủa Tội, tiếp đó, là viéc tham du bí tích Thánh Thể — một 
truyền thống làm nổi bát sự thống nhất của ba bí tích khai tâm 
Kitô giáo. Giáo Hội La tinh ban bí tích Thêm Sức cho các em đã 
tới tuổi khón; và thường dành quyên ban bí tích này cho Giám muc 
để thấy rõ bí tích này củng cố su liên két vói Hội Thánh. 


1319. Người muốn lãnh bí tích Thêm Suc phái là người dà dat tới 
tuổi khón, phái tuyên xưng đúc tin, phái dang trong tình trang án 
súng, có ý muốn lãnh nhân bí tích và được chuẩn bi để lãnh nhận 
vai trò món đệ và chứng nhân của Đúc Kitô, trong cộng đoàn giáo 
hội cũng nhu trong các lãnh vuc trần thế. 


1320. Nghi thúc chính yếu của bí tích Thêm Suc là uiệc xúc dầu 
thánh trên trán người đã lãnh nhận bí tích Nửa Tội (Giáo Hội 
Đông phương còn xúc dâu trên những phán khác của thân thể), 
cùng uới uiệc đặt tay của thừa tác viên và đọc: “Hãy lãnh nhận ấn 
tín ơn Chúa Thánh Thân” (nghi lé La tinh) hay "An tín ơn Chúa 
Thánh Thán" (nghi lé Byzantin). 

1321. Khi bí tích Thêm Sức được cử hành tách khói bí tích Rửa 
Tội, dây liên hệ vói bí tích Ruta Tội được diễn tá, ngoài các viéc 
khác, bằng uiệc lặp lại lời húa trong bí tích Ruta Tội. Việc trao ban 
bí tích Thêm Sc trong Thánh lễ nhằm nhấn manh tính thống 
nhất của các bí tích khai tâm Kitô giáo. 


Mục 5 
Bí Tích Thánh Thể 


Articulus 3 
Sacramentum Eucharistiae 


1322. Bí tích Thánh Thé hoàn tất việc khai tâm Kitô giáo. Những 
người đã được nâng lên hàng tư tế vương giả nhờ bí tích Rửa Tội, 
và được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô cách sâu xa hơn 
nhờ bí tích Thêm Sức, nay nhờ bí tích Thánh Thể được tham dự 
vào chính hy tế của Chúa cùng với toàn thể cộng đoàn. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 401 


1323. “Đang khi ăn bữa Tiệc ly, trong đêm Người bị nộp, Đấng Cứu 
Độ chúng ta đã thiết lập Hy tế Thánh Thể bằng Mình và Máu 
Người, để nhờ đó, Hy tế tháp giá trường tôn qua các thời đại, cho 
tới khi Người đến, và cũng để ủy thác cho Hiền Thê yêu quý của 
Người là Hội Thánh, việc tưởng nhớ sự Chết và Sống lại của 
Người: Đây là bí tích tình yêu, là dấu chỉ sự hợp nhất, là mối dây 
bác ái, là bữa tiệc Vượt Qua, nơi chúng ta lãnh nhận Đức Kitô, linh 
hồn được tràn đầy ân sủng và nhận được bảo đảm cho vinh quang 
tương lai”, 


IL THÁNH THÉ, NGUÓN MACH VÀ TÓT ĐỈNH 
CỦA ĐỜI SÓNG HỘI THÁNH 
EUCHARISTIA — FONS ET CULMEN VITAE ECCLESIALIS 


1324. Bí tích Thánh Thé là nguón mach và chóp dinh cüa toàn thé 
đời sống Kitô giáo “°. “Những bí tích khác cũng nhu mọi thừa tác 
vụ trong Hội Thánh, và các hoạt động tông đô, đều gắn liền với bí 
tích Thánh Thể và quy hướng về bí tích đó. Thật vậy, phép Thánh 
Thể Chí Thánh chứa đựng toàn bộ của cải thiêng liêng của Hội 
Thánh, đó là chính Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta"'^". 


132ã. “Việc hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa và sự hợp nhất 
của dân Thiên Chúa, nhờ hai điều đó mà Hội Thánh tôn tại, được 
diễn tả cách xác đáng và thực hiện cách kỳ diệu nhờ bí tích Thánh 
Thể. Trong bí tích này, hành động Thiên Chúa thánh hoá trần 
gian trong Đức Kitô và việc phụng tự mà con người dâng lên Đức 
Kitô và nhờ Người mà dâng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh 
Thân, cả hai đều đạt tới tôt dinh"! ^. 


1326. Sau cùng, nhờ việc cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta đã 
được kết hợp với phụng vụ trên trời và tham dự trước vào đời sống 
vĩnh cửu, trong đó “Thiên Chúa có toàn quyển trên muôn loài” 
(1 Cr 15,28). 


1327. Tóm lại, bí tích Thánh Thể là bản toát yếu và tổng luận của 
đức tin của chúng ta: “Cách chúng ta suy nghĩ phù hợp với bí tích 
Thánh Thể, và ngược lại bí tích Thánh Thể xác nhận cách suy 
nghĩ của chúng ta”!*, 


145 CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 47: AAS 56 (1964) 113. 
146 X. CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15. 
7 CB Vaticanó II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 5: AAS 58 (1966) 997. 

148 Thánh bộ Nghi lễ, Huấn thị Eucharisticum mysterium, 6: AAS 59 (1967) 545. 
1? Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 18, 5: SC 100 (PG 7, 1028). 


1402 


664 


775 


1090 


1124 


2637 
1082 


1359 


1382 


790 


1348 


1341 


2643 
614 


402 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


II. BÍ TÍCH THÁNH THÉ ĐƯỢC GỌI THẾ NÀO? 
QUOMODO HOC APPELLATUR SACRAMENTUM? 


1328. Su phong phú vô tận của bí tích này được diễn tả qua nhiều 
tên gọi khác nhau mà người ta dành cho bí tích này. Mỗi một 
trong các tên gọi đó gợi lên một số phương diện. Người ta gọi bí 
tích Thánh Thể là: 

Lễ Tạ Ơn, bởi vì đây chính là hành động cảm tạ Thiên Chúa. 

Các từ Eucharistein (Lc 22,19; 1 Cr 11,24) và eulogein (Mt 26,26; 
Mc 14,22) nhắc lại những lời chúc tụng của dân Do Thái — nhất là 
trong bữa án — để tung hô các kỳ công của Thiên Chúa: tạo dựng, 
cứu chuộc và thánh hóa. 
1329. Büa ăn tối của Chúø'””, bởi vì Hội Thánh tưởng niệm bữa 
Tiệc Ly Chúa cùng ăn với các môn đệ Người hôm trước ngày Người 
chịu nạn, và đây nhu là việc tham dự trước vào Tiệc Cưới của Con 
Chiên '”' trong thành Giêrusalem thiên quốc. 

Việc Bé Bánh, vi nghi thức này, nét đặc thù của bữa ăn Do 
Thái, đã được Chúa Giêsu sử dụng khi Người dâng lời chúc tụng và 
phân phối bánh với tư cách người chủ tiệc”, đặc biệt trong bữa 
Tiệc Ly. Nhờ cử chi này, các môn đệ nhận ra Người sau khi 
Người sống lại”; và các Kitô hữu tiên khói đã dùng thuật ngữ “Bè 
Bánh” để nói về các buổi cử hành Thánh Thể của họ”. Như váy 
họ muốn nói lên rằng, tất cả những ai cùng ăn một tấm bánh duy 
nhất được bẻ ra, là Đức Kitô, thì được hiệp thông với Người và làm 
thành một thân thể trong Người ^, 


Cộng đoàn Thánh Thể (Synaxis), bởi vi bí tích Thánh Thể được 
cử hành trong cộng đoàn các tín hữu, đó là cách diễn tả hữu hình 
về Hội Thánh”. 

1330. Việc Tưởng Niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. 


Hy tế thánh, bởi vì hy té duy nhất của Đức Kitô Đấng Cứu Độ 
được hiện tại hoá và bao gồm cả lễ vật của Hội Thánh. Bí tích 
Thánh Thể còn được gọi là Hy té Thánh lễ, “lễ tế ngợi khen” 
(Dt 13,15)”, lễ tế thiêng liêng,'” hy tế tinh tuyón'? và thánh 


150 X, 1 Cr 11,20. 

51 X, Kh 19,9. 

12 X. Mt 14,19; 15,36; Mc 8,6.19. 
13 X. Mt 2626; 1 Cr 11,24. 

154 X. Lc 24,13-35. 

155 X, Cv 2,442.46; 207.11. 

156 X, 1 Cr 10,16-17. 

57 X. 1 Cr 11,17-34. 

158 X, Tv 116,13.17. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 403 


thiện, bởi vì bí tích này hoàn tất và vượt trên mọi hy tế của Giao 
Ước cũ. 

Phụng vu thánh và thân linh, bởi vì tất cả phụng vụ của Hội 
Thánh có trung tâm và cách diễn tả cô đọng nhất trong việc cử 
hành bí tích này; cũng theo nghĩa đó bí tích Thánh Thể còn được 
gọi là cuộc cử hành Các mầu nhiệm thánh. Bí tích này cũng được 
gọi là Bí Tích Cực Thánh, bởi vì là bí tích của các bí tích. Danh 
xưng này để chỉ các hình dạng Thánh Thể được lưu giữ trong Nhà 
Tạm. 


1331. Sự hiệp lễ, bởi vi nhờ bí tích này, chúng ta được kết hợp với 
Đức Kitô, là Đấng cho chúng ta tham dự vào Mình và Máu Người, 
để làm thành một thân thé duy nhất”°; bí tích này cũng được goi 
là Những sự thánh (ta hagia; sancta)? — đây là ý nghia dáu tién 
cüa máu nhiém *các Thánh thóng cóng" mà Tín biéu cüa các Tóng 
Đồ nói đến —, Bánh các Thiên thân, Bánh bởi trời, Thuốc trường 
sinh, Của ăn đàng... 


1332. Thánh LĒ (Lễ Misa), bởi vì phụng vụ trong đó mầu nhiệm 
cứu độ được hoàn tất, được kết thúc bằng việc sai các tín hữu ra đi 
(missio), để ho chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong đời sống hằng 
ngày của họ. 


III. BÍ TÍCH THÁNH THÉ TRONG NHIỆM CỤC CỨU ĐỘ 
EUCHARISTIA IN OECONOMIA SALUTIS 


Các d&u chi là bánh và rugu 


1333. Ó trung tâm việc cử hành bí tích Thánh Thể có bánh và 
rượu, mà nhờ lời của Đức Kitô và việc khán cầu Chúa Thánh Thần, 
sẽ trở thành Mình và Máu của Đức Kitô. Trung thành với mệnh 
lệnh của Chúa, để nhớ đến Người, cho tới khi Người lại đến trong 
vinh quang, Hội Thánh tiếp tục làm điều Chúa đã làm hôm trước 
ngày Người chịu khó hình: “Người cầm lấy bánh...”, “Người cầm lấy 
chén rượu...”. Các dấu chỉ là bánh và rượu, khi đã trở nên Mình và 
Máu Đức Kitô cách mầu nhiệm, vẫn tiếp tục nói lên sự thiện hảo 
của công trình tạo dựng. Vì vậy trong phần Dâng lễ, chúng ta tạ 


19 X, qPr25. 

18 X, MI 1,11. 

161 X. 1 Cr 10,16-17. 

1 X. Constitutiones apostolicae, 8, 13. 12: SC 336, 208 (Funk, Didaschalia et Constitutiones 
Apostolorum, 1, 516); Didaché, 9, 5: SC 248, 178 (Funk, Patres apostolici, 1, 22); Ibid., 
10,6: SC 248, 180 (Funk, Patres apostolici, 1, 24). 

18 Thánh Ignatiô Antióchia, Epistula ad Ephesios, 20, 2: SC 10bis, 76 (Funk 1, 230). 


1169 


950 


946 
1405 


649 


1350 


1147 


1148 


1150 


1363 


1151 


404 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


ơn Đấng Tao Hoá vi đã ban bánh và rugu'*', là kết quả của “công 
lao của con người,” nhung trước hết đó là “hoa máu ruộng đất” và 
“sản phẩm từ cây nho”, tức là những hồng ân của Đấng Tạo Hoá. 
Hội Thánh nhận ra cử chỉ của Melchisedech, là vua và là tư tế, ông 
“mang bánh và rượu ra” (St 14,18), là hình ảnh tiên báo cho hiến 
lễ của minh!9. 


1334. Thời Giao Ước cũ, trong số các hoa trái đầu mùa của ruộng 
đất, bánh và rượu được dâng lên làm lễ vật, với tính cách một dấu 
chỉ của lòng biết ơn đối với Đấng Tạo Hoá. Nhưng chúng còn mang 
một ý nghĩa mới trong bối cảnh cuộc Xuất Hành: Các bánh không 
men mà người Do Thái hằng năm vẫn ăn trong dịp lễ Vượt Qua, 
gợi nhớ đến sự vội vã của cuộc ra đi thoát khỏi Ai Cập; kỷ niệm về 
manna trong sa mạc luôn nhắc nhớ dân Israel rằng họ sống bằng 
bánh là Lời Chúa”?°. Cuối cùng, bánh ăn hằng ngày là sản phẩm 
của Đất hứa, là bảo chứng việc Thiên Chúa trung tín với các lời 
hứa của Ngài. “Chén chúc tụng” (1 Cr 10,16) vào cuối bữa tiệc Vượt 
Qua của người Do Thái, đã thêm cho rượu một ý nghĩa cánh chung 
ngoài niềm vui lễ hội, đó là sự trông chờ Đấng Messia đến tái tạo 
Giêrusalem. Khi thiết lập bí tích Thánh Thể của Người, Chúa 
Giêsu đã ban một ý nghĩa mới và dứt khoát cho việc dâng lời chúc 
tụng trên bánh và chén rượu. 


1335. Các phép lạ hóa bánh ra nhiều, khi Chúa dâng lời chúc tụng, 
bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ Người để nuôi dưỡng đám đông, 
là hình ảnh tiên báo sự vô cùng phong phú của tấm bánh duy nhất 
là Thánh Thể của Ngudi”. Dấu chỉ nước hoá thành rượu ở Cana! 
đã loan báo Giờ vinh quang của Chúa Giêsu. Dấu chỉ này biểu lộ sự 
hoàn tất của bữa tiệc cưới trong Nước của Chúa Cha, nơi các tín 
hữu uống rượu mói'? đã trở thành Máu Đức Kitô. 


1336. Lời loan báo đầu tiên về bí tích Thánh Thé đã gây chia rẽ 
các môn đệ, giống như lời loan báo về cuộc khổ nạn đã làm cho họ 
vấp phạm: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60). 
Thánh Thể và Thánh Giá là những hòn đá gây vấp ngã. Vẫn là 
cùng một mầu nhiệm, và mầu nhiệm đó không ngừng là cớ gây 
chia rẽ. “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 
(Ga 6,67): Câu hỏi này của Chúa vang vọng qua các thời đại, với 


I! X. Tv 104,13-15. 

165 X. Kinh nguyện Thánh Thé I còn gọi là Lễ Quy Rôma, 95: Sách Lễ Róma, editio typica 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 453. 

! X. Dnl 8,3. 

€? X. Mt 14,13-21; 15,32-39. 

18 X. Ga 2,11. 

I9 X. Mc 1425. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 405 


tính cách một lời mời gọi của tình yêu của Người để khám phá ra 
rằng, chỉ một mình Người mới có “những lời đem lại sự sống đời 
đời” (Ga 6,68), và việc đón nhận hồng ân Thánh Thể của Người 
trong đức tin là đón nhận chính Người. 


Việc thiết lập bí tích Thánh Thể 


1337. Khi yêu thương những kẻ thuộc về mình, Chúa đã yêu họ 
đến cùng. Khi biết đã đến Giờ lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha 
mình, trong một bữa tiệc, Người đã rửa chân cho họ và ban cho họ 
giới luật yêu thương". Dé lưu lại cho họ bảo chứng của tình yêu 
này, để không bao giờ lia xa những kẻ thuộc vé mình, và để họ 
được tham dự vào cuộc Vượt Qua của Người, Người đã thiết lập bí 
tích Thánh Thể, với tính cách một việc để nhớ đến cái Chết và sự 
Sống lại của Người, và Người truyền cho các Tông Đồ Người, 
“những vị Người đặt làm tu tế của Giao Ước Mới”””! phải cử hành 
bí tích này cho tới khi Người lại đến. 


1338. Ba Tin Mừng Nhất Lãm và thánh Phaoló lưu truyền cho chúng ta 
bản tường thuật việc thiết lập bí tích Thánh Thể; về phần mình, thánh 
Gioan thuật lại những lời của Chúa Giêsu tại hội đường Capharnaum, 
những lời đó thật sự chuẩn bị cho việc thiết lập bí tích Thánh Thể: chính 
Đức Kitó tự xưng mình là Bánh Hằng Sống, từ trời xuống”. 


1339. Chúa Giêsu chọn thời gian mừng lễ Vượt Qua để thực hiện 

điều Người đã báo trước ở Capharnaum: Người ban Mình và Máu 

Người cho các môn đệ của Người: 
“Đã đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế chiên Vượt 
Qua. Chúa Giêsu sai ông Phêrô với ông Gioan di và dặn: “Các 
anh hãy di dọn cho chúng ta án lễ Vượt Quz’. .. Các ông ra di ... 
và dọn tiệc Vượt Qua. Khi giờ đã đến, Chúa Giêsu vào bàn cùng 
với các Tông Đồ. Người nói với các ông: “Thầy những khát khao 
mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ 
hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ 
ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn 
trong Nước Thiên Chúa'.... Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ 
ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là Mình Thây, hiến tế vì 
anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy'. Và 
tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: 'Chén 
này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vi anh em” 
(Lc 22,7-20)ˆ”3. 


179 X. Ga 13,1-17. 
Ux CD Tridentinó, Sess. 22a, Doctrina de ss. Missae Sacrificio, c. 1: DS 1740. 
172 
X. Ga 6. 
13 X. Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; 1 Cr 11,23-25. 


1327 


610 


611 


1169 


1151 


677 


611, 1363 


2624 


1166, 2177 


1404 


406 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1340. Khi cử hành bữa Tiệc Ly với các Tông Đồ của Người trong 
khung cảnh bữa tiệc Vượt Qua, Chúa Giêsu đã ban cho lễ Vượt Qua 
của người Do Thái một ý nghĩa dứt khoát. Quả thật, cuộc Vượt Qua 
của Chúa Giêsu để về cùng Cha Người, qua cái Chết và sự Sống 
lại, thật sự là cuộc Vượt Qua mới, được tham dự trước trong bữa 
Tiệc Ly và được cử hành trong bí tích Thánh Thể, cuộc Vượt Qua 
đó hoàn thành lễ Vượt Qua của người Do Thái và tham dự trước 
vào lễ Vượt Qua chung cuộc của Hội Thánh trong vinh quang Nước 
Thiên Chúa. 


“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Tháy" 


1341. Mệnh lệnh Chúa Giêsu truyền phải lặp lại những cử chỉ và 
lời nói của Người “cho tới khi Chúa đến” (1 Cr 11,26), không chỉ 
đòi hỏi phải nhớ đến Chúa Giêsu và những gì Người đã làm. Mệnh 
lệnh này nhắm đến việc cử hành phụng vụ, do các Tông Đồ và 
những người kế nhiệm các ngài, dé tuóng niệm Đức Kitô, tưởng 
niệm cuộc đời của Người, cái Chết và sự Sống lại của Người, và 
việc chuyển cầu của Người bên Chúa Cha. 


1342. Ngay từ đầu, Hội Thánh đã trung thành tuân giữ mệnh lệnh 
này của Chúa. Về Hội Thánh tại Giêrusalem có bài tường thuật 
như sau: 
“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn 
hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và câu 
nguyện không ngừng.... Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên 
cán đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với 
lòng đơn sơ vui vé" (Cv 2,42.46). 


1343. Đặc biệt vào “ngày thứ nhất trong tuân”, nghĩa là ngày Chúa 
Nhật, ngày Chúa Giêsu phục sinh, các Kitô hữu tụ họp để “bẻ 
bánh” (Cv 20,7). Từ đó đến nay, việc cử hành bí tích Thánh Thể 
tiếp tục tổn tại y như vậy, đến độ ngày nay chúng ta vẫn gặp được 
việc cử hành đó, ở bất cứ đâu trong Hội Thánh, với cùng một cấu 
trúc căn bản. Bí tích Thánh Thể vẫn mãi mãi là trung tâm của đời 
sống Hội Thánh. 

1344. Như vậy, từ cử hành này sang cử hành khác để loan báo 
mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, “cho tới khi Chúa đến” (1 Cr 
11,26), dân Thiên Chúa trên đường lữ hành, “qua đường hẹp của 
thập giá”, đang tiến về bàn tiệc thiên quốc, nơi tất cá mọi người 
được tuyển chọn sẽ ngồi vào bàn tiệc của Nước Thiên Chúa. 


174 CĐ Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, 1 : AAS 58 (1966) 947. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 407 


IV. CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 
CELEBRATIO LITURGICA EUCHARISTIAE 


Thánh lễ của moi thời dai 


1345. Tü thé ky II, chüng ta có chứng từ của thánh Justinó tử đạo 
về những nét chính của việc cử hành thánh lễ. Những nét chính 
đó vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay, trong tất cả các truyền 
thống phụng vụ lớn. Để giải thích cho hoàng đế ngoại giáo Antôniô 
Pió (138-161) những gì các Kitô hữu đã làm, thánh Justinó viết 
vào khoảng năm 155 như sau: 

“Vào ngày Mặt Trời như người ta thường gọi, mọi người ở thành 

phố hay ở nông thôn đều họp lại một nơi. 

Và người ta đọc ký sự của các Tông Đồ hoặc sách của các Tiên 

tri, tuỳ thời gian cho phép. 

Khi người đọc kết thúc, vị chủ sự lên tiếng nhắn nhủ và khuyến 

khích mọi người bắt chước những điều tốt lành đó. 

Sau đó, tất cả chúng tôi cùng đứng dậy và dâng lời cầu nguyện” 

cho chính chúng tôi... và cho mọi người khác ở khắp noi, .. để 

chúng tôi sống ngay chính trong các việc làm và trong việc tuân 

giữ các giới răn, hầu chúng tôi đạt được ơn cứu độ vĩnh cửu. 

Khi kết thúc việc cầu nguyện, chúng tôi trao hôn bình an cho 

nhau. 

Tiếp đến, người ta mang đến cho vị chủ sự bánh và một chén 

rượu có pha nước. 

Vị chủ sự cầm lấy bánh rượu, dâng lời tán tụng và tôn vinh Cha 

của vũ trụ, nhân danh Chúa Con và Chúa Thánh Thần và đọc 

một kinh tạ ơn dài (tiếng Hy Lap: eucharistian) về việc chúng 

tôi được coi là xứng đáng với các hồng ân này. 

Khi vị chủ sự kết thúc các lời nguyện và việc tạ ơn, mọi người 

hiện diện đồng thanh đáp: Amen. 

Sau khi vị chủ sự hoàn tất nghi thức tạ ơn và toàn dân đã đáp 

lại, thì các vị mà chúng tôi gọi là phó tế, phân phát bánh và 

rượu có pha nước “đã được thánh thể hoá’ (eucharistizata") cho 

mỗi người hiện diện tham dự và đem đến cho những người vắng 


mặt”15. 
1346. Phụng vụ Thánh lễ diễn tiến theo một cấu trúc căn bản đã 
được duy trì qua các thế kỷ cho đến thời đại chúng ta. Phụng vụ 


75 Thánh Justinô, Apologia, 1, 67 : CA 1, 184-186 (PG 6, 429). 


176 Thánh Justinô, Apologia, 1,65 : CA 1, 176-180 (PG 6, 428). 


103 


1140 


1548 


1184 


408 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thánh lé dugc trién khai trong hai phán chính, làm thành mót thé 
thóng nhát: 

— Tập hop, Phụng vu Lời Chúa với các bài doc, bài giảng và lời 

nguyén phó quát; 

— Phụng vu Thánh Thể với việc tiến dáng bánh rượu; kinh tạ 

ơn thánh hiến [Kinh nguyện Thánh Thể] và hiệp lễ. 

Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể cùng tạo thành 
“một hành vi phụng tự duy nhất”””; thật vậy, bàn tiệc được dọn ra 
cho chúng ta trong Thánh Lễ vừa là bàn tiệc Lời Thiên Chúa, vừa 
là bàn tiệc Mình Chúa”!?. 


1347. Đó không phải là diễn tiến bữa tiệc Vượt Qua của Chúa 
Giêsu phục sinh với các môn đệ Người sao? Khi đi đường, Người 
giải thích Kinh Thánh cho họ, rồi khi vào bàn ăn với họ, “Người 
cám lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bé ra trao cho họ” 
(Le 24,30)”. 


Diễn tiến việc cử hành 

1348. Tốt cá moi người tập họp lại. Các Kitô hữu tập họp lại một 
nơi để cử hành Thánh Thể. Trong đó, chính Đức Kitô đứng đầu 
cộng đoàn, Người là nhân vật hoạt động chính của bí tích Thánh 
Thể. Người là Thượng tế của Giao Ước Mới. Chính Người chủ trì 
cách vô hình mọi việc cử hành Thánh Thể. Thay mặt Người, Giám 
muc hay linh mục (hành động trong cương vi của Đức Kitô là Đầu) 
chủ trì cộng đoàn, lên tiếng sau các bài đọc, đón nhận lễ vật và 
doc Kinh nguyện Thánh Thé. Moi người đều có phần chủ động của 
mình trong cuộc cử hành, mỗi người theo cách của mình: người thì 
đọc Sách Thánh, người thì mang lễ vật, người thì trao Mình Thánh 
Chúa và toàn dân biểu lộ sự tham dự của mình bằng lời đáp Amen. 


1349. Phụng vu Lời Chúa gồm “các tác phẩm của các Tiên tri", 
nghĩa là Cựu Ước, và “ký sự của các Tông Đồ”, nghĩa là các thánh 
thư và các sách Tin Mừng; sau đó là bài giảng để khuyến khích 
việc đón nhận các lời này xét như đó thật sự là Lời Chúa”, và 
đem ra thực hành, tiếp đến là lời chuyển cầu cho mọi người, theo 
lời thánh Tông Đồ dạy: “Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu 
xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua 
chúa và tất cả những người cầm quyển” (1 Tm 2,1-2). 


7 CB Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 56: AAS 56 (1964) 115. 
18 X. CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 21: AAS 58 (1966) 827. 

1? X. Lc 24,13-35. 

180 X 1 Tx 2,13. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 409 


1350. Dáng lễ vát (offertorium). Người ta mang, hay đôi khi rước 
cách long trọng, bánh và rượu lên bàn thờ. Bánh rượu này sẽ được 
chủ tế, nhân danh Đức Kitô, dâng lên trong Hy tế Thánh Thể, để 
trở thành Mình Máu Đức Kitô. Đây chính là cử chỉ của Đức Kitô, 
trong bữa Tiệc Ly, “cầm lấy bánh và chén rượu”. “Chỉ có Hội 
Thánh mới dâng lên Đấng Tao Hoá lễ vật tinh tuyển này, khi 
dâng lên Ngài cùng với lời tạ ơn, lễ vật từ các thụ tạo của Ngài””?!. 
Việc dâng lễ vật trên bàn thờ lặp lại cử chỉ của Melchisedech và 
phó dâng các tặng phẩm của Đấng Tạo Hoá vào tay Đức Kitô. 
Trong hy tế của Người, chính Đức Kitô kiện toàn mọi cố gắng dâng 
hy tế của con người. 


1351. Từ thuở ban đầu, khi mang bánh và rượu đến cử hành thánh 
lễ, các Kitô hữu cũng mang theo tặng phẩm của mình để chia sẻ 
với những người túng thiếu. Tuc lệ quyén góp” này, nay vẫn còn, 
được gợi hứng từ gương mẫu của Đức Kitô, Đấng trở nên nghèo để 
làm cho chúng ta nên giàu có!??: 
“Những ai sung túc mà muốn thì cho tuỳ ý mình, và những gì 
quyên góp được, sẽ được trao cho vị chủ sự, và ngài sẽ giúp đỡ 
cho các cô nhi quả phụ, những người vì bệnh tật hay vì một lý do 
nào khác phải thiếu thốn, các tù nhân, các di dân, tắt một lời, 
ngài cứu giúp cho tất cả những ai đang túng thiếu"!Š!. 


1352. Kinh nguyện Thánh Thể. Với kinh nguyện Thánh Thể, lời 
kinh tạ ơn và thánh hiến, chúng ta bước vào trung tâm và tột đỉnh 
của cuộc cử hành: 


Trong Kinh Tiên Tung, Hội Thánh dâng lời tạ ơn Chúa Cha, nhờ Đức 
Kitô, trong Chúa Thánh Thân, về tất cá các công trình của Ngài, các công 
trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Lúc đó toàn thể cộng đoàn kết 
hợp với lời ca vô tận của Hội Thánh trên trời, các Thiên thần và toàn thể 
các Thánh, tán tụng Thiên Chúa ba lần thánh. 


1353. Trong Kinh Epiclesis, Hội Thánh khẩn câu Chúa Cha sai Thần Khí 
của Ngài (hay quyển năng chúc lành của Ngài”) xuống trên bánh rượu 
để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thân, bánh rượu trở nén Mình Máu 
Chúa Giêsu Kitô, và để những ai tham dự bí tích Thánh Thể được trở 
thành một thân thể và một tinh thần duy nhất (một số truyền thống 
phụng vụ đặt lời kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thân sau Kinh Tưởng 
Niệm). 


!8! Thánh Irênê, Adversus haereses, 4, 18, 4: SC 100, 606 (PG 7, 1027); x. MI 1,11. 

12 X. 1 Cr 16,1. 

183 X. 2 Cr 89. 

! Thánh Justinô, Apologia, 1,67 : CA 1, 186-188 (PG 6, 429). 

185 X. Kinh nguyện Thánh Thé I còn gọi là Lễ Quy Róma, 90: Sách Lễ Róma, editio typica 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 451. 


1359 


614 


1397 
2186 


559 


1105 


1375 


1103 


954 


1382 


1327 


410 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Trong phán tuóng thuật viéc Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể, sức 

mạnh của lời nói và hành động của Đức Kitô, và quyền năng của Chúa 
Thánh Thần, làm cho Mình và Máu Đức Kitô, là hy tế Người đã dâng 
trên thập giá một lần cho mãi mãi, hiện diện cách bí tích dưới hình bánh 
hình rượu. 
1354. Trong Kinh Tưởng Niệm tiếp theo sau đó, Hội Thánh kính nhớ 
cuộc khổ nạn, sự phục sinh và sự quang lâm vinh hiển của Đức Kitô 
Giêsu; Hội Thánh trình lên Chúa Cha hy tế là Con của Ngài, Đấng giao 
hoà chúng ta với Ngài. 

Trong các lời chuyển cầu, Hội Thánh cho thấy bí tích Thánh Thể được 
cử hành trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh trên trời dưới thế, 
với kẻ sống và người chết, và trong sự hiệp thông với các vị mục tử của 
Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng, Đức Giám mục giáo phận, hàng linh mục và 
phó tế của ngài và tất cả các Giám mục toàn câu cùng với các Giáo Hội 
của các ngài. 

1355. Trong phần Hiép lễ, trước đó có kinh Lạy Cha và nghi thức 
bẻ bánh, các tín hữu lãnh nhận “bánh bởi trời” và “chén cứu độ”, là 
Mình và Máu Thánh Đức Kitô, Đấng tự hiến “để cho thế gian được 
sống” (Ga 6,51): 
“Bởi vi bánh này và rượu này, theo cách nói xưa là “đã được 
thánh thé hoá’ ('eucharistizata')?5, nên chúng tôi goi luong thuc 
này là Thánh Thé, khóng ai dugc chia sé luong thuc này, ngoài 
kẻ tin rằng giáo lý của chúng tôi là chán thật, và đã được Rửa 
Tội để được tha thứ tội lỗi và được tái sinh, và sống như Đức 
Kitô đã day”. 


V. HY TẾ BÍ TÍCH: TA ON, TƯỞNG NIỆM, HIỆN DIÉN 
SACRIFICIUM SACRAMENTALE: 
GRATIARUM ACTIO, MEMORIALE, PRAESENTIA 


1356. Nếu ngay từ ban đầu, các Kitô hữu đã cử hành thánh lễ với 
một hình thức về căn bản không thay đổi, dù trải qua nhiều khác 
biệt lớn về thời đại và các nén phụng vụ, thì chính là bởi vì chúng 
ta biết mình bị ràng buộc bởi mệnh lệnh Chúa đã ban, hôm trước 
ngày Người chịu khổ hình: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng 
nhớ đến Thầy” (1 Cr 11,24-25). 


1357. Chúng ta chu toàn mệnh lệnh này của Chúa, khi chúng ta cử 
hành uiệc tưởng niệm hy tế của Người. Khi làm điều này, chúng ta 
dáng lên Chúa Cha những gì mà chính Ngài đã ban cho chúng ta: 
các tặng phẩm từ cuộc tạo dựng của Ngài, là bánh và rượu, nhờ 


186 X. Thánh Justinô, Apologia, 1,65: CA 1, 180 (PG 6, 428). 
17 Thánh Justinô, Apologia, 1,66: CA 1, 180 (PG 6, 428). 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 411 


quyền năng của Chúa Thánh Thần và các lời của Đức Kitô, trở nên 
Minh và Máu Đức Kitô: như thế, Đức Kitô hiện diện một cách thật 
sự và mầu nhiệm. 
1358. Vì vậy, chúng ta phải khảo sát bí tích Thánh Thể với tính 
cách là: 

— việc tạ ơn và ca ngợi Chúa Cha; 

— việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitó và của thân thể Người; 

— sự hiện điện của Đức Kitô, nhờ quyền năng của Lời Người và 

quyền năng của Thân Khí Người. 


Việc tạ ơn và ca ngợi Chúa Cha 


1359. Thánh Thể, là bí tích của ơn cứu độ được Đức Kitô thực hiện 
trên thập giá, cũng là hy tế ca ngợi để tạ ơn vì công trình tạo 
dựng. Trong hy tế Thánh Thể, toàn bộ công trình tạo dựng được 
Thiên Chúa yêu thương được trình lên Chúa Cha qua cái Chết và 
sự Sống lại của Đức Kitô. Nhờ Đức Kitô, Hội Thánh có thể dâng 
hy tế ca ngợi để tạ ơn vì tất cả những gì là tốt, là đẹp, là đúng mà 
Thiên Chúa đã thực hiện trong công trình tạo dựng và trong nhân 
loại. 


1360. Bí tích Thánh Thé là hy té để tạ ơn Chúa Cha, là lời chúc 
tụng qua đó Hội Thánh diễn tả lòng tri ân của mình đối với Thiên 
Chúa vì mọi điều Ngài ban, vì mọi điều Ngài đã thực hiện trong 
công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Bí tích Thánh Thể 
trước hết có nghĩa là tạ ơn. 


1861. Bí tích Thánh Thể cũng là hy tế ca ngợi, qua đó Hội Thánh 
nhân danh toàn thể thụ tạo ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Hy tế 
ca ngợi này chỉ có thể được thực hiện nhờ Đức Kitô: Người kết hợp 
các tín hữu vào bản thân Người, vào lời ca ngợi của Người, vào sự 
chuyển cầu của Người, và như vậy hy tế ca ngợi được dâng lên 
Chúa Cha nhờ Đức Kitô, vói Người, dé được chấp nhận trong 
Người. 


Việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của Thân Thể 
Người là Hội Thánh 

1362. Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức 
Kitô, là hiện tại hoá hy tế duy nhất của Người, và dâng hy tế duy 
nhất đó cách bí tích, trong phụng vụ của Hội Thánh là Thân Thể 
Người. Trong tất cả các Kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta đều 
thấy, sau các lời tường thuật về việc Chúa thiết lập Thánh Thể, 
một kinh nguyện được goi là kinh Tưởng Niệm (anamnesis hoặc 
memoriale). 


293 


1083 


294 


1103 


1099 


611 


1085 


2100 


1846 


613 


412 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1363. Theo y nghĩa của Thánh Kinh, tuóng niệm không chi là nhớ 
lai những biến cố của quá khứ, nhung còn là công bố các kỳ công 
Thiên Chúa dà thực hiện cho loài người ?. Khi cử hành phụng vụ 
về các biến cố này, chúng hiện diện và được hiện tại hoá một cách 
nào đó. Dân Israel hiểu về việc mình được giải thoát khỏi Ai Cập 
theo cách như vậy: Mỗi lần lễ Vượt Qua được cử hành, các biến cố 
thời Xuất Hành lại hiện diện trong ký ức của các tín hữu, để họ 
điều chỉnh cuộc sống của mình cho phù hợp với các biến cố đó. 


1364. Việc tưởng niệm trong Giao Ước mới mang một ý nghĩa mới. 
Khi cử hành bí tích Thánh Thể, Hội Thánh tưởng niệm cuộc Vượt 
Qua của Đức Kitô, thì cuộc Vượt Qua này trở nên hiện diện: Hy tế 
mà Đức Kitô dâng lên một lần cho mãi mãi trên thập giá, luôn 
luôn được hiện tai hoá'””. “Mỗi lần hy tế thập giá, qua đó “Đức Kitô 
đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta’ (1 Cr 5,7), 
được cử hành trên bàn thờ, thì công trình cứu chuộc chúng ta được 
thực hiện”””. 


1365. Bởi vì là việc tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, nén bí 
tích Thúnh Thể cũng là một hy tế. Tính chất hy tế của bí tích 
Thánh Thể được biểu lộ trong chính các lời thiết lập bí tích này: 
“Đây là Mình Thây, hiến tế vì anh em”. “Chén này là giao ước mới, 
lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Le 22,19-20). Trong bí 
tích Thánh Thể, Đức Kitô ban chính thân mình đã bị nộp vì chúng 
ta trên thập giá, ban chính máu mà Người đã đổ ra “cho muôn 
người được tha tội” (Mt 26,28). 


1866. Vì vậy, bí tích Thánh Thể là một Hy tế bởi vì bí tích này 
làm cho Hy tế thập giá hiện diện, bởi vì bí tích này là viéc tưởng 
niệm Hy tế dó, và bởi vì bí tích này áp dụng hiệu quả của Hy tế 
đó: 
Đức Kitô “là Thiên Chúa và Chúa chúng ta,.. đã tự hiến cho 
Chúa Cha bằng cái chết trên bàn thờ thập giá một lần cho mãi 
mãi, để thực hiện ơn cứu chuộc muôn đời cho loài người. Tuy 
nhiên, bởi vì cái chết của Người không chấm dứt chức tư tế của 
Người [Dt 7,24.27], nén trong bữa Tiệc Ly, “trong đêm bị nộp [1 
Cr 11,23], .. Người đã để lại cho Hiền Thé yêu dấu của Người là 
Hội Thánh một hy tế hữu hình (như bản tính con người đòi hỏi); 
trong hy tế hữu hình này, hy tế đẫm máu được thực hiện một 
lân duy nhất trên thập giá được hiện diện, và việc tưởng niệm 
hy tế đẫm máu đó sẽ còn mãi cho đến ngày tận thế, và sức 


188 X. Xh 1333. 
19 X. Dt 7, 25-27. 
! CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 413 


mạnh cứu độ của hy tế đó sẽ được áp dụng để tha thứ các tội lỗi 
chúng ta phạm hàng ngày”””!. 


1367. Hy tế của Đức Kitô và hy tế Thánh Thể là một hy tế duy 
nhất. “Cũng cùng một hiến vật, cũng cùng một Đấng xưa đã tự 
hiến trên thập giá, nay cũng chính Người dâng lên qua thừa tác vụ 
tư tế, chỉ khác biệt về cách tiến dâng”””: “Vì trong hy tế thần linh 
được thực hiện trong thánh lễ, cũng chính Đức Kitô Đấng đã tự 
hiến một lần bằng cách đổ máu trên bàn thờ thập giá, nay được 
hiến dâng và sát tế một cách không đổ máu, nên hy tế này thật sự 
có giá trị đền toi", 


1368. Bí tích Thánh Thể cũng là hy té của Hội Thánh. Hội Thánh, 
là Thân Thể của Đức Kitô, tham dự vào lễ tế của Đấng là Đầu của 
mình. Cùng với Người, toàn thể Hội Thánh được dâng lên. Hội 
Thánh kết hợp mình với việc chuyển cầu của Người bên Chúa Cha, 
để cầu cho tất cả mọi người. Trong bí tích Thánh Thể, hy tế của 
Đức Kitô cũng trở thành hy tế của các chi thể trong Thân Thể 
Người. Đời sống của các tín hữu, lời ca ngợi, sự đau khổ, lời cầu 
nguyện, việc lao động của họ, được kết hợp với cùng những khía 
cạnh đó trong đời sống của Đức Kitô và với toàn bộ lễ tế của 
Người, và như vậy chúng có một giá trị mới. Hy tế của Đức Kitô 
hiện diện trên bàn thờ đem lại cho mọi thế hệ Kitô hữu khả năng 
được kết hợp với lễ tế của Người. 
Trong các hang toại đạo, Hội Thánh thường được diễn tả như 
một người nữ đang cầu nguyện, hai tay giang ra trong cử chỉ cầu 
nguyện. Như Đức Kitô giang tay trên thập giá, thì nhờ Người, 
với Người và trong Người, Hội Thánh dâng chính mình và 
chuyển cầu cho tất cả mọi người. 


1369. Toàn thể Hội Thánh được két hop uới lễ tế và lời chuyển cầu 
của Đức Kitô. Đảm nhận thừa tác vụ của thánh Phêrô trong Hội 
Thánh, Đức Giáo Hoàng được liên kết với mọi cử hành Thánh lễ, 
trong đó, ngài được nhắc đến với tư cách là dấu chỉ và thừa tác 
viên của sự hợp nhất của Hội Thánh toàn câu. Giám muc địa 
phương luôn có trách nhiệm vé Thánh lễ, cả khi một linh mục cử 
hành; tên ngài được đọc lên trong Thánh lễ để nói lên rằng ngài 
đứng đầu Giáo Hội địa phương, giữa hàng linh mục và với sự trợ 
giúp của các phó tế. Cộng đoàn cũng chuyển cầu cho tất cả các 
thừa tác viên đang dâng lễ cho cộng đoàn và cùng với cộng đoàn: 


DI Cp Tridentinó, Sess. 22a, Doctrina de ss. Missae sacrificio, c.1: DS 1740. 
192 Cp Tridentinó, Sess. 22a, Doctrina de ss. Missae sacrificio, c. 2: DS 1743. 
193 p. 

Ibid. 


1545 


618, 2031 


1109 


634, 682 


1561 
1566 


414 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


*Bí tích Thánh Thé chi dugc coi là thành su khi dugc cü hành 
dưới sự chủ toa của Giám muc hay của người được ngài giao 
trách nhiệm”. 

“Qua thừa tác vụ của các linh mục, hy tế thiêng liêng của các tín 
hữu được hoàn tất trong sự kết hợp với hy tế của Đức Kitô, Đấng 
Trung Gian duy nhất, hy tế này nhờ tay các linh mục, nhân 
danh toàn thể Hội Thánh, được dâng lên trong thánh lễ một 
cách bí tích và không đổ máu, cho tới khi Chúa ën”, 


1370. Không những các chi thể của Đức Kitô còn ở trần gian, mà 
956 cả những vi dang hưởng vinh quang trên trời cũng được kết hợp 
969 với lễ tế của Đức Kitô: Hội Thánh dáng hy tế Thánh Thé trong sự 
hiệp thông với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, và nhớ đến ngài 
cũng như đến tất cả các Thánh nam nữ. Trong Thánh lễ, Hội 
Thánh một cách nào đó đứng dưới Thánh Giá, cùng với Mẹ Maria, 
kết hợp với lễ tế và lời chuyển cầu của Đức Kitô. 


958,1689 1371. Hy tế Thánh Thể cũng được dáng lén để cầu cho các tín hữu 
1032 đã qua đời, “cho những người đã chết trong Đức Kitô mà chưa được 
thanh luyện trọn vẹn”'%, để họ được vào hưởng ánh sáng và bình 
an của Đức Kitô: 
“Các con hãy chôn xác này ở bất cứ nơi đâu: đừng lo lắng gì về 
chuyện đó; mẹ chỉ xin các con điều này, là bất cứ các con ở đâu, 
các con hãy nhớ tới mẹ noi bàn thờ của Chúa”. 
“Sau đó [trong Kinh nguyện Thánh Thể] chúng ta cầu cho các 
Giáo hoàng và các Giám mục đã an nghỉ, và cách chung, cho các 
tín hữu đã qua đời giữa chúng ta, vì chúng ta tin rằng các linh 
hồn sẽ được trợ giúp tối đa nhờ lời cầu nguyện cho họ, khi Của 
Lễ hiến té thánh và đáng kính sợ đang hiện diện... Khi dáng lên 
Thiên Chúa những lời chuyển cầu của chúng ta cho những người 
đã an giấc, dù họ là những tội nhân, chúng ta dâng chính Đức 
Kitô bị sát tế vì tội lỗi chúng ta, để xin ơn giao hoà với Thiên 
Chúa, Bạn của loài người, cho họ và cho chúng ta"?*. 
1372. Thánh Augustinô tóm tắt một cách tuyệt vời giáo lý này, 
1140 một giáo lý thúc giục chúng ta tham du ngày càng trọn ven hơn 
vào hy tế của Đấng Cứu Chuộc chúng ta mà chúng ta cử hành 
trong Thánh lễ: 


! Thánh Ignatió Antiôchia, Epistula ad Smyrnaeos, 8, 1: SC 10bis, 138 (Funk 1, 282). 

195 Cb Vaticanó II, Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, 2: AAS 58 (1966) 993. 

196 CH Tridentinó, Sess. 22a, Doctrina de ss. Missae sacrificio, c. 2: DS 1743. 

197 Thánh Augustinô, Confessiones, 9, 11, 27 : CCL 27, 149 (PL 32, 775); lời thánh nữ Mónica, 
trước khi chết, trói cho anh em thánh Augustinó. 

P5 Thánh Cyrilló Giérusalem, Catecheses mystagogicae, 5, 9-10: SC 126, 158-160 (PG 30, 
1116-1117). 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 415 


“Chính toàn thể đô thành đã được cứu chuộc, tức là cộng đoàn và 
tập thể các Thánh, là một hy tế phổ quát được dâng lên Thiên 
Chúa nhờ vị Thượng Tế, Đấng trong hình dạng một kẻ nô lệ, đã 
tự hiến mình chịu khổ nạn vì chúng ta, để chúng ta trở thành 
Thân thể của Đấng là Đầu cao cả dường ấy... Đây là hy tế của 
các Kitô hữu: ‘Chúng ta cũng váy: tuy nhiều nhưng chỉ là một 
thân thể trong Đức Kitó' (Rm 12,5). Hy tế này được Hội Thánh 
tiếp tục cử hành qua bí tích bàn thờ mà các tín hữu đã biết, 
trong đó Hội Thánh hiến dâng chính mình trong Hy tế mà Hội 
Thánh tiến dáng"??. 


Sự hiên diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của Lời Người 
và của Chúa Thánh Thần 


1373. “Đức Kitô Giêsu, Đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại, và dang 
ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta” (Rm 8,34) 
đang hiện diện trong Hội Thánh Người dưới nhiều hình thức””: 
trong Lời của Người, trong kinh nguyện của Hội Thánh Người, “ở 
đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thây, thi có Thầy ở đấy, 
giữa họ” (Mt 18,20), trong những người nghèo khổ, những bệnh 
nhân, những người bị cám tù””, trong các bí tích mà chính Người 
là tác giả, trong Hy tế Thánh lễ và trong con người thừa tác viên. 
Nhưng “nhất là Người hiện diện duói các hình dang Thánh 
Thể”. 


1374. Cách thức hiện diện của Đức Kitô dưới các hình dạng Thánh 
Thể là độc nhất vô nhị. Người nâng bí tích Thánh Thể vượt lên 
trên các bí tích khác và vì vậy bí tích này là “như sự trọn hảo của 
đời sống thiêng liêng và cùng đích của moi bí tích”. Trong bí tích 
Thánh Thé cuc thánh, Mình và Máu cùng với linh hôn và thân 
tính của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và như vậy là Duc Kitó 
toàn thể (totus Christus), hiện diện một cách đích thực, thật su, và 
theo bán thể”. “Sự hiện điện này được gọi là “thật sự, không theo 
nghĩa loại trừ, nghĩa là không coi các hình thức hiện diện khác 
như không “thật sự, nhưng theo nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là cách 
hiện diện theo bản thể, và qua đó Đức Kitô toàn thể và trọn vẹn 
(totus atque integer Christus), vừa là Thiên Chúa vừa là con người, 
hiện diện một cách chắc chán", 


19 Thánh Augustinô, De civitate Dei, 10,6: CSEL 40/1, 456 (PL 41, 284). 

20 X, CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48: AAS 57 (1965) 53. 

%1 X. Mt 25,31-46. 

?? CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 7: AAS 56 (1964) 100-101. 
25 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 73, a. 3, c: Ed. Leon. 12, 140. 
209 X. CD Triđentinô, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 1: DS 1651. 

25 DGH Phaoló VI, Thông điệp Mysterium Fidei, 39: AAS 57 (1965) 764. 


1088 


1211 


1105 


1128 


298 


416 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1375. Trong bí tích này, Đức Kitô hiện diện nhờ sự bién đối bánh 

và rượu thành Minh và Máu Đức Kitô. Các Giáo phu manh mé 

kháng dinh đức tin của Hội Thánh vào hiệu lực của lời Đức Kitô và 

nhờ tác động của Chúa Thánh Thần trong việc thực hiện sự biến 

đổi này. Thánh Gioan Kim Khẩu tuyên bó: 
“Không phải người ta, nhưng chính Đức Kitô, Đấng đã chịu đóng 
dinh vì chúng ta, làm cho các lễ vật trở thành Mình và Máu Đức 
Kitô. Vị tư tế, hình ảnh của Đức Kitô, đọc các lời này, nhưng 
hiệu quả và ân sủng là do Thiên Chúa. Ngài doc "Này là Mình 
Tháy'. Lời này biến đổi các lễ vật””, 

Và thánh Ambrôsiô nói về sự biến đổi như sau: 

Chúng ta hãy tin chắc rằng: “Đây không phải là vấn đề bản chất 
đã tạo ra, nhưng là điều lời chúc lành đã thánh hiến. Sức mạnh 
của lời chúc lành vượt trên sức mạnh của bản chất, vì nhờ lời 
chúc lành mà chính bản chát đã biến đổi”. “Lời Đức Kitô có 
khả năng làm ra, từ hư không, cái trước đó chưa từng hiện hữu, 
chẳng lẽ lời đó lại không thể biến đổi những sự vật đang hiện 
hữu thành những sự vật trước đó chưa có hay sao? Việc ban bản 
chất đầu tiên cho sự vật cũng tương đương như biến đổi bản chất 
của chúng””9Ẻ, 


1376. Công đồng Triđentinô đã tóm tắt đức tin công giáo bằng lời 
tuyên bố: “Vì Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, đã phán dạy: 
Điều Người dâng lên dưới hình bánh, đích thực là Thân Mình 
Người, nên Hội Thánh luôn luôn xác tín như vậy, và thánh Công 
đồng này một lần nữa tuyên bố: Nhờ lời thánh hiến bánh và rượu 
đã diễn ra sự biến đổi trọn vẹn bản thể bánh thành bản thể Mình 
Thánh Đức Kitô, Chúa chúng ta, và biến đổi trọn vẹn bản thể rượu 
thành bản thể Máu Thánh Người; Hội Thánh công giáo gọi việc 
biến đổi này một cách thích hợp và chính xác là sự biến đổi bản 
thể (transsubstantiatio)'. 


1377. Sự hiện diện Thánh Thể của Đức Kitô bắt đầu từ lúc thánh 
hiến [a momento consecrationis, quen gọi là lúc truyền phép] và 
kéo dài bao lâu các hinh dạng Thánh Thể còn tôn tại. Đức Kitô 
hiện diện trọn vẹn trong mỗi hình bánh và rượu, và trong mỗi 
phần nhỏ của hình bánh và rượu, như vậy việc bẻ bánh không 
phân chia Đức Kitô”””. 


® Thánh Gioan Kim Khẩu, De proditione Iudae homilia, 1, 6: PG 49, 380. 
? Thánh Ambrósió, De mysteriis, 9, 50: CSEL 73, 110 (PL 16, 405). 

208 Thid., 9, 52: CSEL 73, 112 (PL 16, 407). 

20 Cp Tridentinó, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 4: DS 1642. 
210 X CD Triđentinô, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 3: DS 1641. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 417 


1378. Việc tôn thờ Thánh Thể. Trong phụng vụ Thánh lễ, chúng ta 
bày tỏ đức tin vào sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong các 
hình bánh và rượu bằng nhiều cách, như bái gối hay cúi mình sâu 
để tỏ dấu tôn thờ Chúa. “Hội Thánh Công giáo đã và vẫn luôn tôn 
thờ Thánh Thể, không chỉ trong mà còn ngoài Thánh lễ nữa, bằng 
cách bảo quản hết sức cẩn thận Bánh đã được thánh hiến 
(consecratas Hostias), đặt lên cho các tín hữu tôn thờ cách long 
trọng, và rước kiệu Thánh Thể với đông đảo dân chúng vui mừng 
tham dự””. 


1379. Nhà Tạm, trước hết được dùng để lưu giữ Thánh Thể cách xứng 
đáng để có thể mang đến cho các bệnh nhân và những người vắng mặt 
rước lễ ngoài thánh lễ. Nhờ đào sâu đức tin vào sự hiện diện thật sự của 
Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, Hội Thánh ý thức về ý nghĩa của việc 
thinh lặng tôn thờ Đức Kitô hiện diện trong các hinh dang Thánh Thể. 
Vì vậy, Nhà Tạm phải đặt nơi đặc biệt xứng đáng trong nhà thờ, và phải 
được thiết kế như thế nào để nêu cao và bày tó chân lý về sự hiện diện 
thật sự của Đức Kitô trong Bí tích Cực thánh này. 


1380. Thật rất thích hợp, việc Đức Kitô đã muốn hiện diện với Hội 
Thánh của Người theo cách thức độc nhất vô nhị này. Bởi vì Đức 
Kitô dưới hình dạng hữu hình, đã rời bỏ những kẻ thuộc về Người, 
nên Người muốn ban cho chúng ta sự hiện diện cách bí tích của 
Người; bởi vì Người đã tự hiến trên thập giá để cứu độ chúng ta, 
nên Người muốn chúng ta tưởng niệm tình yêu mà Người đã yêu 
thương ta “đến cùng” (Ga 13,1), đến độ ban cả mạng sống mình. 
Thật vậy, trong sự hiện diện bí tích của Người, Người vẫn ở giữa 
chúng ta cách mầu nhiệm với tư cách là Đấng đã yêu mến và nộp 
mình vì chúng ta”, và Người hiện diện dưới những dấu chỉ diễn tả 
và truyền thông tình yêu này: 
“Quả thật, Hội Thánh và trần gian rất cần sự tôn thờ bí tích 
Thánh Thể. Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta trong bí tích tình 
yêu này. Đừng từ chối thời gian đến gặp Người để tôn thờ, để 
chiêm ngắm tràn đây đức tin và sẵn sàng đền tạ những tội lỗi 
và tội ác nặng nề của trần gian. Chúng ta hãy không ngừng tôn 
thờ Thánh Th”, 


1381. Thánh Tôma đã nói: “Không thé nhận biết bằng giác quan 
Mình thật và Máu thật của Đức Kitô hiện diện trong bí tích này, 
nhưng chỉ bằng đức tin, một đức tin dua vào thẩm quyển của 
Thiên Chúa. Vì thế, khi chú giải câu Luca 22,19: “Này là Mình 


?!! DGH Phaoló VI, Thông điệp Mysterium Fidei, 56: AAS 57 (1965) 769. 

?? X, GI 2,20. 

?5 ÐGH Gioan Phaoló IL Thu Dominicae Cenae, 3: AAS 72 (1980) 119; x. Enchiridion 
Vaticanum, 7,177. 


1178 


103, 2628 


1183 


2691 


669 


478 


2715 


156 


215 


950 


1182 


418 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thầy sé bi nộp vi các con”, thánh Cyrilló đã nói: ‘Ban đừng hồ nghi 
điều này có thật hay không, nhung tốt hơn nén đón nhận bằng đức 
tin các lời của Đấng Cứu Độ, bởi vì Người là chân lý, Người không 
lừa dối bao giờ”: 

“Con sốt sáng thờ lay Chúa, ôi Thần tính ẩn mình 

đang thật sự hiện diện dưới các hình dạng này; 

trọn vẹn tâm hôn con suy phục Chúa, 

bởi vì khi chiêm ngắm Chúa, trọn hồn con biến tan. 

Thị giác, vị giác và xúc giác 

không chạm được đến Chúa, 

nhưng chỉ tin vững điều đã được nghe dạy; 

con tin tất cả những gì Con Thiên Chúa đã nói, 

không gì thật hơn lời chân lý này””?, 


VI. BÀN TIỆC VƯỢT QUA 
CONVIVIUM PASCHALE 


1382. Thánh lễ, một cách không thé tách biệt, vừa là việc tưởng 
niệm Hy té tháp giá muôn đời tổn tai, vừa là bàn tiệc thánh 
thiêng để hiệp thông với Mình và Máu Chúa. Nhưng việc cử hành 
hy tế Thánh Thể hoàn toàn hướng đến sự kết hợp mật thiết của 
các tín hữu với Đức Kitô qua việc rước lễ. Rước lễ là lãnh nhận 
chính Đức Kitô, Đấng đã tự hiến vì chúng ta. 


1383. Bàn thó, quanh đó Hội Thánh được quy tu để cử hành bí tích 
Thánh Thé, nói lên hai phương diện của cùng một máu nhiệm: bàn 
thờ hy tế và bàn tiệc của Chúa; hơn nữa, bàn thờ Kitô giáo là biểu 
tượng của chính Đức Kitô đang hiện diện giữa cộng đoàn các tín 
hữu, vừa như lễ vật được dâng lên để chúng ta được giao hoà, vừa 
như lương thực trên trời trao ban chính mình cho chúng ta. Thánh 
Ambrôsiô nói: “Bàn thờ của Đức Kitô là gì, nếu không phải là hình 
ảnh Thân thể của Đức Kitó?""5, và trong đoạn văn khác, thánh 
nhân nói: “Bàn thờ tượng trưng Thân thể của Đức Kitô và Thân 
thể của Đức Kitô thì ở trên bàn thờ”””. Phụng vụ diễn tả tính 
thống nhất này của hy tế và rước lễ trong nhiều lời nguyện. Giáo 
Hội Rôma cầu nguyện trong Kinh nguyện Thánh Thể như sau: 

“Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thân dâng 

lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để 


?* DGH Phaolô VI, Thông điệp Mysterium Fidei, 18: AAS 57 (1965) 757; x. Thánh Tóma 
Aquinó, Summa theologiae, II, q. 75, a. 1, c: Ed. Leon. 12, 156; Thánh Cyrilló Alexandria, 
Commentarius in Lucam, 22,19: PG 72, 912. 

“5 AHMA 50, 589. 

216 Thánh Ambrôsiô, De sacramentis, 5, 7: CSEL 73, 61 (PL 16, 447). 

? Thánh Ambrôsiô, De sacramentis, 4, 7: CSEL 73, 49 (PL 16, 437). 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 419 


hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực 
thánh Con Chúa, chúng con được tràn dày ân phúc bởi trời””Ẻ. 


“Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn”: Rước lễ 


1384. Chúa tha thiết mời chúng ta đón rước Người trong bí tích 
Thánh Thể: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt 
và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” 
(Ga 6,B3). 


1385. Để đáp lại lời mời đó, chúng ta phái don minh cho giây phút 
cực trọng cực thánh này. Thánh Phaolô khuyên ta nên tự vấn 
lương tâm: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất 
xứng, thì phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, 
rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà 
không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt 
mình” (1 Cr 11,27-29). Ai biết mình đang mắc tội trọng, thì phải 
lãnh nhận bí tích Hòa Giải trước khi đi lên rước lễ. 


1386. Trước sự cao trọng của bí tích này, tín hữu chỉ có thể lặp lại, 
một cách khiêm tốn và với đức tin sốt sắng, lời viên đại đội 
truóng??: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngu vào nhà con, 
nhưng xin Chúa phán một lời, thi linh hôn con sẽ lành mạnh”””, 
Trong phụng vụ thánh của thánh Gioan Kim Khẩu, các tín hữu cầu 
nguyện cũng trong tinh thần ấy: 
“Lạy Con Thiên Chúa, hôm nay xin cho con được hiệp thông vào 
bàn tiệc huyền nhiệm của Chúa. Bởi vì con không tiết lộ cho các 
kẻ thù điều kín nhiệm của Chúa, cũng không tặng Chúa cái hôn 
của Giuda. Nhưng như người trộm lành, con kêu lên cùng Chúa: 
Lạy Chúa, xin nhớ đến con trong Nước Cháa"??, 


1387. Để dọn mình đón nhận bí tích này cách xứng đáng, các tín 
hữu phải giữ chay theo quy định của Hội Thánh ””. Thái độ bên 
ngoài (cử chỉ, cách ăn mặc) phải biểu lộ lòng tôn kính, sự trang 
trọng và niềm vui của giây phút được Chúa là thượng khách của 
chúng ta. 


?5 Kinh nguyện Thánh Thé I hay Lễ Quy Rôma, 94: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 453. 

?? X. Mt 8,8. 

?? Nghị thức Hiệp lễ, 133: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 474. 

?! Liturgia Byzantina. Anaphora Iohannis Chrysostomi, Prex ante Communionem: F.E. 
Brightman, Liturgies Eastern and Western (Oxford 1896) 394 (PG 63, 920). 

?? X. Bộ Giáo Luật, điều 919. 


2835 


1457 


732 


2043 


2042 


2837 


460 


521 


420 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1388. Cán cứ vào ý nghĩa của bí tích Thánh Thể, các tín hữu, nếu 
hội đủ các điều kiện cần thiết””, rước lễ khi tham dự Thánh lễ.”* 
“Việc tham du Thánh lễ cách hoàn hảo hơn, được nóng nhiệt 
khuyến khích, đó là sau khi vị chủ tế rước lễ, các tín hữu rước 
Mình Chúa bởi cùng một hy tế”””. 

1389. Hội Thánh buộc các tín hữu phải tham dự Thánh lễ vào các 
ngày Chúa nhật và các lễ buóc?? và rước lễ mỗi năm ít là một lần, 
nếu có thể được trong mùa Phục Sinh”””, sau khi đã chuẩn bị tâm 
hồn bằng bí tích Hòa Giải. Nhưng Hội Thánh tha thiết khuyến 
khích các tín hữu rước lễ vào các ngày Chúa Nhật và các lễ khá 
long trọng, hay thường xuyên hơn nữa, kể cả việc rước lễ hằng 
ngày. 


1390. Vì Đức Kitô hiện diện cách bí tích dưới mỗi hình dạng, nên 
việc rước lễ dưới hình bánh mà thôi vẫn nhận được trọn vẹn hiệu 
quả ân sủng của bí tích Thánh Thể. Vì các lý do mục vụ, cách rước 
lé này đã được quy định cách hợp pháp trong nghi lễ La tinh, như 
là hình thức thông thường nhất. Nhưng “dấu chỉ của việc rước lễ 
được đây đủ hơn khi được trao ban dưới hai hình dạng. Vì theo 
cách này, dấu chỉ của bàn tiệc Thánh Thể trở nên rõ nét hơn””ồ. 
Đây là cách rước lễ thông thường trong các nghi lễ Đông phương. 


Hiệu quả của việc rước lê 


1391. Việc rước lễ làm tăng trưởng sự hiệp thông của chúng ta vói 
Đúc Kitô. Lãnh nhận bí tích Thánh Thể khi rước lễ mang lại hiệu 
quả chính yếu là kết hợp thân mật với Đức Kitô Giêsu. Thật vậy, 
Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở 
lại trong người ấy” (Ga 6,56). Su sống trong Đức Kitô có nền tảng 
nơi bàn tiệc Thánh Thể: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai 
tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ 
tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57). 

“Trong các ngày lễ của Chúa, khi lãnh nhận Mình của Chúa Con, 

các tín hữu công bố cho nhau Tin Mừng: bảo chứng của sự sống 

đã được trao ban, cũng như xưa kia Thiên thân báo cho bà Maria 


?* X. Bộ Giáo Luật, các điều 916-917: AAS 75 (1983 II) 165-166. 

? Trong cùng một ngày, các tín hữu có thể rước lễ hai lần, và chỉ hai lần mà thôi: Pontificia 
Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando, Responsa ad proposita dubia, 1 : 
AAS 76 (1984), 746. 

?5 CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 55: AAS 56 (1964) 115. 

? CĐ Vaticanó IL, Sắc lệnh Orientalium Ecclesiarum, 15: AAS 57 (1965) 81. 

?" X. Bộ Giáo Luật, điều 920. 

?3 Quy chế tổng quát Sách Lễ Róma, 240: Sách Lễ Rôma, editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1970) 68. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 421 


Madaléna: “Đức Kitô đã phuc sinh! Giờ đây cũng váy, sự sống và 
sự phục sinh cũng được trao ban cho ai lãnh nhận Đức Kitô”””. 


1392. Những gì lương thực vật chất mang lại cho sự sống thể xác, 
thì việc rước lễ thực hiện điều này cách kỳ diệu cho đời sống 
thiêng liêng của chúng ta. Việc hiệp thông với thân mình Đức Kitô 
phục sinh, một thân mình “nhờ Chúa Thánh Thần, đã được sống 
và có sức ban sự sống”? báo toàn, phát triển và canh tân đời 
sống ân sủng đã nhận được trong bí tích Rửa Tội. Sự tăng trưởng 
như vậy của đời sống Kitô hữu cần được nuôi dưỡng bằng việc rước 
Thánh Thể, là Bánh cho cuộc lữ hành của chúng ta, mãi cho đến 
giờ chết; lúc đó Bánh sẽ được ban cho chúng ta như Của ăn đàng. 


1393. Việc rước lễ ngăn cách chúng ta bhỏi tội lỗi. Mình Đức Kitô 
chúng ta lãnh nhận khi rước lễ, là thân mình “bị nộp vì chúng ta” 
và Máu chúng ta uống, là máu “đổ ra cho nhiều người được tha tội.” 
Vì vậy, bí tích Thánh Thể không thể kết hợp chúng ta với Đức 
Kitô, nếu đồng thời không thanh tẩy chúng ta khỏi các tội đã 
phạm và gìn giữ chúng ta khỏi các tội trong tương lai: 
“Mỗi lần chúng ta rước lễ, chúng ta loan truyền Chúa đã chịu 
chết”. Nếu chúng ta loan truyền cái chết của Chúa, thì cũng 
loan truyền ơn tha tội. Nếu mỗi lần Máu Người đổ ra, là đổ ra để 
tha tội, thì tôi phải luôn lãnh nhận Máu Người, để Người luôn 
tha tội cho tôi. Tôi là kẻ luôn phạm tội, nên tôi luôn phải có một 
phuong dược”””. 
1394. Như lương thực vật chất dùng để phục hồi sức lực bị tiêu 
hao, thì bí tích Thánh Thể cũng tăng sức mạnh cho đức mến của 
chúng ta, vốn có xu hướng bị suy yếu trong đời sống hằng ngày; và 
đức mến sống động này xóa bó các tội nhẹ”. Khi tự hiến cho 
chúng ta, Đức Kitô một lần nữa ban sự sống cho tình yêu của 
chúng ta và ban cho chúng ta khả năng phá huỷ những đam mê vô 
trật tự của chúng ta đối với các thụ tạo và khả năng gắn bó với 
Người: 
“W yêu thương, Đức Kitô đã chết cho chúng ta, nên mỗi khi 
tưởng niệm cuộc tử nạn của Người trong Thánh lễ, chúng ta xin 
Người ban tình yêu cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thân ngự 
đến; chúng ta khiêm tốn khẩn nguyện rằng, nhờ tình yêu mà 
Đức Kitô đã chết vì chúng ta, và nhờ ân sủng Chúa Thánh Thần 
mà chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta có thể coi thế gian như đã 


229 Fanqgîth, Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum, v. 1 (Mossul 1886) 237a-b. 
230 X. CD Vaticano II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 5: AAS 58 (1966) 997. 

3I X, 1Cr 11,26. 

?? Thánh Ambrósió, De sacramentis, 4, 28: CSEL 73, 57-58 (PL 16, 446). 

23 X. CD Triđentinô, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 2: DS 1638. 


1212 


1524 


613 


1663 


1436 


1855 


1446 


1118 


1267 


790 


1064 


2449 


422 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


bị đóng dinh, và chúng ta bị đóng dinh cho thé gian; ... khi đã 
lãnh nhận hồng ân tình yêu, chúng ta hãy chết cho tội lỗi và 
sống cho Thiên Chúa””%. 


1395. Nhờ tình yêu mà bí tích Thánh Thể đã đốt lên trong chúng 
ta, bí tích này gin giữ chúng ta khói các tôi trong trong tương lai. 
Chúng ta càng tham dự vào sự sống của Đức Kitô, và càng tiến 
thêm trong tình bằng hữu với Người, thì càng khó phạm tội trọng 
mà cắt đứt sự liên kết với Người. Bí tích Thánh Thể không được 
thiết lập để tha các tội trọng. Đó là chức năng riêng của bí tích 
Hòa Giải. Bí tích Thánh Thể có chức năng riêng, là bí tích của 
những người dang sống trong sự hiệp thông dày đủ với Hội Thánh. 
1396. Sự hợp nhất của Nhiệm Thể: Bí tích Thánh Thé làm nên 
Hội Thánh. Những ai đã lãnh nhận Thánh Thể, đều được kết hợp 
cách chặt chẽ hơn với Đức Kitô. Nhờ đó, Đức Kitô kết hợp mọi tín 
hữu thành một thân thể duy nhất là Hội Thánh. Việc tháp nhập 
vào Hội Thánh như vậy, vốn đã được bí tích Rửa Tội thực hiện, 
nay được việc rước lễ canh tân, củng cố và làm cho thâm sâu hơn. 
Trong bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được kêu gọi để làm thành một 
thân thể duy nhất”. Bí tích Thánh Thể thực hiện lời kêu goi này: 
“Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng 
phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh 
Thánh, đó chẳng phải là dự phán vào Thân Thể Người sao? Bởi vi 
chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh 
ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 
10,16-17): 
“Nếu anh em là Thân Thể và là các chi thể của Đức Kitô, thì 
mầu nhiệm của anh em đang được đặt trên Bàn của Chúa: anh 
em lãnh nhận mầu nhiệm của anh em. Anh em đáp Amen (Vâng, 
đúng như thế) đối với điều anh em là, và anh em xác nhận bằng 
câu đáp đó. Anh em nghe: “Mình Thánh Chúa Kitó' và anh em 
đáp: ‘Amer’. Vậy hãy là chi thể của Thân Thé Đức Kitô, để lời 
đáp Amen của anh em là chân thật”. 


1897. Bí tích Thánh Thể đòi buộc dấn thân cho người nghèo: Để 
lãnh nhận trong sự thật Mình và Máu Đức Kitô bị nộp vì chúng ta, 
chúng ta phải nhận ra Đức Kitô trong những kẻ nghèo nhất, là các 
anh em của Người.” 
“Bạn nếm Máu Thánh Chúa, vậy mà bạn lại không nhận ra 
người anh em; ... Ban làm hổ then Bàn tiệc này, khi người được 


234 Thánh Fulgentió Ruspensê, Contra gesta Fabiani, 28, 17: CCL 19A, 813-814 (PL 65, 789). 
235 X, 1 Cr 12,13. 

® Thánh Augustinó, Sermo 272: PL 38, 1247. 

?? X. Mt 25,40. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 423 


coi là xứng đáng tham dự Bàn tiệc này, lại bị bạn coi là không 
xứng đáng được chia phần ăn của bạn. Thiên Chúa đã giải thoát 
bạn khói mọi tội lỗi và cho bạn vào bàn tiệc, vậy mà quả thật 
ban đã chẳng nhân hậu hơn chút nào”?3. 


1398. Bí tích Thánh Thể và sự hợp nhất các Kitô hữu. Trước sự 
cao cả của mầu nhiệm này, thánh Augustinô đã thốt lên: *Oi bí 
tích tình yêu! Ôi dấu chỉ hợp nhất! Ôi mối dây bác ái"? Người ta 
càng đau lòng vì sự chia rẽ trong Hội Thánh vốn làm cho các Kitô 
hữu không thể tham dự chung với nhau bàn tiệc của Chúa, thì 
những lời nguyện dâng lên Chúa càng khẩn thiết hơn, để những 
ngày hợp nhất trọn vẹn, của mọi kẻ tin vào Người, được trở lại. 


1399. Các Giáo Hội Đông phương, dù không hiệp thông trọn vẹn với 
Giáo Hội Công giáo, vẫn cử hành bí tích Thánh Thể với một tình yêu cao 
cả. “Các Giáo Hội ấy, mặc dù ly khai, vẫn có các bí tích đích thực, chủ 
yếu là chức tư tế và bí tích Thánh Thể, nhờ sự kế nhiệm các Tông Đồ, 
nên vẫn liên kết rất chặt chẽ với chúng ta”?. Vì vậy, “một hiệp thông 
nào đó trong các sự thánh, trong những trường hợp thuận lợi và với sự 
chấp thuận của giáo quyền, không những là có thể, mà còn được khuyến 
khích"?"!, 


1400. Các Cộng đoàn Giáo hội phát sinh từ cuộc Cái Cách, đã ly khai 
khỏi Hội Thánh Công Giáo, “đặc biệt là vì thiếu bí tích Truyền Chức 
Thánh, nên không còn giữ được bản chất đích thực và nguyên vẹn của 
mâu nhiệm Thánh Thé”. Vì vậy, đối với Hội Thánh Công Giáo, việc 
rước lễ chung với những Cộng đoàn này là không thể được. Nhưng khi các 
cộng đoàn này “tưởng niệm sự chết và sự sống lại của Chúa trong Tiệc 
Thánh, họ tuyên xưng rằng sự sống chỉ có nghĩa trong sự hiệp thông với 
Đức Kitô và ho mong đợi ngày trở lại vinh quang của Người””?. 


1401. Khi có nhu cầu khẩn cấp, theo phán đoán của Đấng Bản Quyền địa 
phương, các thừa tác viên Công giáo được phép ban các bí tích (Thánh 
Thể, Hòa Giải, Xức Dầu bệnh nhân) cho các Kitô hữu không hiệp thông 
trọn vẹn với Hội Thánh Công Giáo, nhưng họ phải tự ý xin lãnh nhận 
các bí tích đó: lúc đó, họ phải tuyên xưng đức tin công giáo về các bí tích 
này và có sự chuẩn bị đầy đủ”. 


238 Thánh Gioan Kim Khẩu, In epistulam I ad Corinthios, homilia 27, 5: PG 61, 230. 

? Thánh Augustinô, In Iohannis evangelium tractatus, 26, 13: CCL 36, 266 (PL 35, 1613); x. 
CD Vaticanó II, Hién ché Sacrosanctum Concilium, 47: AAS 56 (1964) 113. 

240 CD Vaticanó IL, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 15 : AAS 57 (1965) 102. 

?'! CD Vaticano II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 15: AAS 57 (1965) 102; x. Bộ Giáo Luật, 
diéu 844,3. 

?? CD Vatican II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 22: AAS 57 (1965) 106. 

#3 CD Vaticanó II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 22: AAS 57 (1965) 106. 

%4 X. Bộ Giáo Luật, điều 84444. 


817 


838 


1536 


1483 


1385 


1323 


1130 


671 


1041 


1028 


424 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


VIL BÍ TÍCH THÁNH THÉ 
- “BẢO CHÚNG CHO VINH QUANG TƯƠNG LAI? 
EUCHARISTIA — "FUTURAE GLORIAE PIGNUS" 


1402. Trong mót kinh nguyén có xua, Hói Thánh tung hó máu 
nhiệm Thánh Thé nhu sau: “Ôi Tiệc Thánh, trong đó Đức Kitô 
được rước lấy làm lương thực, việc tưởng niệm cuộc khổ nạn của 
Người được nhắc lại, tâm trí được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng 
cho vinh quang mai sau được ban cho chúng ta”. Nếu bí tích 
Thánh Thể là việc tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa, nếu nhờ 
việc rước lễ tại bàn thờ mà chúng ta được “tràn đầy ân phúc bởi 
trời”, thì bí tích Thánh Thể cũng là sự tham dự trước vào vinh 
quang thiên quốc. 


1403. Trong bữa Tiệc ly, chính Chúa hướng các món đệ Người đến 
sự hoàn tất lễ Vượt Qua trong Nước Thiên Chúa: “Thầy bảo cho 
anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của 
cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong 
Nước của Cha Thầy” (Mt 26,29)””. Mỗi lần cử hành bí tích Thánh 
Thể, Hội Thánh nhớ lại lời hứa này và hướng trông “Đấng đang 
đến” (Kh 1,4). Trong kinh nguyện, Hội Thánh kêu cầu Người ngự 
đến: *Marana tha” (1 Cr 16,22), “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” 
(Kh 22,20), “Ước gì ân sủng của Ngài đến và trần gian này qua 
đi”. 


1404. Hội Thánh biết rằng giờ đây Chúa đã đến trong bí tích 
Thánh Thể của Người, và Người ở đó giữa chúng ta. Tuy nhiên, sự 
hiện diện này còn bị che phủ. Chính vì vậy, chúng ta cử hành bí 
tích Thánh Thể “đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng 
phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng 
con"^?, trong khi chúng ta khẩn nguyện được “cùng nhau tận 
hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng 
con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì 
muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn 
cùng”. 


245 Lễ Trong kính Minh và Máu thánh Chúa Kitó, Điệp ca kinh “Magnificat” Kinh Chiều II: 
Các Giờ Kinh Phụng Vu, editio typica, v. 3 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 502. 

76 Kinh nguyện Thánh Thé I hay Lễ Quy Róma, 96: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 453. 

% X, Le 22,18; Mc 14,25. 

248 Didaché, 10, 6: SC 248, 180 (Funk, Patres apostolici, 1, 24). 

?? Nghi thức Hiệp lễ, 126 [Lồi nguyện sau kinh Lay Cha]: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 472; x. Tt 2,13. 

25 Kinh nguyện Thánh Thé III, 116: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 465. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 425 


1405. Về niềm hy vọng lớn lao này, niềm hy vọng về trời mới đất 
mới, nơi công lý lưu ngụ cách chắc chắn”, chúng ta không có bảo 
chứng nào vững chắc hơn và dấu chỉ nào được biểu lộ rõ ràng hơn, 
là bí tích Thánh Thể. Thật vậy, mỗi khi máu nhiệm này được cử 
hành, thì “công trình cứu chuộc chúng ta được thuc hiên”? và 
“chúng ta bẻ cùng một tấm bánh, là phương dược trường sinh bất 
tử, và của ăn để chúng ta không chết, nhưng đem lại sự sống muôn 
đời trong Chúa Giêsu Kitô”””. 


TÓM LƯỢC 


1406. Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sóng từ trời xuống. Ai ăn 
bánh này, sẽ duoc sống muôn đời... Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì 
được sống muôn đời... Ai ăn thịt và uống máu tôi, thi ở lại trong 
tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,51.54.56). 


1407. Bí tích Thánh Thé là trung tám và tôt dính của đời sóng 
Hội Thánh, vi trong bí tích này, Đúc Kitô liên két Hội Thánh và 
tất cá các chi thể của Người vào hy tế chúc tung và ta ơn được 
dáng lén Chia Cha trén tháp giá mót lán cho mái mái. Qua hy té 
này, Người tuón đổ các ân súng cứu độ trên Thân Thé của Nguoi 
là Hội Thánh. 

1408. Việc cử hành Thánh Lễ luôn bao gồm: viéc công bố Lời 
Chúa; uiệc tạ ơn Thiên Chúa Cha vi mọi ơn lành, nhất là vi Ngài 
đã ban Con của Ngài cho chúng ta; viéc thánh hiến bánh rượu và 
viéc tham du vào bàn tiệc phụng vu nhờ lãnh nhân Mình và Máu 
Thánh Chia. Các yếu tố này hết thành một hành vi phụng tu duy 
nhất. 


1409. Bí tích Thánh Thể là uiệc tưởng niệm cuộc Vượt Qua của 
Đức Kitô: nghĩa là công trình cứu độ duoc thực hiện qua đời sống, 
cái Chết và sự Phục sinh của Đúc Kitô. Công trinh này được hành 
động phụng uụ làm cho hiện diện. 


1410. Đức Kitô, vi thượng tế đời đời của Giao Ước Mới, Dáng dang 
hoạt động nhờ thừa tác vu của các tu tế, dáng hy tế Thánh Thể. 
Cũng chính Đúc Kitô, Đấng thật sự hiện diện trong hinh bánh 
rượu, là lễ vát của hy tế Thánh Thể. 


?5! X. 2 Pr 3,13. 
?? CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 3: AAS 57 (1965) 6. 
®3 Thánh Ignatió Antiôchia, Epistula ad Ephesios, 20, 2: SC 10bis, 76 (Funk 1, 230). 


1042 


1000 


426 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


1411. Chí các tu tế đã duoc phong chúc thánh thành sự mới có 
quyền chủ toa thánh lễ và thánh hiến (truyền phép) để bánh và 
rugu tró thành Minh và Máu Thánh Chüa. 


1412. Dấu chỉ chính yếu của bí tích Thánh Thé là bánh mi và 
rượu nho. Lời chúc lành của Chúa Thánh Thân duoc khán câu 
xuống trên bánh và rượu này và vi tư té đọc lời thánh hiến (truyền 
phép) được Chúa Giêsu nói trong bữa Tiệc ly: “Này là Mình Thây, 
sẽ bi nộp vi các con... Này là Chén Máu Tháy..". 


1413. Nhờ lời thánh hiến (truyền phép), đã có sự biến đổi bán thể 
bánh và rượu thành Minh và Máu Thánh Chúa. Trong hình bánh 
rượu dá được truyền phép, chính Đúc Kitô, hằng sóng và vinh 
hiển, hiện diện cách đích thuc, thật su và theo bán thể, vói trọn 


minh, máu, linh hôn và thân tính của Người”. 


1414. Với tính cách là một hy tế, bí tích Thánh Thé duoc dáng lên 
để đền tôi cho người sống cũng như ké chết và để dat được những 
ơn lành hôn xác từ Thiên Chúa. 


1415. Ai muốn đón nhận Đúc Kitô qua uiệc hiệp lễ, phái ở trong 
tình trạng án süng. Ai biết minh dang mắc tội trọng, khóng duoc 
rước lễ nếu chua lãnh nhận on tha tội trong bí tích Hòa Giải. 


1416. Việc rước Minh và Máu Thánh Đúc Kitô gia tăng sự kêt hợp 
của người rước lễ uới Chúa, tha thứ cho ho các tội nhe và gìn giữ 
ho khói các tội trong. Vì uiệc rước lễ củng cố mối liên hệ tình yêu 
giữa người rước lễ uới Đúc Kitô, nên uiệc lãnh nhận bí tích này 
cũng củng cố sự hiệp nhất của Hội Thánh là Thân Thé máu 
nhiệm của Đức Kitó. 

1417. Hội Thánh tha thiết bhuyên tín hữu nên rước lễ mỗi khi 
tham dự Thánh lễ. Hội Thánh buộc tín hữu rước lễ mỗi năm ít là 
một lân. 


1418. Vi Đức Kitó hiện diện thật sự trong bí tích bàn thờ, nên 
chúng ta phải tôn uinh Người bằng một phụng tự tôn thờ. “Việc 
viéng Thánh Thé là một bằng chứng bày tỏ lòng biết ơn, một dấu 
chỉ tình yêu và một bổn phận thờ lay đối vói Đúc Kitô, Chúa 
chúng ta”? 


1419. Truóc khi lia bỏ thé gian mà vé cùng Cha, Đúc Kitô ban cho 
chúng ta, trong bí tích Thánh Thể, bảo chứng vinh quang nơi 
Người: viéc tham du Thánh lễ uốn lòng chúng ta nên giống trái 
tim Chúa, nâng đỡ súc lực chúng ta trên đường lữ thú trần gian, 


25 X. CD Tridentinó, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 3: DS 1640; Ibid., canon 1: DS 
1651. 
®5 DGH Phaoló VI, Thông điệp Mysterium fidei: AAS 57 (1965) 771. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 427 


làm cho chúng ta khao khát cuộc sóng vinh cửu và ngay từ bây giờ 
hết hợp chúng ta uới Hội Thánh trên trời, uới Đúc Trinh Nữ dióm 
phúc và uới tất cá các Thánh. 


980 


CHUONG HAI 
CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH 


CAPUT SECUNDUM 
SACRAMENTA SANATIONIS 


1420. Nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, con người lãnh nhân 
được sự sống mới trong Đức Kitô. Nhung chúng ta mang su sống 
này “trong những bình sành” (2 Cr 4,7). Sự sống này hiện nay còn 
“đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa” (C1 3,3). Chúng ta 
còn sống trong ngôi nhà ở dưới đất của chúng ta!, vẫn còn gánh 
chịu khổ đau, bệnh tật và cái chết. Sự sống mới này của con cái 
Thiên Chúa có thể bị suy yếu và thậm chí bị mất đi do tội lỗi. 


1421. Chúa Giêsu Kitô, vị thầy thuốc chữa lành linh hồn và thân 
xác chúng ta, Đấng đã tha tội cho người bại liệt và ban ơn cứu độ 
cho cả thân xác của người ấy”, đã muốn Hội Thánh Người, bằng 
sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tiếp tục công cuộc chữa lành và 
cứu độ của Người, cá cho các chi thể của Người. Đó là mục đích của 
hai bí tích chữa lành: bí tích Thống Hói và bí tích Xúc Dâu Bệnh 
Nhân. 


Mục 4 
Bí tích Thống Hối và Giao Hòa 


Articulus 4 
Sacramentum Poenitentiae et Reconciliationis 


1422. “Những ai đến với bí tích Thống Hối đều nhận được, do lòng 
khoan dung của Thiên Chúa, sự tha thứ cho việc họ đã xúc phạm 
đến Ngài và đồng thời, được giao hoà với Hội Thánh, vốn đã bị tội 
lỗi làm tổn thương, nhưng vẫn nỗ lực lấy tình yêu, gương mẫu và 


2 s23 


kinh nguyện mà làm cho họ được hối cải”. 


!X.2 Cr 5,1. 
? X. Mc 2,1-12. 
? X. CP Vaticano IL, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 429 


L BÍ TÍCH NÀY ĐƯỢC GỌI THẾ NÀO? 
QUOMODO HOC SACRAMENTUM APPELLATUR? 


1423. Bí tích này được goi là bí tích của sự hối cái: bởi vì nó thuc 
hiện cách bí tích lời kêu gọi hối cải của Chúa Giêsu”, sự trở về với 
Chúa Cha, Đấng mà người ta dà lia xa khi phạm tội”. 

Bí tích này được gọi là bí tích Thống Hối, bởi vi nó cống hiến 

một tiến trình hối cải, có chiều kích cá nhân và giáo hội, cho tội 
nhân Kitô hữu thống hối và đền tội. 
1424. Bí tích này được goi là bí tích xưng tôi: bởi vì việc thú nhận, 
xưng thú các tội lỗi trước một tư tế là yếu tố căn bản của bí tích 
này. Theo một ý nghĩa thâm sâu hơn, bí tích này cũng là một việc 
“tuyên xưng”, nhận biết và ca ngợi sự thánh thiện của Thiên Chúa 
và lòng khoan dung của Ngài đối với con người là tội nhân. 

Bí tích này được gọi là bí tích ban on tha thứ, vì nhờ lời xá giải 
bí tích của vị tư tế, Thiên Chúa ban cho hối nhân ơn “tha thứ và 


bình an”Š. 


Bí tích này được goi là bí tích Giao Hoà, vì ban cho tội nhân 
tình yêu của Thiên Chúa, Đấng giao hoà: “Anh em hãy làm hòa với 
Thiên Chúa” (2 Cr 5,20). Ai sống bởi tình yêu thương xót của 
Thiên Chúa, sẽ sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi: “Hãy đi làm 
hoà với người anh em ấy đã” (Mt 5,24). 


II. TẠI SAO CẦN BÍ TÍCH GIAO HOÀ 
SAU KHI ĐÃ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI? 
CUR SACRAMENTUM QU0DDAM 
RECONCILIATIONIS POST BAPTISMUM? 


1425. “Anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nén công 
chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa 
chúng ta” (1 Cr 6,11). Phải ý thức sự cao cả của hồng ân Thiên 
Chúa đã ban cho chúng ta trong các bí tích khai tâm Kitô giáo, thì 
mới hiểu được rằng tội lỗi là một điều đối nghịch lại với một người 
đã mặc lấy Đức Kitô”. Nhưng thánh Gioan Tông Đồ đã nói: “Nếu 
chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và 
sự thật không ở trong chúng ta” (1 Ga 1,8). Chính Chúa cũng đã 
dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin tha tội cho chúng con” (Lc 11,4), và 


* X. Mc 1,15. 

? X. Lc 15,18. 

5 X. Nghi thức Thống Hói, 46, 55 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) 27. 37. 
7X. GI 327. 


1989 


1440 


1456 


1449 


1442 


1263 


2836 


405, 978 
1264 


541 


1226 


1036 


653 


430 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Người kết hợp việc chúng ta tha thứ cho nhau những xác pham lẫn 
nhau với ơn Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi chúng ta. 

1426. Việc hối cải trở về với Đức Kitô, việc tái sinh trong bí tích 
Rửa Tội, hồng ân của Chúa Thánh Thần, Mình và Máu Đức Kitô 
được lãnh nhận làm lương thực, làm cho chúng ta trở nên “tinh 
tuyên thánh thiện trước thánh nhan Thiên Chúa” (Ep 1,4), cũng 
như chính Hội Thánh, là Hiền Thê của Đức Kitô, cũng “thánh 
thiện và tinh tuyển” trước mặt Người (Ep 5,27). Tuy nhiên, sự sống 
mới được lãnh nhận trong cuộc khai tâm Kitô giáo không tiêu huỷ 
sự mỏng giòn và yếu đuối của bản tính con người, cũng như sự 
hướng chiều theo tội lỗi, mà truyền thống gọi là duc vong 
(concupiscentia), vốn tồn tại nơi những người đã chịu Phép Rửa, để 
với sự trợ lực của án sung của Đức Kitô, họ vượt qua được những 
thử thách trong cuộc chiến đấu của đời sống Kitô hüu?. Đây là cuộc 
chiến đấu của sự hói cái nhằm đạt tới sự thánh thiện và đời sống 
vĩnh cửu mà Chúa không ngừng mời gọi chúng ta”. 


III. SỰ HỐI CẢI CỦA NHỮNG NGƯỜI DÀ CHỊU PHÉP RỬA 
BAPTIZATORUM CONVERSIO 


1427. Chúa Giêsu kêu goi hối cải. Lời kêu goi này là một phần cốt 
yếu của việc loan báo Nước Thiên Chúa: “Thời kỳ đã mãn, và Triều 
Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin 
Mừng” (Mc 1,15). Trong việc rao giảng của Hội Thánh, lời kêu gọi 
này trước hết nhằm đến những người chưa biết Đức Kitô và Tin 
Mừng của Người. Như vậy, bí tích Rửa Tội là vị trí đầu tiên và căn 
bản của việc hối cải. Chính nhờ tin vào Tin Mừng và nhờ bí tích 
Rửa Tôi” mà người ta từ bó su dữ và đạt được ơn cứu độ, nghĩa là 
được ơn tha thứ mọi tội lỗi và được hưởng hồng ân sự sống mới. 


1428. Lời kêu gọi hối cải của Đức Kitô vẫn tiếp tục vang vọng 
trong đời sống các Kitô hữu. Cuộc hối cái thứ hai này là một 
nhiệm vụ liên tục của toàn thể Hội Thánh vì “mang trong lòng 
mình những tội nhân, vừa thánh thiện vừa luôn cần được thanh 
luyện, Hội Thánh phải không ngừng thống hối và canh tân””. Nỗ 
lực hối cải này không chỉ là công việc của con người. Việc thống 
hối là hành động của một “tâm hồn tan nát”? được ân sủng lôi kéo 


8 X, CÐ Triđentinô, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, c. 5: DS 1515. 

? X. CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 16: DS 1545; CD Vaticano II, Hién 
ché tín lý Lumen Gentium, 40: AAS 57 (1965) 44-45. 

10 X. Cv 2,38. 

!! X. CP Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 8: AAS 57 (1965) 12. 

? X. Tv 51,19. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 431 


và thúc đẩy”, để đáp lại tình yêu thương xót của Thiên Chúa, 
Đấng đã yêu thương chúng ta truc“. 


1429. Có thể lấy cuộc hối cải của thánh Phêrô, sau khi chối Thầy 
mình ba lần, làm bằng chứng cho điều đó. Cái nhìn của lòng 
thương xót vô biên của Chúa Giêsu khiến ông khóc lóc thống hói? 
và, sau khi Chúa sống lại, ông đã ba lần khẳng định tình yêu của 
ông đối với Người'”. Cuộc hối cải thứ hai cũng mang chiều kích 
cộng doàn. Điều này được thấy rõ trong lời kêu gọi của Chúa với 
toàn thể Hội Thánh: “Hãy hối cái!" (Kh 2,5.16). 

Thánh Ambrôsiô nói về hai cuộc hối cải: “Hội Thánh có nước và 

nước mắt, nước của bí tích Rửa Tội, và nước mắt của bí tích 

Thống Hối”'”. 


IV. THỐNG HỐI NỘI TÂM 
INTERIOR POENITENTIA 


1430. Cũng như các tiên tri thuở trước, lời kêu gọi hối cải và thống 
hối của Chúa Giêsu không nhằm trước tiên đến những việc bên 
ngoài, “mặc áo vải thô, rắc tro trên đầu”, giữ chay và khó chế, 
nhưng nhằm đến sự hốt cái tâm hôn, sự thống hối nói tâm. Nếu 
không có sự hối cải nội tâm, các việc thống hối bên ngoài sẽ vô 
hiệu và dối trá; ngược lại, sự hối cải nội tâm thúc đẩy diễn tả tâm 
tình ấy bằng những dấu chỉ hữu hình, bằng những cử chỉ và những 
việc làm thống hối!Š. 


1431. Thống hối nội tâm là định hướng mới cách triệt để cho cả 
cuộc đời, là trở về, là trở lại cùng Thiên Chúa với cả tâm hồn, 
đoạn tuyệt với tội lỗi, quay lưng với sự dữ, và ghé tóm những hành 
động xấu xa chúng ta đã phạm. Đồng thời thống hối nội tâm cũng 
bao gồm ước muốn và quyết tâm thay đổi đời sống, với niềm hy 
vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng tin tưởng vào sự 
trợ giúp của ân süng của Ngài. Cuộc hối cải nội tâm này được kèm 
theo bằng su đau khổ và buôn phiền hữu ích được các Giáo phu gọi 
là nói thống khó của tâm hôn, sự cắn rút của trái tim”. 


l3 X. Ga 6,44; 12,32. 

^ X. 1 Ga 4,10. 

15 X, Le 2261-62; 

16 X, Ga 21,15-17. 

1 Thánh Ambrôsið, Epistula extra collectionem, 1 [41], 12: CSEL 82/3, 152 (PL 16, 1116). 

!8 X. Ge 2,12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6. 16-18. 

P X. CD Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1676-1678; Id., 
Sess. 14a, Canones de Paenitentia, canon 5: DS 1705; Catechismus Romanus, 2, 5, 4: ed. P. 
Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 289. 


1996 


1098 


1451 


368 


1989 


729 


692, 1848 


1969 


432 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1432. Lòng người nặng né và cứng cói. Con người phải được Thiên 
Chúa ban cho một trái tim mới”. Hối cải trước hết là công trình 
của ân sủng của Thiên Chúa, Đấng làm cho lòng chúng ta trở lại 
với Ngài: “Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy Chúa, để chúng con 
trở về” (Ac 5,21). Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng 
ta bắt đầu lại. Tâm hồn chúng ta, một khi khám phá ra sự cao cả 
của tình yêu Thiên Chúa, sẽ bị chấn động vì sự khủng khiếp và 
nặng né của tội lỗi và bắt đầu sợ không dám phạm tội xúc phạm 
Thiên Chúa và sợ bị xa lia Ngài. Lòng người hối cải, khi nhìn lén 
Đấng đã bị tội lỗi chúng ta đâm thâu”” 
“Hãy chiêm ngắm Máu Đức Kitô và nhận biết rằng Máu ấy quý 
giá biết bao đối với Thiên Chúa là Cha Người, Máu ấy, khi đổ ra 
để cứu độ chúng ta, đã mang lại cho toàn thế giới ơn thống 
hối””. 


1433. Khởi từ cuộc Vượt Qua, Chúa Thánh Thân tố cáo thế gian về 
tội lỗi, vì thế gian đã không tin vào Đấng” Chúa Cha đã sai đến. 
Nhưng cũng „+ chính Chúa Thánh Thân, Đấng tố cáo tội lỗi, lại là 
Đấng An Ui“ , Đấng ban cho tâm hôn con người án süng để ho 
thóng hói và hối cải”. 


V. NHIÉU HÌNH THÜC THÓNG HÓI 
TRONG ĐỜI SÔNG KITÔ HỮU 
MULTIPLICES POENITENTIAE FORMAE IN VITA CHRISTIANA 


1434. Việc thống hối nói tám của Kitô hữu có thé được biểu lộ bằng 
nhiều cách rất khác nhau. Kinh Thánh và các Giáo phụ nhấn mạnh nhất 
ba hình thức: giữ chay, cầu nguyện và bố thí”® là những cách diễn tả sự 
hối cải đối với bản thân, đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Bên 
cạnh sự thanh tẩy triệt để bằng bí tích Rửa Tội hoặc bằng việc tử đạo, 
các ngài còn nói đến những phương thế để đạt được ơn tha thứ tội lỗi, đó 
là cố gắng giao hoà với anh em, những giọt lệ thống hối, chăm lo cho ơn 
cứu độ của tha nhân”, khẩn câu các thánh và thực hành bác ái, “vì lòng 
yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi” (1 Pr 4,8). 


? X. Ed 36,26-27. 

?! X, Ga 19,37; Dcr 12,10. 

? Thánh Clémenté Róma, Epistula ad Corinthios, 7,4: SC 167, 110 (Funk 1, 108). 

3 X. Ga 16,8-9. 

? X. Ga 15,26. 

?5 X. Cv 2,3638; DGH Gioan Phalô II, Thông điệp Dominum et vivificantem, 27-48: AAS 78 
(1986) 837-868. 

?6 X. Tb 12,8; Mt 6,1-18. 

?' X. Gc 5,20. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 433 


1435. Việc hối cải được thực hiện trong đời sống hằng ngày bằng những 
hành động giao hoà, quan tâm đến người nghèo, thực thi và bảo vệ công 
lý và lẽ phải”, bằng việc thú nhận lỗi lầm với anh em, sửa lỗi cho nhau, 
kiểm điểm đời sống, tự vấn lương tâm, linh hướng, chấp nhận đau khổ, 
kiên trì khi bị bách hại vì lẽ công chính. Con đường chắc chắn nhất của 
sự thống hối là vác thập giá mình hằng ngày mà di theo Chúa Giêsu”. 


1436. Bí tích Thánh Thể và bí tích Thống Hối. Việc hối cải và thống hối 
hằng ngày gặp được nguồn mạch và lương thực của mình nơi bí tích 
Thánh Thể, bởi vì nơi Thánh Thể, hy lễ của Đức Kitô hiện diện, hy lễ 
này giao hoà chúng ta với Thiên Chúa; nhờ bí tích Thánh Thể, những ai 
sống bởi sức sống của Đức Kitô sẽ được nuôi dưỡng và được bổ sức; bí tích 
này là “thuốc giải độc, giải thoát chúng ta khỏi các lỗi phạm hằng ngày 
và gìn giữ chúng ta khói các tội trọng”. 


1437. Việc đọc Kinh Thánh, đọc các Giờ Kinh phụng vu và kinh Lay 
Cha, bát cá hành vi chán thành nào trong viéc phung tu và dao düc, déu 
khoi dáy noi chüng ta tinh thán hói cái và thóng hói và góp phán dem lai 
ơn tha tội cho chúng ta. 


1438. Những thời gian và những ngày thống hối trong năm phụng vụ 
(mùa Chay, mỗi ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa chịu chết), là những thời 
điểm đặc biệt dé thực hành việc thống hối trong Hội Thánh”. Những 
thời gian này đặc biệt thích hợp cho các cuộc linh thao, các buổi cử hành 
phụng vụ thống hối, các cuộc hành hương thống hối, những việc hãm 
mình tự nguyện như giữ chay và bố thí, chia sẻ huynh đệ (các công tác từ 
thiện và truyền giáo). 

1439. Chúa Giêsu đã mô tả tién trình hối cái và thống hối một cách 
tuyệt vời trong dụ ngôn quen được gọi là dụ ngôn “Đứa con hoang đàng” 
mà trọng tâm của nó là “Người cha nhân hậu””: sự quyến rũ của một thứ 
tự do sai lạc, việc rời bỏ nhà cha; sự đau khổ cùng cực sau khi phung phí 
tất cả tài sản; sự nhục nhã sâu xa khi thấy mình phải đi chăn heo, và 
còn tệ hơn nữa, ước muốn ăn cám heo mà không được; việc suy nghĩ lại 
về những điều thiện hảo đã bị đánh mất; sự hối hận và quyết định nhận 
mình có lỗi trước mặt cha; con đường trở về; việc đón nhận bao dung của 
người cha; niềm vui của người cha: Đó là những nét tiêu biểu của tiến 
trình hối cải. Áo đẹp, nhẫn và tiệc mừng là những biểu tượng của một đời 
sống mới, thanh sạch. xứng đáng, tràn ngập niềm vui, đó là đời sống của 
người trở về cùng Thiên Chúa, giữa lòng gia đình của Ngài, là Hội Thánh. 


28 X. Am 5,24; Is 1,17, 

? X. Lc 9,23. 

3 X. CD Triđentinô, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 2: DS 1638. 

?! X. CD Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 109-110: AAS 56 (1964) 127; Bộ 
Giáo Luật, các điều 1249-1253; Bộ Giáo Luật Đông phương, các điều 880-883. 

9 X. Lc 15,11-24. 


1394 


540 


2043 


545 


1850 


270, 431 


589 


963 


545 


434 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Chỉ trái tim Đức Kitô, Đấng thấu suốt các tầng sâu thẳm của tinh yêu của 
Cha Người, mới có thể mạc khải cho chúng ta tận đáy lòng thương xót 
của Thiên Chúa một cách đơn sơ và đầy vẻ đẹp như vậy. 


VI. BÍ TÍCH THỐNG HỐI VÀ GIAO HOÀ 
SACRAMENTUM POENITENTIAE ET RECONCILIATIONIS 


1440. Trước hết, tội là su xúc phạm đến Thiên Chúa, là cát đứt sự 
hiệp thông với Ngài. Đồng thời tội làm tổn thương cho sự hiệp 
thông với Hội Thánh. Vì vậy, việc hối cải vừa mang lại ơn tha thứ 
của Thiên Chúa và đồng thời, vừa mang lại sự giao hoà với Hội 
Thánh, đó là điều bí tích Thống Hối và Giao hoà diễn tả và thực 
hiện trong phụng vụ”. 


Chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội 


1441. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội”. Bởi vì 
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nên Người nói về mình: “Ở dưới 
đất này, Con Người có quyền tha tội” (Mc 2,10), và Người thực thi 
quyển thần linh này: “Con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5). Hon nữa, 
dựa vào quyển bính thân linh của mình, Đức Kitô còn ban quyển 
đó cho những con người” để ho thực thi quyền tha tội nhân danh 
Người. 

1442. Đức Kitô đã muốn toàn thể Hội Thánh của Người, trong kinh 
nguyện, đời sống và các hoạt động của mình, là dấu chỉ và dụng cụ 
cho ơn tha thứ và giao hoà mà Người đã thủ đắc cho chúng ta, 
bằng máu châu báu của Người. Tuy nhiên, Người đã ủy thác việc 
thực thi quyển tha tội cho thừa tác vụ Tông Đồ. Chính thừa tác vụ 
này đã lãnh nhận “chức vụ giao hoà” (2 Cr 5,18). Vị Tông Đồ được 
sai đi nhân danh Đức Kitô; và chính Thiên Chúa, qua vị Tông Đồ, 
khuyên bảo và nài xin: “Hãy làm hoà với Thiên Chúa” (2 Cr 5,20). 


Giao hoà với Hội Thánh 

1443. Trong đời sống công khai của Người, Chúa Giêsu không 
những đã tha tội, mà còn biểu lộ hiệu quả của việc tha tội này: 
Người đã đưa các tội nhân được tha thứ về lại với cộng đoàn dân 
Thiên Chúa, cộng đoàn mà tội lỗi đã khiến ho phải xa lia, hay 
thậm chí khiến họ bị loại trừ. Một dấu chỉ tỏ tường của việc này 
là, Chúa Giêsu đã đón nhận các tội nhân vào bàn tiệc của Người, 


3 X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15. 
9 X. Mc 277. 

3 Le 7,48. 

36 X. Ga 20,21-23. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 435 


hơn nữa, chính Người ngồi đồng bàn với họ, cử chỉ này, một cách 
hùng hồn, vừa diễn tả ơn tha thứ của Thiên Chúa” và đồng thời, 
vừa nói lên sự trở về giữa lòng dân Thiên Chúa”. 

1444. Khi Chúa ban cho các Tông Đồ được tham du vào quyền 
riêng của Người là quyển tha tội, Người cũng ban cho ho quyền 
giao hoà các tội nhân với Hội Thánh. Chiều kích giáo hội của 
nhiệm vụ này của các Tông Đồ được diễn tả cách đặc biệt trong 
những lời long trọng Đức Kitô nói với ông Phêrô: “Thây sẽ trao 
cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cám buộc điều gì, trên 
trời cũng sẽ cám buộc nhu vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên 
trời cũng sẽ tháo cởi nhu vậy” (Mt 16,19). “Nhiệm vụ cầm buộc và 
tháo cởi, đã được ban cho thánh Phêrô, cũng được ban cho tập thể 
các Tông Đồ, kết hợp với vị thủ lãnh của mình (x. Mt 18,18; 28,16- 
20)”". 


1445. Các thuật ngữ cám buộc và tháo cói có nghĩa là: ai bị anh 
em loại ra khỏi sự hiệp thông với anh em, thì người ấy cũng bị loại 
ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa; ai được anh em đón nhận 
lại vào sự hiệp thông với anh em, thì Thiên Chúa cũng đón nhận 
lại người ấy vào sự hiệp thông với Ngài. Việc giao hoà uới Hội 
Thánh không thể tách biệt khói sự giao hoà uới Thiên Chúa. 


Bí tích của sự tha thứ 


1446. Đức Kitô đã thiết lập bí tích Thống Hối này cho tất cả các 
chi thể của Hội Thánh Người, là những tội nhân, trước hết cho 
những kẻ, sau bí tích Rửa Tội, lại rơi vào tội trọng, và như thế 
đánh mất ân sủng Phép Rửa và làm tổn thương cho sự hiệp thông 
của Hội Thánh. Bí tích Thống Hối cho những người này cơ hội mới 
để hối cải và tìm lại được ơn công chính hoá. Các Giáo phụ trình 
bày bí tích này như “cái phao (cứu độ) thứ hai sau khi đắm tàu, tức 
là sau khi đánh mất ân sủng””. 


1447. Qua các thế kỷ, hình thức cụ thể, qua đó Hội Thánh thực thi 
quyền tha tội đã lãnh nhận từ Chúa, đã có nhiều thay đổi. Trong 
các thế kỷ đầu, việc giao hoà cho các Kitô hữu nào đã phạm những 
tội đặc biệt nghiêm trọng sau khi họ đã lãnh Phép Rửa (thí dụ thờ 
ngẫu tượng, giết người hay ngoại tình), được liên kết với một kỷ 
luật rất khát khe; theo kỷ luật này, hối nhân phải làm việc đền tội 
công khai vì các tội lỗi của họ, thường kéo dài nhiều năm, trước 


TX dud 

38 X, Le 199. 

? X. CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 22: AAS 57 (1965) 26. 

4 Cp Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 14: DS 1542; x. Tertullianó, De 
paenitentia, 4, 2: CCL 1, 326 (PL 1, 1343). 


981 


553 


979 


1856 


1990 


1481 


234 


436 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


khi họ được lãnh nhận ơn giao hoà. Thật ra cũng rất ít người bi 
liệt vào “hàng hối nhân” (chỉ liên quan tới một số tội nặng nề) và 
trong một số miền, hối nhân chỉ được nhận ơn giao hoà một lần 
trong đời. Vào thế kỷ thứ 7, các nhà truyền giáo người Ailen, dua 
theo truyền thống các đan viện Đông phương, đã mang vào lục địa 
Châu Âu hình thức “thống hối riêng”, không đòi hỏi những việc 
thống hối công khai và kéo dài trước khi được giao hoà với Hội 
Thánh. Từ đó, bí tích được thực hiện cách kín đáo giữa hối nhân 
và tư tế. Cách thực hành mới này dự liệu người ta có thể được giao 
hoà nhiều lần và như vậy mở đường cho việc năng lãnh nhận bí 
tích này. Cách thực hành này cũng cho phép gom vào trong cùng 
một cử hành bí tích, việc tha thứ các tội trọng và các tội nhẹ. 
Trong những nét chính, Hội Thánh vẫn còn thực hành hình thức 
thống hối này cho tới ngày nay. 


1448. Mặc dầu có những thay đổi về kỷ luật và việc cử hành qua 
các thế kỷ, người ta nhận thấy bí tích này uẫn giữ nguyên một cấu 
trúc căn bản. Bí tích này gồm hai yếu tố cốt yếu như nhau: một 
đàng, là các hành động của con người hối cải dưới sự tác động của 
Chúa Thánh Thần: thống hối, thú tội và đền tội; dàng khác, là 
hành động của Thiên Chúa qua sự can thiệp của Hội Thánh. Hội 
Thánh, qua Giám mục và các linh mục của ngài, nhân danh Chúa 
Giêsu Kitô, ban ơn tha tội và ấn định việc dén tội, Hội Thánh 
cũng cầu nguyện cho tội nhân và cùng làm việc thống hối với họ. 
Như vậy tội nhân được chữa lành và được hiệp thông lại với Hội 
Thánh. 


1449. Công thức giải tội trong Giáo Hội La tỉnh diễn tả những yếu 
tố cốt yếu của bí tích này: Chúa Cha hay thương xót là nguồn mạch 
của ơn tha thứ. Ngài thực hiện việc giao hoà với các tội nhân nhờ 
cuộc Vượt Qua của Con Ngài và nhờ hông ân của Chúa Thánh 
Thần, qua lời cầu nguyện và thừa tác vụ của Hội Thánh: 
“Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại 
của Con Chúa, mà giao hoà thế gian với Chúa và ban Thánh 
Thần để tha tội; xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh, mà ban 
cho anh (chị) ơn tha thứ và bình an. Vậy, tôi tha tội cho anh 
(chị) nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. 


^! Nghỉ thúc Thống Hối, 46. 55 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) 27. 37. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 437 


VII.CÁC HÀNH VI CỦA HỐI NHÂN 
POENITENTIS ACTUS 


1450. “Việc thống hối đòi buộc tội nhân tu nguyện chịu dung moi 
sự; ăn năn tội trong trái tim, xưng tội ra ngoài miệng, khiêm tốn 
trong việc làm và đền tội một cách có hiệu quả”?. 


Ăn năn tội 

1451. Trong các hành vi của hối nhân, đầu tiên là ăn năn tội. Đó 
là “đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm, dốc lòng chừa từ 
nay không phạm tội nữa”. 


1452. Khi sự ăn năn tội xuất phát từ lòng yêu mến Chúa trên hết 
mọi sự, thì được gọi là ăn năn tội “cách trọn” (ăn năn do đức mến). 
Cách ăn năn tội này xoá bỏ các tội nhẹ; và cũng đem lại ơn tha 
thứ các tội trọng, nếu hối nhân quyết tâm đi xưng tội càng sớm 
càng tốt. 

1453. Ăn năn tội “cách chẳng trọn” (hoặc hối hận) cũng là một 
hồng ân của Thiên Chúa, một thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Nó 
phát sinh khi thấy sự xấu xa của tội lỗi hoặc vì sợ bị luận phạt đời 
đời và sợ các hình phạt khác mà kẻ tội lỗi phải chịu (ăn năn do sợ 
hãi). Sự khích động lương tâm như vậy có thể là khởi đầu của một 
tiến trình nội tâm, tiến trình này sẽ được hoàn tất dưới tác động 
của ân sủng nhờ ơn xá giải bí tích. Việc ăn năn tội cách chẳng 
trọn tự nó không đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nhưng chuẩn bị 
tâm hồn đón nhận ơn tha tội trong bí tích Thống Hối ”. 


1454. Để lãnh nhận bí tích Giao Hoà, hối nhân cần chuẩn bị bằng việc 
xét minh dưới ánh sáng Lời Chúa. Những bản văn thích hợp nhất cho 
việc này được tìm thấy trong Mười Điều Răn và trong giáo huấn luân lý 
của các sách Tin Mừng và các Thư Tông Đồ: trong Bài giảng trên núi, 
trong những giáo huấn của các Tông Đồ”$. 


Xưng tội 


1455. Việc xưng tội (cáo mình), ngay trên bình diện thuần túy 
nhân loại, giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta giao hoà với 
người khác cách dễ dàng hơn. Qua việc xưng tội, con người nhìn 


? Catechismus Romanus, 2,5, 21 : ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 299; x. 
CD Triđentinô, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 3: DS 1673. 

5 Cp Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1676. 

^ Cp Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1677. 

5 X. CD Triđentinô, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1678; Id., Sess. 
14a, Canones de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1705. 

4 X. Rm 12-15; 1 Cr 12-13 ; G1 5 ; Ep 4-6. 


431 


1822 


1424 


1734 


1855 


1505 


2042 


1385 


1783 


438 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


tháng vào tội lỗi minh đã pham, nhận lấy trách nhiệm vé các tội 
đó, và từ đó một lần nữa mở lòng cho Thiên Chúa và cho sự hiệp 
thông với Hội Thánh để có thể có một tương lai mới. 


1456. Việc xưng tội với một tư tế là phần cốt yếu của bí tích Thống 
Hối: “Khi xưng tội, các hối nhân phải kể tất cả các tội trọng mà họ 
ý thức được sau khi xét mình kỹ lưỡng, dù những tội trọng này rất 
thầm kín và chỉ phạm đến hai điều cuối của Thập Giới”, vì những 
tội này làm tổn thương linh hồn cách trầm trọng hơn, và chúng 
còn nguy hiểm hơn những tội phạm cách tỏ tuüng"^*: 
“Mỗi khi các Kitô hữu cố gắng xưng thú tất cả các tội lỗi mà họ 
nhớ được, chắc chắn là họ đã trình bày tất cả cho lòng thương 
xót Chúa để được tha thứ. Còn những ai làm khác đi và cố tình 
giấu một số tội, thì họ đã chẳng trình bày điều gì cho lòng nhân 
hậu Chúa để được tha thứ qua vị tư tế. 'Vi nếu bệnh nhân xấu hổ 
không cho thây thuốc coi vết thương, thì thuốc không chữa được 
điều mà nó không biết””. 
1457. Theo luật Hội Thánh, “mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc 
phải xưng các tội trọng của mình một cách trung thực, một năm ít là một 
lần””?. Ai ý thức mình đã phạm tội trọng, thì không được rước lễ, mặc dầu 
đã hết sức ăn năn, trước khi lãnh nhận ơn xá giải bí tích”, trừ khi có lý 
do hé trọng để rước lễ và không thể đến với một cha giải tội”. Trẻ em 
phải lãnh nhận bí tích Thống Hối trước khi rước lễ lần đầu”. 


1458. Việc xưng các lỗi phạm hằng ngày (các tội nhẹ), tuy không 
thật sự cán thiết, vẫn được Hội Thánh thiết tha khuyến khích”. 
Quả thật, việc năng xưng các tội nhẹ giúp chúng ta rèn luyện 
lương tâm, để chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, để cho 
Đức Kitô chữa lành chúng ta, và để chúng ta tiến tới trong đời 
sống theo Chúa Thánh Thân. Năng hưởng nhờ hồng ân của lòng 
thương xót của Chúa Cha qua bí tích này, chúng ta được thúc đẩy 
để trở nên hay thương xót như Ngài” 


” X. Xh 20,17; Mt 5,28. 

48 Cp Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680. 

2 CD Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680; x. Thánh 
Hiérónimó, Commentarius in Ecclesiasten, 10,11 : CCL 72, 338 (PL 23, 1096). 

A Bộ Giáo Luật, điều 989; x. CD Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, 
c. 5: DS 1683 ; Id., Sess. 14a, Canones de sacramento Paenitentiae, c. 8: DS 1708. 

3 X. CD Tridentinó, Sess. 13, Decretum de ss. Eucharistia, c. 7: DS 1647; Ibid., canon 11: DS 
1661. 

? X. Bộ Giáo Luật, điều 916; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 711. 

5 X. Bộ Giáo Luật, điều 914. 

5% X, CÐ Triđentinô, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680; Bộ Giáo 
Luật, điều 988, 2. 

55 X. Lc 6,36. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 439 


“AI thú nhận và xưng tội mình là đã cộng tác với Thiên Chúa. 
Thiên Chúa tố cáo các tội của bạn; nếu chính bạn cũng cáo tội 
mình, thì bạn được kết hợp với Thiên Chúa. Con người và tội 
nhân là như hai thực tại: khi nói về con người, thì đó là việc 
Thiên Chúa làm; khi nói về tội nhân, thì đó là chuyện chính con 
người làm. Bạn hãy phá đi điều bạn đã làm, để Thiên Chúa cứu 
độ điều Ngài đã làm... Khi bạn bắt đầu ghét điều bạn đã làm, 
lúc đó những việc tốt đẹp của bạn khởi sự, bởi vì bạn đã cáo 
mình về các việc xấu của bạn. Xưng thú các việc xấu là bắt đầu 
các việc tốt. Bạn đang thực hiện sự thật và bạn đang đến cùng 
»56 


Ánh sáng”””, 


Việc đền tội 
1459. Có nhiều tội gây thiệt hại cho tha nhân. Phải làm hết sức có 
thể, để sửa sai lại (thí dụ, trả lại đồ vật đã lấy cắp, phục hồi danh 
dự cho người mình đã vu khống, bồi thường các thương tích). Riêng 
đức công bằng đã đòi hỏi điều đó. Nhưng hơn nữa, tội lỗi gây 
thương tổn và làm suy yếu chính tội nhân, và cả mối liên hệ giữa 
họ với Thiên Chúa và với tha nhân. Việc xá giải xoá bỏ tội lỗi, 
nhưng không mang lại phương dược cho mọi xáo trộn do tội lỗi gây 
nên”. Được giải thoát khỏi tội lỗi, tội nhân còn phải hồi phục đầy 
đủ sức khoẻ thiêng liêng. Vì vậy, họ còn phải làm một việc gì đó 
để sửa lại tội lỗi của họ: phải “đền bù” cách thích hợp hoặc “đến 
tạ” về các tội lỗi của mình. Việc đền tội này cũng được gọi là 
“thống hối”. 
1460. Việc đền tội, mà vị giải tội ấn định, phải chú ý đến tình 
trạng riêng của hối nhân và mưu cầu điều thiện hảo thiêng liêng 
cho họ. Bao nhiêu có thể, việc đền tội phải tương xứng với sự trầm 
trọng và bản chất của các tội đã phạm. Có thể đền tội bằng cách 
cầu nguyện, dâng cúng, bằng những việc từ thiện, phục vụ tha 
nhân, bằng các việc hãm mình, hy sinh, và nhất là kiên trì đón 
nhận thánh giá chúng ta phải vác. Những việc đền tội như thế 
giúp chúng ta nên giống Đức Kitô, Đấng duy nhất, đã đền bù tội 
lỗi chúng ta”? một lần cho mãi mãi. Chúng sẽ làm cho chúng ta trở 
nên đồng thừa tự với Đức Kitô phục sinh, bởi vì “chúng ta cùng 
chịu đau khổ với Người” (Rm 8,17)”: 

“Chúng ta không thé làm việc đền tội để đền vì tội lỗi chúng ta, 

nếu không nhờ Chúa Giêsu Kitô: tự sức mình chúng ta không 


5 Thánh Augustinô, In Iohannis evangelium tractatus, 12,13: CCL 36, 128 (PL 35, 1491). 
3 X, CD Triđentinô, Sess. 14a, Canones de sacramento Paenitentiae, canon 12: DS 1712. 
55 X. Rm 325; 1 Ga 2,1-2. 

9X. CD Triđentinô, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 8: DS 1690. 


2468 


2412 
2487 


1473 


2447 


618 


2011 


981 


886 


1567 


982 


440 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


thể làm được gì, nhưng cùng với Người là “Đấng ban sức manh 
cho chúng ta, chúng ta làm được mọi việc”. Con người không có 
gì để tự phụ, nhưng tất cả vinh quang của chúng ta là ở nơi Đức 
Kitô, .. trong Người, chúng ta đền tội, bằng cách làm ra những 
hoa quả xứng đáng của lòng thống hối”!, do Người, những hoa 
quả ấy có sức mạnh; bởi Người, chúng được dâng lên Chúa Cha; 


và nhờ Người, chúng được Chúa Cha chấp nhận”®”. 


VIII. THỪA TÁC VIÊN CỦA BÍ TÍCH THỐNG HỐI 
HUIUS SACRAMENTI MINISTER 


1461. Bởi vi Đức Kitô đã trao cho các Tông Đồ của Người thừa tác 
vụ giao hoà”, nén các giám mục, những người kế nhiệm các ngài, 
và các linh mục, là những cộng sự viên của các giám mục, tiếp tục 
thi hành thừa tác vụ này. Thật vậy, các giám mục và các linh mục, 
nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, có quyển tha tất cả tội lỗi “nhân 
danh Cha và Con và Thánh Thần”. 

1462. Việc xá giải tội lỗi giao hoà chúng ta với Thiên Chúa và 
cũng giao hoà với Hội Thánh. Vì vậy, Giám mục, vị thủ lãnh hữu 
hình của Giáo Hội địa phương, từ rất xa xưa, vẫn được coi là người 
có quyển và có thừa tác vụ giao hoà một cách chính yếu: ngài là 
người điều phối kỷ luật thống hối”. Các linh mục, là cộng sự viên 
của ngài, thi hành thừa tác vụ này trong phạm vi năng quyển mà 
họ lãnh nhận hoặc do giám mục của mình (hay do bề trên dòng tu) 
hoặc do Đức Giáo Hoàng, theo luật Hội Thánh””. 


1463. Có một số tội nặng đặc biệt, ai phạm sẽ bị va tuyệt thông, là hình 
phạt nặng nhất theo giáo luật, cấm không cho nhận lãnh các bí tích và 
không được thi hành một số tác vụ trong Hội Thánh”, và việc xá giải 
hình phạt này chỉ có thể được ban, theo giáo luật, do Đức Giáo Hoàng, do 
Giám mục giáo phận hay do các linh muc được các vị trên ủy quyên””. 
Trong trường hợp nguy tử, bất cứ linh mục nào, dù không có năng quyền 
giải tội, vẫn có thể tha hết mọi tội và moi va tuyệt thóng$*. 


© X. PI 4,13. 

9! X. Lc 3,8. 

% Cp Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 8: DS 1691. 

6 X. Ga 20,23; 2 Cr 5,18. 

€ X. CP Vaticano IL, Hiến ché tín lý Lumen Gentium, 26: AAS 57 (1965) 32. 

$5 X. Bộ Giáo Luật, các điều 844. 967-969. 972; Bộ Giáo Luật Đông phuong, điều 722, 3-4. 

66 X. Bộ Giáo Luật, điều 1331; Bộ Giáo Luật Đông phương, các điều 1431. 1434. 

87 X. Bộ Giáo Luật, các điều 1354-1357; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 1420. 

$5 X. Bộ Giáo Luật, điều 976; pro peccatorum vero absolutione, Bộ Giáo Luật Đông phuong, 
điều 725. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 441 


1464. Các tư tế phải khuyến khích các tín hữu đến với bí tích 
Thống Hối, và phải tỏ ra luôn sẵn sàng cử hành bí tích này mỗi 
khi các Kitô hữu yêu câu một cách hợp lý”. 

1465. Khi cử hành bí tích Thống Hối, tư tế chu toàn thừa tác vu 
của vị Mục tử nhân lành đi tìm chiên lạc, của người Samaritanô 
nhân hậu băng bó các vết thương, của người Cha chờ đợi đứa con 
hoang đàng và đón nhận nó khi nó trở về, của vị thẩm phán công 
chính không thiên vị ai, và xét xử vừa công bằng vừa hay thương 
xót. Tắt một lời, tư tế là dấu chỉ và là dụng cụ của tình yêu thương 
xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. 

1466. Vị giải tội không phải là chủ nhân, nhung là thừa tác viên 
của ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thừa tác viên của bí tích này phải 
gắn bó mình với ý hướng và tình yêu của Đức Kitô””. Ngài phải có 
một sự hiểu biết đã được kiểm chứng về luân lý Kitô giáo, có kinh 
nghiệm vé các vấn dé nhân bản, biết tôn trọng và dịu dàng đối với 
người sa ngã; ngài phải yêu mến sự thật, trung thành với Huấn 
Quyên của Hội Thánh và kiên trì giúp hối nhân được chữa lành và 
trưởng thành đầy đủ. Ngài phải cầu nguyện và đền tội cho hối 
nhân, trong khi phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. 


1467. Vì sự thánh thiêng và cao cả rất hiển nhiên của thừa tác vụ 
này và vì sự tôn trọng phải có đối với con người, Hội Thánh tuyên 
bố rằng mọi tư tế nghe xưng tội, bắt buộc phải giữ bí mật tuyệt đối 
về các tội mà hối nhân đã xưng với họ, nếu lỗi phạm sẽ bị những 
hình phạt nghiêm khắc nhất”. Các linh mục cũng không được sử 
dụng những hiểu biết do việc xưng tội cung cấp cho họ về đời sống 
của các hối nhân. Bí mật này, không chấp nhận các luật trừ, được 
gọi là “ấn tín bí tích”, bởi vì tất cả những gì hối nhân đã bày tỏ 
với linh mục, đều được “niêm ấn” bởi bí tích. 


IX. CÁC HIÉU QUẢ CỦA BÍ TÍCH THỐNG HÓI 
EFFECTUS HUIUS SACRAMENTI 


1468. “Tất cá hiệu quả của bí tích Thống Hói là dua chúng ta vé lai 
trong ân süng của Thiên Chúa và kết hợp chúng ta với Ngài bằng 
tình thân nghĩa thắm thiết””. Vì vậy, mục đích và hiệu quả của bí 
tích này là sự giao hoà uới Thiên Chüa. Nơi những người lãnh 
nhận bí tích Thống Hối với lòng ăn nán và sự chuẩn bị đạo đức, 


© X. Bộ Giáo Luật, điều 986; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 735; CD Vaticanô II, Sắc lệnh 
Presbyterorum ordinis, 13: AAS 58 (1966) 1012. 


7 X. CD Vaticanó II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 13: AAS 58 (1966) 1012. 
71 X. Bộ Giáo Luật, các điều 983-984. 1388,1; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 1456. 
7 Catechismus Romanus, 2, 5, 18: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 297. 


963 


1551 


2690 


2490 


2305 


953 


949 


678, 1039 


442 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


“bí tích này sẽ mang lai sự binh an và thư thái trong luong tâm, 
kèm theo là niềm an ủi dào dạt trong tâm hôn””. Thật vậy, bí tích 
Giao Hoà với Thiên Chúa mang lại một “cuộc phục sinh thiêng 
liêng” thật sự, hoàn trả lại phẩm giá và những điều thiện hảo cho 
đời sống làm con Thiên Chúa, mà cao qúi nhất là tình thân nghĩa 
với Thiên Chúa”. 
1469. Bí tích này giao hoà chúng ta uới Hội Thánh. Tội lỗi làm suy 
yếu hay cắt đứt sự hiệp thông huynh đệ. Bí tích Thống Hối canh 
tân hoặc tái tạo sự hiệp thông đó. Theo nghĩa này, bí tích không 
những chữa lành hối nhân, làm cho họ được hiệp thông lại với Hội 
Thánh, mà còn có một hiệu quả mang lại sức sống cho đời sống 
Hội Thánh, vốn đã phải chịu đựng tội lỗi của một trong các chi thể 
của mình”. Tội nhân, một khi đã được phục hồi hay được củng cố 
trong mầu nhiệm các thánh thông công, thì được tăng cường nhờ 
sự hiệp thông các gia sản thiêng liêng giữa mọi chi thể sống động 
của Thân Thể Đức Kitô, hoặc còn đang trên đường lữ hành, hoặc 
đã ở nơi quê hương thiên quốc”: 
“Nhưng phải thêm rằng việc giao hoà này với Thiên Chúa như 
còn dẫn tới những sự giao hoà khác, để hàn gắn nhiều đổ vỡ 
khác do tội gây ra: khi được tha thứ, hối nhân giao hoà với chính 
mình nơi phần thâm sâu nhất của hữu thể mình, nơi người đó 
tìm lại được sự thật nội tại của mình; hối nhân được giao hoà với 
anh em mà một cách nào đó họ đã xúc phạm và gây thương tổn; 
hối nhân được giao hoà với Hội Thánh; hối nhân được giao hoà 
với tất cả các thụ tạo”””, 


1470. Trong bí tích này, khi phó mình cho sự phán xét đầy thương 
xót của Thiên Chúa, một cách nào đó, tội nhân tham dự trước vào 
sự phán xét mà họ phải chịu khi cuộc đời ở trần gian của họ kết 
thúc. Vì bây giờ, trong cuộc đời này, chúng ta còn được chọn lựa 
giữa cõi sống và cõi chết: nếu không nhờ con đường hối cải, chúng 
ta không thể vào được Nước Thiên Chúa, nơi mà vì tội trọng chúng 
ta bị loại trừ ra khỏi đó”. Khi ăn năn trở lại với Đức Kitô nhờ 
Thống Hối và đức tin, tội nhân sẽ từ cõi chết bước vào cõi sống và 
“khỏi bị xét xử" (Ga 5,24). 


3 X, CÐ Triđentinô, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, 3: DS 1674. 

7 X. Le 15,32. 

5X, 1Cr 1226. 

76 X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 48-50: AAS 57 (1965) 53-57. 

7 DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Reconciliatio et paenitentia, 31, V: AAS 77 (1985) 265. 
7$ X. 1 Cr 5,11; GI 5,1921; Kh 22,15. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 443 


X. CÁC ÂN XÁ 
INDULGENTIAE 


1471. Giáo lý và việc thực hành về các ân xá trong Hội Thánh liên hệ 
mật thiết với các hiệu quả của bí tích Thống Hối. 


Ân xá là gì ? 

“Ân xá là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa khỏi những hình phạt 
tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ. 
Để hưởng nhờ ân xá, Kitô hữu phải hội đủ những điều kiện được thẩm 
quyền của Hội Thánh quy định, vì với tư cách là thừa tác viên của On cứu 
chuộc, Hội Thánh có thẩm quyền phán phát và chia sé kho tàng công 
phúc của Đức Kitô và các Thánh””9. 

“Ân xá có thể là từng phán hay toàn phán, tuỳ theo mức độ giải thoát 
từng phần hay trọn ven các hinh phat tạm dáng phải chịu vì tôi”®. “Tín 
hữu nào cũng có thể hưởng các ân xá... cho chính mình, hay cho những 


người đã qua đời””!. 


Những hình phạt do tội 


1472. Để hiểu giáo lý và việc thực hành này của Hội Thánh, chúng ta 
phải biết tội lỗi có hậu quá kép. Tội trọng làm cho chúng ta không được 
hiệp thông với Thiên Chúa, và do đó làm cho chúng ta không còn khả 
năng hưởng sự sống muôn đời; sự mất mát này được gọi là “hình phạt đời 
đời” do tội lỗi. Mặt khác, bất cứ tội nào, dù là tội nhẹ, đều kéo theo nó 
một sự quyến luyến lệch lạc với các thụ tạo, nên cần được thanh tẩy, hoặc 
ngay ở đời này, hoặc sau khi chết, trong tình trạng được gọi là luyện 
ngục. Sự thanh tẩy này giải thoát khỏi điều được gọi là “hình phạt tạm” 
do tội. Hai hình phạt này không được coi như một cách báo thù nào đó do 
Thiên Chúa giáng xuống từ bên ngoài, nhưng đúng hơn phải coi như là 
xuất phát từ chính bán chất của tội. Việc hối cải do đức mến nóng nàn có 
thể đưa đến một sự thanh tẩy trọn vẹn cho tội nhân, đến độ không còn 
hình phạt nào tồn tại nữa””. 


1473. Sự tha thứ tội lỗi và tái lập hiệp thông với Thiên Chúa khiến 
chúng ta được tha các hình phạt đời đời do tội. Nhưng những hình phạt 
tạm do tội vẫn còn. Kitô hữu, trong khi nhẫn nại chịu đựng những đau 
khổ và thử thách đủ loại, và trong việc đón nhận cái chết với tâm hồn 
thanh thản khi ngày đó đến, phải cố gắng đón nhận những hình phạt 


? ĐGH Phaoló VI, Tông hiến Indulgentiarum doctrina, Normae 1: AAS 59 (1967) 21. 

3 ĐGH Phaoló VI, Tông hiến Indulgentiarum doctrina, Normae 2: AAS 59 (1967) 21. 

*! Bộ Giáo Luật, điều 994. 

& X. CD Tridentinó, Sess. 14a, Canones de sacramento Paenitentiae, canones 12-13: DS 1712- 
1713; Id., Sess. 25a, Decretum de purgatorio: DS 1820. 


1861 


1031 


2447 


946-959 


795 


617 


969 


444 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


tam do tội như là một ân süng; ho phái có gắng cởi bỏ hoàn toàn “con 
người cũ” và mặc lấy “con người mói"?, nhờ những công việc đây tinh 
thương xót và bác ái, cũng như nhờ cầu nguyện và nhiều việc thống hối 


khác nhau. 


Trong mầu nhiệm “các thánh thông công” 


1474. Kitô hữu không đơn độc khi cố gắng thanh tẩy mình khỏi tội lỗi và 
thánh hóa bản thân với sự trợ giúp của ơn Chúa. “Đời sống của mỗi con 
cái Thiên Chúa được kết hợp một cách lạ lùng, trong Đức Kitô và nhờ 
Đức Kitô, với đời sống của tất cả các anh em Kitô hữu trong sự hợp nhất 
siêu nhiên của Nhiệm Thể Đức Kitô, nhu trong một con người huyền 
nhiệm”Š. 


1475. Trong mâu nhiệm “các thánh thông công”, “giữa các tín hữu, cả 
những vị đã đạt tới quê hương thiên quốc, cả những người còn đền tội nơi 
luyện ngục, cả những người đang lữ hành trên trần gian, có một dây liên 
kết vững bền trong tình yêu và một sự trao đổi dói dào tất cả các điều 
thiện hảo”””. Trong sự trao đổi kỳ diệu này, sự thánh thiện của một người 
sinh lợi cho những người khác, vượt xa sự thiệt hại mà tội lỗi của một 
người có thể gây ra cho những người khác. Như vậy, sự trở về với mầu 
nhiệm “các thánh thông công” cho phép tội nhân thống hối được thanh 
tẩy khỏi các hình phạt do tội một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn. 


1476. Chúng ta gọi những điều thiện hảo thiêng liêng của mầu nhiệm 
“các Thánh thông công” là kho tàng cia Hội Thánh, “thật ra đây không 
phải là như tổng số các điều thiện hảo giống như tổng số của cải vật chất 
được tích lũy qua bao thế kỷ, nhưng là giá trị vô cùng vô tận trước nhan 
Thiên Chúa của những việc đền tội và những công phúc của Chúa Kitô, 
tất cả được dâng lên để toàn thể nhân loại được giải thoát khỏi tội lỗi và 
được hiệp thông với Chúa Cha; chính Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc, trong 
Người có, và có một cách dư dật, những việc đền tội và những công phúc 


do Ơn cứu chuộc của Người”°5. 


1477. “Ngoài ra, kho tàng này còn bao gồm giá trị vô lượng vô biên và 
luôn luôn mới trước nhan Thiên Chúa của những lời cầu nguyện và những 
việc lành của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc và của tất cả các Thánh. Là 
những người bước theo chân Chúa Kitô nhờ ân süng của Người, các ngài 
đã thánh hoá bản thân, và chu toàn công việc được Chúa Cha chấp nhận; 
đến độ, khi hành động để chính mình được cứu độ, các ngài cũng góp 


8 X. Ep 424. 

* ĐGH Phaoló VI, Tông hiến Indulgentiarum doctrina, 5: AAS 59 (1967) 11. 
55 ĐGH Phaoló VI, Tông hiến Indulgentiarum doctrina, 5: AAS 59 (1967) 12. 
36 ĐGH Phaoló VI, Tông hiến Indulgentiarum doctrina, 5: AAS 59 (1967) 11. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 445 


phán làm cho các anh em mình được cứu độ trong sự hợp nhất của nhiệm 
thể”, 


Nhận được ân xá của Thiên Chúa nhờ Hội Thánh 


1478. “Người ta nhận được ân xá nhờ Hội Thánh; Hội Thánh, nhờ quyền 
cám buộc và tháo cởi do Chúa Giêsu Kitô ban, can thiệp vì lợi ích của một 
Kitô hữu nào đó và mở cho ho kho tàng công phúc của Đức Kitô và của 
các thánh, để họ nhận được nơi Chúa Cha giàu lòng thương xót ơn tha 
thứ những hình phạt tạm họ đáng phải chịu do tội. Như vậy, Hội Thánh 
không những muốn giúp đỡ tín hữu đó, mà còn thúc đẩy họ làm những 
việc đạo đức, thống hối và bác ái”. 

1479. Bởi vì các tín hữu đã qua đời đang chịu thanh luyện cũng là những 
thành viên trong mâu nhiệm các thánh thông công, nên chúng ta có thể 
giúp họ, ngoài các cách khác, bằng cách lãnh nhận các ân xá (để nhường) 
cho họ, nhờ đó, họ được tha các hình phạt tạm họ đang phải chịu do tội 
lỗi của họ. 


XI. CỬ HÀNH BÍ TÍCH THỐNG HỐI 
CELEBRATIO SACRAMENTI POENITENTIAE 


1480. Cüng nhu tát cà các bí tích, bí tích Thóng Hói là mót hành 
động phụng vụ. Đây là những yếu tố thông thường của việc cử 
hành: Lời chào hỏi và chúc lành của tư tế, việc đọc Lời Chúa để soi 
sáng lương tâm và khơi dậy lòng ăn năn, và việc khuyên nhủ 
thống hối; việc xưng tội gồm nhìn nhận tội lỗi và xưng ra với tư tế; 
tư tế ấn định và hối nhân chấp nhận việc đền tội; lời xá giải của 
tư tế; hối nhân ca ngợi tạ ơn và ra về với phép lành của tư tế. 
1481. Phụng vụ Byzantin có nhiều công thức xá giải, mang hình thức cầu 
khẩn, diễn tả cách tuyệt vời mầu nhiệm tha thứ: “Thiên Chúa đã dùng 
tiên tri Nathan mà tha thứ cho David khi ông xưng thú tội mình. Ngài đã 
tha thứ cho ông Phêrô khi ông khóc lóc đau đớn, đã tha thứ cho người kỹ 
nữ khi cô nhỏ lệ trên chân Chúa, đã tha thứ cho người thu thuế và cho 
đứa con hoang đàng. Xin chính Thiên Chúa tha thứ cho bạn, qua tôi, là 
kẻ tội lỗi, ở đời này và đời sau, và không kết án bạn, khi đòi bạn phải ra 
trước toà phán xét khủng khiếp của Ngài, Ngài là Đấng được chúc tụng 
muôn đời. Amen"??, 


1482. Bí tích Thống Hối cũng có thể diễn ra trong khung cảnh một cử 
hành cộng đoàn, trong đó các hối nhân cùng nhau chuẩn bị xưng tội và 


87 ĐGH Phaoló VI, Tông hiến Indulgentiarum doctrina, 5: AAS 59 (1967) 11-12. 

38 X. DGH Phaolô VI, Tông hiến Indulgentiarum doctrina, 8: AAS 59 (1967) 16-17; CD 
Tridentinó, Sess. 25a, Decretum de indulgentiis: DS 1835. 

*? Eukologion to mega (Athens 1992) 222. 


981 


1032 


1449 


1140 
1401 


878 


446 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


cùng nhau cảm ta sau khi được ơn tha thứ. Ở đây, việc xưng tội cá nhân 
và việc xá giải từng người được chen vào trong một cử hành phụng vụ Lời 
Chúa, với các bài đọc và bài giảng, xét mình chung, cùng nhau xin ơn tha 
thứ, đọc kinh Lạy Cha và cùng nhau tạ ơn. Việc cử hành cộng đoàn này 
diễn tả rõ nét hơn chiều kích Hội Thánh của việc thống hối. Tuy nhiên, 
dầu cử hành cách nào, bí tích Thống Hối, tự bản chất của nó, vẫn luôn 
luôn là một hành động phụng vụ, vì vậy luôn có chiều kích Hội Thánh và 
có tính công khai”. 


1483. Trong những trường hợp có nhu cầu nghiêm trong, có thé cử hành 
bí tích Giao Hoà tập thé túc là xưng tội chung và xá giải chung. Trường 
hợp có nhu cầu nghiêm trọng như vậy có thể xảy ra, là khi trong cơn 
nguy tử mà một hay nhiều tư tế không đủ thời giờ nghe từng hối nhân 
xưng tội. Trường hợp có nhu cầu nghiêm trọng cũng có thể là, khi có đông 
hối nhân mà không có đủ cha giải tội để nghe từng người xưng tội đúng 
cách trong một thời gian thích hợp, đến nỗi các hối nhân không được 
lãnh ơn của bí tích hoặc không được rước lễ trong thời gian lâu dài mà 
không do lỗi của họ. Trong trường hợp này, để việc xá giải được thành sự, 
các tín hữu phải quyết tâm là sẽ đi xưng tội riêng những tội trọng của 
mình vào thời gian thích hợp”!. Giám mục giáo phận có quyền thẩm định 
những điều kiện cán thiết để giải tội tập thé”. Số lượng đông đảo các tín 
hữu trong những dịp lễ lớn hay các cuộc hành hương, không được coi là 
trường hợp có nhu cầu nghiêm trọng”. 

1484. “Việc xưng tội riêng và xưng tội đầy đủ cùng với việc xá giải 
tạo thành phương cách thông thường duy nhất, nhờ đó các tín hữu 
được giao hoà với Thiên Chúa và với Hội Thánh; chỉ có sự bất lực 
thể lý hay luân lý mới miễn chuẩn việc xưng tội nhu trên””. Điều 
này có những lý do sâu xa. Đức Kitô hành động trong mỗi bí tích. 
Người đích thân nói với từng tội nhân: “Này con, con đã được tha 
tội rồi” (Me 2,5); Người là thầy thuốc cúi mình trên từng bệnh 
nhân đang cân Người chữa lành”; Người nâng họ dậy và dẫn họ 
về hiệp thông lại với anh em. Vì vậy, việc xưng tội riêng là hình 
thức có ý nghĩa nhất trong việc giao hoà với Thiên Chúa và với 
Hội Thánh. 


9? X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 26-27: AAS 56 (1964) 107. 
?! X. Bộ Giáo Luật, điều 962,1. 

? X. Bộ Giáo Luật, điều 961,2. 

3X. Bộ Giáo Luật, điều 961,1-2. 

® Nghi thức Thống Hối, Praenotanda, 31 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) 21. 

3 X. Mc 2,17. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 447 


TÓM LƯỢC 


1485. Chiêu ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra uới các Tông Đồ 
và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, 
thì người ấy được tha; anh em cám giữ ai, thì người ấy bị cám giữ” 
(Ga. 20,22-23). 


1486. Việc tha thú tội lỗi đã pham sau bí tích Rýa Tội được trao 
ban nhờ một bí tích riêng được gọi là bí tích Hối cái, bí tích Giải 
tội, bí tích Thống Hối, hoặc bí tích Giao hoà. 

1487. Ai phạm tội, đều xúc phạm đến danh dự và tình yêu của 
Thiên Chúa, xúc phạm đến phẩm giá riêng của minh, là người 
được mời goi làm con Thiên Chúa và xúc phạm đến giá tri linh 
thiêng của Hội Thánh mà mỗi Kitô hữu phái là vién dá sống động. 
1488. Trong ánh sáng đúc tin, khóng có gì xấu hon là tội lỗi; 
không có hậu quá nào thám hạt hon cho chính tội nhân, cho Hội 
Thánh và cho cả thế giới. 

1489. Việc trở vé hiệp thông uới Thiên Chúa, sự hiệp thông đã bị 
đánh mát do tội, xuất phát từ án sáng của Thiên Chúa, Dáng dây 
lòng nhân từ luôn quan tâm cứu độ con người. Phải van xin hông 
án quý giá này cho bản thân cũng nhu cho moi bẻ khác. 


1490. Dóng thái tró vé vói Thién Chüa duoc goi là hói cái và 
thóng hói, góm su dau buón và ghé tóm các tói dá pham và quyét 
tám không phạm tội nữa. Vi váy, sự hối cái bao trùm cá quá khu 
lẫn tuong lai, duoc nuôi dưỡng bằng sự trông cậy vào lòng thuong 
xót của Thiên Chúa. 


1491. Bí tích Thống Hói bao góm ba hành vi của hối nhân và sự 
xá giải của tư té. Ba hành vi của hối nhân là: thống hối; xung tội 
vói tu tế; quyết tám làm uiệc đền tôi và các viéc đền bù. 

1492. 7hống hối (hay ăn ndn tội) phải do động lực đức tin thúc 
đấy. Nếu thống hối phát xuất từ lòng yêu mến Chúa, thì đó là ăn 
năn tội “cách trọn”; nếu phát xuất từ những động luc khác, thì đó 
là ăn ndn tôi “cách chẳng trọn”. 


1493. Ai muốn duoc giao hoà uới Thiên Chúa và uới Hội Thánh, 
phái xưng thú cùng tư tế tất cá những tội trọng chua xung và nhớ 
được sau khi đã xét minh ky lưỡng. Hội Thánh tha thiết khuyên 
xưng các tôi nhẹ, mặc dù điều này không bắt buộc. 


1494. Vi giải tội chi định cho hối nhân thi hành một số uiệc “đền 
tôi” hoặc “thống hối” nào đó, để đền bù những thiệt hai do tội gây 


ra, và để tái lập những tập quán riêng của người món dé Đúc Kiô. 


448 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1495. Chí các tư tế được Hội Thánh ban năng quyên giải tội, mới 
có thể tha tội nhân danh Đúc Kitô. 
1496. Những hiệu quả thiêng liêng của bí tích Thống Hối là: 
— được giao hoà uới Thiên Chúa, và nhu váy, hối nhân được 
nhận lạt ân sủng; 
— được giao hoà vói Hội Thánh; 
— được tha thú hinh phat dòi đời dáng phái chịu vi các tôi trọng 
dá pham; 
— duoc tha thit, ít nhát mót phán, các hinh phat tam là háu quá 
cáo tôi; 
— được binh an thư thái trong luong tám và được an ủi thiêng 
liéng; 
— duoc gia táng súc manh thiêng liêng để chiến đấu trong cuộc 
đời Kitô hữu. 
1497. Việc xưng thú cú nhân và xưng thú tốt cá các tội trọng, tiếp 
theo là viéc xá giải, là phuong thúc thông thường duy nhất để lãnh 
nhận ơn giao hoà vói Thiên Chúa và vói Hội Thánh. 
1498. Nhó các án xá, các tín hüu có thé dat duoc cho chính minh 
và cá cho các linh hôn trong luyện ngục, on tha thứ các hinh phat 
tam, là háu quá cüa tói. 


Muc 5 
Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 


Articulus 5 
Unctio infirmorum 


1499. “Qua việc xức dầu bệnh nhân và lời cầu nguyện của các linh 
mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa chịu 
nạn và vinh hiển để Người nâng đỡ và cứu chữa họ; hơn nữa, Hội 
Thánh còn khuyên bảo họ tự nguyện kết hợp với cuộc khổ nạn và 
sự chết của Đức Kitô, để mưu ích cho dân Thiên Chúa””. 


®% CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 449 


L NÊN TÁNG CUA BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
TRONG NHIỆM CỤC CỨU ĐỘ 
EIUS IN OECONOMIA SALUTIS FUNDAMENTA 


Bệnh tật trong đời sống con người 


1500. Bệnh tật và đau khổ luôn luôn là những vấn dé nghiêm 
trọng nhất ảnh hưởng trên đời sống con người. Trong cơn bệnh, 
con người cảm nghiệm sự bất lực, các giới hạn và sự hữu hạn của 
mình. Mọi bệnh tật đều có thể khiến chúng ta nhìn xa đến cái 
chết. 


1501. Bệnh tật có thể đưa đến sự lo lắng, tự khép kín, đôi khi 
tuyệt vọng và nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nhưng nó cũng có 
thể làm cho con người chín chắn hơn, giúp họ phân định điều gì 
không phải là chính yếu trong đời họ, để quay về với điều chính 
yếu. Bệnh tật rất thường gợi lên sự tìm hiểu về Thiên Chúa, gợi 
lên sự trở lại với Ngài. 


Bệnh nhân trước mặt Thiên Chúa 


1502. Con người thời Cựu Ước sóng trong bệnh tật trước tôn nhan 
Thiên Chúa. Ho than thở với Thiên Chúa về bệnh tật của mình” 
và xin Ngài, là Chúa su sống và sự chết, chữa lành”. Bệnh tật trở 
thành con đường hối cải”, và ơn tha thứ của Thiên Chúa là khởi 
đầu việc chữa lành'?. Dân Israel cảm nghiệm rằng, bệnh tật có 
liên hệ cách bí nhiệm với tội lỗi và sự dữ, và sự trung thành với 
Thiên Chúa, theo Lè Luật của Ngài, sẽ trả lại sự sống: “vì Ta là 
Chúa, Đấng chữa lành ngươi” (Xh 15,26). Có Tiên tri đã thoáng 
nhận ra rằng đau khổ có thể có giá trị cứu chuộc đối với tội lỗi của 
những người khác™™. Sau cùng, tiên tri Isaia loan báo rằng Thiên 
Chúa sẽ đem đến cho Sion một thời đại, lúc đó Ngài sẽ tha thứ 
mọi tội lỗi và chữa lành mọi bệnh tật"”. 


Đức Kitô - thầy thuốc 


1503. Lòng thương cảm của Đức Kitô đối với các bệnh nhân và 
nhiều việc chữa lành mọi thứ bệnh tật Người đã thực hién'? là 


” X, Tv 38. 

9$ X. Tv 6,3; Is 38. 

” X. Tv 38,5; 39,9.12. 

100 x Ty 32,5; 107,20; Mc 2,5-12. 
101 XIs 53,11. 

19 X. Is 33,24. 

105 X, Mt 424. 


1006 


164 
376 


549 


1421 


2286 


695 
1116 


440 


307 


450 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


một dấu chỉ hiển nhiên cho thấy rằng Thiên Chúa đã viếng thăm 
Dân Ngài'' và Nước Thiên Chúa đã gần kể. Chúa Giêsu không 
những có quyển chữa lành mà còn có quyển tha tôi”: Người đến 
để chữa lành con người toàn diện, cả xác cả hồn; Người là thầy 
thuốc mà các bệnh nhân cần dén'*. Lòng thương cảm của Người 
đối với tất cả những người chịu đau khổ, đã đi đến chỗ Người tự 
nên một với họ: “Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng” (Mt 25,36). 
Tình yêu đặc biệt của Người đối với những người đau yếu, trải qua 
các thế kỷ, đã không ngừng khơi dậy sự quan tâm đặc biệt của các 
Kitô hữu đối với tất cả những ai chịu đau khổ phần xác hay phần 
hồn. Tình yêu này làm phát sinh những cố gắng không mệt mỏi để 
nâng đỡ những người đau khổ đó. 


1504. Chúa Giêsu thường đòi buộc các bệnh nhân phải tin. 
Người dùng những dấu chỉ để chữa lành: nước miếng và việc đặt 
tay’, bùn đất và việc rửa sach. Các bệnh nhân tìm cách chạm 
đến Người" “vì có một năng luc tự nơi Người phát ra, chữa lành 
hết mọi người” (Lc 6,19). Vi vậy, trong các bí tích, Đức Kitô tiếp 
tục “chạm” đến chúng ta để chữa lành chúng ta. 


1505. Xúc động trước quá nhiều đau khổ, Đức Kitô không những 
cho phép các bệnh nhân chạm đến Người, mà còn lấy những đau 
khổ của chúng ta làm của Người: “Người đã mang lấy các tật 
nguyên của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17)”. Tuy 
nhiên, Người đã không chữa lành tất cả các bệnh nhân. Những 
việc chữa lành của Người là những dấu chỉ rằng Nước Thiên Chúa 
đang đến. Chúng loan báo một sự chữa lành triệt để hơn: đó là sự 
chiến thắng tội lỗi và sự chết, nhờ cuộc Vượt Qua của Người. Trên 
thập giá, Đức Kitô đã mang vào thân thể Người tất cả gánh nặng 
của sự dữ”? và Người đã xoá “tội trần gian” (Ga 1,29), mà bệnh tật 
của trần gian chỉ là một hậu quả. Bằng cuộc khổ nạn và cái chết 
trên thập giá của Người, Đức Kitô đem lại cho đau khổ một ý 
nghĩa mới: từ nay đau khổ có thể làm cho chúng ta nên đồng hình 
đồng dạng với Người và kết hợp chúng ta vào cuộc khổ nạn sinh 
ơn cứu chuộc của Người. 


19 X. Lc 7,16. 

105 X, Mc 2,5-12. 

16 X Mc 2,17. 

107 X. Mc 5,34.36; 9,23. 
108 Me 7,32-36; 8,22-25. 
10 x Ga 9,6-15. 

10 X, Mc 3,10; 6,56. 

LH X Is 5344. 

1? X. Is 53,4-6. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 451 


“Hãy chữa lành các bệnh nhân...” 

1506. Đức Kitô mời goi các môn đệ vác thánh giá của mình” mà 
theo Người. Khi theo Người, các môn đệ có được một tâm nhìn mới 
về các bệnh tật và các bệnh nhân. Chúa Giêsu đã cho họ dự phần 
vào đời sống nghèo khó và phục vụ của Người. Người cho họ tham 
dự vào thừa tác vụ cảm thương và chữa lành của Người: “Các ông 
đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được 
nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” 
(Mc 6,12-13). 


1507. Chúa phuc sinh đã lặp lại sứ vu này (“Nhân danh Thây... họ 
đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh 
khỏe”: Mc 16,17-18) và xác nhận sứ vụ đó qua các dấu chỉ Hội 
Thánh thực hiện trong khi kêu câu Danh Người”. Các dấu chỉ này 
biểu lộ cách đặc biệt Chúa Giêsu thật su là “Thiên Chúa cứu độ””'”, 


1508. Chúa Thánh Thần ban cách đặc biệt cho một số người đoàn 
sủng chữa lành’ để biểu lộ sức mạnh của ân sủng của Đấng phuc 
sinh. Tuy nhiên những lời cầu nguyện sốt sắng nhất cũng không 
luôn luôn chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Thánh Phaolô phải học 
nơi Chúa điều này: “Ơn của Tháy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của 
Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9); và 
những đau khổ phải chịu có thể có ý nghĩa này: “Những gian nan 
thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho 
đủ mức, vì lợi ích cho Thân Thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). 


1509. “Hãy chữa lành người đau yếu!” (Mt 10,8). Hội Thánh đã 
nhận nơi Chúa mệnh lệnh này và cố gắng thi hành mệnh lệnh đó 
qua việc chăm sóc các bệnh nhân và việc nguyện câu để đồng hành 
với họ. Hội Thánh tin vào sự hiện diện sống động của Đức Kitô, vị 
thầy thuốc của cả phần hồn phần xác. Sự hiện diện này đặc biệt 
tác động trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, là bánh ban 
sự sống đời doi"" và liên hệ của bánh này với sự chữa lành phán 


xác đã được thánh Phaolô nói đến'”3. 


1510. Hội Thánh từ thời các Tông Đồ đã biết đến một nghi thức 
riêng dành cho các bệnh nhân. Thánh Giacôbê đã làm chứng về 
điều này: “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ 
mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi 


15 X. Mt 10,38. 

14 X, Cv 9,34; 14,3. 

Hỗ X. Mt 121; Cv 4,12. 
16 X. 1 Cr 12,928.30. 
17 X. Ga 6,54.58. 

H8 X. 1 Cr 11,30. 


859 


430 


796 


618 


1405 


1117 


452 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


xüc dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sé cứu người 
bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy và nếu người ấy đã phạm tội, 
thì sẽ được Chúa thứ tha" (Gc 5,14-15). Truyền thống đã nhìn nhận 
nghi thức này là một trong bảy bí tích của Hội Thánh”. 


Bí tích của các bệnh nhân 


1511. Hội Thánh tin và tuyên xưng, trong bảy bí tích, có một bí 
tích đặc biệt dành để củng cố những người bị thử thách vì bệnh 
tật: đó là bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân: 
“Việc xức dầu thánh cho các bệnh nhân đã được Đức Kitô Chúa 
chúng ta thiết lập một cách thật sự và đúng nghĩa như là một bí 
tích của Giao Ước Mới, được thánh Marcô nhắc đến”, và được 
giới thiệu và công bố cho các tín hữu nhờ thánh Giacôbê, vị 
Tông Đồ và là người anh em của Chúa”'?!. 


1512. Trong truyền thống phụng vụ của Đông cũng như Tây phương, từ 
xa xưa, đã có những bằng chứng về bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân với dầu 
đã được làm phép. Qua các thế kỷ, bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, càng 
ngày càng ít được sử dụng, chỉ được ban cho những người sắp chết. Vì vậy 
bí tích này có tên gọi là việc “Xức dầu cuối cùng”. Mặc dù có sự chuyển 
biến này, phụng vụ không bao giờ bỏ qua việc cầu xin Chúa cho bệnh 
nhân được hồi phục sức khoẻ, nếu điều này phù hợp với ơn cứu độ của 
ho?2. 


1513. Tông Hiến Sacram unctionem infirmorum (Việc Xúc Dầu 
Thánh cho bệnh nhân) ban hành ngày 30.11.1972, theo đường 
hướng Công đồng Vaticanô II”, xác định từ nay, trong nghi lễ 
Rôma, phải thực hành như sau: 
“Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân được ban cho những ai bệnh tật 
nguy kịch, bằng việc xức trên trán và trên hai bàn tay với dầu ô 
liu hoặc, tuỳ nghi, dầu thực vật khác, đã được làm phép đúng 
luật, và chi đọc một lần: 'Nhờ việc xác dầu thánh này và nhờ 
lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh 


19 X. Thánh Innócentió I, Epistula Si instituta ecclesiastica: DS 216; CD Florentinó, Decretum 
pro Armenis: DS 1324-1325; CD Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento extremae 
Unctionis, c. 1-2: DS 1695-1696; Id., Sess. 14a, Canones de extrema Unctione, canones 1-2: 
DS 1716-1717. 

12 X. Mc 6,13. 

Pop Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento extremae Unctionis, c. 1: DS 1695; X. Gc 
5,14-15. 

122 Cp Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento extremae Unctionis, c. 2: DS 1696. 

13 X. CP Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 73: AAS 54 (1964) 118-119. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 453 


Thần mà giúp đỡ con, để Ngài giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, 
cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giåm””*. 


II. AI LANH NHÂN i 
VÀ AI BAN BÍ TÍCH XÜC DÂU BÉNH NHÂN? 
QUIS RECIPIT ET QUIS HOC CONFERT SACRAMENTUM? 


Trong trường hợp bệnh nặng... 


1514. Xác Dâu Bệnh Nhân “không phải là bí tích chỉ dành cho 
những người hấp hối. Do đó, thời gian thích hợp để lãnh nhận bí 


tích này là khi tín hữu bắt đầu lâm cơn nguy tử vì bệnh tật hay già 
Z,„››125 
yếu” '”. 


1515. Nếu bệnh nhân đã lãnh bí tích Xúc Dầu Bệnh Nhân và được 
hồi phục, rồi sau đó trở bệnh nặng, thì có thể lãnh bí tích này lần 
nữa. Trong cùng một cơn bệnh kéo dài, bí tích này có thể được tái 
ban nếu cơn bệnh trở nên trầm trọng hơn. Trước khi chịu một cuộc 
giải phẫu quan trọng, tín hữu nên lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh 
Nhân. Cũng vậy, người lớn tuổi cũng nên lãnh nhận khi sức lực họ 
suy yếu dần. 


“.„„ Hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến” 


1516. Chỉ có các tư tế (giám mục và linh mục) là thừa tác viên bí 
tích Xúc Dầu Bệnh Nhân”. Các mục tử có trách nhiệm phải day 
cho các tín hữu về những ơn ích của bí tích này. Các tín hữu phải 
động viên bệnh nhân để mời tư tế đến ban bí tích. Các bệnh nhân 
phải chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận bí tích này, với sự trợ giúp 
của mục tử và toàn thể giáo xứ, những người được mời đến hỗ trợ 
bệnh nhân, một cách đặc biệt, bằng lời cầu nguyện và sự quan tâm 
huynh đệ. 


!# ĐGH Phaolô VI, Tông hiến Sacram Unctionem infirmorum: AAS 65 (1973) 8; x. Bộ Giáo 
Luật, điều 847,1. 

' CD Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 73: AAS 56 (1964) 118-119 ; x. Bộ Giáo 
Luật, các điều 1004,1. 1005. 1007; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 738. 

126 X. CD Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento extremae Unctionis, c. 3: DS 1697; Id., 
Sess. 14a, Canones de extrema Unctione, canon 4: DS 1719; Bộ Giáo Luật, điều 1003; Bộ 
Giáo Luật Đông phương, điều 739,1. 


1140 


1524 


733 


454 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


II. BÍ TÍCH NÀY ĐƯỢC CỬ HÀNH THÉ NÀO? 
QUOMODO HOC CELEBRATUR SACRAMENTUM? 


1517. Cũng nhu moi bí tích khác, bí tích Xác Dầu Bệnh Nhân là 
một cử hành phụng vu có tính cộng đoàn'””, dù cử hành ở gia dinh, 
ở bệnh viện hay ở nhà thờ, cho một hay một nhóm bệnh nhân. Rất 
nên cử hành bí tích này trong thánh lễ, là cuộc tưởng niệm cuộc 
Vượt Qua của Chúa. Nếu hoàn cảnh cho phép, có thể cử hành bí 
tích Thống Hối trước khi ban bí tích Xúc Dầu, và tiếp đó là bí tích 
Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể, là bí tích của cuộc Vượt Qua của 
Đức Kitô, luôn luôn phải là bí tích cuối cùng của cuộc lữ hành trần 
thế, là “Của ăn đàng” cho việc “bước qua” đời sống vĩnh cửu. 


1518. Lời [Chúa] và bí tích làm nên một thể thống nhất bất khả 
phân ly. Sau nghi thức thống hối, phần phụng vụ Lời Chúa khai 
mở việc cử hành bí tích. Những lời của Đức Kitô, chứng từ của các 
Tông Đồ khơi dậy đức tin cho bệnh nhân và cho cộng đoàn, để cầu 
xin Chúa ban sức mạnh Thân Khí của Người. 


1519. Việc cử hành bí tích Xác Dầu Bệnh Nhân chủ yếu gồm có các 
phán như sau: “Các ky mục của Hội Thánh””Š thinh lặng đặt tay 
trên bệnh nhân; các ngài cầu nguyện cho bệnh nhân trong đức tin 
của Hội Thánh'?, đó là kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần 
(Epiclesis) đặc thù của bí tích này; rồi các ngài xức dầu cho bệnh 
nhân bằng dầu đã được làm phép, nếu có thể được, bởi Giám mục. 

Các hành động phụng vụ này cho thấy bí tích này mang lại biết 
bao ân sủng cho các bệnh nhân. 


IV. HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
EFFECTUS CELEBRATIONIS HUIUS SACRAMENTI 


1520. Hóng án đặc biệt của Chúa Thánh Thân. Ân sủng đầu tiên 
của bí tích này là ơn an ủi, bình an và can đảm cho tâm hồn để 
thắng vượt những khó khăn do tình trạng của cơn bệnh trầm trọng 
hay của tuổi già sức yếu. Ấn sủng này là hồng ân của Chúa Thánh 
Thần, để canh tân sự phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa, và 
ban sức mạnh để chống lại các cám dỗ của Thần dữ, cám dỗ làm 
cho tâm hồn thất vọng và lo âu trước cái chết!?””. Su trợ giúp này 
của Chúa nhờ sức mạnh của Thần Khí Người nhằm chữa lành linh 
hồn bệnh nhân, nhưng cũng chữa lành cả thân xác, nếu đó là 


77 CĐ Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 27: AAS 56 (1964) 107. 
128 X Ge 5,14. 
12 X, Ge 5,15. 
130 X, Dt 2,15. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 455 


thánh ý Thiên Chúa'”!. Ngoài ra, “nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ 
được Chúa thứ tha" (Gc 5,15)? 


1521. Két hợp uới cuộc khó nan của Đúc Kitô. Nhờ ân sủng của bí 
tích này, bệnh nhân lãnh nhận sức mạnh và hồng ân để kết hợp 
chặt chẽ hơn với cuộc khổ nạn của Đức Kitô: một cách nào đó họ 
được thánh hiến để mang lại hoa trái nhờ đồng hình đồng dạng 
với cuộc khổ nạn sinh ơn cứu chuộc của Đấng cứu độ. Đau khổ, vốn 
là hậu quả của tội nguyên tổ, nay mang một ý nghĩa mới: đó là dự 
phần vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu. 


1529. Ân súng có chiều kích Hội Thánh. Các tín hữu lãnh nhận bí 
tích này, “nhờ sẵn sàng kết hợp với sự đau khổ và cái chết của Đức 
Kitô”, góp phán “mưu ích cho dân Thiên Chüáa"?, Khi cử hành bí 
tích này trong mầu nhiệm các Thánh thông công, Hội Thánh cầu 
nguyện cho bệnh nhân; bệnh nhân, đến lượt mình, nhờ ân sủng 
của bí tích này, góp phần vào sự thánh hóa Hội Thánh và mưu ích 
cho mọi người, vì tất cả những người đó mà Hội Thánh chịu đau 
khổ và tự hiến cho Chúa Cha nhờ Đức Kitô. 


1523. Chuẩn bi cho cuộc vuot qua cuối cùng. Nếu bí tích Xác Dầu 
Bệnh Nhân được ban cho những người đang chịu bệnh tật và đau 
yếu nặng, thi càng thích hợp hơn cho những người “sắp lia đời”, 
nén nó cũng được gọi là “bí tích của những người ra i” 
(sacramentum exeuntium)”°. Bí tích Xúc Dầu Bệnh Nhân hoàn tất 
việc làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với cái Chết và sự 
Đống lại của Đức Kitô, cũng như bí tích Rửa Tội đã khởi sự điều 
đó. Bí tích này hoàn tất các lần xức dầu thánh ghi dấu suốt cuộc 
đời Kitô hữu; việc xức dầu của bí tích Rửa Tội đã đóng ấn cuộc 
sống mới trong chúng ta; việc xức dầu của bí tích Thêm Sức tăng 
sức mạnh cho chúng ta để chiến đấu trong cuộc sống này. Việc xức 
dầu lần cuối này gìn giữ lúc kết thúc cuộc đời chúng ta bằng sự che 
chở vững vàng trong những trận chiến cuối cùng trước khi tiến vào 
Nhà Cha'°8. 


3! X. CB Florentinó, Decretum pro Armenis: DS 1325. 

132 X. CD Triđentinô, Sess. 14a, Canones de extrema Unctione, canon 2: DS 1717. 

133 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15. 

134 Cp Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento extremae Unctionis, c. 3: DS 1698. 

135 Thid. 

B6 X. CD Tridentinó, Sess. 14a, Doctrina de sacramento extremae Unctionis, Prooemium: DS 
1694. 


1535 


1499 


953 


1020 


1294 


1020 


1392 


1680 


2299 


456 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


V. CUA ÁN DÀNG, BÍ TÍCH CUÓI CUNG CUA KITÓ HÜU 
VIATICUM, ULTIMUM CHRISTIANI SACRAMENTUM 


1524. Đối với những người sắp lia đời, ngoài bí tích Xác Dầu Bệnh 
Nhân, Hội Thánh còn ban bí tích Thánh Thể làm Của ăn đàng. 
Việc lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô, vào lúc sắp về với Chúa 
Cha, có một ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Đây là hạt giống 
của đời sống vĩnh cửu và là sức mạnh của sự phục sinh, theo lời 
Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và 
tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54). Bí tích 
Thánh Thể, là bí tích của Đức Kitô đã chết và đã sống lại, giờ đây 
là bí tích của việc chuyển từ cõi chết đi vào cõi sống, từ trần gian 
này về với Chúa Cha”, 

1525. Cũng như các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể hợp 
thành một thể thống nhất được gọi là “các bí tích khai tâm Kitô 
giáo”, người ta có thể nói các bí tích Thống Hối, Xức Dầu Bệnh 
Nhân và Thánh Thể như Của ăn đàng, vào lúc cuối đời Kitô hữu, 
hợp thành “các bí tích chuẩn bị về Quê trời” hay là các bí tích 
hoàn tất cuộc lữ hành trần thế. 


TÓM LƯỢC 


1526. “Ai trong anh em dau yếu ư ? Người ấy hãy mời các ky muc 
của Hội Thánh đến, ho sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xúc 
dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người 
bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tói, 
thì sẽ được Chüa thứ tha" (Gc 5,14-15). 

1527. Bí tích Xúc Dâu Bệnh Nhân có mục đích ban ân sủng đặc 
biệt cho tín hữu dang bi thử thách vi những khó khán do tình 
trạng bệnh nặng huy tuổi già súc yếu. 

1528. Thoi gian thích hợp để lãnh nhận bí tích Xúc Dầu Bệnh 
Nhân là khi tín hữu bắt đâu lâm con nguy tử vi bệnh tật hay già 
yếu. 

1529. Mỗi khi lâm trọng bệnh, Kitô hữu có thé lãnh nhận bí tích 
Xúc Dầu, và khi bệnh tình trở nén nguy hich, có thể nhận lai bí 
tích này. 

1530. Chí các tư tế (linh muc và Giám mục) mới có thé ban bí tích 
Xúc Dâu Bệnh Nhân. Để trao ban, các ngài sử dung dâu do Giám 


137 X. Ga 13,1. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 457 


muc làm phép, hay trong trường hợp khán cáp, do chính linh muc 
dang cử hành làm phép. 

1531. Nghi thức chính yếu của bí tích này góm viéc xúc dâu trên 
trán và hai tay của bệnh nhân (theo nghi lé Róma) hoặc trên các 
phán thân thể khác (theo nghi lễ Đông phương), viéc xúc dầu có 
kèm theo lời cầu nguyện phụng vu của tư tế cử hành, cầu xin án 
súng đặc biệt của bí tích này. 

1539. Ân súng đặc biệt của bí tích Xúc Dâu Bệnh Nhân có những 
hiệu quá như sau: 

- giúp bệnh nhân được két hợp uới cuộc khó nan của Đúc Kitô, 
để mưu ích cho bán thân và cho toàn thể Hội Thánh; 

— mang lại cho bệnh nhân sự ơn ủi, binh an và lòng can dám, 
để chịu dung theo tinh thân Kitô giáo những dau khó do bệnh 
tật hay tuổi già; 

— ban ơn tha tội, nếu bệnh nhân không thể xưng tội được; 

— dem lại sự hôi phục súc khoé, nếu điều đó hữu ích cho ơn cứu 
độ thiêng liêng; 

— chuẩn bị để bước vào đời sóng vinh cửu. 


1212 


784 


CHUONG BA 
CÁC BÍ TÍCH PHUC VU SU HIÉP THÓNG 


CAPUT TERTIUM 
SACRAMENTA IN SERVITIUM COMMUNIONIS 


1533. Các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thé là những bí 
tích khai tám Kitô giáo. Ba bí tích này đặt nén tảng cho ơn gọi 
chung của tất cả các món đệ Đức Kitô, ơn goi đến su thánh thiện 
và đến sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho trần gian. Ba bí tích này 
mang lại những ân sủng cần thiết cho đời sống theo Chúa Thánh 
Thần trong cuộc lữ hành đời này tiến về quê hương vĩnh cửu. 


1534. Hai bí tích khác, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối, hướng về 
ơn cứu độ của tha nhân. Chúng cũng mang lại ơn cứu độ cho bản 
thân, nhưng chúng thực hiện điều đó qua việc phục vụ tha nhân. 
Hai bí tích này trao ban một sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, và 
phục vụ cho việc xây dựng dân Thiên Chúa. 


1535. Trong các bí tích này, những ai đã được thánh hiến bởi các 
bí tích Rửa Tội và Thêm Sức' để lãnh nhận chức tư tế cộng đồng 
của tất cả các tín hữu, đều có thể lãnh nhận các việc thánh hiến 
đặc biệt. Những người lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh được 
thánh hiến để “dẫn dắt Hội Thánh bằng Lời và ân sủng của Thiên 
Chúa”? nhân danh Đức Kitô. Về phán minh, “các đôi phối ngẫu 
Kitô hữu, thì được ban sức manh và như được thánh hiến bằng một 
bí tích đặc biệt để chu toàn các chức vụ và phẩm giá của bậc sống 
của minh". 


! X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 
? CD Vaticanô IL, Hién ché tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15. 
3 CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1068. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 459 


Mục 6 
Bí Tích Truyền Chức Thánh 


Articulus 6 
Sacramentum Ordinis 


1536. Truyền Chức Thánh là bí tích qua đó, sứ vu Đức Kitô đã ủy 
thác cho các Tông Đồ của Người được tiếp tục thực thi trong Hội 
Thánh cho đến tận thế: vì vậy, đây là bí tích của thừa tác vụ Tông 
Đồ. Bí tích này gồm ba cấp bậc: chức Giám mục, chức linh mục và 
chức phó tế. 

(Về việc Đức Kitô thiết lập và trao ban thừa tác vụ Tông Đồ, xem các 
số 874-896. Ở đây, chỉ bàn về đời sống bí tích qua đó, thừa tác vụ này 
được lưu truyền). 


L TẠI SAO GỌI LÀ BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH? 
CUR HOC SACRAMENTI ORDINIS NOMEN? 


1537. Vào thời cổ Rôma, người ta dùng từ Ordo dé chi những tập 
thể dân sự, nhất là tập thể của những người lãnh dao. Ordinatio 
chỉ việc đón nhận vào một tập thể (ordo) nào đó. Trong Hội Thánh 
có những tập thể như vậy mà truyền thống, dựa trên cơ sở Thánh 
Kinh, ngay từ xưa goi là taxeis (tiếng Hy lap) hay ordines (tiếng 
La tinh, nghia là hàng, bác). Cháng han, Phung vu nói dén hàng 
Giám muc (ordo episcoporum), hàng linh muc (ordo presbyterorum), 
hàng phó té (ordo diaconorum). Nhiều nhóm khác cũng được goi là 
ordo: các dự tòng, các trinh nữ, các đôi phối ngẫu, các bà goá... 


1538. Việc đón nhận vào một trong những tập thể đó của Hội 
Thánh thường được diễn ra bằng một nghi thức, goi là ordinatio, 
qua một hành vi tôn giáo và phụng vụ: đó có thể là một sự thánh 
hiến, một sự chúc lành hay một bí tích. Ngày nay, từ ordinatio 
(truyền chức) dành riêng cho việc cử hành bí tích để đón nhận một 
người vào hàng Giám mục, linh mục và phó tế; việc truyền chức 
này hơn hẳn việc đơn thuần báu cử, chỉ định, ủy nhiệm hay thiết 
lập bởi cộng đoàn, bởi vì việc truyền chức ban hồng ân Chúa 
Thánh Thần, cho phép thực thi một guyền thánh chức”, quyền này 
chỉ có thể xuất phát từ chính Đức Kitô, qua Hội Thánh của Người. 
Việc truyền chức (ordinatio) cũng được gọi là su thánh hiến 


* X. Dt 5,6; 7,11; Tv 110,4. 
? X. CP Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 


860 


922, 923 
1631 


875 


699 


2099 


460 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


(consecratio), bói vi dáy là mót su tách riéng ra và giao nhiém vu 
bởi chính Đức Kitô dé phuc vụ Hội Thánh Người. Việc dát tay của 
Giám mục cùng với lời nguyện thánh hiến, làm thành dấu chỉ hữu 
hình của sự thánh hiến này. 


IL. BÍ TÍCH TRUYÉN CHỨC THÁNH 
TRONG NHIÉM CUC CÜU ĐỘ 
SACRAMENTUM ORDINIS IN OECONOMIA SALUTIS 


Chức tu tế của Giao Ước Cũ 


1539. Dân Chúa chọn được Thiên Chúa thiết lập như một “vương 
quốc tu tế, một dán thánh" (Xh 19,6)» Nhưng giữa dân Israel, 
Thiên Chúa lai chọn một trong mười hai chi tộc, đó là chi tộc Lévi, 
được đặt riêng ra để lo công tác phụng vụ”; chính Thiên Chúa là 
phán gia nghiệp của chi tộc này”. Một nghi thức riêng biệt đã 
thánh hiến các tư tế đầu tiên của Giao Ước Cũ”. Họ “được đặt lên 
vì loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ 
phẩm cũng như tế vật đền tội””?. 


1540. Chức tu tế này được thiết lập để rao giảng lời Thiên Chúa” 
và tái lập sự hiệp thông với Thiên Chúa bằng các hy lễ và lời cầu 
nguyện, nhưng nó vẫn không có khả năng thực hiện ơn cứu độ, 
nên tuy lặp lại không ngừng việc dâng các hy lễ, nó vẫn không đạt 
được sự thánh hoá vĩnh viễn”; điều mà chi có hy tế của Đức Kitô 
mới thực hiện được. 


1541. Tuy nhiên, phụng vụ của Hội Thánh vẫn nhận ra trong chức 
tư tế của ông Aaron và việc phục vụ của các thầy Lêvi, cũng như 
việc thiết lập nhóm bảy mươi “Kỳ muc"?, những hình ảnh báo 
trước cho thừa tác vụ có chức thánh của Giao Ước Mới. Trong nghỉ 
lễ La tinh, Hội Thánh câu xin trong lời nguyện thánh hiến để 
truyền chức Giám mục như sau: 
“Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
con, ... Cha đã dùng lời ân süng mà ban bố các quy tắc trong Hội 
Thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những 
người công chính phát xuất từ tổ phụ Abraham. Cha đã thiết lập 


$ X. Is 61,6. 

7 X. Ds 148-53. 

8 X. Gs 13,33. 

? X. Xh 29,1-30; Lv.8. 

? X. Dt 5,1. 

! X. MI 2,7-9. 

2 X. Dt 5,3; 7,27; 10,1-4. 
P X. Ds 1124-25. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 461 


những vị thủ lãnh và tư tế, và không để thánh điện Cha thiếu 
người phuc vụ...”!Ý. 


1542. Khi truyền chức linh mục, Hội Thánh cầu nguyện: 

“Lạy Chúa là Cha chí thánh, ... ngay ở thời Cựu Ước xa xưa đã 
phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích: vì 
khi Cha đặt ông Môisen và ông Aaron cai trị và thánh hoá dân 
chúng, Cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp 
hơn để giúp đỡ tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong 
hoang địa, Cha đã phân phát thần trí của ông Môisen cho bảy 
mươi người có trí thông minh... Cũng vậy, Cha đã thông ban sự 
sung mãn của ông Aaron cho con cháu ông”'5, 


1543. Và trong lời nguyện thánh hiến để truyền chức Phó Tế, Hội 
Thánh tuyên xưng: 
“Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, .. Cha ban cho Thân Thể ấy 
(là Hội Thánh của Cha) tăng trưởng và triển nở thành Đền Thờ 
mới mẻ rộng lớn. Bằng các nhiệm vụ thánh, Cha thiết lập ba 
cấp thừa tác viên phục vụ Danh Cha, như Cha đã chọn con cháu 
ông Lévi từ thuở đâu, dé chu toàn thừa tác vụ nơi đền thánh 


cũ”16, 


Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô 


1544. Tất cả hình ảnh của Giao Ước Cũ báo trước về chức tư tế đã 
được hoàn tất nơi Đức Kitô Giêsu, “Đấng trung gian duy nhất giữa 
Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2,5). Ông Melchisedech, “tư tế của 
Thiên Chúa tối cao” (St 14,18), được truyền thống Kitô giáo xem 
như hình ảnh báo trước chức tư tế của Đức Kitô, Đấng duy nhất là 
“Thượng tế theo phẩm trật Melchisedech” (Dt 5,10; 6,20), “thánh 
thiện, vẹn toàn, vô tội” (Dt 7,26), “Người chỉ dâng hiến lễ một lần, 
mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên 
hoàn hảo” (Dt 10,14), nghĩa là Người chỉ dâng một hy lễ thập giá. 


1545. Hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô là duy nhất, được thực hiện 
một lần cho mãi mãi. Tuy nhiên, hy lễ này hiện diện trong hy lễ 
Thánh Thể của Hội Thánh. Cũng có thể nói y như vậy về chức tư 


Pontificale Romanum. De (Ordinatone Episcopi, presbyterorum et diaconorum, De 
Ordinatione Episcopi. Prex ordinationis, 47, editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanis 
1990) 24. 

Pontificale Romanum. De  Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, De 
Ordinatione presbyterorum. Prex ordinationis, 159, editio typica altera (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1990) 91-92. 

Pontificale Romanum. De  Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, De 
Ordinatione diaconorum. Prex ordinationis, 207, editio typica altera (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1990) 121. 


674 


1367 


662 


1268 


1142 


1120 


675 
792 


462 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


tế duy nhất của Đức Kitô: chức tư tế của Người hiện diện nhờ chức 
tư tế thừa tác mà tính duy nhất của chức tư tế của Đức Kitô không 
bị suy giảm: “Thật vậy, Đức Kitô là vị Tư tế đích thực duy nhất, 
còn những người khác chi là thừa tác viên của Nguoi". 


Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô 


1546. Đức Kitô, là thượng tế và trung gian duy nhất, đã làm cho 
Hội Thánh thành vương quốc tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha 
của Nguoi. Như vậy, toàn thể cộng đoàn các tín hữu là tư té. Các 
tín hữu thực thi chức tư tế do Phép Rửa qua việc họ tham dự, mỗi 
người theo ơn gọi riêng của mình, vào sứ vụ của Đức Kitô là Tư tế, 
Tiên tri và Vương đế. Nhờ các bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, các 
tín hữu “được thánh hiến để trở nên... một hàng tu tế thánh””?. 


1547. Chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các Giám mục và linh 
mục và chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu, “mỗi chức theo 
cách của mình, tham du vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô””; 
tuy khác nhau về bản chát, nhưng “cả hai tuỳ thuộc lẫn nhaư””. 
Theo nghĩa nào? Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu được thực 
hiện qua việc làm tăng trưởng ân sủng Phép Rửa, đời sống tin cậy 
mến, đời sống theo Chúa Thánh Thần; còn chức tư tế thừa tác là 
để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp làm tăng trưởng ân sủng 
Phép Rửa của mọi Kitô hữu. Đó là một trong những phương tiện 
Đức Kitô không ngừng sử dụng để xây dựng và dẫn dắt Hội Thánh 
Người. Vì vậy mà chức tư tế thừa tác được trao ban qua một bí tích 
riêng, là bí tích Truyền Chức Thánh. 


Trong cương vị Đức Kitô là Đầu 


1548. Chính Đức Kitô hiện diện với Hội Thánh Người trong việc 
phục vụ của các thừa tác viên có chức thánh; Người hiện diện với 
tư cách là Đầu của thân thể Người, là Mục Tử của đoàn chiên của 
Người, là Thượng Tế của hy lễ cứu chuộc, là Thầy dạy chân lý. Đó 
là điều Hội Thánh muốn diễn tả khi xác quyết rằng vị tư tế, nhờ bí 
tích Truyền Chức Thánh, hành động trong cương vị Đức Kitô là 
Đầu (in persona Christi Capitis)”: 


Thánh Tóma Aquinó, Commentarium in epistolam ad Hebraeos, c. 7, lect. 4: Opera omnia, v. 
21 (Parisiis 1876) 647. 

35 X. Kh 1,6; 5,9-10; 1 Pr 2,5.9. 

? CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 

? CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 

?! CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 

? X. CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 14; Ibid., 28: AAS 57 
(1965) 34; Id., Hién ché Sacrosanctum Concilium, 33: AAS 56 (1964) 108; Id., Sác lénh 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 463 


“Cùng một vị Tư Tế là chính Đức Kitô Giêsu, còn thừa tác viên 
của Người thật ra đảm nhận cương vị thánh thiêng của Người. 
Bởi vì vị này, nhờ sự thánh hiến linh mục mà ông đã lãnh nhận, 
ông được đồng hoá với Vị Thượng Tế, và ông được quyền hành 
động với quyển năng và cương vị của chính Đức Kitô (virtute ac 
persona ipsius Christi)". 

“Đức Kitô là nguồn mach mọi chức tu tế: vi vi tư tế của luật cũ là 
hình bóng của Người; còn vị tư tế của luật mới hành động trong 
cương vị của Đức Kitô””. 

1549. Nhờ thừa tác vụ thánh chức, nhất là của các Giám mục và 
linh mục, sự hiện diện của Đức Kitô với tư cách là Đầu Hội Thánh, 
trở nên hữu hình giữa cộng đoàn tín hữu”. Theo kiểu nói rất hay 
của thánh Ignatió Antiôchia, Giám muc là £ypos tou Patros, như là 
hình ảnh sống động của Chúa Cha”. 


1550. Sự hiện diện như vậy của Đức Kitô trong thừa tác viên 
không được hiểu là vị này đã được gìn giữ khỏi mọi yếu đuối của 
con người, khỏi tinh thân thống tri, khỏi sai lầm và khỏi cả tội lỗi. 
Sức mạnh của Chúa Thánh Thần không bảo đảm cho tất cả các 
hành vi của thừa tác viên bằng cùng một cách thức. Khi thừa tác 
viên cử hành các bí tích, thì điều bảo đảm này được trao ban, nên 
thậm chí tội lỗi của thừa tác viên cũng không thể ngăn cản hiệu 
quả của ân sủng; còn trong nhiều hành vi khác, dấu ấn con người 
của thừa tác viên để lại những vết tích, không phải luôn luôn là 
dấu chỉ của sự trung thành với Tin Mừng và vì vậy những hành vi 
đó có thể làm phương hại đến sự sinh hoa kết quả trong việc tông 
đồ của Hội Thánh. 


1551. Chức tư tế này là chức tu tế thra tác. “Nhiệm vụ đó, được 
Chúa trao phó cho các mục tử của dân Người, thật sự là một việc 
phục vu"". Nó hoàn toàn hướng tới Đức Kitô và hướng tới con 
người. Chức tư tế thừa tác hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Kitô và vào 
chức tư tế duy nhất của Người, và được thiết lập vì con người và 
cộng đoàn Hội Thánh. Bí tích Truyền Chức Thánh thông ban 
“quyền thánh chức”, không là gi khác hơn là quyền năng thánh 
thiêng của Đức Kitô. Vi vậy, việc thuc thi quyển này phải rập theo 


Christus Dominus, 11: AAS 58 (1966) 677; Id., Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 
(1966) 992; Ibid., 6: AAS 58 (1966) 999. 

3 DGH Pió XII, Thông điệp Mediator Dei: AAS 14 (1947) 548. 

? Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, III, q. 22, a. 4, c: Ed. Leon. 11, 260. 

?5 X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 24. 

% X. Thánh Ignatió Antiôchia, Epistula ad Trallianos, 3, 1; SC 10bis, 96 (Funk 1, 244); Id., 
Epistula ad Magnesios, 6,1: SC 10bis, 84 (Funk 1, 234). 

? X. CP Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 24: AAS 57 (1965) 29. 


1142 


896 


1128 


1584 


876 


1538 


608 


795 


1536 


464 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


máu gương của Đức Kitô, Đấng vì yêu thương đã trở nén người rốt 
hết và là tôi tớ của mọi người”. “Chúa đã tuyên bố rõ ràng rằng 
việc chăm sóc đoàn chiên là bằng chứng tình yêu đối với Người”. 


.. “nhân danh toàn thể Hội Thánh” 


1552. Chức tư tế thừa tác không những có nhiệm vụ đại diện cho 
Đức Kitô, Đấng là Đầu Hội Thánh, trước cộng đoàn tín hữu, mà 
còn hành động nhân danh toàn thể Hội Thánh, khi dâng lên 
Thiên Chúa lời cầu nguyện của Hội Thánh”, và nhất là khi dâng 
Hy lễ Thánh Thé”. 


1553. “Nhân danh toàn thể Hội Thánh” không có nghĩa là các tư tế 
là những đại biểu của cộng đoàn. Lời cầu nguyện và lễ vật của Hội 
Thánh không thể tách rời khỏi lời cầu nguyện và lễ vật của Đức 
Kitô, Đấng là Đầu Hội Thánh. Đây luôn luôn là việc phụng tự của 
Đức Kitô trong và nhờ Hội Thánh Người. Toàn thể Hội Thánh, là 
Thân Thể Đức Kitô, cầu nguyện và dâng mình cho Chúa Cha, 
“chính nhờ Người, với Người và trong Người”, trong sự hợp nhất 
của Chúa Thánh Thân. Toàn thân thể, gồm Đâu và các chi thể, cầu 
nguyện và dâng mình; vì vậy, những ai ở trong thân thể đó, đặc 
biệt là các thừa tác viên của thân thể đó, được gọi là thừa tác viên 
không những của Đức Kitô mà còn của Hội Thánh nữa. Bởi vì chức 
tư tế thừa tác đại diện cho Đức Kitô, nên nó có thể đại diện cho 
Hội Thánh. 


II. BA CẤP BẬC CỦA BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 
TRES SACRAMENTI ORDINIS GRADUS 


1554. “Thừa tác vụ trong Hội Thánh, do Chúa thiết lập, được thực 
thi trong những cấp bậc khác nhau do những người, mà từ thời xa 
xưa, đã được goi là Giám mục, linh muc và phó tế””?. Giáo lý Công 
giáo, được diễn tả trong phụng vụ, trong Huấn Quyên và trong 
cách thực hành không thay đổi của Hội Thánh, thừa nhận có hai 
cấp bậc tham dự theo thừa tác vụ vào chức tư tế của Đức Kitô: đó 
là hàng Giám mục và hàng linh mục. Hàng phó tế có nhiệm vụ 
giúp đỡ và phuc vụ các vị trên. Vi thế từ tu té (sacerdos), theo cách 
sử dụng hiện nay, dùng để chỉ các Giám mục và các linh mục, 
nhưng không chỉ các phó tế. Tuy nhiên, giáo lý Công giáo dạy rằng 
những cấp bậc tham dự vào chức tư tế (Giám mục và linh mục) và 


®X.Mc 10,43-45; 1 Pr 5,3. 

? Thánh Gioan Kim Khẩu, De sacerdotio, 2,4: SC 272, 118 (PG 48, 635); x. Ga 21,15-17. 
3 X. CP Vaticano II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 33: AAS 56 (1964) 108. 

?! X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 14. 

? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 33-34. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 465 


cáp bậc phục vụ (phó tế), cá ba đều được trao ban qua một hành vi ¡538 
bí tích được goi là *ordinatio", nghĩa là qua bí tích Truyền Chức 
Thánh: 

“Chớ gì mọi người tôn trọng các phó tế như Chúa Giêsu Kitô, tôn 

trọng Giám mục như hình ảnh của Chúa Cha và tôn trọng các 

linh mục như nghị viên của Thiên Chúa và như công hội các 

Tông Bó: không có những vi này, không thé nói về Hội 

Thánh””. 


Truyền chức Giám mục - Sự viên mãn của bí tích Truyền 
Chức Thánh 


1555. “Trong số các thừa tác vụ khác nhau được thực thi trong Hội 
Thánh từ buổi sơ khai, thì theo chứng từ của Truyền Thống, vị trí 

chủ yếu thuộc về phận vụ của những người, được thiết đặt trong 
hàng Giám mục, qua sự kế nhiệm liên tục từ ban đầu, là những 861 
người có những mầm móng hạt giống Tông Đồ ””. 


1556. Để hoàn thành sứ vụ cao cả của mình, “các Tông Đồ được 

Đức Kitô đổ tràn đây Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, và chính 

các Tông Đồ trao ban hồng ân thiêng liêng cho các cộng sự viên 862 
của mình qua việc đặt tay, điều đó được lưu truyền cho đến chúng 

ta trong việc thánh hiến Giám muc". 


1557. Công đồng Vaticanô II dạy: “Việc thánh hiến Giám mục 
mang lại sự uiên mãn của bí tích Truyền Chúc Thánh, mà tập tục 
phụng vụ của Hội Thánh và các Thánh Giáo phụ gọi là chức tư tế 
tối cao, là tôt đỉnh của thừa tác vụ thánh”?. 


1558. “Việc thánh hiến Giám mục, cùng với nhiệm vu thánh hoá, 95 
cũng trao ban nhiệm vụ giảng dạy và cai quản... Rõ ràng là nhờ 

việc đặt tay và nhờ các lời thánh hiến, ân sủng của Chúa Thánh 
Thần được truyền thông và ấn tín thánh thiêng được in ấn, đến độ 1/21 
các Giám mục, một cách trổi vượt và có thể thấy được, đảm nhận 

các vai trò của chính Đức Kitô là Thầy, Mục tử và Thượng tế, và 
hành động trong cương vị của Người (in Eius persona agant)". 
“Nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng được ban cho các Giám mục, các 

ngài trở thành những Thầy dạy đức tin, Thượng tế, và Mục tử thật 

sự và đích thực”. 


3 Thánh Ignatiô Antióchia, Epistula ad Trallianos, 3,1: SC 10bis, 96 (Funk 1, 244). 
?! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 20: AAS 57 (1965) 23. 

55 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 24. 

% CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 25. 

37 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 25. 

38 CD Vaticanó II, Sắc lệnh Christus Dominus, 2: AAS 58 (1966) 674. 


887 


882 


833 


886 


1369 


466 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


1559. “Một vi nào đó được thiết đặt làm thành viên của Giám muc 
đoàn, nhờ việc thánh hiến của bí tích và nhờ sự hiệp thông phẩm 
trật với vị thủ lãnh và các thành viên của Giám mục đoàn””. Đặc 
tính và bán chát cộng đoàn của hàng Giám mục được biểu lộ bằng 
nhiều cách, trong đó có một thực hành từ xa xưa của Hội Thánh, là 
muốn có nhiều Giám mục tham dự việc thánh hiến một tân Giám 
muc^, Để truyền chức hợp pháp một Giám mục, ngày nay phải có 
sự can thiệp đặc biệt của Giám mục Rôma, vì ngài là dây liên kết 
hữu hình tối cao của sự hiệp thông các Giáo Hội địa phương trong 
một Hội Thánh duy nhất, và là người bảo đảm cho sự tự do của các 
Giáo Hội đó. 

1560. Mỗi Giám mục, với tư cách là vị đại diện của Đức Kitô, có 
trách nhiệm mục vụ trong Giáo Hội địa phương đã được trao phó 
cho ngài, nhưng đồng thời, một cách tập đoàn với mọi anh em của 
ngài trong hàng Giám mục, ngài quan tâm đến tät cá các Giáo 
Hội: “Dù mỗi Giám muc là mục tử thánh thiêng của phán đoàn 
chiên được trao phó cho ngài, nhưng vì là người kế nhiệm hợp 
pháp của các Tông Đồ do Chúa thiết lập và truyền lệnh, nên ngài 
phải là người bảo đảm cho nhiệm vụ tông đồ của Hội Thánh cùng 
với các Giám mục khác””. 


1561. Những điều trên đây giải thích tại sao bí tích Thánh Thể do 
một Giám mục cử hành lại có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, xét 
như sự diễn tả một Hội Thánh quy tụ quanh bàn thờ, dưới sự chủ 
tọa của vị đại diện hữu hinh của Đức Kitô, là Mục tử nhân lành và 
là Đầu của Hội Thánh Người”. 


Truyền chức linh mục - cộng sự viên của Giám mục 


1562. “Đức Kitô, Đấng Chúa Cha đã thánh hoá và sai vào trần 
gian, qua các Tông Đồ của Người, đã làm cho các vị kế nhiệm các 
ngài, nghĩa là các Giám mục, được tham dự vào việc thánh hiến và 
vào sứ vụ của Người. Các Giám mục lại giao trách nhiệm thừa tác 
vụ của mình một cách hợp pháp cho nhiều người dưới quyền trong 
Hội Thánh, theo cấp bậc khác nhau””. “Trách nhiệm thừa tác vụ 


? Cp Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26. 

^ X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26. 

^' ĐGH Pió XII, Thông điệp Fidei donum: AAS 49 (1957) 237; x. CD Vaticano II, Hiến ché tín 
lý Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 27-28; Id., Sắc lệnh Christus Dominus, 4: AAS 58 
(1966) 674-675; Ibid., 36: AAS 58 (1966) 692; Ibid., 37: AAS 58 (1966) 693; Id., Sác lénh 
Ad gentes, 5: AAS 58 (1966) 951-952; Ibid., 6: AAS 58 (1966) 952-953; Ibid., 38: AAS 58 
(1966) 984-986. 

? X. CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 41: AAS 56 (1964) 111 ; Id., Hiến chế 
tín lý Lumen gentium, 26: AAS 57 (1965) 31-32. 

? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 33. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 467 


của các Giám mục được trao cho các linh mục, ở cấp bậc phụ thuộc, 
để một khi đã được thiết đặt vào hàng linh mục, các vị này là 
những cộng tác uiên của hàng Giám mục hầu chu toàn cách thích 
đáng sứ vụ tông đồ đã được Đức Kitô trao phó”. 


1563. “Chức vụ của các linh mục, vì được liên kết với hàng Giám 
muc, nên được tham dự vào quyển bính mà chính Đức Kitô đã 
dùng để xây dựng, thánh hóa và cai quản Thân Thể Người. Vì vậy, 
chức tư tế của các linh mục, tuy đòi phải có các bí tích khai tâm 
Kitô giáo, nhưng còn được trao ban bằng một bí tích riêng, nhờ đó 
các linh mục được ghi dấu bằng một ấn tín đặc biệt, qua việc xức 
dầu bằng Chúa Thánh Thần, và như vậy các vị này nên đồng hình 
đồng dạng với Đức Kitô Tư Tế, đến nỗi có thể hành động trong 
cương vị của Đức Kitô là Đầu””. 


1564. “Tuy không có quyển cao nhất của chức thượng té và tùy 
thuộc các Giám mục trong khi thực thi năng quyền của minh, các 
linh mục vẫn được liên kết với các Giám mục trong danh dự tư tế, 
và nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, các linh mục được thánh hiến 
theo hinh ảnh Đức Kitô, vị Thượng Tế vĩnh cửu Š, để rao giảng Tin 
Mừng, hướng dẫn các tín hữu, và cử hành việc phụng tự thân linh 
với tư cách là những tư tế đích thực của Giao Ước Mới”. 

1565. Nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, các tư tế tham dự vào tính 
phổ quát của sứ vụ được Đức Kitô trao phó cho các Tông Đồ. Hồng 
ân thiêng liêng các ngài nhận lãnh trong việc truyền chức, chuẩn 
bị các ngài, không phải cho một sứ vụ giới hạn và thu hẹp, nhưng 
cho sứ vụ cứu độ rất rộng lớn có tính phổ quát, “cho đến tận cùng 
trái đất” (Cv 1,8), đến độ các ngài “sẵn sàng đi rao giảng Tin 
Mừng ở bất cứ nơi nào””. 

1566. “Các ngài thực thi nhiệm vụ thánh thiêng của mình cách 
tuyệt hảo nhất trong phụng tu Thánh Thé, qua đó, khi hành động 
trong cương vị Đức Kitô và công bố mầu nhiệm của Người, các ngài 
kết hợp lễ dâng của các tín hữu với hy lễ của Đấng là Đầu của họ, 
và trong Hy tế Thánh lễ, cho tới khi Chúa đến, các ngài hiện tại 
hóa và áp dụng hy lễ duy nhất của Giao Ước Mới, là hy lễ của Đức 
Kitô, Đấng đã tự hiến làm lễ vật tinh tuyên dâng lên Chúa Cha 


^! CD Vaticanô IL Sác lénh Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 992. 

5 CD Vaticanó II, Sác lénh Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 992. 

4$ X. Dt 5,1-10; 7,24; 9,11-28. 

# CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 34. 

^5 CĐ Vaticanó II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 10: AAS 58 (1966) 1007. 
? CD Vaticanó II, Sác lénh Optatam totius, 20: AAS 58 (1966) 726. 


1121 


611 


849 


1369 


611 


1462 


2179 


1537 


468 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


một lần cho mái mãi”. Toàn bộ thừa tác vu tu tế của các ngài 
múc được sức mạnh từ hy lễ duy nhất này”. 


1567. “Là cộng sự viên biết lo xa, là phụ tá và là dụng cụ của hàng 
Giám mục, được kêu gọi để phục vụ dân Thiên Chúa, các linh mục 
cùng với Giám mục của mình tạo thành nh mục đoàn 
(presbyterium) duy nhất, tuy đảm nhận những chức vụ khác nhau. 
Trong mỗi cộng đoàn tín hữu địa phương, một cách nào đó các linh 
mục là hiện thân của Giám mục, mà các ngài hằng liên kết với 
lòng tin tưởng và quảng đại, các ngài lãnh nhận một phần các 
nhiệm vụ và sự quan tâm của Giám mục, và thực thi phần việc ấy 
bằng sự chăm sóc hằng ngày””. Các linh mục không thé thực thi 
nhiệm vụ của mình nếu không tùy thuộc vào Giám mục và hiệp 
thông với ngài. Lời hứa vâng phục Giám mục khi chịu chức và cái 
hôn bình an của Giám mục vào cuối phụng vụ truyền chức, cho 
thấy Giám mục nhận các linh mục như cộng sự viên, như con cái, 
như anh em, như bạn hữu của mình, và phần các linh mục, phải 
yêu mến và vâng phục Giám mục. 


1568. “Tất cả các linh mục, được thiết đặt vào hàng linh mục nhờ 
việc truyền chức, liên kết mật thiết với nhau bằng tình huynh đệ 
do bí tích; nhưng cách đặc biệt trong một giáo phận, nơi các ngài 
được chỉ định phục vụ dưới quyền một Giám mục riêng, các ngài 
hợp thành một linh mục đoàn duy nhất”. Tính duy nhất của linh 
mục đoàn được biểu lộ qua một tập tục phụng vụ, đó là trong nghi 
thức truyền chức linh mục, sau Giám mục, chính các linh mục cũng 
đặt tay [lên đầu vị tiến chức]. 


Truyền chức Phó tế - “để phục vụ” 


1569. “Ở bậc thấp hơn của phẩm trật, có các phó tế, những người 
được đặt tay, không phải để lãnh nhận chức tư tế, nhưng là để 
phục vy”. Khi truyền chức phó tế, chỉ một mình Giám mục đặt 
tay; điều này cho thấy phó tế được liên kết đặc biệt với Giám mục 
trong các trách nhiệm “phục vu"? của ngài. 


5 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 34. 

5! X. CD Vaticano II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 993. 

? CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 35. 

? CD Vaticanó II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 8: AAS 58 (1966) 1003. 

* CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 29: AAS 57 (1965) 36; x. Id., Sắc lệnh 
Christus Dominus, 15: AAS 58 (1966) 679. 

55 X. Thánh Hippólytó Róma, Traditio apostolica, 8: ed. B. Botte (Münster i. W. 1989) 22-24. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 469 


1570. Các phó té tham dự vào sứ vụ và ân sủng của Đức Kitô”? một 


cách đặc biệt. Bí tích Truyền Chức Thánh ghi cho họ một án tín 
không thể tẩy xóa, và làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với 
Đức Kitô, Đấng trở thành “người phục vụ”, nghĩa là tôi tớ của mọi 
người”. Ngoài các nhiệm vu khác, phần việc của các phó tế là phu 
giúp Giám mục và các linh mục trong việc cử hành các máu nhiệm 
thân linh, nhất là mầu nhiệm Thánh Thể, trao Mình Thánh Chúa, 
chứng kiến và chúc lành cho bí tích Hôn Phối, công bố và giảng 
Tin Mừng, chủ sự lễ nghi an táng và dấn thân vào các việc phục 
vụ bác ái”. 


1571. Sau Công đồng Vaticanô II, Giáo Hội La tinh tái lập chức phó tế 
“xét như một bậc riêng và vĩnh viễn của phẩm trát"?, trong khi các Giáo 
Hội Đông phương vẫn duy trì chức vụ này từ xưa. Chức phó tế uĩnh uiễn 
này, có thể được ban cho những người nam đã lập gia đình, làm phong 
phú cho Hội Thánh trong vấn đề sứ vụ. Quả vậy, thật là thích hợp và hữu 
ích, khi có những người chu toàn thừa tác vụ phó tế trong Hội Thánh cả 
trong đời sống phụng vụ và mục vụ cả trong các công tác xã hội và bác ái, 
“nhờ việc đặt tay đã được các Tông Đồ truyền lại, họ được nên vững 
mạnh và được kết hợp mật thiết hơn với bàn thánh, để chu toàn thừa tác 
vụ của mình một cách hữu hiệu hơn nhờ ân sủng bí tích của chức phó tế. 


IV. VIỆC CỬ HÀNH BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 
HUIUS SACRAMENTI CELEBRATIO 


1572. Việc cử hành truyền chức cho Giám muc, linh muc hay phó 
tế, vì tầm quan trọng của việc đó đối với đời sóng Giáo Hội dia 
phương, nên có các tín hữu tham dự đông đảo bao nhiêu có thể. Tốt 
nhất là cử hành vào ngày Chúa Nhật và tại nhà thờ Chánh Toà 
với sự long trọng tuỳ theo hoàn cảnh. Cả ba lễ truyền chức, Giám 
mục, linh mục và phó tế, đều theo cùng một diễn tiến. Việc truyền 
chức được cử hành trong Thánh lễ. 


1573. Nghi thức chính yếu của bí tích Truyền Chức Thánh, cho cả 
ba bậc, gồm việc Giám mục đặt tay trên đầu vị thụ phong, cùng với 
lời nguyện thánh hiến, khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ Chúa Thánh 


% X. CP Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 41: AAS 57 (1965) 46; Id., Sắc lệnh Ad 
gentes, 16: AAS 58 (1966) 967. 

?7 X. Mc 10,45; Lc 22,27; Thánh Pôlycarpô, Epistula ad Philippenses, 5, 2: SC 10bis 182 (Funk 
1, 300). 

55 X. CP Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 29: AAS 57 (1965) 36; Id., Hiến chế 
Sacrosanctum Concilium, 35, 4: AAS 56 (1964) 109; Id., Sắc lệnh Ad gentes, 16: AAS 58 
(1966) 967. 

?? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 29: AAS 57 (1965) 36. 

© CD Vaticanô II, Sắc lệnh Ad gentes, 16: AAS 58 (1966) 967. 


1121 


1579 


699 


1585 


1294 


796 


857 


470 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


Thần và những hồng ân của Ngài, phù hợp với thừa tác vu mà ứng 
viên được truyền chức”'. 


1574. Cũng nhu trong các bí tích khác, nghi thức truyền chức có kèm 
theo một số nghi thức phụ. Tuy rất khác biệt trong những truyền thống 
phụng vụ khác nhau, nhưng cách chung, các nghi thức phụ này đều diễn 
tả nhiều khía cạnh của ân süng bí tích. Trong nghi lễ La tinh, có những 
nghi thức khởi đầu gồm: việc giới thiệu và tuyển chọn tiến chức, huấn dụ 
của Giám mục, khảo hạch tiến chức, kinh câu các Thánh; những nghi 
thức này xác nhận ứng viên được tuyển chọn đúng theo cách làm của Hội 
Thánh, và chuẩn bị cho hành vi long trọng là việc thánh hiến. Sau nghi 
thức truyền chức, còn có những nghi thức kèm theo để diễn tả và thực 
hiện cách biểu tượng mầu nhiệm vừa cử hành: đối với tân Giám mục và 
tân linh mục có việc xức dầu thánh, là dấu chỉ của việc xức dầu bằng 
Chúa Thánh Thân cách đặc biệt làm cho thừa tác vụ của các ngài được 
sinh hoa kết quả; việc trao cho tân Giám mục sách Tin Mừng, nhẫn, mũ 
và gậy như dấu chỉ cho sứ vụ tông đồ của ngài là rao giảng Lời Chúa, sự 
trung thành của ngài đối với Hội Thánh là Hiền Thê của Đức Kitô, và 
nhiệm vụ của ngài là mục tử của đoàn chiên của Chúa; việc trao cho tân 
linh muc đĩa và chén thánh, là dấu chỉ của lễ vật của dân thánh?” mà tân 
linh mục được kêu gọi để dâng lên Thiên Chúa; việc trao sách Tin Mừng 
cho tân phó tế là người đã lãnh nhận sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Đức 
Khô. 


V. AI CÓ THÉ BAN BÍ TÍCH NÀY? 
QUIS POTEST HOC SACRAMENTUM CONFERRE? 


1575. Đức Kitô đã tuyển chon các Tông Đồ và cho ho tham du vào 
sứ vụ và quyền bính của Người. Khi lên ngự bên hữu Chúa Cha, 
Người không bỏ rơi đoàn chiên của Người, nhưng nhờ các Tông Đồ, 
Người gìn giữ đoàn chiên dưới sự bảo vệ không ngừng của Người, 
và vẫn đang hướng dẫn đoàn chiên đó nhờ các mục tử, những 
người ngày nay đang tiếp nối công trình của Người”. Vì vậy, Đức 
Kitô “ban cho” người này làm Tông Đồ, người khác làm mục tử”. 
Chính Người tiếp tục hành động qua các Giám mục”. 


*! X. DGH Piô XII, Tông hiến Sacramentum ordinis: DS 3858. 

$ X. Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, De 
Ordinatione presbyterorum. Traditio panis et vini, 163, editio typica altera (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1990) 95. 

$ X. Kinh tiền tung lễ các Tông Đồ I: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 426. 

8$ X. Ep 4,11. 

® X. CP Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 24. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 471 


1576. Bởi vì bí tích Truyền Chức Thánh là bí tích của thừa tác vụ 
Tông Đồ, nên việc truyền thông “hồng ân thiêng liêng?” và “hạt 
giống Tông Dó"?' thuộc về các Giám mục, với tư cách là những vi 
kế nhiệm các Tông Đồ. Các Giám mục đã được truyền chức cách 
thành sự, nghĩa là những vị ở trong chuỗi kế nhiệm Tông Đồ, trao 
ban cách thành sự cả ba cấp bậc của bí tích Truyền Chức Thánh”?. 


VI. AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH NÀY? 
QUIS POTEST HOC RECIPERE SACRAMENTUM? 


1577. “Chỉ người nam (vir) đã được Rửa Tội mới lãnh nhận bí tích 
Truyền Chức Thánh cách thành sự””. Chúa Giêsu đã tuyển chon 
những người nam (viri) để thành lập nhóm Mười Hai Tông Pô”, và 
các Tông Đồ cũng làm như vậy khi tuyển chọn các cộng sự viên”, 
những người kế nhiệm các ngài trong nhiệm vụ của các ngài”. 
Giám mục đoàn, cùng với các linh mục được liên kết với các ngài 
trong chức tư tế, làm cho Nhóm Mười Hai hiện diện và tác động 
trong hiện tại, cho tới khi Chúa lại đến. Hội Thánh biết mình bị 
ràng buộc với sự chọn lựa này của Chúa. Do đó, không thể có việc 
truyền chức cho các người nữ”. 


1578. Không ai có quyên đòi hỏi để lãnh nhận bí tích Truyền Chức 
Thánh. Thật vậy, không ai được tự nhận lấy cho mình nhiệm vụ 
này. Phải được Thiên Chúa kêu gọi lãnh nhiệm vụ đó“. Ai nghi 
mình nhận ra những dấu chỉ ơn gọi của Thiên Chúa để lãnh nhận 
thừa tác vụ thánh, phải khiêm tốn trình bày nguyện vọng của 
mình lén thẩm quyền của Hội Thánh. Hội Thánh có trách nhiệm 
và có quyển gọi một người nào đó lãnh nhận các chức thánh. Cũng 
như mọi ân súng, bí tích này chỉ được lãnh nhận với tính cách là 
một hồng ân nhưng không. 


56 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 24. 

5” CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 20: AAS 57 (1965) 23. 

5 X. DGH Innócenté III, Professio fidei Waldensibus praescripta: DS 794; CD Latéranó IV, 
Cap. 1, De fide catholica : DS 802; Bộ Giáo Luật, điều 1012; Bộ Giáo Luật Đông phương, 
các điều 744. 747. 

© Bộ Giáo Luật, điều 1024. 

7? X. Mc 3,14-19; Lc 6,12-16. 

7! X. 1 Tm 3,1-13; 2 Tm 1-6; Tt 1,5-9. 

7? X, Thánh Clémenté Róma, Epistula ad Corinthios, 42,4: SC 167, 168-170 (Funk 1, 152); 
Ibid., 44,3: SC 167, 172 (Funk 1, 156). 

3 X. DGH Gioan Phaolô II, Tông thu Mulieris dignitatem, 26-27: AAS 80 (1988) 1715-1720; 
Id., Tông thu Ordinatio sacerdotalis: AAS 86 (1994) 545-548; Thánh bộ Giáo lý Đức tin, 
Tuyên ngôn Inter insigniores: AAS 69 (1977) 98-116; Id., Responsum ad dubium circa 
doctrinam in Epist. Ap. "Ordinatio Sacerdotalis" traditam: AAS 87 (1995) 1114. 

"X. Dt 54. 


1536 


551 


861 
862 


2121 


1618 


2233 


1548 


1121 


472 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


1579. Tất cả các thừa tác viên được truyền chức của Giáo hội La 
tỉnh, trừ các phó tế vĩnh viễn, thường được tuyển chọn từ những 
nam tín hữu, những người đang sống độc thân và muốn giữ mình 
độc thân “vì Nước Trời” (Mt 19,12). Được kêu gọi tận hiến cho 
Chúa một cách không chia sẻ, để lo các việc của Ngài”, họ dấn 
thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho con người. Sự độc thân là 
dấu chỉ của đời sống mới mà thừa tác viên của Hội Thánh được 
thánh hiến để phục vụ. Được chấp nhận với tâm hồn vui tươi, sự 
độc thân loan báo Nước Thiên Chúa một cách rạng rỡ”. 


1580. Trong các Giáo Hội Đông phương, đã từ nhiều thế kỷ, có một 
tập tục khác: các Giám mục chỉ được tuyển chọn trong số những 
người độc thân, còn những người đã lập gia đình có thể được 
truyền chức linh mục và phó tế. Thực hành này, đã từ lâu, vẫn 
được coi là hợp pháp; các linh mục này thuc thi thừa tác vụ hữu 
hiệu trong các cộng đoàn của họ”. Tuy nhiên, sự độc thân của các 
linh mục rất được trân trọng trong các Giáo Hội Đông phương và 
nhiều linh mục đã tự nguyện sống độc thân vì Nước Thiên Chúa. Ở 
Đông phương cũng như Tây phương, ai đã lãnh nhận bí tích 
Truyền Chức Thánh, không còn được phép kết hôn. 


VII. NHÜNG HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH TRUYÉN CHỨC THÁNH 
EFFECTUS SACRAMENTI ORDINIS 


Án tín khóng thé táy xóa 


1581. Bí tích này làm cho người thu phong nén đồng hình đồng 
dạng với Đức Kitô nhờ ân sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, dé 
họ trở thành dụng cụ của Đức Kitô hầu phục vụ Hội Thánh Người. 
Nhờ việc truyền chức, họ nhận được khả năng hành động với tư 
cách là người đại diện của Đức Kitô, Đấng là Đầu Hội Thánh, 
trong ba nhiệm vụ của Người là Tư tế, Tiên tri và Vương đế. 

1582. Cũng như trường hợp bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, việc 
tham dự này vào nhiệm vụ của Đức Kitô được trao ban chỉ một lần 
cho mãi mãi. Chính bí tích Truyền Chức Thánh cũng in một án tín 
thiêng liêng không thể tẩy xóa nên không thể ban bí tích lại, cũng 
như không thể ban để thi hành trong một khoảng thời gian giới 
hạn. 


NT Cứ 0, 

76 X. CP Vaticanô II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 16: AAS 58 (1966) 1015-1016. 

7 X. CP Vaticanô II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 16: AAS 58 (1966) 1015. 

18 X, CD Tridentinó, Sess. 23a, Doctrina de sacramento Ordinis, c. 4: DS 1767; CD Vaticanô II, 
Hiến chế tín lý Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 25 ; Ibid., 28: AAS 57 (1965) 34; Ibid., 
29: AAS 57 (1965) 36; Id., Sác lénh Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 992. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 473 


1583. Người đã lãnh nhận chức thánh cách thành sự, vì những lý do 
nghiêm trọng, có thể được bãi miễn khỏi những bổn phận và nhiệm vụ 
gắn liền với việc truyền chức, hay có thể bị cấm thi hành các điều đó”, 
nhưng không thể trở về bậc giáo dân theo nghĩa hẹp, bởi vì ấn tín được 
ghi do việc truyền chức vẫn còn mãi”. On gọi và sứ vụ đã lãnh nhận 
trong ngày người đó chịu chức thánh ghi dấu trên người đó một cách 
trường tôn. 


1584. Bởi vì xét cho cùng, chính Đức Kitô là Đấng hành động và 
thực hiện ơn cứu độ qua thừa tác viên có chức thánh, nên sự bất 
xứng của vi này không ngăn cản được Đức Kitô hành động”. 
Thánh Augustinô đã nói cách mạnh mẽ: 
“Quả thật, thừa tác viên nào kiêu căng, thì bị liệt vào hàng ma 
quỷ; nhưng họ không làm ô nhiễm được hồng ân của Đức Kitô, 
hồng ân đó cháy qua họ vẫn tinh tuyên, hồng ân đó đi qua ho 
vẫn trong suốt và đi tới đất đai phì nhiêu... Sức mạnh thiêng 
liêng của bí tích giống nhu ánh sáng: những ai cán được soi sáng 
sẽ nhận được ánh sáng tinh tuyển, và nếu ánh sáng có đi ngang 
qua những gi do bán, thì ánh sáng cũng không bị do bẩn”??. 


Ân sủng của Chúa Thánh Thần 


1585. Ân süng của Chúa Thánh Thần do bí tích này trao ban là ơn 
được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Tư Tế, là Thầy và là 
Mục Tử, mà người thụ phong được thiết đặt làm thừa tác viên của 
Người. 

1586. Giám muc lãnh nhận trước tiên là ơn can đảm (“Thánh 
Thần Thủ Lãnh” hoặc Thánh Thần, Đấng thiết đặt các thủ lãnh: 
lời nguyện tấn phong Giám mục trong nghi lễ La tinh?): ơn này 
giúp ngài hướng dẫn và bảo vệ Hội Thánh của ngài một cách can 
đảm hơn và khôn ngoan hơn, như một người cha và một mục tử, 
với một tình yêu vô vị lợi đối với tất cả mọi người và một tình yêu 
ưu tiên đối với những người nghèo khổ, bệnh tật, và thiếu thốn. 
Ơn này thúc đẩy ngài loan báo Tin Mừng cho mọi người, trở nên 


P? X. Bộ Giáo Luật, các điều 290-293. 1336,1, 3 và 5. 13382. 

30 X. CD Triđentinô, Sess. 23a, Canones de sacramento Ordinis, canon 4: DS 1774. 

8 X. CD Tridentino, Sess. 7a, Canones de sacramentis in genere, canon 12: DS 1612; CD 
Constantiensé, Errores Iohannis Wyclif, 4: DS 1154. 

82 Thánh Augustinô, In Iohannis evangelium tractatus, 5, 15: CCL 36, 50 (PL 35, 1422). 

9 Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, De 
Ordinatione Episcopi. Prex ordinationis, 47, editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanis 
1990) 24. 

*' CD Vaticanó II, Sắc lệnh Christus Dominus, 13: AAS 58 (1966) 678-679; Ibid., 16: AAS 58 
(1966) 680-681. 


1128 


1550 


2446 


474 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


máu muc cho đoàn chiên của minh, đi tiên phong trên đường thánh 

thiện khi kết hợp nên một với Đức Kitô, là Tư Tế và là Lễ Vật, 

trong bí tích Thánh Thể, và không sợ hiến mạng sống vì đoàn 

chiên của mình: 

1558 “Lạy Cha, Đấng hằng thấu suốt các tâm hồn, xin ban ơn cho tôi 

tớ Cha đây, mà Cha đã chọn vào hàng Giám mục, để ngài hướng 
dẫn đoàn chiên thánh của Cha, và trình lên Cha chức tư tế cao 
cả một cách không có gì đáng trách, ngày đêm phục vụ Cha, 
không ngừng làm nguôi lòng Cha, và hiến dâng những lễ vật của 
Hội Thánh Cha; nhờ chức tư tế cao cả, xin cho ngài có quyền tha 
thứ tội lỗi theo lệnh truyền của Cha, phân phối các chức vụ theo 
mệnh lệnh Cha và tháo cởi mọi ràng buộc theo quyền Cha ban 
cho các Tông Đồ; xin ban cho ngài làm thoả lòng Cha bằng sự 
diu dàng và tấm lòng trong sach, dâng lên Cha hương thơm diu 
ngọt, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Cha...”°5, 


1564 1587. Hồng ân thiêng liêng, được trao ban qua việc truyền chức 
linh mục, được diễn tả bằng kinh nguyện sau đây của nghi lễ 
Byzantin. Khi đặt tay, vị Giám mục cầu nguyện: 

“Lạy Chúa, xin ban tràn đầy hồng ân của Thánh Thân Chúa cho 
người được Chúa thương nâng lên hàng linh mục, để họ xứng 
đáng đứng trước bàn thờ Chúa một cách không có gì đáng trách, 
để họ loan báo Tin Mừng của Nước Chúa, công bố Lời chân lý 
của Chúa, dâng lên Chúa lễ vật và tế phẩm thiêng liêng, và 
canh tân dân Chúa nhờ sự tẩy rửa tái sinh; để khi gặp Chúa 
Giêsu Kitô Con Một Chúa, là Thiên Chúa cao cả và là Đấng cứu 
độ chúng con khi Người ngự đến lần thứ hai, họ được lãnh nhận 
phần thưởng vì đã chu toàn các công việc do thánh chức của 
minh, nhờ lòng nhân hậu vô cùng của Chúa”°5. 


1569 1588. Các phó tế “được mạnh sức bởi ân süng bí tích, phuc vụ dân 
Thiên Chúa trong các việc phục vụ phụng vụ, lời Chúa và bác ái, 
trong sự hiệp thông với Giám muc và hàng linh mục của ngài””, 
1589. Trước sự cao cả của ân sủng và của nhiệm vụ tư tế, các 
Thánh Tiến sĩ đã cảm nghiệm tiếng gọi khẩn thiết phải hối cải để, 
trọn cả đời mình, đáp trả lại Đấng dùng bí tích thiết đặt các ngài 
làm thừa tác viên. Thánh Grégórió Nazianzénó, khi còn là một 
linh mục trẻ, đã phát biểu như sau: 

“Trước tiên phải thanh luyện mình rồi mới thanh luyện kẻ khác; 
phải học sự khôn ngoan, rồi mới dạy dỗ sự khôn ngoan cho 


85 Thánh Hippôlytô Rôma, Traditio apostolica, 3: ed. B. Botte (Münster ¡.W. 1989) 8-10. 
36 Liturgia Byzantina. 2 oratio chirotoniae presbyteralis: Eukologion to mega (Roma 1873) 136. 
37 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 29: AAS 57 (1965) 36. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 475 


người khác; phải trở nên ánh sáng, rồi mới chiếu soi người khác; 
phải đến gần Chúa rồi mới dẫn người khác đến gần Ngài; phải 
được thánh hoá, rồi mới thánh hoá (người khác); cầm tay dán 
dắt và khuyên báo cách khôn ngoanŸŸ. Tôi biết, chúng ta là thừa 
tác viên của Đấng nào, chúng ta ở đâu, và chúng ta hướng về 
đâu. Tôi biết, Thiên Chúa cao cả như thế nào, sự yếu đuối của 
con người như thế nào và nó lại được ban quyển năng ra sao”. 
[Vậy linh mục là ai ? Là] người bảo vệ chân lý, người sẽ đứng 
với các Thiên thần, sẽ tôn vinh với các Tổng lãnh Thiên thần, 
sẽ mang hy lễ lên bàn thờ thiên quốc, sẽ chia sẻ chức tư tế với 
Đức Kitô, sẽ tái tạo vạn vật, sẽ phục hồi hình ảnh Thiên Chúa 
nơi thụ tạo, sẽ là công nhân cho thế giới thiên quốc; và, cho tôi 
nói điều cao cả hơn nữa, linh muc sẽ là mót vi thân và làm cho 
những người khác nên những vi thân”. 

Cha sở thánh xứ Ars nói: “Linh mục tiếp nối công trình cứu 
chuộc ở trần gian này”... “Nếu ai hiểu rõ linh mục trên trần gian 
này, người ấy sẽ chết không phải vì sợ hãi, mà vì yêu mến"... 
“Chức linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsư”°!. 


TÓM LƯỢC 


1590. Thánh Phaolô nói vói món đệ Timóthéó của minh: “Tôi nhắc 
anh phái khoi dậy đặc súng của Thiên Chúa, đặc súng anh đã 
nhận được khi tôi đặt tay trên anh" (2 Tm 1,6) và "Ai mong được 
làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vu cao dep" (1 Tm 
3,1). Ngài nói uới ông Titó: "Tôi đã để anh ở lai đáo Kéta, chính là 
để anh hoàn thành công uiệc tổ chức, và đặt những ky muc trong 
mói thành như tôi đã truyền cho anh" (Tt 1,5). 


1591. Toàn thể Hội Thánh là một dân tư tế. Nhờ bí tích Rửa Tội, 
moi tín hữu tham dự vào chúc tư tế của Đức Kitô. Su tham du này 
được goi là “chúc tư tế cộng đông của các tín hữu”. Trên nền tång 
của chúc tư tế này và để phuc vu cho chúc tư tế này, còn có sự 
tham du khác vào sứ vu của Đúc Kitô, đó là chúc tu tế thừa tác 
duoc trao ban qua bí tích Truyền Chúc Thánh; nhiệm vu của chức 
tu tế này là phuc vu cộng đoàn, nhân danh và trong cương vi của 
Dic Kitô là Đầu. 


88 Thánh Grégórió Nazianzênô, Oratio 2, 71: SC 247, 184 (PG 35, 480). 
® Thánh Grégórió Nazianzênô, Oratio 2, 74: SC 247, 186 (PG 35, 481). 
9? Thánh Grégórió Nazianzênô, Oratio 2, 73: SC 247, 186 (PG 35, 481). 
?! B. Nodet, Le Curé d'Ars, $a pensée — son coeur (Le Puy 1966) 98. 


460 


476 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1592. Tu bản chát, chúc tư tế thừa tác khác vói chúc tư tế cộng 
đồng, vi ban một quyên thánh chức để phuc vu các tín hữu. Các 
thüa tác uiên có chúc thánh thuc thi sự phuc vu của minh đối vói 
dán Thiên Chúa qua viéc giảng day (munus docendi), cZ hành 
phung vu (munus liturgicum) và huóng dán muc vu (munus 
regendi). 


1593. T ban đâu, thừa tác vu có chúc thánh duoc trao ban và thể 
hiện theo ba cấp bác: Giám mục, linh muc và phó tế. Các thừa tác 
vu được trao ban qua bí tích Truyền Chúc Thánh là khóng thé 
thay thế trong cấu trúc hữu co của Hội Thánh: khóng thé nói vé 
Hội Thánh nếu không có Giám muc, linh muc và phó tế”. 


1594. Giám mục lãnh nhân cách viên mãn bí tích Truyền Chúc 
Thánh: bí tích này đưa ngài vào Giám muc đoàn và trở thành thủ 
lãnh hữu hình của Giáo Hội địa phương được uỷ thác cho ngài. Với 
tu cách là người bế nhiệm các Tông Đô và là thành viên của Giám 
mục đoàn, các Giám muc tham dự vào trách nhiệm tông đồ và sứ 
vu của toàn thể Hội Thánh dưới quyền Đúc Giáo Hoàng, Đấng bế 
nhiệm thánh Phéró. 


1595. Các linh muc liên bết vói các Giám muc trong phẩm chúc tu 
té và tüy thuóc các ngài trong cóng tác muc vu. Các linh muc duoc 
mòi goi để trở thành cộng su viên khón ngoan của các Giám muc, 
hop thành linh muc doàn (presbyterium) quanh Giám muc cüa 
minh, cüng chia sé trách nhiém vói ngài vé Giáo Hói dia phuong. 
Các linh muc duoc Giám muc trao trách nhiệm chăm sóc mót cộng 
doàn giáo xứ, hay chỉ dinh một công viéc phuc vu Hội Thánh. 


1596. Các phó té là những thừa tác viên duoc phong chúc để dám 
nhán nhüng trách nhiém phuc vu Hói Thánh. Các phó té khóng 
lãnh nhận chức tư tế thừa tác, nhung viéc phong chúc trao cho ho 
những nhiệm vu quan trong trong thừa tác vu rao giảng Lời Chúa, 
lo viéc phụng tự, chăm sóc cộng đoàn và thuc thi bác ái. Đó là 
những nhiệm vu các vi ấy phái chu toàn dưới quyền muc vu của 
Giám muc. 

1597. Bí tích Truyền Chúc Thánh được trao ban qua uiệc đặt tay 
của Giám muc tiếp theo là lời nguyện thánh hiến (truyền chúc) 
trọng thể, câu xin Chúa ban cho tiến chúc những án süng của 
Chúa Thánh Thần, cán thiết cho thừa tác vu. Bí tích Truyền Chức 
Thánh ghi dấu án tín khóng thể táy xóa. 

1598. Hội Thánh chỉ truyền chúc cho người nam đã duoc Rüa Tội, 
sau khi kim tra chắc chán ho có khá năng thi hành chức vu duoc 


? X. Thánh Ignatió Antióchia, Epistula ad Trallianos, 3, 1: SC 10bis, 96 (Funk 1, 244). 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 477 


giao. Chỉ có thẩm quyền của Hội Thánh có trách nhiệm và có 
quyền gọi một người nào đó lãnh nhận chúc thánh. 

1599. Trong Giáo Hội La tinh, thường chỉ truyền chúc linh mục 
cho các ứng uiên tự nguyện sống độc thân và công khai biểu lộ ý 
muốn này vi yêu mến Nước Thiên Chúa và phuc vu tha nhân. 


1600. Quyên trao ban ba cấp bậc của bí tích Truyền Chúc Thánh 
thuộc vé các Giám muc. 


Mục 7 
Bí Tích Hôn Phối 
Articulus 7 


Sacramentum Matrimonii 


1601. “Do giao ước hôn nhân, một người nam và một người nữ tao 
thành một sự hiệp thông trọn cả cuộc sống; tự bản chất, giao ước 
ấy hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như đến việc sinh sản và 
giáo dục con cái; Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn nhân giữa hai 
người đã được Rửa Tội lén hàng bí tích””. 


I. HÔN NHÂN TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA 
MATRIMONIUM IN CONSILIO DEI 


1602. Kinh Thánh mở đầu bằng việc tao dựng người nam và người 
nữ theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa” và kết thúc bằng 
viễn ảnh về “tiệc cưới Con Chiên” (Kh 19,9)”. Từ đầu đến cuối, 
Kinh Thánh nói về hôn nhân và mầu nhiệm hôn nhân, về việc 
thiết lập. và ý nghĩa mà Thiên Chúa đã ban cho hôn nhân, về 
nguồn gốc và mục đích của hôn nhân, về những việc thực hiện 
khác nhau của hôn nhân qua dòng lịch sử cứu độ, về những khó 
khăn của hôn nhân phát sinh do tội lỗi, và việc canh tân hôn 
nhân “trong Chúa” (1 Cr 7,39), trong Giao Ước Mới của Đức Kitô 
và của Hội Thánh”. 


? Bộ Giáo Luật, điều 1055,1. 
9! X. St 1,2627. 

?5 X. Kh 19,7. 

?6 X. Ep 5,31-32. 


369 
796 


371 


2331 


2210 


355 


372 


478 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Hôn nhân trong trật tu của công trinh tao dung 


1603. “Cộng đồng thân mát của đời sống và tinh yêu hôn nhân, dà 
được Đấng Tạo Hoá thiết lập và quy định những luật lệ cho nó. 
Chính Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân”””. Ơn gọi hôn nhân đã 
được khắc ghi trong chính bản tính của người nam và người nữ, 
như chính họ phát xuất từ bàn tay Đấng Tạo Hoá. Hôn nhân 
không phải chỉ là một định chế của phàm nhân, mặc dù đã có 
không ít những biến đổi mà hôn nhân đã trải qua suốt các thế kỷ, 
trong các nền văn hoá, cơ cấu xã hội và thái độ tinh thân khác 
nhau. Những sự khác biệt này không được làm quên di những nét 
chung và trường tồn. Dù phẩm giá của định chế này không phải ở 
đâu cũng sáng tỏ như nhau”, nhung trong tất cả các nón văn hoá, 
vẫn có một ý thức nào đó về sự cao cả của việc kết hợp trong hôn 
nhân. “Ơn cứu độ của cá nhân và của xã hội nhân loại và xã hội 
Kitô giáo, liên kết chặt chẽ với tình trạng lành mạnh của cộng 
đồng hôn nhân và gia đình””. 


1604. Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng con người vì tình yêu, cũng 
đã kêu gọi họ đến tình yêu, đó là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của 
mọi nhân vị. Thật vậy, con người được tạo dựng theo hình ảnh và 
giống như Thiên Chúa”, Đấng chính “là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16). 
Vì Thiên Chúa đã dựng họ có nam có nữ, nên tình yêu hỗ tương 
của họ là một hình ảnh của tình yêu tuyệt đối và bất diệt Thiên 
Chúa dành để yêu con người. Dưới mắt Đấng Tạo Hóa, tình yêu 
này là tốt, là rất tốt”. Và tình yêu này, được Thiên Chúa chúc 
phúc, được nhắm đến việc sinh sôi nảy nở và trong công trinh 
chung, nhắm đến việc bảo tổn công trình tạo dựng: “Thiên Chúa 
ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi 
nảy nở thật nhiều, cho đây mặt đất, và thống trị mặt đất” 
(St 1,28). 


1605. Kinh Thánh đã khẳng định rằng, người nam và người nữ 
được tạo dựng cho nhau: “Con người ở một mình thì không tốt” 
(St 2,18). Người nữ là “thịt bởi thịt” của người nam”, nghĩa là 
bình đẳng với người nam, rất gần gũi với người nam, mà Thiên 
Chúa đã ban cho người nam với tu cách là một “trợ tá"?, như vậy 


? CD Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067. 

98 X. CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 4T: AAS 58 (1966) 1067. 
? CD Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 4T: AAS 58 (1966) 1067. 
10 X, St 1,27. 

1t X. St 1,31. 

102 X, St 2,23. 

103 X. St 2,18. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 479 


là người thay mặt Thiên Chúa để trợ giúp chúng ta™*. “Bởi thế, 
người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành 
một xương một thịt” (St 2,24). Chính Chúa cho thấy câu này nói 
lên sự hợp nhất cuộc đời hai người cách bất diệt, khi Người nhắc 
lại ý định “lúc khởi đầu” của Đấng Tao Hoá”: “Như vậy, họ không 
còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt” (Mt 19,6). 


Hôn nhân dưới sự kiểm soát của tội lỗi 

1606. Mọi người đều có kinh nghiệm về sự dữ chung quanh mình 
và nơi chính mình. Kinh nghiệm này cũng được cảm nghiệm trong 
các mối tương quan giữa người nam và người nữ. Sự hợp nhất của 
họ lúc nào cũng bị đe dọa bởi sự bất hoà, óc thống trị, sự bất 
trung, lòng ghen tương và sự xung đột, những điều đó có thể đưa 
đến hận thù và đoạn tuyệt. Sự xáo trộn này có thể được biểu lộ 
một cách nhiều hay ít gay gắt, và có thể được khắc phục nhiều hay 
ít tùy theo các nền văn hoá, các thời đại và các cá nhân, nhưng 
hình như sự xáo trộn đó có tính phổ quát. 


1607. Theo đức tin, sự xáo trộn này, mà chúng ta cảm nghiệm một 
cách đau lòng, không xuất phát từ bản tính của người nam và 
người nữ, cũng không do bán chát của các mối tương quan giữa ho, 
nhung do tôi lõi. Nguyên tội, một sự chia lia khỏi Thiên Chúa, đưa 
đến hậu quả đầu tiên là chia lìa sự hiệp thông nguyên thủy giữa 
người nam và người nữ. Tương quan của họ bị xáo trộn do việc đổ 
lỗi cho nhau": sự hấp dẫn lẫn nhau, là hồng ân riêng của Đấng 
Tạo Hoá'?"", bị đổi thành những tuong quan thống trị và ham 
muốn 5; ơn gọi đẹp dé của người nam và người nữ là sinh sôi nảy 
nở để tăng số và thống trị mặt đất””” đã trở nén nặng né vì những 
hình phạt [là đau đớn] khi sinh con và [cực nhọc| khi lao động làm 
ra cơm bánh!" 


1608. Dù vậy, trật tự của công trình tạo dựng vẫn tôn tai, tuy bi 
xáo trộn nặng né. Để chữa lành những vết thuong do tội lỗi, người 
nam và người nữ cần đến sự trợ giúp của ân sủng mà Thiên Chúa, 
vì lòng thương xót vô biên của Ngài, không bao giờ từ chối ban cho 
họ”'. Không có sự trợ giúp này, người nam và người nữ không thé 


1% X, Tv 1212. 
105 X, Mt 194. 
106 X. St 3,12. 

10 X. St 2,22. 

108 X, St 3,16. 

19 X. St 1,28. 

10 X, St 3,16-19. 
MI $t 321, 


1614 


1849 


400 


55 


410 


1963, 2387 


219, 2380 


2361 


521 


480 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


thực hiện được sự kết hợp cả cuộc đời của ho, điều mà “lúc khởi 
đầu” Thiên Chúa đã nhắm đến khi Ngài tạo dựng nên họ. 


Hôn nhân dưới giáo huấn của Lê Luật 


1609. Vì lòng thương xót của Ngài, Thiên Chúa không bỏ rơi con 
người tội lỗi. Những hình phạt theo sau tội lỗi, như đau đớn khi 
sinh con”, lao động “đổ mô hôi trán” (St 3,19) cũng là những 
phương thuốc ngăn bớt những tác hại của tội. Sau khi con người sa 
ngã, hôn nhân giúp vượt thắng tình trạng co cụm vào bản thân, 
“chủ nghĩa ích kỷ”, chỉ yêu mình, tìm khoái lạc riêng, và giúp con 
người mở ra cho tha nhân, trợ giúp lẫn nhau, và ban tặng chính 
mình. 


1610. Ý thức luân lý về sự duy nhất và sự bất khả phân ly của hôn 
nhân được phát triển dân dưới giáo huấn của Luật cũ. Tục đa thê 
của các tổ phụ và các vua chưa bị đẩy lui cách rõ ràng. Nhưng Luật 
được ban cho ông Môisen đã nhắm đến việc bảo vệ người nữ chống 
lại sự độc đoán thống trị của người nam, mặc dù luật này cũng 
kèm theo, như lời Chúa nói, những dấu vết của “sự cứng lòng” của 
người nam, do đó ông Môisen đã cho phép rẫy vg”. 

1611. Nhìn giao ước của Thiên Chúa với dân Israel dưới hình ảnh 
của một tình yêu hôn nhân duy nhất và chung thủy”, các Tiên tri 
đã chuẩn bị ý thức của Dân Chúa chọn để họ hiểu biết sâu xa hơn 
về tính duy nhất và tính bất khả phân ly của hôn nhân”. Các 
sách Rút và Tôbia đã nêu lên những chứng từ cảm động về ý nghĩa 
cao quý của hôn nhân, của lòng chung thủy và sự âu yếm phu phụ. 
Truyền thống luôn nhận thấy trong sách Diễm Ca sự diễn tả độc 
đáo về tình yêu của con người, như là tiếng vọng của tình yêu 
Thiên Chúa, một tình yêu “mãnh liệt như tử thần” và “nước lũ 
không dập tắt nổi” (Dc 8,6-7). 


Hôn nhân trong Chúa 


1612. Giao ước hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân Israel của Ngài 
đã chuẩn bị cho Giao ước mới và vĩnh cửu. Trong giao ước mới này, 
Con Thiên Chúa, Đấng nhập thể và hiến dâng mạng sống, một 
cách nào đó đã liên kết Người với toàn thể nhân loại được Người 


cứu độ”°, như vậy Người chuẩn bi cho “tiệc cưới của Con Chiên”!”, 


1? X. St 3,16. 

15 X. Mt 19,8; Dnl 24,1. 

1^ X. Os 1-3; Is 54; 62; Gr 2-3; 31, Ed 16; 23. 

Hỗ X. MI 2,13-17. 

116 X, CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 
17 X. Kh 19,79. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 481 


1613. Khởi đầu đời sống công khai, Chúa Giêsu đã thực hiện dấu 
lạ đầu tiên của Người”? — theo lời yêu cầu của Mẹ Người — trong 
một tiệc cưới. Hội Thánh coi việc Chúa Giêsu hiện diện trong tiệc 
cưới Cana có một tầm quan trọng đặc biệt. Hội Thánh coi đó là sự 
xác nhận tính thiện hảo của hôn nhân và là lời loan báo rằng hôn 
nhân từ đây về sau là dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện diện của Đức 
Kitô. 

1614. Trong khi Người rao giảng, Chúa Giêsu đã dạy một cách rõ 
ràng về ý nghĩa nguyên thủy của sự kết hợp giữa người nam và 
người nữ, đúng như Đấng Tạo Hoá đã muốn ngay từ lúc khởi đầu. 
Việc ông Môisen cho phép rẫy vợ là một nhượng bộ trước lòng chai 
dạ đá”. Sự kết hợp hôn nhân giữa người nam và người nữ là bát 
khả phân ly: chính Thiên Chúa đã thực hiện sự kết hợp đó: “Sự gì 
Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6). 


1615. Lời nhấn mạnh rõ ràng về tính bất khả phân ly của dây hôn 
nhân làm cho nhiều người ngỡ ngàng và coi đó là một đòi hỏi 
không thể thực hiện được””. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không đặt 
cho các đôi phối ngẫu một gánh không thể mang nổi và quá nặng 
né, nặng né hơn luật Môisen. Khi đến để tái lập trật tu ban đầu 
của công trình tạo dựng, đã bị xáo trộn vì tội lỗi, chính Người ban 
sức mạnh và ân sủng để con người sống đời hôn nhân theo chiều 
kích mới của Nước Thiên Chúa. Khi bước theo Đức Kitô bằng cách 
từ bỏ mình và vác thập giá mình”, các đôi phối ngẫu có thể “hiểu 
được” ý nghĩa nguyên thủy của hôn nhân và sống với ý nghĩa đó 
nhờ sự trợ giúp của Đức Kitô. An sung này của hôn nhân Kitô giáo 
là hoa trái của Thập Giá Đức Kitô, nguồn mạch của toàn bộ đời 
sống Kitô hữu. 

1616. Tông Đồ Phaolô làm sáng tỏ điều đó khi nói: “Người làm 
chồng hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội 
Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hoá và 
thanh tẩy Hội Thánh” (Ep 5,25-26). Thánh nhân còn nói thêm: 
“Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 
và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao 
cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh" (Ep 5,31-32). 


1617. Toàn bộ đời sống Kitô hữu mang dấu chỉ của tình yêu phu 
thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích Rửa Tội, cửa dẫn vào dân 


18 X, Ga 2,1-11. 
1? X. Mt 19,8. 

12 X, Mt 19,10. 

P1 X. Mt 11,29-30. 
122 X. Mc 8,34. 

13 X. Mt 19,11. 


2336 


2382 


2364 


1642 


796 


2232 


1579 


922-924 


2349 


482 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Thiên Chúa, đã là một máu nhiệm hôn ước; bí tích đó có thé nói 
được là như một thanh tẩy chuẩn bị hôn lễ!” diễn ra trước bữa tiệc 
cưới, là bí tích Thánh Thể. Hôn nhân Kitô giáo, đến lượt mình, trở 
thành dấu chỉ hữu hiệu, trở thành bí tích của giao ước giữa Đức 
Kitô và Hội Thánh. Bởi vì nó nói lên và truyền thông ân sủng của 
giao ước đó, nên hôn nhân giữa hai người đã được Rửa Tội là một 
bí tích thật sự của Giao Ước Mới””. 


Trinh khiết vì Nước [Trời] 


1618. Đức Kitô là trọng tâm của toàn bộ đời sống Kitô giáo. Dây 
liên kết với Người chiếm vị trí hàng đầu so với mọi dây liên kết 
khác về gia đình hay xã hội!”°. Ngay thuở ban đầu của Hội Thánh, 
đã có những người nam và người nữ từ bỏ lợi ích lớn lao của hôn 
nhân để theo Con Chiên đi bất cứ nơi nào Người đi”, để chuyên lo 
việc của Chúa, để tìm cách làm dep lòng Người, và để đi đón 
Tân Lang đang dén!?, Chính Đức Kitô đã mời gọi một số người di 
theo Người trong cách sống này, cách sống mà Người luôn là mẫu 
mực: 
“Có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã 
không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị 
người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước 
Trời. Ai hiểu được thì hiểu” (Mt 19,12). 


1619. Trinh khiết vì Nước Trời là sự triển khai ân sủng bí tích 
Rửa Tội, là dấu chỉ nổi bật cho sự ưu tiên tuyệt đối của mối liên 
kết với Đức Kitô và cho sự sốt sắng mong chờ Người lại đến, và 
cũng là một dấu chỉ nhắc nhớ rằng hôn nhân là một thực tại của 
thế giới hiện tại đang qua đi”. 

1620. Cả hai, bí tích Hôn nhân và đời sống trinh khiết vì Nước 
Thiên Chúa, đều phát xuất từ chính Chúa. Chính Ngài ban cho cả 


hai, ý nghĩa và ân süng cán thiết để sống theo thánh ý Ngài ””!. 


!# X. Ep 5,26-27. 

125 X. CD Tridentinó, Sess. 24a, Doctrina de sacramento Matrimonii: DS 1800; Bó Giáo Luát, 
diéu 1055,1. 

126 X. Lc 14226; Mc 1028-31. 

77 X. Kh 144. 

128 X, 1 Cr 732. 

12 X. Mt 25,6. 

130 X, Mc 1225; 1 Cr 7,31. 

PI X. Mt 1933-12. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 483 


Việc đánh giá su trinh khiết vì Nước Trời”” và ý nghĩa Kitô giáo 

của Hôn nhân là không thể tách rời nhau và hỗ trợ cho nhau: 
“Ai ha giá hôn nhân, thì người đó cũng ha giá sự vinh quang của 
đức trinh khiết; ai ca ngợi hôn nhân, thì người đó càng khâm 
phục đức trinh khiết. Bởi vì điều gì còn phải so sánh với một 
điều xấu hơn mới thấy là tốt, thì đó chưa phải là hoàn toàn tốt; 
còn điều gì tốt hơn những cái mọi người cho là tốt, thì đó mới là 
điều tốt tuyệt hảo”??. 


II. CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÓN PHÓI 
MATRIMONII CELEBRATIO 


1621. Trong nghi lễ La tinh, bí tích Hôn Phối giữa hai tín hữu 
công giáo thường được cử hành trong thánh lễ, vi tất cả các bí tích 
đều liên kết với máu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô”. Trong thánh 
lễ, việc tưởng niệm Giao Ước Mới được thực hiện, trong đó Đức 
Kitô đã kết hợp Người cách vĩnh viễn với Hiền Thê yêu dấu của 
Người là Hội Thánh, vì Hội Thánh đó mà Người đã nộp mình””. 
Vì vậy, đôi phối ngẫu phải đóng ấn sự ưng thuận trao tặng chính 
mình cho nhau bằng lễ dâng cuộc đời họ, khi họ kết hợp sự ưng 
thuận đó với lễ dâng hiện tại của Đức Kitô vì Hội Thánh Người, 
được hiện thực trong Hy lễ Thánh Thể, và khi họ rước lễ, để nhờ 
hiệp thông với chính Mình và Máu Đức Kitô, họ làm nên “một 
thân thể” trong Đức Kitó "6. 

1622. “Nghi lễ hôn phối là một hành vi bí tích để thánh hóa, nên 
phải được cử hành một cách thành sự, xứng đáng và sinh hiệu 
quả”, Vì vậy, để don mình cử hành bí tích Hôn Phối, hai người 
phải lãnh nhận bí tích Giao Hoà. 


1623. Theo truyền thống La tinh, chính đôi tân hôn, với tư cách là 
các thừa tác viên của ân sung của Đức Kitô, tự trao ban bí tích 
Hôn Phối cho nhau, khi bày tô sự ưng thuận kết hôn trước mặt Hội 
Thánh. Trong truyền thống các Giáo Hội Đông phương, các tư tế, 
Giám mục hay linh mục, là những nhân chứng cho sự ưng thuận hỗ 


1? X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 42: AAS 57 (1965) 48; Id., Sắc lệnh 
Perfectae caritatis, 12: AAS 58 (1966) 707; Id., Sắc lệnh Optatam totius, 10: AAS 58 (1966) 
720-721. 

33 Thánh Gioan Kim Khẩu, De virginitate, 10,1: SC 125, 122 (PG 48, 540); x. DGH Gioan 
Phaoló II, Tông huấn Familiaris consortio, 16: AAS 74 (1982) 98. 

134 X. CĐ Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 61: AAS 56 (1964) 116-117. 

135 X. CD Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 6: AAS 57 (1965) 9. 

B6 X. 1 Cr 10,17. 

77 ĐGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris consortio, 67: AAS 74 (1982) 162. 


1323 


1368 


1422 


736 


1734 


2201 


1735 


484 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


tương được trao đổi giữa các người phối ngẫu”, nhung lời chúc 
lành của các ngài cũng cần thiết để bí tích nén thành sự”. 

1624. Các nền phụng vụ khác nhau có nhiều lời nguyện chúc lành 
và lời nguyện khẩn cầu Chúa Thánh Thần, xin Thiên Chúa ban 
tràn đầy ân süng và phúc lành của Ngài cho đôi tân hôn, đặc biệt 
cho người vợ. Trong lời nguyện khẩn cầu Chúa Thánh Thần của bí 
tích này, đôi tân hôn lãnh nhận Chúa Thánh Thân xét như sự 
hiệp thông tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh'?. Chính Chúa 
Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của họ, Ngài luôn luôn là nguồn 
mạch cho tình yêu dâng hiến của họ, và là sức mạnh giúp họ 
chung thủy với nhau. 


III. SỰ ƯNG THUẬN KẾT HÓN 
CONSENSUS MATRIMONIALIS 


1625. Hôn ước được ky kết giữa người nam và người nữ, cá hai đã 
được rửa tội và tự do để kết hôn, và ho tự nguyện bày tó sự ung 
thuận của mình. “Tự do” nghĩa là: 

— không bi ép buộc; 

— không bị ngăn trở theo luật tự nhiên hay giáo luật. 


1626. Hội Thánh coi việc trao đổi sự ưng thuận giữa hai người phối 
ngẫu nhu là yếu tố cần thiết “làm nên hôn nhán"*!, Nếu thiếu su 
ưng thuận, thì không có hôn nhân. 


1627. Sự ưng thuận là một “hành vi nhân linh, qua đó hai người 
phối ngẫu trao thân cho nhau và đón nhận nhau”: “Anh nhận em 
làm vợ anh..”; “Em nhận anh làm chóng em.."!?, Sự ưng thuận này 
kết hợp hai người phối ngẫu với nhau, đạt đến sự hoàn hợp 
(consummationem) khi hai người “trở nên một xác thịt". 


1628. Sự ưng thuận phải là một hành vi ý chí của mỗi người phối 
ngẫu, tự do không bị tác động vì bạo lực hay vì sợ hãi nghiêm 
trọng từ bên ngoài”. Không có thế lực nhân loại nào có thể thay 


88 X. Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 817. 

1? X. Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 828. 

!49 X. Ep 5,32. 

7! Bộ Giáo Luật, điều 1057,1. 

142 X. CD Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067; Bộ Giáo 
Luật, điều 1057,2. 

143 Nghi thức cử hành Hôn Nhân, 62, Editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanis 1991) 17. 

14 X. St 224; Mc 10,8; Ep 5,31. 

145 X. Bộ Giáo Luật, điều 1103. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 485 


thế su ưng thuận đó'°. Nếu thiếu su tu do này, thì hôn nhân 
không thành sự. 


1629. Vì lý do này (hay vì những lý do khác làm cho hôn nhân trở nên 
vô hiệu và tiêu hôn)!“ Hội Thánh, sau khi xét duyệt các điều kiện qua 
toà án hôn phối có thẩm quyển, có thể tuyên bố “sự vô hiệu của hôn 
nhân”, nghĩa là hôn nhân đó đã không hề thành sự. Trong trường hợp 
này, hai người được tự do kết hôn, nhưng họ vẫn phải giữ những nghĩa vụ 


tự nhiên do sự kết hợp truóc!^. 


1630. Tư tế (hay phó tế), chứng kiến việc cử hành Hôn Phối, nhân 
danh Hội Thánh nhận lời ưng thuận của đôi tân hôn và ban cho họ 
lời chúc lành của Hội Thánh. Sự hiện diện của thừa tác viên Hội 
Thánh (và của cả những nhân chứng) diễn tả cách rõ ràng rằng, 
hôn nhân là một thực tại có chiều kích Hội Thánh. 


1631. Vì lý do này, Hội Thánh thường đòi buộc các tín hữu của 
mình phải kết hôn theo thë thức của Hội Thánh'?. Có nhiều lý do 
để giải thích quy định này: 

— Hôn nhân mang tính bí tích là một hành vi phụng vu. Bởi 
vậy nên được cử hành trong phụng vụ công khai của Hội 
Thánh; 

— Hôn nhân đưa người ta vào một bác sóng trong Hội Thánh, 
mang lại những quyền lợi và nghĩa vụ trong Hội Thánh giữa 
đôi phối ngẫu và đối với con cái; 

— Bởi vì hôn nhân là một bậc sống trong Hội Thánh, nén cán 
thiết phải có sự chắc chắn về hôn nhân (vì vậy bắt buộc phải 
có các nhân chứng); 

— Tính chất công khai của sự ưng thuận bảo vệ sự ưng thuận đó 
sau khi nó đã được thực hiện, và trợ giúp người ta chung thuỷ 
với lời ưng thuận đó. 

1632. Để sự ưng thuận của hai người phối ngẫu là một hành vi tự 
do và có trách nhiệm, và để cho hôn ước có được những nén tảng 
nhân bán và Kitô giáo một cách vững chắc và lâu bên, viéc chuẩn 
bị hôn nhân là hết sức quan trọng: 

— Gương sáng và sự giáo dục do cha mẹ và gia đình luôn là con đường 
đặc biệt cho việc chuẩn bị này. 

— Nhiệm vụ của các mục tử và của cộng đoàn Kitô hữu, như là “của gia 
đình Thiên Chúa”, là cần thiết để trao ban những giá trị nhân bản 


146 X. Bộ Giáo Luật, điều 1057,1. 

7 X. Bộ Giáo Luật, các điều 1083-1108. 

148 X. Bộ Giáo Luật, điều 1071,1.3. 

1? X. CD Triđentinô, Sess. 24a, Decretum "Tametsi": DS 1813-1816; Bộ Giáo Luật, điều 1108. 


1069 


1537 


2365 


2206 


2350 


817 


486 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


và Kitô giáo vé hôn nhân và gia đình”, nhất là trong thời dai 
chúng ta, nhiều ban trẻ đã cảm nghiệm những cảnh gia dinh tan vỡ, 
các gia đình này không còn mang lại đầy đủ được sự khai tâm như 
vậy: 

“Những người trẻ phải được giáo dục cách thích hợp và đúng lúc, 
tốt nhất là trong khung cảnh gia đình mình, về phẩm giá, nhiệm 

vụ và công việc của tình yêu phu phụ, để sau khi đã được dạy dỗ 
bảo toàn đức khiết tịnh, lúc đến tuổi thích hợp, họ có thể từ thời 
kỳ đính hôn trong trắng bước vào đời sống hôn nhân”””!, 


Hôn nhân hỗn hợp và khác đạo 


1633. Trong nhiều miễn, rất thường có những hôn nhân hỗn hợp (giữa 
người công giáo và người được rửa tội ngoài công giáo). Tình trạng này 
đòi hỏi phải có sự lưu tâm đặc biệt của những người phối ngẫu cũng như 
của các muc tử. Trường hợp hôn nhân khác đạo (giữa người công giáo và 
người không được rửa tội) lại càng phải cẩn thận quan tâm hơn nữa. 


1634. Việc những người phối ngẫu thuộc những Giáo Hội Kitô khác nhau 
không tạo nên một ngăn trở không thể vượt qua đối với hôn nhân, khi 
hai người đóng góp cho nhau những gì mỗi người đã lãnh nhận nơi cộng 
đoàn của mình, và học hỏi lẫn nhau cách sống trung thành với Đức Kitô. 
Nhưng không được coi thường những khó khăn trong các cuộc hôn nhân 
hỗn hợp. Những khó khăn này xuất phát từ sự chia rẽ giữa các Kitô hữu, 
đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đôi phối ngẫu có nguy cơ phải cảm 
nghiệm cách bi thảm sự chia rẽ của các Kitô hữu ngay trong gia đình của 
mình. Việc khác đạo càng có thể khiến cho các khó khăn nói trên trở nên 
trám trọng hơn. Những khác biệt về đức tin, chính quan niệm về hôn 
nhân, và cả những não trạng tôn giáo khác nhau, có thể tạo thành cội 
nguồn cho những căng thẳng trong hôn nhân, nhất là đối với vấn đề giáo 
dục con cái. Từ đó có thể đưa đến một nguy cơ là sự dửng dưng về tôn 
giáo. 

1635. Theo luật hiện hành của Giáo Hội La tinh, hôn nhân hỗn hợp chỉ 
hợp pháp khi có phép minh nhiên của giáo quyền'””. Còn trường hợp khác 
đạo, thì phái có phép chuẩn minh nhiên để miễn chuẩn khỏi ngăn trở, 
thì hôn nhân khác đạo mới thành sự”. Muốn được phép hay được chuẩn, 
phải giả thiết rằng cả hai đương sự biết rõ và không loại trừ những mục 
đích và đặc tính chính yếu của hôn nhân; riêng bên công giáo cam kết thi 
hành những đòi buộc, là giữ đức tin của mình, và bảo đảm cho con cái 


150 X. Bộ Giáo Luật, điều 1063. 
!5! CD Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 49: AAS 58 (1966) 1070. 
12 X. Bộ Giáo Luật, điều 1124. 
13 X. Bộ Giáo Luật, điều 1086. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 487 


được rửa tội và giáo dục trong Hội Thánh Công giáo, và phải thông báo 
cho bên không công giáo biết rõ những điều ấy !. 

1636. Trong nhiều miền, nhờ cuộc đối thoai đại kết, một số cộng đoàn 
Kitô hữu đã tổ chức sinh hoạt muc vu chung cho các đôi hôn nhân hỗn 
hợp. Nhiệm vụ của sinh hoạt này là giúp cho các đôi phối ngẫu biết sống 
hoàn cảnh đặc biệt của họ dưới ánh sáng đức tin. Sinh hoạt đó cũng phải 
giúp họ vượt thắng những căng thẳng giữa các bổn phận của họ đối với 
nhau và đối với các cộng đoàn Giáo Hội của họ. Sinh hoạt mục vụ chung 
phải khuyến khích làm tăng trưởng những gì đối với họ là chung trong 
đức tin, và tôn trọng những gì còn làm họ chia rẽ. 


1637. Trong các hôn nhân khác đạo, người phối ngẫu công giáo có một 
nhiệm vụ đặc biệt: “Chồng ngoai đạo được thánh hoá nhờ vợ và vợ ngoại 
đạo được thánh hoá nhờ người chồng có đạo” (1 Cr 7,14). Thật là một 
niềm vui lớn cho người phối ngẫu Kitô hữu và cho Hội Thánh nếu “việc 
thánh hoá” này đưa người phối ngẫu kia tự nguyện trở lại với đức tin Kitô 
giáo"””. Tình yêu phu phu chán thành, việc thực hành cách khiêm tốn và 
nhẫn nại những đức tính thuộc gia đình và việc kiên trì cầu nguyện có 
thể chuẩn bị cho người phối ngẫu không có đức tin đón nhận được ơn hối 
cải. 


IV. NHỮNG HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH HÔN PHỐI 
EFFECTUS SACRAMENTI MATRIMONII 


1638. “Từ cuộc hôn nhân thành sự giữa những người phối ngẫu này 
sinh một mói dây liên kết vĩnh viễn và độc hữu tu bán chất; ngoài 
ra, trong hôn nhân Kitô giáo, những người phối ngẫu được củng cố 
và như được thánh hiến do một bí tích đặc biệt để chu toàn nghĩa 
vu và nâng cao phẩm giá bác sống của minh", 


Dây Hôn Phối 


1639. Sự ưng thuận, qua đó hai người phối ngẫu tự hiến cho nhau 
và đón nhận nhau, được chính Thiên Chúa đóng án". Từ hôn ước 
của họ “phát sinh một định chế vững chắc theo ý định của Thiên 
Chúa và có giá trị trước mặt xã hội”'”°. Hôn ước của đôi phối ngẫu 
được lồng vào trong giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại: “Tình 
yêu phu phụ đích thuc được đón nhận vào trong tinh yêu Thiên 
Chüa"?, 


154 X. Bộ Giáo Luật, điều 1125. 

155 X. 1 Cr 7,16. 

156 Bộ Giáo Luật, điều 1134. 

157 X. Mc 10,9. 

158 Cb Vatican II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067. 
1? CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1068. 


821 


2365 


1615 


796 


488 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1640. Dáy hón phói duoc chính Thién Chüa thiét dát, dén dó hón 
nhân thành nhận và hoàn hợp (ratum et consummatum) giữa hai 
người đã được rửa tội, không bao giờ có thé được tháo gỡ. Dây liên 
kết này, là do một hành vi nhân linh tự do của đôi phối ngẫu và 
do sự hoàn hợp hôn phối, là một thực tại từ nay không thể rút lại, 
và là nguồn gốc của một giao ước đã được bảo đảm bởi sự trung tín 
của Thiên Chúa. Hội Thánh không có quyển tuyên bố trái ngược 
với sự an bài khôn ngoan này của Thiên Chúa”??. 


Ân sủng của bí tích Hôn Phối 


1641. “Các đôi phối ngẫu Kitô hữu có hồng ân riêng cho bậc sống 
của minh trong dân Thiên Chúa”?! Ân sủng riêng biệt này của bí 
tích Hôn Phối là để kiện toàn tình yêu phu phụ, củng cố sự hợp 
nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng này, “họ giúp nhau nên 
thánh trong đời sống hôn nhân và trong việc đón nhận và giáo dục 
con cái"!€?, 


1642. Đức Kitô là nguón mạch của ân súng này. “Cũng như xưa 
kia, Thiên Chúa đến gặp dân Ngài bằng một giao ước tình yêu và 
trung thành, thì ngày nay, Đấng Cứu Độ loài người và là Phu Quân 
của Hội Thánh, cũng đến gặp các đôi phối ngẫu Kitô hữu qua bí 
tích Hôn Phói"9. Người ở lại với họ, ban sức manh cho họ để ho 
nhận lấy thập giá của mình mà bước theo Người, để họ chỗi dậy 
sau khi sa ngã, để họ tha thứ cho nhau, để họ vác lấy gánh nặng 
của nhau“, để họ “tùng phục lẫn nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô” 
(Ep 5,21), và yêu thương nhau bằng một tình yêu siêu nhiên, tế nhị 
và sinh sôi nảy nở. Thiên Chúa ban cho họ, ngay từ đời này, trong 
những niềm vui của tình yêu và của đời sống gia đình họ, được 
nếm trước tiệc cưới Con Chiên: 
“Làm sao chúng ta có thể mô tả được niềm hạnh phúc của cuộc 
hôn nhân được Hội Thánh nối kết, được hy lễ củng cố, được lời 
chúc lành đóng ấn, được các Thiên thân công bố và được Cha 
trên trời chuẩn nhận? Có đôi bạn nào bằng đôi bạn tín hữu, 
được kết hợp do cùng một niềm hy vọng, cùng một ước nguyện, 
cùng một kỷ luật, cùng một công việc phục vụ. Cả hai là anh em 
(con một Cha), là đồng phục vụ (cho một Chủ); không bị phân rẽ 


16 X. Bộ Giáo Luật, điều 1141. 

16l CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 16. 

!⁄ CP) Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15-16; x. Ibid., 41: AAS 
57 (1965) 47. 

! CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1068. 

1 X. Gl 62. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 489 


trong tỉnh thân và trong xác thịt, thật su là hai trong một xác 
thịt. Ở đâu xác thịt nên một, thì tinh thần cũng nên một”, 


V. NHÜNG ĐIỀU THIỆN HẢO 
VÀ NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA TÌNH YÊU PHU PHỤ 
AMORIS CONIUGALIS BONA ET EXIGENTIAE 


1643. “Tình yêu phu phu là một tổng thé bao gồm moi yếu tố của 
con người: những đòi hỏi của thân xác và bản năng, những sức 
mạnh của giác quan và tình cảm, những khát khao của tinh thần 
và ý chí; tình yêu đó nhắm đến sự hợp nhất bản thân sâu xa, một 
sự hợp nhất rõ ràng là vượt quá việc chỉ nên một về thể xác, để 
trở thành một trái tim và một tâm hồn; tình yêu ấy thật sự đòi 
hỏi sự bát khá phán ly và lòng chung thủy khi trao hiến cho nhau 
một cách dứt khoát, và mở ngỏ cho uiệc sinh sản. Nói tóm lại, đây 
là những đặc điểm thông thường của bất cứ tình yêu phu phụ tự 
nhiên nào, nhưng mang một ý nghĩa mới mẻ, một ý nghĩa không 
những thanh luyện và củng cố những đặc điểm đó, mà còn nâng 
cao chúng lên đến độ chúng được coi là biểu hiện của những điều 
thiện hảo riêng biệt của Kitô giáo”"”. 


Tính duy nhất và tính bất khả phân ly của hôn nhân 


1644. Tự bản chất của nó, tình yêu phu phu đòi hỏi sự duy nhất và 
sự bất khả phân ly của cộng đồng nhân vị của họ trong suốt cuộc 
đời họ: “Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 
Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” 
(Mt 19,6)'5”. “Họ được mời gọi không ngừng lớn lên trong tình hiệp 
thông với nhau qua việc trung thành mỗi ngày với lời cam kết hôn 
nhân là trao hiến tron ven cho nhau” "3. Sự hiệp thông phàm nhân 
này được củng cố, thanh luyện và hoàn thiện nhờ sự hiệp thông 
trong Đức Kitô, được ban tặng nhờ bí tích Hôn Phối. Sự hiệp thông 
đó càng thâm sâu hơn nhờ cùng sống đức tin chung với nhau và 
cùng lãnh nhận bí tích Thánh Thể chung với nhau. 


1645. “Tính duy nhất của hôn nhân mà Chúa đã xác nhận, được 
biểu lộ cách rõ ràng qua việc phẩm giá cá nhân bình đẳng giữa 
người nam và người nữ được nhìn nhận trong sự yêu thương lẫn 
nhau cách trọn vẹn”!?. Tuc da thé là trái ngược với phẩm giá binh 


165 "Tertullianó, Ad uxorem, 2, 8, 6-7: CCL 1, 393 (PL 1, 1415-1416); x. DGH Gioan Phaolô II, 
Tông huấn Familiaris Consortio, 13: AAS 74 (1982) 94. 

16 ĐGH Gioan Phaoló IL Tóng huấn Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 96. 

187 X. St 2,24. 

168 ĐGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 101. 

16 X. CD Vaticano II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 49: AAS 58 (1966) 1070. 


2361 


369 


2364-2365 


2383 


490 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


dáng này và vói tinh yéu phu phu, vi tinh yéu này là duy nhát và 
độc chiếm (unicus et exclusivus)!79, 


Sự chung thủy trong tình yêu phu phụ 


1646. Tự bản chất của nó, tình yêu phu phụ đòi hỏi đôi phối ngẫu 
phải chung thủy một cách bất khả xâm phạm. Đây là hệ quả của 
việc chính đôi phối ngẫu đã tự hiến cho nhau. Tình yêu phải là 
vĩnh viễn; tình yêu không thể có tính cách “cho tới khi có một 
quyết định mới”. “Sự nên một thân mật, nghĩa là việc hai người 
trao hiến cho nhau, cũng như lợi ích của con cái, đòi hỏi đôi phối 
ngẫu phải hoàn toàn chung thuỷ và đòi buộc nơi họ sự duy nhất 
bất khả phân ly””1, 


1647. Động lực sâu xa nhất của sự chung thủy căn cứ trên sự trung 
tín của Thiên Chúa với giao ước của Ngài, sự trung tín của Đức 
Kitô với Hội Thánh. Nhờ bí tích Hôn Phối, đôi phối ngẫu được ban 
ơn để thể hiện và làm chứng cho sự chung thuỷ đó. Do bí tích, tính 
bất khả phân ly của hôn nhân đón nhận một ý nghĩa mới mẻ và 
sâu xa hơn. 


1648. Ràng buộc suốt đời mình với một người khác có thể được coi 
là rất khó, thậm chí là điều không thể thực hiện được. Do đó, điều 
hết sức quan trọng là phải loan báo Tin Mừng này: Thiên Chúa 
yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vĩnh viễn và không rút lại, 
đôi phối ngẫu được dự phần vào tình yêu đó của Thiên Chúa, một 
tình yêu hướng dẫn và nâng đỡ họ, và nhờ sự chung thủy với nhau, 
họ có thể là chứng nhân cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa. 
Những đôi phối ngẫu nào, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, làm chứng 
được như vậy, thường là trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, 
đáng được cộng đoàn Hội Thánh biết ơn và hỗ trg”. 

1649. Tuy nhiên, có những hoàn cảnh thực tế đôi phối ngẫu không thể 
tiếp tục sống chung được, vì rất nhiều lý do khác nhau. Trong những 
trường hợp này, Hội Thánh chấp nhận su ly thân và chấm dứt việc sống 
chung của đôi phối ngẫu. Họ vẫn là chồng, là vợ của nhau trước mặt 
Thiên Chúa; họ không được tự do để ký kết một hôn ước mới. Trong hoàn 
cảnh khó khăn như vậy, giải pháp tốt nhất, nếu có thể, là hòa giải với 
nhau. Cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi trợ giúp những người đó sống đời 
Kitô hữu trong hoàn cảnh của họ, luôn chung thuỷ với dây hôn phối vẫn 
bất khá phân ly của họ”. 


9 X ĐGH Gioan Phaoló IL, Tông huấn Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102. 

vI X. CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1068. 

1? X. DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104. 

13 X. DGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio, 83: AAS 74 (1982) 184; Bộ Giáo 
Luật, các điều 1151-1155. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 491 


1650. Nhiều người Công giáo, ở một số nơi, đã ly di và tái hôn theo luật 
đời. Hội Thánh, vì trung thành với lời của Chúa Giêsu Kitô (“Ai rẫy vợ — 2384 
mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bó chóng 
để lấy chóng khác, thì cũng phạm tội ngoại tinh": Mc 10,11-12), nén 
không thể công nhận việc tái hôn như vậy là thành sự, nếu hôn nhân lần 
đầu đã thành sự. Nếu những người đã ly dị lại tái hôn theo luật đời, thì 
họ ở trong tình trạng vi phạm luật Thiên Chúa một cách khách quan. Kể 
từ lúc đó, họ không được rước lễ, bao lâu còn sống trong tình trạng này. 
Cũng vì vậy, họ không thể đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội 
Thánh. Sự giao hoà qua bí tích Thống Hối chỉ có thể được ban cho những 
ai thống hối vì mình đã vi phạm dấu chỉ của giao ước và của sự trung 
thành với Đức Kitô, và tự buộc mình sống tiết dục trọn vẹn. 


1651. Đối với những Kitô hữu đang sống trong tình trạng như vậy mà 
vẫn giữ đức tin và ao ước giáo dục con cái họ theo Kitô giáo, các tư tế và 
toàn thể cộng đoàn phải tỏ ra ân cần quan tâm, để họ đừng tự coi như bị 
tách lìa khỏi Hội Thánh: họ có thể và phải tham gia vào đời sống của Hội 
Thánh với tư cách là những người đã được rửa tội: 
“Họ được khuyến khích nghe Lời Chúa, tham dự Hy tế Thánh lễ, 
kiên trì cầu nguyện, góp phần vào các việc bác ái và các việc 
phục vụ đức công bằng của cộng đoàn, giáo dục con cái trong đức 
tin Kitô giáo, sóng tinh thần thống hối và làm các việc đến tội, 
để như váy, hằng ngày họ nài xin Thiên Chúa ban ân sủng”!”*. 


Sẵn sàng đón nhận con cái 2366-2367 


1652. “Tự bản chất, chính định chế hôn nhân và tình yêu phu phụ 

hướng tới việc truyền sinh và giáo dục con cái và qua những việc 372 

đó, chúng nhu đạt tới tôt dinh vinh quang của minh"!^, 
“Con cái là hồng ân cao quý nhất của hôn nhân và mang lại tối 
đa niềm hạnh phúc cho chính các cha mẹ. Chính Thiên Chúa đã 
phán: “Con người ở một mình thì không tốt (St 2,18); Ngài là 
Đấng “thuở ban dáu. đã làm ra con người có nam có nữ (Mt 
19,4); chính Ngài muốn ban cho con người được tham gia đặc 
biệt vào công trình tạo dựng của Ngài, nên Ngài đã chúc lành 
cho người nam và người nữ và phán: “Hãy sinh sôi nảy nở (St 
1,28). Từ đó, vinh dự đích thực của tình yêu phu phụ và toàn bộ 
kế hoạch của đời sống gia đình phát sinh từ tình yêu đó, tuy 
không hạ giá những mục đích khác của hôn nhân, đều hướng 
đến việc đôi phối ngẫu phải can đảm sẵn sàng cộng tác với tình 


174 X. DGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris consortio, 84: AAS 74 (1982) 185. 
5 X. CD Vaticano II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1068. 


2231 


759 


2204 


1268 


492 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


yêu của Đấng Tao Hoá và Cứu Độ, Đấng nhờ ho làm cho gia 
đình của Ngài ngày càng phát triển và phong phú”'", 


1653. Sự phong phú của tình yêu phu phụ còn trải rộng đến các 
kết quả của đời sống luân lý, tỉnh thần và siêu nhiên, được cha mẹ 
truyền cho con cái họ qua việc giáo dục. Cha mẹ là những nhà giáo 
dục đầu tiên và quan trọng nhất của con cái ho". Theo nghĩa này, 
nhiệm vụ căn bản của hôn nhân và gia đình là phục vụ cho sự 
sống”®, 

1654. Những đôi phối ngẫu không được Thiên Chúa ban cho có con 
cái, vẫn có thể có đời sống hôn nhân đây ý nghĩa trên bình diện 
nhân bản, cũng như bình diện Kitô giáo. Hôn nhân của họ có thể 
toả sáng bằng sự sinh sôi nảy nở lòng bác ái, sự đón nhận và hy 
sinh. 


VI. HỘI THÁNH TẠI GIA 
ECCLESIA DOMESTICA 


1655. Đức Kitô đã muốn được sinh ra và lớn lén trong gia dinh 
thánh của thánh Giuse và Mẹ Maria. Hội Thánh không là gì khác 
hơn là “gia đình của Thiên Chúa”. Ngay từ những buổi đầu, hạt 
nhân của Hội Thánh thường gồm những người trở thành tín hữu 
“cùng với cả nhà"!?, Khi trở lại, ho ao ước cho “cả nhà mình” cũng 
được cứu độ'?°. Những gia đình trở thành tín hữu này, là những 
tiểu đảo của đời sống Kitô giáo giữa một thế giới ngoại giáo. 

1656. Ngày nay, giữa một thế giới thường xa lạ và thậm chí thù 
nghịch với đức tin, gia đình các tín hữu là hết sức quan trọng, với 
tính cách là những lò lửa đức tin sống động và chiếu sáng. Vì vậy, 
Công đồng Vaticanô II dùng một thuật ngữ cổ xưa, gọi gia đình là 
Hội Thánh tai gia (Ecclesia domestica)". Trong tổ ấm gia dinh, 
cha mẹ phải là “những người đầu tiên truyền dạy đức tin cho con 
cái mình, bằng lời nói và gương sáng, cũng như cổ võ ơn gọi riêng 
của từng đứa con, đặc biệt quan tâm đến ơn goi thánh thiêng””3. 


1657. Nơi đây, một cách đặc biệt, người cha, người mẹ, con cái, 
mọi phần tử trong gia dinh, thuc thi chức tư té do Phép Rửa “trong 


176 X. CD Vaticanô II, Hiến ché mục vụ Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1070-1071. 

7 X. CD Vaticanó II, Tuyên ngón Gravissimum educationis, 3: AAS 58 (1966) 731. 

75 DGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris consortio, 28: AAS 74 (1982) 114. 

1? X. Cv 18,8. 

180 X. Cv 16,31; 11,14. 

7! CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 16; x. DGH Gioan 
Phaoló II, Tông huấn Familiaris consortio, 21: AAS 74 (1982) 105. 

182 CD Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 16. 


Phần thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 493 


việc lãnh nhận các bí tích, trong kinh nguyện và tạ ơn, qua chứng 
từ của một đời sống thánh thiện, qua sự từ bỏ, và qua lòng bác ái 
sống dóng"?. Bằng cách đó, gia đình là trường học đầu tiên về đời 
sống Kitô hữu và là “một trường học làm người cách phong phú 
hón"** O đó, người ta học được sự kiên nhẫn và niềm vui của lao 
động, tình yêu thương huynh đệ, sự tha thứ quảng đại, thậm chí 
tha thứ nhiều lần, và nhất là việc phụng thờ Thiên Chúa qua kinh 
nguyện và qua sự hiến dâng cuộc đời mình. 


1658. Cũng phải nhắc đến một số người, phải sống trong những 
hoàn cánh cụ thể — và thường là ngoài ý muốn — đặc biệt gần gũi 
với trái tìm Chúa Giêsu, họ đáng được Hội Thánh, nhất là các mục 
tử, yêu thương và quan tâm chăm sóc: đó là đông đảo những người 
sống độc thân. Nhiều người trong số này khóng lập gia đình được, 
thường vì điều kiện nghèo khổ. Trong hoàn cảnh của mình, có 
những người sống theo tinh thần các mối phúc, phuc vụ Thiên 
Chúa và tha nhân một cách gương mẫu. Phải mở ra cho tất cả 
những người này, cánh cửa của các gia đình là “Hội Thánh tại gia” 
và cánh cửa của gia đình lớn là Hội Thánh. “Trên đời này, không 
ai phải thiếu gia đình: vì Hội Thánh là nhà và là gia đình cho tất 
cả mọi người, nhất là cho những ai “đang vất vả mang gánh nặng 
nè’ (Mt 11,28)”, 


TÓM LUGC 


1659. Thánh Phaoló nói: “Người làm chóng hãy yêu thuong vo nhu 
chính Đúc Kitô yêu thương Hội Thánh... Máu nhiệm này thật cao 
cả, Tôi muốn nói vé Đúc Kitô và Hội Thánh" (Ep 5,25.32). 


1660. Hôn ước mà nhờ đó người nam và người nữ tạo nên một 
cộng đông sống chung và yêu nhau thân mát, đã được Đấng Tao 
Hoá thiết lập và sắp xếp theo những quy luật riêng. Tu bán chát, 
hôn nhân hướng tới thiện ích của đôi phối ngẫu, cũng như viéc 
sinh sản và giáo duc con cái. Hôn nhân giữa những người đã chịu 
Phép Rta được Đức Kitô nâng lén hàng bí tích”°5. 


1661. Bí tích Hôn Phối biểu thị sự két hợp giữa Đúc Kitô và Hội 
Thánh. Bí tích này ban ơn giúp các đôi phối ngẫu yêu thuong nhau 
nhu Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh. An súng cüa bí tích hiện 


183 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 15. 

184 CĐ Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 52: AAS 58 (1966) 1073. 

185 DGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris consortio, 85: AAS 74 (1982) 187. 

186 X. CD Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067-1068; Bó 
Giáo Luật, điều 1055,1. 


2214-2231 


2231 


2233 


494 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


toàn tinh yêu tự nhiên của các đôi phối ngẫu, củng cố su hợp nhất 
bất khá phân ly của ho và thánh hóa họ trên đường tiến vé đời 
sống vinh citu". 


1662. Hôn nhân đặt nén tảng trên sự ung thuận của cá hai bên ky 
két hôn ước, nghĩa là trên ý muốn vinh uiễn hiến thân cho nhau để 
sóng giao ước tình yêu chung thủy và sinh sôi nảy nó. 


1663. Hôn nhân làm cho các người phối ngẫu sống một bậc sống 
công khai trong Hội Thánh, nén phái cử hành hôn nhân cách công 
khai trong khung cảnh một cử hành phụng vu, trước sự chứng biến 
của vi tu tế (hay của người chúng hôn được Hội Thánh cho phép), 
các nhân chứng và cộng đoàn tín hữu. 


1664. Các đặc tính chính yếu của hôn nhân là duy nhất, bát khá 
phán ly và đón nhân con cái. Tuc da thê di ngược lai tính duy 
nhất của hôn nhân. Ly dị phán ly điều Thiên Chúa đã phối hợp. 
Từ chối sinh sản, đời sống hôn nhân mát di "hông án cao quý 
nhất" là con cái °ề. 

1665. Việc tái hôn của những người đã ly dị khi người phối ngẫu 
còn sống, nghịch lại ý dinh và lề luật của Thiên Chúa mà Đúc 
Kitô đã dạy. Những người này khóng bị tách ra khói Hội Thánh, 
nhung khóng được rước lễ; họ uẫn sống đời Kitô hữu, nhất là giáo 
duc con cái trong đức tin. 


1666. Gia dinh Kitô giáo là noi con cái tiếp nhận lời rao giảng đầu 
tiên vé đúc tin. Vi vây, thật là hop ly khi goi gia đình là “Hội 
Thánh tai gia", cộng đồng án súng và câu nguyện, trường day các 
nhân đức nhân bán và đúc mến Kitô giáo. 


187 X CD Triđentinô, Sess. 24a, Doctrina de sacramento Matrimonii: DS 1799. 
155 X. CD Vaticano II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1070. 


CHƯƠNG BÓN 
NHÜNG CÜ HÀNH PHUNG VU KHÁC 


CAPUT QUARTUM 
CETERAE LITURGICAE CELEBRATIONES 


Muc 1 
Các Á Bí Tích 


Articulus 1 
Sacramentalia 


1667. “Mẹ Hội Thánh đã thiết lập các á bí tích. Đó là những dấu 
chỉ thánh thiêng, nhờ đó, phần nào phỏng theo các bí tích, những 
hiệu quả, đặc biệt là những hiệu quả thiêng liêng, được biểu thị và 
được thông ban nhờ lời khẩn cầu của Hội Thánh. Nhờ các á bí tích, 
con người được chuẩn bị lãnh nhận hiệu quả chính yếu của các bí 


%1 


tích và những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời được thánh hoá”. 


Những nét đặc trưng của các á bí tích 


1668. Hội Thánh thiết lập các á bí tích để thánh hoá một số thừa 
tác vụ của Hội Thánh, một số bậc sống, những hoàn cảnh rất đa 
dạng của đời sống Kitô hữu, và cả việc sử dụng những sự vật hữu 
ích cho con người. Theo những quyết định mục vụ của các Giám 
mục, các á bí tích có thể đáp ứng những nhu cầu riêng biệt về văn 
hóa và lịch sử của dân Kitô giáo trong một mièn hay trong một 
thời đại. Các á bí tích luôn gồm một lời cầu nguyện, thường kèm 
theo một dấu chỉ cụ thể, như đặt tay, dấu thánh giá, rẩy nước 
thánh (để nhớ đến bí tích Rửa Tội). 


1669. Các á bí tích bắt nguồn từ chức tư tế do Phép Rửa: Mọi người 
đã chịu Phép Rửa đều được mời gọi để trở nên một lời chúc lành” 


! CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 60: AAS 56 (1964) 116; Bộ Giáo Luật, 
điều 1166; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 867. 
? X, St 12,2. 


699, 2157 


784 


2626 


1128 
2001 


1078 


923 
925, 903 


395 
550 


496 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


và dé chúc lành”. Vì vậy, người giáo dán có thể chủ sự một số việc 
chúc lành”; còn việc chúc lành nào càng liên quan đến đời sống 
Hội Thánh và bí tích, thì càng dành riêng cho các thừa tác viên có 
chức thánh (Giám muc, linh mục và phó tế) chủ sự”. 


1670. Các á bí tích không ban ân sủng của Chúa Thánh Thân theo 
kiểu các bí tích, nhưng nhờ lời cầu nguyện của Hội Thánh, chúng 
chuẩn bị cho việc đón nhận ân sủng và tạo điều kiện cho việc cộng 
tác với ân sủng. “Đối với các tín hữu đã được chuẩn bị chu đáo, hầu 
như mọi biến cố trong cuộc đời đều được thánh hóa bằng ân sủng 
của Thiên Chúa, tuôn trào từ mầu nhiệm Vượt Qua, là cuộc khổ 
nạn, cái chết và sự sống lại của Đức Kitô, chính Người ban sức 
mạnh cho tất cả các bí tích và á bí tích; và hầu như không có việc 
sử dụng chính đáng các của cải vật chất nào, lại không thể đưa tới 


mục đích thánh hóa con người và ca ngợi Thiên Chúa”°. 


Những hình thức khác nhau của các á bí tích 


1671. Trong số các á bí tích, trước hết phải kể đến các phép lành (cho 
người, cho bàn ăn, cho các sự vật, cho các nơi chốn). Mọi phép lành đều 
là lời ca ngợi Thiên Chúa và lời cầu nguyện dé đạt được các hông ân của 
Ngài. Trong Đức Kitô, các Kitô hữu được Chúa Cha chúc lành bằng “muôn 
vàn ơn phúc của Thánh Thân” (Ep 1,3). Vì vậy, Hội Thánh ban phép lành 
bằng việc kêu câu danh Chúa Giêsu và thường làm dấu thánh giá của Đức 
Kitô. 

1672. Một số phép lành (benedictiones) có giá trị lâu dài: để thánh hiến 
cho Thiên Chúa những con người, hoặc những sự vật và nơi chốn dành 
riêng để sử dụng trong phụng vụ. Trong số các phép lành cho con người — 
không được lẫn lộn các phép lành này với bí tích Truyền Chức Thánh — 
có phép lành cho Viện phụ hoặc Viện mẫu các đan viện, việc thánh hiến 
các trinh nữ và góa phụ, nghi thức khấn hứa sống bậc tu trì, và phép 
lành cho một số thừa tác viên của Hội Thánh (những người đọc sách, giúp 
lễ, giáo lý viên, v.v..). Vài thí dụ về việc làm phép các sự vật, có thể kể 
việc cung hiến hoặc làm phép nhà thờ hay bàn thờ, làm phép dầu thánh, 
các bình và các phẩm phục thánh, làm phép chuông, v.v... 


1673. Khi Hội Thánh, một cách công khai và với thẩm quyền, nhân danh 
Chúa Giêsu Kitô, cầu xin để một người hay một đồ vật được Thiên Chúa 
bảo vệ khỏi ảnh hưởng của Ác thần và giải thoát khỏi ách thống trị của 


? X. Lc 628; Rm 12,14; 1 Pr 3,9. 

4 X. CP Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 79: AAS 56 (1964) 120; x. Bộ Giáo 
Luật, điều 1168. 

? X. De Benedictionibus, Praenotanda generalia, 16 et 18, Editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1984) 13.14-15. 

$ CD Vaticanó II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 61: AAS 56 (1964) 116-117. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 497 


nó, thì người ta gọi đó là Trü tà (exorcismus). Chúa Giêsu đã thực hiện 
điều đó”, và chính bởi Người, Hội Thánh có quyền và có nhiệm vụ trừ tàŸ. 
Với hình thức đơn giản, việc trừ tà đã có trong nghi thức cử hành bí tích 
Rửa Tội. Còn việc trừ tà long trọng, gọi là “trừ tà đại thể”, chỉ được thực 
hiện bởi một linh mục, với sự cho phép của Giám mục. Trong việc này, 
phải tiến hành cách khôn ngoan, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 
Hội Thánh”. Việc trừ tà nhằm trục xuất ma quỷ hoặc giải thoát khỏi ảnh 
hưởng của nó, nhờ quyền bính thiêng liêng Chúa Giêsu đã ủy thác cho 
Hội Thánh của Người. Trường hợp bệnh tật, nhất là các bệnh tâm thần, 
thì khác hẳn, việc chữa trị các bệnh này là công việc của y khoa. Vì vậy, 
điều hết sức quan trọng là, trước khi cử hành nghi thức trừ tà, phải rất 
chắc chắn rằng đây là trường hợp quỷ ám chứ không phải là một bệnh 
tật nào đó. 


Lòng đạo đức bình dân 


1674. Ngoài phụng vụ bí tích và các á bí tích, việc dạy giáo lý còn 
phải kể đến những hình thức đạo đức của các tín hữu và những 
hình thức của lòng đạo đức bình dân. Cảm thức tôn giáo của dân 
Kitô giáo luôn luôn được diễn đạt bằng những hình thức đa dạng 
của lòng đạo đức, kèm theo đời sống bí tích của Hội Thánh, như 
việc tôn kính các di tích thánh, kính viếng các đền thánh, những 
cuộc hành hương, những cuộc rước kiệu, chặng đàng thánh giá, các 
vũ điệu tôn giáo, kinh Mân Côi, đeo ảnh thánh, v.v..°. 


1675. Những hình thức đạo đức này tiếp nối chứ không thay thế đời sống 
phụng vụ của Hội Thánh: “Quả vậy, phải sắp xếp việc thực hành những 
hình thức đạo đức đó theo các mùa phụng vụ, sao cho chúng hoà nhịp với 
phụng vụ thánh, một cách nào đó phát xuất từ phụng vụ, dẫn đưa dân tới 
phụng vụ, vì tự bản chất của nó, phụng vụ ưu việt hơn hẳn những hình 
thức đạo đức đó”! 


1676. Các mục tử cần phải phân định để nâng đỡ và ủng hộ lòng đạo đức 
bình dân, và nếu cân, để thanh luyện và điều chỉnh cảm thức tôn giáo 
tiềm ẩn dưới những việc sùng kính này, để liệu sao cho người ta tiến 
triển trong việc nhận biết mầu nhiệm của Đức Kitô. Việc thực hành 


7 X. Mc 1,25-26. 

8 X. Mc 3,15; 6,7.13; 16,17. 

? X. Bộ Giáo Luật, điều 1172. 

10 X. CD Nicéa IL, Definitio de sacris imaginibus: DS 601; Ibid.: DS 603; CD Tridentinó, Sess. 
25a, Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus: DS 
1822. 

!! CD Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 13: AAS 56 (1964) 103. 


1237 


2688 


2669-2678 


426 


498 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


những hinh thức dao đức này là theo sự chăm sóc và xét đoán của các 
Giám mục, và theo những quy định chung của Hội Thánh". 
“Lòng đạo đức bình dân, trong cốt lõi của nó, là một tập hợp 
những giá trị mà, với sự khôn ngoan Kitô giáo, đáp trả lai 
những vấn nạn lớn của cuộc sống. Sự khôn ngoan công giáo bình 
dán có khả năng tổng hợp sống động; nhu vậy, một cách đây 
sáng tạo, họ có thể nói đến cùng một trật những gì thuộc về 
Thiên Chúa và những gì thuộc về phàm nhân; Đức Kitô và Mẹ 
Maria, tỉnh thần và thể xác; hiệp thông và định chế; cá nhân và 
cộng đoàn; đức tin và quê hương, lý trí và tình cảm. Sự khôn 
ngoan này là một thuyết nhân bản Kitô giáo, khẳng định cách 
triệt để phẩm giá của mọi nhân vị với tư cách là con Thiên 
Chúa, xây dựng tình huynh đệ căn bản, dạy chúng ta gặp gỡ 
thiên nhiên và hiểu biết lao động, đem lại cho ta những lý do để 
sống vui tươi và thoải mái, cả trong cuộc sống hết sức cam go. 
Đối với dân, sự khôn ngoan này còn là một nguyên lý để phân 
định, một bản năng theo Tin Mừng, nhờ đó họ nhận biết tức 
khắc, khi nào sự phục vụ trong Hội Thánh là dành cho Tin 
Mừng, và khi nào sự phục vụ đó trở nên trống rỗng và bị bóp 
nghẹt vì những lợi lộc khác”. 


TÓM LƯỢC 


1677. Á bí tích là những dấu chỉ thánh thiêng do Hội Thánh thiết 
lập để chuẩn bị cho con người đón nhận hiệu quả của các bí tích 
và để thánh hóa một số hoàn cánh trong cuộc sống. 


1678. Trong các á bí tích, các phép lành có một uị trí đặc biệt. 
Chúng via là lời ca ngợi Thiên Chúa vi những ky công và hông ân 
cua Ngài, via là lời Hội Thánh chuyển câu dé con người có thé sử 
dụng những hông ân của Thiên Chúa theo tỉnh thân Tin Mừng. 


1679. Ngoài phụng vu, đời sống Kitô hữu còn được nuôi dưỡng 
bằng những viéc đạo đúc da dạng, bắt nguón từ những nén uăn 
hóa khác nhau. Khi dùng ánh sáng đúc tin soi sáng những việc 
dao đức này, Hội Thánh cổ vü những viéc dao đúc binh dân thé 
hién nhüng nét thích hop vói Tin Müng và su khón ngoan nhán 
bán, góp phán làm phong phú đời sóng Kitô hữu. 


? X. DGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Catechesi tradendae, 54 : AAS 71 (1979) 1321-1322. 

? TII Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla. La Evangelización en el 
presente y en el futuro de América Latina, 448 (Bogota 1979) 131; x. DGH Phaoló VI, Tóng 
huán Evangelii nuntiandi, 48: AAS 68 (1976) 37-38. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 499 


Mục 2 
Lễ nghỉ an táng theo Kitô giáo 


Articulus 2 
Exsequiae christianae 


1680. Tất cả các bí tích, nhất là các bí tích khai tâm Kitô giáo, đều 
hướng tới mục tiêu là cuộc Vượt Qua cuối cùng của con cái Thiên 
Chúa; cuộc Vượt Qua này, nhờ cái chết, dẫn đưa họ vào cuộc sống 
trong Nước Trời. Lúc đó sẽ hoàn tất điều họ tuyên xưng trong đức 
tin và niềm hy vọng: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống 


đời sau" "^, 


I. CUÓC VƯỢT QUA CUÓI CUNG CỦA KITÓ HỮU 
CHRISTIANI ULTIMUM PASCHA 


1681. Y nghia cái chét trong Kitó giáo dugc mac khái duói ánh 
sáng của máu nhiệm Vượt Qua là su Chết và su Sống lại của Đức 
Kitô, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Kitô hữu chết trong 
Đức Kitô Giêsu, là lia bỏ thân xác này để được ở bên Chúa”. 

1682. Đối với Kitô hữu, ngày chết, lúc két thúc đời sống bí tích của 
họ, là lúc bắt đầu hoàn tất cuộc tái sinh vốn đã khởi sự trong bí 
tích Rửa Tội, là lúc bắt đầu vĩnh viễn nên “giống hình ảnh Chúa 
Con” vốn đã được ban cho họ nhờ việc xức dầu bằng Chúa Thánh 
Thần, và là lúc bắt đầu được tham dự bàn tiệc Nước Trời, vốn đã 
được tham dự trước trong bí tích Thánh Thể, mặc dù họ còn cần 
đến những thanh luyện cuối cùng để được mặc áo cưới. 


1683. Hội Thánh, như một người Mẹ, đã mang Kitô hữu trong lòng 
mình một cách bí tích trong suốt cuộc lữ thứ trần gian của họ, nay 
đồng hành với họ đến cuối đường để trao họ “vào tay Chúa Cha”. 
Trong Đức Kitô, Hội Thánh dâng lên Chúa Cha đứa con của ân 
sủng của Ngài, và trong niềm hy vọng, gửi vào lòng đất hạt giống 
thân xác sẽ sống lai trong vinh quang'°. Sự hiến dâng này được cử 
hành đây đủ trong Hy lễ Thánh Thể; những lời chúc lành trước 
hoặc sau Thánh lễ là những á bí tích. 


14 Tín biểu Nicéa-Constantinópóli: DS 150. 
15 X, 2 Cr 58. 
16 X, 1 Cr 15,42-44. 


1525 


1010-1014 


1020 


627 


1371 


500 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


IL. CỬ HÀNH LỄ NGHI AN TÁNG 
EXSEQUIARUM CELEBRATIO 


1684. Lễ nghi an táng theo Kitô giáo là một cử hành phụng vụ của Hội 
Thánh. Qua đó, thừa tác vụ Hội Thánh vừa muốn diễn tả sự hiệp thông 
hữu hiệu với người đã qua đời, vừa giúp cộng đoàn có mặt trong lễ an 
táng tham dự sự hiệp thông này và loan báo cho họ về đời sống vĩnh cửu. 


168ã. Các nghi thức khác nhau của lễ an táng diễn tả đặc tính Vượt Qua 
của cái chết theo Kitô giáo và đáp ứng những hoàn cảnh và truyền thống 
của từng miễn, cá trong vấn dé màu sắc phụng vy”. 


1686. Sách Nghi Thức An Táng (Ordo exsequiarum) của phụng vụ Róma 
trình bày ba máu cử hành, tương ứng với ba nơi diễn ra các nghi thức (tai 
nhà tang, tại nhà thờ và tại nghĩa trang), và theo tầm quan trọng mà gia 
đình, các phong tục địa phương, văn hóa và lòng đạo đức bình dân, dành 
cho các nơi đó. Tuy nhiên, thứ tự việc cử hành là chung cho mọi truyền 
thống phụng vụ, và gồm bốn giai đoạn chính: 


1687. Đón tiếp cộng đoàn. Một lời chào trong đức tin mở đầu cuộc cử 
hành. Các thân nhân người quá cố được đón nhận bằng một lời “an ủi” 
(theo nghĩa của Tân Ước: Sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong niềm hy 
vong?) Cộng đoàn cầu nguyện được quy tụ, cũng dang mong đợi “những 
lời đem lại sự sống đời đời”. Cái chết của một thành viên trong cộng đoàn 
(hay ngày giáp năm, giỗ bảy ngày, giỗ ba mươi ngày) phải là một dịp 
khiến người ta vượt quá những viễn cảnh của “thế gian này” và các tín 
hữu được lôi cuốn đến những viễn cảnh chân thật của đức tin vào Đức 
Kitô Phục Sinh. 


1688. Phụng vu Lời Chúa trong nghi thức an táng cần được chuẩn bị chu 
đáo, vì cộng đoàn hiện diện có thể gồm những tín hữu ít khi tham dự 
phụng vụ, và những thân hữu của người quá cố không phải là Kitô hữu. 
Đặc biệt, bài giảng không được theo hình thức điếu văn” và phải làm 
sáng tỏ máu nhiệm cái chết theo Kitô giáo bằng ánh sáng của Đức Kitô 
phục sinh. 


1689. Hy lé Thánh Thể. Khi nghi thức an táng cử hành trong nhà thờ, bí 
tích Thánh Thể là tâm điểm của thực tại Vượt Qua của cái chết theo Kitô 
giáo”. Lúc đó, Hội Thánh bày tỏ sự hiệp thông hữu hiệu của mình với 
người quá cố: khi dâng lên Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần, hy lễ là 
cái Chết và sự Sống lại của Đức Kitô, Hội Thánh khẩn cầu cho người con 
của mình được thanh luyện khỏi mọi tội lỗi và các hậu quả của tội, và 


17 X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 81: AAS 56 (1964) 120. 

5 X. 1 Tx 4,18. 

P X. Nghi thức an táng, De primo typo exsequiarum, 41, Editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1969) 21. 

? X. Nghi thức an táng, Praenotanda, 1, Editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) 7. 


Phân thú hai: Cử hành máu nhiệm Kitô giáo 501 


được đón nhận vào sự viên mãn của cuộc Vượt Qua nơi bàn tiệc Nước 
Trời”'. Nhờ bí tích Thánh Thể được cử hành như vậy, cộng đoàn tín hữu, 
đặc biệt là gia đình người quá cố, học sống hiệp thông với người “đã an 
nghỉ trong Chúa”, bằng việc hiệp thông với thân thể của Đức Kitô mà 
người quá cố là một chi thể sống động, rồi bằng việc cầu nguyện cho 
người ấy và với người ấy. 
1690. Nghi thức từ biệt người quá cố lần cuối cùng (trong một số ngôn 
ngữ góc la tinh, “adieu”, “addio”, *adiis" = ad Deum, nghĩa là “đến với 
Thiên Chúa”) là lời Hội Thánh “phó dâng người này cho Chúa”. “Cộng 
đoàn Kitô hữu chào từ biệt lần cuối cùng một chi thể của mình, trước khi 
xác người đó được mai táng”. Truyền thống Byzantin diễn tả ý nghĩa 
này bằng cái hôn từ biệt người quá cố: 
“Với lời chào cuối cùng này, chúng ta hát tiễn người ra đi khỏi 
cuộc đời này và lìa xa chúng ta, nhưng đây cũng là cuộc hiệp 
thông và đoàn tụ, vì dầu phải chết, chúng ta cũng không bao giờ 
phải chia lia nhau; quả thật, tất cả chúng ta dang đi cùng một 
đường và sẽ gặp lại nhau ở cùng một nơi. Chúng ta sẽ không bao 
giờ bi chia lia, vì chúng ta dang sống cho Đức Kitô và giờ đây 
chúng ta đang được kết hợp với Người, đang đi đến với Người... 
Tất cá các tín hữu chúng ta sé được cùng nhau ở với Đức Ritô””. 


?! X. Nghi thức an táng, De primo typo exsequiarum, 56, Editio typica (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1969) 26. 

? X. Nghi thức an táng, Praenotanda, 10, Editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) 9. 

? Thánh Simêon Thessalónica, De ordine sepulturae, 367: PG 155, 685. 


956 


2300 


PHÁN THÜ BA 


ĐỜI SÓNG TRONG ĐỨC KITÓ 


PARS TERTIA 
VITA IN CHRISTO 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 505 


1691. “Hỡi Kitô hữu, hãy ý thức phẩm giá của bạn, và đã được 
thông phán bán tính thần linh, bạn đừng quay trở lại với sự thấp 
hèn trước kia. Bạn hãy nhớ bạn thuộc về Đầu nào và là chi thể của 
ai. Bạn hãy nhớ rằng bạn đã được giải thoát khỏi quyển lực tối 
tăm và được đưa vào ánh sáng và Nước của Thiên Chúa”!. 


1692. Tín biểu tuyên xưng sự cao cả của các hồng ân Thiên Chúa 
đã rộng ban cho loài người trong công trình tạo dựng của Ngài và 
hơn nữa nhờ ơn cứu chuộc và thánh hoá. Điều đức tin tuyên xưng, 
được các bí tích truyền thông: nhờ các bí tích tái sinh, các Kitô hữu 
trở nên “con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1)”, “được thông phần bản tính 
Thiên Chúa” (2 Pr 1,4). Khi nhận biết phẩm giá mới của mình nhờ 
đức tin, các Kitô hữu được kêu gọi để từ nay ăn ở cho xứng với Tin 
Mừng của Đức Kitô”. Nhờ các bí tích và kinh nguyện, họ nhận được 
ân sủng của Đức Kitô và các hồng ân của Thân Khí của Người, làm 
cho họ có khả năng thực hiện điều đó. 

1693. Đức Kitô Giêsu luôn làm điều đẹp lòng Chúa Cha*. Người 
luôn sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Cũng một 
cách đó, các môn đệ của Người được mời gọi sống trước tôn nhan 
Chúa Cha, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6,6), để trở nên 
“hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). 


1694. Được tháp nhập vào Duc Kitó? nhờ Phép Rửa, các Kitô hữu 
đã chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu’, 
và như vậy họ được tham dự vào sự sống của Đấng Phục Sinh”. Khi 
bước theo Đức Kitô và kết hợp với Người, các Kitô hữu có thé cố 
gắng bắt chước Thiên Chúa, như những người con rất yêu dấu và 
bước di trong tình yêu”, bằng việc uốn nắn các ý nghĩ, lời nói và 
hành động của mình, sao cho họ có nơi mình tâm tư như đã có 
trong Đức Kitô Giêsu” và sống theo gương Nguoi. 


1695. Các Kitô hữu, “được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu 
Kitô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta” (1 Cr 6,11), được 
thánh hoá và được gọi là thánh”, họ trở thành “đền thờ của Chúa 


! Thánh Lêô Cả, Sermo 21, 3: CCL 138, 88 (PL 54, 192-193). 
? X. Ga 1,12. 

$ X. Pl 1,27. 

^ X. Ga 8,29. 

5 X. Rm 6,5. 

$ X. Rm 6,11. 

7X. C12,12. 

8 X. Ga 15,5. 

? X. Ep 5,1-2. 

10 X. p12,5. 

! X. Ga 13,12-16. 
PX.1Cr12. 


790 


1267 


1970 


737tt 


1936tt 


1716tt 


1846tr 


1803tt 


506 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Thánh Thần” (1 Cr 6,19). Chính “Thần Khí của Chúa Con" day ho 
cầu nguyện với Chúa Cha" , và khi dá tró nén su sóng cüa ho, Ngài 
thác dáy ho hành dóng", dé mang lai hoa trái của Thần Khí”, nhờ 
thực hiện đức mến. Khi chữa lành các vết thương của tội lỗi, Chúa 
Thánh Thần canh tân nội tâm chúng ta bằng sự biến đổi thiêng 
liêng'$, Ngài soi sáng chúng ta và củng có để với tu cách là “con 
cái ánh sáng” (Ep 5,8), chúng ta sống “lương thiện, công chính và 
chân thật” (Ep 5,9). 


1696. Con đường của Đức Kitô “đưa đến sự sống” (Mt 7,14), còn con 
đường đối nghịch “đưa đến diệt vong” (Mt 7,13)". Du ngón Tin 
Mừng về hai con đường luôn hiện diện trong việc dạy giáo lý của 
Hội Thánh. Nó cho thấy tầm quan trọng của các quyết định luân lý 
đối với ơn cứu độ của chúng ta. “Có hai con đường, một dẫn đến sự 
sống, một dẫn đến sự chết: hai bên khác nhau một trời một vực”?. 


1697. Trong việc day giáo lý, phải trình bày hết sức rõ ràng niềm 
vui và những đòi hỏi của con đường của Đức Kitô”. Việc dạy giáo 
lý về “đời sống mới” (Rm 6,4) trong Người sẽ là: 

— Dạy giáo lý vé Chúa Thánh Thân, vị Thầy nội tâm của đời 
sống theo Đức Kitô, người khách trọ dịu hiền và người bạn 
linh hứng, hướng dẫn, sửa chữa và củng cố đời sống này; 

— Dạy giáo lý vé ân súng, bởi vì nhờ ân süng mà chúng ta được 
cứu độ, và cũng nhờ ân sủng mà các công việc của chúng ta có 
thể mang lại hoa trái cho sự sống muôn đời; 

— Dạy giáo lý vé các mối phúc, bởi vì con đường của Đức Kitô 
được tóm kết trong các mối phúc, là con đường duy nhất dẫn 
đến vinh phúc muôn đời mà trái tim con người hằng khao 
khát; 

— Dạy giáo lý uê tội lỗi uà ơn tha thứ, bởi vì con người, nếu 
không nhận biết mình là tội nhân, thì không thể nhận ra 
chân lý về bản thân mình, chân lý này là điều kiện để hành 
động đúng đắn, và, nếu ơn tha thứ không được ban cho họ, họ 
không thể chịu đựng nổi chân lý này; 

— Dạy giáo lý uề các nhân đúc nhân bản, giúp chúng ta nhận ra 
vẻ đẹp và sự lôi cuốn của những thái độ chân chính hướng về 
điều thiện; 


B X. Gl 4,6. 

^ X. Gl 5,25. 

15 X, Gl 5,22. 

16 X. Ep 4,23., 

7 X. Ðnl 30,15-20. 

55 Didake, 1,1: SC 248, 140 (Funk 1, 2). 

P? X. DGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Catechesi tradendae, 29: AAS 71 (1979) 1301. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 507 


— Dạy giáo lý vé các nhân duc Kitô giáo: tin, cậy, mến, được gợi 1812: 
hứng rất nhiều từ mẫu gương của các Thánh; 

— Day giáo lý về giới răn mến Chúa yêu người được triển khai 2067 
trong Mười Điều Răn; 

— Dạy giáo lý vé Hội Thánh, bởi vi đời sống Kitô hữu chỉ có thé 9⁄6 
tăng trưởng, được quảng bá và được lưu truyền nhờ sự trao đổi 
da dạng “các lợi ích thiêng liêng” trong máu nhiệm “các 
Thánh thông công”. 


1698. Điểm quy chiếu đầu tiên và tối thượng của việc day giáo lý 426 
như vậy sẽ luôn luôn là chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng là “con 
đường, là sự thật, và là sự sống” (Ga 14,6). Khi nhìn ngắm Người 
bằng đức tin, các Kitô hữu có thể hy vọng chính Người sẽ thực 
hiện nơi họ những điều Người đã hứa, và khi yêu mến Người bằng 
tình yêu mà Người đã yêu mến họ, họ có thể thực hiện được những 
việc phù hợp với phẩm giá của mình: 
“Tôi xin bạn hãy coi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Đầu thật 
của bạn và bạn là một trong các chi thể của Người... Người đối 
với bạn cũng như đầu đối với các chi thể; mọi sự của Người, là 
của ban: tinh thân, trái tim, thân thé, linh hồn và mọi khả năng 
của Người, .. bạn phải sử dụng tất cả như của riêng bạn để phục 
vụ, ca ngợi, yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng bạn thuộc 
về Người, như chi thể thuộc về đầu, vì vậy Người hết sức khao 
khát sử dụng tất cả các tài năng của bạn, như là của Người, để 
phục vụ và tôn vinh Cha Người”. 
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21). 


? Thánh Gioan Eudes, Le Coeur admirable de la Trés Sacrée Mère de Dieu, 1, 5: Oeuvres 
completes, v. 6 (Paris 1908) 113-114. 


356 


1439 


DOAN THÜ NHÁT 
ON GỌI CỦA CON NGƯỜI: 
SỐNG TRONG THẦN KHÍ 


SECTIO PRIMA 
VOCATIO HOMINIS: VITA IN SPIRITU 


1699. Đời sóng trong Thần Khí hoàn thành ơn gọi của con người 
(Chương Một). Đời sống này cốt tại đức mến thần linh và sự liên 
đới nhân loại (Chương Hai) Đời sống này được trao ban cách 
nhưng không như ơn cứu độ (Chương Ba). 


CHƯƠNG MỘT 
PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VỊ 


CAPUT PRIMUM 
PERSONAE HUMANAE DIGNITAS 


1700. Phẩm giá của nhân vi bắt nguồn từ việc con người được tao 
dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa (Mục 1); phẩm giá 
này được hoàn thành trong ơn gọi đến hưởng vinh phúc thần linh 
(Mục 2). Trách nhiệm của con người là tự nguyện hướng tới sự 
hoàn thành đó (Mục 3). Bằng những hành vi có ý thức của mình 
(Mục 4), nhân vị sống phù hợp hay không phù hợp với điều thiện 
hảo mà Thiên Chúa đã hứa và lương tâm chứng nhận (Muc 5). 
Người ta tự xây dựng bản thân mình và tăng trưởng nội tâm: họ sử 
dụng toàn bộ đời sóng cám giác và tinh thần của họ làm chất liệu 
cho sự tăng trưởng của mình (Muc 6). Nhờ ân sủng trợ giúp, ho 
tăng trưởng về nhân đức (Muc 7), xa lánh tội lỗi, và nếu đã phạm 
tội, họ sẽ như đứa con hoang đàng", phó thác cho lòng thương xót 
của Cha chúng ta trên trời (Mục 8). Như vậy, con người đạt tới sự 
trọn hảo của đức mến. 


! X. Lc 15,11-31. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 509 


Mục 1 
Con người là hình ảnh của Thiên Chúa 


Articulus 1 
Homo imago Dei 


1701. “Đức Kitó, .. chính khi mac khái về máu nhiệm của Chúa 
Cha và vé tinh yêu của Ngài, đã biểu lộ cho con người cách rất đây 
đủ về chính họ và cho họ thấy ơn gọi rất cao cả của họ””. Trong 
Đức Kitô, “Thánh Tử là hinh ảnh Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15)”, 
con người được tạo dựng “theo hình ảnh và giống như” Đấng Tạo 
Hoá. Trong Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc và Cứu độ, hình ảnh thần 
linh, đã bị biến dạng nơi con người vì nguyên tội, nay được phục 
hồi trong vẻ đẹp nguyên thuỷ của nó và còn được nên cao trọng 
nhờ ân sủng của Thiên Chúa‘. 

1702. Hình ảnh thần linh hiện diện trong từng con người. Hình 
ảnh đó rực sáng trong sự hiệp thông của các nhân vị, giống như sự 
duy nhất giữa các Ngôi Vi thần linh với nhau (x. Chương Hai). 


1703. Được phú ban một linh hồn thiêng liêng và bất tử”, nhân vị 
là “thụ tạo duy nhất nơi trần thế mà Thiên Chúa đã muốn vì chính 
nó"5. Ngay từ lúc tượng thai của mình, nhân vị được định hướng tới 
vinh phúc vĩnh cửu. 


1704. Nhân vị được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thần 
Khí Thiên Chúa. Nhờ lý trí, nó có khả năng để hiểu biết trật tự 
muôn loài do Đấng Tạo Hoá thiết lập. Nhờ ý chí, nó có khả năng 
để hướng mình tới điều thiện hảo thật của mình. Nó theo đuổi sự 
trọn hảo của mình bằng cách tìm kiếm và yêu mến những điều 
thiện hảo đích thực”. 


1705. Vi có linh hôn và các tài năng tinh thần là lý trí và ý chí, 
con người được phú ban sự tự do, là “dấu chỉ tuyệt hảo của hình 
ảnh thần linh”. 


? X. CP Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 
* X. 2 Cr 4,4. 

^ X. CP Vatican II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 
5 X. CP Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 14: AAS 58 (1966) 1036. 
$ CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966) 1045. 

7 X. CP Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966) 1036. 
5 CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1037. 


359 


1878 


363 


2256 


339 


30 


1730 


1776 


397 


617 


1265 


1050 


510 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1706. Nhờ lý trí, con người nhận ra tiếng Thiên Chúa thúc đẩy 
mình “làm điều tốt và tránh điều xấu”?. Mỗi người phải vâng theo 
lề luật này, một lề luật đang vang vọng trong lương tâm, một lễ 
luật được chu toàn trong sự mến Chúa yêu người. Việc thực thi đời 
sống luân lý chứng tỏ phẩm giá của nhân vị. 


1707. “Tuy nhiên, ngay từ lúc khởi đầu lịch sử, con người bị thần 
Dữ cám dỗ, nên đã lạm dụng tự do của mình””. Họ sa chước cám 
dỗ và làm điều xấu. Con người vẫn còn khát khao điều tốt, nhưng 
bản tính con người đã mang vết thương của nguyên tội. Con người 
trở thành bị nghiêng chiều về điều xấu và dễ bị sai lầm: 


“Con người đã bị chia rẽ trong chính bản thân mình. Vì vậy, 
toàn bộ đời sống con người, cả cá nhân cả tập thể, đều biểu hiện 
như một cuộc chiến bi thám, giữa điều tốt và điều xấu, giữa ánh 
sáng và tối tăm”, 
1708. Bằng cuộc khổ nạn của Người, Đức Kitô đã giải thoát chúng 
ta khỏi Satan và tội lỗi. Người lập công cho chúng ta có sự sống mới 
trong Chúa Thánh Thần. Ân sủng của Người phục hồi những gì tội 
lỗi đã làm hư hỏng nơi chúng ta. 


1709. Ai tin vào Đức Kitô thì trở nên con cái Thiên Chúa. Ơn được 
làm nghĩa tử này biến đổi người ấy, giúp họ sống theo mẫu gương 
Đức Kitô. Ơn này ban cho họ khả năng hành động đúng đắn và 
thực thi điều tốt. Được kết hợp với Đấng Cứu độ của mình, người 
môn đệ đạt tới sự trọn hảo của đức mến, là sự thánh thiện. Được 
hoàn thiện trong ân sủng, đời sống luân lý sẽ được triển nở thành 
sự sống vĩnh cửu trong vinh quang trên trời. 


TÓM LƯỢC 


1710. “Đức Kitó.. đã biểu lộ cho con người cách rất đây đủ vé 
chính ho và cho họ thấy ơn gọi rất cao cá của họ”. 


1711. Được phú ban một linh hôn thiêng liêng, lý trí và ý chí, ngay 
từ lúc tuong thai, nhân vi đã được quy hướng vé Thiên Chúa và 
được tiền định hướng tới vinh phúc muôn đời. Nó theo đuổi sự 
trọn hảo của minh bằng cách tìm biếm và yêu mến những điều 
thiện hảo đích thực}. 


? CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 16: AAS 58 (1966) 1037. 
10 CD Vaticanó II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 13: AAS 58 (1966) 1034. 
!! CD Vaticanó II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 13: AAS 58 (1966) 1035. 
? CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 
B X. CD Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966) 1036. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô ð11 


1712. “Sự tự do đích thuc là dấu chỉ tuyệt háo của hình ánh thần 
linh nơi con nguoi" "*. 


1713. Con người phái váng theo luật luân lý thúc đấy ho “làm điều tốt 
và tránh điều xấu”'”. Luật này vang vong trong lương tâm cüa họ. 


1714. Con người, vi nguyên tội, đã bị tổn thuong trong bán tính 
của minh, nên dễ bị sai lầm và nghiêng chiều vé sự dữ khi sử 
dụng tự do của mình. 


1715. Ai tin vào Đức Kitô thì có sự sống mới trong Chúa Thánh 
Thân. Đời sống luân lý, được tăng trưởng và hoàn thiện trong án 
sảng, sẽ được hoàn tất trong uinh quang trên trời. 


Mục 2 
Ơn gọi của chúng ta là đến hưởng vinh phúc 


Articulus 2 
Nostra ad beatitudinem vocatio 


I. CÁC MỐI PHÚC 
BEATITUDINES 


1716. Các mối phúc là trung tám lời rao giảng của Chúa Giêsu. 
Việc công bố các mối phúc là lặp lại các lời hứa đã được ban cho 
dân Chúa chọn khởi từ tổ phụ Abraham. Các mối phúc kiện toàn 
các lời hứa này, bằng cách không còn chỉ hướng đến việc thừa 
hưởng một mảnh đất nữa, nhưng là hướng đến Nước Trời: 
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 
vì Nước Trời là của họ. 
Phúc thay ai hiền lành, 
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
Phúc thay ai sầu khổ, 
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. 
Phúc thay ai xót thương người, 
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 


^ CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1037. 
5 X. CD Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 16: AAS 58 (1966) 1037. 


2546 


459 


1820 


27 
1024 


2541 


1950 


512 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Phúc thay ai xây dung hoà bình, 
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 
vì Nước Trời là của họ. 
Phúc thay anh em khi vi Tháy mà bị người ta sỉ vả, 
bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 
Anh em hãy vui mừng hớn hở, 
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” 
(Mt 5,3-12). 


1717. Các mối phúc phác hoạ dung mạo của Chúa Giêsu Kitô và 
mô tả tình yêu của Người; chúng diễn tả ơn gọi của các tín hữu, 
những người được đồng phận trong vinh quang của cuộc khó nạn 
và sự phục sinh của Người; chúng minh hoạ những hành động và 
thái độ đặc trưng của đời sống Kitô giáo; chúng là những lời hứa 
nghịch lý, nâng đỡ niềm hy vọng trong những lúc gian truân; 
chúng loan báo cho các môn đệ những phúc lành và ân thưởng đã 
được quyết định tuy còn ẩn khuất; chúng đã được khởi đầu trong 
đời sống của Đức Trinh Nữ Maria và của tất cả các Thánh. 


I. KHAO KHÁT HẠNH PHÚC 
FELICITATIS DESIDERIUM 


1718. Các mối phúc đáp ứng khao khát tự nhiên là được hạnh 
phúc. Khao khát này có nguồn gốc thân linh; Thiên Chúa đã đặt 
niềm khao khát đó trong trái tim con người để lôi kéo họ đến với 
Ngài, Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn sự khao khát này: 
“Chắc chắn mọi người chúng ta đều muốn sống hạnh phúc; và 
trong dòng giống loài người, không ai không đồng ý với điều 
này, cả trước khi nó được phát biểu cách rõ ràng"!$. 
“Lạy Chúa, con phải tìm Chúa thế nào? Quả thật, khi con tìm 
Chúa là Thiên Chúa của con, là con tìm đời sống hạnh phúc. Con 
muốn tìm Chúa, để linh hồn con được sống. Vì thân xác con sống 
nhờ linh hồn con và linh hồn con sóng nhờ Chúa”, 


“Chỉ có Thiên Chúa mới làm no thoả”Š, 


1719. Các mối phúc cho thấy mục tiêu của sự hiện hữu nhân linh, 
mục đích tối hậu của các hành vi nhân linh: Thiên Chúa kêu gọi 
chúng ta đến hưởng vinh phúc riêng của Ngài. Ơn gọi này được gửi 
cho từng người một cách cá vị, nhưng cũng cho toàn thể Hội 


16 Thánh Augustinô, De moribus Ecclesiae catholicae, 1, 3, 4: CSEL 90, 6 (PL 32, 1312). 

1 Thánh Augustinó, Confessiones, 10, 20, 29: CCL 27, 170 (PL 32, 791). 

!8 Thánh Tóma Aquinó, In Symbolum Apostolorum scilicet “Credo in Deum" expositio, c. 15: 
Opera omnia, v. 27 (Parisiis 1875) 228. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 513 


Thánh, là dân mới của những người đón nhận lời hứa và sống 
trong lòng tin vào lời hứa đó. 


II. VINH PHÚC KITÔ GIÁO 
BEATITUDO CHRISTIANA 


1720. Tân Ước dùng nhiều kiểu nói dé diễn tá vinh phúc mà Thiên 1027 
Chúa kêu gọi con người đến hưởng: sự ngự đến của Nước Thiên 
Chúa”; sự nhìn thấy Thiên Chúa: “Phúc thay ai có tâm hôn trong 
sạch, vi ho sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8)”; vào hưởng 
niềm vui của Chúa”; vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa”: 

“Ở đó chúng ta sẽ yên nghỉ và chiêm ngắm, chúng ta sẽ chiêm 

ngắm và yêu mến, chúng ta sẽ yêu mến và ca ngợi. Đó sẽ là 

cùng đích vô tận. Vậy chúng ta còn có cùng đích nào khác, nếu 

không phải là đạt tới Nước vô cùng vô tận?””? 


1721. Thiên Chúa đã đặt chúng ta ở trần gian để chúng ta nhận 
biết Ngài, phục vụ Ngài và yêu mến Ngài để như vậy chúng ta đạt 
tới thiên đàng. Vinh phúc làm cho chúng ta “được thông phần bản 
tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4) và sự sống muôn đời”. Với vinh phúc 
này, con người bước vào vinh quang của Đức Kitô” và vào vui 
hưởng sự sống của Chúa Ba Ngôi. 260 


1722. Vinh phúc như vậy vượt quá sự hiểu biết và sức lực riêng của 1028 
con người. Vinh phúc đó được ban do hồng ân nhưng không của 
Thiên Chúa. Vì vậy, nó được gọi là siêu nhiên, cũng như ân sủng 
chuẩn bị con người vào vui hưởng Thiên Chúa. 

“Phúc thay những người có trái tim trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn thấy Thiên Chúa”. Nhưng vi sự cao cả và vinh quang khôn 

tả của Ngài, nên “không ai trông thấy Ngài mà còn sống được, 

tuy nhiên, Chúa Cha, Đấng không thể đạt thấu, do tình yêu và 

lòng nhân hậu của Ngài, và bởi vì Ngài có thể làm được mọi sự, 

cũng đã ban cho những ai yêu mến Ngài điều này, là được nhìn 

thấy Ngài: vì “những gì đối với loài người là không thể được, thi 294 

đối với Thiên Chúa lai là có thé””®. 


1723. Vinh phúc được hứa ban đặt chúng ta trước những lua chon 
luân lý có tính quyết định. Vinh phúc đó mời gọi chúng ta thanh 2519 


P X, Mt 4,17 

2X, 1 Ga 3,2; 1 Cr 13,12. 

lX, Mt 2521.23. 

2 X. Dt 47-11. 

? Thánh Augustinó, De civitate Dei, 22, 30: CSEL 40/2, 670 (PL 41, 804). 
? X. Ga 17,3. 

?5 X. Rm 8,18. 

?6 Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 20, 5: SC 100, 638. 


227 


514 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


luyện trái tim khói những bản năng xấu và tim kiếm tinh yêu của 
Thiên Chúa trên hết mọi sự. Nó dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc 
thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không 
phải trong vinh quang nhân loai hay quyền lực, cũng không phải 
trong công trình nhân loại nào, cho dù là hữu ích, như khoa học, 
kỹ thuật và nghệ thuật, cũng không ở trong bất cứ tạo vật nào, 
nhưng duy chỉ ở nơi Thiên Chúa, là nguồn mach mọi điều thiện 
hảo và mọi tình yêu: 
“Ngày nay, giàu sang là vị thần vĩ đại; nhiều người, hàng lớp 
người tự nguyện sùng bái vị thân này. Họ đo lường hạnh phúc 
bằng tài sản; họ đo lường cả sự đáng kính cũng bằng tài sản.... 
Điều đó phát sinh do sự xác tín của chúng ta... theo đó thì có 
tiền thì mọi sự đều có thể. Vì vậy giàu sang là một trong những 
ngẫu tượng của thời đại ngày nay, và danh tiếng là một ngẫu 
tượng khác... Danh tiếng, được người ta biết đến, có tiếng tăm ở 
trần gian, đưa đến chỗ chính danh tiếng được coi là điều thiện 
hảo, là điều thiện hảo cao cả, là đối tượng cho người ta kính 
trọng... Đó có thể được goi là sự nổi tiếng trên báo chí””. 
1724. Mười Điều Răn, Bài giảng trên núi và giáo lý của các Tông 
Đồ mô tả cho chúng ta những con đường dẫn đến Nước Trời. 
Chúng ta tiến từng bước trên những con đường này qua những 
hành vi hằng ngày, được nâng đỡ bởi ân sủng của Chúa Thánh 
Thần. Được sinh sôi nảy nở bằng lời Đức Kitô, chúng ta từ từ 
mang lai hoa trái trong Hội Thánh để tôn vinh Thiên Chúa”. 


TÓM LƯỢC 


1725. Các mối phúc lặp lại và biện toàn các lời hứa của Thiên 
Chúa khói từ tổ phu Abraham bằng uiệc quy hướng các lời húa đó 
đến Nước Trời. Chúng đáp ứng niềm khao khát hạnh phúc mà 
Thiên Chúa đã đặt trong trái tim con NGƯỜI. 


1726. Các mối phúc dạy chúng ta biết cùng đích tối hậu mà Thiên 
Chúa kêu goi chúng ta dat tới: Nước Thiên Chúa, nhìn thấy Thiên 
Chúa, thông phán bản tính thân linh, sự sống muôn đời, làm con 
Thiên Chúa và yên nghi trong Thiên Chúa. 


1727. Vinh phúc được sống muôn đời là hông ân nhưng bhông của 
Thiên Chúa; vinh phúc này, cũng như án súng dán đưa chúng ta 
đến đó, đều là hông ân siêu nhiên. 


7 Gioan Henri Newman, Discourses addressed to Mixed Congregations, 5 [Saintliness the 
Standard of Christian Principle] (Westminster 1966) 89-91. 
?5 X. du ngôn Người gieo giống, Mt 13,3-23. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 515 


1728. Các mối phúc đặt chúng ta trước những lựa chon luân lý có 
tính quyết định vé của cải trần thé; chúng thanh luyện trái tim 
chúng ta để dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết moi sự. 


1729. Vinh phúc trên trời ấn định những tiêu chuẩn để phân định 
viéc sử dung cia cải trân thé theo LÈ luật của Thiên Chúa. 


Mục 5 
Sự tự do của con người 


Articulus 3 
Hominis libertas 


1730. Thiên Chúa đã tạo dung con người có lý trí, khi ban cho ho 
phẩm giá của một ngôi vi, có khá năng khởi xướng và điều khiển 
các hành vi của mình. “Thiên Chúa đã muốn con người “tự quyết 
định lấy' (Hc 15,14), để chính họ tự nguyện tìm kiếm Đấng Tạo 
Hoá của mình và tự do đạt tới sự hoàn hảo sung mãn và hạnh 
phúc bằng việc kết hợp với Ngài”””. 

“Con người có lý trí, và do đó giống như Thiên Chúa; con người 

được dựng nên có tự do trong sự quyết định và có quyển trên 

chính mình”. 


I TU DO VÀ TRÁCH NHIÉM 
LIBERTAS ET RESPONSABILITAS 


1731. Tu do là khá náng, bát nguón tü ly trí và y chí, có thé hành 
dóng hay khóng hành dóng, có thé làm viéc này hoác viéc khác, và 
nhu váy, tự mình làm những hành động có ý thức. Nhờ có ý chí tự 
do, mỗi người tự quyết định về chính bản thân mình. Trong con 
người, sự tự do là một sức mạnh để tăng trưởng và trưởng thành 
trong chân lý và điều thiện. Sự tự do đạt tới mức hoàn hảo, khi nó 
được quy hướng về Thiên Chúa, là vinh phúc của chúng ta. 


1732. Bao lâu sự tự do chưa được xác định cách vĩnh viễn nơi sự 
thiện tối thượng, là Thiên Chúa, thì nó vẫn còn có khả năng lua 
chọn giữa điêu tốt và điều xếu, nghĩa là có thể tiến tới sự trọn hảo 
hoặc có thể sai lỗi và phạm tội. Tự do là nét đặc trưng của các 


? CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1037. 
* Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 4, 3: SC 100, 424 (PG 7, 983). 


30 


1721 


396 


1849 


2006 
1803 


1036 
1804 


597 


2568 


2263 


516 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


hành vi nhân linh. Tu do là nguồn mạch để được ca tụng hoặc bi 
khién trách, nguón mach cüa cóng trang hoác tói trang. 


1733. Ai càng làm điều tốt, người đó càng trở nén tự do. Không có 
tự do đích thực nếu không phục vụ điều thiện và chân lý. Chọn sự 
bất tuân và điều xấu, là lạm dụng tự do và sự lựa chọn này đưa 
chúng ta vào vòng nô lệ tội lỗi”!. 


1734. Vi có tự do, con người phải chịu trách nhiệm vé các hành vi 
của mình theo mức độ các hành vi này do chính họ muốn. Sự tiến 
tới về nhân đức, sự nhận biết điều thiện và sự khổ chế làm gia 
tăng việc làm chủ của ý chí đối với các hành vi của mình. 

1735. Việc quy tội và trách nhiệm của một hành động nào đó có 
thể được giảm thiểu và thậm chí được loại bỏ vì lý do không biết, 
không chú ý, do áp lực, do sợ hãi, do thói quen, do quá gắn bó, và 
do các nguyên nhân khác về tâm thần hoặc xã hội. 


1736. Mọi hành vi được muốn cách trực tiếp đều quy trách nhiệm 
về tác giả hành vi đó: 

Chẳng hạn, Chúa hỏi ông Ađam sau khi ông phạm tội trong vườn địa 
đàng: “Ngươi đã làm gì thế?” (St 3,13). Cũng một cách đó, Chúa hỏi ông 
Cain??, Tiên tri Nathan cũng hỏi như vậy với vua David sau khi vua pham 
tội ngoại tình với vợ ông Uria và ra lệnh giết ông này”. 

Một hành vi có thể là chủ ý cách gián tiếp, khi nó là hậu quả của sự 
chénh mảng đối với điều phải biết hay phải làm, thí dụ gây ra một tai 
nạn vì không biết luật giao thông. 


1737. Một hậu quả, do tác giả không chủ ý gây nên, có thể được dung 
thứ; thí dụ người mẹ bị kiệt sức vì chăm sóc đứa con đau yếu. Một hậu 
quả xấu sẽ không bị quy tội, nếu nó không phải là mục đích hay phương 
tiện của một hành động cố ý, thí dụ một người bị thiệt mạng vì cứu người 
đang gặp nguy hiểm. Để một hậu quả xấu bị quy tội, hậu quả này phải có 
thể được thấy trước, và tác giả có khả năng tránh được hậu quả đó, thí dụ 
trường hợp làm chết người do lái xe trong tình trạng say rượu. 


1738. Sự tự do được thuc thi trong các tương quan giữa người với 
người. Mỗi nhân vị, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có 
quyển tự nhiên được công nhận như một hữu thể tu do và có trách 
nhiệm. Mọi người có bổn phận tôn trọng quyển đó của mỗi người. 
Quyên sử dụng sự tự do là một đòi hỏi không thể tách biệt khỏi 
phẩm giá của nhân vị, đặc biệt trong lãnh vực luân lý và tôn 


3! X. Rm 6,17. 
9 X. St 4,10. 
3 X.2 Sm 12,7-15. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô ð17 


giáo ”?. Quyền này phải được luật dân sự công nhận và bảo vé trong 
các giới hạn của công ích và trật tự công cộng chính đáng”. 


II. SỰ TU DO CUA CON NGƯỜI TRONG NHIÉM CUC CỨU ĐỘ 
LIBERTAS HUMANA IN OECONOMIA SALUTIS 


1739. Su tu do và tôi lõi. Su tu do của con người thi có giới hạn và 
có thé lầm lac. Quả thật, con người đã sa ngã. Con người đã pham 
tội cách tự do. Khi từ chối kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, 
con người đã tự lừa dối mình; và trở thành nô lệ của tội lỗi. Sự tha 
hoá đầu tiên này đã sinh ra nhiều sự tha hoá khác. Lịch sử nhân 
loại, ngay từ những lúc khởi đầu, làm chứng rằng những tai họa và 
áp bức đã phát sinh từ trái tim con người, như hậu quả của việc sử 
dụng sai sự tự do. 


1740. Những nguy hiểm đe dọa sự tự do. Việc thực thì sự tự do 
không bao hàm quyển được nói mọi sự và làm mọi sự. Thật là sai 
lâm khi cho rằng “con người, một chủ thể của tự do, là một cá 
nhân tự đủ cho mình, và mục tiêu tối hậu của cá nhân đó, là thoả 
mãn các sở thích của mình bằng cách hưởng thụ các của cải trần 
thế”. Ngoài ra, những điều kiện về trật tự kinh tế và xã hội, 
chính trị và văn hóa phải có để thực thi tự do cách chính đáng, rất 
thường không được biết tới và bị vi phạm. Những tình trạng đen 
tối và bất công này làm băng hoại đời sống luân lý và cám dỗ kẻ 
mạnh cũng như người yếu phạm tội nghịch đức bác ái. Con người, 
khi tách biệt mình khỏi luật luân lý, làm tổn thương sự tự do riêng 
của mình, tự trói buộc mình, cắt đứt tình huynh đệ với đồng loại 
và nổi loạn chống lại chân lý thần linh. 


1741. Sự giỏi thoát và cứu độ. Đức Kitó, nhờ thập giá vinh quang 
của Người, đã mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Người cứu 
chuộc họ khỏi tội lỗi đang cầm giữ họ làm nô lệ. “Chính để chúng 
ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta” (GI 5,1). Trong 
Người, chúng ta được hiệp thông với chán lý giải thoát chúng ta”. 
Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta và như thánh Tông 
Đồ day: *O đâu có Thân Khí của Chúa thi ở đó có tự do” (2 Cr 
3,17). Ngay bây giờ, chúng ta được vinh dự vé su tự do của con cái 
Thiên Chúa”. 

1742. Sự tự do và ân súng. Ân sủng của Đức Kitó không hề đối 
nghịch với sự tự do của chúng ta, khi sự tự do này phù hợp với ý 


* X. CP Vaticanô II, Tuyén ngón Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930-931. 

95 X. CP Vaticano II, Tuyên ngón Dignitatis humanae, 7: AAS 58 (1966) 934-935. 

36 Thánh bó Giáo lý Đức Tin, Huấn thi Libertatis conscientia, 13: AAS 79 (1987) 559. 
7 X. Ga 8,32. 

38 X. Rm 821. 


2106 
210 


387 


401 


2108 


1887 


782 


2002 


1784 


518 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


nghĩa của chán lý và điều thiện mà Thiên Chúa đã đặt trong trái 
tim con người. Trái lại, như kinh nghiệm Kitô giáo chứng tỏ nhất 
là trong việc cầu nguyện, chúng ta càng ngoan ngoãn đối với 
những thúc đẩy của ân süng, thì càng được gia tăng sự tự do nói 
tâm của chúng ta và sự vững vàng của chúng ta trong các thử 
thách, cũng như trước những áp lực và cưỡng bách của thế giới bên 
ngoài. Bằng tác động của ân sủng, Chúa Thánh Thân giáo duc 
chúng ta về sự tự do thiêng liêng, để làm cho chúng ta trở thành 
những cộng sự viên tự nguyện cho công trình của Ngài trong Hội 
Thánh và trong trần gian: 
“Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì 
cán bước tiến của chúng con trên đường về với Chúa, để một khi 
xác hôn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý 
Chúa”. 


TOM LUGC 
1743. “Thiên Chúa đã muốn con người tự quyết dinh lấy” 
(Hc 15,14) dé ho có thể tự nguyện gắn bó uới Dáng Tạo Hoá của 
minh và như váy có thể đạt tới vinh phúc hoàn håo”. 


1744. Sự tự do là khá năng để hành động hay khóng hành động 
và nhu váy tự minh làm những hành động có ý thức. Sự tu do dat 
tới múc hoàn hảo khi nó duoc quy hướng vé Thiên Chúa là sự 
thiện tối thượng. 


1745. Tu do là nét đặc trung của các hành vi nhân lĩnh. Vì có tự 
do, con người phái chịu trách nhiệm vé các hành vi minh chủ ý 
làm. Hành động chủ ý thuộc vé chính tác giả. 


1746. Việc quy tội và trách nhiệm của một hành động nào đó có 
thé duoc giảm thiểu hay được loai bó vi lý do khóng biết, do áp 
lực, do sợ hãi, và do các nguyên nhân khác vé tám thần hoặc xã 
hội. 

1747. Quyền sử dụng sự tự do là một đòi hỏi bhông thể tách biệt 
khói phẩm giá của nhân vi, đặc biệt trong lãnh vuc tôn giáo và 
luân lý. Nhưng uiệc thực thi sự tự do bhông bao hàm quyền tiên 
quyết được làm mọi sự hoặc nói mọi sự. 


1748. “Chính để chúng ta được tự do mà Đúc Kitô đã giải thoát 
chúng ta” (Gl 5,1). 


? Chúa Nhật XXXII Mùa thường niên, Lời nguyện nhập lễ : Sách Lễ Róma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 371. 
^? X. CP Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1037. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 519 


Muc 4 


Tính luân lý của các hành vi nhân linh 


Articulus 4 
Actuum humanorum moralitas 


1749. Su tự do làm cho con người thành một chủ thé luân lý. Con 
người, khi hành động một cách có chủ ý, có thé nói được là cha dé 
các hành vi của minh. Các hành vi nhân linh, nghĩa là, các hành 
vi đã được lựa chọn cách tự do theo phán đoán của lương tâm, đều 
có tính luân lý: chúng là những hành vi tốt hoặc xấu. 


L CÁC NGUỒN MẠCH CUA TÍNH LUÂN LÝ 
FONTES MORALITATIS 


1750. Tính luân lý của các hành vi nhân linh tùy thuộc vào: 

— đối tượng được lựa chọn; 

— mục đích nhắm tới hoặc ý hướng; 

— các hoàn cảnh của hành động. 

Đối tượng, ý hướng và các hoàn cảnh tạo nên các “nguồn mạch”, 
còn gọi là các yếu tố cấu thành, của tính luân lý của các hành vi 
nhân linh. 


1751. Đối tượng được lựa chọn là điều thiện được ý chí chủ ý nhắm 
tới. Đó là chất liệu của hành vi nhân linh. Đối tượng được lựa chọn 
xếp loại hành vi của ý chí về mặt luân lý, theo như lý trí nhận biết 
và phán đoán đối tượng ấy phù hợp hay không phù hợp với điều 
thiện đích thực. Những quy tắc khách quan của tính luân lý vạch 
cho thấy trật tự hợp lý về điều tốt và điều xấu, một trật tự được 
lương tâm xác nhận. 


1752. Đối diện với đối tượng, ý hướng ở về phía chủ thể hành động. 
Vì ý hướng là từ nguồn mạch chủ ý của một hành động và xác định 
hành động đó nhờ mục đích, nén nó là yếu tõ căn bản trong việc 
đánh giá tính luân lý của hành động. Mục đích là điểm đầu tiên của 
ý hướng và đưa ra mục tiêu mà hành động theo đuổi. Ý hướng là 
động thái của ý chí hướng tới mục đích; nhắm đến đích điểm của 
hành động. Ý hướng là việc nhắm tới diou thién dugc mong doi khi 
bát dáu hành dóng. Y huóng khóng bi thu hep vào viéc dinh huóng 
cho tüng hành dóng riéng lé, nhung có thé quy huóng nhiéu hành 
động nhắm đến cùng một mục tiêu; ý hướng có thé định hướng cả 


1732 


1794 


2520 


1731 


2479 


596 


1735 


1789 


520 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


cuộc đời nhắm đến mục đích tối hậu. Chẳng han, một việc phuc vụ 
được thực hiện có mục đích là giúp đỡ người lân cận, nhưng đồng 
thời nó có thể được linh hứng bởi tình yêu Thiên Chúa, xét như mục 
đích tối hậu của mọi hành động của chúng ta. Cùng một hành động 
cũng có thể được gợi hứng do nhiều ý hướng, như phục vụ để nhận 
được một đặc ân hoặc để khoe khoang. 


1753. Một ý hướng tốt (thí dụ: giúp đỡ người lân cận) không thể 
làm cho một hành động tự nó là sai trái (như nói dối, nói xấu), trở 
thành tốt hay đúng. Mục đích không biện minh cho các phương 
tiện. Như vậy việc kết án người vô tội không thể được biện minh 
như một phương tiện hợp pháp để cứu dân. Trái lại, một ý hướng 
xấu được thêm vào (như tìm hư danh) có thể làm cho một hành vi 
tự nó có thể là tốt (như việc bố thí”) trở thành xấu. 


1754. Các hoàn cảnh, gồm cả những hậu quả, là những yếu tố phụ 
thuộc của một hành vi luân lý. Chúng góp phần làm gia tăng hay 
giảm thiểu tính chất tốt hay xấu về mặt luân lý của các hành vi 
nhân linh (thí dụ số lượng của một vụ ăn cắp nào đó). Chúng cũng 
có thể làm giảm thiểu hay gia tăng trách nhiệm của tác giả (như 
hành động vì sợ chết). Tự chúng, các hoàn cảnh không thể thay 
đổi phẩm chất luân lý của chính các hành vi; chúng không thể làm 
cho một hành vi tự nó là xấu, có thể trở nên tốt hay đúng. 


II. HÀNH VI TỐT VÀ HÀNH VI XẤU 
ACTUS BONI ET ACTUS MALI 


1755. Một hành vi tót vé mặt luân lý đồng thời giả thiết đối tượng, 
mục đích và các hoàn cảnh đều phải tốt. Mục đích xấu làm hư hoại 
hành động, mặc dù đối tượng của hành động tự nó là tốt (như cầu 
nguyện và ăn chay để được người ta trông thấy). 

Đối tượng được lựa chọn có thể một mình nó làm cho toàn bộ 
hành động trở nên xấu. Có những hành động cụ thé — như tội tà 
dám — mà việc lựa chọn chúng là luôn luôn sai lầm, bởi vì việc lựa 
chọn chúng đã bao hàm một sự lệch lạc của ý chí, nghĩa là, một 
điều xấu luân lý. 

1756. Vì vậy, là sai lâm, nếu thẩm định tính luân lý của các hành 
vi nhân linh, mà chỉ quan tâm đến ý hướng gợi hứng cho các hành 
vi đó, hoặc các hoàn cảnh như là “sân khấu” của các hành vi đó 
(môi trường, áp lực xã hội, sự cưỡng bách hoặc nhu cầu phải hành 
động...). Có những hành vi, tự nó và trong nó, hoàn toàn độc lập 
khỏi các hoàn cảnh và các ý hướng, luôn là bất hợp pháp một cách 
nghiêm trọng do đối tượng của chúng; chẳng hạn lộng ngôn và thể 


4 X. Mt 62-4. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 521 


gian, sát nhân và ngoại tình. Không được phép làm điều xấu, để từ 
đó đạt tới điều tốt. 


TÓM LƯỢC 


1757. Đối tượng, ý hướng và các hoàn cảnh tạo nên ba “nguồn 
mạch” của tính luân lý của các hành vi nhân linh. 


1758. Đối tuong được lựa chọn xếp loại hành vi của ý chí vé mặt 
luân lý, theo như lý trí nhận biết và phán đoán đối tượng ấy là tốt 
hay xấu. 


1759. “Không uiệc xấu nào được biện minh bằng ý hướng tốt”. 


Mục đích bhông biện mình cho các phương tiện. 

1760. Một hành vi tốt vê mặt luân lý đông thời giá thiết phái có 
đối tượng, mục đích uà các hoàn cảnh đều tốt. 

1761. Có những hành động cụ thé mà viéc lựa chọn chúng là luôn 
luôn sai lầm, bởi vi uiệc lựa chọn chúng đã bao hàm một sự lệch 
lạc của ý chí, nghĩa là, một điều xấu luân lý. Không duoc phép 
làm điều xấu để từ đó dat tới điều tốt. 


Mục 5 


Tính luân lý của các đam mê 


Articulus 5 
Passionum moralitas 


1762. Nhân vị được quy hướng tới vinh phúc nhờ những hành vi 
chủ ý của mình: các đam mê hoặc tình cảm mà nó cảm nghiệm, có 
thể chuẩn bị hoặc góp phần giúp nó đạt tới vinh phúc đó. 


I. CÁC ĐAM MÊ 
PASSIONES 


1763. Thuật ngữ “các đam mê” thuộc vé gia sản Kitô giáo. Các tinh 
cảm hoặc các đam mê là những cảm xúc, những chuyển biến hay 
những rung động của sự nhạy cảm, chúng thúc đẩy con người hành 


? Thánh Tóma Aquinó, In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta expositio, c. 6: 
Opera omnia, v. 277 (Parisiis 1875) 149. 


368 


1704 


1860 


522 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


động hay không hành động, theo điều được cảm nhận hoặc tưởng 
tượng là tốt hoặc xấu. 


1764. Các đam mê là những yếu tố tự nhiên của tâm lý con người. 
Chúng tạo thành nơi chuyển tiếp và báo đảm mối liên kết giữa đời 
sống cảm giác và đời sống tinh thần. Chúa chúng ta coi trái tim 
con người như là nguồn mạch từ đó phát xuất các chuyển biến của 
đam mê 3. 


1765. Có nhiều thứ đam mê. Đam mê căn bản nhất là tình yêu, 
được gợi lên do sự hấp dẫn của điều thiện. Tình yêu gây nên sự 
khao khát điều thiện mình chưa có và niềm hy vọng đạt được điều 
thiện đó. Động thái này được hoàn thành trong việc thưởng thức 
điều thiện đã sở hữu và trong sự vui mừng về điều đó. Sự hiểu biết 
điều ác gây nén lòng thù ghét, ghê tóm và sợ hãi điều ác sắp đến. 
Động thái này được hoàn thành trong sự buôn sáu khi điều ác hiện 
diện, và trong sự phẫn nộ chống lại điều ác đó. 


1766. “Yêu là muốn điều tốt cho một ai dó"^. Tất cả những tình 
cảm khác đều bắt nguồn từ động thái gốc này của trái tim con 
người về điều tốt. Không gì khác được yêu mến trừ điều tốt”. “Vì 
vậy các tình cảm là xấu, nếu là tình yêu xấu, các tình cảm là tốt, 
nếu là tình yêu tốt”. 


Il. CÁC ĐAM MÊ VÀ ĐỜI SÓNG LUÁN LY 
PASSIONES ET VITA MORALIS 


1767. Các đam mê, tự chúng, thì không tốt cũng không xấu. Chúng 
được đánh giá về mặt luân lý tùy theo mức độ chúng lệ thuộc thật 
sự vào lý trí hoặc ý chí. Các đam mê được gọi là có chủ ý “hoặc khi 
chúng được điều khiển bởi ý chí, hoặc khi chúng không bị ngăn 
cản bởi ý chí”. Muốn đạt tới su hoàn hảo của điều thiện về mặt 
luân lý hay nhân linh, các dam mé phái dugc diéu khién bói lý 
tí. 


1768. Nhüng cám giác manh mé cüa tám hón khóng quyét dinh 
tính luân lý hay su thánh thiện của các nhân vị; chúng chi là kho 
chứa vô tận những hinh ảnh và tinh cảm trong đó đời sóng luân lý 
được diễn tả. Về mặt luân lý, các đam mê là tốt khi đưa đến một 
hành động tốt, và là xấu trong trường hợp ngược lại. Y chí ngay 


95 X. Mc 721. 

* Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 26, a. 4, c: Ed. Leon. 6, 190. 

^ X. Thánh Augustino, De Trinitate, 8,3, 4: CCL 50, 271-272 (PL 42, 949). 

* Thánh Augustin, De civitate Dei, 14, 7: CSEL 40/2, 13 (PL 41, 410). 

41 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 24, a. 1, c: Ed. Leon. 6, 179. 

48 X. Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 24, a. 3, c: Ed. Leon. 6, 181. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 523 


thẳng quy hướng các động thái giác quan, mà nó đảm nhận, về 
điều tốt và về vinh phúc; còn ý chí xấu thì ngả theo các đam mê 
hỗn loạn và làm cho chúng thêm tôi tệ. Các cảm xúc và cảm giác 
có thể được tháng hoa thành các nhân đức, hoặc bị thoái hoá 
thành các thói xấu. 


1769. Trong đời sống Kitô hữu, chính Chúa Thánh Thần kiện toàn 
công trình của Ngài, khi động viên toàn bộ nhân vị, kể cả những 
đau khổ, sợ hãi và buôn phién của họ, như ta thấy trong cơn hấp 
hối và cuộc khổ nạn của Chúa. Trong Đức Kitô, những tình cảm 
nhân loại có thể được hoàn tất trong đức mến và vinh phúc thần 
linh. 


1770. Sự trọn hảo về mặt luân lý là con người được động viên 
hướng tới điều thiện không những bằng ý chí của mình, mà còn 
bằng sự thích thú giác quan nữa, theo như lời thánh vịnh: “Cả tấm 
thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà 
hớn hở reo mừng” (Tv 84,3). 


TÓM LƯỢC 


1771. Thuật ngữ “dam mê” chỉ những tình cám hay cám giác. Nhờ 
những cắm xúc của minh, con người linh cám điêu tốt hoặc nghi 
ngờ điều xấu. 

1772. Những dam mê chính là yêu và ghét, ước muốn và sợ hãi, 
vui, buôn và phán nộ. 


1778. Trong các dam mé, xét nhu những động thái của cám giác, 
khóng có điều tốt hoặc điều xấu vé mặt luân lý. Nhung noi chúng 
có điều tốt hoặc điều xấu vé mặt luân lý là do chúng lệ thuộc hay 
khóng lệ thuộc vào lý trí và ý chí. 

1774. Nhüng cám xüc và tinh cám có thé duoc tháng hoa thành 
các nhân đúc, hoặc bi thoái hoá thành các thói xấu. 

1775. Sự trọn hảo của điều tốt uề mặt luân lý là con người được 
động uiên hướng tới điều thiện bhông những bằng ý chí, mà còn 
bằng cá "trái tim" của họ nữa. 


1603 
1665 


30 


1954 


766, 2071 


1749 


524 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Muc 6 
Lương tâm 


Articulus 6 
Conscientia moralis 


1776. “Con người khám phá ra tán đáy luong tâm một lé luật, mà 
chính con người không tự đặt ra cho minh, nhung con người phái 
tuân theo lé luật đó, và tiếng nói của lé luật đó, luôn luôn kêu gọi 
con người yêu mến và làm điều tốt cũng như tránh điều xấu, vào 
lúc cần thiết, tiếng nói ấy vang lên trong trái tim con người... Quả 
thật, con người có một lé luật được Thiên Chúa khác ghi trong trái 
tim họ... Lương tâm là hạt nhân bí ẩn nhất và là cung thánh của 
con người, nơi con người ở một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói 
của Ngài vang đội trong thẳm sâu lòng họ”. 


I. PHÁN ĐOÁN CUA LƯƠNG TÂM 
IUDICIUM CONSCIENTIAE 


1777. Lương tâm”, hiện diện trong trái tim của nhân vi, ra lệnh 
cho nó, vào đúng lúc, phải làm lành lánh dữ. Lương tâm cũng phán 
đoán các lựa chọn cụ thể, là chuẩn y những lựa chọn tốt, phản đối 
những lựa chọn xấu”. Lương tâm chứng nhận thẩm quyển về chân 
lý liên quan đến Đấng là sự thiện tối thượng, mà nhân vị cảm 
nghiệm được sự lôi kéo của Ngài và đón nhận các lệnh truyền của 
Ngài. Người khôn ngoan, khi lắng nghe lương tâm, có thể nghe 
Thiên Chúa nói. 
1778. Lương tâm là sự phán đoán của lý trí, nhờ đó, nhân vị 
nhận thức được phẩm chất luân lý của một hành vi cụ thể mình 
sắp làm, đang làm hay đã làm. Con người, trong mọi điều mình 
nói hoặc làm, buộc phải trung thành theo điều mình biết là chính 
đáng và trung thực. Con người, nhờ phán đoán của lương tâm của 
minh, cảm thấy và nhận biết những quy định của Lễ luật thần 
linh: 

“Lương tám là một lề luật của tinh thần chúng ta, nhưng lại vượt 

quá tỉnh thần chúng ta, nó đưa ra cho chúng ta những quy định, 

nó nói lên trách nhiệm và bổn phận, sự sợ hãi và niềm hy 


? CD Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 16: AAS 58 (1966) 1037. 
5 X. Rm 2,14-16. 
? X. Rm 1,32. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 525 


vọng... Lương tâm là sứ giả của Đấng, trong trật tự tự nhiên 
cũng như trong trật tự ân sủng, nói với chúng ta sau một bức 
màn, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Lương tâm là vị đại diện 
thứ nhất trong tất cả các đại diện của Đức Kitô””. 


1779. Điều quan trọng là mỗi người phải hiện diện với chính mình, 
để lắng nghe và tuân theo tiếng lương tâm của mình. Sự đòi hỏi 
sống nội tâm là rất cần thiết, vì đời sống thường dẫn chúng ta đến 
nguy cơ là chúng ta bị lôi kéo khỏi mọi suy tư, kiểm điểm hay hồi 
tâm: 
“Bạn hãy quay về với lương tâm của bạn, hãy tự vấn lương 
tâm.... Thưa anh em, hãy quay về với nội tâm và trong mọi sự 
anh em làm, hãy nhìn lên chứng nhân là Thiên Chúa””?. 


1780. Phẩm giá của nhân vi bao hàm và đòi hỏi su ngay chính của 
lương tâm. Lương tâm gồm có việc nhận thức các nguyên tắc luân 
lý (synderesim), việc áp dụng những nguyên tắc đó vào các hoàn 
cảnh cụ thể nhờ phân định thực tiễn các lý lẽ và các lợi ích, và 
cuối cùng, việc phán đoán về các hành vi cụ thể phải làm hay đã 
làm. Chân lý về điều thiện luân lý, đã được lý trí nêu lên, được 
nhận biết cách thực tiễn và cụ thé nhờ phán đoán bhôn ngoan của 
lương tâm. Người chọn theo phán đoán này được gọi là kẻ khôn 
ngoan. 


1781. Lương tâm cho phép đảm nhận trách nhiệm về những hành 
vi đã thực hiện. Nếu con người làm điều xấu, phán đoán ngay 
chính của lương tâm nơi người đó có thể là chứng nhân cho chân lý 
phổ quát của điều tốt, đồng thời cũng là chứng nhân cho sự xấu xa 
của việc lựa chọn riêng của người đó. An lệnh do phán đoán của 
lương tâm cũng là bảo chứng cho niềm hy vọng và lòng thương xót. 
Khi xác nhận lỗi lầm đã phạm, lương tâm nhắc nhở chúng ta phải 
cầu xin ơn tha thứ, phải làm điều tốt và phải không ngừng vun 
trồng nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa: 

“Chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng 

chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng 

chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự” (1 Ga 3,19-20). 


1782. Con người có quyền hành động cách tự do theo lương tâm, để 
có thể đảm nhận những quyết định luân lý một cách cá vị. “Không 
được cưỡng bức ai hành động trái với lương tâm của họ. Cũng 


? Gioan Henri Newman, A Letter to the Duke of Norfolk, 5: Certain Difficulties felt by 
Anglicans in Catholic Teaching, v.2 (Westminster 1969) 248. 
5 Thánh Augustinô, /n epistulam Ioannis ad Parthos tractatus, 8,9: PL 35, 2041. 


1886 


1806 


1731 


2106 


2039 


1742 


890 


526 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


khóng dugc ngán cán ho hành dóng theo luong tám cüa ho, nhát là 
trong vấn dé tôn giáo”. 


II. VIỆC HUẤN LUYỆN LƯƠNG TÂM 
CONSCIENTIAE EFFORMATIO 


1783. Lương tám phái được trở nên vững chắc hơn và su phán 
đoán luân lý phải được soi sáng. Một lương tâm được huấn luyện 
tốt thì ngay chính và chân thật. Nó sẽ đưa ra những phán đoán 
theo lý trí, phù hợp với điều thiện đích thực mà Đấng Tạo Hoá 
khôn ngoan muốn. Việc giáo dục lương tâm là cân thiết cho con 
người, vì họ đang bị chi phối bởi các ảnh hưởng tiêu cực và bị cám 
dỗ bởi tội lỗi, nên thích làm theo ý riêng hơn và khước từ những 
đạo lý được đưa ra một cách có thẩm quyên. 

1784. Việc giáo dục lương tâm là nhiệm vụ của cả cuộc đời. Ngay 
từ những năm đầu tiên, việc giáo dục gợi lên cho trẻ em sự nhận 
biết và thực hành luật nội tâm được lương tâm công nhận. Một 
nén giáo dục khôn ngoan dạy nhân đức; dé phòng và chữa lành con 
người khỏi sợ hãi, khỏi yêu mình cách mù quáng (“tính ích kỷ”) và 
khỏi kiêu căng, khỏi những mặc cảm tội lỗi và thái độ tự mãn, 
phát sinh từ sự yếu đuối và những lỗi lầm của con người. Việc giáo 
dục lương tâm bảo đảm cho sự tự do và tạo nên sự bình an trong 
trái tim. 

1785. Trong việc huấn luyện lương tâm, Lời Chúa là ánh sáng soi 
đường cho chúng ta. Chúng ta phải thấm nhuán Lời Chúa vào 
trong đức tin và kinh nguyện, và phải đem ra thực hành. Chúng ta 
cũng phải kiểm điểm lương tâm bằng cách nhìn lên thập giá của 
Chúa. Các hồng ân của Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta, chúng 
ta còn được giúp đỡ bởi lời chứng và lời khuyên nhủ của những 
người khác và được hướng dẫn bởi đạo lý của Hội Thánh được đưa 
ra một cách có thẩm quyền”. 


III. LỰA CHON THEO LƯƠNG TÂM 
SECUNDUM CONSCIENTIAM ELIGERE 


1786. Lương tâm, đứng trước một lua chon luân lý, có thé dua ra, 
hoặc một phán đoán ngay chính phù hợp với lý trí và Lễ luật thần 
linh, hoặc trái lại, một phán đoán sai lầm, xa rời lý trí và Lé luật 
thần linh. 

1787. Con người đôi khi gặp những hoàn cảnh làm cho phán đoán 
luân lý không được chắc chắn và khó quyết định. Tuy nhiên, họ phải 


? CD Vaticanô II, Tuyên ngôn Dignitatis humanae, 3: AAS 58 (1966) 932. 
55 X. CP Vaticanó II, Tuyên ngón Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 527 


luôn tìm kiếm điều đúng và tốt, và phân định ra thánh ý của Thiên 
Chúa được diễn tả trong Lê luật thân linh. 


1788. Để đạt được điều này, con người phải cố gắng giải thích các 
dữ kiện của kinh nghiệm và các dấu chỉ thời đại, nhờ đức khôn 
ngoan, nhờ những lời khuyên bảo của những người khôn ngoan và 
nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và của các hổng ân của 
Ngài. 

1789. Một số quy tắc được áp dụng trong mọi trường hợp: 

— Không bao giờ được làm điều xấu để đạt tới điều tốt. 

— “Khuôn vàng thước ngọc”: “Tất cả những gi anh em muốn 
người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho 
người ta" (Mt 7,12)”. 

— Đức mến luôn đòi hỏi tôn trọng người lân cán và lương tâm 
của họ. “Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương 
tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Kitô” (1 Cr 8,12). “Tốt 
nhất là .. tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp 
ngã” (Rm 14,21). 


IV. PHÁN ĐOÁN SAI LẦM 
IUDICIUM ERRONEUM 


1790. Con người phải luôn tuân theo phán đoán chắc chán của 
lương tâm mình. Nếu chủ ý hành động nghịch với phán đoán đó, 
con người tự kết án chính mình. Nhưng có thể lương tâm ở trong 
tình trạng thiếu hiểu biết, và đưa ra những phán đoán sai lầm về 
các hành vi phải làm hoặc đã làm. 

1791. Sự thiếu hiểu biết này thường có thể được quy cho trách 
nhiệm cá vị. Điều đó xảy ra, “khi con người ít lo tìm kiếm điều thật 
và điều tốt, cũng nhu khi vi thói quen phạm tội mà lương tâm dán 
dán hầu như bị mù quáng”””. Trong các trường hợp đó, nhân vi bi 
quy tội vì điều xấu nó đã làm. 

1792. Sự thiếu hiểu biết Đức Kitô và Tin Mừng của Người, các 
gương xấu của kẻ khác, sự nô lệ các dam mé, việc đòi hôi một sự tự 
lập hiểu theo nghĩa xấu về lương tâm, việc khước từ thẩm quyền và 
đạo lý của Hội Thánh, sự thiếu hối cải và bác ái.. có thể là nguồn 
gốc của những lệch lạc của phán đoán trong thái độ luân lý. 

1793. Trái lại, nếu sự thiếu hiểu biết là không thể vượt thắng 
được, hoặc nếu phán đoán sai lầm không do trách nhiệm của chủ 
thể luân lý, thì nhân vị không thể bị quy tội về điều xấu nó đã 


56 X. Lc 6,31; Tb 4,15. 
37 X. CP Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 16: AAS 58 (1966) 1037. 


1955 


1806 


1756 
1970 


1827 
1971 


1704 


133 


1860 


1751 


528 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


làm. Tuy nhiên, điều xấu ấy vẫn là một điều xấu, một khiếm 
khuyết, một sự vô trật tự. Vậy cần thiết là phải làm sao để lương 
tâm được sửa chữa khỏi những sai lầm của nó. 


1794. Lương tâm tốt và trong sạch được soi sáng bởi đức tin chân 

thật. Vì đức mến xuất phát đồng thời từ “tâm hồn trong sạch, 

lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình” (1 Tm 1,5)”. 
“Lương tâm ngay thẳng càng chiếm ưu thế thi các nhân vị và các 
tập thể càng tránh được sự quyết định mù quáng và càng nỗ lực 
sống phù hợp với những quy dinh khách quan của luân lý””9. 


TÓM LƯỢC 


1795. “Lương tám là hat nhân bí án nhất và là cung thánh của con 
người, nơi con người ở một minh uới Thiên Chúa, và tiếng nói của 
Ngài vang dội trong thẳm sáu lòng họ”. 

1796. Lương tâm là sự phán đoán cua ly trí, nhờ đó, nhân vi nhận 
thúc được phẩm chất luân lý của một hành vi cụ thể. 


1797. Đối uới bê làm điều xấu, phán đoán của lương tâm còn là 
báo chứng cho sự hối cái và niềm hy vong. 


1798. Một luong tám được huấn luyện tốt thì ngay chính và chán 
thật. Nó sé dua ra những phán đoán theo lý trí, phù hợp uới điều 
thiện đích thực mà Đống Tạo Hoá bhôn ngoan muốn. Mỗi người 
phái dám nhận các phương tiện để huấn luyện lương tâm minh. 


1799. Lương tâm, trước một sự lua chọn luân lý, có thể dua ra, 
hoặc một phán đoán ngay thẳng phù hợp uới lý trí và Lê luật thân 
linh, hoặc trái lại, một phán đoán sai lầm, xa rời lý trí và Lê luật 
thân linh. 


1800. Con người luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của 
luong tâm minh. 


1801. Luong tám có thé ó trong tinh trang thiéu hiéu biét hodc dua 
ra những phán đoán sai lầm. Su thiếu hiểu biết này và những sai 
lám dó khóng phái luón tránh duoc su quy tói. 


1802. Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng ta. Phải thám 
nhuán Lời Chúa vào đức tin và kinh nguyện, và đem ra thực hành. 
Nhu váy, luong tám duoc huán luyén. 


55 X. 1 Tm 39; 2 Tm 1,3; 1 Pr 3,21; Cv 24,16. 
? CD Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 16: AAS 58 (1966) 1037. 
© CD Vaticanó II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 16: AAS 58 (1966) 1037. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 529 


Mục 7 
Các nhân đức 


Articulus 7 
Virtutes 


1803. *Nhüng gi là chán thát, cao quy, nhüng gi là chính truc tinh 
tuyén, những gi là dáng mến và đem lai danh thơm tiếng tốt, 
những gi là đức hạnh, dáng khen, thì xin anh em hãy dé ý” (PI 
4,8). 


Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên tri dé làm điều 
thiện. Nó khiến nhân vị không những thực hiện những hành vi 
tốt, mà còn cống hiến những điều tốt nhất của bản thân mình. 
Người nhân đức hướng về điều thiện với tất cả sức mạnh giác quan 
và tỉnh thần của mình; họ theo đuổi và lựa chọn điều thiện bằng 
những hành động cụ thể của mình: 

“Mục đích của một đời sống nhân đức là trở nên giống Thiên 
Chúa”°!. 


I. CÁC NHÂN ĐỨC NHÂN BÁN 
VIRTUTES HUMANAE 


1804. Các nhân đức nhân bản là những thái độ vững chắc, những 
xu hướng kiên trì, những trọn hảo thường xuyên của lý trí và ý chí, 
nhằm điều khiển các hành vi của chúng ta, điều tiết các đam mê 
của chúng ta, và hướng dẫn nếp sống chúng ta cho phù hợp với lý 
trí và đức tin. Các nhân đức này đem lại cho con người sự thoải 
mái, sự tự chủ và niềm vui, để sống một cuộc đời tốt lành về mặt 
luân lý. Người nhân đức là người thực thi điều thiện cách tự 
nguyện. 

Các nhân đức luân lý được thủ đắc theo cách thức nhân loại. 
Chúng là hoa trái và mầm mống của những hành vi tốt về mặt 
luân lý; chúng chuẩn bị mọi năng lực của con người cho việc hiệp 
thông với tình yêu của Thiên Chúa. 


5 Thánh Grêgôriô Nyssênô, De beatitudinibus, oratio 1: Gregorii Nysseni opera, ed. W. 
Jaeger, v. 7/2 (Leiden 1992) 82 (PG 44, 1200). 


1733 


1768 


2500 


1827 


1788 


1780 


2095 


2401 


530 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Nét đặc biệt của các nhân đức tru 


1805. Có bốn nhân đức giữ nhiệm vụ “cột trụ”. Vì vậy, chúng được goi 
là các nhân đức “trụ”; mọi nhân đức khác đều quy tụ quanh bốn nhân 
đức này. Đó là khôn ngoan, công bằng, can dám và tiết độ. “Con 
người mến chuộng đức công bằng ư ? Thì chính Đức Khôn Ngoan sản 
sinh các nhân đức: Quả vậy, Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết 
độ, cẩn trọng, công bằng và dũng mãnh” (Kn 8,7). Các nhân đức này 
còn được ca ngợi trong nhiều đoạn văn của Thánh Kinh bằng những 
danh xưng khác. 


1806. Khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí sån sàng trong mọi hoàn 
cảnh phân định được điều thiện đích thực và lựa chọn những 
phương tiện thích hợp để đạt tới điều thiện đó. Người “khôn ngoan 
thì đắn đo từng bước” (Cn 14,15). “Anh em hãy sống chừng mực và 
tiết độ để có thể cầu nguyện được” (1 Pr 4,7). Sau ông Aristote, 
thánh Tôma đã viết: “Khôn ngoan là quy tắc đúng đắn để hành 
động”. Không được lẫn lộn đức khôn ngoan với tính nhút nhát 
hay sợ sêt, tráo trở hay lừa đảo. Đức khôn ngoan được gọi là nguoi 
hướng dẫn các nhân đức (auriga virtutum): thật vậy, nó hướng dán 
các nhân đức khác bằng cách chỉ ra quy tắc và mức độ của chúng. 
Đức khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn sự phán đoán của lương tâm. 
Người khôn ngoan quyết định và sắp đặt cách hành động của mình 
theo sự phán đoán này. Nhờ nhân đức này, chúng ta áp dụng các 
nguyên tắc luân lý vào những trường hợp cụ thể mà không bị sai 
lâm, và chúng ta vượt qua được những hồ nghi về điều tốt phải làm 
và điều xấu phải tránh. 

1807. Công bằng là nhân đức luân lý cốt tại một ý chí liên lỉ và 
vững chắc, quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa 
và với người lân cận. Công bằng đối với Thiên Chúa được gọi là 
“nhân đức thờ phượng”. Đối với người ta, công bằng là tôn trọng 
quyền lợi của mỗi người và thiết lập sự hài hoà trong các tương quan 
nhân loại, sự hài hòa này đưa tới việc không thiên vị đối với các 
nhân vị và đối với công ích. Người công bằng, thường được nhắc đến 
trong Thánh Kinh, có nét đặc biệt là sự ngay thẳng thường xuyên 
trong các ý nghĩ của mình và ngay thẳng trong cách hành động đối 
với người lân cận. “Ngươi không được thiên vị người yếu thế, cũng 
không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh 
cho người đồng bào” (Lv 19,15). “Người làm chủ hãy đối xử công 
bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có 
một Chủ ở trên trời” (Cl 4,1). 


% X. Thánh Tôma Aquinó, Summa theologiae, II-I, q. 47, a. 2, sed contra: Ed. Leon. 8, 349. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 531 


1808. Can dám là nhân đức luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết 
tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời. Nó củng cố 
sự quyết tâm chống lại các cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong 
đời sống luân lý. Đức can đảm giúp chúng ta có khả năng chiến thắng 
sự sợ hãi, thậm chí cả sự chết, đương đầu với sự thử thách và các cuộc 
bách hại. Nó giúp chúng ta đi đến chỗ từ bỏ và hy sinh mạng sống 
mình để bảo vệ lẽ phải. “Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi” 
(Tv 118,14). “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. 
Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). 


1809. Tiét độ là nhân đức luân lý giúp chúng ta điều tiết sức lôi 
cuốn của những thú vui và giữ sự chừng mực trong việc sử dụng các 
của cải trần thế. Nó giúp ý chí làm chủ các bản năng và kiềm chế 
các ham muốn trong những giới hạn của sự lương thiện. Người tiết 
độ quy hướng các thèm muốn giác quan của mình về điều thiện, giữ 
được sự cẩn trọng lành mạnh, và không chiều theo sức mạnh của 
mình mà bước theo các dục vọng của trái tim mình”. Đức tiết độ 
thường được ca tụng trong Cựu Ước: “Con đừng buông theo các 
tham vọng của con, nhưng hãy kiềm ché các dục vọng” (Hc 18,30). 
Trong Tân Ước, nhân đức này được gọi là “sự chừng mực” hay “sự 
điều độ”. Chúng ta phải sống “chừng mực, công chính và đạo đức ở 
thế gian này” (Tt 2,12). 
“Sống tốt lành không là gì khác hơn là yêu mến Thiên Chúa hết 
trái tim, hết linh hồn và hết tâm trí mình, .. tình yêu này phải 
được gìn giữ trọn ven và không hư hoại, đó là phán của đức tiết 
độ, không bị suy yếu bởi một rối loạn nào, đó là phần của đức 
can đảm, không phục vụ một ai khác, đó là phần của đức công 
bằng, tỉnh thức khi phán định các sự việc kéo dán dán su lừa 
đảo hoặc phản bội lén vào, đó là phần của đức khôn ngoan”Š!. 


Các nhân đức và ân sủng 

1810. Các nhân đức nhân bản có được là nhờ sự giáo dục, nhờ các 
hành vi chủ ý và nhờ luôn có gắng kiên trì, các nhân đức này được 
thanh luyện và nâng cao nhờ ân sủng thần linh. Nhờ sự trợ giúp 
của Thiên Chúa, các nhân đức này tôi luyện tính tình và đem lại 
sự thoải mái trong việc thực thi điều thiện. Người nhân đức hạnh 
phúc khi thực thi các nhân đức đó. 


1811. Con người bị tổn thương bởi tội lỗi, không dễ mà giữ được sự 
quân bình luân lý. On cứu độ của Đức Kitô đem lại cho chúng ta ân 
sủng cần thiết để kiên trì trong việc tìm kiếm các nhân đức. Mỗi 


5 X. Hc 5,2; 3727-31. 
9^ Thánh Augustinó, De moribus Ecclesiae catholicae, 1, 25, 46: CSEL 90, 51 (PL 32, 1330- 
1331). 


2846 
2473 


2341 


2517 


1266 


2015 


2086-2094 
2656-2658 


1266 


2008 


142-175 


506 


532 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


người phải luôn cầu xin ơn soi sáng và ơn sức mạnh, luôn chay đến 
với các bí tích, luôn cộng tác với Chúa Thánh Thần, nghe theo lời 
kêu gọi của Ngài để yêu mến điều tốt và giữ mình khỏi điều xấu. 


IL. CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN 
VIRTUTES THEOLOGALES 


1812. Các nhân đức nhân bán được bén ré trong các nhân đức đối 
thân, là những nhân đức thích ứng các tài năng của con người dé 
dự phần vào bản tính thần linh°. Quả vậy, các nhân đức đối thần 
trực tiếp quy chiếu về Thiên Chúa. Chúng giúp các Kitô hữu sống 
trong tương quan với Ba Ngôi Chí Thánh. Các nhân đức đối thần 
có Thiên Chúa Nhất Thé Tam Vị là nguồn gốc, động lực và đối 
tượng. 


1813. Các nhân đức đối thần tạo nền móng, làm sinh động, và là 
nét đặc thù của các hành vi luân lý của Kitô hữu. Chúng định hình 
và mang lại sự sống cho tất cả các nhân đức luân lý. Các nhân đức 
này được Thiên Chúa phú bẩm trong linh hồn của các tín hữu, giúp 
họ có khả năng hành động như con cái của Ngài và đáng hưởng sự 
sống vĩnh cửu. Các nhân đức đối thần là bảo chứng cho sự hiện 
diện và hành động của Chúa Thánh Thân trong các năng lực của 
con người. Có ba nhân đức đối thân là: đức tin, đức cậy và đức 
mến "”. 


Đức tin 

1814. Đức tin là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta tin vào Thiên 
Chúa và tất cả những gì Ngài đã nói và đã mạc khải cho chúng ta, 
và những gì Hội Thánh dạy chúng ta tin, bởi vì Thiên Chúa chính 
là Chân lý. Nhờ đức tin, “con người tự nguyện phó thác toàn thân 
cho Thiên Chúa”5”. Vì vậy ai tin, người đó cố gắng nhận biết và thi 
hành ý muốn của Thiên Chúa. “Người công chính nhờ đức tin sẽ 
được sống” (Rm 1,17). Đức tin sống động “hành động nhờ đức mến” 
(G1 5,6). 


1815. Hồng ân đức tin tổn tại trong người không phạm tội nghịch 
với đức tin. Nhưng “đức tin không có hành động là đức tin chết” 
(Gc 2,26). Nếu thiếu đức cậy và đức mến, đức tin sẽ không kết hợp 
đây đủ tín hữu với Đức Kitô và không làm cho họ trở nên chi thé 
sống động của Thân Thể Người. 


65 X. 2 Pr 1,4. 

% X. 1 Cr 13,13. 

$7 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 5: AAS 58 (1966) 819. 

5 X. CD Tridentino, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 15: DS 1544. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 533 


1816. Người môn đệ Đức Kitô không những phải gìn giữ đức tin và 
sống bởi đức tin, mà còn phải tuyên xưng, can đảm làm chứng và 
truyền bá đức tin: “Mọi tín hữu .. phải sẵn sàng tuyên xưng Đức 
Kitô trước mặt người ta, và bước theo Người trên đường thập giá, 
giữa những cuộc bách hại mà Hội Thánh luôn luôn gặp phải””. 
Việc phục vụ và làm chứng cho đức tin là những điều phải có để 
được cứu độ. “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì 
Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng 
ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng 
sẽ chối người ấy trước mặt Cha Tháy, Đấng ngự trên trời” (Mt 
10,32-33). 


Đức cậy 


1817. Đức cậy là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta khao khát 
Nước Trời và đời sống vĩnh cửu là vinh phúc của chúng ta, khi đặt 
lòng tin tưởng của chúng ta vào các lời hứa của Đức Kitô và cậy 
dựa vào sự trợ giúp của ân sủng của Chúa Thánh Thần, chứ không 
vào sức mạnh của chúng ta. “Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng 
niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là 
Đấng trung tín" (Dt 10,23). Thiên Chúa “đã tuôn đổ đây tràn ơn 
Thánh Thân xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu 
Độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của 
Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta 
vẫn hy vọng” (Tt 3,6-7). 


1818. Đức cậy đáp ứng khát vọng hưởng vinh phúc mà Thiên Chúa 
đã đặt trong trái tim mỗi người; dám nhận những su mong đợi 
đang gợi hứng cho các hoạt động của con người; thanh luyện những 
mong đợi đó để quy hướng chúng về Nước trời; bảo vệ khỏi sự nản 
chí của tâm hồn; nâng đỡ khi bị bỏ rơi; mở rộng trái tim bằng sự 
mong đợi vinh phúc vĩnh cửu. Sự thúc đẩy của đức cậy gìn giữ 
chúng ta khỏi tính ích kỷ và đưa chúng ta đến với vinh phúc của 
đức mến. 


1819. Đức cậy Kitô giáo đảm nhận và kiện toàn lòng trông cậy của 
dân Chúa chọn; nguồn gốc và mẫu gương của lòng trông cậy đó là 
lòng trông cậy của tổ phu Abraham, người đã mãn nguyện với các 
lời hứa của Thiên Chúa nơi Isaac, và đã được thanh luyện nhờ su 
thử thách là cuộc hy tế”". “Ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông 
đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc” (Rm 4,18). 


© X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 42: AAS 57 (1965) 48; x. Id., Tuyên ngón 
Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940. 
7 X. St 17,4-8; 22,1-18. 


2471 


1024 


27 


146 


1716 


2772 


2016 


1037 


534 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1820. Từ lúc khởi đầu việc giảng dạy của Chúa Giêsu, đức cậy Kitô 
giáo được khai triển trong lời loan báo các mối phúc. Các mối phúc 
nâng niềm hy vọng của chúng ta hướng lên trời, như lên miền Đất 
hứa mới; vạch đường tới đó qua những thử thách đang chờ đợi các 
môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu 
Kitô và của cuộc khổ nạn của Người, Thiên Chúa gìn giữ chúng ta 
trong niềm hy vọng “không phải thất vọng” (Rm 5,5). Chúng ta có 
niềm hy vọng “như cái neo chắc chán và bên vững của tâm hồn”, 
thả sâu vào “nơi Chúa Giêsu đã vào như người tiền phong mở 
đường cho chúng ta” (Dt 6,19-20). Đức cậy cũng là vũ khí bảo vệ 
chúng ta trong cuộc chiến đấu để được cứu độ: “Hãy mặc áo giáp là 
đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” (1 Tx 
5,8). Đức cậy mang lại cho chúng ta niém vui ngay cả trong thử 
thách: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp 
gian truân” (Rm 12,12). Đức cậy được diễn tả và nuôi dưỡng trong 
kinh nguyện, nhất là trong Lời Kinh của Chúa, là bản toát yếu của 
tất cả những gì mà đức cậy khiến chúng ta ước ao. 


1821. Vì vậy, chúng ta có thể trông cậy được hưởng vinh quang 
thiên quốc đã được Thiên Chúa hứa ban cho những ai yêu mến 
Ngài” và thi hành ý muốn của Ngài”. Trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, mỗi người phải trông cậy, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, sẽ 
kiên trì đến cùng”, và đạt được niềm vui thiên quốc như phần 
thưởng vĩnh cửu Thiên Chúa ban vì các việc tốt lành đã được thực 
hiện nhờ ân sủng Đức Kitô. Với đức cậy, Hội Thánh cầu nguyện 
cho “mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,4). Hội Thánh mong được kết 
hợp với Đức Kitô, Phu Quân của mình, trong vinh quang thiên 
quốc: 
“Trông cậy đi, hôn tôi hỡi, hãy trông cậy! Ngươi không biết ngày 
nào và giờ nào. Hãy chuyên cần tỉnh thức, vì mọi sự qua đi 
nhanh chóng, mặc dầu vì quá nóng lòng nén ngươi hoài nghi 
điều chắc chắn và cảm thấy khoảng thời gian vắn vỏi lại quá 
dài. Hãy nhớ rằng, ngươi càng chiến đấu, càng chứng tỏ tình yêu 
của ngươi đối với Thiên Chúa, và một ngày kia, ngươi sẽ càng 
vui sướng hơn với Đấng lòng ngươi yêu mến, trong niềm hạnh 
phúc và say mé bát tận””4. 


7! X. Rm 8,28-30. 

7? X. Mt 721. 

BX. Mt 10,22; CD Triđentinô, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 13: DS 1541. 

74 Thánh Térésa Avila, Exclamaciones del alma a Dios, 15, 3: Biblioteca Mística Carmelitana, 
v. 4 (Burgos 1917) 290. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 535 


Đức mến 


1822. Đức mến là nhân đức đối thân, nhờ đó chúng ta yêu mến 
Thiên Chúa trên hết mọi sự vì chính Ngài, và vì yêu mến Thiên 
Chúa, chúng ta yêu mến người lân cận như chính mình. 


1823. Chúa Giêsu lấy đức mến làm điều răn mới”. Khi yêu thuong 
những kẻ thuộc về Người “đến cùng” (Ga 13,1), Người biểu lộ tình yêu 
của Chúa Cha mà Người đã đón nhận. Khi yêu mến nhau, các môn đệ 
bắt chước tình yêu của Chúa Giêsu mà họ cũng đã đón nhận. Vì vậy, 
Chúa Giêsu nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu 
mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” 
(Ga 15,9). Và Người còn nói: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy 
yêu thương nhau như Tháy đã yêu thương anh em" (Ga 15,12). 


1824. Là hoa trái của Thần Khí và là sự viên mãn của Lễ luật, đức 
mến giữ cóc điều răn của Thiên Chúa và của Đức Kitô của Ngài: 
“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều 
răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thây” 
(Ga 15,9-10) 5. 


182ã. Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta, khi chúng ta còn 
là “thù nghịch” (Rm 5,10). Chúa đòi chúng ta rằng, cũng nhu 
Người, chúng ta phải yêu mến cả kê thù của chúng ta”, rằng chúng 
ta phải trở thành người lân cán cho những kẻ ở xa nhất”, rằng 
chúng ta phải yêu thương trẻ em” và người nghèo nhu chính 
Người”. 

Thánh Tông Đồ Phaolô đã mô tả một cách tuyệt vời về đức mến: 

“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không 

vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm 

tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi 

thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha 

thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” 

(1 Cr 13,4-7). 


1826. Thánh Tông Đồ còn nói: không có đức mến, “tôi chẳng là gì”. 
Và bất cứ điều gì là đặc ân, công việc phuc vụ, thám chí nhân đức... 
nếu tôi không có đức mến, thì cũng “chẳng ích gi cho tôi””'. Đức 
mến cao trọng hơn mọi nhân đức. Đức mến đứng đầu các nhân đức 


75 X. Ga 13,34. 

76 X. Mt 22,40; Rm 13,8-10. 
7 X. Mt 5.44. 

7$ X. Lc 1027-37. 

? X. Mc 9,37. 

89 X. Mt 25,40.45. 

8! X. 1 Cr 13,1-3. 


1723 


1970 


735 


604 


615 
826 


1972 


2540 


1299 


536 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


đối thân: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cá ba đều tôn tai, 
nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13,13). 


1827. Việc thực thi tất cả các nhân đức được nên sinh động và 
được gợi hứng bởi đức mến. Nhân đức này là “mối dây liên kết 
tuyệt hảo” (C1 3,14); là mô thé của các nhân đúc; liên kết và phối 
hợp các nhân đức; là nguồn mạch và cùng đích của việc thực hành 
các nhân đức Kitô giáo. Đức mến củng cố và thanh luyện khả năng 
yêu thương của con người. Đức mến nâng khả năng này lên mức 
trọn hảo siêu nhiên của tình yêu của Thiên Chúa. 


1828. Việc thực hành đời sống luân lý, được sinh động nhờ đức 
mến, đem lại cho Kitô hữu sự tự do thiêng liêng của con cái Thiên 
Chúa. Người đó đứng trước Thiên Chúa, không còn như một kẻ nô 
lệ, trong sự sợ hãi tôi đòi, hay như người làm công ăn lương, nhưng 
như là người con đáp lại tình yêu của “Thiên Chúa đã yêu thương 
chúng ta trước” (1 Ga 4,19): 
“Nếu chúng ta xa lánh điều xấu vì sợ hình phạt, chúng ta sẽ 
sống trong tâm trạng của người nô lệ; nếu chạy theo sự cám dỗ 
của phần thưởng, .. chúng ta sẽ giống như người làm thuê; nhưng 
nếu vì chính sự đáng kính và vì tình yêu của Đấng ban hành lề 
luật... chúng ta mới thật sự sống trong tâm tình của con cái””?. 


1829. Niềm vui, sự bình an và lòng thương xót là nhu hoa trái của 
đức mến. Đức mến đòi hỏi phải làm điều tốt và sửa lỗi cho nhau 
trong tình huynh đệ; đức mến thì nhân hậu; nó khơi dậy sự tương 
thân tương ái, không tìm tư lợi, và quảng đại; đức mến là tình 
bằng hữu và sự hiệp thông: 
“Yêu thương là sự hoàn tất của mọi công việc của chúng ta. Đó là 
mục đích: chúng ta chạy vì đó, chúng ta chạy đến đó; và khi tới 
đó, chúng ta sẽ yên nghỉ”Ẻ. 


III. CÁC HỒNG ÂN VÀ HOA TRÁI CỦA CHÚA THÁNH THÂN 
SPIRITUS SANCTI DONA ET FRUCTUS 


1830. Đời sống luân lý của các Kitô hữu được nâng đỡ bởi các hồng 
ân của Chúa Thánh Thần. Đó là những xu hướng thường xuyên 
giúp cho con người dễ dàng tuân theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh 
Thần. 


1831. Báy hông ân của Chúa Thánh Thần là: ơn khôn ngoan, ơn 
thông minh, ơn biết lo liệu, ơn can đảm, ơn hiểu biết, ơn đạo đức 
và ơn kính sợ Thiên Chúa. Các ơn này đạt tới sự sung mãn của 


? Thánh Basiliô Cả, Regulae fusius tractatae, prol. 3: PG 31, 896. 
8 Thánh Augustinô, /n epistulam Ioannis ad Parthos tractatus, 10, 4: PL 35, 2056-2057. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 537 


chúng noi Đức Kitô, Con Vua ĐavidŸ°. Các ơn này hoàn thành các 
nhân đức của những người lãnh nhận chúng, và đưa các nhân đức 
đó tới mức trọn hảo. Các ơn này giúp các tín hữu dễ dàng vâng 
phục cách mau mắn những linh hứng của Thiên Chúa. 
“Xin Thần Khí tốt lành của Chúa, 
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiư” (Tv 143,10). 
“Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái 
Thiên Chúa... Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên 
Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô” 
(Rm 8,14.17). 


1832. Các hoa trái của Thân Khí là những điều tron hảo mà Chúa 
Thánh Thán ban cho chüng ta, nhu hoa quá dáu müa cüa vinh 
quang vinh cửu. Truyền thống Hội Thánh kể ra mười hai hoa trái: 
“Bác ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ, từ tâm, 
khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, khiết tịnh” (Gl 5,22-23 
vulg.). 


TÓM LƯỢC 


1833. Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và biên trì để làm 
điều thiện. 

1834. Các nhân đức nhân bản là những xu hướng thường xuyên và 
biên trì của lý trí và ý chí nhằm điều bhiển các hành vi của chúng 
ta, điều tiết các dam mê và hướng dẫn nếp sống chúng ta cho phù 
hợp vói ly trí và đúc tin. Các nhân đúc đó có thể được quy tụ 
quanh bốn nhân đúc trụ: khón ngoan, công bằng, can dám và tiết 


độ. 


1835. Đức khón ngoan giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh 
phán định điều thiện đích thuc và lựa chọn những phương tiện 
thích hợp để đạt tới điều thiện đó. 


1836. Đức công bằng cốt tại một ý chí liên lỉ uà uững chắc, quyết 
tâm trả lai những gì mình mắc nợ uới Thiên Chúa và vói người 
lân cán. 

1837. Đức can dám giúp chúng ta biên trì và quyết tâm theo đuổi 
điều thiện giữa những bhó bhăn trong đời. 

1838. Đức tiết độ giúp chúng ta điều tiết sức lôi cuốn của những thú 
vui và giữ sự chừng muc trong viéc sử dụng các của cải trân thế. 


8 X. Is 11,1-2. 


1266 


736 


538 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1839. Các nhân đúc luân lý tăng trưởng nhờ giáo dục, nhờ các 
hành vi chủ ý và nhờ luôn cố gắng biên tri. Ấn súng của Thiên 
Chúa thanh luyện và nâng cao các nhân đức đó. 

1840. Các nhân đúc đối thần giúp các Kitô hữu sóng trong tuong 
quơn uới Ba Ngôi Chí Thánh. Các nhân đúc đối thần có Thiên 
Chúa là nguón gốc, động luc và đối tượng; Ngài là Thiên Chúa 
được nhận biết nhờ đức tin, được trông cậy và được yêu mến vi 
chính Ngài. 

1841. Có ba nhân đức đối thân là: đức tin, đức cậy và đức mến”. 
Ba nhân đúc này định hinh và mang lai sự sống cho tất cá các 
nhân đức luân lý. 

1842. Nhờ đức tin, chúng ta tin vào Thiên Chúa và chúng ta tin 
tất cå những gì Ngài đã mac khái cho chúng ta, và những gì Hội 
Thánh dạy chúng ta tin. 

1843. Nhờ đức cậy, chúng ta khao khát và chờ mong vói lòng tin 
tưởng vüng chắc, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sóng vinh 
cửu và các ân süng để xứng dáng hưởng su sống đó. 

1844. Nhờ đúc mến, chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết moi sự 
và vi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta yêu mến người lân cán nhu 
chính minh. Đúc mến là “mối dây liên két tuyệt hảo” (Cl 3,14) và 
là mô thể của moi nhân đúc. 

1845. Bảy hông ân cúa Chúa Thánh Thân được ban cho các Kitô 
hữu là on khón ngoan, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn can dám, 
on hiểu biết, on dao đức và on kính sợ Thiên Chúa. 


Muc 8 
Tội lỗi 
Articulus 8 
Peccatum 


I. LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ TÔI LÔI 
MISERICORDIA ET PECCATUM 


1846. Tin Müng là su mac khái, trong Chúa Giêsu Kitó, lòng 
thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân”°. Thiên thần loan 


8 X. 1 Cr 13,13. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 539 


báo điều này cho ông Giuse: “Ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì 
chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Cũng 
chính điều đó được nói đến trong Thánh Thể, bí tích của Ơn cứu 
chuộc: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người 
được tha tội” (Mt 26,28). 


1847. Thiên Chúa, “Đấng... đã tao dựng bạn không cán có bạn, 
không công chính hoá bạn nếu không có ban”. Việc đón nhận lòng 
thương xót của Ngài đòi hỏi chúng ta phải thú nhận tội lỗi của 
chúng ta: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự 
lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú 
nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha 
tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” 
(1 Ga 1,8-9). 


1848. Cũng như Thánh Phaolô quả quyết: “Ở đâu tội lỗi đã lan 
tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Nhưng để 
thực hiện công trình của mình, ân sủng phải vạch trần tội lỗi 
nhằm hối cải trái tim chúng ta và làm cho chúng ta “nên công 
chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” 
(Rm 5,21). Cũng như thầy thuốc xem xét vết thương trước khi chữa 
lành nó, Thiên Chúa, nhờ Ngôi Lời của Ngài và Thân Khí của 
Ngài, chiếu ánh sáng sống động vào tội lỗi: 
“Sự hối cái đòi buộc phái xác tín về tội lỗi; nó bao hàm một 
phán đoán từ bên trong của lương tâm, và điều này là bằng 
chứng về sự hành động của Thần chân lý trong hữu thể thẳm 
sâu của con người, và đồng thời cũng là khởi điểm của việc ban 
tặng mới của ân sủng và tình yêu: “Hãy lãnh nhận Chúa Thánh 
Thần”. Như vậy, trong việc xác tín về tội lỗi, chúng ta nhận ra 
một hồng ân kép: hồng ân về chân lý của lương tâm và hồng ân 


về sự chắc chắn của ơn cứu chuộc. Thần chân lý là Đấng an ủi”. 


II. ĐỊNH NGHĨA TỘI LỖI 
PECCATI DEFINITIO 


1849. Tội là một lỗi pham đối nghịch với lý trí, chân lý, luong tâm 
ngay thẳng; tội là sự thiếu vắng tình yêu đích thực đối với Thiên 
Chúa và đối với người lân cận, vì sự quyến luyến lệch lạc với một số 
điều tốt đẹp nào đó. Tội làm tổn thương bản tính con người và vi 


86 X. Lc 15. 
37 Thánh Augustino, Sermo 169, 11, 13: PL 38, 923. 
88 ĐGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Dominum et vivificantem, 31: AAS 78 (1986) 843. 


430 


1365 


387, 1455 


385 


1433 


311 


1952 
1440 


615 


598 


2746, 616 


1751 


540 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


phạm đến tình liên đới nhân loại. Tội được định nghĩa là “một hành 
vi, lời nói, hoặc ước muốn trái nghịch với Lè luật vĩnh cửu”. 


1850. Tội là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa: “Con đắc tội với 
Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài” 
(Tv 51,6). Tội chóng lại tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta 
và đưa trái tim chúng ta lìa xa khỏi tình yêu đó. Cũng như tội đầu 
tiên, tội là một sự bất tuân, một sự nổi loạn chống Thiên Chúa vì 
ao ước muốn “sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác” 
(St 3,5) để nhận biết và quyết định điều tốt và điều xấu. Nhu vậy, 
tội là “yêu mình đến mức khinh chê Thiên Chúa””. Vì sự tự tôn 
kiêu căng này, nên tội đối nghịch hẳn với sự tuân phục của Chúa 
Giêsu, sự tuân phục đó đã hoàn thành ơn cứu độ””. 


1851. Chính trong cuộc khổ nạn, trong đó lòng thương xót của Đức 
Kitô sẽ chiến thắng tội lỗi, mà tội lỗi biểu lộ cách rõ nhất tính 
hung bạo và sự đa dạng của nó: sự cứng lòng tin, sự căm thù đến 
mức giết người, sự chối bỏ và nhạo báng của các thủ lãnh và của 
dân chúng, sự hèn nhát của quan Philatô, sự tàn bạo của binh lính, 
sự phán bội của ông Giuda quá cay đắng cho Chúa Giêsu, việc chối 
bỏ của ông Phêrô và sự bỏ rơi của các môn đệ. Tuy nhiên, chính 
vào giờ của bóng tối và của Thủ lãnh thế gian này”, cuộc hy tế của 
Đức Kitô đã âm thầm trở nên nguồn mạch, từ đó tuôn tràn cách 
không bao giờ cạn ơn tha thứ tội lỗi chúng ta. 


III. CÁC TỘI LÓI KHÁC NHAU 
PECCATORUM DIVERSITAS 


1852. Tội lỗi rất da dang. Thánh Kinh dua ra nhiều danh sách các 
tội lỗi. Thu gửi tín hữu Galata đối chiếu các công việc của xác thịt 
với hoa trái của Thần Khí: “Những việc do tính xác thịt gây ra thì 
ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, 
hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè 
phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. 
Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các 
điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa” (Gl 5,19- 
21)”. 


1853. Tội lỗi có thé được phân biệt theo đối tượng của chúng, cũng nhu 
đối với mọi hành vi nhân linh, hoặc theo các nhân đức mà chúng đối 


® Thánh Augustinô, Contra Faustum manichaeum, 22, 27: CSEL 25, 621 (PL 42, 418); x. Thánh 
Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 71, a. 6: Ed. Leon. 7,8-9. 

?? Thánh Augustinó, De civitate Dei, 14, 28: CSEL 40/2, 56 (PL 41, 436). 

?! X. Pl 2,6-9. 

? X. Ga 14,30. 

?5 X. Rm 1,28-32; 1 Cr 6,9-10; Ep 5,3-5; C1 3,5-9; 1 Tm 1,9-10; 2 Tm 3,2-5. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 541 


nghịch do thái quá hay do bất cập, hoặc theo các điều răn mà chúng vi 
phạm. Tội lỗi cũng có thể được phân loại theo tương quan của chúng với 
Thiên Chúa, với người lân cận hoặc với chính bản thân; chúng có thể 
được phán chia thành các tội vé tinh thần và các tội về thé xác, hoặc tội 
trong tư tưởng, lời nói, việc làm và bỏ sót không làm. Cội rễ của tội là ở 
trong trái tim con người, trong ý chí tự do của họ, theo lời Chúa dạy: “Tự 
lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà 
dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm 
cho con người ra ô uế” (Mt 15,19-20). Đức mến cũng cư ngụ trong trái tim 
con người, đó là nguyên lý của các công việc tốt lành và thanh sạch, nên 
tội cũng làm tổn thương đức mến. 


IV. MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG CỦA TỘI: 
TỘI TRỌNG VÀ TỘI NHẸ 
GRAVITAS PECCATI: PECGATUM MORTALE ET VENIALE 


1854. Phải đánh giá các tội theo mức độ nghiêm trong của chúng. 
Sự phân biệt giữa tội trọng và tội nhẹ, như đã thấy trong Thánh 
Kinh, là khá phổ biến trong Truyền thống Hội Thánh”. Kinh 
nghiệm của con người xác nhận điều này. 


1855. Tội trong phá hủy đức mến trong trái tim con người, do vi 
phạm nghiêm trọng Lễ luật của Thiên Chúa; tội trọng làm cho con 
người quay lưng lại với Thiên Chúa là mục đích tối hậu của mình 
và vinh phúc của mình, khi dành ưu tiên cho một điều tốt thấp 
kém hơn Ngài. 

Tội nhẹ vẫn còn để đức mến tôn tại, mặc dù có xúc phạm và 
gây tổn thương cho đức mến. 


1856. Tội trọng. đánh vào nguyên lý sống còn trong chúng ta, là 
đức mến, nên cần phải có một khởi đầu mới của lòng thương xót 
của Thiên Chúa và sự hối cải của trái tim, điều này được thực hiện 
một cách thông thường trong bí tích Giao Hoà: 
“Khi... ý chí chiều theo một điều tự nó nghịch lại với đức mến, là 
nhân đức nhờ đó con người được quy hướng về mục đích tối hậu, 
thì do đối tượng của nó, tội này là tội trọng... hoặc nghịch với 
lòng mến Chúa, như lộng ngôn, bội thể, v.v... hoặc nghịch với 
lòng yêu người, như sát nhân, ngoại tình, v.v... Còn khi ý chí 
của tội nhân chiều theo một điều tự nó là một sự vô trật tự nào 
đó, nhưng không nghịch với tình yêu đối với Thiên Chúa và 
người lân cận, như nói năng bừa bãi, cười cợt lố lăng, v.v..., thì 
đó là những tội nhe"?*. 


?! X. 1 Ga 5,16-17. 
95 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 88, a. 2, c: Ed. Leon. 7, 135. 


2067 


368 


1395 


1446 


2072 


2214 


1734 


1735 


1767 


1742 


1033 


542 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


1857. Dé một tội là tói trong, đòi phái có đồng thời ba điều kiện: 
Tội trọng là tội mà “đối tượng của nó là một chất liệu nghiêm 
trọng, và ngoài ra, tội đó được chấp nhận với đầy đủ ý thức, và với 
sự ưng thuận chủ ý””. 


1858. Chất liệu nghiêm trọng được xác dinh trong Mười Điều Răn, 
theo câu trả lời của Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có: “Chớ 
giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ 
làm hai ai, hãy thờ cha kính mẹ” (Mc 10,19). Tính nghiêm trong 
của tội có thể là nhiều hơn hay ít hơn: tội giết người thì nghiêm 
trọng hơn tội trộm cắp. Cũng phải xét đến cả phẩm chất của 
những người bị xúc phạm: tội hành hung người thân thì tự nó nặng 
hơn tội hành hung người lạ. 


1859. Tội trọng đòi phải có sự nhận thúc đây đủ và sự ưng thuận 
hoàn toàn. Điều này giả thiết phải có sự hiểu biết đặc tính tội lỗi 
của hành vi, hiểu biết sự đối nghịch của hành vi đối với Lễ luật 
của Thiên Chúa. Tội trọng cũng bao hàm một sự ưng thuận chủ ý, 
đủ để là một lựa chọn cá vị. Sự làm bộ không biết và sự chai đá 
của trái tim?" không giảm thiểu, nhung gia tăng tính cách cố ý của 
tội. 

1860. Sự bhông hiểu biết ngoài ý muốn có thể giảm thiểu, và thậm 
chí xoá bỏ, tính cách quy tội của một lỗi phạm nặng. Nhưng không 
ai được coi là không biết những nguyên tắc của luật luân lý đã 
được ghi khắc trong lương tâm mỗi người. Những thúc đẩy của cảm 
giác, các đam mê, và cả các áp lực bên ngoài, hoặc những rối loạn 
do bệnh tật, cũng có thể giảm thiểu tính cách cố ý và tự do của lỗi 
phạm. Tội do ác tâm, do sự chủ ý lựa chọn điều xấu, là nghiêm 
trọng nhất. 


1861. Tội trọng là một khả năng căn bản của sự tự do nhân loại, 
cũng như chính tình yêu. Tội trọng phá huỷ đức mến, làm mất ơn 
thánh hóa, nghĩa là mất tình trạng ân sủng. Nếu tội trọng không 
được chuộc lại bằng việc thống hối và ơn tha thứ của Thiên Chúa, 
nó sẽ đưa tới việc bị loại ra khỏi Nước Thiên Chúa và cái chết 
muôn đời trong hỏa ngục, vì sự tự do của chúng ta có khả năng 
thực hiện những lựa chọn vĩnh viễn, không thể hồi lại được. Tuy 
nhiên, mặc dầu chúng ta có thể phán đoán một hành vi nào đó tự 
nó là một lỗi phạm nặng, chúng ta vẫn phải phó thác việc phán 
xét các nhân vị cho sự công bằng và lòng thương xót của Thiên 
Chúa. 


5 DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Reconciliatio et paenitentia, 17: AAS 77 (1985) 221. 
?' X. Mc 3,5-6; Lc 16,1931. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 543 


1862. Người ta phạm tôi nhe khi không tuân giữ những tiêu chuẩn 
được quy định bởi luật luân lý trong điều nhẹ, hay cả khi không 
tuân theo luật luân lý trong điều nặng, nhưng không có sự nhận 
thức đầy đủ hay không có sự ưng thuận hoàn toàn. 


1863. Tội nhẹ làm suy yếu đức mến; nó diễn tả sự quyến luyến vô 
trật tự đối với của cải trần thế; nó ngăn cản sự tiến triển của linh 
hồn trong việc thực hành nhân đức và trong việc thực thi điều 
thiện luân lý; tội nhẹ đáng chịu những hình phạt tạm thời. Tội 
nhe có chủ ý và nhất định không thống hối khiến chúng ta dần dán 
đi đến chỗ phạm tội trọng. Tuy nhiên, tội nhẹ không phá vỡ giao 
ước với Thiên Chúa. Với ân sủng của Thiên Chúa, tội nhẹ có thể 
được con người sửa chữa lại. “Tội nhẹ không làm mất ơn thánh hóa, 
sự thân nghĩa với Thiên Chúa, đức mến và vinh phúc vinh cửu””. 
“Bao lâu còn mang thân xác, con người không thể không có ít là 
các tội nhẹ. Nhưng các tội mà chúng ta gọi là nhẹ, bạn chớ coi 
thường: nếu bạn coi là nhẹ khi bạn cân chúng, thì bạn hãy run 
sợ khi bạn đếm chúng. Nhiều vật nhỏ làm thành một khối lớn, 
nhiều giọt nước làm đầy một con sông, nhiều hạt lúa làm thành 
một đống lúa. Vậy thì còn hy vọng gì? Trước hết, hãy đi xưng 
i017. 


1864. “Mọi tội, kể cá tội nói phạm thượng, cũng sé được tha cho 
loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha”! 
(Mt 12,31). Lòng thương xót của Thiên Chúa không có giới hạn, 
nhưng ai cố tình từ chối đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa 
qua việc thống hối, thì người đó cũng khước từ ơn tha thứ tội lỗi 
cho mình và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban tặng'”'. Sự cứng 
lòng như vậy có thể đưa tới chỗ không thống hối trong giờ sau hết 
và bị án phạt muôn đời. 


V. TÔI LÔI SINH SÔI NẢY NỞ 
PECCATI MULTIPLICATIO 


1865. Tói tao nén xu huóng vé tói; và do viéc láp di láp lai cüng 
một hành vi, sé sinh ra thói xấu. Từ đó phát xuất những nghiêng 
chiều lệch lạc làm mờ tối lương tâm và làm hư hỏng sự đánh giá 
cụ thể về điều tốt và điều xấu. Như vậy tội lỗi có khuynh hướng 
sinh sôi náy nở và mạnh thêm lên, nhung nó không thé phá hủy 
tận căn cảm thức luân lý. 


?* DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Reconciliatio et paenitentia, 17: AAS 77 (1985) 221. 

” Thánh Augustinô, /n epistulam Ioannis ad Parthos tractatus, 1,6: PL 35, 1982. 

1% X. Mc 3,29; Lc 12,10. 

10! X DGH Gioan Phaolô II, Thóng diép Dominum et vivificantem, 46: AAS 78 (1986) 864-865. 


1394 


1472 


2091 
1037 


401 


1768 


2539 


2268 


1736 


408 
1887 


544 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1866. Các thói x&u có thé dugc xép loai dua theo các nhán düc mà 
chúng đối nghịch, hay được quy vào các mối tội đâu nhu kinh 
nghiệm Kitô giáo đã phân biệt, dựa theo thánh Gioan Casianô !? 
và thánh Grêgôriô Cá'?. Chúng được goi là các mối tội đầu bởi vi 
chúng sinh ra những tội khác, những thói xấu khác. Các mối tội 
đầu là: kiêu ngạo, hà tiện, ganh tị, nóng giận, dâm dục, mê ăn 
uống, làm biếng. 


1867. Truyền thống dạy giáo lý cũng nhắc đến “các tội bêu thấu 
đến trời”. Kéu thấu đến trời là: máu của Abel”°: tội của dán 
Sôđôma””: tiếng than của dán bị áp bức ở Ai cập””: tiếng rên siết 
của người ngoại kiểu, của các cô nhi và quá phụ””; su bất công về 
lương bổng "3. 
1868. Tội là một hành vi cá vị. Ngoài ra, chúng ta có trách nhiệm 
trong các tội do những người khác pham, khi chúng ta cộng tác vào 
các tội đó, bằng cách: 

— tham gia một cách trực tiếp và tự nguyện vào các tội đó; 

— ra lệnh, xúi giục, khen ngợi hoặc tán thành những tội đó; 

- không tố cáo hoặc không ngăn cản các tội đó, khi có bổn 

phận phải can ngăn; 
— che chở những người làm điều xấu. 


1869. Như vậy, tội làm cho người ta trở thành đồng phạm với 
nhau, và làm cho dục vọng, bạo lực và bất công thống trị nơi họ. 
Tội tạo nên những hoàn cảnh xã hội và những cơ chế nghịch lại 
lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Các “cơ cấu tội ác” vừa là sự diễn 
tả vừa là hậu quả của các tội cá vị. Chúng xúi giục các nạn nhân 
của chúng đến lượt mình cũng làm điều xấu. Hiểu nghĩa loại suy, 
chúng làm thành “tội xã hôi”. 


TÓM LƯỢC 


1870. “Thiên Chúa đã giam hãm moi người trong tôi không váng 
phục, để thương xót mọi người” (Rm 11,39). 


102 X Thánh Gioan Cassianô, Conlatio, 5,2: CSEL 13, 121 (PL 49, 611). 

103 X. Thánh Grégórió Cá, Moralia in Iob, 31, 45, 87: CCL 143B, 1610 (PL 76, 621). 

104 X St 4,10. 

105 X St 18,20; 19,13. 

106 X Xh 3,7-10. 

107 X, Xh 22,2022. 

108 X Dnl 24,14-15; Gc 5,4. 

109 X DGH Gioan Phaoló IL, Tông huấn Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 216. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 545 


1871. Tôi là “một hành vi, lời nói, hoặc ước muốn trái nghịch vói Lè 
luật vinh cửu”””. Tội là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Tội 
chống lại Thiên Chúa bằng su bất tuân, đối nghịch vói sự tuân 
phục của Chúa Giêsu. 


1872. Tôi là một hành vi đối nghịch vói lý trí. Nó làm tőn thương bán 
tính con người và vi phạm đến tình liền đới nhân loại. 


1873. Cói rễ của mọi tội lỗi là ở trong trái tim con người. Các loai 
tội và múc độ nghiêm trọng của chúng duoc xem xét chủ yếu theo 
đối tượng của chúng. 


1874. Lua chọn một cách có chủ ý, nghĩa là, biết rõ và tự nguyện, 
một sự uiệc đối nghịch uới Lê luật thân linh và vói mục đích tối 
hậu của con người một cách nghiêm trọng, đó là phạm tôi trọng. 
Tội trong phú hủy đúc mến trong chúng ta, mà nếu không có đức 
mến, thì khóng thể được hưởng vinh phúc vinh citu. Nếu khóng có 
su thống hối, tội trong kéo theo nó sự chết muôn đời. 


1875. Tói nhẹ gây nên một xáo trộn luân lý, có thể sửa chữa lại 
được nhờ đúc mến uẫn còn tôn tai trong chúng ta. 


1876. Pham di pham lại các tội, dù là các tội nhe, sẽ sinh ra 
những thói xấu, trong đó đặc biệt có các mối tội đầu. 


!!9 Thánh Augustinó, Contra Faustum manichaeum, 22, 27: CSEL 25, 621 (PL 42, 418). 


355 


1702 


1936 


CHUONG HAI 
CÓNG DÓNG NHÁN LOAI 


CAPUT SECUNDUM 
COMMUNITAS HUMANA 


1877. On gọi của nhân loại là biểu lộ hinh ảnh của Thiên Chúa và 
được biến đổi thành hình ảnh Con Một của Chúa Cha. On gọi này 
mang một hình thức cá vị, bởi vì mỗi người đều được kêu gọi tiến 
vào vinh phúc thần linh; ơn gọi này cũng liên quan đến tổng thể 
cộng đồng nhân loại. 


Mục 1 
Cá vị và xã hội 


ARTICULUS 1 
PERSONA ET SOCIETAS 


L TÍNH CÁCH CỘNG ĐỒNG CỦA ON GỌI NHÂN LINH 
INDOLES COMMUNITARIA VOCATIONIS HUMANAE 


1878. Moi người đều được kêu goi đến một cùng đích chung, là 
chính Thiên Chúa. Có một sự tương tự nào đó giữa sự hiệp thông 
các Ngôi Vị Thiên Chúa với tình huynh đệ mà con người phải thiết 
lập với nhau trong chán lý và tinh yéu!. Tình yêu đối với người lân 
cận không thể tách rời khỏi tình yêu đối với Thiên Chúa. 

1879. Nhân vị cần đời sống xã hội. Đời sống này không phải là 
một điều gì từ bên ngoài được thêm vào cho nhân vị, nhưng là một 
đòi hỏi của bản tính của nhân vị. Con người, nhờ sự trao đổi với 
những người khác, nhờ sự phục vụ lẫn nhau và nhờ đối thoại với 
anh em, phát triển mọi tài năng của mình; như vậy, họ đáp lại ơn 
gọi của mình”. 


! X. CP Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966) 1045. 
? X. CP Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 547 


1880. Xà hói là mót tóng thé nhüng cá vi dugc lién két vói nhau 
một cách hữu cơ theo một nguyên lý hợp nhất nào đó, vượt quá 
mỗi cá vị. Là một cộng đồng vừa hữu hinh, vừa tinh thần, xã hội 
tồn tại trong thời gian: nó tiếp nhận quá khứ và chuẩn bị tương 
lai. Nhờ xã hội, mỗi người trở thành “người thừa tự”, lãnh nhận 
“các nén bạc” làm phong phú căn tính của mình và họ phải làm 
cho chúng tăng thêm hoa trái”. Theo lẽ phải, mỗi người phải tận 
tâm với các cộng đồng mà mình là thành viên, và phải tôn trọng 
các người cầm quyển có nhiệm vụ mưu cầu công ích. 


1881. Mỗi cộng đồng được định nghĩa bằng mục tiêu của mình và 
do đó, tuân theo những quy tắc đặc thù, nhưng “nguyên lý, chủ thể 
và mục đích của tất cả các định chế xã hội là, và phải là, nhân 


vi”. 


1882. Một số xã hội, như gia dinh và cộng đồng dán sự, phù hop 
một cách trực tiếp hơn với bán tính con người. Chúng là cán thiết 
cho con người. Để khuyến khích nhiều người tham gia vào đời sống 
xã hội, phải ủng hộ việc thành lập các hiệp hội và các tổ chức, 
được tự do lựa chọn, “về các vấn dé kinh tế, xã hội, về văn hoá và 
giải trí, vé các sinh hoạt thể thao, về nghề nghiệp của các nghệ 
thuật khác nhau, về các vấn đề chính trị; trên bình diện quốc gia 
cũng như trên bình diện quốc të”. “Việc xã hội hóa” này đồng thời 
diễn tả một xu hướng tự nhiên thúc đẩy con người hợp tác với 
nhau, để theo đuổi những mục tiêu vượt quá những khả năng cá 
nhân. Công cuộc này làm tăng thêm các phẩm chất của con người, 
nhất là óc sáng kiến và tinh thần trách nhiệm. Nó cũng giúp bảo 
đảm các quyển của con người”. 


1883. Việc xã hội hóa cũng cho thấy những nguy cơ. Sự can thiệp 
quá đáng của Nhà Nước có thể đe dọa sự tự do và các sáng kiến cá 
vi. Giáo huấn của Hội Thánh dé ra một nguyên tắc được goi 
nguyên tắc bổ trợ (subsidiarietatis principium): theo đó, “một tổ 
chức ở cấp cao hơn không được can thiệp vào sinh hoạt nội bộ của 
một tổ chức ở cấp dưới, và tước mất những nhiệm vụ riêng của cấp 
dưới, mà tốt hơn phải nâng đỡ tổ chức cấp dưới những khi cần, và 
trợ giúp để hành động của họ được phối hợp với các thành phần 
liên hé khác, nhằm phuc vụ công ích”. 


? X. Le 19,13.15. 

^ X. CP Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045. 

$ ĐGH Gioan XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 60: AAS 53 (1961) 416. 

$ X. CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045-1046; DGH 
Gioan Phaoló II, Thóng diép Centesimus annus, 16: AAS 83 (1991) 813. 

7 DGH Gioan Phaoló IL Thông điệp Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 854; x. DGH Pió XI, 
Thóng diép Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 184-186. 


771 


1929 


1913 


2431 


302 


1779 


2500 


909 


548 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1884. Thién Cháa khóng muón giü cho riéng minh viéc thuc thi 
moi quyén hành. Ngài trao lai cho mói thu tao nhüng nhiém vu 
mà nó có khá náng thuc thi, theo nhüng khá náng cüa bàn tính 
riêng của minh. Cách cai quản này phái được bát chước trong doi 
sống xã hội. Cách Thiên Chúa hành động trong việc cai quản trần 
gian chứng tỏ Ngài rất quan tâm đến sự tự do nhân loại, điều này 
phải gợi hứng khôn ngoan cho những người cai quản các cộng đồng 
nhân loại. Họ phải xử sự như những thừa tác viên của sự quan 
phòng của Thiên Chúa. 


1885. Nguyên tắc bổ trợ đối nghịch với mọi hình thức duy tập thể. 
Nó vạch ra những giới han cho việc can thiệp của Nhà Nước. Nó 
tìm cách hòa hợp các tương quan giữa các cá nhân với các xã hội. 
Nó hướng tới việc thiết lập một trật tự quốc tế đích thực. 


II. SỰ HỐI CẢI VÀ XÃ HỘI 
CONVERSIO ET SOCIETAS 


1886. Xã hội là cán thiết dé ơn gọi nhân linh được thực hiện. Để 
đạt tới mục tiêu này, phải tôn trọng bậc thang đúng đắn của các 
giá trị, là “những gì thuộc vật chất và tự nhiên được đặt ở dưới 
những gì thuộc nói tâm và tinh thán"*. 
“Vì vậy, xã hội của con người .. trước hết phải được coi như một 
thực tại đặc biệt liên quan tới tâm hồn; nhờ xã hội, người ta 
thông chuyển cho nhau các kiến thức, trong ánh sáng của chân 
lý; người ta có thể khẳng định các quyên lợi và chu toàn các bổn 
phận; người ta khích lệ nhau tìm kiếm những điều thiện hảo cho 
tâm hồn; người ta chia sẻ cho nhau sự thưởng thức mọi vui thú 
lành mạnh; người ta luôn cố gắng trao cho người khác những gì 
tốt đẹp nhất của mình; người ta chăm chú học hỏi để những 
phong phú tỉnh thần của người khác trở thành của mình. Những 
điều tốt lành này vừa có ảnh hưởng, vừa hướng dẫn, tất cả 
những gì liên quan đến các học thuyết, các vấn đề kinh tế, các tổ 
chức xã hội, các trào lưu và thể chế chính trị, pháp chế, và sau 
cùng, các tổ chức khác, tất cả những gì thiết lập nên và không 
ngừng làm phát triển cộng đồng nhân loai từ bên ngoài”. 
1887. Việc đảo lộn các phương tiện với các mục đích”? dẫn tới việc 
coi phương tiện như mục đích tối hậu, hay xem những cá vị chỉ là 
những phương tiện để đạt mục đích, điều này sinh ra những cơ cấu 
bất công “làm cho cách sống Kitô giáo, phù hợp với các giới răn 


8 DGH Gioan Phaolô II, Thóng diép Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838. 
? DGH Gioan XXIII, Thóng diép Pacem in terris, 36: AAS 55 (1963) 266. 
? X. DGH Gioan Phaoló II, Thóng diép Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 549 


của Đấng Làm Luật tối thượng, trở nên khó khăn, hoặc hầu như là 
không thể””. 


1888. Vì vậy, để đạt được những cải tổ xã hội thật sự giúp phục vụ 
con người, phải chạy đến với các khả năng tinh thân và luân lý 
của cá vi, và với sự đòi hỏi thường xuyên là sự hối cái nói tâm của 
cá vị. Việc ưu tiên cho sự hối cải trái tim không hé loại trừ, 
nhưng trái lại, còn bắt buộc đem lại những lành mạnh hoá thích 
hợp cho các cơ chế và điều kiện sống, khi các cơ chế và điều kiện 
sống đó đưa đến tội lỗi, để chúng trở thành phù hợp với các quy 
tác của đức công bằng, không chống đối nhưng củng cố điều thiện 
hảo ”. 

1889. Không có sự trợ giúp của ân sủng, con người không biết 
“khám phá ra con đường, thường là nhỏ hẹp, giữa một bên là sự 
hèn nhát muốn nhượng bộ điều xấu và một bên là sức mạnh, tự 
lừa dối mình rằng mình có thể chiến thắng điều xấu, nhưng thật 
sự lại làm cho điều xấu nhân rộng thêm””. Con đường đó là con 
đường của đức mến, nghĩa là của lòng mến Chúa và yêu người. Đức 
mến là điều răn mang tính xã hội cao nhất. Đức mến tôn trọng 
người khác và các quyển lợi của họ. Đức mến đòi hỏi sự thực thi 
đức công bằng và chỉ có đức mến mới làm cho chúng ta có khả 
năng thực hiện điều đó. Đức mến gợi hứng cho một cuộc đời tự 
hiến: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 
mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Le 17,33). 


TÓM LƯỢC 


1890. Có một sự tương tự nào đó gita sự hiệp thông các Ngôi Vị 
Thiên Chúa uới tình huynh đệ mà con người phải thiết lập vói 
nhau. 


1891. Nhân vi, dé tu phát triển theo bán tính của minh, cán đời 
sống xã hội. Một số xã hội, nhu gia dinh và cộng đồng dán sự, phù 
hợp một cách trực tiếp hơn uới bản tính con người. 


1892. “Nguyên lý, chú thé và mục đích của tất cá các định chế xã 
hội là, và phải là, nhân vi"*. 


1893. Phái khuyén khích viéc tham gia róng rái vào các hiép hói 
và các tổ chức mà người ta được tu do lua chon. 


! DGH Pió XII, Nuntius radiophonicus (1 iunii 1941): AAS 33 (1941) 197. 

? X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 36: AAS 57 (1965) 42. 

? DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 25: AAS 83 (1991) 823. 
14 X. CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045. 


1869 


407 
1430 


1825 


2234 


2235 


550 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1894. Theo nguyên tác bổ trợ, Nhà Nước hay một tổ chức lớn hon, 
khóng được thay thế sáng biến và trách nhiệm của những cá vi và 
các tổ chức trung gian. 


1895. Xã hội phải cổ võ viéc thực thi các nhân đúc, chứ không 
được cán trở. Bậc thang đúng đắn vé các giá trị phái goi hứng cho 
xà hội. 

1896. Ở đâu tội lỗi phá huỷ báu khí xã hội, thì phái chạy đến vói 
sự hối cái của các trái tim và vói ân súng của Thiên Chúa. Dic 
mến thúc đẩy những cuộc cái tổ chính đáng. Không có giải pháp 
nào cho uấn đề xã hội ngoài Tin Mừng”. 


Mục 2 


Sự tham gia vào đời sống xã hội 


Articulus 2 
In vita sociali participatio 


L QUYÉN BÍNH 
AUCTORITAS 


1897. “Xã hội loài người sé không thé được tổ chức tốt, cũng không 
thể thịnh vượng, nếu không có những người, được trao quyển bính 
hợp pháp, để gìn giữ các cơ chế, và làm mọi điều cần thiết để tích 
cực bảo trợ cho lợi ích của mọi phán tọ”. Được goi là “quyển 
bính”, là tư cách nhờ đó những cá vị hay những cơ chế đưa ra 
những luật lệ và lệnh truyền cho người ta, và mong đợi người ta 
tuân phục. 


1898. Mọi cộng đồng nhân loại đều cán có một quyển bính để quản 
trị nó". Quyền bính này đặt nón tảng trên bản tính nhân loại. 
Quyên bính là cán thiết cho sự thống nhất của cộng đồng dán sự. 
Nhiệm vụ của nó cốt tại việc bảo đảm tối đa cho công ích của xã 
hội. 

1899. Quyền bính, theo trật tự luân lý đòi hỏi, phát xuất từ Thiên 
Chúa: “Mỗi người phải phục tùng chính quyên, vì không có quyển 
bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện 


5 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 800. 

16 DGH Gioan XXIII, Thông điệp Pacem in terris, 46: AAS 55 (1963) 269. 

7 X. DGH L66 XIII, Thông điệp Diuturnum illud: Leonis XIII Acta 2, 271; Id., Thông điệp 
Immortale Dei: Leonis XIII Acta 5, 120. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 551 


hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyển bính 
là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại Ngài, 
sẽ chuốc lấy án phạt " (Rm 13,1-9)°. 


1900. Bổn phận vâng phục đòi buộc mọi người phải tôn trọng 2238 
quyền bính cho xứng hợp; và đối với những người đang thuc thi 
nhiệm vụ, phải tôn trọng và tùy công trạng của họ mà tỏ lòng biết 
ơn và quý mến. 

Trong tác phẩm của thánh Giáo Hoàng Clêmentê thành Rôma, 

có một lời kinh cổ xưa nhất cầu cho chính quyén?*: 2240 

“Lạy Chúa, xin ban cho họ sức khỏe, binh an, hòa thuận và bén 

vững, để họ thực thi đúng đắn quyền hành Chúa đã trao cho họ. 

Lạy Chúa là Chủ tể, là Vua trời vĩnh cửu, chính Chúa ban cho 

con cái loài người vinh quang, danh dự và quyền bính trên mọi 

vật trần thế. Lạy Chúa, xin hướng dẫn kế hoạch của họ theo 

điều gì là tốt, là đẹp trước mặt Chúa, để khi thi hành một cách 

đạo đức nhiệm vụ mà Chúa đã trao cho, trong an bình và quảng 

dai, họ nhận được ơn Chúa phù hộ””. 


1901. Một khi quyền bính thuộc về trật tự do Thiên Chúa ấn định, 
thì “việc xác định thể chế và việc chỉ định những người điều hành, 


phải được dành cho ý muốn tự do của các công dán". 


Sự khác nhau của các thể chế chính trị có thể được chấp nhận 
về mặt luân lý, miễn là các thể chế này phục vụ lợi ích chính đáng 
của cộng đồng đã thừa nhận chúng. Các thể chế có bán chất trái 2242 
ngược với luật tự nhiên, với trật tự công cộng và với các quyển căn 
bản của con người, thì không thể đem lại công ích cho những quốc 
gia đang bị áp đặt phải theo những thể chế đó. 


1902. Quyển bính không rút ra tính hợp pháp luân lý tự chính 1930 
mình. Họ không được xử sự cách chuyên chế, nhưng phải hành 
động vì công ích với tư cách là “một sức mạnh luân lý đặt nền tảng 
trên su tự do và ý thức trách nhiệm””? 
“Luật pháp nhân loại chỉ có tính cách là luật khi phù hợp với lẽ 1951 
phái: và theo đó, rõ ràng là nó xuất phát từ Lễ luật vinh cửu; khi 
xa lìa lẽ phải, nó được gọi là một luật bất công: nó không còn có 
tính cách là luật, nhưng dáng hơn, nó mang tính cách bao lực”. 


58 X. 1 Pr2,13-17. 

? X. 1 Tm 2,1-2. 

? Thánh Clémenté Róma, Epistula ad Corinthios, 61, 1-2: SC 167, 198-200 (Funk 1, 178-180). 
?! CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096. 

? CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096. 

? Thánh Tóma Aqunó, Summa theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad. 2: Ed. Leon. 7, 164. 


2242 


801 
1881 


1929 


2106 


552 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


1903. Quyên bính chi dugc thuc thi môt cách hgp pháp khi nó muu 
cáu cóng ích của tập thể liên hệ, và dùng những phương tiện được 
phép về mặt luân lý để đạt được công ích đó. Nếu các nhà lãnh 
đạo đưa ra những luật bất công hay sử dụng những biện pháp trái 
luân lý, thì những mệnh lệnh đó không thể bắt buộc lương tâm. 
“Trong trường hợp này, quyền bính không còn hiệu lực, và trở 
thành một lam dụng đáng xấu hổ”. 


1904. “Vì vậy, tốt hơn là, mọi quyền hành phải được quân bình với 
những quyền hành khác và những thẩm quyển khác, để gìn giữ 
những giới hạn của nó. Đó là nguyên tắc “Nhà Nước pháp ché, 
trong đó luật pháp là tối thượng, chứ không phải ý muốn độc đoán 
của một số người””. 


II. CÔNG ÍCH 
BONUM COMMUNE 


1905. Theo bán tính xã hội của con người, lợi ích cá nhân tất 
nhiên được liên kết với công ích. Công ích chỉ có thể được định 
nghĩa trong tương quan với nhân vị: 
“Các bạn đừng sống cô lập hay khép kín nơi mình, như thể các 
bạn đã được công chính hóa rồi, nhưng hãy hợp lại nên một để 
cùng tìm kiếm điều hữu ích cho mọi người””. 


1906. Phải hiểu công ích là “toàn thể những điều kiện của đời sống 
xã hội giúp cả những tập thể, cả những phân tử riêng rẽ, đạt tới 
sự hoàn hảo riêng của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn”. 
Công ích liên quan đến đời sống của mọi người. Nó đòi hỏi mỗi 
người phải khôn ngoan, nhất là những ai đang cám quyển. Công 
ích gồm ba yếu tố căn bản: 


1907. Trước hết, công ích giả thiết phải tón trong cá vi theo dáng 
nghĩa. Vì công ích, các nhà cám quyển phải tôn trọng các quyền 
căn bản và bất khả nhượng của nhân vị. Xã hội phải để cho mỗi 
thành viên thực hiện ơn gọi của mình. Đặc biệt, công ích nằm 
trong những điều kiện để thực thi các sự tự do tự nhiên, các sự tự 
do đó là cán thiết dé ơn gọi nhân linh được phát triển: nhu quyền 
“hành động theo quy tác ngay tháng cüa luong tám mình, quyền 
bảo vệ đời tư và quyền tự do chính đáng, cả trong vấn đề tôn 


? DGH Gioan XXIII, Thông điệp Pacem in terris, 51: AAS 55 (1963) 271. 

?5 bGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 44: AAS 83 (1991) 848. 

20 Epistula Pseudo Barnabae, 4. 10: SC 172, 100-102 (Funk 1, 48). 

?! CD Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046; x. Ibid., 74: 
AAS 58 (1966) 1096. 

”® CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 553 


1908. Thứ hai, công ích đòi hỏi sự thinh vuong xã hội và su phát 
triển của chính tập thể. Sự phát triển là tóm kết của tất cả mọi 
trách nhiệm xã hội. Vì công ích, quyển bính có nhiệm vu phân xử 
giữa các quyền lợi riêng tư khác nhau. Nhưng quyển bính phải giúp 
mỗi người có được những gì cần thiết để có được một cuộc sống 
thật sự nhân bản: lương thực, áo quần, sức khỏe, việc làm, giáo dục 
và văn hóa, được thông tin đầy đủ, quyền xây dựng gia đình”, 
i M 


1909. Cuối cùng, công ích bao hàm hòø binh, nghĩa là, sự bền vững 
và sự an ninh của một trật tự chính đáng. Vì vậy, công ích giả 
thiết rằng quyển bính, bằng những phương tiện trung thực, phải 
báo đảm an ninh cho xã hội và cho các thành viên của xã hội. 
Công ích thiết lập quyền tự vệ chính đáng của cá vị và tập thể. 


1910. Nếu mỗi cộng đồng nhân loại đều có một công ích cho phép 
mình nhận biết mình theo đúng nghĩa, thì người ta thấy sự hoàn 
thành đầy đủ nhất của một công ích như vậy trong cộng đông 
chính trị. Nhà Nước có nhiệm vụ bảo vệ và thăng tiến công ích của 
xã hội dân sự, của các công dân và các tổ chức trung gian. 


1911. Những lệ thuộc giữa con người với nhau trở nên chặt chẽ 
hơn. Những lệ thuộc đó dân dần được mở rộng khắp thế giới. Sự 
hợp nhất của gia đình nhân loại, khi quy tụ những thành viên có 
cùng một phẩm giá theo bản tính, đòi hỏi có một công ích phổ 
quát. Công ích này đòi sự tổ chức của cộng đồng các quốc gia, “có 
khả năng đáp ứng những nhu cáu khác nhau của con người trong 
các lãnh vực của đời sống xã hội như thực phẩm, sức khỏe, giáo 
dục..., cũng như trong một số hoàn cảnh đặc biệt có thể xảy ra nơi 
này nơi khác, .. như làm nhẹ bớt những khốn khổ của những người 
tị nạn rải rác khắp thế giới, hoặc giúp đỡ cho những người di cư và 
gia dinh họ””. 

1912. Công ích luôn hướng tới việc thăng tiến con người: “Trật tự 
của các sự việc phải lệ thuộc trật tự của các cá vị chứ không ngược 
lại”. Trật tu này được đặt nền trong chân lý, được xây dựng trên 
công bằng, được có sự sống bởi tình yêu. 


III. TRÁCH NHIỆM VÀ SU THAM GIA 
RESPONSABILITAS ET PARTICIPATIO 


1913. Tham gia là su dán thán tu nguyén và quáng dai cüa cá vi 
vào những giao dịch xã hội. Cần thiết là, tất cá mọi người phải 


? X. CP Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046. 
3 X. CP Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 84: AAS 58 (1966) 1107. 
?! CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1047. 


2441 


2304 


2310 


2244 


2436 


1881 


1734 


2239 


1888 


2409 


1818 


554 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


tham gia vào việc mưu cầu công ích, mỗi người theo địa vị và vai 
trò mình đảm nhận. Bổn phận này gắn liền với phẩm giá của 
nhân vi. 


1914. Trước hết, sự tham gia được thể hiện bằng việc đảm nhận 
nhiệm vụ trong các phần việc thuộc trách nhiệm cá vi: khi quan 
tâm chăm sóc gia đình mình, khi làm việc của mình một cách có 
lương tâm, là con người tham gia vào công ích của những người 
khác và của xã hội” 


1915. Các công dân phải tích cực tham gia càng nhiều càng tốt vào 
đời sống cộng đông. Cách tham gia có thể khác nhau từ nước này 
đến nước khác, hoặc từ nền văn hoá này đến nền văn hoá khác. 
“Phải khen ngợi đường lối hành động của những quốc gia đang để 
cho các công dân được tham gia tối đa vào việc nước trong sự tự do 
đích thực”. 


1916. Cũng như mọi bổn phận đạo đức, sự tham gia của mọi người 
trong việc hoạt động cho công ích, bao hàm sự hối cải không ngừng 
được canh tân của các thành viên của xã hội. Phải kết án nghiêm 
khắc sự gian lận và những mánh lới khác mà một số người dùng 
để trốn tránh các đòi buộc của luật pháp và các quy định của bổn 
phận xã hội, vì chúng không thể đi đôi với những đòi hỏi của đức 
công bằng. Phải quan tâm phát triển những cơ chế giúp cải thiện 
các điều kiện của đời sống con người” 


1917. Những người dang thực thi nhiệm vụ của quyền bính có bổn 
phận khẳng định những giá trị đem lại sự tín nhiệm nơi các thành 
viên của tập thể, và khuyến khích họ tham gia phục vụ đồng loai 
của mình. Sự tham gia bắt đầu từ việc giáo dục và văn hóa. “Chúng 
ta có lý do chính đáng để nghĩ rằng: tương lai nhân loại nằm trong 
tay những người có khả năng trao cho các thế hệ đến sau những lý 
do để sóng và để hy vọng”. 


TÓM LƯỢC 


1918. “Không có quyên bính nào mà bhông bởi Thiên Chúa, và 
những quyên bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập” (Rm 13,1). 


1919. Moi cộng đồng nhân loại đều cán có quyên binh để cộng 
đoàn được duy trì và phát triển. 


? X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847. 
3 CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 31: AAS 58 (1966) 1050. 

3% X. CP Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 30: AAS 58 (1966) 1049. 
35 CD Vaticanó II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 31: AAS 58 (1966) 1050. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 555 


1920. “Cộng đông chính trị và công quyền đặt nón tång trên bán 
tính con người, cho nên cũng nằm trong một trát tự do Thiên Chúa 
án dinh", 


1921. Quyén bính duoc thuc thi mót cách hop pháp khi nó duoc áp 
dụng dé theo đuổi công ích của xã hội. Dé dat được điều đó, quyền 
bính phải dùng những phuong thế có thể chấp nhận được vé mặt 
luân ly . 

1922. Su khác biệt vé các thể chế chính tri là điều hop pháp, miễn 
là chúng phuc vu công ích của cộng đồng. 


1923. Quyên bính chính trị phái duoc khai triển trong những giới 
hạn của trật tự luân lý và phải bảo dám những điều biện để thuc 
thi quyên tự do. 

1924. Công ích lò “toàn thể những điều biện của đời sống xã hội 
giúp cá những tập thể, cả những phán tử riêng ré, đạt tới sự hoàn 
hảo riêng của minh một cách đây đủ và dễ dàng hơn””” 

1925. Công ích góm ba yếu tố căn bán: tôn trong và phát huy các 
quyền lợi cán bán của con người; su thịnh vuong hay su phát triển 
các loi ích tinh thần và vât chát của xã hội; hóa binh và an ninh 
cho táp thé và cho các thành vién cüa táp thé. 

1926. Phẩm giá của nhân vi bao hàm viéc mưu câu công ích. Mỗi 
người phái quan tám cổ vó và nâng đỡ những tổ chúc nhằm cái 
thiện các điều biện của đời sống con người. 

1927. Nhà nước có bón phán bảo vé và phát huy công ích của xã 
hội dân sự. Công ích của toàn thể gia đình nhân loại đòi phải có 
một tổ chúc xã hội nào đó có tám uóc quốc tế. 


Mục 5 
Công bằng xã hội 


Articulus 3 
lustitia socialis 


1928. Xà hói báo dám cóng báng xà hói, khi tao diéu kién dé các 
đoàn thể và mỗi cá nhân có được những gi ho có quyền hưởng theo 2832 


?6 CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096. 
?' CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046. 


1881 


1700 
1902 


2212 


1825 


2449 


556 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


bản tính và ơn gọi của họ. Công bằng xã hội được liên kết với công 
ích và với việc thực thi quyển bính. 


I. TÔN TRỌNG NHÂN VI 
PERSONAE HUMANAE 0BSERVANTIA 


1929. Không thể có công bằng xã hội, nếu không có sự tôn trọng 
phẩm giá siêu việt của con người. Nhân vị là mục đích tối hậu của 
xã hội, vì xã hội được quy hướng về nhân vị: 
“Việc bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của nhân vị được Đấng Tạo 
Hóa uỷ thác cho chúng ta, và bất cứ ở thời đại nào trong lịch sử, 
các người nam và người nữ đều mắc nợ về điều đó, vì nhiệm vụ 
đã lãnh nhận””. 


1930. Sự tôn trọng nhân vị bao hàm việc tôn trọng các quyền phát 
xuất từ phẩm giá của nhân vị, xét như một thụ tạo. Các quyển đó 
có trước xã hội và được ấn định cho xã hội. Các quyền đó đặt nón 
cho tính hợp pháp về mặt luân lý của mọi quyền bính: khi khinh 
miệt hay phủ nhận các quyển đó trong luật thiết định của mình, là 
xã hội phá huỷ tính hợp pháp về mặt luân lý của chính mình”. 
Không có sự tôn trọng như vậy, quyển bính chỉ có thể dựa trên sức 
mạnh hay bạo lực, để bắt buộc những người dưới quyền mình phải 
tuân phục. Hội Thánh có bổn phận nhắc nhở những người thiện 
chí về những quyển này và phân biệt chúng với những yêu sách 
thái quá hoặc sai lầm. 


1931. Để tôn trọng nhân vị, phải tôn trọng nguyên tắc này: “Mỗi 
người phải coi người lân cận, không trừ một ai, như “cái tôi thứ hai 
của mình”, nên trước hết phải quan tâm đến sự sống của họ và 
những phương tiện cần thiết giúp ho sống xứng với nhân phẩm”. 
Không một luật pháp nào tự mình có thể xóa bỏ được các nỗi sợ 
hãi, những thành kiến, những thái độ kiêu căng và ích kỷ, vẫn 
ngăn trở việc xây dựng những xã hội thật sự huynh đệ. Những 
thái độ đó chỉ chấm dứt nhờ đức mến là nhân đức nhận ra mỗi 
người đều là “người lân cận”, là anh em. 


1932. Bổn phận “trở nên người lân cận” của người khác và tích cực 
phục vụ họ lại càng khẩn thiết hơn, khi họ nghèo khổ hơn về bất 
cứ phương diện nào. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong 
những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho 
chính Ta vậy” (Mt 25,40). 


38 DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Sollicitudo rei socialis, 47: AAS 80 (1988) 581. 
? X. DGH Gioan XXIII, Thông điệp Pacem in terris, 61: AAS 55 (1963) 274. 
? CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966) 1047. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 557 


1933. Bổn phận này được mở rộng tới những người suy nghĩ hay 
hành động khác với chúng ta. Giáo huấn của Đức Kitô đòi buộc 
phải đi đến chỗ tha thứ mọi xúc phạm. Giáo huấn đó còn mở rộng 
giới răn yêu thương, là nét độc đáo của Lê luật mới, đến tất cả các 
kẻ thü^'. Sự giải phóng theo tinh thần Tin Mừng không thé đi đôi 
với sự oán ghét kẻ thù, xét như một cá vị, nhưng phải oán ghét 
điều xấu mà người, xét như kẻ thù, đã làm. 


II. SỰ BINH DÁNG 
VÀ NHÜNG KHÁC BIÉT GIÜA CON NGƯỜI 
AEQUALITAS ET DIFFERENTIAE INTER HOMINES 


1934. Tất cá mọi người, được tao dung theo hinh ảnh của Thiên 
Chúa duy nhất, được phú ban một linh hồn có lý trí như nhau, nên 
có cùng một bản tính và cùng một nguồn gốc. Được cứu chuộc nhờ 
hy lễ của Đức Kitô, mọi người đều được mời gọi tham dự cùng một 
vinh phúc thần linh: vì vậy mọi người đều được hưởng cùng một 
phẩm giá. 
1935. Sự bình đẳng giữa con người với nhau chủ yếu dựa trên 
phẩm giá cá vị và các quyền phát xuất từ phẩm giá đó: 
“Trong những quyển căn bản của cá vị, phải vượt lên trên và 
loại bỏ mọi cách thức kỳ thị hoặc xã hội hoặc văn hóa, phái 
tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hoặc tôn giáo, vì 
như vậy là trái với ý định của Thiên Chüa"*. 
1936. Khi chào đời, con người không có tất cả những gì cán thiết 
dé phát triển đời sống thể xác và tinh thần của mình. Con người 
cần đến những người khác. Những khác biệt đã xuất hiện về tuổi 
tác, về những khả năng thể lý, về những khả năng trí tuệ và luân 
lý, về những trao đổi mà mỗi người đã có thể có được, về sự phân 
phối của cải”. “Những nén bạc” không được phân phối một cách 
bằng nhau“. 


1937. Những khác biệt này nằm trong chương trình của Thiên 
Chúa, Đấng muốn người này đón nhận những gì mình cần từ người 
khác, và muốn những ai lãnh được “những nén bạc” đặc biệt, phải 
biết truyền thông chúng cho những người cần đến chúng. Các khác 
biệt khuyến khích và nhiều khi đòi buộc các cá vị sống quảng đại, 
nhân hậu và chia sẻ; chúng cũng thúc đẩy các nền văn hóa làm 
phong phú lẫn nhau: 


?! X. Mt 5,43-44. 

? CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 29: AAS 58 (1966) 1048-1049. 
9 X. CP Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 29: AAS 58 (1966) 1048. 

^ X. Mt 25,14-30; Lc 19,11-27. 


2303 


225 


1879 


340 


791 


1202 


558 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


"Tai sao Cha lai ban những nhân đức khác nhau nhu vậy, mà 
không ban mọi nhân đức cho một người, nhung ban nhân đức 
này cho người này, nhân đức kia cho kẻ khác? .. Cha đặc biệt sẽ 
ban cho người này đức mến; người khác đức công bằng; kẻ này 
đức khiêm nhường: kẻ kia đức tin sống động.... Và như vậy Cha 
đã ban nhiều hồng ân và ân süng, cả thiêng liêng cả trần thế... 
Cha đã ban mọi sự một cách rất không đồng đều, Cha không ban 
mọi sự cho một người, để các con nhất thiết có cơ hội thực thi 
bác ái, người này đối với người kia; .. Cha đã muốn người này 
cần đến người khác và là thừa tác viên của Cha để phân phát 
các ân sủng và hồng ân mà họ đã lãnh nhận từ nơi Cha”. 

2437 1988. Nhưng cũng có những sự bát bình dáng bất công mà hàng 
triệu người nam và người nữ phải gánh chịu. Những bất bình đẳng 
đó rõ ràng nghịch lại với Tin Mừng: 

“Phẩm giá bình đẳng của các cá vị đòi hỏi rằng điều kiện của đời 
sống phải trở nên nhân bản hơn và bình đẳng. Thật vậy, những 

2317 bất bình đẳng thái quá về kinh tế và xã hội giữa những thành 

phần hay giữa những dân tộc của một gia đình nhân loại duy 
nhất là một cớ vấp phạm, và đi ngược với sự công bằng xã hội, 
công lý, phẩm giá của nhân vị và nền hòa bình xã hội và quốc 
tế”, 


III. TINH LIÊN ĐỚI NHÂN LOẠI 
HUMANA SOLIDARIETAS 


2213 1939. Nguyên tắc liên đới, còn được goi là nguyên tắc của “tình 
thân nghĩa” hay “bác ái xã hội”, là một đòi hỏi trực tiếp của tình 
huynh đệ nhân bản và Kitô giáo". 

“Điều sai lầm đầu tiên, mà ngày nay đang phổ biến một cách 
rộng rãi và nguy hiểm, là người ta quên mất quy luật của tình 
liên đới nhân loại và của đức mến, quy luật này được thiết đặt 

360 và bắt buộc vừa do nguồn góc chung của chúng ta và do sự bình 
đẳng của bản tính có lý trí của mọi người, dù thuộc bất cứ dân 
tộc nào, vừa do hy tế cứu chuộc Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha 
vĩnh cửu, nơi bàn thờ tháp giá, vì nhân loại tội lỗi”. 

2402_ 1940. Tình liên đới trước hết được biểu lộ trong việc phân phối của 
cải và việc trả lương lao động. Tình liên đới cũng bao hàm sự nỗ 


45 Thánh Catarina Siéna, 1! dialogo della Divina provvidenza, 7: ed. G. Cavallini (Roma 1995) 
23-24. 

* Cb Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 29: AAS 58 (1966) 1049. 

?' X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Sollicitudo rei socialis, 38-40: AAS 80 (1988) 564-569; 
Id., Thóng diép Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 805-806. 

^ DGH Pió XII, Thông điệp Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 426. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 559 


lực cho một trật tự xã hội công bằng hơn, trong đó những căng 
thẳng có thể được giải quyết tốt hơn và chúng có thể gặp được giải 
pháp liên kết dễ dàng hơn. 


1941. Những vấn đề xã hội và kinh tế không thể được giải quyết 
nếu không có sự trợ giúp của mọi hình thức liên đới: liên đới giữa 
những người nghèo với nhau, giữa người giàu với người nghèo, giữa 
những người lao động với nhau, giữa chủ và thợ trong xí nghiệp, 
liên đới giữa các quốc gia và giữa các dân tộc. Tình liên đới quốc tế 
là một đòi hỏi của trật tự luân lý. Hòa bình thế giới cũng một 
phần tùy thuộc tình liên đới này. 


1942. Nhân đức liên đới vượt quá phạm vi các của cải vật chất. 
Khi phân phát các của cải tỉnh thần của đức tin, Hội Thánh đã 
giúp phát triển những của cải trần thế nhiều hơn nữa, Hội Thánh 
đã thường mở ra những con đường mới cho cuộc phát triển này. 
Như vậy, qua dòng thời gian, Lời Chúa đã được thực hiện: “Trước 
hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, 
còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ thêm cho” (Mt 6,33): 
“Hai ngàn năm qua, trong linh hồn Hội Thánh, vẫn có một tâm 
tình sống động đã và đang thúc đẩy nhiều người sống đời bác ái 
đến mức anh hùng - các đan sĩ cày sâu cuốc bẫm, những nhà giải 
phóng nô lệ, những người chữa trị bệnh nhân, các sứ giả mang 
đức tin, văn minh và khoa học đến với mọi thế hệ và dân tộc, 
nhằm tạo ra những điều kiện xã hội có khả năng giúp mọi người 
có được một đời sống xứng đáng với phẩm giá con người và 
phẩm giá Kitô hüu"^. 


TÓM LƯỢC 


1943. Xã hội bảo đảm công bằng xã hội, bhi tạo điều biện để các 
đoàn thể và mỗi cá nhân có được những gi ho có quyên hưởng. 
1944. Tôn trong nhân vi của những người khác là coi họ như “cát 
tôi thứ hai". Sự tôn trọng nhân vi giá thiết viéc tôn trọng các 
quyền căn bản phát xuất từ phẩm giá nói tại của nhân vi. 

1945. Su binh đẳng giữa con người vói nhau dua trên phẩm giá 
cá vi và các quyón phát xuát tit phám giá dó. 

1946. Những khác biệt giữa các nhân vi nằm trong bế hoạch của 
Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta và người khác cán đến nhau. 
Những khác biệt ấy phái khoi dậy đức mến. 


? ĐGH Piô XII, Nuntius radiophonicus (1/6/1941): AAS 33 (1941) 204. 


2317 


1887 


2632 


560 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


1947. Phẩm giá bình đẳng của các nhân vi đòi hỏi phái cố gắng 
giảm thiểu những bất bình dáng thái quá vé kinh tế và xã hội. 
Phẩm giá đó thúc đẩy viéc huỷ bỏ những bát binh dáng bất công. 
1948. Nhân đúc liên đới là một nhân đức mang tính Kitô giáo rất 
cao. Nó thuc thi viéc chia sé các của cái tinh thân hơn là chia sé 
các của cái vát chát. 


CHUONG BA 
ON CỨU ĐỘ CUA THIÊN CHÚA: 
LÊ LUẬT VÀ ÂN SỦNG 


CAPUT TERTIUM 
SALUS DEI: LEX ET GRATIA 


1949. Con người, được kêu goi hưởng vinh phúc, nhung bi tổn 
thương bởi tội lỗi, nén cán ơn cứu độ của Thiên Chúa. Su trợ giúp 
thần linh đến với con người trong Đức Kitô, nhờ Lè luật để hướng 
dẫn họ, và trong ân sủng để nâng đỡ họ: 
“Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu 
độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động 
của anh em do lòng yêu thương của Ngài” (Pl 2,12-13). 


Mục 1 


Luật luân lý 


Articulus 1 
Lex moralis 


1950. Luật luân lý là công trinh của đức Khón Ngoan của Thiên 
Chúa. Theo nghĩa Thánh Kinh, luật này có thể được định nghĩa 
như việc dạy dỗ của một người cha, như một khoa sư phạm của 
Thiên Chúa. Luật luân lý quy định cho con người những con đường, 
những quy tắc hành động dẫn đưa họ tới vinh phúc Thiên Chúa đã 
hứa; và ngăn cấm những con đường dẫn đến sự dữ khiến con người 
xa lia Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Luật luân lý đồng thời 
vừa kiên định trong các mệnh lệnh của nó, vừa đáng mến trong 
các lời hứa của nó. 

1951. Luật là một quy tắc hành động được quyền bính có thám 
quyền công bố vì công ích. Luật luân lý giả thiết một trật tự hữu lý 
được thiết lập giữa các thụ tạo, vì lợi ích của chúng và nhằm vào 
mục đích của chúng, do quyển năng, sự khôn ngoan và sự tốt lành 
của Đấng Tạo Hoá. Mọi luật đều gặp được chân lý đầu tiên và tối 


53 
1719 


295 


306 


301 


578 


307 


1776 


1787 


562 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


hậu của minh trong Lè Luật vĩnh cửu. Luật được công bó và thiết 
lập bởi lý trí, xét như việc tham gia vào sự quan phòng của Thiên 
Chúa hằng sống, là Đấng Tạo Hoá và Đấng Cứu Chuộc mọi người. 
“Luật được mệnh danh là chi thi của lý trữ”. 
“Trong tất cả các sinh linh, chỉ con người được vinh dự, là chỉ 
con người xứng đáng đón nhận Lé luật từ Thiên Chúa, và nhu 
một sinh vật có lý trí, có khả năng để hiểu biết và nhận định, 
con người phải dùng chính sự tự do có lý trí mà suy phục Đấng 
đã bắt mọi sự suy phuc mình ”Ẻ. 


1952. Có những cách diễn tả khác nhau của Luật luân lý, và thật 
sự, tất cả đều liên kết với nhau: Lễ luật vĩnh cửu, là nguồn mạch 
của mọi luật trong Thiên Chúa; luật tự nhiên; Luật được mạc khải 
gồm Luật cũ và Luật mới hoặc Luật Tin Mừng; sau cùng là các dân 
luật và giáo luật. 


1953. Luật luân lý gặp được sự viên mãn và sự thống nhất của 
mình trong Đức Kitô. Chúa Giêsu Kitô là con đường của sự trọn 
hảo. Chính Người là mục đích của Lé luật, bởi vi chỉ có Người day 
dỗ và ban sự công chính của Thiên Chúa. “Cứu cánh của Lễ luật là 
Đức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính” (Rm 10,4). 


I. LUÁT LUÂN LY TỰ NHIÊN 
LEX MORALIS NATURALIS 


1954. Con người tham dự vào sự khôn ngoan và sự tốt lành của 
Đấng Tao Hoá, Đấng đã cho họ quyền làm chủ moi hành vi của ho 
và khả năng tự hướng đến chân lý và điều thiện. Luật tự nhiên 
diễn tả cảm thức luân lý nguyên thủy, nhờ đó con người dùng lý trí 
mà phán định điều gì là tốt và điều gì là xấu, điều gì là chán lý và 
điều gì là dối trá: 
“Luật tự nhiên đã được viết và được ghi khắc trong tâm hồn mỗi 
người, bởi vì chính lý trí con người ra lệnh hành động một cách 
ngay thẳng và tránh phạm tội. Nhưng quy định này của lý trí 
con người không thể có giá trị là luật, nếu nó không phải tiếng 
nói và thông dịch viên của một lý trí cao hơn, mà tâm trí và sự 
tự do của chúng ta đều phải suy phục”. 


1955. Luật thần linh và tự nhiên” vạch cho con người thấy con 
đường phải theo để thực thi điều tốt và đạt tới mục đích của mình. 


! ÐGH Lêô XIII, Thông điệp Libertas praestantissimum: Leonis XIII Acta 8, 218; x. Thánh 
Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 90, a. 1: Ed. Leon. 7, 149-150. 

: Tertullianó, Adversus Marcionem, 2, 4, 5: CCL 1, 479 (PL 2, 315). 

3 DGH Lêô XIII, Thông điệp Libertas praestantissimum: Leonis XIII Acta 8, 219. 

^ X. CP Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 89: AAS 58 (1966) 1111-1112. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 563 


Luật tự nhiên nêu ra những mệnh lệnh đầu tiên và căn bản điều 
khiển đời sống luân lý. Luật tự nhiên có nền tảng là tâm tình 
khao khát và quy phục Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch và thẩm 
phán của mọi điều thiện hảo, và cũng có nền tảng là cảm thức về 
tha nhân như người bình đẳng với mình. Luật này được trình bày 
thành những điều răn chính trong Mười Điều Răn. Luật này được 
gọi là tự nhiên (naturalis), không phải vì liên quan đến những hữu 
thể không có lý trí, nhưng bởi vì lý trí công bố luật đó thuộc riêng 
về bán tính nhân linh (ad naturam humanam proprie pertinet): 
“Các quy luật này được ghi chép ở đâu nếu không phải là trong 
quyển sách của thứ ánh sáng được gọi là chân lý? Đó là nơi mọi 
lề luật chính đáng được viết ra; từ đó được chuyển vào trái tim 
con người để họ thực thi sự công chính; luật này không phải di 
cư vào trái tim con người, nhung như được in vào đó, cũng nhu 
một hình ảnh từ một chiếc nhẫn ấn trên sáp mà không rời bỏ 
chiếc nhẫn””. 
“Luật tự nhiên không gì khác là ánh sáng trí tuệ do Thiên Chúa 
đặt trong ta; nhờ đó, chúng ta nhận biết điều phải làm và điều 
phải tránh. Thiên Chúa đã ban ánh sáng này và luật này cho 
con người trong công trình tạo dung"$. 
1956. Hiện diện trong trái tim mỗi người và được thiết lập bởi lý 
trí, luật tự nhiên có giá trị phó quát trong các mệnh lệnh của nó, 
và quyển bính của nó trải rộng đến tất cả mọi người. Luật này 
diễn tả phẩm giá của nhân vị và đặt nền tảng cho các quyển lợi và 
nghĩa vụ căn bản của nhân vị: 
“Thật sự có một luật chân thật là lẽ phải, phù hợp với bản tính, 
được tuôn đổ trong mọi người, bền vững, vĩnh cửu, nó kêu gọi 
bổn phận phải thi hành, nó ngăn cản sự gian lận phải xa lánh... 
Thay luật này bằng một luật nghịch lại là phạm thánh, không 
được phép rút bỏ điều gì khỏi luật này, và cũng không thể hoàn 
toàn huỷ bỏ luật này”. 
1957. Việc áp dụng luật tự nhiên rất đa dạng; có thể suy nghĩ để 
thích ứng với những điều kiện đa dạng của đời sống, tùy theo nơi 
chốn, thời đại và hoàn cảnh. Tuy nhiên, trong sự khác biệt của các 
nền văn hóa, luật tự nhiên vẫn là một quy tắc nối kết con người 
với nhau, ấn định những nguyên tắc chung, trừ những khác biệt 
không thể tránh khỏi. 


5 Thánh Augustinô, De Trinitate, 14, 15, 21: CCL 50A, 451 (PL 42, 1052). 

$ Thánh Tóma Aquinó, In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta expositio, c. 1: 
Opera omnia, v. 27 (Parisiis 1875) 144. 

7 Marcó Tullió Cicéró, De re publica, 3, 22, 33: Scripta quae manserunt omnia, Bibliotheca 
Teubneriana fasc. 39, ed. K. Ziegler, (Leipzig 1969) 96. 


396 


2070 


2261 


2072 


1879 


2071 


37 


62 


564 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


1958. Luật tu nhiên là bát bién? và trường tổn qua moi thay đổi 
cüa lich sü. Nó tón tai qua nhüng trào luu tu tuóng và táp tuc, và 
nâng đỡ su phát triển của chúng. Những quy tắc diễn tả luật tự 
nhiên, vé bán chất vẫn luôn có hiệu lực. Mặc dầu những nguyên lý 
của luật tự nhiên có bị chối bỏ, thì chính nó cũng không thể bị huỷ 
diệt và không thể bị gạt ra khỏi trái tim con người. Luật tự nhiên 
luôn trỗi dậy trong đời sống của các cá nhân và các xã hội: 

“Lạy Chúa, chắc chắn tội trộm cắp bị trừng phạt bởi Lè luật của 

Chúa, và bởi luật đã được ghi trong trái tim con người, luật mà 


chính sự gian ác cũng không xóa bỏ được””. 


1959. Luật tự nhiên, là công trình tốt nhất của Đấng Tao Hoá, 
mang lại những nền tảng vững chắc, trên đó con người có thể xây 
dựng toà nhà là các quy luật luân lý để hướng dẫn những chọn lựa 
của họ. Luật tự nhiên cũng đặt nền móng luân lý hết sức cần thiết 
để xây dựng cộng đồng nhân loại. Và sau cùng, nó cung cáp nón 
móng cán thiết cho luật dân sự, luật này được quy chiếu về luật tự 
nhiên, hoặc bằng cách suy nghĩ để rút ra những kết luận từ các 
nguyên tắc của luật tự nhiên, hoặc bằng những bổ sung mang tính 
chất thiết định và pháp lý. 


1960. Những mệnh lệnh của luật tự nhiên không được mọi người 
nhận thức một cách rõ ràng và trực tiếp. Trong điều kiện hiện tại, 
ân süng và Mac khái là cán thiết cho con người tội lỗi, dé các chán 
lý tôn giáo và luân lý “có thể được nhận biết bởi mọi người một 
cách không chút trở ngại, một cách chắc chắn vững vàng, và 
không pha trộn một sai lầm nào”. Luật tự nhiên mang lai cho Lè 
luật được mạc khải và cho ân sủng một nền tảng, đã được Thiên 
Chúa chuẩn bị sẵn và phù hợp với công cuộc của Thần Khí. 


I. LUẬT CŨ 
LEX VETUS 


1961. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá và Đấng Cứu Độ của chúng ta, 
đã chọn Israel như dân riêng của Ngài, và đã mạc khải cho họ Lễ 
Luật của Ngài và như vậy chuẩn bị cho cuộc Ngự đến của Đức Kitô. 
Luật Môisen diễn tả nhiều chân lý mà lý trí có thể đạt tới một 
cách tự nhiên. Người ta gặp được các chân lý này được công bố và 
được chứng thực trong Giao ước cứu độ. 


* X. CP Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 10: AAS 58 (1966) 1033. 

? Thánh Augustinó, Confessiones 2, 4, 9: CCL 27, 21 (PL 32, 678). 

10 CD Vaticanô I, Hiến ché tín lý Dei Filius, c. 2: DS 3005; DGH Pió XII, Thông điệp Humani 
generis: DS 3876. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 565 


1962. Luật cũ là cấp độ đầu tiên của Lễ Luật được mạc khải. Các 
quy định luân lý của luật cũ được tóm lại trong Mười Điều Răn. 
Các mệnh lệnh của Mười Điều Răn đặt nền tảng cho ơn gọi của 
con người, vốn được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Các điều 
răn đó ngăn cấm những gi nghịch lại tình yêu đối với Thiên Chúa 
và đối với người lân cận, và quy định những đòi hỏi căn bản của 
tình yêu đó. Mười Điều Răn là ánh sáng được ban tặng cho lương 
tâm của mỗi người, giúp họ nhận ra lời kêu gọi của Thiên Chúa, và 
những con đường Ngài biểu lộ cho họ, và bảo vệ họ khỏi điều xấu: 
“Thiên Chúa đã viết trên các bảng Luật, tất cả những gì mà con 
người không doc nổi trong trái tim ho". 


1963. Theo truyền thống Kitô giáo, Lè Luật thì thánh thiên”, 
thiêng liêng”, và tốt lành“, nhưng vẫn chua trọn hảo. Như một 
nhà sư pham”, luật đó cho thấy điều phải làm, nhung tự nó không 
ban sức mạnh, ân sủng của Thần Khí để người ta chu toàn nó. Vì 
không xóa được tội lỗi, nên luật cũ vẫn còn là luật của tình trạng 
nô lệ. Theo thánh Phaolô, luật cũ có nhiệm vụ tố cáo và vach trần 
tội lõi, vì tội lỗi tạo ra thứ “luật của duc vong"? trong trái tim con 
người. Tuy nhiên, Lễ Luật vẫn là chặng đầu tiên trên con đường 
dẫn đến Nước Trời. Nó chuẩn bị và giúp dân Chúa chọn và mỗi 
Kitô hữu sẵn sàng để hối cải và tin vào Thiên Chúa Cứu Độ. Với 
tính cách là lời của Thiên Chúa, Luật cũ đem lại dao lý tôn tại đến 
muôn đời. 
1964. Luật cũ là một sự chuẩn bi nào đó cho Tin Mừng. “Lề Luật 
là món su phạm và lời tiên báo về các điều sẽ đến”. Luật cũ nói 
tiên tri và báo trước công trình giải phóng khỏi tội lỗi sẽ được hoàn 
thành với Đức Kitô, cung cấp cho Tân Ước những hình ảnh, “những 
tiên trưng”, những biểu tượng, để diễn tả đời sống theo Thần Khí. 
Cuối cùng, luật được kiện toàn bởi đạo lý của các sách khôn ngoan và 
các Tiên Tri, các vị này quy hướng luật cũ tới Giao ước Mới và Nước 
Trời. 
“Dưới chế độ của Giao Ước Cũ, nhiều người đã có được đức mến 
và ân sủng của Chúa Thánh Thần và mong chờ những lời hứa 
thiêng liêng và vĩnh cửu. Và nhờ đó, họ đã được liên kết với 
Luật mới. Ngược lại, trong thời Giao Ước Mới, lại có những con 
người vẫn sống theo xác thịt, chưa đạt tới sự trọn hảo của Luật 


1 Thánh Augustinô, Enarratio in Psalmum 57, 1: CCL 39, 708 (PL 36, 673). 
? X. Rm 7,12. 

P X. Rm 7,14. 

^ X. Rm 7,16. 

5 X. Gl 3,24. 

16 X. Rm 7. 

Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 15, 1: SC 100, 548 (PG 7, 1012). 


2058 


1610 


2542 


2515 


122 


1828 


459 
581 


715 


1999 


577 


566 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


mới, vậy những người trong thời Giao Ước Mới này phải được 
dẫn tới các công việc nhân đức bằng sự sợ hãi các hình phạt, và 
bằng những lời hứa trần thế nào đó. Dù Luật cũ có dạy các điều 
răn của đức mến, nhưng Chúa Thánh Thần không được ban 
xuống nhờ luật đó, mà nhờ Chúa Thánh Thần, “Thiên Chúa đã 
đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta' (Rm 5,57”. 


III. LUÁT MỚI HAY LUẬT TIN MỪNG 
LEX NOVA SEU LEX EVANGELICA 


1965. Luật mới hay Luật Tin Mừng là sự tron hảo nơi trần thế của 
Luật thần linh, tự nhiên và được mạc khái. Đây là công trình của 
Đức Kitô, được trình bày cách đặc biệt trong Bài giảng trên núi. 
Đây cũng là công trình của Chúa Thánh Thần, và nhờ Ngài, nó trở 
thành luật nội tâm của đức mến: “Ta hoàn thành một Giao Ước 
Mới với nhà Israel và nhà Giuda.... Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, 
sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa 
của chúng còn chúng sẽ là Dân của Ta” (Dt 8,8.10). 


1966. Luật mới là án súng của Chúa Thánh Thân được ban cho 
các tín hữu nhờ tin vào Đức Kitô. Luật này hoạt động nhờ đức 
mến, và dùng Bài giảng trên núi của Chúa để dạy chúng ta điều 
phải làm, và dùng các bí tích để truyền thông ân sủng giúp chúng 
ta thực hiện điều đó: 
“Nếu ai sốt sắng và bình tâm suy niệm bài giảng được Chúa 
chúng ta là Chúa Giêsu Kitô công bố trên núi, như chúng ta đọc 
trong sách Tin Mừng theo thánh Matthêu, tôi nghĩ rằng người 
đó sẽ gặp được ở đó, vì là những lời răn dạy tốt nhất, một quy 
luật trọn hảo của đời sống Kitô hữu. Bài giảng này chứa đựng 
tất cả những mệnh lệnh mà nhờ đó đời sống Kitô hữu được nặn 
đúc nén", 


1967. Luật Tin Mừng hoàn thành”, tinh luyện, vượt qua và kiện 
toàn Luật cũ. Trong các mối phúc, Luật mới hoàn thành các lời 
húa thần linh khi nâng cao chúng lên và quy hướng chúng về 
“Nước Trời”. Luật Tin Mừng dành cho những ai sẵn sàng đón nhận 
niềm hy vọng mới này với lòng tin: những người nghèo, người 
khiêm tốn, người đau khổ, người có trái tim trong sạch, người bị 
bách hại vì Đức Kitô, như vậy Luật Tin Mừng phác hoạ những con 
đường chưa từng thấy của Nước Trời. 


35 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 107, a. 1, ad 2: Ed. Leon. 7, 279. 

P? X. Gr 31,31-34. 

2 Thánh Augustinó, De sermone Domini in monte, 1,1, 1: CCL 35, 1-2 (PL 34, 1229-1231). 
?! X. Mt 5,17-19. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 567 


1968. Luật Tin Mừng hoàn thành các mệnh lệnh của Lè Luật. Bài 
giảng của Chúa không hủy bó hay làm giảm giá tri các quy định 
luân lý của Luật cũ, nhưng rút ra những sức mạnh còn ẩn kín của 
chúng, và làm cho từ nơi chúng phát sinh ra những đòi hỏi mới: 
Luật Tin Mừng mạc khải toàn bộ chân lý thân linh và nhân linh 
của Luật cũ. Luật mới không thêm những mệnh lệnh mới từ bên 
ngoài, nhưng đi đến chỗ biến đổi gốc rễ của các hành vi, là trái 
tim, noi con người chọn lựa giữa thanh sạch và ô uế””, nơi hinh 
thành đức tin, đức cậy, đức mến, và cùng với chúng, các nhân đức 
khác. Như vậy, Tin Mừng đưa Lễ Luật tới sự viên mãn của nó nhờ 
bắt chước sự trọn hảo của Cha trên trời”, nhờ việc tha thứ cho kẻ 
thù và cầu nguyện cho những người bách hại, giống như lòng 
quảng đại của Thiên Chúa”. 


1969. Luật mới thuc thi các hành vi tôn giáo: bố thí, cầu nguyện và 
chay tịnh, khi quy hướng các việc đó về “Chúa Cha, Đấng thấu suốt 
những gì kín đáo”, khác với những người muốn “được người ta thấy”.” 


Lời cầu nguyện của Luật mới là kinh “Lạy Cha””?. 


1970. Luật Tin Mừng bao hàm sự chọn lựa dứt khoát giữa “hai con 
đường”, và thực hiện các lời dạy của Chúa”; Luật Tin Mừng được 
tóm lược trong khuón vàng thước ngọc: “Tất cả những gi anh em 
muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho 
người ta, vì Luật Môisen và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12)”. 


Toàn bộ Luật Tin Mừng được chứa đựng trong điều răn mới của 
Chúa Giêsu”, là chúng ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu 
thương chúng ta”!. 


1971. Phải thêm vào bài giảng của Chúa giáo ly luân ly trong giáo 
huấn của các Tông Đô, nhu các đoạn Rm 12-15; 1 Cr 12-13; C1 3-4; 
Ep 4-5; v.v.... Giáo huấn này lưu truyền đạo lý của Chúa với quyền 
bính của các Tông Đồ, đặc biệt trong việc trình bày các nhân đức 
xuất phát từ đức tin vào Đức Kitô và là các nhân đức được đức 
mến, hồng ân chủ yếu của Chúa Thánh Thần, làm cho sinh động. 
“Lòng bác ái không được giả hình giả bộ.... thương mến nhau với 
tình huynh đệ... Hãy vui mừng vì có niềm hy vong, cứ kiên nhẫn 


2 X. Mt 15,18-19. 

3 X. Mt 548. 

? X. Mt 5.44. 

?5 X. Mt 6,1-6.16-18. 
?6 X. Mt 6,9-13. 

7 X. Mt 7,13-14. 

?$ X. Mt 721-27. 

? X. Lc 6,31. 

30 X. Ga 13,34. 

31 X. Ga 15,12. 


129 


582 


1434 


1696 
1789 


1823 


1789 


782 


1828 


2053 


915 


2013 


568 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


lác gáp gian truán, và chuyén cán cáu nguyén. Háy chia sé vói 
những người trong dán thánh dang lâm cánh thiếu thốn, và ân cán 
tiếp đãi khách đến nhà” (Rm 12,9-13). Giáo lý này cũng dạy chúng 
ta giải quyết những vấn dé lương tâm dưới ánh sáng của mối tương 
quan giữa chúng ta với Đức Kitô và với Hội Thánh”. 

1972. Luật mới được goi là luát của tình yêu, bởi vì dạy chúng ta 
hành động vì tình yêu mà Chúa Thánh Thân tuôn đổ, hơn là vì sợ 
hãi; Luật mới được gọi là luát của ân súng, bởi vì mang lại sức 
mạnh của ân sủng để hành động nhờ đức tin và các bí tích; Luật 
mới được goi là luật của sự tự do”, bởi vì giải thoát chúng ta khói 
những ràng buộc về nghi thức và pháp lý của luật cũ, khiến chúng 
ta sẵn sàng tự nguyện hành động theo sự thúc đẩy của đức mến, 
và sau hết làm cho chúng ta chuyển từ thân phận của một tôi tớ 
“không biết việc chủ làm”, sang tình trạng là bạn hữu của Đức 
Kitô “vì tất cả những gì Tháy nghe được noi Cha Thây, Thầy đã 
cho anh em biết” (Ga 15,15), hoặc còn tới địa vị là một người con 
thừa tự nữa”!. 


1973. Luật mới, ngoài các điều răn của mình, cũng bao gồm những 
lời khuyên Phúc Âm. Sự phân biệt của truyền thống giữa các điều 
răn của Thiên Chúa với các lời khuyên Phúc Âm được thiết lập 
liên quan đến đức mến, là sự trọn hảo của đời sống Kitô hữu. Các 
điều răn nhằm giúp tránh những gì không phù hợp với đức mến. 
Các lời khuyên có mục tiêu giúp tránh những gì, mặc dầu không 
đối nghịch, nhưng có thể ngăn cản sự phát triển của đức mến” 


1974. Các lời khuyên Phúc Âm biểu lộ sự sung mãn sống động của 
một đức mến không bao giờ hài lòng, vì đã không cho đi nhiều hơn 
nữa. Các lời khuyên chứng tỏ sự thúc đẩy của đức mến và khích 
động sự sẵn sàng thiêng liêng của chúng ta. Luật mới chủ yếu cốt 
tại các điều răn là mến Chúa yêu người. Các lời khuyên chỉ ra 
những con đường trực tiếp hơn, những phương tiện dễ dàng hơn và 
phải được thuc thi tùy theo ơn gọi của mói người: 


“Thiên Chúa không muốn mỗi người đều phải giữ tất cả các lời 
khuyên, nhưng chỉ những lời khuyên nào thích hợp với sự khác 
biệt của các nhân vị, các thời đại, các hoàn cảnh và các sức lực, 
như đức mến đòi hỏi; thật vậy, chính đức mến, như là nữ hoàng 
của mọi nhân đức, mọi giới răn, mọi lời khuyên, và cuối cùng, 
mọi lé luật và mọi hành động Kitô giáo, nên đức mến ban cho 


32 X. Rm 14; 1 Cr 5-10. 

3 X. Gc 125; 2,12. 

9 X. Gl 4,1-7 21-31; Rm 8,15-17. 

35 X. Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-I, q. 184, a. 3: Ed. Leon. 10, 453-454. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 569 


tất cả những điều đó chỗ đứng, trật tự, thời gian và giá trị của 
»36 


chúng”””. 


TÓM LƯỢC 


1975. Theo Thánh Kinh, luật là lời dạy dỗ của người cha là Thiên 
Chúa, quy định cho con người những con đường dẫn tới vinh phúc 
Thiên Chúa đã hứa và ngăn cấm những con đường của sự dữ. 

1976. Luật là *mót quy dinh nào đó của lý trí hướng vé công ích, 


được công bố bởi người có trách nhiệm của cộng đông”. 


1977. Đức Kitô là mục đích của Lè Luật”. Chỉ có Người dạy dỗ và 
ban sự công chính của Thiên Chúa. 


1978. Luát tu nhiên là sự tham dự của con người vào sự khón 
ngoan và sự tốt lành của Thiên Chúa, vi con người đã được tao 
dung theo hình ảnh của Đấng Tao Hoá của minh. Luật tự nhiên 
diễn tá phẩm giá của nhân vi và đặt nén tảng cho các quyền lợi và 
nghĩa vu căn bản của nhán vi. 


1979. Luát tự nhiên là bát biến và trường tôn qua dòng lịch sử. 
Những quy tắc diễn tả luật tự nhiên, uề bản chất uẫn luôn có hiệu 
lực. Luật tự nhiên là nén tảng cán thiết cho uiệc xây dựng các quy 
luật luân lý và cho luật dán su. 


1980. Luát cũ là cấp độ đầu tiên của Lé Luật duoc mac khái. 
Những mệnh lệnh luân lý của Luát cũ được tóm lai trong Mười 
Điều Răn. 

1981. Luát Môisen chứa đựng nhiều chân lý mà lý trí có thé dat 
tới một cách tự nhiên. Thiên Chúa đã mạc bhải các chân lý ấy bởi 
vi người ta đã khóng đọc nổi chúng trong trái tim của minh. 


1982. Luật cũ là một sự chuẩn bị nào đó cho Tin Mừng. 


1983. Luát mới là ân súng của Chúa Thánh Thân được lãnh nhận 
nhờ đúc tin vào Đúc Kitô và hoạt động nhờ đúc mến. Luật mới 
được diễn tá cách đặc biệt trong Bài giảng trên núi của Chúa và 
dùng các bí tích để truyền thông ân súng cho chúng ta. 


1984. Luật Tin Mừng hoàn thành, vuot qua và đưa Luật cũ đến sự 
trọn hảo của nó: biện toàn các lời hứa của Luật cũ bằng các mối 


3 Thánh Phanxicô Salésió, Traité de l'amour de Dieu, 8, 6: Oeuvres, v. 5 (Annecy 1894) 75. 
37 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 90, a. 4, c: Ed. Leon. 7, 152. 
55 X. Rm 10,4. 


734 


654 


570 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


phúc của Nước Trời, biện toàn các mệnh lệnh của Luật cũ bằng su 
biến đổi gốc rễ của các hành vi, là trái tim. 

1985. Luật mới là luật của tình yêu, luật của ân súng, luật của sự 
tự do. 


1986. Ngoài các điều răn, Luật mới còn chúa đựng những lời 
bhuyên Phúc Am. “Sự thánh thiện của Hội Thánh còn được khích 
lệ một cách đặc biệt bởi nhiều lời bhuyên, mà trong Tin Mừng 
Chúa đã dé ra để các môn đệ của Người phải tuân giữ” 


Mục 2 


An süng và sự công chính hóa 


Articulus 2 
Gratia et iustificatio 


I. SU CÔNG CHÍNH HÓA 
IUSTIFICATIO 


1987. Ân süng của Chúa Thánh Thần có sức manh công chính hóa 
chúng ta, nghĩa là, rửa chúng ta sạch tội lỗi, và truyền thông cho 
chúng ta sự công chính của Thiên Chúa nhờ đức tin vào Chúa 
Giêsu Kitô?” và nhờ bí tích Rửa Tội”: 
“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống 
với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết 
rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ 
Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyển chi đối với Người. 
Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay 
Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi 
mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên 
Chúa trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6, 8-11). 


1988. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta được tham dự 
vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô khi chết cho tội lỗi, và được tham dự 
vào sự phục sinh của Người khi được sinh vào đời sống mới; chúng ta 


? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 42: AAS 57 (1965) 48. 
^ X. Rm 3,22. 
^ X. Rm 6,3-4. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 571 


là những chi thé của Thân Thé Người là Hội Thánh”, là những 
ngành nho được ghép vào Cây nho là chính Đức Kitô: 

“Nhờ Thần Khí chúng ta được dự phần vào Thiên Chúa. Nhờ sự 
truyền thông Thân Khí, chúng ta được trở nên những người đồng 
phận với bản tính thần linh... Vì thế, những ai có Thần Khí ngự 
nơi mình, đều được thần linh hóa”. 


1989. Công trình đầu tiên của ân sủng của Chúa Thánh Thần là sự 
hối cái, việc này thực hiện sự công chính hoá theo lời rao giảng 
của Chúa Giêsu lúc khởi đầu Tin Mừng: “Anh em hãy sám hối, vì 
Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Dưới tác động của ân sủng, con 
người quay về với Thiên Chúa và quay lưng lại với tội lỗi, và như 
vậy đón nhận ơn tha thứ và sự công chính từ trên cao. “Sự công 
chính hóa .. không chỉ là sự tha tội, nhưng còn là sự thánh hoá và 
canh tân con người nói tâm””, 


1990. Sự công chính hóa giỏi thoát con người khói tội lỗi là điều 
đối nghịch lại tình yêu của Thiên Chúa, và thanh tẩy trái tim họ 
khỏi tội lỗi. Sự công chính hoá là do sáng kiến của lòng thương xót 
của Thiên Chúa, Đấng ban ơn tha thứ. Nó giao hoà con người với 
Thiên Chúa. Nó giải thoát khỏi sự nô lệ tội lỗi và nó chữa lành. 
1991. Sự công chính hoá đồng thời là viéc đón nhận sự công chính 
của Thiên Chúa nhờ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ở đây, sự công 
chính cho thấy sự ngay thẳng của tình yêu của Thiên Chúa. Cùng 
với sự công chính hóa, đức tin, đức cậy và đức mến được đổ tràn 
vào trái tim chúng ta và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa được 
ban cho chúng ta. 


1992. Sự công chính hóa là công trạng nhờ cuộc khó nạn của Đúc 
Kitô cho chúng ta, Người là Đấng đã tự hiến trên thập giá như của 
lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, và Máu Người 
trở nên dụng cụ đền tội vì tội lỗi của mọi người. Sự công chính hóa 
được ban nhờ Phép Rửa, là bí tích của đức tin. Nó làm cho chúng 
ta nên phù hợp với sự công chính của Thiên Chúa, Đấng nhờ 
quyền năng của lòng thương xót của Ngài làm cho chúng ta nên 
công chính tự bên trong. Sự công chính hoá có mục tiêu là vinh 
quang của Thiên Chúa và của Đức Kitô, và hồng ân của đời sống 
vĩnh cửu”. 

“Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể 

hiện mà không cần đến Luật Môisen. Điều này, sách Luật và các 


®#X.1Cr 12. 

#8 X. Ga 15,1-4. 

^ Thánh Athanasiô Alexandria, Epistula ad Serapionem, 1, 24: PG 26, 585-588. 
5 Cp Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 7: DS 1528. 

46 X. CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 7: DS 1529. 


460 


1427 


1446 


1733 


1812 


617 


1266 


294 


2008 


2068 


312 


412 


741 


572 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho 
nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những 
ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã 
phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được 
trở nên công chính do hồng ân Thiên Chúa ban không, nhờ công 
trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã 
đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có 
lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Ngài là Đấng Công 
Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Ngài đã bỏ 
qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Ngài muốn cho 
thấy rằng Ngài vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào 
Đức Giêsu được nên công chính" (Rm 3,21-26). 


1993. Sự công chính hoá thiết lập sự cộng tác giữa ân súng của 
Thiên Chúa và su tu do của con người. Về phía con người, sự công 
chính hóa được diễn tả trong sự ưng thuận của đức tin đối với lời 
Thiên Chúa, Đấng mời gọi con người hối cải, và trong sự cộng tác 
của đức mến với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đấng khởi 
xướng và gìn giữ sự ưng thuận đó: 
“Khi Thiên Chúa đánh động trái tim con người nhờ sự soi sáng 
của Chúa Thánh Thần, con người không phải là không làm gi 
khi đón nhận sự linh hứng này, vì họ có thể khước từ sự linh 
hứng đó; tuy nhiên, nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, họ 
không thể đạt tới sự công chính trước mặt Ngài bằng ý chí tự do 
của mình””, 


1994. Sự công chính hóa là công trình vô cùng tuyệt hảo cua tình 
yêu Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Kitô Giêsu và được Chúa 
Thánh Thần ban tặng. Thánh Augustinô cho rằng “việc công chính 
hóa kẻ vô đạo là một công trình còn lớn lao hơn cả trời đất... Quả 
vậy, trời đất sẽ qua đi; còn ơn cứu độ và công chính hóa những 
người được tiền định sẽ tồn tai”. Thánh nhân còn cho rằng sự 
công chính hóa các kẻ tội lỗi vượt trên công trình tạo dựng các 
Thiên thần trong sự công chính, vì điều này làm chứng lòng 
thương xót lớn lao hơn của Thiên Chúa. 


1995. Chúa Thánh Thân là vị tháy nội tâm. Sự công chính hoá, 
khi làm cho “con người nội tâm” được sinh ra?, bao hàm sự thánh 
hoá toàn thể con người: 

“Trước đây anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều 

ô uế và sự vô luân, để trở thành vô luân, thì nay anh em cũng 

hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh 


? X. CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 5: DS 1525. 
48 Thánh Augustinô, /n Iohannis evangelium tractatus, 72,3: CCL 36, 508 (PL 35, 1823). 
? X. Rm 722; Ep 3,16. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 573 


thiện.... Nhưng giờ đây, anh em đã được giải thoát khỏi ách tội 
lỗi, mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa; anh em thu được kết 
quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sống đời đời” 
(Rm 6,19.22). 


I. ÂN SỦNG 
GRATIA 


1996. Su công chính hoá của chúng ta là do ân süng của Thiên 
Chúa. Ấn süng là một hồng ân, một sự trợ giúp nhưng khóng mà 
Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta đáp lại lời kêu gọi của 
Ngài: trở thành con cái Thiên Chúa”, làm nghĩa tử”, tham dự vào 
bản tính Thiên Chúa”, và vào sự sống muôn đời”. 


1997. Ân süng là su tham dự vào sự sống Thiên Chúa, đưa chúng 
ta vào sự thân mật của sự sống Chúa Ba Ngôi: nhờ bí tích Rửa Tội, 
Kitô hữu tham dự vào ân sủng của Đức Kitô, Đầu của Thân Thể 
Người. Với tư cách là “nghĩa tử”, họ có thể gọi Thiên Chúa là 
“Cha”, trong sự kết hợp với Người Con Một. Họ lãnh nhận sự sống 
của Thần Khí, Đấng thổi hơi đức mến trên họ và là Đấng hình 
thành Hội Thánh. 


1998. Ơn gọi vào su sống vĩnh cửu này là một ơn siêu nhiên. Nó 
hoàn toàn tùy thuộc vào sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, 
bởi vì chỉ mình Ngài có thể tự mạc khải và tự ban tặng chính mình. 
Ơn gọi đó vượt trên mọi tài năng của trí tuệ và sức mạnh của ý chí 
nhân linh, cũng như của moi thụ tạo”. 


1999. Ân sủng của Đức Kitô là một hông ân nhưng không, Thiên 
Chúa ban cho chúng ta từ sự sống của Ngài, nhờ Chúa Thánh 
Thần tuôn đổ vào linh hồn chúng ta để chữa trị nó khỏi tội lỗi và 
thánh hóa nó: Đó là ơn thánh hóa hay ơn thần linh hóa, được lãnh 
nhận trong bí tích Rửa Tội. Ấn sủng này là nguồn mạch của công 
trinh thánh hóa trong chúng ta””: 
“Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và 
cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng 
đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được giao hoà với Ngài” (2 Cr 
5,17-18). 


5 X. Ga 1,12-18. 

5! X. Rm 8,14-17. 

3 X. 2 Pr 1,3-4. 

5 X. Ga 17,3. 

* X. 1Cr 2,7-9. 

55 X. Ga 4,14; 7,38-39. 


153 


375, 260 


1719 


1966 


490 


1742 


2550 


574 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


2000. On thánh hóa là mót hóng án thuüng xuyén, mót trang thái 
bén vüng và siéu nhién, kién toàn chính linh hón dé nó có khá 
năng sống với Thiên Chúa và hành động vi tinh yêu của Ngài. 
Chúng ta phân biệt on thường súng (gratia habitualis) là trang 
thái trường tồn để sống và hành động theo lời kêu gọi của Thiên 
Chúa, và các ơn hiện süng (gratiae actuales) là những can thiệp 
của Thiên Chúa, hoặc vào lúc khởi đầu cuộc hối cải, hoặc trong 
tiến trình của công cuộc thánh hóa. 


2001. Sự chuẩn bị của con người để đón nhận ân süng đã là một 
công trình của ân sủng. Điều này là cần thiết để khơi dậy và nâng 
đỡ sự cộng tác của chúng ta vào việc công chính hóa nhờ đức tin, 
và vào việc thánh hóa nhờ đức mến. Thiên Chúa kiện toàn nơi 
chúng ta điều Ngài đã khởi sự, “vì Ngài khởi sự bằng cách tác 
động để chúng ta ước muốn, Ngài kiện toàn bằng cách cộng tác với 
những người đã muón"?6: 
“Thật ra, khi chúng ta làm việc, là chúng ta cộng tác với Đấng 
đang làm việc, bởi vì lòng thương xót của Ngài đi bước trước đến 
với chúng ta. Ngài đi bước trước, để chúng ta được chữa lành, và 
Ngài đõi theo sau để sau khi được chữa lành, chúng ta nên cường 
tráng; Ngài đi bước trước, để chúng ta được kêu gọi, Ngài dõi 
theo sau để chúng ta được vinh quang; Ngài đi bước trước, để 
chúng ta sống một cách đạo đức, Ngài dõi theo sau để chúng ta 
được luôn luôn sống với Ngài, bởi vì không có Ngài, chúng ta 
không thể làm được gì”. 


2002. Sáng kiến tu do của Thiên Chúa đòi hôi sự đáp trả tự do của 
con người, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh 
Ngài, khi ban cho họ, cùng với sự tự do, khả năng nhận biết và 
yêu mến Ngài. Linh hồn chỉ tự nguyện mới có thể tiến vào sự hiệp 
thông của tình yêu. Thiên Chúa trực tiếp đụng chạm và đánh động 
trái tim con người. Ngài đặt trong con người su khát vong chân lý 
và điều thiện mà chỉ mình Ngài có thể làm thỏa mãn. Các lời hứa 
ban “sự sống đời đời” đáp lại khát vọng này, vượt quá mọi hy vọng: 
“Lạy Chúa, sau những công trình rất tốt đẹp của Chúa, mặc dầu 
Chúa đã thanh thản làm nên chúng, Chúa đã nghỉ ngơi ngày thứ 
bảy, chính là để nói trước với chúng con qua tiếng nói trong 
Sách của Chúa rằng, sau những công trình rất tốt đẹp của chúng 
con mà chính Chúa đã ban cho chúng con, thì chúng con sẽ nghỉ 
ngơi trong ngày sabat của đời sống vinh cửu trong Chúa””Ẻ. 


56 Thánh Augustinô, De gratia et libero arbitrio, 17, 33: PL 44, 901. 
? Thánh Augustinó, De natura et gratia, 31, 35: CSEL 49, 258-259 (PL 44, 264). 
* Thánh Augustino, Confessiones, 13, 36, 51: CCL 27, 272 (PL 32, 868). 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 575 


2003. Ân süng, trước hết và đặc biệt, là hồng ân của Thần Khí, 
Đấng công chính hóa và thánh hóa chúng ta. Nhưng ân sủng cũng 
gồm các hồng ân Thần Khí rộng ban cho chúng ta để liên kết 
chúng ta vào công trình của Ngài, để làm cho chúng ta có khả 
năng cộng tác vào công trình cứu độ những người khác và làm 
phát triển Thân Thể Đức Kitô là Hội Thánh. Đó là các ân súng bí 
tích (gratiae sacramentales), là những hồng ân riêng cho những bí 
tích khác nhau. Ngoài ra, còn có các án súng đặc biệt (gratiae 
speciales) gọi là các đặc súng (charismata) theo từ Hi lap, mà 
thánh Phaoló sử dụng, có nghĩa là đặc ân, hông ân nhung không, 
phúc lợi”?. Dù có đặc tính nào đi nữa, đôi khi là ngoại thường, như 
ơn làm phép lạ hay ơn nói tiếng lạ, các đặc sủng đều quy hướng về 
ơn thánh hóa và có mục tiêu là công ích của Hội Thánh. Các đặc 
sủng đều phục vu đức mến là nhân đức xây dựng Hội Thánh". 


2004. Trong các ân sủng đặc biệt, phải kể đến các ơn chức phận 

(gratiae status) là những ơn được ban để thuc thi các trách nhiệm 

của đời sống Kitô hữu và các thừa tác vụ trong Hội Thánh: 
“Chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên 
Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao 
cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai 
dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai 
phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có nhiệt 
tâm. Ai làm việc bác ái, thì vui vẻ mà làm” (Rm 12,6-8). 


2005. Ân süng, vi là siêu nhiên, nên vuot tám kinh nghiệm của 
chúng ta, và chỉ có thể được nhận biết bằng đức tin. Vì vậy, chúng 
ta không thể dựa trên tình cảm hay các việc làm của chúng ta để 
từ đó suy ra rằng chúng ta đã được công chính hóa hay được cứu 
độ”!. Tuy nhiên, theo lời Chúa phán: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, 
thì biết họ là ai” (Mt 7,20), việc nhìn xem các hồng ân của Thiên 
Chúa, trong đời sống chúng ta và trong đời sống các Thánh, mang 
lại cho chúng ta một bảo chứng là ân süng đang hoạt động trong 
chúng ta và khơi dậy nơi chúng ta một đức tin luôn vững mạnh 
hơn, và một thái độ nghèo khó đây tín thác. 
Một trong những minh họa đẹp nhất của thái độ này là câu trả 
lời của thánh nữ Jeanne d'Arc trước một câu hỏi gài bẫy của các 
quan tòa của Giáo Hội: “Khi bị hỏi: cô có biết mình đang sống 
trong ân sủng của Thiên Chúa hay không, cô trả lời: “Nếu tôi 


?? X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 12: AAS 57 (1965) 16-17. 
X, 1 Cr 12. 
él X. CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 9: DS 1533-15324. 


1108 


1127 


799-801 


1723 


1807 


42 


306 


155, 970 


576 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


chưa có, xin Chúa ban cho tôi; nếu tôi có rôi, xin Chúa thương 
gìn giữ tôi trong ân sủng Ngài””. 


III. CÔNG TRANG 
MERITUM 


“Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các Thánh, 
và khi tuyên dương công trạng của các ngài, 
Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa”®. 


2006. Từ “công trạng” thường được dùng dé chỉ sự trá công mà 
cộng đồng hay xã hội đánh giá hành động của một thành viên của 
mình, xét như điều đó tốt hay xấu, đáng được thưởng hay bị phạt. 
Công trạng thuộc về nhân đức công bằng theo nguyên tắc về sự 
bình đẳng, là nguyên tắc chi phối nhân đức đó. 


2007. Trước mặt Thiên Chúa, theo nghĩa hẹp về quyển lợi, con 
người không có công trạng gì. Giữa Thiên Chúa và chúng ta có sự 
bất bình đẳng không thể đo lường, bởi vì chúng ta đón nhận mọi 
sự từ nơi Ngài, là Đấng Tạo Hoá của chúng ta. 


2008. Công trạng của con người trước mặt Thiên Chúa trong đời 
sống Kitô hữu là do Thiên Chúa đã tự ý muốn liên bết con người 
vói công trình của ân sủng của Ngài. Hành động đây tình phụ tử 
của Thiên Chúa, bằng sự thúc đẩy của ân sủng, là trước hết, thứ 
đến mới là hành động tự do của con người trong sự cộng tác của 
họ, cho nên các công trạng của các việc tốt lành trước hết phải 
được quy về ân sủng của Thiên Chúa, rồi mới quy về tín hữu. Ngoài 
ra chính công trạng của con người phải quy về Thiên Chúa, bởi vì 
các việc tốt lành của họ đều diễn ra trong Đức Kitô, nhờ những 
khởi xướng và trợ giúp của Chúa Thánh Thần. 


2009. Nhờ ân sủng, ơn được làm nghĩa tử cho chúng ta được tham 
dự vào bản tính Thiên Chúa, có thể đem lại cho chúng ta một công 
trạng đích thực theo đức công chính nhưng không của Thiên Chúa. 
Đây là một quyển có được nhờ ân sủng, quyển sung mãn của tình 
yêu, làm cho chúng ta nên những người “đồng thừa tự” với Đức 
Kitô và xứng đáng được hưởng phần gia tài đã được hứa ban là đời 
sống vĩnh cửu”. Công trạng do các việc tốt lành của chúng ta là 
những hông ân của lòng nhân hậu của Thiên Chúa". “Ân süng đã 


% Thánh Gioana Arc [Jeanne d'Arc], Dictum: Procès de condamnation, ed. P. Tisset (Paris 
1960) 62. 

$ Kinh tiền tụng lễ Các Thánh I: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 428; x. Thánh Augustino, “Tiến si vé ân süng", Enarratio in Psalmum 102, 7: CCL 
40, 1457 (PL 37, 1321). 

% X. CD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 16: DS 1546. 

65 X. CD Tridentino, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 16: DS 1548. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô ð77 


được ban trước, giờ đây nợ được trả.... Các hồng ân của Thiên Chúa 
là những công trạng của ban" 66. 


2010. Vì sự khởi xướng trong lãnh vực ân sủng thuộc về Thiên 
Chúa, nén khóng ai có thể có công trạng gi để lãnh nhận án süng 
đầu tiên nơi cội nguồn việc hối cải, ơn tha thứ và sự công chính 
hóa. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần và của đức mến, chúng 
ta mới có thể láp công cho bản thân và cho tha nhân để được 
những ân sủng hữu ích cho việc thánh hoá, cho việc gia tăng ân 
sủng và đức mến của chúng ta, cũng như để đạt tới sự sống vĩnh 
cửu. Theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể lập 
công để đáng lãnh nhận những lợi ích trần thế, như sức khoẻ, tình 
bằng hữu. Những ân sủng và hồng ân này là đối tượng của kinh 
nguyện Kitô giáo. Việc cầu nguyện đem lại ân sủng cần thiết cho 
chúng ta để các hành động có được công trạng. 


2011. 7ình yêu Đức Kitô trong chúng ta là nguồn mạch mọi công 
trạng của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Ấn sủng, khi kết hợp 
chúng ta với Đức Kitô bằng một tình yêu năng động, bảo đảm 
phẩm tính siêu nhiên của các hành vi của chúng ta và do đó, bảo 
đảm công trạng của các việc đó trước mặt Thiên Chúa cũng như 
trước mặt người ta. Các Thánh luôn ý thức mãnh liệt rằng các 
công trạng của các ngài hoàn toàn là ân sủng: 
“Sau cuộc lưu dày trần thế, con hy vong sẽ được vé vui hưởng 
Chúa nơi Quê hương, nhưng con không muốn thu thập công 
trạng để được lén trời, con muốn làm việc chỉ vi tình yêu Chúa 
mà thôi.... Lúc cuộc đời xế bóng, con sẽ đến trước mặt Chúa với 
đôi bàn tay trắng, vì, lạy Chúa, con không xin Chúa đếm các 
việc con làm. Mọi sự công chính của chúng con đều mang tì vết 
trước mắt Chúa. Vì vậy, con muốn được mặc lấy sự công chính 
của chính Chúa và đón nhận từ tinh yêu Chúa phán sở hữu 
muôn đời là chính Chúa..”””. 


IV. SỰ THÁNH THIỆN KITÔ GIÁO 
SANCTITAS CHRISTIANA 


2012. “Thiên Chúa làm cho moi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu 
mến Ngài... Vì những ai Ngài đã biết từ trước, thì Ngài đã tiền định 
cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Ngài, để Con của Ngài 
làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã 
tiền định, thì Ngài cũng kêu gọi; những ai Ngài đã kêu gọi, thì Ngài 


$6 Thánh Augustinô, Sermo 298, 4-5: SPM 1, 98-99 (PL 38, 1367). 
$7 Thánh Térésa Hài Đồng Giêsu, Acte d'offrande à l'Amour miséricordieux: Récréations 
pieuses — Prières (Paris 1992) 514-515. 


604 


1998 


492 


1460 


459 


915, 2545 


625 


774 


407, 2725 
1438 


162, 1621 


1274 


578 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


cũng làm cho nên công chính; những ai Ngài đã làm cho nên công 
chính, thì Ngài cũng cho hưởng phúc vinh quang” (Rm 8,28-30). 


2013. “Tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, 
đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và 
đến sự trọn hảo của đức mến”. Mọi người đều được kêu goi nên 
thánh: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên 
trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48): 
“Để đạt được sự trọn hảo đó, các tín hữu phải sử dụng những sức 
mạnh mình đã lãnh nhận tuỳ theo mức độ Đức Kitô đã ban, để 
.. khi thực hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự, ho sẽ hiến 
thân với hết tâm hôn cho vinh quang Thiên Chúa và cho việc 
phục vụ người lân cận. Như vậy, sự thánh thiện của dân Thiên 
Chúa sẽ trổ sinh hoa trái đồi dào, như đã thấy một cách rõ ràng 
trong lịch sử Hội Thánh qua đời sống của bao vị thánh"9?. 


2014. Sự tiến bộ về đời sống thiêng liêng hướng đến sự kết hợp 
ngày càng mật thiết hơn với Đức Kitô. Sự kết hợp này được gọi là 
“thần bí" (“mystica”), bởi vì tham du vào mầu nhiệm Đức Kitô nhờ 
các bí tích — “các mầu nhiệm thánh" (“sancta mysteria") —, và trong 
Người, tham du vào máu nhiệm của Ba Ngôi Chí Thánh. Thiên 
Chúa kêu gọi tất cả chúng ta đến sự kết hợp mật thiết này với 
Ngài, mặc dù những ân sủng đặc biệt và những dấu chỉ ngoại 
thường của đời sống thần bí này chỉ được ban cho một số người, để 
biểu lộ hồng ân nhưng không được ban cho mọi người. 


2015. Con đường của sự trọn hảo phải đi qua thập giá. Không thể có 
sự thánh thiện, nếu không có sự từ bỏ và cuộc chiến đấu thiêng 
liêng." Sự tiến bó vé đời sống thiêng liêng bao hàm su khổ chế và 
hy sinh hãm mình, là những điều từng bước dẫn tới việc sống trong 
bình an và hoan lạc của các mối phúc: 
“Ai trèo lên, người đó không bao giờ ngừng từ bắt đầu này tiếp 
sau bắt đầu kia, qua những bắt đầu không chấm dứt. Người đó 
không bao giờ ngừng ao ước điều người đó đã biết rồi””!. 


2016. Các con cái của Mẹ thánh chúng ta là Hội Thánh, hy vọng 
một cách chính dáng được Thiên Chúa là Cha ban ơn bên đỗ đến 
cùng và sự trả công vì những công việc tốt lành đã được thực hiện 
nhờ ân sủng của Ngài trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu”. Các 
tín hữu, tuân giữ cùng một quy luật sóng, được tham du vào “niem 


5 CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 40: AAS 57 (1965) 45. 

$ CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 40: AAS 57 (1965) 45. 

°X.2Tm4. 

7! Thánh Grêgôriô Nyssênô, In Canticum homilia 8: Gregorii Nysseni opera, ed. W. Jaeger-H. 
Langerbeck, v. 6 (Leiden 1960) 247 (PG 44, 941). 

?X.CBD Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, canon 26: DS 1576. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 579 


hy vọng hồng phúc” của những người mà lòng thương xót của 
Thiên Chúa đã quy tụ trong “Thành thánh là Giêrusalem mới, từ 
trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang 
điểm để đón tân lang” (Kh 21,2). 


TÓM LƯỢC 


2017. Ân süng của Chúa Thánh Thân dem lại cho chúng ta sự 
công chính của Thiên Chúa. Khi kêt hợp chúng ta, nhờ đúc tin và 
Phép Rüa, vào cuộc khó nan và sự phục sinh của Đúc Kitô, Thân 
Khí làm cho chúng ta được tham du vào sự sóng của Người. 


2018. Cũng nhu sự hối cải, sự công chính hoá có hai phương diện. 
Dưới tác động của ân súng, con người quay vé uới Thiên Chúa và 
quay lung lại uới tội lỗi, và nhu váy, đón nhận ơn tha thứ và sự 
công chính từ trên cao. 


2019. Sự công chính hóa bao hàm sự tha thu tội lỗi, su thánh hóa 
và sự canh tân con người nói tám. 


2020. Su công chính hoá là công trang nhờ cuộc khó nạn của Đúc 
Kitô cho chúng ta. Nó được ban cho chúng ta nhờ Phép Rửa. Nó 
làm cho chúng ta nên phù hợp vói sự công chính của Thiên Chúa, 
Đống làm cho chúng ta nên công chính. Sự công chính hoá có mục 
tiêu là vinh quang của Thiên Chúa và của Đúc Kitô, và hông án 
của đời sóng vinh cửu. Nó là công trình hết súc tuyệt vòi của lòng 
thương xót của Thiên Chúa 


2021. Ân súng là sự trợ giúp Thiên Chúa ban cho chúng ta, để 
chúng ta đáp lai lời kêu goi là trở thành nghĩa tử của Ngài. Ấn 
súng đưa chúng ta vào sự thân mát của sự sống Chúa Ba Ngôi. 


2022. Trong công trình của ân súng, sáng biến của Thiên Chúa di 
bước trước, chuẩn bi và khoi dậy lời đáp trả tự do của con người. 
An súng đáp üng những khát vong sáu xa của sự tự do của con 
người; ân süng kéu goi sự tự do đó cộng tác vói minh, và biện toàn 
sự tự do đó. 


2023. On thánh hóa là một hông án nhưng bhông, Thiên Chúa ban 
cho chúng ta từ sự sống của Ngài, nhờ Chúa Thánh Thần tuôn đổ 
vào linh hôn chúng ta, để chữa trị nó khói tôi lỗi và thánh hóa nó. 


2024. On thánh hóa làm cho chúng ta nên “đẹp lòng Thiên Chúa”. 
Còn các đặc súng, là những ân súng đặc biệt của Chúa Thánh 
Thân, quy vé ơn thánh hóa, và có mục tiêu là công ích của Hội 
Thánh. Thiên Chúa cũng hành động qua nhiều ơn hiện süng, được 
phân biệt uới ơn thường súng trường tôn trong chúng ta. 


828 


580 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


2025. Trước mặt Thiên Chúa chúng ta không có công trang gi, nếu 
Thiên Chúa đã không có một bế hoạch tự do, muốn liên két con 
người vói công trình của ân súng của Ngài. Công trạng trước hết 
thuộc vé ân súng của Thiên Chúa, thú đến mới thuộc vé sự cộng 
tác của con người. Công trang của con người quy vé Thiên Chúa. 


2026. Vì chúng ta được làm nghĩa tử, ân súng của Chúa Thánh 
Thần có thể đem lại cho chúng ta một công trạng đích thực theo 
đức công chính nhưng không của Thiên Chúa. Tinh yêu trong 
chúng ta là nguôn mạch chủ yếu của mọi công trạng trước mặt 
Thiên Chúa. 


2027. Không ai có thể có công trang gi để lãnh nhân án súng đầu 
tiên là cội nguón của uiệc hối cái. Dưới tác động của Chúa Thánh 
Thân, chúng ta có thể lập công cho bản thân và cho tha nhân để 
được moi ân sủng hữu ích nhằm dat tới sự sóng vinh cửu, cũng nhu 
những loi ích trân thế cán thiết. 


2028. “Tốt cá các Kitô hữu, bát cit theo bác sóng hay địa vi nào, 
đều duoc bêu goi tiến đến su vién mãn của đời sóng Kitô hữu và 
đến sự trọn hảo của đúc mến””. “Sự trọn hảo Kitó giáo chỉ có một 
giới hạn, đó là không có giới han nào cå”. 


2029. “Ai muốn theo Tháy, phải từ bỏ chính minh, vác tháp giá 
minh mà theo ” (Mt 16,24). 


Muc 3 
Hói Thánh, Me và Tháy 


Articulus 3 
Ecclesia, mater et magistra 


2030. Chính trong Hội Thánh, trong su hiệp thông với tất cả 
những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội mà Kitô hữu chu toàn 
ơn gọi của mình. Từ Hội Thánh, họ đón nhận Lời Thiên Chúa chứa 
đựng các đạo lý của “Luật Đức Kitô””. Từ Hội Thánh, họ lãnh 
nhận ân sủng của các bí tích nâng đỡ họ trên “đường”. Từ Hội 
Thánh, họ học mẫu gương của sự thánh thiện; họ nhận ra hình 


3 X. CD Vatican II, Hiến chế tín lý Lumen gentium 40: AAS 57 (1965). 

74 Thánh Grégórió Nyssênô, De vita Moysis, 1, 5: ed. M. Simonetti (Vicenza 1984) 10 (PG 44, 
300). 

5 X.GI 6,2. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 581 


ảnh và nguồn mạch của sự thánh thiện này nơi Đức Trinh Nữ 
Maria rất thánh, phân định ra sự thánh thiện này qua chứng từ 
chân chính của những người đang sống theo sự thánh thiện; họ 
khám phá sự thánh thiện này trong truyền thống linh đạo và 
trong lịch sử lâu dài của các Thánh, những vị đã di trước ho và 
phụng vụ đang mừng kính các ngài theo chu kỳ các Thánh. 


2031. Đời sống luân lý là một uiệc phượng tự thiêng liêng. “Chúng 
ta dâng hiến thân xác mình làm của lễ sống động, thánh thiện, 
đẹp lòng Thiên Chúa””, trong Thân Thể Đức Kitô mà chúng ta 
họp thành, và trong sự hiệp thông với hiến lễ Thánh Thể của 
Người. Trong phụng vụ và trong việc cử hành các bí tích, lời cầu 
nguyện và đạo lý được kết hợp với ân sủng của Đức Kitô, để soi 
sáng và nuôi dưỡng cách hành động của Kitô hữu. Cũng như toàn 
bộ đời sống Kitô hữu, đời sống luân lý gặp được nguồn mạch và tôt 
đỉnh của mình trong Hy lễ Thánh Thể. 


L ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ VÀ HUẤN QUYỀN CỦA HỘI THÁNH 
VITA MORALIS ET MAGISTERIUM ECCLESIAE 


2032. Hội Thánh, là “cột tru và điểm tựa của chân lý” (1 Tm 3,15), 
“đã lãnh nhận từ các Tông Đồ mệnh lệnh long trọng của Đức Kitô 
là phải loan báo chân lý cứu dó"". “Hội Thánh phải loan báo các 
nguyên tắc luân lý trong mọi thời và ở mọi nơi, kể cả những 
nguyên tắc về trật tự xã hội, cũng như phải phán. đoán về tất cả 
các thực tại nhân sinh, trong mức độ mà các quyền căn bản của 
con người hay việc cứu độ của các linh hồn đòi hỏi”. 


2033. Huấn quyên của các mục tử Hội Thánh về vấn đề luân lý 
thường được thực thi trong việc dạy giáo lý và giảng dạy, với sự 
trợ giúp của các công trình của các nhà thần hoc và các tác giả 
linh đạo. Như vậy, từ đời nọ đến đời kia, dưới sự hướng dẫn và 
cảnh giác của các mục tử, “kho tàng” luân lý Kitô giáo được lưu 
truyền, kho tàng đó là một tổng hợp đặc trưng các quy luật, các 
mệnh lệnh và các nhân đức phát xuất từ đức tin vào Đức Kitô và 
được ban sự sống bởi đức mến. Một cách theo truyền thống, việc 
dạy giáo lý này lấy Mười Điều Răn, cùng với Tín biểu và kinh Lạy 
Cha, làm nén tảng, vì Mười Điều Răn loan báo những nguyên tắc 
của đời sống luân lý, hữu hiệu cho tất cả mọi người. 


Aa € 


2034. Đức Giáo Hoàng và các Giám mục, với tư cách là “những 
thầy dạy đích thực, nghĩa là những người giảng dạy bằng quyển 


76 X. Rm 12,1. 
7 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 17: AAS 57 (1965) 21. 
75 Bộ Giáo Luật, điều 747, 2. 


1172 


1368 


65-87 
688-892 


2246 
2420 


64 


1960 


2041 


2442 


582 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


bính của Đức Kitô, rao giảng cho dán được trao phó cho các ngài, 
những điều phải tin và phải áp dung vào cách ăn nét ở””. Huấn 
quyên thông thường và phổ quát của Đức Giáo Hoàng và các Giám 
mục hiệp thông với ngài, dạy các tín hữu chân lý phải tin, đức mến 
phải thực thi, vinh phúc phải trông cậy. 


2035. Cấp độ tối thượng của việc tham du vào quyển bính của Đức 
Kitô được báo đảm bởi đặc süng là ơn bát khá ngộ. “Kho tàng mạc 
khải thần linh trải rộng bao nhiêu, thì ơn này trải rộng bấy 
nhiêu”; ơn này cũng trải rộng tới tất cả các yếu tố của đạo lý, 
trong đó có đạo lý về luân lý, nếu không có những yếu tố này, các 
chân lý cứu độ của đức tin sẽ không thể được bảo toàn, trình bày 
hay tuân giữ”'. 


2036. Quyền bính của Huấn quyển cũng trải rộng đến các mệnh 
lệnh đặc thù của /uát tu nhiên, bởi vì việc tuân giữ các mệnh lệnh 
đó, do Đấng Tạo Hoá đòi hỏi, là cần thiết để được cứu độ. Khi nhắc 
lại các quy định của luật tự nhiên, Huấn quyển của Hội Thánh 
thực thi phần chính yếu của nhiệm vụ tiên tri của mình, là loan 
báo cho mọi người họ thật sự là gì, và nhắc nhở họ phải là gì trước 
mặt Thiên Chúa”. 

2037. Luật của Thiên Chúa, được ký thác cho Hội Thánh, với tính 
cách là con đường của sự sống và của chân lý, được trao cho các tín 
hữu. Vì vậy, các tín hữu có quyén? được giáo huấn về các mệnh 
lệnh cứu độ của Thiên Chúa, chúng thanh luyện trí phán đoán và 
nhờ ân sủng, chữa lành lý trí con người đã bị tổn thương. Các tín 
hữu có nghia vu tuân giữ các hiến ché và sắc lệnh do quyển bính 
hợp pháp của Hội Thánh công bó. Những quyết định này, mặc dầu 
mang tính kỷ luật, vẫn đòi sự mau mắn vâng phục trong đức mến. 


2088. Trong việc giảng dạy và áp dụng luân lý Kitô giáo, Hội 
Thánh cần đến sự tận tâm của các mục tử, kiến thức của các nhà 
thần học và sự đóng góp của mọi Kitô hữu và mọi người thiện chí. 
Đức tin và việc thực hành Tin Mừng đem lại cho mỗi người một 
kinh nghiệm về đời sống “trong Đức Kitô”, kinh nghiệm này soi 
sáng cho họ và giúp họ có khả năng đánh giá những thực tại thần 
linh và nhân linh theo Thần Khí của Thiên Chúa”". Như vậy, Chúa 
Thánh Thân có thể dùng những kẻ tháp hèn nhất, để soi sáng cho 
những người thông thái và những người có chức phận cao trọng hơn. 


? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 29. 

8 CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 30. 

81 X. Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Tuyên ngón Mysterium Ecclesiae, 3: AAS 65 (1973) 401. 
? X. CP Vaticano II, Sắc lệnh Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940. 

8 X. Bộ Giáo Luật, điều 213. 

8 X.1 Cr 2,10-15. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 583 


2039. Các thừa tác vụ phải được thực thi trong tỉnh thân phục vụ 
huynh đệ và tán tụy đối với Hội Thánh, nhân danh Chúa”. Đồng 
thời khi đưa ra phán đoán luân lý về các hành vi cá vị của mình, 
lương tâm của mỗi người phải tránh đừng khép kín trong sự quan 
tâm cá nhân. Hết sức có thể, phải cố gắng tự mở rộng để quan tâm 
đến lợi ích của mọi người, như được trình bày trong luật luân lý tự 
nhiên và được mạc khải, và tiếp đó trong luật Hội Thánh và trong 
dao lý đích thực của Huấn quyển vé các vấn dé luân lý. Không 
được đối nghịch lương tâm cá vị và lý trí với luật luân lý hay với 
Huấn quyền của Hội Thánh. 


2040. Như vậy, giữa các Kitô hữu, một tinh thân con thảo đích 
thuc đối uới Hội Thánh có thể tăng trưởng. Tinh thần đó là sự 
triển nở bình thường của ân sủng Phép Rửa, ân sủng này đã sinh 
chúng ta vào trong lòng Hội Thánh và làm cho chúng ta trở nên 
những chi thể của Thân Thể Đức Kitô. Hội Thánh, với sự quan 
tâm từ mẫu của mình, ban cho chúng ta lòng thương xót của Thiên 
Chúa, lòng thương xót này vượt trên mọi tội lỗi của chúng ta, và 
hành động một cách đặc biệt trong bí tích Hòa Giải. Hội Thánh, 
như một người mẹ ân cần, cũng rộng ban cho chúng ta mỗi ngày, 
trong phụng vụ của mình, lương thực là Lời và Thánh Thể của 
Chúa. 


II. CÁC ĐIỀU RĂN CỦA HỘI THÁNH 
PRAECEPTA ECCLESIAE 


2041. Các điều răn của Hội Thánh được đặt trong đường hướng 
một đời sống luân lý gắn liền với đời sống phụng vụ và được đời 
sống phụng vụ nuôi dưỡng. Tính cách bắt buộc của các luật thiết 
định này được công bố bởi các quyền bính mục vụ, có mục đích 
cung cáp cho các tín hữu mức tối thiểu rất cần thiết về tinh thần 
cầu nguyện và về nỗ lực luân lý, để gia tăng lòng mến Chúa yêu 
nguòði. 

2042. Điều rán thứ nhất (“Vào các Chúa nhật và các ngày lễ buộc, các tín 
hữu phải tham dự Thánh Lễ và tránh những công việc nô dịch”) đòi các 
tín hữu thánh hóa ngày tưởng niệm cuộc phục sinh của Chúa, cũng như 
những lễ phụng vụ chính để tôn kính các mầu nhiệm của Chúa, của Đức 
Trinh Nữ Maria diễm phúc và của các Thánh, trước hết bằng việc tham 
dự cuộc cử hành bí tích Thánh Thể, trong đó cộng đoàn Kitô hữu được quy 
tụ, và tránh không làm những việc lao động và những việc tự bản chất có 
thể cản trở việc thánh hóa những ngày đóŸ°. 


5 X. Rm 12,8.11. 
36 X. Bộ Giáo Luật, các điều 1246-1248; Bộ Giáo Luật Đông phương, các điều 880,3. 881,1.2.4. 


1783 


167 


1389 


2180 


2177 


1457 


1389 


1387 
1438 


1351 


652, 905 


753 


828 


671, 2819 


584 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


Điều rán thứ hai (“Xung tội trong một năm ít là môt lần”) báo dám 
việc chuẩn bị rước Thánh Thể bằng việc lãnh nhận bí tích Hòa Giải, nối 
tiếp công việc hối cái và tha thứ của bí tích Rửa Tội”. 

Điều răn thứ ba (“Rước Mình Thánh Chúa ít là một lần trong mùa 
Phục Sinh”) bảo đảm mức tối thiểu trong việc rước Mình và Máu Thánh 
Chúa, được liên kết với các lễ trong mùa Phục Sinh, vì Phục Sinh là 
nguồn góc và là trung tâm của phụng vụ Kitô giáo”. 


2043. Điều răn thứ tư (“Kiêng thịt và giữ chay trong những ngày thống 
hối do Hội Thánh quy định) bảo đảm thời gian khổ chế và thống hối để 
chuẩn bị cho chúng ta mừng các lễ phụng vụ, và giúp chúng ta làm chủ 
được các bản năng và đạt tới su tự do của trái tim®. 


Điều răn thứ năm (“Đóng góp cho các nhu cầu của Hội Thánh”) dạy các 
tín hữu có bón phận đóng góp cho các nhu câu vật chất của Hội Thánh, 
mỗi người tùy theo khả năng của mình”?. 


III. ĐỜI SÓNG LUÂN LÝ VÀ CHỨNG TỪ TRUYỀN GIÁO 
VITA MORALIS ET TESTIMONIUM MISSIONARIUM 


2044. Lòng trung thành của những người đã lãnh Phép Rửa là điều 
kiện tiên quyết đối với việc loan báo Tin Mừng và đối với sứ vu 
của Hội Thánh trong trên gian. Để tỏ cho mọi người thấy sức 
mạnh của nó về chân lý và sự rạng ngời, sứ điệp cứu độ phải được 
chứng thực bằng chứng từ của đời sống các Kitô hữu. “Chính chứng 
từ của đời sống Kitô hữu và các việc tốt lành được thuc thi với tinh 
thần siêu nhiên, có sức mạnh lôi kéo người ta đến với đức tin và 
đến với Thiên Chúa””. 

2045. Bởi vì là các chi thể của Thân Thé mà Đức Kitô là Đầu”, các 
Kitô hữu góp phán vào việc xây dựng Hội Thánh bằng sự kiên tri 
trong xác tín của mình và trong đời sống luân lý của mình. Hội 
Thánh được tăng số, lớn lên và triển nở bằng sự thánh thiện của 
các tín hữu của mình”, cho tới khi chính họ làm thành “con người 
trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13). 


2046. Bằng đời sống theo Đức Kitô của mình, các Kitô hữu làm cho 
Nước Thiên Chúa mau đến, đó là “Nước của công bằng, của tình 


?7 X. Bộ Giáo Luật, điều 989; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 719. 

85 X. Bộ Giáo Luật, điều 920; Bộ Giáo Luật Đông phương, các điều 708. 881,3. 

3® X. Bộ Giáo Luật, các điều 1249-1251; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 882. 

X, Bộ Giáo Luật, điều 222; Bộ Giáo Luật Đông phương, điều 25; x. Bộ Giáo Luật, điều 455. 
?! CD Vaticanô IL, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 6: AAS 58 (1966) 842. 

? X. Ep 1,22. 

?5 X. CP Vaticano II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 39: AAS 57 (1095) 44. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 585 


yêu và của binh an””. Nhưng không vi thé mà họ xao lãng nhiệm 


vụ trần thế của mình; chính họ, trung thành với Tháy minh, chu 
toàn nhiệm vụ đó với sự ngay thẳng, với sự nhẫn nại và với tình 
yêu. 


TÓM LƯỢC 


2047. Đời sống luân lý là một uiệc phượng tự thiêng liêng. Cách 
hành động của Kitô hữu được nuôi dưỡng trong phụng vu và trong 
viéc cử hành các bí tích. 

2048. Các điều răn của Hội Thánh liền quan đến đời sống luân ly và 
Kitô giáo, gắn liền vói đời sống phụng vu, và được đời sống phụng vu 
nuôi dưỡng. 


2049. Huán quyền của các muc tử Hội Thánh vé ván đề luân lý 
thường duoc thuc thi trong viéc day giáo lý và giảng day, dua trên 
nén tảng Mười Điều Rán, vi Mười Điều Răn loan báo những nguyên 
tác của đời sống luân lý, hữu hiệu cho tất cá moi người. 


2050. Đức Giáo Hoàng và các Giám mục, vói tu cách là những tháy 
day đích thuc, rao giảng cho dán Thiên Chúa những diéu phái tin và 
phái áp dung vào cách dn nét ở. Các ngài cũng có quyền phán doán 
vé các ván dé luân lý trong lãnh vuc của luật tự nhiên và của lý trí. 


2051. Ơn bát khá ngộ của Huấn quyên của các muc tử trái rộng tới 
tất cá các yếu tố của đạo lý, trong đó có đạo lý vé luân lý, nếu 
bhông có những yếu tố này, các chân lý cứu độ của đúc tin sẽ 
khóng thể được bảo toàn, trình bày hay tuân giữ. 


MƯỜI ĐIỀU RĂN 


DECEM PRAECEPTA 


Xuất hành 20,2-17 | Đệ nhị luật 5,6-21 | Công thức giáo lý” 


2. “Ta là Chúa, Thiên | 6. “Ta là Chúa, Thiên |“Thứ nhất: Thờ 
Chúa của nguoi, đã | Chúa của ngươi, đã | phượng một Đức Chúa 


® Lễ trọng Chúa Giêsu Kitó Vua vũ trụ, Kinh Tiền tung: Sách Lễ Rôma, editio typica (Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970) 381. 

?5 Catechismus Catholicus, cura et studio P. Card. Gasparri concinnatus (Typis Polyglottis 
Vaticanis 1933) 23-24. Chú thích riêng của bán dịch tiếng Việt: Muc Luc, Đạo Đức Chúa 
Trời có Mười Điều Răn (Saigon: Imprimerie de la Mission Tân Định, 1951), 35. 


586 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


dua nguoi ra khói dát 
Ai cáp, khói cánh nó 
lệ. 

3. Ngươi không được 
có thân nào khác đối 
nghịch với Ta. 

4. Ngươi không được 
tạc tượng, vẽ hình bất 
cứ vật gì ở trên trời 
cao, cũng như dưới đất 
thấp, hoặc ở trong 
nước phía dưới mặt 
đất, để mà thờ. 

5. Ngươi không được 
phủ phục trước những 
thứ đó mà phụng thờ: 
vì Ta, Chúa, Thiên 
Chúa của ngươi, là 
một vị thần ghen 
tương. Đối với những 
kẻ ghét Ta, Ta phạt 
con cháu đến ba bốn 
đời vì tội lỗi của cha 
ông. 

6. Còn với những ai 
yêu mến Ta và giữ các 
mệnh lệnh của Ta, thì 
Ta trọn niềm nhân 
nghĩa đến ngàn đời. 

7. Ngươi không được 
dùng danh Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, 
một cách bất xứng, vì 
Chúa không dung tha 
kẻ dùng danh Ngài 
một cách bất xứng. 


8. Ngươi hãy nhớ 
ngày sabat, mà coi đó 
là ngày thánh. 

9. Trong sáu ngày, 
ngươi sẽ lao động và 
làm mọi công việc của 
nguoi. 


dua ngươi ra khói Ai 
cáp, khói cánh nó lé. 


7. Nguoi không được 
có thần nào khác đối 
nghịch với Ta. 


11. Ngươi không được 
dùng danh Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, 
một cách bất xứng, vì 
Thiên Chúa không 
dung tha kẻ dùng 
danh Ngài một cách 
bất xứng. 

12. Ngươi hãy giữ 
ngày sabat, mà coi đó 
là ngày thánh. 


Trời và kính mến 
Người trên hết mọi 
sự. 


Thứ hai: Chớ kêu tên 
Đức Chúa Trời vô cớ. 


Thứ ba: 
Chúa nhật. 


Giữ ngày 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 


587 


10. Còn ngày thứ bảy 
là ngày sabat kính 
Chúa, Thiên Chúa của 
ngươi. Ngày đó, ngươi 
không được làm công 
việc nào, cả ngươi 
cũng như con trai con 
gái, tôi tớ nam nữ, gia 
súc và ngoại kiều ở 
trong thành của 
ngươi. 

11. Vì trong sáu ngày, 
Chúa đã dựng nên 
trời đất, biển khơi và 
muôn loài trong đó, 
nhưng Ngài đã nghỉ 
ngày thứ bảy. Bởi 
vậy, Chúa đã chúc 
phúc cho ngày sabat 
và coi đó là ngày 
thánh. 

12. Ngươi hãy thờ cha 
kính mẹ, để được sống 
lâu trên đất mà Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, 
ban cho ngươi. 

18. Ngươi không được 
giết người. 

14. Ngươi không được 
ngoại tình. 

15. Ngươi không được 
trộm cắp. 

16. Ngươi không được 
làm chứng gian hại 
nguòi. 
17. Nguoi không duoc 
ham muốn nhà người 
ta. 

— Ngươi không được 
ham muốn vợ người 
ta, tôi tớ nam nữ, con 
bò con lừa hay bất cứ 
vật gì của người ta”. 


16. Ngươi hãy thờ cha 
kính mẹ. 


17. Ngươi không được 
giết người. 

18. Ngươi không được 
ngoại tình. 

19. Ngươi không được 
trộm cắp. 

20. Ngươi không được 
làm chứng dối hại 
nguòi. 
21. Ngươi không được 
ham muốn vợ người 
ta. 

— Ngươi không được 
thèm muốn.. bất cứ 
vật gì của người ta”. 


Thứ bốn: Thảo kính 
cha mẹ. 


Thứ năm: Chớ giết 
nguòi. 

Thu sáu: Chó làm su 
dám duc. 

Thứ bảy: Chó lấy của 
nguòi. 

Thứ tám: Chó làm 
chúng dói. 


Thứ chín: Chó muốn 
vợ chóng người. 


Thứ mười: Chớ tham 
của người”. 


1858 


1968 


1973 


581 


DOAN THÜ HAI 
MƯỜI DIÉU RÁN 


SECTIO SECUNDA 
DECEM PRAECEPTA 


“Thưa Thầy, tôi phải làm gì...?” 


2052. “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng su sống 
đời đời ?” Để trả lời cho người thanh niên đặt câu hỏi, Chúa Giêsu 
nêu lên trước tiên sự cần thiết phải nhận biết Thiên Chúa như 
“Đấng tốt lành mà thôi”, như Điều Thiện tuyệt hảo và như nguồn 
mạch của mọi điều tốt lành. Rồi Chúa Giêsu tuyên bố với người đó: 
“Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”. Và Người 
liệt kê các điều răn về tình yêu đối với người lân cận: “Ngươi 
không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không 
được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ 
cha kính mẹ”. Sau cùng, Chúa Giêsu tóm tắt các điều răn kể trên 
một cách tích cực rằng: “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính 
mình” (Mt 19,16-19). 


2053. Chúa Giêsu còn thêm vào câu trả lời đầu tiên: “Nếu anh 
muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho 
người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời; rồi hãy đến theo 
tôi” (Mt 19,21). Câu trả lời này không hủy bỏ câu trả lời trước. 
Muốn đi theo Đức Kitô, phải tuân giữ các điều răn. Luật cũ không 
bị bãi bó!, nhung con người được mời gọi tìm thấy lại Lè luật noi 
con người của Thầy mình, Đấng chu toàn Lễ luật cách trọn hảo. 
Trong ba Tin Mừng Nhất Lãm, lời kêu gọi của Chúa Giêsu ngỏ với 
anh thanh niên giàu có, để đi theo Người với lòng vâng phục của 
người môn đệ và tuân giữ các điều răn, còn được kết hợp với lời 
kêu gọi sống nghèo khó và khiết tịnh”. Các lời khuyên Phúc Âm 
không thể bị tách biệt khỏi các điều răn. 


2054. Chúa Giêsu đã lấy lại mười điều răn, nhưng Người đã biểu lộ 
sức mạnh của Thần Khí đang tác động nơi các mặt chữ ấy; Người 
đã rao giảng sự công chính “vượt trên sự công chính của các kinh 
sư và những người Phariséu"?, cũng nhu sự công chính của các dân 


! X. Mt 5,17. 
? X. Mt 19,6-12.21.23-29. 
$ X. Mt 5220. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 589 


ngoại”. Người cho thấy tất cả những đòi hỏi của các điều răn. “Anh 
em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người... Còn Thầy, 
Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa 
ra tòa” (Mt 5,21-22). 


2055. Khi người ta đặt cho Người câu hỏi: “Điều răn nào là điều 
răn trọng nhất?” (Mt 22,36), Chúa Giêsu đáp: “Nguoi phải yêu mến 
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí 
khôn ngươi: đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 
Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu 
người thân cán nhu chính mình. Tất cả LÈ Luật và các sách ngón 
sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,37-40). Mười Điều 
Rán phải được giải thích dưới ánh sáng của điều răn, tuy hai 
nhưng là một, là đức mến, đó là sự viên mãn của Lé Luật: 
“Các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được 
giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng 
như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu 
người thân cận nhu chính mình. Đã yêu thương thì không làm 
hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn Lê Luật vậy” (Rm 
13, 9-10). 


Muói Diéu Rán trong Thánh Kinh 


2056. Từ “Decalogus” theo sát mặt chữ có nghĩa là “Mười lời” (Xh 
34,28; Ðnl 4,13; 10,4). “Mười lời” này Thiên Chúa đã mac khái cho 
dân Ngài trên núi thánh. Ngài đã viết “Mười lời” này “tự ngón tay 
Ngài””, khác với các mệnh lệnh khác do ông Môisen viết”. Mười lời 
này, theo một nghĩa rất đặc biệt, làm thành những lời của Thiên 
Chúa. Những lời đó được lưu truyền cho chúng ta trong sách Xuất 
Hành? và sách Đệ Nhị Luát?. Từ thời Cựu Ước, các Sách Thánh 
luôn quy chiếu về “Mười loi", nhưng trong Tân Ước ý nghĩa đầy 
đủ của những lời đó sẽ được mạc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. 


2057. Trước hết, Mười Điều Răn phải được hiểu trong bối cảnh của 
cuộc Xuất Hành, là biến cố giải phóng vĩ đại của Thiên Chúa, ở 
trung tâm của Giao Ước cũ. Dù được viết với tính cách những 
mệnh lệnh tiêu cực, những cấm đoán, hay với tính cách những 
mệnh lệnh tích cực (như “ngươi hãy tôn kính cha ngươi và mẹ 


^ X. Mt 5,46-47. 

5 X. Đnl 6,5; Lv 19,18. 

$ X. Xh 31,18; Dnl 5,22. 

7 X. Đnl 31,9.24. 

8 X. Xh 20,1-17. 

? X. Đnl 5,6-22. 

10 X. chẳng han, Os 4,2; Gr 7,9; Ed 18,5-9. 


129 


700 
62 


2084 


2170 


1962 


707 


2823 


62 


590 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


ngươi”), “Mười lời” chi ra những điều kiện cho một đời sóng đã 
được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi. Mười Điều Răn là con đường 
của sự sống: 
“Anh (em) phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đi theo 
đường lối của Ngài, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết 
định của Ngài, để anh (em) được sóng, được thêm đông đúc” (Dnl 
30,16). 


Sức mạnh giải thoát này của Mười Điều Răn xuất hiện, thí dụ 
trong điều răn nghỉ ngày sabat, áp dụng cho cả các ngoại kiều và 
các nô lệ: 

“Ngươi hãy nhớ, ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai cập, và Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, đã dang cánh tay mạnh mẽ, uy quyền đưa 
ngươi ra khỏi đó” (Dnl 5,15). 


2058. “Mười lời” tóm tắt và công bố Lè Luật của Thiên Chúa: 
“Những lời ấy, Chúa đã phán với toàn thể đại hội anh em, trên 
núi, từ trong đám lửa, giữa mây đen mù mịt, Ngài nói lớn tiếng và 
không thêm gì cả. Ngài đã viết những lời ấy trên hai bia đá, và 
ban cho tôi” (Dnl 5,22). Vì vậy, hai bia này được gọi là “Chứng 
Ước” (Xh 25,16). Những bia đó chứa dung các điều khoản của Giao 
Ước đã được ký kết giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Các “Bia Chứng 
Ước” (Xh 31,18; 32,15; 34,29) này phải được đặt vào “Hòm Bia” 
(Xh 25,16; 40,1-2). 


2059. “Mười lời” được Thiên Chúa công bố trong một cuộc thần 
hiện (“Chúa đã phán với anh em, mặt đối mặt, trên núi, từ trong 
đám lửa”: Ðnl 5,4). Mười lời này thuộc vé mac khái, Thiên Chúa tỏ 
cho biết về chính Ngài và về vinh quang của Ngài. Khi ban các 
điều răn, Thiên Chúa ban tặng chính mình Ngài và thánh ý của 
Ngài. Khi tỏ cho biết các thánh ý Ngài, Thiên Chúa mạc khải 
chính mình cho dân Ngài. 


2060. Việc ban tặng các điều răn và Lễ Luật là thành phần của 
Giao Ước được ký kết bởi Thiên Chúa với dân Ngài. Theo sách 
Xuất Hành, việc mạc khải “Mười lời” được ban giữa việc chuẩn bị 
lập giao ước'" và việc kết thúc giao ước? — sau khi dân đã cam kết 
"thi hành” điều Chúa phán và “tuân phục” điều đó'. Mười Điều 
Răn chỉ được lưu truyền sau khi nhắc nhớ đến Giao Ước. (“Chúa, 
Thiên Chúa chúng ta, đã lập một Giao Ước với chúng ta tại núi 
Horeb”: Ðnl 5,2). 


! X. Xh 19. 
12 X. Xh 24. 
P X. Xh 2477. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 591 


2061. Các điều răn nhận được ý nghĩa đầy đủ của nó trong Giao 
Ước. Theo Thánh Kinh, cách hành động theo luân lý của con người 
có được đầy đủ ý nghĩa của nó trong và nhờ Giao Ước. Điều thứ 
nhất của “Mười lời” nhắc lại rằng chính Thiên Chúa đã yêu thương 
dân Ngài trước: 
“Chính vì hình phạt tội lỗi là sự kiện chuyển từ địa đàng của sự 
tự do sang tình trạng nô lệ của trần gian này, mà câu đầu tiên 
của Mười Điều Răn, lời thứ nhất của các lệnh truyền của Thiên 
Chúa, nói đến tự do: “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa 
ngươi ra khói Ai cập, khỏi cảnh nô lệ” (Xh 20,2; Dnl 5,6)". 


2062. Các điều răn theo nghĩa hẹp chỉ giữ vai trò thứ yếu; chúng 
diễn tả những hệ luận của việc con người thuộc về Thiên Chúa như 
Giao Ước quy định. Đời sống luân lý là /ờ¿ dáp cho khởi xướng đầy 
yêu thương của Chúa. Đó là sự nhận biết, sự suy phục Thiên Chúa 
và thờ phượng tạ ơn. Đó là sự cộng tác vào dự định mà Thiên 
Chúa đang theo đuổi trong lịch sử. 


2063. Giao Ước và cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với con người 
cũng được xác nhận qua sự kiện là tất cả các bổn phận đều được 
phát biểu ở ngôi thứ nhất (“Ta là Chúa..”) và nói với một chủ thể 
khác (“Ngươi..”). Trong tất cả các điều răn của Thiên Chúa, đại từ 
nhân xưng ở số ít để chỉ người đón nhận. Khi bày tỏ thánh ý cho 
toàn dân, Thiên Chúa cũng đồng thời bày tỏ thánh ý của Ngài cho 
riêng từng cá nhân một: 
“Chúa truyền dạy phải yêu mến Thiên Chúa và dạy giữ sự công 
bằng đối với người lân cận, để con người khỏi bất chính và bất 
xứng trước mặt Thiên Chúa. Như vậy, nhờ Mười Điều Răn, 
Thiên Chúa huấn luyện để con người sống trong tình bằng hữu 
với Ngài và hoà thuận với người lân cận... Và vì vậy, những lời 
của Mười Điều Răn vẫn trường tôn đối với chúng ta (các Kitô 
hữu), những lời đó không bị hủy bỏ, nhưng được mở rộng và 
triển nở nhờ cuộc Ngự đến của Chúa trong xác phàm””. 


Mười Điều Răn trong Truyền thống Hội Thánh 

2064. Trung thành với Sách Thánh và theo gương Chúa Giêsu, 
Truyền thống Hội Thánh nhìn nhận Mười Điều Răn có tầm quan 
trọng và ý nghĩa hàng đầu. 

2065. Từ thời thánh Augustinô, “Mười Điều Rán" đã có một vi trí quan 
trọng trong việc dạy giáo lý cho dự tòng và tín hữu. Vào thế kỷ XV, Mười 
Điều Răn quen được diễn tả bằng những công thức tích cực, theo văn vần, 


14 Ôrigiênê, In Exodum homilia 8,1: SC 321, 242 (PG 12, 350). 
l Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 16, 3-4: SC 100, 566-570 (PG 7, 1017-1018). 


2086 


142 
2002 


878 


1853 


1993 


888 


2534 


592 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


dễ nhớ, vẫn còn thông dụng ở nhiều nơi tới ngày nay. Các sách giáo lý 
của Hội Thánh thường trình bày luân lý Kitô giáo theo thứ tự của “Mười 
Điều Rán". 

2066. Việc phân chia và đánh số các điều răn có thay đổi theo dòng thời 
gian. Sách Giáo Lý này dựa theo cách phân chia của thánh Augustinô đã 
trở thành truyền thống trong Hội Thánh Công giáo. Các hệ phái Luther 
cũng theo cách phân chia này. Các Giáo phụ Hi lạp phân chia hơi khác; 
cách phân chia đó còn gặp thấy trong các Giáo Hội Chính thống và các 
cộng đoàn Cải cách. 


2067. Mười Điều Răn nêu ra các đòi hỏi của lòng mến Chúa yêu 
người. Ba điều răn đầu đề cập đến tình yêu đối với Thiên Chúa, và 
bảy điều răn sau, đến tình yêu đối với người lân cận. 
“Cũng như Chúa đã đúc kết tất cả Lễ Luật và các Tiên tri vào 
trong hai điều răn của lòng yêu mến..., thì cũng vậy, Mười Điều 
Răn được ban trong hai bảng. Ba điều được khắc trên một bảng, 
và bảy điều trên bảng kia”'$. 


2068. Công đồng Triđentinô dạy rằng: các Kitô hữu buộc phải giữ 
Mười Điều Răn, và người đã được công chính hóa cũng có bổn phận 
phải tuân giữ các điều răn ấy”. Công đồng Vaticanô II cũng kháng 
định: “Các Giám mục vì là những vị kế nhiệm các Tông Đồ, nhận 
từ nơi Chúa... sứ vụ dạy dỗ muôn dân và rao giảng Tin Mừng cho 
mọi thụ tạo, để mọi người được cứu độ nhờ đức tin, Phép Rửa và 
việc chu toàn các Điều Răn””. 


Tính thống nhất của Mười Điều Răn 


2069. Mười Điều Răn tạo thành một tổng thể thống nhất không 
thể tách biệt. Mỗi “lời” quy chiếu về từng lời và về tất cả các lời 
khác; các lời tương thuộc lẫn nhau. Hai Bảng Luật soi sáng cho 
nhau, hợp thành một tổng thể thống nhất hữu cơ. Vi phạm một 
điều rán là vi phạm tất cả các điều răn khác. Không thể tôn 
trọng người khác mà không chúc tụng Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá 
của họ. Không thể tôn thờ Thiên Chúa mà không yêu thương tất 
cả mọi người là thụ tạo của Ngài. Mười Điều Răn thống nhất đời 
sống đối thần với đời sống xã hội của con người. 


16 Thánh Augustinó, Sermo 33, 2: CCL 41, 414 (PL 38, 208). 

17 X, CÐ Tridentinó, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, canones 19-20: DS 1569-1570. 
'3 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 24: AAS 57 (1965). 

P? X. Gc 2,10-11. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 593 


Mười Điều Răn và luật tự nhiên 
2070. Mười Điều Răn thuộc về mạc khải của Thiên Chúa; đồng 
thời dạy chúng ta biết nhân tính đích thực của con người. Mười 
Điều Răn làm sáng tỏ những bổn phận thiết yếu, do đó, một cách 
gián tiếp, cho thấy những quyển căn bản gắn liền với bán tính của 
nhân vị. Mười Điều Răn là một cách trình bày đặc sắc của “luật tự 
nhiên”: 
“Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã ghi sâu trong lòng người các 
lệnh truyền của luật tự nhiên — mà nếu không thi hành thì 
không được cứu độ —. Sau đó Ngài chỉ cần nhắc lại các điều luật 
ấy cho họ. Đó chính là Mười Điều Răn””. 


2071. Mười Điều Răn là mạc khải của Thiên Chúa, dù với lý trí 
con người có thé tự biết được, nhung để hiểu biết đầy đủ và chắc 
chắn về các đòi hỏi của luật tự nhiên, loài người tội lỗi cán đến 
mạc khải này: 

“Trong tình trạng tội lỗi, ánh sáng lý trí bị lu mờ và ý chí bị sai 

lệch, con người cần đến một trình bày đầy đủ về các điều khoản 

của Mười Điều Răn””'. 

Chúng ta biết được các điều răn của Thiên Chúa nhờ mạc khải 

thần linh được trình bày trong Hội Thánh và nhờ tiếng nói của 
lương tâm. 


Tính bắt buộc của Mười Điều Răn 

2072. Vì nêu lên những bổn phận căn bản của con người đối với 
Thiên Chúa và đối với người lân cận, Mười Điều Răn, trong nội 
dung chính yếu của nó, mac khái những nghĩa vu quan trọng. Mười 
Điều Răn, một cách căn bản, là bất biến và có giá trị bắt buộc mọi 
lúc và mọi nơi. Không ai có thể miễn chuẩn Mười Điều Răn, đã 
được Thiên Chúa ghi khác trong trái tim con người. 


2073. Việc tuân phục các điều răn cũng bao hàm những bắt buộc 
mà theo chất liệu tự nó là nhẹ. Chẳng hạn điều răn thứ năm cấm 
nhục mạ kẻ khác bằng lời nói; điều này không thể là một lỗi phạm 
nghiêm trọng nếu không do các hoàn cảnh hoặc ý hướng của người 
nói lời nhục mạ đó. 


? Thánh Iréné, Adversus haereses, 4, 15, 1: SC 100, 548 (PG 7, 1012). 
?! Thánh Bonaventura, In quattuor libros Sententiarum, 3, 37, 1, 3: Opera omnia, v. 3 (Ad 
Claras Aquas 1887) 819-820. 


1955 


1960 


1777 


1858 


1958 


2732 


521 


594 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


“Không có Thầy, anh em không làm gi được” 


2074. Chúa Giêsu nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại 
trong Tháy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều 
hoa trái, vì không có Tháy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). 
Hoa trái được nói đến trong lời này là sự thánh thiện của một đời 
sống được sinh sôi nảy nở nhờ kết hợp với Đức Kitô. Khi chúng ta 
tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta truyền thông các mầu nhiệm 
của Người và tuân giữ các điều răn của Người, thì chính Người là 
Đấng Cứu Độ đến trong chúng ta để yêu thương Cha Người và các 
anh em Người, cũng là Cha chúng ta và các anh em chúng ta. Nhờ 
Thần Khí, bản thân Chúa Giêsu trở thành quy luật sống động và 
nội tâm cho cách hành động của chúng ta. “Đây là điều răn của 
Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thây đã yêu thương anh 
em” (Ga 15,12). 


TÓM LƯỢC 


2075. “Tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” 
- “Nếu anh .. muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn” 
(Mt 19,16-17). 


2076. Qua cách hành động và lời giảng day của Người, Chúa 
Giêsu đã xác nhận giá tri trường tôn của Mười Điều Răn. 

2077. Việc ban Mười Điều Răn được thực hiện giữa Giao Ước duoc 
Thiên Chúa ky két uới dân Ngài. Các Điều Răn của Thiên Chúa 
nhận được ý nghĩa đích thực của chúng trong Giao Ước và nhờ 
Giao Uóc. 

2078. Trung thành vói Thánh Kinh và theo gương Chúa Giêsu, 
Truyền thống Hội Thúnh nhìn nhận Mười Điều Răn có tầm quơn 
trong và ý nghĩa hàng đầu. 

2079. Mười Điều Răn tạo thành một tổng thể thống nhất hữu cơ, 
trong đó mỗi “lời” hay ”điều răn” đều quy chiếu vé toàn thể. Vi 
phạm một điều răn là vi pham toàn bộ lề luật”. 

2080. Mười Điều Răn là một cách diễn đạt đặc sắc của luật tự 
nhiên. Chúng ta biết được Mười Điều Răn nhờ mac khái của Thiên 
Chúa và nhờ ly trí của con nguoi. 

2081. Trong nói dung căn bán của chúng, Mười Điều Rán dua ra 
những bắt buộc quan trong. Tuy nhiên, viéc tuân giữ các điều răn 
này cũng bao hàm những bắt buộc mà theo chất liệu tự nó là nhe. 


2? X. Gc 2, 10-11. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 595 


2082. Điều gi Thiên Chúa truyền dạy, Ngài đều ban ân súng dé 
chúng ta có thể thực hiện. 


367 


199 


CHUONG MÓT 
“NGƯƠI PHÁI YÊU MÉN ĐỨC CHÚA, 
THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI, HẾT LÒNG, 
HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI” 


CAPUT PRIMUM 
"DILIGES DOMINUM DEUM TUUM IN TOTO CORDE TUO 
ET IN TOTA ANIMA TUA ET IN TOTA MENTE TUA" 


2083. Chúa Giêsu tóm tắt các bón phán của con người đối với 
Thiên Chúa bằng giới răn này: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn 
ngươi” (Mt 22,37)!. Đây là âm vang trực tiếp của lời hiệu triệu long 
trọng: “Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là 
Đức Chúa duy nhất” (Dnl 6,4). 

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Tình yêu của Thiên 
Chúa duy nhất được nhắc đến trong lời thứ nhất của “Mười lời”. 
Các điều răn sau đó giải thích câu trả lời của tình yêu mà con 
người được kêu gọi để đáp lại Thiên Chúa. 


Mục 1 
Điều Răn Thứ Nhất 
Articulus 1 


Primum praeceptum 


"Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khói 
đất Ai cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác 
đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ 
vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước 


! X. Le 10,27: “... hết sức lực ngươi”. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 597 


phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phuc trước 
những thứ đó mà phụng thờ” (Xh 20,2-5). 

“Đã có lời chép rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên 
Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” 
(Mt 4,10). 


I “CHÍNH ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGUOI, 
LÀ DÁNG NGƯƠI PHÁI PHỤNG THỜ; 
CHÍNH NGÀI LÀ DÁNG NGUOI PHÁI PHUNG SỰ” 
"DOMINUM DEUM TUUM ADORABIS ET IPSI SERVIES" 


2084. Thién Chüa tu mac khái báng cách nhác lai hành dóng dáy 
quyển năng, nhân hậu và giải phóng của Ngài trong lịch sử : “Ta 
đã đưa ngươi ra khỏi Ai cáp, khói cánh nô lệ” (Dnl 5,6). Lời đầu 
tiên chứa đựng giới răn thứ nhất của Lè luật: “Chính Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh (em) là Đấng anh (em) phải kính sợ, chính 
Ngài là Đấng anh (em) phải phụng thờ... Anh em không được theo 
những thần khác” (Ðnl 6,13-14). Lời hiệu triệu đầu tiên và đòi hỏi 
chính đáng của Thiên Chúa là con người phải đón nhận và tôn thờ 
Ngài. 
2085. Thiên Chúa duy nhất và chân thật trước hết mạc khải vinh 
quang của Ngài cho Israel”. Mac khái về ơn gọi và chân lý về con 
người được gắn liền với mạc khải về Thiên Chúa. Con người có ơn 
gọi phải biểu lộ Thiên Chúa qua cách hành động của mình, phù 
hợp với việc mình được tạo dựng “theo hình ảnh và giống như” 
Thiên Chúa (St 1,26): 
“Thưa ông Triphon, chưa bao giờ có Thiên Chúa nào khác và từ 
muôn đời, cũng không hề có Thiên Chúa nào khác (...) ngoài 
Đấng đã tạo dựng và xếp đặt vũ trụ. Chúng tôi không nghĩ rằng 
Thiên Chúa của chúng tôi khác với Thiên Chúa của ông. Chính 
Ngài là Đấng đã đưa tổ tiên ông ra khỏi đất Ai cập bằng bàn 
tay hùng manh và cánh tay giương cao’. Chúng tôi không đặt hy 
vọng vào bất cứ vị nào khác, vì không có, nhưng vào cùng một 
Đấng là Thiên Chúa của ông, Thiên Chúa của các tổ phụ 
Abraham, Isaac và Giacob”t. 


2086. “Điều răn thứ nhất bao gồm đức tin, đức cậy và đức mến. Vi 
khi chúng ta nói đến Thiên Chúa, là chúng ta tuyên xưng một cách 
đúng đắn không sai sót, Ngài là Đấng thường hằng, bất biến, mãi 
mãi vẫn là chính Ngài, trung tín; do đó, khi chúng ta đón nhận các 


? X. Đnl 5, 6-9. 
? X. Xh 19,16-25; 24,15-18. 
4 Thánh Justinó, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 11,1. CA 2, 40 (PG 6, 497). 


2057 


398 


200 


1701 


212 


2061 


1814-1816 


143 


157 


162 
817 


598 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


sấm ngôn của Ngài, thì cán thiết là chúng ta phái hoàn toàn tin 
vào Ngài và nhán biét quyén bính cüa Ngài. Thát váy, ai chiém 
ngắm quyển năng, lòng nhân hậu và việc thi án giáng phúc của 
Ngài, mà lại có thể không đặt trọn tất cả hy vọng nơi Ngài? Và ai 
chiêm ngưỡng kho tàng của sự tốt lành và lòng yêu thương của 
Ngài, đã được tuôn đổ trên chúng ta, mà lại có thể không yếu mến 
Ngài? Vì vậy, cả khi khởi đầu, cả khi kết thúc các điều Ngài 
truyền dạy trong Thánh Kinh, Thiên Chúa dùng lời này: Ta là 
Chúa”. 


Đức tin 

2087. Đời sống luân lý của chúng ta bát nguón từ đức tin vào 
Thiên Chúa, Đấng mac khái tình yêu của Ngài cho chúng ta. 
Thánh Phaolô nói đến sự vâng phục của đức tin” như là nghĩa vụ 
hàng đầu. Thánh nhân cho thấy rằng chính sự “không nhận biết 
Thiên Chúa” là nguyên nhân và lời giải thích cho mọi lệch lạc luân 
lý”. Bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa là tin vào Ngài và 
làm chứng về Ngài. 

2088. Điều răn thứ nhất đòi hỏi chúng ta, một cách khôn ngoan và 
tỉnh thức, phải nuôi dưỡng và giữ gìn đức tin của chúng ta, và phải 
loại bỏ tất cả những gì nghịch với đức tin. Có nhiều cách phạm tội 
nghịch với đức tin: 

Cố tình nghi ngờ trong lãnh vực đức tin là tội thờ ơ hay không 
nhìn nhận những điều Thiên Chúa đã mạc khải và Hội Thánh dạy 
phái tin, là chân thật. Vô tinh nghi ngờ là sự do du khi tin, là sự 
khó khăn khi vượt qua những vấn nạn về đức tin hay thậm chí sự 
lo lắng do bóng tối của đức tin gợi lên. Sự nghi ngờ, nếu được cổ võ 
cách có chủ ý, có thể dẫn tới sự mù quáng của tâm trí. 


2089. Sự vô tín là thờ à với chân lý mac khái hay cố tình từ chối 
chấp nhận chán lý đó. *Lac giáo là ngoan có chối bó một chán lý 
phải tin với đức tin đối thần và Công giáo hoặc ngoan cố hồ nghi 
về chán lý ấy sau khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội; bôi giáo là 
chối bó toàn bộ đức tin Kitô giáo; ly giáo là từ chối vâng phục Đức 
Giáo Hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể của Hội Thánh 
thuộc quyển ngài”. 


Š Catechismus Romanus, 3, 2, 4: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 408-409. 
5 X. Rm 1,5; 16,26. 

7X. Rm 1,18-32. 

Š Bộ Giáo Luật, điều 751. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 599 


Đức cậy 


2090. Khi Thiên Chúa tự mạc khải và kêu gọi con người, con người 
không thể đáp lại trọn ven tình yêu thân linh bằng sức riêng 
mình. Họ phải trông cậy, Thiên Chúa sẽ ban cho họ khả năng để 
yêu lại Ngài và khả năng để hành động theo các giới răn của đức 
mến. Đức cậy là sự mong đợi đầy tin tưởng sự chúc lành của Thiên 
Chúa và sự vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa; đức cậy cũng là việc 
sợ xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa và sợ bị trừng phạt. 


2091. Điều răn thứ nhất cũng nhắm đến các tội nghịch với đức 
cậy, là sự ngã lòng và sự tự phụ: 

Bằng sự ngã lòng, con người không còn hy vọng Thiên Chúa sẽ 

ban ơn cứu độ cho mình, không còn hy vọng những sự trợ giúp để 
mình đạt tới ơn cứu độ, hay không còn hy vọng ơn tha thứ các tội 
lỗi của mình. Điều này nghịch với sự tốt lành của Thiên Chúa, 
nghịch với sự công chính của Ngài — bởi vì Thiên Chúa luôn trung 
tín với các lời hứa của Ngài —, và nghịch với lòng thương xót của 
Ngài. 
2092. Có hai loại tv phụ. Hoặc con người quá cậy dựa vào các khả 
năng của mình (hy vọng mình có thể được cứu độ mà không cần sự 
trợ giúp của ơn trên), hoặc y lai vào sự toàn năng và lòng thương 
xót của Thiên Chúa (hy vọng sẽ đạt được ơn tha thứ của Ngài mà 
không cán hối cải và đạt tới vinh quang của Ngài mà không cán 
lập công). 


Đức mến 


2093. Đức tin vào tình yêu Thiên Chúa bao hàm ơn gọi và sự bắt 
buộc phải đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng một đức mến chân 
thành. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa 
trên hết mọi sự, và yêu mến mọi thụ tạo nhờ Ngài và vì Ngài”. 


2094. Người ta có thể phạm tội nghịch với tình yêu Thiên Chúa 
bằng nhiều cách: sự lãnh dam là tội thờ ơ hay từ chối không quan 
tâm đến tình yêu của Thiên Chúa, không công nhận tình yêu đó 
luôn đi bước trước và phủ nhận sức mạnh của tình yêu đó. Sự vó 
ơn là tội quên lãng hay từ chối nhận biết tình yêu của Thiên Chúa 
và quên lãng hay từ chối đáp lại tình yêu này bằng tình yêu của 
minh. Sự nguội lạnh là tội do du hay thờ ơ trong việc đáp lại tình 
yêu của Thiên Chúa, cũng có thể bao hàm sự từ chối dấn thân theo 
đức mến. Sự lười biếng hay uë oải về mặt thiêng liêng có thé đưa 
tới sự từ khước niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa và khinh chê sự 


? X. Đnl 6,4-5. 


617-821 


1996 


1664 


2732 


1622-1829 


2733 


2303 


1807 


2628 


2807 


2556 


2742 


600 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


thiện hảo của Thiên Chúa. Sự căm ghét Thiên Chúa là do kiêu 
ngạo, chống lại tình yêu của Ngài, phủ nhận sự tốt lành của Ngài 
và cố ý nguyền rủa Thiên Chúa, Đấng cấm các tội lỗi và đặt ra các 
hình phạt. 


II. “NGUOI PHÁI THỜ PHƯỢNG MỘT MÌNH NGÀI MÀ THÔI” 
"ILLI SOLI SERVIES" 


2095. Các nhân đức đối thần “tin, cậy, mến” định hinh và dem lại 
sức sống cho các nhân đức luân lý. Như vậy, đức mến đưa dẫn 
chúng ta đến chỗ trả lại cho Thiên Chúa điều mà, vì là các thụ tạo, 
chúng ta mắc nợ Ngài theo đức công bằng. Nhân đúc thờ phuong 
giúp chúng ta sống tâm tình này. 


Thờ lạy 


2096. Hành vi đầu tiên của nhân đức thờ phượng là thờ lạy. Thờ 
lạy Thiên Chúa, nghĩa là nhận biết Ngài là Thiên Chúa, là Đấng 
Tao Hoá và Cứu Độ, là Chúa và Chúa té của mọi loài đang hiện 
hữu, là Tình Yéu vô bién và hay thương xót. Dua vào sách Đệ Nhi 
Luật (Ðnl 6,13), Chúa Giêsu nói: “Ngươi phải bái lay Đức Chúa, là 
Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà 
thôi” (Lc 4,8). 


2097. Thờ lạy Thiên Chúa là tôn kính và tuyệt đối quy phục Ngài 
vì nhận biết “tính hư vô của thụ tạo”, nghĩa là thụ tạo không thể 
hiện hữu nếu không bởi Thiên Chúa. Thờ lạy Thiên Chúa là ca 
ngợi Ngài, như Đức Maria trong kinh “Magnificat” (“Linh hôn tôi 
ngợi khen Đúc Chúa”), là chúc tụng Ngài, hạ mình khiêm tốn 
tuyên xưng với lòng biết ơn rằng Thiên Chúa đã làm những việc 
trọng dai và Danh Ngài chí thánh”. Việc thờ lay Thiên Chúa duy 
nhất giải thoát con người khỏi thái độ tự khép kín, khỏi ách nô lệ 
tội lỗi và khỏi tội thờ ngẫu tượng là trần gian. 


Cầu nguyện 


2098. Các hành vi tin, cậy, mến, mà điều răn thứ nhất truyền dạy, 
được chu toàn trong kinh nguyện. Nâng tâm hồn lên tới Thiên 
Chúa là cách diễn tả việc chúng ta thờ lạy Ngài: lời kinh ca ngợi 
và tạ ơn, lời kinh chuyển cầu và cầu xin. Cầu nguyện là điều kiện 
hết sức cần thiết để có thể tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa: 
“Phải cầu nguyện luôn, không được nản chỉ” (Lc 18,1). 


10 X. Le 1,46-49. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 601 


Hy lễ 


2099. Là điều chính đáng, việc dâng lên Thiên Chúa những hy lễ 
với tính cách là dấu chỉ của việc thờ lạy và tạ ơn, khẩn cầu và 
hiệp thông: “Mọi công việc được thực hiện để được gắn bó với 
Thiên Chúa trong sự hiệp thông thánh thiện và như vậy chúng ta 
có thể được hạnh phúc, đều là hy lễ đích thực”. 


2100. Hy lễ bên ngoài, để có thể là hy lễ thật, phải là sự diễn tả 
của hy lễ tinh thần: “Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát ..." 
(Tv 51,19). Các tiên tri thời Giao Ước cũ thường tố cáo các hy lễ 
được thực hiện mà không có sự tham du nội tâm” hay không được 
liên kết với tình yêu đối với người lân cận”. Chúa Giêsu nhắc lại 
lời của tiên tri Ôsê: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” 
(Mt 9,13; 12,7). Chỉ có một hy lễ trọn hảo duy nhất là hy lễ Đức 
Kitô đã dâng trên thập giá, bằng sự tận hiến cho tình yêu của 
Chúa Cha và để cứu độ chúng ta”. Khi chúng ta kết hợp mình với 
hy lễ của Người, chúng ta có thể biến cuộc đời mình thành hy lễ 
dâng lên Thiên Chúa. 


Các lời hứa và lời khấn 

2101. Trong nhiều hoàn cảnh, Kitô hữu được kêu gọi để tuyên các 
lời hứa với Thiên Chúa. Các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Hôn Phối 
và Truyền Chức Thánh luôn kèm theo những lời hứa. Do lòng đạo 
đức cá nhân, Kitô hữu cũng có thể hứa với Thiên Chúa để thực 
hiện một hành vi, một kinh nguyện, việc bố thí, việc hành hương, 
v.v... Việc trung thành tuân giữ các lời đã hứa với Thiên Chúa 
chứng tỏ sự tôn trọng đối với uy linh Thiên Chúa và đối với tình 
yêu dâng lên Thiên Chúa hằng trung tín. 


2102. “Lời khán tức là lời hứa, có suy nghĩ và tu do, với Thiên 
Chúa về một điều thiện khả thi và tốt hơn; vì thuộc về nhân đức 
thờ phượng, lời khấn phải được thực hiên”. Lời khấn là một hành 
vi dao đức, nhờ đó Kitô hữu tự hiến cho Thiên Chúa hay hứa thực 
hiện một điều thiện dâng kính Ngài. Vì vậy, bằng việc chu toàn 
các lời khấn của mình, họ dâng lên Thiên Chúa điều họ đã hứa và 
đã được thánh hiến cho Ngài. Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta 
thấy thánh Phaolô lo lắng chu toàn những điều ngài đã khán". 


!! Thánh Augustinô, De civitate Dei, 10,6: CSEL 401, 454-455 (PL 41, 283). 
? X. Am 5421-25. 

B X. Is 1,10-20. 

14 X. Hs 6,6. 

I5 X. Dt 9,13-14. 

I6 Bô Giáo Luật, điều 1191,1. 

U X. Cv 18,18; 21,23-24. 


613 


2711 


614 


618 


1237 


1064 


1973 


974 


2467 


651 


654 


898 


602 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


2103. Hội Thánh công nhận giá trị gương máu của những lời khán 
sống theo các lời khuyên Phúc âm”: 
“Hội Thánh là Mẹ chúng ta, vui mừng khi thấy trong lòng mình 
có nhiều con cái nam nữ muốn theo sát hơn và tỏ lộ cách rõ ràng 
sự tự hủy của Đấng Cứu Độ, khi chấp nhận sự nghèo khó trong 
sự tự do của con cái Thiên Chúa và từ bỏ ý riêng: họ tự nguyện 
tùng phục một con người vì Thiên Chúa trong vấn đề nên trọn 
lành, hơn cả mức đòi buộc của giới răn, hầu nên giống cách trọn 
vẹn hơn với Đức Kitó, Đấng vâng phục”. 
Trong một số trường hợp, Hội Thánh có thể miễn chuẩn những 
lời khấn và lời hứa, vì những lý do tương xứng”. 


Ed ^ ~ ^ A ^ . 2 ` A ^ . 2 
Bôn phận xã hội vê tôn giáo và quyền tu do tôn giáo 


2104. “Mọi người đều buộc phải đi tìm chân lý, đặc biệt là những 
gì liên quan tới Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài. Khi đã nhận 
ra chân lý, họ phải tiếp nhận và trung thành tuân giữ”. Bổn 
phận này xuất phát từ “chính bản tính của con người””. Bổn phận 
này không mâu thuẫn với sự chân thành tôn trọng các tôn giáo 
khác “thường cũng mang lại những tia sáng của chân lý đang chiếu 
soi cho mọi người”” và cũng không mâu thuẫn với đức mến đang 
thúc bách các Kitô hữu “phải xử sự cách yêu thương, khôn ngoan, 
kiên nhẫn đối với những ai còn lầm lạc hay thiếu hiểu biết về vấn 
đề đức tin”?. 


2105. Bổn phận phải dành cho Thiên Chúa sự tôn thờ đích thực 
liên quan đến con người xét theo cá nhân cũng như xã hội. Đây là 
“đạo lý truyền thống công giáo về bổn phận luân lý của con người 
và của xã hội đối với tôn giáo thật và Hội Thánh duy nhất của Đức 
Kitô””. Khi không ngừng loan báo Tin Mừng cho con người, Hội 
Thánh cố gắng làm sao dé con người “có thể làm cho tinh thân 
Kitô giáo thấm nhuần vào các tâm trí, phong tục, luật lệ và cơ cấu 
của cộng đoàn noi họ sống”. Bổn phận xã hội của các Kitô hữu là 
tôn trọng và khơi dậy nơi mỗi người tình yêu đối với chân lý và 
điều thiện hảo. Bổn phận này buộc họ phải truyền bá nền phượng 
tự của tôn giáo duy nhất và chân thật, đang tón tai trong Hội 


'* X. Bộ Giáo Luật, điều 654. 

? CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 42: AAS 57 (1965) 48-49. 
? X. Bộ Giáo Luát, các điều 692. 1196-1197. 

?! CD Vaticanô II, Tuyên ngón Dignitatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 930. 

? X. CP Vaticano II, Tuyén ngón Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 931. 
? CD Vaticanô II, Tuyên ngón Nostra aetate, 2: AAS 58 (1966) 741. 

?! CD Vaticanó II, Tuyên ngón Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940. 

5 CD Vaticanó II, Tuyên ngón Dignitatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 930. 

® CĐ Vaticanó II, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 13: AAS 58 (1966) 849. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 603 


Thánh công giáo và tông truyền””. Kitô hữu được mời gọi trở thành 
ánh sáng thế gian”. Nhờ đó, Hội Thánh bày tỏ vương quyển của 
Đức Kitô trên vạn vật, đặc biệt là trên các xã hội loài người”. 


2106. “Trong vấn đề tôn giáo, không ai bị ép buộc phải hành động 
trái với lương tâm mình, cũng như không bị ngăn trở, để hành 
động theo lương tâm cách riêng tư hay công khai, hoặc một mình 
hoặc chung với những người khác, trong những giới hạn họ được 
phép””. Quyền này đặt nén trên chính bản tính của nhân vị, mà 
phẩm giá của ho cho họ được tự do để gắn bó với chân lý thân 
linh, một chân lý siêu việt trên trật tự trần thế. Do đó, quyền này 
“vẫn tôn tại cả nơi những người không thực hiện nghĩa vụ tim 
kiếm và gắn bó với chân lý””!. 

2107. “Nếu vì những hoàn cảnh đặc biệt, như trong một số dân tộc 
hiện nay, một tôn giáo nào đó được luật pháp nhà nước nhìn nhận 
cách đặc biệt, thi cán thiết là, đồng thời, mọi người vẫn phải công 
nhận và tôn trọng quyển tu do tôn giáo của mọi công dân cũng nhu 
của những cộng đồng tôn giáo khác””. 


2108. Quyển tự do tôn giáo không phải là sự cho phép về mặt luân 
lý để gắn bó với điều sai lạc” cũng không là quyền được sai lạc”, 
nhưng đây là quyển tự nhiên của nhân vị, quyền được tự do theo 
dân luật, nghĩa là, được chính quyền bảo vệ khỏi những áp lực bên 
ngoài, trong vấn để tôn giáo, trong những giới hạn chính đáng. 
Quyên tự nhiên này phải được luật pháp xã hội công nhận, phải là 
một quyền công dân”. 


2109. Quyên tu do tôn giáo, tự bản chất của nó, không thể là vô giới 
hạn”Š, cũng không thể bị giới hạn chỉ vì lý do “trật tự công cộng” được 
quan niệm theo cách “duy thực nghiệm” hay “duy tự nhiên””. “Những giới 
hạn chính đáng” gắn liền với quyển tự do tôn giáo cho mỗi hoàn cảnh xã 
hội, phải được xác định bởi sự khôn ngoan chính trị, theo những đòi hỏi 


? X. CD Vaticanô II, Tuyên ngôn Dignitatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 930. 

28 X. CD Vaticanó II, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 13: AAS 58 (1966) 850. 

? X. DGH Lêô XIII, Thóng diép Immortale Dei : Leonis XIII Acta, 5, 118-150; DGH Pió XI, 
Thóng diép Quas primas: AAS 17 (1925) 593-610. 

9 CD Vaticanó II, Tuyén ngón Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930; x. Id., Hién ché muc 
vu Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046. 

?! CD Vaticanó II, Tuyén ngón Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 931. 

? CD Vaticanô II, Tuyên ngón Dignitatis humanae, 6: AAS 58 (1966) 934. 

3 X. DGH Léó XIII, Thông điệp Libertas praestantissimum: Leonis XIII Acta 8, 229-230. 

* X. DGH Piô XII, Allocutio iis qui interfuerunt Conventui quinto nationali Italico Unionis 
lurisconsultorum catholicorum (6/12/1953): AAS 45 (1953) 799. 

55 X. CP Vaticanô II, Tuyên ngón Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930-931. 

% X. DGH Pió VI, Breve Quod aliquantum (10/3/1791): Collectio Brevium atque Instructionum 
SS. D. N. Pii Papae VI... (Romae 1800) 54-55. 

3 X. DGH Pió IX, Thông điệp Quanta cura: DS 2890. 


160 
1782 


1738 


1740 


2244 


1906 


210 


398 
2534 


604 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


của công ích và được quyén bính dán su xác nhận “theo những quy tắc 
pháp lý, phù hợp với trật tự luân lý khách quan””Ẻ. 


III. “NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CÓ THẦN NÀO KHÁC 
ĐỔI NGHICH VỚI TA" 
"NON HABEBIS DEOS ALIENOS CORAM ME" 


2110. Điều răn thứ nhất cấm tôn kính những thần khác ngoài 
Chúa duy nhất, Đấng đã tự mạc khải cho dân Ngài. Điều răn này 
cấm sự mê tín và thái độ vô đạo. Sự mê tín, một cách nào đó, là sự 
thái quá một cách lệch lạc về tôn giáo. Vô đạo là một thiếu sót 
nghịch với nhân đức thờ phượng. 


Mê tín 

2111. Mê tín là sự lệch lạc trong cảm thức tôn giáo và trong cách 
thể hiện cảm thức này. Mê tín cũng có thể xảy ra ngay trong việc 
thờ phượng Thiên Chúa chân thật, chẳng hạn như gán một P 
nghia ma thuật. cho một. số thực hành vốn chính đáng hay cần 
thiết. Nếu cho rằng chỉ cán đọc các lời kinh hay làm các dấu chỉ bí 
tích là có hiệu quả, bất chấp những tâm tình phải có bên trong, là 
người ta rơi vào mê tín”. 


Thờ ngẫu tượng 


2112. Điều răn thứ nhất lén án su da thần. Điều răn này đòi hỏi 
con người không được tin vào thân nào khác ngoài Thiên Chúa, 
không được tôn kính các thần linh nào khác ngoài Đấng duy nhất. 
Thánh Kinh luôn nhắc nhở phải từ bỏ các ngẫu tượng “chỉ là vàng 
bạc, chỉ do tay người thế tạo thành”, “có mắt có miệng, không nhìn 
không nói”.... Các ngẫu tượng là hão huyền nên ai thờ ngẫu tượng 
sẽ trở thành hão huyền: “Kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần, cũng 
giống như chúng váy" (Tv 115,4-5.8)?. Trái lại, Thiên Chúa là 
“Thiên Chúa Hàng Sóng" (Gs 3,10)“, Đấng làm cho sóng và can 
thiệp vào lịch sử. 


2113. Thờ ngẫu tượng không phải chỉ là những việc thờ phượng sai 
lạc của dân ngoại. Nó còn là cám dỗ thường xuyên đối với đức tin. 
Thờ ngẫu tượng cốt tại việc thần thánh hoá những gì không phải 
là Thiên Chúa. Thờ ngẫu tượng là khi con người tôn thờ và kính 
bái một thụ tạo thay vì Thiên Chúa, cho dù đó là thần linh hay ma 


38 CD Vaticanô II, Tuyên ngón Dignitatis humanae, 7: AAS 58 (1966) 935. 
? X. Mt 23,1622. 

4 X. Is 44,; Gr 10,1-16; Dn 14,1-30; Br 6; Kn 13,1 - 15,19. 

4 X. Tv 42.3. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 605 


quỷ (chẳng han đạo thờ Satan), quyền lực, khoái lạc, chủng tộc, tổ 
tiên, Nhà Nước, tiền bạc, v.v... Chúa Giêsu dạy: “Anh em không 
thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24). 
Rất nhiều vi tử đạo đã chết vì không chịu thờ lay “Con Thú””, dù 
chỉ giả vờ thôi. Thờ ngẫu tượng là khuóc từ quyền chủ té duy nhất 
của Thiên Chúa; vì vậy, nó không thể đi đôi với sự hiệp thông với 
Thiên Chúa”. 

2114. Đời sống con người được thống nhất trong việc tôn thờ Đấng 
duy nhất. Điều răn dạy tôn thờ Chúa duy nhất đơn giản hoá con 
người và cứu họ khỏi sự phân tán vô hạn. Thờ ngẫu tượng là sự 
lệch lạc của cảm thức tôn giáo, một cảm thức vốn bẩm sinh nơi con 
người. Người thờ ngẫu tượng là người “gán ý niệm bất diệt về 
Thiên Chúa cho bất cứ thứ gì không phải là Thiên Chúa”. 


Bói toán và ma thuật 


2115. Thiên Chúa có thể mạc khải tương lai cho các Tiên tri hay 
các Thánh khác của Ngài. Tuy vậy, thái độ đúng đắn của Kitô hữu 
cốt tại việc phó thác mình một cách đầy tin tưởng trong tay Chúa 
Quan Phòng về những gì liên quan đến tương lai, và từ bỏ mọi thứ 
tò mò không lành mạnh về vấn đề này. Tuy nhiên, không biết tiên 
liệu lại có thể là một sự thiếu trách nhiệm. 


2116. Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán: cậy nhờ Satan hay ma 
quỷ, gọi hồn người chết hay những thực hành khác, là những việc 
người ta nghĩ cách sai lâm rằng sẽ “vén mở” được tương lai”. Coi 
tử vi, chiêm tỉnh, xem chỉ tay, giải mộng, xin xăm, bói toán quá 
khứ vị lai, đồng bóng, là những hình thức biểu lộ ý muốn thống trị 
thời gian, lịch sử và cuối cùng là con người, và đồng thời, biểu lộ 
ước muốn liên minh với các thế lực bí ẩn. Những điều này là 
nghịch lại với sự cung kính và tôn trọng, được kết hợp với sự kính 
sợ đầy yêu mến, mà chúng ta phải dành cho một mình Thiên Chúa 
mà thôi. 

2117. Các thực hành ma thuật hay pháp thuật mà người ta muốn 
dùng để chế ngự các sức mạnh bí ẩn, bắt chúng phục vụ mình và 
nắm được quyển lực siêu phàm trên người khác — dù là để chữa 
bệnh — đều nghịch lại nhân đức thờ phượng cách nghiêm trong. 
Các việc này càng đáng lên án hơn, khi có dụng ý làm hại người 
khác, hay cậy nhờ đến sự can thiệp của ma quỷ. Mang bùa cũng là 
điều đáng trách. Chiêu hôn thường gồm các thực hành bói toán 


? X. Kh 13-14. 

# X. Gl 5,20; Ep 5,5. 

bởi Origiéné, Contra Celsum, 2, 40: SC 132, 378 (PG 11, 861). 
^5 X. Dnl 18,10; Gr 29,8. 


2289 
2473 


305 


394 


2088 


1374 


1578 


606 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


hay ma thuật. Hội Thánh cũng khuyên các tín hữu phải xa lánh 
việc đó. Khi dùng các phương thuốc, gọi là gia truyền, không được 
kêu cầu các quyển lực sự dữ, cũng không được lợi dụng sự cả tin 
của những người khác. 


Vô tôn giáo 

2118. Điều răn thứ nhất của Thiên Chúa kết án những tội chính 
yếu của sự vô tôn giáo: hành động thử thách Thiên Chúa bằng lời 
nói hay việc làm, sự phạm thánh và sự mại thánh. 


2119. Hành động thử thách Thiên Chúa là dùng lời nói hay việc 
làm để thử sự tốt lành và sự toàn năng của Thiên Chúa. Đây là 
điều Satan muốn thấy nơi Chúa Giêsu, khi xúi giục Người gieo 
mình từ trên nóc Đền Thờ xuống, và qua cử chỉ đó, ép buộc Thiên 
Chúa phải hành động”°. Chúa Giêsu dùng Lời Thiên Chúa đối lai 
nó: “Anh em đừng thách thức Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em” 
(Dnl 6,16). Thách đố, hàm chứa một sự thử thách nhu vậy, làm tổn 
thương lòng tôn kính và tin tưởng mà chúng ta phải dành cho 
Đấng Tạo Hoá và là Chúa của chúng ta. Thử thách Thiên Chúa 
luôn hàm chứa thái độ hoài nghi về tình yêu của Ngài, sự quan 
phòng và quyển năng của Ngài“. 


2120. Sự phạm thánh là sự xúc phạm hay có thái độ bất xứng đối 
với các bí tích và các hành động phụng vụ khác, và cả đối với các 
người, các đổ vật và các nơi đã thánh hiến cho Thiên Chúa. Sự 
phạm thánh là một tội nghiêm trọng, đặc biệt khi phạm đến bí 
tích Thánh Thể, bởi vì trong bí tích này, chính Mình Thánh Đức 
Kitô hiện diện một cách theo bán thể với chúng ta^. 


2121. Sự mại thánh”? được định nghĩa là mua hay bán những thực 
tại thiêng liêng. Khi phù thủy Simon muốn mua quyển năng 
thiêng liêng mà ông thấy đang hoạt động nơi các Tông Đồ, thánh 
Phêrô đã trả lời: “Tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, 
vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa” 
(Cv 8,20). Như thế, vị Tông Đồ đã hành động phù hợp với lời Chúa 
Giêsu: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như 
váy"? (Mt 10,8). Không thể chiếm lấy những của cải thiêng liêng 
cho mình và tuỳ ý sử dụng chúng như sở hữu chủ hay ông chủ của 
chúng, bởi vì những điều đó xuất phát từ nguồn mạch là Thiên 


46 X. Lc 49. 

? X. 1 Cr 10,9; Xh 172-7; Tv 95,9. 

48 X. Bộ Giáo Luật, các điều 1367. 1376. 
? X. Cv 8,9-24. 

5 X. Is 55,1. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 607 


Chúa. Con người chỉ có thể đón nhận cách nhưng không từ Thiên 
Chúa. 


2122. “Ngoài những của dâng cúng do nhà chức trách có thẩm 
quyền ấn định, thừa tác viên không được xin gì để ban các bí tích, 
và luôn luôn phải liệu sao đừng để những người nghèo không được 
hưởng nhờ ơn các bí tích vi sự túng thiếu của mình””!. Thẩm quyền 
Hội Thánh ấn định “những của dâng cúng” này theo nguyên tắc 
dân Kitô giáo phải cấp dưỡng cho các thừa tác viên của Hội 
Thánh. “Thợ thì đáng được nuôi ăn”” (Mt 10,10). 


Vô thần 


2123. “Có nhiều người đương thời với chúng ta không hề nhận ra 
hoặc khước từ cách minh nhiên tương quan mật thiết và sống động 
kết hợp con người với Thiên Chúa, cho nên vô thần phải được kể 
là một trong những vấn dé hệ trọng nhất trong thời đại này”. 
2124. Từ “vô thần” chỉ nhiều hiện tượng rất khác nhau. Hình thức 
thông thường là chủ nghĩa duy vật thực tiễn; chủ nghĩa này giới 
hạn những nhu cầu và tham vọng của mình vào không gian và thời 
gian. Chủ nghĩa nhân bản vô thân, một cách sai lầm, coi con người 
“là mục đích cho chính mình, là người duy nhất làm nên và điều 
khiển lịch sử riêng của mình””. Một hình thức khác của chủ nghĩa 
vô thần hiện nay muốn giải phóng con người bằng cuộc giải phóng 
kinh tế và xã hội; “hình thức vô thân này cho rằng tự bán chất tôn 
giáo ngăn cán sự giải phóng đó, vi khi nêu lên cho con người niém 
hy vong vào cuộc sống hão huyền mai hậu, tôn giáo đã làm cho ho 
xao lãng việc xây dựng thành đô trần thế””. 

2125. Vô thân tự nó đối nghịch với nhân đức thờ phượng, vì từ 
chối hay phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa”°. Trách nhiệm vé 
điều này có thể được giảm thiểu nhiều ít, vì các ý hướng và hoàn 
cảnh. Trong việc khai sinh và phổ biến sự vô thần, “các tín hữu có 
thể có một phần trách nhiệm không nhỏ, tuỳ mức độ, hoặc bởi xao 
lãng việc giáo dục đức tin, hoặc bởi trình bày sai lạc về giáo lý, 
hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội. 
Phải nói rằng họ đã che giấu hơn là bày tỏ dung mạo đích thực của 


Thiên Chúa và của tôn giáo”. 


5! Bộ Giáo Luật, điều 848. 

? X. Lc 10,7; 1 Cr 9,4-18; 1 Tm 5,17-18. 

* CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 19: AAS 58 (1966) 1039. 
? CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 20: AAS 58 (1966) 1040. 
5 CD Vaticanó II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 20: AAS 58 (1966) 1040. 
5 X, Rm 1,18. 

?' CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 19: AAS 58 (1966) 1039. 


29 


1535 


396 


154 


36 


1036 


1159-1162 


300 
2500 


608 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2126. Vô thần thường được đặt nén trên một quan niệm không 
đúng về quyển tự lập của con người, đến độ phủ nhận moi lệ thuộc 
vào Thiên Chúa’. Tuy nhiên, việc nhìn nhận Thiên Chúa không 
hề nghịch với phẩm giá con người, “vì phẩm giá đó được đặt nón 
và được kiện toàn nơi chính Thiên Chúa”. Hội Thánh biết rõ “sứ 
điệp của mình phù hợp với những ước muốn thầm kín nhất của 
trái tim con nguoi" 9. 


Chủ thuyết bất khả tri 


2127. Chủ thuyết bất khả tri có nhiều hình thức. Trong một số 
trường hợp, người theo chủ thuyết này không phủ nhận Thiên 
Chúa, mà trái lại, còn cho là có sự hiện hữu của một hữu thể siêu 
việt không thể tự mạc khải và không ai có thể nói được gì về hữu 
thể đó. Trong những trường hợp khác, người theo chủ thuyết này 
không dé cập đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, vi cho rằng không 
thể chứng minh, xác nhận hay phủ nhận về sự hiện hữu đó. 


2128. Đôi khi chủ thuyết bất khả tri có thể hàm chứa một cố gắng 
tìm kiếm nào đó về Thiên Chúa, nhưng cũng có thể biểu hiện một 
sự lãnh đạm thờ o, chạy trốn trước vấn dé tối hậu về sự hiện hữu, 
và một sự lười biếng của lương tâm luân lý. Chủ thuyết bất khả tri 
rất thường tương đương với sự vô thần thực hành. 


IV. “NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHO MÌNH 
BÂT CỨ HÌNH TƯỢNG NÀO VỀ THIÊN CHÚA...” 
“NON FACIES TIBI SCULPTILE..." 


2129. Mệnh lệnh thần linh bao hàm việc cấm moi hinh thức trình 
bày Thiên Chúa bằng bàn tay con người. Sách Đệ Nhị Luật giải 
thích: “Anh em đã không thấy hình bóng nào, ngày Chúa phán với 
anh em tại núi Hôreb từ trong đám lửa; vì thế đừng có ra hư hỏng 
mà làm cho mình một tượng mang hình ảnh bất cứ cái gì...” 
(Ðnl 4,15-16). Chính Thiên Chúa, Đấng tuyệt đối siêu việt, đã tự 
mạc khải cho Israel. “Ngài là tất cả”, nhưng đồng thời, Ngài “vượt 
trên mọi công trình Ngài thực hiện” (Hc 43,29-30). Ngài là “tác giả 
của muôn vẻ đẹp” (Kn 13,3). 


2130. Tuy nhiên, trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã truyền lệnh hay 
cho phép làm những hình ảnh, một cách biểu tượng sẽ đưa tới ơn 


5* X. CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 20: AAS 58 (1966) 1040. 
? CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 21: AAS 58 (1966) 1040. 
$9 CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 21: AAS 58 (1966) 1042. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 609 


cứu độ nhờ Ngôi Lời nhập thé: ví du con rắn đồng”!, Hòm Bia Giao 
Ước và các chêrubim”?. 

2131. Công đồng chung thứ bảy, ở Nicéa (năm 787), dua vào mầu 
nhiệm Ngôi Lời nhập thể, đã biện minh cho việc sùng kính ảnh 
tượng thánh, như ảnh tượng Đức Kitô, và cả ảnh tượng Mẹ Thiên 
Chúa, các Thiên thần và tất cả các Thánh, chống lại những người 
bài ảnh tượng. Nhờ cuộc Nhập thể của mình, Con Thiên Chúa đã 
khai mở một “nhiệm cục” về các ảnh tượng. 


2132. Việc sùng kính của Kitô giáo đối với các ảnh tượng, không 
nghịch lại điều răn thứ nhất cấm thờ ngẫu tượng. Thật vậy, “khi 
tôn kính một ảnh tượng, chúng ta hướng tâm hồn lên đến nguyên 
ảnh”, và “tôn kính một ảnh tượng là tôn kính chính vị được phác 
hoạ trong ảnh tượng”. Đối với các ảnh tượng thánh, chúng ta chỉ 
tôn kính (veneratio), chứ không tôn thờ (adoratio) là việc chỉ dành 
cho một mình Thiên Chúa: 
“Sự sùng kính tôn giáo không nhắm tới các ảnh tượng vì chính 
chúng, như một thực tại nào đó, nhưng nhắm tới việc chúng là 
những hình ảnh đưa dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa nhập 
thể. Việc tôn kính không dừng lại ở chính ảnh tượng, nhưng 
vươn tới điều mà ảnh tượng biểu th”. 


TÓM LƯỢC 


2133. “Hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết 
dạ, hết sức anh em" (Dnl 6,5). 


2134. Điều răn thú nhất kêu goi con người tin vào Thiên Chúa, 
trông cậy nơi Ngài và yêu mến Ngài trên hết moi su. 


2185. “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi” 
(Mt 4,10). Thờ lay Thiên Chúa, kêu câu Ngài, dáng lên Ngài viéc 
phụng thờ xúng hợp, chu toàn các lời khán húa uới Ngài, là những 
hành vi thuộc nhân đúc thờ phượng, phát xuất từ sự váng phuc 
điều răn thú nhất. 


9 X. Ds 21,4-9; Kn 16,5-14; Ga 3,14-15. 

© X. Xh 25,10-22; 1 V 623-28; 7,23-26. 

$ Thánh Basiliô Cá, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: SC 17bis, 406 (PG 32, 149). 

% CD Nicéa IL, Definitio de sacris imaginibus: DS 601; x. CD Tridentinó, Sess. 25a, Decretum 
de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus: DS 1821-1825; CD 
Vaticanó II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 125: AAS 56 (1964) 132; Id., Hiến ché tín 
lý Lumen gentium, 67: AAS 57 (1965) 65-66. 

$85 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-H, q. 81, a. 3, ad 3: Ed. Leon. 9, 180. 


476 


2807-2815 


610 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2136. Phải dành cho Thiên Chúa viéc phụng tu đích thuc, là bón 
phán của con người, xét theo cá nhân cũng nhu xã hội. 

2137. Con người phái có quyền tu do tuyên xưng tôn giáo cách 
riêng tu và cách công khai$9. 

2138. Mé tín là sự lệch lạc trong viéc thờ phuong phái dành cho 
Thiên Chúa thật. Mê tín được biểu lộ trong viéc thờ ngẫu tượng, 
cũng nhu trong các hình thức bói toán và ma thuật. 

2139. Điều răn thứ nhất cấm các tội của sự vô tôn giáo là: hành 
động thủ thách Thiên Chúa bằng lời nói hay viéc làm, sự pham 
thánh và sự mai thánh. 

2140. Su vô thần, vi từ chối hay phủ nhận sự hiện hữu của Thiên 
Chúo, là một tội nghịch uới điều răn thứ nhất. 

2141. Việc sùng kính các ánh tượng thánh đặt nên trên máu 
nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chia. Việc đó khóng nghịch 
vói điều răn thú nhất. 


Mục 2 
Điều Răn Thứ Hai 


Articulus 2 
Secundum praeceptum 


“Ngươi không được dùng danh Chúa, Thiên Chúa của ngươi một 
cách bất xúng”® (Xh 20,7). 

“Anh em còn nghe luật day người xưa rằng: Chó bội thể... còn 
Thây, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thé chi cả” (Mt 5,33-34). 


L DANH CHÚA LÀ THÁNH 
SANCTUM EST NOMEN DOMINI 


2142. Điều rán thứ hai day phái tôn kính Danh Chúa. Cũng nhu 
điều răn thứ nhất, điều rán này thuộc vé nhân đức thờ phượng và, 
một cách đặc biệt hơn, quy định việc sử dụng ngôn từ của chúng ta 
trong các vấn dé thánh. 


% X. CD Vaticanô II, Tuyên ngôn Dignitatis humanae, 15: AAS 58 (1966) 940. 
” X. Ðnl 5,11. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 611 


2143. Trong tất cả các lời mạc khải, có một lời độc đáo, đó là lời 
mạc khải về Danh của Chúa. Thiên Chúa trao phó Danh Ngài cho 
những kẻ tin vào Ngài; Ngài tự mạc khải cho họ trong mầu nhiệm 
bản thân Ngài. Việc ban tặng Danh Thánh thuộc lãnh vực tín 
nhiệm và thân thiết. “Danh Chúa là thánh”. Vì vậy, con người 
không thể lạm dụng Danh đó. Họ phải ghi nhớ Danh đó trong sự 
thinh lặng tôn thờ đầy yêu mến “Ở. Chỉ được nhắc đến Danh Chúa 
trong lời nói của mình để chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Danh 
Chúa”. 
2144. Sự tôn kính Danh Chúa diễn tả lòng tôn kính cần phải có 
đối với mầu nhiệm của chính Thiên Chúa và đối với mọi thực tại 
thánh thiêng mà mầu nhiệm này gợi lên. Cám thức vé sự thánh 
thiêng thuộc nhân đức thờ phượng: 
“Cảm thức kính sợ và cảm thức về sự thánh thiêng có phải là 
những cảm thức Kitô giáo không? Không ai có thé hoài nghi 
cách hữu lý về vấn đề này. Đó là những cảm thức mà chúng ta 
có, và có một cách mãnh liệt, nếu chúng ta được chiêm ngắm 
Thiên Chúa uy linh. Đó là những cảm thức mà chúng ta có, nếu 
chúng ta ý thức sự hiện diện của Ngài. Chúng ta phải có những 
cảm thức đó, tùy theo mức độ chúng ta tin Ngài đang hiện diện. 
Không có những cảm thức đó, tức là không ý thức vấn đề này, 
không tin Ngài đang hiện diện”. 


2145. Tín hữu phải làm chứng cho Danh Chúa, bằng cách tuyên 
xưng đức tin của minh mà không sợ sêt™. Việc rao giảng và day 
giáo lý phải được thấm nhuần bằng sự tôn thờ và kính trọng đối 
với Danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 


2146. Điều răn thứ hai cấm lạm dụng Danh Thiên Chúa, nghĩa là 
mọi cách sử dụng bất xứng đối với Danh của Thiên Chúa, của Chúa 
Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các Thánh. 


2147. Những lòi hứa với tha nhân nhân danh Thiên Chúa đều liên 
hệ đến danh dự, sự trung tín, sự chân thật và quyền bính thần 
linh. Những lời hứa đó phải được tuân giữ bởi đức công bằng. 
Không giữ các lời hứa đó là lạm dụng Danh Thiên Chúa, và một 
cách nào đó, làm cho Thiên Chúa thành kẻ nói đối”. 


8 X. Gcr 2,17. 

© X. Tv 29,2; 96,2; 113,1-2. 

7 John Henri Newman, Parochial and Plain Sermons, v. 5, Sermon 2 [Reverence, a Belief in 
God's Presence] (Westminster 1967) 21-22. 

7! X. Mt 10,32; 1 Tm 6,12. 

? X.1Ga 1,10. 


203 


435 


2472 
427 


2101 


1756 


215 


612 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2148. Nói pham thuong vi pham trực tiếp điều rán thứ hai. Tội 
này cốt tại việc nói những lời cám ghét, than trách, thách đố - 
trong lòng hay ngoài miệng — nghịch với Thiên Chúa, việc nói xấu 
Thiên Chúa, việc bất kính đối với Ngài trong lời nói, và việc lạm 
dụng Danh Thiên Chúa. Thánh Giacôbê khiển trách: “Chẳng phải 
họ nói xúc phạm đến Danh Thánh cao đẹp (của Chúa Giêsu) mà 
anh em được mang đó sao?” (Gc 2,7). Luật cấm nói phạm thượng, 
cũng cấm nói những lời nghịch với Hội Thánh của Đức Kitô, các 
Thánh và những sự thánh. Cũng là tội nói phạm thượng khi nại 
đến Danh Thiên Chúa để che đậy những hành vi tội ác, để bắt các 
dân tộc làm nô lệ, để tra tấn hoặc giết người. Lạm dụng Danh 
Thiên Chúa để phạm tội ác là gây cớ cho người ta khước từ tôn 
giáo. 

Nói phạm thượng là nghịch với sự tôn trọng phải có đối với 
Thiên Chúa và Danh thánh của Ngài. Nói phạm thượng tu bán 
chất là một tội nghiêm trọng”. 


2149. Kêu tên Chúa uô cớ, dù không có ý phạm thượng cũng là 
thiếu tôn kính đối với Chúa. Điều răn thứ hai cũng cấm sử dụng 
Danh Thiên Chúa vào viéc ma thuật. 
“Danh Thiên Chúa thật cao cả, khi được kêu cầu cách tôn kính, 
xứng với sự vĩ đại và uy nghỉ của Ngài. Danh Thiên Chúa là 
thánh, khi được kêu cầu với lòng tôn kính và sợ xúc phạm tới 
Ngài”. 


I. KÊU DANH CHÚA CÁCH GIAN DỐI 
NOMEN DOMINI FALSO PRONUNTIATUM 


2150. Điều rán thứ hai cấm thé gian. Thé là lấy Thiên Chúa làm 
chứng cho điều mình xác quyết, là kêu cầu sự chân thật thần linh 
làm bảo chứng cho sự chân thật của mình. Lời thể ràng buộc Danh 
Chúa. “Thiên Chúa của anh em, là Đấng anh em phải kính sợ; 
chính Ngài là Đấng anh em phải phụng thờ; anh em sẽ nhân danh 
Ngài mà thé" (Ðnl 6,13). 


2151. Việc loại trừ thói thể gian là một bổn phận đối với Thiên 
Chúa. Thiên Chúa, với tư cách là Đấng Tạo Hoá và là Chúa, là quy 
luật của mọi chân lý. Lời nói của con người có thể phù hợp hay trái 
nghịch với Thiên Chúa, Đấng là chân lý. Lời thé, khi là chân thật 
và chính đáng, làm sáng tô mối tương quan giữa lời nói của con 
người với chán lý của Thiên Chúa. Lời thé gian là kêu cầu Thiên 
Chúa làm chứng cho sự dối trá. 


7? X, Bộ Giáo Luật, điều 1369. 
74 Thánh Augustinô, De sermone Domini in monte, 2, 5, 19: CCL 35, 109 (PL 34, 1278). 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 613 


2152. Người bội thê là người dùng lời thè để hứa một điều gì, 
nhưng không có ý chu toàn lời đã hứa, hay sau khi đã dùng lời thé 
để hứa, lại không giữ lời hứa. Sự bội thé là lỗi phạm nghiêm trọng 
về lòng tôn kính đối với Chúa của mọi lời nói. Buộc mình bằng 
việc thé làm điều xấu là nghịch với sự thánh thiện của Danh Chúa. 
2153. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã trình bày điều răn 
thứ hai: “Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thể 
nhưng hãy trọn lời thể với Chúa. Còn Thây, Thầy bảo cho anh em 
biết, đừng thé chi cả... Nhung hé ‘có’ thi phải nói ‘có’; ‘không’ thì 
phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gi là do ác quỷ” (Mt 5,33-34.37). 
Chúa Giêsu dạy moi lời thé đều bao hàm mối tương quan với Thiên 
Chúa, và trong mọi lời nói, phải tôn trọng sự hiện diện của Thiên 
Chúa và chân lý của Ngài. Cẩn trọng khi nại đến Thiên Chúa 
trong lời ăn tiếng nói, phải đi đôi với sự chú ý đầy tôn kính đối với 
sự hiện diện của Ngài: trong mỗi lời xác quyết của chúng ta, chúng 
ta làm chứng hoặc khinh thường sự hiện diện đó. 


2154. Theo gương thánh Phaolô”° truyền thống Hội Thánh vẫn 
hiểu lời của Chúa Giêsu là không cấm thể nếu có lý do nghiêm 
trọng và chính đáng (chẳng hạn, trước tòa án). “Lời thê tức là lời 
kêu cầu Danh Chúa làm chứng cho chân lý, chỉ có thể được tuyên 
thé trong sự thật, trong su suy xét và trong công ly". 


2155. Sự thánh thiện của Danh thánh đòi buộc không được nại đến 
Danh đó mà làm những việc phù phiếm, và không được thể trong 
những hoàn cánh có thé bị giải thích như là đồng tình với quyền 
lực đòi buộc thé cách bất công. Khi bi chính quyển bát hợp pháp 
đòi buộc phái thé, có thể từ chối. Phải từ chối thể, khi được yêu 
cầu thé vì những mục đích nghịch với nhân phẩm hay nghịch với 
sự hiệp thông trong Hội Thánh. 


III. DANH HIỆU KITÔ HỮU [TÊN THÁNH] 
NOMEN CHRISTIANUM 


2156. Bí tích Rửa Tội được ban “nhân danh Cha, Con và Thánh 
Thần” (Mt 28,19). Trong Phép Rửa, Danh Chúa thánh hóa con 
người, và Kitô hữu nhận được một tên riêng trong Hội Thánh. Tên 
này có thể là tên của một vị Thánh nào đó, nghĩa là, của một môn 
đệ đã sống đời trung thành mẫu mực với Chúa. Vị thánh bổn mạng 
nêu gương sống đức mến và luôn chuyển cầu cho ta. “Tên thánh” 
cũng có thể diễn tả một máu nhiệm hay một nhân đức Kitô giáo 


75 X. Gc 5,12. 
76 X. 2 Cr 1,223; GI 1,20. 
TT Bộ Giáo Luật, điều 1199,1. 


2476 


1756 


2466 


1903 


232 


1267 


1235 


1668 


614 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nào đó. “Cha me, những người đỡ đầu và cha sở phải liệu sao dé 
đừng đặt tên xa lạ với ý nghĩa Kitô giáo"^. 

2157. Kitô hữu bắt đầu một ngày của mình, các kinh nguyện và 
hoạt động của mình bằng dấu thánh giá “nhân danh Cha và Con 
và Thánh Thần. Amen”. Người đã chịu Phép Rửa dâng trọn vẹn 
ngày mình sống để tôn vinh Thiên Chúa và kêu cầu Đấng Cứu Độ 
ban ân sủng giúp họ hành động trong Thần Khí như một người con 
của Chúa Cha. Dấu thánh giá làm cho chúng ta nên mạnh mẽ 
trong các cơn cám dỗ và trong những khó khăn. 


2158. Thiên Chúa gọi từng người bằng tên của họ”. Tên của mỗi 
người là thánh thiêng. Tên là hình ảnh của nhân vị. Nó đòi hỏi 
được tôn trọng, như dấu chỉ phẩm giá của người mang tên đó. 
2159. Mỗi người sẽ mang tên của mình mãi mãi. Trong Vương 
quốc, phẩm chất huyền nhiệm và độc đáo của mỗi nhân vị, đã được 
ghi dấu bằng Danh Thiên Chúa, sẽ toả sáng trọn vẹn. “Ai tháng ... 
Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một 
tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận” (Kh 2,17). 
"Kia Con Chiên đứng trên núi Sion, cùng với Con Chiên, có một 
trăm bốn mươi bốn ngàn người mang danh của Con Chiên và của 
Cha Con Chiên ghi trên trán” (Kh 14,1). 


TÓM LƯỢC 


2160. “Lạy Chúa, là Chúa chúng con, lẫy lùng thay danh Chúa 
trên bhắp cả địa cầu” (Tu 8,9). 


2161. Điều răn thứ hai dạy phải tôn kính Danh Chúa. Danh Chúa 
là thánh. 


2162. Điều răn thú hai cấm moi lam dung bất xúng đối vói Danh 
Thiên Chúa. Nói pham thượng là tội sử dụng Danh của Thiên 
Chúa, của Chúa Giêsu Kitô, Duc Trinh Nữ Maria và các Thánh 
một cách xúc pham. 


2163. Thé gian là kéu câu Thiên Chúa làm chứng cho một điều dối 
trá. Bói thé là một lỗi phạm nghiêm trọng đối vói Chúa, Đống 
luôn trung tín vói các lời Ngài đã hứa. 

2164. “Đừng thê nhân danh Đấng Tao Hoá, cũng đừng thề nhân 
danh thụ tạo, trừ khi hội đủ ba điều này: ta nói lén sự thật, vi nhu 


À ` 2" TA 7 290 
câu, và vói lòng kinh trọng””. 


7$ Bộ Giáo Luật, điều 855. 
7 X. Is 43,1; Ga 10,3. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 615 


2165. Qua bí tích Rua Tội, Kitô hữu nhận được một tên riêng 
trong Hội Thánh. Cha mẹ, người đỡ đầu và cha sở cán lưu tâm để 
đặt cho họ một tên Kitô giáo. Vi thánh bổn mạng nêu gương sóng 
đúc mến và luôn chuyển câu cho ta. 


2166. Kitó hữu bắt đầu các kinh nguyện và hoạt động của minh 
bằng dấu thánh giá “nhân danh Cha và Con và Thánh Thân. 
Amen”. 


2167. Thiên Chúa gọi từng người bằng tên của họ”. 


Mục 5 
Điều Rán Thứ Ba 


Articulus 3 
Tertium praeceptum 


“Ngươi hãy nhớ ngày sabat, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu 
ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn 
ngày thứ bảy là ngày sabat kính Đức Chúa, Thiên Chúa của 
ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào” (Xh 20,8- 
10)”. 

“Ngày sabat được tạo nên cho con người, chứ không phải con 
người cho ngày sabat. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày 
sabat" (Mc 2,27-28). 


I. NGÀY SABAT 
DIES SABBATI 


2168. Điều răn thứ ba của Mười Điều Răn nhắc nhớ sự thánh thiên 
của ngày sabat. "Ngày thứ bảy là một ngày sabat; một ngày nghi 
hoàn toàn, dâng Chúa ” (Xh 81,15). 


2169. Khi nói về ngày sabat, Sách Thánh nhắc nhớ công trình tạo 
dựng. “Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển 
khơi và muôn loài trong đó, nhưng Ngài đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi 
vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sabat và coi đó là ngày 
thánh” (Xh 20,11). 


8° Thánh Ignatiô Loyola, Exercitia spiritualia, 38: MHSI 100, 174. 
$I X. Is 43,1. 
# X. Ðnl 5,12-15. 


346-346 


2057 


2184 


582 


616 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2170. Trong ngày của Chúa, Sách Thánh cũng nhắc lại cuộc tuóng 
niệm biến cố giải phóng Israel khói ách nó lệ Ai cáp. *Nguoi hãy 
nhớ ngươi đã làm nô lệ tai đất Ai cáp và Đức Chúa, Thiên Chúa 
của ngươi, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi 
đó. Bởi vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi 
cử hành ngày sabat” (Đn] 5,15). 


2171. Thiên Chúa ban cho Israel ngày sabat, để họ giữ làm một 
dáu chỉ giao ước không thé bi phá vỡ??. Ngày sabat được hiến dâng 
cho Chúa, là ngày được dành cách thánh thiện để ca ngợi Thiên 
Chúa, ca ngợi công trình tạo dựng của Ngài và những hành động 
cứu độ của Ngài dành cho Israel. 


2172. Cách hành động của Thiên Chúa là mẫu mực cho cách hành 
động của con người. Nếu Thiên Chúa “nghỉ xả hơi” ngày thứ bảy 
(Xh 31,17), thì con người cũng phải “ngưng” lao động, và cho phép 
để những người khác, nhất là những người nghèo, “lấy lai sức”Ẻ. 
Ngày sabat làm cho các công việc hằng ngày ngưng lại và cho tạm 
nghỉ ngơi. Đây là ngày phản kháng lại khía cạnh nô lệ của việc lao 
động và sự süng kính tiền bạc”. 


2173. Tin Mừng thuật lại nhiều lần Chúa Giêsu bị tố cáo đã vi 
phạm luật ngày sabat. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ xúc phạm 
su thánh thiện của ngày này. Người dùng uy quyên giải thích ý 
nghĩa đích thực của ngày này: “Ngày sabat được tao nên cho con 
người, chứ không phải con người cho ngày sabat” (Mc 2,27). Với 
lòng nhân từ, Đức Kitô cho mình thẩm quyển “làm điều lành chứ 
không phải điều dữ, cứu sống chứ không giết chết” trong ngày 
sabatŸ”. Ngày sabat là ngày của lòng thương xót của Thiên Chúa và 
là ngày tôn vinh Thiên ChúaŸŸ. “Con Người làm chủ luôn cả ngày 
sabat” (Mc 2,28). 


I. NGÀY CỦA CHÚA 
DIES DOMINI 


“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” 
(Tv 118,24). 


8 X. Xh 31,16. 

8 X. Xh 23,12. 

85 X. Nh 13,15-22; 2 Sbn 36,21. 
86 X. Mc 1,21; Ga 9,16. 

87 X. Mc 3,4. 

8 X. Mt 12,5; Ga 7,23. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 617 


Ngày Phục sinh: Công trình tạo dựng mới 


2174. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết vào “ngày thứ nhất trong 
tuân” (Mc 16,2)?. Vi là “ngày thứ nhất”, nên ngày Phục sinh của 
Đức Kitô nhắc nhớ công trình tạo dựng lần thứ nhất. Vì là “ngày 
thứ tám” liền sau ngày sabat””, nên mang ý nghĩa một công trình 
tạo dựng mới đã được khai mở với sự Phục sinh của Đức Kitô. Đối 
với các Kitô hữu, ngày này trở thành ngày thứ nhất của mọi ngày, 
ngày lễ thứ nhất của moi ngày lễ, ngày của Chúa (Hè kuriabè 
heémera, dies dominica), ngày “Chúa nhật”: 

“Vào ngày của mặt trời, tất cả chúng tôi tụ họp nhau, bởi vì đó 

là ngày thứ nhất [liền sau ngày sabat Do thái, nhưng cũng là 

ngày thứ nhất], ngày mà Thiên Chúa đưa vật chất ra khỏi tối 

tăm để tạo dựng trần gian, và bởi vì Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu 


Độ chúng tôi, cũng cùng ngày đó, đã sống lại từ cõi chết””!. 


Ngày Chúa nhật - sự hoàn thành ngày sabat 


2175. Ngày Chúa nhật khác biệt rõ ràng với ngày sabat. Đối với 
các Kitô hữu, các lề luật phụng vụ của ngày sabat được áp dụng 
vào ngày Chúa nhật là ngày tiếp nối ngày sabat mỗi tuân, xét về 
mặt thời gian. Trong cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, ngày Chúa nhật 
hoàn thành ý nghĩa thiêng liêng của ngày sabat Do thái, và loan 
báo sự an nghỉ muôn đời của con người trong Thiên Chúa. Thật 
vậy, phụng tự của Lễ luật đã chuẩn bị cho mầu nhiệm của Đức 
Kitô, và điều gì đã được thực hiện trong phụng tự đó đều phác hoạ 
một nét nào đó quy hướng về Đức Kitô”: 

“Những ai sống theo luật cũ, nay đạt tới niềm hy vọng mới, họ 

không còn giữ ngày sabat nữa, nhưng sống theo ngày của Chúa, 

vì trong ngày đó đời sống chúng ta được khởi đầu nhờ Người và 

nhờ cái chết của Người””. 


2176. Việc cử hành ngày Chúa nhật tuân theo quy định luân lý tự 
nhiên đã được ghi khắc trong trái tim con người, qua đó “quy định 
việc phụng tự bên ngoài dâng lên Thiên Chúa như dấu chỉ của một 
lợi ích chung liên quan đến mọi người”. Việc phụng tự ngày Chúa 
nhật hoàn thành mệnh lệnh luân lý của Giao Ước cũ, lấy lại chu 
ky và tinh thân của luật đó, bằng cách hàng tuần tôn vinh Đấng 
Tạo Hoá và Đấng Cứu Chuộc của dân Ngài. 


9 X. Mt 28,1; Lc 24,1; Ga 20,1. 

X, Mc 16,1; Mt 28,1. 

?! Thánh Justinó, Apologia, 1, 67: CA 1, 188 (PG 6, 429-432). 

? X. 1 Cr 10,11. 

?5 Thánh Ignatiô Antióchia, Epistula ad Magnesios, 9, 1: SC 10bis, 88 (Funk 1, 236-238). 
?^ Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-II, q. 122, a. 4, c: Ed. Leon. 9, 478. 


638 


349 


1166 


1167 


2043 


1343 


1567 


2691 
2226 


618 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Thánh lé ngày Cháa nhát 


2177. Việc giữ ngày Chúa nhật và cử hành bí tích Thánh Thé của 
Chúa là trung tám của đời sống Hội Thánh. “Theo truyền thống 
tông đồ, mầu nhiệm Vượt Qua được cử hành trong ngày Chúa nhật, 
ngày đó phải được giữ như là ngày lễ buộc chính yếu trong Hội 
Thánh toàn cầu””. 
“Và cũng phải giữ như là ngày lễ buộc chính yếu những ngày lễ 
Sinh Nhật Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, lễ Hiển Linh, lễ 
Thăng Thiên, lễ Mình và Máu Rất Thánh Đức Kitô, lễ thánh 
Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Đức Mẹ Hồn 
Xác Lên Trời, lễ thánh Giuse, lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và 
Phaolô, và sau cùng là lé các Thánh"?6, 


2178. Từ thời các Tông Đồ, các Kitô hữu đã có thói quen tập họp 
nhau ngày Chúa nhật”. Thư gửi tín hữu Do thái nhắc nhớ rằng: 
“Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm, trái 
lại phải khuyến khích nhaư” (Dt 10,25). 
“Truyền thống còn giữ được một bài huấn đức vẫn luôn hợp thời: 
“Hãy tới nhà thờ sớm, lại gần Chúa và xưng thú tội lỗi, hãy 
thống hối bằng kinh nguyện... Tham dự vào phụng vụ thánh đến 
hết lời nguyện hiệp lễ và đừng ra về trước khi có lời giải tán... 
Như chúng tôi thường nói: ngày này được ban cho anh em để cầu 
nguyện và nghỉ ngơi. Đây là ngày Chúa đã tạo nên, ta hãy phấn 


khởi và mừng vui trong ngày đó””Ẻ. 


2179. *Giáo xứ là một cộng đoàn Kitô hữu nhất định được thiết lập 
cách bền vững trong Giáo Hội địa phương, và trách nhiệm mục vụ 
được ủy thác cho cha sở như là chủ chăn riêng của giáo xứ ấy, dưới 
quyền Giám mục giáo phận””. Giáo xứ là nơi mọi tín hữu có thể 
tập họp để cử hành bí tích Thánh Thể mỗi Chúa nhật. Giáo xứ đưa 
dân Kitô hữu vào sinh hoạt thông thường của đời sống phụng vụ, 
và tập họp họ để cử hành phụng vụ, giảng dạy cho họ giáo lý cứu 
độ của Đức Kitô; thực thi đức mến của Chúa trong các công việc từ 
thiện và huynh đệ””: 

“Bạn cũng có thể cầu nguyện ở nhà; nhưng quả thật, bạn không 
thể cầu nguyện như ở nhà thờ được, vì ở nhà thờ có đông người, 
đồng thanh kêu lên Thiên Chúa... Ở nhà thờ còn có điều hơn 


?5 Bộ Giáo Luật, điều 1246, 1. 

?6 Bộ Giáo Luật, điều 1246, 1. 

” X, Cy 2,42-46; 1 Cr 11,17. 

?$ Pseudó -Eusébió Alexandria, Sermo de die Dominica: PG 861,416 và 421. 

? Bộ Giáo Luật, điều 515,1. 

1? X. DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Christifideles laici, 26: AAS 81 (1989) 437-440. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 619 


nữa, đó là sự đồng tâm nhất trí, có dây liên kết của đức mến và 
kinh nguyện của các linh mục”??!, 


Nghĩa vụ giữ ngày Chúa nhật 


2180. Một điều răn của Hội Thánh xác định Luật của Chúa và quy 
định một cách cụ thể: “Các tín hữu buộc phải tham dự Thánh lễ 
ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác”. “Người nào tham dự 
Thánh lễ theo nghi thức Công giáo trong chính ngày lễ hoặc chiều 
ngày áp lễ ở bất cứ nơi nào, thì đã giữ trọn luật buộc phải tham dự 
Thánh Lé"!?. 


2181. Bí tích Thánh Thể ngày Chúa nhật đặt nền tảng và củng có 
toàn bộ cuộc sống Kitô hữu. Vì vậy, các tín hữu bắt buộc phải tham 
dự thánh lễ vào các ngày lễ buộc, trừ khi được biện minh bằng một 
lý do quan trọng (chẳng hạn, bị bệnh, phải chăm sóc trẻ sơ sinh), 
hay được muc tử riêng của mình miễn chuẩn". Ai có tình vi pham 
nghĩa vụ này, là phạm tội cách nghiêm trọng. 


2182. Việc tham dự cuộc cử hành chung bí tích Thánh Thể Chúa 
nhật là bằng chứng sự liên kết và trung thành với Đức Kitô và với 
Hội Thánh của Người. Như vậy các tín hữu chứng tỏ sự hiệp thông 
của mình trong đức tin và đức mến. Họ cùng nhau làm chứng cho 
sự thánh thiện của Thiên Chúa và cho niềm hy vọng của mình vào 
ơn cứu độ. Họ làm cho nhau nên vững mạnh dưới sự hướng dẫn của 
Chúa Thánh Thần. 


2183. “Nếu không thể tham dự việc cử hành Thánh Thể vì thiếu 
thừa tác viên có chức thánh hay vì bất cứ một lý do nghiêm trọng 
nào khác, tha thiết khuyên nhủ các tín hữu nên tham dự phụng vụ 
Lời Chúa được cử hành theo những quy định của Giám mục giáo 
phận, trong nhà thờ giáo xứ, nếu có, hoặc tại một nơi thánh nào 
khác, hoặc nên cầu nguyện trong một thời gian thích hợp, cách 
riêng tư hoặc với gia đình, hoặc với các nhóm gia đình, tuy dip". 


Ngày của ân sủng - ngày ngưng lao động 


2184. Cũng như Thiên Chúa “khi làm xong mọi công việc của Ngài, 
ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” (St 2,2), đời sống con người 
cũng được ghi dấu bằng nhịp luân chuyển giữa lao động và nghỉ 


1?! Thánh Gioan Kim Kháu, De incomprehensibili Dei natura seu contra Anomoeos, 3, 6: SC 
28bis, 218 (PL 48, 725). 

!2 Bộ Giáo Luật, điều 1247. 

103 B6 Giáo Luật, điều 1248,1. 

1 X. Bộ Giáo Luật, điều 1245. 

105 B6 Giáo Luật, điều 1248,2. 


2042 
1389 


615 


2172 


2425 


2447 


2289 


620 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


ngơi. Thể chế về ngày Chúa nhật góp phần khiến mọi người được 
hưởng một thời gian đầy đủ để nghỉ ngơi và nhàn rỗi, điều đó cho 
phép họ vun trồng đời sống gia đình, văn hóa, xã hội và tôn giáo 
của mình”, 


2185. Ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu phải tránh 
đừng dấn thân vào các việc lao động hay các hoạt động nào ngăn 
cán việc phụng tu phải dành cho Thiên Chúa, ngăn cản niềm vui 
riêng trong ngày của Chúa, ngăn cản việc thực thi các công việc từ 
thiện và ngăn cản sự thư giãn thích hợp về tỉnh thần cũng như về 
thể xác". Luật nghỉ ngơi ngày Chúa nhật có thể được miễn chuẩn, 
khi có những nhu cầu của gia đình hay lợi ích lớn lao của xã hội. 
Nhưng tín hữu cũng phải coi chừng, đừng để những miễn chuẩn 
hợp pháp này dẫn đến những thói quen gây thiệt hại cho tôn giáo, 
cho cuộc sống gia đình hay cho sức khỏe. 

“Lòng yêu mến chân lý tìm kiếm sự nhàn rỗi thánh thiện; nhu 

câu cấp thiết của lòng yêu mến sẵn sàng đón nhận khó nhọc 

chính dáng"!^?, 


2186. Khi huóng nhüng gió nhàn rói, các Kitó hüu nén nhó dén 
anh chị em của minh, những người cùng có nhu cầu và quyên lợi 
như mình, nhưng không thể nghỉ ngơi vì nghèo khó và túng cực. 
Theo truyền thống đạo đức Kitô giáo, ngày Chúa nhật được dành 
để làm các việc lành và khiêm tốn phục vụ các bệnh nhân, các 
người tàn tật và các người già yếu. Các Kitô hữu cũng phải thánh 
hoá ngày Chúa nhật bằng cách dành thời giờ và sự chăm sóc cho 
gia đình mình và cho các người lân cận, là những điều khó có thể 
làm trong những ngày trong tuân. Ngày Chúa nhật cũng là thời 
gian để suy tư, thinh lặng, trau đồi văn hoá và suy niệm, những 
điều đó giúp cho sự tăng trưởng của đời sống nội tâm Kitô hữu. 


2187. Việc thánh hóa các ngày Chúa nhật và lễ trọng đòi hỏi một nỗ lực 
chung. Mỗi Kitô hữu phải tránh bắt những người khác, nếu không cần 
thiết, làm điều gì khiến họ không thể giữ ngày của Chúa. Khi các tập tục 
(thể thao, nhà hàng, v.v..) và các nhu cầu xã hội (các dịch vụ công cộng, 
v.v..) đòi buộc một số người phải lao động ngày Chúa nhật, thì mỗi người 
vẫn có trách nhiệm phải tìm đủ thời gian để nghỉ ngơi. Với đức tiết độ và 
đức mến, các tín hữu phải tránh những sự thái quá và bạo lực đôi khi nảy 
sinh do các cuộc giải trí tập thể. Dù có những nhu cầu cấp bách về kinh 
tế, công quyền vẫn phải lo cho các công dân có thời gian để nghỉ ngơi và 
để lo việc phụng tự thân linh. Chủ nhân cũng có bổn phận tương tự đối 
với các công nhân của mình. 


106 X CĐ Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1089. 
107 X. Bộ Giáo Luật, điều 1247. 
15 Thánh Augustino, De civitate Dei, 19, 19: CSEL 402, 407 (PL 41, 647). 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 621 


2188. Khi tôn trọng sự tự do tôn giáo và công ích của mọi người, 
các Kitô hữu phải cố gắng làm cho các ngày Chúa nhật và các 
ngày lễ của Hội Thánh được luật pháp công nhận. Họ phải nêu 
gương công khai cho mọi người về việc cầu nguyện, sự tôn trọng và 
sự vui tươi, và phải bảo vệ các truyền thống của mình như một 
đóng góp quý báu cho đời sống tinh thần của xã hội nhân loại. Nếu 
luật pháp của một nước hay những lý do khác bắt buộc phải lao 
động ngày Chúa nhật, thì trong ngày này, vẫn phải sống như là 
ngày của sự giải thoát của chúng ta, sự giải thoát khiến chúng ta 
được tham dự vào “hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của 
Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời” (Dt 12,22-23). 


TÓM LƯỢC 


2189. “Ngươi hãy gii ngày sabat mà coi đó là ngày thánh" (Dnl 
5,12). *Ngày thứ bảy là một ngày sabat, một ngày nghỉ hoàn toàn 
dáng cho Đức Chúa ” (Xh 31,15). 


2190. Ngày sabat, uốn là ngày tưởng nhớ viéc hoàn thành công 
trình tao dựng lần thú nhất, duoc thay thế bằng ngày Chúa nhật, 
là ngày tưởng nhớ công trình tạo dựng mới, được bhai mở bằng sự 
Phục sinh của Đức Kitô. 


2191. Hội Thánh cử hành ngày Phục sinh của Đức Kitô vào ngày 
thú tám, được goi một cách xác dáng là ngày của Chúa hay ngày 
Chúa nhật”. 


2192. “Theo truyền thống tông đô, mâu nhiệm Vượt Qua duoc cử 
hành trong ngày Chúa nhật, ngày đó phái duoc giữ như là ngày lễ 
buộc chính yếu trong Hội Thánh toàn câu”. “Các tín hữu buộc 
phải tham du Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc 
khác". 


2193. Ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu... 
còn phái hiéng làm viéc xác và những công viéc gây trở ngại cho 
viéc thờ phuong Thiên Chúa, cho niềm vui riêng trong ngày của 
Chúa, hoặc cho viéc nghỉ ngơi cán thiết của tinh thân và thé 


xác". 


109 X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 106: AAS 56 (1964) 126. 
110 B6 Giáo Luật, điều 1246,1. 

!! B6 Giáo Luật, điều 1247. 

112 B6 Giáo Luật, điều 1247. 


2105 


622 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


2194. Thé ché vé ngày Chúa nhật góp phán làm cho “mọi người có 
đủ thời gian nghi ngơi và nhàn rỗi dé vun trông đời sống gia đình, 
uăn hóa, xã hội và tôn giáo". 

2195. Mỗi Kitô hữu phải tránh bắt người khác, nếu không cán 
thiết, làm điều gì bhiến ho không thể giữ ngày Chúa nhật. 


15 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1089. 


CHƯƠNG HAI 
“NGUOI PHÁI YÊU THƯƠNG 
NGƯỜI LÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH” 


CAPUT SECUNDUM 
"DILIGES PROXIMUM TUUM TAMQUAM TEIPSUM” 


Chúa Giêsu nói với các món đệ: “Anh em hãy yêu thuong nhau 
như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). 


2196. Để trả lời câu hỏi về điều răn trọng nhất, Chúa Giêsu nói: 
“Điều răn đứng đầu là: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên 
Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất; ngươi phải yêu mến Đức 
Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn 
và hết sức lực ngươi; điều răn thứ hai là: ‘Nguoi phải yêu người lân 
cán như chính mình”. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều 
răn đó” (Mc 12,29-31). 

Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nhắc điều này: “Ai yêu người thì đã 
chu toàn Lễ Luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được 
ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không 
được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời 
này: “Ngươi phải yêu người lân cận nhu chính mình”. Đã yêu 
thương, thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn 
Lê Luật vậy” (Rm 13,8-10). 


Mục 4 
Điều Răn Thứ Tư 
Articulus 4 


Quartum praeceptum 


“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức 
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12). 
“Người hằng vâng phuc các ngài” (Lc 2,51). 


2822 


1897 


2419 


2304 


624 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Chính Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh vé “điều rán này của Thiên 
Chúa”!. Thánh Tông Đồ Phaoló dạy: “Kẻ làm con, hãy vâng lời 
cha mẹ, theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy 
tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: 
để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” 
(Ep 6,1-3). 


2197. Điều răn thứ tư mở đầu bảng hai của Mười Điều Răn. Điều 
răn này nêu lên trật tự của đức mến. Thiên Chúa muốn rằng, sau 
Ngài, chúng ta phải tôn kính cha mẹ, là những vị chúng ta phải 
chịu ơn về sự sống, và là những vị đã lưu truyền cho chúng ta sự 
nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta cũng buộc phải tôn kính tất cả 
những người được Thiên Chúa trao ban quyền bính của Ngài để 
mưu ích cho chúng ta. 


2198. Điều răn này được diễn tả bằng hình thức tích cực về những 
bón phán phái chu toàn. Điều rán này loan báo những điều rán 
tiếp theo, liên quan đến việc phải tôn trong cách đặc biệt su sống, 
hôn nhân, của cải trần thế và lời nói. Điều răn này thiết lập một 
trong những nền tảng cho giáo huấn xã hội của Hội Thánh. 

2199. Điều răn thứ tư rõ rệt nhắm đến con cái, trong tương quan 
của họ với cha và mẹ họ, bởi vì đây là tương quan phổ quát nhất. 
Điều răn này cũng liên quan tới các quan hệ họ hàng giữa các 
thành viên trong gia tộc, đòi chúng ta phải tôn kính, mến yêu và 
biết ơn ông bà tổ tiên. Cuối cùng, điều răn này còn mở rộng tới các 
bổn phận của học trò đối với thầy cô, thợ với chủ, kẻ thuộc cấp đối 
với người chỉ huy, công dân đối với tổ quốc, và với tất cả những 
người điều hành, cai trị đất nước. 

Điều răn này bao hàm và hiểu ngầm những bổn phận của cha 
mẹ, người giám hộ, thầy cô, người lãnh đạo, các nguyên thủ, các 
nhà cầm quyên, nghĩa là tất cả những ai đang thực thi quyền bính 
trên người khác hay trên một cộng đồng các nhân vị. 


2200. Sự tuân phục điều răn thứ tư có kèm theo phần thưởng: 
“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12)”. Việc tuân giữ 
điều răn này đem lại, cùng với những hoa trái thiêng liêng, những 
lợi ích trần thế là sự an bình và thịnh vượng. Ngược lại, việc 
không tuân giữ điều răn này sẽ gây nhiều thiệt hại lớn lao cho các 
cộng đồng và các nhân vị. 


! X. Mc 7, 8-13. 
? X. Đnl 5,16. 
? X. Đnl 5,16. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 625 


L GIA DINH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA 
FAMILIA IN DEI CONSILIO 


Bản chát của gia đình 


2201. Cộng đồng phu phụ được thiết lập do sự ưng thuận của đôi 
phối ngẫu. Hôn nhân và gia đình được sắp xếp hướng về thiện ích 
của đôi phối ngẫu, về việc sinh sản và giáo dục con cái. Tình yêu 
của đôi phối ngẫu và việc sinh sản con cái tạo ra những tương 
quan cá vị và những trách nhiệm hàng đầu, giữa các phần tử trong 
gia đình. 


2202. Người nam và người nữ kết hợp với nhau trong hôn nhân, 
cùng với con cái họ, tạo thành một gia đình. Thể chế này đi trước 
mọi công nhận của công quyển; hơn nữa công quyển phải nhìn 
nhận thể chế này. Gia đình sẽ được coi như điểm quy chiếu thông 
thường căn cứ theo đó mà đánh giá các hình thức khác của liên hệ 
gia tộc. 


2203. Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết 
lập gia đình con người và đặt nền tảng căn bản cho gia đình. Các 
phần tử trong gia đình là những nhân vị bình đẳng về phẩm giá. 
Vì công ích của các phán tử trong gia dinh và của xã hội, gia đình 
có những trách nhiệm, quyển lợi và bón phận đa dạng. 


Gia đình Kitô giáo 

2204. “Gia đình Kitô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự 
hiệp thông trong Hội Thánh, vì lẽ đó... phải được gọi là một “Hội 
Thánh tại gia”. Gia đình Kitó giáo là một cộng đoàn đức tin, đức 
cậy và đức mến; gia đình có một tám quan trọng độc đáo trong Hội 
Thánh, như thấy rõ trong Tân Ước”. 


2205. Gia đình Kitô giáo là sự hiệp thông giữa các nhân vị, là dấu 
vết và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con 
trong Chúa Thánh Thần. Hoạt động sinh sản và giáo dục của gia 
đình là phản ánh công trình tạo dựng của Chúa Cha. Gia đình 
được kêu gọi tham dự vào việc cầu nguyện và hy lễ của Đức Kitô. 
Việc cầu nguyện hằng ngày và việc đọc Lời Chúa củng cố gia đình 
trong đức mến. Gia đình Kitô giáo có sứ vụ loan báo Tin Mừng và 
truyền giáo. 


^ DGH Gioan Phaoló IL, Tông huấn Familiaris consortio, 21: AAS 74 (1982) 105; x. CD 
Vaticanó II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 16. 
5X. Ep 5/21 - 64; C1 3,1821; 1 Pr 3,1-7. 


1625 


1882 


369 


1655-1658 


533 


1702 


1680 
372 


1603 


1683 


626 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


2206. Các tương quan trong gia đình mang lại sự đồng cảm về cảm 
xúc, tình cảm, và tình nghĩa, chủ yếu phát xuất từ sự tôn trọng lẫn 
nhau giữa các nhân vị. Gia đình là một cộng đồng ưu viêt được kêu 
gọi để thực hiện một kế hoạch chung của đôi phối ngẫu và sự cộng 
tác chu đáo của cha mẹ trong việc giáo dục con cái*. 


II. GIA DINH VÀ XÃ HỘI 
FAMILIA ET SOCIETAS 


2207. Gia dinh là té bào nguyên thuỷ của đời sóng xã hội. Gia dinh 
là một xã hội tự nhiên, trong đó, người nam và người nữ được kêu 
gọi trao tặng bản thân mình trong tình yêu và trong việc trao tặng 
sự sống. Quyên bính, sự bền vững và sự sống của các tương quan 
trong gia đình làm nên các nền tảng cho sự tự do, sự an toàn và 
tình huynh đệ trong xã hội. Gia đình là một cộng đồng, trong đó, 
từ thời thơ ấu, con người có thể học được những giá trị luân lý, bắt 
đầu tôn thờ Thiên Chúa và sử dụng sự tự do một cách đúng đắn. 
Đời sống gia đình là khởi điểm của đời sống xã hội. 

2208. Gia đình phải sống thế nào để các thành viên của gia đình 
học biết quan tâm và biết đảm nhận việc chăm sóc những người 
trẻ và những người già, người đau yếu, người khuyết tật và người 
nghèo khổ. Nhiều gia đình nhiều khi không có khả năng mang lại 
sự trợ giúp này. Lúc đó, việc cung cấp những nhu cầu này thuộc về 
những người khác, những gia đình khác và, theo nguyên tắc bổ trợ, 
thuộc về xã hội: “Có lòng đạo đức tỉnh tuyển và không tỳ ố trước 
mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian 
truân, và giữ mình cho khói mọi vết nho của thế gian” (Gc 1,27). 


2209. Gia đình phải được giúp đỡ và bảo vệ bằng những biện pháp 
xã hội thích hợp. Nơi nào các gia đình không đủ khả năng chu 
toàn các nhiệm vụ của mình, thì các tổ chức xã hội khác có bổn 
phận trợ giúp các gia đình đó và nâng đỡ thể chế gia đình. Theo 
nguyên tắc bổ trợ, những cộng đồng lớn hơn phải lưu ý để không 
tiếm quyển các gia đình đó, cũng không xen vào đời sống của ho. 


2210. Tầm quan trọng của gia đình đối với đời sống và sự an sinh 
của xã hội” bao hàm trách nhiệm đặc biệt của xã hội trong việc 
nâng đỡ và củng cố hôn nhân và gia đình. Chính quyển dân sự 
phải coi đây là một bổn phận quan trọng, là “nhận biết, bảo vệ và 
củng cố phẩm chất đích thực của hôn nhân và gia đình, là bảo vệ 
nên luân lý công cộng, và cổ võ sự thịnh vượng của gia đình”Ẻ. 


$ X. CP Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 52: AAS 58 (1966) 1073. 
7 X. CP Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 4T: AAS 58 (1966) 1067. 
8 CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 52: AAS 58 (1966) 1073. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 627 


2211. Cộng đồng chính trị có bổn phận tôn trọng, trợ giúp và nhất 
là báo đảm cho gia đình có được các quyên sau đây: 

— Quyển tự do lập gia đình, quyển sinh con cái và giáo dục 
chúng theo những xác tín luân lý và tôn giáo của mình; 

— Quyển báo toàn sự vững bền của dây liên kết phu phu và thé 
chế gia đình; 

- Quyền tự do tuyên xưng đức tin, lưu truyền và giáo dục đức tin 
cho con cái bằng những phương tiện và thể chế cán thiết; 

— Quyển tư hữu, tự do kinh doanh, có việc làm, có nhà ở, quyền 
di cư; 

— Quyển được chăm sóc y tế, trợ cấp tuổi già, phụ cấp gia đình, 
theo thể chế của quốc gia; 

— Quyển được bảo vệ vé an ninh và cuộc sống lành mạnh, nhất 
là tránh các nguy cơ như xì ke ma túy, sự khiêu dâm, thói 
nghiện rượu, v.v.... 

- Quyên tự do liên kết với các gia đình khác để lập các hiệp hội 
và nhu thế, được có đại diện trước các quyên bính dân sự”. 


2212. Điều răn thứ tu làm sáng tỏ các tuong quan khác trong xã 
hội: Anh chị em ruột, là con cái của cha mẹ chúng ta; anh chị em 
họ, là con cháu của tổ tiên chúng ta; đồng bào là con cái của tổ 
quốc chúng ta; những người đã chịu Phép Rửa là con cái của Mẹ 
chúng ta là Hội Thánh; mỗi nhân vị là con trai hoặc con gái của 
Đấng muốn chúng ta gọi Ngài là “Cha chúng con”. Vì vậy, các 
tương quan của chúng ta với tha nhân được nhận biết như là 
những tương quan nhân vị. Người lân cận không phải là một “cá 
thể” nào đó giữa tập thể nhân loại, nhưng là “một ai đó”, có nguồn 
gốc rõ ràng, đáng được mọi người quan tâm và tôn trọng. 


2213. Các cộng đồng nhân loai do các cá vi hop lại mà thành. Việc 
quán tri tót các cóng dóng này khóng chi giói han trong viéc báo 
dám các quyén, và viéc chu toàn các bón phán, mà cá su trung tín 
với các khế ước. Những tuong quan công bằng giữa chủ với thợ, 
giữa nhà cầm quyển với các công dân, giả thiết phải có lòng nhân 
hậu tự nhiên xứng hợp với phẩm giá của các nhân vị, là những 
người quan tâm đến sự công bằng và tình huynh đệ. 


? X. DGH Gioan Phaoló IL, Tông huán Familiaris consortio, 46: AAS 74 (1982) 137-138. 


225 


1931 


1939 


1858 


628 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


III. BÓN PHÁN CUA CÁC PHÁN TÜ TRONG GIA DINH 
OFFICIA MEMBRORUM FAMILIAE 


Ed ^ 2: 
Bón phán cua con cái 


2214. Tình phu tử thần linh là nguồn mach của tinh phu tử nhân 
loai”; chính tinh phu tử đó đặt nền tảng cho việc tôn kính cha me. 
Lòng tôn kính của con cái, còn nhỏ hay đã trưởng thành, đối với 
cha và me mình”! được nuôi dưỡng bằng tinh cảm tự nhiên xuất 
phát từ mối dây kết hợp họ. Lòng tôn kính đó được đòi buộc bởi 
một điều răn của Thiên Chúa”. 

2215. Lòng tôn kính cha mẹ (lòng hiếu thảo) dựa trên sự biết on 
đối với những người, bằng việc trao ban sự sống, bằng tình yêu và 
công lao của mình, đã sinh ra các con cái mình, giúp chúng có khả 
năng lớn lên về tuổi tác, về sự khôn ngoan và ân sủng. “Cha con, 
con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ 
đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con 
sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng ?" (Hc 7,27-28). 


2216. Lòng hiếu thảo được bày tô qua sự ngoan ngoãn và váng 


532 phục chân thành. “Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ; 


lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai.. Những lời đó sẽ hướng dẫn con 
lúc con tới lui, sẽ giữ gìn con khi con nằm xuống, sẽ cùng con 
chuyện trò khi con thức dậy” (Cn 6,20-22). “Con khôn giữ lời cha 
nghiêm huấn, kẻ nhao báng chẳng nghe lời sửa dạy” (Cn 13,1). 


2217. Bao lâu còn chung sống với cha mẹ, con cái phải tuân giữ mọi điều 
cha mẹ dạy liên quan đến lợi ích bản thân hoặc của gia đình. “Kẻ làm con 
hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” 
(C1 3,20)?. Con cái cũng phải vâng theo những lời day bảo hữu lý của 
những người giáo dục chúng, và của những người cha mẹ đã giao phó 
chúng cho họ chăm sóc. Nhưng nếu người con theo lương tâm, thấy vâng 
theo một lệnh truyền nào đó là làm điều xấu về mặt luân lý, thì không 
được vâng lời. 

Khi trưởng thành, con cái vẫn phải tôn kính cha mẹ. Con cái phải biết 
đón trước những điều cha mẹ mong muốn, sẵn sàng hỏi ý kiến và đón 
nhận những lời khuyên bảo chính đáng của cha mẹ. Sự vâng lời của con 
cái đối với cha mẹ ngưng khi con cái không còn sống chung với cha mẹ 
nữa, nhưng lòng tôn kính thì không nhu thé, mà phải tôn tại luôn mãi. 


? X. Ep 3,14. 

I X. Cn 1,8; Tb 4,3-4. 
12 X. Xh 20,12. 

3 X. Ep 6,1. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 629 


Thật ra, lòng tôn kính này có gốc rễ từ lòng kính sợ Thiên Chúa, là một 
trong các hông ân của Chúa Thánh Thần. 


2218. Điều răn thứ tư còn nhắc cho những người con, khi đã trưởng 
thành, nhớ các trách nhiệm của họ đối uới cha mẹ. Con cái phải 
trợ giúp cho cha me về vật chất và tinh thần, bao nhiêu có thé, 
trong những năm tháng của tuổi già, hoặc suốt thời gian bệnh tật, 
cô đơn hoặc túng thiếu. Chúa Giêsu nhắc lại bổn phận biết ơn 
này". 
“Chúa làm cho người cha được vé vang vi con cái, cho người me 
thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thi bù đắp lỗi lầm, ai 
kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con 
cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ 
được trường thọ, ai vâng lệnh Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng” 
(Hc 3,2-6). 
“Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già, bao lâu 
người còn sống, chớ làm người buôn tủi. Người có lá lẫn, con 
cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể 
người... Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc 
giận mẹ mình, sẽ bị Chúa nguyễn rủa” (Hc 3, 12-13.16). 


2219. Lòng hiếu thảo củng cố sự hài hoà trong toàn bộ đời sống 
gia đình, ảnh hưởng cả đến các tương quan giữa ơnh chị em. Lòng 
hiếu thảo đối với cha mẹ làm rạng rỡ bầu khí gia đình. “Triều 
thiên của người già là đàn con cháu, vinh dự của con cái là chính 
người cha” (Cn 17,6). “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và 
nhẫn nại; hãy lấy tinh bác ái mà chịu đựng lẫn nhau" (Ep 4,2). 
2220. Các Kitô hữu còn phải biết ơn đặc biệt những ai đã giúp 
mình lãnh nhận hồng ân đức tin, ân sủng bí tích Rửa Tội và sự 
sống trong Hội Thánh. Những người này có thể là cha mẹ, những 
phần tử khác của gia đình, ông bà, các vị mục tử, các giáo lý viên, 
tháy cô giáo hay ban bè. “Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hinh 
của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lóít, bà ngoai anh, noi bà Euniké, 
mẹ anh, cũng như chính nơi anh, tôi xác tín như vậy” (2 Tm 1,5). 


Ed ^ 
Bón phán cua cha me 


2221. Su phong phú của tinh yêu phu phu không chỉ giới hạn ở 
việc sinh sản con cái, mà còn phải mở rộng đến cả việc giáo dục 
luân lý và đào tạo thiêng liêng cho con cái. “Nhiệm vu của cha mẹ 
trong uiệc giáo dục hết sức quan trọng đến nỗi, nếu thiếu, chắc 
chắn là không gi thay thé được”"”. Quyền và bổn phận giáo dục con 


4X, Mc 7,10-12. 
5 CD Vaticanô II, Tuyên ngón Gravissimum educationis, 3: AAS 58 (1966) 731. 


1831 


1653 


494 


1804 


1939 


1656 


630 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


cái là quyén và bón phán hàng dáu và bát khá nhugng cüa cha 
16 
me 


2222. Cha me phải xem con cái của minh nhu những người con của 
Thiên Chúa và tôn trọng chúng nhu những nhân vi. Ho phải day 
cho con cái biết chu toàn Luật Thiên Chúa, bằng cách cho con cái 
thấy chính họ cũng vâng phục thánh ý Cha trên trời. 


2223. Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con 
cái. Họ thể hiện trách nhiệm này trước hết trong việc xây dung 
gia đình, trong đó, tình âu yếm, lòng tha thứ, sự tôn trọng lẫn 
nhau, lòng chung thủy và sự phục vụ vô vị lợi phải là những chuẩn 
mực. Gia đình là nơi thích hợp cho việc giáo dục các nhân đức. 
Việc giáo dục này đòi phải tập bỏ mình, tập phán đoán lành 
mạnh, tập tự chủ, là những điều kiện để có sự tự do đích thực. Cha 
mẹ phải dạy cho con cái biết “đặt những gì là vật chất và tự nhiên 
phụ thuộc những gì thuộc nói tâm và tinh thần”. Cha mẹ có trách 
nhiệm quan trọng là phải nêu gương tốt cho con cái. Khi biết nhìn 
nhận những thiếu sót của mình trước mặt con cái, cha mẹ có uy tín 
hơn để hướng dẫn và sửa dạy con cái: 

“Thương con thì cho roi cho vọt... Ai biết giáo dục con sẽ được 

thỏa lòng về con” (He 30,1-2). 

“Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng 

hãy thay mặt Chúa giáo dục chúng bằng cách khuyên răn và sửa 

dạy” (Ep 6,4). 


2224. Gia đình là môi trường tự nhiên để khai tâm cho nhân vị về 
tình liên đới và về các trách nhiệm trong cộng đồng. Cha mẹ phải 
dạy cho con cái biết giữ mình khỏi những nguy hiểm và những sa 
đọa đang đe dọa xã hội loài người. 


2225. Nhờ ân sủng của bí tích Hôn Phối, cha mẹ nhận trách 
nhiệm và đặc ân loan báo Tin Mừng cho con cái. Cha me khai tâm 
cho con cái về các mầu nhiệm đức tin ngay từ lúc đầu đời, chính họ 
là “những sứ giả đầu tién"? của đức tin đối với con cái mình. Lúc 
chúng còn thơ ấu, cha mẹ phải cho con cái hoà nhập vào đời sống 
của Hội Thánh. Cách sống của gia đình có thể nuôi dưỡng những 
tâm tình tốt đẹp, những tâm tình đó vẫn luôn là sự chuẩn bị và sự 
nâng đỡ đích thực cho đức tin sống động trong suốt cuộc đời. 


2226. Việc giáo dục đức tin cho con cái phải được cha mẹ bắt đầu 
ngay từ tuổi ấu thơ của chúng. Việc giáo dục này đã khởi đầu, khi 


16 X. DGH Gioan Phaolô IL, Tông huán Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 126. 

" DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838. 

CD Vaticanó II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 16; x. Bộ Giáo Luật, điều 
1136. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 631 


các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ 
chứng từ của một đời sống Kitô hữu theo Tin Mừng. Việc dạy giáo 
lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú các hình 
thức khác của việc giáo dục đức tin. Cha mẹ có sứ vụ dạy con cái 
cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa”. Giáo xứ 
là cộng đồng Thánh Thể và là trung tâm đời sống phụng vụ của 
các gia đình Kitô giáo; đó là nơi tốt nhất để dạy giáo lý cho con cái 
và cho cha mẹ chúng. 


2227. Về phán minh, con cái cũng làm cho cha mẹ chúng tăng 
trưởng trong sự thánh thiện”. Mọi người và mỗi người phải biết 
quảng đại và luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau khi gặp những xúc 
phạm, gây gỗ, bất công và bỏ rơi. Tình yêu thương lẫn nhau gợi 
lên điều đó. Tình yêu đối với Đức Kitô đòi buộc điều đó””. 

2228. Khi con cái còn nhỏ, sự tôn trọng và yêu thương của cha mẹ 
được biểu lộ trước hết qua việc chăm sóc và lưu tâm nhằm dạy dỗ 
con cái minh, để đáp ứng những nhu câu vát chát và tinh thần của 
chúng. Khi chúng lớn lên, cũng vẫn sự tôn trọng và tận tụy đó 
thúc đẩy cha mẹ giáo dục con cái để chúng biết sử dụng lý trí và sự 
tự do của mình một cách đúng đắn. 


2229. Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con 
cái, nên có quyền lua chọn cho con cái một trường học đáp ứng 
được những xác tín riêng của mình. Quyền này là một quyền căn 
bản. Cha mẹ có bổn phận, bao nhiêu có thể, lựa chọn những trường 
học nào giúp mình cách tốt nhất, để chu toàn nhiệm vụ của mình 
là nhà giáo dục Kitô giáo”. Công quyền có bổn phận bảo dám 
quyển này của các bậc cha mẹ và tạo những điều kiện thực tế để 
cha mẹ thuc thi quyển đó. 


2230. Khi đến tuổi trưởng thành, con cái có bổn phận và có guyên 
lua chọn nghề nghiệp và bác sống của mình. Con cái dám nhận 
những trách nhiệm mới trong tương quan đầy tin tưởng đối với cha 
mẹ, sẵn sàng bàn hỏi và đón nhận các ý kiến và lời khuyên của 
cha mẹ. Cha mẹ phải lưu ý để không ép buộc con cái trong việc 
chọn nghề nghiệp hoặc chọn bạn trăm năm. Bổn phận giữ sự 
chừng muc này không ngăn cán họ — mà trái lại — trong việc trợ 
giúp con cái bằng những lời khuyên khôn ngoan, nhất là khi con 
cái có ý định lập gia đình. 


? X. CP Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 16. 

? X. CP Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1069. 
?! X. Mt 1821-22; Lc 174. 

? X. CP Vaticanó IL Tuyên ngón Gravissimum educationis, 6: AAS 58 (1966) 733. 


2179 


2013 


1625 


1618 


542 


1897 


1899 


632 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


2231. Có những người không lập gia đình, dé dám nhận việc chăm 
sóc cha mẹ hoặc anh chị em mình, hoặc để dồn hết tâm trí vào 
một nghề nghiệp hay vì những động lực cao đẹp khác. Họ có thể 
góp phần lớn lao vào lợi ích của gia đình nhân loại. 


IV. GIA DINH VÀ NƯỚC TRỜI 
FAMILIA ET REGNUM 


2232. Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không 
phải tuyệt đối. Cũng như đứa trẻ tăng trưởng trong sự trưởng 
thành và sự tự lập về mặt nhân bản và thiêng liêng, thì cũng vậy, 
ơn gọi riêng của nó, ơn gọi đến từ Thiên Chúa, cũng được khẳng 
định một cách rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn. Cha mẹ phải tôn 
trọng ơn gọi này và khuyến khích con cái đáp trả bằng việc đi theo 
ơn gọi đó. Phải xác tín rằng ơn gọi thứ nhất của Kitô hữu là đi 
theo Chúa Giêsu”. “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với 
Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy” 
(Mt 10,37). 


2233. Trở thành món đệ Chúa Giêsu là chấp nhận lời mời goi 
thuộc về gia đình Thiên Chúa, sống theo cách sống của Người: “Ai 
thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh 
chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50). 

Cha mẹ phải đón nhận và tôn trọng, với tâm tình vui mừng và 
tạ ơn, ơn gọi mà Chúa dành cho một người nào đó trong số con cái 
mình để đi theo Người trong sự trinh khiết vì Nước Trời, trong đời 
sống thánh hiến hay trong thừa tác vụ tư tế. 


V. QUYỀN BÍNH TRONG XÃ HỘI DÂN SU 
AUCTORITATES IN SOCIETATE CIVILI 


2234. Điều rán thứ tư cũng truyền day chúng ta phải tôn trọng tất 
cả những ai đã đón nhận từ Thiên Chúa một quyên bính trong xã 
hội để mưu ích cho chúng ta. Điều răn này soi sáng các bổn phận 
của những người thực thi quyền bính cũng như của cả những người 
được hưởng phúc lợi của quyền bính. 


Bổn phận của quyền bính dân sự 

2235. Những ai thuc thi một quyên bính nào đó, phái thực thi nhu 
một việc phục vụ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm 
người phục vụ anh em” (Mt 20,26). Việc thực thi quyền bính được 
quy định về mặt luân lý bởi nguồn gốc thần linh, bản chất hợp lý 


3 X. Mt 16,25. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 633 


và đối tượng đặc trưng của nó. Không ai có thể truyền lệnh hay 
thiết lập điều gì trái với nhân phẩm và luật tự nhiên. 


2236. Việc thực thi quyền bính nhằm biểu lộ trật tự chính đáng 
của các giá trị giúp mọi người dễ dàng thực thi quyển tự do và 
trách nhiệm. Cấp trên phải khôn ngoan thực thi sự công bằng 
phân phối, bằng cách quan tâm đến những nhu cầu và phán đóng 
góp của mỗi người, và nhằm mưu cầu sự hòa thuận và bình an. Họ 
phải cảnh giác không để các chuẩn mực và quy định họ thiết lập, 
đưa đến cơn cám dỗ, là lợi ích cá vị đối nghịch với lợi ích của cộng 
ång”. 


2237. Công quyên buộc phái tôn trong các quyên lợi cán bán của 
nhân vi. Ho phải thực thi công bằng với lòng nhân dao, trong khi 
tôn trọng quyền lợi của từng người, nhất là của các gia đình và của 
những người cùng khốn. 

Các quyên lợi chính trị gắn liền với tu cách công dân, có thể và 
phải được công nhận theo các đòi hỏi của công ích. Các quyển ấy 
không thể bị công quyền đình chỉ khi không có lý do hợp pháp và 
tương xứng. Việc thực thi các quyền lợi chính trị được sắp xếp 
hướng tới công ích của quốc gia và của cộng đồng nhân loại. 


Ed ^ ^ ^ 
Bón phán cüa cóng dán 


2238. Những người phục tùng quyển bính phái coi cấp trên của 
mình như những người đại diện Thiên Chúa, Đấng đã đặt họ làm 
thừa tác viên phân phát các hồng ân của Ngài”: “Vì Chúa, anh em 
hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra... Hãy hành động 
như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do 
làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa” 
(1 Pr 2,13.16). Sự cộng tác trung thành của những người phục tùng 
quyền bính bao hàm quyển, đôi khi là bón phận, phải lên tiếng 
phê phán cách công bằng những gì họ coi là có hại cho phẩm giá 
của các nhân vị và cho công ích. 


2239. Bổn phận của các công dân là cộng tác với chính quyền dân 
sự để mưu ích cho xã hội trong tỉnh thần tôn trọng chân lý, công 
bằng, tình liên đới và su tự do. Lòng yêu mến và sự phục vụ Tô 
quốc phát xuất từ bổn phận của sự biết ơn và theo trật tự của đức 
mến. Việc tùng phục quyển bính hợp pháp và sự phục vụ công ích 
đòi hỏi các công dân thực thi nhiệm vụ của mình trong đời sống 
của cộng đồng chính trị. 


? X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 25: AAS 83 (1991) 823. 
5 X. Rm 13,1-2. 


2411 


357 


1900 


1915 


2310 


2265 


1900 


1903 


2313 


450 


1901 


634 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2240. Việc tùng phục quyển bính và tinh thần đồng trách nhiệm 
đối với công ích đòi hỏi các công dân, về mặt luân lý, phải đóng 
thuế, thực thi quyền bầu cử và bảo vệ quê hương: 
“Anh em nợ ai cái gì, hãy trả cho người ta cái đó: nộp sưu cho 
người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính 
người phải kính” (Rm 13,7). 
Các Kitô hữu “cư ngụ trên quê hương riêng của mình, nhưng như 
những ngoại kiều; họ có chung mọi sự với những người khác, như 
các công dân, và chịu đựng mọi sự như những lữ khách.... Họ 
tuân theo luật pháp thiết định nhưng cách sống của họ vượt trên 
luật pháp.... Thiên Chúa đã dành cho họ một địa vị cao quý đến 
độ họ không bỏ đi được””. 
Thánh Tông Đồ cũng khuyến dụ chúng ta phải cầu nguyện và tạ 
ơn Chúa cho các vua và tất cả những người thực thi quyền bính, 
“để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và 
nghiêm chỉnh” (1 Tm 2,2). 


2241. Những quốc gia giàu hơn buộc phải đón nhận, bao nhiêu có 
thể, những người nước ngoài đến tìm kiếm an ninh và sinh kế mà 
họ không có được nơi chính quê hương họ. Công quyền phải quan 
tâm tôn trọng quyền tự nhiên là luật đặt người khách dưới sự che 
chở của những ai đón nhận họ. 

Vì công ích, chính quyền có thé quy định một số điều kiện pháp lý cho 
quyền nhập cư, nhất là đòi hỏi các người di cư phải tôn trọng các bổn 
phận đối với quốc gia đón nhận họ. Người nhập cư buộc phải tôn trọng, 
với lòng biết ơn, di sản vật chát và tinh thần của đất nước đón nhận họ, 
tuân thủ luật pháp và chia sẻ các nhiệm vụ trong nước đó. 


2242. Người công dân bị buộc theo lương tâm, không được tuân 
theo những chỉ thị của chính quyén dân sự, khi những mệnh lệnh 
đó đi ngược lai các đòi hỏi trong lãnh vực luân lý, các quyển lợi 
căn bản của con người hoặc các giáo huấn của Tin Mừng. Sự khuóc 
từ uâng phục chính quyền dân sự, khi những đòi hỏi của chính 
quyền dân sự đi ngược lại những đòi hỏi của lương tâm ngay thẳng, 
được biện minh bằng việc phải phân biệt giữa việc phục vụ Thiên 
Chúa và việc phục vụ cộng đồng chính trị. “Của Cêsar, trả về 
Cêsar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21). “Phải vâng 
lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm" (Cv 5,29): 
“Khi công quyền vượt quá quyền hạn của mình mà đàn áp các 
công dân, thì chính các công dân đừng từ chối những gì công ích 
đòi hỏi cách khách quan. Họ được phép bảo vệ các quyền lợi của 
mình và của đồng bào mình, chống lại sự lạm dụng của quyển 


2: Epistula ad Diognetum, 5,5; 5, 10; 6, 10: SC 33 62-66 (Funk 1, 398-400). 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 635 


bính này, với sự tôn trọng các giới hạn, mà Luật tự nhiên và 
Luật Tin Mừng đã vạch ra”””. 


2243. Hành động dùng vü khí chống lai sự áp bức của chính quyền 
là không hợp pháp, trừ khi đồng thời hội đủ các điều kiện sau đây: 
1) Trong trường hợp chắc chắn các quyền lợi cán bản bị vi pham 
một cách nghiêm trong và kéo dài; 
2) Sau khi đã dùng hết moi phương cách khác; 
3) Khóng gáy ra nhüng xáo trón té hai hon; 
4) Có đủ cơ sở để hy vọng thành công tốt đẹp. 
5) Không thể tiên liệu hợp lý được những giải pháp tốt hơn. 


Cộng đồng chính trị và Hội Thánh 


2244. Mọi thể chế đều, ít là cách mặc nhiên, được cảm hứng bởi 
một tầm nhìn (visio) nào đó về con người và về vận mệnh của con 
người, từ đó, thể chế rút ra điểm quy chiếu cho các phán đoán của 
mình, bậc thang các giá trị và quy tắc hành động của mình. Đa số 
các xã hội xây dựng thể chế của mình dựa trên một sự ưu việt nào 
đó của con người trên các sự vật. Chỉ có tôn giáo được Thiên Chúa 
mạc khải, mới nhận biết cách rõ ràng rằng nguồn gốc và vận 
mệnh của con người ở nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá và Cứu 
Chuộc. Hội Thánh mời gọi các chính quyển quy chiếu các phán 
đoán và quyết định của mình theo sự linh hứng của chân lý về 
Thiên Chúa và về con người. 
Các xã hội không biết đến hay khước từ sự linh hứng này, nhân 
danh sự độc lập của mình đối với Thiên Chúa, đều đi tới chỗ tìm 
nơi chính mình hay vay mượn ở một ý thức hệ nào đó những 
điểm quy chiếu và vận mệnh của mình và, vì không chấp nhận 
cho người ta bảo vệ một tiêu chuẩn khách quan về điều tốt điều 
xấu, các xã hội ấy tự cho mình một quyền lực độc tài, một cách 
công khai hoặc ngấm ngầm, đối với con người và vận mệnh con 
người, nhu lịch sử đã cho thấy”. 


2245. “Do nhiệm vụ và thẩm quyển của mình, Hội Thánh không 
hề bị lẫn lộn với một cộng đồng chính trị... Hội Thánh vừa là dấu 
chỉ, vừa là người bảo vệ tính cách siêu việt của nhân vi"?. Hội 
Thánh “tôn trọng và cổ võ sự tự do chính trị và trách nhiệm của 


các công dán"? 


7 CÐ Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096. 
3 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 45-46: AAS 83 (1991) 849-851. 
? CD Vaticanó II, Hién ché muc vu Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099. 
3 CD Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099. 


2309 


1910 


1881 


2109 


912 


2032 


2420 


636 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


2246. Hội Thánh có sứ vu “đưa ra phán đoán luân lý, cá trong 
những vấn dé liên quan tới lãnh vực chính trị, khi các quyển lợi 
căn bản của con người hay ơn cứu độ các linh hồn đòi hỏi, bằng 
cách sử dụng mọi phương tiện và chỉ những phương tiện nào phù 
hợp với Tin Mừng và hoà hợp với lợi ích của mọi người, tuỳ theo 
các thời dai và các hoàn cảnh khác nhaư””'. 


TÓM LƯỢC 


2247. “Hãy thờ cha kính me” (Dnl 5,16; Mc 7,10). 


2248. Theo điều răn thú tu, Thiên Chúa muốn rằng, sau Ngài, 
chúng ta phái tôn kính cha me và những người được Ngài trao ban 
quyền bính dé mưu ích cho chúng ta. 


2249. Cóng dóng phu phu duoc thiét láp trén giao uóc và su ung 
thuận của đôi phối ngẫu. Hôn nhân và gia dinh duoc sắp xếp 
hướng vé lợi ích của đôi phối ngẫu, vé uiệc sinh sån và giáo duc 
con cái. 


2250. “Sự an sinh của nhân vi, của xã hội nhân loai và Kitô giáo 
liên két chặt chẽ vói tình trang tốt đẹp của cộng đông hôn nhân và 
gia đình”. 


2251. Con cái phải tôn kính, biết ơn, váng lời chính dáng và trợ 
giúp cha mẹ. Lòng hiếu tháo của con cái củng cố sự hài hoà của 
toàn bó đời sống gia dinh. 


2252. Cha me là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo duc 
con cái vé đức tin, vé viéc cầu nguyện và vé moi nhân đúc. Bao 
nhiêu có thé, cha me có bổn phán đáp ng những nhu câu vât chát 
và tinh thần của con cái minh. 


2253. Cha me phải tôn trong và khuyén khích on gọi của con cái 
minh. Ho phải ý thúc và day cho con cái biết rằng, di theo Chúa 
Giêsu, là ơn goi thứ nhất của Kitô hữu. 

2254. Công quyên buộc phải tôn trong các quyền lợi căn bán của 
nhân vi và các điều biện để thuc thi sự tự do của nhân vi. 

2255. Các công dân có bón phán phải cộng tác uới quyên bính dân 
sự để xây dung xà hói trong tinh thần tôn trọng chán lý, sự công 
bằng, tình liên đới và sự tu do. 


?! CD Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1100. 
? CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 4T: AAS 58 (1966) 1067. 


Phần thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 637 


225G. Theo lương tâm, công dân bắt buộc bhông được tuân theo các 
chỉ thị của quyên bính dán sự, khi những mệnh lệnh này di ngược 
lạt những đòi hỏi thuộc lãnh vuc luân lý. *"Phái váng lời Thiên 
Chúa hơn uâng lời người phàm" (Cv 5,29). 

2257. Mọi xã hội đều quy chiếu các phán đoán và cách hành động 
của minh dựa trên một tám nhìn (visio) nào đó vé con người và 
ván mệnh của con người. Ngoài ánh sáng của Tin Mừng vé Thiền 
Chúa và vé con người, các xã hội sẽ dễ trở thành “độc tài”. 


Mục 5 
Điều Răn Thứ Năm 


Articulus 5 
Quintum praeceptum 


“Ngươi không được giết người” (Xh 20,13). 

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: ‘Chó giết người. Ai 
giết người thì dáng bị đưa ra tòa. Còn Thây, Thầy bảo cho anh 
em biết: ai giận anh em minh, thì đáng bị dua ra tòa” (Mt 5,21- 
22). 


2258. “Sự sóng con người phái được coi là điều linh thánh, vì từ 
lúc khởi đầu của mình, sự sống đó “đòi phải có hành động của 
Đấng Tạo Hoá’ và mãi mãi được liên kết một cách đặc biệt với 
Đấng Tạo Hoá, là cùng đích duy nhất của mình. Chỉ có Thiên Chúa 
là Chúa của sự sống từ khi sự sống khởi đầu cho tới khi kết thúc: 
không ai, trong bất cứ hoàn cánh nào, có thể dành cho mình quyền 
trực tiếp dem cái chết đến cho một thụ tạo nhân linh vô tội””. 


I. TÔN TRONG SỰ SÓNG CON NGƯỜI 
VITAE HUMANAE OBSERVANTIA 


Bằng chứng trong lich sử thánh 


2259. Trong trình thuật người anh là Cain giết em là Abel?*, Sách 
Thánh cho thấy, ngay từ những buổi đầu của lịch sử nhân loai, đã 
có sự giận dữ và ham muốn nơi con người, đó là những hậu quả của 
nguyên tội. Con người trở thành kẻ thù của đồng loại mình. Thiên 


* Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae, Introductio, 5: AAS 80 (1988) 76-77. 
9 X. St 4,8-12. 


356 


401 


1756 


1956 


2844 


1737 


2196 


638 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Cháa vach ró tính hiém ác cüa tói huynh dé tuong tàn: *Nguoi dà 
làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta. 
Giờ đây, ngươi bị nguyên rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút 
lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra” (St 4,10-11). 


2260. Giao ước giữa Thiên Chúa và loài người được dệt bằng những 
lời nhắc nhớ về hồng ân của Thiên Chúa là sự sống con người, và 
về bạo lực sát nhân của con người: 
“Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em 
mình... Ai đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì 
Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa” 
(St 9,5-6). 


Cựu Ước luôn coi máu như dấu chỉ linh thánh của sự sống”. 
Giáo lý này vẫn luôn là điều cần thiết cho mọi thời đại. 


2261. Thánh Kinh xác định luật cấm của điều rán thứ năm: “Nguoi 
không được giết kẻ vô tội và công chính” (Xh 23,7). Cố ý giết một 
kẻ vô tội là một trọng tội chống lại phẩm giá của thụ tạo nhân 
linh, chống lại “khuôn vàng thước ngọc” (regula aurea) và sự thánh 
thiện của Đấng Tạo Hoá. Luật cấm giết người có giá trị phổ quát: 
bắt buộc mọi người và mỗi người, mọi lúc và mọi nơi. 


2262. Trong Bài giảng trên núi, Chúa nhắc lại điều răn này: “Chớ 
giết người” (Mt 5,21), Người còn thêm vào đó lệnh cấm giận dữ, 
căm ghét và báo thù. Thậm chí Đức Kitô còn đòi hỏi môn đệ của 
Người phải đưa cả má bên kia”, phải yêu kẻ thù của mình”. Chính 
Người đã không tu vé và bảo ông Phéró xô gươm vào bao”. 


Sự tự vệ hợp pháp 


2263. Sự tự vệ hợp pháp của các cá vị và các tập thể không phải là 
một luật trừ đối với luật cấm giết người vô tội tức là việc giết 
người có chủ ý. “Hành vi của người tự vệ nguyên nó có thể có hậu 
quả kép: một đàng là để bảo tồn sự sống của chính mình; nhưng 
dàng khác lại có việc giết kẻ tấn cóng"?. “Không gì cấm một hành 
vi có hai hậu quả, chỉ có một hậu quả là do chủ ý, còn hậu quả kia 
không do chủ ý””°. 

2264. Tình yêu đối với chính mình vẫn luôn là nguyên tắc căn bản 
của luân lý. Vì vậy, làm thế nào để quyển được sống của chính 


55 X. Lv 17,14. 

36 X. Mt 5,22-26.38-30. 

7 X, Mt 544. 

38 X. Mt 26,52. 

9 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-I, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74. 
4 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-I, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 639 


mình được tôn trọng là điều hợp pháp. Ai bảo vệ mạng sống mình, 

thì không mắc tội giết người, mặc dầu có giáng một ngọn đòn chí 

tử vào kẻ tấn công. 
“Nếu ai bảo vệ mạng sống mình mà sử dụng bạo lực quá mức cần 
thiết, thì hành vi này sẽ là bất hợp pháp. Còn nếu người đó đẩy 
lui bạo lực một cách chừng mực, thì đó sẽ là tự vệ hợp pháp... 
Cũng không nhất thiết là để được cứu, thì người ta phải từ khước 
hành vi tự vệ chừng mực, hầu tránh giết chết người khác: bởi vì 
người ta buộc phải lo cho sự sống của mình hơn là cho sự sống 
của người khác”. 


226ã. Sự bảo vệ hợp pháp không những là một quyển, mà còn là 
một bổn phận quan trọng của người có trách nhiệm về sự sống của 
những người khác. Việc bảo vệ công ích đòi phải đặt kẻ xâm phạm 
bất chính ra ngoài khả năng tác hại. Vì vậy, những ai nắm quyển 
bính hợp pháp có quyển sử dụng cả đến vũ khí để ngăn chán 
những kẻ xâm phạm đến cộng đồng dân sự đã được ủy thác cho 
trách nhiệm của họ. 


2266. Nỗ lực của Nhà Nước, nhằm giới hạn sự lan tràn những cách 
hành động làm tổn thương các quyển con người và những chuẩn 
mực nền tảng của sinh hoạt dân sự, đáp ứng với đòi hỏi bảo vệ 
công ích. Công quyển hợp pháp có quyền và có bón phận dé ra 
những hình phạt tương xứng với tính nghiêm trọng của tội phạm. 
Hình phạt có mục tiêu đầu tiên là đền bù sự vô trật tự do lỗi lầm 
gây ra. Nếu phạm nhân tự nguyện chấp nhận, thì hình phạt có giá 
trị đền tội. Từ đó, ngoài việc bảo vệ trật tự công cộng và an ninh 
cho các nhân vị, hình phạt còn có mục tiêu chữa trị: hình phạt, 
trong mức độ bao nhiêu có thể, phải góp phần cải hóa phạm nhân. 


2267. Giáo huấn truyền thống của Hội Thánh, sau khi đã xác minh 
đầy đủ căn tính và trách nhiệm của phạm nhân, không loại trừ 
việc kết án tử hình, nếu đây là con đường khả thi duy nhất để bảo 
vệ hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm cách bất công. 

Tuy nhiên, nếu các phương tiện không đổ máu đã đủ để bảo vệ 
và che chở sự an toàn của các nhân vị khỏi kẻ xâm phạm, thì nhà 
cám quyển chỉ nên dùng những phương tiện này, vì chúng đáp ứng 
tốt hơn cho những hoàn cảnh cụ thể của công ích và phù hợp hơn 
với phẩm giá của nhân vị. 

Thật ra, trong thời đại chúng ta, vì Nhà Nước có nhiều khả 
năng để chế ngự tội ác cách hữu hiệu, làm cho kẻ đã phạm tội 
không còn khả năng tác hại, mà không tước đoạt cách vĩnh viễn 
khả năng chuộc tội của ho, nên những trường hợp tuyệt đối cán 


^ Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-I, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74. 


2240 


2306 


1897-1899 


1449 


2306 


640 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


thiết phái khử trừ pham nhân, “từ nay sé rất hiếm, nếu không 
muốn nói là trong thực tế không còn nữa””. 


Tội giết người có chủ ý 


2268. Điều răn thứ năm coi việc giết người cách trực tiếp uà có chủ 


1867 ý là một trọng tội. Kẻ sát nhân và những người cộng tác một cách 


2290 


1703 


357 


có chủ ý phạm tội kêu thấu tới trời đòi báo thù”. 

Tội giết trẻ tho“, giết anh em, giết cha mẹ, giết người phối ngẫu là 
những tội ác đặc biệt nghiêm trọng, vì các dây liên kết tự nhiên bị phá 
huỷ. Sự quan tâm tới nòi giống hoặc tới sự chăm sóc sức khoẻ công cộng 
không thể biện minh cho bất cứ việc giết người nào, dù do công quyền ra 
lệnh. 


2269. Điều răn thứ năm cũng cấm làm một điều gì với ý hướng gây 
chết người cách gián tiếp. Luật luân lý cấm đặt một người nào đó 
vào chỗ nguy tử nếu không có lý do nghiêm trọng, cũng như cấm từ 
chối giúp đỡ một người đang lâm nguy. 

Xã hội nhân loại để người ta chết đói mà không nỗ lực trợ giúp, là 
một bất công đáng ghê tởm và là trọng tội. Các con buôn nào do sự ham 
lợi của mình mà gây ra đói kém và chết chóc cho anh em đồng loại, cũng 
phạm tội giết người cách gián tiếp. Họ bi quy tội về điều này”. 

Giết người không có chủ ý không bị quy tội về mặt luân lý. Nhưng nếu 
ai, không có lý do tương xứng, mà hành động gây chết người, thì mặc dù 
không cố ý gây ra cái chết đó, vẫn không được tha thứ khỏi trọng tội. 


Tội phá thai 
2270. Sự sống con người, ngay từ lúc tượng thai, phải được tôn 
trọng và bảo vệ cách tuyệt đối. Ngay từ giây phút bắt đầu hiện 
hữu, các thụ tạo nhân linh phải được nhìn nhận có các quyền lợi 
của một nhân vị, trong đó có quyền được sống là quyền bất khả 
xâm phạm của moi thu tạo vô tôi“. 
“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; 
trước khi nguoi lọt lòng me, Ta đã thánh hóa ngươi” (Gr 1,5). 
“Xương cốt con, Ngài không la lám gi, khi con được thành hình 
trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thám sâu” 
(Tv 189,15). 


? ĐGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Evangelium vitae, 56: AAS 87 (1995) 464. 
43 
X. St 4,10. 
^ X. CP Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1072. 
5 X. Am 8,4-10. 
^$ X. Thánh bó Giáo lý Đức Tin, Huấn thi Donum Vitae, 1, 1: AAS 80 (1988) 79. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 641 


2271. Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã khẳng định mọi vụ 
phá thai đều là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay đổi. Giáo 
huấn đó vẫn luôn luôn không thể thay đổi. Việc phá thai trực tiếp, 
nghĩa là, hoặc được muốn như mục đích hoặc được muốn như 
phương tiện, đều trái ngược một cách nghiêm trọng với luật luân 
lý. 
“Không được phá thai cũng như không được giết trẻ sơ sinh”'”. 
“Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đã giao phó cho con người 
nhiệm vụ cao cả là bảo tồn sự sống, và ho phái chu toàn nhiệm 
vụ đó cách xứng đáng với con người. Vì vậy, sự sống ngay từ lúc 
tượng thai, phải được bảo vệ hết sức cẩn thận: việc phá thai và 
giết trẻ sơ sinh là những tội ác ghê tóm"^. 


2272. Cộng tác chính thức vào việc phá thai là một trọng tội. Theo 
giáo luật, Hội Thánh phạt vạ tuyệt thông cho tội ác chống lại sự 
sống con người này. “Người nào thi hành việc phá thai, và nếu việc 
phá thai có hiệu quả, thì bi va tuyệt thông tiên két (latae 
sententiae)”, “tức khắc do chính sự kiện phạm tội””?, theo những 
điều kiện đã được giáo luật dự liệu”. Làm như vậy, Hội Thánh 
không có ý đặt giới hạn cho lòng thương xót. Hội Thánh muốn cho 
thấy tính cách nghiêm trọng của tội ác đã phạm, sự thiệt hại 
không thể sửa chữa được đã gây ra cho người vô tội bị giết chết, 
cho cha mẹ của em và cho toàn xã hội. 


2273. Quyền được sống là quyền bất khả nhượng của mỗi người vô 
tội. Đây là một yếu tố cấu thành của xã hội dán sự và của luật 
pháp của xã hội đó: 

“Những quyền bất khả nhượng của nhân vị phải được xã hội dân sự và 
công quyền nhìn nhận và tôn trọng. Những quyền này không tùy thuộc 
vào các cá nhân, không tùy thuộc vào các cha mẹ, cũng không phải là 
một nhân nhượng do xã hội và Nhà Nước làm ra, nhưng những quyển này 
thuộc về bản tính con người và gắn liền với nhân vị do chính hành động 
tao dựng, là nguồn gốc của con người. Trong những quyền cán bản đó, 
phải kể đến quyền được sống và được toàn vẹn thân thể mà mỗi thụ tạo 
nhân linh được hưởng, từ lúc tượng thai cho đến khi chết””. 


*' Điđakê 2,2: SC 248, 148 (Funk 1, 8); x. Epistula Pseudo Barnabae 19, 5: SC 172, 202 (Funk 1, 
90); Epistula ad Diognetum 5, 6: SC 33, 62 (Funk 1, 398); Tertullianô, Apologeticum, 9, 8: 
CCL 1, 103 (PL 1, 371-372). 

^5 CD Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1072. 

? Bộ Giáo Luật, điều 1398. 

5 Bộ Giáo Luật, điều 1314. 

3! X. Bộ Giáo Luật, các điều 1323-1324. 

* Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae, 3: AAS 80 (1988) 98-99. 


1463 


1930 


1503 


642 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


“Khi luật dân su tước của một hạng người quyền được hưởng sự báo vé 
mà luật pháp phải mang lại, thì Nhà Nước đã phủ nhận sự bình đẳng của 
mọi công dân trước luật pháp. Khi Nhà Nước không đem sức mạnh của 
minh báo vệ quyển của mỗi người, đặc biệt những người yếu kém, thì 
chính các nền tảng của một Nhà Nước pháp quyên bị lung lay... Do việc 
tôn trọng và bảo vệ trẻ em sẽ chào đời, ngay từ lúc tượng thai, luật pháp 
phải dự liệu những hình phạt tương xứng chống lại bất cứ sự cố ý vi 
phạm nào đến các quyên của trẻ em”®. 


2274. Vì phải được đối xử như một nhân vị từ lúc tượng thai, nên 
phôi thai phải được bảo vệ, chăm sóc và chữa trị trong sự toàn vẹn 
của nó, bao nhiêu có thể, cũng như bất cứ thụ tạo nhân linh nào 
khác. 


Việc khám thai trước khi sinh là điều hợp pháp về mặt luân lý, “nếu 
việc đó tôn trọng sự sống và sự toàn vẹn của phôi thai và của thai nhi, và 
nếu nhắm đến việc bảo tồn hay chữa trị phôi thai... Nhưng việc khám 
thai sẽ trái ngược cách nghiêm trọng với luật luân lý, nếu có ý khám thai 
để căn cứ vào kết quả, có thể dẫn đến phá thai: Khám thai .. không được 
trở thành tuong đương với việc tuyên án tử hinh"**. 


2275. “Những can thiệp trên phôi người phải được coi là hợp pháp, 
với điều kiện là, phải tôn trọng sự sống và sự toàn vẹn của phôi 
thai, và không kèm theo những nguy cơ không tương xứng cho phôi 
thai, nhưng phải nhắm tới việc chữa trị, cải thiện tình trạng sức 


khỏe, hoặc để cứu sóng chính phôi thai”. 


“Sản xuất những phôi người để lạm dụng, nghĩa là để sử dụng như 


“một vật liệu sinh học”, là vô luân””$. 


“Một số thử nghiệm cơn thiệp trên bộ nhiễm sắc thể hoặc gien di 
truyền không phải để trị liệu, nhưng nhằm sản xuất ra những con người 
được tuyển lựa theo phái tính hoặc theo những đặc điểm khác được định 
sẵn. Những việc làm nhân tạo đó nghịch lại với phẩm giá của nhân vị, sự 


toàn ven và cán tính “duy nhất, không trùng lắp của con người”. 


Cái chết êm dịu (Euthanasia) 


2276. Phải đặc biệt tôn trọng sự sống của những người tàn tạ, yếu 
ớt. Những người bệnh hoạn hoặc khuyết tật (handicap) phải được 
nâng đỡ để sống một cuộc sống bình thường, bao nhiêu có thể. 


* Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae, 3: AAS 80 (1988) 99. 

* Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae, 1, 2: AAS 80 (1988) 79-80. 
55 Thánh bó Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae, 1, 3: AAS 80 (1988) 80-81. 
*5 Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae, 1, 5: AAS 80 (1988) 83. 

?7 Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae, 1, 6: AAS 80 (1988) 85. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 643 


2277. Cái chết êm dịu trực tiếp, với bất cứ lý do nào hoặc dùng 
phương tiện nào, cốt tại việc chấm dứt sự sống của những người 
tật nguyễn, bệnh hoạn hoặc hấp hối. Về phương diện luân lý, việc 
này không thể chấp nhận được. 

Như vậy, một hành động hoặc một thiếu sót, tự nó hoặc với ý hướng, 
gây ra cái chết để chấm dứt sự đau đớn, là một tội giết người, nghịch lại 
một cách nghiêm trọng với phẩm giá của nhân vị và với sự tôn trọng 
Thiên Chúa hằng sống, Đấng Tạo Hoá của con người. Một phán đoán sai 
lâm mắc phải cách ngay tình, không thay đổi bản chất của hành vi sát 
nhân này, một hành vi luôn phải cấm chi và loại trừ”. 


2278. Việc ngưng các phương tiện y khoa, quá tốn kém, mạo hiểm, ngoại 
thường hoặc không tương xứng với những kết quả mong muốn, có thể là 
hợp pháp. Đây là sự từ chối “việc trị liệu khắc nghiệt”. Theo cách này, ta 
không muốn đưa đến cái chết, nhưng chấp nhận vì không thể ngăn cán 
được cái chết. Chính bệnh nhân phải quyết định, nếu họ có thẩm quyền 
và khả năng, nếu không, việc quyết định phải do những người có quyền 
theo luật pháp, nhưng luôn phải tôn trọng ý muốn hợp lý và quyén lợi 
hợp pháp của người bệnh. 


2279. Dù cái chết xem ra gần kể, vẫn phải chăm sóc bình thường cho 
bệnh nhân, chứ không thể ngưng một cách hợp pháp. Việc sử dụng các 
loại thuốc giảm đau, để làm diu bớt sự đau đớn của người hấp hối, cả khi 
có nguy cơ rút ngắn những ngày sống của họ, về mặt luân lý có thể được 
coi là phù hợp với nhân phẩm, miễn là không nhắm đến cái chết như 
mục đích hay như phương tiện, nhưng chỉ tiên đoán và phải chấp nhận 
cái chết như điều không thể tránh. Việc chăm sóc để giảm đau là một 
hình thức tuyệt vời của đức mến vô vị lợi. Vì thế, công việc này cán được 
khuyến khích. 


Tội tự sát 


2280. Mỗi người chịu trách nhiệm về sự sống của mình trước mặt 
Thiên Chúa là Đấng đã ban sự sống cho mình. Chính Ngài vẫn là 
Chủ té tối thượng của su sống. Chúng ta buộc phải đón nhận su 
sống với lòng biết ơn và gìn giữ sự sống để tôn vinh Ngài và để 
cứu độ linh hồn chúng ta. Chúng ta là những người quản lý chứ 
không phải những ông chủ của sự sống mà Thiên Chúa đã trao phó 
cho chúng ta. Chúng ta không có quyển định đoạt về sự sống. 

2281. Tự sát nghịch với khuynh hướng tự nhiên của thụ tạo nhân 
linh là muốn bảo tồn và kéo dài sự sống của mình. Tự sát nghịch 
lại một cách nghiêm trọng với tình yêu chính đáng đối với bản 
thân. Tự sát còn xúc phạm đến tình yêu đối với người lân cận, bởi 


55 X. Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Tuyên ngón Jura et bona: AAS 72 (1980) 542-552. 


1007 


2256 


2212 


1735 


1037 


2847 


1903 


1887 


644 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


vi nó cát đứt một cách bất công những mối dây liên đới với gia 
đình, quốc gia và nhân loại mà chúng ta vẫn còn có trách nhiệm 
đối với các cộng đồng đó. Tự sát đối nghịch với tình yêu của Thiên 
Chúa hằng sống. 
2282. Nếu tự sát với ý định nêu gương, nhất là đối với giới trẻ, thì 
tội này còn mang thêm tính nghiêm trọng là làm gương xấu. Cộng 
tác có chủ ý vào việc tự sát là trái nghịch với luật luân lý. 

Những rối loạn tâm thần trầm trọng, lo âu hay quá sợ hãi trước 
một thử thách, trước đau khổ hoặc cực hình, có thể làm giảm thiểu 
trách nhiệm của người tự sát. 


2283. Không được tuyệt vọng về ơn cứu độ vĩnh cửu của những 
người tự mình tìm đến cái chết. Thiên Chúa có thể ban cho họ 
những cơ hội thống hối để được ơn cứu độ, bằng những đường lối 
mà chỉ một mình Ngài biết. Hội Thánh cầu nguyện cho những 
người tự hủy hoại mạng sống mình. 


II. TÓN TRONG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI 
OBSERVANTIA DIGNITATIS PERSONARUM 


Tôn trọng linh hồn tha nhân: gương xấu 


2284. Gương xấu là thái độ hoặc cách hành động dẫn người khác 
đến chỗ làm điều xấu. Ai làm gương xấu, người đó trở thành tên 
cám dỗ người lân cận. Người đó làm hại đến nhân đức và sự chính 
trực; người đó có thể đưa anh em mình đến cái chết về phần 
thiêng liêng. Gương xấu trở thành một trọng tội, nếu bằng hành 
động hay bằng sự thiếu sót, gương xấu chủ ý lôi kéo tha nhân đến 
chỗ phạm trọng tội. 


2285. Gương xấu trở thành đặc biệt nghiêm trọng do thế giá của 
những người làm gương xấu hoặc do sự yếu đuối của những người 
phải chịu gương xấu. Điều ấy đã khiến Chúa chúng ta chúc đữ: “Ai 
làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn... sa ngã, thì thà treo cối đá 
lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn”” (Mt 18,6). 
Gương xấu là nghiêm trọng, khi do những người, theo bản chất 
hoặc nhiệm vụ, có bổn phận dạy dỗ và giáo dục kẻ khác gây ra. 
Chúa Giêsu đã quở trách các kinh sư và các Pharisêu về điều đó: 
Người đã so sánh ho như sói đội lót chiên” 


2286. Gương xấu có thể phát sinh do luật wt hoác nhüng thé 
ché, do thói trang hoác du luán. 


9 X. 1 Cr 8,10-13. 
60 X. Mt 7,15. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 645 


Như vậy, mắc tội làm gương xấu, là những ai thiết lập những luật lệ 
hoặc những cơ cấu xã hội dẫn đến việc phong hóa bị suy dói và đời sống 
đạo hạnh bị hư hỏng, hoặc đến việc “những hoàn cảnh xã hội, dù cố ý hay 
không, làm cho người ta khó, hoặc hầu như không thể, thực hiện được 
một đời sống Kitô giáo phù hợp với các điều răn của Nhà Làm Luật tối 
thuong"?! Cũng mắc tội làm gương xấu, là các chủ nhân đặt ra những 
luật lệ khuyến khích gian lận, các bậc phụ huynh làm cho con cái “tức 
giận”?”, hoặc những kẻ khích động dư luận một cách gian manh, khiến dư 
luận quay lưng lại với những giá trị luân lý. 


2287. Ai sử dụng các quyển lực mình đang có vào những hoàn cảnh 
dẫn người khác đến việc làm điều xấu, thì mang tội gây gương xấu 
và chịu trách nhiệm về điều xấu mình đã trực tiếp hoặc gián tiếp 
khuyến khích. “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp 


ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” ( Lc 17,1). 


Tôn trọng sức khỏe 


2288. Sự sống và sức khỏe thể lý là những ơn rất quý giá Thiên 
Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta phải chăm sóc chúng cách 
hợp lý, dù vẫn phải luu tâm đến những nhu câu của tha nhân và 
của công ích. 

Việc chăm sóc sức bhỏe của các công dân phải được sự trợ giúp 
của xã hội để có những điều kiện sống giúp họ lớn lên và đạt tới 
mức trưởng thành: cơm ăn, áo mặc, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo 
dục căn bản, việc làm và trợ cấp xã hội. 


2289. Mặc dù luân lý đòi phải tôn trọng sự sống thể xác, nhưng 
luân lý không dành cho nó một giá trị tuyệt đối. Luân lý chống lại 
não trang tán ngoại giáo, có ý muốn cổ võ su tón thờ thân xác, hy 
sinh tất cả cho thân xác, thờ ngẫu tượng là sự trọn hảo thể lý và 
sự chiến thắng trong các hoạt động thể dục thể thao. Một não 
trạng như vậy, vì chọn lọc người khỏe và loại bỏ người yếu, có thể 
đi tới chỗ làm băng hoại các tương quan giữa con người. 


2290. Đức tiết độ giúp tránh moi thái quá như: ăn uống quá độ, 
lạm dụng rượu, thuốc hút và y dược. Những người ở trong trạng 
thái say rượu hoặc say mê tốc độ không chừng mực, gây nguy hiểm 
cho sự an toàn của tha nhân hoặc của chính mình trên đường, trên 
biển hoặc trên không, đều có tội cách nghiêm trọng. 

2291. Việc sử dụng ma túy gây ra những tàn phá hết sức nghiêm 
trọng cho sức khỏe và mạng sống con người. Ngoài những chỉ dẫn 
để trị liệu một cách tỉ mỉ, sử dụng ma túy là một tội nghiêm trọng. 


l DGH Pió XII, Nuntius radiophonicus (1/6/1941): AAS 33 (1941) 197. 
€ X. Ep 6,4; C13221. 


2496 


1503 


1509 


364 


2113 


1809 


159 


1703 


2375 


1753 


2301 


646 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Viéc bí mát sán xuát và buón bán ma tuy là dáng ghé tóm; dó là 
sự cộng tác trực tiếp, vì các hoạt động đó xúi giuc những việc sử 
dụng chống lại luật luân lý cách nghiêm trọng. 


Tôn trọng con người và nghiên cứu khoa học 


2292. Những thí nghiệm khoa học, về y khoa hoặc về tâm lý, trên 
các cá vị hoặc các nhóm người, có thể góp phần vào việc chữa bệnh 
và sự tiến bộ của sức khoẻ cộng đồng. 


2293. Việc nghiên cứu khoa học cơ bán và cả nghiên cứu áp dung, là một 
biểu lộ đầy ý nghĩa quyền bá chủ của con người trên công trình tạo dựng. 
Khoa học và kỹ thuật là những sự trợ giúp rất quý giá khi được đưa vào 
phục vụ con người, và giúp phát triển toàn diện con người để mưu ích 
chung; nhưng khoa học và kỹ thuật tự chúng không thể đem lại ý nghĩa 
cho cuộc đời và cho sự tiến bộ của con người. Khoa học và kỹ thuật quy 
hướng về con người, xuất phát từ con người và tiến bộ nhờ con người; vì 
thế chính nơi con người và các giá trị luân lý của con người, khoa học và 
kỹ thuật mới tìm được sự chỉ dẫn cho mục đích của chúng và ý thức được 
những giới hạn của chúng. 


2294. Thật là ảo tưởng, khi đòi cho việc nghiên cứu khoa học và những 
áp dụng khoa học tính trung lập về luân lý. Đàng khác, những tiêu chuẩn 
định hướng không thể rút ra chỉ từ hiệu quả kỹ thuật, hoặc từ sự hữu ích 
cho những người này nhưng lại tổn hại cho những người khác, hoặc tệ 
hơn nữa, từ những ý thức hệ đang chiếm ưu thế. Khoa học và kỹ thuật, do 
bản chất của nó, đòi hỏi phải tuyệt đối tôn trọng các tiêu chuẩn căn bản 
của luân lý; phải nhằm phục vụ nhân vị, phục vụ các quyền bất khả 
nhượng của nhân vị, lợi ích đích thực và toàn vẹn của nhân vị, theo dự 
định và ý muốn của Thiên Chúa. 


2295. Những nghiên cứu hoặc thí nghiệm trên con người không thể 
hợp pháp hoá những hành vi tự chúng là nghịch với phẩm giá của 
các nhân vị và với luật luân lý. Sự ưng thuận của các đương sự, nếu 
có, cũng không biện minh được cho những hành vi như vậy. Thí 
nghiệm trên con người là không hợp pháp về mặt luân lý, nếu sự 
thí nghiệm đó làm cho mạng sống hoặc sự toàn vẹn tâm sinh lý 
của đương sự rơi vào những nguy cơ không tương xứng hoặc không 
thể tránh khỏi. Ngoài ra, thí nghiệm trên con người là không phù 
hợp với phẩm giá của nhân vị, nếu nó được tiến hành mà không có 
sự ưng thuận có ý thức của đương sự hoặc của những người có 
quyền đối với đương su. 


2296. Việc ghép các bộ phận cơ thể là phù hợp với luật luân lý, nếu các 
nguy hiểm và rủi ro về thể lý và tâm lý nơi người cho, tương xứng với lợi 
ích được tìm kiếm nơi người nhận. Việc hiến các bộ phận sau khi chết là 
một hành vi cao quý đáng khen thưởng, và phải được khuyến khích như 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 647 


sự biểu lộ tình liên đới quảng đại. Không thể chấp nhận về mặt luân lý, 
nếu người cho, hoặc những thân nhân có quyển trên đương sự, không ưng 
thuận cách minh nhiên. Ngoài ra, không thể chấp nhận về mặt luân lý, 
việc trực tiếp cưa cắt khiến tàn phế, hoặc trực tiếp gây cái chết, dù nhằm 
làm cho cái chết của những người khác chậm lại. 


Tôn trọng sự toàn vẹn của thân thể 


2297. Nan bắt cóc và giữ làm con tin gieo kinh hoàng và, bằng 
những đe dọa, tao áp luc không thể chịu nổi cho các nạn nhân. 
Những việc này là bất hợp pháp về mặt luân lý. Khủng bố de doa, 
gây thương tích và giết người cách bừa bãi; việc này đi ngược lại sự 
công bằng và bác ái cách nghiêm trong. Tra tán, tức là dùng bao 
lực về thể lý hay luân lý để điều tra, để trừng phạt tội phạm, để 
đe dọa đối phương, để thoả mãn lòng thù ghét, là nghịch với sự 
tôn trọng con người và phẩm giá con người. Ngoài những trường 
hợp được thực hiện thật sự vì lý do trị liệu, việc cốt bỏ, hüy hoại 
hoặc triệt sån có chủ ý một cách trực tiếp trên những người vô tội 
đều nghịch với luật luân lý””. 


2298. Trong quá khứ các chính phủ hợp pháp thường sử dụng những biện 
pháp tàn bạo để duy trì lề luật và trật tự, mà thường các mục tử của Hội 
Thánh đã không phản kháng việc đó; chính những vị này còn áp dụng 
các quy định của bộ luật Rôma về tra tấn trong tòa án riêng của mình. 
Không kể những sự kiện đáng tiếc đó, Hội Thánh luôn luôn dạy bổn phận 
phải nhân từ và thương xót; Hội Thánh đã cấm các giáo sĩ không được 
gây đổ máu. Thời gian gần đây, người ta thấy rõ là các biện pháp tàn bạo 
đó không cần thiết cho trật tự công cộng, cũng chẳng phù hợp với những 
quyền hợp pháp của con người. Trái lại, những biện pháp đó còn đưa đến 
những suy thoái tôi tệ nhất. Phải đấu tranh để hủy bỏ những bién pháp 
tàn bạo đó. Phải cầu nguyện cho các nạn nhân và các lý hình. 


Tôn trọng người chết 


2299. Phải lưu tâm và chăm sóc những người hấp hối để giúp họ 
sống những giây phút cuối đời của mình cách xứng đáng và bình 
an. Họ phải được thân nhân giúp đỡ bằng lời cầu nguyện. Những 
người này phải liệu sao cho bệnh nhân kịp thời lãnh nhận các bí 
tích để chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống. 


2300. Thi hài của những người đã qua đời phải được cư xử với lòng 
tôn trọng và với đức mến, trong đức tin và đức cậy vào sự phục 
sinh. Mai táng người chết là công việc của lòng thương xót đối với 


$ X. DGH Pió XI, Thông điệp Casti connubi: DS 3722-3723. 


2267 


1525 


1681-1690 


2296 


1765 


2094 
1933 


1909 


648 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


thân thé con người”; việc đó tỏ lòng quý trong con cái Thiên Chúa, 
là đền thờ của Chúa Thánh Thần. 


2301. Việc mổ và khám nghiệm tử thi có thể được chấp nhận về mặt 
luân lý, với lý do để điều tra pháp lý hoặc nghiên cứu khoa học. Việc hiến 
tặng nhưng không các bộ phận cơ thể sau khi chết là hợp pháp và có thể 
là có công phúc. 

Hội Thánh cho phép hỏa táng nếu việc này không biểu lộ sự hoài nghi 
về đức tin vào sự phục sinh của thân xác”. 


III. BẢO VỆ HÒA BÌNH 
PACIS TUTELA 


Hóa binh 


2302. Khi nhắc lại điều răn: “Chớ giết người” (Mt 5,21), Chúa 
chúng ta đòi chúng ta giữ trái tim bình an và Người tố cáo tính vô 
luân của việc giận dữ và sự căm ghét. 

Giận dữ là một ước muốn trả thù. “Ước muốn báo thù vì điều 
xấu của kẻ đáng bị phạt, là không hợp pháp”: nhưng bắt phải đền 
bù “nhằm sửa chữa lại các thói xấu và duy trì điều tốt của đức công 
bằng” là điều dáng khen ngợi”. Nếu giận dữ đến độ chủ ý muốn 
giết chết hay làm bị thương nặng người lân cận, là xúc phạm đến 
đức mến một cách nghiêm trọng; đó là tội trọng. Chúa nói: “Ai 
giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,22). 


2303. Cám ghét có chủ ý là điều nghịch với đức mến. Cám ghét 
người lân cận là có tội, khi một người chủ ý muốn điều xấu cho 
người khác. Căm ghét người lân cận là có tội nặng, khi một người 
chủ ý muốn cho người khác bị thiệt hại nghiêm trọng. “Còn Thầy, 
Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ 
ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của 
Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,44-45). 


2304. Sự tôn trọng và sự phát triển đời sống con người đòi phải có 
hoà bình. Hoà bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, và 
không thể giản lược vào việc giữ được thế quân bình giữa các lực 
lượng đối nghịch nhau. Hoà bình không thể có được trên trái đất, 
nếu không có sự bảo vệ của cải của các nhân vị, không có sự 
truyền thông tự do giữa con người, không có sự tôn trọng phẩm giá 
của con người và của các dân tộc, không có sự chuyên chăm thực 


$ X. Tb 1,16-18. 
65 X. Bó Giáo Luát, dióu 1176,3. 
$6 Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-I, q. 158, a. 1, ad 3: Ed. Leon. 10, 273. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 649 


thi tình huynh dé. Hoà bình là “sự ổn định của trật tu"9'. Hoà binh 


là “sự nghiệp của đức công minh" (Is 32,17) và là hiệu quả của đức 
A. ó8 


2305. Hòa binh trên trần thế là hinh ánh và hoa trái của binh an 
của Đức Kitô, “Thủ lãnh Hòa Binh" thói Messia (Is 9,5). Nhờ máu 
đổ ra “trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù hận” ngay trong 
thân xác Người”, Người đã giao hoà loài người với Thiên Chúa và 
làm cho Hội Thánh trở thành bí tích hợp nhất nhân loại và kết 
hợp nhân loại với Thiên Chúa”. “Chính Người là binh an của 
chúng ta” (Ep 2,14). Người tuyên bố: “Phúc thay ai xây dựng hòa 
bình” (Mt 5,9). 


2306. Những ai khước từ hành động bạo lực và đổ máu, sử dụng 
những phương tiện tự vệ vừa tầm những kẻ khá yếu đuối, dé bảo 
vệ quyền lợi của con người, là những người làm chứng cho đức mến 
của Tin Mừng, miễn là điều này không phương hại đến các quyền 
lợi và bổn phận của những người khác và các tập thể khác. Họ làm 
chứng cách hợp pháp cho tính nghiêm trọng của những nguy cơ về 
thể lý và luân lý, khi sử dụng bạo lực, với những tàn phá và chết 
chóc của bao luc"! 


Tránh chiến tranh 


2307. Điều răn thứ năm cấm chủ ý hủy hoại mạng sống con người. 
Vì mọi cuộc chiến đều kéo theo những tai hoạ và những bất công, 
nên Hội Thánh khẩn thiết thúc giục mỗi người cầu nguyện và 
hành động, để lòng nhân lành của Thiên Chúa giải thoát chúng ta 
khỏi ách nô lé ngàn đời của chiến tranh". 

2308. Mỗi công dân và mỗi người lãnh đạo đều buộc phải hành 
động để tránh chiến tranh. 

Tuy nhiên, “bao lâu nguy cơ chiến tranh tôn tại, bao lâu chưa có 
quyển bính quốc té nào có thẩm quyền và có đủ sức manh, thì một 
khi đã tận dụng mọi phương thế dàn xếp ôn hòa, các chính phủ có 
thể được phép sử dụng quyền bảo vệ hợp pháp””. 


2309. Phải xem xét cẩn thận các điều kiện tỉ mi dé báo vé hợp 
pháp bằng súc mạnh quân sự. Một quyết định như thế rất nghiêm 


$7 Thánh Augustinô, De civitate Dei, 19,13: CSEL 402, 395 (PL 41, 640). 

68 X. CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101. 

5 X. Ep 2,16 ; CI 1,20-22. 

7 X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5. 

71 X. CP Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101-1102. 
7 X. CP Vaticano II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 81: AAS 58 (1966) 1105. 

7 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103. 


1807 


1468 


2267 


2266 


2243 


1897 


2239, 1909 


1782, 1790 


650 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


trong, nén phải hội đủ các điều kiện nghiêm ngặt của tính hợp 
pháp về luân lý. Cùng một trật, đòi phải có: 
— Thiệt hai do kẻ xâm lược gây ra cho quốc gia hoặc cho cộng 
đồng các quốc gia có tính lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn; 
— Tất cả các phương thé khác để chấm dứt tình trạng này rõ 
ràng là bất khả hoặc vô hiệu; 
— Phải hội đủ các điều kiện quan trọng để thành công; 
— Việc sử dụng vũ khí không kéo theo những tai hai và hỗn 
loạn nghiêm trọng hơn tai hại ta đang cố loại trừ. Khả năng 
tàn phá của các phương tiện chiến tranh hiện đại là sức ép 
nghiêm trọng nhất phải được thẩm định trong điều kiện nầy. 
Trên đây là những yếu tố truyền thống được liệt kê trong học thuyết 
“chiến tranh chính đáng”. 

Việc thẩm định các điều kiện đó để có tính hợp pháp về luân lý, 
thuộc về sự phán đoán khôn ngoan của những người có bổn phận 
về công ích. 


2310. Trong trường hợp này, công quyển có quyền và bón phận dé 
ra cho các công dân những nghĩa vu cán thiết để báo vé tổ quốc. 


Những ai phục vụ tổ quốc trong quân đội, là những người phụng 

sự cho an ninh và tự do của các dân tộc. Khi chu toàn đúng đắn 
nhiệm vụ của mình, họ thật sự góp phần vào công ích và vào việc 
gìn giữ hòa binh". 
2311. Công quyền phải dự liệu một cách công bằng cho trường hợp 
những người, vì lý do lương tâm, từ chối sử dụng vũ khí, trong khi 
họ vẫn buộc phải phục vụ cộng đồng nhân loại bằng một hình thức 
khác 


2312. Hội Thánh và lý trí con người đều tuyên bố hiệu lực trường 
tồn của luật luân lý, trong thời gian xảy ra các cuộc xung đột có vü 
trang. “Không phải vì chiến tranh đã chẳng may khai diễn, mà do 
đó các phía đối nghịch nhau được phép muốn làm gì thì làm", 


2313. Phải tôn trong và đối xử cách nhân dao với thường dân, 
thương binh và tù binh. 


Những hành động chủ ý nghịch với quyền của các dân tộc và với các 
nguyên tác phổ quát của quyền đó, và cả các mệnh lệnh buộc thi hành 
những hành động đó, đều là tội ác. Sự tuân phục mù quáng không đủ để 
những ai tuân hành các mệnh lệnh đó được tha thứ. Như vậy, việc tiêu 
diệt một dân tộc, một quốc gia hoặc một nhóm dân thiểu số phải bị kết 


7 X. CP Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103. 
75 X. CD Vaticano II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103. 
76 CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 651 


án như một tội trọng. Bổn phận luân lý đòi buộc phải chống lại các lệnh 
truyền “diệt chủng”. 


2314. “Mọi hành động hiếu chiến nhằm tiêu diệt một cách không 
phân biệt toàn thể những thành phố hoặc những vùng rộng lớn 
cùng với dân cư ở đó, đều là tội ác chống lại Thiên Chúa và chính 
con người, phái bị kết án cách mạnh mé và không do dự”. Nguy 
cơ của chiến tranh hiện đại là tạo dịp cho những người sở hữu các 
vũ khí khoa học, đặc biệt là vũ khí nguyên tử, sinh học hoặc hóa 
học, phạm những thứ tội ác như thế. 


2315. Thật là nghịch lý, nhiều người xem việc tích lüy vá khí nhu 
một phương thế để can ngăn đối phương khỏi gây chiến. Họ coi đó 
là phương thế hữu hiệu nhất, khả dĩ bảo đảm hòa bình giữa các 
quốc gia. Về mặt luân lý, phải rất dè dặt đối với phương thức can 
ngăn này. Việc chay đua vü trang không bảo đảm được hòa binh. 
Việc đó không những không loại bỏ các nguyên nhân gây chiến, 
mà còn có nguy cơ làm cho các nguyên nhân đó trở thành trầm 
trọng hơn. Việc chi tiêu những khoản tiền khổng lồ để chuẩn bị vũ 
khí ngày càng tối tân, ngăn cản việc trợ giúp các dân tộc nghèo 
đói”; việc chi tiêu đó cản trở sự phát triển của các dân tóc. Tự 
trang bị vũ khí cách thái quá làm gia tăng những nguyên nhân 
xung đột và tạo thêm nguy cơ lây lan các xung đột. 


2316. Việc sản xuất và buôn bán vü khí ánh hưởng dén cóng ích 
của các quốc gia và của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, các nhà cầm 
quyền có quyền và bón phán quy dinh về vấn dé này. Những lợi 
nhuận ngắn hạn tư nhân hay công cộng không thể biện minh hợp 
pháp cho các tổ chức kinh doanh thúc đẩy bạo lực và xung đột giữa 
các quốc gia, và gây nguy hại cho lãnh vực luật pháp quốc tế. 


2317. Những bất công và bất bình đẳng thái quá trong lãnh vực 
kinh tế và xã hội, lòng tham lam, sự ngờ vực và tính kiêu căng 
đang sinh sôi nảy nở giữa người ta và các quốc gia, không ngừng 
đe dọa nền hòa bình và gây ra chiến tranh. Bất cứ điều gì được 
thực hiện nhằm khắc phục những xáo trộn này, đều góp phần vào 
việc xây dựng hoà bình và tránh chiến tranh: 
“Bởi vì con người là những kẻ tội lỗi, nên nguy cơ chiến tranh 
còn đe doạ họ, và sẽ còn đe doạ cho tới cuộc Ngự đến của Đức 
Kitô. Tuy nhiên, bởi vì là những người được liên kết bằng đức 
mến, con người thắng vượt được tội lỗi, nên bạo lực sẽ bị thắng 
vượt, cho tới khi lời sau đây được hoàn thành: “Họ sẽ đúc gươm 
đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân 


7 CÐ Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966) 1104. 
7 X. DGH Phaoló VI, Thông điệp Populorum progressio, 53: AAS 59 (1967) 283. 


2242 


1906 


1936 
2536 


1941 


652 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


này nuóc no sé khóng cón vung kiém dánh nhau và thién ha 
thôi hoc nghề chinh chién' (Is 2,4)". 


TÓM LUGC 


2318. “Chính Thiên Chúa nắm trong tay hón của moi sinh vát 
cũng nhu hoi thở của tất cá người phàm" (G 12,10). 


2319. Toàn bộ đời sống con người, từ lúc tượng thai cho đến khi 
chết, là điều linh thánh, bởi vi Thiên Chúa muốn dung nên con 
người vi chính ho, theo hinh ánh và giống như Thiên Chúa hằng 
sống và thánh thiện. 


2320. Giét một thu tạo nhân linh là chóng lại một cách nghiêm 
trọng phẩm giá con người và su thánh thiện của Đống Tao Hoá. 


2321. Luật cấm giết người không huy bỏ quyên làm cho bẻ xâm 
pham bát chính mát khá năng tác hai. Su báo vé hop pháp là một 
bón phán quan trọng của những người có trách nhiệm vé mang 
sóng người khác hay công ích. 


2322. Ngay từ lúc tuong thai, día bé đã có quyền được sống. Việc 
phá thai trực tiếp, nghĩa lò, hoặc được muốn như mục đích hoặc 
được muốn nhu phương tiện, đều là một hành vi “ô nhục”, nghịch 
lạt luát luân lý một cách nghiêm trọng. Theo giáo luật, Hội Thánh 


phạt uạ tuyệt thông cho tội ác chống lại sự sống con người này. 


2323. Vi phái được đối xử như một nhân vi từ lúc tượng thai, nên 
phôi thai phái được báo vé, chăm sóc và chữa trị trong su toàn ven 
của nó, cũng nhu bát cú thu tạo nhân linh nào khác. 


2324. Cái chết êm diu (euthanasia) có chủ ý, vói bất cứ hinh thuc 
và lý do nào, đều là tội giết người. Tôi này nghịch lai cách nghiêm 
trọng uới phẩm giá của nhân vi, và vói sự tôn trọng Thiên Chúa 
hằng sống, Đấng Tạo Hoá của con người. 


2325. Tự sát là nghịch lại cách nghiêm trọng uới đức công bằng, 
đúc cậy và đức mến. Điều răn thứ năm cám tự sát. 

2326. Gương xấu là một trọng tói, nếu bằng hành động hay bằng 
sự thiếu sót, nó chủ ý lôi béo tha nhân đến chỗ phạm trọng tội. 
2327. Vi mọi cuộc chiến đều kéo theo những tai hoa và những bát 
công, nên chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể một cách hữu lý, 


? CD Vaticanô II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1102. 
3 X. CP Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966) 1048. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 653 


để tránh chiến tranh. Hội Thánh cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cứu 
chúng con khói ôn dịch, nan đói và chiến tranh”. 


2328. Hội Thánh và lý trí con người đều tuyên bố hiệu lực trường 
tôn của luật luân lý, trong thời gian xáy ra các cuộc xung đột có vü 
trang. Những hành động chủ ý nghịch uới quyền của các dân tóc 
và vói các nguyên tắc phó quát của quyên đó, đều là tội ác. 

2329. Việc chay đua vü trang là một tai hoạ hết sức nghiêm trọng 
cho nhân loại và xúc phạm đến người nghèo một cách khóng thể 
tha thứ đượcŠ'. 


2330. “Phúc thay ai xây dựng hòa binh, vi ho sẽ được goi là con 
Thiên Chúa” (Mt 5,9). 


Muc 6 
Điều Rán Thứ Sáu 


Articulus 6 
Sextum praeceptum 


“Ngươi không được ngoai tinh" (Xh 20,14)Ẻ”. 

“Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chó ngoại tình. Còn Thầy, Thầy 
bảo cho anh em biết: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì 
trong lòng đã ngoai tình với người ấy rồi (Mt 5,27-28). 


I. “THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI, CÓ NAM CÓ NỮ...” 
“MASCULUM ET FEMINAM CREAVIT EOS..." 


2331. “Thiên Chúa là tình yêu và nơi Ngài, Ngài sống máu nhiệm 
của sự hiệp thông ngôi vị trong tình yêu. Khi tạo dựng bản tính 
con người theo hinh ảnh mình, có nam có nữ, Thiên Chúa khác ghi 
vào bản tính ấy ơn gọi, cùng với khả năng và trách nhiệm sống 


trong tình yêu và sự hiệp thóng"*. 


“Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh mình... Thiên 
Chúa tạo dựng con người có nam có nữ” (St 1,27). “Hãy sinh sôi 
nảy nở thật nhiều” (St 1,28). “Ngày Thiên Chúa tạo dựng con 
người, Thiên Chúa làm ra con người giống như Thiên Chúa. Chúa 


8! X. CĐ Vaticanô II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 81: AAS 58 (1966) 1105. 
2 X. Ðnl 5,18. 
8$ DGH Gioan Phaolô IL Tóng huấn Familiaris consortio, 11: AAS 74 (1982) 91-92. 


369-373 


1604 


362 


1603 


357 


2205 


1614 


654 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


tao dung con người có nam có nữ, Chúa ban phúc lành cho ho và 
đặt tên cho ho là “người, ngày ho được tạo dung" (St 5,1-2). 


2332. Tính duc ảnh hưởng trên moi phương diện của nhân vi, 
trong sự hợp nhất của linh hồn và thân xác của nó. Tính dục đặc 
biệt liên quan đến sức mạnh tình cảm, khả năng yêu thương và 
sinh sản, và một cách tổng quát hơn, khả năng kết nối các mối 
dây hiệp thông với người khác. 

2333. Mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhận biết và chấp nhận 
cán tính tính dục của minh. Sự khác biệt và sự bổ sung về thể lý, 
luân lý và tỉnh thần hướng đến lợi ích của hôn nhân và sự phát 
triển đời sống gia đình. Sự hài hòa của đôi phối ngẫu và của xã hội 
tùy thuộc phần nào vào cách thực hiện trong đời sống: sự bổ sung 
giữa các phái tính, sự cần đến nhau và sự trợ giúp lẫn nhau. 


2334. “Khi tạo dựng con người “có nam có nữ, Thiên Chúa đã ban 
cho người nam và người nữ su binh dáng về nhân phẩm”Ẻ!. “Con 
người là một nhân vị, người nam và người nữ bình đẳng với nhau: 
cả hai được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa hữu ngã 
(personalis)”Ẻ5. 


2335. Mỗi một trong hai phái tính, bình đẳng về phẩm giá, dù 
theo cách thức khác nhau, đều là hinh ảnh của quyền năng và lòng 
yêu thương của Thiên Chúa. Sự hết hợp giữa người nam và người 
nữ trong hôn nhân là một cách nào đó, nơi thân xác, mô phỏng 
lòng quảng đại và sự phong phú của Đấng Tạo Hoá: “Người đàn 
ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương 
một thịt” (St 2,24). Chính từ sự kết hợp này xuất phát mọi thế hệ 


con nguüi?. 


2336. Chúa Giêsu đã đến phục hồi cho thụ tạo tình trạng tỉnh 
tuyển nguyên thủy của nó. Trong Bài giảng trên núi, Người đã giải 
thích cách chính xác ý định của Thiên Chúa: “Anh em đã nghe luật 
dạy rằng: Chớ ngoai tình. Còn Tháy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai 
nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với 
người ấy rôi” (Mt 5,27-28). “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài 
người không được phân ly”Š”. 


Truyền thống của Hội Thánh đã hiểu: điều răn thứ sáu dé cập 
đến mọi lãnh vực về tính dục của con người. 


 ĐGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris consortio, 22: AAS 74 (1982) 107; x. CD 
Vaticanó II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 49: AAS 58 (1966) 1070. 

55 ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thu Mulieris dignitatem, 6: AAS 80 (1988) 1663. 

86 X. St 4,1-2.25-26; 5,1. 

87 X. Mt 19,6. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 655 


II. ON GỌI SÓNG KHIÉT TINH 
VOCATIO AD CASTITATEM 


2337. Su khiét tinh là viéc hoà nháp thành cóng tính duc trong 
nhân vi, và qua đó, là su thống nhất nói tâm của con người là thuc 
tại vừa thể xác, vừa tinh thần. Tính dục là nơi biểu lộ sự tuỳ thuộc 
của con người vào thế giới vật chất và sinh học; nó trở thành cá vị 
(personalis) và thật sự nhân bản (humana) khi gắn với tương quan 
giữa người với người, trong việc hiến thân cho nhau trọn vẹn và 
vĩnh viễn giữa người nam và người nữ. 

Như vậy, nhân đức khiết tịnh bao gồm toàn bộ nhân vị và sự 
trọn vẹn của việc hiến thân. 


Toàn bộ nhân vị 


2338. Người khiết tịnh giữ được toàn bộ sức mạnh của sự sống và 
tình yêu, đã được đặt nơi con người mình. Sự toàn vẹn này bảo 
đảm sự thống nhất của nhân vị, chống lại mọi thái độ làm tổn 
thương đến sự thống nhất đó. Nó không chấp nhận cuộc sống hai 
mặt, lời nói hai y?*. 

2339. Đức khiết tinh bao hàm việc tâp luyện sự tự chú, tức là một 
cách tập luyện để sống sự tự do của con người. Lựa chọn là điều rõ 
ràng: con người hoặc chế ngự các đam mê của mình và được bình 
an; hoặc để chúng bắt mình làm nô lệ và trở nén bất hạnh”. 
“Phẩm giá con người đòi họ phải hành động theo một sự lựa chọn 
có ý thức và tự do, một cách cá vị, nghĩa là được thúc đẩy và được 
hướng dẫn từ bên trong, chứ không phải dưới sự thôi thúc mù 
quáng bên trong hoặc chỉ dưới sự cưỡng chế bên ngoài. Con người 
đạt đến phẩm giá đó khi, nhờ tự giải thoát khỏi mọi nô dịch cho 
các đam mê, nhờ tự do lựa chọn điều thiện, con người theo đuổi 
mục đích của mình và một cách hữu hiệu, tìm được cho mình sự trợ 
giúp thích hợp và sự chuyên cần thành thạo””. 


2340. Ai muốn trung thành với những lời hứa khi lãnh Phép Rửa 
và chống lại các cơn cám dỗ, phải dùng nhüng phuong thế tương 
ứng: phải biết mình, thực tập việc khổ chế thích hợp với hoàn 
cảnh mình đang sống, tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, thực 
hành các nhân đức luân lý và trung thành với việc cầu nguyện. 
“Nhờ sự tiết dục, chúng ta được quy tụ lại và tìm lại được sự thống 


85 X. Mt 537. 
9 X, Hc 1,22. 
CĐ Vaticanô II, Hiến ché mục vu Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1037-1038. 


2520, 2349 


1767 


2015 


1809 


407 


2223 


2525 


1810 


1827 


210 
374 


656 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nhất bán thân, mà từ đó chúng ta đã bi phán tán thành nhiều 
mánh"?!, 


2341. Đức khiết tinh phụ thuộc nhân đức trụ là đức tiét độ, là 
nhân đức dùng lý trí để hướng dẫn các đam mê và các ước muốn 
của giác quan con người. 


2342. Su tự chủ là môt công uiệc bên bí lâu dài, không bao giờ 
được coi như đã đạt tới một lần là xong. Sự tự chủ bao hàm sự cố 
gắng đi cố gắng lại trong mọi độ tuổi của cuộc đời”. Có thể ở một 
số giai đoạn nào đó đòi phải cố gắng nhiều hơn, như khi nhân cách 
được hình thành, trong tuổi thiếu niên và thanh niên (x. Tt 2,1-6). 


2343. Đức khiết tịnh cũng có những quy luật tăng trưởng, phải trải 
qua những bất toàn và rất thường là tội lỗi nữa. Con người khiết 
tịnh và say mê nhân đức “ngày qua ngày, như được hình thành 
bằng nhiều lựa chọn tự do: nhờ đó họ nhận biết, yêu mến và chu 
toàn điều thiện luân lý qua những giai đoạn tăng trưởng của họ””. 


2344. Đức khiết tịnh là một công việc hết sức cá vị, nhưng cũng 
bao hàm một nỗ luc vé ván hóa, bởi vì quả thật “sự thăng tiến của 
nhân vị và sự phát triển của chính xã hội lệ thuộc lẫn nhau”*. Đức 
khiết tịnh giả thiết sự tôn trọng đối với các quyển con người, đặc 
biệt quyền được đón nhận thông tin và sự giáo dục, để biết tôn 
trọng các giá trị luân lý và tỉnh thần của đời sống con người. 


2345. Khiết tịnh là một nhân đức luân lý. Nhưng đó cũng là hồng 
ân của Thiên Chúa, là án súng, là hoa trái của Thần Khí”. Chúa 
Thánh Thần ban cho người đã được tái sinh nhờ nước Rửa Tội, có 
khả năng mô phỏng” sự trong sạch của Đức Kitô. 


Sự trọn vẹn của việc hiến thân 


2346. Đức mến là mô thể của mọi nhân đức. Dưới ảnh hưởng của 
đức mến, đức khiết tịnh như là trường dạy việc hiến thân. Sự tự 
chủ được quy hướng tới sự tự hiến. Đức khiết tịnh hướng dẫn người 
thực thi nhân đức đó, để họ trở thành chứng nhân về lòng trung 
tín và yêu thương của Thiên Chúa trước mặt người lân cận. 


2347. Đức khiết tịnh nảy nở trong tinh bằng hữu. Nhân đức này 
chỉ cho người môn đệ biết làm thế nào để bước theo và bắt chước 


?! Thánh Augustinô, Confessiones, 10, 29, 40: CCL 27, 176 (PL 32, 796). 

? X. Tt 2,1-6. 

” DGH Gioan Phaoló IL Tóng huấn Familiaris consortio, 34: AAS 74 (1982) 123. 
?! CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045. 

?5 X. Gl 522-23. 

?6 X. 1 Ga 343. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 657 


Đấng đã chọn chúng ta như bạn hữu riêng của Người”, đã tự hiến 
trọn vẹn cho chúng ta và cho chúng ta tham dự vào thần tính của 
Người. Đức khiết tịnh là lời hứa của sự bất tử. 

Đức khiết tịnh được biểu lộ cách đặc biệt trong tình bằng hữu 
đối uới người lân cận. Tình bằng hữu, được triển nở giữa những 
người cùng phái hoặc khác phái, là điều thiện hảo lớn lao cho mọi 
người. Tình bằng hữu dẫn đến sự hiệp thông tinh thần. 


Những cách sống khiết tịnh 


2348. Mọi người đã được rửa tội đều được kêu gọi sống khiết tịnh. 
Kitô hữu đã mặc lấy Đức Kitó?, khuôn mẫu của mọi đời sống khiết 
tịnh. Tất cả các Kitô hữu đều được kêu gọi sống đời khiết tịnh tùy 
theo bậc sống riêng của mình. Khi lãnh nhận Phép Rửa, Kitô hữu 
đã cam kết điều khiển sức mạnh tình cảm của mình trong đức 
khiết tịnh. 


2349. “Người ta phải được tô điểm bằng đức khiết tịnh tuỳ theo 
bậc sống khác nhau: có người thì tuyên giữ trinh khiết hay độc 
thân thánh hiến cho Thiên Chúa, nhờ cách thức trổi vượt này, họ 
có thể kết hợp với Thiên Chúa cách dễ dàng hơn nhờ một trái tim 
không chia sẻ; có người lại sống theo hình thức đã được luật luân 
lý đặt ra cho mọi người, hoặc được kết hợp bằng hôn nhân hoặc 
sống độc thân””. Những người đã được liên kết bằng hôn nhân 
được kêu gọi sống đức khiết tịnh phu phụ; còn những người khác 
thì vun trồng đức khiết tịnh trong sự tiết dục. 

“Có ba hình thức sống đức khiết tịnh: một là của bậc phu phụ, 

thứ đến của người góa bụa và thứ ba là của kẻ đồng trinh. Chúng 

ta không ca tụng hình thức này mà loại bỏ hình thức khác... 

Chính ở điểm này, kỷ luật của Hội Thánh rất phong phú”?°9, 


2350. Những người đã đính hôn được kêu gọi vun trồng đức khiết 
tịnh trong sự tiết dục. Trong thời gian thử thách này, họ sẽ học 
biết tôn trọng lẫn nhau, tập chung thủy và hy vọng được đón nhận 
nhau từ Thiên Chúa. Họ phải dành những cách biểu lộ lòng âu 
yếm, là đặc trưng của tình yêu phu phụ, cho đến lúc đã thành hôn. 
Họ phải giúp nhau lớn lên trong sự khiết tịnh. 


? X. Ga 15,15. 

55 X. G1 3,27. 

” Thánh bó Giáo lý Đức Tin, Tuyên ngón Persona humana, 11: AAS 68 (1976) 90-91. 

10 Thánh Ambrósió, De viduis, 23: Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis opera, v. 141 
(Milano-Roma 1989) 266 (PL 16, 241-242). 


1620 


1632 


25268 


1735 


2523 


658 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Những xúc pham nghịch đức khiết tinh 


2351. Mê dâm dục là sự ham muốn vô trật tự hay hưởng thụ vô độ 
khoái lạc tình dục. Khoái lạc tình dục là vô trật tự về mặt luân lý, 
khi chỉ tìm khoái lạc để hưởng thụ, chứ không nhằm mục đích sinh 
sản và kết hợp trong tình yêu. 


2352. Thú dâm hiểu là việc chủ ý kích thích cơ quan sinh dục để 
đạt được khoái lạc tình dục. “Dựa theo truyền thống bên vững, cả 
Huấn quyền cả cảm thức luân lý của các Kitô hữu, không hoài nghi 
khẳng định rằng, thủ dâm là một hành vi tự bản chất là vô trật tự 
cách nghiêm trọng”. “Với bất cứ lý do nào, việc chủ ý sử dụng khả 
năng tình dục ngoài quan hệ phu phụ đúng đắn cũng là sai mục 
đích của nó”. Ở đây là tìm khoái lạc tình dục bên ngoài quan hệ 
tình dục, “theo luật luân lý đòi hỏi, là quan hệ thực hiện việc hiến 
thân trọn vẹn cho nhau và việc sinh sản con người trong khuôn 
khổ của tình yêu đích thực””?!. 


Để có phán đoán đúng đắn về trách nhiện luân lý của đương sự, cũng 
như đưa ra một đường hướng mục vụ, cần lưu ý đến tình trạng thiếu 
trưởng thành tình cảm, áp lực của các thói quen đã có, tâm trạng lo âu 
cũng như những yếu tố khác về tâm lý và xã hội. Các nhân tố trên có thể 
làm cho sự quy tội luân lý được giảm nhẹ, thậm chí đến mức tối thiểu. 


2353. Gian dâm là quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân giữa một 
người nam và một người nữ còn tự do. Tội này trái nghịch cách 
nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người, vốn tự 
nhiên quy hướng tới lợi ích của đôi phối ngẫu cũng như tới việc 
sinh sản và giáo dục con cái. Ngoài ra, gian dâm còn là một gương 
xấu nghiêm trọng, khi làm băng hoại giới trẻ. 


2354. Hinh ánh khiêu dâm cốt tại việc đem những hành vi tính 
dục, có thật hay giả vờ, ra khỏi vòng thân mật của những người 
trong cuộc, chủ ý phơi bày cho những người khác. Hình ảnh khiêu 
dâm xúc phạm đến đức khiết tịnh, bởi vì làm biến chất hành vi 
phu phụ, sự tự hiến thân mật cho nhau của đôi phối ngẫu. Chúng 
xúc phạm cách nghiêm trọng đến phẩm giá của những người tham 
gia vào đó (diễn viên, kẻ kinh doanh, khán giả), bởi vì người này 
trở thành đối tượng mua vui thô lỗ và là nguồn lợi nhuận bất 
chính cho người khác. Hình ảnh khiêu dâm dìm hết người này đến 
người khác vào sự ảo tưởng của thế giới giả trá. Đó là một trọng 
tội. Chính quyền phải ngăn cấm việc sản xuất và phổ biến những 
hình ảnh khiêu dâm này. 


1?! Thánh bó Giáo lý Đức Tin, Tuyên ngón Persona humana, 9: AAS 68 (1976) 86. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 659 


2355. Mai dám làm tổn thương phẩm giá của người làm nghề này, 
biến phẩm giá đó thành dụng cụ cho khoái lạc xác thịt. Người trả 
tiền [mua dâm] phạm tội cách nghiêm trọng nghịch với chính bản 
thân: họ phá huỷ đức khiết tịnh mà bí tích Rửa Tội đòi buộc, và 
làm ô uë thân xác của mình là đền thờ Chúa Thánh Thần”. Mai 
dâm là một tai hoạ cho xã hội. Thường thì liên quan đến người nữ, 
nhưng cũng có người nam, thiếu nhi hoặc thiếu niên (trong hai 
trường hợp sau, lại có thêm tội gây gương xấu). Mặc dù hành nghề 
mại dâm luôn là trọng tội, nhưng sự khốn cùng, những hăm doạ và 
sự thúc đẩy của xã hội có thể làm giảm thiểu tính quy tội của tội 
lỗi. 

2356. Hiếp dám là dùng sức mạnh, với bao lực, bắt kẻ khác quan 
hệ tính dục với mình. Tội này làm tổn thương đức công bằng và 
đức mến. Hiếp dâm xúc pham sáu xa đến quyển của mỗi người là 
quyển được tôn trọng, quyền tu do và quyển được toàn ven về thể 
lý và luân lý. Tội này gây thương tổn nghiêm trọng, có thể ảnh 
hưởng đến suốt cuộc đời của nạn nhân. Hành vi này luôn là một 
điều xấu từ bản chất. Hiếp dâm lại càng nghiêm trọng hơn, khi 
cha mẹ (x. tội loạn luân) hay những người giáo dục hiếp dâm các 
trẻ em được ủy thác cho họ. 


Đức khiết tịnh và sự đồng tính luyến ái 


2357. Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam 
hay những người nữ, cảm thấy sự hấp dẫn tính dục, độc chiếm 
(exclusive) hoặc vượt trội (praevalenter) đối với những người cùng 
phái tính. Đồng tính luyến ái mang những hình thức rất khác 
nhau qua các thế kỷ và các nền văn hóa. Nguồn gốc tâm thần của 
hiện tượng này phần lớn vẫn chưa giải thích được. Dựa trên Thánh 
Kinh, vốn xem chúng như những suy đổi nghiêm trọng”, truyền 
thống Hội Thánh luôn tuyên bố: “Các hành vi đồng tính luyến ái 
tự bản chát là vô trật tự”. Chúng nghịch với luật tự nhiên. 
Chúng khép kín hành vi tính dục khỏi việc ban tặng sự sống. 
Chúng không phát xuất từ tính bổ sung thật sự về tình cảm và 
tính dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất 
cứ trường hợp nào. 


2358. Một số không nhỏ những người nam và người nữ có khuynh 
hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Đối với đa số những người 
này, sự nghiêng chiều vô trật tự một cách khách quan đó, là một 
thử thách. Họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và 


1? X. 1 Cr 6,15-20. 
1 X. St 19,1-29; Rm 124-27; 1 Cr 69-10; 1 Tm 1,10. 
1% Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Tuyên ngón Persona humana, 8: AAS 68 (1976) 85. 


1735 


2297 
1756 
2386 


2333 


2347 


1601 


1643, 2332 


1611 


660 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


tế nhị. Phải tránh bát cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bát công nào 
đối với họ. Những người này được kêu gọi thực hiện ý Thiên Chúa 
trong cuộc sống của mình, và, nếu là Kitô hữu, họ được kêu gọi kết 
hợp các khó khăn họ có thể gặp phải do hoàn cảnh của mình, với 
hy lễ thập giá của Chúa. 


2359. Những người đồng tính luyến ái được kêu gọi sống khiết 
tịnh. Nhờ các nhân đức giúp tự chủ dạy cho biết sự tự do nội tâm, 
và có khi nhờ sự nâng đỡ của tình bằng hữu vô vị lợi, nhờ việc cầu 
nguyện và ân sủng bí tích, chính họ có thể và phải dần dần và 
cương quyết tiến đến sự trọn hảo Kitô giáo. 


HI. TÌNH YÊU CỦA ĐÔI PHỐI NGẪU 
CONIUGUM AMOR 


2360. Tính duc quy hướng tới tinh yêu phu phu giữa người nam và 
người nữ. Trong hôn nhân, sự ái ân thé xác của đôi phối ngẫu trở 
thành dấu chỉ và bảo chứng của sự hiệp thông tinh thần. Giữa 
những người đã chịu Phép Rửa, dây liên kết hôn nhân được thánh 
hóa bằng một bí tích. 


2361. “Tính dục... qua đó người nam và người nữ hiến thân cho 
nhau bằng những hành vi riêng và đặc trưng của đôi phối ngẫu, 
không chỉ là một cái gì đó thuần túy sinh học, nhưng nó đụng 
chạm đến phần thâm sâu nhất của nhân vị. Tính dục chỉ được thực 
hiện một cách nhân bản đích thực, nếu nó là một phần để hoàn 
thành tình yêu, qua đó người nam và người nữ cam kết hiến thân 


tron vẹn cho nhau cho đến chét”: 


“Tôbia ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Sara: 'Düng lén, em! 
Chúng ta hãy cầu nguyện nài xin Chúa để Ngài xót thương và 
ban ơn cứu độ cho chúng ta’. Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu 
nguyện và nài xin cho mình được cứu độ. Tôbia bắt đầu như sau: 
“Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, xin chúc tụng Chúa.... 
Chính Chúa đã dựng nên ông Ađam, dựng nên cho ông một 
người trợ giúp và nâng đỡ là bà Evà, vợ ông. Và dòng dõi loài 
người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã nói: Con người ở 
một mình thì không tốt, Ta sẽ làm cho nó một người trợ giúp 
giống như nó. Giờ đây, không phải vì lòng dục mà con lấy em 
con đây, nhưng vì lòng chân thành. Xin Chúa đoái thương con và 
em con, cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già. 
Rồi họ đồng thanh nói: ‘Amen, Amen. Sau đó, họ ngủ luôn cho 
đến sáng” (Tb 8,4-9). 


105 ĐGH Gioan Phaoló IL Tông huấn Familiaris consortio, 11: AAS 74 (1982) 92. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 661 


2362. “Những hành vi., qua đó đôi phối ngẫu kết hợp với nhau 
cách thân mật và khiết tịnh, đều ngay chính và xứng đáng, và khi 
được thực hiện cách thật sự nhân bản, những hành vi ấy biểu thị 
và khích lệ sự hiến thân cho nhau, nhờ đó hai người làm cho nhau 
thêm phong phú trong tâm tình vui mừng và biết on”. Tính duc 
là nguồn mạch của sự hoan lạc và thú vui. 
“Chính Đấng Tạo Hoá ... cũng đã sắp đặt để, trong nhiệm vụ 
sinh sản, đôi phối ngẫu gặp được thú vui và hạnh phúc cả thân 
xác cả tỉnh thần. Vì vậy, đôi phối ngẫu chẳng làm điều gì xấu, 
khi tìm kiếm và tận hưởng thú vui đó. Họ đón nhận những gì 
Đấng Tạo Hoá đã nhắm ban cho họ. Tuy nhiên, đôi phối ngẫu 
cũng phải biết giữ mình trong những giới hạn của sự tiết độ 
chính dáng"!?", 


2363. Nhờ sự kết hợp của đôi phối ngẫu, mục đích kép của hôn 
nhân được thể hiện: lợi ích của chính đôi phối ngẫu và sự lưu 
truyền sự sống. Không thể tách biệt hai ý nghĩa hoặc hai giá trị 
này của hôn nhân, mà không làm biến chất đời sống tinh thần của 
đôi phối ngẫu cũng như phương hại đến những lợi ích của hôn 
nhân và tương lai của gia đình. 


Như vậy tình yêu phu phụ của người nam và người nữ được đặt 
dưới một đòi hỏi kép là sự chung thủy và sự sinh sản con cái. 


Sự chung thuỷ phu phụ 


2364. Đôi phối ngẫu làm nên “cộng đồng thân mật của sự sống và 
tình yêu phu phụ, đã được Đấng Tạo Hoá thiết lập và ban cho 
những luật lệ riêng. Cộng đồng đó được thiết lập bằng giao ước của 
đôi phối ngẫu, nghĩa là bằng sự ưng thuận cá vị không thể thu 
hói"9, Cả hai hiến thân cho nhau cách vĩnh viễn và trọn vẹn. Họ 
không còn là hai, nhưng đã trở thành một thân xác duy nhất. Giao 
ước đã được đôi phối ngẫu ký kết cách tự do, buộc họ có bổn phận 
phải bảo tồn sự duy nhất và bất khả phân ly của giao ước đó”, 
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” 
(Mc 10,9)! 9, 


2365. Lòng chung thuỷ diễn tả sự kiên trì tuân giữ lời dá cam kết. 
Thiên Chúa là Đấng trung tín. Bí tích Hôn Phối dẫn đưa người 
nam và người nữ vào sự trung tín của Đức Kitô đối với Hội Thánh 


106 CĐ Vaticanó II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 49: AAS 58 (1966) 1070. 

! ĐGH Pió XII, Allocutio iis quae interfuerunt Conventui Unionis Catholicae Italicae inter 
Ostetrices, (29/10/1951): AAS 43 (1951) 851. 

108 CD Vatican II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067. 

!? X. Bộ Giáo Luát, điều 1056. 

1? X. Mt 19,1-12; 1 Cr 7,10-11. 


1646-1646 


1603 


1615 


1640 


1652-1653 


2205 


662 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Người. Nhờ sự khiết tịnh phu phu, ho làm chứng vé máu nhiệm đó 

trước mặt trần gian. 
Thánh Gioan Kim Khẩu gợi ý cho các bạn trẻ lập gia đình nói 
những lời sau đây với vợ họ: “Anh ôm em và anh yêu em, anh 
quý em hơn cả linh hồn mình. Vì cuộc sống hiện tại chẳng là gì 
hết, nên anh cầu nguyện, anh nài xin, và anh làm mọi sự, sao 
cho chúng ta được coi là xứng đáng khi sống cuộc sống hiện tại, 
hầu chúng ta cũng có thể được như vậy trong cuộc sống đời sau, 
để được kết hợp với nhau trong sự an toàn trọn hảo... Anh đặt 
tình yêu của em lên trên tất cả; và sẽ chẳng có gì làm cho anh 
khổ tâm hơn là anh phải lia xa em”!!, 


Sự sinh sản trong hôn nhân 


2366. Sự sinh sản là một hồng ân, một mục đích của hôn nhân, 
bởi vì tình yêu phu phụ tự nhiên hướng về việc sinh sản. Đứa con 
không phải là cái gì từ bên ngoài được thêm vào tình yêu hỗ tương 
của đôi phối ngẫu; nó xuất hiện ngay ở trọng tâm của việc hai 
người hiến thân cho nhau; nó là hoa trái và là sự hoàn thành của 
việc hiến thân cho nhau đó. Như vậy Hội Thánh, vốn “đứng về phe 
sự sóng"!?, dạy rằng “bất cứ hành vi hôn nhân nào, tự nó, vẫn 
luôn được nhắm đến việc sinh sản sự sống con ngudi”. “Đạo lý 
này, thường được Huấn quyển trình bày, dựa trên sự liên kết bất 
khả phân ly, do Thiên Chúa ấn định, điều mà con người không 
được phép tự ý cắt đứt, giữa ý nghĩa kết hợp và ý nghĩa sinh sản, 
cả hai đều thuộc về một hành vi phu phụ”. 


2367. Là những người được kêu gọi trao tặng sự sống, đôi phối 
ngẫu tham dự vào quyển năng tạo dựng và tình phụ tử của Thiên 
Chúa”. “Trong bổn phận lưu truyền sự sóng con người và giáo duc, 
điều phải được coi như sứ vụ riêng của mình, đôi phối ngẫu biết 
rằng mình là những cộng tác viên của tình yêu Thiên Chúa và như 
những người diễn đạt tình yêu của Ngài. Vì vậy, họ sẽ chu toàn 
nhiệm vụ của mình bằng trách nhiệm của một con người và của 
một Kitô hüu"!!5, 

2368. Một khía cạnh đặc biệt của trách nhiệm liên quan đến viéc 
điều hóa sinh sản. Khi có lý do chính dáng"", đôi phối ngẫu có thé 


! Thánh Gioan Kim Khẩu, In epistulam ad Ephesios, homilia 20,8: PG 62, 146-147. 

12 ĐGH Gioan Phaolô IL Tóng huấn Familiaris consortio, 30: AAS 74 (1982) 116. 

1B DGH Phaolô VI, Thóng diép Humanae vitae, 11: AAS 60 (1968) 488. 

14 DGH Phaoló VI, Thông điệp Humanae vitae, 12: AAS 60 (1968) 488; x. DGH Pió XI, Thông 
diép Casti connubii: DS 3717. 

15 X. Ep 3,14-15; Mt 239. 

!5 Cb Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1071. 

17 X. CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1071. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 663 


muốn tách rời khoảng cách các lần sinh con. Chính họ có bổn 
phận phải chứng thực rằng lựa chọn đó của họ không do sự ích kỷ 
mù quáng, nhưng là một lựa chọn phù hợp với lòng quảng đại 
chính đáng của tình phụ tử có trách nhiệm. Ngoài ra, họ phải 
hành động theo những tiêu chuẩn khách quan của luân lý: 
“Khi cần hòa hợp tình yêu phu phụ với việc sinh sản con cái có 
trách nhiệm, phải ý thức rằng giá trị luân lý của hành động 
không chỉ lệ thuộc vào ý muốn thành thực và việc cân nhắc các 
lý do, nhưng phải được thẩm định theo những tiêu chuẩn khách 
quan, rút ra từ bản tính của nhân vị và bản chất của các hành vi 
nơi nhân vị: những tiêu chuẩn đó tôn trọng ý nghĩa trọn vẹn của 
sự hiến thân cho nhau và của việc sinh sản con cái, trong bối 
cảnh tình yêu đích thực. Đó là điều không thể thực hiện được 
nếu không thực tâm vun trông đức khiết tinh phu phụ”. 


2369. “Khi duy trì hai khía cạnh căn bản là kết hợp và sinh sản, 
hành vi phu phụ giữ được toàn vẹn ý nghĩa của tình yêu hỗ tương 
và chân thực, và sự quy hướng của tình yêu đó về nhiệm vụ hết sức 
cao cá là làm cha làm mẹ””, 


2370. Sự tiết dục từng thời kỳ, những phương pháp điều hòa sinh 
sản dựa trên việc tự quan sát và chu kỳ những thời gian không thể 
thu thai, là phù hợp với các tiêu chuẩn khách quan của luân lý. 
Những phương pháp này tôn trọng thân thể của đôi phối ngẫu, 
khuyến khích họ âu yếm nhau và cổ võ cho việc giáo dục về tự do 
đích thực. Trái lại, tự bản chất đều là xấu, “bất cứ hành vi nào 
trước, trong, hoặc sau cuộc trao đổi phu phụ, nhằm mục đích hay 
tao phương thế ngăn cán sự sinh sản””!. 
“Như thế, thay vì là một ngôn ngữ tự nhiên diễn tả sự hiến thân 
hỗ tương và trọn vẹn giữa đôi phối ngẫu, việc ngăn cản sự thụ 
thai đưa ra một ngôn ngữ biểu lộ sự mâu thuẫn khách quan, rõ 
ràng không còn phải là sự hiến thân cho nhau cách trọn vẹn 
nữa: từ đó, không những có sự khước từ tích cực không mở ngỏ 
cho sự sống, mà còn có sự giả tạo về chân lý nội tại của chính 
tình yêu phu phụ, một tình yêu hướng tới sự hiến thân cho nhau 
bằng toàn bộ nhân vị... Sự khác biệt về nhân học đồng thời về 
luân lý giữa việc ngăn cản sự thụ thai với việc tôn trọng những 
khoảng cách thời gian.. bao hàm hai loại quan niệm về nhân vị 
và về tính dục, không thể kết hợp hai quan niệm đó với nhau”!”. 


!3 CĐ Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1072. 

1 ĐGH Phaoló VI, Thông điệp Humanae vitae, 12: AAS 60 (1968) 489. 

12 X. DGH Phaoló VI, Thông điệp Humanae vitae, 16: AAS 60 (1968) 491-492. 

?! ĐGH Phaoló VI, Thông điệp Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490. 

122 ĐGH Gioan Phaolô IL Tóng huán Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 119-120. 


1703 


2209 


1654 


2293 


664 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2371. “Ngoài ra, moi người đều phải ý thức rằng sự sống con người 
và nhiệm vụ lưu truyền sự sống không chỉ bị giới hạn ở đời này: 
việc đánh giá chân thật và ý nghĩa đây đủ của chúng chỉ có thể 
hiểu được khi quy chiếu về vân mênh vinh cửu của con người”. 


2372. Nhà Nước có trách nhiệm về sự thịnh vượng của các công dân. 
Trên danh nghĩa này, Nhà Nước can thiệp để định hướng sự gia tăng dân 
số là điều hợp pháp. Nhà Nước có thể làm điều đó qua việc thông tin 
khách quan và tôn trọng tự do, nhưng không được dùng biện pháp độc tài 
và cưỡng bách. Nhà Nước không thể thay thế cách hợp pháp sáng kiến 
của đôi phối ngẫu, là những người đầu tiên có trách nhiệm về việc sinh 
sản và giáo duc con cái của họ!”°. Trong lãnh vực này, quyền bính không 
được can thiệp bằng những phương thế trái với luật luân lý. 


Con cái là tặng phẩm của Thiên Chúa 


2373. Sách Thánh và thực hành truyền thống của Hội Thánh thấy 
trong những gia đình đông con một dấu chỉ của sự chúc lành thần 
linh và lòng quảng đại của cha mẹ””. 

2374. Nỗi đau khổ của những đôi phối ngẫu kết hôn mà không thể 
sinh con thật là to lớn. “Ong Abraham thưa: Lay Chúa là Chúa 
Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái” 
(St 15,2). Bà Rakhel nói với chồng mình là Giacob: “Cho tôi có con 
đi, không thì tôi chết mất!” (St 30,1). 


2375. Những nghiên cứu nhằm giảm thiểu các trường hợp vô sinh 
của con người phải được khuyến khích, nếu chúng phục vụ “con 
người, các quyền bất khả nhượng cũng như lợi ích đích thực và 
toàn ven của con người, đúng theo kế hoạch và ý muốn của Thiên 
Chúa” ^. 


2376. Những kỹ thuật phá vỡ liên hệ phụ mẫu qua sự can thiệp 
của một người ngoài cuộc hôn nhân (cho tỉnh dịch hoặc noãn bào, 
cho mượn tử cung) là những hành vi đáng hổ thẹn cách nghiêm 
trọng. Những kỹ thuật này (thu tinh nhân tạo và thu thai nhân 
tạo khác nguồn) vi phạm quyển của đứa con, là phải được sinh ra 
do cha và mẹ được biết là đã chính thức kết hôn. Những kỹ thuật 
này phản lại “quyền độc hữu [của đôi phối ngẫu], là chỉ nhờ nhau 
mà cá hai mới được làm cha, làm me""?", 


123 CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1073. 

!# X. DGH Phaoló VI, Thông điệp Populorum progressio, 37: AAS 59 (1967) 275-276; Id., 
Thóng diép Humanae vitae, 23: AAS 60 (1968) 497-498. 

125 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1071. 

1% Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thi Donum vitae, Introductio, 2: AAS 80 (1988) 73. 

77 Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thi Donum vitae, 2, 1: AAS 80 (1988) 87. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 665 


2377. Nếu được thực hiện bên trong hôn nhân (thụ tỉnh nhân tạo và thụ 
thai nhân tạo cùng nguồn), những kỹ thuật này có lẽ sẽ ít tổn hai hơn; 
nhưng về mặt luân lý, chúng vẫn không thể được chấp nhận. Chúng tách 
rời hành vi tính dục khỏi hành vi sinh sản. Hành vi đặt nền cho sự hiện 
hữu của đứa con không còn là hành vi hiến thân cho nhau của hai nhân 
vị nữa, nhưng lại là hành vi “trao sự sống và căn tính của phôi thai con 
người cho quyền lực của các bác sĩ và các nhà sinh hoc, và như vậy thiết 
lập một sự thống tri nào đó của kỹ thuật trên nguồn gốc và số phận của 
nhân vị. Sự thống trị như vậy, tự bản chất, đi ngược với phẩm giá và sự 
binh đẳng, những điều đó phải là chung cho cá cha mẹ lẫn con cái”, “Về 
phương diện luân lý, việc sinh sản này mất đi sự hoàn hảo riêng của nó, 
khi nó không được nhắm tới như là kết quả của hành vi phu phụ, hoặc 
hành vi kết hợp riêng của đôi phối ngẫu... Ngoài ra, chỉ có sự tôn trọng 
mối dây liên kết giữa những ý nghĩa của hành vi phu phụ và sự tôn trọng 
tính thống nhất của hữu thể nhân linh mới làm cho sự sinh sản xứng hợp 
với phẩm giá con người”!”. 

2378. Đứa con không phái là một của ng (debitum), nhưng là một 
tặng phẩm (donum). “Tặng phẩm tuyệt hảo của hôn nhân” là một 
nhân vị. Đứa con không thể được coi như một vật sở hữu, như 
người ta thường nghĩ là mình có “quyển có con”. Trong lãnh vực 
náy, chỉ đứa con mới thật sự có những quyển: “quyền được hiện 
hữu với tư cách là hoa trái phát xuất từ hành vi riêng của tình yêu 
phu phụ của cha mẹ nó, chính nó có quyển được tôn trọng như một 
nhân vị ngay từ lúc mới tượng thai", 


2379. Tin Mừng cho thấy sự vô sinh thể lý không phải là một điều 
xấu tuyệt đối. Đôi phối ngẫu nào, sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp 
chính đáng của y khoa, vẫn phải chịu nỗi đau khổ vô sinh, hãy kết 
hợp với thập giá của Chúa, là nguồn mạch mọi sự sinh sôi nảy nở 
thiêng liêng. Họ có thể nói lên lòng quảng đại của mình, bằng 
cách nhận làm nghĩa tử những đứa trẻ bị bỏ rơi và bằng cách tham 
gia việc phục vụ tha nhân. 


IV. NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN 
OFFENSAE CONTRA MATRIMONII DIGNITATEM 


Ngoai tinh 


2380. Ngoai tinh. Tü này chi su khóng chung thuy phu phu. Khi 
hai người, mà ít là một trong hai đã có dây hôn phối, có quan hệ 
tính dục với nhau, kể cả nhất thời, thì phạm tội ngoại tình. Đức 


128 Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum vitae, 2, 5: AAS 80 (1988) 93. 
12 Thánh bộ Giáo I$ Đức Tin, Huấn thi Donum vitae, 2, 4: AAS 80 (1988) 91. 
130 Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thi Donum vitae, 2, 8: AAS 80 (1988) 97. 


1611 


1640 


1614 


1649 


1650 


666 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Kitó lén án tói ngoai tinh, ngay cá khi chi là ngoai tinh trong uóc 
muốn đơn giản”. Điều răn thứ sáu và Tán Ước tuyệt đối cấm 
ngoại tình””. Các Tiên tri tố giác tính nghiêm trọng của tội ngoai 
tình. Các ngài thấy tội ngoại tình là hình ảnh của tội thờ ngẫu 
tượng”. 

2381. Ngoại tình là một sự bất công. Người phạm tội đó bỏ không 
thực hiện những cam kết của mình. Người đó làm tổn thương dấu 
chỉ của giao ước là dây liên kết hôn nhân, vi phạm quyển của 
người phối ngẫu kia, và xâm phạm thể chế hôn nhân khi vi phạm 
hôn ước, là nền tảng của thể chế đó. Người đó làm phương hại đến 
điều thiện hảo của việc sinh sản và của con cái, vốn cần đến sự kết 
hợp bền vững của cha me. 


Ly dị 


2382. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ý định nguyên thuỷ của Đấng 
Tạo Hoá, Ngài đã muốn rằng hôn nhân là bất khả phân ly'Ẻ. 


Người bãi bỏ những nhân nhượng đã được xen vào trong Luật cũ””. 
Giữa những người đã chịu Phép Rửa, “hôn nhân thành nhận và 
hoàn hợp (ratum et consummatum) không thể được tháo gỡ do bất 
cứ quyển bính nhân loại nào, và vì bất cứ lý do nào, trừ lý do tử 
»136 
vong" **, 


2383. Viéc ly thán (separatio) cüa dói phói ngáu, nhung ván duy tri 
dây liên kết hôn nhân, có thé là hợp pháp trong một số trường 


hợp đã được Giáo Luật dự liệu”. 


Nếu việc ly dị dân sự vẫn còn là phương cách duy nhất để bảo đảm 
một số quyển lợi hợp pháp, như việc chăm sóc con cái hoặc báo vệ gia 
sản, thì có thể chịu đựng mà không lỗi phạm về luân lý. 


2384. Ly di là một xác phạm nghiêm trọng đối với luật tự nhiên. 
Ly dị cố ý phá vỡ khế ước đã được đôi phối ngẫu tự do ưng thuận, 
để sống với nhau cho đến chết. Ly dị làm tổn thương Giao ước cứu 
độ mà bí tích Hôn Phối là dấu chỉ. Sự tái hôn, mặc dầu được luật 
dân sự công nhận, càng làm cho tình trạng đổ vỡ thêm nghiêm 
trọng: người tái hôn, sau khi ly dị, sống trong tình trạng ngoại 
tình công khai và thường xuyên: 


BI X Mt5,27-28. 

132 X, Mt 5,32; 19,6; Mc 10,11-12; 1 Cr 6,9-10. 

133 X, Os 2,7; Gr 5,7; 13,27. 

134 X, Mt 5,31-32; 19,3-9; Mc 10,9; Lc 16,18; 1 Cr 7,10-11. 
P5 X. Mt 19,7-9. 

76 B2 Giáo Luật, điều 1141. 

137 X. Bộ Giáo Luật, các điều 1151-1155. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 667 


“Người nam, sau khi bỏ vợ, không được lấy người khác. Người nữ 
bi chồng bỏ, cũng không được làm vợ người khác”, 


2385. Ly dị cũng mang tính vô luân do sự xáo trộn nó đưa vào tế 
bào gia đình và vào xã hội. Sự xáo trộn này kéo theo những tổn 
hại nghiêm trọng: cho người phối ngẫu bị ruồng bỏ; cho con cái, bị 
tổn thương sâu xa bởi sự phân ly của cha mẹ, và thường bị dằng co 
giữa cha và mẹ; vì hậu quả lây lan của nó, ly dị thật sự là một tai 
ương cho xã hội. 


2386. Có thể xảy ra là một người trong đôi phối ngẫu là nạn nhân 
vô tội của việc ly dị do tòa án dân sự công bố; lúc đó người này 
không vi phạm mệnh lệnh luân lý. Có sự khác biệt đáng lưu ý giữa 
người phối ngẫu thành thật cố gắng trung thành với bí tích Hôn 
Phối và bị ruóng bỏ cách bất công, với người phối ngẫu, do trong 
tội về phía mình, phá hủy hôn nhân đã thành sự theo Giáo 
Luật”, 


Những xúc phạm khác đến phẩm giá hôn nhân 


2387. Chúng ta hiểu được bi kịch của một người, vì muốn hối cải 
để theo Tin Mừng, bắt buộc phải từ bó một hoặc nhiều người vợ đã 
chung sống nhiều năm. Tuy nhiên, tuc da thé không phù hợp với 
luật luân lý. “Tục đa thê tuyệt đối nghịch lại với sự hiệp thông phu 
phụ: quả vậy, tục đa thê trực tiếp khước từ ý định của Thiên Chúa, 
như đã được mạc khải ngay từ những buổi đầu, bởi vì nó không 
phù hợp với phẩm giá bình đẳng và cá vị của người nam và người 
nữ, những người tự hiến cho nhau bằng một tình yêu trọn vẹn, và 
vì vậy, tự bản chất là một tình yêu duy nhất và độc hữu”'°. Kitô 
hữu nào, trước kia là người đa thê, bị buộc nặng theo đức công 
bằng, phải tôn trọng những bổn phận đã ký kết liên quan đến các 
bà vợ ngày trước và con cái của mình. 


2388. Loạn luân chỉ những quan hệ tính dục giữa những người họ 
hàng cùng huyết tộc hoặc họ hàng gần, ở một cấp bậc cấm kết hôn 
với nhau'”. Thánh Phaolô lên án tội lỗi đặc biệt nghiêm trong 
này: “Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh 
em... có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình !... Nhân danh Chúa Giêsu 
Kitô.. chúng ta phải nộp con người đó cho Satan để phán xác nó bị 
hủy diệt” (1 Cr 5,1.4-5)... Loạn luân phá vỡ những tuong quan gia 
đình và cho thấy một sự thoái hóa trở về thú tính. 


8 Thánh Basiliô Cả, Moralia, regula 73: PG 31, 852. 

1? X. DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Familiaris consortio, 84: AAS 74 (1982) 185. 

14 ĐGH Gioan Phaoló IL Tóng huán Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102; x. CD 
Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 47: AAS 58 (1966) 1067. 

H X. Lv 18,7-20. 


1640 


1610 


2356 


2207 


2285 


1631 


2353 


1385 


2364 


668 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2389. Có thé ké là loan luán, nhüng lam dung tính duc do nhüng 
người trưởng thành thực hiện đối với trẻ con hoặc thiếu niên đã 
được ủy thác cho họ trông coi. Lỗi phạm này tăng gấp đôi: một 
mặt vì gây gương xấu xâm phạm đến sự toàn vẹn thể lý và luân lý 
của các người trẻ, và còn để lại dấu ấn suốt cuộc đời chúng, mặt 
khác vì họ xâm phạm trách nhiệm giáo dục của mình. 


2390. Tu do sống chung (libera iunctio) là khi một người nam và 
một người nữ từ chối thực hiện một hình thức pháp lý và công 
khai cho mối liên hệ bao hàm sự thân mật về tính dục. 

Kiểu nói “Tự do sống chung” là dối trá, vì có nghĩa gì một sự sống 
chung không hôn nhân, trong đó những nhân vị không bị ràng buộc với 
nhau và như vậy chứng tô rằng họ không tin tưởng vào người kia, vào 
chính mình, hoặc vào tương lai? 

Kiểu nói này chỉ nhiều trường hợp khác nhau: ăn ở với nhau 
không cưới xin, từ chối kết hôn theo đúng tính chất của hôn nhân, 
không thể ràng buộc nhau bằng những cam kết dài lâu”. Tất cả 
những trường hợp này đều xúc phạm đến phẩm giá của hôn nhân; 
chúng phá hủy chính ý niệm về gia đình; chúng làm suy giảm ý 
nghĩa của lòng chung thủy. Chúng nghịch với luật luân lý: hành vi 
tính dục chỉ được chấp nhận trong hôn nhân; ngoài hôn nhân, 
hành vi này luôn luôn là một tội trọng và người vi phạm bị loại ra 
khỏi sự hiệp thông bí tích. 


2391. Ngày nay, nhiều người đòi hỏi “guyêền thử nghiệm”, khi có ý 
định kết hôn. Nhưng dù quyết tâm của những người có quan hệ 
tính dục tiền hôn nhân có chắc chắn đến đâu đi nữa, thì “những 
quan hệ đó cũng không cho phép bảo đảm cách an toàn nhu cầu hỗ 
tương giữa các nhân vị, là người nam và người nữ, là sự chân 
thành và sự chung thuỷ, nhất là chẳng giúp nhu cầu đó được bảo 
vệ khói su thay đổi những ham muốn và lựa chọn”. Về phương 
diện luân lý, sự kết hợp thể xác chỉ hợp pháp khi một cộng đồng 
sống vĩnh viễn giữa người nam và người nữ đã được thiết lập. Tình 
yêu của con người không chấp nhận “thử nghiệm”. Tình yêu đó đòi 
hỏi sự hiến thân cho nhau trọn vẹn và vĩnh viễn của cả hai 


người ^^. 


12 X. DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Familiaris consortio, 81: AAS 74 (1982) 181-182. 
143 Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Tuyên ngón Persona humana, 7: AAS 68 (1976) 82. 
!# X. DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Familiaris consortio, 80: AAS 74 (1982) 180-181. 


Phần thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 669 


TÓM LƯỢC 


2392. "Tinh yêu là ơn goi căn bán và thuộc bán tính của mỗi con 
người”? 


2393. Khi tạo dung con người có nam có nữ, Thiên Chúa đã ban 
cho người nam và người nữ sự bình dáng vé nhân phẩm. Mỗi 
người, nam cũng như nữ, phải nhận biết và chấp nhận căn tính 
tính dục của minh. 


2394. Đúc Kitó là khuón máu của đúc khiét tinh. Moi người đã 
chịu Phép Rýa đều được kêu goi sóng đời khiét tịnh tùy theo bậc 
sống riêng của minh. 


2395. Sự khiết tịnh là uiệc hoà nhập thành công tính dục trong 
nhân vi. Nó doi hỏi viéc tập luyện sự tự chủ cá vi. 


2396. Trong số các tội nghịch vói đúc bhiết tịnh cách nghiêm 
trọng, phải kê: thủ dâm, gian dám, hinh ánh khiéu dám, và các 
hành động đông tính luyến ái. 


2397. Giao ước, đã được đôi phối ngẫu ky két cách tự do, bao hàm 
tình yêu chung thuỷ. Giao ước đó đòi buộc đôi phối ngẫu gìn giữ 
hôn nhân của minh bất khá phán ly. 


2398. Sự sinh sản là một điều thiện hảo, một hông ân, một muc 
đích của hôn nhân. Khi ban tặng sự sống, đôi phối ngẫu tham dự 
vào quyền phu tử của Thiên Chúa. 


2399. Việc điều hòa sinh sản là một trong những phương diện thé 
hiện tu cách làm cha làm me có trách nhiệm. Nhung ý hướng hop 
pháp của đôi phối ngẫu khóng biện minh cho viéc sử dung các 
phương thế bhông thể chấp nhận vé mặt luân lý (thí dụ truc tiếp 
triệt sán hoặc chóng thu thai). 


2400. Ngoai tinh và ly di, da thé và tu do sóng chung, là nhüng 
xúc pham nghiêm trọng đến phẩm giá của hôn nhân. 


145 ĐGH Gioan Phaolô IL Tông huấn Familiaris consortio, 11: AAS 74 (1982) 92. 


1807 


952 


226 


1939 


670 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Muc 7 
Điều Răn Thứ Bảy 


Articulus 7 
Septimum praeceptum 


“Ngươi không được trộm cáp" (Xh 20,15)'^6. 
“Ngươi không được trộm cắp” (Mt 19,18). 


2401. Điều răn thứ bảy cấm lấy hoặc giữ của cải của người khác 
cách bất công, hay làm thiệt hại của cải của họ bất cứ bằng cách 
nào. Điều răn này dạy phải giữ đức công bằng và bác ái về những 
của cải trần thế và thành quả lao động của con người. Vì công ích, 
điều răn này đòi phải tôn trọng quyền chung hưởng (destinationem 
universalem) các của cải, và quyển tư hữu. Kitô hữu cố gắng trong 
đời sống mình biết dùng của cải trần thế để phục vụ Thiên Chúa 
và tình bác ái huynh đệ. 


I. QUYỀN CHUNG HƯỞNG VÀ QUYỀN TƯ HỮU CỦA CẢI 
DESTINATIO UNIVERSALIS ET PROPRIETAS PRIVATA BONORUM 


2402. Từ ban đầu, Thiên Chúa đã trao trái đất và các tài nguyên 
của nó cho nhân loại chung sức quản lý, để con người chăm sóc, 
chế ngự chúng bằng lao động và hưởng dùng hoa trái của trái 
đất”. Của cải của công trình tạo dung được dành cho toàn thé 
nhân loại. Tuy nhiên, trái đất được phân chia ra giữa người ta với 
nhau để bảo đảm an toàn cho cuộc sống của họ, vốn bị sự túng 
thiếu và bạo lực đe dọa. Sự tư hữu của cải là hợp pháp, để bảo đảm 
sự tự do và phẩm giá con người, để giúp mỗi người đáp ứng được 
các nhu cầu căn bản của mình và nhu cầu của những ai họ có bổn 
phận chăm lo. Sự tư hữu đó phải giúp biểu lộ tình liên đới tự nhiên 
giữa người với người. 

2403. Quyên tư hữu của cải, do mình làm ra hay nhận được một 
cách chính đáng, không hủy bỏ việc ban tặng trái đất cho toàn thể 
nhân loai ngay từ nguyên thủy. Quyền chung hưởng của cái vẫn 
đứng hàng đầu, mặc dầu sự thăng tiến của công ích đòi hỏi phải 
tôn trọng sự tư hữu, quyén tư hữu và việc thực thi quyền này. 


1 X Dnl 5,19. 
147 X. St 1,26-29. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 671 


2404. “Khi sử dụng của cải, con người phải coi những của cải bên 
ngoài mà mình sở hữu cách hợp pháp, không chỉ như của riêng 
mình, nhưng còn như của chung, theo nghĩa là chúng có thể mang 
lại lợi ích không những cho mình, mà còn cho những người khác 
nüa"?, Việc sở hữu của cải làm cho chủ sở hữu thành một người 
quản trị của Chúa quan phòng, để làm cho của cải này sinh hoa lợi 
và truyền thông các phúc lợi của nó cho người khác, trước hết là 
cho những người lân cận của mình. 


2405. Những tư liệu sản xuất - vật chất hoặc phi vật chất - như đất 
đai hoặc cơ xưởng, những khả năng hay kỹ thuật, đòi hỏi những 
người sở hữu chúng phải biết chăm sóc để lợi tức của chúng đem 
lại ích lợi cho nhiều người nhất. Những người sở hữu các của cải để 
tiêu dùng, phải sử dụng chúng cách điều độ, dành phần tốt nhất 
cho khách, cho người bệnh hoặc cho người nghèo. 


2406. Vì công ích, chính quyền có quyền và bổn phận điều tiết việc 
thực thi hợp pháp quyền sở hữu”. 


II. TÔN TRONG CÁC NHÂN VI VÀ CỦA CẢI CỦA HO 
PERSONARUM ET EARUM BONORUM 0BSERVANTIA 


2407. Trong lãnh vực kinh tế, việc tôn trọng nhân phẩm doi phải 
thực thi đức tiết độ, để điều tiết sự say mê của cải trần thế; đức 
công bằng, dé bảo vé các quyền của người lân cán và trả lại cho họ 
những gì thuộc về họ; và tinh liên đới, theo khuôn vàng thước ngọc 
(regula aurea) và theo lòng quảng đại của Chúa, là Đấng vốn giàu 
sang, đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của Ngài 
mà làm cho chúng ta trở nên giàu có™®. 


Tôn trọng của cải của tha nhân 


2408. Điều răn thứ bảy cấm tróm cáp, nghĩa là, cấm chiếm đoạt 
của cải của tha nhân trái với ý muốn hợp lý của sở hữu chủ. Không 
bị coi là trộm cắp, nếu có thể phỏng đoán được sự ưng thuận của 
chủ nhân hoặc su khuóc từ của họ nghịch với lý trí và với quyển 
chung hưởng của cải trần thế. Đó là trường hợp có nhu cầu rõ ràng 
và khẩn cấp, mà phương thế duy nhất để đáp ứng cho các nhu cầu 
cấp thời và thiết yếu (thức ăn, chỗ ở, áo quần...) là lấy và sử dụng 


của cải của tha nhân ””], 


148 CĐ Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966) 1090. 

V9? X. CD Vaticanó II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 71: AAS 58 (1966) 1093; DGH Gioan 
Phaoló II, Thông điệp Solicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 572-574; Id., Thông điệp 
Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843; Ibid., 48: AAS 83 (1991) 852-854. 

150 X, 2 Cr 89. 

5! X. CD Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966) 1090-1091. 


307 


1903 


1809 
1807 
1839 


1867 


2101 


1807 


1459 


2487 


672 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


2409. Moi cách lấy hoặc giữ cách bát công của cải của tha nhân, 
mặc dầu không nghịch với những quy định của dân luật, vẫn 
nghịch với điều răn thứ bảy. Chẳng hạn cố tình giữ lại của cải đã 
mượn hoặc của rơi; gian lận trong việc buôn bán””; trả lương bất 
công; lợi dung sự không biết hoặc nhu cầu của tha nhân để tăng 
giá kiếm lời”. 

Về phương diện luân lý, những việc sau đây cũng bất hợp pháp: đầu 
cơ, nghĩa là làm biến động giá cả cách giả tạo để trục lợi nhưng làm thiệt 
hại cho tha nhân; hối lộ, là làm sai lệch phán đoán của những người phải 
quyết định theo luật pháp; chiếm đoạt và sử dụng riêng của cải chung của 
xí nghiệp; làm việc cách cẩu thả, gian lận thuế, giả mạo các chi phiếu và 
hóa đơn, chi tiêu quá mức, lãng phí. Chủ ý gây thiệt hại cho các tài sản 
tư nhân hoặc công cộng là nghịch với luật luân lý và phải bồi thường. 


2410. Các lời hứa phải được giữ và các hợp đông phải được tuân 
thủ nghiêm túc, tuỳ theo mức độ những cam kết trong hợp đồng, là 
công bằng về mặt luân lý. Phần lớn đời sống kinh tế và xã hội tuỳ 
thuộc vào giá trị của các hợp đồng giữa các thể nhân và pháp 
nhân. Chẳng hạn như các hợp đồng thương mại mua bán, hợp 
đồng thuê mướn và hợp đồng lao động. Mọi hợp đồng đều phải 
được ký kết và phải được thực hiện với thiện ý. 


2411. Các hợp đồng phải tuân theo sự công bằng giao hoán, quy 
định những trao đổi giữa các cá vị và giữa các tổ chức trong sự tôn 
trọng chính xác các quyên lợi của nhau. Sự công bằng giao hoán 
đòi buộc cách nghiêm ngặt; nó đòi hỏi sự bảo toàn các quyền tư 
hữu, việc trả nợ và việc chu toàn các nghĩa vụ đã cam kết cách tự 
do. Không có sự công bằng giao hoán, thì không thể có một hình 
thức công bằng nào khác. 

Người ta phân biệt công bằng giao hoán (iustitia commutativa) với 
công bằng pháp lý (iustitia legalis), liên quan đến điều người công dân có 
bổn phận, theo lẽ công bằng, đối với cộng đồng, và với công bằng phán 
phối (iustitia distributiva) quy định những gì cộng đồng phải thực hiện 
cho các công dân, tương xứng với những đóng góp và với những nhu cầu 
của họ. 


2412. Vì công bằng giao hoán, uiệc đền bù sự bất công đã pham 
đòi phải trả lại của cải đã bị lấy cắp cho sở hữu chủ của nó: 

Chúa Giêsu khen ông Giakêu vì quyết định của ông: “Nếu tôi đã chiếm 
đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8). Những ai đã trực tiếp 
hoặc gián tiếp chiếm đoạt của cải của tha nhân, buộc phải trả lại, hoặc 


12 X. Dnl 25,13-16. 
153 X. Dnl 24,14-15; Gc 5,4. 
154 X. Am 8,4-6. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 673 


nếu đồ vật đó không còn nữa, phải trả lại bằng cái tương đương về bản 
chất hoặc tiền mặt, kèm theo tiền lời và các lợi nhuận khác mà sở hữu 
chủ của nó lẽ ra, nhờ nó, đã được hưởng cách hợp pháp. Cũng vậy, tất cả 
những người đã tham gia bất cứ cách nào vào việc trộm cắp, hoặc đã chủ 
ý hưởng lợi từ việc trộm cắp đó, đều buộc phải trả lại, một cách tương 
xứng theo trách nhiệm của mình và theo lợi lộc của mình; chẳng hạn 
những người đã ra lệnh hoặc giúp đỡ, hoặc che đậy việc trộm cắp đó. 


2413. Các trò chơi may rủi (cờ bạc v.v...) hoặc cá cược, tự chúng không 
nghịch với đức công bằng. Nhưng các trò này trở thành không thể chấp 
nhận được về mặt luân lý, khi chúng cướp đi cái cần thiết để đáp ứng 
những nhu câu của bản thân và của tha nhân. Đam mê cờ bạc là sống 
trong nguy cơ trở thành nô lệ nghiêm trọng. Cờ gian bạc lận là một lỗi 
nặng, trừ khi gây thiệt hại rất nhẹ đến độ người bị thiệt không thể, một 
cách hữu lý, coi đó như chuyện quan trọng. 


2414. Điều răn thứ bảy cấm các hành vi và các sáng kiến — với bát 
cứ lý do nào, vì ích kỷ mù quáng hoặc vì ý thức hệ, vì lợi nhuận 
hoặc do độc tài — dẫn tới việc nó lệ hóa con người, không nhìn 
nhận nhân phẩm của họ, mua bán hoặc trao đổi họ như hàng hóa. 
Đây là tội nghịch với nhân phẩm và những quyển căn bản của con 
người vì dùng bạo lực biến họ thành một vật dụng hoặc nguồn lợi. 
Thánh Phaolô đã ra lệnh cho một chủ nhân Kitô hữu phải đối xử 
với người nô lệ Kitô hữu của mình “thay vì một người nô lệ, thì 
được một người anh em rất thân mến,... cả về tình người cũng như 
về tình anh em trong Chúa” (Plm 16). 


Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình tạo dựng 


2415. Điều răn thứ bảy dạy phải tôn trọng sự toàn vẹn của công 
trình tạo dựng. Thú vật cũng như thực vật và những vật vô tri 
nhằm phục vụ công ích của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Việc sử dung các nguón tài nguyên khoáng chất, thực 
vật và động vật trong vũ trụ, không thể được tách biệt khỏi việc 
phải tôn trọng những đòi hỏi của luân lý. Quyền thống trị Đấng 
Tạo Hoá đã ban cho con người trên các vật vô tri và những sinh 
vật khác không phải là tuyệt đối. Quyền đó phải để ý đến việc 
chăm sóc phẩm chất đời sống của tha nhân, kể cả của những thế 
hệ tương lai; quyển này đòi phái có sự tôn trọng đạo hạnh đối với 
sự toàn vẹn của công trình tạo dung '”$. 

2416. Thú vát là những thụ tạo của Thiên Chúa. Ngài ân cán quan 
phòng chăm sóc chúng'””. Chỉ bằng sự hiện hữu của mình, chúng 


15 X. St 128-31. 
356 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 37-38: AAS 83 (1991) 840-841. 
137 X. Mt 6,26. 


2297 


226, 358 


373 


378 


344 


2234 


2446 


1960 


359 


2032 


2246 


674 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


đã ca tung và tôn vinh Ngài”. Con người cũng phải đối xử tử tế 
với chúng. Phải nhắc lại rằng các thánh như Phanxicô Assisi hoặc 
Philipphê Néri đã đối xử dịu hiền với thú vật nhu thé nào. 

2417. Thiên Chúa đã trao phó các thú vật cho con người quản lý, 
con người mà Ngài đã dựng nên theo hình ánh Ngài””. Vi vậy việc 
sử dụng thú vật làm lương thực và y phục là hợp pháp. Con người 
có thể thuần hóa chúng để chúng trợ lực con người trong lao động 
hoặc giải trí. Những thí nghiệm y học và khoa học trên thú vật có 
thể chấp nhận được về mặt luân lý, miễn là ở trong những giới 
hạn hợp lý và góp phần vào việc chữa bệnh hoặc cứu lấy mạng 
sống con người. 


2418. Hành hạ thú vật và phung phí mạng sống của chúng cách vô 
ích là nghịch với phẩm giá con người. Cũng vậy, chi phí những số 
tiền quá đáng cho thú vật, mà lẽ ra phải ưu tiên làm giảm bớt sự 
khốn cùng của con người, là một việc bất xứng. Được phép ưa thích 
thú vật, nhưng không được dành cho chúng tình yêu, chỉ dành cho 
con người. 


II. GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH 
SOCIALIS DOCTRINA ECCLESIAE 


2419. “Mạc khái Kitô giáo.. dua chúng ta đến su hiểu biết sáu xa 
hơn về những luật lé của đời sống xã hoi". Hội Thánh đón nhận 
từ Tin Mừng mạc khải trọn vẹn chân lý về con người. Khi chu toàn 
sứ vụ loan báo Tin Mừng, Hội Thánh nhân danh Đức Kitô, chứng 
tỏ cho con người biết phẩm giá riêng của họ và ơn gọi của họ đến 
sự hiệp thông các nhân vị; Hội Thánh dạy cho con người biết các 
đòi hỏi của công lý và hòa bình, theo sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa. 


2420. Hội Thánh đưa ra phán đoán luân lý trong lãnh vực kinh tế 
và xã hội, “khi các quyền căn bản của con người hoặc ơn cứu độ các 
linh hồn đòi hỏi việc đó”'?'. Trên bình diện luân lý, Hội Thánh 
hành động do sứ vụ khác với sứ vụ của chính quyển: Hội Thánh 
quan tâm đến các khía cạnh trần thế của công ích vì lý do chúng 
quy hướng về Sự Thiện tối thượng, là mục đích tối hậu của chúng 
ta. Hội Thánh cố gắng thôi thúc những thái độ đúng đắn liên quan 
đến của cải trần thế và trong các tương quan kinh tế xã hội. 


155 X, Dn 3,79-81. 

19? X. St 2,19-20; 9,1-4. 

160 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 23: AAS 58 (1966) 1044. 
161 CD Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1100. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 675 


2421. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh được triển khai vào thế kỷ thứ 
XIX khi Tin Mừng tiếp xúc với xã hội kỹ nghệ cơ khí hiện đại, với những 
cơ cấu mới của nó để sản xuất các sản phẩm tiêu thụ, với quan niệm mới 
của nó về xã hội, về quốc gia và quyên bính, với các hình thức mới của nó 
về lao động và quyền sở hữu. Sự triển khai giáo huấn của Hội Thánh về 
vấn dé kinh té và xã hội, chứng tỏ giá trị trường tôn của giáo huấn Hội 
Thánh, đông thói cho thấy ý nghĩa đích thực của Truyền thống luôn sống 
động và tích cực của Hội Thánh" ®?. 


2422. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh là tập hợp các giáo huấn 
được nối kết với nhau, theo như đã được Hội Thánh giải thích về 
các biến cố xảy ra trong dòng lịch sử, dưới ánh sáng của toàn thể 
lời đã được Chúa Giêsu Kitô mạc khải, với sự trợ giúp của Chúa 
Thánh Thần. Giáo huấn này sẽ được những người thành tâm thiện 
chí đón nhận hơn, khi nó gây cảm hứng nhiều hơn cho cách hành 
động của các tín hữu!®3, 


2423. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh đề ra những nguyên tắc để 
suy tư, quy định những tiêu chuẩn để phán đoán, và trình bày 
những kế hoạch để hành động: 


Mọi hệ thống, theo đó các tương quan xã hội hoàn toàn được xác định 
bằng các yếu tố kinh tế, thì đều nghịch với bản tính của nhân vị và với 
bản chất của các hành vi nhân linh!**. 


2424. Lý thuyết nào lấy lợi nhuận làm quy luật độc hữu và mục đích tối 
hậu của hoạt động kinh tế, thì không thể chấp nhận được về mặt luân lý. 
Lòng ham muốn vô trật tự về tiền bạc không ngừng gây ra những hậu 
quả lệch lạc. Đây là một trong những nguyên nhân của nhiều cuộc xung 
đột làm xáo trộn trật tự xà hội”®”. 

Hệ thống nào hy sinh “những quyển cán bản của các cá nhân và đoàn 
thể cho tổ chức sản xuất tập thể”, thì nghịch với phẩm giá con nguoi!*6. 
Mọi hành động giản lược các nhân vị thành những phương tiện thuần túy 
để trục lợi, đều nô lệ hóa con người, đưa tới việc thờ ngẫu tượng là tiền 
bac, và góp phần truyền bá chủ thuyết vô thân. “Anh em không thể vừa 
làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24; Le 16,13). 


2425. Hội Thánh chấp nhận các ý thức hệ chuyên chế và vô thần, 
trong thời đại ngày nay, được nối kết với mọi hình thái chuyên chế 


1? X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 3: AAS 83 (1991) 794-796. 

18 X. DGH Gioan Phaoló II, Thóng diép Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513-514; 
Ibid., 41: AAS 80 (1988) 570-572. 

1€ X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 821-822. 

165 X. CP Vaticanó II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 63: AAS 58 (1966) 1085; DGH Gioan 
Phaoló II, Thông điệp Laborem exercens, 7: AAS 73 (1981) 592-594; Id., Thông điệp 
Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 836-838. 

16 CD Vatican II, Hiến chế mục vu Gaudium et spes, 65: AAS 58 (1966) 1087. 


2044 


2317 


676 


1886 


1928 


307 


378 


531 


676 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


dóc tài. Dàng khác, Hói Thánh cüng phi bác chü nghia cá nhán 
trong việc thuc hành của “Chủ nghĩa tu bản” và việc cho luật thi 
trường là tối thượng trên lao động của con người'°”. Việc điều hành 
kinh tế chỉ dựa trên kế hoạch tập trung làm băng hoại tán nén 
tảng các mối dây liên kết xã hội; việc điều hành kinh tế chỉ theo 
luật thị trường xúc phạm đến sự công bằng xã hội, “bởi vì có 
những đòi hỏi của con người không thể thoả mãn được nhờ thị 
trường”'®%, Phải ủng hộ sự điều hành hợp lý đối với thị trường và 
các sáng kiến kinh tế, theo một bậc thang giá trị đúng đắn và 
nhằm vào công ích. 


IV. HOẠT ĐỘNG KINH TÉ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 
ACTIVITAS OECONOMICA ET IUSTITIA SOCIALIS 


2426. Viéc phát trién các hoat dóng kinh té và su gia táng sán 
xuất nhằm phục vụ các nhu cầu của con người. Đời sóng kinh tế 
không chỉ nhằm để làm ra nhiều sản phẩm, gia tăng lợi nhuận 
hoặc quyền lực; nhưng trước tiên nó nhắm tới việc phục vụ các 
nhân vi, con người toàn diện và toàn thể cộng đồng nhân loại. 
Hoạt động kinh tế phải được hướng dẫn theo những phương pháp 
và luật lệ riêng, phải được thực thi trong các giới hạn của trật tự 
luân lý, theo sự công bằng xã hội, để phù hợp với kế hoạch của 
Thiên Chúa về con người”. 


2427. Lao động của con người xuất phát trực tiếp từ những nhân 
vị, đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và được kêu 
gọi để tiếp nối công trình tạo dựng, cùng với nhau và cho nhau, 
bằng việc làm chủ trái dát'?. Vi vậy, lao động là một bổn phận: 
“Ai không chịu làm việc thì cũng đừng án" (2 Tx 3,10)". Lao động 
biểu dương các hồng ân của Đấng Tạo Hoá và những tài năng đã 
lãnh nhận. Lao động cũng có giá trị cứu chuộc. Khi chịu đựng 
những vất và!" của lao động trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, 
người thợ làng Nazareth và đã chịu đóng dinh vào thập giá trên 
đổi Calvariô, con người cộng tác một cách nào đó với Con Thiên 
Chúa trong công trình cứu chuộc của Người. Họ biểu lộ mình là 
môn đệ của Đức Kitô, khi vác thập giá hằng ngày trong hoạt động 


187 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 804-806; Ibid., 
13: AAS 83 (1991) 809-810; Ibid., 44: AAS 83 (1991) 848-849. 

168 DGH Gioan Phaoló IL, Thóng diép Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 836. 

1 X CD Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 64: AAS 58 (1966) 1086. 

Uo x St 1,28; CD Vaticanó IL, Hién ché muc vu Gaudium et spes, 34: AAS 58 (1966) 1052- 
1053; DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 831-832. 

71 X. 1 Tx 44H. 

2 X. St 3,14-19. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 677 


họ được kêu gọi chu toàn”. Lao động có thể là một phương thé 
thánh hóa và làm sinh động các thực tại trần thế trong Thần Khí 
của Đức Kitô. 

2428. Trong lao động, con người thực thi và kiện toàn một phần 
các tài năng đã được ghi khắc trong bản tính của mình. Giá trị 
hàng đầu của lao động thuộc về con người, là tác giả và là mục tiêu 
của lao động. Lao động cho con người, chứ không phải con người 


cho lao dóng'"*. 


Mỗi người phải có thể rút từ lao động các phương tiện để nuôi 
sống mình và những người thuộc về mình, và để phục vụ cộng 
đồng nhân loại. 


2429. Mỗi người có quyển có sáng biến vé binh tế, mỗi người nên 
sử dụng cách hợp pháp các tài năng của mình, để góp phần làm ra 
nhiều của cải cho mọi người được hưởng, và để thu lượm những hoa 
trái chính đáng do các nỗ lực của mình. Họ phải quan tâm để tuân 
theo những quy định do các quyền bính hợp pháp dé ra vì công 
ích”. 

2430. Đời sóng kinh té liên quan đến nhiều quyển lợi khác nhau, 
thường đối nghịch nhau. Từ đó thường sinh ra các xung đột, là đặc 
điểm của đời sống kinh tế””°. Phải cố gắng giải quyết các xung đột 
bằng thương lượng, dựa trên sự tôn trong các quyền lợi và bón 
phận của mỗi thành phần xã hội: ban điều hành các xí nghiệp, đại 
diện công nhân, chẳng hạn các tổ chức nghiệp đoàn, và đôi khi, 
công quyền. 


2431. Trách nhiệm của Nhà Nước. “Hoạt động kinh tế, nhất là 
kinh tế thị trường, không thể triển khai trong một môi trường 
không có thể chế pháp lý và chính trị. Trái lại, hoạt động kinh tế 
giả thiết rằng các quyền tu do cá nhân và quyển tư hữu phải được 
bảo đảm, cũng như một hệ thống tiên tệ ổn định và các dịch vu 
công cộng hữu hiệu. Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của Nhà Nước là 
bảo đảm những vấn đề trên, để những người lao động và sản xuất 
có thể hưởng kết quả do sức lao động của họ, và nhờ đó họ cảm 
thấy được khích lệ để làm việc một cách có hiệu quả và lương 
thiện... Một nhiệm vụ khác của Nhà Nước là phải giám sát và 
hướng dẫn việc thực thi các quyển con người trong lãnh vực kinh 
tế; tuy nhiên, trong lãnh vực này, trách nhiệm hàng đầu không 


13 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Laborem exercens, 27: AAS 73 (1981) 644-647. 

174 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 589-592. 

5 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 832-833; Ibid., 
34: AAS 83 (1991) 835-836. 

176 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Laborem exercens, 11: AAS 73 (1981) 602-605. 


2834 


2185 


1908 


1683 


2415 


1867 


678 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


thuóc vé Nhà Nuóc, nhung thuóc vé các cá nhán, các nhóm, và các 
tập thé khác nhau tao nên xã hội”””, 


2432. Những người /ãnh dao xí nghiệp chịu trách nhiệm trước xã 
hội về mặt kinh té và sinh thái của công việc làm ăn của mình”. 
Họ buộc phải quan tâm đến lợi ích của con người chứ không chỉ lo 
gia tăng loi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận là cần thiết. Chúng cho 
phép thực hiện những đầu tư để bảo đảm tương lai của các xí 
nghiệp. Chúng bảo đảm công ăn việc làm. 


2433. Quyền có viéc làm và chọn nghề phải được mở ngỏ cho moi 
người, không được kỳ thị cách bất công, cho người nam và người 
nữ, cho người khỏe mạnh và đau yếu, cho người địa phương và 
người di cư”. Về phán mình, tùy hoàn cảnh, xã hội phải giúp đỡ 
để các công dân tim được công ăn việc làm °°. 


2434. Tiền lương công bằng là kết quả hợp pháp của lao động. 
Không trả hoặc giữ tiền lương lại, có thể là một bất công nghiêm 
trong". Dé định giá việc trả lương cách công bằng, phải đồng thời 
lưu ý đến các nhu cầu và các đóng góp của mỗi người. “Căn cứ vào 
nhiệm vụ và năng suất của mỗi người, vào tình trạng của xí nghiệp 
và công ích, việc trả lương cho lao động phải bảo đảm cho con 
người khả năng xây dựng một cách xứng đáng cho mình và cho 
những người thuộc về mình một đời sống vật chất, xã hội, văn hóa 
và tinh thán"'*?, Sự thỏa thuận giữa chủ và thợ không đủ để biện 
minh về mặt luân lý cho số tiền trả lương. 


2435. Sự đình công là hợp pháp về mặt luân lý, khi đó là một 
phương thế không thể tránh được, hoặc thậm chí là cân thiết, để 
đạt được lợi ích tương xứng. Sự đình công là không thể chấp nhận 
được về mặt luân lý, khi kèm theo bạo động, hoặc hơn thế nữa, 
nếu được dùng để nhằm những mục tiêu không trực tiếp liên hệ 
đến các điều kiện làm việc hoặc những mục tiêu nghịch với công 
ích. 


2436. Không đóng góp lệ phí cho những tổ chức an sinh xã hội do 
quyền bính hợp pháp quy định, là điều bất công. 


Nạn thất nghiệp vì thiếu việc làm hầu như luôn làm tổn thương 
phẩm giá của nạn nhân và đe dọa sự quân bình của đời sống. 


7 ĐGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-853. 

178 X ĐGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840. 

1 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629; Ibid., 
22-23: AAS 73 (1981) 634-637. 

18 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854. 

BI X. Lv 19,13; Dnl 24,14-15; Gc 5,4. 

1? CĐ Vaticanô II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1088-1089. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 679 


Ngoài sự thiệt hại mà cá nhân người đó phải gánh chịu, nạn thất 
nghiệp còn dem lại nhiều nguy cơ cho gia đình ho!*. 


V. SỰCÔNG BẰNG VÀ TÌNH LIÊN ĐỚI 
GIỮA CÁC QUỐC GIA 
IUSTITIA ET SOLIDARIETAS INTER POPULOS 


2437. Trén binh dién quóc té, su bát binh dáng vé các nguón tài 
nguyén và các phuong tién kinh té là hét süc lón lao, dén nói nó 
gây nén một “hố sáu" thật su giữa các quốc gia'. Một bên là 
những quốc gia nắm giữ và gia tăng các phương tiện phát triển, 
bên kia là những quốc gia nợ nần chồng chất. 


2438. Nhiều nguyên do khác nhau về tôn giáo, chính trị, kinh tế 
và tài chính, khiến cho “vấn đề xã hội ngày nay mang một chiều 
kích quốc tế”"$5, Tình liên đới là cần thiết giữa các quốc gia vốn có 
liên hệ chính trị phụ thuộc lẫn nhau. Tình liên đới còn hết sức cần 
thiết khi vấn đề là phải loại trừ những “cơ chế máy móc bất nhân” 
gây chướng ngại cho sự phát triển của các quốc gia chậm tiến'Š°. 
Thay vào các hệ thống kinh tài đầy lạm dụng hoặc thậm chí bóc 
lot", những tương quan thương mai bất công giữa các quốc gia, 
việc chạy đua vũ trang, cần phải có một nỗ lực chung để huy động 
các nguồn tài nguyên vào những mục tiêu phát triển luân lý, văn 
hóa và kinh tế “trước hết bằng việc làm sáng tỏ những vấn dé 
quan trọng nhất và các bậc thang các lợi ích, dựa theo đó .. mà đề 
ra những kế hoach"'^*, 


2439. Các nước giàu có trách nhiệm luân lý nghiêm trọng đối với 
các nước không thể tự bảo đảm cho mình sự phát triển hoặc bị 
ngăn cán không phát triển được vì những biến cố lịch sử bi thám. 
Đây là một bổn phận của tình liên đới và bác ái; đây cũng là sự 
bắt buộc của đức công bằng, nếu sự sung túc của các nước giàu là 
do những tài nguyên đã không được trả tiền cách công bằng. 


2440. Việc uiện trợ trực tiếp là giải pháp thích hợp đáp ứng những 
nhu cầu trước mắt và đột xuất, chẳng hạn do thiên tai, nạn dịch, 
v.v... Nhưng việc viện trợ này không đủ để bù đắp những thiệt hại 
nghiêm trọng do hoàn cảnh túng thiếu, cũng không thể trường kỳ 
đáp ứng các nhu cầu được. Phải cái tó các thể chế kinh tế và tài 


183 X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981) 622-625. 

' DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Sollicitudo rei socialis, 14: AAS 80 (1988) 526-528. 

185 DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Sollicitudo rei socialis, 9: AAS 80 (1988) 520-521. 

H6 X. DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Sollicitudo rei socialis, 17: AAS 80 (1988) 532-533; 
Ibid., 45: AAS 80 (1988) 577-578. 

187 X DGH Gioan Phaolô II, Thóng diép Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 836-838. 

18 DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 28: AAS 83 (1991) 828. 


1938 


1911 


2315 


1908 


899 


2544-2547 


786, 525 
544, 653 


680 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


chánh quốc tế, để chúng cổ võ cách tốt hơn những tương quan công 
bằng với các nước kém phát triển'?. Phải nâng đỡ nỗ lực của các 
nước nghèo đang phấn đấu để tự phát triển và tự giải phóng 
mình? ?°. Điều này phải được áp dung cách hết sức đặc biệt trong 
lãnh vực lao động nông nghiệp. Các nông dân, nhất là ở thế giới 
thứ ba, là thành phần hết sức đông đảo trong số những người 
nghèo. 


2441. Gia tăng cảm thức về Thiên Chúa và sự hiểu biết chính 
mình là nền tảng của moi phát triển tron ven xà hôi loài người. Su 
phát triển này làm sinh sôi nảy nở các của cải vật chất và dùng 
chúng vào việc phục vụ con người và sự tự do của con người. Sự 
phát triển này làm giảm bớt nỗi khốn cùng và sự lạm dụng kinh 
tế. Nó làm gia tăng sự tôn trọng đối với các bản sắc văn hóa và 
đối với việc mở ngỏ hướng tới chiều kích siêu việt””!. 

2442. Sự can thiệp trực tiếp vào cơ cấu chính trị và vào việc tổ 
chức đời sống xã hội không thuộc về các mục tử của Hội Thánh. 
Nhiệm vụ này là một phán ơn gọi của các tín hữu giáo dán, là 
những người hành động bằng sáng kiến riêng cùng với đồng bào 
của mình. Hành động xã hội có thể bao hàm nhiều đường lối cụ 
thể. Hành động đó phải luôn nhắm tới công ích và phù hợp với sứ 
điệp Tin Mừng và với giáo huấn của Hội Thánh. Các tín hữu giáo 
dân có bổn phận “đem nhiệt tình Kitô giáo làm sinh động các thực 
tại trần thế, và trong đó tỏ ra mình là những chứng nhân và 
những người xây dựng công lý và hoà binh??? 


VI. YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO 
AMOR PAUPERUM 


2443. Thiên Chúa chúc phúc cho những ai giúp đỡ người nghèo, và 
kết án những ai quay lưng lại với họ. “Ai xin thì hãy cho; ai muốn 
vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,42). “Anh em đã được 
cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). Chúa 
Giêsu Kitô nhận biết những kẻ được tuyển chọn của Người căn cứ 
vào những gi ho đã làm cho những người nghèo”. Khi “kẻ nghèo 
được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5)", thì đó là dấu chỉ sự hiện diện 
của Đức Kitô. 


!? X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Sollicitudo rei socialis, 16: AAS 80 (1988) 531. 

! X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Centesimus annus, 26: AAS 83 (1991) 824-826. 

?! X. DGH Gioan Phaoló II, Thóng diép Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988) 556-557; 
Id., Thóng diép Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991) 856-857. 

2 ĐGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Sollicitudo rei socialis, 47: AAS 80 (1988) 582; x. Ibid., 
42: AAS 80 (1988) 572-574. 

193 X Mt 25,31-36. 

14 X. Lc 4,18. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 681 


2444. “Lòng yêu mến của Hội Thánh đối với người nghèo... được 
tiếp nối liên tuc trong kinh nghiệm truyền thống của Hội 
Thánh", Tình yêu đó được linh hứng bởi Tin Mừng của các mối 
phúc”, bởi sự khó nghèo của Chúa Giêsu””” và sự quan tâm của 
Người đối với kẻ nghèo.” Tình yêu đối với người nghèo cũng là 
một trong những động lực thúc đẩy bổn phận làm việc để “có gì 
chia sẻ với người túng thiếu””°. Điều này không chỉ giới han ở su 
nghèo khó về vật chất, nhưng còn hướng tới nhiều hình thức nghèo 
đói về văn hóa và tôn giáo””. 
2445. Tình yêu đối với người nghèo không thể đi đôi với tình yêu 
vô độ đối với của cải hoặc việc sử dụng của cải cách ích kỷ: 
“Giờ đây, hối những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về 
những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các 
ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn. Vàng bạc 
của các ngươi đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc 
tội các ngươi; nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Các 
ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các ngươi đã 
gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong 
ruộng của các ngươi. Kia, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách 
các ngươi, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai 
Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các ngươi đã sống xa hoa, 
đã buông theo khoái lạc, lòng các ngươi đã được no đầy thỏa 
mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người 


` 


công chính, và ho đã chẳng cưỡng lai các người” (Gc 5,1-6). 


2446. Thánh Gioan Kim Khẩu nhắc lại điều này một cách mạnh 
mẽ: “Không cho kẻ nghèo được chia sẻ của cải thuộc về mình, là ăn 
cắp của họ và cướp lấy mạng sống của họ; .. của cải chúng ta đang 
nắm giữ, không phải là của chúng ta, nhung là của ho"?!, “Phải 
thỏa mãn những đòi hỏi của đức công bằng trước đã, kẻo những 
tặng phẩm đem cho, tưởng là vì bác ái, mà thật ra là phải đền trả 
vì đức công bằng”””, 

“Khi tặng bất cứ thứ gì cần thiết cho người nghèo, thì không 

phải chúng ta tặng những gì của chúng ta, nhưng là chúng ta trả 


15 ĐGH Gioan Phaoló II, Thóng diép Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862-863. 
! X. Lc 6,20-22. 

17 X. Mt 820. 

18 X. Mc 1241-44. 

19 X. Ep 428. 

29 X. DGH Gioan Phaoló II, Thóng diép Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 863. 
?! Thánh Gioan Kim Khẩu, In Lazarum, concio 2, 6: PG 48, 992. 

? CD Vaticanó IL, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 8: AAS 58 (1966) 845. 


1716 


2536 


2547 


2402 


1460 


1036, 1969 


1004 


386 


1586 


682 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


lại cho ho những gi là của ho; chúng ta trả ng theo đức công 
bằng, hơn là chúng ta làm những việc từ thiện”””. 


2447. Các viéc từ thiện là những hành vi bác ái, qua đó chúng ta 
giúp đỡ tha nhân những gì cần thiết cho thể xác và tỉnh thân của 
họ”. Dạy dỗ, khuyên nhủ, an ủi, khích lệ là những việc từ thiện 
về mát tinh thần, cũng nhu tha thứ và nhẫn nhục chịu đựng. Các 
việc từ thiện về mặt vật chất gồm có: cho kẻ đói án, cho kẻ vô gia 
cư tạm trú, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng bệnh nhân và kẻ 
tù đày, chôn xác kẻ chết””. Trong các công việc đó, bố thí cho 
người nghèo” là một trong những bằng chứng chủ yếu của tình 
bác ái huynh đệ; đó cũng là việc thực thi đức công bằng làm đẹp 
lòng Thiên Chúa””: 
"Ai có hai áo, thi chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng 
làm như vậy” (Lc 3,11). “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên 
trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi” 
(Lc 11,41). “Giả như có người anh em hay chị em không có áo 
che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em 
lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho nơ, nhưng 
lại không cho họ những thứ thân xác họ dang cán, thì nào có ích 
lợi gì ?" (Gc 2,15-16)”°Ẻ. 


2448. “Sự bhốn cùng của con người xuất hiện dưới nhiều hình thức 
khác nhau: cùng cực về của cải vật chất, sự đàn áp bất công, các 
bệnh tật thể lý và tâm thần, sau cùng là cái chết; tất cả những sự 
khón cùng của con người này là dấu chỉ cho thấy tình trạng yếu 
đuối nguyên thủy, mà sau tội đầu tiên của ông Adam, con người 
sống trong đó, và đó cũng là dấu chỉ cho thấy sự cần thiết của ơn 
cứu độ; những nỗi khốn cùng đó đã lôi kéo lòng thương xót của Đức 
Kitô, Đấng Cứu độ, Đấng đã muốn mang lấy những nỗi khốn cùng 
đó khi Người đồng hóa mình với 'những người anh em bé nhỏ nhất 
của Ta dáy' (Mt 25,40.45). Vì vậy, những người gặp cảnh khốn 
cùng được Hội Thánh dành cho nhiều ưu ái hơn; ngay từ đầu, 
không bị cán trở vì tội lỗi của các phần tử của mình, do bổn phận 
của mình, Hội Thánh đã không bao giờ ngưng an ủi, bảo vệ và giải 
thoát những người đó. Thật vậy, Hội Thánh làm điều đó bằng vô 
số công việc từ thiện, những việc này là cần thiết ở mọi lúc và mọi 


n ơi”? 


#3 Thánh Grégórió Cá, Regula pastoralis, 3, 21, 45: SC 382, 394 (PL 77, 87). 

2% X. Is 58,6-7; Dnl 13,3. 

35 X. Mt 25,31-46. 

20 X, Tb 4,5-11; Gv 17,18. 

2 X. Mt 62-4. 

98 X. 1 Ga 3,17. 

2 Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thi Libertatis Conscientia, 68: AAS 79 (1987) 583. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 683 


2449. Ngay từ Cựu Ước đã có những chỉ thị pháp lý đủ mọi loại 
(năm tha nợ, cấm cho vay lấy lãi và cầm cố, nghĩa vụ đóng thuế 
thập phân, trả lương mỗi ngày, quyển được mót ở ruộng lúa và 
vườn nho) đáp ứng lời khuyên của sách Đệ Nhị Luật: “Vì trong đất 
của anh (em) sẽ không thiếu người nghèo. Nên tôi truyền cho anh 
(em): hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ, nghèo khó của 
anh (em) trong miễn đất của anh (em)" (Ðnl 15,11). Chúa Giêsu 
làm cho lời này thành lời của Người: “Thật vậy, người nghèo thì 
bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi 
đâu” (Ga 12,8). Nói vậy, Chúa Giêsu không muốn giảm nhẹ sự 
mãnh liệt của những lời tiên tri xưa kia: “Ta sẽ lấy tiền bạc mua 
đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ” (Am 8,6), nhưng 
Người mời gọi chúng ta nhận biết sự hiện diện của Người nơi 
những người nghèo là anh em của Người”. 
“Ngày kia, khi thánh Rôsa Lima bị mẹ bà trách vì đã đón nhận 
những người nghèo, người bệnh vào nhà, bà trả lời mẹ: “Khi 
chúng ta phục vụ những người đau yếu, chúng ta là hương thơm 
tốt lành của Đức Kitô””1, 


TÓM LƯỢC 


2450. “Ngươi không được trộm cắp” (Dnl 5,19). “Những bẻ trộm 
cướp, tham lam... sẽ khóng được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp” 
(1 Cr 6,10). 


2451. Điều rán thú bảy day phái giữ đúc công bằng và bác ái vé 
những của cải trần thé và thành quá lao động của con người . 


2452. Cüa cái cüa cóng trinh tao dung duoc dành cho toàn thé 
nhân loại. Quyền tu hữu của cải không hüy bỏ quyền chung hưởng 
những của cải này. 

2453. Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp. Trộm cắp là chiếm đoạt của 
cải của tha nhân, trái vói ý muốn hợp lý của sở hữu chủ. 

2454. Moi cách lấy hoặc giữ cách bất công của cải của tha nhân, 
đều nghịch uới điều răn thứ bảy. Bất công đã lỗi phạm đòi hỏi 
phải được đền bù. Công bằng giao hoán đòi phải trả lại của cải đã 
bị lấy cắp. 


210 X, Mt 25,40. 
?!! P. Hansen, Vita mirabilis [...] venerabilis sororis Rosae de sancta Maria Limensis (Romae 
1664) 200. 


1397 


786 


684 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2455. Luật luân lý cám các hành vi, vi lợi nhuận hoặc do độc tài, 
dẫn tới uiệc nô lệ hoá con người, mua bán hoặc trao đổi họ như 
hàng hoá. 


2456. Quyền thống trị các tài nguyên khoáng chát, thuc vát và 
động vát trong vü trụ Đấng Tao Hoá đã ban cho con người, khóng 
thé duoc tách biét khói viéc phái tón trong nhüng nghia vu luán 
ly, bể cá những nghĩa vu đối uới các thé hệ tuong lai. 


2457. Thú vât được trao phó cho con người chám sóc; con nguoi 
phải đối xý tử té uới chúng. Chúng có thé duoc dùng để đáp úng 
những nhu câu chính dáng của con người. 


2458. Hội Thánh dua ra phán đoán trong lãnh vuc kinh tế và xã 
hội, khi các quyền căn bản của con người hoặc on cứu độ các linh 
hôn đòi hỏi uiệc đó. Hội Thánh quan tâm đến các khía cạnh trần 
thế của công ích vi lý do chúng quy hướng vé Su Thiện tối thượng, 
là mục đích tối hậu của chúng ta. 


2459. Chính con người là chủ thé, trung tám và cùng đích của toàn 
bộ đời sóng kinh tế và xã hội. Điều quan trọng nhất của ván đề xã 
hội là làm thé nào để của cải đã được Thiên Chúa tạo dung cho 
moi người, thật sự đến được vói moi người, theo đức công bằng và 
vói sự trợ giúp của đúc bác ái. 

2460. Giá trị hàng đầu của lao động thuộc vé con người, là tác giả 
và là mục tiêu của lao động. Nhờ lao động của minh, con người 
tham du vào công trình tạo dung. Khi được két hợp vói Đúc Kitó, 
lao động có thể có giá trị cu chuộc. 


2461. Sự phát triển đích thuc là sự phát triển con người toàn điện. 
Vấn đề là khá năng của mỗi nhân vi phái được gia tăng để đáp lại 
ơn gọi của minh, nghĩa là đáp lời Thiên Chúa, Đấng kêu gọi 
minh", 


2462. Việc bố thí cho người nghèo là một chúng từ của đúc mến 
Kitô giáo: đó cũng là uiệc thực thi đúc công bằng làm đẹp lòng 
Thiên Chúa. 


2463. Giüa biết bao người không cơm bánh, không nhà cửa, không 
chốn nương thân, chúng ta lại bhông nhận ra anh Ladaró, người 
hành khát đói khó trong du ngôn sao??? Làm thế nào lại không 
nghe Chúa Giêsu nói: “Các nguoi đã không làm cho chính Ta^ 
(Mt 25,45)? 


?? X, DGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus annus, 29: AAS 83 (1991) 828-830. 
25 X. Lc 16,19-31. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 685 


Muc 8 
Điều Rán Thứ Tám 


Articulus 8 
Octavum praeceptum 


"Nguoi không được làm chứng gian hại người” (Xh 20,16). 
“Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: ‘Chó bội thé, nhưng 
hãy trọn lời thé với Chúa” (Mt 5,33). 


2464. Điều răn thứ tám cấm xuyên tạc chân lý trong những tương 
quan với tha nhân. Chỉ thị luân lý này xuất phát từ ơn gọi của dân 
thánh, là làm chứng nhân cho Thiên Chúa của mình, Đấng là chân 
lý và muốn chân lý. Những sự xúc phạm đến chân lý, bằng lời nói 
hay bằng hành vi, đều là từ chối dấn thân theo sự ngay thẳng về 
luân lý. Những sự xúc phạm đó là những bất trung căn bản đối với 
Thiên Chúa và, theo nghĩa này, chúng huỷ hoại các nén tảng của 
Giao Ước. 


I. SỐNG TRONG CHÂN LÝ 
VIVERE IN VERITATE 


2465. Cựu Ước chứng tỏ: Thiên Chúa là nguồn mach moi chán lý. 
Lời Ngài là chân ly?*. Luật của Ngài là chân lý”. “Lòng thành 
tín Chúa trải bao thế hệ” (Tv 119,90)". Bởi vì Thiên Chúa là 
“Đấng Chân Thật” (Rm 3,4), nên các phần tử của dân Ngài được 
kêu goi sống trong chán lý”"”. 


2466. Chân lý của Thiên Chúa được tỏ hiện cách trọn vẹn nơi 
Chúa Giêsu Kitô. Chính Người, Đấng tràn dáy ân sủng và chân 
lý”, là “ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Chính Người là chân lý””°. 
Mọi kẻ tin vào Người, thì không còn ở trong bóng tối”. Món đệ 
của Chúa Giêsu ở trong lời Người, để nhận biết chân lý có sức giải 
thoát"! và thánh hóa”. Bước theo Chúa Giêsu là sống bởi Thánh 


24 X. Cn 8,7; 2 Sm 7,28. 
215 X. Tv 119,142. 

216 X. Lc 1,50. 

277 X. Tv 119,30. 

218 X. Ga 1,14. 

29 X. Ga 14,6. 

2?» X. Ga 12,46. 

21 X. Ga 831-32. 

22 X. Ga 17,17. 


215 


2153 


2104 


1458 


1807 


686 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Thần chân 15??, Đấng Chúa Cha sai đến nhân danh Người”, và là 
Đấng sẽ dẫn đưa đến “sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Chúa Giêsu 
dạy các môn đệ phải tuyệt đối yêu mến chân lý: “Trong lời nói của 
anh em, hé ‘có’ thì phải nói “có, “không thì phái nói “không” (Mt 
5,37). 

2467. Con người tự bản tính hướng đến chân lý. Con người buộc 
phải tôn trọng và làm chứng cho chân lý. “Theo phẩm giá của 
mình, mọi người, bởi vì là những nhân vị, .. được thôi thúc do bản 
tính của mình, và do nghĩa vụ luân lý, buộc phải tìm kiếm chân lý, 
trước hết là chân lý về tôn giáo. Họ cũng buộc phải gắn bó với 
chân lý đã được nhận biết, và xếp đặt toàn bộ đời sống mình theo 
các đòi hỏi của chân lý”””. 

2468. Chân lý, xét như là sự ngay thẳng trong cách hành động và 
trong lời nói của con người, có tên gọi là sự chân thật, sự thành 
thật hoặc tâm hồn cởi mở. Chân lý hoặc sự chân thật là một nhân 
đức, cốt tại việc con người tỏ ra mình thành thật trong các hành vi 
của mình và thành thật trong các lời nói của mình, tránh xa lối 
sống hai mặt, dối trá và đạo đức giả. 


2469. “Con người không thë... chung sống với nhau nếu không tin 
nhau, xét như những người biểu lộ chán lý cho nhau””. Nhân đức 
chân thật trả lại cho người khác cách công bằng điều ta mắc nợ 
họ. Chân lý giữ sự trung dung chính đáng giữa điều phải được nói 
ra với điều bí mật phải giữ kín: chân lý bao hàm sự thành thật và 
sự kín đáo. Theo đức công bằng, “con người phải thành thật biểu lộ 
chân lý cho người khác”””. 


2470. Người môn đệ Đức Kitô chấp nhận “sống trong chân lý”, 
nghĩa là, trong đời sống đơn sơ phù hợp với mẫu gương của Chúa 
và ở lại trong chân lý của Người. “Nếu chúng ta nói là chúng ta 
hiệp thông với Người, mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói 
đối, và không hành động theo sự thật” (1 Ga 1,6). 


II. “LÀM CHÜNG CHO CHÂN LÝ?” 
“TESTIMONIUM PERHIBERE VERITATI” 


2471. Trước mặt quan Philatô, Đức Kitô tuyên bố Người đã đến thế 
gian là để làm chứng cho chân lý”. Kitô hữu không được “hổ then 


?3 X. Ga 14,17. 

? X. Ga 14,26. 

225 CD Vaticanô II, Tuyên ngôn Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 931. 

? Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II, q. 109, a. 3, ad 1: Ed. Leon. 9, 418. 
? Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-II, q. 109, a. 3, c: Ed. Leon. 9, 418. 

9$ X, Ga 18,37. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 687 


⁄ 


vì phải làm chứng cho Chúa” (2 Tm 1,8). Trong những trường hợp 
đòi phải làm chứng cho đức tin, Kitô hữu phải tuyên xưng đức tin 
một cách không úp mở, theo gương thánh Phaolô trước mặt các 
thẩm phán. Họ phải giữ “lương tâm không có gì đáng chê trách 
trước mặt Thiên Chúa và người ta” (Cv 24,16). 


2472. Bổn phận của các Kitô hữu là tham gia vào đời sống Hội 
Thánh, thúc đẩy họ hành động như những chứng nhân của Tin 
Mừng và chu toàn những nghĩa vụ phát xuất từ bổn phận đó. Làm 
chứng là lưu truyền đức tin bằng lời nói và việc làm. Làm chứng là 
một hành vi của đức công bằng nhằm thiết lập chân lý hoặc làm 
cho chán lý được nhận biết”: 
Mọi Kitô hữu, dù sống ở đâu, đều phải lấy gương mẫu đời sống 
và chứng từ lời nói để biểu lộ con người mới, mà họ đã mặc lấy 
qua bí tích Rửa Tội, và biểu lộ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, 
Đấng đã củng cố ho qua bí tích Thêm Sức””. 
2473. Sự tử đạo là việc làm chứng cao cả nhất cho chân lý đức tin; 
đó là sự làm chứng cho đến nỗi phải chết. Vị tử đạo làm chứng cho 
Đức Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại, mà họ được liên kết với 
Người bằng đức mến. Vị tử đạo làm chứng cho chân lý đức tin và 
đạo lý Kitô giáo. Vi tử đạo chịu chết bằng hành vi của đức can 
đảm. “Hãy để tôi trở nên môi ngon cho ác thú, nhờ chúng mà tôi 
được đến với Thiên Chüáa"?!, 


2474. Hội Thánh hết sức quan tâm thu thập các kỷ niệm về những 
vị đã làm chứng cho đức tin của mình cho đến cùng. Đó là Hạnh 
các vị Tử Đạo. Các hạnh này là những văn thư lưu trữ về Chân Lý 
được viết bằng máu: 
“Những lãnh địa trần gian và các vương quốc đời này không ích 
gì cho tôi. Đối với tôi, thà chết trong Đức Kitô Giêsu, còn hơn 
được thống trị các lãnh địa của trái đất này. Tôi tìm kiếm Người, 
Đấng đã chết cho chúng ta; tôi khao khát Người, Đấng đã sống 
lại vì chúng ta. Tôi sắp được sinh ra..”””. 
“Con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã xét con xứng đáng với ngày 
này và giờ này, để con được dự phần vào số các vị tử đạo... Chúa 
đã thực hiện lời Chúa hứa, lạy Thiên Chúa, Đấng trung tín và 
không biết nói dối. Vì hồng ân này và vì tất cả mọi sự, con ngợi 
khen Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa nhờ vi 
Thượng Tế vĩnh hằng trên trời là Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu 


?? X. Mt 18,16. 

230 CD Vaticano II, Sắc lệnh Ad gentes, 11: AAS 58 (1966) 959. 

?! Thánh Ignatió Antiochia, Epistula ad Romanos, 4, 1: SC 1Obis, 110 (Funk 1, 256). 

?? Thánh Ignatiô Antiôchia, Epistula ad Romanos, 6, 1: SC 10bis, 114 (Funk 1, 258-260). 


1816 


663, 905 


1807 


852 


1808 
1258 


1011 


2152 


688 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


của Chúa. Nhờ Người, con tôn vinh Chúa cùng với Người trong 
Chúa Thánh Thần, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen”?”. 


II. NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN CHÂN LÝ 
CONTRA VERITATEM OFFENSAE 


2475. Các món đệ của Đức Kitô đã “mặc lấy con người mới, là con 
người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống 
công chính và thánh thiện” (Ep 4,24). “Một khi đã cởi bỏ sự gian 
dối” (Ep 4,25), họ phải “từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, 
giả hinh và ghen tương cùng moi lời nói xấu giém pha” (1 Pr 2,1). 


2476. Làm chúng dối uà thê gian. Khi được phát biểu công khai, 
một khẳng định nghịch với chân lý mang tính nghiêm trọng đặc 
biệt. Trước tòa án, lời nói như thế trở thành việc làm chứng dối”. 
Khi quả quyết như thế mà còn thé, thì đó là thé gian. Những cách 
hành động này góp phần vào việc hoặc kết án người vô tội, hoặc 
gỡ tội cho phạm nhân, hoặc gia tăng hình phạt cho bị cáo””. 
Những cách hành động này làm phương hại cách nghiêm trọng 
đến việc thực thi công lý và sự công bằng của bản án do các thẩm 
phán tuyên ra. 


2477. Sự tôn trong thanh danh của các nhân vi cấm moi thái độ và 
mọi lời nói có thể gây thiệt hại cách bất công cho họ”. Sẽ có lỗi 
khi: 

— Phán đoán hô đô, nghĩa là khi không có đủ cơ sở mà, ngay cả 
một cách thầm lặng, cho một khiếm khuyết về luân lý nơi 
người lân cận, là có thật. 

— Nói xấu, nghĩa là khi không có lý do chính đáng cách khách 
quan, mà lại tiết lộ những khiếm khuyết hoặc lỗi phạm của 
kẻ khác cho những người chưa biết””; 

— Vụ bhống, nghĩa là khi dùng những khẳng định nghịch với 
chân lý mà làm hại thanh danh kẻ khác và tạo cơ hội cho 
người ta phán đoán sai lầm về người đó. 


2478. Dé tránh phán đoán hồ dó, mỗi người, bao nhiêu có thể, 
phải cố gắng giải thích theo nghĩa tốt, những tư tưởng, lời nói và 
việc làm của người lân cận: 
“Mỗi Kitô hữu đạo đức phải mau mắn hiểu lời nói hay ý định tối 
nghĩa của người khác theo nghĩa tốt, hơn là lên án. Nếu không 


?3 Martyrium Polycarpi, 14, 2-3: SC 10bis, 228 (Funk 1, 330-332). 
34 X. Cn 19,9. 

®5 X. Cn 18,5. 

236 X, Bộ Giáo Luật, điều 220. 

?7 X. Hc 21,28. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 689 


có lý do nào để có thể bào chữa, thì phải hỏi người đó có ý nói 
gì; nếu người đó nghĩ hay hiểu cách không đúng lắm, thì hãy sửa 
chữa cách dịu dàng; nếu như vậy chưa đủ, thì phải tìm mọi 
phương thế thích hợp giúp người đó hiểu đúng và thoát được sai 
làm”, 


2479. Nói xãu và vu khóng huy hoai thanh danh và danh du cúa 
người lân cận. Mà danh dự là bằng chứng của xã hội đối với nhân 
phẩm, và mỗi người có quyền tự nhiên được hưởng danh du, thanh 
danh và sự tôn trọng. Vì vậy, nói xấu và vu khống là phạm đến 
các nhân đức công bằng và bác ái. 

2480. Mọi lời nói và moi thái độ sau đây đều phải bị cấm: ninh 
hót, bợ đỡ hoặc tâng bốc để thúc đẩy và khuyến khích kẻ khác làm 
điều xấu và hành động cách sai lâm. Bg đỡ là một lỗi pham 
nghiêm trọng, nếu là đồng lõa với các thói xấu hoặc các tội nghiêm 
trọng. Y muốn giúp đỡ hoặc tình bằng hữu không biện minh được 
cho lời nói hai lòng. Bợ đỡ là một tội nhẹ khi chỉ có ý để lấy lòng 
người khác, để tránh một điều xấu, thoát khỏi một tình thế khó 
khăn hay để đạt được những lợi ích chính đáng. 


2481. Khoe khoang hoặc khoác lác là một lỗi phạm nghịch với 
chân lý. Cũng phải nói như vậy về châm biếm, khi có ý làm mất 
uy tín một ai đó, bằng cách diễu cợt, với ý xấu, một điều gì trong 
cách hành động của người đó. 

2482. “Nói dối là nói điều sai, với ý định đánh lừa kẻ khác”””. 
Chúa tố giác sự nói dối là công việc của ma quỷ: “Cha các ngươi là 
ma quỷ ... Sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo 
bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối” 
(Ga 8,44). 

2483. Nói dối là sự xúc phạm trực tiếp nhất đến chân lý. Nói dối 
là nói hay hành động nghịch với chân lý để dẫn đến sự sai lầm. 
Nói dối, vì làm hại cho tương quan của con người với chân lý và 
với người lân cận, nên xúc phạm đến tương quan nón tảng giữa con 
người và lời nói của con người với Chúa. 

2484. Tính nghiêm trọng của tội nói dối được do lường tuỳ theo 
bản chất của chân lý mà tội đó đã làm sai lạc, tùy theo các hoàn 
cảnh và các ý hướng của kẻ nói dối, và những thiệt hại mà các nạn 
nhân của nó phải hứng chịu. Nếu sự nói dối tự nó chỉ là tội nhẹ, 
thì cũng trở thành tội trọng, khi nó xúc phạm cách nghiêm trọng 
đến các nhân đức công bằng và bác ái. 


® Thánh Ignatió Loyola, Exercitia spiritualia, 22: MHSI 100, 164. 
?*9 Thánh Augustinô, De mendacio, 4, 5: CSEL 41, 419 (PL 40, 491). 


1753 


392 


1750 


1756 


1607 


1459 


2412 


1740 


2284 


1467 


690 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2485. Su nói dói tu bán chát là dáng lén án. Nó làm mát giá tri 
của lời nói, vốn có muc tiêu là truyền thông cho kẻ khác chân lý 
mình đã biết. Chủ ý đưa người khác vào sai lầm, bằng những 
khẳng định nghịch với chân lý, là lỗi phạm đến công bằng và bác 
ái. Tính quy tội càng lớn hơn, khi ý hướng đánh lừa có nguy cơ gây 
ra những hậu quả tai hại cho những ai bị lia xa điều chân thật. 


2486. Sự nói dối (bởi vì xúc phạm đến nhân đức chân thật), thật 
sự là một bạo lực đối với tha nhân. Nó làm tổn thương người đó về 
khả năng nhận thức, là điều kiện của mọi phán đoán và mọi quyết 
định. Nó là mầm mống sự chia rẽ giữa các tâm trí và mầm mống 
mọi điều xấu do chia rẽ gây ra. Nói dối là tai họa cho moi xã hội; 
nó phá hủy sự tin tưởng giữa con người và cắt đứt các tương quan 
dét nên xã hội. 

2487. Bất cứ lỗi phạm nào nghịch với sự công bằng và chân lý đều 
đòi phải có bón phận đền bù, mặc dù tác giả của nó đã được tha 
thứ. Khi không thể đền bù lỗi phạm cách công khai, thì phải làm 
cách kín đáo; nếu không thể đền bù cách trực tiếp cho người bi 
hại, thì phải đền bù cho người ấy một cách luân lý, vì lý do bác ái. 
Bổn phận đền bù này cũng liên quan tới những lỗi phạm nghịch 
với thanh danh của người khác. Việc đền bù này — đền bù luân lý 
(moralis reparatio) và có khi là đền bù vật chất (materialis 
reparatio), — phải được thẩm định theo mức độ sự thiệt hai đã gây 
ra. Sự đền bù bắt buộc theo lương tâm. 


IV. TÔN TRỌNG CHÂN LÝ 
VERITATIS OBSERVANTIA 


2488. Quyén truyén thóng chán ly khóng phái là tuyét dói. Mói 
người phải sống phù hợp với giới luật yêu thuong huynh đệ của Tin 
Mừng. Trong những trường hợp cụ thể, giới luật này đòi hỏi phải 
cân nhắc cẩn thận xem có phải tỏ bày sự thật, hay không tỏ bày, 
cho người yêu cầu. 


2489. Đức mến và sự tôn trọng chân lý phải quyết định câu trả lời 
cho mọi yêu cầu thông tin hay truyền thông. Lợi ích và sự an toàn 
của tha nhân, sự tôn trọng đời tư, công ích, là những lý do đủ để 
làm thinh không nói điều người khác không được biết, hay để dùng 
lời lẽ khôn ngoan. Bổn phận tránh gây gương xấu thường đòi buộc 
phải im lặng nghiêm ngặt. Không ai bị buộc phải tỏ bày một sự 
thật cho người không có quyền được biết”. 

2490. Bí một cúa bí tích Giao Hoà là thánh thiêng và không được 
tiết lộ bất cứ vì lý do nào. “Ấn tín bí tích là điều bất khả xâm 


20 X. Hc 27,17; Cn 25,9-10. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 691 


phạm; vì thế, tuyệt đối cấm cha giải tội không được tiết lộ hối 
nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do 
gi? 

2491. Những bí mát nghề nghiệp — chẳng han, của các nhà chính 
trị, quân nhân, y sĩ, luật gia - hoặc chuyện tám su có lời thé giữ 
kín, phải được giữ bí mật, trừ những trường hợp ngoại lệ, là khi 
việc giữ bí mật sẽ gây ra cho người nói, người nghe, hoặc một đệ 
tam nhân, những thiệt hại rất nghiêm trọng, và chỉ có thể tránh 
được những điều đó bằng việc nói ra sự thật. Những chuyện riêng 
tư, mặc dầu không có lời thể giữ kín, cũng không được tiết lộ nếu 
có hại cho tha nhân, trừ khi có lý do nghiêm trọng và tương xứng. 


2492. Mỗi người buộc phải giữ sự thận trọng chính đáng đối với 
đời tư của các nhân vị. Những người có trách nhiệm về truyền 
thông phải giữ sự quân bình chính đáng giữa các đòi hỏi của công 
ích với sự tôn trọng các quyền cá nhân. Sự xâm phạm của thông 
tin vào đời tư của những người hoạt động chính trị hoặc hoạt động 
công cộng là đáng lên án, tuỳ theo mức độ nó phạm đến sự riêng 
tư và sự tự do của họ. 


V. SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIÉN TRUYÉN THÔNG XÃ HỘI 
USUS MEDIORUM COMMUNICATIONIS SOCIALIS 


2493. Trong xã hội hiện dai, các phương tiện truyền thông xã hội 
có một vai trò khá quan trọng trong việc thông tin, việc thăng tiến 
văn hóa và việc đào tạo. Vai trò này gia tăng vì các tiến bộ kỹ 
thuật, vì lượng thông tin phong phú và đa dạng, vì ảnh hưởng của 
nó trên dư luận. 


2494. Việc thông tin nhờ các phương tiện truyền thông nhằm phục 
vụ công ích””. Xã hội có quyền được biết những thông tin dựa trên 
sự thật, sự tự do, đức công bằng và tình liên đới. 
“Việc thực thi đúng đắn quyển này đòi hỏi nội dung của việc 
truyền thông phải luôn xác thực và, vẫn giữ đức công bằng và 
bác ái, phải luôn đầy đủ; ngoài ra, về cách thức, truyền thông 
phải lương thiện và thích hợp, nghĩa là, phải tuyệt đối tuân giữ 
các luật luân lý, các quyền hợp pháp và phẩm giá của con người, 
cả trong việc săn tin lẫn việc loan tin"?*, 


2495. “Điều cần thiết là mọi thành phán của xã hội cũng phải chu 
toàn các bổn phận công bằng và bác ái của mình trong lãnh vực 
này; vì vậy, họ cũng phải sử dụng các phương tiện truyền thông xã 


?!! Bộ Giáo Luật, điều 983,1. 
?? X. CD Vaticanô II, Sắc lệnh Inter mirifica, 11: AAS 56 (1964) 148-149. 
#3 CB Vaticanô II, Sắc lệnh Inter mirifica, 5: AAS 56 (1964) 147. 


2522 


1906 


906 


2525 


2237 


2286 


1903 


692 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


hội để góp phân làm nên và truyền bá những dư luận lành 
mạnh””. Tình liên đới xuất hiện như hiệu quả của sự truyền 
thông chân thật và công bằng, và của việc tự do lưu hành các ý 
tưởng, là những điều cổ võ sự hiểu biết và tôn trọng tha nhân. 


2496. Những phương tiện truyền thông xã hội (đặc biệt những 
phương tiện thông tin đại chúng) có thể làm phát sinh một tâm 
hồn thụ động nào đó nơi những người tiếp nhận, khiến họ trở 
thành những người tiêu thụ thiếu cảnh giác đối với những thông 
tin và hình ảnh được phổ biến. Bởi vậy, những người tiếp nhận 
phải giữ điều độ và kỷ luật đối với các phương tiện thông tin đại 
chúng. Họ phải tạo cho mình một lương tâm sáng suốt và ngay 
thẳng, nhờ đó họ có thể chống lại những ảnh hưởng thiếu lương 
thiện một cách dễ dàng hơn. 


2497. Chính vì nhiệm vụ của mình, những người có trách nhiệm về 
việc thông tin, khi phổ biến thông tin, có nghĩa vụ phục vụ chân lý 
và không được xúc phạm tới đức bác ái. Họ cũng phải cố gắng để 
vừa tôn trọng bản chất các sự kiện, vừa tôn trọng những giới hạn 
của việc phê phán các nhân vị. Họ phải tránh phỉ báng. 


2498. “Quyên bính dân sự có những bổn phận đặc biệt trong vấn 
dé này vì công ích... Vì nhiệm vụ của mình, họ phải báo vệ và 
bênh vực sự tự do đích thuc và chính đáng trong việc thông tin”””. 
Bằng cách ban hành các luật lệ và xem xét việc áp dụng các luật 
lệ đó, công quyền phải bảo đảm “kẻo việc sử dụng sai các phương 
tiện truyền thông khiến gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho 
phong hoá và cho những tiến bộ của xã hội””°. Ho phải trừng phat 
việc vi phạm quyên giữ thanh danh và bí mật đời tư của mỗi người. 
Chính quyền phải thông báo kịp thời và đúng đắn những thông tin 
liên hệ đến lợi ích của đại chúng hoặc giải đáp những bận tâm 
chính đáng của dân chúng. Không gì có thể biện minh cho việc 
dùng những phương tiện truyền thông để đưa ra những thông tin 
sai lạc nhằm lèo lái dư luận. Những can thiệp của chính quyển 
không được làm tổn thương sự tự do của các cá nhân và các nhóm. 


2499. Ý thức luân lý tố giác tai hoạ của các Nhà Nước độc tài, 
xuyên tạc chân lý một cách có hệ thống, dùng các phương tiện 
truyền thông để thống trị dư luận về chính trị, “giật dây” các bị 
cáo và chứng nhân trong các vụ án công khai và cho rằng họ củng 
cố được ách chuyên chế của họ bằng cách ngăn chặn và đàn áp 
những gi ho coi như “trọng tội vé tư tưởng”. 


%4 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Inter mirifica, 8: AAS 56 (1964) 148. 
#5 CD Vaticanô II, Sắc lệnh Inter mirifica, 12: AAS 56 (1964) 149. 
246 CB Vaticanô II, Sắc lệnh Inter mirifica, 12: AAS 56 (1964) 149. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 693 


VI. CHÂN LÝ, VẺ ĐẸP VÀ NGHỆ THUẬT THÁNH 
VERITAS, PULCHRITUDO ET ARS SACRA 


2500. Niém vui tinh thán và vé dep luán ly, di dói vói viéc thuc thi 
điều thiện. Cũng váy, chán lý mang lại niềm vui và ánh huy hoàng 
của vé dep tinh thần. Chân lý, tự nó, là dep. Chân lý được diễn tả 
bằng lời nói, sự diễn tả hữu lý của nhận thức về thực tại được tạo 
dựng và không được tạo dựng, là cần thiết cho con người đã được 
phú ban trí tuệ, nhưng chân lý cũng có thể được con người diễn tả 
bằng những hình thức khác nhau, để bổ túc cho nhau, nhất là khi 
vấn dé phải gợi lên lai bao hàm điều khôn tả, những điều sâu 
thẳm của trái tim con người, những điều cao vời của linh hồn và 
mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngay trước khi Ngài tự mạc khải cho 
con người bằng những lời chân lý, Thiên Chúa đã được mạc khải 
cho họ qua ngôn ngữ phổ quát là công trình tạo dựng, tác phẩm 
của Ngôi Lời của Ngài, của Đức Khôn Ngoan của Ngài: qua trật tự 
và sự hài hoà của vũ trụ — cả trẻ thơ lẫn nhà khoa học đều khám 
phá được —, “vì các thọ tao càng lớn lao đẹp dé, thi càng giúp nhận 
ra Đấng tạo thành” (Kn 13,5), “vì chính Đấng Tao Hoá moi loài là 
tác giả của muôn vé dep" (Kn 13,3). 
Thật vậy, Đức Khôn Ngoan “tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa 
và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng, nên không 
thể vương một tì ố; Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh 
cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là 
hình ảnh lòng nhân hậu của Ngài” (Kn 7,25-26). “Đức Khôn 
Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tỉnh tú; so với Đức 
Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Bởi trước màn đêm, ánh 
sáng đành phải lui bước. Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà 
nào thắng nổi” (Kn 7,29-30). “Vẻ đẹp của Đức Khón Ngoan làm 
tôi say dám" (Kn 8,2). 


2501. “Được tao dung theo hình ảnh Thiên Chúa”””, con người 
cũng diễn tả chân lý về tương quan của mình với Thiên Chúa Sáng 
Tạo bằng vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật của mình. Thật vậy, 
nghệ thuật là một hình thức diễn tả chỉ riêng con người mới có; 
vượt lên trên việc cố gắng thoả mãn những nhu câu sinh tôn, là 
điều chung của moi sinh vật, nghệ thuật là sự đây tràn chan chứa, 
được ban tặng cách nhưng không, sự giàu sang nội tâm của con 
người. Xuất phát từ tài năng do Đấng Tạo Hoá ban, và từ nỗ lực 
của chính con người, nghệ thuật là một hình thức của sự khôn 
ngoan thực tiễn, kết hợp kiến thức với tài khéo léo”, để tạo hình 
thể cho chân lý của một thực tại, bằng thứ ngôn ngữ có thể cảm 


2% X. St 1,26. 
8 X. Kn 7,17. 


1804 


341 


2129 


339 


1156-1162 


694 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nhận được bằng mát thấy và bằng tai nghe. Như vậy nghệ thuật 
bao hàm một sự tương tự nào đó với hoạt động của Thiên Chúa 
trong công trình tạo dựng, theo mức độ nghệ thuật được gợi hứng 
bởi chân lý về vạn vật và lòng yêu mến vạn vật. Cũng như bất cứ 
hoạt động nào khác của con người, nghệ thuật không có mục đích 
tuyệt đối nơi chính nó, nhưng được quy hướng về con người, và trở 


nên cao quý nhờ mục đích tối hậu là con người”. 


2502. Nghệ thuật thánh sẽ thật và đẹp, khi nhờ hình thức thích 
hợp, nó đáp ứng với ơn gọi riêng của nó: trong đức tin và trong sự 
tôn thờ, nghệ thuật thánh gợi lên và tôn vinh mầu nhiệm siêu việt 
của Thiên Chúa, vẻ đẹp siêu phàm vô hình của chân lý và của tình 
yêu, đã xuất hiện nơi Đức Kitô, Đấng “là phản ánh vẻ huy hoàng, 
là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Dt 1,3), “nơi 
Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể” 
(C1 2,9), Người là vẻ đẹp thiêng liêng đang toả chiếu nơi Đức Trinh 
Nữ rất thánh Mẹ Thiên Chúa, nơi các Thiên thần và các Thánh. 
Nghệ thuật thánh đích thực đưa con người đến việc tôn thờ, việc 
cầu nguyện và việc yêu mến Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá và Cứu 
Độ, Đấng Thánh Thiện và Thánh Hóa. 


2503. Vì vậy, các Giám mục, hoặc chính các ngài hoặc qua các vị 
đại diện, phải lưu tâm cổ võ nghệ thuật thánh, cổ truyền cũng như 
hiện đại, trong mọi hình thức của nó, và, cũng với sự lưu tâm đạo 
hạnh đó, loại trừ khỏi phụng vụ và những nơi thờ phượng mọi điều 
không phù hợp với chân lý đức tin và với vẻ đẹp đích thực của 
nghệ thuật thánh”®. 


TÓM LƯỢC 


2504. “Ngươi khóng được làm chứng gian hai nguoi" (Xh 20,16). 
Các món đệ của Đúc Kitô đã “mặc lấy con người mới là con người 
đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công 
chính và thánh thiện” (Ep 4,24). 


2505. Chân lý hoặc su chân thật là một nhân đúc, cốt tai viéc con 
người tỏ ra minh thành thật trong các hành vi cia minh, và thành 
thật trong các lời nói của minh, tránh xu lối sóng hai mặt, dối trá 
và đạo đức giá. 


?? X. DGH Piô XII, Nuntius radiophonicus (25/12/1955): AAS 48 (1956) 26-41; Id., Nuntius 
radiophonicus sociis sodalitatis iuvenum operariorum christianorum (J.O.C.) (3/9/1950): 
AAS 42 (1950) 639-642. 

250 X. CD Vaticanô II, Hiến ché Sacrosanctum Concilium, 122-127: AAS 56 (1964) 130-132. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 695 


2506. Kitô hữu khóng được “hổ then vi phái làm chứng cho Chúa” 
(2 Tm 1,8) bằng uiệc làm cũng như bằng lời nói. Sự tử dao là viéc 
làm chứng cao cả nhất cho chán lý đúc tin. 

2507. Sự tôn trọng thanh danh và danh dự của các nhân vi cám 
moi thái độ và moi lời nói nhằm nói xấu hay vu bhống. 

2508. Nói dối là nói điều sai sự thật, vói ý định đánh lừa người 
lân cán. 

2509. Ai lõi pham nghịch vói chán lý thì buộc phái đền bù. 

2510. “Khuôn vàng thước ngọc” (*Regula aurea") trong những 
trường hợp cụ thể, giúp chúng ta phán định xem có phải tỏ bày sự 
thật, hay không tỏ bày, cho người yêu cầu. 

2511. “Ấn tín bí tích là điều bất khả xâm pham" Các bí mát 
nghề nghiệp phái duoc giữ kín. Không được tiết lộ những chuyện 
tâm sự có thể làm hại cho những người bhác. 

2512. Xã hội có quyền được biết những thông tin dua trên sự thật, 
sự tự do, đúc công bằng. Phải giữ điều độ và ky luật khi sử dung 
các phương tiện truyền thông xã hội. 

2513. Mỹ thuật, nhưng chủ yếu là nghệ thuật thánh, “tự bán chát, 
nhằm diễn tá vé đẹp vó biên của Thiên Chúa, được cám nghiệm 
một cách nào đó qua những tác phẩm của con người; nghệ thuật 
này càng làm cho Thiên Chúa được ca tụng và tôn vinh hơn, một 
khi những tác phẩm đó bhông nhằm chủ đích nào khác, ngoài sự 
góp phần tối da dé quy hướng tám trí con người sốt sáng vé cùng 
Thiên Chúa” 


Mục 9 
Điều Răn Thứ Chín 
Articulus 9 
Nonum praeceptum 


“Ngươi không được ham muốn nhà người ta. Nguoi không được 
ham muốn vợ người ta, tôi nam tớ nữ, con bò, con lừa hay bất cứ 
vật gì của người ta” (Xh 20,17). 


?3! Bộ Giáo Luật, điều 983,1. 
?? CD Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 122: AAS 56 (1964) 130-131. 


377, 400 


405 


362 


407 


368 


696 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


“Ai nhìn người phu nữ mà thèm muốn thi trong lòng đã ngoai 
tình với người ấy rôi” (Mt 5,28). 
2514. Thánh Gioan phân biệt ba loại ham muốn hoặc dục vong: 
dục vọng của xác thịt, dục vọng của đôi mắt, và lối sống kiêu kỳ””. 
Theo truyền thống dạy giáo lý Công giáo, điều răn thứ chín cấm 
dục vọng của xác thịt, điều răn thứ mười cấm thèm muốn của cải 
của tha nhân. 


2515. Theo ngữ nguyên, “dục vọng” có thé chi mọi hình thức ước 
muốn của con người. Thần học Kitô giáo dùng từ này với ý nghĩa 
đặc biệt chỉ ham muốn của giác quan đi ngược với hoạt động của lý 
trí con người. Thánh Phaolô so sánh nó với sự nổi loạn của “xác 
thịt” chống lại “tinh thán"?*, Duc vọng xuất phát từ sự bất tuân 
của tội đầu tiên”. Nó làm hỗn loạn các năng lực luân lý con người 
và, dù tự nó không phải là tội, nhưng nó hướng con người đến chỗ 
phạm tội”. 


2516. Bởi vì con người là một hữu thể phúc hop, tinh thân và thể 
xác, nén trong con người đã sẵn có một sự căng thẳng nào đó, một 
cuộc chiến đấu nào đó giữa các khuynh hướng của “tinh thần” và 
của “xác thịt”. Nhưng thật ra, cuộc chiến đó là di sản của tội lỗi, 
vừa là hậu quả, vừa là một bằng chứng của tội. Đây là kinh 
nghiệm hằng ngày về cuộc chiến thiêng liêng: 
“Đối với thánh Tông Đồ, vấn đề không phải là khinh thường hay 
kết án thân xác, vì cùng với linh hồn thiêng liêng, thân xác tạo 
nên bản tính của con người và nhân cách chủ quan của mỗi 
người. Trái lại thánh Tông Đồ nói đến những công việc, hay nói 
đúng hơn, đến những thói quen bền vững tőt hoặc xấu về mặt 
luân lý — các nhân đức và các thói xấu -, là hết quá của sự váng 
phục (trong trường hợp thứ nhất) hoặc cửa sự chống đối (trong 
trường hợp thứ hai) đối uới hành động cứu độ của Chúa Thánh 
Thân. Vì vậy ngài viết: Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thi 
cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (Gl 5,25)”. 


L THANH TẨY TRÁI TIM 
PURIFICATIO CORDIS 


2517. Trái tim là noi của nhân cách luân lý: “Tự lòng phát xuất 
những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm” 


?5 X. 1 Ga 2,16. 

234 X. GI 5,16.17.24; Ep 2,3. 

?5 X. St 3,11. 

256 X. CD Tridentinó, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canon 5: DS 1515. 

257 bGH Gioan Phaolô II, Thóng diép Dominum et vivificantem, 55: AAS 78 (1986) 877-878. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 697 


(Mt 15,19). Cuộc chiến đấu chống lại dục vọng xác thịt phải cần 
đến việc thanh tẩy trái tim và thực thi đức tiết độ: 
“Hãy sống đơn sơ, trong trắng, thì bạn sẽ nên như trẻ thơ, 
không biết đến điều ác đang hủy hoại đời sóng con người””ề. 


2518. Mối phúc thứ sáu công bố: “Phúc thay ai có trái tim trong 
sạch, vi ho sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Những người 
có “trái tim trong sạch” là những người biết làm cho trí tuệ và ý 
chí của mình phù hợp với những đòi hỏi của sự thánh thiện của 
Thiên Chúa, chủ yếu trong ba lãnh vực: trong đức mến””, trong su 
khiết tịnh hoặc su ngay thẳng về tính dục”, trong sự yêu mến 
chân lý và đức tin chính thống”. Có mối dây liên kết giữa su 
trong sạch của trái tim, của thân thể và của đức tin: 
Các tín hữu phải tin các điều trong Tín biểu, “để nhờ tin, họ 
vâng phục Thiên Chúa, nhờ vâng phục, họ sống ngay thẳng, nhờ 
sống ngay thẳng, họ thanh luyện trái tim, và nhờ thanh luyện 
trái tim, ho có thể hiểu điều họ tin”””. 
2519. Những người có “trái tim trong sạch” được hứa là sé được 
nhìn thấy Thiên Chúa mát giáp mặt và trở nên giống như Ngài””. 
Sự trong sạch của trái tim là điều kiện tiên quyết để được thấy 
Thiên Chúa. Ngay từ bây giờ, trái tim trong sạch giúp chúng ta 
biết nhìn moi su theo cái nhìn của Thiên Chúa, biết đón nhận tha 
nhân như “người lân cận”; trái tim trong sách khiến chúng ta biết 
nhận ra thân thể con người, của mình và của người lân cận, như 
đền thờ của Chúa Thánh Thần, như sự biểu lộ vẻ đẹp thần linh. 


II. CHIẾN ĐẤU ĐỂ SỐNG TRONG SẠCH 
PRO PURITATE DIMICATIO 


2520. Bí tích Rửa Tội dem đến cho người lãnh nhận ơn thanh tẩy 
khỏi mọi tội lỗi. Nhưng người đã chịu Phép Rửa còn phải tiếp tục 
chiến đấu chống lại dục vọng xác thịt và những ham muốn vô trật 
tự. Với ân sủng của Thiên Chúa, họ sẽ đạt được điều đó: 
— Nhờ nhân đúc và ơn khiét tịnh, bởi vì đức khiết tinh cho phép 
yêu thương bằng trái tim ngay thẳng và không phân chia; 
— Nhờ ý hướng trong sạch, cốt tại việc nhắm đến mục đích thật 
của con người: với cái nhìn đơn sơ, người đã chịu Phép Rửa cố 


258 Hermas, Pastor, 27, 1 (mandatum 2, 1): SC 53, 146 (Funk 1, 70). 

? X. 1 Tx 43-9; 2 Tm 2,22. 

260 X, 1 Tx 4,7; C1 3,5; Ep 4,19. 

261 X. Tt 1,15; 1 Tm 1,3-4; 2 Tm 2,23-26. 

2 Thánh Augustino, De fide et Symbolo, 10, 25: CSEL 25, 32 (PL 40, 196). 
?8 X, 1 Cr 13,12; 1 Ga 3,2. 


1809 


94 


158 
2546 


2819 


2501 


1264 


2337 


1752 


1762 


2846 


2492 


2354 


698 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


gắng tìm kiếm và chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong mọi 
su 64 


— Nhờ cái nhìn trong sach, bên ngoài và trong lòng; nhờ kiểm 
soát được các giác quan và trí tưởng tượng; nhờ khước từ mọi 
vui thú trong những tư tưởng không trong sạch, lôi kéo ta lia 
xa con đường các giới răn của Thiên Chúa: “Thấy điều xấu, kẻ 
ngu si động lòng ham muốn” (Kn 15,5): 

— Nhờ cầu nguyện: 

“Con cứ tưởng tiết dục được là do tự sức của riêng mình (...) 
nhưng thực ra con đâu có biết. Con quá khờ dại nên không biết 
rằng, nếu Chúa không ban ơn, thì không ai có thể sống tiết dục 
được. Con chắc chắn Chúa sẽ ban ơn, nếu con tha thiết kêu cầu 
và vững tin phó thác nơi Chúa”, 


2521. Sự trong sạch đòi phải có sự nết nơ. Đây là một phần không 
thể thiếu của đức tiết độ. Sự nết na giữ gìn sự thân mật của con 
người. Nó từ chối phô bày những gi phải giữ kín. Nó hướng về đức 
khiết tịnh và cũng chứng tỏ sự dè dặt của đức khiết tịnh. Sự nết 
na hướng dẫn cái nhìn và cử chỉ cho phù hợp với phẩm giá của con 
người và phẩm giá của sự kết hợp của họ. 


2522. Sự nết na bảo vệ mầu nhiệm của con người và mầu nhiệm 
của tình yêu của họ. Nó mời gọi nhẫn nại và điều độ trong quan hệ 
yêu đương; nó đòi hỏi tuân giữ các điều kiện của sự dâng hiến và 
của nghĩa vụ vĩnh viễn giữa người nam và người nữ. Sự nết na 
chính là sự đoan trang. Nó gợi hứng cho việc lựa chọn y phục. Nó 
giữ thinh lặng hay dé dặt, khi có nguy cơ tò mò thiếu lành mạnh. 
Sự nết na chính là sự thận trọng. 


2523. Có su nét na của tinh cảm cũng như của thân xác. Chẳng 
hạn, nết na chống lại việc phơi bày thân xác con người để thỏa 
mãn thị dục trong quảng cáo, hoặc chống lại việc các phương tiện 
truyền thông đi quá xa trong việc khai thác những điều thầm kín 
thân mật. Sự nết na gợi hứng cho một cách sống, giúp chống lại 
những quyến rũ của thời trang và áp lực của các trào lưu tư tưởng 
thời thượng. 


2524. Cách thức giữ sự nết na khác nhau theo từng nền văn hóa. 
Tuy nhiên bất cứ ở đâu, nó vẫn là một trực cảm về phẩm giá 
thiêng liêng đặc thù của con người. Sự nết na phát sinh do sự ý 
thức rằng mình là một chủ thể. Dạy cho trẻ em và thiếu niên nam 
nữ biết giữ nết na là khơi dậy sự tôn trọng nhân vị. 


%4 X. Rm 12,2; CI 1,10. 
265 Thánh Augustinó, Confessiones, 6, 11, 20: CCL 27, 87 (PL 32, 729-730). 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 699 


2525. Đức trong sạch Kitô giáo đòi hỏi sự thanh tẩy báu khí xã 
hội. Điều này đòi hỏi các phương tiện truyền thông xã hội phải 
quan tâm đến sự tôn trọng và sự thận trọng trong việc thông tin. 
Sự trong sạch của trái tim giải thoát khỏi nạn khiêu dâm đang lan 
tràn và đẩy xa những màn trình diễn nhằm khuyến khích sự tò 
mò không trong sạch và những hình ảnh không đứng đắn. 


2526. Chủ trương sống phóng túng phát xuất từ quan niệm sai lạc 
về sự tự do của con người. Muốn có tự do đích thực, điều tiên quyết 
là con người phải được giáo dục về luật luân lý. Phải đòi hỏi những 
người có trách nhiệm giáo dục dạy cho người trẻ biết tôn trọng sự 
thật, các phẩm chất của trái tim và phẩm giá luân lý và thiêng 
liêng của con người. 


2527. “Tin Mừng của Đức Kitô không ngừng đổi mới đời sống và 
văn hóa của con người đã sa ngã, chống lại và loại bó những sai 
lâm và điều xấu, xuất phát do sức quyến rũ thường xuyên của tội 
lỗi. Tin Mừng không ngừng thanh tẩy và nâng cao các phong hóa 
của các dân tộc. Nhờ những nguồn phong phú từ trên cao, Tin 
Mừng làm trổ sinh hoa trái, như từ bên trong, các phẩm chất tinh 
thần và các truyền thống của mỗi dân tộc và mỗi thời đại. Tin 
Mừng củng cố, kiện toàn và phục hôi những điều đó trong Đức 
Kitô”°”. 


TÓM LƯỢC 


2528. “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã 
ngoại tình vói người ấy rôi” (Mt 5,28). 

2529. Điều răn thú chín bhơi dậy sự tỉnh thúc chống lạt sự ham 
muốn hoặc dục vong xác thịt. 

2530. Cuộc chiến đấu chóng lại duc vong xác thịt phái cán đến 
viéc thanh tẩy trái tim và thuc thi đúc tiết độ. 

2531. Su trong sach cüa trái tim sé làm cho chüng ta duoc nhin 
thấy Thiên Chúa: ngay từ bây giờ, trái tim trong sạch giúp chúng 
ta biết nhìn moi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa. 

2532. Sự thanh tấy trái tim đòi hỏi viéc câu nguyện, thuc thi đức 
bhiết tịnh, sự trong sạch của ý hướng và của cái nhìn. 

2533. Su trong sạch của trái tim đòi hỏi su nét na, nghĩa là nhẫn 
nai, oan trang và thận trọng. Sự nét na gìn giữ sự thân mát của 
con nguoi. 


266 X. CD Vaticano II, Hiến chế muc vu Gaudium et spes, 58: AAS 58 (1966) 1079. 


2344 


1740 


1204 


2112 
2609 


1767 


2445 


700 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Muc 10 
Điều Rán Thứ Mười 


Articulus 10 
Decimum praeceptum 


“Ngươi không được ham muón .. bát cứ vật gi của người ta" 

(Xh 20,17). 

“Ngươi không được thèm muốn nhà của người ta, đồng ruộng, tôi 

tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta” 

(Dnl 5,21). 

“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). 
2534. Điều răn thứ mười giải thích và bổ túc điều răn thứ chín, là 
điều răn về dục vọng xác thịt. Điều răn thứ mười cấm sự ham 
muốn của cải của người khác, là cội rễ của tội trộm cắp, cướp đoạt 
và gian lận, mà điều răn thứ bảy đã cấm. “Dục vọng của đôi mắt” 
(1 Ga 2,16) đưa đến bạo lực và sự bất công, mà điều răn thứ năm 
đã cấm ”°”. Su ham muốn, cũng nhu sự gian dâm, bắt nguồn từ việc 
thờ ngẫu tượng mà ba điều răn đầu của Lè Luật đã cấm”. Điều 
răn thứ mười nhắm đến ý hướng của trái tim; và cùng với điều răn 
thứ chín, điều răn thứ mười tóm kết tất cả các điều răn của Lễ 
Luật. 


L SỰ VÔ TRÁT TỰ CỦA CÁC HAM MUỐN 
CUPIDITATUM INORDINATIO 


2535. Sự ham muốn giác quan khiến chúng ta ước muốn những 
điều thích thú mà chúng ta không có. Chẳng hạn muốn ăn khi đói, 
hay mong được sưởi ấm khi lạnh. Những ước muốn này tự chúng là 
tốt; nhưng chúng thường không giữ sự điều độ của lý trí và thúc 
đẩy chúng ta ham muốn cách bất chính điều không phải của chúng 
ta và điều thuộc về tha nhân hay mắc nợ họ. 


2536. Điều răn thứ mười cám sự tham lam và ước muốn sở hữu của 
cải trần thế cách vô chừng mực; cấm sự ham muốn phát sinh do 
đam mê vô độ của cải và quyển lực do của cải đem lại. Điều răn 
này cũng cấm ước muốn làm điều bất công gây thiệt hại cho người 
lân cận về của cải trần thế của họ. 


267 X. Mk 2,22. 
268 X. Kn 14,12. 


Phần thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 701 


“Khi Lè luật dạy: ‘Chó tham của người”, thi có nghĩa là chúng ta 
đừng ham muốn những gì của người khác. Thật vậy, sự khao 
khát ham muốn của cải của người khác thì bao la, vô tận và 
chẳng bao giờ được thoả mãn, nhu đã chép rằng: "Nguoi thích 
tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm dú’ (Gv 5,9ÿ”59. 


2537. Không vi phạm điều răn này khi ước muốn những điều thuộc 
về người lân cận, miễn là bằng những phương thế chính đáng. Việc 
dạy giáo lý truyền thống nêu ra một cách thực tế, “những người 
phải vất vả hơn những người khác về thói xấu ham muốn này” và 
vì vậy phải “được nhắc nhở cách chuyên cần hơn để tuân giữ điều 
răn này”: 
“Đó là... những nhà buôn ước muốn hàng hóa khan hiếm và 
nâng cao giá cả, những người chỉ muốn độc quyền mua bán, để 
có thể bán với giá cao hơn và mua với giá rẻ hơn; những người 
muốn kẻ khác gặp hoạn nạn để trục lợi, hoặc bằng cách bán cho 
họ hoặc bằng cách mua của họ.., những thầy thuốc muốn cho 
bệnh tật lây lan; những luật sư mong cho có nhiều vụ kiện cáo 
quan trọng””?, 
2538. Điều răn thứ mười đòi hỏi phải loai trừ sự ganh ti khỏi trái 
tim con người. Khi muốn khuyến giục vua Đavid thống hối, tiên tri 
Nathan đã kể cho vua câu chuyện của một người nghèo, chỉ có một 
con chiên và thương yêu nó nhu con mình, và một người giàu, tuy 
có vô số chiên cừu, nhưng lại ganh tị với người kia và cuối cùng ăn 
cáp con chiên của người nghèo ””. Sự ganh ti có thé đưa tới việc 
làm tói tệ nhất””. “Chính vi quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm 
nhập thế gian” (Kn 2,24): 
“Chúng ta đấm đá nhau, đó là vì sự ganh tị võ trang cho chúng 
ta chống lại nhau.... Nếu mọi người đều cố phá rối Thân Thể của 
Đức Kitô, thì rồi chúng ta sẽ đi tới đâu? Chúng ta đang làm cho 
Thân Thể của Đức Kitô thành một xác chết... Chúng ta xưng 
mình là những chi thể của cùng một thân thể, vậy mà chúng ta 
lại cấu xé nhau như những thú rừng”””. 


2539. Ganh ti là một trong bảy mối tội đầu. Ganh tị chỉ sự buồn 
bực khi thấy kẻ khác có của cải, và sự ước ao vô độ muốn lấy của 
cải đó làm của mình, thậm chí bằng cách bất chính. Khi ganh tị 
lại kèm theo ước muốn cho người khác gặp hoạn nạn nặng nề, thì 
đó là một tội trọng: 


269 Catechismus Romanus, 3, 10, 13: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 518. 
?0 Catechismus Romanus, 3, 10, 23: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 523. 
7! X. 2 Sm 12,1-4. 

77? X. St 4,3-8; 1 V 21,1-29. 

#3 Thánh Gioan Kim Khẩu, In epistulam II ad Corinthios, homilia 27, 3-4: PG 61, 588. 


2317 


391 


1866 


1829 


1718, 2764 


397 


1963 


1992 


702 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Thánh Augustinó coi ganh tị là “thói xấu của ma quy"?"*. 


*Ganh ti sinh ra thù ghét, nói xấu, vu khống, vui khi thấy kẻ 
khác gặp hoan nạn, buồn khi thấy kẻ khác được may lành"?^, 


2540. Ganh tị là một hình thức của sự buồn bực và vì vậy là sự 
khước từ đức mến; người đã chịu Phép Rửa phải chiến đấu chống 
lại nó bằng sự nhân hậu. Ganh tị thường do kiêu ngạo; người đã 
chịu Phép Rửa phải tập sống khiêm nhường: 
“Phân tôi, tôi muốn Thiên Chúa được tôn vinh. Còn bạn, bạn 
hãy vui mừng vì người anh em được thành công, và Thiên Chúa 
sẽ được tôn vinh nhờ bạn, và mọi người sẽ nói “Chúc tụng Thiên 
Chúa, Đấng đã có những người tôi tớ nhu thế, những người đã 
được tự do không còn ganh tị, những người vui mừng về điều tốt 
của tha nhân”””$. 


IL. NHÜNG ƯỚC MUỐN CỦA THẦN KHÍ 
SPIRITUS DESIDERIA 


2541. Nhiệm cục lễ luật và ân süng làm cho trái tim con người 
thoát khỏi sự ham muốn và sự ganh tị; nhiệm cục đó khai tâm cho 
lòng ước muốn Sự Thiện trên trời; dạy con người biết những ước 
muốn của Chúa Thánh Thân, Đấng làm cho trái tim con người no 
thoả. 

Thiên Chúa của các lời hứa luôn cảnh giác con người chống lại 
sự quyến rũ của điều, từ nguyên thủy, xem ra “ăn thì phải ngon, 
trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tỉnh khôn” 
(St 3,6). 


2542. Luật được giao phó cho Israel không bao giờ đủ để công 
chính hóa những người tuân phục luật đó; Luật đó còn trở thành 
công cu cho “dục vọng”””. Sự thiếu quân bình giữa muốn và làm ””Š 
cho thấy sự xung đột giữa một bên là Luật của Thiên Chúa, tức là 
luật của tâm trí, với bên kia là một luật khác, “giam hãm tôi trong 
luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi” (Rm 7,23). 


2543. “Ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện 
mà không cán đến luật Môisen. Điều này, sách Luật và các Tiên 
tri làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên 
công chính nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin 


274 Thánh Augustinô, De disciplina christiana, 7, 7: CCL 46, 214 (PL 40, 673); Id., Epistula 108, 
3, 8: CSEL 34, 620 (PL 33, 410). 

75 Thánh Grégórió Cá, Moralia in Iob, 31, 45, 88: CCL 143b, 1610 (PL 76, 621). 

276 Thánh Gioan Kim Kháu, In epistulam ad Romanos, homilia 7, 5: PG 60, 448. 

?7 X. Rm 7,7. 

73 X. Rm 7,15. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 703 


đều được nhu thế” (Rm 3,21-22). Từ đó, các Kitô hữu “đã đóng dinh 
tính xác thịt vào thập giá, cùng với các duc vọng và dam mé" (Gl 
5,24); họ được Thần Khí hướng dẫn”” và di theo những ước muốn 
của Thần Khí”. 


III. SỰ NGHÈO KHÓ CỦA TRÁI TIM 
CORDIS PAUPERTAS 


2544. Chúa Giêsu truyền cho các môn dé yêu mến Người trên tất 
cả mọi sự và mọi người, và mời goi họ từ bỏ “mọi sự ho có"?! vì 
Người và vì Tin Mừng””. Trước cuộc khổ nạn của Người ít lâu, 
Người đã cho họ gương bà góa nghèo ở Giêrusalem, bà này, trong 
cảnh túng cực của mình, đã cho đi tất cả những gi bà có để sống”. 
Lệnh truyền giữ trái tim tu do đối với của cải là bắt buộc dé vào 
được Nước Trời. 


2545. Mọi Kitô hữu phải “điều khiển các tình cảm của mình cách 
đúng đắn, kẻo việc sử dụng của cải trần gian và sự gắn bó với sự 
giàu sang nghịch với tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, cản trở 
ho theo đuổi sự trọn hảo của đức mén""*, 


2546. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5,3). Các mối phúc 
cho chúng ta thấy trật tự của hạnh phúc và ân sủng, của vẻ đẹp và 
sự bình an. Chúa Giêsu tán dương niềm vui của những người 
nghèo, Nước Trời đã là của ho^: 
“Tôi thấy Ngôi Lời gọi sự khiêm tốn tự nguyện của tâm hồn là 
'sự nghèo khó trong tinh thân, và thánh Tông Đồ nêu lén cho 
chúng ta tấm gương nghèo khó của Thiên Chúa, khi ngài nói: 
“Người đã tự ý trở nên nghèo khó vi anh em’ (2 Cr 8,9)”?%, 


2547. Chúa khóc thương những người giàu có, bởi vi họ đã được an 
ùi” trong của cải dư dật. “Kẻ kiêu căng tìm kiếm và yêu thích các 
nước trần gian, còn: Phúc thay ai có tỉnh thần nghèo khó, vì Nước 
Trời là của họ”. Việc phó thác cho sự quan phòng của Cha trên 
trời giải thoát khỏi những âu lo về ngày mai. Sự tín thác vào 


?? X. Rm 8,14. 

280 X, Rm 8,27. 

?8 X. Lc 14,33. 

282 X. Mc 8,35. 

3 X, Le 21,4. 

284 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Lumen gentium, 42: AAS 57 (a965) 49. 

385 X, Lc 6,20. 

28 Thánh Grêgôriô Nyssénó, De beatitudinibus, oratio 1: Gregorii Nysseni opera, ed. W. 
Jaeger, v. 72 (Leiden 1992) 83 (PG 44, 1200). 

387 X. Lc 6,24. 

288 Thánh Augustinó, De sermone Domini in monte, 1,1. 3: CCL 35, 4 (PL 34, 1232). 


2443-2449 


544 


2013 


1716 


305 


2519 


2015 


314 


704 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thiên Chúa chuẩn bị cho việc hưởng vinh phúc của những người 
nghèo” °. Họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. 


IV. “TÔI MUỐN NHÌN THẤY THIÊN CHÚA” 
"DEUM VIDERE CUPIO" 


2548. Su ước muốn vinh phúc đích thuc giúp con người thoát khói 
tình cảm vô độ đối với của cải của trần gian, để ước muốn đó được 
hoàn thành trong sự chiêm ngắm và vinh phúc của Thiên Chúa. 
“Quả thật, lời hứa [được nhìn thấy Thiên Chúa] là quá đỗi lớn lao, 
đến nỗi vượt quá giới hạn cuối cùng của vinh phúc... Vì, theo kiểu 
nói của Thánh Kinh, nhìn thấy cũng đồng nghĩa với sở hữu... Cho 
nên ai nhìn thấy Thiên Chúa, thì đã đạt được mọi phúc lộc mà 
người ta có thể nghĩ tưởng ra được”””, 


2549. Dân Thánh còn phải chiến đấu để, nhờ ân süng từ trên cao, 
đạt được những phúc lợi Thiên Chúa hứa ban. Để sở hữu và chiêm 
ngắm Thiên Chúa, các Kitô hữu phải chế ngự các ham muốn của 
mình, và nhờ ân süng Thiên Chúa, vượt tháng được các quyến rũ 
của thú vui và quyển lực. 


2550. Trên con đường trọn hảo này, Thân Khí và Tân Nương kêu 

gọi những ai biết lắng nghe" tới sự hiệp thông tron vẹn với Thiên 

Chúa: 
“Ở đó sẽ có vinh quang thật, vì ở đó không ai được ca ngợi do bởi 
lâm lẫn hay ninh bo; danh dự thật sẽ không bi khước từ với 
người xứng đáng, mà cũng không được ban cho kẻ bất xứng; 
nhưng cũng chẳng có kẻ bất xứng nào sẽ tự cho là mình xứng 
đáng đến nơi mà không ai được phép đến, trừ ra người xứng 
đáng. Ở đó sẽ có bình an thật, vì không ai sẽ còn phải chịu đựng 
điều gì đối nghịch, hoặc do chính mình hoặc do người khác. 
Chính Thiên Chúa sẽ là phần thưởng của nhân đức, chính Ngài 
là Đấng đã ban nhân đức và đã hứa ban chính Ngài làm phần 
thưởng cho nhân đức, mà không có phần thưởng nào tốt hơn và 
lớn hơn được... Ta sẽ là Thiên Chúa của các nguoi, còn các ngươi 
sẽ là dân của Ta' (Lv 26,12)... Đây cũng đúng là điều thánh 
Tông Đồ đã nói: “Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài 
(1 Cr 15,28). Chính Ngài sẽ là mục đích của những ước muốn của 
chúng ta, Ngài sẽ được chiêm ngưỡng không cùng, được yêu mến 
không chán, được ca ngợi không mỏi mệt. Và hông ân này, tình 


?? X. Mt 625-34. 

?° Thánh Grégórió Nyssénó, De beatitudinibus, oratio 6: Gregorii Nysseni opera, ed. W. 
Jaeger, v. 72 (Leiden 1992) 138 (PG 44, 1265). 

2? X. Kh 22.17. 


Phân thú ba: Đời sóng trong Đúc Kitô 705 


cảm này, hành vi này chắc chắn sẽ là chung cho tất cả mọi 
người, cũng nhu sự sống vĩnh cửu chung”””, 


TÓM LƯỢC 


2551. “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). 


2552. Điều răn thứ mười cám sự ham muốn uô trật tự, phát sinh 
do dam mê vô độ của cải và quyền lực do của cái đem lại. 


2553. Ganh tị là buôn buc khi thấy ké khác có của cái, và ước ao 
vô độ muốn lấy của cái đó làm của minh. Ganh ti là một trong báy 
mói tói dáu. 

2554. Người đã chịu Phép Rửa phái chiến đấu chống lai tính ganh 
tị bằng sự nhân hậu, khiêm nhường và phó minh cho sự quan 
phòng của Thiên Chúa. 


2555. Các Kitô hữu “đã đóng dinh tính xác thịt vào tháp giá cùng 
vói các duc vong và dam mê” (Gl 5,24); họ được Thân Khí hướng 
dán và di theo các ước muốn của Ngài. 

2556. Su tháng uượt lòng quyến luyến của cải là cán thiết dé vào 
Nước Trời. “Phúc thay ai có tâm hôn nghèo khó" (Mt 5,3). 

2557. Người có lòng ước muốn nói: “Tôi muốn nhìn thấy Thiên 
Chúa”. Cơn bhát Thiên Chúa được thoả mãn bằng nước là đời sống 
vinh cửu”. 


? Thánh Augustinô, De civitate Dei, 22, 30: CSEL 402, 665-666 (PL 41, 801-802). 
?55 X. Ga 4,14. 


PHÁN THÜ TU 


KINH NGUYÉN KITÓ GIÁO 


PARS QUARTA 
ORATIO CHRISTIANA 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 709 


DOAN THỨ NHẤT 
KINH NGUYÊN 
TRONG ĐỜI SỐNG KITÓ HỮU 


SECTIO PRIMA 
ORATIO IN VITA CHRISTIANA 


2558. “Mầu nhiệm đức tin thật là cao cả”. Hội Thánh tuyên xung 
mầu nhiệm ấy trong Tín biểu các Tông Đồ (Phần I) và cử hành 
trong phụng vụ bí tích (Phần II) để đời sống của các tín hữu nên 
đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần hầu 
tôn vinh Thiên Chúa Cha (Phần III). Vậy màu nhiệm này đòi buộc 
các tín hữu phải tin, phải cử hành và phải sống mầu nhiệm ấy 
trong tương quan sống động và cá vị với Thiên Chúa hằng sống và 
chân thật. Tương quan này là cầu nguyện. 


CÂU NGUYÊN LÀ Gi ? 
0UID EST 0RATI0 ? 


“Đối với tôi, cầu nguyện là sự hướng lòng lên, là cái nhìn đơn sơ 
hướng về trời, là tiếng kêu tri ân và yêu mến cả trong cơn thử 
thách lẫn trong lúc vui mừng”!. 


Cầu nguyện xét như hồng ân của Thiên Chúa 


2559. “Câu nguyện là nâng tâm hôn lên cùng Thiên Chúa hay là 
cầu xin Thiên Chúa ban cho những điều xứng hgp”. Chúng ta cầu 
nguyện từ vị trí nào? Từ chỗ cao của tính kiêu căng và ý riêng của 
chúng ta, hay “từ vực thắm” (Tv 130,1) của một trái tim khiêm 


! Thánh Téréxa Hài dóng Giêsu, Manuscrit C, 25r: Manuscrits autobiographiques (Paris 1992) 
389-390. 

? Thánh Gioan Đamascênô, Expositio fidei, 68 [De fide orthodoxa 3, 24]: PTS 12, 167 (PG 94, 
1089). 


2613, 2736 


368 


710 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


nhường và thống hối? Ai ha mình xuống sẽ được tôn lên”. Khiêm 
nhường là nền tảng của cầu nguyện. “Chúng ta không biết cầu 
nguyện thé nào cho phải” (Rm 8,26). Khiêm nhường là thái độ đón 
nhận cách nhưng không hông ân cầu nguyện: trước mặt Thiên 
Chúa, con người là kẻ ăn xin*. 

2560. “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban!” (Ga 4,10). Sự kỳ 
diệu của việc cầu nguyện được mạc khải ngay bên bờ giếng, nơi 
chúng ta đến tìm nước cho mình. Nơi đó, Đức Kitô đến gặp mọi 
người; Người đi bước trước trong việc tìm chúng ta và xin nước 
uống. Chúa Giêsu khát; lời xin của Người xuất phát từ cõi sâu 
thắm của Thiên Chúa, Đấng khát mong chúng ta. Cầu nguyện, dù 
chúng ta có biết điều này hay không, là cuộc gặp gỡ giữa sự khao 
khát của Thiên Chúa với sự khao khát của chúng ta. Thiên Chúa 
khát khao chúng ta khao khát Ngài”. 


2561. “Hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống” 
(Ga 4,10). Lời cầu xin của chúng ta, một cách nghịch lý, lại là một 
lời đáp. Là lời đáp lại tiếng than trách của Thiên Chúa hằng sống: 
“Chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt 
rạn, không giữ được nước” (Gr 2,13); là lời đáp của đức tin trước 
Lời hứa ban ơn cứu độ cách nhưng không”: là lời đáp của tình yêu 
trước nỗi khát khao của Người Con duy nhất". 


Cầu nguyện xét như Giao Ước 


2562. Lời cầu nguyện của con người xuất phát từ đâu? Cho dù câu 
nguyện được diễn tả cách nào (qua cử chỉ và lời nói), cũng là trọn 
cả con người cầu nguyện. Nhưng để chỉ nơi xuất phát việc cầu 
nguyện, Sách Thánh đôi khi nói đến linh hồn hoặc tỉnh thần, 
nhưng thường nhất — hơn một nghìn lần — nói đến trái tim. Chính 
trái tim cầu nguyện. Nếu trái tim vẫn còn xa Thiên Chúa, thì lời 
cầu nguyện là vô ích. 


2563. Trái tim là nơi ta ở, nơi ta cư ngụ (theo cách nói của người 
Sémít hay của Thánh Kinh: nơi ta “bước xuống”). Trái tim là noi 
thám kín của chúng ta mà lý trí của chúng ta cũng như của kẻ 
khác không thể thấu hiểu được; chỉ có Thần Khí Thiên Chúa có 
thể thăm dò và biết được nó. Trái tim là nơi diễn ra quyết định, 


3X. Lc 18,9-14. 

^ X. Thánh Augustinó, Sermo 56, 6, 9: ed. P. Verbraken: Revue Bénédictine 68 (1958) 31 (PL 
38, 381). 

5 X. Thánh Augustin, De diversis quaestionibus octoginta tribus, 64, 4: CCL 44A, 140 (PL 40, 
56). 

$ X. Ga 7,37-39; Is 12,3; 51,1. 

7 X. Ga 19,28; Dcr 12,10; 13,1. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 711 


trong cõi sáu thắm nhất của các xu hướng tâm thân của chúng ta. 
Đó là nơi của chân lý, nơi chúng ta chọn lựa giữa sự sống và sự 
chết. Đó cũng chính là nơi để gặp gỡ, bởi vì chúng ta được dựng 
nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nên chúng ta sống (là sống) trong 
tương quan: trái tim là nơi của giao ước. 


2564. Câu nguyện Kitô giáo là một tương quan giao ước giữa Thiên 
Chúa và con người trong Đức Kitô. Đó là hành động của Thiên 
Chúa và hành động của con người. Lời cầu nguyện xuất phát từ 
Chúa Thánh Thần và từ chúng ta, hoàn toàn hướng về Chúa Cha, 
trong sự kết hợp với ý chí nhân loại của Con Thiên Chúa làm 
nguòði. 


Câu nguyên xét nhu hiêp thông 


2565. Trong Giao Ước Mới, cầu nguyện là mối tương quan sóng 
động của con cái Thiên Chúa với Cha vô cùng nhân hậu của mình, 
với Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Thần. Ân 
sủng của Nước Trời là “sự kết hợp của toàn thể Ba Ngôi Chí 
Thánh .. với toàn thể tâm trí con người”. Nhu váy, sống cầu 
nguyện là luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa Chí Thánh 
và trong sự hiệp thông với Ngài. Việc hiệp thông sự sống này lúc 
nào cũng có thể thực hiện được, vì nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta đã 
nên một với Đức Kitó?. Sự cầu nguyện mang đặc tính Kitô giáo khi 
đó là sự hiệp thông với Đức Kitô và được triển nở trong Hội Thánh 
là Thân Thể Người. Các chiều kích của cầu nguyện cũng chính là 
những chiều kích của tình yêu Đức Kitô”. 


* Thánh Grégórió Nazianzênô, Oratio 16, 9: PG 35, 945. 
?X. Rm 6,5. 
? X. Ep 3,18-21. 


2699, 1696 


260 


792 


296 


355 
28 


30 


142 


CHUONG MÓT 
MAC KHÁI VÉ CÁU NGUYÉN 


CAPUT PRIMUM 
ORATIONIS REVELATIO 


MỌI NGƯỜI DUGC KÊU GỌI CÂU NGUYÊN 
VOCATIO UNIVERSALIS AD ORATIONEM 


2566. Con người di tìm Thiên Chúa. Khi tao dung, Thiên Chúa kêu 
gọi mọi hữu thể từ hư vô bước vào hiện hữu. “Vì được ban vinh 
quang và danh du làm mũ triều thiên”, con người, sau các Thiên 
thần, có khả năng nhận biết “Danh Chúa lẫy lừng trên khắp địa 
câu”. Thậm chí sau khi đã đánh mất vẻ giống như Thiên Chúa vi 
phạm tội, con người vẫn còn mang hình ảnh của Đấng Tạo Hoá. 
Con người vẫn duy trì sự khao khát Thiên Chúa, Đấng đã làm cho 
họ hiện hữu. Mọi tôn giáo đều làm chứng cho sự tìm kiếm căn bản 
này của con người”. 


2567. Thiên Chúa kêu goi con người trước. Dù con người quên lãng 
Đấng Tạo Hoá của mình hay trốn xa nhan Ngài, dù họ chạy theo 
các ngẫu tượng của mình hay than trách Thiên Chúa đã bỏ rơi họ, 
Thiên Chúa hằng sống và chân thật vẫn không ngừng kêu gọi từng 
người đến gặp Ngài cách huyền nhiệm trong việc cầu nguyện. 
Trong việc cầu nguyện, bước tình yêu của Thiên Chúa trung tín 
luôn là bước đầu tiên, còn bước của con người luôn là lời đáp lại. 
Cũng như Thiên Chúa tự mạc khải và mạc khải cho con người biết 
về chính họ, thì việc cầu nguyện cũng xuất hiện như một lời kêu 
gọi hỗ tương, như một thảm trạng của Giao Ước. Qua lời nói và 
hành động, thảm trạng này thúc giục trái tim. Thảm trạng đó 
được tỏ cho thấy trong suốt lịch sử cứu độ. 


! X. Tv 8,6. 
? X. Tv 82. 
5X. Cv 1727. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 713 


Mục 1 
Trong Cựu Ước 


Articulus 1 
In Vetere Testamento 


2568. Mac khái vé cầu nguyện trong Cựu Ước diễn ra giữa việc con 
người sa ngã và được nâng dậy, giữa tiếng đau thương của Thiên 
Chúa gọi những đứa con đầu tiên của Ngài: “Ngươi ở đâu?.. Nguoi 
đã làm gi?" (St 3,9.13), và lời đáp lại của Người Con độc nhất lúc 
Người bước vào trần gian: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến 
để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7)*. Nhu vậy, việc câu nguyện gắn liền 
với lịch sử loài người; cầu nguyện là tương quan với Thiên Chúa 
trong những biến cố của lịch sử. 


Công trình tạo dựng - nguồn mạch của cầu nguyện 


2569. Trước hết, đã có việc cầu nguyện ngay từ những thực tại của 
công trình tgo dung. Chín chương đầu sách Sáng Thế mô tả mối 
tương quan này với Thiên Chúa như việc ông Abel dâng cho Chúa 
những con đâu lòng của bầy chiên”, ông Ênóc kêu cầu Danh ChúaŠ 
và “bước đi với Thiên Chúa””. Lễ dàng của ông Nôê dep lòng Thiên 
Chúa, Ngài chúc phúc cho ông, và qua ông, chúc phúc cho toàn thể 
công trình tạo dựng”, vì lòng ông ngay chính và vẹn toàn; cả ông 
nữa cũng “đi với Thiên Chúa” (St 6,9). Biết bao người công chính 
trong mọi tôn giáo đã cầu nguyện theo cách thức như thế. 

Trong giao ước bất diệt với mọi sinh linh”, Thiên Chúa luôn kêu 
gọi con người cầu khẩn Ngài. Nhưng nhất là từ tổ phụ Abraham, 
việc câu nguyện mới thật sự được mạc khải trong Cựu Ước. 


Lời hứa và lời cầu nguyện của đức tin 
2570. Ngay khi Thiên Chúa kêu gọi, “ông Abraham ra di, như 


Chúa đã phán với ông” (St 12,4): trái tim ông hoàn toàn “suy phuc 
Lời Chúa”; ông vâng lời. Sự lắng nghe của trái tim quyết định tuân 


4X. Dt 10,5-7. 

5 X. St 444. 

$ X. St 4,26. 

7 X. St 5,24. 

8 X. St 820 - 9,17. 
? X. St 9,8-16. 


410 


1736 


2736 


288 


58 


59 


145 


494 


2635 


603 


714 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


theo Thiên Chúa là điều cốt yếu của việc cầu nguyện, các lời nói 
chỉ quy về đó. Nhưng việc cầu nguyện của ông Abraham được diễn 
tả trước tiên bằng hành động: là con người thinh lặng, ông đã 
dựng một bàn thờ để kính Chúa ở mỗi chặng dừng chân. Chỉ mãi 
sau này, lần đầu tiên ông mới cầu nguyện bằng lời: đó là một lời 
than thở kín đáo, nhắc Thiên Chúa nhớ đến các lời hứa của Ngài, 
mà xem ra như không được thực hiên”. Như vậy, ngay từ đầu đã 
xuất hiện một trong những khía cạnh của tấn bi kịch cầu nguyện: 
đó là thử thách đức tin vào sự trung tín của Thiên Chúa. 


2571. Vi tin vào Thiên Chúa”, đi trước nhan Ngài và trong giao 
ước với Ngài,” tổ phụ Abraham đã sẵn sàng đón tiếp Vị khách 
huyền bí vào lều trại của mình. Lòng hiếu khách đặc biệt của tổ 
phụ tại Mambrê mở đường cho Thiên Chúa loan báo về Người Con 
đích thực của lời hứa”. Từ lúc đó, khi được Thiên Chúa bộc lộ cho 
biết ý định của Ngài, trái tim của tổ phụ Abraham đã hòa theo 
lòng trắc ẩn của Chúa mình đối với loài người và dám chuyển cầu 
cho họ với một niềm tin tưởng bạo dan“. 


2572. Trong cuộc thanh luyện cuối cùng về đức tin, Thiên Chúa đã 
đòi ông Abraham, người “đã nhận được lời hứa" (Dt 11,17), phải 
sát tế đứa con mà Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông Abraham vẫn 
vững tin: *Lé toàn thiéu, chính Thiên Chúa sé liệu” (St 22,8), vì 
nghĩ rằng “Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy” (Dt 
11,19). Như vậy, vị tổ phụ của những người tin đã nên giống “Chúa 
Cha, Đấng chẳng tha chính Con Một của Ngài, nhưng đã trao nộp 
Người vì hết thảy chúng ta”. Nhờ cầu nguyện con người được phuc 
hồi tinh trạng “giống như Thiên Chúa” và được tham dự vào quyền 
năng của tình yêu Thiên Chúa, là quyền năng cứu độ muôn người°. 


2573. Thiên Chúa đã nhắc lại lời hứa của Ngài với ông Giacob, tổ 
phụ của mười hai chi tộc Israel "^ Trước khi chạm trán với anh 
mình là ông Êsau, ông Giacob đã vật lộn suốt đêm với một nhân 
vật huyén bí. Vị này không chịu nói tên, nhung đã chúc phúc cho 
ông Giacob trước khi bỏ đi lúc bình minh. Truyền thống linh đạo 
của Hội Thánh đã xem trình thuật này là biểu tượng của việc cầu 


10 X $t 152-3. 

! X. St 15,6. 

P X. St 17,1-2. 

P X. St 18,1-15; Lc 1,26-38. 
^ X. St 18,16-33. 

5 X. Rm 8,32. 

16 X. Rm 4,16-21. 

17 X. St 28,10-22. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 715 


nguyện, xét nhu cuộc chiến đấu của đức tin và sự chiến tháng của 
lòng kiên trì. 


Ông Môisen và lời cầu nguyện của vị trung gian 


2574. Khi lời hứa bắt đầu được thực hiện (Vượt qua, Xuất hành, 
ban Lễ luật và ký Giao ước) thì lời cầu nguyện của ông Môisen là 
hinh ánh nổi bật của lời kinh chuyển cầu sẽ được hoàn thành nơi 
“Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, là 
Chúa Giêsu Kitô” (1 Tm 2,5). 


2575. Ở đây cũng vậy, Thiên Chúa đã đến trước. Ngài gọi ông 
Môisen từ giữa bụi cây dang cháy". Biến cố này trong truyền 
thống linh đạo Do Thái và Kitô giáo sẽ tồn tại như một trong 
những hình ảnh hàng đầu về câu nguyện. Thật vậy, nếu “Thiên 
Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của 
Giacob” kêu gọi tôi tớ Ngài là ông Môisen, đó là vì chính Ngài là 
Thiên Chúa hằng sống, Đấng muốn cho con người được sống. Ngài 
tỏ mình ra để cứu họ, nhưng Ngài không hành động đơn phương 
hoặc không đếm xỉa đến họ. Vì thế, Ngài gọi ông Môisen để sai 
ông đi, để ông cộng tác vào lòng trắc ẩn và công trình cứu độ của 
Ngài. Để sai ông đi, hầu như Thiên Chúa phải năn nỉ, và sau một 
tranh luận lâu dài, ông Môisen mới thuận theo ý muốn của Thiên 
Chúa Cứu Độ. Nhưng trong cuộc đối thoại này, Thiên Chúa đã tín 
nhiệm ông Môisen, còn ông Móisen thi hoc cho biết cầu nguyện: 
ông thoái thác, ông thắc mắc, và nhất là ông yêu cầu; và chính để 
đáp lại lời yêu cầu của ông mà Thiên Chúa đã bộc lộ cho ông 
Thánh Danh khôn tả của Ngài, Danh sẽ được mạc khải qua những 
kỳ công của Ngài. 

2576. “Thiên Chúa đàm đạo với ông Môisen, mặt giáp mặt, như 
hai người bạn với nhau" (Xh 33,11). Cách câu nguyện của ông 
Môisen là khuôn mẫu của việc cầu nguyện chiêm niệm, nhờ đó 
người tôi tớ của Thiên Chúa mới trung thành với sứ mạng của 
mình. Ông Môisen “nói chuyện” thường xuyên và lâu giờ với Chúa, 
khi ông lên núi để lắng nghe và cầu khẩn Ngài, khi ông xuống gặp 
dân để nói lại cho họ những lời của Thiên Chúa và để hướng dẫn 
họ. “Trong toàn thể nhà của Ta, Môisen là người trung thành 
nhất! Thật vậy, Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền” (Ds 12,7-8), vì 
“ông Môisen là người hiền lành nhất đời” (Ds 12,3). 


2577. Nhờ sống thân mật với Thiên Chúa thành tín, chậm giận và 
giàu lòng thương xót”, ông Móisen đã kín múc được sức mạnh và 


18 X. St 32,25-31; Lc 18,1-8. 
P? X. Xh 3,1-10. 
?0 X. Xh 34,6. 


162 


62 


205 


555 


210 


2635 


214 


709 


436 


716 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


sự kiên trì dé chuyển cầu cho dân. Ông không câu xin cho bán 
thân, nhưng cho dân mà Thiên Chúa đã thủ đắc làm dân riêng của 
Ngài. Ông Môisen đã chuyển cầu trong cuộc chiến với người 
Amalec”, và đã chuyển cầu cho cô Myriam được chữa lành”. 
Nhưng nhất là sau khi dân bội giáo, ông đã “đem thân cản lối” 
trước nhan Thiên Chúa (Tv 106,23) để cứu dân”. Các lý lẽ trong 
lời cầu nguyện của ông Môisen (lời chuyển cầu cũng là một cuộc 
chiến nhiệm mầu) sẽ gợi hứng cho sự bạo dạn của những người cầu 
nguyện thời danh trong dân Do Thái cũng như trong Hội Thánh: 
Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài cũng công bằng và thành tín. 
Ngài không thể mâu thuẫn với chính mình, nên Ngài phải nhớ lại 
các kỳ công của Ngài; vì vinh quang của Ngài, Ngài không thể bỏ 
rơi dân tộc mang Danh của Ngài. 


Vua David và lời cầu nguyện của vị vua 


2578. Việc cầu nguyện của Dân Thiên Chúa sẽ được triển nở dưới 
bóng nhà Chúa, hòm bia Giao ước và sau này là Đền thờ. Trước 
hết, chính những người lãnh dao dán — các mục tử và tiên tri — 
dạy cho dân cầu nguyện. Cậu bé Samuel cũng phải học nơi mẹ 
minh cách “đứng trước nhan Chúa”? và hoc nơi tư tế Éli để biết 
cách lắng nghe Lời Chúa: “Lạy Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài 
đang lắng nghe" (1 Sm 3,9-10). Sau này, chính Samuel cũng biết 
đến giá tri và tám quan trọng của lời chuyển câu: “Phần tôi, không 
đời nào tôi phạm tội nghịch cùng Chúa là thôi cầu nguyện cho anh 
em. Tôi sẽ cho anh em biết đường ngay nẻo chính” (1 Sm 12,23). 


2579. David đặc biệt là vi vua “đẹp lòng Thiên Chúa”, là mục tử 
cầu nguyện cho toàn dân và nhân danh toàn dân, là con người mà 
sự tuân phục thánh ý Thiên Chúa, việc ngợi khen Thiên Chúa và 
lòng ăn năn thống hối của ông sẽ là mẫu mực cho việc cầu nguyện 
của dân. Là người được Thiên Chúa xức dầu, lời cầu nguyện của 
vua Đavid là sự gắn bó trung thành với lời hứa của Thiên Chúa”, 
là lòng tín thác đầy yêu mến và hân hoan vào Đấng là Vua và là 
Chúa duy nhất. Trong các Thánh vịnh, vua Đavid, được Chúa 
Thánh Thần linh hứng, là vị tiên tri hàng đầu của truyền thống 
cầu nguyện Do Thái và Kitô giáo. Lời cầu nguyện của Đức Kitô, 
Đấng Mêssia đích thực và là con vua Đavid, sẽ mạc khải và hoàn 
tất ý nghĩa của việc cầu nguyện đó. 


?! X. Xh 17,8-13. 
? X. Ds 12,13-14. 
3 X. Xh 32,1-34,9. 
24 1 Sm 1,9-18. 

235 X. 2 Sm 7,18-29. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 717 


2580. Đền thờ Giêrusalem, ngôi nhà câu nguyên mà vua Bavid 
muốn xây dung, sé là công trình của con ông, là vua Salómon. Lời 
nguyện Cung hiến Đền thờ”” dựa vào Lời hứa của Thiên Chúa và 
Giao ước của Ngài, vào sự hiện diện tác động của Danh Ngài giữa 
dân Ngài và vào sự tưởng niệm những kỳ công thời Xuất hành. 
Lúc đó nhà vua giơ tay lên trời và cầu khẩn Chúa cho chính mình, 
cho toàn dân, cho các thế hệ tương lai, xin Thiên Chúa tha tội cho 
họ và ban cho những gì cán thiết hằng ngày, để muôn dân nhận 
biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất và dân Chúa hết lòng kính mến 
Ngài. 


Êlia, các tiên tri và việc hối cải tâm hồn 

2581. Đối với dân Thiên Chúa, Đền thờ là nơi day cho họ biết cầu 
nguyện: các cuộc hành hương, các lễ hội, hy tế, lễ dâng ban chiều, 
dâng hương, bánh “trưng hiến”, tất cả những dấu chỉ này về sự 
thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa Tối Cao nhưng rất gần 
gũi, đều là những lời mời gọi và là những nẻo đường đưa đến việc 
cầu nguyện. Nhưng thái độ quá chuộng nghi lễ thường lôi kéo dân 
đến một cách thờ phượng quá bé ngoài. Việc giáo dục đức tin và 
hối cải tâm hồn là cần thiết. Đó là sứ vụ của các tiên tri trước và 
sau thời lưu đày. 

2582. Êlia là tổ phụ của các tiên tri, thuộc dòng dõi những kẻ tìm 
kiếm Ngài, những kẻ tìm kiếm tôn nhan Ngài”. Tên của ông, có 
nghĩa “Chúa là Thiên Chúa của tôi”, tiên báo tiếng hô của dân đáp 
lại lời cầu nguyện của ông trên núi Carmel”. Thánh Giacôbê nhắc 
đến gương ông Êlia để khích lệ chúng ta câu nguyện: “Vì lời câu 
xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực” (Gc 5,16)”. 


2583. Sau khi học biết thương xót lúc ẩn minh tại suối Charith, 
ông Êlia dạy cho bà góa ở Sarepta tin vào lời Thiên Chúa và củng 
có đức tin của bà bằng lời cầu nguyện tha thiết của ông: Thiên 
Chúa đã làm cho con trai bà goá sống lai”. 

Khi ông Êlia dâng hy lễ trên núi Carmel, đó là lúc thử thách 
quyết liệt đối với đức tin của dân Thiên Chúa, thì lửa của Chúa đã 
thiêu hủy của lễ toàn thiêu “vào giờ người ta hiến dâng của lễ ban 
chiều” nhờ lời khẩn câu của ông Êlia: “Xin đáp lời con, lạy Chúa, 
xin đáp lời con” (1 V 18,37). Các phụng vụ Đông phương đã dùng 


?6 X. 1 V 8,10-61. 
?! X. Tv 24,6. 

28 X. 1 V 18,39. 
? X. Gc 5,16-18. 
30 X. 1 V 17,7-24. 


583 


1150 


696 


555 


2709 


1093 


718 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


lại lời khán câu này của ông Élia trong kinh Khán nguyện xin ban 
Chúa Thánh Thần (Epiclesis) trong thánh lễ”. 


Sau cùng, trở lại hoang địa, đến nơi Thiên Chúa hằng sống và 
chân thật đã tỏ mình ra cho dân Ngài, ông Elia ẩn mình, như ông 
Môisen, “trong một hang đá” cho tới khi sự hiện diện nhiệm mầu 
của Thiên Chúa “đi qua””. Nhưng chỉ trên núi Hiển Dung, Đấng 
mà ông Môisen và ông Elia đã tìm kiếm tôn nhan, mới được tỏ 
lộ””: các ông nhận ra vinh quang của Thiên Chúa nơi tôn nhan Đức 
Kitô chịu đóng dinh và phục sinh”. 


2584. Trong những lúc “riêng một mình với Thiên Chúa”, các tiên 
tri múc được ánh sáng và sức mạnh cho sứ vụ của mình. Việc cầu 
nguyện của các ông không phải là chạy trốn thế giới bất trung, 
nhưng là lắng nghe Lời Thiên Chúa, đôi khi tranh luận hoặc than 
thở với Chúa, luôn luôn chuyển cầu cho dán để chờ đợi và chuẩn bị 
cho sự can thiệp của Thiên Chúa Cứu Độ, là Chúa của lịch sử”. 


Các Thánh vịnh, lời cầu nguyện của cộng đoàn 


2585. Từ thời vua David cho tới khi Đấng Messia đến, những bản 
văn cầu nguyện trong Sách Thánh chứng tỏ lời cầu nguyện cho 
mình cũng nhu cho tha nhân ngày càng sâu sắc hơn”°. Dần dần các 
Thánh vịnh được thu tập thành một bộ gồm năm cuốn: đó là sách 
Thánh vịnh (hay “Những lời ca ngợi”), là tuyệt tác về cầu nguyện 
trong Cựu Ước. 


2586. Các Thánh vịnh nuôi dưỡng và diễn tả việc cầu nguyện của 
dân Thiên Chúa với tư cách là cộng đoàn, vào những ngày lễ lớn 
tại Giêrusalem và mỗi ngày sabat trong các hội đường. Kinh 
nguyện này vừa có tính cá nhân vừa có tính cộng đoàn, liên quan 
đến những người đang cầu nguyện và tất cả mọi người; vang lên từ 
Thánh địa và từ các cộng đoàn Do Thái tản mác khắp nơi, nhưng 
bao trùm toàn thể công trình tạo dựng. Các Thánh vịnh gợi nhớ 
các biến cố cứu độ trong quá khứ và hướng đến ngày hoàn tất lịch 
sử; giúp nhớ lại những lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện, 
và chờ đợi Đấng Messia, Đấng sẽ hoàn tất trọn vẹn các lời hứa ấy. 
Các Thánh vịnh, đã được Đức Kitô sử dụng để cầu nguyện và đã 


31 X. 1 V 18,20-39. 

9 X. 1 V 19,1-14; Xh 33,19-23. 

3 X. Lc 9,30-35. 

9 X. 2 Cr 4,6. 

35 X. Am 7,2.5; Is 6,5.8.11; Gr 1,6; 15,15-18; 20,7-18. 

36 X. Er 9,6-15 ; Nhm 1,4-11; Gn 2,3-10 ; Tb 3,11-16 ; Gđt 9,2-14. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 719 


được hoàn tất nơi Người, vẫn luôn chiếm vị trí thiết yếu trong kinh 
nguyện của Hội Thánh Người”. 


2587. Tập Thánh vịnh là cuốn sách, trong đó Lời của Thiên Chúa 
trở thành lời cầu nguyện của con người. Trong các cuốn sách khác 
của Cựu Ước, thì “các lời nói.. loan báo những công trình [Thiên 
Chúa đã thực hiện cho con người] và làm sáng tỏ mầu nhiệm chứa 
đựng trong đó””. Còn trong tập Thánh vịnh, lời của các tác giả 
Thánh vịnh vừa diễn tả những công trình cứu độ của Thiên Chúa, 
vừa ca mừng Ngài vì những công trình đó. Cùng một Thần Khí 
linh hứng cả công trình của Thiên Chúa, cả lời đáp lại của con 
người. Đức Kitô sẽ kết hợp cả hai lại với nhau. Trong Người, các 
Thánh vịnh không ngừng dạy ta cầu nguyện. 


2588. Những cách diễn tả đa dạng của lời cầu nguyện trong Thánh 
vịnh được hình thành từ phụng tự Đền thờ, cũng như từ trái tim 
con người. Dù là thánh thi, lời kêu cầu trong cơn nguy khốn hay bài 
ca tạ ơn, lời khẩn cầu cá nhân hay cộng đoàn, bài ca cung đình hoặc 
khúc hát hành hương, bài suy niệm giáo huấn, các Thánh vịnh đều 
phản chiếu những kỳ công của Thiên Chúa trong lịch sử dân Ngài và 
những tình huống mà tác giả Thánh vịnh đã sống. Dù Thánh vịnh có 
thể phản ánh một biến cố trong quá khứ, nó vẫn bình dị đến nỗi con 
người thuộc bất cứ hoàn cảnh và thời đại nào cũng có thể sử dụng để 
cầu nguyện. 


2589. Một số nét chung thường nổi bát trong các Thánh vịnh: sự 
đơn sơ và bộc phát của lời cầu nguyện, lòng khao khát chính Thiên 
Chúa qua và với tất cả những gì là tốt lành trong công trình tạo 
dựng của Ngài, hoàn cảnh khó khăn của tín hữu muốn yêu mến 
Thiên Chúa trên hết mọi sự nhưng phải đối diện với bao kẻ thù và 
cám dỗ, trong khi chờ đợi Thiên Chúa trung tín ra tay hành động, 
vẫn xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa và phó thác theo thánh ý 
Ngài. Lời cầu nguyện của các Thánh vịnh luôn có tâm tình ca ngợi, 
nên tập sách này có một tên gọi rất phù hợp với điều nó mang đến 
cho chúng ta: “Những lời ca ngợi”. Vì được sưu tập để dùng trong 
phượng tự của cộng đoàn, nên cuốn Thánh vịnh vang lên lời mời 
gọi cầu nguyện đồng thời hát lên lời đáp: Hallelu-Yah! (“Alleluia”): 
“Hãy ca ngợi Chúa!” 
“Còn gì tốt hơn một Thánh vịnh? Vì thế vua David đã nói rất 
đúng rằng: “Hãy ca ngợi Chúa vì Thánh vịnh thật là tốt đẹp; hãy 
dâng lời ca ngợi hân hoan và êm diu lên Thiên Chúa chúng ta’. 
Quả vậy, Thánh vịnh là lời chúc tụng của dân, lời ca tụng Thiên 


7 X. Văn kiện trình bày và quy định Các Giờ Kinh phụng vu, 100-109: Các Giờ Kinh Phụng 
Vu, editio typica, v. 1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 52-56. 
38 CD Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818. 


1177 


2641 


304 


720 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Chúa, lời ca ngợi của cộng đoàn, tiếng hoan hô của moi người, lời 
nói của vũ trụ, tiếng nói của Hội Thánh, lời tuyên xưng đức tin 
đầy giai điệu”. 


TÓM LƯỢC 


2590. Câu nguyện là nâng tâm hôn lên cùng Thiên Chúa hay là 
câu xin Thiên Chúa ban cho những điều xứng hgp”. 


2591. Thiên Chúa khóng ngừng bêu gọi mỗi người đến gặp gó 
Ngài cách huyén nhiệm trong uiệc câu nguyện. Suót dòng lịch sử 
cứu độ, cầu nguyện mang tính cách một lời mời gọi hỗ tương giữa 
Thién Chúa và con người. 


2592. Việc cầu nguyện của ông Abraham và ông Giacob được trình 
bày như một cuộc chiến đấu của đúc tin để giữ lòng tín thác vào 
Thiên Chúa trung tín và xác tín rằng Ngài sẽ ban chiến thống cho 
hé biên tri. 

2593. Lời cầu nguyện của ông Móisen đáp lại sáng biến của Thiên 
Chúa hằng sống muốn cứu độ dân Ngài. Đây là hinh ánh báo 
trước lời chuyển câu của Đấng Trung Gian duy nhất là Đúc Kitô 
Giêsu. 

2594. Lời cầu nguyện của dân Thiên Chúa được triển nó dưới bóng 
Nhà Chúa, Hóm Bia giao ước và Đền Thờ, dưới sự hướng dẫn của 
các muc tử, đặc biệt là vua David và cüa các tiên tri. 


2595. Các tiên tri kéu goi dân hối cái tám hôn và, trong khi nhiệt 
thành tìm kiém tôn nhan Thiên Chúa, như tiên tri Elia, các ngòi 
chuyén cáu cho dán. 


2596. Các Thánh vinh là tuyệt tác vé cầu nguyện trong Cựu Uóc, 
góm hai yếu tố hông thể tách rời: vita có tính cá nhân vüa có tính 
cộng doàn. Các Thánh vinh bao trùm moi chiều bích của lịch sử, 
giúp nhớ lai những lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện và 
chờ đợi Đấng Messia ngự đến. 


2597. Các Thánh vinh, đã được Đúc Kitô sử dụng để cầu nguyện 
và đã được hoàn tất nơi Người, ván luôn chiếm vi trí thiết yếu 
trong kinh nguyện của Hội Thánh Người. Các Thánh vinh luôn 
thích hợp vói mọi người thuộc bát cứ hoàn cánh và thời dai nào. 


9 Thánh Ambrósió, Enarrationes in Psalmos, 1,9: CSEL 64, 7 (PL 14, 968). 
# Thánh Gioan Đamascênô, Expositio fidei, 68 [De fide orthodoxa 3, 24]: PTS 12, 167 (PG 94, 
1089). 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 721 


Mục 2 
Khi thời gian viên mãn 


Articulus 2 
In plenitudine temporis 


2598. Vấn dé cầu nguyện được mac khái cho chúng ta cách trọn 
vẹn trong Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Khi tìm hiểu 
việc cầu nguyện của Người qua những gì các chứng nhân kể lại 
trong Tin Mừng, chúng ta được đến gần Đấng thánh là Chúa 
Giêsu, như đến gần Bụi cây đang cháy: trước tiên chiêm ngưỡng 
chính Người cầu nguyện, rồi lắng nghe Người dạy chúng ta cầu 
nguyện, để sau cùng nhận biết Người nhận lời cầu nguyện của 
chúng ta như thế nào. 


Chúa Giêsu cầu nguyện 


2599. Con Thiên Chúa, khi trở thành Con Đức Trinh Nữ, cũng đã 
học cầu nguyện theo trái tim nhân loại của Người. Chúa Giêsu đã 
học những công thức cầu nguyện nơi thân mẫu Người là đấng hằng 
ghi nhớ và luôn suy niệm trong lòng về mọi điều “cao cả” của Đấng 
Toàn Năng”. Người cầu nguyện bằng những lời kinh và âm điệu 
của dân Người, trong Hội đường Nazareth và trong Đền Thờ. 
Nhưng kinh nguyện của Người còn phát xuất từ một nguồn mạch 
sâu kín hơn, như chính Người đã hé mở cho thấy lúc Người lên 
mười hai tuổi: “Con có bón phận ở nhà của Cha con" (Lc 2,49). Ở 
đây, tính cách mới mẻ của việc cầu nguyện trong thời viên mãn 
bắt đầu được mac khái: đó là /ời câu nguyện của Người Con, mà 
Chúa Cha vẫn chờ mong nơi các con cái của Ngài, cuối cùng đã 
được chính Người Con Một thực hiện trong nhân tính của Người 
cùng với con người và vì con người. 


2600. Tin Mừng theo thánh Luca nhấn mạnh đến tác động của 
Chúa Thánh Thần và ý nghĩa của việc cầu nguyện trong thừa tác 
vụ của Đức Kitô. Chúa Giêsu cầu nguyện rước những thời điểm 
quyết định trong sứ vụ của Người: trước khi Chúa Cha làm chứng 
về Người lúc Người chịu phép rửa”, lúc Người Hiển Dung”, và 
trước khi Người hoàn thành ý định yêu thương của Chúa Cha bằng 


4 X. Lc 1,49; 2,19.51. 
? X. Lc 3221. 
8 X. Lc 928. 


470-473 


584 


534 


535, 554 
612 


658, 443 


2765 


616 


2637 


2546 


722 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


cuộc thuong khó của Nguoi^. Người cũng câu nguyện trước những 
thời điểm quyết định liên quan đến sứ vụ của các Tông Đồ của 
Người: trước khi gọi và chọn nhóm Mười Hai”, trước khi ông 
Phêrô tuyên xưng Người là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”, và dé 
lòng tin của vị thủ lãnh các Tông Đồ khỏi bị suy yếu trong cơn thử 
thách“. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước các biến cố cứu độ, 
mà Chúa Cha đòi Người phải thể hiện, là sự phó thác khiêm 
nhường và dáy tin tưởng của ý chí nhân loại của Người cho ý muốn 
đầy yêu thương của Chúa Cha. 


2601. “Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu 
nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: 
“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Le 11,1). Chẳng phải 
là người món đệ của Đức Kitô, vì chiêm ngưỡng Tháy mình cầu 
nguyện trước, rồi khao khát cầu nguyện đó sao? Lúc đó, người này 
có thể học cầu nguyện từ bậc Thầy của việc cầu nguyện. Khi chiêm 
ngưỡng và lắng nghe Người Con, các con cái học biết cầu nguyện 
với Chúa Cha. 


2602. Chúa Giêsu thường lui vào noi thanh váng, lên núi, nhất là 
lúc đêm khuya, để cầu nguyện”. Vì trong cuộc Nhập Thé, Người đã 
thông phần nhân tính, nên Người mang lấy mọi người trong kinh 
nguyện của Người, và Người dâng họ lên Chúa Cha bằng việc tự 
hiến chính mình Người. Chính Người, Ngôi Lời “đã mặc lấy xác 
phàm”, trong lời cầu nguyện nhân loại của mình, thông phán vào 
những gì “các anh em” của Người đang sống”; Người cảm thông 
những yếu đuối của họ để giải thoát ho khỏi những yếu đuối ấy”. 
Chính vì mục đích này mà Chúa Cha đã sai Người đến. Những lời 
nói cũng như việc làm của Người là biểu hiện rõ ràng về những gì 
Người cầu nguyện “trong thầm kín”. 

2603. Các tác giả sách Tin Mừng giữ lại hai lời cầu nguyện minh 
nhiên của Đức Kitô trong thời gian Người thi hành tác vụ. Cả hai 
đều khởi đầu bằng lời tạ ơn. Trong lời nguyện thứ nhất”, Chúa 
Giêsu tuyên xưng, nhận biết và chúc tụng Chúa Cha vì Chúa Cha 
đã giấu các máu nhiệm Nước Trời đối với những người tưởng mình 
khôn ngoan, nhưng lại mạc khải cho “những người bé mọn” (những 
người nghèo của các mối phúc). Sự rung cảm của Người, “Vâng, lạy 


^ X. Lc 22,41-44. 

5 X. Lc 6,12. 

46 X. Lc 9,18-20. 

?' X. Lc 22,32. 

48 X. Mc 1,35; 6,46; Lc 5,16. 

? X. Dt 2,12. 

5 X. Dt 2,15; 4,15. 

5! X. Mt 11,2527; Lc 1021-22. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 723 


Cha!” nói lên những gì tận đáy lòng Người, sự gắn bó của Người 
với “điều đẹp ý” Chúa Cha, như vọng lại lời “Xin vâng” của Mẹ 
Người lúc thụ thai Người, và như khúc dạo đầu cho lời Người sẽ 
thưa với Chúa Cha trong cơn hấp hối. Toàn bộ kinh nguyện của 
Chúa Giêsu đều chất chứa tâm tình gắn bó yêu thương của trái tim 
nhân loại của Người đối với “mầu nhiệm thánh ý” của Chúa Cha”. 


2604. Lời cầu nguyện thứ hai được thánh Gioan? ghi lai vào lúc 
trước khi Ladarô được cho sống lại. Lời tạ ơn đi trước biến cố: “Lạy 
Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhận lời con” hàm ý là Chúa Cha 
luôn nhận lời Người cầu xin; và Chúa Giêsu thêm ngay: “Con vẫn 
biết Cha luôn nghe lời Con” hàm ý Chúa Giêsu luôn nài xin Chúa 
Cha. Như vậy, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, được khởi đầu bằng 
tâm tình tạ ơn, mạc khải cho chúng ta biết phải cầu xin như thế 
nào: trước khi nhận được hồng ân, Chúa Giêsu đã gắn bó với Đấng 
ban ơn, cũng là Đấng tự ban mình trong các hồng ân của Ngài. 
Đấng ban ơn thì quý trọng hơn hồng ân bội phần, chính Ngài là 
“Kho tàng” và tâm hồn của Con Ngài quy hướng về chính Ngài; 
hồng ân chỉ là điều được “ban thêm””. 


A» 


Lời nguyện “tư tế” của Chúa Giésu? có một vị trí độc nhất vô nhi 
trong nhiệm cục cứu độ (lời nguyện này sẽ được suy niệm ở cuối Đoạn thứ 
nhất). Thật vậy, lời cầu nguyện này cho thấy kinh nguyện của Đức Kitô 
Thượng Tế luôn là lời cầu nguyện của ngày hôm nay, và đồng thời cũng 
dạy chúng ta cách cầu nguyện cùng Chúa Cha (vấn đề sẽ được bàn đến 
trong Đoạn thứ hai). 


2605. Khi đến Giờ hoàn tất ý định yêu thương của Chúa Cha, Chúa 
Giêsu cho thoáng thấy chiều sâu khôn dò của lời cầu nguyện của 
Người Con, không những trước khi Người tự nguyện trao nộp chính 
mình (“Lạy Cha, .. xin đừng cho ý Con thể hiện, mà là ý Cha”: Lc 
22 ,42), mà cá dén những lời cuối cùng của Người trên thập giá, lúc 
mà cầu nguyện và tự hiến trở nên một. “Lạy Cha, xin tha cho họ, 
vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34); “Tôi bảo thật anh, hôm 
nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên dàng" (Lc 23,43); “Thưa Bà, 
đây là con của Bà... Đây là Me của anh” (Ga 19, 26-27); “Tôi khát” 
(Ga 19,28); “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi 
con?” (Me 15,34)”: “Thế là dà hoàn tất” (Ga 19,30); “Lạy Cha, con 
xin phó thác hồn con trong tay Cha" (Lc 23,46) cho đến cả “tiếng 
kêu lớn” khi Người trao hơi thở”. 


? X. Ep 1,9. 

5 X. Ga 11,41-42. 

3 X. Mc 621.33. 

5 X. Ga 17. 

36 X. Tv 22,2. 

?7 X. Mc 15,37; Ga 19,30. 


494 


478 


2746 


614 


403 


653 
2587 


520 


541, 1430 


724 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2606. Tát cá nhüng dau khó cüa nhán loai trong moi thói, duói ách 
nô lệ tội lỗi và su chết, tất cá mọi lời van xin và chuyển cầu suốt 
lịch sử cứu độ, đều được thu tóm vào Tiếng kêu lớn của Ngôi Lời 
Nhập Thể. Chúa Cha đón nhận tất cả và, vượt quá mọi mong đợi, 
Ngài nhận lời tất cả khi cho Con Ngài sống lại. Như vậy, toàn thể 
kinh nguyện trong nhiệm cục tạo dựng và cứu độ được thực hiện và 
hoàn tất. Tập Thánh vịnh trao cho chúng ta chìa khoá của việc cầu 
nguyện trong Đức Kitô. Chính trong “Ngày hôm nay” của biến cố 
Phục sinh, Chúa Cha phán: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay 
Cha đã sinh ra Con. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng, muôn dân nước 
làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa” (Tv 2,7-8)**. 
Thu Do thái dùng những lời lé bi thảm để diễn tả lời cầu nguyện 
của Chúa Giêsu đã đem lại chiến thắng cứu độ như thế nào: “Khi 
còn sống kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu đã lớn tiếng kêu van 
khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền 
năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng 
tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều 
đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản 
thân đã tới mức tháp toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh 
cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Dt 5,7-9). 


Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện 


2607. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện, là Người đã dạy chúng ta cầu 
nguyện. Con đường đối thần của lời cầu nguyện của chúng ta là lời 
cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Cha Người. Nhưng Tin Mừng 
còn lưu lại cho chúng ta giáo huấn minh nhiên của Chúa Giêsu về 
việc cầu nguyện. Là nhà sư phạm, Người bắt đầu từ hiện trạng của 
chúng ta, và từng bước một dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Cha. 
Khi nói với đám đông dân chúng đang di theo Người, Chúa Giêsu 
khởi đi từ những gì họ đã biết về cầu nguyện theo như Giao ước cũ 
và mở cho họ thấy nét mới mẻ của Nước Trời đang đến. Người mạc 
khải cho họ nét mới mẻ này qua các dụ ngôn. Sau cùng, với các 
món đệ là những người sé phải làm thầy dạy cầu nguyện trong Hội 
Thánh, thì Người nói rõ về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 


2608. Ngay từ Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến 
việc hối cải tâm hôn: phải hòa giải với người anh em trước khi đến 
dâng lễ phẩm trên bàn thờ”, phải yêu thương kẻ thù và cầu 
nguyện cho kẻ bách hai mình”, phải cầu nguyện cùng Chúa Cha, 


58 X. Cv 13,33. 
9 X. Mt 5,23-24. 
60 X. Mt 5,44-45. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 725 


Đấng hiện diện “nơi kín đáo” (Mt 6,6), không lái nhải nhiều loi?!, 
thật lòng tha thứ trong cầu nguyện””, có tâm hôn thanh khiết và lo 
tìm kiếm Nước Trời”. Cuộc hối cải này hoàn toàn hướng về Chúa 
Cha, và đượm tình con thảo. 


2609. Tâm hồn, một khi đã sẵn sàng hối cải như vậy, sẽ học biết 
cầu nguyện trong đức tin. Tin là gắn bó đầy tình con thảo với 
Thiên Chúa, vượt quá những gì chúng ta cảm thấy và hiểu biết. Sự 
gắn bó này có thể thực hiện được vì Người Con yêu dấu đã mở lối 
cho chúng ta đến với Chúa Cha. Người có thể yêu cầu chúng ta 
“tìm kiếm” và “gõ”, vì chính Người là cửa và là con đường”. 


2610. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha và tạ ơn trước khi 
nhận được các hồng ân của Chúa Cha thế nào, thì Người cũng dạy 
chúng ta bạo dạn như những người con như vậy: “Tất cả những gì 
anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi” (Mc 11,24). Sức 
mạnh của cầu nguyện là như thế: “mọi sự đều có thể, đối với người 
tin" (Mc 9,23) bằng một đức tin không nghi nan. Chúa Giêsu rất 
buồn phiên “vì sự cứng tin” của dám bà con thân thuộc của Người 
(Mc 6,6), và vì lòng tin yếu kém của các môn đệ Người”, trái lại 
Người thán phục trước lòng tin manh mẽ của viên sĩ quan Róma* 
và người phụ nữ xứ Canaan®. 


2611. Lời cầu nguyện của đức tin không hệ tai ở chó thưa: “Lạy 
Chúa, Lạy Chúa”, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa 
Cha°°. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Người đem vào lời câu 
nguyên” sự quan tâm cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa. 

2612. Nơi Chúa Giêsu, “triều đại Thiên Chúa đã đến gần” 
(Mc 1,15), Người kêu goi con người hối cái, tin tưởng và tính thuc 
nữa. Khi cầu nguyện, người môn đệ chăm chú hướng về Đấng hiện 
có và đang đến, vừa tưởng nhớ việc Người đến lần thứ nhất trong 
xác phàm khiêm hạ, vừa hy vọng Người đến lần thứ hai trong vinh 
quang”. Đối với các môn đệ, câu nguyện là một cuộc chiến đấu 


8! X. Mt 6,7. 

8 X. Mt 6,14-15. 

8 X. Mt 6,21.25.33. 

$8 X. Mt 7,7-11.13-14. 

65 X. Mt 21,21. 

66 X. Mt 8,26. 

87 X. Mt 8,10. 

$8 X. Mt 15,28. 

© X. Mt 721. 

70 X. Mt 9,38; Lc 10,2; Ga 4,34. 
7! X. Mc 13; Lc 21,34-36. 


153 


1614 


165 


2827 


672 


2725 


546 


2559 


434 


728 


726 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


trong sự hiệp thông với Thầy mình, và chính nhờ tỉnh thức trong 
cầu nguyện mà ta không sa chước cám dỗ Š. 


2613. Có ba dụ ngôn chính về cầu nguyện được thánh Luca lưu lai 
cho chúng ta: 


— Du ngôn thứ nhất, “Người bạn quấy ráy"?, mời gọi cầu nguyện cách 


khẩn khoản: “Anh em cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở cho anh em”. Chúa 
Cha trên trời sẽ ban cho người cầu nguyện bất cứ điều gì người ấy 
cần và nhất là ban Chúa Thánh Thần, Đấng chứa đựng mọi hồng 
ân. 

— Du ngôn thứ hai, “Bà góa quấy rây””, tập trung vào một trong các 
phẩm tính của việc cầu nguyện: “Phải cầu nguyện luôn, không được 
nản chí", với sự kiên trì của lòng tin. “Nhưng khi Con Người ngu 
đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" 

— Du ngôn thứ ba, “Người Pharisêu và người thu thuế”", liên quan đến 
sự khiêm tốn trong lòng của người cầu nguyện. “Lạy Thiên Chúa, 
xin thương con là kẻ tội lỗi”. Hội Thánh không ngừng lấy lời cầu 
nguyện ấy làm lời cầu nguyện của mình: Kyrie eleison! (Xin Chúa 
thương xót chúng con!) 


2614. Khi Chúa Giêsu ký thác cách công khai cho các môn đệ 
Người mầu nhiệm cầu nguyện với Chúa Cha, thì Người tó cho các 
ông kinh nguyện của các ông - và cũng là của chúng ta - phải thế 
nào, một khi Người sẽ trở về với Chúa Cha trong nhân tính đã 
được tôn vinh của Người. Vào lúc đó điều mới mẻ là “cầu xin nhân 
danh Người”°. Lòng tin vào Người dua các môn đệ đến chỗ biết 
Chúa Cha, vì Chúa Giésu là “Con Đường, là Sự Thật và là Sự 
Sóng" (Ga 14,6). Lòng tin mang lại hoa trái trong lòng mến: đó là 
tuân giữ lời Người, các giới răn của Người, đó là cùng với Người ở 
lại trong Chúa Cha, Đấng yêu mến chúng ta trong Người, đến độ ở 
lại trong chúng ta. Trong Giao ước mới này, chúng ta xác tín rằng 
những lời cầu xin của chúng ta được đoái nhận, niềm xác tín đó 
dựa trên nén tảng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu”. 


2615. Hơn nữa, khi lời cầu nguyện của chúng ta được kết hợp với 
lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Chúa Cha “sẽ ban cho anh em một 
Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí 
sự thật” (Ga 14,16-17). Nét mới mẻ này của lời cầu nguyện và của 


7 X. Lc 22,40.46. 
B X. Lc 11,5-13. 
7 X. Lc 18,1-8. 

75 X. Lc 18,9-14. 
76 X. Ga 14,13. 

7 X. Ga 14,13-14. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 727 


các điều kiện [để cầu nguyện] xuất hiện suốt diễn từ cáo biệt”. 
Trong Chúa Thánh Thân, kinh nguyện Kitô giáo là sự hiệp thông 
tình yêu với Chúa Cha, không phải chỉ nhờ Đức Kitô mà còn trong 
Người nữa: “Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh 
Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn 
vẹn” (Ga 16,24). 


Chúa Giêsu nhận lời cầu nguyện 


2616. Lúc Người còn đang thi hành tác vụ, lời cầu nguyện ưới 
Chúa Giêsu đã được chính Người nhận lời, qua các dấu lạ, những 
dấu lạ này tiền dự vào sức mạnh của sự chết và sự sống lại của 
Người. Chúa Giêsu nhận lời cầu nguyện của đức tin, được diễn tả 
bằng lời nói (của người bệnh phong”, của ông GiairôŸ?, của người 
phụ nữ Canaan?!, của người trộm lành””), hay trong thinh lặng (của 
những kẻ khiêng người bát toai?, của người dàn bà bị bệnh loạn 
huyết dung chạm vào áo Người”, nước mát và dầu thơm của người 
phụ nữ tội lỗi”). Lời nài xin tha thiết của những người mù: “Lạy 
Con Vua Bavid, xin thương xót chúng tôi” (Mt 9,27) hay “Lạy Ong 
Giêsu, Con Vua Đavid, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,48) được sử 
dụng lại trong truyền thống Khẩn nguyện Chúa Giêsu (Oratio ad 
lesum): “Lay Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, là Chúa, xin 
thương xót con là kẻ tội lỗi”. Chúa Giêsu luôn đáp lại lời cầu xin 
Người với đức tin, bằng cách chữa lành bệnh tật hoặc thứ tha tội 
lỗi: “Cứ về bình an, lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. 

Thánh Augustinô đã khéo léo tóm tắt ba chiều kích của lời câu 

nguyện của Chúa Giêsu: “Người cầu nguyện cho chúng ta, vì 

Người là vị Tư Tế của chúng ta; Người cầu nguyện trong chúng ta 

vì Người là Đầu của chúng ta; Người được chúng ta cầu nguyện, 

vì Người là Thiên Chúa của chúng ta. Vậy chúng ta phải nhận 

biết tiếng nói của chúng ta trong Người, lẫn tiếng nói của Người 

trong chúng ta"?6, 


75 X. Ga 14,23-26 ; 15,7.16 ; 16,13-15.23-27. 

? X. Mc 1,40-41. 

8 X. Mc 5,36. 

8! X. Mc 7,29. 

82 X. Lc 23,39-43. 

8 X. Mc 255. 

3 X. Mc 528. 

85 X. Lc 7,37-38. 

36 Thánh Augustinó, Enarratio in Psalmum 85, |: CCL 39, 1176 (PL 36, 1081); x. Văn kiện trình 
bày và quy định Các Giờ Kinh phụng vu, 7: Các Giờ Kinh Phụng Vu, editio typica, v. 1 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 24. 


548 


2667 


148 


494 


490 


2674 


726 


724 


728 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria 


2617. Lời cầu nguyện của Đức Maria được mạc khải cho chúng ta 
vào buổi bình minh của lúc thời gian viên mãn. Trước cuộc Nhập 
Thể của Con Thiên Chúa và trước việc đổ tràn Thánh Thần xuống, 
lời cầu nguyện của Mẹ cộng tác cách độc đáo vào kế hoạch ưu ái 
của Chúa Cha: vào lúc Truyền tin để Đức Kitô được thụ thai”, vào 
lúc Hiện Xuống để Hội Thánh, Thân thể của Đức Kitô, được hình 
thành”. Hồng ân của Thiên Chúa được đón nhận noi lòng tin của 
người nữ tì khiêm tốn của Ngài, sự đón nhận mà Ngài đã đợi chờ 
từ lúc khởi sự thời gian. Người nữ ấy, đã được Đấng Toàn Năng 
làm cho “đầy ân sủng”, đã đáp lại bằng việc tiến dâng trọn bản 
thân mình: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin thực hiện cho tôi như 
lời của Ngài”. Lời thưa Fiat (Xin váng) chính là lời cầu nguyện của 
Kitô giáo: tất cả là của Chúa bởi vì chính Chúa là tất cả của chúng 
ta. 

2618. Tin Mừng mạc khải cho chúng ta Đức Maria cầu nguyện và 
chuyển câu trong lòng tin như thé nào: tai Cana®, Thân mẫu Chúa 
Giêsu cầu xin Con minh lo đến nhu câu của bữa tiệc cưới. Bữa tiệc 
này là dấu chỉ của một Bữa tiệc khác, là tiệc cưới Chiên Con, Đấng 
ban tặng Mình Máu Người theo lời nài xin của Hội Thánh, Hiền 
Thé của Người. Vào giờ của Giao ước mới, gần bên thánh giá”, Đức 
Maria đã được nhận lời, với tu cách là Người Nữ, tức là bà Evà 
mới, đích thực là “Mẹ của chúng sinh”. 


2619. Do đó, bài ca của Đức Maria?! (tiếng Latinh là Magnificat và 
tiếng Byzantin là Megalinárion) là bài ca vừa của Mẹ Thiên Chúa 
vừa của Hội Thánh, bài ca vừa của Thiếu nữ Sion, vừa của dân mới 
của Thiên Chúa, bài ca tạ ơn vì sự viên mãn của các ân sủng được 
ban tràn đây trong Nhiệm cục cứu độ, bài ca của “những người 
nghèo” thấy niềm hy vọng của mình được thực hiện nhờ việc hoàn 
thành các lời hứa dành cho cha ông chúng ta, “cho tổ phụ Abraham 
và cho con cháu đến muôn đời”. 


TÓM LƯỢC 


2620. Trong Tân Ước, khuôn mẫu tuyệt hảo của câu nguyện là lời 
cầu nguyện đầy tình con tháo của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện của 


87 X. Lc 1,38. 

88 X. Cv 1,14. 

8 X. Ga 2,1-12. 

9» X. Ga 1925-27. 
?! X. Lc 1,46-55. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 729 


Chúa Giêsu — thường được thực hiện trong nơi uống vé và kín đáo 
— bao hàm sự gắn bó đây tình yêu vói thánh ý Chúa Cha cho đến 
tán thập giá, và sự tin tưởng tuyệt đối là được nhận lời. 


2621. Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện uới tâm hôn trong 
sạch, uới đúc tin sống động, luôn biên nhẫn và sự bạo dạn của 
người con. Người đòi buộc họ phái tỉnh thức và mời goi họ dáng 
lên Thiên Chúa những lời cầu xin nhân danh Người. Chính Chúa 
Giêsu Kitô nhận những lời cầu nguyện dâng lên Người. 


2622. Kinh nguyện của Đức Maria, trong lời “Xin váng"^ và trong 
bài ca “Magnificat” của Me, có nét đặc thù là sự quảng đại hiến 
dáng tron bản thân Me trong đức tin. 


Muc 3 
Trong thời của Hội Thánh 


Articulus 3 
In tempore Ecclesiae 


2623. Ngày lé Ngü Tuán, Thán Khí cüa Lói hüa dugc dó tràn 
xuống các món đệ “đang té tựu ở một noi" (Cv 2,1), “tất cả.. đồng 
tâm nhất trí, chuyên cán cầu nguyện” để chờ đón Ngài (Cv 1,14). 
Thần Khí, Đấng dạy dỗ Hội Thánh và nhắc cho Hội Thánh nhớ 
mọi điều Chúa Giêsu đã nói”, cũng sẽ huấn luyện Hội Thánh về 
đời sống cầu nguyện. 


2624. Trong cộng đoàn tiên khởi tại Giêrusalem, các tín hữu 
“chuyên cán nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với 
nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không 
ngừng” (Cv 2,42). Chuỗi thứ tự ấy là nét đặc thù của việc cầu 
nguyện của Hội Thánh: việc cầu nguyện đặt nền tảng trên đức tin 
tông truyền, được chứng thực bằng tình bác ái, được nuôi dưỡng 
bằng Thánh Thể. 


2625. Những lời cầu nguyện này trước hết là những lời các tín hữu 
nghe và đọc trong Sách Thánh, nhưng họ làm cho những lời ấy trở 
thành hiện tại, đặc biệt là những lời Thánh vịnh, do chúng được 
nên trọn trong Đức Kitô ?3 Chúa Thánh Thần, Đấng nhắc cho Hội 
Thánh đang cầu nguyện nhớ đến Đức Kitô như vậy, cũng dẫn đưa 


? X. Ga 14,26. 
B X. Lc 2427.44. 


731 


1342 


1092 


1200 


1078 


1083 


2096-2097 


2559 


730 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Hội Thánh đến chán lý trọn ven và khơi dậy những mẫu kinh mới 
để diễn tả mầu nhiệm khôn dò của Đức Kitô, mầu nhiệm ấy đang 
hoạt động trong đời sống, trong các bí tích và trong sứ vụ của Hội 
Thánh Người. Những mẫu kinh này sẽ được khai triển trong các 
truyền thống phụng vụ và linh đạo quan trong. Các hinh thức câu 
nguyện, như được mạc khải trong các tác phẩm của các Tông Đồ 
thuộc Tân Ước, sẽ mãi mãi là mẫu mực cho kinh nguyện Kitô giáo. 


I. CHÚC TUNG VÀ THỜ LAY 
BENEDICTIO ET ADORATIO 


2626. Chúc tụng diễn tả động thái sáu xa nhất của việc câu 
nguyện Kitô giáo. Đó là sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người; 
trong đó Thiên Chúa ban ơn và con người tiếp nhận, hai bên mời 
gọi nhau và nối kết với nhau. Lời kinh chúc tụng là lời đáp của con 
người đối với những hồng ân của Thiên Chúa: vì Thiên Chúa chúc 
lành, tâm hồn con người có thể chúc tụng để đáp lại Đấng là 
nguồn mạch mọi phúc lành. 


2627. Có hai dạng căn bản diễn tả động thái này: có khi là dạng 
di lên, tức là lời chúc tụng được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần 
nhờ Đức Kitô dâng /ên Chúa Cha (chúng ta chúc tụng Ngài vì Ngài 
đã chúc lành cho chúng ta”); có khi là dạng đi xuống, tức là khán 
cầu ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng nhờ Đức Kitô, từ Chúa 
Cha mà xuống, (chính Ngài chúc lành cho chúng ta)”. 


2628. Thờ lay là thái độ đầu tiên của con người nhìn nhận mình là 
thụ tạo trước Đấng Tạo Hoá của mình. Thờ lạy là tán dương sự cao 
cả của Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta” và sự toàn năng của 
Đấng cứu độ, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Thờ lạy là phủ 
phục tinh thần trước “Đức Vua vinh quang”, và là lặng thinh kính 
cẩn trước Thiên Chúa, Đấng “luôn luôn cao cả hơn””. Việc thờ lay 
Thiên Chúa muôn trùng chí thánh và đáng mến vô cùng làm cho 
lòng ta khiêm tốn và đem lại sự bảo đảm cho những lời cầu khẩn 
của chúng ta. 


IL. LỜI KINH CẦU XIN 
ORATIO PETITIONIS 


2629. Từ vựng diễn tả việc khẩn cầu trong Tán Ước có sắc thái 
phong phú đa dang: xin, nài xin, nài nỉ, kêu câu, kêu xin, kêu cứu 


?! X. Ep 1,3-14; 2 Cr 1,3-7; 1 Pr 1,3-9. 

?5 X. 2 Cr 13,13; Rm 15,5-6.13; Ep 6,23-24. 

?6 X. Tv 95,1-6. 

?7 X. Tv 24,9-10. 

” Thánh Augustinô, Enarratio in Psalmum 62, 16: CCL 39, 804 (PL 36, 758). 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 731 


và thậm chí “chiến đấu trong cầu nguyện””. Nhưng hình thức 
thông thường nhất, vì là tự phát nhất, là cầu xin. Qua lời kinh cầu 
xin, chúng ta bộc lộ ý thức về mối tương quan của chúng ta với 
Thiên Chúa: là những thụ tạo, chúng ta không phải tự mình mà 
có, không làm chủ được những nghịch cảnh, cũng chẳng phải là 
cùng đích của đời mình. Hơn nữa, vì là Kitô hữu, chúng ta biết 
mình là những tội nhân đã quay lưng lại với Cha chúng ta. Cầu 
xin, một cách nào đó, đã là trở về với Ngài. 

2630. Tân Ước hầu như không có những lời cầu nguyện than van thường 
thấy trong Cựu Ước. Từ nay trở đi, trong Đức Kitô phục sinh, lời cầu 
nguyện của Hội Thánh mang niềm hy vọng, cho dù hiện nay chúng ta vẫn 
đang trông chờ và mỗi ngày vẫn còn cần hối cải. Lời kinh cầu xin của 
Kitô giáo còn xuất phát từ một chiều sâu khác, từ chiều sâu được thánh 
Phaoló goi là Joi rên siết: tức là lời rên siết của thụ tạo *quán quai như 
sắp sinh nở” (Rm 8,22); cũng là tiếng rên siết của chúng ta “còn trông đợi 
Thiên Chúa... cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được 
cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong" (Rm 8,23-24); sau cùng là những 
“tiếng rên siết khôn tả” của chính Chúa Thánh Thần, Đấng “giúp đỡ 
chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào 
cho phải” (Rm 8,26). 


2631. Câu xin ơn tha thứ là động thái đầu tiên của lời kinh cầu 
xin, (như lời người thu thuế: “Xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, Lc 
18,13). Đó là bước đi đầu tiên để có thể cầu nguyện đúng đắn và 
tỉnh tuyển. Lòng khiêm tốn đây tin tưởng phó thác đặt chúng ta 
vào trong ánh sáng của sự hiệp thông với Chúa Cha và Con Ngài 
là Chúa Giêsu Kitô, và hiệp thông với nhau: khi đó “bất cứ điều 
gì chúng ta xin, chúng ta được Ngài ban cho” (1 Ga 3,22). Chúng ta 
phải cầu xin ơn tha thứ trước khi cử hành Thánh lễ, cũng như 
trước khi cầu nguyện riêng. 


2632. Theo giáo huấn của Chúa Giêsu, trong tâm lời kinh cầu 
xin của Kitô giáo là sự khao khát và tim hiếm Nước Chúa đang 
đến. Vì thế cần phải có một trật tự trong lời cầu xin: trước tiên là 
Nước Chúa, rồi đến những gì cán thiết cho chúng ta để đón nhận 
và cộng tác cho Nước Chúa trị đến. Việc cộng tác như vậy vào sứ 
vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thân, nay là sứ vụ của Hội 
Thánh, là đối tượng câu xin của cộng đoàn thời các Tông På”. 
Kinh nguyện của thánh Phaolô, vị Tông Đồ ngoại hạng, mạc khải 
cho ta thấy sự quan tâm thánh thiện đến tất cả các giáo đoàn, 


? X. Rm 15,30; CI 4,12. 

10 X 1 Ga 1,7-22. 

101 X Mt 6,10.33; Lc 112.13. 
1? X, Cv 6,6; 13,3. 


396 


2090 


2836 


2816 


1942 


2854 


2830 


432 


2571 


2577 


732 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


phải gợi hứng cho kinh nguyện Kitô giáo như thé nào”. Bằng cầu 
nguyện, mọi người đã chịu Phép Rửa đều hoạt động cho Nước Chúa 
trị đến. 


2633. Khi tham dự vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa như thế, 
chúng ta cần hiểu rằng mọi nhu cầu đều có thể trở thành đối tượng 
của lời kinh cầu xin. Đức Kitô, Đấng đã đón nhận tất cả để cứu 
chuộc tất cả, được tôn vinh nhờ những lời cầu xin mà chúng ta 
nhân danh Người dáng lên Chúa Cha™*. Được bảo đảm nhờ điều 
đó nên thánh Giacóbé'? và thánh Phaolô khuyến khích chúng ta 
cầu nguyện trong moi hoàn cảnh'°°. 


III. LỜI KINH CHUYỂN CÁU 
ORATIO INTERCESSIONIS 


2634. Chuyển câu là lời kinh cầu xin làm cho chúng ta đến gần với 
kinh nguyện của Chúa Giêsu. Người là Đấng chuyển câu duy nhất 
nơi Chúa Cha cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho kẻ tội lói'". 
“Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà 
tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu 
cho họ” (Dt 7,25). Chính Chúa Thánh Thân “câu thay nguyện 
giúp... bởi vì Ngài cầu thay nguyện giúp cho dán thánh theo đúng ý 
Thiên Chúa” (Rm 8,26-27). 


2635. Chuyển cầu, nghĩa là cầu xin cho những người khác, ngay từ 
tổ phụ Abraham, là đặc điểm của một tâm hồn hòa nhịp với lòng 
từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. Trong thời của Hội Thánh, lời 
chuyển cầu của Kitô hữu tham dự vào lời chuyển cầu của Đức Kitô: 
đây là cách diễn tả mầu nhiệm các Thánh thông công. Trong lời 
chuyển cầu, người cầu nguyện “đừng tìm lợi ích cho riêng mình, 
nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,4), thậm chí họ cầu 
nguyện cả cho những người làm hai họ”. 


2636. Các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã nhiệt thành sống hình 
thức chia sé này. Thánh Tông Đồ Phaoló đã cho các cộng đoàn 
đó tham gia vào thừa tác vu Tin Mừng của ngài bằng cách này" 
nhưng ngài cũng chuyển câu cho ho nüa!!!. Lời chuyển cầu của các 


1 X. Rm 10,1; Ep 1,16-23; Pl 1,9-11; CI 1,3-6; 4,3-4.12. 

1 X. Ga 14,13. 

105 X. Gc 1,5-8. 

106 X. Ep 5,20; Pl 4,6-7; C1 3,16-17; 1 Tx 5,17-18. 

107 X. Rm 8,34; 1 Ga 2,1; 1 Tm 2,5-8. 

108 Thánh Stêphanô, theo gương Chúa Giêsu, đã cầu nguyện cho các lý hình của minh: x. Cv 
7,60; Lc 23,28.34. 

1? X. Cv 12,5; 20,36; 21,5; 2 Cr 9,14. 

10 X. Ep 6,18-20; Cl 4,3-4; 1 Tx 525. 

UI X. 2 Tx L11; CI 1,3; Pl 1,3-4. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 733 


Kitô hữu không có ranh giới: “cho tất cả mọi người, cho vua chúa 
và tất cả những người cầm quyển” (1 Tm 2,1), cho những người 


bách hại”'”, cho ơn cứu độ của những người từ khuóc Tin Mừng". 


IV. LỜI KINH TẠ ƠN 
ORATIO ACTIONIS GRATIARUM 


2637. Ta ơn là nét đặc trung của kinh nguyện của Hội Thánh; Hội 
Thánh, khi cử hành Thánh Lễ, biểu lộ và trở thành phù hợp hơn 
với bản chất của mình. Thật vậy, trong công trình cứu độ, Đức 
Kitô giải thoát thụ tạo khỏi tội lỗi và sự chết, để thánh hiến chúng 
một lần nữa và quy hướng chúng về Chúa Cha để tôn vinh Ngài. 
Lời kinh tạ ơn của các chi thể trong Thân Thể được tham dự vào 
lời tạ ơn của Đức Kitô là Đầu. 

2638. Cũng như trong lời kinh cầu xin, mọi biến cố và nhu cầu đều 
có thể trở thành lễ phẩm tạ ơn. Các thư của thánh Phaolô thường 
khởi đầu và kết thúc bằng một lời tạ ơn, và Chúa Giêsu luôn hiện 
diện trong việc tạ ơn đó. “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em 
hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô 
Giêsu” (1 Tx 5,18). “Anh em hãy siêng năng câu nguyện; hãy tỉnh 
thức mà cầu nguyện và tạ ơn” (Cl 4,2). 


V. LÓI KINH CA NGỢI 
LAUDIS ORATIO 


2639. Ca ngợi là hinh thức cầu nguyện nhìn nhận Thiên Chúa là 
Thiên Chúa một cách trực tiếp nhất. Lời kinh ca ngợi tán dương 
Thiên Chúa vì chính Ngài, tôn vinh Ngài không phải vì các công 
trình của Ngài, nhưng bởi vì NGÀI HIỆN HỮU. Khi ca ngợi Thiên 
Chúa, chúng ta được thông phần hạnh phúc của những tâm hồn 
trong sạch, những kẻ yêu mến Ngài trong đức tin trước khi được 
nhìn thấy Ngài trong vinh quang. Nhờ lời kinh ca ngợi, Thần Khí 
kết hợp với thần trí chúng ta để chứng nhận chúng ta là con cái 
Thiên Chúa. Ngài làm chứng cho Người Con Một, trong Người, 
chúng ta được nhận làm nghĩa tử và nhờ Người, chúng ta tôn vinh 
Chúa Cha. Lời kinh ca ngợi gồm tóm các hình thức cầu nguyện 
khác và dâng tất cả lên Đấng là nguồn mạch và cùng đích của 
chúng: đó là “chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn 
vật và là cùng đích của chúng ta” (1 Cr 8,6). 


1? X. Rm 12,14. 
H5 X. Rm 10,1. 
114 X. Rm 8,16. 


1900 
1037 


224, 1328 


2603 


213 


2587 


1137 


734 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2640. Thánh Luca, trong sách Tin Mừng của mình, thường nhắc đến thái 
độ thán phuc và ca ngợi trước những phép lạ của Đức Kitô. Trong sách 
Công vụ Tông Đồ, ngài cũng nhấn mạnh các thái độ này trước những 
hoạt động của Chúa Thánh Thần: lời ca ngợi của cộng đoàn 
Giérusalem!?, của người bất toai được các ông Phéró và Gioan chữa 
lành”, của dân chúng tôn vinh Thiên Chúa vì việc chữa lành đó!" của 
dân ngoại ở Pixidia “vui mừng tôn vinh Lời Chúa” (Cv 13,48). 


2641. “Hãy cùng nhau đối đáp những bài Thánh vịnh, thánh thi và 
thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cá tâm hồn mà ca hát chúc 
tụng Chúa” (Ep 5,19)”. Như các tác giả được linh hứng của Tân Ước, các 
cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đọc lại sách Thánh vịnh một cách mới mẻ: 
họ dùng các Thánh vịnh để hát mừng mầu nhiệm Đức Kitô. Dưới tác 
động mới mẻ của Thân Khí, họ cũng sáng tác những thánh thi và thánh 
ca, khởi đi từ biến cố độc đáo Thiên Chúa đã thực hiện nơi Con của Ngài: 
cuộc Nhập thể, cái Chết toàn thắng sự chết, sự Phục sinh và việc Lên 
trời ngự bên hữu Ngài”. Chính từ “những kỳ công này” của toàn thể 
nhiệm cục cứu độ mà các tín hữu dâng lên lời vinh tụng ca (doxologia), ca 
ngợi Thiên Chúa”. 

2642. Sách Khải Huyền, lời mac khái “về những điều sắp phải xảy đến”, 
có những bài thánh ca của phụng vụ thiên quốc”, nhưng cũng có lời 
chuyển cầu của “các chứng nhân” (các vị tử đạo)!”?. Các Tiên tri và các 
Thánh, tất cả những người đã bị sát hại dưới trần gian để làm chứng cho 
Chúa Giêsu'”, đoàn người đông đảo “đã trái qua cơn thử thách lớn lao”, 
và đi trước chúng ta vào Nước Trời, đang hát lên lời ca ngợi vinh quang 
của “Đấng dang ngự trên ngai và Con Chién?'", Hiệp thông với các ngài, 
Hội Thánh trần gian cũng hát lên những bài thánh ca, trong đức tin và 
giữa cơn thử thách. Khi cầu xin và chuyển câu, đức tin hy vọng, dù không 
còn gì để hy vọng, và tạ ơn “Chúa Cha là nguồn ánh sáng”, Đấng ban 
xuống “mọi hồng ân tốt lành"?, Như thế, đức tin là một lời ca ngợi tinh 
tuyển. 


2643. Thánh lễ chứa đựng và diễn tả mọi hình thức cầu nguyện: đó 
chính là “lễ phẩm tinh tuyển” của toàn Thân thể Chúa Kitô để tôn 


Lỗ X, Cv 2,47. 

H6 X. Cv 3,0, 

1 X, Cv 421. 

18 X, C13,16. 

1? X. PI 2,6-11; Cl 1,15-20 ; Ep 5,14; I Tm 3,16; 6,15-16; 2 Tm 2,11-13. 
12 X. Ep 1,3-14; 320-21; Rm 16,25-27; Gd 24-25. 
P1 X. Kh 4,8-11; 5,9-14; 7,10-12. 

1? X. Kh 6,10. 

!3 X. Kh 18,24. 

124 X. Kh 19,1-8. 

125 X. Gc 1,17. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 735 


vinh Danh Người”. Truyền thống Đông và Tây phương đều goi 
Thánh lễ là “hy lễ ca ngợi” (“sacrificium laudis"). 


TÓM LƯỢC 


2644. Chúa Thánh Thân, Đấng dạy dỗ và nhắc cho Hội Thánh 
nhớ những gì Chúa Giêsu đã nói, cũng dạy Hội Thánh vé đời sóng 
cầu nguyện, bằng cách gợi lên những lối diễn tả mới trong những 
hinh thúc ván có: chúc tụng, cầu xin, chuyển cầu, ta on và ca ngợi. 


2645. Vi Thiên Chúa chúc lành cho con người, nên tâm hôn con 
người có thể chúc tụng để đền đáp Đấng là nguồn mạch mọi phúc 
lành. 


2646. Lời cầu xin nhằm vào các uiệc xin on tha thứ, tìm biếm Nước 
Chúa, cũng như cầu xin những ơn cán thiết. 


2647. Chuyển câu là một lời cầu xin cho những người khác. Lời 
chuyển câu không có biên giới và bao trùm cả bẻ thù. 


2648. Moi vui buôn, mọi bién có và nhu cầu đều có thể là chất liệu 
dé ta ơn; lời tạ ơn của chúng ta được tham du vào lời tạ ơn của 
Đúc Kitô và lấp đây cuộc sống của chúng ta: “Hãy ta ơn Thiên 
Chúa trong moi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18). 

2649. Lời kinh ca ngợi, hoàn toàn uô vi lợi, hướng vé Thiên Chúa; 
lời kinh này hát mừng Thiên Chúa vi chính Ngài, tôn vinh Ngài 
không phái vi các công trình Ngài thực hiện, nhưng bởi vi NGAI 
HIỆN HỮU. 


26 X MI 1,11. 


1330 


75 
94 


694 


CHUONG HAI 
TRUYÉN THÓNG CÁU NGUYÉN 


CAPUT SECUNDUM 
ORATIONIS TRADITIO 


2650. Việc cầu nguyện không chỉ là su bộc phát do một thúc đẩy 
nội tâm: để cầu nguyện, phải muốn câu nguyện. Nếu chỉ biết 
Thánh Kinh mạc khải những gì về cầu nguyện thì chưa đủ: còn 
phải học cầu nguyện nữa. Thật vậy, Chúa Thánh Thân, nhờ sự lưu 
truyền sống động (Thánh Truyền) dạy con cái Thiên Chúa biết cầu 
nguyện trong Hội Thánh đang tin và đang cầu nguyện". 


2651. Truyền thống câu nguyện Kitô giáo là một trong các hinh 
thái triển nở của Truyền thống đức tin, đặc biệt nhờ việc chiêm 
niệm và học hỏi của các tín hữu, những người luôn ghi nhớ trong 
lòng những biến cố và lời dạy về Nhiệm cục cứu độ, và nhờ sự thấu 
triệt sâu xa những thực tại thiêng liêng mà họ cảm nghiệm”. 


Mục 1 


Những nguồn mạch của kinh nguyện 


Articulus 1 
Ad orationis fontes 


2652. Chúa Thánh Thân là “nước trường sinh”, “tuôn ban sự sóng 
muôn đời” vào tâm hồn người câu nguyện. Chính Ngài dạy chúng 
ta biết đón nhận nước đó tận nguồn mạch: nơi Đức Kitô. Trong đời 
sống Kitô hữu, có những mạch dẫn đến nguồn, nơi Đức Kitô đang 
mong đợi chúng ta để cho chúng ta uống thoả thuê Chúa Thánh 
Thần: 


! X. CP Vaticanô II, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 
? X. CĐ Vaticanô IL, Hiến ché tín lý Dei Verbum, 8: AAS 58 (1966) 821. 
3X. Ga 4,14. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 737 


Lời Chúa 

2653. Hói Thánh “nhiêt liét và dác biêt khuyén khích moi Kitó 
hữu .. hoc được “sự hiểu biết tuyệt vời về Chúa Giêsu Kitô' (Pl 3,8) 
nhờ năng đọc Sách Thánh... Nhưng họ nên nhớ rằng kinh nguyện 
phái có kèm theo việc đọc Thánh Kinh, để trở thành cuộc đối thoại 
giữa Thiên Chúa và con người, vì “chúng ta ngỏ lời với Ngài khi 
cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm 
ngôn thần linh”9. 


2654. Các linh phụ đã dùng câu Tin Mừng Mt 7,7 để tóm lược tiến 
trình tâm hồn được Lời Chúa nuôi dưỡng khi cầu nguyện, như sau: 
“Anh em cứ tìm nhờ đọc, thì sẽ thấy nhờ suy niệm; cứ gõ cửa nhờ 


câu nguyện, thì sẽ mở ra cho anh em nhờ chiêm niệm”. 


Phụng vụ của Hội Thánh 


2655. Sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần, trong phụng 
vụ bí tích của Hội Thánh, là công bố, hiện tại hóa và truyền thông 
mầu nhiệm cứu độ, sứ vụ ấy được tiếp nối trong tâm hồn người 
đang cầu nguyện. Các linh phụ đôi khi so sánh tâm hồn với bàn 
thờ. Việc cầu nguyện làm cho phụng vụ được nội tâm hóa và trở 
thành riêng của bản thân, cả trong lúc cử hành lẫn sau khi cử 
hành. Việc cầu nguyện, dù ở “nơi kín đáo” (Mt 6,6), vẫn luôn là lời 
cầu nguyện của Hội Thánh và là sự hiệp thông với Ba Ngôi Chí 
Thánh?. 


Các nhân đức đối thần 


2656. Chúng ta phái qua cửa hẹp của đức tin để di vào cầu nguyện 
cũng như đi vào phụng vụ. Qua các dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, 
chúng ta tìm kiếm và khao khát tôn nhan Ngài, chúng ta muốn 
lắng nghe và tuân giữ lời Ngài. 

2657. Chúa Thánh Thần, Đấng dạy chúng ta cử hành phụng vụ 
đang khi mong đợi ngày trở lại của Đức Kitô, giáo dục chúng ta 
biết cầu nguyện trong đức cậy. Ngược lại, việc cầu nguyện của Hội 
Thánh và của cá nhân nuôi dưỡng đức cậy trong lòng chúng ta. 
Đặc biệt các Thánh vịnh, với ngôn từ cụ thể và đa dạng của chúng, 
dạy chúng ta đặt lòng trông cậy nơi Thiên Chúa: “Tôi đã hết lòng 
trông đợi Chúa, Ngài nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu” 


^ (QCp Vaticanô IL, Hi£n ché tín lý Dei Verbum, 25: AAS 58 (1966) 829; x. Thánh Ambrósió, 
De officiis ministrorum, 1, 88: ed. N. Testard (Paris 1984) 138 (PL 16, 50). 

: Guigó II Cartusiensis, Scala claustralium, 2, 2: PL 184, 476. 

X. Văn kiện trình bày và quy định Các Giờ Kinh phụng vu, 9: Các Giờ Kinh Phụng Vu, 

editio typica, v. 1 (Typis Polyglottis Vaticanus 1973) 25. 


133 


1100 


1073 


368 


1812-1829 


826 


1165 


2837 
305 


2546 
2632 


738 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


(Tv 40,2). “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vong ban cho anh em được 
chan chứa niềm vui và binh an nhờ đức tin, dé nhờ quyển năng của 
Thánh Thần, anh em được tràn tré hy vọng” (Rm 15,13). 


2658. “Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì 
Thiên Chúa đã đổ tinh yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh 
Thần mà Ngài ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Một khi được đào tao 
nhờ đời sống phụng vụ, việc cầu nguyện sẽ kín múc được mọi sự 
trong tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta trong Đức 
Kitô. Tình yêu này giúp chúng ta đáp lại Ngài bằng cách yêu 
thương như chính Ngài đã yêu thương chúng ta. Tình yêu là nguồn 
mạch duy nhất của cầu nguyện; ai kín múc nơi nguồn mạch này, 
người đó đạt tới chóp đỉnh của việc cầu nguyện: 
“Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa, và niềm ao ước duy 
nhất của con là yêu mến Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của đời 
con. Lạy Thiên Chúa vô cùng khả ái, con yêu mến Chúa. Con thà 
chết vì yêu mến Chúa, còn hơn là sống mà không yêu mến Chúa. 
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, và ân süng duy nhất mà con cầu 
xin là cho con được yêu mến Chúa muôn đời... Lạy Thiên Chúa 
của con, nếu miệng lưỡi con không thể lúc nào cũng lặp lại rằng 
con yêu mến Chúa, con muốn rằng tim con luôn lặp lại lời đó với 
Chúa theo từng nhịp thở của con””. 


“Ngày hôm nay” 


2659. Có những lúc chúng ta học cầu nguyện bằng cách lắng nghe 
Lời Chúa và tham dự mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhưng mọi 
lúc, trong các biến cố hằng ngày, Người ban Thân Khí của Người 
để giúp ta cầu nguyện. Giáo huấn của Chúa Giêsu về việc cầu 
nguyện với Chúa Cha cũng giống như giáo huấn về Chúa quan 
phòng”: thời gian ở trong tay Chúa Cha; chúng ta gặp gỡ Ngài 
trong hiện tại, không phải hôm qua hay ngày mai, nhưng chính 
hôm nay: *Ngày hôm nay, ước gi anh em nghe tiếng Chúa: các 
ngươi chớ cứng lòng!” (Tv 95,8). 


2660. Cầu nguyện trong các biến cố mỗi ngày và mỗi lúc, là một 
trong những điều bí ẩn của Nước Trời, được mạc khải cho “những 
người bé mọn”, những tôi tớ Đức Kitô, những người nghèo theo các 
mối phúc. Thật là chính đáng và tốt lành khi cầu nguyện để công 
lý và hoà bình của “Nước Chúa trị đến” có ảnh hưởng trên tiến 
trình lịch sử; nhưng cũng quan trọng là phải dùng cầu nguyện mà 
nhào nặn khối bột là những hoàn cảnh tầm thường hằng ngày. 


Thánh Gioan Maria Vianney, Oratio, apud B. Nodet, Le Curé đ”Ars, Sa pensée-son coeur (Le 
Puy 1966) 45. 
8 X. Mt 6,111.34. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 739 


Mọi hình thức cầu nguyện đều có thể là thứ men mà Chúa đã sánh 
ví với Nước Chúa”. 


TÓM LƯỢC 


2661. Nhờ viéc lưu truyền sống động là Thánh Truyền, Chúa 
Thánh Thân dạy con cái Thiên Chúa, trong Hội Thánh, biết câu 
nguyên. 


2662. Lời Chúa, Phụng vu của Hội Thánh, các nhân đức Tin Cây 
Mén, là những nguồn mạch của uiệc cầu nguyện. 


Mục 2 


Con đường cầu nguyện 


Articulus 2 
0rationis via 


2663. Trong truyền thống sống động của việc cầu nguyện, mỗi Giáo 
Hội đề ra cho các tín hữu của mình, theo bối cảnh lịch sử, xã hội 
và văn hóa, một ngôn ngữ cầu nguyện của họ: những lời lẽ, giai 
điệu, cử chỉ và hình ảnh. Huấn quyén?? có trách nhiệm phân định 
xem những con đường cầu nguyện ấy có trung thành với truyền 
thống đức tin tông truyền không; các mục tử và giáo lý viên có 
trách nhiệm giải thích ý nghĩa, luôn quy chiếu vào Chúa Giêsu 
Kitô, của những con đường cầu nguyện này. 


Kinh nguyện dâng lên Chúa Cha 


2664. Kinh nguyện Kitô giáo không có con đường nào khác ngoài 
Đức Kitô. Việc cầu nguyện của chúng ta, dù của cộng đoàn hoặc của 
cá nhân, dù là khẩu nguyện hay tâm nguyện, không thể dâng lên 
tới Chúa Cha nếu chúng ta không cầu nguyện “nhân danh Chúa 
Giêsu”. Quả vậy, nhân tính thánh thiện của Chúa Giêsu là con 
đường, qua đó Chúa Thánh Thân dạy chúng ta cầu nguyện với 
Thiên Chúa là Cha chúng ta. 


?X. Le 13,20-21. 
10 X. CD Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. 


1201 


2780 


451 


432 


435 


2616 


435 


740 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Kinh nguyện dâng lên Chúa Giêsu 


2665. Kinh nguyện của Hội Thánh, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa 
và việc cử hành phụng vụ, dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa 
Giêsu. Mặc dù kinh nguyện đó chủ yếu dâng lên Chúa Cha, nhưng 
trong tất cả các truyền thống phụng vụ, vẫn hàm chứa những hình 
thức cầu nguyện dâng lên Đức Kitô. Một số Thánh vịnh, như hiện 
được thích ứng trong kinh nguyện của Hội Thánh, và Tân Ước, đặt 
vào môi miệng và khắc ghi trong tâm hồn chúng ta những lời 
khẩn nguyện dâng lên Đức Kitô: Lạy Con Thiên Chúa, Ngôi Lời 
của Thiên Chúa, Chúa, Đấng Cứu độ, Chiên Thiên Chúa, Đức Vua, 
Con chí ái của Thiên Chúa, Con Đức Trinh Nữ, Vi Mục tử nhân 
lành, Sự Sống của chúng con, Ánh sáng của chúng con, Hy vọng 
của chúng con, Sự Phục sinh của chúng con, Bạn của loài người. 


2666. Nhưng Danh thánh hàm chứa tất cả các tước hiệu trên là 
Danh thánh mà Con Thiên Chúa đã tiếp nhận trong cuộc Nhập 
Thể: đó là Danh thánh GIÉSU. Danh Thiên Chúa là siêu phàm, 
môi miệng loài của chúng ta không được đọc lên”, nhưng Ngôi Lời 
Thiên Chúa, khi nhận lấy bản tính nhân loại của chúng ta, đã trao 
Danh ấy cho chúng ta, và chúng ta có thể kêu cầu Danh ấy: 
“Giêsu”, nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Danh thánh Giêsu bao 
hàm mọi sự: Thiên Chúa và con người cùng với toàn thể Nhiệm 
cục tạo dung và cứu độ. Cầu nguyện danh “Giêsu”, là khẩn cầu 
Người, là kêu gọi Người. Danh của Người là Danh duy nhất hàm 
chứa sự hiện diện mà Danh ấy biểu thị. Chúa Giêsu là Đấng phuc 
sinh, và bát cứ ai kêu câu Danh Người thì đón nhận Con Thiên 
Chúa, Đấng đã yêu thuong ho và tự nộp mình vi họ”. 


2667. Lời khẩn nguyện này của đức tin, tuy đơn sơ, đã được khai triển 
dưới nhiều hình thức trong truyền thống kinh nguyện Đông và Tây 
phương. Công thức thông dụng nhất, được các dan sĩ ở núi Sinai, Syria và 
núi Athos truyền lại, là lời khẩn nguyện: “Lạy Đức Giêsu Kitô, là Con 
Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, xin thương xót chúng con là những kẻ 
tội lỗi”. Công thức này phối hợp thánh thi ca ngợi Đức Kitô trong Thư gửi 
giáo đoàn Philipphê (2,6-11) với lời van xin của người thu thuế và những 
người xin được sáng mắt“. Nhờ lời khẩn nguyện này, tâm hôn được hòa 
nhịp với sự khốn cùng của con người và lòng thương xót của Đấng Cứu Độ 
họ. 


2668. Lời khẩn nguyện Danh thánh Chúa Giêsu là con đường đơn giản 
nhất của việc cầu nguyện liên lỉ. Được thường xuyên lặp đi lặp lại bởi một 


H X. Xh 3,14; 33,19-23. 

? X. Mt 1221. 

P X. Rm 10,13; Cv 2221; 3,15-16; GI 2,20. 
14 X. Lc 18,13; Mc 10,46-52.. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 741 


tám hồn chăm chú cách khiêm tốn, lời khán nguyện này không bị phán 
tán thành những lời “lải nhải” (Mt 6,7), nhưng “nắm giữ Lời Chúa và nhờ 
kiên trì mà sinh hoa kết quå””. Lời khẩn nguyện này có thé thực hiện 
“luôn luôn”, vì đây không phải là một công việc bên cạnh một công việc 
khác, nhưng chỉ là công việc duy nhất, đó là việc yêu mến Thiên Chúa, 
công việc này làm sinh động và biến đổi mọi hoạt động trong Đức Kitô 
Giêsu. 

2669. Cũng như việc khẩn nguyện Danh cực thánh của Chúa Giêsu, kinh 
nguyện của Hội Thánh còn tôn süng Thánh Tám Người. Việc tôn sùng 
này tôn thờ Ngôi Lời Nhập Thể và Thánh Tâm của Người, Thánh Tâm vì 
yêu thương loài người, đã để cho bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta. Kinh 
nguyện Kitô giáo cũng mộ mến đi Dàng Thánh Giá, theo chân Đấng cứu 
độ. Các chặng từ dinh Tổng trấn đến đồi Gôlgôtha và Mộ Thánh làm 
thành con đường của Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chuộc trần gian bằng 
thánh giá của Người. 


“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến” 
2670. “Không ai có thể nói rằng: “Đức Giêsu là Chúa”, nếu người ấy 
không ở trong Thân Khí” (1 Cr 12,3). Mỗi khi chúng ta bắt đầu câu 
nguyện với Chúa Giêsu, thì chính Chúa Thánh Thân dùng ân sủng 
dự phòng của Ngài, đưa chúng ta vào con đường cầu nguyện. Ngài 
dạy chúng ta cầu nguyện khi nhắc chúng ta nhớ đến Đức Kitô, thì 
lẽ nào chúng ta lại không cầu nguyện với chính Ngài? Vì vậy, Hội 
Thánh mời gọi chúng ta cầu khẩn Chúa Thánh Thân mỗi ngày, 
nhất là khi khởi sự và kết thúc mọi hoạt động quan trọng. 
“Nếu như Chúa Thánh Thần không đáng được tôn thờ, thì làm 
sao Ngài thần hóa tôi bằng bí tích Rửa Tội được? Còn nếu Ngài 
đáng được tôn thờ, thì lẽ nào Ngài lại không được tôn thờ cách 
đặc bit?” 


2671. Công thức truyền thống để xin Chúa Thánh Thần là kêu cầu 
Chúa Cha, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta, để Chúa Cha ban cho 
chúng ta Thần Khí An ùi”. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lời câu xin 
này nhân danh Người, khi Người hứa ban hồng ân là Thần Khí sự 
thật”. Nhưng lời cầu nguyện đơn gián và trực tiếp nhất theo 
truyền thống là: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến”. Mọi truyền 
thống phụng vụ đã khai triển lời nguyện ấy trong các điệp ca và 
thánh thi: 


15 
X. Lc 8,15. 
16 Thánh Grégórió Nazianzénó, Oratio 31 (theologica 5), 28: SC 250, 332 (PG 36, 165). 
"X, Lc 11,13. 
3 X. Ga 14,17; 15,26; 16,13. 


478 


1674 


683 


2001 


1310 


695 


689 


494 


970 


742 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


“Lay Chúa Thánh Thân, xin ngu dén, xin tràn ngáp tâm hôn các 
tín hữu của Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong họ”. 
“Lạy Đức Vua thiên quốc, Đấng An ủi, Thần Khí sự thật, Đấng 
hiện diện khắp nơi và tràn ngập vạn sự, là kho tàng mọi điều 
thiện hảo và là nguồn mạch sự sống, xin ngự đến, xin cư ngụ 
trong chúng con, xin thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ và 
xin cứu độ linh hôn chúng con, lay Chúa là Đấng nhân lành””. 


2672. Chúa Thánh Thần, mà dầu của Ngài thấm nhập toàn thể 
con người chúng ta, là Vị Tháy nói tâm của việc cầu nguyện Kitô 
giáo. Chính Ngài là Đấng kiến tạo truyền thống sống động của 
việc cầu nguyện. Quả thật, có bao nhiêu người câu nguyện thi có 
bấy nhiêu đường lối cầu nguyện, nhưng cùng một Thần Khí hoạt 
động trong mọi người và cùng với mọi người. Trong sự hiệp thông 
của Chúa Thánh Thần, kinh nguyện Kitô giáo là kinh nguyện 
trong Hội Thánh. 


Hiệp thông với Thánh Mẫu của Thiên Chúa 


2673. Trong việc cầu nguyện, Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta 
với Ngôi Vị của Người Con Một trong nhân tính đã được tôn vinh 
của Người. Nhờ và trong nhân tính ấy, lời cầu nguyện con thảo của 
chúng ta hiệp thông với Thân Mẫu Chúa Giêsu trong Hội Thánh”. 


2674. Từ khi Đức Maria ưng thuận trong đức tin lúc Truyền Tin và 
không ngần ngại giữ vững sự ưng thuận đó dưới chân thập giá, 
tình mẫu tử của Mẹ từ đó lan rộng tới những người anh em và chị 
em của Con Mẹ “còn trên đường lữ hành và đang gặp nhiều hiểm 
nguy gian khó””. Chúa Giêsu, Đấng trung gian duy nhất, là con 
đường cầu nguyện của chúng ta. Đức Maria, Mẹ Người và cũng là 
Mẹ chúng ta, trở thành hình ảnh hoàn toàn trong suốt của Người. 
Theo cách trình bày bích hoạ của truyền thống Giáo Hội Đông và 
Tây phương: Mẹ “chỉ đường”, Mẹ là “Dấu chỉ” của Con đường là 
Chúa Giêsu. 


267ã. Chính từ sự cộng tác đặc biệt này của Đức Maria với hoạt 
động của Chúa Thánh Thần, mà các Giáo Hội đã triển khai kinh 
nguyện dâng lên Thánh Mẫu của Thiên Chúa, quy hướng kinh 


? Lễ trọng Chúa Thánh Thân hiện xuống, Điệp ca kinh “Magnificat” Kinh Chiều I: Các Giờ 
Kinh Phụng Vu, editio typica, v. 2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 798; x. Lễ trong Chúa 
Thánh Thân hiện xuống, Thánh lễ chính ngày, Ca tiếp liên: Lectionarium, v. 1, editio typica 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 855-856. 

? Officium Horarum Byzantinum, Vespertinum in die Pentecostes, Sticherum 4 : Pentekostarion 
(Romae 1884) 394. 

?! X. Cv 1,14. 

? X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 62: AAS 57 (1965) 63. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 743 


nguyện ấy về trung tâm là Ngôi Vị Đức Kitô, được biểu lộ trong các 
mầu nhiệm của Người. Trong vô số thánh thi và điệp ca diễn tả 
kinh nguyện này, có hai động thái thường thay đổi nhau: một là 
“ngợi khen” Chúa vì “những điều cao cả” Ngài đã làm cho Mẹ, 
người nữ tỳ khiêm hạ của Ngài, và qua Mẹ, cho tất cả mọi người” 
hai là dâng lên Mẹ Chúa Giêsu những lời cầu khẩn và ca ngợi của 
con cái Thiên Chúa, vì giờ đây Mẹ biết rõ nhân loại, mà trong Mẹ, 
nhân loại ấy đã được Con Thiên Chúa kết hợp như hiền thê của 
Người. 

2676. Hai động thái nói trên của kinh nguyện dâng lên Đức Maria được 
diễn tả cách độc đáo trong kinh Kính Mừng: 

“Kính mừng Maria" (Ave, Maria — Laetare, Maria): lời chào của thiên 
sứ Gabriel mở đầu kinh Kính mừng. Chính Thiên Chúa, qua vị thiên sứ 
của Ngài, chào Đức Maria. Lời kinh của chúng ta dám lặp lại lời chào Đức 
Maria với tâm tình của Thiên Chúa khi Ngài đoái thương nhìn đến người 
nữ ty hèn mon của Ngài” và hân hoan vì niềm vui mà Thiên Chúa gặp 
được nơi Đức Maria”. 

“Bò đây ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà”: hai phần lời chào của vi 
thiên sứ soi sáng cho nhau. Đức Maria đây ân süng vì Chúa ở cùng Me. 
Ân sủng, mà Mẹ được ban tràn đây, chính là sự hiện diện của Đấng là 
nguồn mach mọi ân sủng. “Reo vui lên.. hỡi thiếu nữ Giérusalem.. Đức 
Chúa, Thiên Chúa của ngươi dang ngự giữa ngươi” (Sp 3,14.17a). Đức 
Maria, vì được chính Chúa đến và ngự nơi Mẹ, nên Mẹ chính là thiếu nữ 
Sion, là Hòm bia Giao Ước, nơi vinh quang Chúa ngu trị: chính Mẹ là 
“nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại” (Kh 21,3). Được “đây ơn phúc”, 
Mẹ đã tận hiến cho Đấng đến ngự nơi Mẹ và là Đấng Mẹ sắp trao ban 
cho thế gian. 


“Bà có phúc lạ hơn moi người nữ và Giêsu con lòng bà góm phúc lạ”. 
Sau lời chào của thiên sứ, chúng ta lấy lời chào của bà Êlisabeth làm lời 
chào của chúng ta. “Được tràn đây Thánh Thân” (Lc 1,41), bà Êlisabeth là 
người đầu tiên trong chuỗi dài những thế hệ tung hô Đức Maria là người 
có phúc”: “Em thật có phúc vì đã tin." (Lc 1,45). Đức Maria “có phúc la 
hơn mọi người nữ” vì Mẹ đã tin rằng lời Chúa sẽ được hoàn thành. Nhờ 
đức tin, ông Abraham đã trở thành phúc lành cho “mọi gia tộc trên mặt 
đất” (St 12,3). Nhờ đức tin, Đức Maria đã trở thành Mẹ của các kẻ tin; 
nhờ Mẹ, mọi dân tộc trên mặt đất được đón nhận Đấng là chính phúc 
lành của Thiên Chúa: “Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ”. 


3 X. Lc 1,46-55. 
? X. Lc 1,48. 
?5 X. Sp 3,17. 
?$ X. Lc 1,48. 


512 


2619 


722 


490 


435 


146 


495 


1020 


971, 1674 


967 


972 


744 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


2677. "Thánh Maria Đúc Me Chúa Trời cầu cho chúng con...” Cùng với 
bà Êlisabeth chúng ta sửng sốt: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến 
với tôi thế này?” (Lc 1,43). Đức Maria, vì đã tặng ban cho chúng ta Chúa 
Giêsu là Con của Mẹ, nên Mẹ là Thân mẫu của Thiên Chúa và là Thân 
mẫu của chúng ta: chúng ta có thể phó thác cho Mẹ mọi nỗi âu lo và 
những lời cầu xin của chúng ta. Mẹ cầu nguyện cho chúng ta như Mẹ đã 
cầu nguyện cho bản thân Mẹ: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần 
nói” (Lc 1,38). Khi phó thác để Mẹ câu nguyện cho chúng ta, chúng ta 
cùng với Mẹ phó dâng bản thân chúng ta cho thánh ý Thiên Chúa: 
“Nguyện cho ý Cha thể hiện”. 

“Cầu cho chúng con là ké có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”. Khi xin 
Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta, chúng ta nhìn nhận mình là những 
người tội lỗi khốn cùng và kêu câu đến “Mẹ của lòng thương xót”, Mẹ 
hoàn toàn thánh thiện. Chúng ta trao phó bản thân cho Mẹ “khi nay”, là 
ngày hôm nay của cuộc đời chúng ta. Lòng tín thác của chúng ta được mở 
rộng để ngay từ bây giờ chúng ta đã trao phó “giờ lâm tử” của chúng ta 
cho Mẹ. Xin Mẹ hiện diện trong giờ phút đó như Mẹ đã hiện diện lúc Con 
Mẹ chết trên thập giá. Vào giờ chúng ta qua đời, với tư cách là Mẹ chúng 
ta”, xin Mẹ đón nhận và dẫn chúng ta đến với Con của Mẹ, trên thiên 
đàng. 


2678. Lòng đạo đức ở Tây phương thời Trung Cổ đã quảng bá việc cầu 
nguyện bằng kinh Mân Côi, như một thứ thay thế bình dân cho Các Giờ 
Kinh phụng vụ. Ở Đông phương, hình thức kinh cầu, như Akathistos và 
Paraklisis, gần gũi hơn với kinh nguyện cộng đoàn trong các Giáo hội 
Byzantin; trong khi đó các truyền thống của Armeni, Copte và Syri lại 
chuộng các thánh thi và thánh ca bình dân kính Mẹ Thiên Chúa. Nhưng 
kinh Kính Mừng, các thánh thi kính Mẹ Thiên Chúa của thánh Êphrem 
hoặc của thánh Grêgôriô Narek, về cơ bản vẫn lưu giữ cùng một truyền 
thống cầu nguyện. 


2679. Đức Maria là Người phụ nữ cầu nguyện trọn hảo, là hình 
ảnh của Hội Thánh. Khi cầu nguyện với Mẹ, chúng ta cùng với Mẹ 
gắn bó với ý định của Chúa Cha, Đấng sai Con Một Ngài đến để 
cứu độ tất cả mọi người. Như người môn đệ yêu dấu, chúng ta đón 
nhận về nhà chúng ta” Mẹ Chúa Giêsu, đã trở thành Mẹ của mọi 
sinh linh. Chúng ta có thể cầu nguyện cùng với Mẹ và kêu cầu Mẹ. 
Kinh nguyện của Hội Thánh như được nâng đỡ bởi kinh nguyện 
của Đức Maria. Kinh nguyện này được kết hợp với Mẹ trong niềm 
hy vọng”. 


? X. Ga 19,27. 
?5 X. Ga 19,27. 
? X. CD Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 68-69: AAS 57 (1965) 66-67. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 745 


TÓM LƯỢC 


2680. Việc cầu nguyện chủ yếu dâng lên Chúa Cha, cũng được 
dáng lén Chúa Giêsu, nhất là qua viéc bêu cầu Thánh Danh 
Người: "Lay Đức Giêsu Kitô, là Con Thiên Chúa và là Chúa chúng 
con, xin thương xót chúng con là những bẻ tội lõi”. 

2681. “Không ai có thể nói rằng: Đúc Giêsu là Chúa’, nếu người ấy 
bhông ở trong Thân Khí” (1 Cr 12,3). Hội Thánh mời goi chúng ta 
kêu câu Chúa Thánh Thân như Vị Thầy nói tâm của uiệc cầu 
nguyện Kitô giáo. 

2682. Vì Đúc Trinh Nữ Maria đã cộng tác cách độc đáo vói hoạt 
động cáa Chúa Thánh Thân, nên Hội Thánh ua thích cầu nguyện 
trong sự hiệp thông vói Me, để cùng Me tán dương những viéc cao 
cả Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ uà để phó thác cho Mẹ những 
lời khán cầu và ca ngợi. 


Mục 5 
Những người hướng dẫn cầu nguyện 


Articulus 3 
Duces ad orationem 


Đông đảo các chứng nhân 


2683. Những chứng nhân đã di trước chúng ta vào Nước Thiên 
Chúa”, nhất là những vị được Hội Thánh nhìn nhận là “các 
Thánh”, hiệp thông vào truyền thống sống động của việc cầu 
nguyện, bằng gương sáng đời sống, bằng việc lưu truyền các văn 
phẩm và bằng lời cầu nguyện hiện nay của các ngài. Các ngài đang 
chiêm ngưỡng Thiên Chúa, ca tụng Ngài và không ngừng chăm sóc 
những người còn ở trần gian. Các ngài, những vị đã đi vào “hưởng 
niềm vui” của Chúa mình, đã được đặt lên trông coi “nhiều việc”. 
Sự chuyển cầu của các ngài là việc các ngài phục vụ kế hoạch của 
Thiên Chúa cách cao cả nhất. Chúng ta có thể và phải cầu nguyện 
để các ngài chuyển cầu cho chúng ta và cho toàn thế giới. 


90 X. Dt 12,1. 
31 X. Mt 25221. 


956 


917 


919 
1202 


1657 


1547 


916 


746 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


2684. Trong mầu nhiệm các Thánh thông công, đã có nhiều đường 
hướng linh dao phát sinh suốt dòng lịch sử Hội Thánh. Đặc süng 
riêng của từng chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa đối với con 
người, có thể được truyền lai, như “thần trữ của ông Elia được 
truyền lại cho ông Élisé? và cho ông Gioan Tẩy Giả”, để các môn 
dé có thé tham dự vào thần trí ấy”. Một linh đạo nào đó cũng là 
kết tỉnh của những trào lưu phụng vụ và thần học khác nhau, và 
làm chứng cho sự hội nhập đức tin vào một môi trường nhân văn 
trong lịch sử. Các linh đạo Kitô giáo tham dự vào truyền thống 
sống động của việc cầu nguyện và là những hướng dẫn cần thiết 
cho các tín hữu. Các linh đạo này, tuy rất đa dạng, đều toả chiếu 
ánh sáng tinh tuyển và duy nhất của Chúa Thánh Thần. 

“Thần Khí thật sự là nơi lưu ngụ của các Thánh. Thánh nhân 

cũng là nơi lưu ngụ riêng của Thần Khí, vì thánh nhân đã tự 

hiến để ở cùng Thiên Chúa và được gọi là đền thờ của Ngài””. 


Thừa tác viên của việc cầu nguyện 


2685. Gia đình Kitô hữu là nơi đầu tiên để dạy cầu nguyện. Được 
xây dựng trên nén tảng bí tích Hôn phối, gia đình là “Hội Thánh 
tại gia”, nơi đó các con cái Thiên Chúa học cầu nguyện “với tính 
cách là Hội Thánh” và kiên trì trong việc cầu nguyện. Đặc biệt với 
các trẻ nhỏ, kinh nguyện hằng ngày trong gia đình là chứng từ đầu 
tiên về ký ức sống động của Hội Thánh luôn được Chúa Thánh 
Thần khơi dậy. 


2686. Các thừa tác vién có chức thánh cũng là những người có 
trách nhiệm trong việc đào tạo cho anh chị em mình trong Đức 
Kitô biết cầu nguyện. Những người này, là các tôi tớ của vị Mục tử 
nhân lành, được truyền chức thánh để dẫn dắt dân Thiên Chúa 
đến các nguồn mạch sống động của việc cầu nguyện: đến Lời Chúa, 
phụng vụ, đời sống đối thần, đến “Ngày hôm nay” của Thiên Chúa 
trong những hoàn cảnh cu thé”. 


2687. Nhiều tu sĩ đã dâng hiến tron đời để cầu nguyện. Từ sa mạc 
Ai cập, các ẩn sĩ, các đan sĩ nam nữ đã dành thời giờ để ca ngợi 
Thiên Chúa và chuyển cầu cho dân Ngài. Đời sống thánh hiến 
không thể tón tai và triển nở nếu không có kinh nguyện. Đời sống 
này là một trong những nguồn mạch sống động của việc chiêm 
niệm và đời sống thiêng liêng trong Hội Thánh. 


3 X.2V 29. 

93 X. Lc 1,17. 

% X. CD Vaticano II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, 2: AAS 58 (1966) 703. 

3 Thánh Basilió Cá, Liber de Spiritu Sancto, 26, 62: SC 17bis, 472 (PG 32, 184). 

36 X. CP Vaticano II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 4-6: AAS 58 (1966) 995-1001. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 747 


2688. Việc dạy giáo lý cho thiếu nhi, thiếu niên và người trưởng 
thành đều hướng tới việc suy gẫm Lời Chúa trong kinh nguyện cá 
nhân, được hiện tại hóa trong kinh nguyện phụng vụ, và được nội 
tâm hóa trong mọi lúc, để sinh hoa kết quả trong một đời sống 
mới. Việc dạy giáo lý cũng là lúc để có thể phân định và giáo dục 
lòng đạo đức binh dân”. Việc học thuộc lòng các kinh căn bản rất 
cần cho đời sống cầu nguyện; nhưng điều quan trọng là phải giúp 
người ta cảm nhận được ý nghĩa của những kinh nguyện này” 


2689. Các nhóm cầu nguyện hoặc các “trường cầu nguyện” ngày 
nay là những dấu chỉ và phương tiện để canh tân việc cầu nguyện 
trong Hội Thánh, nếu được kín múc từ những nguồn mạch đích 
thực của việc cầu nguyện Kitô giáo. Mối quan tâm đến sự hiệp 
thông là dấu chỉ của việc cầu nguyện đích thực trong Hội Thánh. 


2690. Chúa Thánh Thần ban cho một số tín hữu các ơn khôn 
ngoan, đức tin và khả năng phân định nhằm phục vụ lợi ích chung 
là việc cầu nguyện (việc linh hướng). Những người nam cũng như 
nữ được phúc nhận các ơn này là những thừa tác viên đích thực 
trong truyền thống sống động của việc cầu nguyện: 
Vì vậy, linh hồn nào muốn tiến lên trong sự hoàn thiện, theo lời 
khuyên của thánh Gioan Thánh Giá, “phải xem xét kỹ khi chọn 
vị linh hướng, vì tháy nào trò nấy, cha nào con nấy”. Ngài còn 
nói: “VỊ linh hướng không phải chỉ thông thái và khôn ngoan, 
nhưng còn phải có kinh nghiệm... Nếu vị linh hướng không có 
kinh nghiệm về một tinh thần trong sach và chân thật, thi 
không biết dẫn dắt linh hồn về tinh thân đó, khi Thiên Chúa 
ban điều đó cho người này, và vị linh hướng cũng không hiểu 
được điều dó"??. 


Những nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện 


2691. Nhà Thờ, nhà của Thiên Chúa, là nơi thích hợp cho kinh 
nguyện phụng vụ của cộng đoàn giáo xứ. Đây còn là nơi đặc biệt để 
thờ lạy Đức Kitô đang hiện diện thật sự trong Bí tích cực thánh. 
Chọn một nơi thích hợp để cầu nguyện là điều phải quan tâm: 

— Để cầu nguyện riêng, noi này có thé là một “góc cầu nguyện” với 
Sách Thánh và các ảnh tượng, để chúng ta có thể hiện diện “nơi kín 
đáo” trước mát Cha chúng ta“. Trong gia đình Kitô giáo, một loại 
nguyện đường nhỏ cũng rất thuận tiện cho việc cầu nguyện chung. 


?' X. PGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Catechesi tradendae, 54: AAS 71 (1979) 1321-1322. 

38 X. DGH Gioan Phaoló II, Tông huấn Catechesi tradendae, 55: AAS 71 (1979) 1322-1323. 

? Thánh Gioan Thánh Giá, Llama de amor viva, redactio secunda, stropha 3, declaratio, 30: 
Biblioteca Mística Carmelitana, v. 13 (Burgos 1931) 171. 

4 X. Mt 6,6. 


1674 


1181 
2097 
1379 


748 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


— Những noi có các đan viện, những cộng đoàn này nén tạo điều kiện 
để các tín hữu được tham dự các Giờ Kinh phụng vụ, và giúp họ có 
được sự cô tịch cần thiết để cầu nguyện riêng sốt sáng hơn”. 

— Những cuộc hành hương nhắc nhớ chúng ta ở trần gian nhung dang 
tiến bước về trời. Theo truyền thống đây là những thời gian rất 
thích hợp để canh tân việc cầu nguyện. Đối với các khách hành 
hương đang tìm kiếm cho mình những nguồn mạch sống động, các 
đền thánh là những nơi đặc biệt để họ, “với tính cách là Hội 
Thánh”, sống những thể thức cầu nguyện của Kitô giáo. 


TÓM LƯỢC 


2692. Hội Thánh lữ hành liền bết lời cầu nguyện của mình vói lời 
cầu nguyện của các Thánh, tha thiết nài xin các ngài chuyển câu 
cho mình. 


2693. Các linh dao khác nhau của Kitô giáo tham gia vào truyền 
thóng sóng dóng cüa viéc cáu nguyén và là nhüng huóng dán rát 
quy giá cho dói sóng thiéng liéng. 

2694. Gia đình Kitô giáo là nơi đầu tiên để dạy cầu nguyện. 


2695. Các thừa tác vién có chúc thánh, đời sóng thánh hiến, viéc 
day giáo ly, các nhóm câu nguyện, viéc “linh hướng”, là những trợ 
lực hữu ích cho uiệc cầu nguyện trong Hội Thánh. 


2696. Những nơi thuận tiện nhất để cầu nguyện là những góc cầu 
nguyện cho cá nhân hay cả gia dinh; các dan vién, các đền thánh 
dé hành huong và, nhất là nhà thờ, đối uới cộng đoàn giáo xứ, là 
noi thích hop dé cáu nguyén phung vu và là noi dác biét dé tón 
thờ Thánh Thể. 


^! X. CP Vaticanô II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, 7: AAS 58 (1966) 705. 


CHUONG BA 
ĐỜI SÓNG CẦU NGUYÉN 


CAPUT TERTIUM 
ORATIONIS VITA 


2697. Câu nguyện là su sống của một trái tim mới. Cầu nguyện 
phải làm cho chúng ta được sống động mọi lúc. Tuy nhiên, chúng 
ta lại quên Đấng là Sự Sống và là Tất Cả của chúng ta. Vì thế, các 
bậc thầy linh đạo, theo truyền thống của Đệ Nhị Luật và của các 
tiên tri, đều nhấn mạnh đến việc cầu nguyện như là “nhớ đến 
Thiên Chúa”, là thường xuyên đánh thức “ký ức của trái tim". 
“Chúng ta phải nhớ đến Thiên Chúa thường xuyên hơn là chúng ta 
hít thô”. Nhưng chúng ta không thể cầu nguyện “trong mọi lúc”, 
nếu không có những thời điểm chủ ý dành để cầu nguyện: đây là 
những nhịp mạnh của kinh nguyện Kitô giáo, chuyên chú hơn và 
kéo dài hơn. 


2698. Truyền thống của Hội Thánh dé ra cho các tín hữu những 
chu kỳ cầu nguyện để nuôi dưỡng việc cầu nguyện liên tục. Chu kỳ 
hằng ngày là: kinh sáng và kinh chiều, trước và sau các bữa ăn, 
các Giờ Kinh phụng vụ. Ngày Chúa Nhật, mà trọng tâm là Thánh 
lễ, được thánh hóa chủ yếu bằng kinh nguyện. Chu kỳ năm phụng 
vu và những ngày lễ lớn là những nhịp căn bán cho đời sống cầu 
nguyện của các Kitô hữu. 


2699. Chúa dẫn dắt mỗi người bằng những đường lối và cách thức 
đẹp ý Ngài. Mỗi tín hữu cũng đáp lời Ngài theo quyết định của 
lòng mình và những cách diễn đạt cá vị kinh nguyện của mình. 
Tuy nhiên, truyền thống Kitô giáo đã lưu giữ ba cách diễn đạt quan 
trọng của đời sống cầu nguyện: khẩu nguyện, suy niệm và câu 
nguyện chiêm niệm. Đặc điểm chung của cả ba cách diễn đạt này 
là sự tập trung tâm hồn. Thái độ tỉnh thức để tuân giữ Lời Chúa 
và luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa làm cho ba cách diễn 
đạt này thành những nhịp mạnh của đời sống cầu nguyện. 


! Thánh Grégórió Nazlanzênô, Oratio 27 (theologica 1), 4: SC 250, 78 (PG 36, 16). 


1099 


1168 


1174 
2177 


2563 


1176 


2603 


612 


1146 


2097 


750 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Muc 1 


Nhüng cách dién dat viéc cáu nguyén 


Articulus 1 
Expressiones orationis 


I. KHẨU NGUYÊN 
ORATIO VOCALIS 


2700. Thiên Chúa nói với con người bằng Lời của Ngài. Chính nhờ 
các lời, trong tâm trí hay đọc ra miệng, mà việc cầu nguyện của 
chúng ta hình thành. Nhưng điều tối quan trọng là sự hiện diện 
của trái tim hướng về Đấng chúng ta ngỏ lời khi cầu nguyện. “Lời 
cầu nguyện của chúng ta có được đoái nhận hay không, không hệ 
tai ở nhiều lời, nhưng ở sự tỉnh thức của tâm trí”. 

2701. Khẩu nguyện là yếu tố rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu. 
Các môn đệ bị lôi cuốn bởi việc cầu nguyện thầm lặng của Thầy 
mình, đã được Đức Kitô dạy cho một kinh khẩu nguyện: đó là Kinh 
Lạy Cha. Chúa Giêsu không những cầu nguyện theo phụng vụ của 
Hội đường, nhưng các sách Tin Mừng còn cho ta thấy Người lớn 
tiếng bày tỏ lời cầu nguyện riêng của Người nữa, từ việc hân hoan 
chúc tụng Chúa Cha? cho đến lúc ngặt nghèo ở Giétsémani^. 


2702. Nhu cầu liên kết các giác quan với việc cầu nguyện nội tâm 
đáp ứng đòi hỏi của bản tính loài người chúng ta. Chúng ta là thân 
xác và tinh thân, và chúng ta nghiệm thấy nhu câu phải diễn đạt 
những tâm tình của chúng ta ra bên ngoài. Cần cầu nguyện với 
trót cá con người chúng ta, để mang lại sức lực tối da cho lời khán 
cầu của chúng ta. 


2703. Nhu cầu này cũng đáp ứng đòi hỏi của Thiên Chúa. Thiên 
Chúa tìm kiếm những kẻ thờ phượng Ngài trong Thần Khí và Sự 
Thật, và do đó tìm kiếm lời cầu nguyện dâng lén từ cõi sáu thám 
của linh hôn. Ngài cũng muốn cách diễn đạt bên ngoài kết hợp 
thân xác với lời cầu nguyện nội tâm, bởi vì việc cầu nguyện như 
thế sẽ dâng lên Thiên Chúa sự tôn kính trọn vẹn, là điều Ngài có 
quyền đòi hỏi. 


? Thánh Gioan Kim Khẩu, De Anna, sermo 2, 2: PG 54, 646. 
* X. Mt 11,25-26. 
^ X. Mc 14,36. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 7ð1 


2704. Vì khẩu nguyện phát biểu ra bên ngoài và hợp với bản tính 
nhân loại, nên rất thích hợp với việc cầu nguyện của đám đông. 
Ngay cả lời cầu nguyện thầm kín nhất cũng không thể không cần 
đến khẩu nguyện. Việc cầu nguyện trở thành nói tâm tuỳ mức độ 
chúng ta ý thức về Đấng mà chúng ta thưa chuyện”. Khi đó, khẩu 
nguyện của Hội Thánh trở thành hình thức đầu tiên của việc cầu 
nguyện chiêm niệm. 


H. SUY NIÊM 
MEDITATIO 


2705. Suy niệm trước tiên là một su tìm kiếm. Tám trí tìm hiểu lý 
do và cách diễn đạt đời sống Kitô hữu như thế nào, để gắn bó và 
đáp lại điều Chúa đòi hỏi. Điều khó trong suy niệm là phải cầm 
trí. Thông thường, người ta dùng một cuốn sách nào đó để hỗ trợ; 
và các Kitô hữu không thiếu những sách như vậy: Sách Thánh, đặc 
biệt là các sách Tin Mừng, các ảnh tượng thánh, các bản văn 
phụng vụ theo ngày hoặc theo mùa, tác phẩm của các Linh phụ, 
các sách linh đạo, cuốn sách vĩ đại là công trình tạo dựng và cuốn 
sách vĩ dai là lịch sử, trang sách về *Ngày hôm nay” của Thiên 
Chúa. 


2706. Việc suy niệm điều đã đọc đưa đến chỗ áp dụng cho riêng 
mình qua việc đối chiếu với đời mình. Đến đây một cuốn sách khác 
lại được mở ra: đó là cuốn sách cuộc đời mình. Từ tư tưởng bước 
sang thực tại. Tuỳ theo mức độ khiêm tốn và đức tin, ta có thể 
khám phá ra những giao động trong trái tim và có thể phân định 
chúng. Đó là thực hành chân lý hầu đạt tới ánh sáng: “Lạy Chúa, 
Chúa muốn con làm gì?” 


2707. Có bao nhiêu bậc thầy tu đức thì có bấy nhiêu phương pháp 
suy niệm. Kitô hữu phải suy niệm đều đặn, để khỏi trở nên giống 
như ba loại đất đầu tiên trong dụ ngôn người gieo giống”. Nhưng 
phương pháp chỉ là người hướng dẫn mà thôi: điều quan trọng là 
chúng ta phải tiến bước, cùng với Chúa Thánh Thân, trên con 
đường duy nhất của cầu nguyện là Chúa Kitô Giêsu. 


2708. Việc suy niệm vận dụng tư tưởng, trí tưởng tượng, cảm xúc 
và ước muốn. Sự huy động này là cán thiết để đào sâu các xác tín 
đức tin, để khơi dậy sự hối cải tâm hồn và củng cố ý chí muốn 
bước theo Đức Kitô. Việc cầu nguyện của Kitô giáo ưu tiên chăm 
chú vào việc suy niệm “các mầu nhiệm của Đức Kitô”, như trong 


5 X. Thánh Térésa Giésu, Camino de perfección, 26: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 3 
(Burgos 1916) 122. 
$ X. Mc 444-7.15-19. 


158 


2690 


2664 


516 


2678 


2562-2564 


2726 


1348 


2100 


752 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


lectio divina (doc và suy gẫm lời Chúa) và kinh Mán Côi. Hinh 
thüc suy nghi và cáu nguyén này rát có giá tri, nhung viéc cáu 
nguyện Kitô giáo còn phái tiến xa hơn nữa: nhằm hiểu biết tình 
yêu của Chúa Giêsu, nhằm kết hợp với Người. 


III. CÁU NGUYÉN CHIÊM NIÉM 
ORATIO CONTEMPLATIVA 


2709. Cầu nguyện chiêm niệm là gi? Thánh nữ Térésa trả lời: 
“Theo tôi, tâm nguyện không gì khác hơn là cuộc trao đổi thân 
tình giữa bạn hữu, trong đó chúng ta năng dành thời gian để một 
mình ở bên Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta biết là Ngài yêu 
thương chúng ta””. 

Việc cầu nguyện chiêm niệm tìm kiếm “Đấng lòng ta yêu mến” 
(Dc 1,7). Chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu, và Chúa Cha hiện diện 
trong Người, bởi vì khao khát Người luôn là khởi đầu cho sự yêu 
mến Người. Và chúng ta tìm kiếm Người trong đức tin tinh tuyển, 
một đức tin khiến chúng ta được sinh ra bởi Người và được sống 
trong Người. Chúng ta cũng có thể suy niệm khi cầu nguyện chiêm 
niệm, nhưng cái nhìn luôn hướng về Chúa. 


2710. Việc chon lúc nào và bao lâu để cầu nguyện chiêm niệm tuỳ 
thuộc một ý chí mạnh mẽ, bộc lộ những điều kín nhiệm trong lòng. 
Không phải chỉ chiêm niệm khi nào có thời giờ, nhưng chúng ta 
phải dành thời giờ để ở với Chúa, với quyết tâm không rút lại thời 
gian, dù việc gặp gỡ có cực khổ và khô khan. Không thể suy niệm 
bất cứ lúc nào, nhưng luôn luôn có thể cầu nguyện chiêm niệm bởi 
vì nó không lệ thuộc vào điều kiện sức khoẻ, công tác hay cảm xúc. 
Trái tim là nơi tìm kiếm và gặp gỡ, trong khó nghèo và tin tưởng. 


2711. Khởi sự câu nguyện chiêm niệm cũng tương tự như khởi đầu 
Thánh lễ: dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải hồi 
tâm và cả hữu thể của chúng ta, sống trong nhà của Chúa, là chính 
chúng ta, dục lòng tin để tiến vào sự hiện diện của Đấng đang chờ 
đón chúng ta, chúng ta phải bỏ rơi mặt nạ và hướng tâm hồn về 
Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, để phó dâng bản thân chúng 
ta cho Ngài như lễ phẩm cân được thanh luyện và biến đổi. 


2712. Việc cầu nguyện chiêm niệm là kinh nguyện của con cái 
Thiên Chúa, của tội nhân đã được tha thứ, sẵn sàng đón nhận tình 
yêu đã yêu thương họ, và muốn đáp lại tình yêu đó bằng yêu mến 


7 X. Thánh Térésa Giésu, Libro de la vida, 8: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 1 (Burgos 
1915) 57. 
8 X. Dc 3,1-4. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 753 


nhiều hơn”. Nhưng người đó biết rõ tinh yêu báo đáp của họ là tinh 
yêu Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ vào lòng họ, bởi vì tất cả mọi ân 
sủng đều đến từ Thiên Chúa. Câu nguyện chiêm niệm là phó thác 
cách khiêm tốn và khó nghèo cho thánh ý yêu thương của Chúa 
Cha trong sự hợp nhất ngày càng sâu xa hơn với Con yêu dấu của 
Ngài. 

2713. Nhu thế, việc cầu nguyện chiêm niệm là hình thức đơn sơ 
nhất của mầu nhiệm cầu nguyện. Việc cầu nguyện chiêm niệm là 
một hồng ân, một ân sủng, chỉ có thể đón nhận trong sự khiêm 
tốn và khó nghèo. Cầu nguyện chiêm niệm là một tuong quan của 
Giao ước được Thiên Chúa thiết lập nơi đáy lòng chúng ta”. Câu 
nguyện chiêm niệm là “hiệp thóng: Thiên Chúa Ba Ngôi Chí 
Thánh, trong sự hiệp thông này, làm cho con người, là hình ảnh 
Thiên Chúa, trở nên “giống như Thiên Chúa”. 


2714. Câu nguyện chiêm niệm cũng là nhip mạnh cách đặc biệt 
của việc cầu nguyện. Trong cầu nguyện chiêm niệm, Chúa Cha 
củng cố chúng ta nên mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Ngài trong con 
người nội tâm, để Đức Kitô cư ngụ trong lòng chúng ta nhờ đức tin 
và để chúng ta được bén rễ sâu và được xây dựng vững chắc trong 
đức mên”. 

2715. Cầu nguyện chiêm niệm là cái nhìn đây lòng tin, chiêm 
ngắm Chúa Giêsu. Người dân quê làng Ars xưa đã cầu nguyện 
trước Nhà Tạm rồi nói với cha sở thánh của ông : “Tôi nhìn Chúa 
và Chúa nhìn tói""?. Sự chăm chú nhìn Chúa nhu vậy là sự từ bỏ 
“cái tôi”. Cái nhìn của Chúa thanh luyện tâm hồn chúng ta. Ánh 
sáng trong cái nhìn của Chúa Giêsu chiếu sáng con mắt tâm hồn 
chúng ta; ánh sáng ấy dạy chúng ta biết nhìn mọi sự dưới ánh 
sáng chân lý và lòng thương xót của Người đối với tất cả mọi 
người. Việc cầu nguyện chiêm niệm cũng hướng cái nhìn vào các 
mầu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô. Như thế, việc cầu nguyện này 
dạy “sự hiểu biết nội tâm về Chúa” để yêu mến và bước theo Người 
nhiều hơn nữa Š. 


2716. Câu nguyện chiêm niệm là /ếống nghe Lời Chúa. Đây không 
phải là một thái độ thụ động, mà là sự tuân phục của đức tin, là sự 
chấp nhận tuyệt đối của người tôi tớ và là sự gắn bó yêu thương 
của người con. Sự lắng nghe này tham dự vào tiếng “Amen” của 


? X. Lc 7,36-50; 19,1-10. 

? X, Gr 31,33. 

! X. Ep 3,16-17. 

? X. F. Trochu, Le Curé d'Ars Saint Jean-Marie Vianney (Lyon-Paris 1927) 223-224. 
3 X. Thánh Ignatió Loyola, Exercitia spiritualia, 104: MHSI 100, 224. 


2822 


2559 


1380 


521 


494 


533 


498 


165 


2730 


754 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Người Con đã ha mình làm Tôi tớ và tiếng “Fiat” của người nữ tì 
khiêm tốn của Chúa. 

2717. Cầu nguyện chiêm niệm là thinh lặng, “biểu tượng của thế 
giới đang tới”, hay “lời thầm lặng của tình yéu"P. Các lời nói 
trong việc cầu nguyện chiêm niệm không phải là những diễn từ, 
nhưng là những cong rơm nuôi ngọn lửa tình yêu. Trong sự thinh 
lặng này, là điều con người “bên ngoài” không thể chịu đựng nổi, 
Chúa Cha nói cho chúng ta biết Ngôi Lời của Ngài nhập thể, chịu 
đau khổ, chịu chết và sóng lại; Thân Khí nghĩa tử giáp cho chúng 
ta tham dự vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. 


2718. Cầu nguyện chiêm niệm là sự kết hợp với lời cầu nguyện của 
Đức Kitô vì cho chúng ta tham dự vào mầu nhiệm của Người. Mầu 
nhiệm Đức Kitô được Hội Thánh cử hành trong Thánh Lễ và được 
Chúa Thánh Thần làm cho sống động trong chiêm niệm, để mầu 
nhiệm đó được bày tó qua các hành vi yêu mến. 


2719. Câu nguyện chiêm niệm là sự hiệp thông tình yêu mang lại 
sự sống cho nhiều người, nếu chúng ta chấp nhận bước di trong 
đêm tối đức tin. Đêm Vượt Qua của cuộc Phục sinh phải xuyên qua 
đêm hấp hối và đêm huyệt mộ. Đó là ba thời trong Giờ của Chúa 
Giêsu mà Thần Khí của Người (chứ không phải “xác thịt yếu đuối”) 
đã để cho Người phải trải qua; trong chiêm niệm, chúng ta đưa ba 
thời trong Giờ của Người vào đời sống. Chúng ta phải chấp nhận 
“canh thức một giờ với Người”!$. 


TÓM LƯỢC 


2720. Hội Thánh mời goi các tín hữu cầu nguyện đều đặn: qua các 
kinh nguyện hằng ngày, các Giờ Kinh phụng vu, Thánh lễ Chúa 
nhật và các lễ trọng của năm phụng vu. 


2721. Truyền thống Kitô giáo có ba cách diễn dat quan trọng của 
đời sống cầu nguyện: kháu nguyện, suy niệm và cầu nguyện chiêm 
niệm. Đặc điểm chung của cả ba hình thúc này là tập trung tâm 
hôn. 


2722. Khẩu nguyện, dua trên su kêt hop của thân thé vói tinh thân 
trong bán tính con người, nói két thân thé vói viéc cầu nguyện nói 


! Thánh Isaac Ninivé, Tractatus mystici, 66: ed. A.J. Wensinck (Amsterdam 1923) 315; ed. P. 
Bedjan (Parisiis-Lipsiae 1909) 470. 

P Thánh Gioan Thánh Giá, Carta, 6: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 13 (Burgos 1931) 262. 

16 X. Mt 26,40-41. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 755 


tám của tâm hôn, theo gương Đúc Kitô, Đấng cầu nguyện vói Cha 
của Người và dạy các món đệ kinh “Lạy Cha". 


2723. Suy niệm là tìm biếm trong tinh thần cầu nguyện, ván dung 
tư tưởng, trí tưởng tượng, cám xúc và ước muốn. Mục tiều của uiệc 
suy niệm là để cho điều đã suy tu trong đúc tin trở nên của riêng 
minh, qua uiệc đối chiếu uới thực trạng cuộc đời của minh. 


2724. Câu nguyện chiêm niệm là hình thúc đơn sơ của máu nhiệm 
cầu nguyện. Đó là cái nhìn của đức tin chiêm ngắm Chúa Giêsu, 
lắng nghe Lời Chúa, mến yêu thâm lặng. Câu nguyện chiêm niệm 
là sự két hợp uới lời cầu nguyện của Đúc Kitô, vi cho chúng ta 
tham du vào máu nhiệm của Người. 


Muc 2 


Cuóc chién dáu cüa viéc cáu nguyén 


Articulus 2 
Orationis dimicatio 


2725. Việc cầu nguyện là một quà tặng của ân súng và là lời đáp 
lại kiên vững từ phía chúng ta. Nó luôn đòi phải cố gắng. Những vị 
cầu nguyện nổi tiếng trong Cựu Ước trước Đức Kitô, cũng như Mẹ 
Thiên Chúa và các Thánh cùng với Chúa Giêsu đều dạy chúng ta: 
cầu nguyện là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu chống lại ai? Chống 
lại chính chúng ta và chống lại những mưu mô của Tên cám dỗ, là 
kẻ muốn làm tất cả để con người bỏ cầu nguyện, bỏ kết hợp với 
Thiên Chúa của mình. Chúng ta cầu nguyện như chúng ta sống, bởi 
vì chúng ta sống như chúng ta cầu nguyện. Nếu ai không muốn 
thường xuyên hoạt động theo Thần Khí của Đức Kitô, thì không 
thể nào thường xuyên cầu nguyện nhân danh Người. “Cuộc chiến 
đấu thiêng liêng” của cuộc đời mới của Kitô hữu không thể tách rời 
khỏi cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện. 


L NHÜNG TRÓ NGAI CHO VIỆC CẦU NGUYỆN 
OBIECTIONES AD ORATIONEM 


2726. Trong cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện, chúng ta phải 
đương đầu với những quan niệm sai lầm vé cầu nguyện nơi chính 
bản thân và chung quanh chúng ta. Một số người coi việc cầu 
nguyện chỉ đơn giản là một hoạt động có tính cách tâm lý; một số 
khác lai coi là một cố gắng tập trung tinh thân để đạt tới tinh 


2612 
409 


2015 


2710 


37 


2500 


756 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


trang tâm trí trống rỗng. Một số khác giản lược việc cầu nguyện 
vào những thái độ và lời nói mang tính nghi thức. Trong vô thức 
của nhiều Kitô hữu, cầu nguyện là một công việc không thể đi đôi 
với tất cả những gì họ phải làm: họ không có thời giờ. Những 
người tìm kiếm Thiên Chúa bằng cầu nguyện lại mau nản chí, bởi 
vì họ không biết rằng việc cầu nguyện còn xuất phát từ Chúa 
Thánh Thần chứ không phải chỉ do mình mà thôi. 


2727. Chúng ta còn phải đương đầu với những cách suy nghĩ của 
“trần gian này”; chúng sẽ xâm nhập vào chúng ta, nếu chúng ta 
không cảnh giác, chẳng hạn: 

— Có người cho rằng chỉ những gì lý trí và khoa học chứng minh 
được mới là chân lý (còn cầu nguyện là một mầu nhiệm vượt 
quá ý thức và vô thức của chúng ta); 

— Có người dé cao giá trị của sản xuất và lợi nhuận (còn việc 
cầu nguyện là vô ích vì phi sản xuất); 

— Có người lấy khoái lạc và tiện nghi làm thước do chân thiện 
mỹ (trong khi cầu nguyện chính là “yêu mến Vẻ đẹp” được lôi 
cuốn bởi vinh quang của Thiên Chúa hằng sống và chân thật). 

— Có người coi cầu nguyện là chạy trốn khỏi trần gian, để chống 
lại chủ nghĩa duy hoạt động (trong khi cầu nguyện Kitô giáo 
không hề trốn khỏi dòng đời, hoặc cắt đứt với cuộc sống). 


2728. Cuối cùng, cuộc chiến đấu mà chúng ta phải đương đầu là 
cám giác về những thát bai trong uiệc cầu nguyện: nản chí vì khô 
khan, buồn phiền vi mình không hiến dâng tất cả cho Chúa, bởi vi 
chúng ta “có nhiều của cái"", thất vong vì Chúa không theo ý 
mình, tính kiêu ngạo bị tôn thương và trở nén chai lì khi buộc 
nhìn nhận thân phận tội nhân bất xứng, dị ứng với việc cầu 
nguyện tinh ròng (gratuitatem orationis), v.v... Những điều này 
luôn luôn dẫn đến cùng một kết luận: cầu nguyện để làm gì? Để 
thắng vượt những chướng ngại này, chúng ta phải chiến đấu một 
cách khiêm nhường, tin tưởng và kiên trì. 


IL. TÂM HỒN KHIÊM TÕN VÀ TÍNH THÚC 
HUMILIS VIGILANTIA CORDIS 


Truóc nhüng khó khán cüa viéc cáu nguyén 

2729. Khó khán thường xuyên khi chúng ta cầu nguyện là sự chia 
trí. Có thể chia trí về các lời đọc và ý nghĩa của chúng, trong khẩu 
nguyện; sâu xa hơn, về Đấng chúng ta đang thưa chuyện, trong 
khẩu nguyện (cầu nguyện trong phụng vụ hay riêng tư), trong suy 


U X. Mc 10,22. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 757 


niém và cáu nguyén chiém niém. Bán tám vói viéc xua duói nhüng 
su chia trí này là đã mắc bẫy của chúng, trong khi chúng ta chỉ 
cán trở về với trái tim mình là đủ: su chia trí bộc lộ cho thấy điều 
mình đang quyến luyến; khiêm tốn ý thức được điều đó trước mặt 
Chúa, sẽ nhắc nhở chúng ta phải ưu tiên yêu mến Ngài, kiên quyết 
dâng tâm hồn cho Ngài để xin Ngài thanh tẩy. Cuộc chiến đấu là ở 
chỗ đó: chúng ta chọn Chúa để phuc vụ Ngài”. 


2730. Về mặt tích cực, cuộc chiến đấu chống lại “cái tôi” thích 
chiếm hữu và thống trị của chúng ta chính là sự tính thức, tức là 
sự tiết độ của tâm hồn. Khi kêu gọi sự tỉnh thức, Chúa Giêsu luôn 
quy chiếu về việc Người đến vào ngày cuối cùng và từng ngày, vào 
“Hôm nay”. Chàng Rể đến vào nửa đêm, nên ta không được để cho 
ánh sáng đức tin tàn lui: “Nghĩ về Ngài lòng con tu nhủ: hãy tìm 
kiếm Thánh Nhan” (Tv 27,8). 


2731. Một khó khăn khác, đặc biệt đối với những người thành tâm 
muốn câu nguyện, là sự khó khan. Nó là một phần của việc cầu 
nguyện, khi tâm hồn bị tước đoạt, không còn hứng thú đối với 
những ý tưởng, những hoài niệm và những tâm tình, kể cả về mặt 
thiêng liêng. Đây chính là lúc phải có đức tin tỉnh tuyển, một đức 
tin trung thành ở lại với Chúa Giêsu “trong hấp hối và trong huyệt 
mộ”. “Hạt lúa gieo vào lòng dát, .. nếu chết di nó mới sinh được 
nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Nếu sự khô khan là do thiếu gốc rễ, 
bởi vì lời rơi trên sỏi đá, thì cuộc chiến đấu liên quan đến việc hối 
cải ”. 


Trước những cám dỗ trong việc cầu nguyện 


2732. Cơn cám dỗ thường gặp nhất, kín đáo nhất, là chúng ta 
thiếu đúc tin. Đây không phải là việc tuyên bố rõ ràng không tin 
Chúa, cho bằng một chọn lựa ưu tiên trong thực tế. Khi chúng ta 
khởi sự cầu nguyện, hàng ngàn công việc và lo toan, được coi là 
cấp bách, xuất hiện như những điều đòi được ưu tiên: một lần nữa, 
đây là lúc chúng ta thấy rõ lòng mình và tình cảm ưu tiên của nó. 
Có khi chúng ta quay về với Chúa như chỗ cậy dựa cuối cùng, 
nhưng liệu chúng ta có thật sự tin điều đó không? Có khi chúng ta 
nhận Chúa làm đồng minh, nhưng lòng vẫn còn tự cao tự đại. 
Trong mọi trường hợp, sự thiếu đức tin của chúng ta cho thấy rằng 
chúng ta chưa có một tâm hồn khiêm tốn: “Không có Thầy, anh em 
chẳng làm gì được” (Ga 15,5). 


18 X. Mt6,21.24. 
P? X. Lc 8,6.13. 


2711 


2659 


1426 


2609 
2089 


2092 


2074 


2094 


2559 


2629 


2779 


2559 


1730 


758 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2733. Một cám dỗ khác do sự tu cao tự đại mở lối, là sự nguội 
lạnh. Các linh phụ coi đây là một hình thức suy nhược tỉnh thần vì 
nói lỏng khó ché, giảm thiểu canh thức, chênh mảng tâm hồn. 
“Tinh thân thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hen" (Mt 26,41). 
Càng trèo cao càng té nặng. Sự nản chí, phiền muộn, là mặt trái 
của sự tự cao tự đại. Còn người khiêm tốn không lạ gì về sự khốn 
khổ của mình, chính điều đó khiến họ càng phó thác hơn, và kiên 
trì đứng vững. 


III. LONG TIN TƯỞNG CỦA NGƯỜI CON HIẾU THẢO 
FILIALIS FIDUCIA 


2734. Lòng tin tưởng của người con hiếu thảo bị thử thách - và 
được chứng thực - khi gặp gian truán?. Khó khăn lớn nhất liên 
quan đến viéc cầu xin, cho bản thân hay cho kẻ khác. Có người 
thôi không câu nguyện nữa, vì nghĩ rằng lời xin của mình không 
được nhậm lời. Ở đây, có hai vấn nạn được đặt ra: Tại sao chúng 
ta nghĩ rằng lời cầu xin của chúng ta không được nhậm lời? Làm 
thế nào để lời cầu xin của chúng ta được nhậm lời, “mang lại hiệu 
quả”? 


Tại sao chúng ta phàn nàn vì không được nhậm lời? 


2735. Trước hết, có một nhận xét này đáng làm chúng ta ngạc 
nhiên. Khi ngợi khen Thiên Chúa hay tạ ơn Ngài vì các ơn lành 
Ngài ban, chúng ta ít lo tìm hiểu xem lời cầu nguyện của chúng ta 
có đẹp lòng Chúa hay không. Trái lại, khi cầu nguyện xin ơn, 
chúng ta đòi thấy hiệu quả của lời cầu xin đó. Vậy hình ảnh nào về 
Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta cầu nguyện? Một phương tiện để 
chúng ta sử dụng, hoặc Đấng là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta? 


2736. Chúng ta có xác tín điều này không: “Chúng ta không biết 
cầu nguyện thế nào cho phải” (Rm 8,26)? Chúng ta có xin Thiên 
Chúa “những điều thích hợp” không? Cha trên trời biết rõ điều 
chúng ta cần, trước khi chúng ta xin Ngài”; nhưng Ngài chờ đợi 
lời cầu xin của chúng ta bởi vì phẩm giá của con cái Ngài là ở nơi 
su tự do của ho. Vi vậy phải câu nguyện, với Thân Khí tự do của 
Ngài, để chúng ta có thể thật sự biết được ước muốn của Ngài”. 


2787. “Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà 
không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng 


? X. Rm 5,3-5. 
?! X. Mt 6,8. 
2 X. Rm 827. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 759 


lac" (Gc 4,2-3)?. Néu chüng ta cáu xin vói mót trái tim bi chia sé, 
“ngoại tình”, thì Thiên Chúa không thé nhậm lời chúng ta, bởi vi 
Ngài muốn điều tốt lành cho chúng ta, muốn chúng ta được sống. 
“Hay anh em nghĩ rằng lời Kinh Thánh sau đây là vô nghĩa: Thần 
khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta ước muốn đến phát ghen 
lên?” (Gc 4,5). Thiên Chúa “phát ghen” vì chúng ta, đó là dấu chỉ 
cho thấy Ngài thật lòng yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy ước 
muốn theo Thân Khí của Ngài và chúng ta sẽ được nhậm lời: 

“Bạn đừng buồn nếu bạn không được Thiên Chúa ban ngay điều 

bạn xin; vì Ngài muốn cho bạn được nhiều ích lợi hơn nữa, nhờ 

bạn kiên trì trong cầu nguyện””. 

“Ngài muốn tôi luyện những ước muốn của chúng ta trong cầu 

nguyện, để chúng ta có khả năng đón nhận những gì Ngài sẵn 


lòng ban"?$, 


Lời cầu nguyện của chúng ta đạt được hiệu quả như thế 
nào? 


2738. Mạc khải về cầu nguyện trong nhiệm cục cứu độ dạy chúng 
ta rằng đức tin dựa trên hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. 
Lòng tin tưởng của người con hiếu thảo được khơi dậy cách tuyệt 
vời bằng hành động của Ngài: bằng cuộc khổ nạn và sự phục sinh 
của Con Ngài. Việc cầu nguyện Kitô giáo là sự cộng tác với sự quan 
phòng của Ngài, với ý định yêu thương của Ngài đối với nhân loại. 


2739. Theo thánh Phaolô, lòng tin tưởng này là bao dan”, vì đặt 
nền tảng trên lời cầu nguyện của Thân Khí trong chúng ta và trên 
tình yêu trung tín của Chúa Cha, Đấng đã ban cho chúng ta Con 
Một Ngài”. Su biến đổi tâm hôn của người cầu nguyện là lời đáp 
đầu tiên cho lời cầu xin của chúng ta. 


2740. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu làm cho lời cầu nguyện Kitô 
giáo trở thành lời cầu xin hữu hiệu. Người là mẫu gương cho chúng 
ta; Người cầu nguyện trong chúng ta và cùng với chúng ta. Bởi vì 
tâm hồn của Chúa Con không tìm điều gì khác ngoài điều làm đẹp 
lòng Chúa Cha, thì làm sao tâm hồn các nghĩa tử lại chỉ gắn bó 
với các hồng ân hơn là với Đấng ban hồng ân? 


3 X, tất cả văn mạch Gc 1,5-8; 4,1-10; 5,16. 

2 X. Gc 44. 

2 Êvagriô Ponticô, De oratione, 34: PG 79, 1173. 

% Thánh Augustino, Epistula 130, 8, 17: CSEL 44, 59 (PL 33, 500). 
?' X. Rm 10,12-13. 

28 X. Rm 8,26-39. 


2568 


307 


2778 


2604 


2606 


2614 


2098 


162 


760 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2741. Chúa Giêsu còn đứng vào vi trí của chúng ta để cầu nguyện 
cho chúng ta. Moi lời cầu xin của chúng ta đều được thâu tóm lại, 
một lần cho mãi mãi, trong tiếng kêu lớn của Người trên Thập Giá 
và đã được Chúa Cha nhậm lời trong cuộc Phục sinh của Người; và 
do đó, Người không ngừng chuyển cầu cho chúng ta bên Chúa 
Cha”. Nếu lời câu nguyện của chúng ta được nối kết chặt chẽ với 
lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong lòng tín thác và sự bạo dạn 
của người con hiếu thảo, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả những gì 
chúng ta cầu xin nhân danh Người, nhiều hơn hẳn ơn nọ ơn kia: đó 
là chính Chúa Thánh Thân, Đấng gồm tóm mọi hồng ân. 


IV. KIÊN TRÌ TRONG TINH YÊU 
IN AMORE PERSEVERARE 


2742. “Hãy cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5,17). “Trong mọi hoàn 
cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 
mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha” (Ep 5,20). “Theo Thân Khí hướng 
dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu 
nguyện luôn mãi... Anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin 
cho toàn thé dán thánh" (Ep 6,18). “Chúng ta không được truyền 
dạy là phải luôn lao động, canh thức, giữ chay; nhưng chúng ta có 
luật là phải cầu nguyện không ngừng””. Nhiệt tình cầu nguyện 
liên li chỉ có thể phát xuất từ tình yêu. Chống lại sự nặng né và 
tính ươn lười của chúng ta, cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện là 
cuộc chiến đấu của tình yêu khiêm nhường, tin tưởng và kiên trì. 
Tình yêu này mở tâm hồn chúng ta ra trước ba điều hiển nhiên, 
sáng tỏ và có sức sống của đức tin: 
2743. Lúc nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện: thời gian của Kitô 
hữu là thời gian của Đức Kitô phục sinh, Đấng đang ở với chúng ta 
“mọi ngày” (Mt 28,20), cho dù có phong ba bão tố”!. Thời giờ của 
chúng ta ở trong tay Thiên Chúa: 
“Một người ngay khi đang ở giữa chợ hay đi đường, vẫn có thể 
chăm chú cầu nguyện; tương tự như thế, người khác đang làm 
việc trong xưởng thợ hay đang thuộc da vẫn có thể hướng tâm 
hồn lên Thiên Chúa; một người giúp việc đang đi mua sắm, hoặc 
tất tả ngược xuôi hoặc làm việc trong nhà bếp .. vẫn có thể thốt 
lên lời cầu nguyện sốt sắng tự đáy lòng””. 
2744. Cầu nguyện là mót nhu cầu sống còn. Kiểu nói đối nghịch 
không kém phần thuyết phục là: nếu không để Thần Khí hướng 


? X. Dt 5,7; 7,25; 9,24. 

* Êvagriô Ponticô, Capita practica ad Anatolium, 49: SC 171, 610 (PG 40, 1245). 
3! X. Lc 8,24. 

3 Thánh Gioan Kim Khẩu, De Anna, sermo 4, 6: PG 54, 668. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 761 


dẫn, chúng ta sẽ lại rơi vào ách nô lệ của tội lỗi”. Làm thế nào 
Thần Khí có thể trở thành “sự sống của chúng ta”, nếu lòng chúng 
ta xa cách Ngài? 
“Không có gì sánh được với cầu nguyện: rõ ràng cầu nguyện là 
điều làm cho những cái không thể thành cái có thể, những điều 
khó thành điều dễ... Không thể nào... người cầu nguyện... lại phải 
sa vào tội lỗi bao giờ””*. “Ai cầu nguyện chắc chắn sẽ được cứu 
độ; ai không cầu nguyện, chắc chán sẽ bị án phạt”. 


2745. Câu nguyện và đời sống Kitô hữu không thể tách biệt nhau 
bởi vì do cùng một tình yêu và cùng một sự từ bỏ vì tình yêu. Do 
cùng một sự hòa hợp đây yêu mến của người con hiếu thảo với kế 
hoạch của Chúa Cha. Do cùng một sự hợp nhất có sức biến đổi 
trong Chúa Thánh Thân, Đấng làm chúng ta nên giống Đức Kitô 
Giêsu mỗi ngày một hơn. Do cùng một tình yêu đối với mọi người, 
là chính tình yêu Chúa Giêsu đã yêu mến chúng ta. “Tất cả những 
gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Ngài ban cho 
anh em. Điều Thầy truyền day anh em là hãy yêu thương nhau" 
(Ga 15,16-17). 
“Ai cầu nguyện không ngừng, là người biết liên kết việc cầu 
nguyện với những công việc phải làm, và liên kết những hành 
động thích hợp với việc cầu nguyện; vì chưng, chỉ có cách đó, 
chúng ta mới có thể đón nhận và thực hiện được mệnh lệnh “hãy 
câu nguyện không ngừng””S. 


Lời cầu nguyện trong Giờ của Chúa Giêsu 
Ortio horae lesu 


2746. Khi đến Giờ của Người, Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa 
Cha”. Lời cầu nguyện của Người, lời dài nhất được sách Tin Mừng 
lưu truyền, bao gồm toàn bộ Nhiệm cục tạo dựng và cứu độ, cũng 
như cả cái Chết và sự Phục sinh của Người. Lời cầu nguyện trong 
Giờ của Chúa Giêsu vẫn luôn còn là lời cầu nguyện của Người, cũng 
như cuộc Vượt Qua của Người, đã diễn ra “một lần cho mãi mãi”, 
vẫn luôn hiện diện trong phụng vụ của Hội Thánh Người. 


3 X. Gl 5,16-25. 

* Thánh Gioan Kim Khẩu, De Anna, sermo 4, 5: PG 54, 666. 

3 Thánh Anphongsó Maria Liguori, Del gran mezzo della preghiera, pars 1, c. 1, ed. G. 
Cacciatore (Roma 1962) 32. 

*% Ôrigiênê, De oratione, 12, 2: GCS 3, 324-325 (PG 11, 452). 

? X. Ga 17. 


2660 


1085 


518 


820 


2616 


2815 


240 


762 Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


2747. Truyền thống Kitô giáo gọi lời nguyên này một cách xác 
đáng là “lời nguyện tư tế” của Chúa Giêsu. Đây chính là lời cầu 
nguyện của Vị Thượng Tế của chúng ta, lời câu nguyện này không 
thể tách rời khỏi cuộc hiến tế của Người, khỏi cuộc Vượt Qua của 
Người để về cùng Chúa Cha, trong đó chính Người “được thánh 
hién"? trọn vẹn cho Chúa Cha. 


2748. Trong lời cầu nguyện của cuộc Vượt Qua, của cuộc hiến tế 
này, mọi sự “được quy tụ” trong Người: Thiên Chúa và thế gian, 
Ngôi Lời và xác phàm, sự sống vĩnh cửu và thời gian, tình yêu tự 
trao nộp và tội phản bội lại tình yêu, các môn đệ đang có mặt và 
những người sẽ tin vào Người nhờ lời của các ông, sự hạ mình và 
vinh quang. Đó là lời cầu nguyện của sự Hợp nhất. 


2749. Chúa Giêsu đã hoàn thành toàn bộ công trình của Chúa Cha 
và lời cầu nguyện cũng như hy lễ của Người trải rộng tới lúc hoàn 
tất thời gian. Lời cầu nguyện trong Giờ của Người hoàn thành 
những thời buổi cuối cùng và dẫn đưa chúng đến chỗ hoàn tất. 
Chúa Giêsu, Người Con đã được Chúa Cha trao cho mọi sự, đã trao 
hiến trọn vẹn cho Chúa Cha và đồng thời Người tỏ ra mình hoàn 
toàn tự do^, nhờ quyển năng Chúa Cha ban cho Người trên moi 
xác phàm. Người Con, Đấng đã trở thành Người Tôi Tớ, là Chúa, 
là Đấng Toàn Năng (Pantocrator). Vi Thượng Té cao cá cüa chüng 
ta, Dáng cáu nguyén cho chüng ta, cüng là Dáng cáu nguyện trong 
chúng ta, và là Thiên Chúa, Đấng nhận lời chúng ta cầu nguyện. 


2750. Khi đã thuộc về Danh thánh của Chúa Giêsu, chúng ta có 
thể đón nhận, từ bên trong, lời cầu nguyện chính Người dạy chúng 
ta: “Lạy Cha chúng con”. Lời cầu nguyện tư tế của Người, từ bên 
trong, gợi hứng cho những lời cầu xin quan trọng của kinh Lạy 
Cha: quan tâm đến Danh Cha“, nhiệt tình với Nước Cha (vinh 
quang), chu toàn Y Cha, kế hoạch cứu độ của Ngài và sự giải 
thoát khỏi sự dữ”. 


2751. Cuối cùng, trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu mạc khải và 
dạy chúng ta sự “hiểu biết” bất khả phân ly về Chúa Cha và Chúa 
Con”. Sự hiểu biết ấy chính là máu nhiệm của đời sống cầu nguyện. 


38 X. Ga 17,11.13.19. 

? X. Ep 1,10. 

4 X, Ga 17,11.13.19.24. 

^! X. Ga 17,6.11.12.26. 

? X. Ga 17,1.5.10.22.23-26. 
8 X. Ga 17,2.4.6.9.11.12.24. 
^ X. Ga 17,15. 

5 X. Ga 17,3.6-10.25. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 763 


TÓM LƯỢC 


2752. Câu nguyện đòi phái cố gắng và chiến đấu chống lại chính 
chúng ta và chống lại những mưu mô của Tên cám dỗ. Cuộc chiến 
đấu của uiệc cầu nguyện không thể tách rời khói cuộc “chiến đấu 
thiêng liêng” uốn cán thiết để Kitô hữu thường xuyên hoạt động 
theo Thân Khí của Đúc Kitô: Chúng ta câu nguyện như chúng ta 
sống, bởi vi chúng ta sống như chúng ta cầu nguyện. 


2753. Trong cuộc chiến đấu của uiệc cầu nguyện, chúng ta phải 
đương đầu uới những quan niệm sai lâm vé câu nguyện, vói những 
não trang khác, vói binh nghiệm vé những thất bai của chúng ta. 
Đối uới những cám dỗ này, uốn goi lên sự nghi ngờ vé lợi ích hoặc 
thám chí vé sự khá dĩ của uiệc cầu nguyện, cán phải đáp lại bằng 
sự khiêm nhường, tin tưởng và biên trì. 


2754. Những khó khán chính trong uiệc cầu nguyện là sự chia trí 
và sự khó khan. Phương thuốc chữa trị hệ tai ở đúc tin, sự hối cái 
và sự tỉnh thúc của tâm hôn. 


2755. Hai cám dỗ thường xuyên de dọa uiệc cầu nguyện: sự thiếu 
lòng tin và sự nguội lạnh; sự nguội lạnh là một hình thức suy 
nhược tinh thân, do nói lỏng viéc khó ché và dẫn tới sự nắn lòng. 


2756. Lòng tin tưởng phó thác của con cái Thiên Chúa bi thử 
thách khi cám thấy mình khóng luôn được nhậm lời. Tin Mừng 
mời gọi chúng ta tự uấn xem lời cầu nguyện của chúng ta có phù 
hợp vói ý muốn của Thần Khí hay khóng. 


2757. “Hãy cầu nguyện bhông ngừng” (1 Tx 5,17). Lúc nào chúng 
ta cũng có thể cầu nguyện. Câu nguyện là một nhu cầu sống còn. 
Câu nguyện và đời sống Kitô hữu khóng thể tách rời nhau. 


2758. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Giờ của Người duoc 
goi cách xác dáng là “lời nguyện tu té", bao gồm toàn bộ nhiệm 
cục tạo dung và cứu độ. Lời cầu nguyện này goi hứng cho những 
lời cầu xin quan trọng của binh Lay Cha. 


46 X. Ga 17. 


2855 


2854 


DOAN THÜ HAI 
LỜI KINH CHÚA DAY: KINH LAY CHA 


SECTIO SECUNDA 
ORATIO DOMINICA: "PATER NOSTER" 


2759. “Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu 
nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: 
“Thưa Tháy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã 
day món đệ của ông” (Lc 11,1). Đáp lại lời xin ấy, Chúa Giêsu trao 
cho các môn đệ của Người và cho Hội Thánh của Người lời kinh 
căn bản của Kitô giáo. Thánh Luca đưa ra bản văn ngắn của lời 
kinh này (có năm lời cầu xin”), còn thánh Matthéu thì đưa ra bản 
giải thích nhiều hơn (có bảy lời câu xin”). Truyền thống phụng vu 
của Hội Thánh đã giữ bản văn của thánh Matthéu (Mt 6, 9-18): 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, 

chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 

nước Cha trị đến, 

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày 

và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, 

xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. 


2760. Ngay từ buổi đầu, cách sử dụng của phụng vụ đã kết thúc 
kinh Lạy Cha bằng một vinh tụng ca. Theo sách Điđakê, vinh tụng 
ca này là : “Vì uy lực và vinh quang là của Cha đến muôn đời”. 
Sách Quy chế Tông Đồ còn thêm vào đầu câu: “Vương quyền”; biểu 
thức này còn được giữ đến ngày nay trong lời cầu nguyện đại kết. 
Truyền thống Byzantin sau thuật ngữ “vinh quang” lại thêm “của 
Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Sách Lễ Rôma khai 
triển lời xin cuối cùng” thành viễn ảnh rõ ràng về sự mong đợi 


'X. Le 11/2-4. 

? X. Mt 69-13. 

* Chú thích riêng của bán dịch tiếng Việt: Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám muc 
Việt Nam, Nghi Thức Thánh Lễ (Bản dịch được Toà Thánh phê chuẩn ngày 10.05.2005) 
(Hà Nội: Nhà Xuất bản Tôn Giáo 2005), 98. 

5 Didake, 8, 2: SC 248, 174 (Funk, Patres apostolici 1, 20). 

^ Constitutiones apostolicae, 7, 24, 1: SC 336, 174 (Funk, Didascalia et Constitutiones 
Apostolorum 1,410). 

? X. Nghi thức hiệp lễ: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 472. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 765 


niềm hy vọng hông phúcŠ và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta; sau đó là lời tung hô của cộng đoàn, lấy lại vinh 
tụng ca của sách Quy chế Tông Đồ. 


Mục 1 
“Bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng” 


Articulus † 
"Breviarium totius Evangelii" 


2761. “Lời Kinh Chúa day quả thật là bán tóm lược toàn bó Tin 
Mừng””. “Sau khi day mẫu kinh này, Chúa Giêsu thêm: “Cứ xin di, 
anh em sẽ được (Ga 16,24). Vậy mỗi người có thể dâng lên Chúa 
những lời kinh khác nhau tùy nhu cầu, nhưng luôn phải bắt đầu 
bằng kinh nguyện căn bản là Lời Kinh Chúa dạy như là lời kinh 
nén tảng”Š. 


I. ỞTÂM ĐIỂM CỦA SÁCH THÁNH 
IN SCRIPTURARUM CENTRO 


2762. Sau khi cho th&y các Thánh vinh là chát liéu nuói duóng 
chính yếu của kinh nguyện Kitô giáo và được quy tu lại noi các lời 
cầu xin trong kinh Lạy Cha như thế nào, thánh Augustinô kết 
luận: 
“Bạn hãy rảo qua mọi lời cầu nguyện có trong các Sách Thánh, 
như tôi thiết nghĩ, bạn sẽ thấy không có điều gì mà Lời Kinh 
Chúa day lại không chứa đựng và bao gòm”. 


2763. Tất cả sách Cựu Ước (Lè luật, các Tiên tri và các Thánh 102 
vịnh) đều được ứng nghiệm nơi Đức Kitó'?. Tin Mừng chính là “Tin 

vui mừng” đó. Thánh Matthêu đã tóm lược việc loan báo đầu tiên 

của Tin vui mừng đó trong Bài giảng trên núi”. Mà lời kinh dâng 

lên Cha chúng ta nằm ở trung tâm của lời loan báo này. Chính 
trong bối cảnh đó mà mỗi lời cầu xin trong Lời Kinh Chúa dạy 
được sáng tỏ: 


é X.Tt2,3. 

7 Tertullianó, De oratione, 1, 6: CCL 1, 258 (PL 1, 1255). 

s Tertullianó, De oratione, 10: CCL 1, 263 (PL 1, 1268-1269). 

? Thánh Augustinó, Epistula 130, 12, 22: CSEL 44, 66 (PL 33, 502). 
? X. Lc 24.44. 

! X. Mt 5-7. 


2541 


1965 


1969 


2701 


766 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


“Lời Kinh Chúa day là lời cầu nguyện tuyệt hảo... Nhung trong 
Lời kinh đó, không những chúng ta cầu xin những điều chúng ta 
có thể ước ao cách chính đáng, mà còn theo một trật tự những 
điều đáng ước ao nữa: như vậy, lời kinh này không những dạy 
chúng ta cầu xin, mà còn huấn luyện toàn thể tâm tình của 
chúng ta”!?. 


2764. Bài giảng trên núi là giáo huấn để sống, kinh Lạy Cha là lời 
cầu nguyện, nhung trong cá hai, Thần Khí của Chúa đem lại thé 
thức mới cho những ao ước của chúng ta, cho những biến chuyển 
nội tâm làm sinh động cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu dùng lời 
Người dạy chúng ta về cuộc đời mới và dạy chúng ta nài xin cuộc 
đời mới này bằng cầu nguyện. Sự trung thực của cuộc đời chúng ta 
trong Người sẽ tuỳ thuộc vào sự trung thực của lời cầu nguyện của 
chúng ta. 


H. “LỜI KINH CHÚA DẠY” 
"ORATIO DOMINI" 


2765. Cách gọi truyền thống “Lời Kinh Chúa day" muốn nói rằng 
kinh nguyện chúng ta dâng lên Cha chúng ta là do Chúa Giêsu chỉ 
dạy và ban tặng. Lời kinh này, từ Chúa Giêsu đến với chúng ta, 
quả là độc nhất vô nhị: đó là Lời Kinh “của Chúa”. Một đàng, qua 
những lời trong kinh này, Con Một Thiên Chúa quả thật ban cho 
chúng ta những lời mà Chúa Cha đã ban cho Người”: Người là 
Thầy dạy chúng ta cầu nguyện. Đàng khác, là Ngôi Lời nhập thé, 
nên trong trái tim nhân loại của Người, Người biết rõ nhu cầu của 
những anh chị em loài người của Người, và Người bày tỏ những 
nhu cầu đó cho chúng ta: Người là máu mực của việc cầu nguyện 
của chúng ta. 


2766. Nhưng Chúa Giêsu không để lại cho chúng ta một công thức 
được lặp đi lặp lại cách máy móc”. Cũng nhu trong bất cứ lời khẩu 
nguyện nào, chính nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần 
dạy cho con cái Thiên Chúa biết cầu nguyện với Cha họ. Chúa 
Giêsu không những ban cho chúng ta những lời cầu nguyện của 
người con hiếu thảo, mà đồng thời Người còn ban tặng chúng ta 
Thần Khí để những lời ấy trở thành “thân khí và là sự sống” (Ga 
6,63) trong chúng ta. Hơn nữa, chúng ta có lý do và có khả năng 
dâng lời cầu nguyện con thảo là vì Chúa Cha “đã sai Thần Khí của 
Con Ngài đến ngự trong lòng chúng ta mà kêu lên: “Abba, Cha ơi” 
(Gl 4,6). Bởi vì lời cầu nguyện của chúng ta nói lên những ước 


? Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, I-II. q. 83, a. 9, c: Ed. Leon. 9, 201. 


P X. Ga 17,7. 
14 X. Mt 6/7; 1V 1826-29. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 767 


muốn của chúng ta trước mặt Chúa Cha, nên Đấng “thấu suốt tâm 
can”, tức là Chúa Cha, “biết Thân Khí muốn nói gì, vì Thần Khí 
cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” 
(Rm 8,27). Việc cầu nguyện dâng lên Cha chúng ta được đưa vào 
trong sứ vụ huyén diệu của Chúa Con và của Thần Khí. 


III. LỜI KINH CỦA HỘI THÁNH 
ORATIO ECCLESIAE 


2767. Ngay từ đầu, Hội Thánh đã đón nhận và sóng hồng ân 
không thể tách rời gồm các lời của Chúa, và Chúa Thánh Thần, 
Đấng ban sự sống cho các lời đó trong lòng các tín hữu. Các cộng 
đoàn tiên khởi cầu nguyện bằng Lời Kinh Chúa dạy “ba lần trong 
ngày"? thay thé cho “mười tám lời chúc tụng” vẫn được sử dung 
trong việc đạo đức của Do Thái giáo. 


2768. Theo Truyền thống các Tông Đồ, Lời Kinh Chúa dạy được 
bén rễ sâu chủ yếu trong kinh nguyện phụng vụ. 

“Chúa dạy chúng ta cầu nguyện chung cho các anh chị em. Vì 

Người không nói “Lạy Cha của con, ngự trên trời, nhưng là “Lạy 

Cha chúng con’, để khẩn cầu cho toàn thân thể Hội Thánh"!$. 

Trong mọi truyền thống phụng vụ, Lời Kinh Chúa dạy là thành 

phần không thể thiếu của các giờ kinh phụng vụ chính. Nhưng 
nhất là trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo, đặc tính Hội Thánh 
của lời kinh này nổi bật: 
2769. Trong bí tích Rửa Tội và Thêm Suc, nghi thức trao Kinh 
Lạy Cha nói lên ý nghĩa việc sinh hạ mới vào sự sống thần linh. 
Vì việc cầu nguyện của Kitô giáo là ngỏ lời với Thiên Chúa bằng 
chính lời của Thiên Chúa, nên những người “đã được tái sinh... nhờ 
Lời Thiên Chúa hằng sống” (1 Pr 1,23) học kêu cầu Cha của mình, 
bằng Lời duy nhất mà Cha luôn đoái nhận. Và từ nay trở đi, họ có 
thể làm như thế, bởi vì ấn tín của việc xức dầu bằng Chúa Thánh 
Thần đã ghi dấu không thể xóa nhoà trong lòng họ, trên tai họ, 
trên môi họ, trên trọn vẹn thực tại làm con của họ. Chính vì lẽ đó, 
phần lớn các bài giải thích của các Giáo phụ về kinh Lạy Cha đều 
nhắm đến các dự tòng và tân tòng. Khi Hội Thánh cầu nguyện 
bằng Lời Kinh Chúa dạy, thì luôn luôn là đoàn dân “như những trẻ 
sơ sinh" đang câu nguyện và nhận được lòng thương xót”. 


2770. Trong Phụng vu Thánh Thế, Lời Kinh Chúa dạy rõ ràng 
mang tính cách là lời kinh của toàn thể Hội Thánh, với đây đủ ý 


5 Didake, 8,3: SC 248, 174 (Funk, Patres apostolici, 1, 20). 
15 Thánh Gioan Kim Khẩu, In Matthaeum, homilia 19, 4: PG 57, 278. 
U X. 1 Pr2,1-10. 


690 


1243 


1350 


1403 


1820 


768 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


nghĩa và hiệu năng. Được đặt giữa Kinh nguyện Thánh Thé 
(Anaphora) và phụng vụ hiệp lễ, kinh Lạy Cha một đàng gồm tóm 
mọi lời cầu xin và chuyển cầu đã được diễn tả sau kinh Khẩn cầu 
Chúa Thánh Thần (Epiclesis), và đàng khác, lời kinh này gõ cửa 
Bàn tiệc Nước Trời mà việc Hiệp lễ là tiền dự. 

2771. Trong Thánh Lễ, Kinh Lay Cha còn biểu lộ đặc tính cánh 
chung của các lời cầu xin trong kinh này. Đây là lời kinh riêng 
“của thời cuối cùng”, của thời cứu độ đã bắt đầu bằng việc tuôn đổ 
Chúa Thánh Thần và sẽ kết thúc bằng cuộc trở lại của Chúa. Các 
lời cầu xin dâng lên Cha chúng ta, khác với các lời kinh trong Cựu 
Ước, dựa trên mầu nhiệm cứu độ đã được thực hiện, một lần cho 
mãi mãi, trong Đức Kitô chịu đóng định và đã phục sinh. 


2772. Từ niềm tin không lay chuyển ấy, phát xuất niềm hy vọng 
khơi dậy mỗi một trong bảy lời cầu xin. Những lời cầu xin này 
diễn tả tiếng rên siết của thời hiện tại, của thời kiên nhẫn và 
mong đợi này, lúc mà “chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được 
bày tỏ” (1 Ga 3,2)?. Thánh Lễ và kinh Lay Cha đều hướng vé ngày 
Chúa quang lâm, “cho tới khi Chúa đến” (1 Cr 11,26). 


TÓM LƯỢC 


2773. Đáp lại lời xin của các món đệ (“Thua Thây, xin dạy chúng 
con cầu nguyện”: Lc 11,1), Chúa Giêsu đã trao cho các ông lời kinh 
căn bản của Kitô giáo là kinh Lay Cha. 


2774. “Lời Kinh Chúa day quá thật là bán tóm lược toàn bó Tin 
Mừng””, là “lời kinh tuyệt hảo” Lời kinh này nằm ở tám điểm 
của Sách Thánh. 


2775. Lời hinh này duoc goi là “Lời Kinh Chúa day" vi lời kinh 
này dén vói chúng ta từ Chúa Giêsu, là Tháy và là máu muc cho 
viéc cầu nguyện của chúng ta. 


2776. Lời Kinh Chúa dạy cũng là lời hinh của Hội Thánh. Lời 

kinh này là thành phân khóng thể thiếu của các Giờ Kinh phụng 

vu chính và của các bí tích khai tâm Kitô giáo: Rửa Tôi, Thêm Suc 

và Thánh Thể. Được dua vào trong Thánh Lễ, lời kinh này biểu lộ 

tính “cánh chung” của những lời cầu xin, trong khi mong doi Chúa, 
“cho tới khi Chúa đến” (1 Cr 11,26). 


18 X. C134. 
P? Tertulliano, De oratione, 1,6: CCL 1, 258 (PL 1, 1255). 
? Thánh Tóma Aquinó, Summa theologiae, II-II, 83, 9, c: Ed. Leon. 9, 201. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 769 


Mục 2 
“Lạy Cha chúng con ở trên trời” 


Articulus 2 
"Pater noster qui es in caelis" 


I. “CHÚNG TA DÁM NGUYÊN RẰNG” 
"AUDEMUS IN OMNI FIDUCIA ACCEDERE" 


2777. Trong phụng vu Rôma, cộng đoàn tham du thánh lễ được 
mời đọc kinh Lạy Cha với sự bạo dạn của người con hiếu thảo; các 
phụng vụ Đông Phương cũng dùng những cách diễn tả tương tự và 
triển khai thêm: “Chúng con dám tin tưởng nguyện rằng”, “xin làm 
cho chúng con xứng đáng”. Trước bụi gai rực cháy, có tiếng phán 
bảo ông Môisen: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra!" (Xh 3,5). Duy 
một mình Chúa Giêsu có thể bước qua ngưỡng cửa của sự thánh 
thiện của Thiên Chúa, vì Người là Đấng “đã tẩy trừ tội lỗi” 
(Dt 1,3), dẫn chúng ta đến trước tôn nhan Chúa Cha: *Này Con 
đây, cùng với những con cái mà Cha đã ban cho Con” (Dt 2,13). 
“Ý thức về tình trạng nô lệ của mình sẽ dìm chúng ta xuống đất, 
thân phận phàm trần sẽ tiêu tan thành bụi tro, trừ phi quyền 
bính của chính Chúa Cha, Thân Khí của Con Ngài thúc đẩy 
chúng ta kêu lên lời này. Thiên Chúa đã sai Thân Khí của Con 
Ngài kêu lén trong lòng chúng ta: ‘Abba, Cha ơi! (Rm 8,15). Có 
khi nào một phàm nhân đáng chết dám gọi Thiên Chúa là Cha, 
nếu quyền năng của thượng giới không tác động vào nội tâm con 
người?”?! 


2778. Quyền năng này của Thân Khí, Đấng dẫn đưa chúng ta vào 
Lời Kinh Chúa dạy, được diễn tả trong các phụng vụ Đông và Tây 
phương, bằng kiểu nói đẹp dé, mang nét đặc trưng Kitô giáo, là 
*parrhesia", có nghĩa là sự đơn sơ thẳng thắn, lòng tin tưởng của 
người con thảo, sự an tâm phấn khởi, sự bạo dạn khiêm tốn, sự 
xác tín rằng chúng ta được yêu thương”. 


?! Thánh Phéró Kim ngôn, Sermo 71, 3: CCL 24A, 425 (PL 52, 401). 
? X. Ep 3,12; Dt 3,6; 4,16; 10,19; 1 Ga 2,28; 3,21; 5,14. 


270 


2826 


239 


240 


2665 


770 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


II. “LAY CHA!” 
“PATER!” 


2779. Trước khi doc lời đầu tiên của Lời Kinh Chúa dạy, cán phải 
khiêm tốn thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi một số hình ảnh sai 
lạc của “thế gian này”. Lòng khiêm tốn giúp chúng ta nhận biết 
điều này: “Không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà 
người Con muốn mạc khải cho” (Mt 11,27), nghĩa là “cho những 
người bé mon" (Mt 11,25). Su thanh tẩy tâm hồn liên quan đến 
những hình ảnh về người cha hoặc người mẹ, phát sinh do kinh 
nghiệm bản thân hoặc văn hóa, làm ảnh hưởng đến tương quan 
giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa, Cha chúng ta, siêu việt 
trên moi phạm trù của thế giới thụ tao. Dem những ý niệm của 
chúng ta trong vấn đề này để gán cho Thiên Chúa hoặc để chống 
lại Ngài, là tạo ra các ngẫu tượng để tôn thờ hoặc để hạ bệ. Cầu 
nguyện cùng Chúa Cha là đi vào mầu nhiệm của Ngài, như Ngài 
hiện hữu và như Chúa Con đã mạc khải Ngài cho chúng ta: 
“Danh hiệu Thiên Chúa là Cha, chưa từng được bày tỏ cho một 
người nào. Cả khi ông Môisen hỏi Thiên Chúa là ai, ông chỉ được 
nghe một danh khác. Danh hiệu này được mạc khải cho chúng ta 
trong Chúa Con. Vì trước khi ‘Con’ đến, chua có danh hiệu 
'Cha””?, 


2780. Chúng ta có thể kêu cầu Thiên Chúa là “Cha”, bởi vì Con của 
Ngài nhập thé mac khái cho chúng ta và vì Thần Khí của Ngài 
làm cho chúng ta nhận biết Ngài. Điều con người không thể nhận 
biết và các cơ binh Thiên thần không thể nhìn ra, về tương quan 
ngôi vị của Chúa Con với Chúa Cha", thì Thần Khí của Chúa Con 
đã làm cho chúng ta, những người tin Chúa Giêsu là Đức Kitô và 
là những người được sinh ra bởi Thiên Chúa”, được tham dự vào 
tương quan đó. 


2781. Khi cầu nguyện cùng Chúa Cha, chúng ta ở trong sự hiệp 
thông với Ngài và với Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô”. Lúc đó 
chúng ta nhận biết và công nhận Ngài trong sự thán phục luôn 
luôn mới mẻ. Lời đầu tiên của Lời Kinh Chúa dạy, là một lời chúc 
tụng tôn thờ, trước khi là một lời cầu khẩn. Quả thật, đây là vinh 
quang của Thiên Chúa: chúng ta nhận biết Thiên Chúa thật với tư 
cách là “Cha”. Chúng ta tạ ơn Ngài vì Ngài đã mạc khải Danh 
Ngài cho chúng ta, vì Ngài đã cho chúng ta tin Ngài và được sống 
dưới sự hiện diện của Ngài. 


3 Tertullianô, De oratione, 3, 1: CCL 1, 258-259 (PL 1, 1257) 
? X. 1 Ga ll. 
?5 X. 1 Ga 5,1. 
?$ X. 1 Ga 1,3. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 771 


2782. Chúng ta có thể thờ lay Chúa Cha bởi vì Ngài đã cho chúng 
ta được tái sinh vào sự sống của Ngài, khi nhận chúng ta làm 
nghĩa tử trong người Con Một của Ngài: nhờ bí tích Rửa Tội, Ngài 
tháp nhập chúng ta vào thân thể Đức Kitô (Đấng được xức dầu), và 
nhờ việc Xức Dầu bằng Thần Khí của Ngài, Đấng tuôn tràn từ Đầu 
đến các chi thể, Ngài làm cho chúng ta nên “những Kitô” (“những 
người được xức đầu”). 
*Vi chưng, Thiên Chúa, Đấng đã tiền định cho chúng ta được ơn 
làm nghĩa tử, đã làm cho chúng ta được đồng hình đồng dạng với 
thân thể vinh quang của Đức Kitô. Vì vậy, là những người được 
thông dự vào Đức Kitó, anh em được gọi, một cách không phải là 
không chính dáng, là “những Kitô””?. 
“Con người mới, khi đã được tái sinh và được phục hồi cho Thiên 
Chúa nhờ ân sủng của Ngài, thì trước hết sé thua “Lạy Cha', bởi 


vì người đó đã bắt đầu là con của Ngài””. 


2783. Nhu vậy, nhờ Lời Kinh Chúa dạy, chúng ta được mac khái 

cho biết vé chính minh, đồng thời với việc Chúa Cha được mạc 

khái cho chúng ta”: 
“Hỡi con người, bạn không dám nguóc mặt lên trời, ban dua mát 
nhìn xuống đất, rồi bỗng nhiên, bạn nhận được ân sủng của Đức 
Kitô, mọi tội lỗi của bạn được tha thứ. Từ một người đầy tớ xấu, 
bạn được trở thành người con ngoan... Vậy, bạn hãy đưa mắt 
nhìn lên Chúa Cha, Đấng đã sinh ra bạn nhờ Phép Rửa, Đấng 
đã cứu chuộc bạn nhờ Con của Ngài, và hãy thưa: “Lạy Cha 
chúng con... Nhung bạn đừng đòi hỏi điều gì riêng biệt. Thiên 
Chúa là Cha riêng biệt đối với Đức Kitô mà thôi, và là Cha 
chung của tất cả chúng ta, bởi vì Ngài đã sinh ra một mình Chúa 
Con, còn chúng ta thì được Ngài tạo dựng. Vì thế, nhờ ân sủng 
bạn hãy thưa: ‘Lay Cha chúng con, ngõ hầu bạn xứng dáng là 
con của Ngài”. 


2784. Hồng ân nhưng không, là được nhận làm nghĩa tử, đòi buộc 
chúng ta phải hối cải không ngừng và phải có một đời sống mới. 
Cầu nguyện với Cha chúng ta phải phát triển nơi chúng ta hai tâm 
tình căn bản này: 

[Một là] Ước ao và quyết chí muốn nên giống Ngài. Vì được tao 
dựng theo hình ảnh Ngài, nhờ ân sủng, chúng ta được phục hồi 
việc nên giống Ngài, và chúng ta phải cư xử cách tương xứng: 


? Thánh Cyrilló Giêrusalem, Catecheses mystagogicae, 3, 1: SC 126, 120 (PG 33, 1088). 
?8 Thánh Cyprianô, De dominica Oratione, 9: CCL 3A, 94 (PL 4, 541). 

? X. CP Vaticanó II, Hién ché muc vu Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 

* Thánh Ambrósió, De Sacramentis, 5, 19: CSEL 73, 66 (PL 16, 450). 


1267 


1701 


1428 


1997 


2562 


443 


782 


772 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


“Khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta phải hành động nhu 
những người con của Thiên Chúa””!. 

“Anh em không thể gọi Thiên Chúa là Cha nhân lành nếu vẫn 
còn lòng độc ác và bất nhân; bởi vì anh em không còn giữ được 
trong mình chứng tích về sự nhân lành của Cha trên trời nữa””. 
“Hãy luôn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cha trên trời, và phải tô 


điểm tâm hồn mình theo vẻ đẹp đó”””. 


27785. [Hai là] Lòng khiêm nhường và tin tưởng, nhờ đó chúng ta 

hối cải và trở nén “như trẻ nhỏ” (Mt 18,3): vi Chúa Cha mac khái 

minh cho “những người bé mon" (Mt 11,25): 
“(Khi doc kinh Lay Cha,) chúng ta phải chiêm ngắm duy mình 
Thiên Chúa và bừng cháy lửa mến yêu, nhờ đó, tâm trí được tan 
chảy và đắm chìm trong tình yêu của Ngài, sẽ thưa chuyện với 
Ngài một cách hết sức thân mật như với người Cha riêng của 
mình, với lòng hiếu thảo đặc biệt”. 
“Lạy Cha chúng con: Cách xưng hô này vừa gợi lên lòng yêu 
mến — vì đối với con cái còn gì yêu quý hơn người cha? — và tâm 
tình khẩn nguyện, vừa khiến chúng ta biết chắc sẽ nhận được 
những điều chúng ta sắp cầu xin. Lẽ nào Thiên Chúa từ chối lời 
cầu xin của con cái, trong khi trước đó Ngài đã ban cho họ được 
làm con cái của Ngài?” 


III. LẠY CHA “CHÚNG CON” 
PATER "NOSTER" 


2786. Lay Cha “chúng con” nhắm đến Thiên Chúa. Tinh từ “(của) 
chúng con” không nói lên sự sở hữu, nhưng nói lên tương quan 
hoàn toàn mới mẻ giữa chúng ta với Thiên Chúa. 

2787. Khi thưa “Lạy Cha chúng con”, trước hết chúng ta nhìn nhận 
rằng mọi lời hứa yêu thương của Ngài, mà các tiên tri đã loan báo, 
nay đã được thực hiện nhờ Giao ước mới và vinh cửu trong Đức 
Kitô của Ngài: Chúng ta đã trở thành dân “của Ngài” và từ nay 
Ngài là Thiên Chúa “của chúng ta”. Tương quan mới này là sự 
thuộc về nhau, do Chúa ban cách nhưng không cho chúng ta. 
Chúng ta phải lấy tình yêu và lòng trung thành” mà đáp lại “ân 


?! Thánh Cyprianô, De dominica Oratione, 11: CCL 3A, 96 (PL 4, 543). 

3 Thánh Gioan Kim Kháu, De angusta porta et in Orationem dominicam, 3: PG 51, 44. 

3 Thánh Grégórió Nyssênô, Homiliae in Orationem dominicam, 2: Gregorii Nysseni opera, ed. 
W. Jaeger-H. Langerbeck, v. 7/2 (Leiden 1992) 30 (PG 44, 1148). 

% Thánh Gioan Cassianó, Conlatio 9, 18, 1: CSEL 13, 265-266 (PL 49, 788). 

35 Thánh Augustinô, De sermone Domini in monte, 2, 4, 16: CCL 35, 106 (PL 34, 1276). 

36 X. Os 2221-22; 6,1-6. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 773 


t? mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu 


sủng và sự thậ 
Kitô. 

2788. Vi Kinh Lạy Cha là lời kinh của dân Ngài trong “thời sau 
hết”, cho nên thuật ngữ “(của) chúng con” cũng diễn tả niềm hy 
vọng vững vàng của chúng ta vào lời hứa tối hậu của Thiên Chúa: 
trong thành Giêrusalem mới, Ngài sẽ nói với kẻ chiến thắng: “Ta 
sẽ là Thiên Chúa của người ấy và người ấy sẽ là con của Ta” 
(Kh 21,7). 

2789. Khi cầu nguyện với Cha “của chúng ta”, chúng ta đích thân 
hướng về Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng ta 
không phán chia thân tính, vì Chúa Cha là “nguồn mach và cội 
nguồn” của thần tính đó, nhung qua đó chúng ta tuyên xưng rằng 
từ đời đời Chúa Con được sinh ra bởi Ngài, và Chúa Thánh Thần 
phát xuất từ Ngài. Chúng ta cũng không lẫn lộn các Ngôi VỊ, vì 
chúng ta tuyên xưng sự hiệp thông của chúng ta là với Chúa Cha 
và Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần độc 
nhất của hai Ngôi Vị đó. Ba Ngôi Chí Thánh là đồng bản thể và 
không thể phân chia. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha, 
chúng ta thờ lạy và tôn vinh Ngài cùng với Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần. 


2790. Theo ngữ pháp, “của chúng con” nói lên một thực tại chung 
cho nhiều người. Chỉ có một Thiên Chúa, Ngài được nhận biết là 
Cha bởi những kẻ, nhờ tin vào Con độc nhất của Ngài, đã được 
Ngài tái sinh nhờ nước và Chúa Thánh Thần ””. Hội Thánh chính 
là sự hiệp thông mới này giữa Thiên Chúa với con người: vì được 
kết hợp với Người Con độc nhất, Đấng đã trở nên “trưởng tử giữa 
một đàn em đông đúc” (Rm 8,29), Hội Thánh được hiệp thông với 
cùng một Chúa Cha, trong cùng một Chúa Thánh Thân””. Khi cầu 
nguyện với Cha “(của) chúng con”, mỗi người đã được rửa tội đều 
cầu nguyện trong sự hiệp thông đó: “Các tín hữu.. tuy đông đảo, mà 
chỉ có một lòng một ý” (Cv 4,32). 


2791. Do đó, dù còn có sự chia rẽ giữa các Kitô hữu, lời kinh “Lạy 
Cha chúng con” vẫn là gia sản chung và là lời mời gọi khẩn thiết 
đối với mọi người đã được rửa tội. Vì hiệp thông nhờ đức tin vào 
Chúa Kitô và nhờ bí tích Rửa Tội, họ phải dự phần vào lời nguyện 
của Chúa Giêsu, để cầu cho sự hợp nhất giữa các môn đệ Ngudi“. 


? X. Ga 1,17. 

38 X. 1 Ga 5,1; Ga 3,5. 

? X. Ep 44-6. 

^ X. CD Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegration, 8: AAS 57 (1965) 98; Ibid., 22: AAS 57 
(1965) 105-106. 


245 


253 


787 


821 


604 


326 


774 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2792. Sau cùng, nếu thật lòng cầu nguyện “Lạy Cha chúng con”, 
chúng ta thoát được chủ nghĩa cá nhân, bởi vì tình yêu, mà chúng 
ta đón nhận, giải thoát chúng ta khỏi điều đó. Thuật ngữ “chúng 
con” ở đầu kinh Lạy Cha, cũng như thuật ngữ “chúng con” trong 
bốn lời xin cuối cùng, không loại trừ một ai. Để thật lòng đọc kinh 
Lạy Cha”, chúng ta phải vượt qua moi chia ré và đối nghịch. 


2793. Những người đã chịu Phép Rửa không thể thưa “Lạy Cha 
chúng con”, nếu không dâng lên Chúa Cha tất cả mọi người, vì 
Ngài đã trao ban Con yêu dấu của Ngài cho mọi người. Tình yêu 
của Thiên Chúa không có biên giới, nên lời cầu nguyện của chúng 
ta cũng phái như vậy”. Khi đọc “Lạy Cha chúng con”, lòng chúng 
ta được mở rộng theo mức độ tình yêu của Chúa Cha được biểu lộ 
trong Đức Kitô: cầu nguyện với mọi người và cho mọi người chưa 
nhận biết Cha, để họ được quy tụ về một mối”. Sự quan tâm đúng 
theo ý Chúa đối với mọi người và toàn thể tạo vật đã thúc đẩy tất 
cả những người cầu nguyện “vĩ đại”: sự quan tâm đó phải đưa lời 
cầu nguyện của chúng ta đến một tình yêu rộng mở, khi chúng ta 
dám nguyện rằng: “Lạy Cha chúng con”. 


IV. “Ở TRÊN TRỜI” 
"QUI ES IN CAELIS" 


2794. Thuật ngữ Thánh Kinh này không muốn ám chỉ một vi trí 
nào đó (“không gian”), nhưng muốn nói lên một cách thức hiện 
hữu; không nói lên sự xa vời của Thiên Chúa, nhưng diễn tả sự uy 
nghi cao cả của Ngài. Cha chúng ta không “ở chỗ khác”, nhưng 
Ngài “vượt xa tất cả” những gì mà chúng ta có thể tưởng nghĩ về 
sự thánh thiện của Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng chí thánh, 
nên Ngài rất gần gũi những tâm hồn thống hối, khiêm cung: 

“Vì vậy, thật chí lý khi lời kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời 

được hiểu về trái tim của những người công chính, bởi vì Thiên 

Chúa ngự nơi họ như là trong đền thánh của Ngài. Vì vậy ai cầu 

nguyện thì ước ao cho Đấng mình kêu cầu sẽ đến ngự trong 

mình”. 

“Trời có thể được hiểu về những ai mang hình ảnh của trời, nơi 

đó Thiên Chúa ngự tri và di dóng"^. 


2795. Thuật ngữ “ở trên trời” hướng chúng ta đến mầu nhiệm Giao 
ước mà chúng ta đang sống, khi chúng ta cầu nguyện với Cha 


^! X. Mt 5,23-24; 6,14-15. 

? X. CP Vaticanó II, Tuyén ngón Nostra aetate, 5: AAS 58 (1966) 743-744. 

# X. Ga 11,52. 

* Thánh Augustinó, De sermone Domini in monte, 2, 5, 18: CCL 35, 108-109 (PL 34, 1277). 
5 Thánh Cyrilló Giérusalem, Catecheses mystagogicae, 5, 11: SC 126, 160 (PG 33, 1117). 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 775 


chúng ta. Ngài “ở trên trời”, đó là nơi Ngài ngự, là nhà của Cha, 
nên cũng là “quê hương” của ta. Tội lỗi đã khiến chúng ta bị lưu 
dày xa miền đất Giao ước ””, còn hối cải tâm hồn sẽ dẫn đưa chúng 
ta trở về cùng Cha “ở trên trời””. Quả vậy, trời đất được giao hòa 
trong Đức Kitô”, bởi vi chỉ có Chúa Con đã “từ trời xuống”, và 
chính Người đã dẫn đưa chúng ta lên trời với Người, nhờ thập giá, 
sự Phục sinh và Thăng thiên của Người”. 


2796. Khi đọc kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, Hội Thánh 
tuyên xưng chúng ta là dân Thiên Chúa, đã được cùng ngu tri với 
Đức Kitô Giêsu trên cõi trời”, tuy còn đang tiềm tàng với Đức Kitô 
nơi Thiên Chúa”, và đồng thời, đang “rên siết là vì những ước 
mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều 
ở dưới đất này” (2 Cr 5,2)”: 

Các Kitô hữu “ở trong xác phàm, nhưng không sống theo xác 

phàm. Họ sống nơi dương thế, nhưng có quyển công dân trên 

trời”, 


TÓM LƯỢC 


2797. Lòng tin tưởng don sơ và trung tín, su phó thác khiém tốn 
và hân hoan là những thái độ mà người cầu nguyện bằng kinh Lay 
Cha phái có. 


2798. Chüng ta có thé kéu cáu Thién Chia là *Cha", bói vi Con 
Thiên Chúa đã mac khái cho chúng ta. Nhờ bí tích Nửa Tôi, chúng 
ta được tháp nhập vào Con Thiên Chúa và được thừa nhận làm 
con cái Thiên Chúc. 


2799. Lời Kinh Chúa dạy cho chúng ta được hiệp thông vói Chúa 
Cha và uới Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Lời hinh này đồng 
thời mac khái cho chúng ta biết vè chính mình”. 


2800. Lời cầu nguyện dáng lên Cha chúng ta phải khoi dậy trong 
chúng ta ước muốn được nên giống như Ngài, cũng như giúp chúng 
ta có lòng bhiêm tốn và phó thác. 


^6 X. St 3. 

?' X. Gr 3,19-4,1a; Lc 15,18.21. 

^5 X. Is 45,8; Tv 85,12. 

? X. Ga 12,32; 14,2-3; 16,28; 20,17; Ep 4,9-10; Dt 1,3; 2,13. 

° X. Ep 2,6. 

?! X. C1 3,3. 

? X. PI 3,20; Dt 13,14. 

92 Epistula ad Diognetum, 5, 8-9: SC 33, 62-64 (Funk 1, 398). 

* X. CP Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 


1024 


1003 


2627 


1105 


776 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


2801. Khi gọi Thiên Chúa là “Cha chúng con”, chúng ta kêu cầu 
đến Giao Uóc Mới trong Chúa Giêsu Kitô, sự hiệp thông uới Ba 
Ngôi Chí Thánh và tình yêu Thiên Chua, một tình yêu, nhờ Hội 
Thánh, trải rộng tới các chiều bích của trân gian. 


2802. Thuật ngữ “ở trên trời” không muốn ám chỉ một vi trí nào 
đó, nhưng diễn tá sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa và sự hiện 
điện của Ngài trong trái tim những người công chính. “Trời” là 
Nhà Cha, nén là quê hương thật sự mà chúng ta hướng tới, và hiện 
chúng ta đã thuộc uề quê hương đó. 


Mục 5 
Bảy lời cầu xin 


Articulus 3 
Septem petitiones 


2803. Sau khi chúng ta đến trước Thiên Chúa là Cha để thờ lạy, 
yêu mến và chúc tụng Ngài, Thần Khí nghĩa tử khơi lên trong lòng 
chúng ta bảy lời cầu xin, bảy lời chúc tụng. Ba lời đầu tiên, mang 
tính đối thân, hướng chúng ta lén vinh quang của Chúa Cha. Bốn 
lời sau, như những con đường đến với Thiên Chúa, phó dâng sự 
khốn cùng của chúng ta cho ân süng của Ngài. *Kia vực thắm kêu 
gào vực thắm” (Tv 42,8-10). 


2804. Ba lời nguyện đầu tiên hướng chúng ta lên Thiên Chúa, cầu 
xin những điều thuộc về Ngài: Danh Cha, Nước Cha, Y Cha. Đặc 
tính của tình yêu là trước tiên nghĩ đến người mình yêu. Trong 
mỗi lời cầu xin của ba lời nguyện này, chúng ta không nói gì đến 
“chúng con”, nhưng để cho mình bị lôi cuốn bởi “lòng khao khát 
nóng nhiệt”, bởi “sự lo lắng” của Người Con yêu dấu đối với vinh 
quang của Cha Người”. “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý 
Cha thể hiện ..”: Ba lời khẩn nguyện này đã được nhậm lời trong 
hy tế của Đức Kitô, Đấng cứu độ; nhưng sau đó, những lời nguyện 
này hướng đến hy vọng vào thành tựu chung cuộc, bao lâu Thiên 
Chúa chua có toàn quyền trên muôn loài”?. 

2805. Các lời cầu xin sau theo tiến trình của một số kinh Khẩn cầu 
Chúa Thánh Thân (Epiclesis) trong thánh lễ: dâng lên những 
mong đợi của chúng ta và xin Cha nhân hậu đoái nhìn. Các lời 


5 X. Lc 22,15; 12,50. 
36 X. 1 Cr 15,28. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 777 


nguyén này phát xuát tit cháng ta và lién quan dén chüng ta, hién 
nay trong cõi đời này: “Xin Cha cho chúng con.., và tha nợ chúng 
con... xin chớ để chúng con... nhung cứu chúng con..”. Lời cầu xin 
thứ tư và thứ năm liên quan đến cuộc sống chúng ta, hoặc là cần 
được nuôi dưỡng, hoặc là cần được chữa lành khỏi tội lỗi. Hai lời 
cầu xin cuối cùng liên quan đến cuộc chiến đấu nhắm sự sống được 
vinh thắng, tức là cuộc chiến đấu của chính việc cầu nguyện. 


2806. Nhờ ba lời cầu xin đầu tiên, chúng ta được củng cố trong đức 
tin, tràn đây đức cậy và sốt sắng nhờ đức mến. Là thụ tạo và còn 
là tội nhân, chúng ta phải cầu xin cho chúng ta, từ ngữ “chúng ta” 
này mang chiều kích cả trần gian và lịch sử, chúng ta dâng cái 
“chúng ta” đó cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Vì nhờ Danh 
Đức Kitô của Ngài và Vương quốc của Thần Khí Ngài, mà Cha 
chúng ta hoàn thành kế hoạch cứu độ của Ngài, cho chúng ta và 
cho cả trần gian. 


I. “CHÚNG CON NGUYÊN DANH CHA CẢ SÁNG” 
"SANCTIFICETUR NOMEN TUUM" 


2807. Thuật ngữ “thánh hoá" ở đây không mang ý nghĩa nguyên 
nhân (chỉ có Thiên Chúa thánh hoá, làm cho nên thánh), nhưng 
chủ yếu có ý nghĩa trân trọng: nhận biết như thánh thiện, hay xử 
sự một cách thánh thiện. Vì thế trong tâm tình thờ lạy, lời kêu 
cầu này đôi khi được hiểu như một lời ca ngợi và tạ on”. Nhưng 
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta lời cầu xin này dưới hình thức ước 
nguyện: cầu xin, ước muốn và mong đợi, liên hệ đến cả Thiên Chúa 
cá con người. Ngay từ lời cầu xin đầu tiên của kinh Lay Cha, chúng 
ta đã được lôi cuốn vào mầu nhiệm nội tại của Thiên Chúa và 
thảm trạng của công trình cứu độ nhân loại. Nguyện cho “Danh 
Cha cả sáng” đưa chúng ta vào “kế hoạch yêu thương Ngài đã định 
từ trước” (Ep 1,9), “để trước thánh nhan Ngài, ta trở nên tinh 
tuyên thánh thiện, nhờ tình thương của Ngài” (Ep 1,4). 


2808. Thiên Chúa mạc khải Danh Ngài trong những thời điểm 
quyết định của nhiệm cục cứu độ, nhưng Ngài mạc khải Danh đó 
bằng cách thực hiện công trình của Ngài. Mà công trình này chỉ 
được thành tựu cho chúng ta và trong chúng ta, nếu Danh Ngài 
được thánh hoá nơi chúng ta và trong chúng ta. 


2809. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là trung tâm siêu phàm của 
mầu nhiệm vĩnh cửu của Ngài. Những gì về Ngài được tỏ hiện 
trong công trình tạo dựng và trong lịch sử, được Sách Thánh gọi là 


57 X. Tv 111,9; Lc 1,49. 


2656-2658 


2142-2159 


2097 


203, 432 


293 


705 


63 


2143 


434 


778 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


vinh quang, là vé rang ngời của uy linh Ngài”. Khi tao dựng nhân 
loại “theo hinh ánh Ngài và giống nhu Ngài” (St 1,26), Thiên Chúa 
trao triều thiên vinh quang cho con người”, nhưng khi họ phạm 
tội, họ “bị tước mất vinh quang Thiên Chúa”°?. Từ đó, Thiên Chúa 
tỏ hiện sự thánh thiện của Ngài bằng cách mạc khải và ban tặng 
Danh Ngài cho con người, để phục hồi họ “theo hình ảnh của Ngài, 
Đấng đã tạo dung nén ho" (C1 3,10). 


2810. Trong lời hứa với tổ phu Abraham và lời thé kèm theo*!, 
chính Thiên Chúa nhập cuộc, nhung không bộc lộ Danh Ngài. Ngài 
bắt đầu mac khái Danh Ngài cho ông Môisen” và biểu lộ Danh 
Ngài trước mắt toàn dân, khi Ngài cứu họ khỏi Ai Cập: “Chúa là 
Đấng cao cá uy hùng” (Xh 15,1). Kể từ Giao ước Sinai, dân này là 
“của Ngài” và họ phải là một “dân thánh” (tiếng Do thái còn có 
nghĩa là “dân được hiến thánh”), bởi vì Danh Thiên Chúa cư ngụ 
nơi họ. 


2811. Tuy vậy, bất chấp Lê Luật thánh mà Thiên Chúa chí thánh”! 
ban và tái ban cho dân, và mặc dù Chúa, “vì Danh thánh của 
Ngài”, luôn kiên nhẫn, nhưng dân vẫn quay lưng lại với Đấng 
Thánh của Israel và “tục hóa Danh thánh Ngài giữa chư dân””. 
Chính vì vậy, những người công chính trong Cựu Ước, những người 
nghèo, trở về từ cuộc lưu đày, và các tiên tri luôn cháy lửa nhiệt 
thành với Danh Ngài. 


2812. Sau cùng, Danh của Thiên Chúa chí thánh được mạc khải và 
được ban tặng cho chúng ta trong Chúa Giêsu, trong xác thể, với tư 
cách là Đấng Cứu Độ”°: Danh Thiên Chúa được mạc khái bằng điều 
“Người Là”, bằng lời Người và bằng hy lễ của Người”. Đó là trung 
tâm của lời nguyện tư tế của Người: Lạy Cha chí thánh, “vì họ, con 
xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được 
thánh hiến” (Ga 17,19). Bởi vì Chúa Giêsu đã “thánh hiến” Danh 
của Người”, nên Người “biểu lộ” cho chúng ta Danh của Chúa 
Cha”°. Lúc Người hoàn tất cuộc Vượt Qua, Chúa Cha ban cho Người 


58 X. Tv 8; Is 6,3. 

? X. Tv 8,6. 

60 X. Rm 3,23. 

él X. Dt 6,13. 

% X. Xh 3,14. 

$5 X. Xh 19,5-6. 

9 X. Lv 19,2: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là 
Đấng Thánh”. 

65 X. Ed 20; 36. 

$6 X. Mt 121; Lc 1,31. 

87 X. Ga 8,28; 17,8; 17,17-19. 

68 X. Ed 20,39; 3620-21. 

© X. Ga 17,6. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 779 


một Danh vượt trên mọi danh: Đức Giêsu là Chúa để tôn vinh 
Thiên Chúa Cha”. 


2813. Trong nước Rửa Tội, chúng ta đã “được tẩy rửa, được thánh 
hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ Thần 
Khí của Thiên Chúa chúng ta” (1 Cr 6,11). Chúa Cha gọi chúng ta 
trong suốt cuộc đời để “sống thánh thiện” (1 Tx 4,7), và bởi vì nhờ 
Thiên Chúa mà chúng ta được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, 
“Đấng đã thánh hóa chúng ta” (1 Cr 1,30), nên vinh quang của 
Ngài và cuộc đời chúng ta đều tuỳ thuộc vào điều này, là Danh 
Ngài được thánh hoá trong chúng ta và bởi chúng ta. Lời cầu xin 
đầu tiên của chúng ta thúc bách như vậy. 
“Thiên Chúa là Đấng Thánh Hóa, thì ai có thể thánh hóa Thiên 
Chúa? Nhưng bởi vì Ngài dạy: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta 
là Đấng Thánh (Lv 11,44), nên chúng ta cầu xin, để một khi đã 
được thánh hóa nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được kiên trì trong 
tình trạng chúng ta đã khởi đầu. Hằng ngày chúng ta phải cầu 
xin điều đó. Quả thật, ơn thánh hoá hằng ngày là cần thiết cho 
chúng ta, vì ngày nào chúng ta cũng phạm lỗi nên phải thanh 
tẩy không ngừng nhờ ơn thánh hóa... Chúng ta phải cầu nguyện 
để ơn thánh hoá này luôn tôn tại trong chúng ta””!. 


2814. Có một liên hệ không thé tách rời giữa đời sống và kinh 

nguyện của chúng ta, để Danh Ngài được thánh hoá giữa chư dân: 
“Chúng ta cầu xin Thiên Chúa thánh hoá Danh Ngài, nghĩa là 
Ngài cứu độ và thánh hoá toàn thể tạo vật bằng sự thánh thiện 
của Ngài. Danh đó là Danh ban ơn cứu độ cho trần gian đã hư 
mất. Nhưng chúng ta cầu xin để Danh Thiên Chúa được thánh 
hoá trong chúng ta bằng hành động của chúng ta. Bói vì nếu 
chúng ta sống tốt lành, thì Danh Thiên Chúa được chúc tụng; 
nếu chúng ta sống tệ hại, thi Danh Ngài bị phí báng. Hãy nghe 
lời thánh Tông Đồ: “Chính vì các người mà danh Thiên Chúa bị 
phi báng giữa chư dân (Rm 2,24)”. Vì vậy, chúng ta cầu xin dé 
Danh Thiên Chúa là thánh bao nhiêu, thì chúng ta sống xứng 
đáng với sự thánh thiện của Ngài bấy nhiêu”. 
“Khi chúng ta nguyện rằng: ‘Chúng con nguyện Danh Cha cả 
sáng, chúng ta cầu xin cho Danh Ngài được thánh hoá trong 
chúng ta, là những kẻ thuộc về Ngài, cũng như trong mọi kẻ 
khác, là những người mà ơn thánh Chúa còn đang chờ đợi; do đó 
chúng ta sẵn sàng tuân mệnh lệnh hãy câu nguyện cho tất cá 


70 X. P1 2,9-11. 

7! Thánh Cyprianô, De dominica Oratione, 12: CCL 3A, 96-97 (PL 4, 544). 
7 X. Ed 3620-22. 

73 Thánh Phéró Kim Ngôn, Sermo 71, 4: CCL 24A, 425 (PL 52, 402). 


2013 


2045 


2750 


541 


2632 
560 
1107 


451, 2632 
671 


780 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


mọi người, kể cá kẻ thù nữa. Đó là lý do chúng ta không minh 
nhiên đọc: xin cho Danh Cha được thánh hoá “ở nơi chúng con, 
bởi vì chúng ta muốn cho Danh Cha được thánh hoá “ở nơi tất cả 
mọi người”. 

2815. Lời nguyện đầu tiên này bao gồm tất cả các lời cầu xin khác, 
được đoái nhận nhờ lời cầu nguyện của Chúa Kitô, cũng như sáu 
lời cầu xin tiếp theo. Lời kinh dâng lên Chúa Cha là lời cầu 
nguyện của chúng ta, nếu được cầu nguyện nhân danh Chúa 
Giêsu”. Chúa Giêsu đã cầu xin trong lời nguyện tư tế của Người: 
“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong Danh Cha những người mà 
Cha đã ban cho con” (Ga 17,11). 


II. “NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN” 
“ADVENIAT REGNUM TUUM” 


2816. Trong Tân Ước, cùng một từ Basileia có thé dịch là “vương 
quyển” (danh từ trừu tượng), “nước” (danh từ cu thể) hay “vương 
triều” (danh từ chỉ việc cai trị. Nước Thiên Chúa đang ở trước 
chúng ta. Nước đó đã gần đến trong Ngôi Lời nhập thể, đã được 
loan báo trong toàn bộ Tin Mừng, và đã đến trong sự chết và sống 
lại của Đức Kitô. Nước Thiên Chúa đến từ bữa Tiệc Ly và trong bí 
tích Thánh Thể, Nước đó đang ở giữa chúng ta. Nước đó sẽ đến 
trong vinh quang, khi Đức Kitô trao nó lại cho Cha Người: 
“Có thể nói, Nước Thiên Chúa là chính Đức Kitô, Đấng chúng ta 
hằng ngày khát khao Người đến, và chúng ta mong mỏi việc 
Người ngự đến mau mau được tỏ hiện cho chúng ta. Đàng khác, 
cũng như Người là sự phục sinh bởi vì chúng ta được sống lại 
trong Người, thì cũng vậy, Người có thể được hiểu là Nước Thiên 
Chúa bởi vì chúng ta sẽ được hiển tri trong Người””9. 


2817. Lời cầu xin này là lời “Marana tha”, là tiếng kêu cầu của 
Thần Khí và Hiền Thê: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”: 
“Giả như lời cầu xin này không đòi buộc phải van xin Nước Chúa 
mau đến di nữa, thì chúng ta cũng bị thúc giục kêu gào điều đó 
vì muốn ôm lấy niềm hy vọng của chúng ta. Linh hôn các vị tử 
đạo nằm dưới bàn thờ lớn tiếng kêu lên Chúa: ‘Lay Chúa, cho 
đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những 
người sống trên mặt đất phải đền ng máu chúng con? (Kh 6,10). 
Chắc chắn các ngài sẽ được xét xử công bằng vào ngày tận thế. 
Lạy Chúa, nguyện Nước Chúa mau dén"". 


1 Tertullianó, De oratione, 3, 4: CCL 1, 259 (PL 1, 1259). 

75 X. Ga 14,13; 15,16; 16,24.26. 

76 Thánh Cyprianô, De dominica Oratione, 13: CCL 3A, 97 (PL 4, 545). 
7 Tertullianô, De oratione, 5, 2-4: CCL 1, 260 (PL 1, 1261-1262). 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 781 


2818. Trong Kinh Lạy Cha, vấn dé chủ yếu là việc Nước Thiên 
Chúa đến cách chung cuộc lúc Đức Kitô trở lại””. Nhưng ước muốn 
này không làm cho Hội Thánh xao lãng sứ mạng của mình ở trần 
gian, trái lại càng thúc giục Hội Thánh dấn thân hơn nữa. Vì từ 
ngày lễ Ngũ Tuân, cuộc Ngự đến của Nước Thiên Chúa là công 
trình của Thần Khí Chúa, Đấng kiện toàn công trình của Đức Kitô 
nơi trần gian và hoàn tất công việc thánh hóa”. 


2819. “Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc 

trong Chúa Thánh Thân” (Rm 14,17). Thời cuối cùng, mà chúng ta 

đang sống, là thời kỳ tuôn đổ Chúa Thánh Thân. Kể từ đó, cuộc 

chiến đấu quyết định giữa “xác thịt” và Thần Khí đã khởi đầu”: 
“Chỉ tâm hồn thanh sạch mới có thể tin tưởng nói lên: ‘Nguyên 
Nước Cha trị dén'. Quả thật, ai nghe lời thánh Phaoló dạy: Vây 
tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nüa' (Rm 
6,12), và biết giữ hành động, tư tưởng và lời nói của mình trong 
sạch, người đó mới có thể thưa với Thiên Chúa: “Nguyện Nước 
Cha trị dén"?!, 


2820. Trong sự phân định theo Thần Khí, các Kitô hữu phải biết 
phân biệt giữa sự thăng tiến của Nước Thiên Chúa với sự tiến bộ 
của văn hóa và xã hội họ đang sống. Sự phân biệt này không phải 
là tách biệt. Ơn gọi của con người vào sự sống muôn đời không bãi 
bỏ nhưng củng cố nhiệm vụ của họ là phải sử dụng các năng lực và 
phương tiện do Đấng Tạo Hóa ban, để phục vụ công lý và hòa bình 
trên trần gianỀ?. 

2821. Lời cầu xin này được nâng đỡ và đoái nhận trong lời cầu 
nguyện của Chúa Giêsu”, vốn hiện diện và hữu hiệu trong bí tích 
Thánh Thể; lời cầu nguyện này mang lại hoa trái trong đời sống 
mới theo các mối phúc*. 


75 X. Tt 2,13. 

? X. Kinh Nguyện Thánh Thể IV, 118: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 468. 

8 X. Ga 5116-25. 

Š! Thánh Cyrilló Giérusalem, Catecheses mystagogicae, 5, 13: SC 126, 162 (PG 33, 1120). 

€ X. CP Vaticanó II, Hiến ché muc vu Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042-1044; Ibid., 
32: AAS 58 (1966) 1051; Ibid., 39: AAS 58 (1966) 1057; Ibid., 45: AAS 58 (1966) 1065- 
1066; DGH Phaoló VI, Tông huấn Evangelii nuntiandi, 31: AAS 68 (1976) 26-27. 

8 X. Ga 17,17-20. 

8 X. Mt 5,13-16; 624; 7,12-13. 


769 


2046 


2516 


2519 


1049 


2746 


651 


2196 


59 


475 


612 


615 


782 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


III. “Ý CHA THÉ HIÉN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI? 
"FIAT VOLUNTAS TUA, SICUT IN CAELO, ET IN TERRA" 


2822. Y muón cüa Cha chüng ta là “mọi người được cứu độ và nhận 
biết chân lý” (1 Tm 2,3-4). Ngài “kiên nhẫn... vì Ngài không muốn 
cho ai phải diét vong” (2 Pr 3,9)”. Mệnh lệnh của Ngài, gồm tóm 
mọi mệnh lệnh khác, và diễn tả tất cả ý muốn của Ngài, là chúng 
ta hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta®. 


2823. Thiên Chúa “cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý 
này là kế hoạch yêu thương Ngài đã định từ trước... là quy tụ 
muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. 
Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo 
quyết định và ý muốn của Ngài, đã tiền định cho chúng ta đây làm 
cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Ngài” (Ep 1,9-11). Vì thế chúng 
ta tha thiết cầu xin để kế hoạch lân tuất này được thực hiện trọn 
vẹn dưới đất, như đã được thực hiện trên trời. 


2824. Y Cha được thực hiện một cách tuyệt hảo và một lån cho 
mãi mãi, trong Đức Kitô, và qua ý chí nhân loại của Người. Khi 
vào trần gian, Chúa Giêsu đã nói: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, 
con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7)". Chỉ mình Chúa Giêsu mới 
có thể nói: “Tôi hằng làm những điều đẹp ý Ngài” (Ga 8,29). Khi 
cầu nguyện trong cơn hấp hối, Người hoàn toàn vâng phục ý Cha: 
“Xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22,42)”. Vì váy, 
Chúa Giêsu “đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta, theo ý muốn của Thiên 
Chúa” (GI 1,4). “Pheo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Chúa 
Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế” (Dt 10,10). 


2825. Chúa Giêsu, “dầu là Con Thiên Chúa, đã phái trải qua nhiều 
đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8), phương chi 
chúng ta, là những thụ tạo và là tội nhân, đã được nhận làm nghĩa 
tử trong Người. Chúng ta cầu xin Chúa Cha cho ý muốn của chúng 
ta được kết hợp với ý muốn của Con Ngài, để chu toàn thánh ý của 
Cha, là kế hoạch cứu độ hầu cho trần gian được sống. Trong công 
việc này, chúng ta hoàn toàn bất lực, nhưng nhờ kết hợp với Chúa 
Giêsu và nhờ quyền năng Thánh Thần của Ngài, chúng ta có thé 
phó dâng cho Chúa Cha ý muốn của chúng ta và quyết định chọn 
điều Con Ngài luôn luôn chọn: đó là làm điều đẹp lòng Cha?. 


85 X. Mt 18,14. 

86 X. Ga 13,34; 1 Ga 3; 4; Lc 10, 25-37. 
87 X. Tv 40,8-9. 

8$ X. Ga 4,34; 5,30; 6,38. 

8 X. Ga 8,29. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 783 


“Khi gắn bó với Đức Kitô, chúng ta có thể nên một lòng trí với 
Người, và nhờ đó thực thi ý muốn của Người để, ý Chúa đã nên 
trọn trên trời thế nào, thì cũng được thể hiện dưới đất như 
váy". 
“Hãy xem Chúa Giêsu Kitô day chúng ta sống khiêm tốn nhu thé 
nào, khi Người cho chúng ta thấy rằng nhân đức của chúng ta 
không chỉ tùy thuộc công sức của mình nhưng còn nhờ ân sủng 
từ trên cao. Ngoài ra, Người ra lệnh cho mỗi người chúng ta khi 
cầu nguyện, phải quan tâm đến toàn thế giới. Vì Người không 
dạy: Xin cho ý Cha thể hiên’ nơi tôi hay noi anh em, nhưng nói 
chung là ở mọi nơi “dưới đất, để sai lầm bị loại bỏ và chân lý 
được gieo trông, để thói xấu bị hủy diệt, nhân đức được nảy nở, 
và như vậy “dưới đất không còn gì khác với “trên trời nữa””!. 
2826. Nhờ cầu nguyện, chúng ta có thể nhận ra đâu là ý Thiên 
Chúa”, và kiên nhẫn để thi hành ý Ngài”. Chúa Giêsu dạy chúng 
ta vào Nước Trời, không phải bằng lời lẽ, nhưng bằng việc thi 
hành “ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời” (Mt 7,21). 


2827. “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì Ngài nhậm lời kẻ ấy” 26/1 
(Ga 9,31)”. Lời cầu nguyện của Hội Thánh đạt được quyền năng 
như thế là vì được thực hiện trong Danh Thánh của Chúa Giêsu, 
nhất là trong Thánh Lễ, và nhờ lời chuyển câu hiệp thông với Me 
Thiên Chúa”, và với toàn thể các Thánh, là những vị “làm đẹp 
lòng” Chúa, bởi vì các vị đó đã không muốn điều gì khác ngoài 
thánh ý Ngài: 
“Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chúng ta có thể 
diễn tả mà không sợ sai như sau: Ý Cha thể hiện trong Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng con thế nào, thì trong Hội Thánh cũng 
như vậy; như trong Phu Quân đã chu toàn thánh ý của Cha thế 
nào, thì trong Hiền Thé đã kết ước với Người cũng như váy"?6. 796 


IV. “XIN CHA CHO CHÚNG CON 
HÔM NAY LƯƠNG THỰC HÄNG NGÀY” 
“PANEM NOSTRUM COTIDIANUM DA NOBIS HODIE" 


2828. "Xin Cha cho chúng con”: dep thay lòng tin tưởng của con cái 2778 
trông chờ Cha ban cho mọi su: “Ngài cho mát trời của Ngài mọc 


? Ôrigiênê, De oratione, 26, 3: GCS 3, 361 (PG 11, 501). 

? Thánh Gioan Kim Khẩu, In Matthaeum homilia 19, 5: PG 57, 280. 

? X. Rm 12,2; Ep 5,17. 

93 X. Dt 10,36. 

9? X. 1 Ga 5,14. 

95 X. Lc 1,38.49. 

96 Thánh Augustinô, De sermone Domini in monte, 2, 6, 24: CCL 35, 113 (PL 34, 1279). 


1939 


2633 


227 


1038 


1928 


784 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


lén soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mua xuống trên 
người công chính cũng như kẻ bát chính” (Mt 5,45), Ngài cho tất cả 
mọi sinh vật “đến bữa cho ăn” (Tv 104,27). Chúa Giêsu dạy chúng 
ta lời cầu xin này: đây là lời tôn vinh Cha chúng ta, bởi vì lời cầu 
xin này nhận biết Cha là Đấng quá tốt lành, vượt xa mọi lòng tốt. 


2829. “Xin Cha cho chúng con” cũng là lời cầu xin trong tinh thần 
Giao Ước: chúng ta thuộc về Ngài và Ngài thuộc về chúng ta, lo 
cho chúng ta. Nhưng từ “chúng con” nhận biết Ngài là Cha của mọi 
người nên chúng ta cầu xin Cha cho mọi người, trong tình liên đới 
với các nhu cầu và đau khổ của ho. 


2830. “Lương thục”: Chúa Cha, Đấng ban sự sống cho chúng ta, 
không lẽ lại không ban những gì cần thiết cho sự sống, tất cả 
những điều thiện hảo “thích hợp”, vật chất cũng như tỉnh thần. 
Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lòng tín 
thác con thảo, cùng cộng tác với sự quan phòng của Cha chúng ta”. 
Ngài không muốn chúng ta làm biếng”, nhưng muốn giải phóng 
chúng ta khỏi mọi lo âu và bận tâm. Đó là sự phó thác hiếu thảo 
của con cái Thiên Chúa: 
“Đối với những ai tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính 
của Ngài, Ngài hứa ban cho họ mọi điều khác. Bởi vì mọi sự đều 
thuộc về Thiên Chúa, nên ai có Thiên Chúa thì sẽ không thiếu 
thốn su gì, nếu họ không thiếu vắng Thiên Chúa””. 


2831. Nhung sự tôn tại của những người đang đói cơm bánh cho 
thấy một chiều sâu khác của lời cầu xin này. Thảm kịch đói khát 
trên thế giới mời gọi các Kitô hữu đang cầu nguyện trong chân lý, 
phải có trách nhiệm hữu hiệu đối với các anh em, trong cách hành 
động cá nhân của họ cũng như trong sự liên đới của họ với gia 
đình nhân loại. Lời cầu xin này trong kinh Lạy Cha không được 
tách biệt với các dụ ngôn Anh Lazarô nghèo khó” và Cuộc Phán 
Xét Chung. 


2832. Như men trong bột, sự mới mẻ của Nước Chúa phải làm “dậy 
men" trái đất bằng Thần Khí của Đức Kitô”. Điều này phải được 
tỏ hiện bằng việc thiết lập công bằng trong các tương quan cá 
nhân và xã hội, kinh tế và quốc tế, mà đừng bao giờ quên rằng 
không thể có cơ cấu xã hội công bằng nếu không có những con 
người muốn sống công bằng. 


?7 X. Mt 6,25-34. 

98 X. 2 Tx 3,6-13. 

” Thánh Cyprianô, De dominica Oratione, 21: CCL 3A, 103 (PL 4, 551). 

100 X Lc 16,19-31. 

101 X Mt 25,31-46. 

102 X, CD Vaticanô IL, Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, 5: AAS 58 (1966) 842. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 785 


». Ce 


2833. Đối tượng cầu xin là lương thực của “chúng con”: “một” điều 
cho “tất cả”. Tinh thần khó nghèo theo các mối phúc là nhân đức 
chia sẻ: nó thúc đẩy thông chia và phân phát những của cải vật 
chất cũng như tinh thân, không vì cưỡng bách nhưng do tình yêu, 
ngõ hầu sự dư thừa của người này bù đắp sự túng thiếu của những 
người khác”. 

2834. “Cầu nguyện và làm viéc"*, “Anh em hãy cầu nguyện như 
thể tất cả tuỳ thuộc vào Thiên Chúa, và hãy làm việc như thể tất 
cả tuỳ thuộc vào anh em””°, Cả khi chúng ta đã hoàn tất công việc 
của mình, lương thực vẫn là một hồng ân của Cha chúng ta; đẹp 
thay việc cầu xin Ngài và tạ ơn Ngài về lương thực đó. Đó là ý 
nghĩa của kinh chúc lành bữa ăn trong gia đình Kitô giáo. 


2835. Lời cầu xin này và trách nhiệm kèm theo, cũng có giá trị đối 
với một nạn đói khác khiến cho con người phải diệt vong: “Người 
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời 
miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4) 5, nghĩa là nhờ Lời và Thần 
Khí của Thiên Chúa. Các Kitô hữu phải vận dụng mọi nỗ lực của 
mình để “những người nghèo khó được loan báo Tin Mừng”. Trên 
trái đất còn những người đói khát, “không phải đói bánh ăn, cũng 
không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe Lời Chúa” 
(Am 8,11). Vì thế, ý nghĩa đặc thù Kitô giáo của lời cầu xin thứ tư 
này liên quan đến Bánh trường sinh: đó là Lời Chúa được đón 
nhận trong đức tin, là Mình Thánh Chúa Kitô được lãnh nhận 
trong bí tích Thánh Thé". 
2836. “Hôm nay" cũng là kiểu nói biểu lộ su phó thác. Chúa day 
chúng ta điều này '?: chứ chúng ta không thể sáng chế ra. Đặc biệt 
khi nói đến Lời Chúa và Mình Thánh của Con Ngài, từ “hôm nay” 
không chỉ nói đến hiện tại của thời gian chóng qua, mà còn là 
ngày “Hôm nay” của Thiên Chúa: 

“Nếu mỗi ngày bạn lãnh nhận lương thực, thì mỗi ngày đều là 

ngày hôm nay cho bạn. Nếu Đức Kitô hôm nay là của bạn, thì 

mỗi ngày Người sống lại cho bạn. Làm sao lại như thế được? 

“Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con (Tv 2,7). 

Vì vậy, Ngày Hôm Nay là khi Đức Kitô sóng lại”!?. 


! x2 Cr 8,1-15. 

10% E traditione benedictina. X. Thánh Bénédictó, Regula, 20: CSEL 75, 75-76 (PL 66, 479- 
480); Ibid., 48: CSEL 75, 114-119 (PL 66, 703-704). 

105 Câu nói được coi là của thánh Inhaxió Loyola; x. Petrus de Ribadeneyra, Tractus de modo 
gubernandi sancti Ignatii, c. 6, 14: MHSI 85, 631. 

106 X, Dnl 8,3. 

10 X. Ga 626-58. 

108 X. Mt 6,34; Xh 16,19. 

! Thánh Ambrôsiô, De sacramentis, 5,26: CSEL 73, 70 (PL 16, 453). 


2790, 2546 


2425 


2443 


1384 


1165 


2659 


2633 


1405 


1166 


1389 


1425 


786 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


2837. “Hằng ngày". Tán Ước không sử dung từ “hằng ngày” 
(épiousios) ở chó nào khác. Theo nghĩa thời gian, từ này là sự lặp 
lai từ “hôm nay” theo kiểu sư phạm”, dé dạy chúng ta phó thác 
cách triệt để. Theo nghĩa phẩm chất, từ này có nghĩa là điều cần 
thiết cho sự sống và, hiểu rộng hơn, mọi điều thiện hảo đủ để tôn 
tại", Theo nghĩa văn tu (épi-ousios: “super-substantiale”, vượt trên 
điều cốt thiết), từ này trực tiếp nói đến Bánh trường sinh, là Mình 
Thánh Chúa Kitô, “phương dược trường sinh””', mà nếu không có 
lương thực này, chúng ta sẽ không có sự sống nơi mình”. Sau 
cùng, kết hợp với điều đã nói trên, ý nghĩa thiên quốc là rõ ràng: 
“ngày” là ngày của Chúa, ngày của Bàn tiệc Nước Trời, mà bí tích 
Thánh Thể là một sự tham dự trước, như nếm trước Nước Trời 
đang đến. Chính vì vậy, phụng vụ Thánh Thể phải được cử hành 
“hằng ngày”. 
“Vậy Thánh Thể là lương thực hằng ngày của chúng ta... Đặc 
tính của lương thực thần thiêng này là sự hợp nhất, để một khi 
được kết hợp trong Mình Thánh Người, trở nên các chi thể của 
Người, chúng ta trở thành điều chúng ta lãnh nhận... Và lương 
thực hằng ngày là khi anh em nghe các bài đọc mỗi ngày ở nhà 
thờ; lương thực hằng ngày là khi anh em nghe và hát các thánh 
thi. Bởi vì những điều đó là cân thiết cho cuộc lữ hành của 
chúng ta"!!*, 
“Cha trên trời thúc dục chúng ta là, với tư cách là con cái bởi 
trời, chúng ta hãy cầu xin Bánh bởi trời”. Đức Kitô “chính 
Người là tấm bánh được gieo trồng trong lòng Đức Trinh Nữ, dậy 
men trong xác phàm, làm thành bánh trong cuộc khổ nạn, nấu 
nướng trong lò huyệt mộ, lưu giữ trong các nhà thờ, được dâng 
lên trên các bàn thờ, hằng ngày cung cấp lương thực bởi trời cho 
các tín hữu”1!9, 


V. “VÀ THA NỢ CHÚNG CON 
NHƯ CHÜNG CON CÜNG THA KÉ CÓ NỢ CHÜNG CON” 
“DIMITTE NOBIS DEBITA NOSTRA, 
SICUT ET NOS DIMITTIMUS DEBITORIBUS NOSTRIS" 


2838. Lời cầu xin này thật la lùng. Nếu chỉ có phần đầu - “xin tha 
nợ chúng con” -, lời xin này có thể đã tiềm ẩn trong ba lời nguyện 


10 X. Xh 16,19-21. 

' X. 1 Tm 6,8. 

2 Thánh Ignatió Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 2: SC 10bis, 76 (Funk 1, 230). 
13 X. Ga 6,53-56. 

114 Thánh Augustinó, Sermo 57, 7, 7: PL 38, 389-390. 

HŠ X. Ga 6,51. 

16 Thánh Phéró Kim Ngôn, Sermo 67, 7: CCL 24A, 404-405 (PL 52, 402). 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 787 


đầu của Lời Kinh Chúa dạy, bởi vì hy lễ của Đức Kitô là “để tha 
thứ tội lỗi”. Tuy nhiên, theo phán hai của câu, lời cầu xin của 
chúng ta sẽ không được nhậm lời nếu trước đó chúng ta không đáp 
ứng một đòi buộc của nó. Lời cầu xin của chúng ta hướng đến tương 
lai; lời đáp ứng của chúng ta phải đi trước; nối kết hai phần của lời 
cầu xin là từ “như”. 


“và tha nợ chúng con...” 


2839. Với lòng phó thác bạo dạn, chúng ta đã bắt đầu cầu nguyện 
với Cha chúng ta. Khi nguyện xin Ngài cho Danh Ngài cả sáng, 
chúng ta đã xin Ngài luôn thánh hoá chúng ta hơn nữa. Nhưng, dù 
đã mặc chiếc áo Rửa Tội, chúng ta vẫn không ngừng phạm tội, và 
quay lưng lại với Thiên Chúa. Giờ đây, trong lời cầu xin mới này, 
chúng ta trở lại với Ngài, như đứa con hoang dàng", và thú nhận 
mình là tội nhân trước mặt Ngài, như người thu thuế”. Lời cầu 
xin của chúng ta bắt đầu bằng “việc xưng thú”, qua đó chúng ta vừa 
thú nhận sự khốn cùng của chúng ta, và đồng thời, vừa tuyên xưng 
lòng thương xót của Ngài. Niềm hy vọng của chúng ta thật vững 
chắc, bởi vì, trong Con của Ngài, “chúng ta được ơn cứu chuộc, được 
thứ tha tội lỗi” (C1 1,14)!?. Chúng ta gặp được dấu chỉ hữu hiệu và 
chắc chắn về ơn tha thứ của Ngài trong các bí tích của Hội Thánh 
Ngài”. 

2840. Tuy nhiên, có diéu thát dáng sg, là nguón on thuong xót này 
của Thiên Chúa không thể thấm nhập vào trái tim chúng ta, một 
khi chúng ta không tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng 
ta. Tình yêu, cũng như Thân Thể Đức Kitô, không thể phân chia 
được: chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta không 
thấy, nếu chúng ta không yêu mến anh em, chị em mà chúng ta 
đang thấy”. Khi từ chối tha thứ cho anh chị em mình, lòng chúng 
ta đóng lại và sự chai đá của cõi lòng khiến tình yêu tha thứ của 
Cha không thể thấm nhập vào được; trong việc xưng thú tội lỗi của 
mình, lòng chúng ta mới mở ra cho ân sủng của Ngài. 


2841. Lời cầu xin này hết sức quan trọng, đến nỗi đây là lời cầu 
xin duy nhất mà Chúa phải nhắc lại và triển khai thêm trong Bài 
giảng trên núi””. Con người bất lực trước đòi hỏi quan trong này 
của mầu nhiệm giao ước. “Nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự 
đều có thể được” (Mt 19,26). 


V X Lc 15,11-32. 

H8 X Lc 18,13. 

1? X. Ep 1,7. 

12 x. Mt 26228; Ga 20,23. 

PIX. 1 Ga 420. 

122 X. Mt 523-34; 6,14-15; Mc 11,25. 


1933 


2631 


1425 


1439 


1422 


1664 


521 


368 


2262 


788 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


*... nhu chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con" 


2842. Từ “như” ở đây không phải là trường hợp duy nhất trong 
giáo huấn của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nén hoàn thiện nhu Cha 
anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48); “Anh em hãy có 
lòng nhân từ nhu Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36); “Thầy 
ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; 
anh em hãy yêu thương nhau nhu Thầy đã yêu thương anh em” 
(Ga 13,34). Chúng ta không thể tuân giữ điều răn của Chúa, nếu 
chỉ bắt chước mẫu gương của Chúa theo dáng vẻ bên ngoài. Vấn đề 
ở đây là phải tham dự một cách sống động và “tận đáy lòng” vào 
sự thánh thiện, vào lòng thương xót, vào tình yêu của Thiên Chúa 
chúng ta. Chỉ có Thần Khí, “nhờ Ngài mà chúng ta sống” (Gl 5,25), 
mới có thể làm cho chúng ta có được những tâm tình như Đức Kitô 
Giêsu đã có!”. Lúc đó hai việc tha thứ có thể trở nên một, nghĩa 
là, “biết tha thứ cho nhau nhu Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em 
trong Đức Kitô” (Ep 4,32). 


2843. Như thế, những lời Chúa dạy về tha thứ, nghĩa là về thứ 
tình yêu “yêu đến tận cùng của tình yéu""^ là một thuc tai sống 
động. Du ngón về người đầy tớ không biết thương xót, kết thúc 
giáo huấn của Chúa về cộng đoàn giáo hội””, được kết thúc bằng 
lời này: *Ay váy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh 
em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ 
cho anh em mình”. Thật vậy, ở đó, ở “tận đáy lòng”, mà mọi sự bị 
cám buộc hay được tháo cởi. Việc không cảm thấy hay quên di sự 
xúc phạm không tuỳ thuộc khả năng chúng ta; nhưng một khi trái 
tim biết tự hiến cho Chúa Thánh Thần sẽ biết biến đổi thương đau 
thành lòng thương xót, và thanh luyện ký ức bằng cách biến đổi sự 
xúc pham thành lời chuyển cầu. 


2844. Kinh nguyện Kitô giáo đi đến chỗ tha thứ cho bẻ thù'”®. Lời 
cầu nguyện biến đổi người môn đệ bằng cách làm cho họ nên đồng 
hình đồng dạng với Thầy của minh. Tha thứ là một tôt đỉnh của 
kinh nguyện Kitô giáo; chỉ trái tim nào hoà điệu với lòng trắc ẩn 
của Chúa mới có thể đón nhận hồng ân cầu nguyện. Tha thứ còn 
minh chứng rằng, trong thế giới này, tình yêu mạnh hơn tội lỗi. 
Các vị tử đạo, trong quá khứ cũng như hiện tại, đều làm chứng cho 
Chúa Giêsu về điều này. Tha thứ là điều kiện căn bản cho sự hòa 


P3 X. P12,1.5. 

124 X. Ga 13,1. 

125 X. Mt 18,23-35. 
126 X Mt 5,43-44. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 789 


giải giữa con cái Thiên Chúa với Cha của ho!" và giữa con người 
với nhau””, 
2845. Việc tha thứ tự bản chất mang tính thân linh này không có 
giới hạn cũng như mức độ!”?. Nếu dé cập đến “những xúc phạm” (là 
“tội” theo Lc 11,4 hoặc “nợ” theo Mt 6,12), thì thật sự mọi người 
chúng ta luôn luôn là những kẻ mắc nợ: “Anh em đừng mắc nợ gì 
ai, ngoài món ng tương thân tương ái" (Rm 13,8). Sự hiệp thông 
của Ba Ngôi Chí Thánh là nguồn mạch và quy luật chân lý của bát 
cứ tương quan nào”. Chúng ta phải sống sự hiệp thông đó trong 
cầu nguyện, đặc biệt là trong bí tích Thánh Thể”: 
“Thiên Chúa không nhận tế phẩm của những kẻ gây bất hoà, và 
Ngài truyền họ hãy rời bỏ bàn thờ, và đi làm hoà với anh em 
trước đã, ngõ hầu có thể giao hoà với Thiên Chúa bằng những 
lời nài xin an bình. Hy lễ đẹp lòng Chúa hơn cả là sự bình an 
của chúng ta, sự hoà thuận, tình đoàn kết của đoàn dân trong sự 
hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần””. 


VI. “XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHUÓC CÁM DÓ^ 
“NE NOS INDUCAS IN TENTATIONEM" 


2846. Lời cầu xin này xuất phát từ điều trước, vì tội lỗi của chúng 
ta là kết quả của sự ưng theo cám dỗ. Chúng ta xin Cha chúng ta 
đừng “dẫn” chúng ta vào cơn cám dỗ. Khó mà dịch kiểu nói Hy lạp 
bằng một từ: Nó có nghĩa là “đừng cho phép bước vào", “đừng để 
chúng con sa chước cám dỗ”. “Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm 
điều xấu, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai” (Gc 1,13), trái lại, 
Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi cơn cám dỗ. Chúng ta cầu xin 
Ngài đừng để ta đi vào con đường dẫn đến tội lỗi. Chúng ta đang ở 
trong cuộc chiến đấu “giữa xác thịt và Thần Khí”. Lời cầu xin này 
khẩn cầu Thần Khí cho chúng ta biết phân định và có sức mạnh. 


2847. Chúa Thánh Thân giúp chúng ta biết phán định đâu là thử 
thách, vốn cán thiết để con người nói tâm tăng truóng"^ và nhằm 
“thử thách nhân đức”””, và đâu là cám dỗ dẫn đến tội lỗi và sự 
chết”. Chúng ta còn phải biết phán định giữa “bị cám dỗ” và 


77 X. 2 Cr 548-21. 

?$ X. DGH Gioan Phaoló II, Thông điệp Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1221-1228. 
12 X. Mt 1821-22; Lc 17,3-4. 

339 X. 1 Ga 3,19-24. 

BI X. Mt 523-24. 

32 Thánh Cyprianô, De dominica Oratione, 23: CCL 3A, 105 (PL 4, 535-536). 

133 X. Mt 2641. 

! X. Lc 8,13-15; Cv 14,22; 2 Tm 3,12. 

135 X. Rm 5,3-5. 

136 X. Gc 1,14-15. 


1441 


164 


2516 


2284 


1808 


540, 612 
2612 


162 


790 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


“thuận theo" cơn cám dỗ. Cuối cùng, phân dinh vạch trần sự dối 
trá của chước cám dỗ: bé ngoài, đối tượng có vẻ “ngon, trông đẹp 
mắt và đáng quý” (St 3,6), nhưng thật sự, kết quả của nó là sự 
chết. 
“Thiên Chúa không muốn áp đặt điều tốt cho ai, nhưng muốn họ 
tự nguyện... Hơn nữa, cám dỗ cũng có cái lợi. Ngoại trừ Thiên 
Chúa, không ai biết được những gì tâm hồn chúng ta đã lãnh 
nhận, kể cả chính chúng ta, những điều đó được bộc lộ ra nhờ 
các cơn cám dỗ, kẻo chúng ta vẫn không biết mình cách đúng 
nghĩa, nhưng khi đã biết mình, chúng ta sẽ nhận ra tình trạng 
tệ hại của mình, và chúng ta phải tạ ơn Chúa vì những ơn lành, 


được bộc lộ ra cho chúng ta nhờ các cơn cám dã”†??7, 


2848. Để khỏi sa chước cám dỗ, cần phải có một sự cương quyết 
của trái tim. “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó... Không ai 
có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6,21.24). “Nếu chúng ta sống nhờ Thần 
Khí, thì cũng hãy nhờ Thân Khí mà tiến bước” (Gl 5,25). Trong 
việc “thuận theo” Chúa Thánh Thần như vậy, Chúa Cha sẽ ban cho 
chúng ta sức mạnh. “Không một cám dỗ nào đã xảy ra cho anh em 
mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Ngài 
sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức; nhưng khi để anh em bị 
cám dỗ, Ngài sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” 
(1 Cr 10,13). 


2849. Cần phải cầu nguyện thì mới có thể chiến đấu và chiến 
thắng được. Chính nhờ việc cầu nguyện mà Chúa Giêsu chiến 
thắng tên Cám dỗ ngay từ buổi dáu'?, và trong cuộc chiến cuối 
cùng khi hấp hối”. Trong lời cầu xin này dáng lên Chúa Cha, Đức 
Kitô kết hợp chúng ta vào cuộc chiến đấu và cơn hấp hối của 
Người. Tâm hồn phái tinh thức, hiệp thông với sự tỉnh thức của 
Người, là điều không ngừng được nhắc đi nhắc lại”. Sự tỉnh thức 
là “kẻ canh giữ trái tim" và Chúa Giêsu xin Cha Người gìn giữ 
chúng ta trong Danh Cha”“'. Chúa Thánh Thần không ngừng hành 
động, để giúp chúng ta tỉnh thức”. Lời cầu xin này mang đầy ý 
nghĩa bi thảm khi nghĩ đến cơn cám dỗ cuối cùng của cuộc giao 
tranh trên đời này; lời cầu xin này xin on bên đỗ đến cùng. “Đây, 
Ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ đang canh thức” (Kh 16,15). 


137 Ôrigiênê, De oratione, 29, 15 et 17: GCS 3, 390-391 (PG 11, 541-544). 
B8 X Mt 4,1-11. 

19? X. Mt 26,36-44. 

14 X, Mc 13,9.23.33-37; 14,38; Lc 12,35-40. 

HX. Ga 17,11. 

142 X. 1 Cr 16,13; C1 42; 1 Tx 5,6; 1 Pr 5,8. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 701 


VII.“NHƯNG CỨU CHÜNG CON CHO KHỎI SỰ DÜ" 
“SED LIBERA NOS A MALO" 


2850. Lời cầu xin cuối cùng dáng lên Chúa Cha cũng được bao hàm 
trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Con không xin Cha cất họ 
khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thân” (Ga 17,15). 
Lời cầu xin này liên hệ đến chúng ta, cách riêng đến từng người, 
nhưng bao giờ cũng là “chúng con” đang cầu nguyện, trong sự hiệp 
thông với toàn Hội Thánh, để câu cho toàn thể gia đình nhân loại 
được giải thoát. Lời Kinh Chúa dạy không ngừng mở ra cho chúng 
ta các chiều kích của nhiệm cục cứu độ. Việc liên kết của chúng ta 
với nhau trong thảm trạng tội lỗi và sự chết được biến đổi thành 
sự liên đới trong Thân Thể Đức Kitô, trong mầu nhiệm “các Thánh 
thông công”. 


2851. Trong lời cầu xin này, Sự Dữ không phải là một điều trừu 
tượng nào đó, nhưng là một cá vị, là Satan, là Ác thần, là thiên 
thần đã chống lại Thiên Chúa. Ma quỷ (tiếng Hy lap là Dia-bolos) 
là “kẻ phá ngang" kế hoạch của Thiên Chúa và “công trinh cứu độ” 
của Ngài được thực hiện trong Đức Kitô. 


2852. Ma quỷ “ngay từ đầu đã là tên sát nhân... là kẻ nói dối và là 
cha sự gian dối” (Ga 8,44), “là Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể 
thiên hạ” (Kh 12,9). Vì nó mà tội lỗi và sự chết đã xâm nhập trần 
gian và nhờ nó vĩnh viễn bị đánh bại, mà toàn thể thụ tạo đã 
“được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết 14, “Chúng 
ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không 
phạm tội; nhưng có Đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người. ấy, 
và Ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng 
chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới 
ách thống trị của Ác thần” (1 Ga 5,18-19): 


“Chúa quyền năng, Đấng tẩy sach tội lỗi và tha thứ các lỗi lâm 
của bạn, Ngài che chở và gìn giữ bạn chống lại các mưu mô của 
kẻ thù là ma quỷ, để kẻ thù, vốn có thói quen gây nên lầm lỗi, 
không làm bạn ngạc nhiên. Nhưng ai phó mình cho Thiên Chúa 
thì không sợ ma quỷ, bởi vì ‘có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai 
còn chống lại được chúng ta? (Rm 8,31)". 


2853. Cuộc chiến thắng trên “thủ lãnh thé gian này”“® đã hoàn 
tất, một lần cho mãi mãi, vào Giờ Chúa Giêsu tự nguyện nộp mình 


18 X. DGH Gioan Phaolô IL, Tông huấn Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 214- 
215.. 

"^ Kinh nguyện Thánh Thé IV, 123: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 
1970) 471. 

15 Thánh Ambrósió, De sacramentis, 5, 30: CSEL 73, 71-72 (PL 16, 454). 

H6 X. Ga 14,30. 


309 


391 


677 


490 


972 


2632 


1041 


2760 


792 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


chịu chết để ban cho chúng ta sự sống của Người. Đó là lúc phán 
xét thé gian này và thủ lãnh thế gian này “bị tống ra ngoài”, 
Hắn “đuổi bắt người Phụ Nữ” (Kh 12,13)'?, nhưng không bắt được 
Bà; Bà là Evà mới, “đầy ân sủng” của Chúa Thánh Thân, được gin 
giữ khỏi tội lỗi và sự hư nát của cái chết (Sự Vô nhiễm nguyên tội 
và Lên trời của Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, Đức Maria trọn đời 
đồng trinh). “Con Mãng Xà nói giận với người Phụ Nữ và di giao 
chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà” (Kh 12,17). Vì 
thế, Thần Khí và Hội Thánh cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin 
ngự đến” (Kh 22,17. 20), bởi vì khi Người ngự đến, Người sẽ giải 
thoát chúng ta khôi Ác thần. 


2854. Khi xin được giải thoát khỏi Ác thần, chúng ta cũng xin được 
cứu khỏi moi sự dữ trong hiện tại, quá khứ, và tương lai, do ma quy 
là thủ phạm hay kẻ chủ mưu. Trong lời cầu xin cuối cùng này, Hội 
Thánh mang đến trước Chúa Cha mọi nỗi khốn cùng của trần gian. 
Cùng với ơn được giải thoát khỏi mọi sự dữ đang đè nén nhân loại, 
Hội Thánh nài xin hồng ân quý giá là sự bình an và ơn bền đỗ 
mong đợi ngày trở lại của Đức Kitô. Khi cầu nguyện như thế, Hội 
Thánh, trong sự khiêm tốn của đức tin, tiền dự sự quy tụ mọi người 
và mọi sự trong Đấng nắm “chìa khóa của Tử thần và Âm phủ” 
(Kh 1,18), “Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng” 
(Kh 1,8)!°. 
“Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi moi sự dü, xin đoái thương 
cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa 
rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội 
lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con 
mong đợi niềm hy vọng hông phúc, và ngày trở lại của Chúa 
Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con”?59, 


VINH TỤNG CA KẾT THÚC 
DOXOLOGIA FINALIS 


2855. Vinh tung ca "Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của 
Chúa đến muôn đời” để kết thúc, lấy lại ba lời cầu xin đầu tiên 
dâng lên Cha chúng ta: vinh quang của Danh Ngài, vương quyền 
của Nước Ngài, và uy lực của Y định cứu độ của Ngài. Nhưng việc 
lặp lại này mang hình thức thờ lạy và tạ ơn, như trong phụng vụ 
trên trời"”', Thủ lãnh thế gian này đã tự gán cho mình một cách 


97 X. Ga 12,31; Kh 12,10. 

148 X. Kh 12,13-16. 

1? X. Kh 14. 

150 Nghi thức hiệp lễ: Sách Lễ Róma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 472. 
5! X. Kh 1,6; 4,11; 5,13. 


Phân thú tu: Kinh nguyện Kitô giáo 793 


dối trá ba tước hiệu đó về vương quyển, uy lực và vinh quang””. 
Đức Kitô, là Chúa, đã hoàn trả các tước hiệu đó lại cho Cha Người 
cũng là Cha chúng ta, cho đến khi Người giao trả Nước Người cho 
Cha, lúc mầu nhiệm cứu độ sẽ được hoàn tất vĩnh viễn, và “Thiên 
Chúa có toàn quyền trên muôn loài” ”3. 

2856. “Vào cuối kinh, ban thưa ‘Amen’, có nghĩa là “Mong được nhu 
vây”, với từ Amen đó, bạn đóng ấn mọi điều chứa dung trong lời 
kinh này mà Thiên Chúa đã truyền day". 


TÓM LƯỢC 


2857. Trong hinh Lạy Cha, ba lời câu xin đầu hướng vé Vinh 
Quang của Chúa Cha: Danh Cha cá sáng, Nước Cha trị đến, Y Cha 
thể hiện. Bốn lời cầu xin sau trình lén Ngài những ước vong của 
chúng ta: các lời cầu xin này xoay quanh sự sống của chúng ta: Xin 
Ngài ban cho chúng ta lương thuc để nuôi sóng, chữa lành các tôi 
lỗi và đứng cận kê chúng ta trong cuộc chiến đấu cho sự chiến 
thắng của Điều Lành trên Sự Dữ. 


2858. Khi cầu xin “Danh Cha cá sáng”, chúng ta bước vào bế hoạch 
của Thiên Chúa. Danh Ngài — được mac khái cho ông Móisen, rói 
trong Chúa Giêsu — được thánh hoá qua chúng ta và trong chúng 
ta, cũng như noi moi dán tộc và noi tüng con nguoi. 


2859. Với lời cầu xin thú hai, Hội Thánh chủ yếu nhắm tới vic lai 
đến của Đúc Kitô uà cuộc Ngự đến của Nước Thiên Chúa. Hội 
Thánh cũng cầu xin cho Nước Thiên Chúa lớn lên trong ngày “hôm 
nay” của đời sống chúng ta. 


2860. Trong lời nguyện thứ ba, chúng ta van xin Cha chúng ta, xin 
Ngài cho ý muốn của chúng ta được két hợp vói ý muốn của Con 
Ngài, để bế hoạch cứu độ được hoàn thành trong cuộc sống trần 
gian. 


2861. Trong lời xin thú tu, khi đọc “Xin Cha cho chúng con”, chúng 
ta, trong su hiép thóng vói anh em, nói lén lóng tín thác con tháo 
dói vói Cha chüng ta trén trói. Tu "luong thuc" chí thuc phám vát 
chát, cán thiét dé nuói sóng thán xác; nhung cüng có nghia là 
Bánh su sống, đó là Lời Chúa và Minh Thánh Chúa Kitô. Bánh 
này được lãnh nhận trong “ngày Hôm nay" cia Thiên Chúa nhu 


12 X. Lc 4,5-6. 

153 X. 1 Cr 1524-28. 

5! X. Lc 1338. 

155 Thánh Cyrilló Giérusalem, Catecheses mystagogicae, 5, 18: SC 126, 168 (PG 33, 1124). 


1061-1065 


794 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


của nuôi dưỡng hết sit cán thiết và cốt yếu của Bàn Tiệc Nước Trời 
mà bí tích Thánh Thể là một sự tham du trước. 


2862. Lời xin thứ năm khán câu lòng Chúa thương xót đến những 
sự xúc phạm của chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa chỉ 
thẩm tháu vào trái tim chúng ta nếu chúng ta biết tha thứ cho bẻ 
thù, theo gương máu và uới su trợ giúp của Đúc Kitô. 


2863. Khi đọc “Xin chó để chúng con sa chước cám dỗ”, chúng ta 
cầu xin Thiên Chúa đừng để chúng ta đi theo con đường dẫn đến 
tội lỗi. Lời cầu xin này van xin Thân Khí ban ơn phán định và súc 
mạnh; cũng câu xin ơn tỉnh thúc và bền đỗ đến cùng. 


2864. Trong lời cầu xin cuối cùng “Nhưng cứu chúng con cho khói 
sự dữ”, Kitó hữu cùng uới Hội Thánh câu nguyện lên Thiên Chúa, 
xin Ngài biểu lộ chiến thắng Đúc Kitô dà dat được, trên “thủ lãnh 
thế gian”, trên Satan, là thiên thần, một cách cá vi, đã chống đối 
Thiên Chúa và bế hoạch cứu độ của Ngài. 


2865. Với từ Amen cuối cùng, chúng ta nói lên lời “Fiat” của chúng 
ta đối uới bảy lời cầu xin: “Mong được nhu váy". 


MUC LUC CÁC CHÓ TRÍCH DÁN 


THÁNH KINH 3, 1-5 391* 

Cuu Uóc 8, 1-11 397* 

: E 3,3 1008* 
Sang The 3,5 392, 398*, 399*, 1850 
1,1 268*, 279, 280, 290 3,6 2541, 2847 
1, 1-2, 4 337* 8,7 400* 
1, 2 243*, 703*, 1218* 3. 8-10 99* 
1, 2-3 292^ | $9 410*, 2568 
1,3 298* 3, 9-10 399* 
1,4 299 3, 11 2515* 
1, 10 299 3, 11-13 400* 
1, 12 299 3, 12 1607* 
1, 14 347. 8, 18 1736, 2568 
1, 18 299 3, 14-19 2427* 
1, 21 299 3, 15 70*, 410*, 489* 
1, 26 225, 299*, 343*, 2085, 3, 16 376*, 400*, 1609 
2501*, 2809 3, 16b 1607* 

1, 26-27 1602* 3, 16-19 1607* 
1, 26-28 30'7* 3, 17 400* 
1, 26-29 2402* 3. 17-19 378* 
1, 27 36*, 355, 383, 1604*, 3. 19 376*, 400%, 400*, 
2331 1008*, 1609 

1,28 372, 373*, 1604, 1607*, 3, 20 489* 
1652, 2331, 2427 3, 21 1608* 

1, 28-31 2415* 3,24 339* 
1, 31 299, 1604* 4, 1-9 2335* 
2, 1-3 345 4, 3-8 2538* 
2,2 314*, 2184 4, 3-15 401* 
2,7 362, 369*, 703* 4,4 2569* 
2, 8 378* 4, 8-12 2259* 
2, 15 378 4, 10 1736*, 1867*, 2268* 
2, 17 376*, 396, 396, 400%, 4, 10-11 2259 
1006*, 1008* 4, 26 2569* 

2, 18 371, 1605*, 1652 5,1 2335* 
2, 19-20 971, 2417* 5, 1-2 2331 
2, 22 369*, 1607* 5, 24 2569* 
2, 28 371, 1605* 6,3 990* 
2,24 372, 1605, 1627*, 1644*, 6,5 401% 
2335 6, 9 2569 

2, 25 376* 6. 12 401* 


3 390*, 2795* 


796 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
8, 8-12 701* 41, 42 1295* 
8, 20-9, 17 2569* 45, 8 312 
9, 1-4 2417* 49, 24 269 
9, 5-6 2260 50, 20 312 
d ~ i^ Xuát hành 
9, 16 71* 3, 1-10 2575* 
10, 5 56 3,5 2777 
10, 20-31 56* 3, 5-6 208* 
11, 4-6 5T* 3, 6 205, 207 
12,1 59 8, 7-10 1867* 
12, 1-4 145* 3, 13-15 205 
12, 2 762*, 1669* 3, 14 446*, 2666*, 2810* 
12, 3 59, 706*, 2676 4, 22 238, 441* 
12,4 2570 12, 3-14 608* 
13,8 500* 13, 3 1363* 
14, 16 500* 13, 12-13 529* 
14, 18 58*, 1333, 1544 13, 22 659* 
15,2 2374 15, 1 2810 
15, 2-3 2570* 15, 26 1502 
15,5 146*, 288* 16, 19 2836* 
15, 5-6 762* 16, 19-21 2837* 
15, 6 146*, 2571* 17, 1-6 694* 
17, 1-2 2571* 17, 2-7 2119* 
17, 4-8 1819* 17, 8-13 2577* 
17,5 59 19 751*, 2060* 
18, 1-15 706*, 2571* 19, 5-6 709*, 762*, 2810* 
18, 10-14 489* 19, 6 63*, 1539 
18, 14 148*, 276* 19, 16-25 2085* 
18, 16-33 2571* 19-20 708* 
18, 20 1867* 20, 1-17 2056* 
19 332* 20, 2 2061 
19, 1-29 2357* 20, 2-5 2083 
19, 13 1867* 20, 7 2141 
21, 1-2 489* 20, 8-10 2167 
21, 17 332* 20, 11 2169 
22, 1-18 1819* 20, 12 2196, 2200, 2214* 
22,8 2572 20, 13 2257 
22, 11 332* 20, 14 2330 
22, 17-18 706* 20, 15 2400 
23,4 145* 20, 16 2463, 2504 
28, 10-22 25T73* 20, 17 1456*, 2513, 2533 
29, 15 500* 22, 20-22 1867* 
30,1 2374 23, 7 2261 
32, 25-31 2573* 23, 12 2172* 
38, 18 1295* 23, 20-23 332* 


Muc luc các chó trích dán 797 
24 2060* 11, 24-25 1541* 
24, 7 2060* 12, 3 2576 
24, 8 613* 12, 7-8 2576 
24, 15-18 697*, 2085* 12, 13-14 2577* 
25, 10-22 2130* 21, 4-9 2130* 
25, 16 2058, 2058 24, 17 528* 
25, 22 433* 24, 17-19 528* 
29, 1-30 1539* 28, 9 582* 
29, 7 436% TP. 

30, 29-32 ggg: | PS nbi lust 
31, 15 2168, 2189 1-1 708* 
31.17 2179 4, 15-16 2129 
31, 18 700, 2056*, 2058 4, 19 57% 
39 210* 4, 37 218* 
32, 1-34, 9 2577* 5, 2 2060 
32, 15 2058 5,4 2059 
33. 9-10 697% 5,6 431, 2061, 2084, 2133 
33, 11 2516 5, 6-9 2083* 
33, 18-19 210 5, 11 2141* 
33, 19-23 2583, 2666* 5, 12 2189 
34, 6 210, 214, 231, 2577* 9, 12-15 2167* 
34. 7 211 5, 15 2057, 2170 
34, 9 210* 5, 16 2196*, 2200*, 2247 
34, 28 2056 5, 18 2330* 
34, 29 2058 5,19 2400*, 2450 
40, 1-3 2058 5, 21 2533 
40, 36-38 697* 5, 22 2056*, 2058 
i 6,4 228, 2083 

Lévi 6, 4-5 201, 459*, 2093* 
8 1539* 6,5 368*, 2055*, 2133 
8, 12 436* 6, 13 2096, 2150 
11, 44 2813 6, 13-14 2084 
16, 2 433* 6, 16 2119 
16, 15-16 433*, 613* 7,6 762* 
17, 14 2260* 7,8 218* 
18, 7-20 2388* 7,9 215* 
19, 2 2811 8,3 1334*, 2835* 
19, 13 2434* 10, 4 2056 
19, 15 1807 10, 15 218* 
19, 18 2055* 11, 14 1293* 
26, 12 2550 14, 1 441* 

Hiat 15, 11 2449 

18, 10 2116* 
1, 48-53 1539* 24,1 1610* 
7, 89 433* 


798 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
24, 14-15 1867*, 2409*, 2434* 8, 10-12 697* 
25, 13-16 2409* 8, 10-61 2580* 
28, 10 63 17, 7-24 2583* 
29,3 368* 18, 20-39 2583* 
29-30 708* 18, 26-29 2766* 
30, 15-20 1696* 18, 38-39 696* 
30, 16 2057 18, 39 2582* 
31,9 2056* 19, 1-14 2583* 
31, 24 2056* 19, 5 332* 
32,6 238* 19, 16 436* 
32,8 57*, 441* 21, 1-29 2538* 
32, 34 1295* 21,8 1295* 
32589 30an Các Vua quyén 2 
dis eR Sử bién niên quyển 1 

17, 13 441* 

Thủ lãnh TS hố 2 
6, 11-94 339% Sử biên niên quyển 2 
13 339* 36, 21 2172* 
13, 18 206* | Étra 

Samuen quyén 1 9, 6-15 2585* 
1 489” | Nơkhemia 
1, 9-18 pus 1, 4-11 2585* 
3, 9-10 25 ] P 
9. 16 436* 13, 15-22 2172 
10, 1 436* | Tóbia 
12, 23 2578 1, 16-18 2300* 
16, 1 436* 2, 12-18 vulg. 312* 
16, 12-13 436* 3, 11-16 2585* 
16, 13 695* 4, 3-4 2214* 
28, 19 633* 4, 5-11 244T* 

Samuen quyén 2 4, 15 1789* 

8, 4-9 2361 
Ü IUS. 3856 360* 
7, 14 288, 441* 12 8 1434* 
7, 18-29 25'79* 12. 12 336* 
7, 28 215, 2465* 18. 2 269* 
12, 1-4 2538* 3 
12, 7-15 1736* | Giuditha 

Các Vua quyén 1 9, 2-14 2585* 
1, 39 436* | Étte 
6, 23-28 2130* 4, 17c 269* 
7, 23-26 2130* 


Muc luc các chó trích dán 799 
Macabé quyén 2 24, 8-10 269 
6, 30 363* 24, 9-10 2628 
7.9 992 27,8 2730 
7, 14 992 27, 10 239* 
7, 22-23 297 29, 2 2143" 
7, 28 297 32 3047 
7,929 992* 32, 5 1502* 
10, 29-30 333* 33, 6 292*, 703* 
11,8 333* 34, 3 716% 
12, 46 958, 1032 d4, 8 3367 
` 35 304* 
Gióp 38 1502* 
1,5 1032* 38, 5 1502* 
1,6 441* 39, 9 1502* 
10, 8-12 2270* 39, 12 1502* 
12, 10 2318 40, 2 2657 
33, 23-24 336* 40, 5 150% 
36, 26 223 40, 7-9 LXX 462 
38, 7 332* 40, 8-9 2824“ 
42, 2 275 42, 3 2112* 
42,3 299* 42, 8 2803 
, 50, 3 1039 
nue : 51,6 431*, 1850 
l- a 51,11 431 
2s : sed 51, 12 298* 
27 441*, 653*, 2836 Thun DNE 
; : : 55, 23 322* 
2, 7-8 2606 56, 5 990* 
„ng 633) | — 69,10 584 
B Al 77009 431* 
22 OOO 82.6 441* 
8,6 2566*, 2809* Mond i 
; > : 85, 11 214* 
16, 9-10 6272 85, 12 2795* 
19, 2 id 88, 11-13 633* 
19, 2-5 Eri 89 709* 
s 304. | — 89,49 633* 
Es 903 91, 10-13 336* 
sản 2605° | 95, 1-6 2628* 
2A: T0sTT 4210" | 95.8 1165*, 2659 
22, 15 112* 95, 9 2119* 
22,27 716 95, 10 539* 
23, 5 1293* 96, 2 2143* 
ZIP 2582". CHO» 57-28 212 
24, 7-10 559 103 304* 


800 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 
103, 20 329 146, 3-4 150* 
104 288* EE 
104, 13-15 1333* | CPâm ngon 
104, 15 1293* 1,8 2214* 
104, 24 295 6, 20-22 2216 
104, 27 2828 8, 1-9, 6 721* 
104, 30 292*, 703* 8, 7 2465* 
105, 3 30 8, 22-31 288* 
106, 23 2577 13, 1 2216 
107, 20 1502* 14, 15 1806 
110 447 17,6 2219 
110, 1 659* 18, 5 2476* 
110, 4 1537* 19, 9 24'16* 
111,9 2807* 19, 21 303 
113, 1-2 2143* 21,1 269* 
115, 3 268, 303 25, 9-10 2489* 
115, 4-5 2112 | Giảng viên 
115,8 2112 % 
115, 15 216*, 287 rr o 
115, 16 326*, 326* o Tú 
116, 12 224 H : 

116, 13 1330* | Diém ca 

116, 17 1330* 1,7 2709 
117, 24 2173 3, 1-4 2709* 
118, 14 1808 8,6 1040*, 1295* 
118, 22 587*, 756* 8, 6-7 1611 
118, 24 2173 

118, 26 559 Khôn ngoan 

119, 30 2465* 1, 13 413, 1008* 
119, 90 2465 2, 23-24 1008* 
119, 105 141 2, 24 391*, 413, 2538* 
119, 142 2465* 4,8 1308 
119, 160 215 7, 17 2501* 
121,2 1605* 7, 17-21 216*, 283 
124,8 287 7, 25-26 2500 
180, 1 2559 7, 29-30 2500 
131, 2 239* 8,1 302 
131, 2-3 3'70* 8, 2 2500 
134, 3 287 8, 7 1805 
185, 6 269 9,9 295* 
138 304* 10, 5 B7 
138, 2 214 11, 20 299 
139, 15 2270 11, 21 269 
143, 10 1831 11, 23 269 
145, 3 300 11, 24-26 301 
145, 9 295, 342* 11, 24 373 


Muc luc các chó trích dán 801 
13, 1 1147* 6,5 208, 2584* 
13, 1-9 32*, 216* 6,6 332* 
13, 1-15, 19 2112* 6,8 2584* 
13,3 2129, 2500 6, 11 2584* 
13, 5 41, 2500 6-12 712* 
14, 12 2534* 7, 14 497 
15,5 2520 9, 5 2305 
16, 5-14 2130* 10, 5-15 304* 
18, 13 441* 11, 12 712, 1831* 

unie 11, 1-9 672* 

11,9 436*, 536*, 1286* 

1, 22 2339* 12, 3 2561* 
3, 2-6 2218 29, 11 1295* 
3, 12-13 2218 29, 13 368* 
3, 16 2218 32, 17 2304* 
5, 2 1809* 33, 24 1502* 
5,9 2536 38 1502* 
7, 27-28 2215 40, 1-3 719* 
11, 14 304* 40, 6 990* 
15, 14 1730, 1743 40, 11 754* 
17, 18 2447* 4l 19 713* 
18, 30 1809 42.1 536*, 555* 
21, 28 2477* 42,3 580 
24 T21* 42, 6 580 
KG 2489” | 48,1 287*, 2158*, 2167% 
30, 1-2 2223 43, 1-7 218* 
36, 14 441* 43, 19 711 
37, 27-81 1809 44,6 198, 212* 
43, 27-28 2129 44, 9-20 2119* 
43, 30 300 44, 24 288% 
acd 696 | 45, 5-7 304” 
50, 22 433 45,8 2795* 
Isaia 45, 15 206 
: 45, 29-24 201 

dd ha 49, 1-6 713* 
1, 10-20 2100» | 49, 5-6 ipd 
1, 16-17 1430* | 4913 o 
P oe 49, 14-15 219*, 370* 
151 ood 49, 15 239* 
se e 50, 4 141* 
2 2.5 roat 50, 4-10 713* 
2.4 DE 51,1 2561* 
5 1-7 SIM 52, 13-15 713* 
6, 1 1137 | 951 ud 
6.2.3 iog 53, 4 517*, 1505* 
lân A 53, 4-6 1505* 


802 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
53, 7 608* 31, 33 368, 580, 2713* 
53, 7-8 601* 31, 35-37 346* 
53,8 627 32, 10 1295* 
53, 10 623* 32, 17 269* 
53, 10-12 400*, 615* 33, 19-26 288*, 346* 
53, 11 64*, 579*, 601%, | Ai sa 

623*, 1502* 
53, 11-12 601* 5, 21 1432 
53, 12 536*, 608*, 713 | Barúe 
54 1611* 
54,8 220 6 nhiệt" 
54, 10 220 | Êdêkien 
55,1 694*, 2121* 1, 26-28 1137* 
55, 3 762* 9, 4-6 1296* 
58, 6-7 244'T* 11, 19 715* 
61,1 436*, 695*, 716*, 1286* 14, 14 58 
61, 1-2 114* 16 219* 
61, 6 1539* 16 1611* 
62 1611* 18, 5-9 2056* 
62, 4-5 219* 20 2811* 
65, 16 1063 20, 39 2812* 
66, 13 239*, 370* 23 1611* 

Giérémia 32, 17-32 629" 
15 Sỹ 0 34, 11-31 . 754% 
1 DUUM 36 64*, 2811 
"i e s 36, 20-21 2812* 
94 bím: 36, 20-22 2814* 

36, 25-27 1287 
2,13 2561 

36, 25-28 715* 
3, 4-19 370* 36. 26 368* 
3, 19 441* : 

; 36, 26-27 1432* 
3, 19-4, la 2795* 37. 1-14 715% 
d 2380” | sr 10 703* 
7,9 2056* i 
10, 1-16 2112* | Danien 
11, 19 608* 8, 57-58 2416* 
13, 27 2380* 7, 10 678* 
15, 15-18 2584* 7, 13 440* 
17, 5-6 150* 7, 14 664 
20, 7-18 2584* 10, 9-12 330* 
27,5 269* 12, 2 998* 
29, 8 2116* 12, 1-13 992* 
31 1611* 14, 1-30 2112* 
31, 3 220 M 
31, 31-34 64*, 715*, | Hó-sé 

762*, 1965* 1 762* 


Muc luc các chó trích dán 803 
1-8 1611* 2, 17 2143* 
2 218* 4, 14 436* 
2,1 441* 6, 13 436* 
2,7 2380* 9, 9 559 
2, 21-92 2787* 12, 10 1432*, 2561* 
4, 9 2056* 13, 1 2561* 
6, 1-6 2787* 14, 8 694* 
6,2 627* 
6,6 g80%, 01005 | 8 dd 
11 219* 1, 11 1330*, 1350*, 2643* 
11,1 219*, 441*, 530* 2, 6 217 
11 14 370* 2, 7-9 1540* 
11,9 208 | 2.10 258" 
» 2, 13-17 1611* 
Gióen 3, 19 678* 
2, 12-13 1430* 
3, 1-2 1287* Tán Uóc 
x ru củ Tin Mừng theo thánh Mátthêu 
; 1, 16 437 
Amốt 1, 18-25 497% 
5, 21-25 2100* 1, 20 333*, 437, 486*, 497 
5, 24 1435* 1, 21 430, 452, 1507*, 
7, 2 2584* 1846, 2666*, 2812* 
7,5 2584* 1, 23 497, 744 
8, 4-6 2409* 2,1 528* 
8, 4-10 2269* 2, 1-12 486* 
8,6 2449 2,9 439, 528* 
8,11 2835 2, 4-6 528* 
M 2, 11 724* 
2, 13 333* 
1,3 29* 2, 13-18 530* 
2,1 627* 2 15 530* 
2, 3-10 2585* 2. 19 333* 
Mikha 3,3 5237 
2,2 2534 | 9T 2995 
on 25 3, 7-12 678* 
i 3, 13 1223* 
Xóphónia 3, 13-17 535, 1286* 
2.8 64*, 711*, 716* 3, 14-15 608* 
3, 14 722*, 2676 3, 15 536, 1224* 
3 17 2676* 3, 16 536, 701* 
3, 17a 2676 3, 16-17 1224* 
i 3, 17 444*, 713* 
Dacaria 4, 1-11 394*, 2849* 
1, 12 336* 4,4 2835 
2, 14 722* 4, 10 2083, 2135 


804 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
4, 11 333* 6, 2 1063* 
4, 17 1720*, 1989 6, 2-4 1753*, 244'T* 
4, 19 878* 6, 2-18 B75* 
4, 21 878* 6,5 1063* 
4, 24 1503* 6, 6 1693*, 2608, 2655, 2691* 
5-6 764* 6, 7 2608*, 2668, 2766* 
5-7 2763* 6,8 443*, 2786* 
5,1 581* 6, 9 268*, 443 
5,3 544, 2546 6, 9-13 1969, 2759, 2759* 
5, 3-12 1716 6, 10 2632* 
B,8 1720, 2518 6, 11 1165, 2659* 
5,9 2305, 2330 6, 12 2845 
5, 11-12 520* 6, 14-15 2608*, 2792*, 2841* 
5, 13-16 782*, 2821* 6, 16 1063* 
5, 14 1243 6, 16-18 1430* 
5, 16 326 6,21 368*, 2533, 2551, 2604*, 
5, 17 2053* 2608*, 2729*, 2848 
5, 17-19 B77, 592*, 1967* 6, 24 2113, 2424, 2729*, 
5, 20 2054* 2821*, 2848 
5, 21 2262, 2302 6, 25 2608* 
5, 21-22 2054, 2257 6, 25-34 2547*, 2830* 
5, 22 678*, 1034*, 2302 6, 26-34 322* 
5, 22-26 2262* 6, 26 2416* 
5, 23-24 2608*, 2792*, 6, 31-33 305 

2841*, 2845* 6, 32 270% 
5, 24 1424 6,33 1942, 2604*, 2608*, 2632* 
5, 27-28 2330, 2336, 2380* 6, 34 2659*, 2836* 
5, 28 1456*, 2513, 2528 7, 1-5 678* 
5, 29 1034* 7, 7-11 2609* 
5, 29-30 226* 7, 12 1789, 1970 
5, 31-32 2382* 7, 12-13 2821 
5, 32 23807 7, 13-14 1086, 1970, 2609* 
5, 33 592*, 2463 7, 13 1696 
5, 33-34 581, 2141, 2153 7, 14 1696 
5, 37 2153, 2338*, 2466 7, 15 2285* 
5, 38-39 2262* 7, 20 2005 
5, 42 2443 7,21 443*, 1821*, 2611*, 2826 
5, 48-44 1933*, 2844* 7, 21-27 1970* 
5, 44 1825*, 1968*, 2262* 7, 28-29 581 
5, 44-45 2303, 2608* 8,2 448* 
5, 45 2828 8,4 586* 
5, 46-47 2054* 8,8 1386* 
5, 47 1693 8, 10 2610* 
5,48 . 443*, 1968*, 2013, 2842 8, 11 543* 
6, 1-6 1430*, 1969* 8, 17 517, 1505 
6, 1-18 1434* 8, 20 2444* 


Muc luc các chó trích dán 805 
8, 26 2610* 12, 41-42 590, 678* 
9, 12 581* 12, 49 764* 
9, 18 589*, 2100 12, 50 2233 
9, 27 439*, 2616 13, 3-9 546* 
9, 38 2611* 13, 3-23 1724* 
10, 5-7 543* 13, 10-15 546* 
10,8 1509, 2121, 2443 13, 10-17 787% 
10, 10 2122 13, 11 546 
10, 16 764* 13, 22 29* 
10, 19-20 728 13, 24-30 82'7* 
10, 22 161, 1821* 13, 41 333* 
10, 25 765% 18, 41-42 1034 
10, 28 363*, 1034* 13, 42 1034* 
10, 29-31 305* 13, 44-45 546* 
10, 32 14*, 2145* 13, 50 1034* 
10, 32-33 1816 13, 52 1117* 
10, 37 2232 13, 55 495*, 500 
10, 38 1506* 14, 13-21 1335* 
10, 40 858 14, 19 1329* 
11,5 549*, 2443 14, 30 448* 
11,6 548* 15, 3-7 579* 
11, 13 523* 15, 18-19 1968* 
11, 13-14 719* 15, 19 2517 
11, 20-24 678* 15, 19-20 1853 
11, 25 153*, 544*, 2779, 2785 15, 22 439*, 448* 
11, 25-26 2701 15, 28 2610 
11, 25-27 2603* 15, 32-39 1335* 
11, 27 151*, 240, 443*, 15, 36 1329* 

473*, 2779 16-18 1969* 
11, 28 1658 16, 16-23 440* 
11, 29 459 16, 16 424, 442*, 552* 
11, 29-30 1615* 16, 17 153, 442 
12, 5 581*, 582*, 2173* 16, 18-19 881* 
12, 6 586*, 590* 16, 18 424*, 442*, 586*, 869* 
12, 7 2100 16, 19 553, 1444 
12, 12 342 16, 21 554 
12, 18-21 713 16, 21-23 540*, 607* 
12, 23 439* 16, 22-23 554* 
12, 24 574* 16, 24 226*, 618*, 2029 
12, 26 550* 16, 24-26 786* 
12, 28 550 16, 25 2232* 
12, 30 590 16, 25-26 363* 
12, 31 1864 16, 26 1021* 
12, 32 679*, 1081 17, 1-8 554* 
12, 39 994 17,5 444* 
12, 40 62'7*, 635* 17, 10-13 118* 


806 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 
17, 23 554* 21, 34-36 443* 
17, 24-277 586* 21, 37-38 443* 
18, 3 2785 21, 42 756* 
18, 3-4 526* 22, 1-14 546*, 796* 
18, 6 2285 22, 21 2242 
18, 10 329, 336* 22, 23-24 581* 
18, 14 605, 2822* 22, 23-34 575* 
18, 16 2472* 22, 34-36 581* 
18, 18 553*, 1444* 22, 36 2055 
18, 20 1088, 1373 22, 37 2083 
18, 21-22 982*, 2227*, 2845* 22, 37-40 2055 
18, 23-35 2843* 22, 40 1824* 
19, 1-12 2364* 22, 41-46 439*, 447* 
19, 3-9 2382* 23,9 2367* 
19, 3-12 1620* 28, 12 526* 
19, 4 1652 23, 16-22 2111* 
19, 6 796, 1605, 1614, 1644, 23, 21 586* 

2336*, 2380* 23, 37a 558* 
19, 6-12 2053* 23, 37b 558 
19, 7-9 2382* 23, 39 674* 
19, 8 1610*, 1614* 24, 1-2 585* 
19, 10 1615* 24, 3 585* 
19, 11 1615* 24, 12 675* 
19, 12 922, 1579, 1618 24, 13 161 
19, 16-17 2075 24, 36 443* 
19, 16-19 2052 24, 44 673* 
19, 18 2400 25, 1-3 672*, T96* 
19, 21 2053, 2053* 25,6 1618 
19, 23-24 226* 25, 14-30 546*, 1936* 
19, 23-29 2053* 25, 21 1029*, 1720*, 2683* 
19, 26 276, 308*, 1058, 2841 25, 23 1029*, 1720* 
19, 28 765* 25, 31 331, 333*, 671, 679* 
20, 19 B72 25, 31-33 1038 
20, 26 2235 25, 31-36 2443* 
20,28 440, 601*, 605, 622, 786 25, 31-46 544*, 1033*, 1373, 
20, 30 439* 2447*, 2831* 
21, 1-11 559* 25, 36 1503 
21,9 439* 25, 40 678, 1397*, 1825*, 
21, 13 584* 1932, 2449* 
21, 15 439* 25, 41 1034 
21, 15-16 559* 25, 45 598*, 1825*, 2463 
21, 18 544* 25, 46 1038 
21, 21 2610* 26, 17-29 1339* 
21, 28-32 546* 26, 20 610* 
21, 32 535* 26, 26 1328, 1329* 
21, 33-43 755* 


Muc luc các chó trích dán 807 
26, 28 545, 610, 613, 1365, 1, 21 2173* 
1846, 2839* 1, 24 438 
26, 29 1403 1, 25-26 1673* 
26, 31 764* 1, 35 2602* 
26, 36-44 2849* 1, 40-41 2616* 
26, 38 363* 1, 41 1504* 
26, 39 536*, 612 2, 1-12 1421* 
26, 40-41 2719* 2, 5-12 1502*, 1503* 
26, 41 2733, 2846* 2,5 1441, 1484, 2616* 
26, 42 612*, 612* 2,7 430, 574*, 574*, 589, 1441* 
26, 52 2262* 2,8 4'73* 
26, 53 333*, 609* 2, 10 1441 
26, 54 600* 2, 14-17 574* 
26, 64-66 591* 2, 17 545, 1484*, 1503 
26, 64 443* 2, 19 196 
26, 66 596* 2, 23-27 581* 
27, 25 597 2, 23-26 544* 
27, 39-40 585* 2, 25-27 582* 
27, 48 515* 2, 27 2173 
27, 51 586* 2, 27-28 2167 
27, 52-53 633* 2, 28 2173 
27, 54 441 3, 1-6 574* 
27, 56 500* 3,4 2173* 
28,1 500, 2174, 2174* 3, 5-6 1859* 
28,6 652* 3,5 591* 
28,9 645* 3,6 ð74*, 591* 
28, 9-10 641* 3,10 1504* 
28, 10 654 3, 13-19 551*, 78'7* 
28, 11-15 640* 3, 13-14 858 
28, 16-17 645* 3, 14-19 157'7* 
28, 16-20 85'7*, 1444* 3, 14-15 165* 
28, 17 644 3, 15 1673* 
28, 18-20 1120* 3, 16 552* 
28, 19 189, 232, 265, 543*, 3,22 548*, 574* 
691, 730*, 831*, 1122, 2156 9, 27 539* 
28, 19-20 2, 16'1*, 849, 3,29 1864* 
1223, 1257*, 1276 3, 31-35 500* 
28, 20 80, 788*, 860*, 2743 4, 4-7 2'10'7* 
è x > dude 4, 11 546 
Tin Mừng theo thánh Máccó 4, 15-19 2707* 
1,1 422*, 515* 4, 33-34 546* 
1, 11 151, 422* 5, 21-43 994* 
1, 13 333*, 538* 5, 25-34 548* 
1, 14-15 541 5, 28 2616* 
1, 15 1423*, 1427, 2612 5, 34 1504* 
1, 16-20 787 


5, 36 1504*, 2616* 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


INNA G G G G G G G G Gœ 
EA 00 00 QU iR Gò I2 E 1 G Ot Có 
P 
© 


eU H 


£O O O O O O O O OO OO OO 
G2 G2 G2 bO b2 CO -1 b2 G2 G2 C2 


-1 


10, 9 
10, 11-12 
10, 14 
10, 16 
10, 19 
10, 22 


500* 

699* 

2610 

765*, 1673* 
1506 
1511*, 1673* 
523* 

472* 

2602* 
1504* 
2196* 

581* 

2218* 

2247 

581* 

574* 

582 

1764* 
2616* 
1504* 
1151* 
1329* 
1329* 
1151*, 1504* 
699* 

472* 

557* 

474*, 572, 649* 
459*, 1615* 
2544* 

552* 

151*, 459 
649* 
1504*, 2610 
162* 

474*, 649 
557* 

1825* 
1034* 
1627* 
1639*, 2364, 2382* 
1650, 2380* 
1244, 1261 
699* 

1858 

2728* 


10, 28-31 
10, 32-34 
10, 33-34 
10, 34 
10, 38 
10, 39 
10, 43-45 
10, 45 
10, 46-52 
10, 47 
10, 52 
11, 24 
11, 25 
12, 17 
12, 24 
12, 25 
12, 27 
12, 28-34 
12, 29-31 
12, 29-30 


1618* 

557* 

474* 

649*, 994* 
536*, 1225* 
618* 

1551* 
608*, 1570* 
2667* 

2616 

548* 

2610 

2841* 

450* 

993 

1619* 

993 

575* 

129*, 2196 
202* 

228 

202* 

590 

678* 

2444* 
2612* 
2849* 
2849* 
4/4*, 6'73* 
672*, 2849* 
1339* 

474* 

1328 
1335*, 1403* 
474* 

1009* 
4T3*, 2701* 
2849* 

585* 

443* 

597* 

603, 2605 
2605* 

444 

641*, 2174* 
2174 


Muc luc các chó trích dán 809 


16, 5-7 333* 1, 55 422* 
16, 7 652* 1, 68 422*, TL7” 
16, 11 643* 1, 73 706* 
16, 12 645, 659* 1, 76 523 
16, 13 643* 2, 6-7 525* 
16, 14 643 2,7 515* 
16, 15-16 977, 1223* 2, 8-14 333* 
16, 15 888* 2, 8-20 486*, 525* 
16, 16 161*, 183, 1253*, 2, 10 333* 
1256*, 125'7* 2, 11 437, 448*, 695* 

16, 17 434*, 1673* 2, 14 333, 559*, 725* 
16, 17-18 670*, 1507 2, 15-19 724* 
16, 18 699* 2, 19 2599* 
16, 19 659, 659* 2, 21 B27* 
16, 20 2, 156*, 670* 2, 22-39 529*, 583* 
Tin Mừng theo thánh Luca A N a 
1, 11 332* 2. 39 718% 
1, lỗ 117 2, 34 575*, 587* 
1, 17 523, 696, 716*, 718, 2, 35 149*, 618* 
1098*, 2684* 2, 38 711* 

1, 23 1070* 2. 41 583* 
1, 26-38 497*, 706*, 728*, 2, 41-52 534* 
2571” 2, 46-49 583* 

1, 26-27 488 2. 48-49 503* 
1, 26 332* 2, 49 2599 
1, 28-37 494* 2,51  51T7*, 531*, 2196, 2599* 
1, 28 490, 491* 2, 52 412, 531 
1, 31 430*, 2812* 3,3 535 
1, 32-33 109* 3.8 1460 
1, 32 959 3, 10-14 535* 
1, 34 484, 497*, 505 3, 11 2447 
1, 35 437*, 484, 486*, 697* 3, 16 696 
1, 37 148, 269*, 273, 276 3, 21 608*, 2600* 
1, 37-38 494 3, 22 536* 
1, 38 64*, 148, 510, 2617*, 3, 23 535* 
2677, 2827*, 2856* 4,1 695* 

1, 41 523*, 717*, 2676 4, 5-6 2855* 
1, 43 448*, 495, 2677 4,8 2096 
1, 45 148, 2676 4,9 2119* 
1, 46-55 722*, 2619*, 2675* 4, 13 538 
1, 46-49 209'7* 4, 16- 21 436* 
1, 48 148*, 971, 2676*, 2676* 4, 16-22 1286* 
1,49 273, 2599*, 2807*, 2827 4, 18 544, 2443* 
1, 50 2465* 4, 18-19 695*, 714 


1, 54-55 706* | £19 1168* 


810 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 
5,8 208 10, 2 2611* 
5, 16 2602* 10, 7 2122* 
5, 17 1116* 10, 16 87, 858* 
5, 30 588* 10, 17-20 787% 
5, 32 B88 10, 21 1083* 
6, 6-9 581* 10, 21-22 2603* 
6, 12 2600* 10, 25-37 2822* 
6, 12-16 1577* 10, 27 2083* 
6, 19 695*, 1116*, 1504 10, 27-37 1825* 
6, 20 2546* 10, 34 1293* 
6, 20-22 2444* 11, 1 520*, 2601, 27759, 2773 
6, 24 2547 11, 2 2632* 
6, 28 1669* 11, 2-4 2759* 
6, 31 1789*, 1970* 11, 4 1425, 2845 
6, 36 1458*, 2842 11, 5-13 2613* 
7, 11-17 994* 11,13 443*, 728*, 2632*, 2671* 
7, 16 1503 11, 20 700% 
7, 18-23 547* 11, 21-22 385* 
7, 19 453 11, 37 588* 
7, 22 544* 11, 39-54 579* 
7, 26 523*, 719* 11, 41 2447 
7, 36 575*, 588* 12, 1-3 678* 
7, 36-50 2712* 12, 7 342 
7, 37-88 2616* 12, 8-9 3337 
7, 48 1441 12, 10 1864* 
8,6 2781 12, 12 1287* 
8, 10 1151 12, 13 549* 
8, 13 2781 12, 14 549* 
8, 18-15 2847* 12, 32 764 
8, lỗ 368*, 2668* 12, 35-40 2849* 
8, 24 2743* 12, 49 696 
8, 26-39 550* 12, 50 536*, 607*, 1225*, 2804* 
8, 46 695*, 1116* 13, 15-16 582* 
9, 2 551 13, 20-21 2660* 
9, 18-20 2600* 13, 31 B75* 
9,28 1435* 13, 33 B57 
9,28 2600 18, 35 585* 
9, 30-35 2583* 14,1 B75*, 588* 
9, 31 554, 1151* 14, 3-4 582* 
9, 33 556* 14, 26 1618* 
9, 34-35 659*, 697 14, 33 2544* 
9, 35 516, 554 15 1443*, 1846* 
9, 45 554* 15, 1-2 589* 
9, 51 B57 15, 7 B45 
9, 58 544* 15, 11-24 1439 
10, 1-2 765* 15, 11-31 1700* 


Muc luc các chó trích dán 


15, 11-32 
18, 18 
15, 21 
15, 23-32 
15, 32 
16,1 
16, 3 

16, 13 
16, 16 
16, 18 
16, 19-31 
16, 22 
16, 22-26 
17,1 

17, 3-4 
17,4 
17,5 

17, 14 
17, 33 
18, 1 

18, 1-8 
18, 8 
18, 9 

18, 9-14 
18, 13 
19, 1-10 
19, 8 
19, 9 

19, 11-27 
19, 13 
19, 15 
19, 38 
19, 41 
19, 42 
20, 17-18 
20, 36 
20, 39 
21,4 

21, 12 
21, 24 
21, 27 
21, 34-36 
22, 7-20 
22, 15 
22, 15-16 
22, 18 


545*, 2839* 
1423*, 2795* 
2795* 

589* 

1468 

952* 

952* 

2424 

523* 

2382* 
1859*, 2463*, 2831* 
336*, 1021* 
633* 

2287 

2845* 

2227* 

162* 

586* 

1889 

2098 

2573", 2613* 
675* 

588 

2559*, 2613* 
2631, 2667*, 2839* 
2712* 

549*, 2412 
1443* 

1936* 

1880* 

1880* 

559* 

558* 

558 

587* 

330* 

575* 

2544* 

675* 

58*, 6'74* 
671, 697* 
2612* 
1151*, 1339 
167*, 2804* 
1130 

1403* 


811 

22, 19 610, 611*, 621, 
1328, 1381 

22, 19-20 1365 
22, 20 612* 
22, 26-27 894* 
22, 27 1570* 
22, 28-30 787* 
22, 29-30 551 
22, 30 765* 
22, 31-32 641*, 643* 
22, 32 162*, 552*, 2600* 
22, 40 2612* 
22, 41-44 2600* 
22, 42 532, 2605, 2824 
22, 43 333* 
22, 46 2612* 
22, 61-62 1429* 
22, 70 443 
23, 2 596* 
23, 19 596 
23, 28 2635* 
23,34 591*, 597*, 2605, 2635* 
23, 39-43 440*, 2616* 
23, 40-43 2266* 
23, 43 1021*, 2605 
23, 46 730*, 1011*, 2605 
23, 47 441* 
24, 1 641*, 2174 
24, 3 640* 
24, 5-6 626*, 640 
24, 6-7 652* 
24, 9-10 641* 
24, 11 643 
24, 12 640* 
24, 13-35 1329*, 1347* 
24, 13-49 1094* 
24, 15 645*, 659* 
24, 17 643 
24, 21 439* 
24, 22-33 640* 
24, 25-27 112*, 601* 
24, 26 555, 572, 710% 
24, 26-27 572, 652* 
24, 27 555*, 572, 2625* 
24, 30 645*, 1166* 
24, 31 659* 


812 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
24, 34 552*, 641 1, 36 608* 
24, 36 641, 645* 1, 43 878* 
24, 38 644* 2.1 495 
24, 39 644*, 645*, 645*, 999 2. 1-11 1613* 
24, 40 645* 2, 1-12 2618* 
24, 41 644 2,11 486*, 1335* 
24, 41-43 645* 2, 13-14 583* 
24, 44 702*, 2625*, 2763* 2, 16-17 584 
24, 44-45 572, 601* 2, 18 575* 
24, 44-46 112* 2, 18-22 586* 
24, 44-48 652* 2, 19-22 994* 
24, 45 108* 2, 21 586* 
24, 46 627 2, 25 473* 
24, 47 981, 1120*, 1122 3,2 581* 
24, 47-48 730* 3, 3-5 782 
24, 48-49 1304* 3,5 720*, 1215, 1225, 1238, 
24, 51 659* 1257*, 1262*, 2790* 

+ + + 

Tin Mừng theo thánh Gioan 3,58 691", 728%, 12875 
1,1 241, 454*, 2780* 3. 9 ` 508% 
1, 1-3 291 3, 13 423, 440, 661 
1,3 268* 3, 14-15 2130* 
1,4 612* 3,16 219, 444, 454*, 458, 706* 
1, 6 717 3, 17 679* 
1,7 719 3,18 432*, 444, 454*, 679% 
1,9 1216 3, 20-21 678* 
1,11 530 3,29 523, 796* 
1, 12 526*, 1692* 3, 30 524 
1, 12-13 706* 3, 34 504, 690*, 1286 
1, 12-18 1996* 3, 36 161* 
1, 13 496*, 505, 526* 4, 6-7 544* 
1, 14 4283, 445, 454*, 461, 4, 10 728*, 9560, 2561 

594*, 705*, 2466* 4, 10-14 694*, 1137* 
1, 16 423, 504 4,14  728*, 1999*, 2557*, 2652 
1, 17 2787* 4, 21 586 
1, 18 151, 454*, 478* 4, 22 528*, 586* 
1, 19 575* 4, 23-24 586*, 728* 
1, 23 719* 4, 24 1179 
1, 29 408, 523, 536, 608, 4, 95-26 439* 

613*, 1137*, 1505 4, 34 606, 2611*, 2824* 
1, 31 438 5,1 583* 
1, 31-34 486* 5, 10 575* 
1, 32-33 536* 5, 14 583* 
1, 32-34 713 5, 16-18 594* 
1, 33-34 1286* 5. 18 574*, 589* 
1, 33-36 719 


5, 19 859, 1063* 


Muc luc các chó trích dán 813 
5, 22 679 7, 16 427 
5, 24 1470 7, 19 578* 
5, 24-25 994* 7, 22-23 581* 
5, 25 635 7, 22-24 582* 
5, 26 612*, 679* 7, 23 2173* 
5, 27 679* 7, 37-39 728*, 1287*, 2561* 
5, 28-29 1038 7, 38 694* 
5, 29 998 7, 38-39 1999* 
5, 30 859, 2824* 7, 39 244*, 690* 
5, 33 119* 7, 45 574* 
5, 36 548*, 582 7, 48-49 B75* 
5, 39 702* 7, 49 588* 
5, 46 702* 7, 50 595* 
6 1338* 8,2 583* 
6, 5-15 549* 8, 12 2466 
6, 15 439*, 559* 8, 28 211, 653, 2812* 
6, 26-58 2835* 8,29 608*, 1693*, 2824, 2825* 
6, 27 698, 728*, 1296* 8, 31-32 89*, 2466* 
6, 32 1094 8, 32 1741* 
6, 33 423 8, 33-36 588* 
6, 38 606*, 2824* 8, 34-36 549*, 601*, 613* 
6, 39-40 989*, 1001 8, 44 391*, 392, 394, 
6, 40 161*, 994* 2482, 2852 
6, 44 259*, 591*, 1001, 1428* 8, 46 B78*, 592*, 603* 
6, 46 151 8, 48 574* 
6, 51 728*, 1355, 1406, 2837 8, 55 473* 
6, 53 1384 8, 58 590 
6, 53-56 2837* 8, 59 574* 
6, 54 994*, 1001, 1406, 9, 6 1151*, 1564* 

1509*, 1524 9, 6-15 1504* 
6, 56 787, 1391, 1406 9, 7 1504* 
6, 57 1391 9, 16 596*, 2173* 
6, 58 1509* 9, 16-17 595* 
6, 60 1336 9, 22 575*, 596* 
6, 61 4'73* 9, 31 2827 
6, 62 440* 9, 34 588* 
6, 62-63 728* 9, 40-41 588* 
6, 63 2766 10, 1-21 764* 
6, 67 1336 10, 1-10 754* 
6, 68 1336 10, 3 2158* 
6, 69 438 10, 11 553, 754* 
7,1 583* 10, 11-15 754* 
7, 10 583* 10, 16 60* 
7, 12 574* 10, 17 606 
7, 13 575* 10, 17-18 614*, 649 
7, 14 583* 10, 18 609 


814 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 
10, 19 596* 13, 15 520* 
10, 19-21 595* 13, 20 858* 
10, 20 B74* 13, 34 782*, 1823*, 1970*, 
10, 22-23 583* 2195, 2822*, 2842 
10, 25 548*, 582* 14, 1 151 
10, 30 590 14, 2 661 
10, 31 B74* 14, 2-3 2795* 
10, 31-38 548* 14, 3 1025* 
10, 33 B74*, 589*, 594* 14, 6 74*, 459, 1698, 
10, 36 437, 444* 2466*, 2614 
10, 36-38 591* 14, 9 516 
10, 37-38 582* 14, 9-10 470% 
10, 38 548* 14, 13 2614, 2633*, 2815* 
11 994* 14, 13-14 2614* 
11, 24 993*, 1001 14, 16-17 729*, 2615 
11, 25 994 14, 16 692 
11, 27 439* 14,17  243*, 687, 2466*, 2671* 
11, 28 581* 14, 18 788* 
11, 34 472* 14, 22 647* 
11, 39 627* 14, 28 260 
11, 41-42 2604 14, 23-26 2615* 
11, 44 640* 14, 26 243*, 244*, 263*, 692, 
11, 47-48 548* 729*, 1099*, 2466*, 2623* 
11, 48 596 14, 30 1851*, 2853 
11, 50 596 14, 31 606 
11, 52 58, 60*, 706*, 2798* 15, 1-4 1988* 
12,8 2449 15, 1-5 755* 
12, 24 2731 15, 1-17 1108* 
12, 27 363*, 607 15, 3 517* 
12, 28 434* 15, 4-5 787 
12, 31 550*, 2853* 15,5 308*, 73'7*, 859*, 864*, 
12, 32 542, 662, 786*, 1694*, 2074, 2732 

1428*, 2795* 15, 7 2615* 

12, 37 582* 15, 8 787% 
12, 41 712 15, 9 1823 
12, 42 595 15, 9-10 1824 
12, 46 2466* 15,12 . 459, 1823, 1970*, 2074 
12, 48 679*, 1039* 15, 13 363*, 609, 614* 
13,1 B57*, 609, 616*, 622, 15, 15 1972, 2347 
730*, 1085*, 1380, 15,16 434, 737*, 2615*, 2815* 

1524*, 1823, 2843* 15, 16-17 2745 

18, 1-17 1837 15, 19-20 675* 
13, 3 423 15, 20 530*, 765* 
13, 12-15 1269* 15, 26 244*, 248, 263, 692, 
13, 12-16 1694* 719*, 729*, 1433*, 2671* 
13, 13 447* 16, 7 692 


Muc luc các chó trích dán 815 
16, 7-15 729*, 1287 18, 12 B75* 
16, 8 388 18, 20 586* 
16, 8-9 1433 18, 31 596* 
16, 11 385* 18, 36 549*, 600* 
16, 13 91*, 243, 6877*, 692*, 18, 37 217, 559*, 2471* 

1117, 2466, 2671* 19, 11 600* 

16, 13-15 2615* 19, 12 596* 
16, 14 244*, 690* 19, 15 596* 
16, 14-15 485* 19, 19-22 440* 
16, 23-27 2615* 19, 21 596* 
16, 24 2615, 2761, 2815* 19, 25 495 
16, 26 2815* 19, 25-27 726*, 2618* 
16, 28 661*, 2795* 19, 26-27 501*, 964, 2605 
16, 33 1808 19, 27 2677*, 2679* 
17 2604*, 2746*, 2758* 19, 28 544*, 607, 2561*, 2605 
17,1 730*, 1085*, 2750* 19, 30 607, 624*, 730*, 
17, 2 2750* 2605, 2605 
17,3 217*, 684*, 1721*, 19, 31 641* 
1996*, 2751* 19, 34 478*, 694*, 1225* 

17,4 1069*, 2750* 19, 36 608* 
17,5 2750* 19, 37 1432* 
17,6 589*, 2750*, 2'750*, 2812* 19, 38 B75* 
17, 6-10 2751” 19, 38-39 595* 
17,7 2765* 19, 42 624*, 641* 
17,8 2812* 20,1 2174 
17,9 2750* 20, 2 640 
17, 10 2750* 20, 5-7 640* 
17, 11 2747*, 2749*, 2'750*, 20, 6 640 
2750*, 2815, 2849* 20, 7 B15* 

17, 12 2750*, 2'750* 20,8 640* 
17, 13 2747*, 2749* 20, 11-18 641* 
17, 15 2750*, 2850 20, 13 640* 
17, 17 2466* 20, 14 645*, 645* 
17, 17-19 2812* 20, 14-15 645*, 659* 
17, 17-20 2821* 20, 16 645* 
17, 18 858* 20, 17 443, 645*, 654*, 
17,19 611, 2747*, 2749*, 2812 660, 2795* 
17,21 820 20, 19 5'15*, 643*, 645*, 659* 
17, 21-23 260*, 877% 20, 20 645* 
17, 22 690*, 2750* 20, 21 130, 858 
17, 23-26 2750* 20, 21-23 1087*, 1120*, 1441* 
17, 24 2749*, 2750* 20, 22 130*, 788*, 1287* 
17, 25 2751 20, 22-23 976, 1485 
17, 26 589*, 729*, 2750* 20, 25 1461, 2839* 
18, 4-6 609* 20, 24-27 644* 
18, 11 607 20, 26 645*, 659* 


816 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
20, 27 645*, 645* 2, 42 9*, 857*, 949, 1329*, 
20, 28 448 1342, 2624 
20, 30 514* 2, 42-46 2178* 
20, 31 442*, 514 2, 46 584*, 1329*, 1342 
21,4 645*, 645*, 659* 2, 47 2640* 
21,7 448, 645* 3,1 584* 
21,9 645* 3, 9 2640* 
21, 12 1166* 3, 13 599* 
21, 13-15 645* 3, 13-14 B97* 
21, 15-17 B53, 881*, 3, 14 438, 601 

1429*, 1551* 3, 15 612*, 626*, 632, 635* 

21, 18-19 618* 3, 15-16 2666* 
21, 22 878| 3,17 597 
21, 24 515* | 3, 17-18 591*, 600* 
x 

Công vu tông dó pm ph 
1, 1-2 512 4, 10 597* 
1,3 659* 4, 11 756* 
1, 6-7 672* 4, 12 432, 452, 1507* 
1,7 474*, 613 | — 420 425 
1,8 672*,730*, 735, 857*, 1287 | — 451 2640* 
1,9 659*, 69'7* 4, 26-27 436* 
1, 10-11 333^ | 4, 27-28 600 
1, 11 665* 4, 32 952, 2790 
1, 14 126, 1310*, 2617*, 4, 33 995* 

2623, 2673* | 5 12 699* 

1, 22 523*, 535*, 642*, 995 5, 18-20 334* 
2,1 2623 5, 20 584* 
2, 1-4 1287* 5,21 584* 
2, 3-4 696* 5, 28 597* 
2, 11 1287 5, 29 450*, 2242, 2256 
2, 17-18 1287* 5, 30 597* 
2, 17-21 715* 5, 41 432* 
2, 21 432*, 2666* 6, 6 2639* 
2, 22 547 6, 7 595 
2, 23 597*, 599 | 7 ga 597%, 601* 
2, 24 627, 633*, 648* 7,53 3392* 
2, 26-27 627 7, 56 659* 
2, 33 659*, 788* | 7 60 2635" 
2, 33-36 731 | § 9.24 os 
2, 34-36 447*, 449* 8, 12-13 1226* 
2, 36 440, 597*, 695*, | — § 14.17 1315 
7317, 746 8, 15-17 1288* 

2, 36-38 1433* | — g'17.19 699* 
2,38 1226, 1262*, 1287", 1427* | — ạ 20 92191 
2, 41 363*, 1226* 8, 26-29 334* 


Muc luc các chó trích dán 817 
8, 32-35 601* 17, 28 300 
8, 37 454* 17, 81 679* 
9, 3-18 639* 17, 82 996* 
9, 4-5 598* 18, 6 597* 
9, 13 823* 18, 8 1252*, 1655* 
9, 14 432* 18, 18 2102* 
9, 20 442 19, 5-6 1288* 
9, 34 1507* 19, 6 699* 
10, 3-8 334* 19, 13-16 434* 
10, 35 761 19, 39 751* 
10, 38 438, 453, 486, 1289 20, 7 1329*, 1343 
10, 39 597* 20, 11 1329* 
10, 41 659*, 995 20, 32 798 
10, 42 679* 20, 36 2636* 
10, 48 1226* 21,5 2636* 
11, 14 1655* 21, 20 595 
12, 5 2636* 21, 23-24 2102* 
12, 6-11 334* 23, 6 993* 
13,2 1070* 24, 15 1038 
18, 3 699*, 2632* 24, 16 1794*, 2471 
13, 24 523* 26, 22-23 601* 
13, 27-28 597* 27, 23-25 334* 
13, 29 601* 28, 20 453* 
13, 81 647 | hama 
13, 32-33 638, 653 
13, 33 445*, 2606* 1,1 876* 
13, 38-41 578* 1,4 445, 648, 695* 
14, 3 699*, 1507* 1, 17 1814 
14, 15 39* 1, 18 2125* 
14, 17 32*. 1147* 1, 18-25 57” 
14, 22 556, 2847* 1, 18-32 401*, 2087* 
15.5 595 1, 19-20 32, 287*, 1147* 
15, 10 578* 1, 24-27 2357* 
16, 15 1226*, 1252* 1, 28-32 1852* 
16, 16-18 434* 1, 32 1777% 
16, 31-33 1226 2, 16 678% 
17, 24-29 287% 3,4 2465 
17, 26 360 3, 20 708* 
17, 26-27 5T* 3, 21-22 2543 
17, 26-28 28 3, 21-26 1992 
17, 27-28 39* 3, 23 399*, 705*, 2809* 


818 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 
3, 25 433, 1460* 7, 22 1995* 
4, 3 146 8,2 782* 
4, 11 146 8,3 602* 
4, 16-21 706*, 2572* 8,9 693 
4, 17 298 8, 11 632, 658*, 693, 
4, 18 146, 165, 1819 695*, 989, 990 
4, 18-21 723* 8, 14 259, 693, 1831, 2543* 
4, 20 146 8, 14-17 1996* 
4, 25 517*, 519, 654*, 977% 8, 15 257, 693, 1303, 2777 
5, 3-5 2734*, 2847* 8, 15-17 1972* 
5,5 368*, 733, 1820, 8, 16 2639* 

1964, 2658 8, 17 1265*, 1460, 1831 

5,8 604 8, 18 1721* 
5, 10 603, 1825 8, 18-23 280* 
5, 12 400*, 402, 602*, 8, 19-23 1046 
612*, 1008* 8, 20 400* 

5, 12-21 388* 8, 21 1741* 
5, 18 402 8, 22 2630 
5, 18-19 605* 8, 23 785* 
5, 19 397*, 402, 532*, 8, 23-24 2630 
615, 623* 8, 26 741, 2559, 2630, 2736 

5, 19-20 411* 8, 26-27 2634 
5, 19-21 1009* 8, 26-39 2739* 
5, 20 312*, 385*, 412, 420, 1848 8, 27 2543*, 2736*, 2766 
5, 21 1848 8, 28 313, 395 
6, 3-4 1214*, 1227, 1987* 8, 28-30 1821*, 2012 
6, 3-9 1006* 8, 29 257, 381*, 501, 1161*, 
6,4 537, 628, 648*, 654, 1272*, 2790 
658*, 730, 977, 1697 8, 31 2852 

6, 4-5 790% 8, 32 603, 706*, 2572* 
6,5 1694*, 2565* 8, 34 1373, 2634* 
6, 8-11 1987 9, 4-5 839 
6, 10 1085 9, 5 449 
6, 11 1694* 10, 1 2632*, 2636* 
6, 12 2819 10, 2 579* 
6, 17 197, 1237*, 1733* 10, 4 1953, 1977* 
6, 19 1995 10, 6-13 432* 
6, 22 1995 10, 7 635* 
6, 23 1006, 1008* 10, 9 14*, 186*, 449* 
7 1963* 10, 12-13 2739* 
7,7 2542* 10, 13 2666* 
7, 10 2542* 10, 14-15 875 
7, 12 1963* 10, 17 875 
7, 14 1963 11, 12 674* 
7, 15 2542* 11, 18-26 755* 
7, 16 1963* 11, 15 674 


Muc luc các chó trích dán 819 
11, 17-18 60* 1, 25 272 
11, 20 591*, 674 1, 27 489* 
11, 24 60* 1, 30 2813 
11, 25 591, 674*, 674* 1-6 401 
11, 26 674* 2, 7-9 1998* 
11, 28 60* 2, 7-16 221* 
11, 29 839 2,8 446*, 498*, 598 
11, 31 674* 2,9 1027 
11, 32 1870 2, 10-11 152 
12,1 2031 2, 10-15 2038* 
12, 2 2520*, 2826 2, 11 687 
12,4 1142 2, 16 389* 
12, 5 1372 3,9 307, 755, 756* 
12,6 114 3, 11 156* 
12, 6-8 2004 3, 12-15 679* 
12,8 2039* 3, 15 1031* 
12, 9-13 1971 3, 16-17 797% 
12, 11 2039* 4,1 859, 1117* 
12, 12 1820 4, 5 678* 
12, 14 1669*, 2636* 4, 7 224 
12-15 1454*, 1971* 5,1 2388 
13, 1-2 1899, 2238* 5, 4-5 2388 
13,1 1918 5, 6-8 129* 
13, 7 2240 5, 7 608*, 610*, 613* 
13,8 2845 5-10 1971* 
18, 8-10 1824*, 2196 5, 11 1470* 
19, 9-10 2055 6,1 823* 
14 1971* 6, 9-10 1852*, 2380*, 235'7* 
14, 7 953 6, 10 2450 
14, 9 668 6, 11 693, 1227*, 1425, 
14, 17 2819 1695, 2813 
14, 21 1789 6, 13-15 1004 
15, 5 520* 6, 14 989* 
15, 5-6 2627* 6, 15 1265* 
15, 13 162*, 2627*, 2657 6, 15-16 796 
15, 16 1070 6, 15-20 2355* 
15, 19 693 6, 19 1265*, 1269*, 1695* 
15, 27 1070* 6, 19-20 364*, 1004 
15, 30 2629* 7, 10-11 2364*, 2382* 
16, 25-27 2641* 7, 14 1637 
16, 26 143*, 1204, 2087* 7, 16 1637* 

x 

1 Côrintô : 2 e 
1,2 152*, 1695* 7, 82 1579*, 1618* 
1, 16 1252* 7, 34-85 506* 
1,18 268* 7, 34-36 922* 


820 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
7, 39 1602 12, 26 1469* 
7, 40 693 12, 27 1265* 
8,6 258*, 2639 12, 28 1508* 
8, 10-13 2285* 12, 30 1508* 
8, 12 1789 12-13 1454*, 1971* 
9,1 659*, 857* 13 735*, 800* 
9, 4-18 2122* 13, 1-3 1826* 
9, 5 500* 13, 4-7 1825 
9, 19 876* 13,5 953 
9, 22 24 18, 8 713 
10, 1-2 697* 18, 12 163, 164, 314, 10238”, 
10, 1-6 1094* 1720, 2519* 
10, 1-11 129* 13, 13 1813*, 1826, 1841 
10, 2 117* 14, 19 752* 
10, 4 694* 14, 28 752* 
10, 6 128* 14, 34 752* 
10, 9 2119* 14, 35 752* 
10, 11 117, 128*, 2175* 15, 3-5 186* 
10, 13 2848 15, 3-4 639, 652* 
10, 16-17 1329*, 1331*, 1396 15, 3 519, 601, 601, 619, 624 
10, 16 1334 15, 4-8 642* 
10, 17 1621* 15,4 62'7 
10, 24 953* 15,5 552*, 641* 
11, 17 2178* 15, 7-8 85'7* 
11, 17-34 1329* 15, 8 659 
11, 18 752* 15, 9 752* 
11, 20 1329* 15, 12-13 996* 
11, 23-25 1339* 15, 12-14 991 
11, 23 610, 1366 15, 14 651 
11, 24 1328, 1329* 15, 20 632, 991 
11, 24-25 1356 15, 20-22 655 
11, 25 611*, 613* 15, 21-22 411* 
11, 26 671*, 1076, 1130, 15, 24-28 2855* 

1344, 1393, 2772, 2776 15, 24 668*- 

11, 27-29 1385 15, 26 1008* 
11, 30 1509* 15, 27-28 668* 
12 1988*, 2003* 15, 28 130, 294, 671*, 674, 
12, 3 152, 449*, 455, 683, 1050, 1060, 1130, 
2670, 2681 1326*, 2550, 2804* 

12, 4-6 249* 15, 35-37 999 
12, 6 308* 15, 35-50 646* 
12, 7 801, 951 15, 42 999, 1017* 
12, 9 1508* 15, 42-44 1683* 
12, 13 694, 790*, 798*, 15, 44-45 364* 
1227*, 1267, 1396* 15, 44 999, 1017 

12, 26-27 953 15, 45 411*, 504* 


Muc luc các chó trích dán 821 
15, 47 504 9, 12 1070* 
15, 52-53 999 9, 14 2636* 
15, 56 602* 9, 15 1083 
16, 1 '152*, 8238*, 1851* 11,2 505*, 796* 
16, 13 2849* 12, 9 268, 273*, 1508 
16, 15-16 1269* 13,4 648* 
16, 22 451, 671*, 1130, 1403 13, 13 249, 734, 1109, 2627* 

2 Córintó Galát 
1 2627* 1, 1 85'7* 
1, 3-7 2627* 1, 4 2824 
1, 20 1065 1, 13 752* 
1, 21 695* 1, 15-16 153*, 442 
1, 21-22 1274*, 1296 1, 16 659* 
1, 22 698*, 735*, 1107* 1, 19 500* 
1, 23 2154* 1, 20 2154* 
2, 15 1294* 2, 10 886* 
3, 3 700 2,20 478, 616*, 18380, 2666* 
3,6 859 3,1 476* 
3, 14-16 1094* 3,8 59* 
3, 14 702* 3,10 B78*, 580 
3, 17 693, 1741 3, 13 580* 
4, 4 1701* 3, 14 693, 706* 
4, 6 298*, 2583* 3, 16 '106* 
4, 7 1420 3, 24 582*, 708*, 1963* 
4, 14 989* 3, 27 1227, 1243*, 1425, 2348* 
5,1 1420 3, 277-28 791 
5,2 2796 4, 1-7 1972* 
5,6 169* 4,4 484, 488, 527*, 581*, 
De 164 580*, 702* 
5,8 1005, 1021*, 1681* 4, 4-5 422 
5, 14 616, 851 4, 5-7 1265* 
5, 15 605*, 655, 1269* 4, 6 683, 689*, 693, 742, 
5, 17 1214, 1265* 1695*, 2766 
5, 17-18 1999 4, 19 526*, 562*, 793 
5, 18 981, 1442, 1461* 4, 21-31 1972* 
5, 18-21 2844* 4, 26 757 
5, 19 433, 620 4, 26-28 723* 
5, 20 859, 1424, 1442 5 1454* 
5, 21 602 5,1 1741, 1748 
6, 2 1041 5,3 578* 
6,4 859 5,6 162, 1814 
6, 16 797, 1179 5, 16 2515* 
6, 18 270 5, 16-25 2744*, 2819* 
8, 1-15 2833* 5, 17 2515* 
8,9 517*, 1351*, 2407*, 2546 5, 19-21 1470*, 1852 


822 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 
5, 20 2113* 3, 9-12 221* 
5, 22 1108*, 1695* 3, 12 2718* 
5, 22-23 736, 2345* 3, 14-15 239*, 2367* 
5, 22-23 (vulg.) 1832 3, 15 2214* 
5, 24 2515*, 2543, 2555 3, 16 1995* 
5, 25 736*, 782*, 1695*, 3, 16-17 1073*, 2714 

2516, 2842, 2848 3, 18-21 2565* 
6,2 1642*, 2030* 3, 20-21 2641* 
6, 15 1214 4-6 1454*, 1971* 

EO 4,2 2219 

Ephéxó 4.3 814 
1,3 492, 1671 4, 3-5 866* 
1, 8-6 381*, 1077 4, 4-6 172*, 249*, 2790* 
1, 3-14 2627*, 2641* 47 913 
1,4 T 4, 8-10 661* 

, $- , 4, 9-10 631, 2795* 
1,5 257 4, 10 668* 
1, 5-6 294 4,11 1575* 
io 517* dido: n zi 

, , 4, 11-16 794* 
Y 668*, 772, 1043 TIẾP ue i 
113 ` 693, 698*, 1296* dr. Ac 

4, 23 1695* 
1, 13-14 706, 1274 4, 24 1473*, 2475, 2504 
1, 14 1107* 4, 25 1267, 2475 
1, 16-23 2632* 4, 28 2444* 
1, 18 158 4, 30 698, 1274, 1296* 
1, 19-22 272, 648* 4, 32 2842 
1, 20-22 668 5, 1-2 1694* 
1, 22 669*, 753*, 2045* 5.2 616* 
1, 22-23 830* 5, 3-5 1852* 
2,3 2515* 5.4 2204* 
2,4 211, 1073 5,5 2113* 
2, 4-5 654* 5,8 1216, 1695 
2,6 1008, 2796* 5,9 1695 
2, 14 2305 5, 14 2641* 
2, 16 2305 5, 16 672* 
2, 19-22 7B6* 5, 17 28926* 
2, 20 857 5, 19 1156, 2641 
2, 21 T9T* 5, 20 2633*, 2742 
3,4 1066* 5,21 1269*, 1642 
3,8 424 5, 21-6, 4 2204* 
3, 9 1066 5, 25 616*, 1659 
3, 9-11 T721 5, 25-26 757, 1616 


Muc luc các chó trích dán 823 


5, 25-27 179" 3, 10-11 989*, 1006* 
5, 26 628*, 796, 1228* 3, 20 1003*, 2796* 
5, 26-27 1617* 3, 21 556, 999 
5, 27 773, 796*, 1426 4, 6-7 2633* 
5, 29 751, 796* 4, 8 1803 
5, 31-32 796, 1602*, 1616 4, 13 273*, 308*, 1460 
5, 31 1627* | oed 
5, 32 772, 1624*, 1659 
6, 1-3 2196 1, 3-6 26527 
6.1 2217* 1,3 2636* 
6,4 2223, 2286* 140 25207 
6, 18 1073, 1174*, 2742 1, 12-14 1250” 
6, 18-20 2636* 1, 13-14 (vulg.) 517* 
6, 23-24 2627* 1, 14 2839 
1, 15 241, 299, 381, 1701 
Philipphê 1, 15-20 2641* 
1, 3-4 2636* 1, 16 331 
1, 9-11 2632* 1, 16-17 291 
1, 21 1010, 1698 1,18 504*, 658, 753*, 792, 792 
1,23 1005*, 1011, 1021*, 1025* 1, 18-20 624* 
1, 27 1692* 1, 20-22 2305* 
2, 1 2842* 1, 24 307*, 618*, 1508 
2, 4 2635 1,27 568, 772 
2, 5 520*, 1694*, 2842* 2, 9 484, 515, 722, 2502 
2, 5-8 461 2, 11-18 527 
2, 6-11 2641*, 2667* 2, 12 628*, 1002, 1214*, 
2, 6-9 1850* 1227*, 1694* 
2, 6 449 2, 19 794* 
2,7 472*, 602*, 705*, 713, 3-4 1971* 
876, 1224* 3, 1-3 655* 
2,8 411, 612, 623 3,1 1002 
2, 8-9 908* 3,3 665*, 1003, 1420, 2796* 
2, 9-10 434 3,4 1003, 2772* 
2, 9-11 449*, 2812* 3, 5-9 1852* 
2, 10 633*, 635 3,5 2518* 
2, 10-11 201* 3, 10 2809 
2, 12-18 1949 3, 14 815, 1827, 1844 
2, 18 308 3, 16-17 1156*, 2633* 
2, 14-17 1070* 3, 16 2641* 
2, 15 1243* 3, 18-21 2204* 
2, 25 1070* 3, 20 2217 
2, 30 1070* 8, 21 2286* 


3, 6 752* 4,1 1807 
3,8 133 4, 2 2638, 2849* 
3, 8-11 428 4, 3-4 2632*, 2636* 
3, 10 648* 4, 11 307* 


824 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 
4, 12 2629*, 2632* 2,2 2240 
TOP 2, 8-4 2822 
Pinexalouten 2,4 74, 851, 1058, 1256*, 
1, 10 4427 1261, 1821 
2, 13 104*, 1349* 2, 5 618*, 1544, 2574 
2, 14-15 59'7* 2, 5-8 2634* 
3,2 aor” 3,1 1590 
4, 3-9 2518* 3, 1-13 1577* 
4, 7 2518*, 2813 3,9 1794* 
adl 242T* 3, 15 171, 756*, 2032 
dcum 10122 | 3,16 385*, 463, 2641* 
4, 14 649, 989* 4,1 672* 
4, 16 1001 5, 17-18 2122* 
4, 17 1025* 6,8 2837* 
4, 18 1687* 6, 12 2145* 
5,2 673* 6, 15-16 2641* 
5, 2-3 675* 6, 16 52 
5,5 1216* 6, 20 g4* 
5,6 2849* 
5.8 1820 | 2 Timóthé 
5, 12-13 1269* 1,3 1794* 
5, 15 1174* 1,5 2220 
5, 17 2742, 2757 1,6 1577*, 1590 
5, 17-18 2633* 1,8 2471, 2506 
5, 18 2638, 2648 1,9 257 
5, 19 696 1, 9-10 1021* 
5, 23 367 1, 12 149 
5, 25 2636* 1, 12-14 84* 
2 Thêxalônica : 7 PS 
1, 10 1041 2.5 1264 
1, 11 2636* 2.8 437* 
2, 3-12 673 2, 11-13 2641* 
2, 4-12 675* 2, 11 1010 
2,1 385, 671* 2 22 2518* 
3, 6-13 2830* 2. 23-26 2518* 
3,10 2427 3, 2-5 1852* 
1 Timóthé 3, 12 28477 
1, 3-4 BE Ta p^» 
1,5 1794 i 
1, 9-10 1852* | Titô 
1, 10 2357* 1,5 1590 
1, 15 545” 1, 5-9 1577* 
1, 18-19 162 1, 15 2518* 
2,1 2636 2, 1-6 2342* 
2, 1-2 1349, 1900* 2 12 1809 


Muc luc các chó trích dán 825 
2.13  449*, 1041, 1130, 1404*, 5, 10 1544 
2760*, 2818" 6,2 699*, 1288* 
2, 14 802 6, 4-6 679* 
3,5 1215 6,5 655 
3, 6-7 1817 6, 6 598 
ME 6, 13 2810* 
ĐA NGHI 6, 19-20 1820 
16 2414 6, 20 1544 
ie em T 
rd , 
T ut 7, 16 648* 
1,3 241, 320, 2502, d ERO 1476" 
PE 7, 24 1366, 1564* 
T zac 7, 25 519, 662, 2634, 2741* 
2 he: 7, 25-27 1364* 
25 n 7, 26 1544 
SN in 7, 27 1085, 1366, 1540* 
2.9 624,629 | 3:2 1070* 
25 si 8,6 1070* 
Be Pad 8, 8-10 1965 
2, 13 2771, 3195* | 9b ps 
20079 md 9, 11 586*, 662 
2:15 ED 2o 9, 11-28 1476*, 1564* 
2, 17-18 609* 9; 12 1085 
a nh 9, 13-14 2100* 
p M 9, 14 614* 
PP in 9, 15 522". 579*, 580, 592* 
o e 9, 24 519, 662, 2741* 
e pus 9, 25 662 
4, 7-11 1720* 9, 26 571 
25 sad 9, 27 1013, 1021* 
4, 14-15 MM d Ped 
4, 15 467, 540, 609*, ji 
612*, 2602* 10, 5 488* 
np pud 10, 5-7 462, 516*, 2568 
s ee 10, 5-10 606 
5. 1-10 1564* 10, 7 2824 
hóc pun 10, 10 614*, 2824 
Ra on 10, 14 1544 
ur pen 10, 16 64* 
Ps E 10, 19 2778* 
a hờ 10, 19-21 1137* 
5, 7-9 609*, 2606 10,29 1817 
7 pen 10, 25 2178 
pi iios 10, 26-31 679* 


826 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
10, 32 1216* 5, 14-15 1510, 1511*, 1526 
10, 36 2826* 5, 15 1519*, 1520 
11,1 146 5, 16 2737* 
HIỆP” 147 5, 16b 2582 
11,3 286 5, 16-18 2582* 
11, 6 161, 848* 5, 20 1434* 
11, 8 145 n 
11, 17 145*, 2572 | 1 Phêrô 
11, 19 2572 1 26277 
11, 39 147 1, 3-9 26277 
11, 40 147 L3 654* 
12, 1 1161, 2683* 1,7 1031* 
12, 2 147 1, 18 622* 
12, 22-23 2188 1, 18-19 5177 
12, 23 1021 1, 19 613* 
13.3 244T* 1, 23 1228*, 2769 
13, 10 1182* 2,1 2419 
13, 14 2796* 2, 1-10 2769* 
13, 15 1330 | 245 1ER 
13, 17 1269* | 24 Oba" 
13, 20 632* 2, 5 756*, 901, 1141, 1268, 

1330*, 1546* 

Giacóbé 2.7 756* 
1, 5-8 2633*, 2737* 2, 9 709*, 782, 803, 1141, 
1, 18 2846 1268, 1546* 
1, 14-15 2847% 2, 13 2238 
1,17 212, 2642 2, 18-17 1899* 
1, 25 1972* 2, 16 2238 
1, 27 2208 2, 21 618* 
2,7 432*, 2148 2, 24 612 
2, 10 578 3, 1-7 2204* 
2, 10-11 2069*, 2079* 3,9 1669* 
2, 12 1972* 3, 18-19 632* 
2, 14-26 162* 3, 20 1219 
2, 15-16 2447 3, 20-21 845* 
2, 26 1815 391 128*, 1094*, 1794* 
4, 1-10 2737* 4, 6 634 
4, 2-3 2737 4,7 670*, 1806 
4,4 2737 4,8 1434 
4,5 2737 4, 14 693 
5, 1-6 2445 4, 17 672* 
5,4 1867*, 2409*, 2434* 5,3 893, 1551* 
5, 12 2153* 5,4 754* 
5, 14 1519 5,7 322 


Muc luc các chó trích dán 827 
5,8 409*, 2849* 4 2822* 
E 4, 2-3 465* 
2 Phêrô 4, 2 423, 463 
1, 3-4 1996* 4, 8 672* 
1,4 460, 1129*, 1265*, 1692, 4,8 214, 221, 733, 1604* 
1721, 1812* 4.9 458, 516* 
1, 16-18 ud 4, 10. 457, 604, 614*, 620, 1428* 
2,4 392 4, 11-12 735* 
3,9 1037, 2822 4 14 457 
3, 11-12 e. 4, 16 221, 733, 1604* 
3, 12-13 677 4, 19 604*, 1828 
3, 13 1043, 1405* 4, 20 2840* 
Duos 5,1 2780*, 2790* 
Re A95 5, 6-8 1225* 
La 2781 | 58 Rer 
s iion 5, 14 2718*, 2827* 
"e ti 5, 16-17 1854* 
n 5176 5, 18-19 2852 
1, 7-2,2 2631€ | 519 Rs 
1,8 1425 Spay s 
1, 8-9 1847 | 2 Gioan 
n pos 7 465*, 675* 
2 1-2 1460* | 3 Gioan 
2,1 519, 692*, 2634* 7 432* 
2,2 605*, 606 | Giuda 
2, 16 3717*, 2514*, 2534* R 
2, 18 670, 672*, 675* | 3 p 
2, 20 91*, 695* 24-25 2641* 
2, 22 675* | Khải huyén 
x 
TM E. 1,4 1403, 2854* 
an es 1,6 1546, 2855* 
A ya 1,18 612*, 625, 633*, 635, 2854 
; 3 * 
3,2 163, 1023, 1161*, 7 g E 
1720*, 2519*, 2772 vn 1429 
3.3 2345* , 
* E no 2, 17 1025*, 2159 
3,8 385*, 392, 394 d bs 
3, 14-15 1033 42 1137* 
3, 17 2447* 4. 5 1138* 
3, 19-20 208, 1781 4, 6-11 662* 
3, 19-24 2845* d 
3, 21 2778* "un AE 
ve pun 4, 11 295, 2855* 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


828 
5,6 1137 
5, 9-10 1546* 
5, 9-14 2642* 
5, 13 449*, 2855* 
6,9 1138 
6, 10 2642, 2817 
7, 1-8 1138* 
7, 2-3 1296* 
7,9 775, 1138 
7, 10-12 2642* 
9,4 1296* 
11, 15 450* 
12 1138* 
12, 9 391*, 2852 
12, 10 2853* 
12, 13-16 2853* 
12, 17 501*, 757", 2853 
13- 14 2113* 
13,8 677* 
14, 1 1138*, 2159 
14, 4 778*, 1618* 
16, 15 2849 
18, 24 2642* 
19, 1-8 2642* 
19, 1-9 677* 
19, 6 865* 
19, 7 757*, 1602, 1612 
19, 9 1329*, 1602, 1612 
20, 7-10 677* 
20, 12 677* 
21,1 1043* 
21, 1-2 756* 
21, 1-22, 5 117* 
21,2 757*, 1045, 2016 
21, 24 617% 
21,3 756*, 2676 
21,4 1044, 1186 
21,5 1044* 
21,6 694*, 1137* 
21,7 2788 
21,9 757*, 865*, 1045, 1138* 
21, 10-11 865* 
21, 12-14 765* 
21, 14 857, 865, 869* 
21, 22 586* 


21, 27 


1044*, 1045* 


22,1 1137 
22,4 1023* 
22,5 1029 
22, 15 1470* 
22, 16 437*, 528* 
22, 17 524*, 671*, 694*, 


757*, 796*, 1130, 2550*, 2853 


22, 20 451, 673*, 1130, 
1403, 2853 
22, 21 1061* 


Các Tín Biéu 
(trích dán theo DS) 


1- 64 192* 
10-64 496* 
71 254 
71-72 192* 
75 266 
75-76 192* 
76 1035* 
Tín biểu của các Tông Dó 167, 


sau 184, 194*, 196*, 
279, 325, 750, 946, 1331 


1862-70 192* 
Các Cóng Dóng Chung 
(trích dán theo DS, 
trừ CD Vaticanó II) 

CD Nicéa I 
126 465 
130 465 
Tín biéu 465 


CD Constantinópóli I 

Tín biéu Nicéa-Constantinópóli 
125 242, 465 
150 sau 184, 195*, 196*, 
242, 243, 245, 245, 263, 
279, 291, 325, 456, 519, 
652, 664, 685, 687, 
102, 750, 1680 

Trong bán góc 

Hy lap 167 


Muc luc các chó trích dán 829 
CD Éphéxó CD Vienna 
250 466 902 365* 
x 
me 460, pos CD Constance 
1154 1584* 
CD Chalcédónia 
301-302 461 CD Florence 
1300-1301 246 
CD Constantinópóli II 1302 248 
421 253, 258, 258* 1304 1022*, 1031* 
423 468* 1305 1022 
424 468 1306 1022 
427 499* 1310 1113* 
432 468 1314 1213* 
¬ 1315 1256* 
CD Constantinópóli III 1316 r 
556 em 1319 1303* 
556- 559 475 1324-1325 1510* 
CÐ Nicêa II 1325 1520* 
1330 255 
ea pu 1331 248, 255, 258 
x 
601 477, 1674*, 2132 | 1993 io 
603 POr 1334-1336 120" 
COD 135 1160 1351 1035 
CÐ Constantinôpôli IV CÐ Latêranô V 
657 367 1440 366* 
CÐ Latêranô IV CD Tridentinó 
= x 
800 202, 296, 299*, 327, 391 | 1901-1504 LOẠI 
800-802 1925 1510-1516 406 
801 Bon 10557 1511 375, 407, 1008* 
802 po 1511-1512 404* 
x 
804 253,254 | 1912 Rr 
806 dS 1513 390*, 405 
1514 403*, 1250* 
CD Lyon II 1515 1264, 1426*, 2515* 
850 248 1525 1993 
851-861 192* 1528 1989 
854 1017 1529 615*, 617, 1992* 
856 1022, 1032* 1532 161* 
857 1022 1533-1534 2005* 
858 1022, 1035* 1541 1821* 
859 1059 1542 1446* 
860 1113* 1544 1815* 
1545 1426* 
1546 2009 


830 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
1548 2009* 1712 1459* 
1549 1059* 1712-1713 1472* 
1567 1037* 1716-1717 1510* 
1569-1570 2068* 1717 1520* 
1573 411* 1719 1516* 
1575 1035* 1740 1337, 1366 
1576 2016* 1743 1367, 1371 
1580 1031* 1752 611* 
1600 1114 1764 611* 
1601 1113*, 1114 1767 1582* 
1604 1129* 1774 1583* 
1605 1127* 1799 1661* 
1606 1127* 1800 1617* 
1608 1128* 1813-1816 1631* 
1609 1121, 1272*, 1280*, 1304* 1820 1022*, 1031*, 1472* 
1609-1619 1272* 1821-1825 2132* 
1612 1584* 1822 1674* 
1618 1257* 1835 1478* 
1619 1272* š X 
1624 1280 CD Vaticanó I 
1638 1394*, 1436 3002 293, 296, 299*, 327* 
1640 1413* 3003 302 
1641 1377* 3004 36 
1642 1376 3005 38*, 367, 1960 
1647 1457* 3008 154, 156 
1651 1374, 1413* 3009 156 
1661 1457* 3010 155*, 156 
1672 980 3012 161 
1673 1450* 3013 812 
1674 1468 3015 50*, 237 
1676 1451 3016 90*, 498 
1678 1453* 3025 293, 296 
1680 1456, 1456, 1458* 3026 36*, 47*, 286* 
1683 1457* 3057 834 
1691 1460 | CD Vaticano II 
1694 1523 "X 

Sacrosanctum Concilium 

1695 1511 IV 1174* 
1695-1696 1510* 

2 771, 1068 
1696 1512* 3.4 1075* 
1697 1516* 

4 1203 
1698 1523 5 766. 1067 
1105 T9 II. 1076*, 1086, 1113* 
1708 1457 ? : 


7 1070, 1088, 1089, 1181*, 1373 


Muc luc các chó trích dán 831 
8 1090 119 1158* 
9 1072 121 1158 
10 824, 1074 122 2513 
11 1071 122-127 1181*, 2503* 
13 1675 125 2132* 
14 1141 128 1183 
a poen Inter mirifica 

5 2494 
26 1140 8 2495 
26-27 1482* 11 2494* 
27 1140, 1517 12 2498, 2498 
A a Lumen gentium 
33 1548*. 1552* 1 748, 775, 1045, 2305* 
35, 4 ˆ 1570* 2 M hs UE 
P I4 0201| 3 941, 542*, 669, 763, 763*, 
47 1323. 1398* 766, 960, 1364, 1405 
55 í 1388 4 767, 768, 810 
56 1346 5 541, 543, 567, 669, 763, 764, 
59 1123 164, 768, 769 
60 1667 6 753, 754, 755, 756, 
61 1621*, 1670 (pH IDA 
64 ' 1232 T 562, 788, 790, 790, 
65 1232 191, 793, 798 
67 1255* 8 769, 771, 786, 811, 816, 819, 
71 1298* 819, 8277, 853, 853, 870, 1428 
73 1513*. 1514 9 753*, 761*, 762, 776, 
79 1669* `. 
ai yd 10 784, 901*, 1120, 1141, 
83 1175 1141*, 1273*, 1535*, 1538*, 
si eb: 1546, 1547, 1547, 1548*, 
Ba b 1552*, 1657 
90 1176 11 825, 1119, 1119, 1251*, 
96 1175* 1270, 1273*, 1285, 1303*, 
"E Mi 1303*, 1324, 1422, 1440*, 
Thổ Tin 1499, 1522, 1535, 1641, 
102 1168, 1194 Si Sie E 
T li RE um 
"m DI In 9 TC 18 761*, 804, 814, 831, 836 
109-110 1438* 14 815*, 837, 846, 1249, 1257* 
n JE CIA 
de TUUM e 847, 1260*, 1281* 


776*, 1270*, 2032 


51 959 


832 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 
18 874 52 499* 
19 880 53 492, 963, 967 
20 87*, 860, 861, 862, 55 489 

1555, 1576 56 488, 490, 492, 493, 494, 
21 1549*, 1556, 1557, 1558, 494*, 511 
1575*, 1576, 1582* 57 499, 748, 964 
22 880, 881, 882, 883, 884, 58 165, 964 
885, 1444, 1559, 1559* 59 965, 966 
23 833, 835, 882, 886, 886, 60 970 
886, 887, 938, 1202*, 1560* 61 488*, 968 
24 1551, 2068 62 969, 970, 2674 
25 90, 888, 891, 891, 891*, 63 501, 506, 507*, 967 
892, 2034, 2035* 64 507 
26 832, 893, 893, 1312, 65 829 
1462, 1561* 66 971 
27 894, 895, 896 67 2132* 
28 1548*, 1554, 1562, 68-69 26797 
1564, 1566, 1567, 1582* 68 972 
29 1569, 1570*, 1571, 69 965, 972 
1582*, 1588 Orientalium Ecclesiarum 
30 801* 15 1389 
+ 
al PU HỆ SITEA; SAA Unitatis redintegratio 
32 872* 1 820* 
33 900*, 913 " S 
34 901. 1141* 2 812, 813, 813, 815*, 1126 
: 3 816, 817, 818, 819, 819*, 
và Nhu Un 824, 827*, 838, 1271 
36 337, 786, 908, 909, 912, fi 94*, 820, 821*, 855, 1202* 
943*, 1888* 
5 822, 1126* 
n pali 6 821*, 827* 
39 823, 2045* 7 ` 821* 
40 828*, 1426*, 2013, 
8 821, 2791* 
2013, 2028 9 821* 821* 
41 1251*, 1570*, 1641* 10 ` g91* 
42 826, 1620*, 1816, 1986, 
11 90, 821* 
2103, 2545 
12 821* 
42-43 915* 
43 917 13-18 838* 
44 914. 933 15 925*, 1399, 1399 
$ * 
48 670, 671, 769, 773*, 776, s RETARA 
824, 825, 1001, 1013, 
1036, 1042, 1373* Christus Dominus 
48-50 1469* 2 882*, 937, 1558 
48-51 828* | 3 eid 
49 954, 954, 955, 956, 1023* | 4 Eod 
50 957, 958, 1090* 9 882 
11 833*, 1548* 


Muc luc các chó trích dán 833 
13 1586* 14 121* 
15 1569* 15 122 
16 1586* 16 129* 
33-35 927* 17 124 
36 1560* 18 125 
97 1560* 19 126, 573* 

Perfectae caritatis 20 124* 
1 915*, 918 21 103*, 104, 131, 141, 1346* 
2 2684* 22 131 
5 916* 23 94* 
7 2691* 24 94*, 104*, 132, 135 
11 929 25 133, 2653 
12 1620* Apostolicam actuositatem 

Optatam totius 2 863, 873, 940 
10 1620* 3 798*, 864 
20 1565 4 ied 

Gravissimum educationis 5 - 2832 
3 1653*, 2221 6 851*, 905, 2044 
: aae is 2105 2i 

Nostra aetate 16 l 1570* 

x 
: vn s Dignitatis humanae 
3 1 841* 1 2104, 2105, 2105* 
4 597. 839* 2 1738*, 2104, 2106, 2106, 
5 2793* 2108*, 2467 
3 1782 

Dei Verbum 4 1180* 
2 51, 53, 64, 142, 1103, 2587 6 2107 
MU 7 1738*, 2109 

10 160 
5 143*, 153, 158, 1814 11 160, 160 
i — sy i 14 1785*, 1816*, 2036*, 2104 
, , , , 15 2137 

8 77, 78, 78, 79, 94, 94, 94, Ad genios 

x * 

8.3 a Qs 1 804, 849, 853, 1344 
9 80. 81 82 2 248*, 294, 767*, 850, 868 
, , x * 
10 84, 85, 86, 97, 889", : ? mi 
891, 2663* : 
10.3 95 4 767, 830 
1 105. 106. 107. 136*. 337* 5 852, 857, 877, 12B7*, 1560* 
12.1 ^ ^ k , 109* 5-6 r76'7* 
12.9 110 6 830, 854, 1560* 
12,3 11,111, 119 | / 1O BAS Too 
13 I aM M 


21, 7 2126 


834 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 
11 2472 22 1260, 1612*, 2820* 
14 1233*, 1248, 1249 22,1 359, 1701, 1710, 2783*, 
15 854, 905* 2799# 
16 1570, 1571 22,2_ 470, 470, 521, 618, 1701 
18 927* 22,5 367*, 618 
38 1560* 23,1 2419 
40 927* 24, 3 356, 358*, 1703, 1878* 

Presbyterorum ordinis 25 1882* 
2 1141*, 1142*, 1369, 1548*, 25, 1 1879*, 1881, 1892, 2344 
1562, 1563, 1566*, 1582* 26 2106 
4 888, 1102, 1122 26, 1 1906, 1924 
"n 2686* | 26,3 1912, 1907, 1908* 
5 1175*, 1181, 1324, 1392 21,1 1931 
6 1548* 27,3 2322 
8 1568 29, 2 1935, 1936* 
10 1565 29, 3 1938 
13 1464*, 1466* 30, 1 1916* 
15 1142* 31, 3 1915, 1917 
16 1579*, 1580* 32 nl 
Gaudium et spes 24 ud 
2,2 421 36 d 
j 36, 2 159, 339 
10 1958* 
36, 3 308 
10, 2 450 
37,2 409 
12, 1 358# 
38 520 
12, 3 356 
39 2820# 
154 23 39, 1 358*, 1048 
13, 1 390*, 401, 415, 1707 : j 
39, 2 1049 
13, 2 1707 
39, 3 1050 
14 1708 40. 2 854 
14,1 364, 382 ; 
43, 4 942 
le idi 43, 6 853 
15, 2 1704, 1711 44. 9 94* 
16 1706, 1713, 1776, 1791, ! 
45 2820* 
1794, 1795 45.1 776 
17 1705, 1712, 1730, 2339 ? t 
rod ra ni 1608, 2210 nh 
18 1006, 1008, 1018 AT, 2 1603*, 2387* 
18,1 33 i 
19-21 29* 48 1251 
19.1 27. 99. 2123 48, 1 1603, 1627, 1639, 1646, 
19. 3 : ' 9195 1652, 1660*, 2364 
, 48, 2 1535, 1639, 1642 
20-21 676* A 
20, 1 2124, 2126* Kiến adi 
i 49, 2 1645, 2334*, 2362 
20, 2 2124 
21.3 2196 49, 3 1632 
` 50 2368* 


Muc luc các chó trích dán 835 
50,1 372*, 1652, 1664 | Concilium Arausicanum II 
50, 2 2367, 2373* 371-379 406* 
51,3 2268, 2271, 2368 397 1037* 
51,4 2371 
52,1 1657, 2206 Synodus Constantinopolitana 
52,2 2210 409 1035* 
58,4 2527 411 1035* 
e : 24 2. Concilium Bracarense I 
64 2426* 455-463 299* 
65 2424 | Concilium Toletanum IV 
67,2 2434 
, 4 x 
67,3 2184*, 2194 SH Bod 
69, 1 2404, 2408* | Concilium Toletanum VI 
71, 4 2406* 490 245 
74, 1 1906* E 
74. 9 1902 Concilium Lateranense 
74,3 1901, 1920 503 496, 499* 
74, 5 2242 504 4T76* 
- 8 r Concilium Toletanum XI 
76,5 2246, 2420 po pon 
78, 1-2 2304* 
78. 3 813 528 255 
78. 5 2306* 530 253, 254 
78, 6 2317 | 52 650% 
79, 3 2311* | Concilium Toletanum XVI 
79, 4 2308, 2312 571 499* 
79,5 2310* 
80, 4 2314 | Concilium Romanum 
81, 3 2329 587 633* 
x 
Fi a 1 Concilium Foroiuliense 
89,1 1955 619 509 
: , R ¬ . Concilium Carisiacum 
Các Cóng Dóng và Cóng Nghi 624 605 


(trích dán theo DS) 


Concilium Romanum 


Decretum Damasi 


179-180 120* 
Concilium Carthaginiense 
Statuta Ecclesiae Antiqua 
325 650* 


Các Ván Kién Giáo Hoàng 
Damasó I (thánh) 


Epistula ad Episcopos orientales 
149 471 


636 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Innocentió I (thánh) 


Epistula "Si institula ecclesiastica", 
(19 Martii 416) 
216 


Lêô Cà (thánh) 
Epistula “Quam laudabiliter", 
(21 Iulii 447) 


284 247* 
286 2997 


Epistula *Lectis dilectionis tuae", 

(13 Iunii 449) 
291 
294 


1510* 


499* 
499* 
Anastasiô II 
Epistula *In prolixitate epistulae", 
(497) 
359 
Hormisdas (thánh) 


Epistula “Inter ea quae", 
(26 Martii 521) 
369 
Vigilió 
Professio fidei (552) 
415 


Pélagió I 


650* 


650* 


233* 


Epistula “Humani generis", 
(8 Februarii 557) 
442 


Grégórió Cà (thánh) 
Epistula “Sicut aqua”, (600) 
475 


4997 


4T3* 


Innócentié III 


Epistula *Eius exemplo", Professio 
fidei Waldensibus praescripta 
(18 Decembris 1208) 


794 1576* 
Gioan XXII 
Bulla “Ne super his", 
(8 Decembris 1334) 
991 1022* 


Bénédictó XII 
Const. “Benedictus Deus", 
(29 Ianuarii 1336) 


1000 1023 
1000-1001 1022* 
1002 1022*, 1035* 
Libellus "Cum dudum", (1341) 
1011 633* 
Clémenté VI 
Epistula “Super quibusdam", 
(29 Septembris 1351) 
1077 633* 
Phaoló IV 


Const. "Cum quorumdam hominum", 
(7 Augusti 1555) 
1880 


Pió IV 
Bulla “lniunctum nobis", 
Professio fidei Tridentina (13 
Novembris 1564) 
1862-1870 
Pió VI 
Breve “Quod aliquantum", 
(10 Martii 1791) 


499* 


192* 


2109* 
Pió IX 
Bulla *Ineffabilis Deus", 


(8 Decembris 1854) 
DS 2803 


Litt. enc. "Quanta cura", 
(8 Decembris 1864) 


411*, 491 


2109* 
Léó XIII 
Litt. enc. *"Diuturnum illud", 
(29 Iunii 1881) 
1898* 
Litt. enc. *"Immortale Dei”, 


(1 Novembris 1885) 
1898*, 2105* 


Muc luc các chó trích dán 


637 


Litt. enc. “Libertas praestantissimum", 
(20 Iunii 1888) 
1951, 1954, 2108* 


Pió XI 
Litt. enc. “Quas primas", 
(11 Decembris 1925) 


2105* 
Litt. enc. “Casti connubii^, 
(31 Decembris 1930) 
2366* 
DS 3722-3723 2297* 


Litt. enc. "Quadragesimo anno", 
(15 Maii 1931) 
1883* 


Litt. enc. “Divini Redemptoris", 
(19 Martii 1937) 
676* 
Pió XII 
Litt. enc. "Summi pontificatus", 
(20 Octobris 1939) 
360, 361, 1939 
Litt. enc. “Mystici Corporis", 
(29 Iunii 1943) 


1119 
DS 3808 797, 798 
DS 3812 478* 
Const. ap. “Provida Mater", 
(2 Februarii 1947) 
929 
Litt. enc. “Mediator Dei", 
(20 Novembris 1947) 
1548 


Const. ap. "Sacramentum Ordinis", 
(30 Novembris 1947) 
DS 3858 


Litt. enc. “Humani generis", 
(12 Augusti 1950) 


1573* 


DS 3875 37 
DS 3876 38, 1960 
DS 3891 330*, 367* 
DS 3896 366* 
DS 3897 390* 


Const. ap. “Munificentissimus 
Deus”, (1 Novembris 1950) 


DS 3903 966* 
Litt. enc. *Haurietis aquas", 
(15 Maii 1956) 
DS 3924 478 
Litt. enc. “Fidei donum", 
(21 Aprilis 1957) 
1560 
Allocutiones 
1 Iuni 1941 1887, 1942, 2286 
20 Februarii 1946 899 
3 Septembris 1950 2501 
29 Octobris 1951 2362 
6 Decembris 1953 2108* 
24 Decembris 1955 2501* 


Gioan XXIII 
Litt. enc. “Mater et Magistra", 
(15 Maii 1961) 
60 1882 


Litt. enc. “Pacem in terris", 
(11 Aprilis 1963) 


36 1886 

46 1897 

51 1903 

61 1930* 
Phaoló VI 


Litt. enc. “Mysterium fidei", 
(8 Septembris 1965) 


1183, 1418 
18 1381 
39 1374 
56 1378 


Const. ap. "Indulgentiarum 
doctrina”, (1 Ianuarii 1967) 


1 1471 
2 1471 
5 1474, 1475, 1476, 1477 
8 1478* 


Litt. enc. “Populorum progressio", 
(26 Martii 1967) 

37 2372* 

B3 2315* 


838 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Credo populi Dei: sollemnis 
Professio fidei, (30 Iunii 1968) 


192* 
8 327*, 366* 
9 251, 265* 
12 1035* 
15 975 
16 419 
19 827 
20 182 
28 1005*, 1052 
29 1053 
30 962 

Litt. enc. “Humanae vitae", 
(25 Iulii 1968) 

11 2366 
12 2366, 2369 
14 2370 
16 23707 
23 2372* 


Const. ap. "Divinae consortium 

naturae", (15 Augusti 1971) 
1212, 1288, 1300 

Const. ap. "Sacram Unctionem 


infirmorum", (80 Novembris 
1972) 


1513 
Adh. ap. *Marialis cultus", 
(2 Februarii 1974) 
42 971* 
56 971 


Adh. ap. “Evangelii nuntiandi”, 
(8 Decembris 1975) 


31 2820* 
48 1676* 
53 843* 
62 835 
63-64 1201* 
73 910 
Allocutiones 
5 Ianuarii 1964 in Nazareth 533 
21 Novembris 1964 963 
11 Iulii 1966 390* 
22 Iunii 1973 776 


14 Decembris 1975 838 


Gioan Phaolô II 


Litt. enc. “Redemptor hominis", 
(4 Martii 1979) 
11 519 
18-21 783* 


Adh. ap. “Catechesi tradendae", 
(16 Octobris 1979) 


1 4* 
2 4* 
5 426, 426 
6 427 
9 561 
13 7 
18 5, 6* 
20-22 23* 
23 1074 
25 23* 
29 1697* 
53 1204* 
54 1676*, 1676*, 2688* 
55 2688* 


Epistula “Dominicae cenae" de 
mysterio et cultu Eucharistiae, 
(14 Februarii 1980) 

3 1380 

Litt. enc. “Dives in misericordia", 


(30 Novembis 1980) 
14 2844* 


Litt. enc. “Laborem exercens", 
(14 Septembris 1981) 


6 2428* 
7 2424* 
11 2430* 
18 2436* 
19 2433* 
22-23 2433* 
27 2427* 


Adh. ap. “Familiaris consortio", 
(22 Novembris 1981) 


11 2331, 2361, 2392 
13 1642*, 1643 
16 1620* 
19 1644, 1645*, 2387 
20 1648* 
21 1656*, 2204 


Adh. ap. *Reconciliatio et 
paenitentia", (2 Decembris 


1984) 
16 408*, 1869*, 2850* 
17 1857, 1863 
31 1469 


Litt. enc, “Dominum et 
vivificantem”, (18 Maii 1986) 


27-48 1433* 
31 1848 
46 1864* 
55 2516 


Litt. enc. “Redemptoris Mater", 
(25 Martii 1987) 
17 165 
18 165 


Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis", 
(30 Decembris 1987) 


1 2422* 
9 2438 
14 2437 
16 2440* 
17 2438* 
32 2441* 
38-40 1939* 
41 2422* 
42 2406*, 2442* 
45 2438* 
47 1929, 2442 


Ep. ap. “Mulieris dignitatem”, 
(15 Augustii 1988) 
6 2334 


Muc luc các chó trích dán 839 
22 2334 7 372 
28 1653* 26-27 1577* 
30 2366 27 773, 173 
32 2370 Litt. ap. “Vicesimus quintus 
34 2343 annus”, (4 Decembris 1988) 

36 n 16 1205, 1206 

p Adh. ap. "Christifideles laici”, 

y 2391* (30 Decembris 1988) 

81 2390* : 2 

83 1649* Lb EX. 

84 1651, 2386* Ps E 

85 1658 x m 
26 2179* 


Litt. enc. "Redemptoris missio", 
(7 Decembris 1990) 


11 851* 
12-20 853* 
21 852* 
23 850* 
42-47 854* 
48-49 854* 
50 855* 
52-54 854* 
55 856* 
69 927, 931* 


Litt. enc. “Centesimus annus”, 
(1 Maii 1991) 


3 2421* 
5 1896* 
10 1939*, 2425* 
13 2425* 
16 1882* 
24 2423* 
25 40'7*, 1889, 2236* 
26 2440* 
28 2438 
29 2461* 
31 2427* 
32 2429* 
34 2425, 2429* 
35 2424*, 2438* 
36 1886, 2223 
37 2432* 
37-38 2415* 
40 2406* 


840 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 
41 188'7* Các Thánh Bộ 
x 
ps 1914 | Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin 
44 1904, 2425* (Bộ Thánh Vu) 
45 2244* * i 
46 2944** Epistula ad Episcopos Angliae 
48 1883, 2406*, 2431, 2433* (14 Septembris 1864) 
51 2441* DS 2888 811* 
57 2444, 2444* Decretum de millenarismo 


Litt. enc. “Evangelium vitae", 
(25 Martii 1995) 
56 2267 


Adh. ap. “Vita consecrata", 
(25 Martii 1996) 


7 922 
Allocutiones 

7 Decembris 1985 10 

13 Aprilis 1986 63 


Các Văn Kiên Hôi Thánh 
Catechismus Romanus 
Praefatio 10 25 


Praefatio 11 24 
11,4 190, 191 


€2  œO© 
C2 
N 
-1 
ge 


N 
A 


947, 950 
27 952 
3 978 

,4 979 
5 
6 


982 
987 
1213 
1431 
1468 
1450 
2086 
2536 
2537 


"xử HÀ ï—ï=CCCCCc- 


HH HN OU OU Ot IN | | | dH dB BÍ dà BƠ) ÓC MN b2 


ANHA 
F3 O0 


Q2 coco lhotololocnrnmnbmbbBmpbpmmbmpmpmmmpbmum 


oo 


(19 Iulii 1944) 
DS 3839 676* 


Epistula ad Archiepiscopum 
Bostonien-sem (8 Augusti 
1949) 

DS 3866-3872 847% 

Decl. *Mysterium Ecclesiae", 

(24 Iunii 1973) 
3 2035 


Decl. *Persona humana", 
(29 Decembris 1975) 


7 2391 
8 2357 
9 2352, 2352, 2352 
11 2349 


Decl. “Inter insigniores", 
(15 Octobris 1976) 


1577* 
Instr. “Pastoralis actio”, 
(20 Octobris 1980) 
1252* 
Decl. “Tura et bona”, (5 Maii 1980) 
2277 


Instr. *Libertatis conscientia", 
(22 Martii 1986) 
13 1740 
68 2448 


Instr. “Donum vitae”, 
(22 Februarii 1987) 


Intr. 2 2375 
Intr. 5 2258 
1,1 2270* 
1, 2 2274 
1,3 22'15 
1,5 2275 
1,6 2275 


Muc luc các chó trích dán 841 
2,1 2376 213 2037 
2,4 2377 220 2477* 
2,5 2377* 222 2043* 
2,8 2378 229 906* 
3 2273, 2273 230, 1 903* 
P aae 230, 3 903 

Anang n9 Giáo Sĩ ¬ 290-293 1583* 

Directorium Catechisticum 330 880* 
Generale 331 936 

48 234 336 883* 
47 234 337, 1 884 
51 280 368-369 833* 
69 1056 443, 4 911 
Thánh Bô Nghi Lé 445 2043* 
Instr. “Eucharisticum mysterium", d 2H 
(25 Maii 1967) 1032 prd 

6 1325 492, 1 911 
511 911 

Thánh Bộ Giáo Duc 515,1 2179 
Decretum (27 Iulii 1914): theses 517, 2 911 
thomi-sticae 536 911, 911 

DS 3624 318* 573 916*, 925* 
¬ 2 591 927* 

Thượng Hội Đồng Giám Mục 603, 1 990 
Relatio finalis *Exeunte coetu 604, 1 923, 924 
secundo", (7 Decembris 1985) 604, 2 924* 
IIBa4 10, 11 605 919* 
Các Hói Dóng Giám Muc 607 925* 
654 2103* 

Document de Puebla 1979 692 2103* 
1018 710 928 

Giáo Luát d 1 E 

Quy ché các Tóng Dó 731, 2 930 
34 887* 747, 2 2032 

748, 2 160* 

Bó Giáo Luát 751 817*, 2089 
129, 2 911 774 906* 
204, 1 871, 1213* 774, 2 1251 
205 815* 776 906* 
206 1249* 780 906* 
207, 1 934 783 931 
207, 2 873, 934 788 1249* 
208-223 1269* 822, 3 906* 
208 872 835, 4 902 
212, 3 907 844 1462* 


842 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 
844, 3 1399* 1007 1514* 
844,4 1401* 1012 1576* 
847,1 1513* 1024 1577 
848 2122 1055, 1 1601, 1617*, 1660* 
849 1213* 1056 2364* 
851 1233* 1057,1 1626, 1628 
851, 2 1233* 1057, 2 1627* 
855 2156 1063 1632* 
861, 1 1256* 1071, 1,3 1629* 
861, 2 1256* 1083-1108 1629* 
864 1246 1086 1635* 
865 1233* 1103 1628* 
866 1233*, 1298* 1108 1631* 
867 1250* 1124 1635* 
868 1233* 1125 1635* 
872-874 1255* 1134 1638 
882 1313* 1136 1251, 2225 
883, 2 1312* 1141 1640*, 2382 
883, 3 1307*, 1314* 1151-1155 1649*, 2383* 
884, 2 1313 1166 1667* 
889, 1 1306* 1168 1669* 
890 1306 1172 1673* 
891 1307* 1176, 3 2301* 
893, 1 1311* 1191, 1 2102 
893, 2 1311* 1196-1197 2103* 
914 1457* 1199, 1 2154 
916 1457* 1245 2181* 
916-917 1388* 1246-1248 2042* 
919 1387* 1246 2043* 
920 1389*, 2042* 1246, 1 2177, 2177, 2192 
961, 1 1483* 1247 2180, 2185*, 2192, 2193 
961, 2 1483* 1248, 1 2180 
962, 1 1483* 1248, 2 2183 
967-969 1462* 1249-1253 1438* 
972 1462* 1249-1251 2043* 
976 1463* 1314 2272 
982 2490 1323-1324 22772* 
983, 1 2511 1331 1463* 
983-984 1467* 1336, 1, 3°. 5? 1583* 
986 1464* 1338, 2 1583* 
988, 2 1458* 1354-1357 1463* 
989 1457*, 2042* 1367 2120* 
994 1471 1369 2148* 
1003 1516* 1376 2120* 
1004, 1 1514* 1388, 1 1467 
1005 1514* 1398 2272 


Muc luc các chó trích dán 843 
1421, 2 911 Phung vu 
NGHI LE LA TINH 
Bộ Giáo Luật ; Xi 
các Giáo hội Đông phương | Sách Lễ Roma 
Quy chế tổng quát 
+ 
s 1 n 240 1390 
178 833 271 1182*, 1184 
311.1 833 272 1184 
312 833 Dáng lễ uật 
675, 1 1213* 1333 
675,2 1269* Kinh Tién Tung 
677,1 1256* Lé Giáng sinh ATT 
679 1246 Lé Tháng thién 661 
681 1250* Lễ Chúa Kitô Vua 2046 
686, 1 1250* Lễ các Tông Đồ 857, 1575* 
695, 1 1290* Lé các Thánh 2005 
696, 1 1290* Lé cáu hón 1012 
708 2042* | “Thánh, Thánh, Thánh" 
711 1457* 335 
x 
3-4 mi Kinh Nguyện Thánh Thé I hoặc 
725 1463* C T MR 
735 ah 5 1087 
738 1514* 95 1333* 
139, 1 1516* 
744 1576* 96 1383, 1402 
747 1576* 2 , HEIS 
817 1623* Kinh Nguyên Thánh Thé 
828 1623* III, 116 1404 
867 1667* IV 2818 
880-883 1438* | IV, 118 55, 380, 2818* 
880, 3 2042*, 2043* 123 2852* 
881,1 2042*, 2043* Lời nguyện trước Hiệp Lê 
881, 2 2042* 132 1058 
881, 3 2042* Vinh tung ca (sau Kinh nguyện 
881,4 2042*, 2043* Thánh Th&) 
882 2043* 1065 
x 
d o % Sau Kinh Lay Cha 
1434 1463* ARa 
2854 
1456 1467 133 1386 


Lòi nguyên Nhâp lê 
Chúa Nhât XXVI 
thường niên 277 


944 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Chúa Nhật XXXII 
thường niên 
Thứ Sáu Tuân Thánh 
13 Cầu nguyện cho mọi người VI 
63, 839 


1742 


Canh thúc Vượt Qua 
18 Exsultet 412, 631, 647 
24 Lời nguyện sau Bài doc 1 349* 
26 Lời nguyện sau Bài doc 3 528 
42 Làm phép nuóc 1217, 
1218, 1219, 1221 
Ca tiép lión 
Lé Cháa Thánh Thán HX. 2671* 


Pontificale Romanum 
Lé phong chúc Giám muc, linh 
muc và phó té 
Lói nguyén 


phong chức Giám muc 1541 
Lói nguyén 

phong chức linh muc 1542 
Lói nguyén 

phong chức phó tế 1543 


Sách Nghi thức Rôma 
Nghi thức khai tâm Kitô giáo cho 


người lớn 
1232* 
praenotanda 1-2 1212* 
19 1248* 
98 1248* 
Nghi thức Rua Tôi trẻ em 
62 1241* 
Nghi thức Rua Tói người lớn 
168 
Nghi thức Thêm Sức 
praenotanda 1 1285* 
praenotanda 2 1285* 
praenotanda 3 1309* 
praenotanda 5 1311* 
praenotanda 6 1311* 


25 1299 
Nghi thúc Thống Hói 

Công thức xá giải 1424, 1449 

31 1484 


46, 55 1449 
Nghi thức củ hành Hôn Phối 

62 1627 
Sách Các Phép 

Thánh hiến Dầu Thánh 1299 

16 1669* 

18 1669* 


Nghi thúc Thánh hiến Trinh nữ 


praenotanda 1 923 
praenotanda 2 924 
Nghi thức An táng 
1686* 
“Commendatio animae" 1020 
“In Paradisum deducant 
te angeli" 335* 
1 (praenotanda) 1689* 
10 (praenotanda) 1690 
41 1688 
56 1689* 
Các Gió Kinh Phung vu 
Quy ché tóng quát 
7 2616* 
9 2655* 
100-1099 2586* 
Thánh Thi 
“O lux beata Trinitas" 257 
“Te Deum” 168 
“Veni, Creator Spiritus” 291, 
700 
“Vexilla Regis” 550, 617 
Diép ca 
Kinh Chiéu I và II Lé trong 
Đức Maria 
Mẹ Thiên Chúa B26 


Điệp ca kinh Benedictus lễ trọng 
Đức Maria 


Mẹ Thiên Chúa 469 
Điệp ca kinh Magnificat 

Kinh Chiều II 

Lễ Hiển Linh 528* 


Diép ca kinh Magnificat Kinh 
Chiéu II Lé Minh Máu 


Thánh Chüa 1402 


Muc luc các chó trích dán 


845 


Thánh ca 


Kinh Chiều I Chúa Nhật 461* 


Các ca nguyện 


Ca nguyện 
“Ave Maria” 1014, 2676, 2677 
“O sacrum convivium" 1402 
"Veni, Sancte Spiritus" 2671 
Kinh câu Các Thánh 
1014 


CÁC PHỤNG VỤ ĐÔNG PHƯƠNG 


Phụng vụ Byzantin 
của thánh Gioan Kim Khẩu 


Hymnus cherubinorum 335* 
Anaphora 42, 1137 
Prex ante Communionem 1386 

Phung vu Byzantin 
1166 

Troparium 

^Ho monogenés" 469 

In die Dormitionis 
(15 Aug) 966 
In die Paschatis 638 


Matutinum pro die Dominica 
modi secundi 
Vespertium in die 


703 


Pentecostes 291, 732, 2671 
Kontahkia 
In die Transfigurationis 555 
Romani Melodi 525 
Euhkologion 
Formula absolutionis 1481 
Prex ordinationis 1587 
Rituale 
1300 


Phung vu Syria 
Antiochiae, Epiclesis consecrationis 
sancti chrismatis 1297 


Fangith 
Breviarium iuxta ritum 
Ecclesiae Antiochenae 
Syrorum, Vol. 6, p. 193b 1167 
Breviarium iuxta ritum 


Ecclesiae Antiochenae 
Syrorum, Vol. 1, 237a-b 1391 


Các Văn sĩ Giáo hội 
A.A. 


Antiqua homilia in sancto et 
magno Sabbato 


PG 43, 440. 452. 461. 635 
Constitutiones apostolicae 

7, 24, 1: SC 336, 174 2760 

8, 18, 12: SC 336, 208 1331 
De imitatione Christi 

11, 23, 5-8 1014 
Didaché 

1, 1: SC 248, 140 1696 

2, 2: SC 248, 148 2271 

8, 2: SC 248, 174 2760 

8, 3: SC 248, 174 2767 

9, 5: SC 248, 178 1331* 

10,6: SC 248, 180 1331*, 1403 
Epistula ad Diognetum 

5, 5: SC 33, 62-66 2240 

5, 6: SC 33, 62 22'11* 

5, 8-9: SC 33, 62-64 2796 

5, 10: SC 33, 62-66 2240 

6, 10: SC 33, 62-66 2240 
Sermo de die Dominica 

PG 86/1, 416 et 421 2178 


Alfonsó Maria de Liguori 
(thánh) 


Del gran mezzo della preghiera 


pars 1,c.1 2744 
Ambrósió (thánh) 
De mysteriis 
7, 42: CSEL 73, 106 
(PL 16, 402-403) 1303 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


846 
9, 50: CSEL 73, 110 
(PL 16, 405) 1375 
De officiis ministrorum 
1, 88 2653 
De Paenitentia 
1, 8, 34: CSEL 73, 135-136 
(PL 16, 476-477) 983 
De sacramentis 
2, 2, 6: CSEL 73, 27-28 
(PL 16, 425-426) 1225 
4, 7: CSEL 73, 49 
(PL 16, 437) 1383 
4, 28: CSEL 73, 57-58 
(PL 16, 446) 1393 
5, 7: CSEL 73, 61 
(PL 16, 447) 1383 
5, 19: CSEL 73, 66 
(PL 16, 450) 2783 
5, 26: CSEL 73,70 
(PL 16, 453) 2836 
5, 30: CSEL 73, 71-72 
(PL 16, 454) 2852 
De viduis 
23: PL 16, 241-242 2349 
De virginitate 
18, 119: PL 16, 297 845 
Enarrationes in Psalmos 
1, 9: CSEL 64, 7 
(PL 14, 968) 2589 
Epistula extra collectionem 
1. 41, 12: CSEL 82/3,152 
(PL 16, 1116) 1429 
Explanatio Symboli 
1: CSEL 73, 3 
(PL 17, 1193) 197 
7: CSEL 73, 10 
(PL 17, 1196) 194 
8: CSEL 73, 10-11 
(PL 17, 1196) 191* 


Expositio evangelii secundum 
Lucam 
2, 85-89: CCL 14, 69-72 


(PL 15, 1666-1668) 766* 


10, 121: CCL 14, 379 
(PL 15, 1927) 


Expositio psalami CXVIII 
14, 30: CSEL 62, 318 
(PL 15, 1476) 
Anselmó (thánh) 
Proslogion 
Prooemium 
Aristides 
Apologia 
16, 7: BP 11, 125 760* 
Athanasiô Alexandria (thánh) 


De Incarnatione 
54, 3: SC 199, 458 


1025 


908 


158 


(PG 25, 192) 460 
Epistula festivalis 
1, 10: PG 26, 1366 1169 
Epistula ad Serapionem 
1, 24: PG 26, 585-588 1988 
Augustinô (thánh) 
Confessiones 
1, 1, 1: CCL 27, 1 30 
2, 4, 9: CCL 27, 21 1958 
3, 6, 11: CCL 27, 33 300 
6, 11, 20: CCL 27, 87 2520 
7, 7, 11: CCL 27, 99 385 
9, 6, 14: CCL 27, 141 1157 
9, 11, 27: CCL 27, 149 1371 
10, 20, 29: CCL 27, 170 1718 


10, 28, 39: CCL 27, 175 45 


10, 29, 40: CCL 27, 176 2340 
13, 36, 51: CCL 27, 272 2002 
Contra epistulam Manichaei 
quam vocant fundamenti 
5, 6: CSEL 25, 197 
(PL 42, 176) 119 


Contra Faustum manichaeum 
22, 27: CSEL 25, 621 
(PL 42, 418) 1849, 1871 


De catechizandis rudibus 
3, 5: CCL 46, 124 


(PL 40, 313) 281* 


Muc luc các chó trích dán 


947 


De civitate Dei 
10, 6: CSEL 40/1, 454-455 


(PL 41, 283) 1372, 2099 
14, 7: CSEL 40/2, 13 

(PL 41, 410) 1766 
14, 28: CSEL 40/2, 56 

(PL 41, 436) 1850 
18, 51: CSEL 40/2, 354 

(PL 41, 614) 769 
19, 13: CSEL 40/2, 395 

(PL 41, 640) 2304 
19, 19: CSEL 40/2, 407 

(PL 41, 647) 2185 
22, 17: CSEL 40/2, 625 

(PL 41, 779) 1118 


22, 30: CSEL 40/2, 665-666 
(PL 41, 801-802) 1720, 2550 


De diversis quaestionibus 
octoginta tribus 
64, 4: CCL 44A, 140 
(PL 40, 56) 2560 


De disciplina christiana 
7, 7: CCL 46, 214 
(PL 40, 673) 2539 


De fide et Symbolo 
10, 25: CSEL 25, 32 
(PL 40, 196) 2518 


De Genesi contra Manichaeos 
1, 2, 4: PL 36, 175 338 


De gratia et libero arbitrio 
17, 33: PL 44, 901 2001 


De libero arbitrio 
1, 1, 1: CCL 29, 211 
(PL 32, 1221-1223) 311 
De mendacio 
4, 5: CSEL 41, 419 
(PL 40, 491) 2482 


De moribus Ecclesiae catholicae 
3, 4: CSEL 90, 6 


(PL 32, 1312) 1718 
1, 25, 46: CSEL 90, 51 
(PL 32, 1330-1331) 1809 


De natura et gratia 
31, 35: CSEL 49, 258-259 
(PL 44, 264) 2001 


De sancta virginitate 
3, 3: CSEL 41, 237 


(PL 40, 398) 506 
6, 6: CSEL 41, 240 
(PL 40, 399) 963 


De sermone Domini in monte 
1, 1, 1: CCL 35, 1-2 


(PL 34, 1229-1231) 1966 
1, 1, 3: CCL 35,4 

(PL 34, 1232) 2547 
2, 4, 16: CCL 35, 106 

(PL 34, 1276) 2785 
2, 5, 18: CCL 35, 108-109 

(PL 34, 1277) 2794 
2, 5, 19: CCL 35,109 

(PL 34, 1278) 2149 
2, 6, 24: CCL 35, 113 

(PL 34, 1279) 2827 


De Trinitate 
8, 3, 4: CCL 50, 271-272 


(PL 42, 949) 1766* 
14, 15, 21: CCL 50A, 451 

(PL 42, 1052) 1955 
15, 26, 47: CCL 50A, 529 

(PL 42, 1095) 264 

Enarratio in Psalmum 

57, 1: CCL 39, 708 

(PL 36, 673) 1962 
62, 16: CCL 39, 804 

(PL 36, 758) 2628 
72, 1: CCL 39, 986 

(PL 36, 914) 1156* 
74, 4: CCL 39, 1027 

(PL 37, 948-949) 796 
85, 1: CCL 39, 1176 

(PL 36, 1081) 2616 
88, 2, 5: CCL 39, 1237 

(PL 37, 1134) 996 
102, 7: CCL 40, 1457 

(PL 37, 1321) 2005 


103, 1, 15: CCL 40, 1488 
(PL 37, 1348-1349) 329 


848 


Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


103, 4, 1: CCL 40, 1521 


(PL 37, 1378) 102 
Enchiridion de fide, spe et 
caritate 
3, 11: CCL 46, 53 
(PL 40, 236) 311 
Epistulae 
98, 5: CSEL 34, 527 
(PL 33, 362) 1274 
108, 3, 8: CSEL 34, 620 
(PL 33, 410) 2539 
130, 8, 17: CSEL 44, 59 
(PL 33, 500) 2737 
130, 12, 22: CSEL 44, 66 
(PL 33, 502) 2762 
187, 11, 34: CSEL 57, 113 
(PL 33, 845) 774 


In epistulam Iohannis ad Parthos 
tractatus 


1, 6: PL 35, 1982 1863 
8, 9: PL 35, 2041 1779 
10, 4: PL 35, 2056-2057 1829 


In Iohannis evangelium tractatus 
5, 15: CCL 36, 50 


(PL 35, 1422) 1584 
12, 13: CCL 36, 128 

(PL 35, 1491) 1458 
21, 8: CCL 36, 216-217 

(PL 35, 1568) 795 
26, 13: CCL 36, 266 

(PL 35, 1613) 1398 
72, 3: CCL 36, 508 

(PL 35, 1823) 1994 
80, 3: CCL 36, 529 

(PL 35, 1840) 1228 

Quaestiones in Heptateucum 

2, 73: CCL 33, 106 

(PL 34, 623) 129 

Sermones 

18, 4, 4: CCL 41, 247-249 

(PL 38, 130-131) 1039 
33, 2, 2: CCL 41, 414 

(PL 38, 208) 2067 
43, 7, 9: CCL 41, 512 

(PL 38, 258) 158 


52, 6, 16: PL 38, 360 230 
56, 6, 9: PL 38, 381 2559* 
57, 7, 7: PL 38, 389-390 2837 
58, 11, 13: PL 38, 399 1064 
78, 6: PL 38, 492-493 556 
96, 7, 9: PL 38, 588 845* 
169, 11, 13: PL 38, 923 1847 
186, 1: PL 38, 999 510 
213, 8, 8: PL 38, 1064 983 
214, 11: PL 38, 1071-1072 981 
241, 2: PL 38, 1134 32 
268, 2: PL 38, 1232 797 
272: PL 38, 1247 1396 
298, 4-5: SPM 1, 98-99 
(PL 38, 1367) 2009 
341, 1, 1: PL 39, 1493 695 
341, 9, 11: PL 39, 1499 695 
Augustinô de Dacia 
Rotulus pugillaris 
I 118 
Barnaba 
Epistula Pseudo-Barnabae 
4, 10: SC 172, 100-102 1905 
19, 5: SC 172, 202 2271 
Basiliô Cå (thánh) 
Adversus Eunomium 
3, 1: SC 305, 148 
(PG 29, 656) 336 
Liber de Spiritu Sancto 
15, 36: SC 17 bis, 370 
(PG 32, 132) 163, 736 
18, 45: SC 17 bis, 406 
(PG 32, 149) 2132 
26, 62: SC 17 bis, 472 
(PG 32, 184) 2684 
Moralia 
Regula 73: PG 31, 852 2384 
Regulae fusius tractatae 
prol. 3: PG 31, 896 1828 


Muc luc các chó trích dán 849 

Bénédictó (thánh) Clémenté Róma (thánh) 
Regula Epistula ad Corinthios 

20: CSEL 75, 75-76 7, 4: SC 167, 110 1432 

(PL 66, 479-480) 2834* 42, 4: SC 167, 168-170 861*, 

43, 3: CSEL 75, 106 1577 

(PL 66, 675) 347 44, 2: SC 167, 172 861* 

48: CSEL 75, 114-119 44, 3: SC 167, 172 1577 

(PL 66, 703-704) 2834* 61, 1-2: SC 167, 198-200 1900 


Bernardó Clairvaux (thánh) 


Homilia super "Missus est^ 


4, 11 108 
In Canticum sermones 
27, 7, 14 771 


Bonaventura (thánh) 


In secudum librum Sententiarum 
dist. 1, p. 2, a. 2, q. 1 293 


In quattuor libros Sententiarum 


3, 37,1,3 2071 
Césaria Junió (thánh) 
Epistula ad Richildam et 
Radegundem 
SC 345, 480 127 


Césarió Arélatensé (thánh) 


Expositio vel traditio Symboli 


(sermo 9) 
CCL 103, 47 232 
Catarina Siéna (thánh) 
Il dialogo della Divina 
provvidenza 
7 1937 
13 356 
138 313 
Clêmentê Alexandria 
Paedagogus 
1, 6, 27, 2: GCS 12, 106 
(PG 8, 281) 760 
1, 6, 42: GCS 12, 115 
(PG 8, 300) 813 


Cyprianô Carthage (thánh) 


De Ecclesiae catholicae unitate 
6: CCL 3, 253 


(PL 4, 519) 181 
De dominica Oratione 
9: CCL 3A, 94 
(PL 4, 541) 2782 
11: CCL 3A, 96 
(PL 4, 543) 2784 
12: CCL 3A, 96-97 
(PL 4, 544) 2813 
13: CCL 3A, 97 
(PL 4, 545) 2816 
21: CCL 3A, 103 
(PL 4, 551) 2830 
23: CCL 3A, 105 
(PL 4, 535-536) 810*, 2845 
Epistulae 
58, 10: CSEL 3/2, 665 
(56, 10: PL 4, 367-368) 1028 
Cyrillô Alexandria (thánh) 
Commentarius in Iohannem 
11, 11: PG 74, 561 738 
Commentarius in Lucam 
22, 19: PG 72, 912 1381 
Cyrillô Giêrusalem (thánh) 
Catecheses illuminandorum 
5, 12: PG 33, 521-524 186 
18, 29: PG 33, 1049 1050 
Catecheses mystagogicae 
3, 1: SC 126, 120 
(PG 33, 1088) 2782 
5, 11: SC 126, 160 
(PG 33, 1117) 2794 


650 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


5, 13: SC 126, 162 


(PG 33, 1120) 2819 
5, 18: SC 126, 168 

(PG 33, 1124) 2856 
5, 9-10: SC 126, 158-160 

(PG 30, 1116-1117) 1371 


Dóminicó (thánh) 
Relatio iuridica (Radulphus de 


Faventia) 
4, 42 


Vita (Iordanus de Saxonia) 
4, 69 


956* 


956* 
Êgiêria 
Peregrinatio ad loca sancta 


46, 2: SC 296, 308; 
PLS 1, 1089-1090 281* 


Élisabeth Cháa Ba Ngói (chán 
phuóc) 


Ecrits spirituels 


50 260 
Êpiphaniô (thánh) 
Panarion 
1, 1, 5: GCS 25, 174 
(PG 41, 181) 760* 


Évagrió Ponticó 
Capita practica ad Anatolium 
49: SC 171, 610 


(PL 40, 245) 2742 
De oratione 
34: PG 79, 1173 2737 
Faustus Reiensis 
De Spiritu Sancto 
1, 2: CSEL 21, 104 
(1, 1: PL 62, 11) 169 
Phanxicó Assisi (thánh) 
Admonitio 
5,3 598 
Canticum Fratris Solis 
344, 1014 


Phanxicó Salésió (thánh) 


Traité de l'amour de Dieu 
8,6 


Fulgentió Ruspensé (thánh) 


1974 


Contra gesta Fabiani 
28, 17: CCL 91A, 813-814 


(PL 65, 789) 1394 
Grégórió Cà (thánh) 
Dialogi 
4, 41, 3: SC 265, 148 
(4, 39: PL 77, 396) 1031 


Homilia in Ezechielem 
1, 7, 8: CCL 142, 87 
(PL 76, 843) 94 


Moralia in Iob 
6, 14: CCL 143, 19 


(PL 75, 525) 795 
31, 45, 87: CCL 143B, 1610 
(PL 76, 621) 1866 
31, 45, 88: CCL 143B, 1610 
(PL 76, 621) 2539 
Regula pastoralis 
3, 21, 45: CS 382, 394 
(PL 77, 87) 2446 
Grégórió Nazianzénó (thánh) 
Oratio 
2, 71: SC 247, 184 
(PG 35, 480) 1589 
2, 73: SC 247, 186 
(PG 35, 481) 1589 
2, 74: SC 247, 186 
(PG 35, 481) 1589 
16, 9: PG 35, 945 2565 
27 (theologica 1), 4: SC 
250, 78 (PG 36, 16) 269'7 


31 (theologica 5), 26: SC 
250, 326 (PG 36, 161-164) 684 
31 (theologica 5), 28: SC 


250, 332 (PG 36, 165) 2670 
39, 17: SC 358, 188 

(PG 36, 356) 980 
40, 3-4: SC 358, 202-204 

(PG 36, 361-364) 1216 


Muc luc các chó trích dán 


S51 


40, 9: SC 358, 216 


(PG 36, 369) 537 
40, 41: SC 358, 292-294 
(PG 36, 417) 256 
Grégórió Nyssénó (thánh) 
De beatitudinibus oratio 
1: PG 44, 1200 1803, 2546 
6: PG 44, 1265 2548 
De Spiritu Sancto 
16: PG 45, 1321 690 
De vita Moysis 
1, 5: PG 44, 300 2028 
Homiliae in Orationem 
dominicam 
2: PG 44, 1148 2784 
In Canticum homilia 
8: PG 44, 941 2015 
In Christi resurrectionem 
1: PG 46, 417 650 
Oratio catechetica 
15, 3 TD 7, 78 
(PG 45, 48) 457 
16, 9 TD 7, 90 
(PG 45, 52) 625 
Guigó II Cartusiensé 
Scala claustralium 
2, 2: PL 184, 476 2654 
Hermas 
Mandata pastoris 
27, 1 (2, 1): SC 53, 146 2517 
Visiones pastoris 
2, 4, 1: SC 53, 96 760 


Hiérónimó (thánh) 
Commentarius in Ecclesiasten 
10, 11: CCL 72, 338 


(PL 23, 1096) 1456 
Commentarii in Isaiam 
Prologus: CCL 73, 1 
(PL 24, 17) 133 


In die Dominica Paschae homilia 
CCL 78, 550 


(PL 30, 218-219) 1166 
Hilarió Pictaviensé (thánh) 
In evangelium Matthaei 
2, 6: SC 254, 110 
(PL 9, 9277) B37 
Hippôlytô Rôma (thánh) 
Traditio apostolica 
3 1586 
8 1569* 
21 1291* 
1301* 
35 749 
Hugo de Santo Victore 
De Arca Noe 
2, 8: PL 176, 642 134 
Ignatió Antióchia (thánh) 
Epistula ad Ephesios 
19, 1: SC 10bis, 74 498 
20, 2: SC 10bis, 76 1331, 1405, 
2837 
Epistula ad Magnesios 
6, 1: SC 10bis, 84 1549* 
9, 1: SC 10bis, 88 2175 
Epistula ad Romanos 
Inscr.: SC 10bis,106 834 
4, 1: SC 10bis, 110 2473 


6, 1-2: SC 10bis, 114 1010, 2474 


7, 2: SC 10bis, 116 1011 

Epistula ad Smyrnaeos 
1-2: SC 10bis 496 
8, 1: SC 10bis 896, 1369 
8, 2: SC 10bis 830 

Epistula ad Trallianos 
3, 1: SC 10bis 1549, 1554, 
1593* 


Ignatió Loyola (thánh) 


Exercitia spiritualia 
22 2478 
38 2164 


852 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


104 
Jeanne d'Arc (thánh) 


Dictum: Procés de condamnation 
223, 435, 795, 2005 


Gioan Thánh Giá (thánh) 


Avisos y sentencias 


2715 


57 1022 
Carta 
6 2717 
Llama de amor viva 
696*, 2690 
Subida del monte Carmelo 
2, 22, 3-5 65 


Gioan Cassianô (thánh) 
Conlatio 
9, 18, 1: CSEL 13, 265-266 2785 
Gioan Kim Kháu (thánh) 


De incomprehensibili Dei natura 
seu contra Anomoeos 


3, 6: SC 28bis, 218 2179 
De proditione Iudae homilia 
1, 6: PG 49, 380 1375 
De sacerdotio 
2, 4: SC 272, 118 
(PG 48, 635) 1551 
3, 5: SC 272, 148 
(PG 48, 643) 983 
De virginitate 
10, 1: SC 125, 122 
(PG 48, 540) 1620 
De angusta porta et in Orationem 
dominicam 
3: PG 51, 44 2784 
De Anna sermo 
2, 2: PG 54, 646 2700 
4, 6: PG ð4, 668 2743 
4, 5: PG 54, 666 2744 


In epistulam ad Ephesios homilia 
20, 8: PG 62, 146-147 2365 


In epistulam ad Romanos homilia 
7, 5: PG 60, 448 2540 


In Matthaeum homilia 


19, 4: PG 57, 278 2768 
19, 5: PG 57, 280 2825 
In epistulam I ad Corinthios 
homilia 
41, 5: PG 61, 361 1032 
27, 5: PG 61, 230 1397 
In epistula II ad Corinthios 
homilia 
27, 3-4: PG 61, 588 2538 
In Lazarum concio 
2, 6: PG 48, 992 2446 
Sermones in Genesim 
2, 1: PG 54, 587-588 358 
Gioan Damascénó (thánh) 
De sacris imaginibus oratio 
1, 16: PTS 17, 89 et 92 
(PG 94, 1245 et 1248) 1159 
1, 47: PTS 17, 151 
(PG 94, 1268) 1162 
Expositio fidei 
18 393 
68 2590, 2559 
71 626 
75 663 
86 1106 


Jean Eudes (thánh) 


Le Coeur admirable de la Trés 
Sacrée Mére de Dieu 


1,5 1698 
Le royaume de Jésus 
3,4 521 


Gioan Maria Vianney (Cha só 
Ars) (thánh) 


(theo B. Nodet, Le Curé d'Ars) 


1589 
Oratio 2658 
Iréné (thánh) 
Adversus haereses 
1, 10, 1-2: SC 264, 154-158 
(PG 7, 550-551) 173 


Muc luc các chó trích dán 853 
1, 10, 2: SC 264, 158-160 4, 21, 3: SC 100, 648 
(PG 7, 531-534) 174 (PG 7, 1046) 53 
3, 18, 7: SC 211, 366 5, 20, 1: SC 153, 254-256 
(PG 7, 937) 518 (PG 7, 1177) 174 
2, 22, 4: SC 294, 220-222 5, 32, 1: SC 153, 398 
(PG 7, 784) 518* (PG 7, 1210) 1047 
P i rd 318-320 m Demonstratio praedicationis 
, apostolicae 
3, 3, 2: SC 211, 32 3: SC 62, 32 1274 
(PG 7, 849) 834 7: SC 62, 41-42 683 
3, 17, 1: SC 211, 392 11: SC 62, 48-49 704 
(PG 7, 944) 53* 100 190 
3, 18, 1: SC 211, 342-344 T . 
(PG 7, 932) 518 Isaac Ninivé (thánh) 
3, 18, 3: SC 211, 350 Tractatus mystici 
(PG 7, 934) 438 66 2717 
eG 20 us 460 Iuliana Sẽ Norwich 
3, 20, 2: SC 211, 392 Revelatio 
(PG 7, 939) 53 13, 32 313 
3, 20, 2: SC 211, 392 Iustinó (thánh) 
(PG 7, 944) 53 Apologia 
3, 22, 4: SC 211, 440 i tí 
(Eois 999) aaa (PG 6, 421) 1216 
3, 24, 1: SC 211, 472 1, 65: CA 1, 176-180 
(E60 900) t5 (PG 6, 428) 1345 
4, 4, 3: SC 100, 424 ng T 
(PG 7, 983) 1730 (PG 6, 428) 1355 
NC - d 918 sas | 1 6T: CA 1, 184-186 
4, 15, 1: SC 100, 548 nga Qu in 
(PG 7, 1012) 1964, 2070 (PG 6 429-432) 2174 
4, 16, 3-4: SC 100, 566-570 1.67: CA 1. 186-188 
(PG 7, 1017-1018) 2063 (PG 6 429) 1351 
4, 18, 4: SC 100, 606 2. T: CA 1. 216-218 
(PG 7, 1027) 1350 (PG 6 456) 760* 
4, 18, 5: SC 100, 610-612 . : 
(PG 7, 1028-1029) 1000 Dialogus cum Tryphone Iudaeo 
(PG 7, 1028) 1327 (PG 6, 628-629) 498* 
4, 20, 1: SC 100, 626 Hy 150A 2:40 
(PG 7, 1032) 292 (PG 6, 497) 2085 
4, 20, 5: SC 100, 638 1722 | Lêô Cà (thánh) 
4, 20, 7: SC 100, 648 SupmURnes 
Rcg M90 ?E| - 41; OCU 138; 16-17 
(PL 54, 149) 786 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


854 

4, 3: CCL 88, 19-20 

(PL 54, 151) 424* 
21, 2: CCL 138, 87 

(PL 54, 192) 469* 
21, 3: CCL 138, 88 

(PL 54, 192-193) 1691 
33, 3: CCL 138, 173 

(PL 54, 242) 528 
51, 1: CCL 88A, 296-297 

(PL 54, 309) 424* 
51, 3: CCL 138A, 298- 299 

(PL 54, 310) 568* 
62, 2: CCL 88A, 377-378 

(PL 54, 350-351) 424* 
73, 4: CCL 88A, 453 

(PL 54, 151) 412 
74, 2: CCL 138A, 457 

(PL ð4, 398) 1115 
83, 3: CCL 88A, 521-522 

(PL 54, 432) 424* 

Maximó Hién tu (thánh) 
Ambiguorum liber 

PG 91, 1156 398 


Opuscula theologica et polemica 


PG 91, 137-140 834 
Quaestiones et dubia 
Q. I, 67: CCG 10, 155 
(66: PG 90, 840) 473 
Newman John Henri 
Apologia pro vita sua 
c.5 157 
Discourses addressed to Mixed 
Congregations 
5 1723 
A Letter to the Duke of Norfolk 
5 1778 


Parochial and Plain Sermons 


v. 5 2144 


Nicetas Remesianae (thánh) 
Instructio ad competentes 


5, 3, 23 946 


Nicóla a Flüe (sanctus) 
Bruder-Klausen-Gebet 


226 
Ôrigiênê 
Contra Celsum 
1, 32: SC 132, 162-164 
(PG 8, 720-724) 498* 
1, 69: SC 132, 270 
(PG 8, 788-789) 498* 
2, 40: SC 132, 378 
(PG 11, 861) 2114 
De oratione 
12, 2: GCS 3, 324-325 
(PG 11, 452) 2745 
26, 3: GCS 3, 361 
(PG 11, 501) 2825 


29, 15 et 17: GCS 3, 390-391 
(PG 11, 541-544) 2847 


In Ezechielem homiliae 
9, 1: SC 352, 296 
(PG 13, 732) 


In Exodum homiliae 
4, 5: SC 321, 128 
(PG 12, 320) 
8, 1: SC 321, 242 
(PG 12, 350) 


Homiliae in Leviticum 
5, 5: SC 286, 228 
(PG 12, 454) 
Phéró Kim Ngôn (thánh) 
Sermones 
117, 1-2: CCL 24A, 709 
(PL 52, 520) 
71, 3: CCL 24A, 425 
(PL 52, 401) 
71, 4: CCL 24A, 425 
(PL 52, 402) 
67, 7: CCL 24A, 404-405 
(PL 52, 402) 


817 


137 


2061 


113 


359 
2777 
2814 


2837 
Polycarpô Smyrne (thánh) 


Epistula ad Philippenses 


5, 2: SC 10bis 182 1570* 


Muc luc các chó trích dán 855 
Martyrium sancti Polycarpi De paenitentia 
14, 2-3: SC 10bis 2474 4, 2: CCL 1, 326 
17, 3: SC 10bis 957 (PL 1, 1343) 1446 
Prospêrô Aquitanô De resurrectione mortuorum 
Indiculus 1, 1: CCL 2, 921 
` (PL 2, 841) 991 
c8: DS 246 (PL 51, 209) 1124 8, 2: CCL 2, 931 
Pseuđô-Hippôlytô Róma (PL 2, 852) 1015 
In sanctum Pascha Théóphiló Antióchia (thánh) 
1, 1-2: (PG 59, 755) 1165 213: Bot 
Rósa Lima (thánh) 2, 4: SC 20, 102 
Vita mirabilis (P. Hansen) (PL 6, 1052) 296 
618, 2449 


Siméon Thessalonica (thánh) 


De ordine sepulturae 


367: PG 155, 685 1690 


Tertullianó 


Ad uxorem 
2, 8, 6-7: CCL 1, 393 
(PL 1, 1415-1416) 
Adversus Marcionem 
1, 3, 5: CCL 1, 444 
(PL 2, 274) 
2, 4, 5: CCL 1, 479 
(PL 2, 315) 
Apologeticum 
9, 8: CCL 1, 103 
(PL 1, 371-372) 
50, 13: CCL 1, 171 
(PL 1, 603) 


De oratione 

1, 6: CCL 1, 258 
(PL 1, 1255) 

9, 1: CCL 1, 258-259 
(PL 1, 1257) 

9, 4: CCL 1, 259 
(PL 1, 1259) 

5, 2-4: CCL 1, 260 
(PL 1, 1261-1262) 

10: CCL 1, 263 
(PL 1, 1268-1269) 


1642 


228 


1951 


22'11* 


852 


2761, 2774 
2779 
2814 
2817 


2761 


Têrêsa Giêsu (thánh) 


Camino de perfecciòn 
26 2704 


Exclamaciones del alma a Dios 


15, 3 1821 
Libro de la vida 

8 2709 
Poesia 

7 1011 

9 227 


Têrêsa Hài Dóng Giêsu (thánh) 
Acte d'offrande à l'Amour 


miséricordieux 
2011 
Manuscrit 
A83v 127 
B3v 826 
C25r 2559 
Verba 956, 1011 


Tóma Aquinó (thánh) 
Commentum in secundum librum 


Sententiarum 
293 
Commentarium in epistolam ad 
Hebraeos 
c.7 1545 
Compendium theologiae 
1,2 184 


856 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Expositio in Psalmos 2-2,0.2,a. 9, c 37, 155 
21, 11 112 2-2, q. 4,a. 1, c 163* 
In duo praecepta caritatis et in 2-2, q. 47, a. 2 1806 
decem Legis praecepta 2-2, q. 64, a. 7, c 2263, 2264 
expositio 2-2, q. 81, 4. 3, ad 3 2132 
c.6 1759 2-2, q. 83, a. 9, c 2763, 2774 
c1 1955 2-2, q. 109, a. 3, c 2469 
In Symbolum Apostolorum 2 00 dụng add. pur, daba 
scilicet “Credo in Deum” Ho dài SON) ty RED 
oane 2-2, q. 158, a. 1, ad 3 2302 
ae dis 2-2, q. 171, a. 5, ad 3 157 
c. 15 1718 2-2, q. 184, a. 3 1973* 
vh f Ni 3, q. 1, a. 3, ad 3 412 
Officium de festo corporis Christi 3, q. 22, a. 4, € 1548 
460 3, q. 30, a. 1, c 511 
Quaestiones disputatae de malo 3, q. 45, a. 4, ad 2 555, 556 
4, 1, c. 404 3, q. 48, a. 2, ad 1 795 
Summa contra gentiles 3, 51, 3, ad 2 627 
1, 30 43 3, q. 60, a. 3, c 1130 
3, 71 310* 3, q. 64, a. 2, ad 3 1118* 
x 
Summa theologiae 3, q. 65, a. 1, c 1210 
3, q. 65, a. 3, c 1211 
1, q. 1,a. 1, ¢ 38* q 
: s 3, q. 68, a. 8, c€ 1128 
1, q. 1, a. 10, ad 1 116 
Lipa 4 d n 34 3, q. 71, a. 4, ad 3 904 
1-95 n 5 ndi 271 3, q. 72, a. 5, ad 2 1305 
t duds cad 310 3, q. 72, a. 8, ad 2 1308 
L 114, 3, ad 3 350 3, q. 73, a. 8, c 1374 
1-2, q. 24, a. Ll, € 1767 3, q. 75,a. l, c 1381 
1-2, q. 24, a. 3, c 1767 | Tóma More (thánh) 
1-2, q. 26, a. 4, c 1766 (Theo: Margarita Roper, Epistula 
1-2, q. 71, a. 6 1849 ad Aliciam Alington) 
1- 2, q. 79, a.1 311* 313 
1-2, q. 88, a. 2, c 1856 
1-2, q. 90, a. 1 1951 Ván sí ngoài Giáo hói 
1-2, q. 90, a. 4, c 1976 : ` 
1- 2, q. 93, a. 3, ad 2 1902 Cicéró Marcó Tullió 
1-2, q. 107, a. 1, ad 2 1964 De re publica 
2-2, q. 1, a. 2, ad 2 170 3, 22, 33 1956 


MUC LUC PHÁN TÍCH 


A, À, Â 


ABBA 


Thần Khí của Con Thiên Chúa kêu lén trong tâm hồn chúng ta: 
“Abba, Cha ơi!”, 683, 742, 1308, 2766, 2777. 


ABEL, ÔNG (ABEL) 
Ông Abel được kính trong như người công chính, 58; 
Tội giết em là ông Abel, 401, 2559. 


ABRAHAM, ÔNG (ABRAHAM) 
Các lời hứa với ông Abraham, 422, 705, 706, 1222, 1716, 1725, 571, 
2619; 
Chúa Giêsu, hậu duệ của ông Abraham, 527; 
Dân tộc sinh bởi cha Abraham, 63, 709, 762, 1541; 
Đức tin của người Hồi giáo và của ông Abraham, 841; 
Giao Ước của Thiên Chúa với ông Abraham, 72, 992, 2571; 
Lời cầu nguyện của ông Abraham, 2569, 2570, 2592; 
Ông Abraham, mẫu gương về lòng trông cậy, 165, 1819; 
Ông Abraham, mẫu gương vâng phục trong đức tin vào Thiên Chúa, 
144-46, 165, 2570, 2572, 2676; 
On gọi của ông Abraham, 59, 72, 762; 
Sự chúc lành của Thiên Chúa và ông Abraham, 59, 1080. 
AĐAM, ÔNG (ADAM), 
Ân sủng thánh thiện nguyên thuỷ và ông Ađam, 375, 399; 
Chúa Giêsu Kitô và ông Adam, 359, 388, 402, 504, 505, 518, 532, 
B38, 539, 635; 
Tội của ông Adam và các hậu quả, 402-05, 416-17, 1736. 
AMEN 
*Amen" trong phụng vụ Thánh Thé, 1345; 
“Amen”, từ cuối cùng của kinh Tin Kính và của Thánh Kinh, 1061; 
Đức Kitô, “Amen” chung cuộc của tình yêu của Chúa Cha, 1065; 
Ý nghĩa của từ “Amen”, 1062-64, 1348, 1396, 2856, 2865. 
AN SINH THỂ LÝ, SỰ (SALUS PHYSICA) 
Bảo vệ sự an sinh thể lý, 2211; 
Cầu nguyện cho sự an sinh thể lý, 1512; 


858 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


“Hãy chữa lành những người bệnh” như nhiệm vụ của Hội Thánh, 


1509; 


Phục hồi sức khoẻ như hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, 


1532; 


Tình trạng an sinh thể lý khi can thiệp để cải thiện sức khoẻ cho 


phôi thai, 2275; 
Tôn trọng sự an sinh thể lý, 2288-91. 


AN TÁNG, VIỆC (EXSEQUIAE), x. Những người đã qua đời; 


Việc an táng theo Kitô giáo, 1680-90; 


Việc an táng các nhi đồng chết mà chưa lãnh bí tích Rửa Tội, 1261. 


ANH EM, CÁC (FRATER/RES) 


Các anh em trong Chúa, 818, 1271, 2074, 2790; 
Các anh em và chị em của Chúa Giêsu, 500; 
Chúa Giêsu như anh em của chúng ta, 469; 


Đức mến đối với “các anh em bé mọn”, 678, 952, 1033, 1397, 1932, 


2447, 2449; 
Đức Kitô, trưởng tử giữa đàn em đông đảo, 381, 501, 2012, 2448; 
Hội Thánh như sự kết hợp các anh em của Đức Kitô, 788; 
Israel, dân tộc “của những người anh cả”, 63; 
Là anh em của Đức Kitô nghĩa là gì, 2233; 
Làm gương xấu cho anh em, 2284; 
Lời chứng cho các anh em, 932; 
Mọi người là anh em, 361, 1981; 
Su giao hoà với các anh em, 1424, 1469, 2608, 2840, 2843, 2845; 
Su tôn trọng các anh em chi em riêng, 2212, 2219, 2231; 
Su tôn trong các anh em nhân loai, 1789, 2054, 2269, 2302; 
Trách nhiém dói vói các anh em, 2831; 
Viéc cáu nguyén cho các anh em, 2768. 


ÁNH SÁNG (LUX) 


Ánh sáng của lý trí, 37, 47, 156-57, 1955; 

Ánh sáng của trần gian, 1243, 2105, 2466; 

Ánh sáng đức tin, 26, 89, 286, 298, 2730; 

Ánh sáng như biểu tượng, 697, 1027, 1147, 1189; 
Ánh sáng và bóng tói, 285, 1707; 

Bí tích Rửa Tội nhu ánh sáng, 1216; 

“Con cái của ánh sáng”, 736, 1216, 1695; 

Đức Kitô như ánh sáng, 280, 529, 748, 1202, 2715, 2466, 2665; 
Lời Chúa nhu ánh sáng, 141, 1785; 

Mười Điều Rán nhu ánh sáng, 1962; 

Thiên Chúa như ánh sáng, 157, 214, 234, 242, 257. 


Muc luc phán tích 859 


ÁP BÜC, SU (OPPRESSIO), 1739, 2243, 2448. 


ĂN CHAY, VIỆC (IEIUNIUM) 
Việc án chay nhu một hình thức thống hối, 1434, 1438, 2043; 
Việc ăn chay như một luật Tin Mừng, 1969; 
Việc ăn chay như sự chuẩn bị để rước lễ, 1387. 


ĂN CHAY KIÉNG THIT, SU (ABSTINENTIA) để chuẩn bị cho những 
lễ theo phụng vụ, 2043. 


ĂN NÁN, SỰ (CONTRITIO), 1451-54, x. Bí tích Thống Hói và Giao Hoà: 
Hành vi cüa hói nhán. 
ÁN SÜNG (GRATIA), x. Su sóng thán linh. 

Ân sủng của bí tích Hôn Phối, 1615, 1641-42; 
Ân sủng của bí tích Rửa Tội, 1262-74, 1308; 
Ân sủng của bí tích Truyền Chức Thánh, 1585-89; 
Ân sủng nguyên thuỷ, 375-76, 399; 
Ân sủng như hông ân của Đức Kitô, 388, 957; 
Ân süng như hồng ân của Thiên Chúa, 35, 54, 1999, 2008; 
Các ân süng đặc biệt, 1527, 2014; 
Các dác süng nhu án süng, 799, 951, 2003, 2024; 
Các on chüc phán, 2004; 
Chết trong án süng của Thiên Chúa, 1023, 1030; 
Cóng trang và án süng, 1708, 2008-09, 2011, 2025-27; 
Định nghĩa và ý nghĩa của ân süng, 1996-2000, 2003, 2005, 2017; 
Đức Maria “đầy ân sủng”, 411, 490-91, 493, 722; 
Luật mới được gọi là luật của ân sủng, 1972; 
Nhân đức và ân sủng, 1810-11, 2825; 
Ơn bền đỗ đến cùng, 2016; 
Ơn hiện sủng, 2000, 2024; 
Ơn thánh hoá, 824, 1266, 1999, 2000, 2023-24; 
On thường süng, 2000; 
Sự chết của Đức Kitô nhu nguồn mạch của ân süng, 1407; 
Sự từ chối và sự mất ân sủng, 412, 679, 1861; 
Sự tự do và ân sủng, 1742, 2022; 
Tình trạng ân sủng, 1310, 1319, 1415, 1861; 
Việc câu nguyện như hồng ân của ân sủng, 2713, 2725. 

Các hiệu quả của ân sủng 
Hồng ân là các nhân đức đối thần, các hồng ân của Chúa Thánh 

Thần, và việc lập công, 1266; 

Đời sống tốt lành và thánh thiện, 409, 1889, 2082, 2541. 
Đức tin, 153-55, 158, 424, 684, 1098, 1102; 
Ơn cứu độ và đời sống vĩnh cửu, 265, 836, 1697; 
Phẩm giá mới, 1701; 


860 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Su ăn năn, 1453, 
Su công chính hoá, 1987, 1989, 1992, 2018-20; 
Sự hối cải, 1432, 1989; 
Sự kết hợp với Đức Kitô, 737; 
Sự khiết tịnh, 2345; 
Sự nhận biết chân lý, 1960; 
Sự nhận làm nghĩa tử, 654, 1212, 2009; 
Su tha tội, 277, 1263, 1708, 1987, 1989, 2023; 
Sự thánh thiện, 824, 2023; 
Su xây dựng Hội Thánh, 798. 
Đón nhận ân sủng 
Các bí tích và ân sủng, x. (Các) bí tích; 
Sự chuẩn bị để đón nhận ân sủng, 2001, 2022; 
Sự sẵn sàng để đón nhận ân sủng, 1446, 1848. 
ẤN TÍN BÍ TÍCH (CHARACTER SACRAMENTALIS), x. Dấu ấn; 
Ấn tín bí tích của Phép Rửa, 698, 1121, 1272, 1273, 1280; 
Ấn tín bí tích của Phép Thêm Sức, 698, 1121, 1304-05, 1817; 
Ấn tín bí tích của việc tấn phong Giám mục, 1558; 
Ấn tín bí tích của việc truyền chức, 698, 1121, 1563, 1570, 1581, 
1583. 
ÁN TU, SU (EREMITA), x. Đời sóng thánh hiến. 
ÂU YÉM, SU (TENERITUDO) 
Su âu yếm của đôi phối ngẫu, 1611, 2350; 
Sự âu yếm của Thiên Chúa, 239, 295, 2335. 


B 


BABEL, 57 
BÁCH HẠI, SỰ (PERSECUTIO) 
Su bách hại Đức Kitô, 530; 
Sự bách hại Hội Thánh, 675, 769, 1816. 
BÀI CA (CANTICUM) 
Bài ca ca ngợi của các Thiên thần trong cuộc Giáng sinh của Đức 
Kitô, 333; 
Thánh ca và âm nhạc, 1156-58, 1162, 1191; 
Bài ca của Người Tôi Trung, 713. 
BÀI CA CỦA ĐỨC MARIA (CANTICUM MARIAE), 722, 2629. 
BÀI GIẢNG (HOMILIA) 
Bài giảng lễ an táng, 1688; 


Muc luc phán tích 861 


Bài giảng trong phụng vụ Lời [Chúa], 1346; 
Tầm quan trọng của bài giảng, 132, 1154. 


BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (SERMO MONTANUS) 
Giáo huấn và các mệnh lệnh trong Bài giảng trên núi, 2153, 2262, 
2336, 2608, 2830; 
Luật thần linh trong Bài giảng trên núi, 577, 1965-66, 1968; 
Bài giảng trên núi như sự hướng dẫn thiêng liêng và như bản văn 
để suy niệm, 1454, 1724, 1966. 


BÀI THÁNH CA (HYMNUS) 
Bài thánh ca ca ngợi, 32, 2589; 
Các bài thánh ca trong phụng vụ, 1100; 
Các bài thánh ca trong truyền thống, 1156. 


BÀN ĂN (MENSA) 
Bàn thờ như bàn ăn của Chúa, 1182, 1383; 
Chúa Giêsu ngồi vào bàn ăn của các tội nhân, 1443; 
Ý nghĩa của việc chúc lành bữa ăn, 2834. 


BÀN THỜ (ALTARE) 
Bàn thờ của Chúa do ông Abraham thiết lập, 2570; 
Bàn thờ trên trời, 1383, 1589; 
Giao Ước mới và bàn thờ, 1182; 
Hy lễ thập giá và bàn thờ, 1182, 1364, 1366-68, 1939; 
Su chúc lành bàn thờ, 1672; 
Thánh Thể, bí tích của bàn thờ, 1372; 
Trái tim như bàn thờ, 786, 2655; 
Việc cử hành Thánh Thể và các ý nghĩa của bàn thờ, 1383. 


BÀN TIỆC (CONVIVIUM) 
Bàn tiệc của Nước [Thiên Chúa], 1642, 1682, 2618, 2770, 2837, 
2861; 
Bàn tiệc cưới Con Chiên, 546, 1244, 1335; 
Bàn tiệc Thánh Thể, 1390, 1391, 1397, 1408, 1617; 
Bàn tiệc thiên quốc, 1036, 1344; 
Bàn tiệc Vượt Qua, 1340, 1882-1401; 
Các tội nhân và bàn tiệc của Đấng Messia, 589; 
Ngày Chúa Nhật và lời mời đến bàn tiệc của Chúa, 1166; 
Sự hiệp thông với Thiên Chúa và hình ảnh bàn tiệc cưới, 1027; 
Sự hối cải và tiệc mừng, 1439. 


862 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


BÀN TIỆC VƯỢT QUA (CONVIVIUM PASCHALE), 1323. 
BÀN XÁ TÔI (PROPITIATORIUS,, 433. 


BÁN NÁNG THEO TIN MÜNG (INSTINCTUS EVANGELICUS), 
1676, 1679. 


BÁN THÉ (SUBSTANTIA) 
Bán thể (hoặc bán tính, hoặc yếu tính) chi rõ Hữu Thé thân linh, 
252; 
Chúa Con, một bản thể với Chúa Cha, 465; 
Thiên Chúa, Ba Ngôi Vị, một bản thể, 200, 202, 255; 
Ý nghĩa của ý niệm bản thể, 252. 


BẢN TÍNH / THIÊN NHIÊN (NATURA) 


Thiên nhiên được tạo dựng 
Các định luật của thiên nhiên, 341; 
Nguồn gốc thiên nhiên, 338; 
Thiên nhiên trong kế hoạch của Thiên Chúa, 310; 
Trong sự hài hoà với thiên nhiên, 1676. 


Bản tính thần linh 
Ba Ngôi Vị của một bản tính duy nhất, 245; 
Bản tính thân linh của Chúa Giêsu, 449, 465, 503; 
Con người được tham dự vào bản tính thần linh, 460, 1212, 1265, 
1692, 1721, 1812, 1988, 1996; 
Sự duy nhất của bản tính thần linh, 252, 650; 
Thiên Chúa duy nhất vé bán tính, 200, 202, 253. 


Bản tính nhân loại 

Bản tính nhân loại của Chúa Giêsu, 467-68, 470, 473, 503, 612; 

Bản tính nhân loại như nền tảng của quyền bính, 1898; 

Bản tính phải chết của nhân loại, 1008; 

Các hiệp hội phù hợp với bản tính nhân loại, 1882; 

Cùng một bản tính duy nhất của tất cả mọi người, 1934; 

Đức Kitô đảm nhận bản tính nhân loại, 461; 

Luật tự nhiên và bản tính nhân loại, 1955-56; 

Những đòi hỏi của bản tính nhân loại, 1879, 1891; 

Những quyền và bón phận thuộc về bản tính nhân loại, 2104, 2106, 
2273, 2461; 

Những vết thương của bản tính nhân loại, 1849; 

Ơn gọi đến Hôn nhân được ghi khắc trong chính bản tính nhân 
loại, 1608; 

Sự cấu thành bản tính nhân loại, 365; 

Tội và bản tính nhân loại hướng chiều về sự dữ, 404-05, 407, 419, 
978, 1250, 1426, 1707; 


Muc luc phán tích 863 


Vận mệnh của bản tính nhân loại, 412. 


BẠN (AMICUS) 
Đức Kitô, bạn của con người, 1972; 
Hiến mạng vì bạn, 609; 
Thiên Chúa, bạn của con người, 142, 2063, 2576. 


BÁNG BÓ (PROFANARE), 2120. 


BÁNH (PANIS) 
Su ruóc lé chi duói hinh dang bánh, 1390; 
Su bién đổi bánh thành Mình Thánh Đức Kitô, 1106, 1353, 1375- 
16; 
Su bé bánh, 1329, 1377; 
Cháa Giésu nhu bánh háng sóng, 1406; 
Manna trong sa mac nhu bánh thật bởi trời, 1904; 
Su hoá bánh ra nhiéu, 1335, 2828-37; 
Bánh khóng men, 1334; 
Bánh hüng ngày, 1334, 2828-37, 2861; 
Bánh ban su sóng, 103, 1338, 1405, 2835; 
Các d&u chi bánh và rugu trong bí tích Thánh Thé, 1333-36. 


BÁNH KHÔNG MEN (AZYMI), 1334, 1339. 


BÁO VÉ, SU (DEFENSIO) 
Sự bảo vé gia đình, 2209, 2211; 
Su báo vé hoà binh, 2302-17; 
Sự báo vệ phẩm giá nhân linh, 1929; 
Sự bảo vệ tổ quốc, 2240. 


BẠO LỰC (VIOLENTIA) 
Bạo lực như hậu quả do tội, 1869, 2534; 
Bao lực tinh duc, 2356; 
Bao lực trong cuộc khó nan của Đức Kitô, 1851; 
Những lợi nhuận khơi dậy bao luc, 2316; 
Nói dối như một hình thức bạo lực, 2486; 
Sự tôn trọng sự sống con người và bạo lực, 2260, 2297; 
Tính nghiêm trọng của bạo lực, 1858; 
Từ chối bạo lực trong việc bảo vệ hoà bình, 3206. 


NGHĨA VỤ / SỰ BẮT BUỘC (OBLIGATIO), x. Bổn phận; 
Nghĩa vụ của giáo dân là phải làm việc tông đồ, 900; 
Nghĩa vụ của những người được thánh hiến, 931; 
Nghĩa vụ phải bảo vệ tổ quốc, 2310; 
Nghĩa vụ phải đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, 2093; 
Nghĩa vụ phải gìn giữ tính duy nhất và tính bất khả phân ly của 
Hôn nhân, 2364; 


864 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Nghĩa vu phái hỗ trợ các nhu cầu vật chất của Hội Thánh, 2043; 
Nghĩa vụ phải mang lại sự lành mạnh hoá cho các cơ chế và đời 
sống, 1888; 
Nghĩa vụ phải tham dự phụng vụ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, 
1389, 2180-88; 
Nghĩa vụ phải thánh hoá các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, 2187; 
Nghĩa vụ phải tìm kiếm và gắn bó với chân lý, 2467, 2497; 
Nghĩa vụ phải tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm, 915; 
Nghĩa vụ phải vâng phục đức tin, 2086-87; 
Nghĩa vụ phải xưng các tội, 1457; 
Những nghĩa vụ do các điều răn, 2072; 
Sự bãi miễn khỏi những nghĩa vụ gắn liền với việc truyền chức, 
1588; 
Sự bắt buộc của đức công bằng, 2412, 2439, 2446; 
Sự tôn trọng trần gian được tạo dựng và những nghĩa vụ đối với các 
thế hệ tương lai, 2456. 
BẤT BÌNH DÁNG, SỰ (INAEQUALITAS) 
Những bất bình đẳng về kinh tế và xã hội và những lý lẽ phải 
giảm thiểu những bất bình đẳng đó, 1947; 
Sự bất bình đẳng trong việc phân phối các tài nguyên và các 
phương tiện kinh tế, 1938, 2317, 2437. 
BẤT CÔNG, SỰ (INIUSTITIA), x. Quyên, Sự công chính (công bằng); 
Những hậu quả do sự bất công, 2317; 
Những lý do của sự bất công, 1869, 2534; 
Sự bất công xã hội, 1867; 
Sự công chính thần linh và sự bất công nhân loại, 1040; 
Việc sửa chữa lại sự bất công, 2412. 


BẤT KHẢ NGỘ, SỰ (INFALLIBILITAS) 
Đặc sủng bất khả ngộ phải được trải rộng, 2035; 
Sự bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, 891; 
Sự bất khả ngộ của Hội Thánh, 889-91; 
Sự bất khả ngộ của Huấn quyển của các Mục tử, 2051. 
BÁT TRUNG, SỰ (INFIDELITAS) 
Nhüng xác pham chóng chán lj nhu nhüng su bát trung dói vói 
Thién Chüa, 2464; 
Su bát trung đối với Thiên Chúa và các hậu quả của su bát trung 
đó, 710, 891; 
Sự bất trung phu phụ, 2380-81; 
Sự thanh tẩy dân Thiên Chúa khỏi những sự bất trung, 64, 218; 
Tội như sự bất trung đối với Thiên Chúa, 401. 


Muc luc phán tích 865 


BÁT TU, SU (IMMORTALITAS) 
Bí tích Thánh Thé nhu “phương dược bất tử”, 1405, 2837; 
Su bất tử của linh hồn, 366, 382. 


BÉ BÁNH, SỰ (FRACTIO PANIS) 
Su bé bánh nhu danh xung cüa bí tích Thánh Thé, 1329; 
Su bé bánh và sự toàn ven của Đức Kitô, 1377; 
Su chuyén cán trong viéc bé bánh, 84, 949, 1342, 2624. 


BÍ MẬT CUA BÍ TÍCH GIAO HOÀ (SECRETUM SACRAMENTI 
RECONCILIATIONIS), 1467, 2490. 


BÍ TÍCH HÔN PHÓI (MATRIMONIUM), x. (Các) bí tích và Sự ly 
di; 
Dây liên kết vinh viễn và độc hữu của Hôn nhân, 1638; 
Hôn nhân dưới khoa sư phạm của Lễ Luật, 1609-11; 
Hôn nhân dưới sự kiểm soát của tội lỗi, 1606-08; 
Hôn nhân như dấu chỉ của Giao Ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh, 
1617; 
Hôn nhân trong kế hoạch của Thiên Chúa, 1601; 
Hôn nhân trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu, 1612-15; 
Hôn nhân trong lời giảng dạy của tông đồ Phaolô, 1616; 
Hôn nhân trong Thánh Kinh, 1602; 
Hôn nhân trong trật tự của công trình tạo dựng, 1603-05; 
Những đặc điểm của tình yêu phu phụ, 1643; 
Những hiệu quả của bí tích Hôn Phối, 1638-42; 
Những Hôn Phối hỗn hợp và khác đạo, 1633-37; 
Sự cao cả của Hôn nhân, 1608; 
Su chung thuỷ phu phụ, 1646, 1648-49, 2364; 
Sự hoàn hợp của bí tích Hôn Phối, 1640; 
Sự khiết tịnh trong hôn nhân, 2349; 
Sự ly di rồi lại tái hôn theo luật đời, 1650; 
Sự từ bỏ Hôn nhân, 1618; 
Sự tự do để kết hôn, 1625, 1628-29; 
Sự vô hiệu của Hôn nhân, 1629; 
Tính dục trong Hôn nhân và ý nghĩa của nó, 2360-62, x. Tính dục. 


Sự sinh sản, 2366-72, 2373-79; 
Con cái như hồng ân của sự sinh sản, 2378; 
Su mở ngỏ cho sự sinh sản, 1652-54; 
Sự sinh sản như sự cộng tác với tình yêu của Thiên Chúa, Đấng 
Tạo Hoá, 2367; 
Sự sinh sản và việc điều hoà sinh sản, 2368; 
Sự sinh sản và việc nhận nuôi trẻ em, 2379; 
Sự tiết dục định kỳ và sự ngăn cản việc thụ thai, 2370; 


866 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Sự vô sinh như nỗi đau khổ to lớn, 2374; 
Su vô sinh và các kỹ thuật, 2375-71; 
Sự vô sinh và ý nghĩa của đời sống phu phụ, 1654. 


Các mục đích của Hôn nhân 
Lợi ích của đôi phối ngẫu, 1660; 
Sự cộng tác với công trình của Đấng Tạo Hoá, 372; 
Hôn nhân được quy hướng tới ơn cứu độ của tha nhân, 1534; 
Hôn nhân như ơn gọi của con người, 372, 1604-05; 
Sự sinh sản và việc giáo dục con cái, 1652-53, 2366; 
Sự lưu truyền su sống, 372, 2363. 


Tính bất khả phân ly của Hôn nhân, 1644-45; 

Dây liên kết hôn nhân, 1639-40; 

Sự chung thuỷ của tình yêu phu phụ, 1646-48; 

Sự đơn nhất và Hôn nhân trong Luật cũ, 1610-11; 

Sự lưu truyền đức tin trong Hội Thánh tại gia, 1656; 

Sự ưng thuận kết hôn như nền tảng của tính bất khả phân ly của 
Hôn nhân, 1601, 1627, 2367; 

Sự ưng thuận kết hôn như yếu tố căn bản, 1626; 

Sự ưng thuận kết hôn, 1625; 

Sự vô hiệu của Hôn nhân, 1629; 

Tính bất khả phân ly của Hôn nhân như đòi hỏi của tình yêu phu 
phụ, 1644; 

Tính bất khả phân ly của Hôn nhân trong những lời của Chúa 
Giêsu, 1614-15; 

Ý nghĩa và bản chất của sự ưng thuận kết hôn, 1627-28; 


Hôn nhân như một bí tích, 1601-58; 
Ân sủng của bí tích Hôn Phối, 1641-42; 
Bí tích Hôn Phối như sự thánh hiến, 1535; 
Các hiệu quả chủ yếu của bí tích Hôn Phối, 1638-40, 2365; 
Hôn nhân được nâng lên tới phẩm giá của một bí tích, 1601; 
Hôn Phối hỗn hợp và sự khác đạo, 1633-37; 
Sự chuẩn bị cho bí tích Hôn Phối, 1632; 
Thể thức của Hội Thánh để cử hành bí tích Hôn Phối, 1630-31; 
Việc cử hành bí tích Hôn Phối, 1621-24, 1627. 


Những xúc phạm đến phẩm giá Hôn nhân, 2380-91; 
Những quan hệ tình dục trước khi ký kết Hôn nhân, 2391; 
Su da thê, 1645, 2387; 

Sự kết hợp tu do và su chung sống, 2390; 
Su ly di, 2382-86; 

Tội loan luân, 2388; 

Tội ngoai tinh, 2380-81. 


Muc luc phán tích 867 


BÍ TÍCH RỬA TỘI (BAPTISMUS), x. (Các) Bí tích; 
Ai có thể lãnh bí tích Rửa Tội, 1246-47; 
Ân sủng của bí tích Rửa Tội, 1262-66, 1308; 
Ân sủng của Đức Kitô và bí tích Rửa Tội, 1255, 1262-74, 1279, 


1997, 1999; 
Bí tích Rửa Tội của các nhi đồng, 403, 1231, 1233, 1250-52, 1282, 
1290; 


Bí tích Rửa Tội của những người thành niên, 1247-49; 

Các dự tòng, việc dạy dỗ và bí tích Rửa Tội của họ, 281; 

Các nhi đồng chết mà chưa được Rửa Tội, 1261, 1283; 

Các Tông Đồ và sứ vụ phải làm Phép Rửa, 1223, 1276; 

Chúa Thánh Thân và bí tích Rửa Tội, 691, 694, 698, 701, 798, 1274, 
2017, 2670; 

Cuộc khổ nạn của Đức Kitô và bí tích Rửa Tội, 565, 1225; 

Cuộc khổ nạn và thập giá của Đức Kitô như nguồn mạch của bí tích 
Rửa Tội, 1295; 

Danh hiệu Kitô hữu và bí tích Rửa Tội, 2156, 2165; 

Đời sống Kitô hữu bắt rễ từ bí tích Rửa Tội, 1266; 

Đức khiết tịnh và bí tích Rửa Tội, 2345, 2348, 2355; 

Đức tin và bí tích Rửa Tội, 172, 1226, 1236, 1253-55; 

Hội Thánh và bí tích Rửa Tội, 846, 866, 1226-28, 1267; 

Những danh xưng của bí tích Rửa Tội, 1214-16; 

Những hình ảnh báo trước bí tích Rửa Tội, 117, 527, 1094, 1217-22; 

Những lời hứa trong bí tích Rửa Tội, 1185, 1254, 2101, 2340; 

Ơn cứu độ của người dự tòng chết mà chưa được Rửa Tội, 1259, 
1281; 

Phép Rửa bằng máu, 1258; 

Phép Rửa của Chúa Giêsu, 535-37, 556, 565, 608, 701, 1223-25, 
1286; 

Phép Rửa của ông Gioan Tẩy Giả, 523, 720; 

Phép Rửa như bí tích của đức tin, 1236, 1253; 

Sự cần thiết của bí tích Rửa Tội, 846, 1257-61, 1277; 

Sự hối cải và bí tích Rửa Tội, 1427-29; 

Sự hợp nhất của các Kitô hữu và bí tích Rửa Tội, 855, 1271; 

Sự thánh hiến trong đời tu dòng và bí tích Rửa Tội, 916, 931, 945; 

Ước muốn bí tích Rửa Tội, 1258-60, 1280; 

Việc tuyên xưng đức tin và bí tích Rửa Tội, 14, 167, 189, 1064; 

Y nghĩa của bí tích Rửa Tội, 628, 950, 1213-14, 1220, 1227-28, 
1234-45, 1262, 1617. 

Việc điều hành và các nghi thức của bí tích Rửa Tội 

Các giáo dân có thể ban bí tích Rửa Tội, 903; 

Các thừa tác viên của bí tích Rửa Tội, 1256, 1284; 

Cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ, và bí tích Rửa Tội, 1255, 1311; 


868 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Nghi thức Rửa Tội, 1185, 1278, 1229-45, 2769; 

Nghi thức trừ tà trong cuộc cử hành bí tích Rửa Tội, 1673; 

Nước và sức mạnh biểu tượng của nó trong bí tích Rửa Tội, 694, 
1214, 1217; 

Truyén thóng doc kinh Lay Cha trong bí tích Rüa Tói, 2769; 

Việc xức dầu và bí tích Rửa Tội, 1294. 


Bí tích Rửa Tội và các bí tích, 1113, 1210, 1535; 

Bí tích Thánh Thể và bí tích Rửa Tội, 1244, 1392, 1396; 

Bí tích Thêm Sức và bí tích Rửa Tội, 1288-91, 1298, 1304-06, 1312- 
18; 

Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân và bí tích Rửa Tội, 1523; 

Su khai tâm Kitô giáo và bí tích Rửa Tội, 1212, 1229-33, 1275, 
1285, 1306, 1318, 1321, 1525, 1533; 

Sự thống hối và bí tích Rửa Tội, 980, 1425, 1446-47, 2042. 

Các hiệu quả của bí tích Rửa Tội, 1262; 
Hồng ân đức tin và hồng ân đời sống mới, 168, 1236, 1253-55; 
Hồng ân là các nhân đức đối thần, các ơn Chúa Thánh Thân, và 
, các nhân đức luân lý, 1266; 

Ân tín, dấu ấn thiêng liêng không thể tẩy xoá, 1272-74, 1280; 

Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta nên các chi thể của Thân Thể Đức 
Kitô, 537, 818, 871, 950, 985, 1003, 1267-70, 1279, 1694, 2565, 
2782, 2791, 2798; 

Các quyền và các bổn phận do bí tích Rửa Tội, 1269-70; 

Hiệu quả ban sự sống của Lời Chúa, 1228; 

Ơn cứu độ chung cuộc và bí tích Rửa Tội, 1023, 2068; 

Sinh làm thụ tạo mới trong Thần Khí, 168, 507, 683, 1010, 1227, 
1262, 1265-66, 1277, 1279; 

Sự công chính hoá và bí tích Rửa Tội, 1987, 1992, 2020, 2813; 

Su gia nhập vào Hội Thánh, vào dân Thiên Chúa, 782, 784, 804, 
846, 950, 1185, 1277; 

Su hiệp thông với Hội Thánh, 838, 846, 1267-70, 1273, 1277, 1279; 

Sự kết hợp với Đức Kitô chịu chết, trong bí tích Rửa Tội, 790, 1002, 
1010, 1227; 

Sự tha thứ tội lỗi, 404, 405, 628, 977-80, 981, 985, 1213, 1216, 
1262-66, 1279, 1434, 1694, 2520; 

Su tham du vào su sống của Chúa Ba Ngôi, 265; 

Sự thánh hiến vào hàng tu té thánh, 1119, 1141, 1305, 1546, 1591; 

Su thánh hoá và bí tích Rửa Tội, 2813; 

Việc tông đồ, nhiệm vu do bí tích Rửa Tội, 871, 900, 1268. 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (EUCHARISTIA), 1322-1419, x. (Các) bí 
tích, Su thánh hién và Su bién dói bán thé; 

Bí tích Thánh Thé nhu Hy lé, 1362-72; 


Muc luc phán tích 869 


Bí tích Thánh Thé nhu nguồn mach và tót đỉnh của đời sống Hội 
Thánh, 1324; 

Bí tích Thánh Thé nhu su hién dién, 1373-75; 

Bí tích Thánh Thé nhu su ta on, 1359; 

Bí tích Thánh Thé nhu su tuóng niém, 1357, 1362. 


Các danh hiệu của bí tích Thánh Thé 
Bánh háng ngày, 2837; 
Bí tích của các bí tích, 1169, 1211; 
Bí tích cuc thánh, 1330; 
Bữa tiệc của Chúa, 1329; 
Cộng đoàn Thánh Thể, 1329; 
Hy lễ ca ngợi, 2643; 
Hy lễ thánh, 1330; 
Hy tế Thánh Lễ, 1330; 
Phụng vụ thánh và thần linh, 1330; 
Sự bẻ bánh, 1329; 
Su hiệp thông, 1331; 
Sự tưởng niệm cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa, 1330; 
Thánh Lễ, 1332; 
Thánh Thể, 1328. 


Việc cử hành Thánh Thể 

Những nơi dành cho việc cử hành Thánh Thể, 1181, 1379; 

Nơi cử hành Thánh Thể, 1180-81; 

Phụng vụ Lời Chúa khi không thể cử hành Thánh Thể, 2183; 

Sự cán thiết phải cử hành và lãnh nhận Sự hiệp thông Thánh Thể 
(rước lễ), 1384; 

Sự tham dự việc cử hành Thánh Thể, 2042, 2181-89; 

Việc cử hành Thánh Thể ngày Chúa Nhật, 2177, 2181; 

Việc cử hành Thánh Thé theo lệnh Chúa Giêsu, 1341-44, 1356; 

Việc cử hành Thánh Thể và sự hợp nhất các Kitô hữu, 838, 1398- 
1401. 


CÁC YẾU TỐ CỦA VIỆC CỬ HÀNH THÁNH THỂ (= THÁNH LỄ) 
Các yếu tố chủ yếu, 1346; 
Dâng lễ vật, 1350; 
Kinh khẩn câu Chúa Thánh Thần, 1105, 1353; 
Kinh nguyện Thánh Thể, 1352-54; 
Phụng vụ Lời Chúa, 1349; 
Sự hiệp lễ, 1355, 1382, 1570; 
Su quyên góp, 1351; 
Su tập họp các Kitô hữu, 1348. 


870 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


SỰ HIỆP THÔNG THÁNH THỂ (Sự Rước Lễ) 

Không được lên Rước Lễ, 1650; 

Rước Lễ dưới hai hình dạng, 1390; 

Sự thường xuyên của việc Rước Lễ, 1388-89; 

Thừa tác viên của sự hiệp thông Thánh Thể, 1411; 

Sự cần thiết phải Rước Lễ, 1355, 1415; 

Sự chuẩn bị cần thiết để Rước Lễ, 1385-87; 

Sự Rước Lễ lần đầu, 1244; 

Tội phạm thánh chống lại sự hiệp thông Thánh Thể, 2120. 
CÁC DẤU CHỈ CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ 


Bàn thờ, 1388; 
Bánh và rượu, 1333-35. 


Các hiệu quả của bí tích Thánh Thể 
Biến đổi con người nhờ Đức Kitô, 1074; 
Đồi buộc dán thân cho người nghèo, 1397; 
Kết hợp các Kitô hữu, 1398; 
Kết hợp với Đức Kitô, 790, 1003, 1391; 
Kết hợp với phụng vụ thiên quốc, 1370; 
Tham dự vào hy lễ của Đức Kitô, 1322; 
Thanh luyện và tách biệt khỏi tội lỗi, 1393-95, 1436, 1846; 
Thánh Thể như bảo chứng của đời sống tương lai, 1000, 1326, 1402- 
05, 1419; 
Thánh Thể như của ăn thiêng liêng, 1212, 1275, 1436, 2837; 
Thánh Thể như nguồn mạch của sự hối cải và sự thống hối, 1436; 
Thánh Thể như sự gia tăng ân sủng đã lãnh nhận trong bí tích Rửa 


Tội, 1392; 
Thánh Thể như sự tăng trưởng của đời sống Kitô hữu, 1392, 1397, 
1644; 


Thiết lập cộng đoàn những người tin, 805, 1396, 2637; 
Truyền thông mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi, 950, 2845. 


Lịch sử của bí tích Thánh Thể 
Thánh Lễ của mọi thời đại, 1345; 
Những nguồn gốc của việc cử hành Thánh Thể, 2176; 
Những hình ảnh báo trước bí tích Thánh Thể, 1094, 1335; 
Việc cử hành ngày Chúa Nhật từ thời cổ xưa, 1342-43, 2178; 
Cơ cấu của việc cử hành Thánh Thể được bảo tổn qua các thế kỷ, 
1346. 


Căn tính của bí tích Thánh Thể 
Bí tích của các bí tích, 1169, 1211; 
Bí tích của On Cứu Chuóc, 1846; 
Bí tích của su hiệp thông, 1382, 1395; 


Muc luc phán tích 871 


Bí tích khai tâm Kitô giáo, 1212, 1533; 

Máu nhiệm hành động của Đức Kitô, 2718; 

Nguồn mạch đức mến, 864, 1395; 

Nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu, 1324-27; 

Su hiện diện của Đức Kitô, 1357-58; 

Sự hiện diện của Nước tương lai, 1405, 2861; 

Sự hiệp thông Mình và Máu Chúa, 1097, 1382; 

Sự tưởng niệm Giao Ước Mới, 1621; 

Sự tưởng niệm hy lễ của Đức Kitô, 611, 1337, 1357-58, 1362-72, 
1382; 

Tạ ơn và ca ngợi Chúa Cha, 1358-61. 


Việc thiết lập bí tích Thánh Thể 
Các mục đích của việc thiết lập bí tích Thánh Thể, 610, 1341; 
Chúa Giêsu và việc thiết lập bí tích Thánh Thể, 1337-40; 
“Hãy làm việc này mà nhớ đến Thây”, 1341-44. 
Thừa tác viên để cử hành bí tích Thánh Thé, x. Linh muc và 
Giám muc. 
Su hiện diện của Đức Kitô trong bí tích Thánh Thé 
Đức Kitô hiện diện trong cộng đoàn Thánh Thể, 1348; 
Đức Kitô hiện diện trong phụng vụ Lời Chúa, 1088, 1349; 
Đức Kitô hiện diện trong vị tư tế, 1348; 
Đức tin vào Đức Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể, 1381; 
Sự biến đổi bán thể của Đức Kitô được công bó bởi Công đồng 
Triđentinô, 1376; 
Sự hiện diện còn bị che phủ của Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, 
1404; 
Sự hiện diện dưới các hình dạng Thánh Thể, 1373; 
Sự hiện diện lâu dài của Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, 1377; 
Sự hiện diện thật và mầu nhiệm của Đức Kitô trong bí tích Thánh 
Thể, 1357, 1373-77; 
Sự hiện diện thật, đích thực và theo bản thể của trọn vẹn Đức Kitô, 
1374; 
Sự sùng kính và tôn thờ Đức Kitô hiện diện trong bí tích Thánh 
Thể, 1378-79; 
Ý nghĩa sự hiện diện của Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, 1380. 
BÍ TÍCH THÊM SỨC (CONFIRMATIO SEU CHRISMA), 
1285-1321, x. (Các) bí tích; 
Ai có thé lãnh nhận bí tích Thêm Sức, 1306-11; 
Ấn tín của bí tích Thêm Sức 698, 1121, 1304-05, 1317; 
Chức tư tế của các Kitô hữu và bí tích Thêm Sức, 1546; 
Luật mới và bí tích Thêm Sức, 1210; 
Ơn cứu độ và bí tích Thêm Sức, 1286-92; 


872 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Sự chuẩn bị cho bí tích Thêm Sức và các mục đích, 1309; 

Tình trạng cần thiết để lãnh nhận bí tích Thêm Sức, 1310, 1318- 
19; 

Tuổi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, 1307-08; 

Việc làm chứng và bí tích Thêm Sức, 2472; 

Việc tông đồng giáo dân và bí tích Thêm Sức, 900, 941; 

Ý nghĩa của bí tích Thêm Sức, 1289; 


Bí tích Thêm Sức và các bí tích 


Su khai tâm Kitô giáo và bí tích Thêm Sức, 695, 1212, 1275, 1285, 
1533; 


Hiệu quả của bí tích Thêm Sức 


Ấn tín không thể tẩy xoá của bí tích Thêm Sức, 1304-05, 1317; 
Dấu ấn và bí tích Thêm Sức, 698, 1121; 

Su gia tăng ân süng của bí tích Rửa Tội, 1303, 1316; 

Sự tuôn ban Thần Khí, 1302; 


Nghi thức bí tích Thêm Sức, 1297-1301; 


Bí tích Thêm Sức chỉ được ban một lần, 1304; 

Các dấu chỉ và nghi thức của bí tích Thêm Sức, 1293-1301, 1320; 
Cha mẹ đỡ đầu, 1311; 

Dầu Thánh (sanctum chrisma), 1297; 

Su xüc dàu, 695, 1242, 1291, 1294, 1300, 1523; 

Thừa tác viên của bí tích Thêm Sức, 1312-14, 1318; 

Truyền thống đọc kinh Lạy Cha, 2769; 

Việc cử hành tách biệt với bí tích Rửa Tội, 1233, 1290, 1321; 
Việc đặt tay, 1288. 


BÍ TÍCH THỐNG HÓI VÀ GIAO HOÀ 
(POENITENTIA ET RECONCILIATIO,, x. (Các) bí tích; 


Àn xá, 1471; 

Bí tích Rửa Tội và sự tha tội, 535, 9777-78; 

Bí tích Thánh Thể và sự tha tội, 1393, 1395, 1436, 1846; 

Bí tích Thống Hối và Giao Hoà do Đức Kitô thiết lập, 1446; 

Bí tích Thống Hối và Giao Hoà được thiết lập cho tất cả mọi người, 
827, 1446; 

Bí tích Thống Hối và Giao Hoà trong những trường hợp hết sức 
nghiêm trong, 1463; 

Bí tích Thống Hói và Giao Hoà và bí tích Rửa Tội, 1425-26; 

Bí tích Xác Dáu Bénh Nhán và su tha tói, 1532; 

Các mục đích của bí tích Thống Hói và Giao Hoà, 1421, 1468; 

Dấu ấn bí tích của việc xưng tội, 1467, 2490; 

Hy lễ của Đức Kitô như nguồn mạch của sự tha tội cho con người, 
1851; 


Muc luc phán tích 873 


Lãnh nhận bí tích Thống Hối và Giao Hoà trước khi cử hành bí tích 
Hôn Phối, 1622; 
Lãnh nhận sự xá giải trong bí tích Thống Hối trước khi rước lễ, 


1415; 
Lệnh truyền phải lãnh nhận bí tích Thống Hối và Giao Hoà, 1457, 
2042; 


Quyền ban bí tích Thống Hối và Giao Hoà cho các Kitô hữu không 
Công giáo, 1401; 

Thống Hối và Giao Hoà như một bí tích, 1210; 

Tuổi để được tha tội, 1457; 

Ý nghĩa cánh chung của bí tích Thống Hối và Giao Hoà, 1470. 


Các hành vi của hối nhân, 1491; 
Su xét mình, 1454, 1456; 


SU ÁN NÀN TỘI, 1451-54; 
Ăn năn tội cách trọn và án năn tội cách chẳng tron, 1492; 
Chúa Thánh Thần ban ơn ăn năn tội, 1433; 
Không thể thống hối sau khi chết, 393; 
Sự ăn năn tội cân thiết để được tha thứ, 982, 1259, 1861, 1864; 
Sự ăn năn tội như sự đau buôn trong tâm hồn, 1451; 
Su ăn năn tội và sự xưng tội trong bí tích, 1452. 


SỰ XƯNG TỘI, 1455-58; 
Sự cần thiết phải xưng tội, 1448; 
Su xung các tội nhẹ, 1493, 1863; 
Su xung các tội trọng là cần thiết dé được giao hoà, 1493; 
Su xung tội cá nhân và cuộc cử hành cộng đoàn, 1482; 
Su xung tói cá vi, hinh thüc giao hoà có y nghia nhát, 1484; 
Su xung tói và su hói cái, 1435. 
SU XÁ GIÁI, 1480-84; 
Các cóng thüc xá giái, 1449, 1481; 
Các tội trọng và sự xá giải, 1415, 1457, 1497; 
Phụng vụ Byzantin và các công thức xá giải, 1481; 
Quyền tha tội, 553, 976, 1441-42, 1444-45, 1461; 
Sự tuyệt thông và sự xá giải, 1463; 
Sự xá giải cho người hấp hối, 1020; 
Sự xá giải chung, 1483; 
Việc cử hành cộng đoàn và sự xá giải cá nhân, 1482. 
SỰ THA THỨ VÀ SU GIAO HOÀ, x. Sự tha tội; 
Hói Thánh nhu noi cüa su giao hoà, 755; 
Những con đường của su giao hoà, 981, 1449, 1455; 
Sự giao hoà moi Kitô hữu trong su hợp nhất của Hội Thánh Đức 
Kitô, 822; 


874 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Su giao hoà với Hội Thánh, 1443-45; 
Su tha thứ như điều kiện nén tảng của su giao hoà, 2844; 
Thiên Chúa giao hoà trần gian với Ngài trong Đức Kitô, 433. 


VIỆC ĐỀN TỘI 
Các hình thức thống hối và các mục đích của chúng, 1460; 
Các mục đích của việc đền tội, 1494; 
Do vị giải tội ấn định, 1460; 
Việc đền tội như một hành vi của hối nhân, 1491. 


Các danh hiệu của bí tích Thống Hối và Giao Hoà 
Bí tích của ân xá, 1424, 1446; 
Bí tích giao hoà, 1885, 1424, 1440; 
Bí tích hối cải, 1423; 
Bí tích tha thứ, 1395; 
Bí tích tha tội, 1422; 
Bí tích thống hối, 1423; 
Bí tích xưng tội, 1424, 1455-58. 


Việc cử hành phụng vụ hoặc nghỉ thức của bí tích Thống Hối 
Các hành vi của hối nhân, x. Các hành vi của hối nhân; 
Cơ cấu nén tảng, 1448, 1480; 
Hành vi của tư tế, 1491; 
Những thay đổi của việc cử hành bí tích Thống Hối qua các thế kỷ, 
1447-48; 
Thừa tác viên của việc cử hành, 1461-62, 1466; 
Việc cử hành cộng đoàn, 1482-83. 
Các hiệu quả của bí tích Thống Hối 
Ban ơn tha thứ cho sự xúc phạm đến Thiên Chúa, 1442; 
Giao hoà với Hội Thánh, 980, 1422, 1469; 
Giao hoà với Thiên Chúa, 980, 1468; 
Mang lại “sự phục sinh thiêng liêng”, 1468; 
Nhận lại ân sủng, 1446, 1468; 
Tham dự trước cuộc phán xét sau cùng, 1470. 
Sự cần thiết của bí tích Thống Hối 
Sự cần thiết của bí tích Thống Hối để được giao hoà với Thiên Chúa 
và với Hội Thánh, 1484; 
Sự cần thiết của bí tích Thống Hối để được ơn tha thứ các tội trọng, 


1395; 
Sự cần thiết của bí tích Thống Hối để lãnh nhận các bí tích khác, 
1385; 


Sự cần thiết của bí tích Thống Hối để nhận lại ơn công chính hoá, 
1446. 


Muc luc phán tích 875 


BÍ TÍCH TRUYÉN CHỨC THÁNH (ORDO), 1536, x. (Các) bí tích, 
Thừa tác vu; 
Bí tích Truyền Chức Thánh nhu con đường dé lưu truyền sự kế 
nhiệm tông truyền, 1087; 
Bí tích Truyền Chức Thánh và sự thánh hiến, 1538; 
Bí tích Truyền Chức Thánh, một trong bảy bí tích, 1113, 1210; 
Các bậc của bí tích Truyền Chức Thánh, 1142; 
Các mục đích và ý nghĩa của bí tích Truyền Chức Thánh, 1120, 
1534, 2686; 
Đức Kitô như Thừa tác viên của bí tích Truyền Chức Thánh, 1575; 
Hình ảnh báo trước bí tích Truyền Chức Thánh, 1541; 
Sự hiện diện của Đức Kitô trong bí tích Truyền Chức Thánh, 1548- 
50; 
Thiên Chúa ban ơn gọi đến bí tích Truyền Chức Thánh, 1578; 
Ý nghĩa của từ Ordo, 1537-38. 
Việc cử hành bí tích Truyền Chức Thánh 
Giám mục như thừa tác viên của việc cử hành, 1576; 
Nghi thức cử hành của ba bậc, 1573-74; 
Những dấu chỉ của sự thánh hiến, 1538; 
Nơi và thời gian của việc cử hành, 1572. 
Những hiệu quả của bí tích Truyền Chức Thánh 
Ấn tín không thể tẩy xoá của bí tích Truyền Chức Thánh, 1121, 


1582-88; 
Các phó tế được mạnh sức bởi ân sủng bí tích để phục vụ dân Thiên 
Chúa, 1588; 


Hành động trong cương vị Đức Kitô là Đầu, 1142, 1548; 

Khả năng hành động với tư cách là người đại diện của Đức Kitô, 
1581; 

Ơn sức mạnh cho Giám mục, 1586; 

Ơn sức mạnh cho linh mục, 1587; 

Quyền tha tội, 1461; 

Sự bất xứng của vị thụ phong không hề ngăn cản Đức Kitô hành 
động, 1584; 

Sự đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Tu Tế, 1585. 


Ai có thể lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh? 

Các phó tế lập gia đình, là phó tế vĩnh viễn, 1579; 

Khả năng lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh của người đã được 
Rửa Tội mà sống độc thân (trong Giáo Hội la tinh) 1579; 

Khả năng lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh của người được 
Thiên Chúa kêu gọi, 1578; 

Khả năng lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh của người nam đã 
được Rửa Tội, 1577; 


876 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Không ai có quyền [đòi hỏi] lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh, 
1578; 
Kỷ luật nghiêm khắc trong các Giáo Hội Đông phương, 1580. 


Ba bậc của bí tích Truyền Chức Thánh, 1536, 1554; 


CHỨC GIÁM MỤC, x. Giám mục; 
Sự can thiệp của Giám mục Rôma là cần thiết để việc truyền chức 
Giám mục được hợp pháp, 1559; 
Sự thánh hiến mang lại các nhiệm vụ thánh hoá, giảng dạy và cai 
quản, 1558; 
Sự trao ban sứ vụ của các Tông Đồ, 1556; 
Sự viên mãn của bí tích Truyền Chức Thánh, 1557. 


CHỨC LINH MỤC, x. Linh muc và Tu tế; 

Ấn tín không thể tẩy xoá, 1563; 

Các tư tế tham dự sứ vụ phổ quát của Đức Kitô, 1565; 

Chức tư tế của các linh mục giả thiết phải có các bí tích khai tâm 
Kitó giáo, 1563; 

Su thu phong vào hàng linh muc, 1568; 

Su trao ban thừa tác vụ nhờ các Giám muc, 1562; 

Việc xức dầu, 1563; 

Y nghĩa của lời hứa vâng phục Giám muc, 1567. 


CHỨC PHÓ TẾ, x. Phó té; 
Ấn tín không thể tẩy xoá, 1570; 
Phó tế được quy hướng về thừa tác vụ của Giám mục, 1569; 
Việc đặt tay chỉ dành cho Giám mục, 1569. 


BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN (UNCTIO INEFIRMORUM), 
1499-1525, x. (Các) bí tích; 
Bí tích Xúc Dầu được dành cho ai, 1514,-15, 1528-29; 
Bí tích Xức Dầu qua các thé ky, 1512; 
Các hiệu quả của bí tích Xức Dâu, 1520-23, 1532; 
Các mục đích của bí tích Xúc Dầu, 1511, 1527; 
Sự chuẩn bi cho các tín hữu lãnh nhận bí tích Xức Dầu, 1516; 
Thừa tác viên của bí tích Xức Dầu, 1530; 
Việc cử hành bí tích Xức Dầu theo nghi thức Rôma, 1513, 1517-19, 
1531. 


BIẾN CÓ (EVENTUS), x. Lich sii; 
Cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 122, x. Cuộc Ngự đến, Sự mong doi, Su 
hoàn tất; 
Cuộc Ngự đến của Nước [Thiên Chúa], 560, 570, 1720, 2632, 2660, 
2817, 2857; 
Cuộc trở lai lần thứ hai, 2612; 
Lịch sử cứu độ và biến cố được đọc lại, 1095; 


Muc luc phán tích 877 


Việc cử hành phụng vu Mùa Vọng, 524. 


BIẾN ĐỔI BẢN THỂ, SỰ (TRANSSUBSTANTIATIO), 
1873-77, 1413, x. Bí tích Thánh Thế. 


BIẾN HÌNH, CUÓC (TRANSFIGURATIO,, 554-56, 568. 


BIẾT ƠN, SỰ (GRATITUDO) 
Sự biết ơn của con người đối với Đức Kitô, 1418; 
Sự biết ơn của con người đối với người lân cận, 1648, 1900, 2199, 
2215, 2218, 2220; 
Sự biết ơn của con người đối với Thiên Chúa, 1148, 1334, 1360, 
1418, 2062, 2097, 2099. 
BÌNH DÁNG, SU (AEQUALITAS) 
Sự bình dáng giữa các Kitô hữu, 872; 
Sự bình đẳng giữa người ta, 1934-35; 
Sự bình đẳng và sự khác biệt giữa người nam và người nữ, 369. 
BỎ RƠI / PHÓ THÁC TRỌN VẸN, SỰ (RELICTIO) 
Sự bỏ rơi [Thầy] của các môn đệ, 1851; 
Su phó thác trọn ven cho sự quan phóng, 305, 322, 2115; 
Su phó thác trọn ven cho ý Thiên Chúa, 2677. 
Su phó thác tron ven của Đức Maria noi Thiên Chúa, 506; 
Thiên Chúa không bao giờ bó rơi dán Ngài, 2577. 
BÓI TOÁN, VIỆC (DIVINATIO) như hành động chống lại Thiên Chúa, 
2115-17, 2138. 
BÓNG TÓI (TENEBRAE) 
Ánh sáng và bóng tói trong thuyét nhi nguyén và thuyét cüa 
Maniché, 285; 
Cuộc chiến đấu của con người chống lai các quyén lực của bóng tối, 
409; 
Đức tin dẫn ra khỏi bóng tối, 2466. 
BỐ THÍ, VIỆC (ELEEMOSYNA) 
Việc bố thí như công việc của đức mến và của lòng thương xót, 
2447, 2462; 
Việc bố thí như một hình thức thống hối, 1434, 1438; 
Việc bố thí trong Luật mới, 1969. 


BỔ TRỢ, NGUYÊN TẮC (SUBSIDIARITAS), 1883, 1885, 1894, 2209 


BỘI GIÁO, SỰ (APOSTASIA) 
Ông Môisen và sự bội giáo của dân ông, 2577; 
Cuộc thử thách cuối cùng của Hội Thánh và sự bội giáo, 675; 
Ý nghĩa của sự bội giáo, 2089; 


878 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Những vết thương cho sự hợp nhất của Hội Thánh và sự bội giáo, 
817. 


BÓN PHÁN (OFFICIUM) 
Bổn phán báo vệ hợp pháp, 2265-66, 2321; 
Bổn phận báo vệ tổ quốc, 2310; 
Bổn phận cải thiện các điều kiện của đời sống con người, 1926; 
Bổn phận cho phép các công dân thực hiện ơn gọi của họ, 1907; 
Bổn phận của tình liên đới giữa các dân tộc, 2439; 
Bổn phận điều tiết quyền sở hữu, 2406; 
Bổn phận làm việc, 2427; 
Bổn phận phê phán những vấn đề có hại cho nhân phẩm và công 
ích, 2238; 
Bổn phận phục vụ chân lý bằng thông tin, 2497; 
Bổn phận quy định việc sản xuất và buôn bán vũ khí, 2316; 
Bổn phận tham gia đời sống xã hội, 1913, 1916; 
Bổn phận tôn trọng cá vị, 1907, 2432; 
Bổn phận tôn trọng sự tự do của người khác, 1738; 
Bổn phận vâng phục quyển bính, 1900; 
Các bổn phận của các quyên bính dân su, 2235-37, 2498; 
Các bổn phận của cha mẹ, 2221-2231; 
Các bổn phận của con cái, 2214-2220; 
Các bổn phận của công dân, 2223-43; 
Các bổn phận đối với gia đình, 2211; 
Luật tự nhiên nhu nén tảng của các bón phận, 1956, 1978; 
Mười Điều Răn như ánh sáng mạc khải các bổn phận căn bản, 


2070, 2072; 
Sự phân biệt các quyển và các bổn phận của công dân và của Kitô 
hữu, 912; 


Sự phát triển như bản tóm kết tất cả các bổn phận xã hội, 1908. 


BUÔN BÁN, VIỆC (COMMERCIUM) 
Việc buôn bán vũ khí, 2316; 
Những gian lận và việc buôn bán, 2269, 2409. 
BUÓN, SỰ (TRISTITIA) 
Sự buôn là hữu ích trong việc trái tim hối cải, 1431; 
Sự buồn như một đam mê chủ yếu, 1772; 
Sự buôn như một trở ngại trong việc cầu nguyện, 2728; 
Sự buôn trong việc ganh tị, 2539-40, 2553. 
BỮA TIỆC CỦA CHÚA (DOMINICA CENA) 
Bánh, rượu và Bữa tiệc của Chúa, 1412; 
Bí tích Thánh Thể và Bữa tiệc của Chúa, 1337, 1366; 
Chén của Giao Ước mới và Bữa tiệc của Chúa, 612; 


Muc luc phán tích 879 


Lễ Vượt Qua của Nước Thiên Chúa và Bữa tiệc của Chúa, 1166, 
1403, 2816; 

Những Cộng đoàn giáo hội phát sinh từ cuộc Cải cách, và Bữa tiệc 
của Chúa, 1400; 

Su bẻ bánh và Bữa tiệc của Chúa, 1329; 

Sự thiết lập Hy lễ Thánh Thể và Bữa tiệc của Chúa, 1323; 

Việc dâng lễ vật và Bữa tiệc của Chúa, 1350; 

Ý nghĩa của Bữa tiệc của Chúa, 1329. 


C 


CA NGỢI, (NHỮNG) SU (LAUS/DES), x. Phụng vu. 
Bí tích Thánh Thể như việc ca ngợi và tạ ơn Chúa Cha, 1358-61; 
Các chúc lành [đều có phần] ca ngợi, 1081, 1671; 
Các thánh vinh như su ca ngợi, 2585, 2589; 
Các việc trần thế và sự ca ngợi Đấng Tao Hoá, 898, 1670; 
Đời sống thánh hiến để ca ngợi Thiên Chúa, 920, 2687; 
Lời kinh ca ngợi, 2098, 2639-43; 
Sự ca ngợi Thiên Chúa, 1138, 2171, 2513; 
Vẻ đẹp của công trình tạo dựng như bài thánh ca ca ngợi, 32; 
Ý nghĩa của sự ca ngợi, 2639. 


CÁ VI (PERSONA), x. Con người và Xã hội; 
Cá vị có khả năng, 1704; 
Cá vị như đền thờ Chúa Thánh Thân, 364; 
Cá vị như hình ảnh của Thiên Chúa, 1730; 
Cá vị và công ích, 1738, 1905, 1912-13; 
Cá vị và xã hội, 1878-89, 1929; 
Các phương tiện truyền thông và cá vị, 2492, 2494; 
Các quyền và các bổn phận của các cá vị, 1738, 2070, 2108, 2270, 
2273; 
Cán tính cüa cá vi, 203, 2158; 
Lao dóng và cá vi, 2428; 
Nhà Nuóc và cá vi, 2237; 
Nhân vị được nhắm cho hưởng vinh phúc vĩnh cửu, 1703; 
Phẩm chất siêu việt của nhân vị, 1295, 2245; 
Su khác nhau giữa các cá vi, 1946; 
Su tạo dung cá vi, 362; 
Su toàn ven cüa cá vi, 2338-45; 
Su tón trong cá vi và viéc nghién cüu khoa hoc, 2292-96; 
Su tôn trọng cá vị, 1907, 1929-33, 2212, 2297-98, 2477, 2479, 2524; 
Sự tôn trọng các cá vị và của cải của họ, 2407-18; 
Tính dục và cá vị, 2332, 2837; 


880 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Phám giá cüa cá vi 

Các thí nghiệm trên con người và phẩm giá của cá vi, 2295; 

Hinh ánh khiêu dám, mai dám, hiếp dâm và phẩm giá của cá vị, 
2354-56; 

Nón táng cüa phám giá cá vi, 225, 357, 1700, 1730, 1934, 2126; 

Những đòi hỏi của phẩm giá nhân vị, 1780, 1930, 1938, 1944, 2339, 
2467; 

Phẩm giá của cá vị và sự công bằng xã hội, 1911, 1913, 1926, 1929, 
1938, 2213, 2238, 2409; 

Phẩm giá của cá vị và sự tự do tôn giáo, 1738, 1747, 2106; 

Phẩm giá của nhân vị, 1700-1876; 

Sự can thiệp trên gien di truyền và phẩm giá của cá vị, 2275; 

Sự chết êm dịu và phẩm giá của nhân vị, 2277, 2324; 

Sự thụ tỉnh nhân tạo và phẩm giá của cá vị, 2377; 

Sự tôn trọng phẩm giá của cá vị, 1935, 2158, 2235, 2267, 2297, 
2304; 

Tội và phẩm giá của cá vị, 1487, 2261, 2320, 2353, 2414. 


CÁC Á BÍ TÍCH (SACRAMENTALIA), 1667-76; 
Định nghĩa và ý nghĩa các á bí tích, 1667, 1677; 
Giáo dân chủ sự các á bí tích, 1669; 
Những hình thức của các á bí tích, 1671-73, 1678; 
Những sức mạnh của các á bí tích, 1668, 1670. 


(CÁC) ÁNH THÁNH (ICON/E®S), x. Các ánh tượng thánh; 
Su chiém ngám ánh thánh, 1162; 
Su süng kính ánh thánh, 1159, 1192, 2131; 
Y nghia cüa ánh thánh, 1161; 
Su hữu ích của các ảnh thánh, 2705. 


CÁC ÁNH TƯỢNG (IMAGINES) thánh, 1159-62, x. (Các) ánh thánh. 


CÁC ÁN XÁ (INDULGENTIAE,, 1471-79; 
Các ân xá dành cho những người đã qua đời, 1032, 1479; 
Định nghĩa và ý nghĩa các ân xá, 1471; 
Được hưởng ân xá của Thiên Chúa nhờ Hội Thánh, 1478,-79; 
Hiệu quả của các ân xá, 1498. 


CÁC BỆNH NHÂN, (AEGROTD, x. Bí tích Xúc Dâu Bệnh nhân; 
Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân, 1ð11, 1516, 1519; 
Các bệnh nhân như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu, 1373; 
Các bệnh nhân trong Cựu Ước, 1502; 
Chúa Giêsu và sự chữa lành các bệnh nhân, 699, 1503-06; 
“Hãy chữa lành các bệnh nhân” như mệnh lệnh của Chúa Giêsu, 
1506-10; 
Su chăm sóc và tôn trọng các bệnh nhân, 2405, 2186. 


Muc luc phán tích 881 


(CÁC) BÍ TÍCH (SACARAMENTUM/A), x. mỗi bí tích. 
Các bí tích cán thiết dé được cứu độ, 1129; 
Các bí tích được thiết lập bởi Đức Kitô, 1114; 
Các bí tích được tiên báo trong các dấu chỉ của Giao Ước Cũ, 1150; 
Các bí tích hữu hiệu, 1127; 
Các bí tích không thể được tái ban, 698; 
Các bí tích liên quan đến các giai đoạn của đời sống tự nhiên, 1210; 
Các bí tích như “những kỳ công” của Thiên Chúa trong Giao Ước 


mới, 1116; 
Các bí tích như “những năng lực phát ra” từ thân thể Đức Kitô, 
1116; 


Các bí tích như những hành động của Chúa Thánh Thân, Đấng 
hoạt động, 1116; 

Các nền tảng của các bí tích trong đời sống của Đức Kitô, 1115; 

Định nghĩa, ý nghĩa và các mục đích của các bí tích, 774, 1084, 
1131; 

Hội Thánh như bí tích, 747, 774-76, 780, 1045, 1108, 1140; 

Lời Chúa cán thiết cho các bí tích, 1122, 1133; 

Mục đích của các bí tích, 1123, 1680; 

Nhiệm cục bí tích, 1076; 

Những người đã lãnh Phép Rửa có quyền lãnh nhận các bí tích, 
1269; 

Số các bí tích, 1113, 1117; 

Sự hiện diện của Đức Kitô trong các bí tích, 1088, 1127, 1509; 

Thánh Thể như “bí tích của các bí tích”, 1211, 1324, 1374. 

Chiều kích giáo hội của các bí tích 

Các bí tích ban sự tăng trưởng và sự chữa lành cho các chi thể của 
Đức Kitô, 798; 

Các bí tích của Hội Thánh: “nhờ Hội Thánh” và “cho Hội Thánh”, 
1118; 

Các bí tích như con đường khai tâm Kitô giáo, 1212, 1275, 1425, 
1533; 

Các bí tích như dây liên kết của Hội Thánh, 815; 

Các bí tích như những dấu chỉ ơn tha thứ của Thiên Chúa, 2839; 

Các bí tích truyền thông điều thiện hảo của Đức Kitô cho moi chi 
thể, 947; 

Sự hiệp thông các bí tích liên kết chúng ta với Đức Kitô, 950; 

Sứ vụ về bí tích của Hội Thánh, 738-40, 1132; 

Tầm quan trọng của các bí tích trong việc dạy giáo lý về phụng vụ, 
1074-75. 

Giáo lý về các bí tích 
Giáo lý về các bí tích của Đức Kitô, 1114-16; 


882 


Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


Giáo lý vé các bí tích của Hội Thánh: “nhờ Hội Thánh" và “cho Hội 
Thánh”, 1117-21; 

Giáo lý về các bí tích nuôi dưỡng, củng cố và diễn tả giáo lý đức tin, 
1127-99; 

Giáo lý về các bí tích truyền thông ân süng cứu độ mà các bí tích 
nói lên, 1127-29; 

Giáo lý về các bí tích tiên báo vinh quang tương lai của đời sống 
vĩnh cửu, 1130. 


Hiệu quả của các bí tích 


Truyền Chức Thánh và Hôn Phối như các bí tích quy hướng về ơn 
cứu độ của người khác, 1534-35; 

Các bí tích nâng đỡ và củng cố những người đi tới sự thánh thiện, 
1133, 2030; 

Các bí tích làm cho Kitô hữu thành “con cái Thiên Chúa”, 1692; 

Các bí tích để kết hợp với Đức Kitô, 790, 950; 

Các bí tích hành động do sự (ex opere operato), 1128; 

Các bí tích thực hiện hữu hiệu ân sủng mà các bí tích nói lên, 1084, 
1127, 1151; 

Các bí tích ban ân sủng bí tích, 2003; 

Các bí tích để tha tội, 977, 987; 

Các bí tích mang lại “ấn tín” bí tích hoặc dấu chỉ, 698, 1121; 

Các bí tích ban sự trợ giúp cho việc chữa lành, 1420-21; 

Các bí tích truyền thông Chúa Thánh Thân cho các chi thể của 
Thân Thể Đức Kitô, 739; 

Các bí tích thiết lập sự hợp nhất các Kitô hữu, 1126. 


Bí tích Cực thánh 


Sự tôn thờ và sùng kính Bí tích Cực thánh, 1178, 1183, 1418, 2691; 
Sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong Bí tích Cực thánh, 1374. 


CÁC BIẾN CÓ CỨU ĐỘ (EVENTUS SALVIFICD 


Các biến cố vinh hiển của Đức Kitô và các hiệu quả của chúng, 126; 

Các Thánh vịnh và sự tưởng nhớ các biến cố cứu độ, 2586; 

Những chúc lành thần linh được biểu lộ trong các biến cố cứu độ kỳ 
diệu, 1081; 

Phụng vụ, sự tưởng niệm các biến cố cứu độ, 1093, 1095, 1217; 

Sự mac khái bằng các biến cố cứu độ và bằng các lời nói, 53, 1103, 
2651; 

Trong phụng vụ, các biến cố cứu độ trở thành tác động trong hiện 
tại, 1104. 


CÁC BIÉU TƯỢNG (SYMBOLA), x. Các đấu chỉ; 


Các biểu tượng của Cựu Ước, 522, 697; 
Các biểu tượng phụng vụ, 1145, 1150, 1189; 
Các cử chỉ có tính biểu tượng của Chúa Giêsu, 1151; 


Muc luc phán tích 883 


Con người cán các dấu chỉ và các biểu tượng, 1146, 1148, 1152. 


CÁC BỔN PHẬN TÔN GIÁO (OFFICIA RELIGIOSA) 

Bổn phận bày tỏ ý kiến riêng về lợi ích của Hội Thánh, 907; 

Bổn phận cầu cho cuộc Ngự đến của Nước [Thiên Chúa], 2817; 

Bổn phận cử hành công trình cứu độ của Đức Kitô, 1163; 

Bổn phận đối với cha mẹ và bề trên, 2199, 2234; 

Bổn phận giáo dục và trợ giúp con cái, 2221-31, 2252; 

Bổn phận hành động với tư cách con cái Thiên Chúa, 2784; 

Bổn phận huấn luyện lương tâm trong sáng và ngay thẳng, 2496; 

Bổn phận làm chứng cho chân lý, 2467, 2472; 

Bổn phận loại trừ thói thé gian, 2151; 

Bổn phận loan báo Tin Mừng, 848, 888; 

Bổn phận nghe theo tiếng lương tâm riêng, 1778; 

Bổn phán sử dụng các hông ân của Thiên Chúa một cách đúng dán, 
2820; 

Bổn phận sử dụng sự nhân từ và lòng thương xót, 2298; 

Bổn phận sửa chữa lại những bất công và giả dối, 2487; 

Bổn phận tham dự phụng vụ, 1141; 

Bổn phận thích nghi phụng vụ vào các nền văn hoá khác nhau, 
1205; 

Bổn phận tin vào Thiên Chúa và làm chứng cho chân lý, 2087, 
2471-72; 

Bổn phận tôn kính cha mẹ, 2214-20; 

Bổn phận tránh các gương xấu, 2489; 

Bổn phận trợ giúp người lân cận, 1932-33, 2198, 2444, 2446; 

Bổn phận trợ giúp và bảo vệ gia đình, 2209-10, 2211; 

Bổn phận tuân giữ các điều răn của Hội Thánh, 578, 2037; 

Bổn phận yêu mến Thiên Chúa, 2083, 2104-05, 2136. 


CÁC CHI THỂ CỦA THÂN THÉ ĐỨC KITÔ 
(MEMBRA CORPORIS CHRISTI) 

Các Kitô hữu nhu các chi thé của Thân Thé Đức Kitô, 521, 738-39, 
193, 195-96, 1988; 

Chúa Thánh Thần như nguyên lý sóng động cho các chi thể của 
Thân Thể Đức Kitô, 798; 

Những sự chia rẽ giữa các chi thể của Thân Thể Đức Kitô, 821; 

Sự hợp nhất và sự hiệp thông của các chi thể của Thân Thể Đức 
Kitô, 790-91, 797, 947, 953, 1368, 1396, 1469; 

Su khác nhau giữa các chi thể của Thân Thé Đức Kitô, 791, 873; 

Trở thành các chi thé của Thân Thé Đức Kitô, 1213, 1267. 


CÁC CHÜNG NHÂN (TESTES) 
Các chüng nhán cüa düc tin, 165; 
Các chứng nhân trong bí tích Hôn Phối, 1631; 


884 


Sách Giáo Lý cúa Hôi Thánh Công Giáo 


Các chứng nhân vé sự phục sinh của Chúa Giêsu, 642; 

Các giáo dán như những chứng nhân của Đức Kitô, 904-05, 913, 
942, 2242; 

Các Tông Đồ với tư cách là những chứng nhân, 857; 

Đôi phối ngẫu như những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, 
1647-48; 

Là chứng nhân của Đức Kitô nghĩa là gì, 995; 

Sự chuyển cầu của các chứng nhân đã đi trước chúng ta vào Nước 
[Thiên Chúa], 2683; 

Thêm Sức, bí tích làm cho trở thành các chứng nhân của Đức Kitô, 
1285, 1308. 


CÁC CÔNG DÂN (CIVES) 


Các bổn phận và các công dân, 1915, 2238-40, 2255; 

Các Kitô hữu như các công dân của [Nước] trời, 2796; 

Các quyền lợi và các công dân, 2273; 

Chiến tranh và các công dân, 2308; 

Công ích và các công dân, 1910; 

Đời sống công cộng và các công dân, 1915; 

Hội Thánh và các công dân, 2245; 

Lao động và các công dân, 2433; 

Quyền bính và các công dân, 1901, 2242; 

Sự công bằng giao hoán và các công dân, 2411; 

Sự gia tăng dân số phải được định hướng, Nhà Nước và các công 
dân, 2372; 

Su phục vụ trong quân đội và các công dân, 2310; 

Su tự do tôn giáo và các công dân, 2107; 

Tổ quốc và các công dân, 2199; 

Việc phượng tự ngày Chúa Nhật như quyên lợi của các công dân, 
2187; 

Xã hội và su an sinh của các công dán, 2288; 

Xã hội, các tương quan và các công dân, 2212-13. 


(CÁC) CÔNG ĐỒNG (CONCILIUM/A) 


Việc dạy giáo lý và Công đồng, 9; 

Giám mục đoàn và Công đồng, 884, 887, 891; 
Đức tin và Công đồng, 250; 

Các tín biểu và Công đồng, 192. 


(CÁC) CÔNG VIỆC (OPUS/ERA) 


Các công việc của Đức Kitô giúp nhận ra Người là “Đấng Thánh của 
Thiên Chúa”, 438; 

Các công việc của ma quỷ, 394; 

Các công việc của người ta, 679, 901; 


Muc luc phán tích 885 


Các công việc của Thiên Chúa nhu con đường để nhận biết Ngài, 
32, 176, 236, 286; 
Các công việc của Thiên Chúa, 198, 214, 295, 339, 1328; 
Các công việc của xác thịt, 1852; 
Các việc bác ái và đây tình thương xót, 1473, 1458, 1815, 1829, 
1853, 2044, 2447; 
Các việc thống hối, 1430, 1460. 
CÁC CƠ CẤU (STRUCTURAE) 
Các cơ cấu của tội, 1869; 
Các cơ cấu xã hội, 408, 2286. 
CÁC CỬ CHỈ (GESTUS) 
Các cử chỉ cần thiết để hối cải, 1430, 1435; 
Các cử chỉ phụng vụ, 1149-50, 1234, 1341. 
CÁC DẤU CHỈ (SIGNA) (trong các bí tích) 
Các bí tích như các dấu chỉ, 1084, 1123, 1130-31, 1152; 
Các dấu chỉ của bí tích Rửa Tội, 628, 694, 1235, 1238, 1241, 1243; 
Các dấu chỉ của bí tích Thêm Sức, 695, 1293-1301; 
Các dấu chỉ của bí tích Truyền Chức Thánh, 1574. 
CÁC GIÁ TRỊ (VALORES) 
Các giá trị của Hôn nhân nhân loại và Kitô giáo, 1632, 1643, 23683; 
Coi thường các giá trị luân lý và gương xấu, 2286, 
Gia đình như nơi để trao ban các giá trị, 2207; 
Khoa hoc, kỹ thuật và các giá trị luân lý, 2293; 
Phẩm trật các giá trị và các thể chế xã hội, 2244; 
Phẩm trật các giá trị và hoạt động kinh tế, 2425; 
Phẩm trật các giá trị và xã hội, 1886, 1895, 2236. 
CÁC GIÁO HỘI CẢI CÁCH (ECCLESIAE REFORMATAE), x. Sự cải 
cách. 
CÁC GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG (ECCLESIAE ORTHODOXAE) 
Kinh Tin Kính và các Giáo Hội Chính Thống, 247; 
Sự hợp nhất của Hội Thánh Công giáo và các Giáo Hội Chính 
Thống, 836. 
CÁC GIÁO PHỤ (PATRES ECCLESIAE), 11, 688. 
CÁC GIÁO SĨ (CLERICI), các thừa tác viên thánh, 934, 1174. 
CÁC GIỜ VÀ PHUNG VU (HORAE ET LITURGIA), x. Các giờ kinh 
phung vu. 
CÁC HỒNG ÂN (DONA), x. Thiên Chúa và Chúa Thánh Thân. 


886 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


CÁC HIỆP HỘI (SOCIETATES) 
Bảo đảm các điều kiện cho các hiệp hội, 1928, 1943, 2211; 
Khuyến khích các hiệp hội, 1882, 1893; 
Kinh tế và các hiệp hội, 2431; 
Quyền vào hiệp hội, 900. 
CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO 
(LUDICRAE EXERCITATIONES), 2289. 


CÁC KINH CÁU (LITANIAE), 1154, 1177. 
CÁC LOAI VÁN (GENERA LITTERARIA) trong Thánh Kinh, 110. 


CÁC LOI KHUYÉN PHÜC ÁM (CONSILIA EVANGELICA) 
Các điều răn và các lời khuyên Phúc Âm, 2053; 
Các tu hội đời và các lời khuyên Phúc Âm, 929; 
Đời ẩn sĩ và các lời khuyên Phúc Âm, 920; 
Đời sống thánh hiến và các lời khuyên Phúc Âm, 914-16, 918, 944; 
Đời tu dòng và các lời khuyên Phúc Âm, 925; 
Hội Thánh và các lời khuyên Phúc Âm, 2103; 
Luật mới và các lời khuyên Phúc Âm, 1973-74, 1986; 
Sứ vụ và các lời khuyên Phúc Âm, 931; 
Tu đoàn tông đồ và các lời khuyên Phúc Âm, 930. 


CÁC MỐI PHÚC CỦA TIN MỪNG 
(BEATTTUDINES EVANGELICAE), 1716 

Các mối phúc của Tin Mừng cho thấy mục tiêu của sự hiện hữu 
nhân linh, 1719; 

Các mối phúc của Tin Mừng đáp ứng ước muốn tự nhiên của con 
người là được hạnh phúc, 1718, 1725, 2548; 

Các mối phúc của Tin Mừng kiện toàn các lời hứa của Thiên Chúa, 
1725; 

Các mối phúc của Tin Mừng như trung tâm của lời giảng dạy của 
Chúa Giêsu, 1716; 

Các mối phúc của Tin Mừng phác hoạ dung mạo Chúa Giêsu, 1717; 

Giáo huấn do các mối phúc của Tin Mừng, 1726, 1728, 1820, 2546; 

Đời sống thánh hiến và tỉnh thần của các mối phúc của Tin Mừng, 


932; 
Đức mến của Hội Thánh được linh hứng bởi các mối phúc của Tin 
Mừng, 2444; 


Đức Kitô, mẫu gương của các mối phúc của Tin Mừng, 459, 1697; 
Lê Luật và các mối phúc của Tin Mừng, 581, 1967, 1984; 

“Phúc thay những người nghèo..”, 2546-47, 2603, 2660, 2833; 
Tinh thân của các mối phúc của Tin Mừng, 1658, 2603; 

Việc dạy giáo lý về các mối phúc của Tin Mừng, 1697; 

Ý nghĩa và hiệu quả của các mối phúc của Tin Mừng, 1717. 


Muc luc phán tích 887 


CÁC MÓN ÐÊ CUA CHÜA GIÉSU NAZARETH 
(DISCIPULI IESU NAZARENI) 

Bữa tiệc cuối cùng và các môn đệ, 1339; 

Các môn đệ đầu tiên, 949; 

Các môn đệ loan báo về Chúa Giêsu, 425; 

Các phép lạ được các môn dé làm nhân danh Chúa Giêsu, 434, 
1506; 

Cách hành động của các môn đệ, 1386; 

Chúa Thánh Thân được Chúa Giêsu sai đến trên các môn đệ, 696, 
730, 788, 2628; 

Kinh nghiệm của các món đệ trước thực tại Chúa Giêsu phuc sinh, 
643-44; 

Lời chứng về sự Phục sinh được các môn đệ xác nhận trên bình 
diện lịch sử, 656; 

Sứ vụ của các môn đệ, 542; 

Việc cầu nguyện được dạy cho các môn đệ, 2701, 2722, 2759; 

Việc hiện ra của Đức Kitô phục sinh với các môn đệ, 645, 647. 


CÁC MỤC TỬ CỦA HỘI THÁNH (PASTORES ECCLESIAE) 

Các Giám mục như các Mục tử của Hội Thánh, 862, 939, 1558; 

Các giáo dân trợ giúp các Mục tử của Hội Thánh, 900-01; 

Các Mục tử của Hội Thánh được Đức Kitô tuyển chọn và sai đi, 816, 
1575; 

Các nhiệm vụ của các Mục tử của Hội Thánh, 801, 857, 1551, 1632, 
2033, 2038, 2663; 

Cha sở như Mục tử của riêng giáo xứ, 2179; 

Nhiệm vụ mục tử của thánh Phêrô và các Tông Đồ, 881. 


CÁC NÉN BẠC (TALENTA), 1880, 1936-37, 2429. 


CÁC NGÔI VỊ THẦN LINH (PERSONAE DIVINAE), x. Chúa Ba 
Ngôi; 

Các hành dóng cüa các Ngôi Vi biéu ló các dác diém cüa các Ngài, 
258, 267; 

Các tương quan giữa các Ngôi VỊ, 255; 

Chúa Cha, Ngôi Vị Thứ Nhất trong Ba Ngôi, 198; 

Chúa Thánh Thần, Ngôi Vị Thứ Ba trong Ba Ngôi, 245, 684-86, 
781; 

Đức Kitô, Ngôi Vi Thứ Hai trong Ba Ngôi, 466, 468, 470, 473, 477, 
481, 483, 626; 

Sự duy nhất vé bản tính của các Ngôi Vi, 202, 253; 

Sự phân biệt các Ngôi Vị, 254, 266, 689; 

Y nghĩa của từ “các Ngôi Vi" trong Ba Ngôi, 252. 


CÁC NHÂN ĐỨC TRU (CARDINALES VIRTUTES), x. Nhân đức. 


888 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


CÁC NHI ĐỒNG (INFANTES) 
Chúa Giêsu và các trẻ em, 699, 1244, 1261; 
Quyền được sống, 2322, x. Su phá thai; 
Su mại dâm cũng ảnh hưởng đến các trẻ nhỏ, 2355; 
Trở nên như trẻ nhỏ, 526, 2517, 2785, 2837. 
Tuổi để lãnh bí tích Thêm Sức, 1307; 
Việc giáo dục lương tâm, 1784; 
Việc nhận con nuôi, 2379; 
Việc rước lễ của các nhi đồng, 1244. 


CÁC NƠI (LOCA) để cử hành phụng tự, 1179-86, 1198-99. 


CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG 
(MEDIA PRO MASSA) 
Các luật chống việc sử dụng sai các phương tiện thông tin đại 
chúng, 2498; 
Sự sử dụng đúng đắn các phương tiện thông tin đại chúng, 2496; 
Sự sử dụng sai các phương tiện thông tin đại chúng, 2523. 


CÁC QUYÉN LỰC (POTENTIAE seu POTESTATES) 
Các quyền lực bí ẩn, 2116-17; 
Các quyền lực bóng tối, 409, 680; 
Các quyền lực tấn công Nước Đức Kitô, 671; 
Sự chiến thắng của Hội Thánh trên các quyền lực sự chết, 552. 


CÁC SINH VẬT (ANIMALIA) 
Su khác nhau giữa con người và các sinh vật, 371; 
Su tôn trọng các sinh vật, 2415, 2416, 2418; 
Tương quan giữa con người và các sinh vật, 2417, 2456-57. 


(CÁC) THÁNH (SANCTUS/I) 
Su hiệp thông với các thánh, 957; 
Hội Thánh nhu sự hiệp thông của các thánh, 946-59, 960-62, 1331; 
Những ảnh tượng thánh của các thánh, 1161; 
Su chuyén cáu cüa các thánh, 956, 2683; 
Su kính nhó các thánh, 1173, 1195; 
Tên thánh nhu tên của Phép Rửa, 2156; 
Phần thưởng của các việc tốt lành của các thánh, 1477; 
Phân riêng các thánh trong năm phụng vu, 1172; 
Các thánh như mẫu gương của sự thánh thiện, 2030; 
Các thánh như nguồn mach và cội nguồn của việc canh tân trong 
Hội Thánh, 828; 
Sự thánh thiện của Hội Thánh toả sáng nơi các thánh, 867; 
Ý nghĩa việc tôn phong các thánh, 828; 
Sự tôn kính các thánh, 61. 


Muc luc phán tích 889 


CÁC THÁNH VINH (PSALMI) 
Bô nám cuón sách Thánh vinh, 2585; 
Các hinh thüc và cách dién tá khác nhau cüa các Thánh vinh, 2588; 
Các Thánh vinh diễn tả trái tim của “những người nghèo”, 716; 
Các Thánh vịnh như kinh nguyện của cộng đoàn, 2585-89; 
Các Thánh vinh và phụng vu, 1156, 1177; 
Định nghĩa các Thánh vịnh, 2596; 
Lời cầu nguyện của các Thánh vịnh dạy trông cậy và tin vào Thiên 
Chúa, 2657; 
Những nét chính yếu của các Thánh vịnh, 2589; 
Sự giảng dạy về các Thánh vịnh, 1176; 
Tầm quan trọng của các Thánh vịnh, 2597; 
Ý nghĩa của các Thánh vịnh, 2586-88. 


CÁC THỂ CHẾ (INSTITUTIONES) 
Các thé ché nhán loai và xá hói, 909, 1869, 1881-82, 1888, 1897, 
1916, 2211, 2238, 2244, 2286; 
Các thé ché trong Cuu Uóc, 576, 709. 


CÁC THÍ NGHIÉM KHOA HOC (SCIENTIFICA EXPERIMENTA) 
Các thí nghiệm khoa hoc nơi các súc vật, 2417; 
Các thí nghiém khoa hoc và su tón trong cá vi, 2292, 2295. 


(CÁC) THU TAO (CREATURA/AE) 

Bí tích Rửa Tội làm cho trở nén thụ tao mới, 1214, 1265-66, 1999; 

Các Thién thán và các thu tao, 350; 

Các thụ tao và việc chúng có điều giống với Thiên Chúa, 41, 2500; 

Những giới hạn của các thụ tạo, 311, 385, 396, 1998; 

Vận mệnh của các thụ tạo, 260, 353; 

Sứ điệp của các thụ tạo tỏ cho thấy sự hiện hữu của Thiên Chúa, 
46, 48; 

Sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các thụ tạo, 300, 308; 

Sự lệ thuộc lẫn nhau của các thụ tạo, 340, 344; 

Sự quan phòng và sự cộng tác của các thụ tạo, 301, 306, 312, 321, 
323, 342, 373, 1884; 

Sự quy phục của các thụ tạo đối với Thiên Chúa, 49, 213, 396, 2097, 
2628; 

Sự quyến luyến của tâm hồn với các thụ tạo, 1394, 1472; 

Sự tham dự của các thụ tạo vào sự tốt lành của Thiên Chúa, 295, 
319; 

Su tôn trọng các thụ tạo, 1930, 2416; 

Thiên Chúa như cội nguồn của các thụ tạo, 293, 327; 

Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với các thụ tạo, 2069, 
2093, 2095, 2113; 

Tương quan giữa các thu tao và con người, 343; 


890 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Tương quan giữa Thiên Chúa và các thu tạo, 42-43, 239, 295, 356, 
441, 1703; 
Vẻ dep, su tốt lành và sự trọn hảo của các thu tao, 32, 339, 2500. 


CÁC THUC TAI (REALITATES) 

Các Kitó hüu giáo dán và hành dóng cüa ho trong các ván dé trán 
thé, 898-99, 2442; 

Các thuc tai nhu con đường dé nhận biết Thiên Chúa, 32, 159, 
1148; 

Các thực tại tỉnh thân và cách đạt tới các thực tại đó, 1146; 

Những người được thánh hiến trong các tu hội đời và hành động 
của họ trong các vấn đề trần thế, 929; 

Tội mại thánh như việc mua hay bán các thực tại thiêng liêng, 
2121. 


(CÁC) TIÊN TRI (PROPHETA/AE) 

Các Tiên tri như những chứng nhân của sự công chính của Thiên 
Chúa, 2543; 

Các Tiên tri như những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa đối 
với Israel, 218; 

Các Tiên tri tố giác, 2100, 2380; 

Các Tiên tri và việc loan báo Đấng Messia, 522,555,702; 

Hành động của Chúa Thánh Thần qua các Tiên tri, 243; 

Nhiệm vụ và sứ vụ của các Tiên tri trong Israel, 64, 201, 522, 762, 
1964, 2581, 2595; 

Ông Élia, cha của các Tiên tri, 2582; 

Ông Gioan Tẩy Giả, vị cuối cùng trong các Tiên tri, 523, 719; 

Y nghĩa và tám quan trọng của lời cầu nguyện của các Tiên tri, 
2584. 


CÁC TỔ CHỨC NGHIỆP ĐOÀN 
(CONSOCIATIONES OPERARIORUM), 2430. 


CÁC TỔ PHỤ (PATRIARCHAE) 
Các tổ phụ của dân Do thái, 839; 
Các tổ phu như gốc rễ của Hội Thánh, 755; 
Sự tôn kính các tổ phu trong Cựu Ước, 61. 


CÁC TRẺ EM (PUERI) 
Các trẻ em là thần dân của Nước Thiên Chúa, 559; 
Những lạm dụng tình dục đối với trẻ em, 2389; 
Việc giáo dục các trẻ em về đức tin, 5, 2688; 
Việc giáo dục các trẻ em về sự nết na, 2524; 
Việc rước lễ lân đầu của các trẻ em, 1244; 
Việc xưng tội của các trẻ em, 1457. 


CÁC TRÒ CHƠI MAY RỦI (FORTUNAE LUDI), 2413. 


Muc luc phán tích 891 


CÁC TU DOÀN TÔNG ĐỒ (SOCIETATES VITAE APOSTOLICAE), 
930. 


CÁC TU HỘI ĐỜI (INSTITUTA SAECULARIA), 928-29, x. Đời sống 
thánh hién. 


CÁC TƯƠNG QUAN (RELATIONES), x. Con người và Xã hội. 


CÁC VÁN NAN (QUAESTIONES) 
Lời đáp trả cho những vấn nan chính yếu của con người, 68, 282, 
1676. 


CÁC VI TÜ DAO (MARTYRES) 
Cách hành động của các vị tử dao, 2113; 
Hạnh các vi tử dao, 2474; 
Su sùng kính các vi tử dao, 957, 1173; 
Y nghĩa việc tử đạo, 2473. 


CÁCH HÀNH ĐỘNG (AGENDI MODUS) 
Cách hành động có tính tôn giáo của con người, 28, 844; 
Cách hành động theo Kitô giáo và gương xấu, 2284, 2286; 
Luật như quy luật của cách hành động, 1951,1958; 
Thái độ ích kỷ và đức mến, 1931, 2831; 
Tính luân lý của cách hành động, 1753. 


CÁCH SUY NGHĨ (COGITANDI MODUS) 
Cách suy nghĩ “của trần gian này”, 2727; 
Cách suy nghĩ theo Kitô giáo, 2105; 
Cách suy nghĩ và sự thuộc về các Giáo Hội Kitô giáo khác nhau 
trong hôn nhân, 1634. 
CẢI CÁCH, CUỘC (REFORMATIO), 406, 1400. 


CÁM DÓ / THÜ THÁCH (TENTATIO) 

Các cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu, 538-40, 566; 

Hành động thử thách Thiên Chúa, 2119; 

Những cám dỗ trong việc cầu nguyện, 2732-33, 2753, 2755; 

Những trợ giúp để chống lại các cám dỗ, 1808, 2157, 2340; 

Thờ ngẫu tượng như một cám dỗ thường xuyên đối với đức tin, 

2113; 

Việc cáu nguyện để tránh cám dỗ, 2612; 

“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, 2846-49, 2863. 
CẢM THỨC / GIÁC QUAN / Ý NGHĨA (SENSUS) 

Các ý nghĩa của Thánh Kinh, 115-19; 

Cảm thức bình dân tốt lành, 1676; 

Cảm thức luân lý, 1954; 

Cảm thức tôn giáo, 1676; 


892 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Cám thức vé đức tin, 91-93, 785, 889; 
Cám thüc vé su thánh thiéng, 2144; 
Lién két các giác quan vói viéc cáu nguyén nói tám, 2702; 
Y nghĩa của đời sống, 282. 
CAN ĐẢM, ĐỨC (FORTITUDO) 
Đức can đảm như hồng ân của Chúa Thánh Thần, 712, 1303, 1881; 
Đức can đảm như một nhân đức trụ, 1805, 1808; 
Sự khẩn cầu Thần Khí can đảm, 2846. 


CAN NGĂN, SỰ (DISSUASIO) chiến tranh, 2315. 


CANH TÂN, SỰ (RENOVATIO) 
Bí tích Rửa Tội, “việc tẩy rửa của sự tái sinh và canh tân của Chúa 
Thánh Thân”, 1215; 
Các Thánh như nguồn mạch và nguồn gốc của sự canh tân, 828; 
Su canh tân Hội Thánh, 670, 821, 827, 1428; 
Su canh tán lúc cùng tận thời gian, 1043. 
CANH THỨC VƯỢT QUA (VIGILIA PASCHALIS), 281, 1217, 1254, 
2719; 


CÁNH CHUNG (ESCHATOLOGIA), 676, 1186, 2771, 2776, cx. Cuộc 
phán xét, Hoá ngục, Sự chết, Thiên đàng, Lúc thời gian uiên mãn, Đời 
sóng vinh citu. 

CÁM GHÉT, SU (ODIUM) 

Kết án sự cám ghét, 2262, 2302-03, 

Nguón góc su cám ghét, 1765, 2539; 

Su cám ghét anh em và tội giết người, 1033; 

Su cám ghét Chúa Giêsu và Thiên Chúa, 2094, 2148; 
Su cám ghét cüa Satan, 395; 

Su căm ghét sự dữ và kẻ thù, 1933. 

CĂN TÍNH (IDENTITAS) 

Các căn tính văn hoá và sự tôn trọng chúng, 2441; 
Căn tính của cá vi, 203; 
Căn tính của Chúa Giêsu, 430, 440, 590; 
Căn tính của con người phải được làm phong phú, 1880; 
Căn tính của Hội Thánh, 865; 
Căn tính của những người được tuyển chọn, 1025; 
Đón nhận căn tính riêng về tính dục, 2333. 
CẮT BÌ, SỰ (CIRCUMCISIO) 
Sự cắt bì của Chúa Giêsu, 527; 
Giao Ước cũ và sự cắt bì, 1150. 


Muc luc phán tích 893 


CÂN THIẾT, SỰ / NHU CÂU (NECESSITAS,, x. Sự ¿ứng thiếu; 
Các tín hữu hỗ trợ các nhu cầu vật chất của Hội Thánh, 2043; 
Sự cần thiết của bí tích Rửa Tội, 1256-61; 
Sự cần thiết của đức tin, 161; 
Sự cần thiết của Hội Thánh, 846; 
Sự cần thiết của việc cầu nguyện, 2638, 2744. 
Sự trợ giúp cho những ai có nhu câu, 1351, 1883, 2440, 2444, 2447, 
2829; 


CÂU NGUYÊN, VIÉC (ORATIO), x. Kinh Lay Cha, Các Thánh vinh 
và Các Gió hinh phung vu; 
Cáu nguyén hóm nay và háng ngày, 2659-60; 
Chúa Giêsu lắng nghe lời cầu nguyện, 2616; 
Định nghĩa sự cầu nguyện, 2559; 
Khả năng câu nguyện luôn được ban, 2743; 
Lời Kinh của Chúa, 2761, 2765; 
Những chu kỳ và thời gian cầu nguyện, 2698; 
Sự kiên trì cầu nguyện, 2742, 2582; 
Thiên Chúa kêu gọi cầu nguyện, 2567; 
Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, 1127, 2737; 
Việc cầu nguyện của Đức Maria, 2617-19, 2622; 
Việc cầu nguyện của Hội Thánh, 276, 2623-25; 
Việc cầu nguyện cùng với Đức Maria, 2673-79, 2682; 
Việc cầu nguyện hữu hiệu, 2738-41; 
Việc cầu nguyện như một nhu cầu sống động, 2744; 
Việc câu nguyện và sự tìm kiếm Thiên Chúa, 2566; 
Việc cầu nguyện với Chúa Cha, 2664, 2680, 2779-85, 2792; 
Việc câu nguyện với Chúa Giêsu, 2616, 2664-69; 
Việc cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, 2670-72; 
Việc cầu nguyện với Đức Maria, 971. 


Những trợ giúp cho việc cầu nguyện, 2041, 2695; 
Các thánh như những chứng nhân về tu đức, 2683-84; 
Cộng đoàn cầu nguyện, x. Cộng đoàn cầu nguyện; 
Gia đình Kitô giáo, 2205, 2685; 

Những người dạy, 2252, 2686, 2688-89, 2694; 
Những nơi thích hợp để cầu nguyện, 2691; 
Việc dạy giáo lý, 2688; 

Việc linh hướng, 2690. 

Những khó khăn trong việc cầu nguyện, 2731, 2735-37, 2754; 
Các cám dỗ, 2732-33, 2755; 

Cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện, 2725; 
Những chia trí, 2729; 


894 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Những thất bại trong việc cầu nguyện, 2728; 

Những trở ngại cho việc cầu nguyện, 2726-27; 

Việc cầu nguyện không được lắng nghe, 2737. 
Những cách diễn đạt và những hình thức của việc cầu nguyện, 

2644, 2663, 2684; 

Các Giờ kinh phụng vụ, 1174-78; 

Cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, 2633; 

Đời sống cầu nguyện, 2697-99; 

Kinh nguyện Thánh Thể, 1352; 

Kinh tiền tụng, 1352; 

Kinh tưởng niệm, 1354; 

Lời kinh ca ngợi, 2639-43, 2649; 

Lời kinh chúc tụng, 2626-27; 

Lời kinh chuyển cầu, 2634-36, 2647; 

Lời kinh tạ ơn, 2637-38, 2648; 

Lời rên siết, 2630; 

Sự khẩn cầu: xin, nài xin, nài nỉ, kêu câu, kêu xin, chiến đấu trong 

việc cầu nguyện, 2629-33, 2646; 

Su suy niệm, 2705-08, 27723; 

Sự tôn thờ, 2096-97, 2628; 

Việc cầu nguyện chiêm niệm, 2709-19, 2724. 


Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, 2601, 2603-04, 2607; 
Cầu nguyện để làm theo ý Chúa Cha, 2611; 
Cầu nguyện với đức tin và lòng tin tưởng, 2609-10; 
Cầu xin nhân danh Chúa Giêsu, 2614; 
Cầu xin với sự bạo dạn của người con, 2610; 
Chúa Giêsu dạy cầu nguyện bằng việc Người cầu nguyện, 2607; 
Chúa Giêsu nhấn mạnh việc hối cải của tâm hồn, 2608; 
Chúa Giêsu như mẫu mực của việc cầu nguyện, 520, 2601; 
Tỉnh thức cầu nguyện, 2612. 


CÁC DỤ NGÔN VỀ VIỆC CÂU NGUYÊN 
Bà goá quấy rầy, 2613; 
Người bạn quấy rây, 2613; 
Người Pharisêu và người thu thuế, 2613. 


Các ý hướng khẩn cầu và chuyển cầu 
Cầu xin cho các bệnh nhân, 1499, 1510; 
Cầu xin cho công cuộc đại kết, 821; 
Cầu xin cho cuộc Ngự đến của Nước Thiên Chúa, 2816; 
Cầu xin cho những người đã qua đời, 958, 1032; 
Cầu xin Chúa Thánh Thần, 2671; 
Cầu xin được giải thoát khói sự dữ, 2850-54; 


Muc luc phán tích 895 


Cáu xin luong thuc háng ngày, 2828-37; 
Cầu xin ơn tha thứ, 2631, 2838-41. 
Việc cầu nguyện của Hội Thánh 
Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, 2664, 2668, 2671, 2815; 
Cộng đoàn đầu tiên ở Giêrusalem, 2424-25. 
Kinh nguyện phụng vụ, 1073, 2655; 
Mọi người đồng tâm nhất trí kiên trì cầu nguyện trong ngày lễ Ngũ 
Tuần, 2623; 
“Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”, 435; 
Việc câu nguyện đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, 2653-54; 
Việc câu nguyện trực tiếp với Chúa Giêsu, 2665-69, 2680. 


Việc cầu nguyện và đời sống Kitô hữu, 2564-65; 
Danh Chúa Giêsu trong tâm điểm của việc cầu nguyện Kitô giáo, 
435, 2664; 
Việc câu nguyện Kitô giáo được ghi dấu bằng tước hiệu “Chúa”, 451; 
Việc câu nguyện trong đời sống thánh hiến, 2687; 
Việc câu nguyện trong đời sống hằng ngày, 2659-60; 
Tương quan con thảo với Thiên Chúa trong việc cầu nguyện Kitô 
giáo, 2525, 2786-88; 
Ý nghĩa của từ Amen, 1061-65; 
Truyền thống cầu nguyện Kitô giáo, 2650-51. 
Việc cầu nguyện của Chúa Giêsu 
Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, 2599; 
Chúa Giêsu học cầu nguyện nơi Đức Maria, 2599; 
Hành động của Chúa Thánh Thần trong việc cầu nguyện của Chúa 
Giêsu, 2600; 
Việc cầu nguyện của Chúa Giêsu trong đời sống, 2598-2606, 2620; 
Việc cầu nguyện trong Giờ của Chúa Giêsu, 2746-51, 2758. 


Việc cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần, 2615; 
Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta, 688, 741; 
Chúa Thánh Thần như nguồn mạch của việc cầu nguyện, 2652; 
Chúa Thánh Thần như Thầy dạy cầu nguyện, 2670, 2672. 


Việc cầu nguyện trong Cựu Ước, 2658; 
Công trinh tạo dựng như nguồn mạch của việc cầu nguyện, 2569; 
Việc cầu nguyện của các Thánh vinh, 2585-89, 2596; 
Việc câu nguyện của các Tiên tri, 2581-84, 2595; 
Việc cầu nguyện của ông Abraham, 2570; 
Việc cầu nguyện của ông Môisen, 2574-77, 2593; 
Việc cầu nguyện của vua Đavid, 2578-80, 2594. 


896 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Các đặc điểm của tâm hồn cầu nguyện 
Đức cậy, 1820; 
Sự khiêm tốn nhu nén tảng của việc cầu nguyện, 2559; 
Sự tin tưởng, 2734; 
Su tỉnh thức, 2730. 


CÂY (ARBOR) cho biết điều thiện, điều ác, 396. 


CHA ME (PARENTES), x. Con cái và Gia dinh; 

Các bón phán cüa cha me và tói ngoai tinh, 2381; 

Các bón phán cüa con cái dói vói cha me, 2214-20; 

Các bón phán và các quyén cüa cha me, 1520, 2221-31; 

Cha me có quyền lựa chọn trường hoc cho con cái, 2229; 

Chúa Giêsu phuc tùng cha me Người, 531, 583; 

Con cái nhu dấu chỉ của sự chúc lành của Thiên Chúa, 1652, 2373; 

Điều răn về tình yêu đối với cha mẹ, 2197, 2199, 2200; 

Đứa con phải được coi, không phải là món nợ, nhưng là một hồng 
ân cho cha mẹ, 2378; 

Gia đình như môi trường tự nhiên của việc giáo dục con cái, 2224; 

“Hãy tôn kính cha ngươi và mẹ ngươi”, 2196; 

Những kỹ thuật không lương thiện của việc thụ thai nhân tạo, 
2876; 

Sự cộng tác và đối thoại giữa cha mẹ và con cái, 2230; 

Su giáo dục con cái trong đức tin, 1656, 2206, 2222, 2225-26; 

Su thánh hoá cha me, 902; 

Su tón trong on goi cüa con cái, 2232-33; 

Tinh phu tử của Thiên Chúa và tinh phu tử của con người, 239, 
2214; 

Trách nhiém cüa cha me trong viéc giáo duc con cái, 1653, 2221, 
2223. 


CHÂN LY (VERITAS), 2468, 2505; 
“Làm chứng cho chán lý”, 2471-73, 2506; 
Các nhà nước phải bi tố giác về việc xuyên tac chân lý, 2499; 
Các phương tiện truyền thông và chân lý, 2497, 2499, 1512; 
Các sách được linh hứng dạy chán lý, 107, 110, 136 
Chân lý giải thoát, 1741; 
Chân lý mạc khải được hiểu biết và được lưu truyền, 91, 94; 
Chân lý như con đường cứu độ, 851; 
Chân lý trong các tương quan với tha nhân, 2464, 2469; 
Chân lý vĩnh viễn được trao ban trong Tân Ước, 124; 
Chân lý, vẻ đẹp và nghệ thuật thánh, 2500-03 
Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và vinh phúc, 

27; 

Chúa Giêsu “là Đường, là Sự thật và là Sự sống”, 2641, 


Muc luc phán tích 897 


Chúa Thánh Thần dẫn đưa tới chân lý, 243, 2625; 

Con người tự bản tính hướng đến chân lý, 2467; 

Định nghĩa chân lý, 2468, 2505; 

Đức tin như sự chấp nhận chân lý, 150; 

Huấn quyền của Hội Thánh trong việc phục vụ chân lý, 890; 

Lời thể và chân lý, 2151, 2164; 

Những xúc phạm đến chân lý, 2464, 2475-87, 2509; 

Phẩm trật chân lý, 90, 234; 

Quyền truyền thông chân lý, 2488-92, 2510; 

Sóng trong chân lý, 2465-70, 2504-05; 

Sự coi thường và khước từ chân lý mạc khải, 2089; 

Sự phục sinh của Chúa Giêsu như chân lý tối thượng của đức tin, 
638; 

Thiên Chúa như chân lý, 144, 214, 215-17, 2465; 

Tìm kiếm chân lý, 1260, 1954, 1960, 2140; 

Tín biểu như bản toát yếu những chân lý chủ yếu của đức tin, 188; 

Tôn trọng chân lý, 2488-92, 2511. 


CHÉN (CALIX) 
Chén của Giao Ước Mới và của Thánh Thể, 612, 1334-35, 1339, 
1365, 1396, 1412; 
Chúa Giêsu và chén Chúa Cha ban cho Người, 607; 
Ý nghĩa tôn giáo của việc chia sẻ một chén, 1148. 
CHẾT, SỰ (MORS) 
Án tử hình, 2267; 
Các Kitô hữu trong trường hợp nguy tử, 1307, 1314, 1463, 1483, 


1519; 
Cái nhìn của Kitô giáo về sự chết được diễn tả trong phụng vụ, 
1019; 


Chết “với dấu chỉ của đức tin”, 1274; 

Chết trong Đức Kitô Giêsu, 1005-14; 

Chết trong tội trọng, 1033; 

Điều kiện để từ cõi chết bước vào cõi sống, 1470; 
Gây ra cái chết cho người khác, 2261, 2269, 2277, 2296; 
Những người chịu chết vì đức tin, 1258; 

Sự chết được Đức Kitô biến đổi, 1009; 

Sự chết muôn đời trong hoả ngục, 1861; 

Sự chết như hậu quả của tội, 1008; 

Sự chết như một dịp để suy niệm, 1687; 

Sự chết như sự kết thúc đời sống, 1007; 

Sự chết theo Kitô giáo, 1010-14, 2299; 

Sự chết và sự sống lại, 992, 996; 

Sự tôn trọng thân thể những người đã qua đời, 2300; 


898 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


“Vào lúc đời xế bóng, ban sẽ bi xét xử về tinh yêu”, 1022; 
Việc chuẩn bị cho sự chết, 1014. 
Những giải thích của Kitô giáo về sự chết 
Dấu chỉ sự yếu đuối của con người, 2448; 
Hậu quả của tội, 400-03, 1008; 
Su hoàn thành một cuộc hạ sinh mới, 1682; 
Sự kết thúc đời sống trần thế, 1007; 
Sự tham dự vào cái chết của Chúa, 1006; 
Sự tiến vào đời sống vĩnh cửu, 1020; 
Ý nghĩa tích cực của sự chết, 1010-14. 


Sự chết của Chúa Giêsu, x. Đức Kitó: Sự chết; 
Các đặc điểm của sự chết của Chúa Giêsu, 627; 
Chúa Giêsu chấp nhận sự chết, 609, 612; 
Đức Kitô xuống ngục tổ tông, 632-35; 
Hiệu quả của sự chết của Chúa Giêsu, 1019; 
Trách nhiệm về sự chết của Chúa Giêsu, 597; 
Y nghĩa của sự chết của Chúa Giêsu, 571, 599, 601, 605, 613-14, 
624. 


Sau khi chết 
Cuộc phán xét riêng, 1021-22; 
Cuộc phán xét sau cùng, 1038-41; 
Hoá ngục, 1033-37, x. Hoá ngục; 
Không có sự “luân hồi” (“reincarnatio”) sau khi chết, 1013; 
Không còn có thể thống hối sau khi chết, 393; 
Linh hồn và thân thể, 1005; 
Ơn gọi tham dự vào sự sống của Chúa Ba Ngôi, 265; 
Sống trên trời là “ở cùng Đức Kitô”, 1023-26; 
Sự phục sinh của thân xác, 990, 996-97; 
Sự thanh luyện cuối cùng hoặc luyện ngục, 1030-32, 1472; 
Vận mệnh của linh hồn, 366; 
Vận mệnh của những người công chính, 989, 1027-29. 
CHẾT ÊM DIU, CÁI (EUTHANASIA), x. Sự dau đớn. 
Cái chết êm dịu như không thể chấp nhận được về mặt luân lý, 
2277; 
Sự phân biệt giữa cái chết êm dịu và sự khước từ “việc trị liệu khắc 
nghiệt, 2278; 
Tính nghiêm trọng của cái chết êm dịu có chủ ý, 2324; 
Ý nghĩa của cái chết êm dịu, 2277. 
CHIA RẼ, NHÜNG SU (DIVISIONES) 
Các hậu quả của những su chia ré của các Kitô hữu, 855; 


Muc luc phán tích 899 


Kinh Lay Cha nhu gia sán chung khóng bi cán tró bói nhüng su 
chia ré, 2791-92; 

Ly do của những su chia ré của các Kitô hữu, 821; 

Những su chia ré của các môn dé, 1336; 

Những su chia rẽ của các nhà cầm quyền Giérusalem liên quan đến 
Chúa Giêsu, 595-96; 

Những sự chia rẽ nhân loại bị chiến thắng bởi sự hợp nhất của 
Nhiệm Thể, 791, 866. 


CHÌA KHOÁ NƯỚC [TRỜI] (CLAVES REGNI), 551-553; 
Các tội lỗi, sự tha thứ và chìa khóa Nước [Trời], 979, 981, 1444; 
Ông Phêrô và chia khoá Nước [Trời], 553, 567, 881, 936, 1444; 
Quyền chia khoá Nước [Trời], 981-83. 


CHIÊM NGÁM / CHIÊM NIÉM, SU (CONTEMPLATIO) 
Bí tích Thánh Thé và su chiém ngám, 1380; 
Cáu nguyén và chiém niém, 2651, 2687; 
Hội Thánh và su chiêm niệm, 771; 
Su chiêm ngắm ánh tượng các thánh, 1162; 
Việc con người chiêm ngắm Chúa Giêsu, 2715; 
Việc con người chiêm ngắm Thiên Chúa, 1028. 


CHIẾN ĐẤU, CUỘC (DIMICATIO) 

Bản tính nhân loại và cuộc chiến đấu thiêng liêng, 2516; 

Bí tích Rửa Tội, sự tha tội và cuộc chiến đấu chống sự dữ, 978-79, 
1264; 

Cầu nguyện như một cuộc chiến đấu, 2612, 2725-51, 2846, 2849; 

Cuộc chiến đấu chống sự dữ, 409-10; 

Đời sống con người như một cuộc chiến đấu, 409, 1707; 

Đức tin và cuộc chiến đấu, 162, 2573; 

Những hậu quả do nguyên tội và cuộc chiến đấu thiêng liêng, 405, 
407-09; 

Sự hối cải và cuộc chiến đấu, 1426; 

Sự thánh thiện Kitô giáo và cuộc chiến đấu thiêng liêng, 2015; 

Sự trong sạch và cuộc chiến đấu để đạt tới điều đó, 2520-27; 

Xác thịt, tinh thần và cuộc chiến đấu, 2516, 2819, 2846. 


CHIẾN THẮNG, SỰ (VICTORIA) 
Sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên Satan, 539, 2853; 
Sự chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi và sự chết, 411, 420, 654, 
1505; 
Sự chiến thắng của Hội Thánh trên các quyền lực của sự chết, 552; 
Sự chiến thắng của Thiên Chúa trên sự dữ lúc kết thúc trần gian, 
677. 


900 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


CHIÉN TRANH (BELLUM) 

Bổn phán phái tránh chiến tranh, 2307-08; 

Chién tranh chính dáng, 2309; 

Cuộc chay đua vũ khí, 2315; 

Luật luân lý vẫn trường tồn trong khoáng thời gian chiến tranh, 
2512-18; 

Nghĩa vụ phái chống lại các mệnh lệnh bất công, 2313; 

Những sự bất công và những sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội 
như những nguyên do của chiến tranh, 2317; 

Vắng bóng chiến tranh và hoà bình, 2304; 

Vũ khí, 2314, 2316. 


CHIM BỒ CÂU (COLUMBA) 
Ý nghĩa của chim bồ câu, 701; 
Chúa Thánh Thần, Phép Rửa của Chúa Giêsu và chim bồ câu, 535. 


CHÍNH THỐNG GIÁO (ORTHODOXIA), 
x. Các Giáo Hội Chính Thống. 


CHÍNH TRI (POLITICUS) 

Các Kitô hữu giáo dán can thiệp vào cơ cấu chính tri, 899, 2442; 

Các quyền con người và các chính quyên, 2273; 

Các thể chế chính trị và công ích, 1901-04, 2237; 

Cộng đồng chính trị và Hội Thánh, 2244-46; 

Hành động chống lại sự áp bức của chính quyên, 2243; 

Phán đoán luân lý của Hội Thánh về các vấn đề liên quan đến lãnh 
vực chính trị, 2246; 

Quyền bính chính trị được trải rộng trong các giới hạn, 1923; 

Sự khống chế dư luận về chính trị, 2499; 

Sự phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa với việc phục vụ cộng 
đồng chính trị, 2242; 

Việc cầu nguyện cho chính quyên, 1900. 


CHỌN LỰA, (NHỮNG) SỰ (ELECTIO/NES) 
Ân sủng của bí tích Rửa Tội như ân sủng của sự chọn lựa, 1308; 
Chọn lựa theo lương tâm, 1777, 1786-89, 1799; 
Đối tượng của sự chọn lựa và tính luân lý của các hành vi, 1755; 
Hoá ngục như sự chọn lựa tu do, 1033; 
Israel, dân được chọn, 60, 762; 
Su chọn lựa triệt để Chúa Giêsu đòi hỏi nơi mỗi người, 546; 
Sự tự do chọn lựa của con người, 311, 1470; 
Vinh phúc và những chọn lựa dứt khoát về luân lý, 1723. 


CHỐNG TƯỢNG THAI, SỰ (CONTRACONCEPTIO) 
Tình yêu của đôi phối ngẫu, tâm trí mở ngỏ cho sự sống và sự ngăn 
cản việc tượng thai, 2370; 


Muc luc phán tích 901 


Việc điều hoà sinh sản và sự chống tượng thai, 2399. 
CHÚ GIẢI, SỰ (EXEGESIS) 

Nhiệm vụ của các nhà chú giải, 119; 

Sự chú giải và việc giải thích đúng đắn Thánh Kinh, 116. 
CHỦ NGHĨA BẤT KHẢ TRI (AGNOSTICISMUS,, 2127, 2128. 
CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN (INDIVIDUALISMUS), 2425, 27792. 
CHỦ NGHĨA DUY VẬT (MATERIALISMUS), 285, 2124. 


CHỦ NGHĨA MESSIA (MESSIANISMUS) 
Chủ nghĩa Messia giả hiệu, 675; 
Thuyết ngàn năm, 676. 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (CAPITALISMUS), x. Giáo huấn xã hội của Hội 
Thánh và Đức công bằng; 
Phán đoán của Hội Thánh về một số vấn dé của chủ nghĩa Tu bản, 
2425 


CHỦ NGHĨA VÔ THÂN (ATHEISMUS) 
Các hình thức và ý nghĩa của chủ nghĩa vô thần, 2123-24; 
Các lý do của chủ nghĩa vô thần, 2126, 2424; 
Chủ nghĩa bất khả tri và chủ nghĩa vô thần, 2128; 
Tội vô thần, 2125, 2140. 


CHỦ SỰ (PRAESIDERE) 
Các phó tế chủ sự lễ nghi an táng, 1570; 
Đức Kitô chủ sự mọi cử hành phụng vụ, 1348; 
Ghế của vị chủ sự cộng đoàn, 1184; 
Giám mục chủ sự Giáo hội địa phương, 1369; 
Giáo dân có thể chủ sự các chúc lành, 1669; 
Giáo dân có thể chủ sự các kinh nguyện phụng vụ, 903; 
Thừa tác vụ chủ sự bí tích Thánh Thể của Giám mục và của các tư 
tế, 1142, 1411. 


CHÚA (DOMINUS), 446-51, x. Đức Kitó và Thiên Chúa. 
CHÚA (KYRIOS), 209, 446. 


CHÚA BA NGÔI (TRINITAS), x. Thiên Chúa Cha, Chúa Con-Ngôi 
Lời, Chúa Thánh Thần; 

Chúa Ba Ngôi như mầu nhiệm trung tâm của đức tin, 232, 234, 237, 
261; 

Gia đình như hình ảnh của sự hiệp thông Ba Ngôi, 2205; 

Ngôi hoặc Ngôi Vi, 252; 

Nhiệm cục thần linh như công trình chung của Chúa Ba Ngôi, 257- 
60; 

Phụng vụ như công trình của Chúa Ba Ngôi, 1077-1109; 


902 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su duy nhất của Chúa Ba Ngôi và su duy nhất của Hội Thánh, 813. 

Sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi nơi con người, 260; 

“Sự sống nội tại” (“Theologia”) và “Sự mạc khải và truyền thông” 
(“Oeconomia”), 236; 

Thiên Chúa nhất thể tam vị, 202; 

“Và Đức Chúa Con” (“Filioque”), 246-48, 264. 

Việc cầu nguyện như sự hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, 2655; 

Ý niệm về bản thể, 252. 


Sự diễn tả về Chúa Ba Ngôi 


Trong bí tích Rửa Tội, 233, 265; 
Trong phụng vụ, 249, 1066; 
Trong sự công bố tín điều, 251. 


Các Ngôi Vị thần linh, 252; 


Các Ngôi Vị đồng bản thể, 242, 253; 
Các Ngôi VỊ phân biệt với nhau, 254, 267; 
Trong sự duy nhất, 255, 689. 


Mạc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi 


Mạc khải về Chúa Ba Ngôi, 244, 648, 732; 
Mạc khải về Chúa Cha, 238, 240; 

Mạc khải về Chúa Con, 240, 242; 

Mạc khải về Chúa Thánh Thần, 243-48. 


CHÚA CHA, THIÊN CHÚA (PATER, DEUS), 232-60; 


Chúa Cha, Ngôi Thứ Nhất trong Ba Ngôi, 198; 
Ý nghĩa việc kêu câu Thiên Chúa như Cha, 238-39. 


Các hành động của Chúa Cha 


Các hành động của Chúa Cha đối với Chúa Con là Chúa Giêsu, 648; 

Các hành động của Chúa Cha đối với người ta, 219, 443, 845, 1050, 
1153, 2466, 2714; 

Ba Ngôi và Chúa Cha, 253-55, 258; 

Chúa Cha như nguồn mạch và mục đích của phụng vụ, 1077-83; 

Cuộc đối thoại giữa Chúa Cha và người ta, 104; 

Đức Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa, 65; 

Kế hoạch của Chúa Cha, 759; 

Nguồn mạch và nguồn gốc của toàn bộ thần tính, 245-46, 248; 

Su mac khái về Chúa Cha, 79, 516; 

Sự quan phòng và tình yêu của Chúa Cha đối với tất cả mọi người, 
17, 305; 

Thiên Chúa là Cha hay thương xót, 1439, 1449; 

Thiên Chúa, Cha chung của tất cả mọi người, 172, 239-40; 

Tiếng kêu “Abba, Cha ơi”, 742, 2777; 


Muc luc phán tích 903 


Tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô, 151, 242, 454, 465, 
467, 473, 482, 503, 532, 536, 590, 859, 1224; 

Tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Chúa Cha, 689, 703, 729; 

Y của Chúa Cha, 541. 


Các hành động của con người đối với Chúa Cha 

Các kinh nguyện phải được dâng lên Chúa Cha, 434, 1109, 1352-53, 
2605; 

Cầu nguyện với Chúa Cha, 1695, 2564, 2601, 2610, 2613, 2664, 
2735-36, 2742, x. Kinh Lay Cha; 

Làm theo ý Chúa Cha, 2608, 2611; 

Loài người đến với Chúa Cha, 51, 683, 1204; 

Việc tạ ơn và ca ngợi Chúa Cha, 1359-61. 


CHÚA GIÉSU (IESUS), x. Đức Kitó. 


CHÚA THÁNH THÂN (SPIRITUS SANCTUS) 

Ân sủng của Chúa Thánh Thân và sự công chính hoá, 1987-95, 
2003; 

Ba Ngôi và Chúa Thánh Thân, 253-55, 263; 

Các muc đích của sứ vụ của Chúa Thánh Thần, 1108; 

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thân, và phù hợp với Chúa Thánh 
Thần, 2736, 2756; 

Chúa Thánh Thần đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con, 685, 
689; 

Chúa Thánh Thần trong kinh Tin Kính, 190; 

Con người như đền thờ của Chúa Thánh Thần, 364, 782, 2519; 

Con người tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh 


Thần, 1704; 
Khẩn cầu sự tuôn đổ Chúa Thánh Thần, 1083, 1196. 1299, 1353, 
2670-72; 


Khởi đầu đời sống trong Chúa Thánh Thần, 1281; 

Kitô hữu được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần, 1241; 

Kitô hữu như đền thờ của Chúa Thánh Thần, 1197, 1265; 

Luật mới của Chúa Thánh Thân, 782; 

Những ước muốn của Chúa Thánh Thần làm cho trái tim no thoả, 
chống lại những ước muốn của xác thịt, 2541-43; 

Quyền năng của Thân Khí thánh thiện được nhận biết trong các 
cuộc phong thánh, 828; 

Sự canh tân của Chúa Thánh Thần, 1215; 

Sự hiện diện và hành động của Chúa Thánh Thần trong các tài 
năng của con người, 1813; 

Su Mạc khái của Chúa Thánh Thần, 243-45, 683, 686-87; 

Tội nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, 1864; 

Ý nghĩa của ý niệm Thần Khí, 691. 


904 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Các danh hiệu của Chúa Thánh Thần 
Các danh hiệu theo thánh Phaolô, 698; 
Đấng An Ui, 1433; 

Đấng ban su sống, 291; 

Đấng Bào Chữa, 692; 

Nguồn mạch sự tốt lành, 291; 
Thần chân lý, 692, 1848, 2466; 
Thần Khí Sáng Tạo, 291. 


Các hồng ân của Chúa Thánh Thần, 1830-30; 
Ân sủng của sự thống hối và hối cải, 1433; 
Ân sủng, 2003; 
Bảy hồng ân của Chúa Thánh Thần, 1831, 1845; 
Các hồng ân trong bí tích Hôn Phối, 1624; 
Các hồng ân trong bí tích Thêm Sức, 1289, 1303; 
Các hông ân trong bí tích Truyền Chức Thánh, 1538, 1585-89; 
Các hồng ân trong bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, 1520; 
Các hồng ân trong quyên tha tội, 976; 
Các hồng ân trong sự thánh hiến Giám mục, 1556, 1558; 
Các đặc súng, 799, 951; 
Các hoa trái của Chúa Thánh Thân, 736, 1832; 
Đặc sủng chữa lành, 1508; 
Đức mến nhu hoa trái của Chúa Thánh Thần và của sự viên mãn 

Lê Luật, 1824; 
Sự cần thiết phải lãnh nhận các hồng ân của Chúa Thánh Thân, 
1810; 

Sự khiết tịnh, 2345; 
Su khôn ngoan, đức tin và sự phân định, 2690; 
Su kính sợ Thiên Chúa, 2217; 
Tình yêu, 733, 735, 2712. 

Lời hứa tiên tri của Thần Khí 
Từ lúc khởi đầu, 702; 
Trong công trinh tạo dựng, 703-04; 
Lời hứa được ban cho tổ phụ Abraham, 705-06; 
Trong các cuộc thần hiện, 707-08; 
Trong đất nước và trong cuộc lưu đày, 709-10; 
Sự mong đợi Đấng Messia và Thần Khí của Người, 711-16; 
Lúc thời gian viên mãn, 717-30; 
Nơi ông Gioan Tẩy giả, 717-20; 
Nơi Đức Maria, 721-26; 
Nơi Chúa Giêsu Kitô, 727-30; 
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, 731-32. 


Muc luc phán tích 905 


Chúa Thánh Thần và Đức Kitô 

Chúa Thánh Thần chuẩn bị để đón nhận Đức Kitô, 1093-98, 1113; 

Chúa Thánh Thần mạc khải Chúa Cha và Chúa Con, 243-48, 687; 

Chúa Thánh Thần mạc khải Chúa Giêsu Kitô, 152, 683, 687, 689, 
702, 727-30, 1092, 1112; 

Chúa Thánh Thần nhắc nhớ máu nhiệm của Đức Kitô, 1099-1107; 

Chúa Thánh Thần như hồng ân của Đức Kitô, 729, 1287; 

Chúa Thánh Thần trong cuộc Phục Sinh, 648; 

Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện của Đức Kitô, 2600; 

Chúa Thánh Thần trong sự hiệp thông với Đức Kitô, 1286; 

Chúa Thánh Thần trong thừa tác vụ của Đức Kitô, 535, 555; 

Chúa Thánh Thần và mầu nhiệm của Đức Kitô, 1099, 1104-07; 

Sứ vụ phối hợp của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 485, 680, 690, 
727; 

Tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu, 739, 747, 797, 
1108. 


Chúa Thánh Thần và Hội Thánh, 738-41; 
Các công việc của Chúa Thánh Thần trong sách Công Vụ Các Tông 


Đồ, 2640; 
Chúa Thánh Thân ban các hồng ân về phẩm trật và về đặc sủng, 
768; 


Chúa Thánh Thần biến đổi bánh và rượu, 1333; 

Chúa Thánh Thân được ban cho các Tông Đồ và cho sự kế nhiệm 
tông truyền, 1087; 

Chúa Thánh Thân hướng dẫn Hội Thánh trên các con đường sứ vụ, 
852; 

Chúa Thánh Thần làm những phán đầu tiên của toàn bộ sứ vu của 
Hội Thánh, 852; 

Chúa Thánh Thần như nguồn mạch sự sống và sự thánh thiện của 
Hội Thánh, 749, 767-68, 867; 

Chúa Thánh Thần tuyển chọn những thừa tác viên thích hợp, 1142; 

Chúa Thánh Thần xây dựng và thánh hoá Hội Thánh, 747; 

Hành động của Chúa Thánh Thần trong các bí tích, 1116, 1127-29, 
1152, 1155, 1227, 1316; 

Hội Thánh nhu đền thờ của Chúa Thánh Thần, 797-801; 

Luật mới và luật Tin Mừng như ân sủng của Chúa Thánh Thân, 
1965-66; 

“Ở đâu có Hội Thánh, ở đó có Thần Khí của Thiên Chúa” và ngugc 
lai, 797; 

Sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần trong phụng vu, 1108-09; 

Sự tuôn đổ Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm Sức, 1302, 1316. 


906 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Chúa Thánh Thần và Đức Maria 
Chúa Thánh Thần như tác giả của cuộc Nhập Thể của Ngôi Lời 
trong Đức Maria, 456, 484-86; 
Đức Maria được chuẩn bị bởi Chúa Thánh Thần, 493, 721-22. 


Chúa Thánh Thần trong Nhiệm cục cứu độ 

Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho con người, 2634; 

Chúa Thánh Thần công chính hoá các tội lỗi, 1987; 

Chúa Thánh Thần dẫn những người tin vào chân lý, 79; 

Chúa Thánh Thần giải thích Thánh Kinh, 109-19, 137; 

Chúa Thánh Thân gìn giữ và ban sinh khí cho công trinh tao dựng, 
291, 708; 

Chúa Thánh Thần hành động trong Nhiệm cục cứu độ, 685; 

Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu, 79, 91, 737, 1697, 1742; 

Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời sống cầu nguyện, 2623, 2644, 
2808; 

Chúa Thánh Thần làm tâm hồn con người hối cải, 1989; 

Chúa Thánh Thần linh hứng và lưu truyền Mạc Khải, 76, 81, 105; 

Chúa Thánh Thần như nguồn mạch mọi sự thánh thiện, 749; 

Chúa Thánh Thần như tác giả chính của Thánh Kinh, 137, 304; 

Chúa Thánh Thần như Thầy dạy cầu nguyện, 741, 2625, 2630, 
2650, 2670, 2681, 2711, 2726, 2766; 

Chúa Thánh Thân phục hồi cho con người sự giống như Thiên 
Chúa, 720, 734; 

Chúa Thánh Thần rộng ban các hông ân cho mọi người, 2003; 

Chúa Thánh Thần soi sáng, củng cố và canh tân Kitô hữu, 1695, 
1769; 

Chúa Thánh Thần tập họp các Kitô hữu trong sự hợp nhất, 738; 

Chúa Thánh Thần trợ giúp và nâng đỡ đức tin, 94, 159, 158, 175, 
683-84; 

Cháa Thánh Thán tuón dó trong nhüng thói buói cuói cüng, 2819. 


Các biểu tượng của Chúa Thánh Thần 
Ánh sáng, 697; 
Bàn tay, 699; 
Chim bồ câu, 535, 701; 
Dấu ấn, 698, 1295-96; 
Lửa, 696; 
Mây, 555, 697; 
Ngón tay Thiên Chúa, 700; 
Nước, 694, 1137, 2652; 
Sự xức dầu, 695. 


Muc luc phán tích 907 


CHUÁN BI, SU (PRAEPARATIO) để lãnh nhận các bí tích, x. mói bí 
tích. 


CHUẨN MUC (NORMA,, x. Quy luật và Luật luân lý; 
Bài giảng trên núi như bản toát yếu các chuẩn mực luân lý, 1966; 
Các chuẩn mực của đời sống gia đình, 2223; 
Các chuẩn mực luân lý do Thiên Chúa thiết lập, 396; 
Các chuẩn mực luân lý luôn có hiệu lực, 1789, 1958; 
Đức Kitô như chuẩn mực của Luật mới, 459; 
Nguồn gốc các chuẩn mực để hành động, 1950, 1955, 1959; 
Phù hợp với các chuẩn mực luân lý, 1794; 
Sự khôn ngoan như chuẩn mực đúng đắn để hành động, 1806; 
Thiên Chúa như chuẩn mực của mọi chân lý, 2151. 


CHÚC LÀNH, SỰ (BENEDICTIO) 

Bí tích Thánh Thể và sự chúc lành, 1328, 1360, 1402; 

Các gia đình đông con và sự chúc lành của Thiên Chúa, 2378; 

Các hình thức chúc lành, 2627; 

Cái chết như sự chúc lành, 1009; 

Cầu nguyện và sự chúc lành, 2589, 2767, 2781, 2803; 

Chúa Cha chúc lành cho Đức Maria một cách độc nhất vô nhị, 492, 
2676; 

Những người được rửa tội xét như những người được gọi đến hưởng 
sự chúc lành, 1669; 

Su chúc lành cho bánh và rượu, 1000, 1334-35, 1347, 1353, 1412; 

Su chúc lành cho bữa án, 2834; 

Su chúc lành của Hội Thánh, 1082, 1217, 1245, 1624, 1630, 1671- 
12; 

Su chúc lành của Thiên Chúa, 1077-82, 1110, 2627, 2644; 

Ý nghĩa của sự chúc lành, 1078, 2626, 2645. 


CHUNG THUỶ PHU PHỤ, SỰ (FIDELITAS CONIUGALIS), 1646-51, 
2364-65; 
Hóng án cüa Cháa Thánh Thán, 1624; 
Bói hỏi sự chung thuỷ phu phu, 1643-44, 1646, 2363; 
Lời chứng của sự chung thuỷ phu phu, 1611, 2223; 
Những động lực của su chung thuỷ phu phu, 1647-48; 
Sự ly di và su trung thành, của người phối ngẫu bi bỏ rơi, với bí tích 
Hôn Phối, 2386; 
Sự ly thân và sự chung thuỷ phu phụ, 1649; 
Sự sống chung ngoài hôn nhân và sự chung thuỷ phu phụ, 2390; 
Ý nghĩa của sự chung thuỷ phu phụ, 2365. 


CHỦNG TỘC (STIRPS) 
Su kỳ thị chủng tộc, 1935; 


908 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thờ “ngẫu tượng là chủng tộc”, 2113. 


CHUYÉN CẦU, SỰ (INTERCESSIO) 
Lời kinh chuyển cầu, 1096, 1354, 1509, 2634-36, 2734, 2770; 
Sự chuyển câu của các thánh, 956, 1434, 2156, 2683; 
Sự chuyển cầu của các thiên thân, 336; 
Sự chuyển cầu của các tu sĩ, 2687; 
Sự chuyển cầu của Đức Kitô, 739, 1341, 1361, 1368, 1370, 2606; 
Sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, 969, 1434, 2156, 2683; 
Sự chuyển cầu của Hội Thánh, 1678; 
Sự chuyển câu của những người đã qua đời, 958; 
Sự chuyển câu trong Cựu Ước, 210, 2574, 2577-78, 2584. 


CHỮA LÀNH, SỰ (SANATIO) 

Các bí tích chữa lành, x. bí tích Thống Hối và Giao Hoà, bí tích Xúc 
Dầu Bệnh Nhân; 

Đặc sủng chữa lành, 1508; 

Dầu được thánh hiến như dấu chỉ của sự chữa lành, 1293; 

Những can thiệp của y khoa và khoa học để chữa lành con người, 
2274-75, 2292; 

Thiên Chúa thực hiện sự chữa lành thiêng liêng, 739, 798, 1210, 
1484, 1502. 


CON, CON CÁI (FILIUS/ID, x. Sự giáo dục, Gia dinh, Cha mẹ, Hôn 
nhân. 

Các bổn phận của cha mẹ đối với con cái, 2221-31; 

Các bổn phận của con cái, 2197, 2199, 2200, 2214-20; 

Cội nguồn các quyền và các bổn phận đối với con cái, 1631; 

Con cái như hồng ân quý giá nhất của tình yêu phu phụ, 1664, 
2373-79; 

Con cái nhu két quá cüa tinh yéu phu phu, 2366; 

Con cái nhu mục đích của Hôn nhân và của đời sống phu phu, 1652, 
2201; 

Những đòi hỏi vì lợi ích của con cái, 1646, 2381; 

Sự điều hoà sinh sản, 2368; 

Su giáo dục con cái, x. Sự giáo duc; 

Su ly di của cha me và sự thiệt hại cho con cái, 2385; 

Sự sóng phải được lưu truyền cho con cái, 372; 

Su tôn trong ơn gọi của con cái, 2232-33; 

Su tự do sinh sản con cái, 2211; 

Việc nhận nuôi con cái bị bỏ rơi, 2379. 


CON CÁI THIÊN CHÚA (FILII DEI) 
Các bí tích như sự gặp gỡ của con cái Thiên Chúa với Chúa Cha, 
1153; 


Muc luc phán tích 909 


Các dưỡng tử của Thiên Chúa, 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009; 

Các hành động của Thiên Chúa đối với con cái của Ngài, 104, 239, 
305; 

Con cái Thiên Chúa được tái sinh trong các bí tích, 1213, 1243, 
1250, 1692; 

Hội Thánh, Mẹ và nhà của con cái Thiên Chúa, 808, 1186; 

Những trợ giúp để sống cuộc đời làm con cái Thiên Chúa, 736, 
1568, 1813, 1831, 1996, 2157, 2650, 2766; 

Phẩm giá của con cái Thiên Chúa, 2736; 

Sự bạo dạn với tình con thảo trong việc cầu nguyện, 2610, 2777; 

Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong con cái Thiên Chúa, 742, 
2639; 

Sự hối cải đầy tinh con thảo về với Chúa Cha, 2608; 

Sự liên kết và sự hợp nhất của con cái Thiên Chúa, 706, 831, 845, 
855, 959, 1097, 1108; 

Su phó thác dáy tinh con tháo cüa con cái Thién Chüa, 305, 2830; 

Việc cáu nguyện của con cái Thiên Chúa, 2565, 2673, 2712, 2766. 


CON CHIẾN (AGNUS) 
Các chứng nhân và vinh quang của Con Chiên, 2642. 
Đức Kitô, Con Chiên, 523, 536, 602, 608, 613, 719, 1364; 
Hội Thánh, hiền thê của Con Chiên, 757, 796; 
Ông Abraham và Con Chiên toàn thiêu, 2572; 
Sách Khải Huyền và Con Chiên, 1137, 2159; 
“Tiệc cưới Con Chiên”, 1329, 1602, 1612, 1642, 2618. 


CON ĐƯỜNG (NHỮNG) (VIA/AE) 
Chúa Giêsu như Con đường, 459, 846, 2664, 2676; 
Dụ ngôn Tin Mừng về hai con đường, 1696; 
Con đường của Đức Kitô, 1696-97; 
Con đường của kế hoạch của Thiên Chúa, 778; 
Đường thánh giá, 1674, 2669; 
Những con đường truyền giáo, 852;7 
Những đường lối của sự quan phòng, 314; 
Những con đường của Nước [Thiên Chúa], 1967. 


CON NGƯỜI (HOMO) 
Con người chỉ hạnh phúc trong Thiên Chúa, 1057; 
Con người lệ thuộc Đấng Tạo Hoá, 396; 
“Con người mới”, 1473, 2475; 
Con người như chủ thể luân lý, 1749; 
Con người như tác giả, trung tâm và mục tiêu của đời sống kinh tế 
và xã hội, 2459; 
Con người sau khi sa ngã không bị Thiên Chúa bỏ mặc, 410; 
Con người trong vườn địa đàng, 374-79; 


910 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Máu nhiệm của con người được sáng tô trong mầu nhiệm của Ngôi 
Lời, 359; 

Mục đích tối hậu của con người, 260, 356, 1024; 

Người nam và người nữ, 369, 371-72, 383, 400, 1605-06; 

Tội lỗi như sự xúc phạm đến bản tính nhân loại, 1849. 


Sự bình đẳng và sự khác biệt của người ta 


Mọi người có cùng một bản tính, cùng một nguồn gốc và mục đích, 
1934; 

Phẩm giá nhân loại như nền tảng của sự bình đẳng, 1935, 1945; 

Sự bất bình đẳng bất công, 1938; 

Sự khác biệt về khả năng, 1936-37. 


Những hậu quả do tội lỗi của con người, 399-400; 


Bản tính nhân loại bị tổn thương, 405; 

Con người bị thiệt hại bởi các công việc của Satan, 395; 
Con người dễ bị sai lầm và hướng chiều về sự dữ, 1714; 
Con người lạm dụng sự tự do và nguyên tội, 396-401; 
Con người mất đi sự giống như Thiên Chúa, 705; 

Cuộc chiến đấu giữa tỉnh thần và xác thịt, 2516; 

Mọi người bị liên luy vì tội của ông Adam, 402-03; 

Sự chết đã đi vào trần gian, 1008; 

Sự hài hoà của công trình tạo dựng bị phá huỷ, 400; 

Sự hiện diện của tội ngay nơi các trẻ sơ sinh, 408; 

Sự tiêu huỷ sự hiệp thông nguyên thuỷ, 1607; 

Thân phận yếu đuối và bé nhỏ, 208, 396, 1500, 2448; 
Tội lỗi xâm nhập vào trần gian, 401; 

Vận mệnh chung của vũ trụ vật chất và của con người, 1046. 


Phẩm giá nhân loại 


Phẩm giá bị tổn thương do tội lỗi, 1487; 

Phẩm giá của việc cộng tác của các thụ tạo với Thiên Chúa, 306-08; 

Phẩm giá đòi phải hành động theo sự chọn lựa có ý thức và tự do, 
2339; 

Phẩm giá được biểu lộ trong đời sống luân lý, 1706; 

Phẩm giá như nguồn mạch của các quyển của con người, 1930; 

Phẩm giá như nhau của người nam và người nữ, 2393; 

Quyền được thực thi sự tự do như một đòi hỏi không thể tách biệt 
khỏi phẩm giá, 1738; 

Sự hiệp thông với Thiên Chúa như nguyên do của phẩm giá, 27, 
357, 1700. 


Con người theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa 


Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, 225, 356- 
61, 1702, 2713; 


Muc luc phán tích 911 


Con người theo hinh ảnh và giống như Thiên Chúa trước và sau 
công trình Cứu Chuộc của Đức Kitô, 1701; 

Sự phục hồi sự giống với Thiên Chúa, 705, 2809. 

Con người tìm kiếm Thiên Chúa 

Con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và thánh ý Ngài, 2566, 2826; 

Con người tìm kiếm Thiên Chúa bằng lý trí, 36, 50; 

Con người tìm kiếm Thiên Chúa trong Mạc khải, 35, 50, 52; 

Những con đường để tìm kiếm Thiên Chúa, 31, 34; 

Sự khó khăn của việc nhận biết Thiên Chúa chỉ bằng ánh sáng của 
lý trí, 37; 

Sự tìm kiếm Thiên Chúa bằng sức riêng của con người, 285; 

Suốt dòng lịch sử, con người tìm kiếm Thiên Chúa bằng nhiều cách, 
28, 31, 34, 285; 

Thiên Chúa kêu gọi con người trước, 2567; 

Thiên Chúa không ngừng kêu gọi con người, 30; 

Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ nhân loại, 101, 109. 


Con người và nhân loại 
Nguồn gốc và mục đích chung của nhân loại, 842; 
Sự cần đến nhau giữa mọi người, 361, 1947-48; 
Sự duy nhất của nhân loại, 360. 


Con người và ơn goi, x. On goi; 
On gọi để làm thành dân mới của Thiên Chúa, 804, 831; 
Ơn gọi đến đời sống trong Chúa Thánh Thần, 1699; 
Ơn gọi đến đời sống vĩnh cửu, 1998; 
Ơn gọi đến Hôn nhân, 1603; 
Ơn gọi đến sự kết hợp với Đức Kitô, 521, 542; 
Ơn gọi đến tình yêu, 1604; 
Ơn gọi đến với Thiên Chúa như ơn gọi chung của tất cả mọi người, 
1878; 
On goi thân linh nhu on goi tõi háu, 1260; 
On goi tiến vào Nước [Thiên Chúa], 543. 


Con người trong công trình tạo dựng 
Các luật của công trình tạo dựng phải được con người tôn trọng, 


346; 
Con người là thụ tạo duy nhất xứng đáng nhận lấy luật từ Thiên 
Chúa, 1951; 


Phẩm trật của các thụ tạo, 342; 

Su hài hoà nguyên thuỷ, 374-79, 384; 

Su lé thuóc nhau cüa các thu tao theo y Thién Chüa, 340; 

Su tôn trong của con người đối với các thu tao, 339; 

Tám quan trong của con người trong công trinh tao dựng, 343, 355; 


912 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Thiên Chúa tạo dung mọi sự vì con người, 358; 
Trách nhiệm của con người đối với trần gian, 373. 


Con người như thụ tạo 
Con người có linh hồn và thân thể, 327, 355, 362-65, 383; 
Con người được ban lý trí, 1704; 
Con người được ban sự thông minh và ý chí tự do, 311, 396; 
Con người được tạo dựng bởi tình yêu của Thiên Chúa, 1, 315, 1604; 
Con người được tạo dựng có nam có nữ, 1605, 2208, 2331, 2334; 
Con người được tạo dựng để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa và 
để phục vụ Ngài, 358; 
Con người được tạo dựng tốt lành, 374. 


Các quyền của con người 
Quyền chọn lựa trường học, 2229; 
Quyền được hưởng thanh danh, 2479, 2507; 
Quyền hành động một cách tự do và theo lương tâm, 1782; 
Quyền tự do tôn giáo, 2106. 


Những đặc điểm và cách hành động của con người 

Con người được thúc đẩy để làm điều thiện hảo, 1706-07; 

Con người đến với thiên nhiên để nhận biết Thiên Chúa, 32,46; 

Con người được ban linh hồn thiêng liêng và bất tử, 1703; 

Con người cần sự trợ giúp và ơn cứu độ thần linh, 1949, 2090; 

Con người luôn chiến đấu với sự dữ, 409; 

Con người ước muốn hạnh phúc, 1718; 

Con người được ban sự tự do như dấu chỉ của hình ảnh thần linh, 
1705, 1730; 

Con người tu bán tính hướng đến chân lý, 2467; 

Con người tự bản tính hướng vé các nhân đức, 1803-04; 

Con người được ban lý trí và ý chí để tìm kiếm và yêu mến chân lý 
và điều thiện hảo, `1704; 

Con người như hữu thể có tôn giáo, 28, 44-45; 

Con người cần đời sống xã hội, 1879-80; 

Con người nghe tiếng lương tâm, 1706, 1713; 

Những trọn hảo của con người phản ánh điều gì đó về sự trọn hảo 
vô biên của Thiên Chúa, 370; 

Tính dục của con người, x. Tính duc. 

Những tương quan giữa Thiên Chúa và con người 

Chúa Giêsu, Đấng chuyển cầu duy nhất bên Thiên Chúa cho tất cả 
mọi người, 2634; 

Con người từ chối Thiên Chúa, 29, 398. 1739; 

Đức tin như sự đáp trả tự do của con người, 160, 307; 

Đức tin như sự gắn bó của toàn bộ con người với Thiên Chúa, 176; 


Muc luc phán tích 913 


Su bát binh đẳng không thé do lường giữa Thiên Chúa và con 
người, 2007; 

Su hiệp thông của con người với Thiên Chúa trong Hội Thánh, 773; 

Sự quy phục của con người đối với Thiên Chúa. 143, 154, 341, 2712; 

Thiên Chúa có vị trí đầu tiên trong bản Tuyên xưng đức tin, 199; 

Việc cầu nguyện như tương quan giữa Thiên Chúa và con người, 
2564. 


Tính duc, x. Hôn nhân và Tính dục. 
CON TÀU CỦA ÔNG NÔÊ (ARCA NOE), 845, 1094, 1219. 
CON THIÊN CHÚA (FILIUS DED, x. Đức Kitó. 


CÔNG CHÍNH HOÁ, SU (IUSTIFICATIO) 

Định nghĩa và ý nghĩa của sự công chính hoá, 1987, 1989, 1991-92; 

Hiệu quả của sự công chính hoá, 1266, 1990; 

Ly lẽ của việc công chính hoá người ta, 402, 617, 654, 1987, 1992; 

Những con đường để đón nhận sự công chính hoá, 1446, 1996, 2001; 

Ơn tha thứ và sự công chính từ trên cao như một phương diện của 
sự công chính hoá, 2018; 

Sự công chính hoá như công trình hết sức tuyệt vời của tình yêu của 
Thiên Chúa, 1994; 

Sự hối cải đi trước sự công chính hoá, 1989. 


CÔNG ÍCH (BONUM COMMUNE) 

Các điều kiện của công ích, 1907-09, 1924-25; 

Các quyền chính trị được công nhận theo những đòi hỏi của công 
ích, 2237; 

Cộng đồng chính trị, Nhà nước và công ích, 1910, 1927, 2239; 

Hành động, sự công bằng xã hội và công ích, 1807, 1928, 2239, 
2442; 

Hội Thánh và công ích, 2246, 2420, 2458; 

Ích lợi riêng và công ích, 801, 951, 1905, 2039; 

Kinh té và công ích, 2425, 2429, 2432; 

Luật và công ích, 1951, 1976; 

Nghĩa vụ phải cổ võ công ích, 1913-14, 1916, 1926; 

Những bổn phận của con người và công ích, 1880, 2237-41, 2288; 

Quyền bính dân sự hợp pháp và công ích, 1888, 1897-98, 1901-03, 
1921-22, 2238, 2309, 2406, 2498; 

Quyền tư hữu và công ích, 2401, 2403; 

Sự bảo vệ hợp pháp đối với công ích, 2238, 2242, 2265-67, 2310, 
2321; 

Su di dân và công ích, 2241; 

Su đình công và công ích, 2435; 

Sự tôn trọng trần gian và công ích, 2415; 


914 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Su tu do tón giáo và cóng ích, 2109; 

Truyén thóng, thóng tin và cóng ích, 2489, 2492, 2494, 2498; 
Xã hội quốc tế và công ích, 1911, 1927; 

Y nghĩa và muc đích của công ích, 1906, 1912, 1925. 


CÔNG NGHỊ (SYNODUS), 887. 
CÔNG THÜC (CÁC) (FORMULA/AE) 


Các công thức của Mười Điều Răn, 2065; 

Công thức giáo lý của các Điều Răn, sau 2051; 

Công thức tuyên xưng đức tin, 170; 

Công thức xá giải, 1449, 1481; 

Nguồn gốc của các công thức cầu nguyện Kitô giáo, 1096. 


CÔNG TRẠNG (MERITUM), 2006-11; 


Đức Kitô như nguồn mạch các công trạng của chúng ta, 1476, 2011; 

Định nghĩa và ý nghĩa của công trạng, 2006; 

Ân sủng và công trạng, 1708, 2008-09, 2011, 2025-27; 

Con người tham dự vào công trạng của Đức Kitô, 2008-09; 

Các công trạng của các thánh, 956, 1476; 

Không có công trạng nào từ phía con người trước mặt Thiên Chúa, 
2007. 


CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG (CREATIO / CREATUM) 


Bảy ngày và công trình tạo dựng, 2169, 2190; 

Cầu nguyện và công trinh tạo dựng, 2569, 2793; 

Chúa Ba Ngôi và công trình tạo dựng, 258, 290-92, 316. 

Chúa Thánh Thần và công trinh tạo dựng, 243, 291, 703; 

Công trình tạo dựng mới trong Đức Kitô, 315, 374; 

Công trình tạo dựng xét như gia sản được trao phó cho con người, 
299; 

Của cải của công trình tạo dựng dành cho toàn thể nhân loại, 299, 
2402, 2452; 

Hôn nhân trong trật tự của công trình tạo dựng, 1603-05; 

Kinh Tin Kính của các Tông Đồ và đức tin vào Thiên Chúa, Đấng 
Tạo Hoá, 325-27; 

Mạc khải của Thiên Chúa và công trình tạo dựng, 287-89, 337; 

Nguyên tội và công trình tạo dựng, 400, 1608; 

Nhận biết Thiên Chúa nhờ công trình tạo dựng, 31, 32, 1147, 2500; 

Những mục đích và quy luật của công trinh tao dựng, 293-94, 314, 
319, 353, 358; 

Những phần việc của Ngôi Lời Thiên Chúa trong công trình tạo 
dựng, 291, 320; 

Phẩm giá của con người và công trình tạo dựng, 1700; 

Sự bất toàn của công trình tạo dựng, 302, 307, 310, 378; 


Muc luc phán tích 915 


Su hoàn thành cóng trinh tao dung, 668, 1015; 

Su lao động nhân linh nhu sự cộng tác của con người trong công 
trình tạo dựng, 2427, 2460; 

Su quan phòng của Thiên Chúa và công trinh tạo dựng, 216, 301, 
314; 

Tạ ơn Thiên Chúa về công trình tạo dựng, 1352, 1359-60; 

Thiên Chúa gìn giữ cho công trình tạo dựng được hiện hữu, 421; 

Thiên Chúa như nghệ nhân của công trình tạo dựng, 317, 337; 

Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình tạo dựng, 354, 2415-18; 

Tương quan của con người với công trình tạo dựng, 343, 355, 396, 
1469; 

Tương quan của Đức Kitô với công trình tao dung, 792, 2105, 2637; 

Vẻ đẹp và sự tốt lành của công trình tạo dựng, 299, 341, 353, 1333; 

Việc dạy giáo lý về công trình tạo dựng, 282-89; 

Y định của Thiên Chúa và công trình tạo dựng, 257, 280, 315, 759, 
1066; 

Ý nghĩa của công trình tạo dựng, 326. 


CỘNG ĐOÀN (COETUS) 
Chúa Thánh Thần hoạt động trong cộng đoàn, 1092, 1112; 
Cộng đoàn các thánh, 946, 1372, 2006; 
Cộng đoàn ngày Chúa Nhật, 1167, 1174, 2188; 
Cộng đoàn nhân loại, 1880; 
Cộng đoàn phụng vụ, 752, 1097, 1102, 1144, 1167, 1193, 2760; 
Cộng đoàn Thánh Thé, 1329, 1348, 1383, 1566, 2777; 
Hội Thánh như cộng đoàn các con người, 541, 751-52, 771, 777-78; 
Hướng dẫn và chủ toạ cộng đoàn, 1184, 1348; 
Sự cầu nguyện và cộng đoàn, 2585-86, 2589; 
Sự chuẩn bị và sự sẵn sàng của cộng đoàn để cử hành phụng vụ, 
1098, 1112, 1154, 1286, 1688; 
Sự tham gia cộng đoàn, 1141, 1372, 2178; 
Việc tuyên xưng đức tin trong cộng đoàn, 167. 


CỘNG ĐỒNG (COMMUNITAS) 

Bí tích Rửa Tội và cộng đồng, 1253, 1255; 

Bí tích Thánh Thể và cộng đồng Kitô hữu, 1166, 1400; 

Bí tích Thêm Sức và những trách nhiệm trong cộng đồng Hội 
Thánh, 1309, 1319; 

Chức tư té và cộng đồng những người tin, 1546, 1551; 

Cộng đồng chính trị và gia đình, 2209, 2211; 

Cộng đồng chính trị và Hội Thánh, 2244-46; 

Cộng đồng chính trị và những quyên lợi và bổn phận của các công 
dân, 2239, 2242; 

Cộng đồng Hội Thánh và sự cầu nguyện, 2632, 2691, 2696; 


916 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Cóng dóng Hói Thánh và viéc tóng dó cüa các giáo dán, 900, 910; 

Cộng đồng những người tin, 1045; 

Cộng đồng phổ quát, 842; 

Cộng đông phu phụ và gia đình, 1644, 1666, 2201, 2204, 2206-07, 
2249-50, 2364; 

Công ích và cộng đồng, 1910-11, 1922; 

Đức tin và cộng đồng những người tin, 1102; 

Giáo xứ như sự hiệp thông, 2179, 2226; 

Hoạt động kinh tế, sự công bằng xã hội và cộng đồng nhân loại, 
2411, 2426, 2428; 

Hội Thánh nhu sự hiệp thông, 751-52, 771, 833, 899; 

Những gia đình gặp khó khăn và cộng đồng, 1649, 1651; 

Ơn gọi của cộng đồng nhân loại, 1877; 

Phụng vụ và cộng đồng, 1071, 1140-41, 1198; 

Sự điều khiển các cộng đồng nhân loại, 1884, 1898, 1901, 1919, 
2913; 

Sự hiệp thông đầu tiên của những người tin và đức tin của họ, 642, 
949, 2624; 

Sự tha thứ và đưa về lại với cộng đồng, 1443; 

Sự tự do tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo, 2107; 

Sứ vụ thiết lập các cộng đồng Kitô giáo, 854; 

Việc an táng những người chết và cộng đồng, 1684, 1687. 


CỘNG TÁC, SỰ (COLLABORATIO) 


Các quyền bính dân sự và sự cộng tác, 2236; 

Su cộng tác giữa Thiên Chúa và con người, và sự công chính hoá, 
1993, 2001; 

Sự cộng tác của các công dân và công ích, 2238; 

Su cộng tác nhân linh và lao động, 378; 

Su cộng tác giữa Thiên Chúa và con người, và công trạng, 1008, 
2025; 

Su cộng tác giữa cha me, 2206; 

Su cộng tác của các giáo dân trong Hội Thánh, 906, 911; 

Sự cộng tác của Đức Maria trong kế hoạch của Thiên Chúa, 488. 


CỘNG TÁC, SỰ (COOPERATIO) 


Sự cộng tác của các Kitô hữu vào sự hợp nhất của Hội Thánh, 821; 

Sự cộng tác của cha mẹ trong gia đình, 2206; 

Sự cộng tác của con người với ân sủng của Thiên Chúa, 1993; 

Sự cộng tác của con người với công việc của Đức Kitô, 970, 2632; 

Sự cộng tác của con người với công việc của Thần Khí, 1091, 1108; 

Sự cộng tác của con người với dự định thần linh, 306, 2062, 2738; 

Sự cộng tác của Đức Maria với Thiên Chúa, 488, 501, 968, 2675, 
2682; 


Muc luc phán tích 917 


Su cóng tác vào viéc phá thai, 2272; 
Su cộng tác vào việc sử dung ma tuy, 2291; 
Su cóng tác vào viéc tu sát, 2282. 


CUA ÁN ĐI ĐƯỜNG (VIATICUM) 
Bí tích Thánh Thé như của ăn di đường, 1331, 1392, 1517, 1524-25. 


CỦA CẢI TRÁN THÉ (BONA TERRESTRIA) 
Các mối phúc và của cải trần thế, 1728-29; 
Của cải thiêng liêng và của cải trần thế, 1942, 2027; 
Đời sống kinh tế và sự sản xuất của cải trần thế, 2421, 2426; 
Dục vọng về của cải trần thế, 377, 2514, 2534, 2536, 2539, 2553; 
Hội Thánh và việc Hội Thánh sử dụng của cải trần thế, 2420, 2444; 
Quyền chung hưởng phổ quát và quyền tư hữu của cải trần thế, 
2402-03, 2452, 2459; 
Sự chăm lo và tôn trọng của cải trần thế, 2288, 2407-08; 
Sự phân phối của cải trần thế, 1940, 1948, 2444, 2446, 2833; 
Sự phung phí của cải trần thế, 1439; 
Sự quyến luyến lệch lạc với của cải trần thế, 1849, 1863, 2548; 
Sự sung túc của cải trần thế và những nguy hiểm thiêng liêng, 
2547, 2728; 
Từ bỏ của cải trần thế, 2544; 
Việc lấy cắp của cải của người khác, 2412; 
Việc sử dụng và quản trị của cải trần thế, 360, 1740, 1809, 1838, 
2198, 2401, 2404-05, 2409. 
CỦA LỄ (HOSTIA) 
Đức Kitô như của lễ sống động, 1992; 
Việc tôn kính Bánh đã được thánh hiến [Mình Thánh Chúa] cả 
ngoài Thánh lễ, 1378; 
CỦA LỄ (OBLATIO) 
Của lễ của Hội Thánh, 1368, 1553; 
Của lễ là Thánh Thể, 1326, 1414, 2643; 
Của lễ của Chúa Giêsu, 529, 606-07, 610-11, 614, 616, 2824; 
Của lễ là chính mình, 549, 2031, 2711; 
Của lễ của Đức Trinh nữ Maria, 494, 2617, 2622. 


CỦA LỄ (VICTIMA) (Đức Kitô), 457, 604, 1367, 1566. 


CỦA NUÔI DƯỠNG (NUTRIMENTUM) 
Bí tích Thánh Thể như của nuôi dưỡng, 141, 728, 1020, 1244, 1335, 
1394, 1426, 1436, 2861; 
Của nuôi dưỡng vật chất, 2288, 2417 , 2447, 2805, 2830, 2861; 
Thánh Kinh như của nuôi dưỡng, 104, 131-32, 141, 2861. 


918 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


CUNG TÂN, CUNG ĐÍCH (FINIS), x. Su hoàn thành, Sự hoàn tất; 
Cái chết nhu sự cùng tận đời sống trần thế, 1013, 1021; 
Cùng tận thời gian, 682, 686, 865, 1042, 1048, 1059; 
Thiên Chúa, nguyên lý và cùng đích của mọi loài, 198. 
CUỘC KHỔ NAN CỦA ĐỨC KITÓ (PASSIO CHRISTI, x. Đức Kitó. 
CUỘC LÊN TRÓI (ASSUMPTIO) của Đức Maria, 966, x. Đức Maria. 


CUÓC NGỰ ĐẾN (ADVENTUS), x. Sự mong doi, Sự hoàn tất; 
Cuộc Ngự đến của Chúa Thánh Thân và Lễ Ngũ Tuân, 729, 732; 
Cuộc Ngự đến của Đức Kitô và việc phán xét sau cùng, 1040; 
Cuộc Ngự đến của Nước Thiên Chúa được thực hiện bằng các dấu 
chỉ và các phép lạ, 542, 1505; 
Cuộc Ngự đến của Nước Thiên Chúa và sự sụp đổ của nước Satan, 
550; 
“Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”, 2853; 
“Nước Cha trị đến”, 2816-21, 2859; 
Sự biến hình như việc nếm trước cuộc Ngự đến vinh hiển của Đức 
Kitô, 556; 
Sự chuẩn bị cho cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 522-24; 
Sự mong đợi cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 840; 
Thời gian không được biết trước về cuộc Ngự đến vinh hiển của Đức 
Kitô, 673-74, 1040, 2772. 
CUỘC QUANG LÂM (PARUSIA), 1001, x. Lúc thói gian uiên mãn. 


CUỘC RƯỚC (PROCESSIO) (hành động phụng tự) 
Cuộc rước kiệu Thánh Thể, 1378; 
Cuộc rước như cách diễn đạt của lòng đạo đức bình dân, 1674. 


CUỘC THĂNG THIÊN (ASCENSIO) của Đức Kitô, x. Đức Kitó; 
Việc cử hành ngày lễ Thăng Thiên, 2177. 


CUỘC TRUYỀN TIN (ANNUNTIATIO), x. Đức Maria uà Thiên thân; 
Giêsu, danh xưng được Thiên Chúa ban trong cuộc Truyền Tin, 430; 
Lời cầu nguyện của Đức Maria và cuộc Truyền Tin, 2617; 
Ngày lễ Truyền Tin, 1171; 
Sự ưng thuận của Đức Maria trong cuộc Truyền Tin, 978; 
Thiên thần chào “Bà đầy ân sủng” trong cuộc Truyền Tin, 490; 
Thời gian viên mãn khởi đầu từ cuộc Truyền Tin, 484; 
Tình mẫu tử của Đức Maria và cuộc Truyền Tin, 969, 2674. 


CỬ HÀNH (CELEBRATIO / CELEBRARE), x. những từ có liên quan 
đến Cử hành, nhất là Phụng uụ. 


CỨU CHUỘC, CÔNG TRÌNH (REDEMPTIO) 
Công trình cứu chuộc cho nhiều người, 605; 


Muc luc phán tích 919 


Công trinh cứu chuộc ở trung tâm Tin Mừng Kitô giáo, 571, 601; 
Đời sống của Đức Kitô như mầu nhiệm cứu chuóc, 517, 635, 1067; 
Đức Maria phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc, 494, 508; 

Hội Thánh như dụng cụ của công trình cứu chuộc mọi người, 776; 
Sự chết của Đức Kitô như hy lễ của công trình cứu chuộc, 613, 616; 
Sự loan báo và lời hứa về công trình cứu chuộc, 55, 64, 601; 

Sự trải rộng công trình cứu chuộc, 634; 

Ý nghĩa của công trình cứu chuộc chỉ được hiểu bằng đức tin, 573. 


CỰU UÓC (VETUS TESTAMENTUM), x. Thánh Kinh và Giao Ước cũ; 

Bệnh tật của con người và Cựu Ước, 1502; 

Các hình ảnh biểu tượng trong Cựu Ước, 2130; 

Chúa Ba Ngôi, hành động tạo dựng của Ngài và Cựu Ước, 292; 

Chúa Thánh Thần và Cựu Ước, 702 

Đấng Messia đã được các Tiên tri báo trước trong Cựu Ước, 1286; 

Giá trị của Cựu Ước, 121; 

Mầu nhiệm Ba Ngôi và Cựu Ước, 237; 

Mầu nhiệm Hội Thánh được hinh dung trước trong Cựu Ước, 753; 

Những chỉ thị pháp lý trong Cựu Ước, 2449; 

Những cuộc thần hiện trong Cựu Ước, 697; 

Phụng vụ và Cựu Ước, 1093, 1349; 

Quy điển Thánh Kinh và Cựu Ước, 120; 

Sự hoàn thành các lời hứa và Cựu Ước, 122, 528, 652, 1067; 

Sự sống linh thánh trong Cựu Ước, 2260; 

Sự tôn kính Cựu Ước và các hình ảnh của Cựu Ước, 61, 123, 138; 

Trong Cựu Ước Thiên Chúa Cha đã được tuyên xưng là nguồn mạch 
chân lý, 684, 2465; 

Tước hiệu “Con Thiên Chúa” và Cựu Ước, 441; 

Tương quan giữa Cựu và Tân Ước, 128, 129, 140; 

Việc cầu nguyện và Cựu Ước, 2568, 2569, 2585, 2596, 2630; 

Việc dạy giáo lý khai mở điều còn bị che giấu trong văn tự của Cựu 
Ước, 1094. 


D 


DANH (NOMEN) 
Danh xưng Kitô hữu của bí tích Rửa Tội, 2156-59, 2165; 
Danh Thiên Chúa, x. Thiên Chua; 
Danh Chúa Giêsu, 432. 


DANH TING (FAMA), x. Sự nói tiếng. 


920 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


DẠY GIÁO LÝ, VIỆC (CATECHESIS,, x. Giáo lý Kitô giáo; 

Bản chất và mục đích của việc dạy giáo lý, 4-7, 426, 983, 1095, 
2688; 

Đức Kitô như trung tâm sống động của việc dạy giáo lý, 426-27, 
1697-98, 2145; 

Việc dạy giáo lý và các điều răn, 2065; 

Việc dạy giáo lý và công trình tạo dựng, 282; 

Việc day giáo lý và Huấn Quyên của Hội Thánh, 2033, 2049; 

Việc dạy giáo lý và kinh Tin Kính, 188; 

Việc dạy giáo lý và lòng đạo đức bình dân, 1674; 

Việc dạy giáo lý và phụng vụ, 1074-75, 1095, 1185; 

Việc dạy giáo lý và sự cầu nguyện, 2688, 2695; 

Việc day giáo lý và sự khai tâm Kitô giáo, 1233, 1248; 

Việc dạy giáo lý và Thánh Kinh, 132; 

Việc day giáo lý về luân lý của các giáo huấn tông truyền, 1971. 


DÂN (GENS) 
Dân thánh, 782, 1268, 2810; 
Dạy dỗ muôn dân, 849. 


DÂN SỐ, VẤN ĐỀ (DEMOGRAPHIA), 2372. 


DÂN THIÊN CHÚA (POPULUS DEI), 781-86; 

Các thừa tác vụ để trợ giúp dân Thiên Chúa, 874; 

Dân Thiên Chúa trong Giao Ước cũ và dân mới của Thiên Chúa, 
840; 

Dân tiên tri của Thiên Chúa, 785; 

Dân tư tế của Thiên Chúa, 784; 

Dân vương đế của Thiên Chúa, 786; 

Đức tin của dân Thiên Chúa, 93, 99; 

Hội Thánh như dân Thiên Chúa, 781-86; 

Những đặc điểm của dân Thiên Chúa, 782; 

Những người Do thái, những người ngoài Kitô giáo và dân Thiên 
Chúa, 839; 

Sự khác biệt của các dân tộc và các văn hoá trong dân Thiên Chúa, 
S14; 

Thuộc về dân Thiên Chúa, 836, 871; 

Tính phổ quát của dân Thiên Chúa, 831, 885; 

Việc tập họp dân Thiên Chúa, 761-62, 776, 865; 

Việc tuyển chọn Israel như dân Thiên Chúa, 762. 

DÂN TỘC / QUỐC GIA (NATIO) 

Các vấn đề đe doạ hoà bình giữa các dân tộc, 2316-17; 

Công ích của quốc gia như mục đích, 2237, 2310; 

Công ích và sự tổ chức các quốc gia, 1911; 


Muc luc phán tích 921 


Kế hoạch thân linh đối với các dán tộc, 56-57; 

Ơn cứu độ thần linh bao gồm tất cả các dân tộc, 64, 543; 

Sự công bằng và tình liên đới giữa các dân tộc, 1941, 2241, 2437-42; 
Tội diệt chủng phải bị kết án, 2313. 


DÁNG LỄ VẬT (OFFERTORIUM,, 1333, 1350. 


DẤU ẤN (SIGILLUM), 698, x. Án tín bí tích; 
Dấu ấn bí tích của việc xung tội, 1467, 2490; 
Dấu ấn phép rửa, 1216, 1272-74, 2769; 
Dấu ấn trong bí tích Thêm Sức, 1293, 1295-96, 1304; 
Dấu ấn trong bí tích Truyền Chức Thánh, 1121, 1582; 
Thần Khí ghi dấu ấn của Chúa cho chúng ta để chờ ngày cứu chuộc, 
1274. 


DẤU CHỈ (CÁC) (SIGNUM/A), x. Các biểu tuong; 
Bánh và rượu như các dấu chỉ, 1333-36, 1412; 
Ca hát và âm nhạc như các dấu chỉ trong phụng vụ, 1157-58; 
Các dấu chỉ “cho người ta chống báng” của Chúa Giêsu, 575; 
Các dấu chỉ của Giao Ước cũ, 1150; 
Các dấu chỉ để diễn tả và cảm nhận các thực tại tỉnh thần, 1146- 
48; 
Các dấu chỉ được Đức Kitô sử dụng, 1151; 
Các dấu chỉ phụng vụ, 1149, 1161, 1189; 
Các dấu chỉ thời đại được giải thích, 1788; 
Các dấu chỉ trong các á bí tích, 1167-68; 
Chim bồ câu như dấu chỉ, 701; 
Dấu thánh giá, 2157; 
Hội Thánh như dấu chỉ, 775; 
Máu như dấu chỉ, 2260; 
Nước như dấu chỉ, 694; 
Việc đặt tay như dấu chỉ, 699, 1507; 
Việc xức dầu như dấu chỉ, 695, 1293-94. 


DẦU (OLEUM), x. Dâu Thánh, (Các) bí tích và Sự xúc dâu; 
Sự thánh hiến dâu, 1297; 
Ý nghĩa và việc sử dụng sự xức dầu, 695, 1183, 1237, 1241, 1289, 
1293-94. 
DẦU THÁNH (CHRISMA), x. Bí ¿ích Thêm Sức; 
Bí tích Thêm Sức và Dâu Thánh, 1289, 1297, 1300, 1312, 1320; 
Sự thánh hiến Dầu Thánh, 1297; 
Sự lưu giữ Dầu Thánh, 1183; 
Sự xức Dầu Thánh, 1241, 1289, 1291, 1294, 1312, 1574. 


DẦU THÁNH (MYRON), x. Dâu Thánh (Chrisma). 


922 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


DIU NGOT, SU (SUAVITAS), 153, 395, 736, 2219. 


DU NGÓN (CÁC) (PARABOLA/ AE) 
Y nghia và các muc dích cüa các du ngón, 546, 2607. 


Các du ngón khác nhau 
Du ngôn anh Lazaró nghèo khó, 633, 1201, 2463, 2831; 
Du ngón bà goá quấy ráy, 2613; 
Du ngón có lüng, 681, 827; 
Du ngón con chién lac, 605; 
Du ngón cuộc phán xét sau cùng, 1038; 
Du ngón đứa con hoang dàng, 1439, 1465; 
Du ngón hai con đường, 1696; 
Du ngón hat gióng, 543; 
Du ngón men trong bót, 2660, 2832; 
Du ngón muc tử nhân lành, 1465; 
Du ngón nén bac, 1880, 1937; 
Du ngôn người ban quấy ráy, 2613; 
Du ngón người dày tớ không biết thương xót, 2843; 
Dụ ngôn người gieo giống, 2707; 
Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế, 2613, 2839; 
Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, 1465; 
Dụ ngôn thẩm phán công bằng, 1465. 


DUC VỌNG (CONCUPISCENTIA), x. Sự thèm muốn và Ước muốn; 
Dục vọng xác thịt, 2514, 2520; 
Luật và duc vọng, 1963, 2542; 
Tội và duc vong, 1869; 
Nguyén tói và duc vong, 376, 400, 405; 
Các điều rán và dục vong, 2529, 2534; 
Cuộc chiến đấu chống lai duc vong, 978, 1264, 1426, 2520, 2530 
Su thanh tẩy trái tim và duc vong, 2517, 2530; 
Y nghia và các loai duc vong, 2514-15. 


DUY NHẤT (UNA), x. Hội Thánh: Duy nhất. 


DUY NHẤT (UNUS), x. Thiên Chúa: Các danh hiệu và các phẩm tính 
của Thiên Chúa. 
DUY NHẤT / HỢP NHẤT, SỰ (UNITAS) 
Người nam và người nữ như sự hợp nhất của hai người, 371-73, 
1605; 
Sự duy nhất của Cựu và Tân Ước, 128-30, 140; 
Sự duy nhất của Hội Thánh, 791, 813-19, 820-22, 1396, 1416; 
Sự duy nhất của nhân loại, 360, 775, 1045; 
Sự duy nhất nội tâm của con người, 409, 2338; 


Muc luc phán tích 923 


Su duy nhất thân linh xét nhu Ba Ngôi, 254-55, 1702, 1878, 1890; 
Su hợp nhất của đôi phối ngẫu, 1641, 643; 

Sự hợp nhất của Hội Thánh và Đức Kitô, 795; 

Sự hợp nhất của linh hồn và thân thể, 362-68, 382. 


DƯ LUẬN (OPINIO PUBLICA), 2286, 2493, 2498, 2499, x. Sự nổi 
tiếng. 


D 


DA THÁN, SU (POLYTHEISMUS,, 2112. 


DA THÉ, TUC (POLYGAMIA) 
Tuc da thé trong Luát cü, 1610; 
Tục da thé chóng lai phẩm giá cá vị binh đẳng của người nam và 
người nữ, 1645; 
Tục đa thê như sự xúc phạm đến phẩm giá của Hôn nhân, 2387. 


ĐẠI DIỆN (VICARIUS) 
Đức Giáo Hoàng như đại diện của Đức Kitô, 882; 
Giám muc nhu đại diện của Đức Kitô, 894, 1560; 
Lương tâm, “vị thứ nhất trong mọi đại diện của Đức Kitô”, 1778. 


ĐẠI HỒNG THUY (DILUVIUM), hình ảnh báo trước bí tích Rửa Tội, 
1094, 1219. 


ĐẠI KẾT, VIỆC (OECUMENISMUS) 
Bí tích Rửa Tội như nền tảng của việc đại kết, 818, 1271; 
Những hậu quả của việc mất sự hợp nhất, 855; 
Những hiệu quả của việc đối thoại đại kết, 1636; 
Những lý lẽ để hoạt động cho sự hợp nhất đại kết, 816, 819-22; 
Những nguyên do làm mất sự hợp nhất, 817. 


ĐAM MÉ (CÁO) (PASSIO / NES) 
Các dam mé tu nó dugc coi là khóng tót khóng x&u, 1767; 
Dam mé giám thiéu lói pham, 1860; 
Binh nghia, các cóng viéc và nguón góc cüa các dam mé, 1763-64; 
L$ lé dé phán dinh tính luán ly cüa các dam mé, 1768; 
Su cấm những dam mê vô điều độ, 2536; 
Sự hoàn tất của các đam mê, 1769; 
Su làm chủ các đam mê, 908, 1804, 1809, 2239, 2341; 
Su nô lệ các đam mé, 1792; 
Tính luân lý của các đam mê, 1762-70; 
Tình yêu như đam mé nén tảng, 1765. 


924 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


DÁM MÁY (NUBES) 
Y nghĩa của dám máy trong cuộc Biến hinh của Chúa Giêsu, 555; 
Ý nghĩa của đám mây trong lân hiện ra cuối cùng của Chúa Giêsu, 
6ã9; 
Ý nghĩa của đám mây trong Cựu và Tân Ước, 697, 1094. 


DÁNH GIÁ, SỰ (AESTIMATIO) về điều thiện hảo và sự dữ, 1865. 


ĐẠO ĐỨC, LÒNG/VIỆC (DEVOTIO) 
Các lời hứa và lời khấn như những hình thức của lòng đạo đức, 


2101-02; 
Các việc đạo đức của dân như bổ sung cho các Giờ kinh phụng vụ, 
1178; 


Lóng dao düc binh dán và viéc dao düc, 1676; 
Việc đào tạo lòng đạo đức chân thật, 24. 


ĐẠO ĐỨC (ETHICA), x. Sự giáo duc. 


ĐAU ĐỚN, SỰ (DOLOR), x. Sự dau khó; 
Chết êm dịu (Euthanasia) như việc chấm dứt những đau đớn, 2277; 
Không có đau đớn nào trong vườn địa đàng, 376; 
Kinh nghiệm nhân loai về sự đau đớn, 164, 272, 385; 
Làm diu bớt những đau đớn của người hấp hối, 2279; 
Những đau đớn khi sinh con, 1607, 1609; 
Sự đau đớn của trái tim đi kèm theo việc hối cải, 1431, 1490; 
Sự đau đớn như hậu quả của nguyên tội, 1521; 
Việc chấp nhận những đau đớn, 1435, 1460. 


ĐAU KHỔ, SỰ (AEGRITUDO), x. Sự dau đớn; 
Kinh nghiệm nhân linh về sự đau khổ, 1500; 
Những hậu quả và ảnh hưởng của sự đau khổ, 1500-01; 
Sự đau khổ của Chúa Giêsu, 572; 
Sự đau khổ như dấu chỉ tình trạng yếu đuối nguyên thuỷ của con 
người, 2448; 
Sự đau khổ như hậu quả của tội, 1264; 
Ý nghĩa sự đau khổ, 1502, 1505. 


ĐẶC SỦNG (CHARISMA), x. Chúa Thánh Thân. 
Chúa Thánh Thần và đặc süng, 688, 798, 800, 809, 1508, 2003, 
2024, 2684; 
Đặc sủng của những người sống đời thánh hiến, 924, 1175; 
Đặc sủng bất khả ngộ, 890, 2035; 
Đặc sủng của các giáo dân, 910; 
Đặc sủng về chân lý và sự trưởng thành trong đức tin, 94; 
Sự hiệp thông đặc sủng, 951; 
Sự phân định các đặc sủng, 801; 


Muc luc phán tích 925 


Y nghia và muc dích cüa dác süng, 799, 800, 2003. 


DÁT TAY, VIÉC (IMPOSITIO MANUUM) 
Chúa Giêsu đặt tay chữa lành, 699, 1504; 
Viéc dát tay nhu d&u chi cüa Giao Uóc, 1150; 
Viéc dát tay trong bí tích Thém Süc, 1288; 
Viéc dát tay trong bí tích Truyén Chüc Thánh, 1538, 1556, 1558, 
1573; 
Y nghĩa của việc đặt tay, 699. 
ĐẤNG BÀO CHỮA (PARACLETUS), x. Chúa Thánh Thân. 
DÁNG CỨU CHUỘC (REDEMPTOR), x. Đức Kitó. 


DÁNG CỨU ĐỘ (SALVATOR), x. Đức Kitó: Các danh hiệu; 
Chúa Giêsu như Đấng Cứu Độ con người, 389, 457, 594, 2812. 


DÁNG MESSIA (MESSIAS), x. Ðức Kitó; 
Các Kitô hữu mong đợi cuộc trở lai của Đấng Messia, 840; 
Chúa Giêsu Kitô là Đấng Messia, 436-40, 528-29, 535, 540, 547; 
Chúa Thánh Thân ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Người chịu phép 
rửa, 1286; 
Sứ điệp đầu tiên về Đấng Messia sau khi con người sa ngã, 410; 
Sự mong đợi cuộc Ngự đến của Đấng Messia trong Israel, 702, 711- 


16; 
Vinh quang của Chúa Giêsu như sự khai mạc Nước của Đấng 
Messia, 664; 


Ý nghĩa của từ Messia, 436, 695. 
DÁNG TẠO HOÁ (CREATOR), x. Thién Chúa. 


DÁNG TRUNG GIAN (MEDIATOR), x. Ðức Kitó; 
Đức Maria trung gian, 969. 


ĐẤT, TRÁI ĐẤT (TERRA), 326, x. Trán gian; 
Cóng trinh tao dung [troi] dát, 198, 290, x. Cóng trinh tao dung; 
Dát hüa, 1222; 
Đất mới, 1042-50; 
Làm chủ trái đất, 307, 373, 2402-03. 
ĐẦU (CAPUT), x. Ðức Kitó và Ông Phêrô. 
ĐẦU THAI, SỰ (REINCARNATTIO), 1013. 
ĐỀN BÙ, SỰ (REPARATIO) 
Bí tích Thánh Thể như lễ tế để đền bù tội lỗi, 1414; 
Bổn phận đền bù, 2487; 
Đức Kitô đền bù sự bất tuân của ông Ađam và tội lỗi của chúng ta, 
411, 615; 


926 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Sự đền bù các tội liên quan đến chân lý, 2509; 
Sự đền bù sự bất công, 2412, 2454. 


ĐỀN THÁNH (SANCTUARIUM) 


Các đền thánh như những nơi thích hợp cho việc cầu nguyện, 2691; 
Việc thăm viếng các đền thánh như một hình thức của lòng đạo đức 
bình dân, 1674. 


ĐỀN THỜ (TEMPLUM) 


Chúa Giêsu và Đền thờ, 576, 583-86, 593; 

Con người như đền thờ của Chúa Thánh Thần, 364, 1197, 1265, 
1695, 2684; 

Đền thờ Giêrusalem, 2580; 

Đền thờ như sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người ta, 593; 

Đức Kitô như đền thờ thật của Thiên Chúa, 1197; 

Hội Thánh như đền thờ, 756; 

Hội Thánh như đền thờ của Chúa Thánh Thần, 797-98, 809. 


ĐỀN TỘI, SỰ (PROPITIATIO), 1992, x. Sự xé tói. 
DI THEO ĐỨC KITÔ, VIỆC (SEQUELA CHRISTI), 520, 618; 


Hiệu quả của việc di theo Đức Kitô, 1694; 

Việc đi theo Đức Kitô như một hình thức thống hối, 1435; 

Việc đi theo Đức Kitô như ơn gọi đầu tiên của Kitô hữu, 2232, 2253; 

Việc đi theo Đức Kitô trong đời sống thánh hiến, 916, 918, 923, 
932, 1618; 

Việc đi theo Đức Kitô trong tỉnh thần chân lý, 2466. 


ĐIỀU ĐỘ, SỰ (SOBRIETAS), 1809, 2730. 
ĐIỀU THIỆN HẢO / ĐIỀU TỐT (BONUM) 


Các bí tích như điều thiện hảo của Hội Thánh được ban cho con 
người, 1116, 1129, 1499, 1522, 1532; 

Các con cái và diéu thién háo cüa gia dinh, 1652, 2217; 

Các đam mé và điều thiện hảo, 1751, 1768, 1770-71, 1773, 1775; 

Các Giám muc muu ích cho tát cá các Giáo Hói, 886; 

Các giáo dân và điều thiện hảo của Hội Thánh, 907; 

Các thừa tác vụ trong Hội Thánh quy về điều thiện hảo, 874, 937, 
1539; 

“Cây cho biết điều thiện và điều ác”, 396; 

Cha mẹ, quyền bính của ho và điều thiện hảo của con cái, 2234, 
2948; 

Chúa Thánh Thần và điều thiện hảo của con người, 291, 798-99; 

Con người được kêu gọi để hoàn thành điều thiện hảo, 307, 409, 
1706, 1713, 2002, 2541; 

Công trình tạo dựng: “Và Thiên Chúa thấy thế là.. rất tốt đẹp”, 
299; 


Muc luc phán tích 927 


Cuộc chiến đấu của con người giữa điều thiện hảo và su dữ, 1707; 

Điều thiện hảo của sự hiệp thông của các thánh, 947; 

Sự dữ không thể được biện minh như dụng cụ để đạt tới điều thiện 
hảo, 1756, 1761, 1789; 

Sự dữ thể lý cùng hiện hữu với điều thiện hảo thể lý cho đến cùng, 


310; 
Đời sống thánh hiến và điều thiện hảo của Hội Thánh, 917, 931, 
945; 


Đức Kitô như điều thiện hảo của con người, 457, 519; 

Hôn nhân và điều thiện hảo của đôi phối ngẫu, 1601, 1660, 2201, 
2203, 2363; 

Khoa học và kỹ thuật và điều thiện hảo của nhân vị, 2294; 

Luật luân lý và điều thiện hảo, 33, 1713, 1954-55; 

Lương tâm luân lý và điều thiện hảo, 1776-77, 1780-81, 1783, 1791, 
1798; 

Mọi thụ tạo được định hướng tới điều thiện hảo của nhân loại, 353; 

Ngày Chúa Nhật và các công việc tốt lành, 2186; 

Nhân đức và điều thiện hảo, 1266, 1803-04, 1806-10, 1833, 1835, 
1837; 

Quyền năng của Thiên Chúa có thé làm nén điều thiện hảo từ su 
dữ, 311-12, 324, 412; 

Sự chiến thắng của điều thiện hảo trên sự dữ, 681; 

Sự đòi hỏi phải trở về với điều thiện hảo trong xã hội, 1886; 

Sự sống và sự cứu độ thể lý như điều thiện hảo được Thiên Chúa 


ban, 2288; 
Sự trọn hảo trong việc tìm kiếm và làm điều thiện hảo, 1711, 1775, 
2500; 


Thiên Chúa như điều thiện hảo vĩnh cửu và tối thượng, 356, 2052; 
Thiên Chúa như tác giả và nguồn mạch của mọi điều thiện hảo, 14, 
1723, 2052; 
Tiêu chuẩn khách quan của điều thiện hảo và sự dữ, 2244; 
Tìm kiếm điều thiện hảo thiêng liêng của hối nhân, 1460; 
Tìm kiếm điều thiện hảo, 1811, 1828, 2727, 2857; 
Tội lỗi và điều thiện hảo, 398, 1707, 1855, 1863, 1865, 2094. 
ĐÌNH CÔNG, SỰ (CESSATIO AB OPERE), 2435. 
ĐOÀN CHIẾN (GREX) 
Hội Thánh như đoàn chiên, 754, 764; 
Các mục tử của đoàn chiên, 861, 881, 893, 1548, 1575, 1586. 
DOC THÁNH KINH, VIỆC (LECTIO SACRAE SCRIPTURAE) 
Các ý nghĩa văn tự, thiêng liêng, ẩn dụ, luân lý và dẫn đường của 
việc doc Thánh Kinh, 115-19; 
Sự cán thiết của việc đọc Thánh Kinh, 133, 2653; 


928 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Viéc doc Thánh Kinh trong các bí tích, 1154, 1480, 1482; 
Viéc doc Thánh Kinh trong gia dinh, 2205; 

Viéc doc Thánh Kinh trong khi day giáo ly, 129; 

Viéc doc Thánh Kinh trong phung vu, 1093, 1177. 


DOC THÁNH KINH MÀ CÁU NGUYÉN, VIÉC (LECTIO DIVINA) 


Phung vu và viéc doc Thánh Kinh mà cáu nguyén, 1177; 
Su suy niém và viéc doc Thánh Kinh mà cáu nguyén, 2708. 


DÓI, SU (FAMES) 


Chúa Giêsu đã từng chịu đói, 544, 556; 

Chúa Giêsu giải thoát khỏi đói khát, 549; 

Đói nghe Lời Chúa, 2835; 

Nuôi dưỡng những người đói như việc từ thiện, 1039, 2447; 

Thảm kịch đói kém trên thế giới và tình liên đới, 2831; 

Tính nghiêm trọng của việc gây ra nạn đói, 2269; 

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, 2828, 
2830. 


ĐÓN NHẬN, CHẤP NHẬN (ACCEPTATIO / ACCIPERE) 


“Ai đón tiếp anh em, là đón tiếp Thầy”, 858; 

Con người đón nhận sự sống thần linh, 505; 

Chấp nhận ơn gọi của con cái, 2233; 

Đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, 2001; 

Đón nhận ân sủng, 678, 682; 

Đón nhận các ngoại kiều, 2241; 

Đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, 1847, 1991; 
Đón nhận lời của Chúa Giêsu, 528, 543, 764, 1967, 2885; 
Đón nhận Lời Thiên Chúa, 839, 1719, 2030, 2086, 2835; 
Đón nhận Mạc khải nhờ đức tin, 35, 99; 

Đón nhận người lân cận, 2519; 

Đón nhận những người đồng tính luyến ái, 2358; 

Đón nhận những người nghèo, 2449; 

Đón nhận ơn tha thứ, 1989; 

Đón nhận Tin Mừng và khai tâm Kitô giáo, 1229, 1247; 
Đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, 2712, 2792; 

Sự chấp nhận của Đức Maria, 148, 502, 2617. 


ĐỘC THÂN, SỰ (CAELIBATUS) 


Các Giáo Hội Đông phương và sự độc thân, 1580; 

Đời sống thánh hiến và sự độc thân, 915; 

Đức khiết tịnh và sự độc thân, 2349; 

Giáo Hội la tinh và sự độc thân của các linh muc, 1579, 1599; 
Những người độc thân và sự chăm sóc mục vụ, 1658. 


Muc luc phán tích 929 


DÓI [PHÓI NGÀU] (PAR) 
Hôn nhân và đôi phối ngẫu, 1603, 1624, 1636, 1642, 2363; 
Sự chung thuỷ và đôi phối ngẫu, 2364; 
Sự hài hoà của đôi phối ngẫu và những bổ sung cho nhau về thể lý, 
2333; 
Sự vô sinh của con người và đôi phối ngẫu, 2377, 2374. 


ĐỐI THOẠI, SỰ (DIALOGUS) 

Sự đối thoại của con người với Thiên Chúa, 27, 1153, 2063, 2575, 
2653; 

Sự đối thoại giữa các Giáo Hội để đạt được sự hợp nhất các Kitô 
hữu, 821, 1126; 

Sự đối thoại giữa người ta như một nhu cầu của con người, 1879; 

Sự đối thoại với các tôn giáo khác, với triết học và khoa học, 39; 

Sự đối thoại với những người không đón nhận Tin Mừng, 856. 


ĐÔNG PHƯƠNG (ORIENTALIS), x. Hội Thánh và Phụng vu. 


ĐỒNG BÁN THÉ (CONSUBSTANTIALIS), x. Chúa Ba Ngôi; 
Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha, 242, 262, 467, 663; 
Cháa Thánh Thán dóng bán thé vói Cháa Cha và Cháa Con, 685, 
703; 
Chúa Ba Ngôi và su hiép thông dóng bán thé, 248, 253, 689, 2789. 
ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG, SỰ (CONFIGURATIO) 
Bí tích Rửa Tội và sự đồng hình đồng dạng với mầu nhiệm Vượt 
Qua của Đức Kitô, 1239; 
Sự đồng hình đồng dạng của các bệnh nhân trong Đức Kitô, 1505; 
Sự đồng hình đồng dạng với Đức Kitô nơi Kitô hữu, 1121; 
Sự đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong bí tích Truyền Chức 
Thánh, 1322, 1585; 
Sự đồng hình đồng dạng của các hối nhân trong Đức Kitô, 1460; 
Bí tích Xúc Dầu Bệnh Nhân và sự đồng hình đồng dạng với cuộc 
khổ nạn của Đức Kitô, 1521, 1523. 
ĐỒNG TÍNH LUYÉN ÁI, SỰ (HOMOSEXUALITAS), 2357-59, x. Tính 
dục. 


ĐỒNG TRÁCH NHIỆM, SỰ (CORRESPONSABILITAS) và công ích, 
2240. 
ĐỒNG TRINH, SỰ (VIRGINITAS) 
Sự đồng trinh và sự khiết tịnh, 2349; 
Sự đồng trinh của Đức Maria, 496-99, 502-03, 506, 510, 723; 
Sự đồng trinh vì Nước Trời, 922, 1618-20. 
ĐỨC CẬY (SPES) 
Các tội chống lại đức cậy, 2091-92; 


930 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Biéu rán thü nhát nhu nguón mach cüa düc cáy, 2086; 

Dinh nghia düc cáy, 1817, 2090; 

Đời sóng vinh cửu như đức cậy Kitô giáo, 1843; 

Đức cậy đáp ứng khát vọng hạnh phúc của con người, 1818; 

Đức cậy nâng đỡ và trợ giúp đức tin, 162; 

Đức cậy như một nhân đức đối thần, 1813, 1817-21; 

Hy vọng trời mới đất mới, 1042-50, 1405; 

Ly chứng của đức cậy Kitô giáo, 1681, 2785; 

Lòng trông cậy của Israel, 64, 673-74; 

Lòng trông cậy của ông Abraham như mẫu gương cho đức cậy Kitô 
giáo, 1819; 

Su trợ giúp cho đức cậy, 274, 1717, 1820, 2657; 

Việc cầu nguyện như nguồn mạch của đức cậy, 2657. 


ĐỨC GIÁO HOÀNG (SUMMUS PONTIFEX), 882. 


Các nhiệm vụ, quyển lực và quyền bính của Đức Giáo Hoàng, 100, 
882, 892, 937, 1463, 2034; 

Đức Giáo Hoàng được liên kết với moi cử hành bí tích Thánh Thé, 
1369; 

Giám muc đoàn và Đức Giáo Hoàng, 880-87, 895, 1559. 

On bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, 891; 

Ơn trợ giúp thần linh cho Đức Giáo Hoàng, 892. 


ĐỨC KITÓ (CHRISTUS), x. Dáng Messia; 
Các danh hiệu của Đức Kitô 


Ađam mới, 359, 411, 504; 

Amen, 1065; 

Ánh sáng muôn dân, Ánh sáng của con người, 280, 748, 1243; 

Bánh hằng sống, 1338, 1406, 2837; 

Bình an của chúng ta, 2305; 

Cây nho, 755, 2074; 

Chân lý, 2466; 

Chiên Thiên Chúa, 608; 

Chúa Giêsu, 430-35, 452, 2666; 

Chúa, 202, 209, 446-B1, 455, 668-69; 

Con Người, 440, 460; 

Trưởng tử của nhân loại, 381, 2790; 

Con Thiên Chúa, 423-24, 441-45, 454, 1286, 27783; 

Con vua Đavid, 439, 559; 

Đấng chuyển cầu, Đấng trung gian, con đường dẫn đến Thiên Chúa, 
B1, 65-67, 257, 294, 2574, 2634; 

Đấng Cứu Chuóc, 401, 616, 622, 679, 1026, 1069, 1235, 1476, 1992; 

Đấng Cứu Độ, 389, 846, 1019, 1359, 1507, 1584, 1741, 1846; 

Đấng được Thiên Chúa sai đến, 422, 437; 


Muc luc phán tích 931 


Đấng được xức dầu, 453; 

Đấng giải thoát con người khỏi tội lỗi, 360, 420-21, 549, 976, 981- 
82, 9877, 2637; 

Đấng hằng sóng, 625-26, 640, 662; 

Đấng Messia, 440, 453, 547; 

Đấng trung gian thật và duy nhất, 65-67, 480, 667, 771, 846; 

Đầu của dân Thiên Chúa, Đầu của Thân Thể, 747, 753, 782, 792-95, 
807, 947, 1698; 

Đền thờ của Thiên Chúa, 1197; 

Đức Kitô, 436-40, 453, 486, 629, 690, 695, 727, 745, 783, 1289; 

Đường dẫn tới Chúa Cha, 2609; 

Lời duy nhất của Thánh Kinh, 101-04; 

Mẫu gương của sự thanh sạch, 2345, 2348, 2394; 

Mẫu gương của tình yêu, 782, 1616, 1825; 

Mẫu gương, 564, 896, 1477, 2740, 2825, 2862; 

Mầu nhiệm cứu độ, 774; 

Mục đích của Lễ Luật, 1953, 1965, 1977; 

Mục tử của con người, 160, 754; 

Ngôi Lời, 241, 456-60; 

Người tôi tớ, 565, 623, 608; 

Nguồn mạch của ân sủng, 1642; 

Nguồn mạch của đức cậy, 1820; 

Nguồn mạch của việc loan báo Tin Mừng và việc giảng dạy, 49, 74- 
76; 

Sứ giả của Nước [Trời], 567, 865; 

Sự giao hoà giữa Thiên Chúa với trần gian, 433, 620, 1449, 2795, 
2839; 

Su hoàn thành Thánh Kinh, 2763; 

Su hoàn thành thánh ý Chúa Cha, 2824; 

Su mac khái của Chúa Cha, 73, 221, 238-42, 2798; 

Su mac khái của Thiên Chúa, 50, 53, 151, 240, 272, 385, 2588, 
2812; 

Su sóng lai và su sóng, 994; 

Su sóng, 2697; 

Su thánh hoá con người, 2813; 

Thám phán, 1051, 1059; 

Thây dạy cầu nguyện, 2601, 2607-15, 2621, 2674, 2707, 2729, 2759, 
2765-66, 2773, 2775; 

Thầy thuốc của linh hồn và thân xác, 1421, 1458, 1484, 1503-05, 
1509; 

Thầy dạy, 108, 561; 

Tiên tri, 783, 904; 

Trung tám diém cüa viéc day giáo ly, 426-29; 


932 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Trang su, 519; 

Trung tám cüa dói sóng Kitó hüu, 1618; 

Trung tám của Thánh Kinh, 112, 117, 122, 124, 126, 129, 133-34, 
139, 158; 

Trung tám cüa thé giói các thién thán, 331, 333, 351; 

Tư tế, 783, 1141; 

Vua, 783, 786, 908, 2105. 


Đức Kitô và Hội Thánh 


Chức tư tế của Đức Kitô, 941, 1544-45; 

Cuộc Ngự đến của Đức Kitô và sự hoàn thành Hội Thánh, 769; 

Đức Kitô ban các phẩm chất cho Hội Thánh, 811, 889-90; 

Đức Kitô hướng dẫn Hội Thánh, 551, 852, 1547; 

Đức Kitô, cội nguồn của Hội Thánh, 424, 763-67; 

Đức Kitô, cội nguón của Huấn Quyên của Hội Thánh, 88; 

Đức Kitô, tôt đỉnh của Hội Thánh, 820, 822-24, 830, 837, 869, 1076, 
1547; 

Đức Kitô, cửa duy nhất, 754; 

Đức Kitô, khởi đầu, nền tảng, Đầu của Hội Thánh, 2, 424, 551-53, 
771, 778, 807, 864, 874; 

Hội Thánh, bí tích của hành động của Đức Kitô, 1118; 

Hội Thánh, bí tích Rửa Tội và Đức Kitô, 1261; 

Hội Thánh, Hiền Thê của Đức Kitô, 757, 772-73, 796, 808, 823, 867, 
926, 1617; 

Hội Thánh, người bảo toàn Lời Thiên Chúa, 171; 

Hội Thánh, sự hiệp thông với Đức Kitô, 787-89; 

Hội Thánh, Thân Thể Đức Kitô, 787-96, 805; 

Hy lễ tưởng niệm Đức Kitô, 1341, 1358, 1362-72, 1409, x. Hy lé; 

Phụng vụ và các máu nhiệm của Đức Kitô, 1164-65, 1201, 1204, 
x. Phung vu; 

Su hiện diện của Đức Kitô trong Hội Thánh, 775, 779, 1119. 


Thân Thể Đức Kitô 


Bánh hằng ngày và Thân Thể [Mình Thánh] Đức Kitô, 2835, 2837, 
2861; 

Bí tích Thánh Thể và Thân Thể [Mình Thánh] Đức Kitô, 1323, 
1331, 1339, 1374-75, 1382, 1391, 1393, 1416; 

Chúa Thánh Thần và Thân Thé Đức Kitô, 797-98, 1084, 1108; 

Đức Maria và Thân Thể Christi, 466, 488, 973; 

Lễ vật, Hy lễ của Thân Thể Đức Kitô, 606, 610, 621; 

Nhân tính thật của Thân Thể Đức Kitô, 476; 

Sự biến đổi bánh thành Thân Thể [Mình Thánh] Đức Kitô, 1106, 
1333, 1353, 1376, 1411, 1413; 

Sự chết của Đức Kitô và Thân Thé của Người, 627, 630; 


Muc luc phán tích 933 


Sự hiệp thông của các Kitô hữu và Thân Thé [Minh Thánh] Đức 
Kitó, 948, 960; 

Sự hiệp thông và Thân Thé [Minh Thánh] Đức Kitô, 1385; 
Sự phục sinh của Thân Thể Đức Kitô, 640, 645-46, 648, 657; 
Sự tôn kính Thân Thể [Mình Thánh] Đức Kitô, 103, 141; 
Sự tôn vinh Thân Thể Đức Kitô, 659. 

Các mầu nhiệm của đời sống Đức Kitô 

SỰ NHẬP THÉ CỦA ĐỨC KITÓ, x. Ngôi Lời và Chúa Ba Ngôi; 
Chúa Giêsu, 430-35, 452; 
Chúa, 446-51, 455; 
Con Mót, 441-45, 454; 
Đức Kitô, 436-40, 453; 
Đức Kitô, hinh ảnh hữu hinh của Thiên Chúa, 241, 477, 1559; 
Đức Kitô, Ngôi VỊ trong Ba Ngôi, 249, 258-59; 
Sinh bởi Trinh Nữ Maria, 487-507; 
Sự chuẩn bị cho cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 522-24; 
Sự Nhập thể của Ngôi Lời, 456, 461-63; 
Sự tượng thai bởi Chúa Thánh Thân, 437, 484-86, 490-93, 496, 498- 
99, 502, 504-05; 

“Thiên Chúa đã sai Con mình đến” 422. 


THỜI THƠ ẤU 
Cuộc Hiển linh, 528; 
Đời sống tại Nazareth, 531-34. 
Giáng sinh, 525-26; 
Sự báo tin cho các mục đồng, 437; 
Sự cắt bì, 527; 
Sự chạy trốn sang Ai cập và ý nghĩa của việc đó, 530; 
Sự hiến dâng trong Đền Thờ và ý nghĩa của việc đó, 529; 
Thời thiếu nhi, 527-30. 


ĐỜI SỐNG CÔNG KHAI 
Bữa tiệc cuối cùng, 610-11, 1339-40; 
Các anh em và chị em của Chúa Giêsu, 500; 
Cuộc biến hình (Hiển dung), 554-56, 568; 
Khởi đầu đời sống công khai, 535; 
Những cơn cám dỗ, 538-40, 566; 
Những cuộc chữa lành, 517, 582, 695, 1151, 1503-05, 2616; 
Những cuộc trừ tà, 550, 1678; 
Những tố cáo chống Chúa Giêsu, 574-76; 
Phép Rửa, 535-37, 1223-25; 
Su di lên Giêrusalem, 5577-58, 569; 
Su hoàn thành Lễ Luật và Đức Kitô, 577-82, 592; 


934 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su loan báo Nước [Trời], 543-46; 

Su tiến vào Giérusalem, 559-60, 570; 

Sứ vu của các Tông Đồ, 553, 858-60, 862, 873, 877, 935, 981, 1122, 
1536, 1575. 


SU PHUC TÙNG CỦA ĐỨC KITÓ 
Đức Kitô phuc tùng Lễ Luật, 527; 
Đức Kitô phục tùng cha mẹ, 532, 564; 
Đức Kitô phục tùng Chúa Cha, 1009, 1019; 
Hiệu quả của sự phục tùng của Đức Kitô, 517; 


SỰ CÂU NGUYÊN 
Düc Kitó day câu nguyên, 2607-15, 2621; 
Đức Kitô lắng nghe lời cầu nguyện, 2616; 
Chúa Giêsu cầu nguyện, 2599-2606, 2701, 2741; 
Chúa Giêsu như mẫu gương trọn hảo về cầu nguyện, 2620; 
Kinh Lay Cha, 2759-2865, x. Kinh Lay Cha; 
Lời cầu nguyện trong Giờ của Chúa Giêsu, 2746-51, 2758; 
Lời nguyện tư tế của Chúa Giêsu, 2604. 


VIỆC GIẢNG DẠY VÀ NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH 
Tình yêu đối với Thiên Chúa, 2055, 2083, 2093, 2133-34, x. Tinh 
yêu; 
Tình yêu đối với người nghèo, 2443, 2449, 2463; 
Tình yêu đối với người lân cận, 1970, 2196; 
Các mối phúc, 1716-17, 1820; 
Đức mến, 1823, 2055; 
Sự chung thuỷ phu phụ, 2380; 
Hoả ngục (sự bị kết án muôn đời), 1034; 
Tội thờ ngẫu tượng, 2113; 
Chúa Giêsu được mạc khải bởi Chúa Thánh Thần, 728; 
Việc thê, 2153-54; 
Hôn nhân, 1614-15, 2382; 
Su tôn trọng của cải của người khác, 2412; 
Các bổn phận đối với gia đình, 2218; 
Sự thống hối và giao hoà, 1441, 1443; 
Sự nghèo khó, 2544, 2546; 
Tội lỗi, 1858; 
Các điều răn, 2054, 2076, 2083; 
Su thanh sạch, 2336; 
Nuóc Thién Chüa, 541-46, 2826; 
Sự tha thứ, 1933, 2262, 2842; 
Su phuc sinh, 993; 
Gương xấu, 2285; 


Muc luc phán tích 935 


“Ngày cuối cùng”, 678; 

Sự cảnh giác của trái tim, 2730; 

Đời sống vĩnh cửu, 2052; 

Lời kêu gọi hối cải, 1427, 1430, 1439, 1989, 2608. 


CUỘC KHỔ NẠN 
Giờ của cuộc khổ nạn, 730; 
Lễ vật của cuộc khổ nạn, 621; 
Những hiệu quả của cuộc khổ nạn của Đức Kitô, 1708, 1992, 2020; 
Sự cần thiết của cuộc khổ nạn của Đức Kitô, 607; 
Sự đóng dinh vào thập giá và hy lễ của cuộc khó nan, 616-17; 
Sự hấp hối trong vườn Gietsemani, 612; 
Sự liên kết với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, 1521-22, 1532; 
Vụ án, 595-98; 
Y nghia cüa cuóc khó nan, 713. 


SU CHÉT 
Düc Kitó xuóng nguc tó tóng, 631-37; 
Kế hoạch cứu độ và sự chết của Đức Kitô, 571-72; 
Những hiệu quả và ý nghĩa của sự chết của Đức Kitô, 634, 636-37; 
Sự chết của Đức Kitô như một lễ vật, 606-18; 
Sự chết của Đức Kitô như sự Cứu Chuộc, 573, 599-605, 619; 
Sự chết của Đức Kitô và Phép Rửa như sự chết cho tội lỗi cùng với 
Đức Kitô, 628, 790, 1214; 
Su mai táng Đức Kitô, 624-30. 


SỰ PHỤC SINH 

Bí tích Thánh Thể, cuộc tưởng niệm sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giêsu, 1163, 1166-67, 1337; 

Cựu Ước, các lời hứa và sự phục sinh của Đức Kitô, 652; 

Ngày phục sinh của Chúa Giêsu như một công trình tạo dựng mới, 
2174; 

Ngày phục sinh của Chúa Giêsu, 1166-67, 2191; 

Ngôi mộ trống, 640; 

Những cuộc hiện ra của Đức Kitô, 641-44, 645; 

Phương diện cứu độ của sự phục sinh của Chúa Giêsu, 654-55, 658; 

Sự phục sinh của Đức Kitô khác biệt với những sự sống lại khác, 
646; 

Sự phục sinh của Đức Kitô và sự phục sinh của con người, 992-1004; 

Sự phục sinh của Đức Kitô vì sự công chính hoá con người, 519; 

Sự phục sinh nhu chân lý tối thượng, 638, 651, 653, 991; 

Sự phục sinh như công trình của Ba Ngôi Chí Thánh, 648; 

Sự phục sinh, một biến cố có thật được biểu lộ trong lịch sử, 639, 
643-45, 656; 

Sự phuc sinh, một biến cố siêu việt, 645-48, 656; 


936 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Thân thể Đức Kitô được gìn giữ khỏi sự hư nát, 627; 
Tình trạng thân thể của Đức Kitô phục sinh, 645-46; 
Y nghĩa của sự phuc sinh của Đức Kitô, 272, 638, 651-55. 


CUỘC THĂNG THIÊN 
Cuộc Thăng thiên của Đức Kitô nhu sự hiện ra lần cuối cùng, 659; 
Những hiệu quả của cuộc Thăng thiên của Đức Kitô, 661, 663, 666- 
67; 
Su tôn vinh Đức Kitô, 312; 
Y nghĩa cuộc Tháng thiên của Đức Kitô, 662, 664-65, 668. 


CUỘC NGỰ ĐẾN CỦA ĐỨC KITÔ 

Sự ước muốn và niềm hy vọng Đức Kitô sé ngự đến, 671, 673; 

Hội Thánh và cuộc Ngự đến vinh hiển của Đức Kitô, 769; 

Mục đích của cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 217, 457-58, 460, 678-79, 
681-82; 

Cuộc phán xét cuối cùng và cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 1038-40; 

Thời điểm của cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 673; 

Cuộc thử thách cuối cùng của Hội Thánh, 675-77; 

Sự thâu tóm trần gian và cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 1042-43, 
2818. 


Mầu nhiệm của Đức Kitô tác động trong hiên tai 

Bắt chước Đức Kitô, 1694; 

Bước theo Đức Kitô, 916, 918, 923, 932, 1435, 1697, 2053, 2232-33, 
2253, 2466, 2708; 

Chết trong Đức Kitô, 1005-14, 1681; 

Được phục sinh với Đức Kitô, 1002-04; 

Giao Ước mới của Đức Kitô, 762, 781; 

Là các chi thể của Đức Kitô, 1213, 1241, 1265, 1271-72, 1279; 

Là các chứng nhân của Đức Kitô, 942, 995, 1816; 

Mầu nhiệm của Đức Kitô được cử hành trong phụng vụ, 1174; 

Máu nhiệm của Đức Kitô được nhận ra trong kinh nguyện, 2708; 

Những nét chung của mầu nhiệm của Đức Kitô, 516-18; 

Sóng theo Đức Kitô, 2046; 

Sống trong Đức Kitô, 2038; 

Sự hiệp thông của con người với Đức Kitô, 519, 521, 562; 

Sự hiệp thông với Đức Kitô, 957, 977, 985, 989, 1025, 1196, 1303, 
1309, 1331, 1361, 1382, 1391, 1395-96, 2014, 2182; 

Sự trở lại với Đức Kitó, 1426-28, 1470; 

Tin vào Đức Kitô, 161, 1709, 1715, 2074; 

Tình yêu của Đức Kitô, 478, 609; 

Việc day giáo lý và máu nhiệm của Đức Kitô, 90, 1075; 

Yêu mến Đức Kitô, 166. 


Muc luc phán tích 937 


Máu nhiệm của sự hợp nhất của Đức Kitô 


ĐỨC KITÔ VÀ CHÚA THÁNH THÂN 
Đức Kitô ban Thần Khí, 667, 730-31, 739, 1287; 
Tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Kitô, 739, 747, 797, 
1108; 
Chúa Thánh Thần và mầu nhiệm của Đức Kitô, 1099, 1104-07. 


CON VĨNH CỬU CỦA THIÊN CHÚA, x. Chúa Ba Ngôi; 
Các mục đích của cuộc Ngự đến của Đức Kitô, 217, 456-60; 
Con Thiên Chúa nghĩa là gì, 441-45; 

Cuộc Nhập Thể của Đức Kitô, 479, 485, 488, 497, 723; 

Đấng trung gian của công trình tạo dựng, 291-92; 

Đức Kitô như đường đến Chúa Cha, 2609; 

Đức Kitô như sự Mạc khải của Chúa Cha, 73, 221, 238-42, 2798; 
Đức Maria Mẹ Đức Kitô, 508-09; 

Lời cầu nguyện đây tình con thảo của Đức Kitô, 2605; 

Sự đảm nhận bản tính nhân loại, 461-63, 485, 488, 497; 

Sự hoàn thành kế hoạch thần linh, 128; 

Tột đỉnh và Đấng bảo toàn toàn thể trần gian, 320, 703; 
“Trưởng tử giữa đàn em đông đảo”, 2790. 


BẢN TÍNH CỦA ĐỨC KITÔ 
Bán tính nhân loại của Đức Kitó, 470-78, 481-82; 
Bản tính thân linh của Đức Kitô, 211, 447; 
Đức Kitô phục tùng Chúa Cha, 536, 539, 606, 2600, 2824; 
Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, 153; 
Đức Kitô, Thiên Chúa thật và Người thật, 464-69, 480-82; 
Sự phục sinh xác nhận thần tính của Đức Kitô, 653; 
Thân thể Đức Kitô, 476-77; 
Trái tìm Đức Kitô, 478; 
Tri thức nhân loại của Đức Kitô, 472; 
Trí tuệ của Đức Kitô, 482; 
Ý chí nhân loại của Đức Kitô, 475. 
THÂN KHÍ CỦA ĐỨC KITÓ, x. Chúa Thánh Thân; 
Các Tông Đồ và Thần Khí của Đức Kitô, 1120; 
Hành động theo Thân Khí của Đức Kitô, 2752; 
Hành vi của Thần Khí của Đức Kitô, 2832; 
Nước [Thiên Chúa] và Thần Khí của Đức Kitô, 2832. 
ĐỨC MARIA 


Đức Maria, Mẹ Đức Kitô bởi phép Chúa Thánh Thần, 437, 456, 484- 
86, 723-26. 


938 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Su süng kính Đức Maria 
Các ngày lễ phụng vụ kính Đức Maria, 2043, 2177; 
Đức tin liên quan đến Đức Maria được đặt nón trên đức tin liên 
quan đến Đức Kitô, 487; 
Su sùng kính Đức Maria trong năm phụng vụ, 1172, 1370; 
Sự tôn kính chứ không phải sự tôn thờ, 971; 
Su tôn trong danh Đức Maria, 2146; 
Việc cầu nguyện với Đức Maria, 2675-79. 


Các danh hiệu của Đức Maria 
“Odigitria” hoặc Đấng chỉ đường, 2674; 
“Panagia” hoặc Đấng toàn thánh, 493; 
Bà Evà Mới, 411; 
Đấng đầy ân sủng, 722, 2676; 
Đấng trọn đời đồng trinh, 499-501. 
Đấng vô nhiễm, 491-92; 
Hình ảnh cánh chung của Hội Thánh, 967, 972; 
Me các sinh linh, 494, 511; 
Mẹ Đức Kitô, 411; 
Mẹ Hội Thánh, 963-70; 
Mẹ lân trời, 966; 
Mẹ Thiên Chúa, 466, 495, 509; 
Nữ tỳ của Chúa, 510; 
Toà Đấng Khôn Ngoan, 721; 
Trạng sư, Đấng cứu giúp, Đấng phù hộ, Đấng trung gian, 969. 
Hội Thánh và Đức Maria 
Đức Maria, sự thực hiện mẫu mực và điển hình của Hội Thánh, 967; 
Nơi Đức Maria, Hội Thánh đạt tới sự trọn hảo, 829; 
Tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Maria, 501; 
Vi trí của Đức Maria trong máu nhiệm Hội Thánh, 773, 963-72. 


Đức Maria trong Nhiệm cục Cứu độ 
Công trình của Chúa Thánh Thân, 721-26; 
Cuộc lên trời của Đức Maria, 966; 
Cuộc Truyền tin, 484, 490; 
Đức Maria tỉnh tuyển khỏi tội lỗi, 411; 
Đức Maria vị trung gian của ân sủng, 969; 
Sự đồng trinh của Đức Maria, 496-98, 502-07; 
Sự thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, 437, 456, 484-86, 495, 723; 
Sự tiền định của Đức Maria, 488-89, 508; 
Sự tượng thai vô nhiễm, 490-93; 
Sự ưng thuận của Đức Maria, 148, 490, 494; 


Muc luc phán tích 939 


Việc Đức Maria thám viếng bà Êlisabeth như việc Thiên Chúa 
thăm viếng dân Ngài, 717. 


Đức Maria như mẫu mực 
Đức Maria như mẫu mực của đức cậy, 64; 
Đức Maria như mẫu mực của sự kết hợp với Con ngài, 964; 
Đức Maria như mẫu mực của sự thánh thiện, 2030; 
Đức Maria như mẫu mực của sự vâng phục của đức tin, 144, 148-49, 
494; 
Đức Maria như mẫu mực của việc cầu nguyện trong lời “Fiat” (Xin 
vâng”) và trong kinh “Magnificat” (“Linh hồn tôi ngợi khen 
Chúa”), 2617, 2619; 
Đức Maria nhu máu mực và lời chứng của đức tin, 165, 273. 


ĐỨC MÉN (CARITAS), x. Tinh yêu. 
Ân xá và đức mến, 1478; 
Đức mến “không bao giờ mất được” 25; 
Đức mến bị phá huỷ bởi tội trong, 1855-56, 1861, 1874; 
Đức mến bị suy yếu bởi tội nhẹ, 1855, 1863, 1875; 
Đức mến như yêu mến người lân cận, 1822-29; 
Đức mến xoá bỏ các tội nhẹ, 1394, 1472; 
Ơn gọi đến đức mến, 1694, 2013; 
Sự biếng nhác và lãnh đạm đối nghịch với đức mến, 2094; 
Sự hiệp thông của đức mến, 953, 1475; 
Thông tin và đức mến, 2489, 2494-95, 2497; 
Trái tim như chỗ của đức mến, 1853; 
Việc dạy giáo lý và đức mến, 25, 1967, 1971. 


Đức mến và các bí tích 
Bí tích Giao Hoà và đức mến, 1434, 1466; 
Bí tích Hôn Phối và đức mến, 1570, 1654; 
Bí tích Rửa Tội và đức mến, 1269, 1273, 1997, 2156, 2165; 
Bí tích Thánh Thể như bí tích của đức mến, 1323, 1394-95, 1416; 
Các bí tích khai tâm và sự tiến bộ trong đức mến, 1212; 
Các dự tòng và đức mến, 1248-49; 
Đời sống bí tích và sự trưởng thành trong đức mến, 1134. 


Đức mến như lời chứng và sự phục vụ 
Của cải vật chất và trật tự của đức mến, 2401, 2439, 2451, 
24592545; 
Các phó tế và sự phục vụ đức mến, 1570, 1588, 1596; 
Các thánh như mẫu gương đức mến, 2156, 2165; 
Các tu hội đời và đức mến, 928; 
Đời sống tu dòng và đức mến, 915-16, 926; 
Đức mến đối với người lân cận, 1789, 1878, 1931-32, 2447, 2462; 


940 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Đức mến giữa các chi thể của Nhiệm Thé, 791; 
Đức mến như điều răn mang tính xã hội, 1889; 
Đức mến như linh hồn của việc tông đồ, 864; 
Đức Maria như mẫu gương đức mến, 967-68; 
Gia đình như trường học của đức mến Kitô giáo, 1657, 1666, 2204- 
05; 
Giáo xứ như nơi chốn của đức mến, 2179; 
Hội Thánh như cộng đoàn đức mến, 771, 815, 834; 
Sự từ khước hành động bạo lực và lời chứng của đức mến, 2306; 
Tình liên đới và đức mến, 1939, 1942; 
Tình yêu tổ quốc như trật tự của đức mến, 2239; 
Tu đoàn tông đồ và đức mến, 930. 
Đức mến như đời sống luân lý Kitô giáo 
Các đặc sủng và đức mến, 800, 2003; 
Các hoa trái của đức mến, 1825, 1829; 
Cầu nguyện và đức mến, 2098, 2662, 2806; 
Đức mến như mô thể của nhân đức, 826, 1827, 1841, 1844; 
Đức mến như mục đích của các hành động của chúng ta, 1829; 
Đức mến nhu sự trọn hảo của đời sống Kitô hữu, 1844, 1973; 
Hoà bình như hoa trái của đức mến, 2304; 
Nhân đức thờ phượng và đức mến, 2095; 
Sự khiết tịnh và đức mến, 2346; 
Sự tự do và đức mến, 1740. 


Các nhân đức đối thần của đức mến, 1813, 1822, 1826, 1841, 
1844. 
Ân sủng của Đức Kitô như nguồn mạch của đức mến, 2011; 
Đức mến nhu linh hôn của sự thánh thiện, 826; 
Đức mến như nguồn mạch của các công trạng, 2011, 2026; 
Đức mến như tình yêu đối với Thiên Chúa và người lân cận, 1822, 
1840, 1844, 2055, 2086, 2098; 
Đức mến như yêu mến theo tình yêu của Đức Kitô, 1823, 1825; 
Đức cậy và đức mến, 1818, 2090; 
Đức tin và đức mến, 162, 1794, 1814, 2093; 
Luật mới và đức mến, 1965-66, 1968, 1972-74; 
Sự kiên trì trong đức mến, 1824; 
Sự tự do của con cái và đức mến, 1828. 
ĐỨC THÁNH CHA (PAPA), x. Đức Giáo Hoàng. 
ĐỨC TIN (FIDES,, x. Tin; 
Bí tích Rửa Tội và đức tin, 1236, 1253-55; 


Bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức và khá năng tuyên xưng đức tin, 
1270, 1305, 1319; 


Muc luc phán tích 941 


Bí tích Thánh Thé nhu bản toát yếu và tổng luận của đức tin, 1327; 

Các tín điều đức tin, 88-90; 

Các tội chống lại đức tin, 2088-89; 

Cảm thức siêu nhiên của đức tin, 91-93, 889, 904; 

Sự đữ và câu giải đáp của đức tin, 309; 

Động lực của đức tin, 156; 

Đức tin của các tín hữu như đức tin của Hội Thánh được lãnh nhận 
từ các Tông Đồ, 949; 

Đức tin như hồng ân của Thiên Chúa, 153; 

Đức tin như hành vi nhân linh không chống lại sự tự do và trí 
khôn, 154-55; 

Đức tin như nhân đức đối thần, 1813-16; 

Gia đình như cộng đồng đức tin, 2204; 

Hội Thánh như người gìn giữ đức tin, 171, 181, 507; 

Kho tàng đức tin, 84-95, 173-75; 

Khoa hoc và düc tin, 159; 

Lời cầu nguyện của đức tin, 2570, 2610-11, 2613, 2616; 

Lời chứng của đức tin, 1816, 2220, 2478-74; 

Những lý chứng của đức tin, 156, 651; 

Những mầu nhiệm trung tâm của đức tin, 234, 647, 2558; 

Những người Hồi giáo và đức tin vào Thiên Chúa duy nhất, 841; 

Những thử thách và những khó khăn trong đời sống đức tin, 164; 

Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo và giáo lý đức tin, 13-18, 23; 

Sự chết vì đức tin, 1281, 2473-74; 

Sự giáo dục về đức tin và việc dạy giáo lý, 4-6; 

Sự giáo dục về đức tin, 1656, 2225-26; 

Sự hoài nghi đức tin, 644, 1381, 2088-89; 

Sự khác biệt về đức tin giữa đôi phối ngẫu, 1633-37; 

Sự khởi đầu của đức tin, 683-84, 875; 

Sự kiên trì trong đức tin và sự bảo vệ đức tin, 162, 2088; 

Sự loan báo, sự giáo dục và sự truyền bá đức tin, 3-10, 24, 91, 171, 
425, 927, 935, 939; 

Sự thờ ngẫu tượng nhu cám dỗ đối với đức tin, 2113; 

Sự thử thách cuối cùng về đức tin, 675; 

“Sự tương hợp của đức tin”, 114; 

Thiên Chúa và những điều được Thiên Chúa xếp đặt như đối tượng 
của đức tin, 150-52, 170, 178, 182, 206; 

Việc tuyên xưng đức tin như một bổn phận và nhiệm vụ, 2145, 
2471-72; 

Ý nghĩa đức tin, 26, 142-43, 150. 


Những trợ giúp cho việc giáo dục đức tin 
Các ảnh tượng thánh, 1192; 
Các bí tích, 1123, 1305; 


942 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Các Giám muc là tháy day đức tin, 12, 888, 2034; 

Chúa Thánh Thần, 1098, 1520; 

Gương mẫu của các tiền nhân, 147; 

Gương mẫu của Đức Maria, 148-49; 

Gương mẫu của ông Abraham, 144-45; 

Hội Thánh Công giáo là nhà giáo dục đức tin, 168-69, 197, 868, 

1124; 

Huấn quyền, 890, 892; 

Lè Luật, 1963; 

Lời Chúa, 131, 1102, 1122, 1154; 

Lời chứng của đời sống Kitô hữu, 2044; 

Phụng vụ, 1083, 1204, 1206; 

Sự bảo vệ và loan truyền đức tin, 1285; 

Sự ý thức về sự toàn năng của Thiên Chúa, 274; 

Thời kỳ dự tòng và sự khai tâm về đức tin, 1247-48. 
Những hiệu quả của đức tin 

Lương tâm ngay thẳng và đức mến, 1794; 

Một Hội Thánh trong một đức tin, 818-19; 

Nguồn mạch của đời sống luân lý, 2087, 2716; 

Nguồn mạch của sự cầu nguyện và sự trợ giúp, 2656, 2662, 2754; 

Sự chấp thuận thân linh cho những người thỉnh cầu, 548; 

Sự đạt tới mầu nhiệm Hội Thánh, 770, 779, 812; 

Sự đạt tới màu nhiệm phuc sinh của Đức Kitô, 1000; 

Sự đạt tới máu nhiệm sự chết, 1006; 

Sự đạt tới màu nhiệm Thánh Thể, 1381; 

Sự đón nhận và hiểu biết Mạc khải, 99, 158; 

Sự gắn bó với sự toàn năng của Thiên Chúa, 278; 

Sự hiệp thông phu phụ được củng cố, 1644; 

Sự nhận biết phẩm giá riêng, 1692; 

Sự nhận biết Thiên Chúa, 2614; 

Su phán định luân lý, 2038; 

Sự tham dự vào nhiệm vụ tiên tri của Đức Kitô, 785; 

Su tháp nhập vào Đức Kitô, 818; 

Sự thống hối, 1492; 

Sự thuộc về dân Thiên Chúa, 782; 

Vấn đề sự dữ, 309, 324. 


Các công thức đức tin và các tín biểu [Kinh Tin Kính] 
Các Phần và các Mục của kinh Tin Kính, 190-91; 
Tín biểu của các Công đồng Nicêa-Constantinôpôli, 195; 
Tín biểu của các Tông Đồ, 194; 
Ngôn ngữ đức tin, 170-71, 185; 
Sự tuyên xưng khi lãnh Phép Rửa, 189; 


Muc luc phán tích 943 


Y nghia cüa tín biéu, 186-88, 197. 


Sự vâng phuc của đức tin 
Đức Maria và sự vâng phục của đức tin, 144, 494; 
Sự nghe Lời Chúa và sự vâng phục của đức tin, 2716; 
Sự vâng phục của đức tin như sự bắt buộc hàng đầu của luân lý, 
2087; 
Ý nghĩa của sự vâng phục của đức tin, 143-44. 


Những đặc điểm và bản chất của đức tin 
Ân sủng được Thiên Chúa ban, 153, 298, 162, 179, 2005; 
Hành vi cá vị và lời chứng cho những người khác, 166; 
Hành vi không chống lai su tự do và trí khôn, 154-55, 180; 
Khởi đầu đời sóng vinh cửu, 163-65; 
Lời đáp trả của con người đối với hồng ân của Thiên Chúa, 142; 
Một đức tin duy nhất, 172-75, 866; 
Sự cân thiết của đức tin, 161, 183, 846; 
Sự chắc chắn của đức tin, 157; 
Sự gắn bó đây đủ với Thiên Chúa, 143, 155, 176, 2609; 
Sự hiểu biết và sự tăng trưởng về đức tin, 94-95, 156-59, 176; 
Sự kiên trì trong đức tin, 162; 
Sự tự do của đức tin, 160. 


ĐỨC TRINH NỮ MARIA (VIRGO MARIA,, x. Đức Maria. 


E 


EVÀ, BÀ (EVA) 
Các hậu quả bởi su bát tuân của ông Adam và bà Evà, 399, 404, 
417; 
Đức Maria như bà ^Evà mới”, 411, 489, 726, 2618, 2853; 
Thiên Chúa thực hiện lời hứa với bà Evà, 489; 
Tinh trạng nguyên thuỷ của ông Adam và bà Evà, 375; 
Việc sửa chữa lại sự bất tuân của bà Evà, 494. 


G 


GANH TI, SU (INVIDIA) 
Ganh ti nhu mót trong báy mói tói dáu, 2538-40, 2553-54. 
GÁN BÓ, SU (ADHAESIO) 
Sự gắn bó của Chúa Giêsu với kế hoạch của Chúa Cha, 566, 2600, 
2608, 2620; 
Sự gắn bó của Đức Maria với thánh ý Chúa Cha, 967; 


944 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su gán bó cüa düc tin vói các tín diéu cüa Hói Thánh, 88; 
Sự gắn bó của đức tin với Thiên Chúa, 150, 176, 1098, 1102, 2609, 
1780, 2716. 
GẶP GỠ, SỰ (OCCURSUS) 
Phụng vụ như sự gặp gỡ giữa Đức Kitô và Hội Thánh, 1097; 
Sự gặp gỡ Chúa Giêsu, 529, 995, 1021; 
Sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và người ta, 1153, 2299, 2560, 2563, 
2567, 2591, 2626, 2710. 
GHEN TƯƠNG, SỰ (ZELOTYPIA) 
Sự ghen tương của Thiên Chúa, 339, 584; 
Sự ghen tương như công việc của xác thịt, 1852; 
Su ghen tương trong hôn nhân, 1606. 
GHÉP CÁC BỘ PHẬN, VIỆC (TRANSPLANTATIO ORGANORUM), 
2296. 
GIA DINH (FAMILIA), x. Hôn nhân 
Các bón phán cüa cha me trong gia dinh, 2221-26; 
Các bón phán cüa con cái trong gia dinh, 2214-20; 
Các bón phán của gia dinh đối với những người trẻ và người già, 


2208; 
Các gia dinh đông con như dấu chi sự chúc lành của Thiên Chúa, 
23738; 


Các quyền của cha mẹ trong gia đình, 2229-30; 

Chức tư tế do Phép Rửa, 1657; 

Dành ngày Chúa Nhật để chú tâm đến gia đình, 2186; 

Gia đình của Chúa Giêsu, 533, 564; 

Gia đình của Thiên Chúa, 2232; 

Gia đình Kitô hữu, 2204-06; 

Gia đình như hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, 2205; 

Gia đình như Hội Thánh tại gia, 655-58, 1666, 2204-05, 2685; 

Gia đình như một cộng đồng ưu việt, 2206; 

Gia đình như sự phản ánh công trình tạo dựng của Chúa Cha, 2205; 

Gia đình như tế bào căn bản của đời sống xã hội, 1882, 2207; 

Gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa, 2201-03; 

Gia đình và điều răn thứ tư, 2197-2200; 

Gia đình và Nước Thiên Chúa, 2232; 

Hội Thánh nhu gia đình của Thiên Chúa, gia đình của Đức Kitô, 1, 
759, 764, 959, 1655, 2233; 

Những cá vị không gia đình, 1658; 

Những de doa gia đình, 2436; 

Những xúc phạm đến gia đình, 2390; 

Quyền xây dựng gia đình, 1908; 


Muc luc phán tích 


945 


Su bảo vệ của xã hội cho gia dinh, 2209-11; 

Sự chuẩn bị để xây dựng gia đình, 1632; 

Sự giáo dục của riêng gia đình, 1914; 

Su giáo dục và tôn trọng con cái, 2221-24, 2228-30; 
Su loan báo Tin Mừng cho con cái, 2225-26; 

Su mở ngỏ của gia đình cho việc sinh sản, 1652-54; 


Sự thiết lập, bản chất và các mục đích của gia đình, 2201-03, 2249, 


2363; 
Su tón trong cüa con cái dói vói cha me, 2214-20; 
Su tón trong on goi cüa con cái, 2232-33; 
Viéc cáu nguyén trong gia dinh, 2183, 2685, 2691, 2834. 
GIA SÁN (HEREDITAS) 
Báo chứng của Chúa Thánh Thần, 1107; 


Công trình tạo dựng như gia sản dành cho con người và được trao 


phó cho con người, 299; 
Công trạng để đạt được gia sản là đời sống vĩnh cửu, 2009. 


GIẢI THÍCH, SỰ (INTERPRETATIO) 


Sự giải thích các hành động, tư tưởng và lời nói của người lân cận, 


2478; 
Sự giải thích các vấn đề của chân lý, 1788, 2422; 
Su giải thích kho tàng đức tin, 84-95; 
Sự giải thích Lè Luật, 581-82, 2173; 


Su giải thích Lời Chúa, 85, 109, 111, 116, 119, 572, 601, 2055, 2336; 


Sự giải thích Mạc khải, 82; 
Sự giải thích Thánh Kinh, 109-19; 
Sự giải thích tương lai và nhìn thấy tương lai, 2116. 


GIẢI THOÁT, SỰ (LIBERATIO) 
Sự giải thoát được thực hiện nhờ bí tích Rửa Tội, 1221, 1237; 
Su giải thoát Israel, 1363, 2170; 
Sự giải thoát khỏi tội lỗi, 1741, 1964; 
Sự giải thoát và ơn cứu độ, 1741; 
Sự giải thoát về kinh tế và xã hội, 2124; 
Việc câu nguyện để được giải thoát khỏi sự dữ, 2750, 2850-54. 


GIÁM MỤC (EPISCOPUS), x. Bí tích Truyền Chúc Thánh: Chức 
Giám mục; 
Ghế ngồi (toà) của Giám mục, 1184; 
Giám mục đoàn, 857, 877, 879-87, 1577; 
Giám mục như hình ảnh sống động của Thiên Chúa Cha, 1549; 
Giám mục như vị kế nhiệm các Tông Đồ; 77, 861-62; 
Giám mục Rôma, x. Đức Giáo Hoàng; 
Giám mục và linh mục đoàn, 1567; 


946 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Những cộng sự viên của Giám muc, 927, 1562-68, 1570; 
Việc truyền chức Giám mục, 1555-61, 1572. 


Các nhiệm vụ của Giám mục 

Giám mục cai quản, 816, 873, 894-96; 

Giám mục chủ sự việc cử hành bí tích Thánh Thể, 1142, 1561; 

Giám mục giảng day, 12, 85, 888, 1558, 1676, 2034, 2068; 

Giám mục như thừa tác viên bí tích Giao Hoà, 1462; 

Giám muc như thừa tác viên bí tích Thêm Sức, 1299, 1312-13; 

Giám mục như thừa tác viên bí tích Truyền Chức Thánh, 1538, 
1569, 1576; 

Giám mục phải có những quyết định đặc biệt, 919, 1483, 1673; 

Giám mục thánh hiến dầu thánh, 1297; 

Giám muc thánh hoá, 893; 

Nhiệm vụ của Giám mục của Giáo Hội địa phương, 1560, 1594; 

Nhiệm vụ của Giám mục trong việc khai tâm Kitô giáo: trong các bí 
tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, 1120-21; 

Trách nhiệm của Giám mục đối với bí tích Thánh Thể, 1369. 


GIÁM MỤC, CHỨC (EPISCOPATUS,, x. Giám muc; 
Chức Giám mục nhu su tham du vào chức Tư té của Đức Kitô, 1554; 
Chức Giám mục nhu bí tích của thừa tác vụ tông truyền, 1536. 
GIÁM MỤC ĐOÀN (COLLEGIUM EPISCOPALE) 
(hoặc Corpus episcopale) 
Quyền bính và Giám mục đoàn, 883-84; 
Việc tán phong Giám mục và Giám mục đoàn, 1559; 
Hội Thánh và Giám mục đoàn, 857, 869; 
Các Giáo Hội địa phương và tỉnh thần tập thể, 886-87; 
Các Giám mục và Giám mục đoàn, 877; 
Giám mục Rôma và Giám mục đoàn, 986; 
Sự diễn tả của Giám mục đoàn, 885; 
Ơn bất khả ngộ của Giám mục đoàn, 891. 
GIÁM MỤC RÓMA (EPISCOPUS ROMANUS,, x. Đức Giáo Hoàng. 


GIAN ÁC, SU (INIQUITAS) 
Máu nhiém cüa su gian ác, 385. 
GIAN DÁM, SU (FORNICATIO) 
Dinh nghia su gian dám, 2353; 
Tính vô luân của sự gian dâm, 1755, 1852, 2353. 
GIAN LẬN, SỰ (FRAUS) 
Cội rễ của sự gian lận, 2534; 
Gương xấu trong việc thúc đẩy sự gian lận, 2286; 
Kết án sự gian lận, 1916, 2409. 


Muc luc phán tích 947 


GIAN TRUÂN (NHÜNG) (TRIBULATIO/NES) 
Các mối phúc nhu su trợ giúp trong những gian truán, 1717; 
Gian truán cần thiết để vào Nước Thiên Chúa, 556; 
Gian truân và đức can đảm, 1808; 
Gian truân và đức cậy, 1820; 
Gian truán và sự tin tưởng của người con thảo, 2374. 


GIẢNG ĐÀI (AMBO), 1184. 
GIAO HOÀ, SỰ (RECONCILIATIO), x. Bí tích Thống Hói và Giao Hoà. 
GIAO ƯỚC (TESTAMENTUM), x. Cựu Ước và Tân Ước. 


GIAO ƯỚC CŨ (FOEDUS VETUS), x. Cựu Ước; 
Các dấu chỉ và các biểu tượng của Giao Ước, 1145, 1150-52, 1334; 
Các điều răn và ý nghĩa của Giao Ước, 2061-63; 
Chức tư tế và Giao Ước, 1539, 1542, 1544; 
Con người được kêu gọi tới Giao Ước với Đấng Tạo Hoá của mình, 
357; 
Giá trị trường tôn của Giao Ước, 121; 
Giao Ước Sinai, 62, 204, 2810; 
Lễ vật là bánh với rượu, và Giao Ước, 1334; 
Luật và Giao Ước, 346, 709, 2060-63, 2070; 
Mười Điều Răn và Giao Ước, 2057, 2077; 
Ngày sabat như dấu chỉ của Giao Ước, 2171; 
Những chuẩn bị trong Giao Ước hướng về Đức Kitô, 522, 762; 
Những hình ảnh tiên trưng và Giao Ước, 1217, 1223, 1544; 
Ông Abraham và Giao Ước, 72, 992, 2571; 
Phụng vụ và Giao Ước, 1093, 1156; 
Thiên Chúa và Giao Ước với dân Ngài, 238, 781, 1102, 1612, 2058; 
Trái tim như nơi của Giao Ước, 2563; 
Việc câu nguyện và Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người, 2564, 
2567, 2569, 2713, 2795, 2829, 2841. 


GIAO ƯỚC MỚI (FOEDUS NOVUM), x. Tán Uóc; 
Bàn thờ và Giao Ước, 1182; 
Bí tích Thánh Thé và Giao Uóc, 610, 611, 1339, 1365, 1410, 1846; 
Các bí tích và Giao Uóc, 1091, 1116, 1129, 1222, 1541; 
Các Tién tri và su mong doi Giao Uóc, 64; 
Các Tông Đồ nhu các tu tế của Giao Ước, 611, 859, 1337; 
Chén Giao Ước, 612; 
Đức Kitô nhu Giao Ước vinh viễn của Thiên Chúa, 73; 
Đức Kitô như Tư Tế duy nhất của Giao Ước, 662, 1348, 1365, 1410; 
Hội Thánh và Giao Ước, 759, 778, 796, 839, 840; 
Luật cũ và Giao Ước, 577, 1964, 2056; 
Nơi của phụng tự và Giao Ước, 1179; 


948 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Sự cát bi của Chúa Giêsu nhu dấu chỉ của Giao Ước, 527; 

Sự chết của Đức Kitô nhu hy lễ của Giao Ước Vượt Qua, 613; 

Việc câu nguyện trong Giao Ước, 2565, 2607, 2614, 2771, 2787, 
2801; 

Việc phụng tự Chúa Nhật và Giao Ước, 2176. 


GIÁO DÂN (LAICUS) 

Các giáo dân chủ sự việc chúc lành, 1669; 

Các giáo dân và các Giờ kinh phụng vụ, 1174-75; 

Ơn gọi của các giáo dân, 898-900, 2442; 

Sự tham dự của giáo dân vào nhiệm vụ tiên tri của Đức Kitô, 785, 
904-07, 942; 

Su tham dự của giáo dân vào nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô, 901-03, 
941; 

Sự tham dự của giáo dân vào nhiệm vụ vương đế của Đức Kitô, 908- 
13, 943; 

Viéc tóng dó giáo dán, 864, 900, 2442; 

Y nghĩa của từ giáo dân, 897. 


GIÁO DUC, SỰ (EDUCATIO), x. Sự huán luyện. 

Các hiệu quả và hoa trái của sự giáo dục, 1839, 1917; 

Cha mẹ như những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của con cái, 
1653, 2206, 2372; 

Hôn nhân và sự giáo dục con cái, 1601, 1652, 2201; 

Những ngăn trở trong việc giáo dục con cái, 1634; 

Quyền được hưởng sự giáo dục ngay thẳng về tính dục, 2344; 

Quyền được hưởng sự giáo dục, 1908, 1911; 

Quyên và bón phận của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, 1653, 
2221, 2223, 2372; 

Su cộng tác của cha me trong việc giáo duc con cái, 2206; 

Su giáo dục Kitô giáo cho con cái nhu con đường của sự thánh hoá, 
902; 

Su giáo dục lương tâm, 1783-85; 

Sự giáo dục về đức tin Kitô giáo như bổn phán và nhiệm vụ, 1635, 
1651, 1656-66, 2685; 

Sự giáo duc về đức tin và các hậu quá nếu xao lãng việc này, 2125; 

Sự giáo dục về sự tự do, 2370, 2526; 

Sự huấn luyện về tôn giáo, x. Sự huấn luyện; 

Sự tự do giáo dục con cái về đức tin, và cộng đồng chính trị, 2211. 

GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH 
(DOCTRINA SOCIALIS ECCLESIAE), 2419-25; 

Các phương diện trần thế trong giáo huấn xã hội, 2420; 

Dòng lịch sử được giải thích dưới ánh sáng của Tin Mừng trong giáo 
huấn xã hội, 2421-22; 


Muc luc phán tích 949 


Những kế hoạch hành động được đưa ra trong giáo huấn xã hội, 
2423-25; 
Su phát trién cüa giáo huán xà hói, 2412-22. 


GIÁO LY KITÓ GIÁO (DOCTRINA CHRISTIANA), x. Việc day giáo 
ly; 
Bài giảng trên núi nhu giáo lý về sự sóng, 2764; 
Chân lý của giáo lý Kitô giáo trong lời chứng của việc tử đạo, 2478; 
Giáo huấn của Chúa Giêsu như giáo huấn của Chúa Cha, 427; 
Lời ca trong các bài thánh ca phù hợp với giáo lý công giáo, 1158; 
Những bản toát yếu giáo lý Kitô giáo, 9-10; 
Những công thức ngắn của giáo lý Kitô giáo, 186; 
Những mục đích của giáo lý Kitô giáo, 25, 78, 98; 
Sáng kiến của giáo dân là cần thiết để đem những đòi hỏi của giáo 
lý Kitô giáo thấm nhập vào các thực tại xã hội, 899; 
Sự thiết lập giáo lý Kitô giáo, 5, 11, 427, 2179; 
Tin Mừng, giáo lý tốt nhất trong tất cả, 127. 
GIÁO LÝ VIÊN (CATECHISTA) 
Các giáo lý viên, những thầy dạy cầu nguyện, 2663; 
Các phẩm chất của giáo lý viên, 428; 
Sách giáo lý nhắm đến các giáo lý viên, 12. 
GIÁO PHẬN (DIOECESIS) 
Định nghĩa giáo phận, 833. 


GIÁO XỨ (PAROECIA), 2179, 2226. 


GIÀU SANG, SỰ (DIVITIAE) 

Hạnh phúc và sự giàu sang, 1728; 

Sự đam mê vô độ đối với sự giàu sang, 2536; 

Sự tự do của trái tim đối với sự giàu sang là cân thiết để vào Nước 

[Thiên Chúa], 2544, 2556; 

Tình yêu người nghèo và tình yêu sự giàu sang, 2445. 
GIẬN DỮ, SU (IRA) 

Các đam mê và sự giận dữ, 1772; 

Sự dữ và sự giận dữ, 1765; 

Định nghĩa sự giận dữ, 2302; 

Sự giận dữ như một mối tội đầu, 1866; 

Sự giận dữ và tình yêu của Thiên Chúa, 208, 210; 

Tội giết Abel và sự giận dữ của con người, 2259. 
GIẾNG RỬA TỘI (BAPTISTERIUM), 1185. 


GIẾT (OCCIDERE), 2258; 
Su tu vé hgp pháp, 2263-67; 
Su c&m giét trong Thánh Kinh, 2259-62; 


950 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Sự chết êm diu (Euthanasia), 2276-79; 
Su gián dü và uóc muón giét, 2302; 
Sự giết người có chủ ý, 2268-69; 

Sự phá thai, 2270-75; 

Sự tự sát, 2280-83. 


GIẾT NGƯỜI, VIỆC (HOMICIDIUM) 


Chết êm dịu (euthanasia) có chủ ý như việc giết người, 2324; 

Chỉ có Thiên Chúa là Chúa sự sống, 2258; 

Giết người không chủ ý, 2263, 2269; 

Giết người như một tội nghiêm trọng, 1447; 

Giết người vì tự vệ hợp pháp, 2263-65; 

Giết người, tội kêu thấu đến trời, 1867; 

Nguồn gốc của việc giết người, 2517; 

Những người thù ghét như những kẻ giết người, 1033; 

Tính nghiêm trọng và sự kết án việc giết người có chủ ý, 1756, 
2261, 2268; 

Việc tha thứ cho tội giết người, 1447. 


GIỐNG, SỰ (SIMILITUDO) 


Có sự tương đồng giữa sự duy nhất giữa các Ngôi Vị thần linh và 
tình huynh đệ của con người, 1878; 

Những con đường để phục hồi sự giống [với Thiên Chúa], 734, 2572; 

Rửa Tội, bí tích làm cho nên giống với Thiên Chúa, 1682; 

Sự giống với Thiên Chúa của các thụ tạo, 41; 

Sự giống với Thiên Chúa của con người, 225, 705, 1604, 1701-09, 
2519, 2331, 2784. 


GIỜ CỦA CHÚA GIÊSU (HORA IESU), 729-30, 1165, 2719, 2746. 
GIUSE, THÁNH (IOSEPH) 


Chúa Giêsu phục tùng thánh Giuse, 532; 

Ngày lễ kính thánh Giuse, 2117; 

Nhiệm vụ và ơn gọi của thánh Giuse, 437; 

Thánh Giuse bổn mang sự chết lành, 1014; 

Thiên thần truyền tin cho thánh Giuse, 497, 1846. 


GOÁ PHỤ (VIDUA), 922, 1537, 1672, 2349. 
GƯƠNG MẪU (EXEMPLUM) 


Các cha mẹ và gương mẫu của ho cho con cái, 1632, 1656, 2223; 

Gương mẫu của các Giám muc để thánh hoá Hội Thánh, 893-94; 

Gương mẫu của các Thánh, 1173, 1195, 1697, 2683; 

Gương mẫu của các Tông Đồ, 76; 

Gương mẫu phải được bắt chước của Chúa Giêsu, 83, 520, 564, 618, 
1011, 1851, 1694, 2470, 2722, 2862; 


Muc luc phán tích 951 


Gương tốt nhu bón phận của các Kitô hữu, 2188, 2472; 
Gương xấu của các Kitô hữu và những hậu quả của nó, 29, 1792. 


GƯƠNG XẤU / CỚ VẤP PHẠM (SCANDALUM) 
Bổn phận tránh gương xấu, 2489; 
Cớ vấp phạm của Chúa Giêsu, 589; 
Định nghĩa gương xấu, 2284; 
Gương xấu phát sinh do luật lệ hay do những cơ chế, 2286; 
Những bất bình đẳng về xã hội và kinh tế gây ra gương xấu, 1938; 
Những người khuyến khích các gương xấu, 2287; 
Sự gian dâm, tranh ảnh khiêu dâm và sự mại dâm như gương xấu, 
2353-55; 
Tính nghiêm trong của gương xấu, 2284-85, 2326; 
Tự sát như gương xấu, 2282. 


H 


HÀ TIỆN, TỘI (AVARITIA), một trong bảy mối tội đầu, 1866. 


HA MINH, SU (HUMILIATIO) của Chúa Giêsu, 272, 472, 520, 537, 
2748. 


HAI BÁNG GHI KHÁC MƯỜI ĐIỀU RĂN 
(TABULAE DECEM PRAECEPTORUM), 2058, 2067. 


HAM MUÓN, SU (CUPIDO), x. Duc vong và Ước muốn; 
Của cải của người khác và sự ham muốn, 2534, 2536; 
Nguyên do của sự ham muốn, 1607, 2259; 

Việc chế ngự sự ham muốn, 377, 2552; 
Những lý lẽ vượt thắng sự ham muốn, 2541. 


HÄM MÌNH, SỰ (MOR.TIFICATIO), 2015. 


HÀI HOÀ, SỰ (HARMONIA) 

Su hài hoà trong gia đình, 2219, 2251; 

Su hài hoà trong các tuong quan nhân loại, 1807; 

Sự hài hoà giữa những ước muốn nhân loại và sứ điệp của Hội 
Thánh, 2126; 

Su hài hoà giữa con người và các vật thu tạo, 374, 376, 379, 400, 
1676; 

Sự hài hoà giữa các quyền và các bổn phận, 912; 

Su hài hoà giữa phụng vu và lòng đạo đức bình dán, 1675; 

Su hài hoà giữa các vật thu tạo, 307, 341, 2500; 

Sự hài hoà của các dấu chỉ trong các nhà thờ của Hội Thánh, 1158, 
1162, 1181; 

Sự hài hoà của hai Giao Ước, 1094; 


952 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Su hài hoà giữa người nam và người nữ, 2333. 
HÀNG GIÁO SĨ (CLERUS), x. Các giáo sî. 


HẰNG NGÀY (COTIDIANUS) 
Ý nghĩa của từ “hằng ngày” 2837; 


HÀNH ĐỘNG (ACTIO, AGERE) 

Các thüa tác vién hành dóng trong cuong vi Düc Kitó, 875, 935, 
1548, 1563, 1581, 1584; 

Cáu nguyén và hành dóng, 2157, 2166, 2570, 2670; 

Công trang của hành động, 2006, 2008; 

Chân lý trong hành động, 2468; 

Chúa Giêsu hành động, 576, 1575, 2076; 

Hành động của Chúa Ba Ngôi, 648; 

Hành động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria, 2675, 2682; 

Hành động của Đức Kitô, x. Đức Kitô; 

Hành động của Hội Thánh, 771, 1072, 1074, 1088; 

Hành động của Thiên Chúa, 260, 292, 301, 308, 988, 1148, 1164, 
1325, 1448, 2008, 2084, 2171, 2258, 2564, 27738; 

Hành dóng dao düc, x. Luong tám; 

Hành động luân lý múc lấy ý nghĩa tit Giao Ước, 2061; 

Hành động muc vu, 2352, 2423; 

Hành động nhân linh, 236,307, 1146, 1148, 1724, 1806, 2306, 2668, 
2670; 

Hành động như chứng nhân Tin Mừng, 2472; 

Hành động như Kitô hữu, 3, 16, 1813, 2031, 2047, 2181; 

Hành động phúc âm hoá, 900, 905; 

Hành động phụng vu, 15, 1070, 1074, 1088, 1097, 1108, 1111, 1136, 
1140, 1153, 1155; 

Hành dóng ta on, 644, 1453, 1742; 

Hành động theo Thiên Chúa, 798, 1695, 2000, 2752; 

Hành động trong quyền năng của tình yêu, 1972; 

Hành động xã hội, 407, 1883, 2442; 

Mục tiêu của hành động, 1752; 

Su tự do và hành động, 302, 323, 1731, 1744, 1745; 

Y hướng trong hành động, 1752. 


HÀNH HƯƠNG, VIỆC / CUỘC (PEREGRINATIO) 
Cuộc hành hương của Hội Thánh, 769; 
Cuộc hành hương trần thế của con người, 1013, 1419; 
Những thời gian thích hợp để hành hương, 1438; 
Việc hành hương như một hình thức đạo đức, 1674, 2101; 
Ý nghĩa việc hành hương, 2691. 


Muc luc phán tích 953 


HÀNH VI NHÂN LINH (ACTUS HUMANUS), x. Hành động, Con người 
và Các dam mé; 
Các hoàn cánh và hậu quả của hành vi nhân linh, 1754; 
Đối tượng của hành vi nhân linh, 1751; 
Đức tin như một hành vi nhân linh, 154, 155, 180; 
Hành vi nhân linh tốt về mặt luân lý, 1755, 1760; 
Hành vi nhân linh vô trật tự về mặt luân lý, 1761; 
Sự tự do của hành vi nhân linh, 1731, 1744, 1745, 1782, 2008, 2106; 
Sự ưng thuận kết hôn như một hành vi nhân linh, 1625-32; 
Tính luân lý của hành vi nhân linh, 1709, 1749-56, 1757-61, 1805, 
1813, 1853, 1954, 2085, 2157; 
Y hướng của hành vi nhân linh, 1752-53, 1756. 
HẠNH PHÚC (FELICITAS) 
Các mối phúc như con đường đến hạnh phúc, 1697, 1718, 2546; 
Con người ước muốn hạnh phúc, 33, 1718-19, 1818, 2548; 
Thiên Chúa ban hạnh phúc, 27, 30, 384, 1028, 1035, 1723. 


HẰNG SỐNG (VIVENS), Thiên Chúa hằng sống, 205, 2112, 1575. 
HIẾN HOÀ, SỰ (MANSUETUDO), 716, 736, 1716, 1832. 


HIẾN LINH, CUỘC (EPIPHANIA) 
Ý nghĩa của cuộc Hiển Linh, 528, 1171. 


HIỆN DIỆN, SỰ (PRAESENTIA) của Đức Kitô 
Sự hiện diện của Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, 1374, 1378-79, 
2691; 
Sự hiện diện của Đức Kitô trong phụng vụ trần thế, 1088. 
HIỆN DIỆN, SỰ (PRAESENTIA) của Thiên Chúa 
Các dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa, 1148; 
Con người ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa và hiệu quả của sự ý 
thức đó, 208, 2144; 
Đống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, 2565. 
HIỆN HỮU, SU (EXSISTENTIA), x. Sự sống. 


HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA, SỰ (EXSISTENTIA DED), x. Thiên 
Chúa. 


HIÉP DÁM, SU (VIOLATIO), 2356. 


HIÉP THÓNG, SU (COMMUNIO) 
Các bí tích phuc vu su hiép thóng, 790, 1126, 1533-35; 
Hội Thánh và sự hiệp thông, x. Hội Thánh. 
Phụng vụ và sự hiệp thông, 1071, 1186; 
Su hiệp thông các đặc sủng, 951; 
Su hiệp thông các lợi ích thiêng liêng, 949, 952; 


954 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Su hiép thóng cüa các bí tích, 950; 

Sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần, 734, 1108-09, 1097; 

Sự hiệp thông của con người với các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, 
B19-21; 

Sự hiệp thông của con người với các Ngôi Vị thần linh, 259, 732, 
737, 850, 1107; 

Sự hiệp thông của con người với Đức Kitô, 533, 725, 787, 790, 1331; 

Sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa, 27, 45, 54, 154, 613, 
780, 1489, 1804; 

Sự hiệp thông của Giám mục với các Kitô hữu, 84, 1301; 

Sự hiệp thông của Hội Thánh trên trời và dưới thế, 954-59; 

Sự hiệp thông đức mến, 953; 

Sự hiệp thông giữa các Ngôi Vị thần linh, 267, 738, 1693; 

Sự hiệp thông của Đức Giáo Hoàng với các Giám mục, 8ð, 100, 816, 
892, 895; 

Su hiệp thông giữa người nam và người nữ, 371-72, 383, 2331-32; 

Sự hiệp thông giữa người ta, 357, 775, 1445, 1702, 2419; 

Sự hiệp thông Thánh Thé (sự rước lễ), x. Bí tích Thánh Thé; 

Su hiệp thông trong đức tin, 154, 185, 188, 949, 1102, 1209; 

Su hiệp thông trong Hội Thánh, và gia dinh, 2204-05; 

Su hiép thóng trong Hói Thánh, và ly giáo, 2089; 

Su hiép thóng trong Hói Thánh, và tói lói, 1440, 1446, 1448, 1455; 

Su hiệp thông với những người chết, 958, 1684, 1689, 1690; 

Tình bằng hữu như sự hiệp thông tỉnh thần, 2347; 

Việc cầu nguyện như sự hiệp thông, 2565, 2655, 2682, 2689, 2713, 
2799, 2801; 

Việc dạy giáo lý và sự hiệp thông với Đức Kitô, 426. 


HIỆP THÔNG CỦA CÁC THÁNH, SỰ (COMMUNIO SANCTORUM), 
946-62; 


Các linh đạo khác nhau và sự hiệp thông của các thánh, 2684; 
Sự chuyển cầu như diễn tá sự hiệp thông của các thánh, 1055, 2635; 
Ý nghĩa sự hiệp thông của các thánh, 1331. 


HIẾU KHÁCH, SỰ (HOSPITALITAS), 1971. 
HIỂU BIẾT, SỰ (COGNITIO) 


Sự hiểu biết chân lý, x. Lời mở đầu Sách Giáo Lý của Hội Thánh 
Công Giáo, 74, 94, 851, 2822; 

Sự hiểu biết công trinh tao dung như hồng ân của Thiên Chúa, 216, 
283, 287; 

Sự hiểu biết của con người về Đức Kitô, 428-29, 471-74, 1792, 2708, 
2715; 

Sự hiểu biết của con người về Thiên Chúa, 31-38, 40, 50, 158, 261, 
286, 356, 2197, 2614; 


Muc luc phán tích 955 


Sự hiểu biết điều thiện hảo và su dữ, 396, 1734; 

Sự hiểu biết đức tin và sách giáo lý, 23, 186; 

Sự hiểu biết thực tại được tạo dựng và không được tạo dựng, 2500; 
Sự hiểu biết và sự ý thức về tội, 708, 1859. 


HÌNH ẢNH TIÊN BÁO, (CÁC) (PRAEFIGURATIO/NES) 
Các hình ảnh tiên báo của Giao Ước cũ, 1223. 
Hình ảnh tiên báo bí tích Thánh Thể, 1335; 
Hình ảnh tiên báo trong Giao Ước cũ về bí tích Rửa Tội, 1217-22; 
Hình ảnh tiên báo trong Giao Ước cũ về chức tư tế, 1544. 


HÌNH PHẠT (POENA) 

Án tử hình, 2267; 

Đời sống luân lý và việc sợ hình phạt của Thiên Chúa, 1828, 1964, 
2090; 

Hình phạt tương xứng với tính nghiêm trọng của tội, 2266; 

Sự khác biệt giữa hình phạt trong luyện ngục và trong hoả ngục, 
1031; 

Tội và hinh phat của tội, 2061. 


HOA QUÀ ĐẦU MÙA (PRIMITIAE) 
Đức Kitô nhu hoa quả đầu mùa của những người chết, 655; 
Các hoa trái của Chúa Thánh Thần như hoa quả đầu mùa của vinh 
quang vĩnh cửu, 1832; 
Các đạo sĩ như hoa quả đầu mùa của các dân tộc, 528; 
Đức Maria như hoa quả đầu mùa của Hội Thánh, 972. 


HOÀ BÌNH / SỰ BÌNH AN (PAX), 2304; 
Các công việc của hoà bình, 1716, 2442; 
Các trợ giúp cho hoà bình, 1941, 2015, 2310; 
Các việc đe doa hoà bình, 1938, 2815, 2317. 
Chúa kêu gọi hoà binh, 2302; 
Hoà binh như nén tảng của công ích, 1909; 
Hoà bình trần thế như hình ảnh của Đức Kitô, 2305; 
Sự bảo vệ hoà bình, 2302-2317; 
Sự bình an như hồng ân của Thiên Chúa, 1424, 1468; 
Sự bình an như hoa trái của đức mến, 1829; 
Sự bình an như hoa trái của Thân Khí, 736, 1832; 
Su giáo dục lương tâm và sự bình an, 1784. 
HOÁ NGỤC / ÂM PHỦ (INFERI) 
Các cửa hoá ngục (quyền lực tử thân) và Hội Thánh, 552, 834; 
Chúa Giêsu xuống âm phủ (ngục tổ tông), 624, 631, 632-35; 
Con người xuống hoá ngục, 1035. 


956 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


HOÁ NGUC (INFERNUS) 

Giáo lý của Hội Thánh vé hoá ngục, 1036; 

Định nghĩa hoả ngục, 1033-34; 

Hoả ngục như hậu quả của sự vĩnh viễn khước từ Thiên Chúa, 1034; 

Hoá ngục như sự quay di khỏi Thiên Chúa cách tự nguyện và có chủ 
ý, 1037; 

Sự tách biệt muôn đời khỏi Thiên Chúa như hình phạt chủ yếu của 
hoá ngục, 1035; 

Tội trong nhu nguyên nhân của sự chết muôn đời, 1861. 


HOÀ TÁNG, SU (CREMATIO,, 2301. 


HOÀI NGHI, SU (DUBIUM) 
Đức khôn ngoan, nhân đức để vượt qua su hoài nghi vé điều thiện 
hảo và sự dữ, 1806; 
Sự hoài nghi chủ ý và không chủ ý về đức tin, 2088; 
Sự hoài nghi của các môn đệ về sự phục sinh của Chúa Giêsu, 644; 
Sự hoài nghi về tình yêu của Thiên Chúa, 2119. 


HỐI CẢI, SỰ (CONVERSIO) 

Ân süng và sự hối cải, 1991, 2000, 2010, 2027; 

Các nguồn mạch của sự hối cải, 1436-37; 

Cần thiết phải hối cải, 1490, 1848; 

Sự dữ như con đường của sự hối cải, 385, 1502; 

Động lực của sự hối cải và của sự Thống hối, 1439; 

Luật cũ và sự hối cải, 1963; 

Lương tâm và sự hối cải, 1797; 

Những hình thức khác nhau của sự thống hối, và sự hối cải, 1430- 
39, 1434; 

Những thực hành bên ngoài của sự hối cải, 1430, 1440; 

Nước [Thiên Chúa] và sự hối cải, 1470, 2612; 

Phán đoán sai lạc và sự thiếu hối cải, 1792; 

Sự cán thiết của việc hối cải của trái tim, 821, 1430-33, 1856, 1888, 
2608-09, 2708; 

Sự cầu nguyện và sự hối cải, 2708, 2731, 2754, 2784; 

Sự công chính hoá và sự hối cải, 1989, 1993; 

Sự hối cải của thánh Phaolô, 442; 

Sự hối cải của thánh Phêrô, 1429; 

Sự hối cải của trái tim và bài giảng trên núi, 2608; 

Sự hối cải của trái tim và các Tiên Tri, 2581-84, 2595; 

Sự hối cải nội tâm là cần thiết cho những thay đổi của xã hội, 
1886-89, 1896; 

Sự hối cải trong phép rửa của ông Gioan, 720, 523, 535; 

Sự hối cải, hồng ân của Chúa Thánh Thân, 1098, 1433; 

Sự kêu gọi hối cải, 160, 545, 981, 1036, 1428; 


Muc luc phán tích 957 


Su khai tám Kitó giáo và su hói cái, 1229; 

Su móng dón của con người và su hối cải, 1426; 

Su thóng hói và su hói cái, 1422-23, 2042; 

Sự từ chối hối cái, 591; 

Sự tự phụ của con người và sự hối cải, 2092; 

Thời kỳ dự tòng dẫn sự hối cải tới mức trưởng thành, 1248; 
Thực hành việc hối cải, 1435; 

Tội lỗi, sự hối cải và sự thanh tẩy, 1472, 1486, 1856. 


HOÀN TẤT, SU (CONSUMMATIO,, x. Sự hoàn thành; 
Bí tích Thánh Thé nhu su hoàn tất các hy lé của Giao Ước cũ, 1330; 
Kinh nguyện của Đức Kitô và sự hoàn tất thời gian, 2749; 
Máu nhiệm cứu độ và sự hoàn tất mầu nhiệm đó, 1170; 
Ngày Chúa Nhật như sự hoàn tất ngày sabat, 2175-76; 
Sự hoàn tất các hình ảnh của Giao Ước cũ, 1093, 1152, 1544; 
Sự hoàn tất công trình của Thiên Chúa trong Đức Kitô, 2749; 
Sự hoàn tất công trình tạo dựng trong sự phục sinh, 1015; 
Sự hoàn tất công trình tạo dựng vào ngày thứ bảy, 345; 
Sự hoàn tất của Hội Thánh, 759, 769, 778, 1042; 
Sự hoàn tất của kế hoạch thần linh, 686; 
Sự hoàn tất của Lé Luật cũ, 1967-68, 1984, 2053; 
Sự hoàn tất của Lé Luật trong Đức Kitô, 577, 580-82, 592; 
Sự hoàn tất của Lé Luật trong tình yêu, 1706, 1829, 2055, 2196; 
Sự hoàn tất của lịch sử và của công trình tạo dựng trong Đức Kitô, 
668; 
Sự hoàn tất của Mạc khải trong Đức Kitô, 67, 75, 134, 561,652, 729; 
Sự hoàn tất của sự ưng thuận kết hôn, 1627, 2366; 
Sự hoàn tất lời Thiên Chúa nơi Đức Maria, 484, 497, 2676; 
Sự hoàn tất niềm hy vọng Đấng Messia ngự đến, 676; 
Sự hoàn tất phẩm giá nhân linh trong ơn gọi hưởng vinh phúc, 


1700; 
Sự hoàn tất sung mãn của điều thiện hảo lúc cùng tận trần gian, 
681; 


Sự hoàn tất thánh ý Thiên Chúa và sự cầu nguyện, 2750, 2857; 
Sự hoàn tất trời mới và đất mới, 1045. 

HOÀN THÀNH, SỰ (ADIMPLETIO) 
Đức Maria và sự hoàn thành các lời của Chúa, 148-49, 2676; 
Sự hoàn thành các mệnh lệnh của đức công bằng, 2411; 
Su hoàn thành Luật cũ, 580; 
Su phuc sinh và sự hoàn thành đức cậy, 992. 


HOAT ĐỘNG (ACTTVITAS), x. Hành động và Lao động; 


Các hoạt động nhân linh được Thiên Chúa hướng dẫn, 912, 1818, 
2172, 2185; 


958 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Gia dinh Kitó hüu và hoat dóng cüa nó, 2205; 

Hoạt động của Hội Thánh, 824, 828, 1442; 

Hoat dóng cüa Thién Chüa, 2500, 2501; 

Hoạt động kinh tế, 2426, 2431, 2424; 

Hoạt động truyền giáo, 856; 

Kitô hữu vác thập giá trong hoạt động hằng ngày, 2427; 
Tiền lương công bằng và hoạt động lao động, 2434; 

Việc Tông đồ như hoạt động của Nhiệm Thé, 863. 


HOM BIA GIAO UÓC (ARCA FOEDERIS) 


Bia chứng ước và Hòm Bia Giao Ước, 2058; 

Biểu tượng của ơn cứu độ và Hòm Bia Giao Ước, 2130; 

Lời cầu nguyện của dân Thiên Chúa và Hòm Bia Giao Ước, 2578, 
2594. 


HỘI NHẬP VĂN HOÁ, SỰ (INCULTURATIO) 


Các linh đạo như lời chứng của đức tin, 2684; 

Hội Thánh và sự hội nhập văn hoá, 854; 

Thích nghi các yếu tố văn hoá riêng của mỗi dân tộc vào việc khai 
tâm Kitô giáo, 1232. 


HỘI THÁNH (ECCLESIA) 


Các điều răn của Hội Thánh, 2041-43; 

Các Thiên thân như sự trợ giúp của Hội Thánh, 334-36; 

Đức Maria và nhiệm vụ của ngài trong máu nhiệm Hội Thánh, 963- 
72, 978; 

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, 968; 

Gia đình như “Hội Thánh tại gia”, 1655-58, 2204, 2685; 

Hội Thánh có tính thừa sai (truyền giáo), 849-56; 

Hội Thánh được hoàn tất trong vinh quang, 769, 1042; 

Hội Thánh kêu gọi lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh, 1578; 

Hội Thánh như con đường để đạt tới sự ân xá của Thiên Chúa, 
1478-79; 

Hội Thánh như mâm mống và điểm khởi đầu của Nước [Thiên 
Chúa], 541, 669, 764, 768; 

Hội Thánh như toà nhà hữu hình, 1180, 1185-86, 2691; 

Hội Thánh thánh thiện và vô nhiễm, 1426; 

"Ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ”, 846-48; 

Tinh thần con thảo của các Kitô hữu đối với Hội Thánh, 2040. 


Các đặc tính của Hội Thánh, 750, 811, 865; 


DUY NHẤT, 813-22 


Sự khác biệt trong sự duy nhất, 814, 818-19; 
Hội Thánh là duy nhất vì nguồn mạch của mình, vì Đấng Sáng Lập 
của mình, vì linh hồn của mình, 813; 


Muc luc phán tích 959 


Sự truyền giáo của Hội Thánh đòi hỏi su hợp nhất, 855; 

Thánh Thể như bí tích củng cố sự hợp nhất của Hội Thánh, 1416; 
Những người được ban ơn hợp nhất cầu xin ơn hợp nhất, 820-22; 
Những dây liên kết của sự hợp nhất, 815-16; 

Những vết thương của sự hợp nhất, 817. 


THÁNH THIỆN, 823-29; 

Các lời khuyên phúc âm như sự trợ giúp để đạt tới sự thánh thiện, 
1986; 

Chúa Thánh Thần như nguồn mạch của sự thánh thiện, 749; 

Hội Thánh được liên kết với Đức Maria thánh thiện, 829; 

Hội Thánh được thánh hoá bởi Đức Kitô, 823-24; 

Hội Thánh thánh thiện và mang trong lòng mình các tội nhân, 825, 
827, 1428; 

Linh hồn của sự thánh thiện và của đức mến, 826. 


CÔNG GIÁO, 830-56; 
Các tương quan với các Giáo Hội không công giáo, 838; 
Công giáo nhờ ý muốn của Đức Kitô, 831; 
Mọi Giáo Hội địa phương như Hội Thánh công giáo, 828-35; 
Việc truyền giáo như sự đòi hỏi của tính công giáo của Hội Thánh, 
849; 
Ý nghĩa của từ công giáo, 830. 


TÓNG TRUYÉN, 857-65; 
Đặc tính tông truyền của Hội Thánh, 863; 
Những vị kế nhiệm được chỉ định bởi các Tông Đồ, 861; 
Sự kế nhiệm của các Giám mục trong vị trí của các Tông Đồ, 862; 
Tông truyền là gì, hiểu theo ba nghĩa, 857. 


Sự cấu tạo của Hội Thánh, x. Tông Đô đoàn và Giám mục đoàn; 
Các Kitô hữu giáo dân trong Hội Thánh, 897-918; 
Các thừa tác vụ chức thánh là không thể được thay thế trong cơ cấu 
của Hội Thánh, 1593; 
Các Tông Đồ như những tảng đá nền móng của Hội Thánh, 642; 
Cơ cấu phẩm trật của Hội Thánh, 771, 874-87; 
Đời tu dòng và thánh hiến, 914, 916, x. Đời sống thánh hiến; 
Đức Kitô như Đầu và cội nguồn của Hội Thánh, 669, 874; 
Đức Kitô phân phối các hồng ân và các thừa tác vu trong Hội 
Thánh, 794; 
Đức Kitô và sự hiện diện của Người trong Hội Thánh, 1380. 
Hội Thánh và những người không phải Kitô hữu, 839; 
Hội Thánh rộng mở cho những người dang tản mác và lạc lối, 845; 
Mối dây liên kết giữa Hội Thánh và các tôn giáo ngoài Kitô giáo, 
842-44; 


960 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Những tương quan của Hội Thánh với dân Do thái, 839-40; 
Những tương quan của Hội Thánh với người Hồi giáo, 841; 
Sự cán thiết của Hội Thánh để đạt tới ơn cứu độ, 846-48. 
Hội Thánh và xã hội 
Cộng đồng chính trị và Hội Thánh, 2244-46; 
Hội Thánh như người bảo vệ tính chất siêu việt của nhân vị, 2245; 
Phán đoán luân lý của Hội Thánh về các vấn đề chính trị, kinh tế 
và xã hội, 2246, 2420. 


Hội Thánh địa phương và phổ quát 

Bí tích Thánh Thể như trung tâm của đời sống Giáo Hội địa 
phương, 898; 

Giám mục như đầu và người lãnh trách nhiệm về Giáo Hội địa 
phương, 1369, 1560, 1594; 

Giáo Hội dia phương nghĩa là gi, 833; 

Giáo xứ và Giáo Hội địa phương, 2179, 2226; 

Hội Thánh phổ quát và Giáo Hội địa phương, 879, 886; 

Mọi Giáo Hội địa phuong như Hội Thánh Công giáo, 832-35; 

Những lễ truyền chức và Giáo Hội địa phương, 1572; 

Những truyền thống đức tin và Giáo Hội địa phương, 83, 174, 192, 
1202; 

Những vị có trách nhiệm về Giáo Hội địa phương và Hội Thánh 
phổ quát, 1594-95; 

Trách nhiệm của linh mục đoàn đối với Giáo Hội địa phương, 1595. 


Hội Thánh như sự hiệp thông 
Bí tích của sự Hiệp thông trong phụng vụ, 1108; 
Các lợi ích thiêng liêng của sự hiệp thông của các thánh như kho 
tàng của Hội Thánh, 1476; 
Cộng đồng tư tế, 1119; 
Su hiệp thông các đặc sủng, 951; 
Sự hiệp thông của các thánh, 946-48, 953; 
Sự hiệp thông đức mến, 953; 
Su hiệp thông đức tin, 949; 
Su hiệp thông như ơn gọi thâm sâu của Hội Thánh, 959; 
Su hiệp thông với các thánh, 954-57; 
Su hiệp thông với Chúa Giêsu, 787-96; 
Su hiệp thông với những người đã qua đời, 958; 
Su hiệp thông với Thiên Chúa và với con người, 2790. 
Hội Thánh như Nhiệm Thể của Đức Kitô 
Các bí tích và Hội Thánh, 774, 1116, 1123, 1267, 1279, 1621, 2040, 
2782; 
Các đặc sủng và Hội Thánh, 800; 


Muc luc phán tích 961 


Các Kitô hữu nhu những chi thé của Hội Thánh, 521, 790, 953, 960, 
1267, 1396, 1988, 2045; 

Chúa Thánh Thần và Hội Thánh, 1105-06, 1111, 1353; 

Đức Kitô nhu Đầu của Hội Thánh, 1548; 

Hội Thánh như Nhiệm Thể của Đức Kitô, 774, 776-77, 779, 787-96, 
805-07, 1396; 

Những dau khổ của con người và Hội Thánh, 1508; 

Những người đã qua đời và Hội Thánh, 958; 

Những người sống đời thánh hiến và Hội Thánh, 917; 

Phụng vụ và Hội Thánh, 1070, 1140, 1187-88; 

Sự duy nhất, sự khác biệt và sứ vụ của các chi thể của Hội Thánh, 
873-74, 947; 

Sự xây dựng Hội Thánh, 872, 1123, 2003; 

Việc dạy giáo lý và Hội Thánh, 4. 


Thừa tác vụ cai quản 

Nhiệm vụ của Công đồng chung, 884; 

Nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng, 882; 

Nhiệm vụ của Giám mục đoàn, 883, 885; 

Nhiệm vụ của mỗi Giám mục, 886; 

Nhiệm vụ mục tử của thánh Phêrô, của các Tông Đồ và của các 
Giám mục như nén tảng của Hội Thánh, 881; 

Quyền bính để cai quản Hội Thánh, 553; 

Sự cộng tác của các Kitô hữu, 911; 

Thừa tác vụ cai quản như thừa tác vụ phục vụ, 876, 894-95; 

Tính chất tập thể và cá vị của thừa tác vụ trong Hội Thánh, 877- 
78. 


Thừa tác vụ thánh hoá 
Thiên Chúa thánh hoá trong Đức Kitô, 790, 805, 947, 1076, 1082, 
1084, 1110-12; 
Các Giám mục và các Tư tế như những người phục vụ, 893, 118-20; 
Thừa tác vụ Lời [Chúa], 2031, 2038; 
Việc câu nguyện, 2558, 2655; 
Những cách thức để thánh hoá, 893. 
Các nhiệm vụ của Hội Thánh 
Bảo toàn đức tin, 168, 171, 173; 
Bảo toàn sự giảng dạy tông truyền bằng sự kế nhiệm liên tục, 77; 
Chu toàn việc loan báo Tin Mừng và việc dạy giáo lý, 7; 
Gin giữ kho tàng đức tin, 84, 97, 175; 
Gin giữ và giải thích Lời Chúa, 119; 
Hoàn thành sứ vụ trong trần gian, 767, 2044-45; 
Là dân Thiên Chúa, 781-86; 
Là gương mẫu của sự thánh thiện Kitô giáo, 2030; 


962 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Loan báo mầu nhiệm Vượt Qua, 571; 

Phục vụ Thiên Chúa, 783-86; 

Quan tâm đến các khía cạnh trần thế của công ích, 2420; 

Sự hối cải để nhiệm vụ không bị gián đoạn, 1428; 

Tha tội, 827, 979-83, 1442, 1478; 

Thánh hoá người ta, 824; 

Tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần, 152, 258, 738; 

Tuyên xưng đức tin vào vương quyền của Đức Kitô, 2105; 

Tuyên xưng đức tin, 172-75. 


Nhiệm vụ giảng dạy 


Các Kitô hữu giáo dân trong thừa tác vụ giảng dạy, 906; 

Giáo huấn xã hội, 2419-25; 

Đức Giáo Hoàng và các Giám mục xét như những thầy dạy đích 
thực, 888, 2034; 

Hội Thánh, Mẹ và Tháy, 2030-46; 

Huấn quyền của Hội Thánh, 85-87, x. Huấn quyền; 

Loan báo ơn cứu độ, 2032; 

Quyền bính của Công đồng chung, 891; 

Quyền bính của Giám mục đoàn và của Đức Giáo Hoàng, 891, 2035; 

Quyên bính trải rộng tới luật tự nhiên, 2036; 

Sự cần thiết của việc giảng dạy về đức tin, 2037; 

Thừa tác vụ giảng dạy như sự phục vụ Lời Chúa, 86; 

Việc dạy giáo lý và sự giảng dạy, 2033; 

Ý nghĩa của thuật ngữ “nhiệm vụ giảng dạy”, 890. 


Mầu nhiệm Hội Thánh 


Bí tích của sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần, 738; 
Bí tích phổ quát của ơn cứu độ, 849; 

Dấu chỉ của Giêrusalem thiên quốc, 117; 

Đền thờ của Chúa Thánh Thân, 797-98; 

Hiền Thê của Đức Kitô, 796; 

Mầm mống và điểm khởi đầu của Nước Thiên Chúa, 541; 
Mầu nhiệm kết hợp con người với Thiên Chúa, 772-73; 
Máu nhiệm và bí tích, 774-76; 

Mẹ và Thầy, 2030-46; 

Nền tảng của chân lý, 171; 

Người gìn giữ kho tàng đức tin, 171; 

Nơi để mỗi Kitô hữu hoàn thành ơn gọi của mình, 2030; 
Nơi để nhận biết Chúa Thánh Thần, 688; 

Nước của các tư tế phụng sự Thiên Chúa, 1546, 1591; 
Thân Thể Đức Kitô, 787-96; 

Thực tại lịch sử và thiêng liêng, 770-71; 


Muc luc phán tích 963 


Trần gian đã được giao hoà, 845. 
Cội nguồn của Hội Thánh 
Các Tông Đồ như những tảng đá nền móng của Hội Thánh, 642; 
Đức Kitô như tảng đá sống động của Hội Thánh, 552; 
Hội Thánh đã được chuẩn bị trong Giao Ước cũ, 761-62; 
Hội Thánh đã được hình dung trước, từ lúc khởi đầu trần gian, 760; 
Hội Thánh được khởi đầu bởi Chúa Giêsu Kitô, 763-66, 874; 
Hội Thánh trong kế hoạch của Chúa Cha, 759, 761; 
Sự khởi đầu của Hội Thánh, 124, 763, 766-67, 1185; 
Sự Mạc khải Hội Thánh ngày lễ Ngũ Tuần, 767, 1076; 
Thánh Phêrô, Tảng Đá mà trên đó Hội Thánh được xây dựng, 552, 
881. 


Các biểu tượng và các hình ảnh của Hội Thánh 
Các hình ảnh của Hội Thánh, 507, 710, 753, 967, 2679; 
Cây Oliva, 755; 

Chuóng chién và dàn chién, 754; 

Đền Thờ của Thiên Chúa, 756; 

Đức Maria, hình ảnh của Hội Thánh, 507, 967, 972; 
Giêrusalem trên cao, 757; 

Mẹ, 169, 507, 757; 

Tháy dạy đức tin, 169; 

Toà nhà, 756; 

Y nghĩa của từ Hội Thánh, 751-52. 


HỘI THÁNH TAI GIA (ECCLESIA DOMESTICA), x. Gia dinh và Hôn 
nhán. 

“HÔM NAY” (“HODIE”) của Thiên Chúa và của việc câu nguyện, 1165, 
2659-60, 2836. 


HƠI THỞ (FLATUS) 
Hơi thở như một hình ảnh của Chúa Thánh Thần, 691, x. Chúa 
Thánh Thân. 


HUẤN LUYỆN, SỰ (EFFORMATIO) 
Huấn luyện về cầu nguyện, 2686; 
Huấn luyện để dạy giáo lý, 906; 
Huấn luyện các dự tòng, 1248; 
Huấn luyện lương tâm, 1783-85; 
Huấn luyện những người loan báo Tin Mừng, 428; 
Huấn luyện thiêng liêng cho con cái, 2221; 
Các phương tiện truyền thông xã hội và sự huấn luyện, 2493. 


964 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


HUÁN QUYÉN (MAGISTERIUM) của Hội Thánh và của các muc tử, 
85-87, 888-92; 
Đời sống luân lý và Huấn quyên, 2032, 2086; 
Huấn quyền của các mục tử trong Hội Thánh, 2033; 
Huấn quyển thông thường và phó quát của Đức Giáo Hoàng và của 
các Giám mục, 2034; 
On bất khả ngộ của Huấn quyên, 2035; 
Quyền bính và sự kế nhiệm liên tục của Huấn quyên, 77,88; 
Sự liên kết giữa Thánh Truyền, Thánh Kinh và Huấn quyển, 95; 
Sứ vụ và nhiệm vụ của Huấn quyên, 890. 
HUYỆN NHIÉM (MYSTICUS), x. Hội Thánh: Thân Thể huyền nhiệm 
của Đức Kitô; 
Đời sống huyền nhiệm (thần bí), 2014. 
HUYỆN THOẠI (MYTHOLOGIA/ MYTHUS), 285, 498. 


HUYNH DÉ, TINH (FRATERNITAS) 
Đời sống thánh hiến và tinh huynh đệ, 925, 929; 
Giáo dục trong tình huynh đệ, 2207; 
Những nguy hiểm đe doa tình huynh đệ, 1740; 
Tình huynh đệ được xây dựng nhờ lòng đạo đức bình dân, 1676; 
Tình huynh đệ giữa các linh mục, 1568; 
Tình liên đới như sự đòi hỏi của tình huynh đệ nhân loại và Kitô 
giáo, 1939. 
HƯƠNG TRẦM (INCENSUM), 1154. 


HUÓNG KIÉN Thiên Chúa, SU (VISIO Dei) 
Hoá ngục nhu sự mát [không được] hưởng kiến Thiên Chúa, 633; 
Những người đã qua đời và sự hưởng kiến Thiên Chúa, 1032; 
Sự hưởng kiến Thiên Chúa được ban cho “những trái tim trong 
sạch”, 2519; 
Sự hưởng kiến Thiên Chúa xét như sự vinh phúc tột bậc, 2548; 
Sự vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa, 1028, 1045; 
Thiên Chúa kêu gọi người ta đến hưởng kiến Ngài xét như đến vinh 
phúc, 1720. 
HY LỄ (CÁC) (SACRIFICIUM/A) 
Các hy lễ trong Cựu Ước: bánh và rượu được dâng lên trong hy lễ, 
1834; 
Dâng các hy lễ cho Thiên Chúa, 901, 2099-2100. 
Các hy lễ của Đức Kitô 
Hy lễ của Đức Kitô hoàn thành và vượt quá các hy lễ của Cựu Ước, 
1330; 
Hy lễ của Đức Kitô là duy nhất và vĩnh viễn, 613-14, 1545; 


Muc luc phán tích 965 


Hy lễ của Đức Kitô nhu nguồn mach ơn tha tội, 1851; 

Hy lễ của Đức Kitô trên thập giá cho tất cả mọi người, 616-17; 

Hy lễ của Đức Kitô và Đức Trinh nữ Maria, 964; 

Hy lễ của Đức Kitô và hy lễ Thánh Thể như một hy lễ duy nhất, 
1867; 

Hy lễ trọn hảo duy nhất của Đức Kitô, 2100; 

Toàn bộ thừa tác vụ tư tế múc lấy sức mạnh từ hy lễ của Đức Kitô, 
156G; 

Ý nghĩa hy lễ của Đức Kitô, 545, 606. 

Hy lễ Thánh Thể, x. bí tích Thánh Thé; 

Các mục đích của việc cử hành Hy lễ Thánh Thé, 1382, 1414; 

Đức Kitô dâng Hy lễ Thánh Thể, 1410; 

Hy lễ Thánh Thể như nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống luân lý, 


2031; 
Hy lễ Thánh Thé như tưởng niệm hy lễ của Đức Kitô, 611, 1358, 
1862-72; 


Sự hiện diện của Đức Kitô trong Hy lễ Thánh Thể, 1088; 

Sự tham dự của con người vào Hy lễ Thánh Thể của Đức Kitô, 618, 
1419; 

Tầm quan trọng của Hy lễ Thánh Thể, 1113; 

Thánh Thể như hy lễ của Đức Kitô được hiện tại hoá, 1330; 

Việc thiết lập Hy lễ Thánh Thể, 1323. 


ISRAEL 
Chúa Giêsu và Israel, 539, 574-94; 
Chúa Giêsu, Đấng Messia của Israel, 438, 528, 535; 
Dân Israel được Thiên Chúa tuyển chọn, 781, 1539; 
Giao Ước của Thiên Chúa với Israel, 1611-12; 
Hội Thánh được hình dung trước và được chuẩn bị nơi dân Israel, 

759-62, 1093; 

Israel và đức tin vào Thiên Chúa, 212, 587-91, 594; 
Israel và su tuán giü ngày sabat, 348, 2170-71; 
Israel, Con của Thiên Chúa, 238, 441; 
Israel, dân “của những người anh cả”, 63; 
Israel, dân được tuyển chọn, 60, 762; 
Israel, dân Thiên Chúa, 62-64, 762; 
Israel, dân tư tế, 63; 
Lễ Vượt Qua của Israel, 1363; 
Lời cầu xin ơn cứu độ của người Do thái, 2591-97; 
Luật Thiên Chúa và dân Do thái, 708-10, 1965; 


966 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Nghi thüc xá tói trong Israel, 433; 

Người Do thái không có tội một cách tập thể vé sự chết của Chúa 
Giêsu, 597-99; 

Người Do thái và sự tuân giữ Lễ Luật, 578-79; 

Lòng trông cậy của Israel, 64, 436, 453; 

Phụng vụ Do thái và phụng vụ Kitô giáo, 1096; 

Sự loan báo cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu cho Israel, 437, 522, 
719; 

Sự Mạc khải của Thiên Chúa cho người Do thái, 201, 228, 287-88, 
2085; 

Su Mac khải Danh Thiên Chúa cho người Do thái, 203-04, 209, 214; 

Su mong đợi và lòng trông cậy của Israel, 529, 673-74; 

Sự tham dự của Chúa Giêsu vào phụng tự và Lễ Luật Israel, 527, 
B31, 578; 

Thiên Chúa cứu Israel khỏi tội, 431; 

Tình yêu của Thiên Chúa đối với Israel, 218-19; 

Tội trong lịch sử Israel, 401; 

Tương quan của Hội Thánh với dân Do thái, 839; 

Tương quan giữa người Do thái và Chúa Giêsu, 581. 


K 


KẺ THÙ (INIMICUS) 


Cái chết thể xác như “kẻ thù cuối cùng” của con người, 1008; 

Con người là kẻ thù của người lân cận mình, 2259; 

Ghét kẻ thù, 1933; 

Yêu mến kẻ thù và tha thứ cho họ, 1825, 1933, 1968, 2262, 2303, 
2647, 2844. 


KẾ NHIỆM TÔNG ĐỒ, SỰ (SUCCESSIO APOSTOLICA), 861, 1087. 


Lý lẽ của sự kế nhiệm tông đồ, 77; 

Sự kế nhiệm tông đồ bảo đảm sự hiệp thông trong đức tin, 1209. 

Sự kế nhiệm tông đồ như dây liên kết sự duy nhất của Hội Thánh, 
S15. 


KẾT ÁN, SỰ (DAMNATIO) 


“Ăn và uống án phạt cho mình”, 1385; 

Các quyền bính và sự kết án những người chống đối, 1899; 
Cuộc phán xét sau cùng và sự kết án, 1039; 

Lý do của sự kết án, 1037; 

Nguyên tội và sự kết án con người, 402; 

Sự kết án các tội nhân, 1034; 

Sự kết án những rạn nứt trong Hội Thánh, 817; 


Muc luc phán tích 967 


Su két án thuyét da thán, 2112; 

Sự kết án tội lỗi, 1458; 

Sự kết án tội vô tôn giáo trong điều răn thứ nhất, 2118; 
Sự kết án việc ngoại tình, 2380; 

Sự kết án việc phá thai, 2322; 

Việc làm chứng gian và sự kết án người vô tội, 2476. 


KẾT HỢP, SỰ (UNIO) 

Sự kết hợp của Đức Trinh nữ Maria với Đức Kitô, 694; 

Sự kết hợp các Kitô hữu, 822; 

Sự kết hợp của con người với Đức Kitô và với Thiên Chúa, 542, 772- 
73, 775, 864, 950, 1391, 2014, 2074; 

Sự kết hợp của người nam và người nữ, 383, 400, 1606, 1608, 1646, 
2335, 2353, 2390-91; 

Sự kết hợp của tinh thần và vật chát noi con người, 365, 650; 

Sự kết hợp hôn nhân, 1603, 1614, x. Hôn nhân; 

Sự kết hợp theo ngôi hiệp (unio hypostatica) nơi Đức Kitô, 470, 483. 


KÊU CÂU, SỰ (INVOCATIO) 
Sự kêu cầu các sức mạnh bí ẩn, 2117; 
Sự kêu cầu Chúa Ba Ngôi, 1278; 
Sự kêu cầu Chúa Thánh Thân, 1333; 
Sự kêu cầu Đức Kitô, 2665, 2667-68; 
Sự kêu cầu Thiên Chúa, 431, 1105, 2154, 2807. 


KHÁC BIỆT, SỰ (DIVERSITAS) của các thụ tạo, 339, 353, 1936-38. 


KHAI TÂM KITÔ GIÁO, SỰ (INITIATIO CHRISTIANA), 1229-33; 
Các bí tích khai tâm Kitô giáo, 1212-1419, 1420, 1533; 
Các nghi thức La tinh và Đông phuong để khai tâm Kitô giáo, 1233; 
Các yếu tố cán bản của sự khai tâm Kitô giáo, 1229; 
Những cách thực hiện su khai tâm Kitô giáo, 1230, 1233, 1244; 
Sự khai tâm Kitô giáo cho các nhi đồng, 1231; 
Su khai tâm Kitô giáo cho người thành niên, 1233, 1247; 
Tính duy nhất của sự khai tâm Kitô giáo, 1285, 1292, 1318, 1321; 
Việc hoàn thành sự khai tâm Kitô giáo, 1289, 1306, 1322. 


KHẨN CẦU, SỰ (SUPPLICATIO) 
Những hình thức khác nhau của sự khẩn cầu, 2629; 
Sự khẩn cầu như một hình thức của việc cầu nguyện, 2588; 
Những lời khẩn cầu được lắng nghe, 2614. 
KHẨN CẦU CHÚA THÁNH THẦN, KINH (EPICLESIS) 
Các dấu chỉ và động lực trong kinh Khẩn câu Chúa Thánh Thân, 
699; 
Hiệu quả của kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần 1238, 1297; 


968 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Kinh Khẩn câu Chúa Thánh Thần nhu trung tâm việc cử hành bí 
tích Thánh Thể, 1106; 

Kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong việc cử hành bí tích Hôn 
Phối, 1624; 

Kinh Khẩn câu Chúa Thánh Thân trong việc cử hành bí tích Xức 
Dầu Bệnh Nhân, 1519; 

Kinh Lạy Cha như gồm tóm kinh Khẩn câu Chúa Thánh Thần, 
2770; 

Y nghia cüa kinh Khán câu Chúa Thánh Thán, 1105, 1109, 1353. 


KHÉ UÓC (CONTRACTUS) 
Hôn ước, x. Hôn nhân và Tôi ngoai tinh; 
Sự quản trị các cộng đồng nhân loại và sự trung thành với các khế 
ước, 2218; 
Vấn đề kinh tế, khế ước và thiện ý, 2410; 


KHIÊM TỐN, SỰ (HUMILITAS) 
Sự khiêm tốn cán thiết để cầu nguyện, 2713; 
Sự khiêm tốn như nén tảng của việc cầu nguyện, 2559, 2631; 
“Tinh thần khó nghèo” như sự khiêm tốn, 2546. 


KHIẾT TỊNH, SỰ (CASTITAS) 
Chúa Thánh Thần tại cội nguồn của nhân đức khiết tịnh, 1832, 
2345; 
Đời sống thánh hiến và sự khiết tịnh, 915, 944; 
Đức tiết độ, nhân đức điều hành sự khiết tịnh, 2341; 
Những trật tự của sự khiết tịnh, 2339, 2341, 2344, 2346, 2395; 
Những xúc phạm đến sự khiết tịnh, 2351-56, 2396; 
Sự khiết tịnh của những người đính hôn, 1632, 2350; 
Sự khiết tịnh phu phụ và Hôn Nhân, 2365, 2368; 
Sự khiết tịnh và bậc sống, 2348-50; 
Sự khiết tinh và bí tích Rửa Tội, 2345, 2348, 2355; 
Sự khiết tịnh và đức mến, 2346; 
Sự khiết tinh và sự đồng tính luyến ái, 2357-59; 
Sự mời gọi đến sự khiết tịnh, 2337, 2348, 2394; 
Sự tăng trưởng của sự khiết tịnh, 2343; 
Tình bằng hữu và sự khiết tịnh, 2347; 
Trái tim trong sạch và sự khiết tịnh, 2518, 2520, 2532; 
Việc đi theo Đức Kitô và sự khiết tịnh, 2053; 
Ý nghĩa của sự khiết tịnh, 2395. 


KHIÉU DÁM, SỰ (PORNOGRAPHIA), 2211, 2354, 2396. 


KHOA HOC (SCIENTIA) 
Khoa hoc và düc tin, 159; 
Khoa hoc và su phuc vu con người, 2293-94; 


Muc luc phán tích 969 


Khoa hoc nhu hồng ân của Thân Khí, 1831. 


KHOA SU PHAM THÁN LINH (PAEDAGOGIA DIVINA), 53, 708, 
1950, 1964. 


KHÓ CHÉ, SU (ASCESIS) 
Su làm chü cüa y chí và su khó ché, 1734; 
Sự tiến bộ thiêng liêng và su khổ chế, 2015; 
Sự trung thành với các lời hứa khi lãnh Phép Rửa và sự khổ chế, 
2340. 
KHÓN NGOAN, SU (PRUDENTIA) 
Cóng ích dói hói su khón ngoan, 1906; 
Dinh nghia su khón ngoan, 1806, 1835; 
Su khôn ngoan nhu một nhân đức tru, 1805-06; 
Su khôn ngoan trong phán đoán luân lý và trong các lời khuyên, 
1788. 
KHÓN NGOAN CỦA CON NGƯỜI, SU (SAPIENTIA HOMINIS) 
Sự khôn ngoan của con người như hồng ân của Thiên Chúa, 283, 
1303, 1831; 
Su khôn ngoan của con người nhu su phát xuất của quyển năng của 
Thiên Chúa, 2500. 
KHÓN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA, SU (SAPIENTIA DEI) 
Các thụ tạo phản chiếu một tia sáng của sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa, 339, 369; 
Chân lý của Thiên Chúa như sự khôn ngoan của Thiên Chúa, 216; 
Con người tham dự vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, 1954; 
Đức Kitô bị đóng dinh vào tháp giá nhu sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa, 272; 
Luật luân lý như công trình của sự khôn ngoan của Thiên Chúa, 
1950; 
Thiên Chúa tạo dựng bằng sự khôn ngoan, 295, 299. 


KHÔNG BIẾT, SỰ (IGNORANTIA) 
Những gian lận lợi dụng sự không biết, 2409; 
Sự không biết của lương tâm quen phạm tội, 1790-91, 1793; 
Sự không biết không có chủ ý, 1860; 
Sự không biết Thánh Kinh, 133; 
Sự không biết Thiên Chúa, 2087; 
Sự làm bộ không biết, 1859; 
Trách nhiệm và sự không biết, 1735. 


KHỦNG BỐ (TERRORISMUS), 2297. 


KIÊN NHẪN, SU (PATIENTIA) 
“Đức mến thì kiên nhẫn”, 1825; 


970 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Kiên nhẫn chịu dung nhu việc từ thiện tinh thần, 2447; 
Sự kiên nhẫn của đức tin và việc cầu nguyện, 2613; 

Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, 2822; 

Sự kiên nhẫn như hoa trái của Thân Khí, 736, 1832; 
Sự kiên nhẫn trong gia đình, 2219. 


KIÊN TRÌ, SỰ (PERSEVERANTIA) 
Sự kiên trì đến cùng (Ơn bên đỗ đến cùng) và sự trả công, 2016; 
Sự kiên trì trong đức tin, 162; 
Sự kiên trì trong việc cầu nguyện, 2728, 2742-43. 
KIÊU NGẠO, SỰ (SUPERBIA), 1866, 2514; 
Những hậu quả do sự kiêu ngạo, 2094, 2317, 2540, 2728; 
Cuộc chiến đấu chống sự kiêu ngạo, 1784. 
KINH CHIỀU (VESPERAE), 1175. 
KINH MÂN CÔI (ROSARIUM), 971, 2678, 2708. 


KINH NGHIỆM (EXPERIENTIA) 
Kinh nghiệm của đời sống Kitô hữu, 6, 2038; 
Kinh nghiệm của vị giải tội về các vấn đề nhân bản, 1466; 
Kinh nghiệm của vi linh hướng, 2690; 
Kinh nghiệm về sự dữ, 272, 1606; 
Kinh nghiệm về sự yếu đuối của con người, 1550; 
Sự giải thích các dữ kiện và các dấu chỉ của kinh nghiệm, 1788. 


KINH NGUYỆN THÁNH THỂ (ANAPHORA), 1352. 


KINH NHẬT TỤNG (BREVIARIUM), z. Phụng Vụ: Các Giờ kinh phụng 
UỤ. 


KINH TẾ (OECONOMIA) 

Các lý thuyết kinh tế không thể chấp nhận được, 2424; 

Các mục đích của kinh tế, 2426; 

Con người trong đời sống kinh tế, 2459; 

Giáo huấn xã hội của Hội Thánh và kinh tế, 2420-21, 2423, 2458; 

Kinh tế và sự tôn trọng nhân phẩm, 2407; 

Những bất bình đẳng và bất công trong kinh tế và các hậu quả của 
chúng, 1938, 2317, 2437; 

Quyền có sáng kiến về kinh tế, 2429; 

Sự công bằng xã hội và hoạt động kinh tế, 2426-36; 

Sự điều tiết cần thiết cho kinh tế, 2425, 2431; 

Tình liên đới và sự công bằng trong kinh tế, 1941, 2438, 2440, 
2832. 


Muc luc phán tích 971 


KINH TƯỞNG NIỆM (ANAMNESIS), 1103, 1106, 1354, 1362. 


KÍNH TRONG, SU (HONOR) 
Phải kính trong các ảnh tượng thánh, 2132; 
Phái kính trong các quyén bính, 1900; 
Phái kính trong cha me, 2197-2200, 2214; 
Phải kính trọng Thiên Chúa, 449, 2116; 
Quyền của con người là được kính trọng, 2479; 
Thân thể nhân linh xứng đáng được kính trọng, 364, 2300. 
KITÔ GIÁO (CHRISTIANISMUS), tôn giáo của Ngôi Lời Thiên Chúa 
nhập thể, chứ không phải “một tôn giáo của Sách vở”, 108. 
KITÔ HỮU (CHRISTIANUS) 
Bí tích Rửa Tội và đời sống mới của Kitô hữu, 537, 1010, 1229, 
1241, 1266, 1272, 1997; 
Của nuôi dưỡng của Kitô hữu, 1392; 
Danh xưng Kitô hữu được lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội, 2165; 
Dấu chỉ thiêng liêng của bí tích Thêm Sức trong Kitô hữu, 1304, 
1309, 1317; 
Dấu thánh giá và Kitô hữu, 2157; 
Kinh nguyện và Kitô hữu, 707, 2743; 
Kitô hữu chu toàn ơn gọi của mình trong Hội Thánh, 2030; 
Những Kitô hữu đầu tiên, 83, 2636, 2641; 
Sự chết và Kitô hữu, 1011, 1020, 1314, 1681-82; 
Ý nghĩa của danh xưng Kitô hữu, 1289. 
KỲ THỊ, SỰ (DISCRIMINATIO) 
Có công ăn việc làm mà không bị kỳ thị bất công, 2433; 
Hành động trái với ý định thần linh, 1935; 
Sự kỳ thị bất công chống những người đồng tính luyến ái, 2358. 


L 


LAC GIÁO (HAERESIS) 

Cói nguón cüa lac giáo, 817; 

Dinh nghia lac giáo, 2089; 

Nhüng lac giáo dáu tién, 465. 
LÀM BIÉNG, TỘI (ACEDIA), 1866, 2733, 2755, x. Tội lười biếng 
LÃNH DAM, SU (INDIFFERENTIA) về tôn giáo, 1634, 2094, 2128. 
LÃNH ĐẠO, VI (DUX) 


Các Giám muc và Mục tử nhu các vi lãnh dao, 939, 1140, 1575, 
2033, 2594; 


972 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Đức Giáo Hoàng nhu vi lãnh đạo, 816, 895, 899; 

Đức Kitô lãnh dao, 551, 1547; 

Huấn quyén của Hội Thánh lãnh dao, 93; 

Luong tám và su khón ngoan nhu các vi lánh dao, 1778, 1806; 
Nhà Nước nhu vi lãnh dao trong hành động kinh tế, 2431; 
Viéc linh huóng, 2690. 


LAO DÓNG (LABOR) 
Giá trị của sự lao động của con người, 1368, 2428; 
Lao động mục vụ hoặc tông đồ, 893, 924; 
Nghỉ ngơi khỏi lao động, 1193, 2172, 2184-88; 
Những xung đột trong lao động, 2430; 
Quyên có việc làm, 2211, 2433, 2436; 
Sự đình công là hợp pháp về mặt luân lý, 2435; 
Su lao động tay chân của Chúa Giêsu, 531, 533, 564; 
Sự trả lương lao động như tình liên đới, 1940; 
Tiên lương công bằng, 2434; 
Trách nhiệm của Nhà Nước trong hành động kinh tế, 2431; 
Ý nghĩa của sự lao động của con người, 378, 901, 1609, 1914, 2427. 


LAY CHA, KINH (“PATER NOSTER") 
Kinh Lay Cha như Lời Kinh của Chúa, 2765-66; 
Kinh Lay Cha như Lời Kinh của Hội Thánh, 2767-72; 
Kinh Lay Cha ở trung tâm của Thánh Kinh, 2762-64. 


Từng câu của kinh Lay Cha 
“Lạy Cha", 2779-85, 2798; 
Lay Cha “chúng con”, 2786-93, 2801; 
“Ở trên trời”, 2794-96, 2802; 
“Danh Cha cả sáng”, 2807-15, 2858; 
“Nước Cha trị đến”, 2816-21, 2859; 
“Ý Cha thể hiện..”, 2822-27, 2860; 
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, 2828-37, 
2861; 
“Và tha nợ chúng con”, 2888-45, 2862; 
“Xin chó để chúng con sa chước cám dỗ”, 2846-49, 2863; 
“Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”, 2850-54, 2864. 


LẠY CHÚA, XIN NGỰ ĐẾN (MARANA THA), 451. 


LẮNG NGHE (AUSCULTARE) 
Lắng nghe Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, 2598; 
Lắng nghe Lời Chúa, 709, 900, 1651, 2578, 2584, 2656, 2716, 2724, 
2885; 
Thiên Chúa Cha luôn nghe Chúa Giêsu, 2604; 
Thiên Chúa nghe tiếng kêu của con người, 2657. 


Muc luc phán tích 973 


“LÂM BÓ" (LIMBUS), 1261, x. Bí tích Ria Tội, Nghi thúc An táng. 
(Tinh trang tré so sinh chét mà chua chiu Phép Rua) 


LÉ (FESTIVITAS) 
Bí tích Thánh Thể và lễ, 1389, 1391, 2042; 
Các lễ của người Do thái và Chúa Giêsu, 583; 
Lễ Phục Sinh như “Lễ của các lễ”, 1169; 
Ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong mọi ngày, lễ thứ nhất 
trong mọi lễ, 2174; 
Phụng vụ thiên quốc như cuộc lễ, 1136; 
Sự chuẩn bị mừng các lễ phụng vụ, 2043; 
Thánh hoá ngày lễ, 2180, 2187-88, 2193. 


LỄ NGŨ TUẦN (PENTECOSTE) 
Lễ Ngũ Tuần, ngày biểu lộ công khai Chúa Giêsu, 767, 1076; 
Lễ Ngũ Tuần, ngày Mạc khải đầy đủ về Chúa Ba Ngôi, 732; 
Lé Ngũ Tuần, ngày tuôn ban Chúa Thánh Thần, 696, 731, 1287, 
2623. 


LỊCH SỬ (HISTORIA) 
Công trình tạo dựng như sự khởi đầu của lịch sử, 338; 
Hiểu biết ý nghĩa cuối cùng của lịch sử, 388, 1040; 
Hội Thánh và lịch sử, 759, 770; 
Sự giải thích lịch sử và giáo huấn xã hội của Hội Thánh, 2422; 
Sự quan phòng trong lịch sử, 303, 314, 395; 
Thiên Chúa là Chúa và là Thầy của lịch sử, 269, 304, 450; 
Thiên Chúa siêu việt trên lịch sử, 212; 
Tội trong lịch sử, 386, 390, 401, 409; 
Việc câu nguyện và lịch sử, 2568, 2591, 2596, 2660. 


LỊCH SỬ CỨU ĐỘ (HISTORIA SALUTIS) (lịch sử thánh) 
Các Thiên thần trong lich sử cứu độ, 332; 
Chúa Giêsu như sự thâu tóm lịch sử cứu độ, 430, 668; 
Israel trong lịch sử cứu độ, 431; 
Phụng vụ và các biến cố của lịch sử cứu độ, 1103. 
Sự khởi đầu lịch sử cứu độ, 280, 1080. 


LINH ĐẠO/ ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG/ ĐỜI SỐNG MỚI TRONG 
THÂN KHÍ (SPIRITUALITAS/ VITA SPIRITUALIS/ NOVA VITA 
IN SPIRITU) 

Bí tích Thánh Thé và dói sóng thiéng liéng, 1374, 1392; 

Các linh dao Kitó giáo, 2693; 

Dây liên kết giữa đời sóng thiêng liêng và các tín điều, 89; 

Đời sống mới trong Thần Khí, 1698, 1708, 1715; 

Lời Thiên Chúa và việc cầu nguyện như các nguồn mạch của đời 
sống thiêng liêng, 131, 2687, 2697; 


974 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Sóng theo Thán Khí, 1533, 2848; 

Su da dang cüa các linh dao, 2684; 

Sự kết hop với Đức Kitô trong đời sống thiêng liêng, 2014; 

Việc bảo vệ sự tự do tôn giáo hướng tới đời sống tinh thần, 2188. 


LINH HỒN (ANIMA) 


Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức in ấn tín vào linh hôn, 1280, 1304, 
1817; 

Bí tích Thánh Thể đổ đây linh hồn bằng ân sủng, 1323, 1402; 

Bí tích Thánh Thể và sự hiện diện của Đức Kitô trong Mình và 
Máu, 1374; 

Bí tích Thánh Thể và thần tính, 1374; 

Các bí tích và ơn tha thứ, sự chữa lành linh hồn, 978, 981, 1520; 

Các dấu chỉ của linh hôn thiêng liêng, 33; 

Các nhân đức đối thân được tuôn đổ vào các linh hồn, 1813; 

Cầu nguyện và các linh hồn nơi luyện ngục, 1498; 

Cầu nguyện và linh hồn, 2559, 2562, 2590, 2700, 2703, 2709; 

Chúa Thánh Thần, linh hồn của Nhiệm Thể, 809; 

Con người được phú ban linh hồn, 1934; 

Đức Kitô, thây thuốc chữa các linh hồn, 658, 1421, 1509; 

Đức Maria được đưa lên trời cả hôn và xác, 966, 972, 974; 

Giới răn “Ngươi sẽ yêu mến Chúa... hết linh hồn..”, 2055, 2083; 

Linh hồn của Đức Kitô, 466, 467, 470-72, 624-26, 630, 632, 637, 
650; 

Lời Thiên Chúa, của ăn của linh hồn, 127, 181; 

Luật tự nhiên được ghi khắc trong các linh hồn, 37, 1954; 

Linh hồn, 95, 1023, 1053, 2032, 2264, 2280, 2420, 2458; 

Phục sinh, sự kết hợp thân xác với linh hàn, 990, 997, 1005, 1016; 

Số phận tối hậu của linh hồn, 1021, 1051; 

Sự hợp nhất giữa linh hồn và thân xác nơi con người, 327, 362, 364- 
65, 382, 992, 1004, 1060, 1503, 2332; 

Sự tạo dựng linh hồn, 33, 366, 382; 

Sự tôn vinh thân thể và linh hồn, 1402, 1052; 

Thân thể và linh hồn, 362-64; 

Tinh thần, linh hồn và thân xác, 367; 

Tội và sự xâm nhập của nó vào linh hồn, 400, 403, 1035, 1456, 
1868; 

Y nghĩa của linh hôn, 363. 


LINH HỨNG, SỰ (INSPIRATIO) 


Sự linh hứng của Thiên Chúa, 105, 136, 2008; 
Su linh hứng trong Thánh Kinh, 76, 81, 105-08, 135; 
Sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, 105, 107, 111. 


Muc luc phán tích 975 


LINH MỤC (PRESBYTER), x. Tu té; 
Linh muc nhu cóng su vién cüa Giám muc, 1595; 
Linh muc nhu hinh ảnh của Đức Kitô, 1142; 
Linh muc nhu thừa tác viên của các bí tích, 1257, 1312, 1411, 1461- 
62, 1530, 1623; 
Linh mục, chỉ người nam dá được rửa tội, 1577; 
Quyền trừ tà của linh muc, 1673; 
Sự độc thân của các linh mục, 1580; 
Sự truyền chức linh mục, 1562-68, 1572. 


LINH MỤC ĐOÀN (PRESBYTERIUM), 1595; 
Thừa tác vụ của các tư tế và linh mục đoàn, 877; 
Sự duy nhất của linh mục đoàn, 1567-68. 


LINH THAO (EXERCITIA SPIRITUALIA), thích hợp cho việc thống 
hối, 1438. 


LOÀI NGƯỜI (GENUS HUMANUM), x. Con người và Nhân loại; 
Của cải của công trình tạo dựng nhằm dành cho loài người, 2402; 
Loài người tìm kiếm Thiên Chúa, 28; 
Nguồn gốc và mục đích của loài người, 297, 842; 
Ơn gọi của loài người, 1877; 
Sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với loài người, 55-56, 353; 
Sự duy nhất của loài người, 360, 775-76, 1045; 
Sự ước muốn hạnh phúc của loài người, 1718; 
Thiên Chúa muốn cứu độ loài người, 56. 


LOẠI TRỪ, SỰ (EXCLUSIO) 
Hoá ngục như “sự tự loại trừ” của con người, 1033; 
Sự loại trừ khỏi việc hiệp thông với Thiên Chúa, 1445; 
Tình yêu của Thiên Chúa không loại trừ một ai, 605; 
Tội lỗi và sự loại trừ khỏi Nước Thiên Chúa, 1861. 


LOAN BÁO TIN MỪNG, VIỆC (EVANGELIZATIO) 

Các cha mẹ và việc loan báo Tin Mừng cho con cái, 2225; 

Cội nguồn và các mục đích của việc loan báo Tin Mừng, 850; 

Động lực của việc loan báo Tin Mừng, 851; 

Hội Thánh và mệnh lệnh truyền giáo, 849; 

Nguồn mạch của sự ước muốn loan báo Tin Mừng, 429; 

Những con đường của việc loan báo Tin Mừng, 852-56; 

Những người cộng tác trong việc loan báo Tin Mừng, 927-33; 

Sứ vụ của các giáo dân trong việc loan báo Tin Mừng, 905; 

Việc loan báo Tin Mừng như quyển và bổn phận của Hội Thánh, 
848; 

Việc loan báo Tin Mừng và bằng chứng của những người đã lãnh 
Phép Rửa, 2044, 2472; 


976 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Viéc loan báo Tin Müng và các bí tích, 1122; 
Việc loan báo Tin Mừng và phụng vụ, 1072. 


LOẠN LUÁN, TỘI (INCESTUM) 
Tính nghiêm trọng của tội loạn luân, 2356; 
Ý nghĩa và các hậu quả do tội loạn luân, 2388. 


LÒNG ĐẠO ĐỨC/ LÒNG HIẾU THẢO (PIETAS) 
Lòng đạo đức bình dân và việc dạy giáo lý, 1674, 2688; 
Lòng đạo đức kính mến Đức Trinh nữ Maria, 971; 
Lòng đạo đức như hồng ân của Chúa Thánh Thần, 1303, 1881; 
Lòng hiếu thảo, 2215. 


LÒNG ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN (RELIGIOSITAS POPULARIS), 1674- 
75. 


LÒNG THƯƠNG XÓT (MISERICORDIA) 
Các tội nhân từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa, 1864, 2091; 
Chúa Giêsu biểu lộ lòng thương xót của Chúa Cha, 545, 589, 1439, 
1846; 
Đức Kitô muốn lòng thương xót, 2100; 
Đức Maria, “Mẹ thương xót”, 2677; 
Hội Thánh ban lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người, 
2040; 
Hội Thánh khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa, 1037; 
Lòng thương xót của Thiên Chúa, 210-11, 270; 
Lòng thương xót như hoa trái của đức mến, 1829; 
Những công việc của lòng thương xót, 1473; 
Sự công chính như dấu chỉ tột đỉnh của lòng thương xót của Thiên 
Chúa, 1994; 
Sự đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, 1847, 2840; 
Ý nghĩa và các loại công việc của lòng thương xót, 2447. 
LÒNG TRẮC ẨN (COMPASSIO) 
Lòng trắc ẩn của Đức Kitô đối với người ta, 1503, 1506, 2448, 2571, 
2575, 2715; 
Lòng trắc ẩn của con người tha thứ, 2843; 
Lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, 270. 
LỜI CẦU NGUYÊN [cho người đã qua đời] (SUEEFRAGIUM), 958, 1032, 
1055, 1684-90. 
LỜI CHỨNG (TESTIMONIUM) 
Bổn phận làm chứng, 1816, 2087, 2471; 
“Chứng Ước” như tên goi các bia ghi Lé Luật, 2058. 
Hiệu quả của lời chứng, 30; 
Lời chứng của các Kitô hữu, 2506; 


Muc luc phán tích 977 


Lời chứng của các thành viên các tu hội đời, 929; 

Lời chứng của các Thánh, 688; 

Lời chứng của những người sống đời thánh hiến, 932-33; 

Lời chứng gian, 2464, 2476; 

Lời chứng trong việc giáo dục đức tin, 2226; 

Lời chứng về Đấng phục sinh trong cộng đồng đầu tiên của những 
người tin, 642; 

Lời chứng về đức tin, 2472; 

Tầm quan trọng của lời chứng, 2044; 

Việc tử đạo như lời chứng tuyệt hảo, 2473. 


LỜI CON NGƯỜI (VERBUM HOMINIS) 
Chân lý của lời con người, 2500; 
Chân lý của lời con người và lời thể, 2151. 


LỜI HỨA (CÁC) (PROMISSIO/NES) 
Các lời hứa của Thiên Chúa và sự hoàn thành các lời hứa đó, 484, 
652, 1065, 2787; 
Đất hứa, 1222; 
Đức cậy như sự tin tưởng vào các lời hứa của Đức Kitô, 1817; 
Israel xét như người thừa hưởng các lời hứa của Thiên Chúa, 60; 
Lời hứa của bí tích Rửa Tội, 1185, 1254, 1298; 
Lời hứa của các mối phúc, 1716-17, 1725, 1967; 
Lời hứa của Thiên Chúa và lời cầu nguyện của đức tin, 2570-74, 
2579; 
Lời hứa của Thiên Chúa với ông Abraham, 705-06; 
Lời hứa hôn ước, 1644; 
Lời hứa long trọng và lời thể, 2147, 2150, 2152; 
Lời hứa về Chúa Thánh Thần, 715, 729, 1287; 
Lời hứa về đời sống vĩnh cửu, 2002; 
Lời hứa về sự phục sinh của Chúa Giêsu và sự hoàn thành lời hứa 
đó, 638, 653; 
Lời hứa với Thiên Chúa hoặc lời khấn, 2101-03; 
Su trung tín của Thiên Chúa với các lời hứa, 212, 215, 422, 1063; 
Thần Khí của lời hứa, 705-06. 
LỜI KHẤN (VOTUM) (của tu sĩ) 
Miễn chuẩn khỏi các lời khấn, 2103; 
Định nghĩa lời khấn của tu sĩ, 2102; 
Giá trị gương mẫu của lời khấn của tu sĩ, 2103. 
LOI KINH CẦU XIN (PETITIO), x. Việc câu nguyện. 
LỜI RAO GIẢNG (PRAEDICATIO) 
Hiệu quả của lời rao giảng, 94; 
Lời rao giảng của các Tông Đồ, 76-77; 


978 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Lời rao giảng, 1151, 1716; 

Lời Thiên Chúa như của nuôi dưỡng lời rao giảng, 132; 

Sự phục sinh của Đức Kitô như lý chứng cho lời rao giảng của chúng 
ta, 651; 

Tám quan trong của lời rao giảng, 875, 1122. 


LỜI RAO GIẢNG TIÊN KHỞI (KERYGMA,, x. Sứ điệp. 
LỜI THIÊN CHÚA (VERBUM DEL, x. Thánh Kinh và Việc dạy giáo 


lý; 


Các công trinh cüa Lòi Thiên Chúa, 131, 162, 338, 1177, 1454, 
1785; 

Đón nhận Lời Thiên Chúa, 543, 764; 

Đức Kitô như Lời Thiên Chúa, 65, 101, 04; 

Kitô giáo như tôn giáo của Lời Thiên Chúa, 108; 

Lời duy nhất của Thiên Chúa, 102; 

Lời Thiên Chúa là nguồn gốc sự hiện hữu và sự sống của mọi thụ 
tạo, 708; 

Lời Thiên Chúa như chân ly, 2465. 

Lời Thiên Chúa như nguồn mạch của việc cầu nguyện, 2587, 2653- 
B4, 2716, 2769 

Nghệ thuật ảnh tượng Kitô giáo và Lời Thiên Chúa, 1160; 

Phụng vụ Lời Chúa, 1154, 1349; 

Sự giải thích Lời Thiên Chúa, 85-86, 113, 1101; 

Sự hiểu biết Lời Thiên Chúa, 108, 119, 1155; 

Sự loan báo Lời Thiên Chúa, 1102; 

Sự nuôi dưỡng bằng Lời Thiên Chúa, 2835; 

Tầm quan trọng của Lời Chúa trong phụng vụ, 1100, 1153, 1184; 

Thánh Kinh và Lời Thiên Chúa, 81, 104, 124; 

Tính bất hoại của hạt giống Lời Thiên Chúa, 1228. 


LỢI NHUẬN (NHỮNG) (COMMODUM/A) 


Công ích và tư lợi, 1908, 2286; 

Đời sống kinh tế gây nên những lợi nhuận khác nhau, 2430; 
Đức mến không tìm tư lợi, 953, 1825; 

Lợi nhuận cá vị hoặc tư lợi, 1740, 2278, 2816. 


LUÂN LY (MORALIS), x. Luật luân lý. 
LUẬT, LÊ LUẬT (LEX) 


Định nghĩa luật, 1952; 

Luật chứ không phải ý muốn độc đoán thống trị trong Nhà nước 
Pháp quyền, 1904; 

Luật nhân loại phát xuất từ luật vĩnh cửu, 1904; 

Luật thị trường, 2425; 

Nhiệm cục của luật và của ân sủng giải thoát trái tim, 2541; 


Muc luc phán tích 979 


Những cách diễn tá khác nhau của luật (luật vinh cửu, luật tu 
nhiên, luật mạc khải, v.v..), 1952; 
Sự viên mãn của Lè Luật, 2196. 


Lê Luật trong Giao Ước cũ 
Các điều răn chính yếu của Lễ Luật, 2055; 
Các mục đích của Lễ Luật, 62, 708; 
Chúa Giêsu và Lê Luật, 527, 576-82, 592, 2053, 2382; 
Giá tri và ý nghĩa của Lè Luật, 1961-64; 
Lê Luật của Thiên Chúa như chân lý, 2465; 
Lê Luật trong Nước và trong thời Lưu dày, 709; 
Lời nguyễn rủa của Lễ Luật, 580; 
“Luật vàng” nhu bản toát yếu của Lễ Luật, 1970; 
Mười Điều Rán như Lé Luật của Thiên Chúa, 2058; 
Sự ban Lê Luật, 238, 700, 2060; 
Tội như sự vi phạm Lễ Luật, 401; 
Việc quên lãng Lễ Luật và các hậu quả của việc đó, 710. 


Luật luân lý, 1950-74; 
Các tội ác chống lại sự sống và luật luân lý, 2269, 2271, 2282; 
Hiệu lực của luật luân lý trong lúc xảy ra chiến tranh, 2312; 
Những hành sử chống lại luật luân lý, 2291, 2295-97, 2357, 2409, 
2455; 
Su da thê và luật luân lý, 2387; 
Sự không biết luật luân lý, 1860; 
Sự tự do và luật luân lý, 1740, 2526; 
Sự tuân giữ luật luân lý của Thiên Chúa, 2222; 
Sự viên mãn và sự duy nhất của luật luân lý trong Đức Kitô, 1953; 
Tội như hành vi chống lại luật luân lý, 1849, 1855, 1859; 
Y nghia cüa luát luán ly, 1950. 


Luát tu nhién, 1954-60; 
Các thé ché chính tri và luát tu nhién, 1901; 
Hu&n quyén cüa Hói Thánh và luát tu nhién, 2036; 
Luát dugc mac khái và luát tu nhién, 1960; 
Luật tự nhiên như nền tảng và căn bản của các luật khác, 1959; 
Mười Điều Răn và luật tự nhiên, 2070-71, 2079; 
Những hành vi chống lại luật tự nhiên, 2235, 2242; 
Sự áp dụng luật tự nhiên trong các nền văn hoá khác nhau, 1957; 
Su ly di và luật tự nhiên, 2384; 
Tính bất di bất dịch của luật tự nhiên, 1958; 
Tính phổ quát của luật tự nhiên, 1956; 
Y nghĩa của luật tự nhiên, 1954-55. 


980 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Luật mới của Tin Mừng, 1965-71, x. Giao Ước mới; 
Chúa Giêsu như chuẩn mực của Luật mới, 459; 
Định nghĩa Luật mới, 1965-66; 
Luật mới như luật của tình yêu, của ân sủng và của sự tự do, 1972; 
Luật mới như sự diễn tả của luật thân linh, tự nhiên và được mạc 
khải, 1965; 
Luật mới như sự hoàn thành Luật cũ, 1967-68; 
Luật mới và Chúa Thánh Thần, 1966. 


LUẬT CÂU NGUYÊN (LEX ORANDI) 
Y nghĩa của thuật ngữ “luật cầu nguyện, luật đức tin” (“lex orandi, 
lex credendi”), 1124; 
Ý nghĩa đại kết của luật cầu nguyện, 1126. 


LUYỆN NGUC (PURGATORIUM), 1030-32, 1472, x. Sự hiệp thông của 
các Thánh. 


LỬA (IGNIS) 
Lửa muôn đời, 1034-35; 
Lửa như biểu tượng của Chúa Thánh Thần, 696; 
Lửa thanh luyện, 1081; 
Lửa tình yêu, 2671, 2717, 2785; 
Ý nghĩa biểu tượng của lửa, 1147, 1189. 


LƯỜI BIẾNG, TÓI (PIGRITIA), x. Tói làm biếng: 
Tội lười biếng như một trong bảy mối tội đầu, 1866; 
Tội lười biếng thiêng liêng, 2094. 

LƯƠNG DÂN (PAGANI), 522, 528, 781. 


LƯƠNG TÂM (CONSCIENTIA), 1776-1802; 
Các quyền, các bổn phận và lương tâm, 912; 
Cách hành động, những chọn lựa và lương tâm, 1786-89, 1799; 
Định nghĩa và ý nghĩa, 1776, 1778, 1795; 
Đức tin và lương tâm, 160, 162, 1802; 
LÈ luật thân linh và lương tâm, 1706, 1776, 1778, 1786-87; 
Nghe tiếng lương tâm, 1779, 1800; 
Ơn cứu độ và lương tâm, 847; 
Phẩm giá nhân linh và lương tâm luân lý, 1700, 1780, 2524; 
Phương tiện thông tin đại chúng và sự huấn luyện lương tâm, 2496; 
Quyên bính và lương tâm, 1903; 
Quyền hành động theo lương tâm, 1786-89, 1799, 1907, 2106, 2242, 
2256; 
Quyền hành động theo su tu do của luong tâm, 1782; 
Sự hối cải và lương tâm, 1435, 1453, 1797, 1848; 
Su khôn ngoan và luong tâm, 1806; 


Muc luc phán tích 981 


Su phán doán sai làm và luong tám, 1790-94, 1801; 

Su phán doán và luong tám, 1777, 1800; 

Sự sửa chữa lại vé luân lý và bổn phận của luong tâm, 2487; 

Sự tha tội và lương tâm, 1454, 1468, 1493, 1496; 

Sự từ chối sử dụng vũ khí, do lương tâm thúc đẩy, 2311; 

Tiếng lương tâm, 33, 46, 1706, 1776, 1779, 1795, 2071; 

Tính luân lý của các hành vi nhân linh và lương tâm, 1749, 1751, 
1796, x. Hành vi nhân linh và Tính luân lý; 

Tội lỗi và su lia bó chống lai luong tâm ngay tháng, 1849, 1860, 
1865; 

Trách nhiệm của các hành vi và lương tâm, 1781; 

Việc huấn luyện lương tâm, 1783-85, 1798, 1802. 


LƯU ĐÀY, CUỘC (EXILIUM) 
Đời sống trần thế như cuộc lưu đày, 1012; 
Hội Thánh ý thức cuộc lưu đày của mình, 769; 
Israel và cuộc lưu đày, 710, 1081, 1098, 2795; 
Sự chết như cuộc lưu đày của thân thể, 1005, 1681. 


LƯU TRUYÉN SU SÓNG, SỰ (TRANSMISSIO VITAE), 372, 2363, 
2366, 2368, x. Hón nhán. 


LY DI, SU (DIVORTIUM) 
Dinh nghia su ly di, 2384; 
Hành động của đức mến đối với những người đã ly di, 1651; 
Luật đời chấp nhận sự ly dị, 2383; 
Những hậu quả do sự ly dị giữa đôi phối ngẫu công giáo, 1650, 
1664, 2384-85, 2400; 
Su vô tội của người phối ngẫu bị bó rơi cách bất công, 2386; 
Tính bất khả phân ly của Hôn nhân và sự ly dị, 2382. 


LY GIÁO (SCHISMA), 817-19, 2089, x. Lac giáo và Bội giáo. 


LY TRÍ (RATIO) 
Lý trí làm con người giống Thiên Chúa, 1730; 
Lý trí con người và đức tin, 50, 156-59, 274, 1706; 
Lý trí và các đam mê, 1767; 
Lý trí và các luật được công bố, 1902, 1976; 
Lý trí và các nhân đức, 1804, 1806, 2341; 
Ly trí và luật luân lý tự nhiên, 1954; 
Lý trí và sự nhận biết Thiên Chúa, 35-39, 47, 237, 286; 
Lý trí, luong tâm luân lý và sự phán đoán, 1778, 1783, 1796, 1798; 
Tội đối nghịch với lý trí, 1872. 


982 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


M 


MA QUY (DAEMONIUM, DIABOLUS) 


Bí tích Rửa Tội nhu sự từ bó ma quy, 1237; 

Các cóng viéc cüa ma quy, 394-95, 398, 2851-52; 

Các cuộc trừ quỷ để xua đuổi ma quy, 517, 550, 1237, 1673; 

Các thiên thần sa ngã, 391, 392, 414; 

Các Tông Đồ và quyền xua đuổi ma quỷ của các ngài, 1506; 

Chúa Giêsu và các cơn cám dỗ của ma quy, 538-40, 566, 2119; 

Chúa Giêsu và quyền thống trị của Người trên ma quỷ, 421, 447, 
539, 550, 566, 635-36, 1086, 1708; 

Cuộc chiến đấu của con người chống lại quyền lực của bóng tối, 407, 
409; 

Nguồn gốc của sự dữ, 397, 413, 1707, 2583, 2851; 

Su giải thoát khói ma quy, 2850, 2853-54; 

Việc thờ ngẫu tượng và sự chạy lại với ma quỷ, 2113, 2116-17; 

Ý nghĩa và từ nguyên (etymon) của từ ma quỷ, 2851. 


MA THUÁT (MAGIA), 2115-17. 
MA TUY (PHARMACA NOCIVA) 


Su báo vé gia dinh khói nan ma tuy, 2211; 
Việc sản xuất, kinh doanh và sử dung ma tuy nhu trọng tội, 2291. 


MAC KHÁI (REVELATIO) 


Cuu và Tán Uóc nhu Mac khái thát, 129; 

Đức tin và sự đáp lai Mac khái, 142-43, 150, 176, 1814; 

Khả năng của con người để đón nhận Mac khái, 35, 36; 

Mac khái cho “những người bé mon", 544; 

Mac khái của Thiên Chúa được diễn tả bằng các ngôn ngữ nhân 
loại, 101; 

Mạc khải đưa tới sự hiểu biết sâu xa hơn về những luật lệ của đời 
sống xã hội, 2419; 

Mạc khái được thực hiện dán dán, 53, 69; 

Mạc khải như con đường tuyệt vời nhất để nhận biết Thiên Chúa, 
50; 

Mạc khải như hoa trái của sự linh hứng của Chúa Thánh Thân, 
105; 

Mạc khải như sự soi sáng về các vấn đề tôn giáo và luân lý, 38; 
Nguyên do và các mục đích của Mạc khải, 52, 68; 

Những bằng chứng bên ngoài để tin vào Mạc khải, 156; 

Những mạc khải “tư”, 67; 

Sé không có một Mac khải nào khác nữa, 66-67; 

Sự cần thiết của Mạc khải, 74, 1960; 


Muc luc phán tích 983 


Sự hiểu biết của con người vé Mac khái, 157-58; 
Thánh Kinh và Thánh Truyền phát xuất từ Mạc khải, 80-83, 124. 


Các chủ đề của Mạc khải 
Mạc khải con người như hình ảnh của Thiên Chúa, 1701, 2419; 
Mạc khải Mười Điều Răn, 2060, 2071; 
Mạc khải về chân lý vĩnh viễn, là về Chúa Giêsu Kitô, 124; 
Mạc khải về công trình tạo dựng, 287, 337; 
Mạc khải về kế hoạch cứu độ thần linh, 50-51; 
Mạc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân, 
1846; 
Mạc khái vé sự đồng trinh của Đức Maria, 502; 
Mạc khải về sự phục sinh của những người chết, 992; 
Mạc khải về thực tại của tội lỗi, 386-90; 
Mạc khải về trời mới và đất mới, 1048. 
Mạc khái của Thiên Chúa, 51-67; 
Đời sống Đức Kitô như Mạc khải về Chúa Cha, 516; 
Đời sống Đức Kitô nhu sự hoàn tất Mạc khái của Thiên Chúa, 561; 
Mạc khải của Thiên Chúa cho Israel, 2085; 
Mạc khải của Thiên Chúa trong Mười Điều Răn, 2059, 2070-71; 
Mạc khải Danh Thiên Chúa, 203-14, 2143; 
Mạc khải về Chúa Ba Ngôi, 237, 732; 
Mạc khải về Chúa Cha, 151, 238-42, 2779; 
Mạc khái về Chúa Con, 152, 438, 647-48, 651; 
Mac khái về Chúa Thánh Thần, 243-48, 687-88; 
Mac khái vé sự toàn năng của Thiên Chúa, 272; 
Mac khái vé Thiên Chúa xét nhu vé Thiên Chúa duy nhất, 201-02. 


Mạc khái trong lich sử cứu độ 

Mạc khải cho Israel, 60-64, 72; 

Mạc khải cho nguyên tổ chúng ta, 54, 70. 
Mac khái cho ông Nôê, 56-58, 71; 

Mạc khải sau khi con người sa ngã, 55; 
Mạc khải trong Chúa Giêsu Kitô, 65-67, 73; 
Mạc khải từ lúc khởi đầu, 54, 70. 


Sự lưu truyền Mạc khải 
Lưu truyền qua các Giám mục, 77; 
Lưu truyền qua các Tông Đồ và các sách Tin Mừng, 75-76; 
Lưu truyền qua Hội Thánh, 78-79, 82; 
Thánh Kinh và Thánh Truyền như hai cách khác nhau để lưu 
truyền Mạc khải, 81-82. 


MAI TÁNG, SỰ (SEPULTURA), 1690, 2300. 


984 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


MAI DÂM, SU (PROSTITUTIO,, 2355. 
MAI THÁNH, TÓI (SIMONIA), 2118, 2121. 
MANNA, 1094, 1334. 


MÁU (SANGUIS), x. Bí tích Thánh Thé và Su biến đổi bán thé; 
“Đây là Máu Thây”, 610, 1365; 
Máu của các vi tử dao nhu hạt giống trổ sinh các Kitô hữu, 852; 
Máu và nước như những biểu tượng của Hội Thánh của Đức Kitô, 
166, 1225; 
Phép Rửa bằng máu, 1258. 


MẦU NHIỆM (MYSTERIUM) 

Máu nhiệm của Đức Kitô, 280, 512-60, 639, 654, 1067; 
Máu nhiệm của công trinh tạo dựng, 287, 295-301; 
Mầu nhiệm của Thiên Chúa, 42, 206, 234, 1028, 2779; 
Mầu nhiệm Hội Thánh, 770-76; 

Mầu nhiệm sự hiện hữu của sự dữ, 309, 385, 395; 
Mầu nhiệm đức tin, 2558; 

Máu nhiệm con người, 359; 

Máu nhiệm ơn cứu độ con người, 122; 

Mầu nhiệm sự hợp nhất của Hội Thánh, 813-16. 


MẪU MUC CỦA ĐỜI SÓNG CHO CÁC TÍN HỮU 
(EXEMPLAR VITAE PRO FIDELIBUS) 
Các Giám mục, 898; 
Các Thánh, 828; 
Đức Kitô, 459, 520, 896, 1618, 2348, 2620, 2740; 
Đức Trinh Nữ Maria, 273, 967, 2030; 
Ông Abraham, 144, 1819; 
Thiên Chúa, 813, 2172. 


MÊ ĂN UỐNG (GULA), một trong bảy mối tội đầu, 1866. 


MÊ DÁM DỤC (LUXURIA) 

Mé dám duc nhu mót mói tói dáu, 1866; 

Y nghia cüa su mé dám duc, 2351. 
MÊ TÍN, SU (SUPERSTITIO,, 2110-11, 2138. 
MÉNH LÉNH / DIÉU RÁN (PRAECEPTUM) 


Các mục đích của các mệnh lệnh trong Lè Luật, 578; 

Đức tin và các mệnh lệnh, 2614; 

Huấn quyền của Hội Thánh và mệnh lệnh, 2033; 

Huấn quyền và quyền bính của Huấn quyển liên quan đến các mệnh 
lệnh, 2086; 

Luật Tin Mừng và điều răn yêu thương, 1974; 


Muc luc phán tích 985 


Luong tám và ménh lénh, 1777; 

Năm điều rán của Hội Thánh, 2041-43; 

Nhận biết các mệnh lệnh của Luật thần linh, 1778, 1960; 

Phụng vụ và mệnh lệnh của Đức Kitô, 1341; 

Quyền được nghe dạy dỗ các mệnh lệnh cứu độ thần linh, 2037; 

Sự bất tuân các mệnh lệnh và tội, 397; 

Sự mạc khải các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 2017; 

Su tuân giữ các mệnh lệnh, 348, 1050; 

Sự tuân giữ các ngày lễ buộc, 2180-81, 2185; 

Sự vi phạm các mệnh lệnh của Lễ Luật, 557; 

Việc loan báo ơn cứu độ như mệnh lệnh được ban cho Hội Thánh, 
849, 2032; 

Ý Thiên Chúa như mệnh lệnh cho chúng ta, 2822. 

Mười Điều Răn 

Các bảng của Mười Điều Răn, 2058; 

Các mệnh lệnh của Mười Điều Răn như hồng ân của Thiên Chúa, 
2060; 

Các mục đích của các mệnh lệnh của Mười Điều Rán, 2063; 

Cái nhìn chung Mười Điều Rán, 2051-52; 

Đời sống vĩnh cửu và các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 2052, 


2075; 
Giao Ước cũ và các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 2057, 2060-62, 
2077; 


Kinh Tin Kính và Mười Điều Răn, 1064; 

Luật cũ và các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 1980; 

Luật Tin Mừng và các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 1968, 2053, 
20⁄4; 

Luật tự nhiên và các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 1955, 2049, 
2070-71, 2080; 

Lương tâm và Mười Điều Răn, 1962; 

Những đòi hỏi và những bắt buộc của Mười Điều Răn, 2054, 2067, 
2072-73, 2081; 

Sự bất tuân các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, và tội, 1853, 1858; 

Sự cán thiết của các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 2071; 

Sự giải thích và sự hiểu biết các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 
2055-56, 2061, 2077; 

Sự hạnh phúc như mục đích tối hậu của các mệnh lệnh của Mười 
Điều Răn, 16; 

Sự tuân giữ các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 2052-53; 

Tám quan trọng của các mệnh lệnh của Mười Điều Rán, 2065, 2076, 
2078; 

Thánh Kinh và các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 2056-63, 2078; 

Tính duy nhất của Mười Điều Răn, 2069, 2079; 


986 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Truyền thống của Hội Thánh và các mệnh lệnh của Mười Điều Rán, 
2064-68, 2078; 

Việc phân chia và đánh số các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 
2066; 

Việc xưng tội và Mười Điều Răn, 1456; 

Y nghĩa các mệnh lệnh của Mười Điều Răn, 1724, 1962, 2033, 2057; 

Y nghĩa của từ “Decalogus” (Mười Điều Rán), 2056, 2058; 

Ý Thiên Chúa được diễn đạt trong Mười Điều Răn, 2059, 2063. 


Từng điều trong Mười Điều Răn 


Điều răn thứ nhất, 2084-2141; 
Điều răn thứ hai, 2142-67; 
Điều răn thứ ba, 2168-95; 
Điều răn thứ bốn, 2197-2257; 
Điều răn thứ năm, 2258-2330; 
Điều răn thứ sáu, 2331-2400; 
Điều răn thứ bảy, 2401-63; 
Điều răn thứ tám, 2464-2513; 
Điều răn thứ chín, 2514-33; 
Điều răn thứ mười, 2534-57. 


Điều răn yêu thương 


Các lời khuyên Phúc Âm và điều răn yêu thương, 1973-74, 1986; 
Điều răn yêu thương như điều răn thứ nhất, 575, 1337, 2055; 
Đức mến như điều răn mới của Đức Kitô, 782, 1823, 1970, 2074; 
Đức mến, 1822, 1889; 

Luật cũ và các điều răn yêu thương, 1968, 1984-85; 

Mười Điều Răn như sự triển khai các điều răn, 16, 1697, 2067; 
Sự tuân giữ các điều răn của Đức Kitô, 1824; 

Yêu mến người lân cận, 2196-2557; 

Yêu mến Thiên Chúa, 2083-2195. 


MONG ĐỢI, SỰ (EXSPECTATIO), x. Cuộc Ngự đến và Sự hoàn tất; 


Cuộc Nhập Thể như việc hoàn thành sự mong đợi, 422, 489; 

Đất mới và sự mong đợi, 1049; 

Đức cậy và sự mong đợi, 2090; 

Đức Maria và sự mong đợi các lời hứa, 489; 

Israel và sự mong đợi của Israel đối với Đấng Messia, 62, 522, 529, 
706, 711-16, 840, 1334; 

Linh hồn trong sự mong đợi việc phục sinh của thân thể, 997; 

Mùa Vọng và sự mong đợi Đấng Messia, 524; 

Những người chết trong sự mong đợi Đấng Cứu Chuộc, 633; 

Phụng vụ và sự mong đợi, 1096, 2760; 

Su mong đợi cuộc trở lại của Đức Kitó, 1619, 2817; 

Thời hiện tại như thời của sự mong đợi, 672; 


Muc luc phán tích 987 


Viéc cáu nguyén và su mong doi, 2772, 2854. 
MÓ TỬ THI, SU (AUTOPSIA), 2301. 


MÓN DÉ CUA DÜC KITÓ (DISCIPULUS CHRISTD 

Bí tích Thém Süc nhu su dám nhán nhiém vu cüa món dé, 1319; 

Các hồng ân được Đức Kitô trao ban cho các món đệ, 908; 

Các quyền năng của các môn đệ, 983; 

Lời mời gọi của Chúa Giêsu để chúng ta làm môn đệ của Người, 
B20; 

Môn đệ như anh em của Đức Kitô, 654; 

Những đòi hỏi và những bón phán cán thiết cho các món đệ, 562, 
915, 1693, 1816, 1823, 1986, 2262, 23477, 2427, 2466, 2612; 

Ơn gọi chung của các môn đệ, 1533; 

Ơn gọi của các môn đệ, 618, 767; 

Sự cầu nguyện của các môn đệ, 2612, 2621; 

Su hiệp thông giữa Chúa Giêsu và các môn dé, 787-88; 

Sự hợp nhất của các môn đệ, 820, 2791; 

Sự trợ giúp cho môn đệ, 1275, 1494, 1709, 2601, 2844; 

Trở thành môn đệ nghĩa là gì, 546, 2475, 2614; 

Việc huấn luyện các môn đệ, 1248. 


MỚI MẺ, SỰ (NOVITAS) 
Su mới mẻ của Nước Thiên Chúa, 2832; 
Sự mới mẻ của cái chết theo Kitô giáo, 1010; 
Sự mới mẻ của việc cầu nguyện, 2599, 2614-15. 


MỜI GỌI, SỰ (APPELLATIO) 
Sự mời gọi của Thiên Chúa và ân sủng, 2000; 
Sự mời gọi của Thiên Chúa và các trinh nữ và goá phụ được thánh 
hiến, 922; 
Sự mời gọi của Thiên Chúa và con người, 29, 160, 545, 2461, 2566- 
67; 
Su mời gọi của Thiên Chúa và dân Do thái , 839; 
Su mời goi của Thiên Chúa và Mười Điều Rán, 1962; 
Sự mời gọi của Thiên Chúa với các con cái, 2232-33; 
Sự mời gọi đến Chức Thánh, 1578; 
Sự mời gọi đến sự hợp nhất của Nhiệm Thể và bí tích Thánh Thể, 
1896; 
Sự mời gọi đến sự thánh thiện và các giáo dân, 941; 
Sự mời gọi gia đình Kitô giáo, 2205-06; 
Sự mời gọi sống đức khiết tịnh, 2349, 2359. 
MÙ LOÀ, SỰ (CAECITAS) 
Sự hoài nghi về đức tin và sự mù loà của tinh thần, 2088; 
Sự mù loà của ông Hêrôđê và ông Philatô, và kế hoạch cứu độ, 600. 


988 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


MUA CHAY (QUADRAGESIMA), 540, 1095, 1438. 


MỤC VỤ / MỤC TỬ (PASTORALIS) 

Các mục đích của sứ vụ mục tử, 857; 

Lời Thiên Chúa nuôi dưỡng việc giảng dạy mục vụ, 132; 

Nhiệm vu muc tử của Huấn quyền, 890; 

Sinh hoạt mục vụ chung cho các đôi hôn phối hỗn hợp, 1636; 

Su cai quản và nhiệm vụ mục tử của các Giám muc, 886, 896, 927, 
1560; 

Sự chăm sóc mục vụ của giáo xứ, 2179; 

Sự phân định của mục tử, cần thiết để nâng đỡ và ủng hộ lòng đạo 
đức bình dân, 1676. 


MƯỜI ĐIỀU RÁN (DECALOGUS), x. Các điều răn. 


N 


NĂM PHỤNG VU (ANNUS LITURGICUS), x. Mùa Vọng, Mùa Giáng 
Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Lễ Hiện Xuống; 
Ngày Chúa Nhật, nền tảng và hạt nhân của năm phụng vụ, 1193; 
Những thời gian thống hối, 1438; 
Su mô tả năm phụng vụ, 1168-71; 
Việc cầu nguyện và năm phụng vụ, 2698. 
NÂNG LÊN, SU (ELEVATIO) 
Su nâng lân trên tháp giá, 662; 
Sự nâng linh hồn lên cùng Thiên Chúa, 2098, 2559. 
NẾT NA, SỰ (PUDOR) 
Định nghĩa sự nết na, 2521-22; 
Su nét na của thân thé, 2523; 
Su nét na nhu dấu chỉ của nhân phẩm, 2524; 
Sự nết na như đòi hỏi của sự trong sạch, 2521, 2533. 
NGAI, CÁI (THRONUS), 1137. 
NGAY THÁNG (RECTUS), x. Công chính. 


NGÀY (DIES) 
Bốn mươi ngày, 538, 540, 659; 
Các ngày lé buóc và các ngày lé, 1389, 2177, 2181, 2185, 2187-88; 
Ngày chét, 1682; 
Ngày của Chúa, 1166-67, 2170, 2174-88; 
Ngày cüa cóng trinh tao dung, 337, 2169; 
Ngày phán xét, 678, 681, 1040, 1059; 
Ngày phục sinh của Chúa Giêsu, 2174; 


Muc luc phán tích 989 


Ngày thứ bảy, 345, sau 2051, 2168-73; 
Ngày thü tám, 349; 

Những ngày sau hết, 841, 994, 1001, 2730; 
Su phuc sinh vào ngày sau cüng, 364, 989. 


NGÀY CHÚA NHẬT (DOMINICA DIES) 

Ngày Chúa Nhật như ngày chính của việc cử hành Thánh Thể, 

1198; 

Ngày Chúa Nhật như ngày của sự Phục sinh của Chúa Giêsu, 1343; 

Ngày Chúa Nhật như ngày để chăm lo đời sống gia đình, văn hoá, 

xã hội và tôn giáo, 2184, 2194; 

Ngày Chúa Nhật như ngày thứ nhất trong tuần, 1166-67, 2174; 

Ngày Chúa Nhật như sự hoàn thành ngày sabat, 2175-76; 

Nghĩa vụ phải tham dự phụng vụ ngày Chúa Nhật, 1389, 2042, 
2180-83; 

Sự bảo vệ ngày Chúa Nhật như ngày lễ nghỉ, 2187-88; 

Sự nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật, 2185-86, 2198; 

Su thánh hoá ngày Chúa Nhật trong kinh nguyện, 2698; 

Việc cử hành ngày Chúa Nhật như trung tâm của đời sống của Hội 
Thánh, 2177; 

Ý nghĩa của ngày Chúa Nhật, 1163, 2190. 


NGÀY SABAT (SABBATUM) 
Giáo huấn của Chúa Giêsu về ngày sabat, 582; 
Ngày Chúa Nhật như sự hoàn thành ngày sabat, 2175-76, 2190; 
Ngày sabat như kết thúc sáu ngày làm việc, 345; 
Ngày sabat ở trọng tâm luật Israel, 348; 
Su nghỉ ngơi và thánh hoá ngày sabat, 2168-73, 2189. 


NGHÉ NGHIÉP / SU TUYÉN XUNG / SU TUYÉN GIÜ 
(PROFESSIO) 
Nghé nghiép và lao dóng, 2230, 2433; 
Sự tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm, 873, 915, 925, 944; 
Su tuyên xưng đức tin, 14, x. Đức tin; 
Sự tuyên xưng một đức tin nhu dây liên kết su duy nhất của Hội 
Thánh, 815; 
Việc tuyên xưng đức tin lần đầu tiên, 189, 978; 
Việc tuyên xưng đức tin như giai đoạn đầu tiên của việc khai tâm 
Kitô giáo, 1229. 
NGHỆ THUÁT (ARS), x. Ảnh thánh và Ảnh tượng thánh; 
Nghệ thuật thánh, 2500, 2502-03, 2513; 
Sự tương đồng của nghệ thuật với hoạt động của Thiên Chúa trong 
công trình tạo dựng, 2501. 


990 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


NGHI LÉ (RITUS), x. Truyén thóng và Phung vu; 

Nghi lễ an táng, x. Những người đã qua đời; 

Nghi lễ các bí tích, 1131, x. mỗi bí tích; 

Những nghi lễ khác nhau trong Hội Thánh phổ quát, 1201, 1203, 

1208; 

Những thay đổi của các nghi lễ, 1125. 
NGHĨ NGOI, SỰ (REQUIES) 

Su nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật, 2184-85, 2194; 

Sự nghỉ ngơi ngày sabat trong Mười Điều Răn, 582, 2168-73, 2189. 
NGHĨA TRANG (COEMETERIUM), 1686. 


NGHIÊN CÜU KHOA HỌC, VIỆC (INVESTIGATIO SCIENTIFICA) 
Các tiêu chuẩn luân lý của việc nghiên cứu khoa hoc, 2294. 


NGOẠI TÌNH, TỘI (ADULTERIUM) 
Định nghĩa tội ngoại tình, 2380; 
Tính nghiêm trọng của tội ngoai tình, 1756, 1856, 1858, 2380, 2400; 
Tội ngoại tình và điều răn của Thiên Chúa, 2052,2055, 2196; 
Tội ngoại tình và sự bất công đối với phẩm giá của Hôn Nhân, 
2880-81; 
Tội ngoại tình và sự ly dị, 1650, 2384; 
Tội ngoại tình và sự ước muốn, 2336, 2528; 
Tội ngoại tình và trái tim con người, 1853, 2517. 
NGÔI LỜI (VERBUM), x. Đức Kitó; 
Đức Kitô, Ngôi Lời đã trở nên xác phàm, 151, 241, 477; 
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời”, 291; 
Mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời, 461-63, 479; 
“Ngôi Lời đã trở nên xác phàm”, 423, 456-60; 
Thiên Chúa gìn giữ công trình tạo dựng nhờ Ngôi Lời, 320; 
NGÔI MỘ (SEPULCRUM) 
Bàn thờ như biểu tượng ngôi mộ của Đức Kitô, 1182; 
Ngôi mộ trống của Đức Kitô, 640, 657. 
NGÔI VỊ (HYPOSTASIS) 
Đức Kitô, một Ngôi Vị, 466, 468; 
Ý nghĩa của từ Ngôi Vị, 252. 
NGÔN NGỮ (LINGUA) 
Các lời của Thiên Chúa được diễn tả trong ngôn ngữ nhân loại, 101; 
Lời nói hai ý, 2338, 2480; 
Ngôn ngữ của các dấu chỉ và các biểu tượng trong đời sống con 
người, 1146; 
Ngôn ngữ của công trình tạo dựng, 2500; 


Muc luc phán tích 991 


Ngôn ngữ của đức tin, 170-71, 185; 
Ngôn ngữ của việc cầu nguyện, 2663; 
Ngôn ngữ nhân loại liên quan đến Thiên Chúa, 40-43. 


NGỤC TỔ TÔNG (SHEOL), 633. 


NGUYÊN TỘI (PECCATUM ORIGINALE) 
Ly do Thiên Chúa cho phép nguyên tội xảy ra, 412; 
Nguyên tội như một chân lý đức tin, 388-89; 
Nguyên tội như việc thử thách sự tự do của con người, 396; 
Su bất tuân như nguồn gốc của nguyên tội, 215, 397-98; 
Sự lưu truyền nguyên tội cho tất cả mọi người, 404; 
Trình thuật về nguyên tội, 390; 
Ý nghĩa của giáo lý về nguyên tội, 389. 


Các hậu quả do nguyên tội, 
Các hậu quả trong lịch sử con người, 402-06, 1250, 1607, 1609, 
1707, 2259, 2515; 
Mất ân süng của sự thánh thiện nguyên thuỷ, 399; 
Sự hài hoà bị phá huỷ, 400; 
Sự khó khăn trong việc nhận biết Thiên Chúa, 37; 
Su xâm nhập của sự dü, 401; 
Toàn thể trần gian bị đặt dưới quyền Thần Dữ, 409. 


NGƯỜI CHA (PATER), x. Tinh phụ tử và Cha mẹ. 
NGƯỜI CHÓNG (MARITUS), x. Hôn nhân. 
NGƯỜI DO THÁI (HEBRAEL, x, Israel. 


NGƯỜI DU TONG (CATECHUMENUS) 
Dầu du tòng, 1294; 
Hội Thánh và những người dự tòng, 1249, 1537; 
Kinh Lay Cha và những người dự tòng, 2769; 
Người dự tòng và đức mến, 1248-49; 
Người dự tòng và việc tuyên xưng đức tin, 168, 256, 1253; 
Ơn cứu độ của những người dự tòng, 1259, 1281; 
Việc huấn luyện những người dự tòng, 281. 


NGƯỜI LÂN CẬN (PROXIMUS) 

Các điều răn và tình yêu đối với người lân cận, 1962, 2052, 2067, 
2401, 2464; 

Các hình thức thống hối và tình yêu đối với người lân cận, 1434; 

Các việc từ thiện đối với người lân cận, 2447; 

Coi người lân cận như “cái tôi khác”, 1981; 

Lý do phải yêu mến và tôn trọng người lân cận, 678, 2212; 

“Ngươi sẽ yêu mến người lân cận như chính mình ngươi”, 2055, 
2196; 


992 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Nhüng xác pham và các tói chóng lai tinh yéu dói vói nguói lán 
cận, 1459, 1849, 2302-03, 2409, 2477, 2485, 2539; 

Sự công bằng đối với người lân cán, 1807, 1836; 

Sự thanh sạch của trái tim như sự đòi hỏi phải đón nhận người 
khác như người lân cận, 2519. 

Sự tôn trọng công trình tạo dựng và tình yêu đối với người lân cận, 
2415; 

Sự tôn trọng và yêu mến người lân cận như sự đòi hỏi của đức mến, 
1789, 1822, 1844; 

Tình yêu đối với người lân cận không thể tách biệt khỏi tình yêu 
đối với Thiên Chúa, 1033, 1878; 

Tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận như sự hoàn 
thành Lê Luật của Thiên Chúa, 1706; 

Trở nên người lân cận cho những người khác, 1825, 1932. 


NGƯỜI NAM (VIR), x. Con người. 
NGƯỜI NÜ (MULIER) 


Công trình tao dung người nữ theo hinh ảnh của Thiên Chúa, 355, 
369-70, 2335; 

Người nam và người nữ, 369, 371-72, 383, 400; 

Người nữ được thánh hiến, 918, 924; 

Người nữ nhu hinh ảnh của Hội Thánh, 1368, 2853; 

Nhìn người nữ mà thèm muốn người đó, 2336; 

Những đòi hỏi của tình yêu của người nam và người nữ, 2363; 

Những tương quan giữa người nam và người nữ, 400, 1606-07; 

Ơn gọi của người nam và người nữ, 373, 1603, 2207, 2331; 

Phẩm giá của người nữ, 1645, 2334, 2393; 

Phán quyết của Hội Thánh Công giáo về việc truyền chức cho người 
nữ, 1577-78; 

Sự bảo vệ người nữ, 1610; 

Sự bổ túc, sự liên kết và sự cộng tác của người nam và người nữ, 
378, 1605, 1614, 1616, 2333; 

Su da thé và người nữ, 2387; 

Su hài hoà giữa người nam và người nữ trong vườn dia dàng, 376, 
384; 

Sự kết hợp bất hợp pháp của người nam và người nữ, 2353, 2390- 
91; 

Tính dục quy hướng về tình yêu phu phụ của người nam và người 
nữ, 2337, 2353, 2360-61, 2522; 

Tội ngoại tình của người nữ, 2384. 


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (ALIENIGENA), 2241. 


Muc luc phán tích 


NGƯỜI TÔI TÓ (SERVUS) (nói vé Đức Kitô) 


Đức Kitô, Người tôi tớ của Thiên Chúa, vâng phuc Ngài cách tron 


ven, 539, 615; 
Đức Kitô, Người tôi tớ của moi người, 786; 
Sứ vụ cứu chuộc của Người tôi tớ đau khổ, 440, 601. 
NGƯỜI VG (UXOR), x. Hôn nhân. 


NHÀ NƯỚC (STATUS) (POLITICUS), x. Xẽ hội; 
Bổn phận của Nhà Nước phải bảo vệ công ích, 1910; 
Bổn phận của Nhà Nước phải bảo vệ quyền được sống, 2273; 
Nhà Nước có trách nhiệm về sự thịnh vượng, 2372; 
“Nhà Nước pháp quyển”, 1904; 
Nhà Nước và sự tự do cá vị, 1888; 


Tai hoạ của các nhà nước độc tài bị tố giác bởi ý thức luân lý, 2499; 


Thờ ngẫu tượng là Nhà Nước, 2113; 
Trách nhiệm của Nhà Nước trong hành động kinh tế, 2431. 


NHÀ TẠM (TABERNACULUM), 1183, 1379. 
NHAC PHUNG VU (MUSICA LITURGICA), 1156-58. 


NHÂN ĐỨC (VIRTUS), x. Mỗi nhân đúc. 

Các nhân đức nhân bản được nâng lên bằng ân sủng, 1810-11; 
Các nhân đức như hồng ân của bí tích Rửa Tội, 1266; 
Các nhân đức và các hồng ân của Chúa Thánh Thần, 1881; 
Chân lý như một nhân đức, 2468-69; 
Chúa Thánh Thần hoạt động qua các nhân đức, 798; 
Dạy giáo lý về các nhân đức nhân bản và Kitô giáo, 1697, 
Định nghĩa nhân đức, 1803-04, 1833; 
Đức mến như nguồn gốc và mô thể của mọi nhân đức, 25, 2346; 
Đức mến như nhân đức, 2337, 2341, 2345, 2347, 2349; 
Giáo dục về các nhân đức, 1784, 2223; 
Những cản trở trong việc thực thi các nhân đức, 1863, 2284; 
Tình liên đới như một nhân đức, 1942, 1948. 

Các hồng ân của Chúa Thánh Thần 
Bảy hồng ân của Chúa Thánh Thần, 1831; 
Các hoa trái của Chúa Thánh Thân, 1832; 
Định nghĩa các hồng ân của Chúa Thánh Thần, 1830. 

Các nhân đức nhân bản 
Các nhân đức luân lý, 1266, 1804, 839; 


Các nhân đức nhân bản được thanh tẩy và được nâng lên bằng ân 


sủng, 1810-11; 
Các nhân đức nhân bản giữ nhiệm vụ “cột trụ”, 1805; 
Định nghĩa các nhân đức nhân bản, 1804, 1834; 


994 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Düc can dám, 1808, 1837; 
Đức công bằng, 1807, 1836; 
Đức khôn ngoan, 1806, 1885; 
Đức tiết độ, 1809, 1838, 2290. 


Các nhân đức đối thần 


Định nghĩa và nhiệm vụ của các nhân đức đối thần, 1812-13, 1840- 
A1; 

Düc tin, 153, 1814-16, 1842. 

Đức cậy, 1817-21, 1843, 2090; 

Düc mén, 1822-29, 1844; 


NHÂN HẬU, SU (BENEVOLENTIA) 


Su nhân hậu riêng của Thiên Chúa, 214; 

Sự nhân hậu của con người đối với các sinh vật, 2416; 

Kế hoạch nhân hậu của Thiên Chúa, 50-51, 257, 315, 2807, 2823; 
Đức mến và sự nhân hậu, 1829; 

Các cộng đồng nhân loại và sự nhân hậu, 2213, 2540, 2554; 
Chúa Thánh Thần ban sự nhân hậu, 736, 1832. 


NHÂN LOẠI (HUMANITAS), x. Dòng dõi nhân loại; 


Các hậu quả do tội của ông Ađam trên nhân loại, 400, 402-06; 

Dân Thiên Chúa và các cộng đồng của nhân loại, 782; 

Số phận tương lai của nhân loại, 1917; 

Sự hợp nhất và ơn cứu độ trong Hội Thánh cho nhân loại, 776, 845. 


NHẬN NGHĨA TỬ, SỰ (ADOPTIO) 


Con người được nhận làm nghĩa tử, nhờ Chúa Giêsu Kitô, 52, 257, 
422, 460, 505, 654, 839, 1110, 1709, 2639, 2782, 2798, 2825; 

Đức Kitô là con, không phải nghĩa tử, 2673, 2717,2740, 2745, 2766; 

Hiệu quả của sự được nhận làm nghĩa tử, 654, 1709, 2784; 

Kế hoạch của Thiên Chúa trong việc nhận nghĩa tử, 270, 2782; 

Sự được nhận làm nghĩa tử làm cho người ta nên đồng thừa tự với 
Đức Kitô, 2009; 257, 1077; 

Sự nhận các trẻ em bị bỏ rơi làm nghĩa tử trong gia đình, 2379; 

Sự nhận nghĩa tử trong kế hoạch của Thiên Chúa, 1, 52, 257; 

Sự nhận nghĩa tử và sự thừa tự vinh phúc vĩnh cửu, 1, 294; 

Su tự do của Thiên Chúa trong việc nhận nghĩa tử, 52, 257, 1996; 

Thiên Chúa nhận nghĩa tử bằng các bí tích, 537, 1129, 1197, 1265, 
1279. 


NHẬP THỂ, CUỘC (INCARNATIO,, 461-63. 


Bản tính nhân loại được đảm nhận chứ không bị hoà tan trong Con 
Thiên Chúa, 470; 

Các Công đồng khẳng định cuộc Nhập thể của Đức Kitô, 465-68; 

Các hiệu quả của cuộc Nhập thể của Con Thiên Chúa, 432, 521; 


Muc luc phán tích 995 


Các lac giáo phủ nhận nhân tính của Đức Kitô, 465-68; 

Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là Người thật mà không 
pha trộn lẫn lộn, 464, 499; 

Con Thiên Chúa có tri thức nhân loại và tri thức thần linh, 474; 

Con Thiên Chúa làm các công việc nhân loại, 470; 

Cuộc Nhập thể của Đức Kitô nhìn theo phương diện lịch sử, 423; 

Cuộc Nhập thể và cuộc Thăng thiên, 661; 

Đức tin vào cuộc Nhập thể của Đức Kitô, 463, 465; 

Dung mạo nhân loại của Đức Kitô “được hoạ lại”, 476; 

Linh hồn nhân loại được đảm nhận bởi Con Thiên Chúa, 472; 

Mầu nhiệm Nhập thể, 359; 

Ngôi Lời xuất hiện một cách hữu hình trong thân thể Đức Kitô, 
477; 

Sự kết hợp của Ngôi Lời theo ngôi hiệp (hypostasim), 466, 468, 483; 

Việc chuẩn bị cho cuộc Nhập thé, 522-23; 

Ý chí nhân loại của Đức Kitô thuận theo ý chí thần linh, 475; 

Y nghia cüa cuóc Nháp thé, 461, 464, 479, 483. 


Những lý do của cuộc Nhập thé 

Các tội được tẩy xoá và ơn cứu độ được đạt tới, 456-57; 
Con người được trở nên đồng phận với bán tính thân linh, 460; 
Mẫu mực của sự thánh thiện cho người ta, 459; 
Su khai mạc công trình tạo dựng mới, 504; 
Sự nhận biết tình yêu Thiên Chúa, 458. 

NHE (TÔI) (VENIALE), x. Tôi. 

NHIÉM CUC CÜU DÓ (OECONOMIA SALUTIS) 
Các muc dích cüa Nhiém cuc thán linh, 122, 260; 
Đặc tính vinh viễn của Nhiệm cuc cứu độ, 66; 

Nhiệm cục các bí tích, 1076-1209, x. (Các) bí tích; 

Nhiệm cục của Lễ Luật và của ân sủng giải thoát trái tim nhân 


loại, 2541; 
Nhiệm cục Mạc khải được xây dựng bằng các biến cố và các lời, 
1108; 


Nhiệm cục tạo dựng và cứu độ trong kinh nguyện của Chúa Giêsu, 

2604, 2606, 2746, 2758; 

Những phá hoại de doa Nhiệm cục thần linh, 57; 

Sự khởi đầu Nhiệm cục cứu độ, 56, 489, 705; 

Toàn bộ Nhiệm cục thần linh được thực hiện bởi Ba Ngôi, 258-59, 
1066; 

Việc cầu nguyện và Nhiệm cục cứu độ, 2850. 


NHIỆT THÀNH, SỰ (ZELUS) vé tôn giáo, 579, 2442. 
NHIÉU NGƯỜI (MULTD, x. Công trinh cứu chuóc. 


996 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


NHÌN THÁY Thiên Chúa (VIDERE Deum), 707, x. Cuộc thân hiện; 
Con người ước muốn nhìn thấy Thiên Chúa, 2548-50, 2557; 
Những người có trái tim trong sạch sẽ nhìn thấy Thiên Chúa, 1722, 
2519, 2531. 
NHO, RƯỢU/CÂY (VINUM / VINEA / VITIS) 
Dấu chỉ bánh và rượu trong bí tích Thánh Thể, 1333-35; 
Đức Kitô là cây nho thật, 755; 
Sự biến đổi rượu nén máu Đức Kitô, 1357-76, 1413, x. Sự biến đổi 
bản thể, 
“Thây là cây nho, anh em là ngành”, 787, 1988, 2074. 
NHÓM CẦU NGUYỆN (ORATIONIS COETUS), 2689, 2695. 
NHU CÂU (EGESTAS), x. Sự cán thiết. 


NHỮNG BÍ MẬT NGHỀ NGHIỆP 
(SECRETA IN MUNERE CONSTITUTORUM), 2491. 


NHỮNG KẾT HỢP (IUNCTIONES) trước Hôn nhân, 2391. 


(NHỮNG) NGƯỜI CÔNG CHÍNH (IUSTUS/D 
Chúa Giêsu và những người công chính, 545, 588, 633; 
Đời sống vĩnh cửu của những người công chính sau khi chết, 769, 
989. 1038; 
Những người công chính trong Thánh Kinh (Các ông Abel, Nôê, 
Daniel, Job), 58; 
Nước của những người công chính cùng với Đức Kitô, 1042; 
Phẩm chất của việc cầu nguyện của người công chính, 2569, 2582. 
NHỮNG NGƯỜI DI CƯ (IMMIGRANTES) 
Sự kiếm được việc làm cũng mở ngỏ cho những người di cư, 2433; 
Các bổn phận của các quyên bính chính trị đối với những người di 
cư, 2241. 
NHỮNG NGƯỜI DÀ QUA ĐỜI (DEFUNCTI, cf. Exsequiae; 
Bí tích Thánh Thể và những lời cầu nguyện cho những người đã qua 
đời, 1032, 1056, 1371, 1414; 
Các ân xá cho những người đã qua đời, 1471, 1479; 
Su hiệp thông với những người đã qua đời, 958; 
Sự tôn trọng thân thể những người đã qua đời, 2300; 
Việc cử hành lễ an táng, 1689. 
NHỮNG NGƯỜI ĐÍNH HÔN (NUPTURIENTES) 
Sự khiết tịnh, sự tiết dục và sự chung thuỷ của những người đính 
hôn, 2350; 
Sự chuẩn bị của những người đính hôn để tiến tới Hôn Nhân, 1632. 


Muc luc phán tích 997 


NHÜNG NGƯỜI GIÀ (SENES) 
Gia dinh và viéc chám sóc nhüng nguói già, 2208; 
Su phuc vu nhüng nguói già, 2186. 


NHÜNG NGƯỜI HÁP HÓI (MORIBUNDL, 2279, 2299. 
NHÜNG NGƯỜI HÔI GIÁO (MUSULMANL, 841. 


NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG 
(INCAPACITATE LABORANTES) (khuyết tật), x. Các bệnh nhân; 
Cái chết êm dịu và những người không có khả năng lao động, 2277; 
Tình liên đới, sự chăm sóc và sự tôn trọng đối với những người 
không có khả năng lao động, 2208, 2276. 


NHỮNG NGƯỜI MÙ (CAECT) 
Lời cầu xin của những người mù được Chúa Giêsu lắng nghe, 2616. 


NHỮNG NGƯỜI NGHÈO (PAUPERES) / SỰ KHÓ NGHÈO 
(PAUPERTAS), x. Những người túng thiếu. 
Bí tích Thánh Thể bắt buộc lo cho những người nghèo, 1397; 
Đức Kitô khó nghèo, 517, 525, 544, 1351, 2407; 
Những người nghèo trong tinh thần, 709, 716, 1716, 2544-47; 
Nước Trời và những người nghèo, 544; 
Sự khó nghèo như con đường của Đức Kitô và của Hội Thánh, 544, 
786, 852; 
Sự khó nghèo như một lời khuyên Phúc Âm, 915; 
Sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu đối với những người nghèo, 886, 
1033, 1435, 1825, 1941, 2208, 2405, 2443-49; 
Tình liên đới của các dán tóc giàu đối với những người nghèo, 2439- 
40; 
Từ bỏ sự giàu sang như một cách sống, 2544-45; 
Việc chạy đua vũ trang như sự xúc phạm đến những người nghèo, 
2329. 
NHỮNG NGƯỜI PHARISÉU (PHARISAED 
Cách hành động của những người Pharisêu, 576, 579, 595, 993, 
2054; 
Những tương quan của Chúa Giêsu với những người Phariséu, 575; 
Sự bất đồng giữa Đức Kitô và những người Pharisêu, 574, 581, 588, 
B96, 2285. 
NHỮNG NGƯỜI PHỐI NGẪU (CONIUGES), x. Hôn nhân và Sự ly di. 


(NHỮNG) NGƯỜI THU THUẾ (PUBLICANUS/D 
Chúa Giêsu và những người thu thuế, 588; 
Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế, 2613. 


998 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


(NHÜNG) NGƯỜI TIN (CREDENS/NTES) 


Các nhiệm vụ của những người tin, 904-05; 

Chủ nghĩa Vô thần và những người tin, 2125; 

Chức tư tế của những người tin, 1546; 

Đức Maria, Mẹ của những người tin, 2676; 

Hội Thánh và những người tin, 181, 752, 759, 836; 

Lời chứng của những người tin, 2471; 

Ông Abraham, “cha của tất cả những người tin”, 145-47, 1080; 

Sự hợp nhất của những người tin trong Đức Kitô, 790, 805, 813, 
817, 947; 

Sự tăng trưởng về đức tin của những người tin, 94, 166, 1102. 


NHỮNG NGƯỜI TRÉ (IUVENES) 


Các nguy hiểm cho những người trẻ, 2282, 2353, 2389; 
Việc giáo dục và huấn luyện những người trẻ, 5, 1632, 2688, 2526, 
2685. 


NHỮNG NGƯỜI TÚNG THIẾU (EGENI), x. Những người nghèo. 


Đức mến đối với những người túng thiếu, 1586, 1932, 2449. 


NHỮNG LỢI ÍCH LUÂN LÝ VÀ THIÊNG LIÊNG 
(BONA MORALIA ET SPIRITUALIA) 


Bậc sóng thánh hiến và các lợi ích thiên quốc, 933; 

Bí tích Giao Hoà và các loi ích cüa su sóng thán linh, 1468-69; 

Đức Kitô và những lợi ích Người dá ban cho người ta, 412, 420, 819; 
Lợi ích của Hôn Nhân và của tình yêu phu phu, 1643, 2333, 2363; 
Những lợi ích thiêng liêng, 293, 1050, 1948, 2121, 2548; 

Những lợi ích tương lai, 662, 2549; 

Những lợi ích và việc cầu nguyện, 2010, 2559, 2590, 2736, 2830; 
Những lợi ích, lương tâm luân lý và sự phân định, 1780; 

Sự hiệp thông các lợi ích, 947, 949-53, 955; 

Sự trao đổi các lợi ích thiêng liêng, 1475-76, 1697. 


NIÉM VUI (GAUDIUM) 


Các nguón mach cüa niém vui, 30, 163, 301, 1804, 1829, 2015, 2362; 
Ngày Cháa Nhát nhu ngày cüa niém vui, 1193; 

Những điều ngăn cán hưởng niềm vui, 2094; 

Niềm vui của những người nghèo, 2546; 

Niềm vui như hoa trái của Thần Khí, 736, 1832; 

Niềm vui trên trời, 1029-30. 


NÓI DỐI, SỰ (MENDACIUM) 


Các cách phân định chân lý và sự nói dối, 1954, 2847; 
Định nghĩa và ý nghĩa sự nói dối, 2482; 

Kết án sự nói dối, 2485; 

Ma quỷ như cha sự nói dối, 392, 2482; 


Muc luc phán tích 999 


Su nói dối của Tên cám dỗ nhu khởi đầu của tội, 215; 
Sự nói dối như những xúc phạm đến chân lý, 2483; 
Tính nghiêm trọng của sự nói dối, 2484, 2486. 


NÓI PHẠM THƯỢNG, TỘI (BLASPHEMIA) 
Chúa Giêsu bị tố cáo về tội nói phạm thượng, 574; 
Lời thé và tội nói phạm thượng, 2149; 
Tính nghiêm trọng của tội nói phạm thượng, 1031, 1756, 1856; 
Ý nghĩa của tội nói phạm thượng, 2148, 2162. 


NÓI XẤU, SỰ (DETRACTIO) 
Các hậu quả do sự nói xấu, 2479; 
Sự nói xấu không thể được chấp nhận về mặt luân lý, 2477. 


NÓÉ, ÔNG (NOE) 
Giao ước của Thiên Chúa với ông N66, 56, 58, 71. 


NÔ LỆ, SỰ (SERVITUS) 
Thiên Chúa cứu Israel khỏi sự nô lệ người Ai cập, 62, 2061; 
Chúa Giêsu giải thoát người ta khỏi sự nô lệ tội lỗi, 549, 601, 635, 
1741; 
Sự giải thoát khỏi sự nó lé tội lỗi, 2057, 2097, 2744; 
Lệnh cấm không được bắt các thụ tạo nhân linh làm nô lệ, 2414; 
Sự nô lệ tội lỗi, 407, 421, 1733. 


NÓ LỰC, SU (NISUS) 
Đức khiết tịnh như sự nỗ lực cá vi, 2344; 
Sự nỗ lực của các Kitô hữu, 1319, 2046; 
Sự nỗ lực của gia đình đối với người lân cận, 2208; 
Sự nỗ lực trong giao dịch xã hội, 1913, 1940, 1947; 
Sự nỗ lực trong Hôn nhân, 2381, 2390; 
Sự nỗ lực truyền giáo, 854; 
Sự đáp trả của đức tin như một nỗ lực, 1102, 1248; 
Sự tự chủ như một nỗ lực liên li, 2342. 


NỘI TÂM (INTERIORITAS) 
Sự tự vấn nội tâm của mình, 1779. 


NƯỚC CỦA SATAN (REGNUM SATANAE), 550, x. Ma quy. 


NUÓC THIÉN CHÜA (REGNUM DEL, 1720, 2819; 
Các dấu chi biểu lộ cuộc Ngự đến của Nước Thiên Chúa, 560; 
Các dấu chỉ của Nước Thiên Chúa, 547-50, 670, 1505; 
Các điều kiện để vào Nước [Thiên Chúa], 526, 543-44, 556, 577, 
1215, 1427, 1470, 1716, 2544, 2556, 2826; 
Các mối phúc và Nước Trời, 1716, 1726, 2546; 
“Chìa khoá Nước [Trời]”, 551-53; 


1000 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Chiến thắng của Nước Đức Kitô, 680; 

Con đường để mở rộng Nước Thiên Chúa, 853, 863; 

Cuộc biến hình của Đức Kitô như sự nếm trước Nước [Thiên Chúa], 
554; 

Cuóc Ngu dén cüa Nuóc Thién Cháa và dói sóng Kitó hüu, 2046; 

Đón nhận Nước Thiên Chúa, 764; 

Gia đình và Nước Thiên Chúa, 2232-33; 

Hội Thánh như mầm mống và điểm khởi đầu Nước Thiên Chúa, 
B67, 669, 764, 768; 

Hội Thánh như Nước Đức Kitô đã hiện diện trong mầu nhiệm, 763; 

Luật và Nước Thiên Chúa, 1963; 

Những người được kêu gọi vào Nước [Thiên Chúa], 526, 543-44, 
2603; 

Lóng tróng cày Nuóc Thién Chüa, 1817; 

*Nuóc Cha tri dén", 2804, 2816-21, 2859; 

Nước Đức Kitô chưa tuyệt đối, 671; 

“Nước Thiên Chúa đã đến gần”, 541-42, 1503, 2612; 

Nước Thiên Chúa như công trình của Chúa Thánh Thần, 709; 

Nước vĩnh cửu của Thiên Chúa, 664; 

Sự đồng trinh vì Nước Thiên Chúa, 1579, 1599, 1618-19; 

Su hoàn thành Nước Thiên Chúa, 677, 1042, 1060; 

Sự loại ra khỏi Nước Thiên Chúa và các nguyên do của việc đó, 
1852, 1861, 2450; 

Su loan báo Nước Thiên Chúa, 543-46, 768; 

Sự tiến bộ và Nước Thiên Chúa, 2820; 

Su xây dựng Nước Thiên Chúa, 395; 

Trước hết tìm kiếm Nước Thiên Chúa, 305, 1942, 2632; 

Việc cầu nguyện và Nước Thiên Chúa, 2632, 2646, 2660. 


Ơ 


ƠN BIẾT LO LIỆU (CONSILIUM) như hồng ân của Chúa Thánh Thần, 
1303, 1831. 


ON CÜU DÓ (SALUS) 


Những trợ giúp cho linh hồn được ơn cứu độ, 95; 

Cuộc Ngự đến của Đức Kitô vì ơn cứu độ con người, 456-57, 519, 
1019; 

Các Thiên thần như những sứ giả của kế hoạch thần linh ban ơn 
cứu độ, 331-32; 

Bí tích Rửa Tội cán thiết để được ơn cứu độ, 1256-57, 1277; 

Thiên Chúa mở ngỏ ơn cứu độ cho con người, 54, 56, 218, 431, 781, 
1058, 2575; 


Muc luc phán tích 1001 


Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ mọi người trong chán lý, 851; 

Hồng ân cứu độ được ban nhờ Đức Kitô, 1811; 

Hội Thánh như dụng cụ và bí tích phổ quát của ơn cứu độ, 776, 780, 
S16; 

Không lãnh Phép Rửa có được cứu độ không, 1259, 1261; 

Con người cần ơn cứu độ, 1949, 2448; 

Su tự do nhân linh và ơn cứu độ, 1739-42; 

Các phương tiện của ơn cứu độ, 830, 980; 

Thừa tác vụ của Hội Thánh để cứu độ con người, 874; 

Sứ vụ cứu độ trong các công việc của các tư tế, 1565; 

Tầm quan trọng của những quyết định luân lý để được ơn cứu độ, 
1696; 

Sự tôn trong luật tự nhiên cán thiết để được ơn cứu độ, 2036; 

“Nhiệm cục cứu độ”, 1066; 

Mọi người cần ơn cứu độ, 588; 

Mọi sự được quy hướng về ơn cứu độ của con người, 313; 

Các công trình cứu độ bị ngăn cản bởi Thần Dữ, 2851; 

Cầu nguyện cho ơn cứu độ, 2744; 

Làm cho linh hồn mình được cứu độ, 1889; 

Thánh Kinh để cứu độ con người, 107, 122; 

Các bí tích cần thiết để được cứu độ, 1129; 

Hy lễ thập giá để cứu độ con người, 600-02, 617; 

Ơn cứu độ chỉ đến từ một mình Thiên Chúa, 169, 620; 

Ơn cứu độ và sự hiệp thông của các Thánh, 1477; 

Ơn cứu độ của cá vị và của xã hội gắn liền với hạnh phúc phu phụ, 


1608, 2250; 
Sự phục vụ và lời chứng của đức tin cần thiết để được ơn cứu độ, 
1816; 


Lòng trông cậy được ơn cứu độ trong Israel, 64; 

Lòng trông cậy được ơn cứu độ, 2091; 

Thánh Phaolô đặt tính phổ quát của ơn cứu độ đối nghịch với tính 
phổ quát của tội, 402; 

Đức Trinh Nữ Maria cộng tác vào việc cứu độ nhân loại, 511, 969. 


ƠN GỌI của con người (VOCATIO hominis) 

Các lời khuyên Phúc Âm và ơn gọi cá vị, 1974; 

Các tính chất chung của ơn gọi nhân linh, 1878-85; 

Ơn gọi của các giáo dân, 898-900, 2442; 

Ơn gọi của các Kitô hữu được hoàn thành trong Hội Thánh, 2030; 

Ơn gọi của con người được Đức Kitô mạc khải, 1701; 

Ơn gọi của con người được hoàn thành bằng đời sống trong Chúa 
Thánh Thần, 1699; 

Ơn gọi của con người được thực hiện nhờ sự trợ giúp của xã hội, 
1886; 


1002 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


On goi của Đức Maria, 490; 

Ơn gọi của người nam và người nữ trong kế hoạch của Thiên Chúa, 
373; 

On gọi của nhân loại, 1877; 

Ơn gọi của ông Abraham, 762; 

Ơn gọi đến đời sống trong Chúa Thánh Thần, 1699; 

Ơn gọi đến đời sống vĩnh cửu, 1998, 2820; 

Ơn gọi đến Hôn nhân, 1603-04, 1607, 2331; 

Ơn gọi đến sự cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng, 
307; 

Ơn gọi đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, 27, 44; 

Ơn gọi đến sự kết hợp với Đức Kitô, 521, 542; 

Ơn gọi đến sự khiết tịnh, 2337-59; 

Ơn gọi đến tình yêu, 1604, 2331, 2392; 

Ơn gọi đến việc phượng tự thần linh và phục vụ Hội Thánh, 1121; 

Ơn gọi đến việc thiết lập dân mới của Thiên Chúa, 804, 831; 

Ơn gọi đến việc tông đồ Kitô giáo, 863; 

Ơn gọi đến vinh phúc thần linh, 1700, 1703, 1716-24; 

Ơn gọi của Israel được hoàn thành cách trọn hảo bởi Chúa Giêsu, 
539; 

Ơn gọi làm cha mẹ, 2369; 

Ơn gọi người ta nên giống như sự duy nhất và tình huynh đệ của 
các Ngôi Vị thần linh, 1878; 

Ơn gọi người ta trở thành các nghĩa tử của Thiên Chúa, 1; 

Ơn gọi để biểu lộ Thiên Chúa, 2085; 

Ơn gọi để tìm kiếm Thiên Chúa, 30; 

Ơn gọi để tôn trọng và trợ giúp con cái, 1656, 2226, 2232; 

Ơn gọi tiến vào Nước Trời, 543; 

Ơn gọi tối hậu của con người, 1260; 

Ơn gọi tư tế của dân Thiên Chúa, 784; 

On gọi tu tế, 1583; 

Quyền thực hiện ơn gọi riêng phải được xã hội tạo điều kiện, 1907, 
2461; 

Sự thánh thiện và Tin Mừng như ơn gọi của tất cả các môn đệ Đức 
Kitô, 1533, 1962. 


P 


PHÁ THAI, TỘI (ABORTUS) 


Các mệnh lệnh luân lý và tội phá thai, 2271, 2274; 
Sự tôn trọng sự sống và tội phá thai, 2270; 
Sự trợ giúp cho tội phá thai, 2272. 


Muc luc phán tích 1008 


PHAM THÁNH, TỘI (SACRILEGIUM), 2118, 2120, 2139. 


PHÁN XÉT, CUỘC / SỰ PHÁN ĐOÁN / PHÁN QUYẾT (IUDICIUM) 
Các giới hạn của sự phán đoán phê bình, 1861, 2497; 
Cuộc phán xét của Đức Kitô, 679; 
Cuộc phán xét riêng, 1021-22; 
Cuộc phán xét sau cùng, cánh chung, 677-78, 1028, 1088-41; 
Ngày phán xét, 681; 
Phán quyết của Hội Thánh, 119, 553, 2032, 2246, 2420, 2423; 
Sự phán đoán của lương tâm, 1777-82, 1783, 1786-87, 1806, 1848, 
2039; 
Su phán đoán hồ đồ, 2477-78; 
Sự phán đoán sai lầm, 1790-94, 2409, 2477; 
Sự tham dự trước vào cuộc phán xét trong bí tích Thống Hối, 1470. 


PHÁT TRIÉN, SỰ (PROGRESSIO), x. Sự tàng trưởng, Sự tăng tiến và 
Sự tiến triển; 
Sự phát triển của con người, 2461. 


PHẨM CHẤT CỦA CON NGƯỜI (INDOLES HOMINIS), 1264, 1810. 


PHẨM GIÁ (DIGNITAS) 

Các phương diện và các dấu chỉ của phẩm giá, 27, 356-57, 1700, 
1706, 1730, 1956, 2524; 

Gương xấu và su tôn trọng phẩm giá của người khác, 2284-2301, x. 
Gương xấu; 

Hành hạ các thú vật như một xúc phạm đến nhân phẩm, 2418; 

Lợi nhuận và phẩm giá, 2424; 

Những xúc phạm đến nhân phẩm, 1487, 2261, 2275, 2295, 2297, 
2324, 2353-55, 2377, 2414, 2418, 2424, 2436, x. Sự tôn trọng; 

Phẩm giá bình đẳng của mọi thành viên của gia đình, 2203; 

Phẩm giá cá vị như nhau của đôi phối ngẫu, 1645; 

Phẩm giá của các tu tế, 1587, 1595; 

Phẩm giá của con người được Thiên Chúa tạo dựng, 306, 308; 

Phẩm giá của dân Thiên Chúa, 782, 786; 

Phẩm giá của nhân vị, 1700-1876; 

Phẩm giá của thân xác con người như của hình ảnh của Thiên 
Chúa, 364, 1004; 

Phẩm giá của tình yêu được nâng lên tới phẩm giá của bí tích, 
1601, 1603, 1638, 1660; 

Phám giá cüa tinh yéu phu phu, 1632; 

Phẩm giá nhu nhau của con cái Thiên Chúa, 872, 1468, 1692, 1698, 
1934; 

Phẩm giá như nhau của người nam và người nữ, 369, 2334; 

Sự thất nghiệp như một xúc phạm đến phẩm giá, 2436; 


1004 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Su tón trong và su báo vé phám giá, 1929, 2158, 2235, 2238, 2267, 
2279, 2284-2301, 2304, 2402, 2407, 2479, 2494, 2521, 2526. 


PHÁM TRÁT (HIERARCHIA) 

Phẩm trật của các chân lý đức tin, 90, 234; 

Phẩm trật của các giá trị tỉnh thân và vật chất, 1886, 1895, 2286, 
2244; 

Phẩm trật của các lời cầu xin trong việc cầu nguyện, 2632; 

Phẩm trật của các thụ tạo được diễn tả trong công trình tạo dựng, 
342; 

Phẩm trật của Hội Thánh, 871-76, 1569, 1571. 


PHÂN ĐỊNH, SỰ (DISCRETIO) 
Chúa Thánh Thần ban sự phân định, 2690; 
Sự phân định các của cải trần thế và việc sử dụng chúng, 1729; 
Sự phân định các đặc sủng, 800; 
Sự phân định cơn cám dỗ, 2847; 
Sự phân định lòng đạo đức bình dân và cảm thức tôn giáo, 1676; 
Sự phân định tình trạng của con người và hành động của họ, 407, 
1780. 


PHÉP LẠ (CÁC) (MIRACULUM/ A) 
Hồng ân làm phép lạ, 2003; 
Các phép lạ của các môn đệ Đức Kitô, 434; 
Các phép lạ của Đức Kitô như dấu chỉ của thần tính của Người, 515; 
Các phép lạ của Đức Kitô và ý nghĩa của chúng như những dấu chỉ, 
548-49, 1335; 
Y nghĩa các phép lạ của Đức Kitô, 156, 547, 1335. 


PHÉRÓ, ÔNG (PETRUS) (Tông Đồ) 
Các nhiệm vụ của ông Phêrô, 552, 624, 881; 
Đức tin của ông Phêrô vào Đức Kitô, 153, 424, 440, 442; 
Giám muc Róma, x. Giám mục Róma; 
Óng Phéró nhu chứng nhân cuộc phuc sinh của Đức Kitô, 641-42; 
Ông Phêrô như vị đứng đầu các Tông Đô của Đức Kitô, 552, 765, 
880-81; 
Việc chối [Thầy] và sự hối cải của ông Phêrô, 1429, 1851. 


PHÓ TẾ (DIACONUS) 
Ấn tín được ghi nơi phó tế trong việc truyền chức, 1570; 
Các khả năng của phó tế, 1256, 1570, 1588, 1596; 
Chức phó tế như một cấp bậc của bí tích Truyền Chức Thánh, 1554; 
Chức phó tế vĩnh viễn, 1571; 
Phó tế được truyền chức “để phục vụ”, 1538, 1569-71; 
Phó tế như người trợ giúp của Giám mục và của các linh mục, 886, 
1B54, 1569, 1596; 


Muc luc phán tích 1005 


Su long trong cüa viéc truyén chüc phó té, 1572-74; 
Su tôn trọng các phó tế, 896, 1554. 


PHONG THÁNH, SỰ (CANONIZATIO),, x. (Các) Thánh. 


PHÓI NGƯỜI (EMBRYON HUMANUS) 
Su bảo vệ phôi người, 2270-71, 2273-74, 2377-78; 
Su được phép can thiệp trên phôi người, 2275. 
PHỤC SINH CỦA ĐỨC KITÔ, SỰ 
(RESURRECTIO CHRISTI), x. Đức Kitó. 


PHUC SINH CỦA NHỮNG NGƯỜI CHẾT, SU 
(RESURRECTIO MORTUORUM) 

Bí tích Thánh Thể như sức mạnh của sự phục sinh, 1524; 

Các lý lẽ và nền tảng của đức tin vào sự phục sinh của những người 
chết, 993-95; 

Đức tin vào sự phục sinh của những người chết như một yếu tố căn 
bản của đức tin Kitô giáo, 991; 

Linh hồn và thân xác trong sự phục sinh cuối cùng, 366; 

Những cách phục sinh của những người chết, 999, 1000; 

Những chống đối và không hiểu liên quan đến đức tin vào sự phục 
sinh của những người chết, 996; 

Phục sinh là gì, 977; 

Sự biến hình của Đức Kitô như dấu chỉ của sự phục sinh của con 
người, 556; 

Sự hoả táng và đức tin vào sự phục sinh của thân xác, 2301; 

Sự mạc khải tiệm tiến về sự phục sinh của những người chết, 922; 

Sự phục sinh của những người chết như công trình của Ba Ngôi Chí 
Thánh, 989; 

Sự phục sinh của tất cả những người chết, 998; 

Sự phục sinh của thân xác nghĩa là gì, 990; 

Thời gian của sự phục sinh của những người chết, 1001, 1038; 

“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”, 988-1013. 


PHỤC TÙNG, SỰ (của con người) (SUBMISSIO) (hominis) 
Sự phục tùng của con người đối với các quyền bính hợp pháp, 2239- 


40; 
Sự phục tùng của con người đối với Thiên Chúa, 154, 341, 396, 
1955; 


Sự từ chối phục tùng Đức Giáo Hoàng, (ly giáo), 2089. 
PHUC VU, SỰ (DIACONIA), 1569, 1588. 


PHUC VỤ, SỰ (SERVITIUM) 
Các phó tế như những thừa tác viên được quy hướng tới sự phục vụ, 
1569-70, 1596; 


1006 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Phụng vu nhu sự phuc vu Thiên Chúa, 1069-70; 

Quyén bính xét nhu su phuc vu, 2235; 

Su lé thuóc nhau cüa các thu tao và su phuc vu, 340; 

Sự phuc vu các quyền bính dân sự và su phuc vụ Thiên Chúa, 2242; 
Su phuc vu cüa các giáo dán trong cóng doàn Hói Thánh, 910; 

Su phuc vu cüa các Thién thán, 333; 

Su phuc vụ của gia đình nhu thừa tác vu của sự sống, 1653; 

Su phuc vu dân su, 2311; 

Su phục vu nhu con đường di theo Đức Kitô, 852; 

Su phuc vu Tổ quốc, 2239, 2310. 


PHUNG VU (LITURGIA) 


Các muc đích của phụng vụ, 1068; 

Các phụng vụ Đông phương và những đặc điểm của chúng, 948, 
1182, 1240, 1623; 

Các Thiên thân trong phụng vu, 335; 

Đức Maria trong phụng vụ, 721; 

Lòng đạo đức bình dân và phụng vụ, 1674-75; 

Nhà thờ và nơi thích hợp hơn cho kinh nguyện phụng vụ, 2691, 
2695; 

Phụng vụ Do thái và Kitô giáo, 1096; 

Phụng vụ Lời [Chúa], 1103, 1154, 1346, 1349, 2183; 

Phụng vụ thiên quốc, 1090, 1137-39, 1326; 

Phụng vụ trần thế, 1088-89; 

Phụng vụ Vượt Qua, 1217; 

Su tham dự phụng vụ của Hội Thánh, 1273, 1389; 

Ý nghĩa của từ phụng vụ, 1069-70. 


Việc cử hành phụng vụ 


Các thừa tác vụ và việc cử hành phụng vụ, 1142-44; 

Các truyền thống phụng vụ và tính công giáo của Hội Thánh, 1200- 
03. 

Máu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô trong việc cử hành phụng vụ, 
1067-68; 

Sự thay đổi nghỉ thức bí tích, 1125; 

Việc cử hành phụng vụ của bí tích Hôn Phối, 1621-24, 1631, 1663; 

Việc cử hành phụng vụ của bí tích Rửa Tội, 1234-45, 1278; 

Việc cử hành phụng vụ của bí tích Thánh Thể, 1330, 1345-55, 1363; 

Việc cử hành phụng vụ của bí tích Thêm Sức, 1297-1301, 1321; 

Việc cử hành phụng vụ của bí tích Thống Hối, 1480-84; 

Việc cử hành phụng vụ của bí tích Truyền Chức Thánh, 1572-74, 
1597; 

Việc cử hành phụng vụ của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, 1517-19, 
1531; 


Muc luc phán tích 1007 


Việc cử hành phụng vu của việc an táng, 1684-90. 


CÁC YẾU TỐ CỦA VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ 
Các ảnh tượng thánh, 1159-62; 
Các dấu chỉ và các biểu tượng, 1145-52; 
Các lời và các hành động, 1153-55; 
Thánh ca và âm nhạc, 1156-58. 


NHỮNG VỊ CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THIÊN QUỐC, 1137-39; 
Đầu và các chi thé, 1142-43; 
Cộng đồng và cộng đoàn, 1140-41, 1144; 
Những người cử hành phụng vụ bí tích, 1140-44. 


Giải thích phụng vụ 

Phụng vụ được thay đổi theo các nén văn hoá khác nhau, 1204-06; 

Phụng vụ làm cho các biến cố cứu độ tác động trong hiện tại, 1104; 

Phụng vụ như chỗ rất đặc biệt để dạy giáo lý, 1074; 

Phụng vụ như tột đỉnh mà hành động của Hội Thánh vươn tới, và 
như nguồn mạch tuôn trào sức mạnh của Hội Thánh, 1074; 

Phụng vụ như hành động của Hội Thánh, 1071-72; 

Phụng vụ như lời đáp trả của đức tin, 1083; 

Phụng vụ như một yếu tố cấu thành của Thánh Truyền, 1124. 


Các Giờ kinh phụng vụ, 1174-78; 

Nguồn gốc của các Giờ kinh phụng vụ, 1096; 

Những hiệu quả của các Giờ kinh phụng vụ, 1437; 

Những lời cầu nguyện của toàn thể dân Thiên Chúa, 1173; 
Những mục đích của các Giờ kinh phụng vụ, 1174; 

Những người tham dự các Giờ kinh phụng vụ, 1175; 
Những nơi để cử hành các Giờ kinh phụng vụ, 2691; 

Việc thiết lập các Giờ kinh phụng vụ, 1176-77; 

Ý nghĩa của các Giờ kinh phụng vụ, 1174, 1178. 


Các Ngôi Vị thần linh trong phụng vụ 
Chúa Thánh Thần trong phụng vụ, 688, 1091, 1109; 
Đức Kitô như trung tâm và Tư Tế của phụng vụ, 662, 1070, 1088; 
Đức Kitô trong phụng vụ, 1084-90, 1097, 1186, 2655; 
Phụng vụ như công trình của Chúa Ba Ngôi, 1076-1109; 
Thiên Chúa Cha như nguồn mach và mục đích của phụng vụ, 1077- 
88. 


Thời gian phụng vụ, 1163-78; 
NĂM PHỤNG VỤ, 1168; 
Máu nhiệm Vượt Qua nhu nén tảng để giải thích năm phụng vụ, 
1168-69; 
Sự giải thích thời gian về phương diện phụng vụ, 1095; 


1008 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su kính nhó các Thánh, 1173; 
Su kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, 1172, 1370; 
Sự triển khai mầu nhiệm Vượt Qua, 1171. 


NGÀY CHÚA NHẬT, 1166-67; 
Các ngày lễ khác phải được cử hành, 2177; 
Ngày của Chúa, 1166-67; 
Tầm quan trọng của việc cử hành bí tích Thánh Thể ngày Chúa 
Nhật, 2177-79. 


Q 


QUAN PHÒNG, SỰ (PROVIDENTIA), x. Thién Chúa; 
Báng chüng vé su quan phóng trong Thánh Kinh, 303; 
Dinh nghia su quan phóng, 302, 321; 
Lời cầu nguyện Kitô giáo như việc cộng tác vào sự quan phòng, 
2788; 
Sự phó thác với tình con thảo vào sự quan phòng, 305, 322, 2215, 
2547, 2830; 
Sự quan phòng hướng dẫn, 1040; 
Sự quan phòng thần linh như kế hoạch của Thiên Chúa được thực 
hiện, 302-05; 
Su quan phóng và sự dữ, 309-14, 324, 395; 
Su quan phòng và những nguyên nhân dé nhi, 306-308; 
Su quan phóng và su cóng tác cüa các thu tao, 306-307, 323. 
QUÉ HUONG (PATRIA) 
Qué huong thién quóc, 117, 1525, 2795; 
Quê hương trần thế và các bón phán đối với qué huong, 2199, 2239- 
40, 2310. 
QUY LUÁT (REGULA) luân lý, x. Luát và Chuẩn muc; 
Đức Kitô nhu quy luật luân lý của cách hành động, 2074; 
Luật luân lý xét như quy luật để hành động, 1951; 
Luật tự nhiên xét như quy luật, 1957, 1959; 
“Quy luật vàng”, 1789, 1970, 2510; 
Thánh Kinh như nguồn mạch mọi quy luật, 75, 141. 
QUY PHUC, SU (OBSEQUIUM) 
Sự quy phục dao hanh của tâm hồn đối với giáo huấn thông thường 
của Huấn quyên, 892. 
Sự quy phục đối với các định tín của Huấn quyên, 891; 
QUY TỘI, TÍNH (IMPUTABILITAS) của các hành dóng và các tói lói, 
1735, 1860, 2125, 2355. 


Muc luc phán tích 1009 


QUY TU, SU (RECAPITULATIO), 518, 668, 2854. 
QUY ĐẠO (AMBITUS), x. Thiên nhiên và Công trinh tao dung. 
QUYÉN GÓP, SU (COLLECTA) và ý nghĩa của nó, 1351. 


QUYỀN (CÁC) (IUS/RA) 
Các hành động chống lại các quyền căn bản, 2242, 2414, 2424; 
Các quyền chính tri, 2237; 
Các quyền lực công cộng và các quyên của cá vị, 1907, 2254, 2273; 
Các thể chế chính trị chống lại các quyền của con người, 1901; 
Đời sống kinh tế và sự bảo vệ quyền, 2430-31. 
Hành động chóng lại quyền lực vi pham các quyền, 2243; 
Hội Thánh và sự bảo vệ của Hội Thánh đối với các quyền cán bản, 


2420, 2458; 

Khoa học và kỹ thuật trong sự phục vụ các quyền căn bản, 2294, 
2375; 

Luát tu nhiên nhu nên tång cüa các quyón cán bán, 1956, 1978, 
2070, 22773; 


“Nhà Nước pháp quyền”, 1904,2273; 

Những hành động chống lại các quyền của các dân tóc, 2313, 2328; 

Quyền bầu cử, 2240; 

Quyền biết và quyền bày tỏ chân lý, 2488-89, 2494, 2508, 2512; 

Quyền chọn lựa nghề nghiệp và bậc sống, 2230; 

Quyền chọn trường học cho con cái, 2229; 

Quyền có sáng kiến về kinh tế, 2429; 

Quyền của con cái, 2378; 

Quyền của con người là được giáo huấn về các mệnh lệnh thần linh, 
2037; 

Quyền của những người đã chịu Phép Rửa, 1269; 

Quyền di cư, 2241; 

Quyền được cấp dưỡng của các thừa tác viên trong Hội Thánh, 
2122; 

Quyền được sống, 2264, 2270, 2273, 2322; 

Quyền được tôn trọng, 2479; 

Quyền giáo dục con cái, 2221; 

Quyền hành động theo lương tâm và sự tự do, 1782, 1907; 

Quyền hưởng các của cải của trái đất, 360; 

Quyền loan báo Tin Mừng cho người ta, 848, 900; 

Quyền ngưng các phương tiện y khoa, 2278; 

Quyền phê phán các quyên bính, 2238; 

Quyền quy định việc sản xuất và buôn bán vũ khí, 2316; 

Quyền theo sự công bằng xã hội, 1943; 

Quyền tự do tôn giáo, 2104-09; 

Quyên tu do, 1738, 1747; 


1010 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Quyền tu hữu, 2211, 2401, 2403, 2406, 2452; 

Quyén tu vé hợp pháp, 1909, 2265-66, 2308, 2310, 2321; 

Sự binh dáng giữa người ta và các quyén của họ, 1935, 1944-45; 

Su công nhận các quyền, 2270, 2273; 

Sự ly dị dân sự và các quyền hợp pháp phải được báo đảm, 2383; 

Sự thông tin qua phương tiện truyền thông và sự tôn trọng các 
quyền, 2492, 2494, 2498; 

Su tôn trong các quyển con người, 1807, 1882, 1889, 2237, 2306, 
2407. 


QUYÉN BÍNH (AUCTORITAS) 


Chiến tranh và quyên bính quốc tế, 2308; 

Công ích và quyên bính, 1903, 1906, 1909, 1928, 2239, 2266, 2406, 
2429, 2498,; 

Gia dinh và quyén bính, 2202, 2207, 2234; 

Lé Luát nhu su bát nguón cüa quyén bính, 1951; 

Nén táng cüa quyén bính nhán loai, 1897-1904; 

Nén táng cüa quyén bính, 1899, 1918, 1920, 1930; 

Những bổn phận của các quyền bính, 1917, 1923, 2235-36, 2241, 

2272, 2316, 2354, 2498; 

Những giới han của quyền bính, 2267; 

Những quyển bính dân sự bất hợp pháp, 2155; 

Những quyền bính tôn giáo của những người ở Giérusalem và Chúa 
Giêsu, 575, 587, 589, 591, 595-96; 

Quyền bính cần thiết cho xã hội nhân loại, 1897-98, 1919; 

Quyên bính của các Giám mục, 883, 888, 894, 1596, 2034, 2179; 

Quyền bính của các thừa tác viên của Hội Thánh, 875, 1551, 1563; 

Quyền bính của các Tông Đồ, 551, 873, 1444, 1575; 

Quyền bính của chán lý, 1777; 

Quyền bính của Đức Giáo Hoàng, 1594, 2034; 

Quyền bính của Đức Kitô, 581-82, 651, 668-69, 1063, 1441, 1673, 
2173; 

Quyên bính của Hội Thánh, 85, 119, 553, 874, 895, 918, 1023, 1125, 
1399, 1578, 1635, 1673, 1792, 2037, 2420; 

Quyền bính của Huấn quyền của Hội Thánh, 88, 2036; 

Quyên bính của kinh Tin Kính, 194-95; 

Quyên bính của Thiên Chúa, 156, 239, 668, 1295, 1381, 2086, 2777; 

Quyền bính dân sự và nhân loại, 1900, 1901, 2234; 

Su lam dụng của các quyền bính dân su, 2155, 2242, 2298; 

Sự phục vụ của quyền bính, 2285; 

Sự thực thi quyền bính cách hợp pháp, 1897, 1921; 

Sự tôn trọng những điều khác và quyền bính, 1902, 1930, 2199, 
2254; 

Sự tôn trong quyền bính, 1880; 


Muc luc phán tích 1011 


Sự từ chối vâng phuc quyền bính, 2256. 


QUYỀN CHỦ TẾ (DOMINATUS) 
Quyền chủ té của Chúa Giêsu, 449-50; 
Quyền chủ tể của con người, 2293, 2415; 
Quyền chủ tể của Thiên Chúa, 304; 
“Vương quyền” như quyền chủ tể, 2816. 


QUYỀN LỰC (POTESTAS) 
“Quyên chia khoá”, 553, 981-83; 
Quyền lực của bóng tối và su giải thoát khỏi quyền luc đó trong bí 
tích Rửa Tội, 1250; 
Quyền lực của Chúa Giêsu Kitô, 635, 649, 664, 668, 1441, 1503; 
Quyền lực của Chúa Thánh Thần, 703, 798; 
Quyền lực của con người, 943, 1731, 1861, 1884, 2002; 
Quyền lực của Đức Giáo Hoàng và của Giám mục đoàn, 882-83; 
Quyền lực của Nhà Nước, 1904, 2237, 2239, 2241, 2244. 


QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA (POTENTIA DED 
Đức tin vào sự toàn năng của Thiên Chúa, 273-74; 
Lời Thiên Chúa như quyền năng, 124, 131; 
Những đặc điểm của quyền năng của Thiên Chúa, 268, 270; 
Những sự biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa, 277, 296, 648, 1508, 
2500; 
Quyền năng của Chúa Thánh Thần, 496, 1127, 1238, 2778; 
Quyền năng của Đức Kitô, 449, 649; 
Quyền năng của Thiên Chúa trong các bí tích, 1128; 
Sự bề ngoài có vẻ bất lực của Thiên Chúa, 272; 
Sự toàn năng thần linh không hề có tính độc đoán, 271; 
Thánh Kinh tuyên xưng quyền năng của Thiên Chúa, 269. 
QUYẾN TỐI THƯỢNG (PRIMATUS) 
Quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, 882; 
Quyền tối thượng của Đức Kitô, 792; 
Quyền tối thượng của Giáo Hội Rôma, 834; 
Quyền tối thượng của Thiên Chúa, 304. 


5 


5A MẠC (DESERTUM) 
Sa mạc nội tâm và đời ẩn sĩ, 921; 
Chúa Giêsu trong sa mạc, 538-40, 566. 
SA NGÃ, SU (LAPSUS), x. Nguyên tội. 
Nguyên do su sa ngã của con người, 215, 385; 


1012 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Nguyén do và cói nguón cüa su sa ngá cüa các Thién thán, 391-93, 
760; 

Thiên Chúa không bỏ mặc con người sau khi nó sa ngã, 55, 70, 410; 

Trình thuật trong sách Sáng Thế về sự sa ngã của con người, 289, 
390. 


SATAN (SATANAS), x. Ma quy. 
SÁCH (LIBER), x. Lời, Thánh Kinh và Tin Mừng. 
SÁCH BÀI ĐỌC (LECTIONARIUM,, 1154. 


SÁCH GIÁO LY CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 
(CATECHISMUS ECCLESIAE CATHOLICAE) 
Cấu trúc của sách giáo lý, 13-17; 
Mục đích của sách giáo lý, 11; 
Nguyên tắc mục vụ của sách giáo lý, 25; 
Những nguồn mạch chủ yếu của sách giáo lý, 11; 
Những thích nghi của sách giáo lý vào các nền văn hoá khác nhau, 
24; 
Sách giáo lý dành cho ai, 12; 
Sách giáo lý nhu su trinh bày hữu cơ của toàn bộ đức tin, 18; 
Viéc chuán bi cho sách giáo ly, 10. 


SÁCH THÁNH (BIBLIA), x. Thánh Kinh. 


SAI LÂM, SU (ERROR) 

Giáo ly düc tin và su báo vé giáo ly chóng lai các sai lám, 250; 

Những hậu quá do các sai lầm của người ta, 844; 

Những trợ giúp để tránh sai lầm: Mac khái, 38; Luật, 1956; Tin 
Mừng, 2527; 

Nói dối dẫn đến sự sai lầm, 2483, 2485; 

Sự dễ bị sai lâm và nguồn gốc của điều đó, 1707, 1714; 

Sự sai lầm như nguyên do khiến việc nhận biết Thiên Chúa bị mờ 
tối và lệch lạc, 286; 

Sự sai lầm trong phán đoán, 1786, 1790-94, 1799, 1801; 

Sự sửa chữa những sai lầm của con người do Chúa Giêsu thực hiện, 
615; 

Thanh luyện khỏi sự sai lầm, 856, 2825. 


SIÊU NHIÊN (SUPERNATURALIS) 
Các nhân đức đối thần và các hành vi siêu nhiên, 1812-13, 1840-41; 
Cảm thức siêu nhiên về đức tin, 91-93; 
Đức tin như nhân đức siêu nhiên, 153, 179; 
Mục đích siêu nhiên của con người, 367; 
Ơn gọi siêu nhiên đến hưởng đời sống vĩnh cửu, 1998; 
Su hiệp thông siêu nhiên, 950; 


Muc luc phán tích 1018 


Vinh phúc siêu nhiên, 1722, 1727. 


SIÉU VIỆT, SỰ (TRANSCENDENTIA) của Thiên Chúa, 42, 212, 239, 
300, 1028. 


SINH HA MÓI, CUÓC (NATIVITAS NOVA) 

(Việc trao) Lời Kinh của Chúa nói lén ý nghĩa cuộc sinh hạ mới vào 
sự sống thần linh, 2769; 

Bí tích Rửa Tội ban ân sủng là cuộc sinh hạ, 683, 720, 1215, 1262; 

Các hiệu quả của cuộc sinh hạ mới, 526, 12779; 

Chúa Giêsu khởi đầu cuộc sinh hạ mới, 505; 

Đức Trinh Nữ Maria cộng tác trong cuộc sinh hạ mới của các tín 
hữu, 963; 

Hội Thánh như mẹ sinh ra chúng ta, 169; 

Mầu nhiệm Giáng sinh, 525-26; 

Nước rửa tội như dấu chỉ của cuộc sinh hạ mới, 694; 

Sự cán thiết của cuộc sinh hạ mới, 1250; 

Sự chết như việc hoàn thành cuộc sinh hạ mới, 1682; 

Trở nên dân Thiên Chúa nhờ cuộc sinh hạ mới, 782. 


SINH SÁN, SỰ (PROCREATIO) 
Các kỹ thuật sinh sản chống lại phẩm giá con người, 2377; 
Đôi phối ngẫu có trách nhiệm về sự sinh sản, 2372; 
Sự điều hoà sinh sản, 2368, 2370; 
Su sinh sản có trách nhiệm, 2368; 
Su sinh sản con cái như mục đích của Hôn nhân, 1652; 
Tính dục và sự sinh sản, 2351-52; 
Tính luân lý của các phương pháp điều hoà sinh sản, 2370. 
SINH SÅN NHÂN TẠO, SỰ (FECUNDATIO ARTIFICIALIS) 
Sự sinh sản nhân tạo không thể được chấp nhận về mặt luân lý, 
2377; 
Su thu tinh hoác sinh sån nhân tao khác nguón (heterologae) là gây 
tai hai cách nghiêm trọng, 2376. 
SINH SÓI NÀY NỞ, SU (FECUNDITAS) 
Đức Kitô, cây nho ban sự sinh sôi này nở thiêng liêng, 755, 864, 
20⁄4; 
Mở ngỏ cho sự sinh sôi nảy nở của đôi phối ngẫu, 372, 1604, 1642- 
43, 1652-54, 1662, 1664; 
Sự sinh sôi nảy nở của Hôn nhân, 2366-72; 
Sự sinh sôi nảy nở như một đòi hỏi của tình yêu phu phu, 2363; 
Trải rộng sự sinh sôi nảy nở của tình yêu phu phu, 2221, 2363; 
Ý nghĩa của sự sinh sôi nảy nở của con người, 2335, 2398. 
SQ, SỰ / SỰ KÍNH SO (TIMOR) 
Sự kính sợ được thúc đẩy do su hiện diện của Thiên Chúa, 2144; 


1014 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su kính sợ Thiên Chúa được linh hứng bởi sứ điệp của cuộc phán 
xét sau cùng, 1041; 

Sự kính sợ Thiên Chúa như hồng ân của Thần Khí, 1303, 1831; 

Sự kính sợ Thiên Chúa như nền tảng của việc tôn trọng cha mẹ, 
2211; 

Sự sợ bị kết án muôn đời, 1453; 

Su sợ sự dữ, 1765; 

Sự sợ trong các đam mê chủ yếu, 1772. 


SUNG KÍNH, SỰ / VIỆC PHUNG TU (CULTUS) 


Su khác dao trong các hón phói hón hop, 1633-37; 

Su lệch lac của việc sùng kính, 2111, 2113, 2138, 2581; 

Su süng kính bí tích Thánh Thé, 1178, 1418, 1325, 1378, 1380, 
1408; 

Su süng kính các ành tugng thánh, 2131-32, 2141; 

Su süng kính Düc Maria, 971; 

Sự süng kính tôn thờ Thiên Chúa, 28, 347, 939, 1121, 1123, 1148, 
1180, 1564, 1596, 2083, 2135; 

Thời gian dành cho việc phụng tự thần linh, 2184-87, 2193; 

Việc phụng tự thiêng liêng và đời sống luân lý, 2031, 2047; 

Việc phụng tự trong Cựu Ước, 1093; 

Việc phụng tự trong Tân Ước, 1179. 


SUY NIỆM, SỰ (MEDITATIO), 2705-08; 


Các hoa trái của sự suy niệm, 2706, 2708; 

Các mục đích của sự suy niệm, 2728; 

Các phương pháp suy niệm, 2707; 

Những thời gian thích hợp để suy niệm, 2186; 

Sự suy niệm và sự gia tăng sự hiểu biết về đức tin, 94-95; 

Suy niệm như một trong ba cách diễn đạt quan trọng hơn của việc 
cầu nguyện, 2699; 

Ý nghĩa của sự suy niệm, 2705. 


SUY TU, SỰ (REFLEXIO),, x. Sự suy niệm; 


Tám quan trong cüa su suy tu cá vi, 1779; 
Vừa suy tu vừa cầu nguyện, 2708. 


SỨ ĐIỆP (NUNTIUS), x. Việc loan báo Tin Mừng; 


Gia đình như nơi đầu tiên của sứ điệp đức tin, 1666; 

Một sứ điệp cứu độ trên khắp trần gian, 174; 

Sứ điệp của Hội Thánh, 2126, 

Sứ điệp Tin Mừng bằng hình ảnh trong các ảnh thánh, 1160; 
Sứ điệp Tin Mừng và kinh Lay Cha, 2763; 

Sứ điệp Tin Mừng và lời kêu gọi hối cải, 1427, 1989; 

Sứ điệp Tin Mừng và việc dạy giáo lý, 6; 


Muc luc phán tích 1015 


Sự truyền bá sứ điệp cứu độ, 900, 2044. 


SỰ CHAI ĐÁ CUA TRÁI TIM (INDURATIO CORDIS), 591, 674, 
1859. 


SU CHON LỰA UU TIÊN (OPTIO PRAEFERENTIALIS), x. TinA 
yêu: Tinh yêu uu tiên. 

SỰ CHỐNG ĐỐI CỦA LƯƠNG TÂM (OBIECTIO CONSCIENTIAE), 
x. Sự bhước từ tuân phục. 


SỰ CÔNG BẰNG / SỰ CÔNG CHÍNH (IUSTITIA) 
Bổn phận của các giáo dân là làm cho mọi sự phù hợp với các 
chuẩn mực của đức công bằng, 909; 
Các bổn phận của công bằng, 1459, 1787, 2401, 2446-47, 2487; 
Các quyền lực chính trị và sự công bằng, 2237; 
Định nghĩa sự công bằng, 1807; 
Hành động theo sự công bằng, 1697, 1754, 1778, 1787; 
Hiệu quả của sự công bằng, 2304; 
Nhân đức công bằng, 1805, 1807, 2479, 2484, . 
Những đòi hỏi của đức công bằng, 1459, 2494-95; 
Những hành động nghịch với sự công bằng, 1916, 2297, 2325, 2356, 
2413, 2476, 2485; 
“Phúc thay ai đói khát sự công chính”, 1716; 
Su bách hai vi sự công chính, 1716; 
Sự công bằng giữa các dán tộc, 2437-42; 
Sự công bằng phân phối, 2236, 2411; 
Sự công bằng xã hội, 1928-42, 2425-26, 2832; 
Sự công chính của Thiên Chúa, 271, 1040, 1861, 1953, 1987, 1991- 
99, 2017, 2543; 
Sự thánh thiện và sự công chính nguyên thuỷ, 375-76, 379, 400, 
404; 
Tìm kiếm sự công bằng, 1888, 2820. 
SỰ CÔNG BÓ (PROCLAMATIO) Lời Thiên Chúa, x. Lời; 
Các phó tế công bố Lời Thiên Chúa, 1570; 
Sự công bố Lời Thiên Chúa trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, 
1408; 
Tầm quan trọng của sự công bố Lời Thiên Chúa, 1154. 
SỰ DẪN VÀO MẦU NHIỆM (MYSTAGOGIA), 1075. 


SỰ DIỄN ĐẠT (EXPRESSIO) ra bên ngoài của người cầu nguyện, 2702- 
03. 
SỰ DỮ / ĐIỀU XẤU (MALUM), x. Điều thiện hảo; 
Cuộc phán xét cuối cùng đối với những kẻ làm điều xấu, 1039; 
Sự đữ luân lý, 311-12; 


1016 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Sự dữ thể lý, 310; 

Sự dü trong các giáo thuyết nhị nguyên và manichê, 285; 

Sự dü trong cách thực hành tín ngưỡng của con người, 844; 

Sự đữ và tính luân lý của các hành động nhân linh, 1749-56; 

Đức Kitô giải thoát con người khỏi sự dữ, 549, 1505; 

Đức tin Kitô giáo như câu trả lời về sự dữ, 309, 385; 

Không ước muốn sự dữ cho người lân cận, 2303, 2539; 

Lời cầu xin được giải thoát khói sự dữ, 2846, 2850-54, x. Kinh Lay 
Cha; 

Ly trí và sự phán định điều thiện hảo và sự dữ, 1954; 

Nguyên tội như nguồn gốc của sự dữ, 403, 407, 1607, 1707; 

Những trợ giúp để tránh sự dữ, 1806, 1889, 1950, 1962, 2527; 

Nước Thiên Chúa còn bị sự dữ tấn công, 671; 

Phục sinh để bị kết án, 998; 

Quyên lực của Thiên Chúa đưa tới điều thiện hảo từ những hậu quả 
của sự dữ, 312-13, 412; 

Sự chiến thắng của Thiên Chúa trên sự dữ, 272, 410, 677. 

Sự chọn lựa giữa điều thiện hảo và sự dữ, 1732-33; 

Sự dẫn đến sự dữ, 1869, 2284; 

Sự không hiểu biết và tính quy tội của việc làm điều xấu, 1791, 
1798, 1860; 

Việc ghê tởm sự dữ, 1427, 1431, 1706, 1776; 

Việc lặp đi lặp lại điều xấu và những hậu quả của việc đó, 1865; 

Su quan phòng và gương xấu của sự dữ, 309-14; 

Sự xâm nhập của sự dü sau tội đầu tiên, 401, 1707; 

Tính phổ quát của sự dữ trong lịch sử con người, 401; 

Tính vô luân của việc “làm điều xấu như nguyên do để đạt được điều 
thiện hảo”, 1789; 

Tội như sự dữ nghiêm trọng nhất, 1488; 

Vấn nạn về nguồn gốc của sự dữ, 385. 


SỰ HIỆP THÔNG (KOINONIA), 948. 


SỰ KHẮC NGHIỆT CỦA VIỆC ĐIỀU TRỊ 
(SAEVITIA THERAPEUTICA), 2278. 


SỰ KHUÓC TỪ VÂNG PHỤC (RECUSATIO OBOEDIENTIAE), x. Sự 
váng phục; 


Sự khước từ vâng phục của ông Adam được Đức Kitô đền bù, 411, 
523, 614-15; 

Su khuóc từ vàng phục của ông Adam và của con người, và những 
hậu quả của su khuóc từ đó, 399, 400-02, 1733, 2515; 

Su khước từ vâng phục luân lý, 1733, 1862, 2515; 

Sự khuóc từ vâng phục quyền bính, 2256, 2242, 2313; 

Tội như sự khước từ vâng phục Thiên Chúa, 397, 1850, 1871. 


Muc luc phán tích 1017 


SU NHÓ / KY ÜC (MEMORIA) 
Chúa Thánh Thần nhu ký ức sóng động của Hội Thánh, 1099; 
Sự kính nhớ các Thánh, 957, 1173, 1195; 
Sự kính nhớ các Thiên thần, 335; 
Sự kính nhớ Chúa Giêsu Kitô và hy lễ của Người, 1333, 1341-44, 


1394; 
Sự kính nhớ cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Đức Kitô, 1163, 
1167, 1354; 


Su tưởng nhớ các kỳ công của Thiên Chúa, 1103; 
Sự tưởng nhớ công trình tạo dựng, 2169; 
Sự tưởng nhớ những người đã qua đời, 958, 1032. 


SỰ NỔI TIẾNG (RUMOR) hoặc danh tiếng trên báo chí, 1723. 


SỰ PHÓ DÁNG LINH HỒN (RECOMMENDATIO ANIMAE), 690, 
1020. 


SỰ SÔNG, ĐỜI SÔNG (VITA) 
Bản chất thánh thiêng của sự sống con người, 2258, 2319; 
Cái chết nhu sự kết thúc đời sống trần thế, 1013; 
Chỉ Thiên Chúa là Chúa của sự sống, 2258; 
Chúa Giêsu “Tướng lãnh su sống”, 635; 
Đời sống con người như cuộc chiến đấu chống sự dữ, 386, 409, 1707; 
Đời sống con người trong vườn địa đàng, 376; 
Đời sống của Đức Kitô, x. Đức Kitó; 
Đời sống của Hội Thánh, x. Hội Thánh; 
Đức Kitô như sự kết hợp của sự chết và sự sống, 625; 
Hy sinh mạng sống vì bạn hữu, 609; 
Lời Thiên Chúa và hơi thở của Ngài là nguồn gốc của mọi sự sống, 
708; 
Nước như nguồn mạch của sự sóng và sự sinh sôi nảy nở, 1218; 
Phẩm giá của sự sống của thân xác nhân linh, 364; 
Sự đau khổ và đau buồn ảnh hưởng trên đời sống nhân loại, 1500; 
Sự sống của Thiên Chúa, x. Thiên Chúa; 
Sự sống gắn liền với sự chết, 1007, 1012; 
Thay đổi đời sống bằng việc hối cải, 1431; 
“Tôi là sự Sống lại và là sự Sống”, 994; 
Việc phục vụ sự sống như bổn phận căn bản của Hôn nhân và gia 
đình, 1653. 

Những phản bội lại sự sống con người 
Su can thiệp vào phôi thai, 2275; 
Sự chết êm dịu, 2276-79; 
Sự giết hài nhi, 2271; 
Sự giết người có chủ ý, 2268-69; 


1018 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Su phá thai, 2271, 2322; 
Su tu sát, 2280-83. 


Su lưu truyền sự sóng 
Sự điều hoà sinh sản, 2368, 2370; 
Sự lưu truyền sự sống được xếp đặt bởi Thiên Chúa, 372; 
Sự lưu truyền sự sống như mục đích của tình yêu phu phụ, 2363, 
2366; 
Su luu truyén su sóng nhu su cóng tác vào cóng viéc cüa Dáng Tao 
Hoá, 372, 2367, 2398. 
Đời sóng vinh cửu 
“Ai án thịt tói., sẽ được sóng muôn đời”, 1406, 1524; 
Bảo chứng của đời sống vĩnh cửu trong các bí tích, 1130; 
Bí tích Rửa Tội “dấu ấn của đời sống vĩnh cửu”, 1274; 
Chỉ Thiên Chúa có “những lời ban sự sống muôn đời”, 1336; 
Đời sống vĩnh cửu của các Thánh xét như sự sở hữu sung mãn các 
hoa trái của công trình cứu chuộc, 1026; 
Đời sống vĩnh cửu xét nhu phán thưởng cho những người công 
chính, 1038, 2002; 
Đức Kitô, Chúa của đời sống vĩnh cửu, 679; 
Ơn gọi hưởng đời sống vĩnh cửu như một hồng ân nhưng không của 
Thiên Chúa, 1998; 
Sự phục sinh của những người chết và đời sống vĩnh cửu, 989-90, 
994, 9997-98, 1016; 
Thiên Chúa muốn ban cho con người đời sống vĩnh cửu, 55; 
Thiên Chúa sẽ “có toàn quyền trên muôn loài”, 1050, 1060; 
“Tôi phải làm gì tốt, để được sống muôn đời?”, 2052, 2075; 
Tôi tin hằng sống vậy, 1020; 
Tội trọng như sự ngăn trở việc đạt tới đời sống vĩnh cửu, 1472. 
Đời sống Kitô hữu 
Bí tích Thánh Thể, “nguồn mạch và tột đỉnh của toàn bộ đời sống 
Kitó hữu”, 1324, 1391-92; 
Các bí tích nhu nén tảng và sự trợ giúp của đời sống Kitô hữu, 
1210, 1212-18; 
Các Thiên thân như sự trợ giúp cho đời sống Kitô hữu, 336; 
Cầu nguyện, yếu tố hết sức cần thiết của đời sống Kitô hữu, 2710, 
2745, 2764, x. cầu nguyện; 
Chúa Ba Ngôi Chí Thánh như mầu nhiệm trung tâm của đời sống 
Kitô hữu, 234; 
Đời sống Kitô hữu và con đường trọn lành, 2015; 
Đời sống Kitô hữu và sự hiệp thông với Ba Ngôi thần linh, 259; 
Đời sống Kitô hữu và sự tham dự vào sự chết và sự sống lại của Đức 
Kitô, 1002; 


Muc luc phán tích 1019 


Gia đình như trường học đầu tiên của đời sống Kitô hữu, 1657; 
Lòng đạo đức bình dân làm phong phú đời sống Kitô hữu, 1679; 
Những lệnh truyền cho đời sống Kitô hữu trong Bài giảng trên núi, 


196G; 
Thánh Kinh như của nuôi dưỡng và quy luật của đời sống Kitô hữu, 
141; 


Thời kỳ dự tòng như sự đào tạo đời sống Kitô hữu, 1248. 


Đời sống phu phu, x. Hôn nhân; 
Đời sống phu phụ được thiết lập bởi Đấng Tạo Hoá và được Ngài 
ban các lề luật của Ngài, 1660; 
Đời sống phu phụ và sự hiện diện của Đức Kitô trong đời sống đó, 
1642; 
Đời sống phu phụ và sự sinh sản, 1654, 1664. 


Đời sống thánh hiến, 916; 
Các hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến, 917-19; 
Các lời khuyên Phúc Âm và việc tuyên giữ, 914-16, 944; 
Các trinh nữ và goá phụ được thánh hiến, 922-24, 1537, 1672; 
Các tu hội đời, 928-29; 
Định nghĩa đời sống thánh hiến, 916; 
Đời ẩn sĩ, 920-21; 
Đời tu dòng, 925-27; 
Hội Thánh công nhận đời sống thánh hiến, 915; 
Sự thánh hiến và sứ vụ, 931-33; 
Tu đoàn tông đồ, 930; 
Ý nghĩa của đời sống thánh hiến trong Hội Thánh, 932. 


Sự sống con người 
Các mục đích của đời sống: Nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, và 
phục vụ Ngài, 1, 68; 
Hoà bình và sự tôn trọng sự sống, 2304; 
Quyền được sống, 2264, 22773; 
Sự tôn trọng sự sống con người ngay từ lúc tượng thai, 2270-75, 
2322; 
Sự tôn trọng sự sống con người và án tử hình, 2266-67; 
Sự tôn trọng sự sống con người và sự tự vệ hợp pháp, 2263-67, 
2321; 
Su tôn trọng su sống con người, 2559-83. 
Đời sống luân lý 
Các đam mê và đời sống luân lý, 1767-70; 
Các nhân đức và các hông ân của Chúa Thánh Thần nhu sự trợ 
giúp cho đời sống luân lý, 1804, 1808, 1830; 
Định nghĩa đời sống luân lý, 2407; 


1020 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Đời sóng luân lý dem lại sự tu do thiêng liêng, 1828; 

Đời sống luân lý được hoàn thành trong đời sống vĩnh cửu, 1715; 

Đời sống luân lý như điều kiện cho sự tăng trưởng của Hội Thánh 
và của Nước [Thiên Chúa], 2045-46; 

Đời sống luân lý như điều kiện cho việc loan báo Tin Mừng, 2044; 

Đời sống luân lý như việc phụng tự thiêng liêng, 2031, 2047; 

Đời sống luân lý và Huấn quyền của Hội Thánh, 2032-40, 2049-51; 

Đời sống luân lý và phẩm giá của nhân vị, 1706; 

Đức tin như nguồn mạch đời sống luân lý, 2087; 

Luật tự nhiên điều tiết đời sống luân lý, 1955; 

Những ngăn trở đối với đời sống luân lý, 1740. 


Đời sống mới, sự sống thần linh, x. Ân súng, 648; 


Ân sủng như sự tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, 375, 1997; 

Bí tích Rửa Tội như nguồn mạch của đời sống mới, 1254, 1279; 

Các hoa trái trong sự sống mới trong Đức Kitô theo Thần Khí, 740; 

Đời sống mới có thể được thực hiện nhờ Chúa Thánh Thần ngự 
xuống, 735; 

Đời sống mới do Đức Kitô lập công cho chúng ta, 1708; 

Đời sống mới được lãnh nhận từ Hội Thánh trong bí tích Rửa Tội, 
168, 628, 683; 

Phụng vụ như nguồn mạch của đời sống mới, 1071-72; 

Sự hiệp thông với sự sống thân linh như mục đích của công trình 
tạo dựng, 760; 

Sự sống mới được mở ngỏ trong cuộc phục sinh của Đức Kitô, 654; 

Sự sống thần linh được ban cho người ta trong các bí tích, 694, 
1131; 

Thiên Chúa muốn truyền thông sự sống thân linh của Ngài cho 
người ta, 52, 541; 

Việc dạy giáo lý về đời sống mới, 1697; 

Việc tham dự vào sự sống thần linh không phát xuất do ý muốn của 
xác thịt nhung do bởi Thiên Chúa, 505. 


Đời sống xã hội 


Cách cai quản của Thiên Chúa phải được bắt chước trong đời sống 
xã hội, 1884; 

Công ích và đời sống xã hội, 1906, 1911, 1924; 

Đời sống xã hội cần thiết cho con người, 1789, 1891; 

Đời sống xã hội phải được tổ chức, 2442; 

Đời sống xã hội và sự bảo vệ đời sống riêng tư, 1907; 

Đức mến trong đời sống xã hội, 1889; 

Gia đình và đời sống xã hội, 2207, 2210; 

Mạc khải Kitô giáo và đời sống xã hội, 2419; 

Sự tham dự vào đời sống xã hội, 1882, 1897, 1917. 


Muc luc phán tích 1021 


Đời sống thiêng liêng, đời sóng trong Thần Khí, 1699, x. Linh 
dao. 


SU THAM DU ĐỜI SÓNG XÃ HỘI 
(PARTICIPATIO IN VITA SOCIALI), 1882, 1897-1917. 


SỰ THÁNG TIẾN con người (PROVECTIO humana), 1929. 


SỰ TÌM KIM THIÊN CHÚA (INDAGATIO DEL, 28, 30, 285, 843, 
1501, 2566. 


SỰ TIN TƯỞNG VỚI TINH CON THẢO (FIDUCIA FILIALIS) 
Kinh Lay Cha và sự tin tưởng với tinh con thảo, 2777-78, 2797, 
2830; 
Su tin tưởng với tinh con thảo của Chúa Giêsu khi Người cầu 
nguyện với Chúa Cha, 2610, 2778; 
Việc cầu nguyện bị thử thách, 2756; 
Việc cầu nguyện và sự tin tưởng với tình con thảo, 2734, 2741. 


SỰ TUÔN BAN CHÚA THÁNH THẦN 
(EFFUSIO SPIRITUS SANCTI) 

Các cuộc cử hành Kitô giáo và su tuón ban Chúa Thánh Thần, 
1104; 

Các hiệu quả của su tuón ban Chúa Thánh Thần, 686, 706, 759, 
1076, 1229; 

Sự đặt tay dé tuón ban Chúa Thánh Thần, 699; 

Su tuón ban Chúa Thánh Thần nhu sự hoàn thành cuộc Vượt Qua 
của Đức Kitô, 667, 731; 

Sự tuôn ban Chúa Thánh Thần trên các Tông Đồ cho sứ vụ của các 
ngài, 1287, 1556; 

Sự tuôn ban Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm Sức, 1299, 1302; 

Sự tuôn ban Chúa Thánh Thần trong bí tích Truyền Chức Thánh, 
1573; 

Su tuón ban Chúa Thánh Thân trong thói hiên tai, 2819. 


SÚ VŲ, (CÁC) (MISSIO/ NES) 
Các sứ vu của các Tông Đồ, 2, 551, 858-60, 1122, 1223; 
Sứ vụ của các Giám muc, 2068; 
Sứ vụ của các giáo dân, 897-918; 
Sứ vụ của các phó tế, 1570; 
Sứ vụ của cha mẹ, 2226; 
Sứ vụ của Chúa Thánh Thần, 244, 485, 716, 1108; 
Sứ vụ của đôi phối ngẫu, 2367; 
Sứ vụ của Đức Kitô, 430, 436, 438, 440, 534, 536, 606, 608; 
Sứ vụ của Đức Trinh Nữ Maria, 489, 969; 
Sứ vụ của Hội Thánh, 6, 730, 738, 768, 782, 811, 831, 849-56, 873; 
Sứ vụ của Huấn quyên, 890; 


1022 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Sứ vu của những người được thánh hiến, 931-33; 

Sứ vụ của thánh Phêrô, 552; 

Sứ vụ đến với mọi dân tộc, 1122, 1533, 1565, 2044, 2419. 

Sứ vụ phối hợp của Chúa Con và Chúa Thánh Thân, 689-90, 702, 
727, 737, 743, 2655. 


SỬA LÓI HUYNH BÉ, SỰ (CORRECTIO FRATERNA) 


Đức mến và sự sửa lỗi huynh đệ, 1829; 
Sự hối cải và sự sửa lỗi huynh đệ, 1435. 


SỨC KHOẺ (VALETUDO), x. Sự an sinh thể lý. 
SỨC MẠNH (VIS) 


Các bí tích ban các sức mạnh, 1116, 1496, 1521, 1588; 

Các sức mạnh nhân linh, 60, 405, 661, 822, 2090, 2520; 

Đức Kitô ban các sức mạnh, 1504, 1566, 1615, 1642; 

Sức mạnh của Chúa Thánh Thần, 735, 1107, 1285, 1520, 1550, 
1624, 1704, 2472; 

Sức mạnh của lời cầu nguyện, 2610; 

Đức mạnh của Lời Chúa, 124, 131, 2057; 

Sức mạnh của sự quan phòng, 302; 

Đức manh quân đội, 2309; 

Thiên Chúa ban các sức mạnh, 1432, 2584, 2848; 

Yêu mến Thiên Chúa hết sức minh, 1, 201. 


T 


TẠ ƠN, VIỆC (GRATIARUM ACTIO) 


Bí tích Thánh Thể như việc tạ ơn, 1328, 1358, 1360; 

Chúa Thánh Thần khơi dậy việc tạ ơn, 1103; 

Đời sống như việc tạ ơn, 2062; 

Lời kinh tạ ơn, 1352, 1359-60, 2637-38; 

Những dịp tạ ơn, 2638; 

Su cần thiết của việc tạ ơn Thiên Chúa, 224, 795, 983, 1167, 1333, 
2781; 

Thánh hoá Danh Thiên Chúa, nghĩa là nhận biết Danh Ngài là 
thánh, 2807; 

Việc Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha, 2603-04. 


TÁI SINH, SỰ (REGENERATIO) (Kitô giáo) 


Các hiệu quả của sự tái sinh, 784, 872, 1262; 
Rửa Tội, bí tích và sự tẩy rửa của sự tái sinh, 1213, 1215. 


TAM NHẬT VƯỢT QUA (TRIDUUM PASCHALE), 1168. 


Muc luc phán tích 1028 


TĂNG TIẾN, SU (INCREMENTUM), x. Su tăng trưởng, Sự tiến triển, 
và Sự phát triển; 
Sự tăng tiến của các dân tộc, 2315; 
Sự tăng tiến và công ích, 1908; 
Sự tăng tiến về luân lý, 1784. 


TĂNG TRƯỞNG, SỰ (AUGMENTUM), x. Sự tăng tiến, Sự phát triển, 
và Sự tiến triển: 

Hội Thánh và sự tăng trưởng các lợi ích trần thế, 1942; 

Những trợ giúp cho sự tăng trưởng thiêng liêng và tôn giáo của con 
người, 794, 798, 874, 1210, 1303, 1392, 1731, 2010, 2041, 2186, 
2227, 2847; 

Su tăng trưởng của con người, 1936; 

Sự tăng trưởng của Hội Thánh, 7, 766, 798, 874, 910, 1134; 

Sự tăng trưởng của nhân loại, 1049; 

Sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa và sự tiến bộ trần thế, 1049; 

Su tăng trưởng của Nước Thiên Chúa, 2820, 2859; 

Sự tăng trưởng toàn diện của con người, của khoa học và kỹ thuật, 
2293; 

Sự tăng trưởng trong hiểu biết về đức tin, 94-95. 


TÂM HỒN PHÓNG TÚNG VỀ LUÂN LÝ 
(PERMISSIVUS ANIMUS MORUM), 2526. 


TÂN ƯỚC (NOVUM TESTAMENTUM), x. Thánh Kinh; 
Các sách Tán Uóc, 120; 
Các sách Tin Mừng nhu trái tim của Tân Ước, 125-27; 
Đối tượng của Tán Ước, 124, 684; 
Nguồn gốc của Tân Ước, 83, 105; 
Sự duy nhất của Cựu và Tân Ước, 128-30. 


THA THỨ, SU (VENIA), x. Bí tích Thống Hói và Giao Hoà; 

Ân sủng của Thiên Chúa như nguồn góc sự tha thứ, 2010; 

Các bí tích xét như những con đường để đạt được sự tha thứ, 987, 
2839; 

Các hiệu quả của sự tha thứ tội lỗi, 1443, 1473; 

Chỉ mình Thiên Chúa ban sự tha thứ, 1441; 

Gia đình như trường học trao tặng sự tha thứ, 1657, 2227; 

Mọi tội đều có thể được tha thứ, 982; 

Những con đường khác nhau để đạt được ơn tha thứ tội lỗi, 1434, 
1437, 1452; 

Quyền lực tha thứ, 981; 

Sự cầu xin ơn tha thứ trong việc cầu nguyện, 1425, 2631, 2838-45; 

Sự hối cải và sự tha thứ, 2608; 

Sự tha thứ của Thiên Chúa như dấu chỉ sự toàn năng của Ngài, 277; 


1024 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su tha thứ được ban cho kẻ làm sai, 2840, 28465; 
Tội nói pham thượng đến Chúa Thánh Thần không được tha thứ, 


1864. 
THA TÓI, SU (REMISSIO PECCATORUM,, x. Bí tích Thống Hói và 
Giao Hoà; 


Bí tích Rửa Tội và sự tha tội, 403, 977-80, 1226, 1263; 

Bí tích Thánh Thé và su tha tói, 1393, 1846; 

Các hinh thüc thóng hói và nhüng con duüng dé dugc tha tói, 1434- 
39; 

Các tu té nhu nhüng dung cu dé tha tói, 1421, 1486, 1520; 

Chi một minh Thiên Chúa có thể tha tội, 430-31, 1441; 

Chúa Thánh Thần và sự tha tội, 984; 

Đức Kitô công chính hoá người ta, 615, 1708; 

Đức Kitô thực hiện sự tha tội, 987, 1741; 

Đức Kitô, “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”, 523, 536, 
608; 

Đức Kitô, “của lễ đền thay tội lỗi chúng ta”, 615, 1708; 

Hy lễ của Đức Kitô để tha tội cho con người, 536, 545, 610, 613; 

Lễ tế của Đức Kitô dâng lên Chúa Cha vì tội lỗi chúng ta, 606-18; 

Quyền năng của Hội Thánh để tha tội, 981; 

Sự tha tội như hồng ân của tình yêu của Thiên Chúa, 734; 

Sự tha tội như hiệu quả của sự công chính hoá, 2018; 

Su tha tội như sự giao hoà với Hội Thánh, 1443; 

Sự tha tội và bí tích Thống Hối, 1496; 

Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô thành “hiện thân của tội vì chúng 
ta”, 602-03. 

THAM DU, SỰ (PARTICIPATIO) 

Su tham dự của các tín hữu trong các cuộc cử hành phụng vụ, 1141, 
12/8; 

Sự tham dự của Chúa Giêsu vào quyền năng và quyển bính của 
Thiên Chúa, 668; 

Sự tham dự vào bí tích Thánh Thể, 1000, 1388, 2182; 

Sự tham dự vào cái chết và sự sống lại của Đức Kitô, 1002, 1006; 

Su tham du vào kinh nguyện của Đức Kitó, 1073; 

Su tham du vào hy lé của Đức Kitô, 618, 1372; 

Su tham du vào su sóng thán linh, 375, 505, 541, 654, 759, 1212, 
1726, 1997; 

Su tham du của giáo dán vào nhiệm vu vương dé của Đức Kitô, 908- 
13; 

Su tham dự của giáo dán vào nhiệm vụ tiên tri của Đức Kitô, 904- 
07; 

Su tham dự của giáo dân vào nhiệm vụ tu tế của Đức Kitô, 901-03, 
1546, 1591; 


Muc luc phán tích 1025 


Su tham du theo thừa tác vu vào chức tư tế của Đức Kitô, 1554. 


THANH TẨY (PURIFICARE) 
Bí tích Rửa Tội nhu sự thanh tẩy mọi tội, 2520; 
Bí tích Thánh Thể và quyền lực thanh tẩy của bí tích đó, 1393; 
Cuộc thanh tẩy sau cùng hoặc luyện ngục, 1030-32, 1054; 
Hội Thánh luôn phải được thanh tẩy, 872, 1428; 
Sự thanh tẩy bầu khí xã hội, 2525. 
Sự thanh tẩy không ngừng, 2813; 
Thanh tẩy trái tim, 1723, 2517-19, 2532; 
Tin Mừng và quyền lực thanh tẩy của Tin Mừng, 856, 2527; 
Xưng các tội riêng như điều kiện của sự thanh tẩy, 1847. 


THÁNH GIÁ (CRUX) (= DẤU THÁNH GIÁ, SIGNUM CRUCIS) 
Bắt đầu một ngày và các hành động bằng dấu thánh giá, 2157, 
2166; 
Các á bí tích và dấu thánh giá, 1668, 1671; 
Ý nghĩa của dấu thánh giá, 1235. 


THÁNH HIẾN, SỰ (CONSECRATIO,, x. Sự biến đổi bán thé; 
Sự thánh hiến các Giám muc, 1556-59, 1562; 
Sự thánh hiến các giáo dân, 901; 
Sự thánh hiến các trinh nữ (nghi thức phụng vụ), 923; 
Sự thánh hiến của Chúa Giêsu, 438, 534; 
Sự thánh hiến dầu thánh, 1297; 
Sự thánh hiến và bậc sống thánh hiến, 916, 931; 
Sự thánh hiến và bí tích Truyền Chức Thánh, 1538; 
Sự thánh hiến và các bí tích, 1535; 
Sự thánh hiến và chức tư tế của Đức Kitô, 1548; 
Sự thánh hiến và Kinh Nguyện Thánh Thể, 1352; 
Sự thánh hiến và sự chúc lành, 1672; 
Sự thánh hiến và sứ vụ, 931-33; 
Sự thánh hiến và sự xức dầu, 1294. 


THÁNH HOÁ, SỰ (SANCTIFICATIO) 
Ân süng nhu nguồn mạch việc thánh hoá con người, 1999, 2001; 
Các bí tích thánh hoá con người, 1123, 1152, 1668, 1677; 
Cha mẹ và sự tham gia của họ vào nhiệm vụ thánh hoá, 902; 
Chúa Thánh Thân được sai đến dé chu toàn mọi sự thánh hoá, 

2818; 

“Danh Cha được thánh hoá” 2807-15, 2858; 
Được kêu gọi đến sự thánh hoá, 2813; 
Hội Thánh để thánh hoá con người, 824, 827; 
Lao động của con người như dụng cụ của sự thánh hoá, 2427; 
Nhiệm vụ thánh hoá của các Giám mục, 893; 


1026 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Những yếu tố của su thánh hoá ngoài Hội Thánh công giáo, 819; 

Phụng vụ để thánh hoá con người, 1070; 

Su công chính hoá nhu su thánh hoá, 1989, 1995; 

Sự thánh hoá các ngày lễ, 2187; 

Su thánh hoá các su vát vát chát, 1670; 

Su thánh hoá của những người được thánh hiến trong các tu hội 
đời, 928; 

Sự thánh hoá Hội Thánh như sứ vụ của Chúa Thánh Thần, 767; 

Su thánh hoá ngày và đêm trong các Giờ kinh phụng vụ, 1174; 

Sự thánh hoá như công trình riêng của Chúa Thánh Thần, 703; 

Sự thánh hoá trong bí tích Hôn Phối, 1637; 

Sự thánh hoá vĩnh viễn con người được thực hiện chỉ nhờ hy lễ của 
Đức Kitô, 1540. 


THÁNH KINH (SACRA SCRIPTURA), 81, x. Cựu Uóc và Tân Uóc; 


Các muc dích và y nghia cüa Cuu Uóc, 122; 

Các sách Tin Mừng và tầm quan trọng của chúng, 125, 127, 139; 

Các tác giả nhân loại của Thánh Kinh được Thiên Chúa linh hứng, 
106; 

Cựu Ước như phần không thể thiếu của Thánh Kinh, 121, 123; 

Đức Kitô như đối tượng trung tâm của Tân Ước, 124, 127; 

Đức Kitô nhu sự hoàn thành Thánh Kinh, 2763; 

Kinh Lay Cha nhu trung tâm của Thánh Kinh, 2763, 2774; 

Su linh hứng và chán lý của Thánh Kinh, 106-07; 

Su tón kính Thánh Kinh, 103; 

Tám quan trong của Thánh Kinh trong phụng vụ, 1096, 1100; 

Thánh Kinh day chán ly, 107; 

Thánh Kinh như của nuôi dưỡng đời sóng Kitô hữu, 141; 

Thánh Kinh như Lời Thiên Chúa, 104, 135; 

Thánh Kinh trong đời sống Hội Thánh, 131-132; 

Thánh Kinh và Thánh Truyền, 78, 80-83, 95, 97; 

Thiên Chúa tác giả của Thánh Kinh, 105, 136; 

Thư quy Thánh Kinh, 120, 138; 

Vi trí độc đáo của ba chương đầu sách Sáng Thế, 289; 

Việc đọc Thánh Kinh, 1437, 2653; 

Việc soạn thảo các sách Tin Mừng, 126. 


Sự giải thích Thánh Kinh 


Các tiêu chuẩn đúng đắn để giải thích Thánh Kinh, 112-14, 121-25; 

Các ý nghĩa để giải thích Thánh Kinh: nghĩa văn tự, nghĩa thiêng 
liêng, nghĩa ẩn dụ, nghĩa luân lý, nghĩa dẫn đường, 115-19; 

Chúa Thánh Thần như Đấng giải thích Thánh Kinh, 109-11; 

Nguyên tắc nén tảng của việc giải thích Thánh Kinh, 111, 137; 


Muc luc phán tích 1027 


Sự cán thiết của việc rộng mở lối vào Thánh Kinh cho các Kitô hữu, 
131; 

Su duy nhát cüa Cuu và Tán Uóc, 128-30; 

Viéc chá giái Thánh Kinh, 109, 119; 

Việc nghiên cứu Thánh Kinh, 132-33. 


THÁNH LỄ (MISSA), x. Bí tích Thánh Thể. 


THÁNH THIÉN, SU (SANCTITAS) 
Đức mến nhu linh hồn của sự thánh thiện, 826; 
Đức tin như sự trợ giúp để đạt tới sự thánh thiện, 1709; 
Không sự thánh thiện nào mà không có khổ chế, 2015; 
Ơn gọi tới sự thánh thiện, 2013-14, 2028; 
Sự thanh luyện trong luyện ngục để đạt tới sự thánh thiện, 1030; 
Sự thánh thiện của các Kitô hữu, 2045; 
Sự thánh thiện của Đức Kitô, 459, 564, 2030; 
Sự thánh thiện của Đức Maria, 492; 
Sự thánh thiện của Hội Thánh, 670, 824-25, 867, 1986; 
Su thánh thiện của Thiên Chúa, 2809, x. Thiên Chúa; 
Su thánh thiện như thước do trong Hội Thánh, 828; 
Sự thánh thiện trong sự hiệp thông của các thánh, 1475; 
Thập giá như con đường dẫn tới sự thánh thiện, 2015; 
Tình trạng thánh thiện nguyên thuỷ và tội lỗi, 375, 405. 


THÁNH THIÊNG, SỰ (SACRUM) 
Cảm thức về sự thánh thiêng, 2144. 


THÀNH (CIVITAS) 
Thành thánh và sự hoàn tất Nước Thiên Chúa, 1045; 
Thành thánh và Hội Thánh, 756, 1198; 
Thành thánh và phụng vụ, 1090; 
Thành thánh và niềm hy vọng, 2016; 
Thành đô trần thế và chủ nghĩa vô thần, 2124. 


THÀNH NIÊN, NHỮNG NGƯỜI (ADULTD 
Bí tích Rửa Tội cho những người thành niên, 1247; 
Việc day giáo lý cho những người thành niên, 5, 2688; 
Thời dự tòng của những người thành niên, 1232, 1233; 
Con cái thành niên và đời sống gia đình, 2214, 2218, 2230; 
Su khai tâm Kitô giáo cho những người thành niên, 1233, 1247, 
x. Khai tâm Kitô giáo. 
THÁP NHẬP, SỰ (INCORPORATIO) 
Su tháp nhập vào Đức Kitô, 1010; 
Su tháp nhập vào Hội Thánh, 837, 1396. 


1028 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


THÁN MÁT, SU (INTIMITAS) 


Su thân mát giữa Thiên Chúa và thu tạo của Ngài, 239, 441, 921; 


Su thán mát phu phu, 2360, 2362; 
Su tón trong và báo vé su thán mát cá vi, 2492, 2521. 


THÁN THÉ nhán linh (CORPUS humanum) 
Bán chát cüa thán thé bát hoai, 997, 999, 1016-17; 
Cuóc phán xét sau cüng và thán thé, 1059; 
Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, 364; 
Đức mến và thân thể nhân linh, 2447; 
Đức Kitô như thầy thuốc của thân thể, 1421, 1503, 1509; 
Hoả ngục và thân thể, 1034; 
Những lạm dụng thân thể riêng, 2355; 
Nước Thiên Chúa và thân thể, 1042, 1060; 
Sự chăm sóc thân thể và tâm hồn, 2289; 
Sự chết và thân thể, 1011, 1016, 1681; 
Sự cứu chuộc thân thể, 1046; 
Sự điều khiển thân thể riêng, 908; 
Sự hợp nhất của linh hồn và thân thé, 327, 360, 362-68, 382; 
Sự nết na và thân thể, 2523; 
Sự nghỉ ngơi của thân thể và ngày Chúa Nhật, 2185, 2193; 


Sự phục sinh và thân thể, 298, 990, 992, 997, 999, 1000, 1016-17; 


Sự tôn trọng thân thể, 1004, 2301; 

Tình yêu phu phụ và thân thể nhân linh, 1643; 

Tính dục và thân thể, 2332, 2362, 2370; 

Tội và thân thể, 1863, 2516; 

Việc cầu nguyện và thân thể, 2702-03, 2722. 
THẦN DỮ (MALIGNUS) 

Các việc trừ tà như sự bảo vệ khỏi bị Thần Dữ xâm nhập, 1673; 

Sự thống trị của Thần Dữ trên con người, 409, 1707. 


THẦN HIỆN, CUỘC (THEOPHANIA), 707. 
THẦN HỌC (THEOLOGIA), 94. 


THẦN TÍNH (DIVINITAS) 
Những vị thần giả, 1723, 2112; 
Sự tham dự của con người vào thần tính của Thiên Chúa, 460; 
Thần tính của Ba Ngôi, 253-54, 266; 


Thần tính của Chúa Giêsu, 209, 455, 464-69, 484, 515, 653, 663, 


1374, 1418; 
Thần tính của Chúa Thánh Thần, 245, 684; 


Thiên Chúa Cha như nguồn mach và cội nguồn của toàn bộ thân 


tính, 245. 


Muc luc phán tích 1029 


THÁP GIÁ (CRUX) 
Bí tích Thánh Thé như Hy Lễ thập giá luôn tác động trong hiện 
tai, 1323, 1364-66, 1382; 
Hiệu quả của Hy Lễ tháp giá, 617, 813, 1505, 1741, 1992, 2305; 
Hy lễ thập giá nhu gương mẫu của tình liên đới và của đức mến, 
1939; 
Hy lễ tháp giá và sự chấp nhận hy lễ đó, 561; 
Nhận và vác thập giá riêng, 1435, 1460, 1615, 1642, 2029, 2427; 
Nước Thiên Chúa được mở rộng nhờ con đường thập giá, 853; 
Nước Thiên Chúa được thiết lập nhờ thập giá của Đức Kitô, 550; 
Thập Giá như bàn thờ của Giao Ước Mới, 1182; 
Thập giá như con đường để theo Đức Kitô, 555, 1816; 
Thập giá như con đường đến sự thánh thiện, 2015; 
Trách nhiệm của hình phạt thập giá, 598; 
Vương quyền của Đức Kitô và thập giá, 440. 
THẤT NGHIỆP, SỰ (OCCUPATIONIS PRIVATIO) 
Sự thất nghiệp như một tổn thương cho nhân phẩm và gây ra 
những nguy cơ cho nhân phẩm, 2436. 
THÁY DAY (CÁC) (MAGISTER/RD 
Các Giám muc nhu tháy day düc tin, 1558, 2050. 


THÁY THUÓC (MEDICUS) 
Cháa Giésu Kitó nhu tháy thuóc cüa các linh hón và các thàn thé, 
1421, 1484, 1503-1505; 
Những bí mát trong nhiệm vụ của tháày thuốc, 2491. 
Những hành động vô luân của các thầy thuốc, 2377, 2537; 
Sự chăm sóc thân thể nhân linh và chăm sóc sức khoẻ, 2288-89. 


THÉ, VIỆC (IUSIURANDUM) 
Lời Chúa Giêsu: “Đừng thé chi cả”, 2153; 
Sự phản bội lời thề, 2152, 2476; 
Sự từ chối không thé trong những chuyện vô ích, 2155; 
Việc thê gian, 2150-51; 
Việc thê theo truyền thống của Hội Thánh, 2154. 
THÉ GIAN / BỘI THÉ, SỰ (PERIURIUM) 
Những hậu quá do sự thé gian, 2476; 
Tính nghiêm trong của su thé gian, 1756, của sự bội thé, 2153, 
2168; 
Y nghĩa của từ bội thê, 2152. 
THIÊN CHUA (DEUS), x. Chúa Ba Ngôi; 
Con Thién Chüa, x. Con Thién Chüa; 
Dân Thiên Chúa, x. Dân; 


1030 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Hinh ánh của Thiên Chúa, 370, 399, 844, 1549, 1702, 1705, 2129- 
32; 

Lời của Thiên Chúa, x. Lời; 

Nước Thiên Chúa, x. Nước; 

Sự cao cả của Thiên Chúa, 41, 223, 272, 283, 300, 306, 1147; 

Sự hiện hữu của Thiên Chúa, 31, 33-35, 46, 48, 286, 2127; 

Su quan phòng của Thiên Chúa, x. Sự quan phòng; 

Thần Khí của Thiên Chúa, x. Chúa Thánh Thần; 

Trời như nơi riêng của Thiên Chúa, 326. 


Các hành động của Thiên Chúa đối với con người 


Ban ân süng, 1996, 2008, 2021, 2023-24; 

Ban Chúa Thánh Thần, 741, 1993; 

Ban su cóng chính hoá, 994, 2020; 

Ban su thuong xót, 1422, 1846, 1870; 

Chúc lành cho tất cả các sinh vật, 1080-81; 

Cứu độ con người, 15, 74, 169, 430-31, 1949; 

Đặt ước muốn hạnh phúc vào trái tim con người, 1718, 1721, 1725, 
1818; 

Giới thiệu việc tông đồ giáo dân, 900; 

Hứa ban dòng dõi cho ông Abraham, 706; 

Hướng dẫn bằng luật luân lý, 708, 1776, 1950-51, 1961, 1975, 1981, 
2063; 

Kết hợp con người với Thiên Chúa, 950, 1027, 1033, 2305; 

Kéu gọi cầu nguyện, 2567, 2591; 

Kéu gọi đến chán lý, 160, 410; 

Kéu gọi đến đời sống vĩnh cửu, 1011, 1998; 

Kêu gọi đến sự thánh thiện; 2012-14; 

Kéu gọi giao hoà, 1442; 

Kéu goi vào Nước, 1726; 

Kéu gọi yêu thương, 1604, 2331; 

Kiện toàn những điều đã khởi sự nơi con người, 2001; 

Ký kết Giao Ước với Israel, 2060; 

Mạc khải Mười Điều Răn, 2058-59; 

Nói với con người, 715, 1777, 1795, 2700; 

Sai Chúa Giêsu, 422, 4577-58; 

Sự tốt lành của Thiên Chúa, x. Su tót lành; 

Tao dung, x. Thiên Chúa: Đấng Tao Hoá của vü tru và của con 
nguol; 

Tha tói, 208, 1440-42; 

Thiết lập dân Ngài, 781; 

Thúc đẩy ý chí con người về điều thiện hảo, 27, 51-52, 152-154, 162, 
179, 1724, 1742, 1811-18, 1817, 1821, 1830-31, 1848, 1949, 1989, 
1994, 1999, 2001-02, 2008, 2021-22; 


Muc luc phán tích 1081 


Thực hiện những công trình chóp đỉnh của bí tích Thánh Thể, 1325; 

Trao thừa tác vụ phục vụ sự sống, 2271; 

Tuôn đổ các nhân đức đối thần vào linh hồn các tín hữu, 1812-13, 
1840. 

Các hành động của con người đối với Thiên Chúa 

Bằng sự thánh hiến, được hiến dâng để phục vụ Thiên Chúa, 931, 
933-44, 1579; 

Bước di trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, 197, 367, 518, 613, 
787, 1071, 1472, 1540, 2565; 

Chiêm ngắm Thiên Chúa, 97, 1028; 

Có thể nói về Thiên Chúa, 39-43, 48; 

Được giao hoà với Thiên Chúa, 980, 1445, 1462, 1468, 1484, 1493, 
1496; 

Gắn bó với Thiên Chúa với tình con thảo, 2609; 

Phục vụ Thiên Chúa, 1273, 2424; 

Sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, 348, 847, 1026, 2103, 2233, 
2822-27; 

Tham dự vào quyền làm cha của Thiên Chúa, 2367, 2398; 

Tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, 1988, 1997; 

Tìm kiếm Thiên Chúa, 28, 1281, 1501, 2566; 

Tin Thiên Chúa; 227; 

Tin vào Thiên Chúa, 150-51, 199, 222-27, 1266, 1842; 

Trở lại với Thiên Chúa, 1428, 1431-32; 

Trông thấy Thiên Chúa, 163, 1716, 1722, 2518-19, 1531, 1547-50, 
2557; 

Vâng phuc Thiên Chúa, 143-44, 154, 2242, 2256; 

Yêu mến Thiên Chúa như điều răn thứ nhất và quan trong nhất, 
2055, 2088. 

Những hành động tiêu cực của con người đối với Thiên Chúa 

Bị tách biệt khỏi Thiên Chúa, 1033, 1035, 1057, 1263, 1607; 

Phạm tội, nghĩa là không vâng phục Thiên Chúa, 397; 

Thử thách Thiên Chúa, 2139; 

Xúc phạm Thiên Chúa, 398, 1440, 1487, 1850, 1871, 2277, 2281, 
2314, 2324, 2464. 


Su tôn thờ, sự cầu nguyện, sự süng kính Thiên Chúa 

Bí tích Thánh Thể như việc tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa, 1359-61, 
1408; 

Cầu nguyện Thiên Chúa, 2664, 2800; 

Công trình tạo dựng hướng về sự tôn thờ, 347; 

Dâng các hy lễ cho Thiên Chúa, 2099; 

Điều răn phải tôn thờ Thiên Chúa và phải phục vụ Ngài, 2083-94, 
2095-2109, 2133-86; 


1032 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Gia dinh như cộng đồng đầu tiên tôn thờ Thiên Chúa, 2207; 

Kinh “Lạy Cha”, x. Kinh Lay Cha; 

Lời kinh ca ngợi phải được dâng lên cho Thiên Chúa, 2589, 2639, 
2649; 

Ngày Chúa Nhật như ngày của Chúa, 2174-88, 2190-95; 

Ngày sabat như ngày của Chúa, 2168-73, 2189; 

Nhà tạm và nhà thờ như những nơi tuyệt vời để tôn thờ Thiên 

Chúa, 1183, 2691; 

Những cách và những dụng cụ làm vinh danh và ca ngợi Thiên 

Chúa, 1123, 1162, 1670-71, 1678, 1698, 2062, 2641; 

Những cơ hội để tạ ơn, ca ngợi, và tôn thờ Thiên Chúa, 1164, 1167, 
1174, 2502, 2513; 

Su lạc đường trong việc sùng kính Thiên Chúa, 2138; 

Su tôn thờ trong phụng vu, 1110; 

Su tôn vinh Thiên Chúa, 824; 

Ý nghĩa của việc tôn thờ Thiên Chúa, 2097, 2628. 


Các danh hiệu và các phẩm tính của Thiên Chúa 


Cha, 233, 238-40, 2779-85, 2794-96, 2802, x. Cha; 

Chán ly, 214-17; 

Đấng công chính, 62, 215, 271, 2577; 

Đấng hằng sống, 205, 2112, 2575; 

Đấng thánh, 208, 1352; 

Đấng thương xót, 210-11; 

Đấng toàn năng, x. Thiên Chúa toàn năng; 

Đấng tốt lành, 339, 385, 2052; 

Mầu nhiệm khôn tả, 230; 

Nguồn mạch mọi điều thiện hảo và mọi tình yêu, 1723, 1955, 2465; 
Nguồn mạch việc cầu nguyện, 2639; 

Thần Khí tinh tuyên, 370; 

Thiên Chúa của người sống, 993; 

Thiên Chúa duy nhất, 200-02, 212, 222-28, 254, 258, 2110-28; 
Tình yêu, 214, 218-21, 257, 342. 


Kế hoạch của Thiên Chúa 


Các mục đích của kế hoạch của Thiên Chúa, 257, 294, 772; 

Các Thiên thần như những sứ giả của kế hoạch của Thiên Chúa, 
331; 

Chức vụ là mẹ đồng trinh của Đức Maria trong kế hoạch của Thiên 
Chúa, 502-07, 723, 2617; 

Con người khước từ kế hoạch của Thiên Chúa và các hậu quả của 
việc khước từ đó, 1739; 

Công trình tạo dựng như nền tảng của kế hoạch của Thiên Chúa, 
280, 315; 


Muc luc phán tích 1038 


Đức Kitô như trái tim và trung tâm của kế hoạch của Thiên Chúa, 
112; 

Gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa, 2201-06; 

Hoạt động kinh tế theo kế hoạch của Thiên Chúa, 2426; 

Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa, 7, 751-80, 851; 

Hôn nhân trong kế hoạch của Thiên Chúa, 1602-20, 1665; 

Kế hoạch của Thiên Chúa bao gồm tất cả mọi người, 841-42; 

Kế hoạch của Thiên Chúa được mạc khải và được loan báo bởi 
chính Ngài, 50-64, 474, 1066, 1079; 

Những hành động và việc làm chống lại kế hoạch của Thiên Chúa, 
1665, 1935, 2887; 

Satan là “kẻ phá ngang” kế hoạch của Thiên Chúa, 2851, 2864; 

Sự chết của Chúa Giêsu trong kế hoạch của Thiên Chúa, 599-605, 


624; 

Sự cộng tác của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa, 2062, 
2611, 2738; 

Sự gắn bó của Chúa Giêsu với kế hoạch của Thiên Chúa, 566, 606- 
07; 


Sự hiểu biết kế hoạch của Thiên Chúa, 158, 426; 

Sự hoàn thành và thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa, 332, 571, 
670, 686, 1043, 1138, 2683; 

Sự khác biệt giữa các nhân vị trong kế hoạch của Thiên Chúa, 
1937, 1946; 

Su quan phòng kiện toàn kế hoạch của Thiên Chúa, 302-14; 

Sự từ bỏ, sự gắn bó và sự hoà hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, 
716, 2745; 

Ước muốn kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện, 2823, 2860, 
2825. 


Đấng Tạo Hoá của vũ trụ và của con người, 279, 324; 
Chỉ một Đấng Tạo Hoá duy nhất, 290, 317; 
Chúa của sự sống, 2280, 2318; 
Đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình, 355-61, 1701-09; 
Gin giữ và nâng đỡ công trình tạo dựng, 301; 
Hình thành con người, 362, 371, 704; 
Khả năng nhận biết sự hiện hữu của Đấng Tạo Hoá, 286; 
Mạc khái dán dần máu nhiệm của công trình tạo dung, 287-88; 
Nguyên do, lý lẽ và mục đích của công trình tao dung, 293-94, 319, 
760; 
Nguyên nhân đệ nhất, 308; 
Điêu việt trên công trình tạo dựng và hiện diện cho nó, 300; 
Tạo dựng bằng sự khôn ngoan và bằng tình yêu, 295; 
Tạo dựng mọi vật hữu hình và vô hình, 325, 327, 337-38; 
Tạo dựng trần gian tốt đẹp và có tổ chức, 299; 


1034 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Tao dung từ hư vô, 296-98; 

Thực hiện kế hoạch của minh, 302-14, 320-24; 
Trao việc cai quản trần gian cho con người, 1884; 
Vấn đề về cội nguồn của trần gian, 285. 


Thiên Chúa toàn năng 


“Đấng đã làm cho tôi những điều cao cả, Ngài quyền năng”, 273; 
Máu nhiệm vé sự bé ngoài có vẻ bất lực của Thiên Chúa, 272-74; 
Những công trình của sự toàn năng thần linh, 311, 997, 1004; 
Những đặc điểm của sự toàn năng thần linh, 268; 

Những sự biểu lộ của sự toàn năng thần linh, 277, 312, 315; 

Sự quan trọng của ý niệm về Thiên Chúa toàn năng, 274, 278; 
Sự toàn năng phổ quát, 269; 

Sự toàn năng thần linh là công chính chứ không độc đoán, 271; 
Thiên Chúa, là Cha toàn năng, 268-78. 


Các hồng ân của Thiên Chúa 


Ân sủng, 1608, 1999, 2000, 2005, 2712; 

Bản toát yếu các hồng ân trong kinh Tin Kính, 14, 1692; 

Chúa Giêsu, 603, 614; 

Chúa Thánh Thần, 683, 733-36, 742; 

Chức tư tế, 983; 

Đời sống vĩnh cửu, 1016, 1722; 

Đức tin, 153, 155, 162, 848, 1381; 

Lê Luật, 1955, x. Luật; 

Ơn cứu độ, 169, 620; 

Phẩm giá cá vị, 2334, 2393; 

Quyền bính, 1899, 1918; 

Su ăn năn tội, 1452-53; 

Sự cao cả của các hồng ân, 1692; 

Sự cầu nguyện, 2559-61, 2564, 2713; 

Sự cộng tác của nhân loại để hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa, 
306-07, 323, 378; 

Su hiép thóng, 1489; 

Sự hiểu biết, 1955; 

Sự hối cải, 1432; 

Sự khiết tịnh, 2345; 

Sự sống và sức khoẻ thể lý, 2288; 

Su thanh sach, 2520; 

Su tu do, 1730; 

Tinh yêu của Thiên Chúa đối với con người, 516, 604, 776, 2658; 

Trái đất và các tài nguyên của nó, 2402; 

Vinh phúc, 1722, 1727. 


Muc luc phán tích 1035 


Danh của Thiên Chúa 

Các Danh của Thiên Chúa: Adonai, 209; YHWH, Kyrios, 206, 210- 

11, 213-14, 231, 446; 

“Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng”, 2807-15, 2858; 

Sự Mạc khải Danh Thiên Chúa, 203-04, 207; 

Sự thánh thiện của Danh Thiên Chúa, 2142-49; 

Su tôn trọng Danh Thiên Chúa, 2150-55, 2162-63. 
Thánh ý Thiên Chúa 

Chu toàn thánh ý Thiên Chúa, 1260, 1332; 

Phân định thánh ý Thiên Chúa, 1787; 

Sóng phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, 348. 


THIÊN ĐÀNG / VƯỜN ĐỊA ĐÀNG (PARADISUS), x. Trời; 
Con người đầu tiên trong vườn địa đàng, 374-79, 1023; 
Sự hồi phục con người để được vào thiên đàng, 736; 
Thiên đàng trong kế hoạch của Thiên Chúa, 1721; 
Ý nghĩa của thiên đàng, 1027. 


THIÊN THẦN (ANGELUS) 

Các Thiên thần bảo vệ người ta, 336; 

Các thiên thần đi sai đường, 311; 

Các thiên thần sa ngã, 391-93, 414, 760; 

Các Thiên thần trong đời sống Hội Thánh, 334-35; 

Các Thiên thần trong Kinh nguyện Thánh Thể, 1352; 

Cán tính và các bón phận của các Thiên thần, 329, 332-36, 350-52, 

1034, 1352; 

Đức Kitô và các Thiên thần, 331, 538, 954, 1038, 1161; 

Hình ảnh các Thiên thần trong nghệ thuật, 1192, 2131, 2502; 

Sự hiện hữu của các Thiên thần như một chân lý đức tin, 328; 

Thiên thần Gabriel truyền tin, 148, 2676; 

Thiên thân hộ thủ, 336; 

Trật tự vũ trụ và sự bảo vệ của các Thiên thần, 57; 

Trời và các Thiên thần, 326, 1023-29, 1053; 

Việc Chúa Giáng sinh và các Thiên thần, 525, 559. 
THIẾU SÓT, SỰ (OMISSIO) 

Sự thiếu sót như một tội, 1853; 

Sự thiếu sót trong việc chăm sóc những người bệnh, 2277. 
THINH LẶNG, SỰ (SILENTIUM) 

Sự thờ lạy và sự thinh lặng kính cẩn trước mặt Thiên Chúa, 2628; 

Việc cầu nguyện như “biểu tượng của thế giới đang tới”, 2717. 
THỊT, XÁC THỊT (CARO) 

Xác thịt yếu đuối, 2733; 


1036 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Thịt Đức Kitô như của ăn nuôi sống, 728, 787, 1384, 1391, 1406, 
1524; 

Đức Kitô, Ngôi Lời tỏ hiện trong xác thịt, 51, 423, 461, 476-77; 

Dục vọng của xác thịt, 2514, 2520; 

Cuộc chiến giữa xác thịt và tinh thần, 1819, 1846, 2116; 

Các công việc của xác thịt, 1852; 

Sự phục sinh của xác thịt, 988, 990, 996, 1017; 

Người nam và người nữ, [một xương] một thịt, 372, 1605, 1616, 
1627, 1642, 2364. 


THÓI XẤU (CÁC) (VITIUM/A), x. Kiêu ngạo, Hà tiện, Ganh tị, Hàn 
giận, Mê dâm dục, Mê ăn uống, Làm biếng hoặc Lười biếng; 
Các thói xấu hoặc các mối tội đầu, 1866; 
Các thói xấu và các nhân đức, 1768, 1774, 2516; 
Nguồn gốc các thói xấu, 1865, 1876; 
Phê phán các thói xấu, 2302. 


THÓNG TIN, SỰ (INFORMATIO) 
Các phuong tién thóng tin, 2493; 
Chán ly cüa su thóng tin phái dugc tón trong, 2497-98, 2525; 
Quyền được biết thông tin, 2494; 
Sự thông tin và đời tu, 2489, 2491-92; 
Sự tự do thông tin, 2498. 


THỐNG HỐI, SỰ (POENITENTIA) 
Các hình thức thống hối trong đời sống Kitô hữu, 1434-39; 
Các mục đích của sự thống hối, 2043; 
Công việc thống hối cầu cho những người đã qua đời, 1032; 
Sự thống hối nội tâm, 1430-33. 


THỜ NGÂU TƯỢNG, NGÀU TƯỢNG (IDOLATRIA / IDOLUM) 
Danh tiếng và giàu sang như ngẫu tượng, 1723; 
Định nghĩa và ý nghĩa việc thờ ngẫu tượng, 2112-14; 
Sự giải thoát khỏi việc thờ ngẫu tượng của trần gian, 2097; 
Thờ ngẫu tượng là thân xác con người, 2289; 
Thờ ngẫu tượng là tiền bạc, 2424; 
Thờ ngẫu tượng như một sự lệch lac, 2114; 
Thờ ngẫu tượng như một tội, 1852; 
Thờ ngẫu tượng như sự mê tín, 2138; 
Việc cấm làm các ngẫu tượng, 2129. 
THỜI GIAN (TEMPUS) 
Công trinh tạo dựng và su khởi đầu thời gian, 338; 
Đời sống con người và thời gian, 1007; 
Lúc cùng tận thời gian, 1042; 
Lúc thời gian viên mãn, 484; 


Muc luc phán tích 1037 


Thiên Chúa và thói gian, 205, 600; 
Thời của Hội Thánh, 1076; 
Thời gian nhàn rỗi, 2184, 2186-87, 2194; 
Thời gian phụng vụ, 1163-65; 
Thời hiện tại, 672; 
Thời sau hết, 715, 2819. 
THỜI KỲ DỰ TÒNG (CATECHUMENATUS) 
Những hình thức của thời ky dự tòng, 1230-33; 
Những người thành niên và thời kỳ dự tòng, 1247; 
Ý nghĩa và mục đích của thời kỳ dự tòng, 1248. 
THỜI THƠ ẤU (INFANTIA) 
Sự chăm sóc và tôn trọng của cha mẹ suốt thời thơ ấu của con cái, 
2228; 
Thời thơ ấu của Chúa Giêsu, 527-30. 
THÚ VUI, (CÁC) (DELECTATIO/NES) 
Thú vui tình dục: điều độ, 2362; vô điều độ, 2351-56; 
Thú vui tinh thần, 2500; 
Đức tiết độ, nhân đức điều tiết sự lôi cuốn của thú vui, 1809. 
THỦ DÁM, SỰ (MASTURBATIO,, 2352. 


THU TINH NHÂN TẠO, SỰ (INSEMINATIO ARTIFICIALIS) 
Su thu tinh nhân tạo không thể được chấp nhận vé mặt luân lý, 
2376-71. 
THUỘC VỀ, SỰ (PERTINENTIA) 
Sự thuộc về Đức Kitô, 1272, 1296, 2182; 
Ý nghĩa của sự thuộc về Hội Thánh, 1309. 


THUYẾT NGỘ ĐẠO (GNOSIS), 285. 


THUYẾT NHÂN BẢN KITÔ GIÁO 
(HUMANISMUS CHRISTIANUS), 1676. 


THUYẾT NHỊ NGUYÊN (DUALISMUS), 285. 


THỬ THÁCH, (CÁC) (PROBATIO/NES) 
Chịu đựng các thử thách, 901, 1508; 
Chúa Giêsu chịu Satan thử thách, 538, 2119; 
Cuộc thử thách cuối cùng của Hội Thánh, 675-77. 
Đức can đảm để đương đầu với thử thách, 1808; 
Đức cậy như nguồn mạch của niềm vui trong cơn thử thách, 1820; 
Đức tin chịu thử thách, 164, 272; 
Sự hoàn tất của Hội Thánh xảy ra sau những thử thách lớn lao, 
769; 
Sự phân biệt giữa thử thách và cám dỗ, 2847. 


1038 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


THỪA TÁC VIÊN (CÁC) (MINISTER/ RI), x. Các thua tác viên của 
mỗi bí tích; 

Các thừa tác viên có chức thánh như “hình ảnh” của Đức Kitô Tư 
Tế, 1142; 

Các thừa tác viên có chức thánh như những vị hữu trách về việc 
huấn luyện cầu nguyện, 2628; 

Các thừa tác viên của Đức Kitô và của Hội Thánh, 1553; 

Các thừa tác viên như “các tôi tớ của Đức Kitô”, 876; 

Các Tông Đồ như “các thừa tác viên của Thiên Chúa”, 859; 

Mục đích của các hành động của thừa tác viên, 874; 

Ơn gọi cá vị của thừa tác viên, 878; 

Sự bất xứng của các thừa tác viên có chức thánh và hành động của 
Đức Kitô, 1584; 

Sự cấp dưỡng cho các thừa tác viên của Hội Thánh, 2122; 

Việc thực thi sự phục vụ của các thừa tác viên có chức thánh, 1592; 

Việc tuyển chọn các thừa tác viên lãnh chức thánh, 1579. 


THỪA TÁC VỤ (MINISTERIUM) 
Các thừa tác vụ đặc biệt, 1143; 
Sự khác nhau của thừa tác vụ, 873, 910; 
Su thực thi thừa tác vu, 2039; 
Thừa tác vụ công khai của Chúa Giêsu, 583; 
Thừa tác vụ của Hội Thánh, 874-79; 
Thừa tác vu day giáo lý, sự giảng dạy, Lời [Chúa], 9, 24, 132, 903. 
Thừa tác vụ gìn giữ và giải thích Lời [Chúa], 119; 
Thừa tác vụ Giao hoà, 981, 1442, 1461-62; 
Thừa tác vụ thánh chức, 1120, 1142. x. Chức Tư tế; 
Thừa tác vụ Tông Đồ, 553, 983, 1536. 


THƯỞNG PHAT, SỰ (RETRIBUTIO) thần linh (vinh cửu), 1021-22, 
2016. 


THƯỢNG HỘI ĐỒNG (SYNEDRIUM), 591, 596. 


TIỆC CUÓI (NUPTIAE) 
Sự đồng bàn du tiệc cưới trong Nước [Thiên Chúa], 1027, 1335; 
Tiệc cưới Cana, 1613, 2618; 
Tiệc cưới Con Chiên, 1244, 1329, 1602, 1612, 1642, 2618; 
Tiệc cưới huyền nhiệm, 923. 
TIÊN TRI, SỰ (PROPHETIA) 
Su tiên tri như một ân ban, 2004. 
Sự tiên tri về người Tôi Tớ đau khổ, 601; 
Sự tiên tri về việc Đền Thờ sụp đổ, 585. 


TIÊN TRƯNG, SỰ (TYPOLOGIA), 128, 130. 


Muc luc phán tích 1039 


TIẾN TRIÉN, SU (PROGRESSUS,, x. Sự tăng trưởng, Su tăng tiến và 
Su phát trién; 
Sự tiến triển của các hoạt động kinh tế, 2426. 


TIỀN BẠC (PECUNIA) 
“Người ham hố tiền bạc có bao nhiêu cũng sẽ không thoả mãn” 
2536; 
Su cấm cho vay lấy lãi, 2449; 
Tội mại thánh, 2121. 
Tội thờ ngẫu tượng và sùng bái tiền bạc, 2113, 2172, 2424; 


TIỀN CÔNG (STIPENDIUM) 
Sự chết như tiền công của tội, 1006. 


TIỀN ĐỊNH, SỰ (PRAEDESTINATIO), 257, 600, 1007, 2012, 2782, 
2823. 


TIỀN LÃI (USURA) 
Cho vay lấy lãi, 2269, 2449. 


TIỀN LƯƠNG (SALARIUM) 
Tiền lương công bằng, 2434. 


TIẾNG (VOX) 
Tiếng lương tâm, x. Lương tâm; 
Tiếng Thiên Chúa Cha, x. Thiên Chúa. 


TIẾT DỤC, SỰ (CONTINENTIA) 
Cầu nguyện và sự tiết dục, 2520; 
Hiệu quả của sự tiết dục, 2340; 
Sự sinh sản và sự tiết dục, 2370; 
Sự tiết dục của những người đính hôn, 2350; 
Sự tiết dục và các hoa trái của Thân Khí, 1832; 
Sự tiết dục và sự khiết tịnh, 2349; 
Sự tiết dục và sự ly dị, 1650. 


TIẾT ĐỘ, ĐỨC (TEMPERANTIA) 

Các hoa trái của đức tiết độ, 1838, 2290; 

Định nghĩa đức tiết độ, 1809; 

Đức khiết tịnh và sự thanh sạch phụ thuộc vào đức tiết độ, 2341, 

2517, 2521; 

Đức tiết độ như một nhân đức trụ, 1805; 

Sự ham mê của cải trần thế và đức tiết độ, 2407. 
TIN (CREDERE), x. Đức Tin; 

Hồng ân để tin, 153, 179, 1266; 

Dóng luc dé tin, 156; 

Kinh Tin Kính, x. Tín biéu 


1040 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Nhüng diéu phái tin dugc nói lén trong Tín biéu, 184, 190-01; 
Những hé quả của việc tin vào Thiên Chúa, 222-27; 

Những quy chiếu để tin, 177; 

Sự cán thiết phải tin để đạt tới ơn cứu độ, 161; 

Sự hoài nghi đức tin, 2088; 

Sự từ chối [không chịu] tin, 1034; 

Tin là hành vi có chiều kích Hội Thánh, 181; 

Tin là hành vi nhân linh, 154-55, 166, 180; 

Y nghia cüa viéc tin, 26, 155, 1064; 

Y niệm vững chắc vé su toàn năng của Thiên Chúa, 274. 


TIN MỪNG (BONUS NUNTIUS), x. Tin Mừng (Evangelium / a) và Tán 
Uóc; 


Tin Mừng của các Tông Đồ, 638, 977, 14277, 2443; 

Hiệu quả của Tin Mừng, 2527; 

Tin Mừng của Đức Kitô, 422, 632, 634, 714, 763, 852, 2763; 
Máu nhiệm Vượt Qua và Tin Mừng, 571. 


TIN MỪNG (EVANGELIUM/A), x. Tin Mừng (Bonus Nuntius), Tôn Ước, 
Thánh Kinh; 


Các tác giả Tin Mừng, 515; 

Kinh Lay Cha nhu bán tóm tát toàn bó Tin Müng, 2761, 2763, 
2774; 

Lê Luát cü nhu su chuán bi cho Tin Mùng, 1964; 

Nhiém vu cóng bó Tin Müng cüa các phó té, 1570; 

Những bằng chứng của Tin Mừng, 514; 

Su đón nhận Tin Mừng, 1229; 

Sự loan báo Tin Mừng, 2, 75, 860, 875, 888, 1565, 2044, 2419; 

Tầm quan trọng và ý nghĩa của Tin Mừng, 125-27, 139; 

Tin Mừng như Mạc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa, 1846; 

Tin Mừng như sự hoàn thành Lễ Luật cũ, 1968; 

Tin Mừng và giáo huấn xã hội của Hội Thánh, 2419, 2421; 

Việc dạy giáo lý và sự loan báo Tin Mừng, 6, 854; 

Việc lưu truyền Tin Mừng, 76-79; 

Việc soạn thảo sách Tin Mừng, 126. 


TIN TƯỞNG, SỰ (FIDUCIA) 


Nói dối phá huỷ sự tin tưởng giữa người ta, 2486; 

Sự tin tưởng của con người vào Thiên Chúa, 301, 304, 2086, 2115, 
2119, 2828, 2886, 2861; 

Sự tin tưởng vào [Chúa] quan phòng, 2115, 2547; 

Su tin tưởng vào Lời Thiên Chúa, 215. 


Muc luc phán tích 1041 


TÍN BIÉU (SYMBOLUM) của các Tông Đồ, đức tin, 14, 184, 187-88, 
197; 

Các phán c&u thành Tín biéu, 190-91; 
Doc Tín biéu, 197; 
Thiên Chúa trong Tín biểu, 199; 
Tín biểu của các Tông Đồ, 194, 196, 2558; 
Tín biểu để tuyên xưng đức tin, 187, 192; 
Tín biểu Nicêa-Constantinôpôli, 195; 
Tín biểu phép rửa, 189; 
Tín biểu thay đổi qua các thế kỷ, 192-93; 
Việc soạn thảo Tín biểu, 186; 
Ý nghĩa của từ Tín biểu, 188. 


TÍN ĐIỀU (DOGMA) 
Các tín điều của đức tin, 88-90; 
Các tín điều về Ba Ngôi Chí Thánh, 253-56; 
Sự tuyên bố các tín điều do quyên bính của Hội Thánh, 88; 
Tín điều [Đức Maria] Vô nhiễm Nguyên tội, 491; 
Việc hình thành các tín điều về Ba Ngôi Chí Thánh, 249-52. 


TINH THẦN (SPIRITUS) 
Các Thiên thân như tinh thân (thiêng liêng), 329; 
Con người như thân thể và tinh thần, 327, 365, 367, 2515-16, 2702, 
2846; 
“Những người nghèo trong tinh thần”, 2546; 
Satan nhu thụ tạo thuần tuý tinh thần (thiêng liêng), 395; 
Sự nâng tinh thân lên tới Thiên Chúa, 2098; 
Thiên Chúa như tỉnh thần thuần tuý (thiêng liêng), 370; 
Tinh thân của con người trong việc suy niệm, 2705. 


TÍNH BẤT KHẢ PHÂN LY (INDISSOLUBILITAS) của Hôn nhân, 
1610-11, 1615, 1643-45, 1647, 2364. 


TÍNH CÔNG GIÁO (CATHOLICITAS) 
Sự chia rẽ của các Kitô hữu và tính công giáo, 855; 
Các Giáo Hội địa phuong và tính công giáo, 832-36; 
Giám mục, các Kitô hữu và tính công giáo, 1292; 
Phụng vụ, các truyền thống và tính công giáo của Hội Thánh, 1200- 
03, 1208; 
Việc loan báo Tin Mừng và tính công giáo, 849. 


TÍNH DỤC (SEXUALITAS), x. Hôn nhân; 
Con người được tạo dựng có nam có nữ, 355, 388; 
Điều răn liên quan đến tính dục, 2336; 
Đức khiết tịnh và tính dục, 2337, 2395; 
Phẩm giá của tính dục, 2362; 


1042 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Phẩm giá nhu nhau của người nam và người nữ, 369, 2334, 2393; 
Su khác biét và tính bó sung cüa các phái tính, 369-73, 1605, 2333; 
Su nét na và su khiét tinh, 2522; 

Su sinh sản và tính duc, 2370; 

Su toàn ven cüa tính duc trong nhán vi và su khiét tinh, 2337; 
Tám quan trong của sự kết hợp phu phu, 2335; 

Tính duc ảnh hưởng trên moi phương diện của nhân vi, 2332, 2362; 
Tính dục liên quan đến khả năng yêu thương, 2332; 

Tính dục vô trật tự, 2351-57, 2380, 2388-90; 

Y nghĩa của tính dục trong Hôn nhân, 2360-63. 


TÍNH ĐƠN NHẤT, SỰ ĐƠN SƠ (SIMPLICITAS) 


Sự đơn sơ của việc cầu nguyện, 2589, 2713, 2778; 
Tính đơn nhất của Thiên Chúa, 202. 


TÍNH ÍCH KỶ (EGOISMUS) 


Đức mến như con đường để vượt thắng tính ích kỷ, 1931; 
Đức cậy gìn giữ khỏi tính ích kỷ, 1818; 

Hôn nhân như sự trợ giúp để chiến thắng tính ích kỷ, 1609; 
Sự điều hoà sinh sản và tính ích kỷ, 2368; 

Sự giáo dục chống lại tính ích kỷ, 1784. 


TÍNH LUÁN LÝ (MORALITAS) 


Tình yêu đối với chính mình như nguyên tắc nền tảng của tính luân 
lý, 2264; 

Các hoàn cảnh, ý hướng và tính luân lý của các hành động, 1756; 

Lương tâm luân lý và phẩm giá của cá vị, 1780, 1794; 

Hội Thánh và tính luân lý, 2420; 

Các nguồn mạch của tính luân lý, 1750-54; 

Sự phán đoán về tính luân lý của các hành vi nhân linh, 1756, 
1768; 

Tính luân lý phải được tôn trọng và bảo vệ, 2210, 2294, 2498; 

Tính luân lý của các đam mê, 1762-70. 


TÍNH NHƯNG KHÔNG của ơn cứu độ (GRATUITAS salutis), 218, 1250, 
1699, 1722, 1996. 


TINH BẰNG HỮU (AMICITIA) 


Đức mến, sự hoà hợp và tình bằng hữu, 1829, 1939; 

Sự khiết tịnh được giải thích và được diễn tả trong tình bằng hữu, 
2347; 

Tinh bằng hữu giữa Đức Kitô và con người, 1395, 2665; 

Tình bằng hữu giữa Thiên Chúa và con người, 55, 277, 355, 374, 
384, 396, 1023, 1030, 1468, 1863, 2709; 

Tinh báng hüu khóng tó cáo nhüng bát cóng chóng lai chán ly, 
2480; 


Muc luc phán tích 1048 


Tinh bằng hữu nhu su trợ giúp cho người dóng tính, 2359. 


TiNH LIÉN DÓI (SOLIDARIETAS) 
Các hinh thüc cüa tinh lién dói, 1940-41; 
Con người cán đến nhau, 361; 
Dinh nghia tinh lién dói, 1948; 
Sự hiệp thông của các Thánh và việc con người cần đến nhau, 953; 
Tầm quan trọng của tình liên đới trong Hội Thánh, 1942; 
Tất cả các thụ tạo đều cần đến nhau, 344; 
Tình liên đới Kitô giáo, 1942, 2850; 
Tình liên đới như hậu quả của sự truyền thông ngay thật và chính 
xác, 2495; 
Tình liên đới như sự đòi hỏi của tình huynh đệ, 1939; 
Tình liên đới như sự tôn trọng nhân phẩm, 2407; 
Tội làm tổn thương tình liên đới nhân loại, 1849; 
Việc câu nguyện và tình liên đới, 2831; 
Việc sở hữu của cải và tình liên đới giữa con người, 2402. 
TÌNH LIÊN ĐỚI GIỮA CÁC DÂN TỘC 
(SOLIDARIETAS INTER POPULOS), 2437-42; 
Nhiệm vụ của giáo dân là can thiệp vào việc tổ chức đời sống xã 
hội, 2442; 
Tình liên đới giữa các dân tộc như một bổn phận, 2439; 
Tình liên đới giữa các dân tộc như sự cần thiết, 2438. 


TÌNH PHỤ TỬ (PATERNITAS) 
Các đôi phối ngẫu tham dự tình phụ tử của Thiên Chúa, 2367; 
Quyền làm cha mẹ có trách nhiệm, 2368. 
Tình phụ tử của Thiên Chúa, 239, 270, x. Thiên Chúa; 
Tình phụ tử thần linh như nguồn mạch của tình phụ tử nhân loại, 
2214; 
TINH YÊU (AMOR), x. Đức mến; 
Tình yêu đối với Thiên Chúa 
Cầu nguyện cho Nước Thiên Chúa và tham dự vào tình yêu cứu độ 
của Thiên Chúa, 2633, 2738; 
Cầu nguyện không ngừng và sự nhiệt thành phát xuất bởi tình yêu, 
2742; 
Cầu nguyện múc được moi su trong tình yêu mà chúng ta được yêu 
mến trong Đức Kitô, 2658; 
Cầu nguyện và tình yêu, 2709, 2792; 
Cầu nguyện, sự hiệp thông tình yêu trong Chúa Thánh Thần, 2615, 
2712; 
Đức tin xét nhu việc tin vào tình yêu Thiên Chúa, 278, 1064, 2087, 
2614; 


1044 


Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Kitô hữu chết dé ở cùng Thiên Chúa, 1011; 

“Ngươi sẽ yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết trái tim..”, 2055, 
2063, 2083, 2093; 

Phụng vụ, lời đáp trả của đức tin và của tình yêu đối với Thiên 
Chúa, 1083; 

Sống độc thân vì tình yêu Thiên Chúa, 1599; 

Tuân giữ các giới răn và ở lại trong tình yêu, 1824; 

Yêu mến Thiên Chúa là Chúa, 2086; 


Tình yêu đối với người lân cận 


“Anh em hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến anh em..”, 459, 
1337, 1823; 

Gia dinh Nazareth, mẫu gương của tình yêu đối với người lân cận, 
533; 

“Ngươi sẽ yêu mến người lân cán của ngươi”, 1844, 2055, 2196; 

Tình yêu đối với kẻ thù, 2608, 2844; 

Tình yêu đối với người nghèo không đi đôi với tình yêu đối với của 
cải, 2445; 

Tình yêu người lân cận đối với người sai lầm trong vấn đề đức tin, 
2104; 

Tình yêu người lân cận không thể tách biệt khỏi tình yêu Thiên 
Chúa, 1878; 

Tình yêu người lân cận xét như việc cầu nguyện với Cha chung, cho 
tất cả mọi người, 2793; 

Tình yêu người lân cận xét như việc tha thứ cho anh em tận đáy 
lòng, 2843; 

Yêu mến Thiên Chúa và người lân cận như tổng hợp Mười Điều 
Rán, 1822, 2055, 2067, 2069; 

Yêu người nghèo và kẻ thù như Đức Kitô yêu 1825, 2443. 


Tình yêu ưu tiên, 2729, 2732. 


Tình yêu của Đức Kitô 


Cuộc khổ nạn, Đức Kitô chết vì tình yêu đối với chúng ta, 1825; 

Cuộc khổ nạn, hy lễ của Đức Kitô để tha thứ tội lỗi, 545; 

Cuộc khổ nạn, tình yêu rộng mở đến tất cả mọi người, 605, 616; 

Đời sống Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm tình yêu của Chúa Cha, 
B16, 701; 

Đức mến, điều răn mới, 1823; 

Những sự chữa lành, những dấu chỉ của tình yêu, 1503; 

Trái tim Đức Kitô, dấu chỉ tình yêu của Người đối với chúng ta, 478, 
2669; 

Việc cầu nguyện, sự gắn bó của tình yêu với thánh ý Chúa Cha, 
2600. 


Muc luc phán tích 1045 


Tinh yêu của Thiên Chúa, x. Thién Chúa; 

Con người tham dự vào tình yêu của Chúa Ba Ngôi, 850; 

Công trình tạo dựng như bằng chứng đầu tiên của tình yêu của 
Thiên Chúa, 315; 

Người nam và người nữ được tạo dựng theo hình ảnh tình yêu 
Thiên Chúa, 2331; 

Thiên Chúa không bỏ mặc các thụ tạo của Ngài, 2577; 

Tình yêu của Thiên Chúa đối với Israel, 219-20; 

Tình yêu của Thiên Chúa dựng nên và bảo tồn trần gian, 421; 

Tình yêu của Thiên Chúa như lý do của việc tạo dựng, 27, 293, 295; 

Tình yêu của Thiên Chúa quy hướng mọi sự về con người, 313; 

Tình yêu của Thiên Chúa sắp xếp để các thụ tạo đạt tới mục đích 
tối hậu, 321; 

Tình yêu của Thiên Chúa, “phát ghen” vì chúng ta, 2737; 

Tình yêu Thiên Chúa, hồng ân đầu tiên, 733; 

Tình yêu Thiên Chúa, hoa trái của Chúa Thánh Thần, 736, 1832, 
2658; 

Tình yêu Thiên Chúa, nguồn mạch của sự cầu nguyện, 2658; 

Tình yêu Thiên Chúa, nguyên lý của đời sống mới, 735. 


Thiên Chúa như tình yêu được mạc khải 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, các danh xưng của tình 
yêu, 221, 257, 850; 
Người ta bị phán xét theo tình yêu, 1022; 
“Thiên Chúa là tình yêư”, 214, 221, 231, 733; 
Trời, sự hiệp thông tình yêu, 1024. 


Tình yêu của Hội Thánh, x. Hội Thánh; 
Tình yêu của Hội Thánh đối với các anh em ly khai, 818; 
Tình yêu của Hội Thánh đối với người nghèo, 2444, 2448. 


Tình yêu của con người, x. Con người; 

Gia đình, xã hội tự nhiên của tình yêu, 2207; 

Tình yêu của con người đối với chân lý, 2105, 2185, 2466, 2518; 

Tình yêu của con người đối với điều thiện hảo, 1765-66; 

Tình yêu của con người đối với tổ quốc, 2239; 

Tình yêu phu phụ của con người như hình ảnh của tình yêu của 
Thiên Chúa, 1604; 

Tình yêu phu phụ của con người quy hướng về sự sinh sản và sự 
hợp nhất, 1652, 2363, 2366, 2369; 

Tình yêu phu phụ của con người trong sự thiết lập Hôn Nhân, 1603; 

Tình yêu phu phụ của con người, tự bản chất là bất khả phân ly và 
chung thuỷ, 1646; 

Trật tự hướng về công ích được làm cho sống bởi tình yêu, 1912. 


1046 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


TÍNH THÜC, SU (VIGILANTIA) 
Düc Kitó mói goi tinh thüc, 672; 
Sự cán thiết của sự tinh thức, 1036; 
Sự tỉnh thức đối với các phương tiện truyền thông, 2496; 
Sự tỉnh thức đối với những cách suy nghĩ, 2727; 
Sự tỉnh thức trong việc cầu nguyện, 2612, 2699, 2799, 2849, 2863; 
Sự tỉnh thức trong việc giữ đức tin, 2088; 
Thời hiện tại như thời phải tỉnh thức, 672. 


TỎ HIỆN, SỰ (MANIEESTATIO) 
Su tỏ hiện của Chúa Giêsu Kitô, 486, 528, 535, 639, 660, 1224; 
Sự tô hiện của Chúa Thánh Thần, 697, 951; 
Sự tỏ hiện của Thiên Chúa và của sự tốt lành, quyền năng và vẻ 
đẹp của Ngài, 294, 707, 2519; 
Sự tô hiện cuộc Ngự đến của Nước Thiên Chúa, 570; 


TOÀN VEN, SỰ (INTEGRITAS) của cá vi, 2273-75, 2295, 2297-98, 
2338-45, 2356, 2389. 


TÓ CÁO, SU (ACCUSATIO),, x. Thóng Hói và Giao Hoà: Việc xưng tôi. 


TÓI TÓ (SERVUS) 
Các thừa tác viên của Hội Thánh nhu những tôi tớ của Thiên Chúa, 
876; 
Dụ ngôn người tôi tớ không biết thương xót, 2843; 
Phó tế như tôi tớ của mọi người, 1570. 


TÔI (CULPA), x. Tội lõi; 
Chủ ý giết người và tội, 2269; 
Đức Maria, được gin giữ tinh tuyén khỏi nguyên tội, 966; 
Hình phạt dân sự và tội, 2266; 
Lương tâm và các tội, 1781, 1784, 1801; 
Những chia rẽ của Hội Thánh và của con người, 817; 
Phá thai, sự cộng tác và tội, 2272; 
Phán đoán sai lạc và tội, 1791, 
Sự chết của Đức Kitô và các tội của con người, 580, 598; 
Sự không hiểu biết không do chủ ý và tội, 1860; 
Sự nhận biết các tội, 827, 1455, 1847; 
Sự sửa chữa lại các tội, 2487; 
Sự tha thứ mọi tội, 978, 982, 1502, 1847; 
Su tha tội, 1031, 1425, 1436, 1452; 
Su thóng hói và tói, 1435, 1459; 
Su tự vệ hợp pháp và tội, 2264; 
Thanh danh, sự tôn trong thanh danh và tội, 2477; 
Tính nghiêm trọng của tội, 1861, 2073; 
Tội của ông Adam và các hậu quả của nó, 390, 402-03; 


Muc luc phán tích 1047 


Tội làm gương xấu, 2287, 2284, 2326; 

Tội nghịch đức công bằng và chân lý, 2477, 2480-81, 2485, 2487, 
2509; 

Tội nghịch đức khiết tinh, 2352, 2354-55; 

Tội vô thân, 2125; 

Việc xưng tội, 1458, 1493. 


TỘI (PECCATUM) 
Cội rễ của tội, 1853; 
Định nghĩa tội, 1849-50; 
Dục vọng thúc đẩy phạm tội, 978; 
Mối liên kết sâu xa của con người với Thiên Chúa và sự nhận biết 
tội, 286-88; 
Những con đường để nhổ tận gốc tội lỗi, 943; 
Satan như nguyên do các tội, 2852; 
Thực tại của tội, 385-87; 
Tình yêu mạnh hơn tội, 2844; 
Tội của các Thiên thần, 392-93; 
Tội như sự dữ trầm trọng nhất, 1488; 
Tội trong Hội Thánh, 827; 
Trách nhiệm của người cộng tác với các tội của những người khác, 
1868. 
Các hậu quả do tội 
Các hình phạt do tội, 1472-78; 
Các thói xấu và những hướng chiêu lệch lạc, 1426, 1865; 
Cuộc chiến đấu giữa tỉnh thần và xác thịt, 2516; 
Đời sống của tội nhân bị suy yếu, 1459; 
Đời sống Kitô hữu bị suy yếu, 1420; 
Mất sự giống như Thiên Chúa, 705; 
Mất sự hiệp thông với Thiên Chúa, 761, 1472; 
Mất sự sống vĩnh cửu, 1472; 
Tình cảm lệch lạc đối với các thụ tạo, 1472; 
Việc giết Con Thiên Chúa, 321. 
Sự phân biệt các tội 
Sự phân biệt các tội theo đối tượng, 1853; 
Su phân biệt các tội theo tính nghiêm trọng, 1854. 
Các giải thích về tội 
Con người lam dụng sự tự do Thiên Chúa ban, 1739; 
Công việc của xác thịt, 1852; 
Sự dữ luân lý xâm nhập vào trần gian, 311, 1869; 
Hành vi cá vị, 1868; 
Ly giáo, lạc giáo, bội giáo, 817; 


1048 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Những de doa sự hợp nhất và hiệp thông của Hội Thánh, 814, 
1440; 

Những xúc phạm đến Thiên Chúa, 431, 1850; 

Sự chết xâm nhập vào lịch sử nhân loại, 400, 1006, 1008; 

Su khước từ Thiên Chúa, 398; 

Tội lỗi làm hại sự hiệp thông nhân loại, 761, 953; 

“Tội xã hội”, 1869. 

Sự giải thoát khỏi tội, x. Bí tích Thống Hội và Giao Hoà; 

Bạo lực và tính đa dạng của tội được biểu lộ trong cuộc khổ nạn của 
Đức Kitô, 1851; 

Bí tích Rửa Tội giải thoát khỏi tội, 977-78, 985, 1213, 1237, 1263- 
64; 

Chỉ một mình Thiên Chúa có thể tha tội, 270, 277, 430-31, 1441; 

Đức Kitô thực hiện việc tha tội, 987, 1741; 

Đức Kitô, “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”, 523, 536, 
608; 

Đức Kitô, “của lễ đền tội cho chúng ta”, 457, 604; 

Đức Kitô, Đấng đền tội cho chúng ta với Chúa Cha, 615, 1708; 

Lễ tế của Đức Kitô vì tội của con người, 606-18; 

Lời cầu nguyện để chúng ta đừng đi vào con đường tội lỗi, 2846; 

Luật thần linh, sự trợ giúp cho sự bị tổn thương bởi tội, 1949; 

Những con đường để đạt được ơn tha tội, 1434-39; 

Sự chữa lành con người khỏi tội, 211, 549, 1989-90, 1999, 2057, 
2097; 

Sự thống hối nói tám xét như con đường để vượt thắng tội, 1431; 

Sự thống hối và giao hoà, x. Bí tích Thống Hối uà Giao Hoà; 

Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô thành “hiện thân của tội vì chúng 


ta”, 602-03; 
Thiên Chúa không bỏ mặc con người dưới quyên lực sự chết, 410-11, 
1609. 


Những cách phạm tội 

Các tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót, 

1853; 

Những cách pham tội chóng lại tinh yêu của Thiên Chúa, 2094. 
Các tội 

Ác ý, 1860; 

Các hành vi tình dục ngoài Hôn nhân, 2390; 

Các tội chống lại đức cậy, 2091; 

Các tội chống lại đức tin, 2088-89; 

Ganh tị, 2539; 

Giận dữ, 2302; 

Giết người, 2268; 


Muc luc phán tích 1049 


Nói dói, 2484; 
Nói pham thượng đến Chúa Thánh Thần, 1864; 
Nói pham thượng, 2148; 
Thü ghét, 2303; 
Tói pham thánh, 2120; 
Vi pham nghĩa vu phái tham du bí tích Thánh Thé các ngày lễ 
buộc, 2181. 
Các mói tói dáu 
Các mói tói dáu nhu dáu mói sinh ra các tói khác, 1866; 
“Các tội kêu thấu đến trời”, 1867. 


Tội trọng 
“Ai không yêu mến, người đó còn ở trong sự chết”, 1033; 
Các điều kiện: chất liệu nghiêm trọng, 1858; hiểu biết đầy đủ, 1859; 
ưng thuận rõ ràng, 1859; 
Các hậu quả, 1855, 1861; 
Chết trong tội trong, 1033, 1035; 
Những hình phạt muôn đời dành cho người chết trong tội trọng, 
1088; 
Su phân biệt giữa tội trọng và tội nhe, 1854; 
Sự tha thứ các tội trọng trong việc ăn năn tội cách trọn, 1452, 
1856; 
Tính quy tội của lỗi phạm, 1860. 
Tội nhẹ 
Các điều kiện về chất liệu, sự hiểu biết và sự ưng thuận, 1862; 
Các hậu quả do tội nhe, 1863; 
Việc xưng các tội nhẹ, 1458. 


Sự tha tội trong bí tích, x. Bí tích Thống Hối và Giao Hoà; 
Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân và sự tha tội, 1520; 
Các bí tích tha tội, 1421, 1486, 1520; 
Quyền bính và quyền năng dé tháo cởi và tha tội, 553, 976, 1441- 
45, 1461; 

Sự tha tội như hiệu quả của sự công chính hoá, 2018; 
Su tha tội và su giao hoà với Hội Thánh, 1443; 
Sự thanh luyện khỏi các hình phạt do tội, 1475; 
Tình yêu của Thiên Chúa như nguyên do của ơn tha tội, 734; 
Việc xưng tội và sự xá giải, 1424; 
Việc xưng tội, theo điều răn của Hội Thánh, 2042. 

TỘI NHÂN (CÁC) (PECCATOR/ ES) 
Các hiệu quả của bí tích Thống Hối nơi các tội nhân, 1423, 1468-70; 
Các tội nhân phái làm việc đền tội, 1459; 
Các tội nhân và các người công chính trong Hội Thánh, 827; 


1050 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Chúa Giêsu mời goi các tội nhân, 545, 588; 

Con đường giao hoà của các tội nhân, 1449; 

Cuộc phán xét cuối cùng dành cho các tội nhân, 1038; 

Được nhận biết như các tội nhân, 208, 827, 1697, 2677, 2839; 
Lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với các tội nhân, 589, 1443; 
Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân, 1465, 1846; 
Mọi người “thành tội nhân”, 402; 

Mọi tội nhân như tác giả cuộc khổ nạn của Đức Kitô, 589; 
Quyền ban ơn tha thứ cho các tội nhân, 979, 1444; 

Su công chính hoá các tội nhân, 1994; 

Sự thanh tẩy các tội nhân, 1475. 


TÔN GIÁO (CÁC) (RELIGIO/NES) 
Bổn phận xã hội của tôn giáo, 2104-05, 2467; 
Các hành vi tôn giáo, 1969; 
Hội Thánh và các tôn giáo ngoài Kitô giáo, 842-43; 
Nhân đức thờ phượng, 1807, 2095-96, 2117, 2125, 2135, 2144; 
Sự tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi tôn giáo, 2566; 
Sự tự do tuyên xưng tôn giáo, 2187; 
Tôn giáo và cộng đông chính tri, 2244; 
Việc kêu câu Thiên Chúa là Cha trong nhiều tôn giáo, 238. 


TÔN KÍNH, SỰ (VENERATIO) 
Sự tôn kính các ảnh tượng thánh, 2132; 
Su tôn kính các thánh tích, 1674; 
Sự tôn kính các Thánh, 1090; 
Su tôn kính Lời Chúa, 127, 1151; 
Sự tôn kính và sự tôn thờ bí tích Thánh Thể, 1378. 


TÔN THỜ, SỰ (ADORATIO) 
Các Thiên thân và sự tôn thờ Ngôi Lời nhập thé, 333; 
Nghệ thuật thánh và sự tôn thờ, 2502; 
Su chúc tung và sự tôn thờ, 2626; 
Su tôn thờ Thiên Chúa, 2096; 
Sự tôn thờ, hành vi chính yếu của nhân đức thờ phượng, 2096, 
2628, x. Thiên Chúa. 


TÔN TRONG, SỰ (OBSERVANTIA), x. Phẩm giá; 
Đức mến như sự tôn trọng người lân cận, 1789, 1825; 
Sự tôn trọng các điều rán, Là Luật, các lời khuyên Phúc Âm, 532, 
B79, 1986, 2053, 2200; 
Su tôn trọng các Kitô hữu không Công giáo, 818; 
Su tôn trọng các tội nhân, 1466, 1467; 
Sự tôn trọng các vị lãnh đạo của Hội Thánh, 1269; 
Sự tôn trọng chân lý, 2488-92; 


Muc luc phán tích 1051 


Su tôn trong của cải của người khác, 2408-14; 

Su tôn trọng Danh Thiên Chúa, 2144, 2148, 2149; 

Sự tôn trọng Đền Thờ, 583-84; 

Sự tôn trọng gia đình, 2206, 2214-17, 2219, 2228, 2251; 
Su tôn trọng luật tự nhiên, 2036; 

Sự tôn trọng quyền bính chính trị, 1880, 1900; 

Sự tôn trọng su sống con người, 2259-83; 

Sự tôn trọng sự tự do của con người, 1738, 1884; 

Su tôn trọng sự tự do tôn giáo, 2188; 

Sự tôn trọng tài sản riêng, 2408; 

Sự tôn trọng thân thể riêng, 1004; 

Sự tôn trọng Thiên Chúa, 209, 2101, 2148; 

Sự tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dựng, 2415-18. 


Sự tôn trọng phẩm giá của nhân vị, 2284-2301; 
Sự tôn trọng linh hồn người khác, 2284-87; 
Sự tôn trọng nhân vị và các quyền của nhân vị, 1907, 1929-33, 
1944; 
Su tôn trọng nhân vi và việc nghiên cứu khoa hoc, 2292-96; 
Sự tôn trọng những người chết, 2299-2301; 
Sự tôn trọng sức khoẻ, 2288-91; 
Su tôn trong thanh danh của nhân vi, 2477, 2507; 
Sự tôn trọng tính toàn vẹn của thân thể, 2297-98. 


TÔNG ĐỒ (APOSTOLUS) 

Bí tích Rửa Tội và các Tông Đồ, 1226; 

Bí tích Truyền Chức Thánh và các Tông Đồ, 1087, 1536, 1565, 
1576, 1577, 1594; 

Các vị kế nhiệm các Tông Đồ, 77, 861-63, 892, 938, 1313, 1560, 
1562, 2068; 

Chúa Thánh Thần và các Tông Đồ, 244, 746, 798, 1287, 1288, 1299, 
1302, 1315, 1485, 1556; 

Hội Thánh và các Tông Đồ, 688, 756, 857, 865, 869, 1342, 2032; 

Lời chứng của các Tông Đồ, 664, 1518; 

Những cuộc hiện ra của Đấng phục sinh và các Tông Đồ, 641-42, 


644-45, 647; 
Quyền tha tội của các Tông Đồ, 981, 983, 984, 1442, 1444, 1485, 
1586; 


Sự đón nhận giáo huấn của các Tông Đồ, 87, 949, 2624; 

Sự giảng dạy của các Tông Đồ, 76; 

Sự lưu truyền đức tin và các Tông Đồ, 171, 173, 605, 815, 816, 889, 
1124; 

Sự lưu truyền Lời Chúa và các Tông Đồ, 3, 81, 84, 96, 126, 571; 


1052 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Sự tuyển chon và ơn goi của các Tông Đồ, 2, 75, 96, 858-60, 873, 
935, 1086, 1120, 1122, 1575, 2600; 

Thừa tác vụ giao hoà và các Tông Đồ, 981, 1442, 1461; 

Tông Đồ Đoàn, 880; 

Việc đặt tay và các Tông Đồ, 699, 1288, 1299, 1315; 

Việc dạy giáo lý của các Tông Đồ, 1094; 

Việc thiết lập bí tích Thánh Thể và các Tông Đồ, 610-11, 1337, 
1339-41; 

Y nghĩa của danh hiệu Tông Đồ, 858. 


TÔNG ĐỒ ĐOÀN (COLLEGIUM APOSTOLICUM) 
Giám mục đoàn và Tông Đồ đoàn, 880; 
Giao Ước mới và Tông Đồ đoàn, 816; 
Nhiệm vụ cầm buộc và tháo cởi, 881, 1444; 
Sự tuyển chọn Tông Đồ đoàn, 1577; 
Tông Đồ đoàn của Nhóm Mười Hai và của ông Phéró, 552. 


TÓNG TRUYÉN (APOSTOLICA), x. Hội Thánh. 


TỐT DEP (BONUS), x. Điều thiện háo; 
Trần gian tốt đẹp và có trật tự được tạo dựng bởi Thiên Chúa, 299. 


TỐT LÀNH, SỰ (BONITAS) 
Chúa Thánh Thần ban sự tốt lành, 736, 1832; 
Sự tốt lành của các hành vi nhân linh, 1754-55, 1760; 
Sự tốt lành của công trình tạo dựng, 299, 302, 339, 353, 1333, 1359; 
Sự tốt lành của Đức Kitô và luật ngày sabat, 2178; 
Sự tốt lành của Hôn Nhân, 1613; 
Sự tốt lành như hoa trái của Chúa Thánh Thần, 1695; 
Sự tự do và sự trưởng thành trong sự tốt lành, 1721. 


TỐT LÀNH CỦA THIÊN CHÚA, SU (BONITAS DED, x. 7hiên Chúa; 

Các thụ tạo, công trình tạo dựng và sự tốt lành của Thiên Chúa, 1, 
214, 284, 293, 295, 299, 308, 759, 970; 

Mạc khải và sự tốt lành của Thiên Chúa, 51, 101; 

Sự tham dự của các thụ tạo vào sự tốt lành của Thiên Chúa, 306, 
319, 1954, 1978; 

Sự tốt lành của Thiên Chúa đối với người ta, 41, 294, 396, 842, 
1050, 1722, 2009, 2784; 

Sự tốt lành của Thiên Chúa trong mọi công trình của Ngài, 214, 


284, 299; 
Sự tốt lành của Thiên Chúa và các hồng ân của Ngài cho Hội 
Thánh, 750; 


Thiên Chúa như sự khôn ngoan và sự tốt lành, 239, 308, 310, 311, 
759, 1951, 2086, 2500, 2828; 


Muc luc phán tích 1058 


Tội lỗi của con người và su tốt lành của Thiên Chúa, 215, 397, 
1869, 2091, 2094, 2119, 2307. 


TRA TẤN, SU (CRUCIATUS), 2297-98. 


TRÁCH NHIÉM (RESPONSABILITAS) 
Các Giám muc và trách nhiém tóng truyén, 1594; 
Lương tâm và trách nhiệm phải đảm nhận, 1781; 
Sự nghèo khó và trách nhiệm luân lý của các nước giàu, 2439; 
Sự tham gia vào đời sống xã hội và trách nhiệm, 1913-17; 
Su tự do và trách nhiệm, 1036, 1731-38; 
Tội và trách nhiệm, 1868; 
Trách nhiệm của các hành động, 1735, 1737, 1745-46, 1754; 
Trách nhiệm của các tội nhân về sự chết của Chúa Giêsu, 597-98; 
Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, 2223, 2225; 
Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, 2218; 
Trách nhiệm của con người để quản trị trần gian, 373; 
Trách nhiệm của dân Thiên Chúa, 788; 
Trách nhiệm của đôi phối ngẫu trong việc lưu truyền sự sống, 2368. 


TRÁI TIM (COR) 
Các đam mê và cội nguón của chúng trong trái tim, 1764; 
Chúa Thánh Thần canh tân trái tim nhân loại, 715; 
Chúa Thánh Thần ngự trong trái tim, 683, 689, 742, 782, 1082, 
1296, 1303, 2671; 
Chúa Thánh Thần nhu sự trợ giúp cho trái tim nhân loai, 2712, 
2767; 
Luật Tin Mừng và trái tim con người, 1776, 1965, 1968, 1984; 
Luật tự nhiên và trái tim con người, 1955-56, 1958, 2070; 
Những đặc điểm của trái tim nhân loại, 1432, 1697, 1725, 1809, 
1818, 2551; 
Những đòi hỏi và những hậu quả do sự thanh sạch của trái tim, 
298, 1720, 1728, 1990, 2517-19, 2530-33, 2621; 
Những hậu quả do sự chai đá của trái tim, 643, 1610, 1614, 1859, 
2840; 
Những hậu quả do sự khiêm tốn của trái tim, 544, 570; 
Sự biến đổi của trái tim người cầu nguyện, 2739; 
Sự cầu nguyện và trái tim, 2562, 2588, 2655, 2700, 2710, 2721, 


2800; 
Sự nghèo khó của trái tim như sự bắt buộc để được vào Nước [Trời], 
2544-47; 


Sự hướng chiều của trái tim nhân loại, 401, 582; 
Sự tỉnh thức khiêm tốn của trái tim, 2729-33, 2849; 
Su tôn thờ trái tim Đức Kitô, 2669; 

Thiên Chúa biết trái tim con người, 473, 1586; 


1054 


Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Thiên Chúa cai quản các trái tim theo ý Ngài, 269; 

Thiên Chúa đụng đến và thúc đẩy trái tim nhân loại cách trực tiếp, 
1742, 2002, 2070, 2072; 

Tình yêu Thiên Chúa và trái tim con người, 733, 2658; 

Tội lỗi và trái tim con người, 1850, 1853, 1855, 1873, 1963, 2336, 
2528; 

Trái tim của Đức Kitô và Thánh Kinh, 112, 2599, 2603; 

Trái tim của Đức Kitô yêu mến moi người và từng người, 478; 

Trái tim của Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể, 478, 766, 1419, 1439; 

Trái tim của Hội Thánh, 1407; 

Trái tim mở ngỏ cho đức tin, 89; 

Trái tim nhu nơi của chân lý, của giao ước, của sự gặp gỡ, 2563, 
2710; 

Việc giáo dục lương tâm tạo nên sự bình an của trái tim, 1784, 
2302; 

Y của Thiên Chúa và sự thuận theo của trái tim, 2611; 

Ý nghĩa của trái tim, 368, 2563, 2710; 

Yêu mến Chúa hết trái tim, 201-02, 1809, 2055, 2083. 


TRÁI TIM [CỰC] THÁNH (SACRUM COR), 478. 
TRẠNG SƯ (ADVOCATUS) 


Đức Kitô, trang sư của chúng ta, 519; 
Chúa Thánh Thần, vị trạng sư khác (Đấng Bào Chữa), 692, 729, 
1433, 1848. 


TRẦN GIAN (MUNDUS) 


Các trợ giáp cho điều thiện hảo và cho việc cứu độ trần gian, 799, 
909, 928, 1941, 2044, 2438; 

Đức Kitô Đấng cứu độ trần gian, 457-58, 608, 728, 1355; 

Hội Thánh “được sai đi” khắp trần gian, 782, 863, 2105; 

Nguồn gốc trần gian, 284-85; 

Sự cùng tận trần gian, 681, 1001, 1243; 

Sự điều tiết tình cảm đối với các của cải của trần gian này, 2545, 
2548; 

Sự quan phòng hoạt động trong trần gian, 303, 395; 

Thế giới thứ ba, 2440; 

Trần gian bày tỏ “những con đường” để nhận biết Thiên Chúa, 31- 
34; 

Trần gian được giao hoà và được quy tụ, 620, 2748; 

Trần gian mới và được canh tân, 655, 670, 916, 1042-50; 

Trần gian và công trình tạo dựng, 216, 295, 325, 327, 337-49, 760, 
x. Công trình tao dung và Thiên Chúa: Đống Tao Hoá của vå 
trụ và con nguoi; 

Trán gian và tói, 310, 402, 408, 2844, 2852-54; 


Muc luc phán tích 1055 


Tương quan giữa con người và trần gian, 373, 377; 
Tương quan giữa Thiên Chúa và trần gian, 212, 300; 
Vận mệnh trần gian, 314, 769, 1001, 1046, 1680. 


TRẬT TỰ (ORDO) 
Trật tự của công trình tạo dựng, 299, 341, 1608; 
Trật tự quốc tế, 1885; 
Trật tự chính trị, 2246; 
Trật tự xã hội hoặc công cộng, 1909, 1940, 2032, 2266-67, 2298, 
2304, 2424. 


TRÍ TUỆ/ SỰ HIỂU BIẾT/ SỰ THÔNG MINH 
(TNTELLECTUS/ INTELLIGENTIA) 
Những cách diễn đạt sự thông minh của con người, 2501; 
Sự hiểu biết thiêng liêng, 1095, 1101; 
Sự thông minh của con người như một hồng ân của Thiên Chúa, 
283; 
Trí tué như hồng ân của Chúa Thánh Thần, 1303, 1831. 
Trí tuệ và các nhân đức nhân bản, 1804; 
Trí tuệ và đức tin, 89, 143, 154, 156-59, 299; 
Trí tuệ và luật tự nhiên, 195ã. 


TRIÉT SẢN, SỰ (STERILIZATIO), 2399. 


TRỌN HẢO, SỰ (PERFECTIO) 
Các nhân đức nhân bản và sự trọn hảo, 1804; 
Con đường của sự trọn hảo, 2015; 
Đức mến như “dây liên kết của sự trọn hảo”, 1827; 
Đức Kitô như con đường của sự trọn hảo, 1953; 
Người nam và người nữ phản chiếu sự trọn hảo của Thiên Chúa, 
370; 
Sự động viên ý chí và trái tim về sự trọn hảo luân lý, 1770, 1775; 
Sự trọn hảo của các thụ tạo, 41, 330, 339; 
Sự trọn hảo của công trình tạo dựng, 302, 310; 
Sự trọn hảo của Đức Maria và của Hội Thánh, 829; 
Sự trọn hảo đòi buộc các Kitô hữu, 825, 1709, 2013, 2028; 
Sự trọn hảo được đạt tới bằng việc tìm kiếm chân lý và điều thiện 
hảo, 1704; 
Sự trọn hảo như hoa trái của Chúa Thánh Thần, 1832; 
Thiên Chúa như sự viên mãn mọi trọn hảo, 41, 213, 370. 
TRONG SẠCH, SỰ (PURITAS) 
Cuộc chiến đấu dé sống trong sạch, 2520-27; 


Dây liên kết giữa sự trong sạch của trái tim, của thân thể và của 
đức tin, 2518; 


1056 


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Những đòi hỏi và những điều kiện dé sóng trong sach, 2521, 2525, 
2532-38; 

Sự trong sạch của trái tim như điều kiện để xem thấy Thiên Chúa, 
2519, 2531; 

Su trong sach cüa y huóng và cüa cái nhin, 2520; 

Sự trong sach như hồng ân của Chúa Thánh Thần, 2345. 


TRỘM CẮP, VIỆC (FURTUM) 


Định nghĩa việc trộm cắp, 2408; 
Gốc rễ của việc trộm cắp, 2534; 
Sửa chữa lại việc trộm cắp, 2412. 


TRÓ LAI, SỰ (REDITUS), x. Cuộc Ngự đến, Su mong đợi, Sự hoàn tất. 
TRỢ GIÚP (ASSISTENTIA / ASSISTERE) 


Sự trợ giúp của các phó tế, 1369, 1570; 

Sự trợ giúp của các Thiên thân cho con người, 332, 335; 

Sự trợ giúp của Chúa cho các bệnh nhân, 1520; 

Sự trợ giúp của Chúa Thánh Thân, 86, 94, 688, 2182, 2422; 

Sự trợ giúp thần linh cho Đức Giáo Hoàng và các Giám mục, 892; 
Sự trợ giúp về sức khoẻ và xã hội, 2288; 

Trợ giúp cho gia đình, 2211; 

Trợ giúp cho phụng vụ, 2178, 2180. 


TRỜI (CAELUM) 


Vinh phúc trên trời, 1729; 

Các Kitô hữu như công dân nước trời, 2796; 

Đức Kitô và cuộc Thăng Thiên của Người, 659-64, 665-67; 

Đức Kitô và cuộc xuống từ trời của Người, 440, 1001; 

Sự hiệp thông giữa Hội Thánh thiên quốc và trần thế, 954-59, 962; 
Công trình tạo dựng trời đất trong kinh Tin Kính, 198, 279, 325; 
Thiên Chúa, Đấng tạo dựng trời đất, 212, 216, 269, 287, 290; 
Hội Thánh và vinh quang trên trời, 269, 778, 1042, 1053; 

Bí tích Thánh Thể như bánh bởi trời, 1331, 1355, 1419, 2837; 
Trời mới và đất mới, 1042-50; 

Kinh Lay Cha và trời, 2794-96; 2802; 

Vẻ dep của trời và sự nhận biết Thiên Chúa, 32; 

Nước Trời và các mối phúc, 1716, 1724-25; 

Nước Trời và Đức Kitô, 541, 567, 763; 

Nước Trời và các chìa khoá, 553; 

Nước Trời, sự độc thân và sự đồng trinh, 1579, 1618-19; 

Nước Trời và thánh ý Thiên Chúa, 2826; 

Nước Trời và Hội Thánh, 865; 

Nước Trời và Lê Luật, 577, 1964; 

Nước Trời và cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, 541, 567, 763; 


Muc luc phán tích 1057 


Nước Trời và sự nghèo khó, 544, 2544, 2547, 2556; 
Nước Trời và đức cậy, 1817-18; 
Ý nghĩa của trời, 326, 1024-26, 2794-95, 2802; 
Đức cậy và vinh quang trên trời, 1821; 
Kho tàng trên trời, 2053. 
TRUNG TÍN, SỰ (FIDELITAS) 
*Amen" nhu sự diễn tả của su trung tín, 1062; 
Sự trung tín của Hội Thánh, 1117, 1342; 
Sự trung tín của những người đã được Rửa Tội, 2044; 
Sự trung tín của Thiên Chúa, 207, 212, 214, 489, 1062-63, 1334, 


2577; 
Sự trung tín với Đức Kitô trong việc tham dự bí tích Thánh Thể, 
2189; 


Su trung tín với Lời Chúa, 81, 86, 2466; 
Sự trung tín với Thiên Chúa, 1502, 2101, 2787. 


TRUYỀN GIÁO (MISSIONALIS seu MISSIONARIUS) 
Các nguồn mạch của nhiệt tình truyền giáo, 828, 851; 
Mệnh lệnh truyền giáo, 849-50; 

Nỗ lực truyền giáo, 854. 


TRUYÉN THÔNG, SỰ (COMMUNICATIO) 

Sự truyền thông sự tốt lành của Thiên Chúa, 294, 947; 

Sự truyền thông các lợi ích thiêng liêng, 955; 

Sự truyền thông giữa Hội Thánh công giáo và các Giáo Hội Đông 
phương, 1399; 

Sự truyền thông qua các bí tích mầu nhiệm của Đức Kitô, 947, 1076, 
1092; 

Sự truyền thông ơn cứu độ, 1088; 

Các phương tiện truyền thông xã hội, 906, 2492-96, x. Các phuong 
tiện dai chúng; 

Hoà bình và sự truyền thông giữa người ta, 2304; 

Chân lý và sự truyền thông, 1886, 2488-89, 2495, 2512. 


TRUYÉN THỐNG (TRADITIO), 81; 

Cüng mót süc manh cüa Thánh Truyén, 174; 

Kho tàng đức tin được chứa dung trong Thánh Truyền và Thánh 
Kinh, 84, 97; 

Phụng vu nhu một yếu tố cấu thành của Thánh Truyén, 1124; 

Thánh Truyén và Thánh Kinh, 80-83, 95, 97, 113, 120; 

Truyén thóng düc tin và viéc cáu nguyén, 2615, x. Viéc cáu nguyén; 

Truyén thóng tóng dó, 75-79; 

Truyền thống truyền khẩu trong việc soạn thảo các sách Tin Mừng, 
126. 


1058 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


TRU TÀ, VIÉC (EXORCISMUS) 
Việc trừ tà trong cuộc cử hành bí tích Rửa Tội, 1237; 
Y nghĩa các việc trừ tà của Chúa Giêsu, 517, 550; 
Y nghĩa và các muc đích của việc trừ tà và các cách thuc hiện việc 
đó, 1673. 
TRƯỜNG HỌC (SCHOLA) 
Quyền được chọn lựa trường học cho con cái, 2229. 
TRƯỞNG THÀNH, SỰ (MATURITAS) của Kitô hữu về đức tin, 1248, 
1308. 
TU SĨ (RELIGIOSUS/A), x. Đời sống thánh hiến và tu dòng; 
Bậc sống tu dòng, 916, 925-27; 
Các gia đình dòng tu, 917-18, 927; 
Lời chứng của các tu sĩ, 933. 
TUNG HÓ, SU (ACCLAMATIO) Chúa Giêsu khi Người tiến vào 
Giêrusalem, 559. 
TÚNG THIẾU, SU (INOPIA) và việc trợ giúp những người túng thiếu, 
1351, 2218, 2315, 2833, x. Nhu câu. 
TUỔI (AETAS) 
Tuổi để cử hành bí tích Thêm Sức, 1318-19; 
Tuổi khôn để xưng tội, 1457; 
Tuổi trưởng thành về đức tin được phân biệt với tuổi tăng trưởng tự 
nhiên, 1307-08. 
TUỔI GIÀ (SENECTUS), x. Những người già. 


TUỔI TRẺ (ADULESCENTIA) 
Tuổi trẻ và nạn mai dâm, 2355; 
Tuổi trẻ và những sự lạm dụng tình dục, 2389; 
Tuổi trẻ và sự nết na, 2524; 
Tuổi trẻ và sự tự chủ, 2342; 
Tuổi trẻ và việc dạy giáo lý, 5, 24. 
TUYÉT THÔNG, SU (EXCOMMUNICATIO) 
Su tuyét thóng nhu hinh phat ngán cán viéc lánh nhán các bí tích, 
1463. 
TUYỆT VỌNG, SU (DESPERATIO) 
Những lý do khiến mất đức cậy, 844, 1501; 
Những hậu quả do sự tuyệt vọng, 2091. 
TƯ HỮU, SỰ (PROPRIETAS PRIVATA) 


Sự chung hưởng (destinatio universalis) và sự tư hữu của cải, 2402- 
06, 2452; 


Muc luc phán tích 1059 


Quyén tu hüu, 2211, 2401, 2403, 2406, 2411; 
Tôn trọng sự tư hữu, 2409. 


TU TẾ / CHỨC TƯ TÉ (SACERDOS / SACERDOTIUM), 
x. Bí tích Truyền Chúc Thánh và Linh muc; 
Chức tư tế cộng đồng của những người đã chịu Phép Rửa, 1141, 
1143, 1268, 1273, 1546-47; 
Chức tu té của Đức Kitô, 1544-47, 1551, 1554, x. Đức Kitó; 
Chüc tu té cüa Giao Uóc cü, 1539-41, 1591; 
Chức tu té duy nhất của Đức Kitô, 1544-45. 
Chức tư tế thừa tác hoặc phẩm trật của các Giám mục và linh mục, 


1547; 
Chức tư tế tối cao như sự viên mãn của bí tích Truyền Chức Thánh, 
1557; 


Đức Kitô Tư Tế, x. Đức Kitó; 

Hội Thánh như dân tư tế, 784, 941, 1591, 1119; 
Hội Thánh như nước các tư tế, 1546; 

Những thừa tác vụ đặc biệt, 1143; 

Sự tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, 1546; 
Ý nghĩa của từ tư tế, 1554. 


Căn tính của thừa tác vụ tư tế 

“Nhân danh toàn thể Hội Thánh”, 1552-53; 

Thừa tác vụ tư tế được liên kết với chức tư tế của Đức Kitô, 1544- 
45; 

Tư tế hành động trong cương vị Đức Kitô (in persona Christi), 1548; 

Tư tế như phương tiện để xây dựng Hội Thánh, 1547; 

Chức tư tế thừa tác để phuc vụ chức tu tế cộng đồng, 1120, 1547, 
1599; 

Chức tư tế thừa tác được thiết lập vì người ta và vì cộng đồng Hội 
Thánh, 1551; 

Tư tế thật của Tân Ước, 1564; 

Dây liên kết tư tế với Đức Kitô và với các Tông Đồ, 1120. 

Thừa tác vụ tư tế 

Các chiều kích phổ quát của sứ vụ của tư tế, 1565; 

Chấp nhận sự ưng thuận kết hôn trong bí tích Hôn Phối, 1630; 

Nhiệm vụ của tư tế trong các Giờ kinh phụng vụ, 1175; 

Phạm vi thực thi thừa tác vụ, 877, 1564; 

Sự cộng tác của các giáo dân trong việc thực thi thừa tác vụ tư tế, 
900; 

Sự yếu đuối con người của tư tế, 1550; 

Tư tế chủ sự bí tích Thánh Thể và thánh hiến bánh và rượu, 1142, 
1411; 


1060 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Tu té làm cho vi Giám muc hién dién trong các cóng doàn dia 
phuong, 1567; 

Tư té nhu cộng sự viên của Giám muc, 1562; 

Tư tế như thừa tác viên của bí tích Rửa Tội, 1256; 

Tư tế như thừa tác viên của bí tích Thống Hối, 983, 1461-67, 1495; 

Tư tế như thừa tác viên của bí tích Xức Dâu Bệnh Nhân, 1516, 
1530. 


Linh mục đoàn, x. Linh muc; 
Linh mục đoàn duy nhất cùng với Giám mục và su vâng phục của 
các linh mục đối với Giám mục, 1567; 
Linh mục đoàn phục tùng nhiệm vụ của Giám muc, 1562; 
Phẩm tính tập đoàn trong tương quan của linh mục đoàn với Giám 
mục, 877; 
Sự duy nhất của linh mục đoàn, 1568. 


TƯ TƯỞNG (CÁC) (COGITATIO/NES) 
Các tư tưởng của người lân cận được giải thích cách ngay thẳng, 
2478; 
Sự ngay thẳng trong các tư tưởng của người công chính, 1807; 
Tư tưởng trong sạch và không trong sạch, 2520. 


TỪ BỎ, SỰ (RENUNTIATIO) tiền của, 2544, 2556. 


TỰ CHỦ, SỰ (DOMINIUM SUD) như công việc phải bên bỉ lâu dài, 
2342. 


TỰ DO, SỰ (LIBERTAS) 
Chân lý như hồng ân của sự tự do, 1741; 
Định nghĩa sự tự do, 1781; 
Những điều kiện để đạt tới sự tự do, 2223, 2236, 2402; 
Những nguy cơ đe doa sự tự do, 1740, 1888; 
Quyên lực trần thé và sự tu do cá vi, 450; 
Su giáo dục luong tâm bảo dám cho su tự do, 1784; 
Su giáo dục vé sự tu do, 2207, 2223, 2228, 2526; 
Su tu do chính tri, 2245; 
Su tu do của con người, 33, 387, 1700, 1730-48; 
Su tu do cüa gia dinh, 2211; 
Su tu do nhán linh dé hành dóng, 1738, 1782, 2008; 
Su tự do thông tin và truyền thông, 2304, 2498; 
Sự tự do tiến tới Hôn nhân, 1625; 
Sự tự do tôn giáo, 1907, 2107-09, 2211; 
Việc thực hành đời sống luân lý đem lại sự tự do, 1828; 
Ý nghĩa sự tự do của con người, 1705. 


Sự tự do và trách nhiệm, 1731-38; 
Những hậu quả do việc sử dụng sự tự do, 1733-34; 


Muc luc phán tích 1061 


Quyền thực thi su tu do, 1738, 1907, 2254; 

Sự tự do và khả năng chọn lựa giữa điều thiện hảo và su dữ, 1732; 
Việc xâm phạm sự tự do cá vị, 2356, 2492; 

Ý chí và sự tự do, 1734-35. 


Sự tự do trong Nhiệm cục cứu độ 

Ân sủng không đối nghịch với sự tự do của con người, 1742, 1993, 
2008; 

Các giới hạn của sự tự do, 396, 450; 

Sự tự do của Chúa Giêsu trong việc vâng phục Chúa Cha, 609-10, 
1009, 2749; 

Sự tự do của đức tin, 154, 160, 180; 

Sự tự do của Đức Trinh Nữ Maria, 488, 511; 

Su tự do được Đức Kitô ban cho chúng ta, 908, 1741; 

Su tự do và nguyên tội, 397, 407, 415, 1707, 1714, 1739; 

Sự tự do và tội lỗi, 387, 601, 654, 1739, 1741, 1853, 1859; 

Thiên Chúa tạo dựng “từ hư vô” một cách tự do, 296; 

Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người, 311, 1884. 


TỰ LẬP, SỰ (AUTONOMIA) 
Sự tự lập của con cái, 2232; 
Lương tâm và sự tự lập hiểu theo nghĩa xấu của lương tâm, 1792. 


TU PHU, SỰ (PRAESUMPTIO) 
Sự tu phu như tội chóng lại đức cậy, 2091-92. 


TỰ SÁT, SỰ (SUICIDIUM), 2280-83, 2325. 


TỰ VỆ HỢP PHÁP, SỰ (DEFENSIO LEGITIMA), 2263-67; 
Những hậu quả của sự tự vệ hợp pháp, 22683; 
Những lý lẽ của sự tự vệ hợp pháp, 2264, 2309; 
Những mục đích của sự tự vệ hợp pháp, 2266; 
Quyền tự vệ hợp pháp, 1909, 2308; 
Sự tự vệ hợp pháp như một bổn phận quan trọng của người có trách 
nhiệm về sự sống của người khác, 2265. 
TƯƠNG HỢP, SỰ (ANALOGIA) 
Sự tương hợp của mạc khái trong Thánh Kinh, 128-30, x. Sự tién 
trưng; 
“Sự tương hợp của đức tin”, 114; 
Đấng Tạo Hoá, và sự tương hợp với các thụ tạo của Ngài, 41, 2500; 
Đời sống thiêng liêng và sự tương hợp của nó với đời sống tự nhiên, 
1210-12. 
TƯƠNG LAI (FUTURUM) 
Sự hiểu biết tương lai, 2115; 
Tương lai của nhân loại, 1917. 


1062 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


TƯỞNG NIÉM, CUỘC (MEMORIALE) 
Bí tích Thánh Thé nhu cuộc tưởng niệm sự chết và su sóng lại của 
Chúa Giêsu, 611, 1167, 1130, 1358, 1362-72, 1382; 
Chúa Giêsu thiết lập cuộc tưởng niệm lé té tự nguyện của Người, 
610, 1323, 1337; 
Cuộc tưởng niệm các bién cố cứu độ của Giao Ước cũ, 1093, 2170; 
Phụng vụ như cuộc tưởng niệm mầu nhiệm cứu độ, 1099. 


TƯỞNG TƯỢNG, TRÍ (IMAGINATIO) 
Sự rèn luyện trí tưởng tượng, 2520; 
Sự vận dụng trí tưởng tượng, 2708. 


TƯỢNG THAI, SỰ (CONCEPTIO) 
Sự tượng thai của Đức Kitô, 466, 496, 498, 505; 
Sự tượng thai và quyền được sống, 2322; 
Sự tượng thai và việc tôn trọng sự sống con người, 2270, 2273-74, 
2323, 2378; 
Sự tượng thai Vô nhiễm, 490-93. 


Ư 


ƯỚC MUÓN, SỰ (DESIDERIUM), x. Duc vong, Sự ham muốn; 
Con người và sự ước muốn Thiên Chúa của ho, 2548-50, 2557, 2566, 
2589, 2709, 2784; 
Cuộc chiến đấu chống lại những ước muốn hỗn loạn, 2520; 
Đức tiết độ và việc điều tiết sự ước muốn, 1809; 
Sự ganh tị như sự ước muốn của cải của người khác, 2539, 2553; 
Sự giận dữ như sự ước muốn trả thù, 2302; 
Sự ước muốn cầu nguyện, 2601; 
Sự ước muốn Chúa Giêsu, 607, 1130; 
Sự ước muốn Chúa Thánh Thần, 2541-43, 2737, 2764; 
Sự ước muốn cuộc trở lại của Đức Kitô, 524; 
Sự ước muốn điều thiện hảo, 1707, 1765; 
Sự ước muốn hạnh phúc, 1718-19, 1725, 2548; 
Sự ước muốn hối cải, 1431; 
Sự ước muốn loan báo Đức Kitô, 425, 429; 
Sự ước muốn như một đam mê, 1772; 
Sự ước muốn Nước Thiên Chúa, 2632, 2818; 
Sự ước muốn Thiên Chúa, 27-30, 2736; 
Sự ước muốn tiền bạc, 2424; 
Việc kết án sự ước muốn hỗn loạn, 1871, 2336, 2380, 2480, 2535-40. 


Muc luc phán tích 1068 


V 


VÁN HOÁ (CÁO) (CULTURA/AE) 

Viéc day giáo ly và su khác biét cüa các ván hoá, 24, 854; 

Các cử hành phụng vu và văn hoá, 1145, 1149, 1204, 1207, 1668, 
1686; 

Truyén thóng xá hói và ván hoá, 2493; 

Ván hoá nhu cóng ích, 1908; 

Tin Mừng và văn hoá, 2527; 

Lao động, nghỉ ngơi và văn hoá, 2184; 

Luật tự nhiên và văn hoá, 1957; 

Sự tự do và văn hoá, 1740; 

Hôn nhân và văn hoá, 1606; 

Sự tôn trọng căn tính của các văn hoá, 2441; 

Sự tiến bộ của văn hoá và sự tăng trưởng của Nước [Thiên Chúa], 
2820; 

“Sự xã hội hoá” và văn hoá, 1882; 

Tình liên đới và văn hoá, 361; 

Sự duy nhất của Hội Thánh và sự khác biệt của các văn hoá, 814; 

Đời sống luân lý và văn hoá, 909, 2524; 

Đời sống công cộng, sự tham gia và văn hoá, 1915, 1917. 


VẬN MỆNH (DESTINATIO) 
Các thể chế và vận mệnh của con người, 2244, 2257; 
Vận mệnh của con người, 30, 311, 1008, 1031, 1036, 1703, 1995, 
2871; 
Vận mệnh của trần gian, của công trình tạo dựng, 295, 302, 1046- 
47. 


VÁNG PHỤC, SU (OBOEDIENTIA) 
Bón phán váng phuc, 1900; 
Su vâng phuc các luật thiết định, 2240; 
Sự vâng phục của các linh mục, 1567; 
Sự vâng phục của Đức Kitô, 411, 475, 532, 539, 612, 615, 908, 1009; 
Sự vâng phục của đức tin, 143, 144-149, 1831, 2807, 2098, 2185, 
2340, 2716, 2825; 
Su vâng phục của Đức Trinh Nữ Maria, 148, 494, 511; 
Su vâng phuc lương tâm, 1790; 
Su vâng phục như một lời khuyên Phúc Âm, 915, 2053; 
Sự vâng phục như sự tôn trọng với tình con thảo, 2216-17, 2251; 
Sự vâng phục ơn gọi của những người đã được rửa tội, 1269; 
Su vâng phuc và sự tự do, 1733; 
Sự vâng phục và tội lỗi, 1850, 1862, 2515. 


1064 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


VÉ DEP (PULCHRITUDO), 2500; 
Nghé thuát và vé dep, 2501-03, 2513; 
Sự chiêm ngắm vé dep của Thiên Chúa, 319, 2784; 
Sự trọn hảo của Thiên Chúa và vẻ đẹp của các thụ tạo, 41, 341; 
Thân xác con người như sự biểu lộ vẻ đẹp thân linh, 2519; 
Thiên Chúa như tác giả của vẻ đẹp, 2129, 2500; 
Vẻ đẹp của các ảnh thánh được in vào đời sống các tín hữu, 1162. 
Vẻ đẹp của trần gian như con đường để đạt tới Thiên Chúa, 32, 33; 
Việc cầu nguyện như tình yêu vẻ đẹp của Thiên Chúa, 2727; 
Việc cầu nguyện và vẻ đẹp diễn cảm của việc đó, 1157, 1191. 


VI PHẠM, SỰ (TRANSGRESSIO) 
Tội như sự vi phạm, 1849; 
Sự vi phạm các điều răn, 2069; 


VIỆC DÂNG (PRAESENTATIO) Chúa Giêsu vào Đền Thờ, 529; 
VIỆC ĐIỀU HOÀ (REGULATIO) sinh sản, 2368, 2370, 2372, 2399. 


VIỆC LY THÂN CỦA ĐÔI PHỐI NGẪU 
(SEPARATIO CONIUGUM), 2383, x. Sự ly di. 


VIỆC TÓNG ĐỒ (APOSTOLATUS) 
Viéc tóng dó cüa các giáo dán, 900, 905, 940; 
Viéc tóng dó cüa Hói Thánh, 863-64; 
Viéc tóng dó và bí tích Thánh Thé, 864, 1324. 


VIÊN MÃN/ SUNG MÃN, SU (PLENITUDO) 
Các lời khuyên Phúc Âm nhu sự viên mãn của đức mến, 1974; 
Đức mến như sự viên mãn của Lễ Luật, 2055; 
Đức Kitô như sự viên mãn của luật luân lý, 1953; 
Đức Kitô như vị trung gian và sự viên mãn của toàn thể mạc khải, 
65-67; 
Khi thời gian viên mãn, 422, 484, 717-30, 744, 2598-2619; 
Su sung mãn các phương tiện cứu độ, 824; 
Sự viên mãn của đời sống Kitô hữu, 5, 2013; 
Sự viên mãn của Đức Kitô, 423, 515; 
Sự viên mãn của Nước Thiên Chúa, 1042; 
Việc câu nguyện khi thời gian viên mãn, 2598-2619. 


VINH PHÚC (BEATITUDO) 
Các hiệu quả của vinh phúc, 1721; 
Đạt tới vinh phúc thần linh nhờ bí tích Rửa Tội, 1257; 
Đức cậy và vinh phúc vĩnh cửu, 1818; 
Nhân vị được định hướng tới vinh phúc vĩnh cửu, 1700, 1708, 1711, 
1769, 1818, 1934, 2548; 
Ơn gọi của con người tới vinh phúc, 1700, 1934; 


Muc luc phán tích 1065 


Thién Chüa nhu vinh phüc cüa chüng ta, 257, 1731, 1855; 
Tội lỗi làm con người quay di khói Thiên Chúa và khói vinh phúc 
của Ngài, 1855, 1863, 1874, 1949; 
Ước muốn hạnh phúc và vinh phúc, 1718, 2548; 
Vinh phúc, hông án nhưng không của Thiên Chúa, 1720-22, 1727. 
VINH QUANG (GLORIA) 
Các Thiên thần tôn vinh Thiên Chúa, 350; 
Các Tông Đồ và vinh quang của Thiên Chúa, 241; 
Con người cán vinh quang của Thiên Chúa, 705; 
Hội Thánh tôn vinh Thiên Chúa, 434, 824, 1204, 2639; 
Ông Môisen và vinh quang của Thiên Chúa, 210; 
Sự hoàn tất của vinh quang của Hội Thánh trên trời, 769, 1042, 
1821, 2550; 
Su tôn vinh Đức Kitô, 124, 312, 429, 663, 1335; 
Thiên Chúa mạc khải vinh quang của Ngài, 2059; 
Thiên nhiên và nghệ thuật tôn vinh Thiên Chúa, 1162, 2416, 2502; 
Trần gian được tạo dựng cho vinh quang của Thiên Chúa, 293-94; 
Vinh quang của Thiên Chúa và của sự sống vinh phúc của Ngài, 
257; 
Vinh quang nhân loại không tạo nên hạnh phúc thật, 1723. 
VINH TỤNG CA (DOXOLOGIA) 
Vinh tụng ca cuối cùng, 2855-56; 
Vinh tung ca như việc tạ ơn và ca ngợi, 1003; 
Nguồn gốc của vinh tụng ca, 2641. 
VĨNH CỬU, SỰ (AETERNITAS), 33, 488, 679. 


VÔ NHIÉM (IMMACULATA) 
Ngày lé [Düc Maria] Vó nhiém nguyén tói, 2177; 
Vô nhiễm nguyên tội, 490-93. 
VÔ ON, SỰ (INGRATITUDO) đối với Thiên Chúa, 2094. 
VÔ SINH, SỰ (STERILITAS), 2375, 2379. 
VÔ TÍN, SỰ (INCREDULITAS) 
Định nghĩa và ý nghĩa sự vô tín, 2089; 
Su vô tín như một tội, 678, 1851. 
VÔ TÔN GIÁO, SỰ (IRRELIGIO) 
Kết án sự vô tôn giáo, 2110, 2118; 
Các tội của sự vô tôn giáo, 2119-20, 2139; 
VU KHỐNG, SỰ (CALUMNIA), 2477, 2479, 2507; 
VŨ KHÍ (ARMA) 
Các điều kiện để sử dụng vũ khí, 2243, 2309; 


1066 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Su chay dua vü trang, 2315, 2329, 2438; 
Su sử dung vũ khí cách bừa bãi, 2314; 
Su tích luy các vü khí, 2315; 

Su từ chối sử dung và khí, 2311; 

Việc sản xuất và buôn bán vũ khí, 2316; 
Vũ khí đe doa hoà bình, 2317. 


VŨ TRU (UNIVERSUM), x. Trân gian; 
Thiên Chúa như nguồn gốc và cùng đích của vũ trụ, 32, 269, 279, 


317, 325; 
Vẻ đẹp của vũ trụ phản ánh vẻ đẹp vô tận của Đấng Tạo Hoá, 341, 
1147; 


Vũ trụ lúc cùng tận thời gian, 1047, 1060. 


VUI HƯỞNG, SỰ (FRUITIO) 
Sự vui hưởng của cải trần thế, 1716, 1740; 
Sự vui hưởng sự sống của Chúa Ba Ngôi, 1721-22; 
Su vui hưởng vô trật tự, 2351-53. 


VƯƠNG QUYỀN (REGALITAS) (dán tộc vương đế), 786, 2105. 


VƯỢT QUA (PASCHA) 

Bí tích Thánh Thé nhu sự tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, 
1340, 1362-66; 

Biến cố Vượt Qua, 640; 

Các danh hiệu của lễ Vượt Qua, 1169; 

Các hiệu quả do cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, 1225, 1449; 

Cuộc Vượt Qua cuối cùng của Hội Thánh, 677; 

Cuộc Vượt Qua cuối cùng của Kitô hữu, 1680-83; 

Ngày cử hành lễ Vượt Qua, 1170; 

Sự hoàn tất cuộc Vượt Qua, 1096, 1164; 

Su hoàn thành cuộc Vượt Qua của Đức Kitó, 731; 

Su hoàn thành cuộc Vượt Qua của Nước Thiên Chúa, 1403; 

Sự kết hợp các Kitô hữu trong cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, 793; 

Việc cử hành lễ Vượt Qua của các Kitô hữu và của người Do thái, 
1096; 

Ý nghĩa lễ Vượt Qua của Do thái giáo, 1363. 


X 


XÁ GIẢI, SU (ABSOLUTIO), x. Thống Hói và Giao Hoà. 


XÁ TÓI, SU (EXPIATIO) 
Chúa Giêsu nhu lễ vật xá tội cho loài người, 457, 604, 615-16, 1476, 
1992; 


Muc luc phán tích 1067 


Giá trị xá tội của hinh phat, 2266; 
Su xá tội trong Israel, 433, 578. 


XÃ HỘI (SOCIETAS), x. Đời sóng xã hội; 
Bậc thang đúng đắn của các giá trị trong xã hội, 1886-87, 1895; 
Các phương tiện truyền thông và xã hội, 2493-99; 
Các tương quan giữa xã hội và Nhà nước, 1883, 1885; 
Cái nhìn về con người trong xã hội, 2244, 2257; 
Cộng đồng chính trị và Hội Thánh, 2244-46, 2257; 
Công ích và xã hội, 1905-12, 1924, 1927; 
Giáo huấn xã hội của Hội Thánh, 2198, 2419-25; 
Điều Răn thứ tư làm sáng tô các tương quan trong xã hội, 2212; 
Định nghĩa ý niệm xã hội, 1880; 
Đời sống xã hội phải được tổ chức, 2442; 
Đức mến xét như điều răn mang tính xã hội cao nhất, 1889, 1939; 
Gia đình như tế bào gốc của đời sống xã hội, 2207; 
Hội Thánh như men của xã hội, 854; 
Ly dị như một tai ương xã hội, 2385; 
Mười Điều Răn thống nhất đời sống xã hội và đời sống đối thần, 
2069; 
“Nhà nước pháp quyển”, 1904; 
Nhân vị như nguyên lý, chủ thể và mục đích của xã hội, 1881, 1892, 
1929, 2459; 
Nhân vị và xã hội lệ thuộc nhau, 2344; 
Những điều kiện để phát triển xã hội, 2441; 
Những sự cải tổ xã hội và việc hối cải nội tâm, 1888; 
Nói dối là tai hoạ cho mọi xã hội, 2486; 
Quyền thông tin thật trong xã hội, 2494, 2512; 
Sự an sinh xã hội, 1603, 2250; 
Sự bảo vệ xã hội cách hợp pháp, 2266; 
Sự cần thiết của đời sống xã hội, 1879, 1886, 1891; 
Sự công bằng xã hội và công ích, 1928, 1943; 
Sự phát triển của xã hội và sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa, 
2820; 
Sự tham dự vào đời sống xã hội, 1882, 1893; 
Sự thanh sạch Kitô giáo và bầu khí xã hội, 2525; 
“Tội xã hội”, 1896; 
Trật tự xã hội, 2032; 
Vấn đề xã hội, 1896, 2438, 2459. 
Các quyền bính, 1897-1904, 1918-23; 
Những hình thức khác biệt và tự do của các chính thể, 1884, 1901; 
Nghĩa vụ phải bênh vực và bảo vệ sự tự do thông tin, 2498; 
Sự cần thiết và nhiệm vụ của quyền bính trong xã hội, 1897-98; 


1068 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Su vâng phuc và tôn trọng quyền bính, 1899, 2234; 

Thién Cháa trao cho mói thu tao nhüng nhiém vu mà nó có khá 
náng thuc thi, 1884; 

Việc thực thi quyền bính cách hợp pháp, 1921. 


Các bổn phận của công dân, 2238-43, 2255-56; 
Chống lai sự áp bức của quyên lực chính tri, 2243; 
Cộng tác với các thẩm quyền dân sự vì lợi ích xã hội, 2239; 
Dành sự tôn trọng phải có cho quyền bính, 1900; 
Đón nhận người nước ngoài, 2241; 
Đóng thuế, thực thi quyền bầu cử, bảo vệ tổ quốc, 2240; 
Khước từ vâng phuc các chỉ thị của quyền bính khi chúng chống lai 
lương tâm, 2242; 
Tích cực tham gia vào đời sống công cộng, 1915; 
Truyền thông những thông tin thật, 2495; 
Xây dựng xã hội, 2255. 
Các bổn phận của xã hội 
Bổn phận của tôn giáo và quyên tu do tôn giáo, 2104-05; 
Chăm sóc sức khoẻ của các công dân, 2288; 
Cho phép mỗi người thực hiện ơn gọi, 1907; 
Quyền tôn trọng sự sống, 2273; 
Trợ giúp các gia đình gặp khó khăn, 2208-10; 
Trợ giúp để có công ăn việc làm, 2433. 


XÃ HỘI HOÁ, VIỆC (SOCIALIZATIO), 1882-83. 


XÉT MÌNH, SU (EXAMEN CONSCIENTIAE), x. Bí tích Thống Hối và 
Giao Hoà; 
Sự xét mình để lãnh nhận các bí tích, 1385, 1454, 1456, 1482, 1779; 
Sự xét mình như con đường đưa đến sự hối cải, 1427-29, 1435. 


XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON (KYRIE ELEISON), 2613. 


XUẤT HÀNH, CUỘC (EXODUS) 
Giá trị của cuộc Xuất Hành không bao giờ bị mất đi, 130; 
Mười Điều Răn trong bối cảnh của cuộc Xuất Hành, 2057; 
Phụng vụ và sự nhớ đến cuộc Xuất Hành, 1093, 1363; 
Ý nghĩa của bánh trong bối cảnh của cuộc Xuất Hành, 1334. 


XUNG ĐỘT (CÁC) (CONFLICTIO/NES) 
Các xung đột trong hôn nhân, 1606; 
Các xung đột vũ trang và luật luân lý, 2312, 2328; 
Các xung đột vũ trang và việc tích luỹ vũ khí, 2315-16; 
Các xung đột xã hội và hoạt động kinh tế, 1940, 2424, 2430; 
Xung đột giữa điều thiện hảo và sự dữ, 285; 
Xung đột giữa Luật thần linh và luật của tội lỗi, 2542. 


Muc luc phán tích 1069 


XÜC DÁU, SU (UNCTIO) 
Biểu tượng của su xức dầu, 695; 
Các hiệu quả của việc xức dầu bằng Chúa Thánh Thần cho các Kitô 
hữu, 91, 698, 786, 2769; 
Đức Kitô được xức dầu bằng Chúa Thánh Thân, 438, 690; 
Sự xức dầu trong bí tích Rửa Tội, 1241, 1291; 
Sự xức dầu trong bí tích Thêm Sức, 1242, 1289, 1291, 1295, 1300; 
Sự xức dầu trong bí tích Truyền Chức Thánh, 1574; 
Y nghĩa của sự xác dâu, 1293-94. 


XUNG TỘI, SỰ (CONFESSIO), x. Bí tích Thống Hối và Giao Hoà. 


Y 


Y PHỤC (VESTIS) 
Bí tích Rửa Tội như y phục của sự bất tử, 1216, 1243; 
Y phuc và sự nét na, 2522; 


Y CHÍ CỦA CON NGƯỜI (VOLUNTAS HOMINIS) 
Các dam mé và ý chí, 1767-68; 
Nhán düc và y chí, 1834; 
Tính luân lý của các hành vi nhân linh và y chí, 1755; 
Tội và ý chí tự do, 1853; 
Việc làm chủ của con người đối với ý chí riêng, 1734, 1809. 


Ý ĐỊNH (PROPOSITUM) 
Ý định không phạm tội nữa như một hành vi của hối nhân, 1451, 
1490; 
Ý định làm việc đền tội và các việc đền bù, 1491. 


Ý HƯỚNG (INTENTIO) 

Định nghĩa ý hướng, 1752; 

Mục đích không biện minh cho các phương tiện, 1753, 1759, 2899; 

Nhiều ý hướng gợi hứng cho cùng một hành động, 1752; 

Những ý hướng đáng lên án, 2117, 2282; 

Nói dối và ý hướng lừa đảo, 2152; 

Sự trong sạch của ý hướng, 2520; 

Tính luân lý của các hành động phải được phán đoán cách độc lập 
với ý hướng, 1756; 

Y hướng của trái tim và các ước muốn, 582, 2534; 

Ý hướng như yếu tố căn bản trong việc thẩm định một hành động 
về mặt luân lý, 1750-51; 

Ý hướng xấu làm cho hành vi tự nó là tốt trở nên xấu, 1753. 


1070 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


Y KIÉN (SENTENTIA) 
Y kiến tự do của các công dân, 1901. 
Y THIÊN CHÚA (VOLUNTAS DEL, 51, 294-95, 541, 2059, 2822, 
x. Thiên Chúa: Đức Kitó. 
Y THỨC HỆ (IDEOLOGIA) của Hội Thánh và su phi bác các ý thức hệ 
chuyên ché và vô thần, 2425. 
YẾU ĐUỐI, SỰ (INFIRMITAS) 
Chúa Thánh Thần như sự trợ giúp cho sự yếu đuối nhân loại, 741, 
2630; 
Mầu nhiệm về sự bé ngoài có vẻ bất lực của Thiên Chúa, 272; 
Những sự yếu đuối nhân loại và Chúa Giêsu, 517, 540, 1505, 2602; 
Sự chuyển câu của các Thánh như việc trợ giúp cho sự yếu đuối 
nhân loại, 956, 1053; 
Sự yếu đuối nhân loại cả nơi các thừa tác viên có chức thánh, 1550; 
Sự yếu đuối nhân loại và các bí tích khai tâm Kitô giáo, 978, 1264, 


1496; 
Sự yếu đuối nhân loại và sự biểu lộ quyền năng thần linh, 268, 
1508. 


YHWH 
Danh Thiên Chúa được mac khái, 206, 210-13, 466; 
Danh của Chúa Giêsu, 211, 446-447, 2666. 


MUC LUC TÓNG QUÁT 


KY HIÉU CÁC SÁCH THÁNH KINH 
CÁC CHÜ vIÉT TÁT KHÁC 


TÓNG HIẾN KHO TÀNG ĐỨC TIN 
CÔNG BÓ SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 
LỜI MỞ ĐẦU 
I. Sự sống của con người — Nhận biết Thiên Chúa và 
yêu mến Ngài 
II. Sự lưu truyền đức tin — Việc day giáo lý 
III. Sách Giáo Ly này được soạn với mục đích gi? 
Cho ai? 
IV. Bố cục của Sách Giáo Lý 
V. Những chỉ dẫn thực hành cho việc sử dụng Sách 
Giáo Lý 
VI. Những thích nghi cán thiết 
Trên hết mọi sự là đức mến 


PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 
DOAN THỨ NHÁT: “TÔI TIN" - “CHÚNG TÔI TIN” 


CHƯƠNG I: CON NGƯỜI “CÓ KHẢ NĂNG” ĐÓN NHẬN 
THIÊN CHÚA 

I. Con người khao khát Thiên Chúa 

II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên 
Chúa 

III. Việc nhận biết Thiên Chúa theo quan niệm của 
Hội Thánh 

IV. Phải nói về Thiên Chúa thế nào? 

Tóm lược 

CHƯƠNG II: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI 
Mục 1: Mạc Khải của Thiên Chúa 

I. Thiên Chúa mạc khải “kế hoạch yêu thương” của 
Ngài 

II. Các giai đoạn mạc khải 

III. Chúa Giêsu Kitô — “Đấng Trung Gian và là sự 
viên mãn của toàn thể mạc khải” 

Tóm lược 

Mục 2: Sự lưu truyền Mạc Khải của Thiên Chúa 
I. Truyền thống các Tông Đồ 
II. Tương quan giữa Thánh Truyền và Thánh Kinh 


1072 Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 


III. Giải nghĩa kho tàng đức tin 
Tóm lược 
Mục 3: Thánh Kinh 
I. Đức Kitô — Lời duy nhất của Thánh Kinh 
II. Linh hứng và chân lý Thánh Kinh 
III. Chúa Thánh Thần, Đấng giải thích Thánh Kinh 
IV. Thư quy các Sách Thánh 
V. Thánh Kinh trong đời sống Hội Thánh 
Tóm lược 
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI ĐÁP LOI THIÊN CHÚA 
Mục I: Tôi tin 
L Sự vâng phục của đức tin 
II. “Tôi biết tôi đã tin vào ai" (2 Tim 1,12) 
III. Những đặc tính của đức tin 
Mục 2: Chúng tôi tin 
I. “Lạy Chúa, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh 
Chúa” 
II. Ngôn ngữ đức tin 
III. Một đức tin duy nhất 
Tóm lược 
Tín biểu 
ĐOẠN THỨ HAI: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO 
Các tín biểu 
CHƯƠNG I: “TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA” 
Mục 1: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác 
vô cùng, dựng nên trời đất” 
Tiết 1: Tôi tin kính Đức Chúa Trời 
I. “Tôi tin kính một Thiên Chúa” 
II. Thiên Chúa mạc khải Danh Ngài 
III. Thiên Chúa, “Đấng Hiện Hữư”, là chán lý và là 
tình yêu 
IV. Những hệ quả của đức tin vào Thiên Chúa duy 
nhất 
Tóm lược 
Tiết 2: Chúa Cha 
I. “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” 
II. Mạc khái về Thiên Chúa Ba Ngôi 
III. Ba Ngôi Chí Thánh trong giáo lý đức tin 
IV. Các công trình thần linh và các sứ vụ của Ba 
Ngôi 
Tóm lược 
Tiết 3: Đấng Toàn Năng 
Tóm lược 


44 
46 
47 
4ï 
48 


Muc luc tóng quát 1073 
Tiét 4: Dáng Tao Hoá 95 
I. Day giáo ly vé cóng trinh tao dung 96 
II. Tao dung — Công trinh của Ba Ngôi Chí Thánh 98 
III. “Trân gian được tao dung dé làm vinh danh 
Thiên Chúa” 99 
IV. Mầu nhiệm tạo dựng 100 
V. Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài: Sự quan 
phòng của Thiên Chúa 108 
Tóm lược 107 
Tiết 5: Trời uà đất 109 
I. Các Thiên thần 109 
II. Thế giới hữu hình 112 
Tóm lược 115 
Tiết 6: Con người 116 
I. “Theo hinh ảnh của Thiên Chúa” 116 
II. “Một hữu thể có xác có hồn” 118 
III. “Thiên Chúa đã tao dựng con người có nam có 
nữ” 120 
IV. Con người trong vườn địa đàng 121 
Tóm lược 122 
Tiết 7: Sự sa ngã 123 
I. Ó đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa 
chan gấp bội 124 
II. Sự sa ngã của các Thiên thần 135 
III. Nguyên tội 126 
IV. “Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực 
sự chết” 131 
Tóm lược 132 
CHUONG II: TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÉSU KITÓ, 
CON MỘT THIÊN CHÚA 134 
Mục 2: “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con 
Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi” 137 
I. Cháa Giésu 137 
II. Đức Kitô 138 
III. Con Một Đức Chúa Cha 140 
IV. Chúa 142 
Tóm lược 144 
Mục 8: Chúa Giêsu Kitô “bởi phép Đức Chúa Thánh 
Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria 
đồng trinh” 145 
Tiết 1: Con Thiên Chúa làm người 145 
L Tại sao Ngôi Lời làm người? 145 
II. Nhập Thể 146 
III. Thiên Chúa thật và người thật 147 
IV. Con Thiên Chúa làm người như thế nào 150 


1074 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


Tóm lược 
Tiết 2: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà 
Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng 


trinh” 
I. Bói phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống 
thai... 
II. Sinh bởi bà Maria đồng trinh 
Tóm lược 


Tiết 3: Các máu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô 
I. Toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu là mầu nhiệm 
II. Các mầu nhiệm của thời thơ ấu và của cuộc đời 
ẩn dật của Chúa Giêsu 
III. Các mầu nhiệm của cuộc đời công khai của Chúa 
Giêsu 
Tóm lược 
Mục 4: Chúa Giêsu Kitô đã “chịu nạn đời quan 
Phongxiô Philatô, chịu đóng đỉnh trên cây 
thánh giá, chết và táng xác” 
Tiết 1: Chúa Giêsu và Israel 
I. Chúa Giêsu và Lê Luật 
II. Chúa Giêsu và Đền Thờ 
III. Chúa Giêsu và đức tin của Israel vào Thiên Chúa 
duy nhất và là Đấng Cứu Độ 
Tóm lược 
Tiết 2: Chúa Giêsu “chịu đóng dinh trên cây thánh 
giá, chết” 
L Vụ án Chúa Giêsu 
II. Cái chết cứu chuộc của Đức Kitô trong kế hoạch 
cứu độ của Thiên Chúa 
III. Đức Kitô đã tự hiến cho Chúa Cha vì tội lỗi 
chúng ta 
Tóm lược 
Tiết 3: Chúa Giêsu Kitô được “táng xác” 
Tóm lược 
Mục 5: Chúa Giêsu Kitô “xuống ngục tổ tông, ngày 
thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại” 
Tiết 1: Đức Kitô “xuống ngục tổ tông” 


Tóm lược 
Tiết 2: “Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống 
lại” 


I. Biến cố lịch sử và siêu việt 

II. Sự Phục Sinh — Công trình của Ba Ngôi Chí 
Thánh 

III. Y nghĩa và ảnh hưởng cứu độ của sự Phục Sinh 

Tóm lược 


153 


154 


154 
155 
161 


162 
162 


165 


170 
179 


181 


182 
183 
185 


187 
188 


189 
189 


192 


194 
199 
200 
202 


202 


203 
205 


205 
205 


209 
210 
212 


Muc luc tóng quát 1075 
Mục 6: Chúa Giêsu “lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa 
Cha phép tắc vô cùng” 212 
Tóm lược 214 
Mục 7: Ngày sau bởi trời”, Người “lại xuống phán 
xét kẻ sống và kẻ chết” 215 
I. “Người sẽ trở lai trong vinh quang” 215 
II. “để phán xét kẻ sóng và kẻ chết” 219 
Tóm lược 220 
CHƯƠNG III: TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN 221 
Mục 8: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần” 222 
I. Sứ vụ phối hợp của Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần 223 
II. Danh xung, các danh hiệu và các biểu tượng của 
Chúa Thánh Thần 224 
III. Thần Khí và lời Thiên Chúa trong thời đại của 
các lời hứa 229 
IV. Thần Khí của Đức Kitô lúc thời gian viên mãn 233 
V. Thần Khí và Hội Thánh trong thời đại cuối cùng 237 
Tóm lược 239 
Mục 9: “Tôi tin Hội Thánh Công giáo” 240 
Tiết 1: Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa 241 
I. Danh xưng và hình ảnh về Hội Thánh 241 
II. Nguồn gốc, nén tảng và sứ vụ của Hội Thánh 244 
III. Màu nhiệm Hội Thánh 248 
Tóm lược 251 
Tiết 2: Hội Thánh - Dân Thiên Chúa, Thân Thé 
Đức Kitô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần 251 
I. Hội Thánh - Dân Thiên Chúa 251 
II. Hội Thánh - Thân Thể Đức Kitô 254 
III. Hội Thánh - Đền Thờ Chúa Thánh Thân 257 
Tóm lược 259 
Tiết 3: Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công 
giáo và tông truyền 260 
I. Hội Thánh duy nhất 261 
II. Hội Thánh thánh thiện 265 
III. Hội Thánh công giáo 267 
IV. Hội Thánh tông truyền 215 
Tóm lugc 278 
Tiết 4: Các Kitô hữu: Phẩm trật, giáo dán, đời 
sống thánh hiến 280 
I. Cơ cấu phẩm trật của Hội Thánh 281 
II. Các Kitô hữu giáo dân 287 
III. Đời sống thánh hiến 291 
Tóm lược 296 


1076 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


Tiết 5: “Các Thánh thông công” 
I. Hiệp thông của cải thiêng liêng 
II. Sự hiệp thông giữa Hội Thánh thiên quốc và Hội 
Thánh trần thế 
Tóm lược 
Tiết 6: Đức Maria - Mẹ Đức Kitô, Mẹ Hội Thánh 
I. Tình mẫu tử của Đức Maria đối với Hội Thánh 
II. Việc sùng kính Đức Trinh Nữ diễm phúc 
III. Đức Maria — Hình ảnh cánh chung của Hội 
Thánh 
Tóm lược 
Mục 10: “Tôi tin phép tha tội” 
I. Có một Phép Rửa để tha tội 
II. Quyền chìa khoá 
Tóm lược 
Mục 11: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” 
I. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và của chúng ta 
II. Chết trong Đức Kitô Giêsu 
Tóm lược 
Mục 12: “Tôi tin hằng sống vậy” 
I. Phán xét riêng 
II. Thiên Đàng 
III. Sự thanh luyện cuối cùng hoặc Luyện ngục 
IV. Hỏa ngục 
V. Phán xét cuối cùng 
VI. Hy vọng Trời Mới Đất Mới 
Tóm lược 
“Amen” 
PHÁN THỨ HAI: CỬ HÀNH MÁU NHIỆM KITÔ GIÁO 
ĐOẠN THỨ NHẤT: NHIỆM CỤC BÍ TÍCH 
CHUONG I: MÁU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG THỜI ĐẠI 
CỦA HỘI THÁNH 
Mục 1: Phụng vụ - Công trình của Ba Ngôi Chí 
Thánh 
I. Chúa Cha, nguồn mạch và cùng đích của Phụng vụ 
II. Công trình của Đức Kitô trong Phụng vu 
III. Chúa Thánh Thân và Hội Thánh trong Phụng vụ 
Tóm lược 
Mục 2: Mầu nhiệm Vượt Qua trong các bí tích của 
Hội Thánh 
I. Các bí tích của Đức Kitô 
II. Các bí tích của Hội Thánh 
III. Các bí tích của đức tin 
IV. Các bí tích của ơn cứu độ 


298 
299 


300 
302 
302 
303 
305 


305 
306 
307 
307 
308 
309 
310 
311 
314 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
324 
326 
328 
329 


331 
336 


337 


337 
337 
339 
341 
346 


347 
347 
348 
349 
350 


Muc luc tóng quát 1077 


V. Các bí tích cüa dói sóng vinh cüu 351 
Tóm lược 352 
CHƯƠNG II: CỬ HÀNH MẪU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG 
CÁC BÍ TÍCH 353 
Mục 1: Cử hành phụng vụ của Hội Thánh 353 
I. Ai cử hành? 353 
II. Cử hành thé nào? 356 
III. Cử hành khi nào? 361 
IV. Cử hành ở đâu? 366 
Tóm lược 368 
Mục 9: Nhiều phụng vụ khác nhau và một mầu 
nhiệm duy nhất 370 
Tóm lược 372 
ĐOẠN THỨ HAI: BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH 373 
CHƯƠNG I: CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO 374 
Mục I: Bí tích Rửa Tội 375 
I. Bí tích Rửa Tội được gọi bằng những danh xưng 
nào? 375 
II. Bí tích Rửa Tội trong Nhiệm cục cứu độ 376 
III. Bí tích Rửa Tội được cử hành thế nào? 379 
IV. Ai có thể lãnh nhận bí tích Rửa Tội? 382 
V. Ai có thé ban bí tích Rửa Tội? 384 
VI. Sự cần thiết của bí tích Rửa Tội 384 
VII. Ân sủng của bí tích Rửa Tội 386 
Tóm lược 389 
Mục 2: Bí tích Thêm Sức 391 
L Bí tích Thêm Sức trong Nhiệm cục cứu độ 391 
II. Các dấu chỉ và nghi thức của bí tích Thêm Sức 393 
III. Những hiệu quả của bí tích Thêm Sức 396 
IV. Ai có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức? 397 
V. Thừa tác viên bí tích Thêm Sức 398 
Tóm lược 399 
Mục 3: Bí tích Thánh Thể 400 
I. Thánh Thé, nguồn mach và chóp đỉnh của đời 
sóng Hói Thánh 401 
II. Bí tích Thánh Thé dugc goi thé nào? 402 
III. Bí tích Thánh Thé trong Nhiém cuc cüu dó 403 
IV. Cử hành phụng vu Thánh Thé 407 
V. Hy lễ bí tích: Ta ơn, tưởng niệm, hiện diện 410 
VỊ. Bàn tiệc Vượt Qua 418 
VII. Bí tích Thánh Thể - “Bảo chứng cho vinh quang 
tương lai" 424 


Tóm lược 425 


1078 Sách Giáo Ly cáa Hói Thánh Cóng Giáo 


CHUONG II: CÁC BÍ TÍCH CHÜA LÀNH 428 
Muc 4: Bí tích Thóng Hói và Giao Hoà 428 
I. Bí tích này được gọi nhu thế nào? 429 
II. Tai sao cán bí tích Giao Hoà sau khi đã lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội? 429 
III. Sự hối cải của những người đã chịu Phép Rửa 430 
IV. Thống hối nội tâm 431 
V. Nhiều hinh thức thống hối trong đời sóng Kitô 
hữu 432 
VI. Bí tích Thống Hối và Giao Hoà 434 
VII. Các hành vi của hối nhân 437 
VIII. Thừa tác viên của bí tích Thống Hối 440 
IX. Các hiệu quả của bí tích Thống Hối 441 
X. Các ân xá 443 
XI. Cử hành bí tích Thống Hối 445 
Tóm lược 447 
Mục 5: Bí tích Xúc Dầu Bệnh Nhân 448 
I. Nền tảng của bí tích Xức Dâu Bệnh Nhân trong 
Nhiệm cục cứu độ 449 
II. Người lãnh nhận và người ban bí tích Xác Dầu 
Bệnh Nhân 453 
II. Bí tích này được cử hành thế nào? 454 
IV. Hiệu quả của bí tích Xúc Dâu Bệnh Nhân 454 
V. Của ăn đàng, bí tích cuối cùng của Kitô hữu 456 
Tóm lược 456 
CHƯƠNG III: CÁC BÍ TÍCH PHỤC VỤ SỰ HIỆP THÔNG 458 
Mục 6: Bí tích Truyền Chức Thánh 459 
I. Tai sao goi là “Sacramentum ordinis" (Bí tích 
Truyén Chüc Thánh)? 459 
II. Bí tích Truyền Chức Thánh trong Nhiệm cục cứu 
độ 460 
II. Ba bậc của bí tích Truyền Chức Thánh 464 
IV. Việc cử hành bí tích Truyền Chức Thánh 469 
V. Ai có thể ban bí tích này? 470 
VI. Ai có thể lãnh nhận bí tích này? 471 
VII. Những hiệu quả của bí tích Truyền Chức Thánh 472 
Tóm lược 415 
Muc 7: Bí tích Hón Phoi 477 
I. Hôn nhân trong kế hoạch của Thiên Chúa 477 
II. Cử hành bí tích Hôn Phối 483 
III. Sự ưng thuận kết hôn 484 
IV. Những hiệu quả của bí tích Hôn Phối 487 
V. Những điều tốt lành và những đòi hỏi của tình 
yêu phu phụ 489 


VI. Hội Thánh tại gia 492 


Muc luc tóng quát 1079 


Tóm lược 493 

CHƯƠNG IV: NHỮNG CỬ HÀNH PHUNG VU KHÁC 495 

Muc 1: Các á bí tích 495 

Tóm lược 498 

Mục 2: An táng theo nghi thức Kitô giáo 499 

I. Cuộc Vượt Qua cuối cùng của Kitô hữu 499 

II. Cử hành nghi thức an táng 500 

PHÁN THỨ BA: ĐỜI SÔNG TRONG ĐỨC KITÓ 508 
ĐOẠN THỨ NHẤT: ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI: SỐNG 

TRONG THÂN KHÍ 508 

CHƯƠNG I: PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VỊ 508 

Mục 1: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa 509 

Tóm lược 510 

Mục 2: Ơn gọi của chúng ta là đến hưởng vinh phúc 511 

I. Các mối phúc B11 

II. Ước muốn hạnh phúc B12 

III. Vinh phúc Kitô giáo 513 

Tóm lược B14 

Mục 8: Sự tự do của con người 515 

I. Su tu do và trách nhiém 515 

II. Sự tu do của con người trong Nhiệm cục cứu độ B17 

Tóm lược B18 

Mục 4: Tính luân lý của các hành vỉ nhân linh 519 

I. Các nguồn mạch của tính luân lý B19 

II. Hành vi tốt và hành vi xấu B20 

Tóm lược 521 

Mục 5: Tính luân lý của các dam mé 521 

I. Các dam mé 521 

II. Các đam mé và đời sống luân lý 522 

Tóm lược 523 

Mục 6: Lương tâm luân lý 524 

I. Phán đoán của luong tâm 524 

II. Việc huấn luyện lương tâm 526 

III. Chon lua theo luong tám 526 

IV. Phán đoán sai lầm B27 

Tóm lược B28 

Mục 7: Các nhân đức 529 

I. Các nhán düc nhán bán 529 

II. Các nhân đức đối thân 532 

III. Các ân hué và hoa trái của Chúa Thánh Thần 536 

Tóm lược 537 

Muc 8: Tói lói 538 


I. Lòng thương xót và tội lỗi 538 


1080 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


II. Dinh nghĩa tội lỗi B39 
III. Các tội lỗi khác nhau B40 
IV. Mức độ nghiêm trọng của tội: Tội trọng và tội 
nhẹ 541 
V. Tội lỗi sinh sôi nảy nở 543 
Tóm lược 544 
CHƯƠNG II: CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI 546 
Mục 1: Cá vị và xã hội 546 
I. Tính cách cộng đồng của ơn gọi nhân linh 546 
II. Sự hối cải và xã hội B48 
Tóm lược B49 
Mục 2: Sự tham gia vào đời sống xã hội B50 
I. Quyền bính 550 
II. Cóng ích 552 
III. Trách nhiém và su tham gia 553 
Tóm lugc 554 
Mục 3: Công bằng xã hội 555 
I. Tôn trong nhân vi 556 
II. Sự binh đẳng và những khác biệt giữa con người 557 
III. Tinh liên đới nhân loai 558 
Tóm lugc 559 
CHUONG III: ON CỨU ĐỘ CUA THIÊN CHÚA: LË LUẬT 
VÀ ÂN SỦNG 561 
Mục 1: Luật luân lý 561 
I. Luật luân lý tự nhiên 562 
II. Luật cũ B64 
III. Luật mới hay Luật Tin Mừng 566 
Tóm lược B69 
Mục 2: Ân sủng và sự công chính hoá 570 
I. Su cóng chính hoá 570 
II. Ân süng 573 
III. Công trang 576 
IV. Sự thánh thiện Kitô giáo B77 
Tóm lược B79 
Mục 3: Hội Thánh, Mẹ và Thầy 580 
I. Đời sóng luân lý và Huấn quyền của Hội Thánh B81 
II. Các điều răn của Hội Thánh 583 
III. Đời sóng luân lý và chứng từ truyền giáo 584 
Tóm lugc 585 
Mười Điều Rán 585 
DOAN THỨ HAI: MƯỜI DIÉU RÁN 588 


Tóm lược 594 


Muc luc tóng quát 1081 


CHUONG I: *NGUOI PHÁI YÊU MẾN CHÚA, THIÊN. 
CHÚA. CỦA NGƯƠI, HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN 
VÀ HẾT TRÍ KHÓN NGUOT" 596 
Mục 1: Điều rán thứ nhất 596 
I. “Chính Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là Đấng 
ngươi phải phụng thờ; chính Ngài là Đấng 
ngươi phải phụng sự” B97 
II. “Ngươi phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi 600 
III. “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch 


với Ta” 604 
IV. “Ngươi không được làm cho mình bất cứ hình 

tượng nào về Thiên Chúa..” 608 

Tóm lược 609 

Mục 9: Điều răn thứ hai 610 

L Danh Thiên Chúa là thánh 610 

II. Kêu Danh Chúa cách gian dối 612 

III. Danh hiệu Kitô hữu [Tên Thánh] 618 

Tóm lược 614 

Mục 3: Điều rán thứ ba 615 

I. Ngày sabat 615 

II. Ngày của Chúa 616 

Tóm lược 621 
CHUONG II: *NGUOI PHÁI YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN 

CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH” 623 

Mục 4: Điều răn thứ tư 623 

I. Gia dinh trong kế hoạch của Thiên Chúa 625 

II. Gia dinh và xã hội 626 

III. Bổn phận của các phần tử trong gia đình 628 

IV. Gia đình và Nước Trời 632 

V. Quyên bính trong xã hội dán su 632 

Tóm lược 636 

Mục 5: Điều răn thứ năm 637 

I. Tôn trọng sự sống con người 637 

II. Tôn trọng phẩm giá con người 644 

III. Báo vé hoà binh 648 

Tóm lugc 652 

Mục 6: Điều răn thứ sáu 653 
I. “Phiên Chúa đã tạo dựng con người, có nam có 

nữ..” 653 

II. On goi sóng khiét tinh 655 

III. Tinh yéu cüa dói phói ngáu 660 

IV. Những xúc pham đến phẩm giá hôn nhân 665 

Tóm lược 669 

Mục 7: Điều răn thứ bảy 670 


I. Quyền chung hưởng và quyển tư hữu của cải 670 


1082 Sách Giáo Ly của Hội Thánh Công Giáo 


II. Tôn trọng các nhân vị và của cải của ho 671 

III. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh 674 

IV. Hoạt động kinh tế và công bằng xã hội 676 

V. Sự công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia 679 

VỊ. Yêu thương người nghèo 680 

Tóm lược 683 

Mục 8: Điều răn thứ tám 685 

I. Sống trong chân lý 685 

II. “Làm chứng cho chân lý” 686 

III. Những xúc phạm đến chân lý 688 

IV. Tôn trọng chân lý 690 

V. Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội 691 

VỊ. Chân lý, vẻ đẹp và nghệ thuật thánh 693 

Tóm lugc 694 

Mục 9: Điều rán thứ chín 695 

I. Thanh tẩy trái tim 696 

II. Chiến đấu để sống trong sach 697 

Tóm lược 699 

Mục 10: Điều răn thứ mười 700 

I. Sự vô trật tự của các ham muốn 700 

II. Những ước muốn của Thần Khí 702 

III. Sự nghèo khó của trái tim 703 

IV. Tôi muốn nhìn thấy Thiên Chúa 704 

Tóm lược 705 

PHÁN THÜ TU: KINH NGUYÉN KITÓ GIÁO 707 
ĐOẠN THỨ NHẤT: KINH NGUYÉN TRONG ĐỜI SÓNG 

KITÓ HÜU 709 

Cáu nguyén là gi? 709 

CHƯƠNG I: MAC KHÁI VÉ CÂU NGUYÊN 712 

Muc 1: Trong Cuu Uóc 713 

Tóm lugc 720 

Muc 2: Khi thói gian vién mán 721 

Tóm lugc 728 

Mục 3: Trong thời của Hội Thánh 729 

I. Chúc tung và thờ lay 730 

II. Lời kinh cầu xin 730 

III. Lời kinh chuyển cầu 732 

IV. Lời kinh tạ ơn 733 

V. Lời kinh ca ngợi 733 

Tóm lược 735 

CHUONG II: TRUYỀN THỐNG CÂU NGUYÊN 736 

Mục 1: Những nguồn mạch của kinh nguyện 736 


Tóm lược 739 


Muc luc tóng quát 1083 


Mục 2: Con đường cầu nguyện 759 
Tóm lược 745 
Mục 3: Những người hướng dẫn cầu nguyện 745 
Tóm lược 748 
CHUONG III: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 749 
Mục 1: Những các diễn đạt việc cầu nguyện 750 
I. Khẩu nguyện 750 
II. Suy niém 751 
III. Chiêm niệm 752 
Tóm lược 754 
Muc 2: Cuóc chiên d&u cüa viéc câu nguyên 755 
I. Những trở ngại cho việc cầu nguyện 755 
II. Tâm hôn khiêm tón và tinh thüc 756 
III. Lòng tin tưởng của người con thảo 758 
IV. Kiên trì trong tình yêu 760 
Lời cầu nguyên trong Giờ của Chúa Giêsu 761 
Tóm lugc 763 
ĐOẠN THỨ HAI: LỜI KINH CỦA CHÚA: KINH LAY CHA 764 
Mục 1: “Bản tóm lược toàn bó Tin Mừng” 765 
I. Ở tâm điểm của Sách Thánh 765 
II. Lời kinh của Chúa 166 
III. Lời kinh của Hội Thánh 767 
Tóm lược 768 
Mục 2: “Lạy Cha chúng con ở trên trời” 769 
I. “Chúng ta dám nguyện rằng” 769 
II. “Lạy Cha” 770 
III. “Lạy Cha chúng con" 772 
IV. “Ở trên trời” 774 
Tóm lược 775 
Mục 8: Bảy lời cầu xin 776 
I. “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng” 777 
II. “Nước Cha trị đến” 780 
III. ^Y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” 782 
IV. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực 

hằng ngày” 783 

V. “Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ 
có nợ chúng con” 786 
VI. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” 789 
VII. “Nhưng cứu chúng con cho khói su dữ” 791 
Vinh tung ca kết thúc 792 
Tóm lugc 794 
MỤC LUC CÁC CHÔ TRÍCH DÂN 795 
MUC LUC PHÁN TÍCH 857 


MUC LUC TÓNG QUÁT 1071 


SÁCH GIÁO LY CUA HÓI THÁNH CÓNG GIÁO 
Nguyén tác: 
*CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE" 
Bản dich chính thức của Uy Ban Giáo Ly Đức Tin 
trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 


Hiệu đính bản dịch: 
Giám muc Phaoló Bùi Văn Đọc 
Linh muc Giuse Bùi Văn Hoàng 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Nguyễn Công Oánh 


Biên tập: 
Phạm Gia Thoan 


Sửa bản in: 
Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng 
Nguyễn Bá Phúc 
Phạm Thị Thơm 


Trình bày: 
Nữ tu Maria Phan Thị Tú CMR 


Thuc hién: 
TOÀ GIÁM MUC MY THO 


NHÀ XUÁT BÁN TÓN GIÁO 
Số 25 Trần Duy Hung 
Quận Cầu Giấy - Hà Nội 


In 1.000 cuốn, khó 16,5 x 24cm, tại Công ty in Trần Phú. 
Giấy phép XB: 937 — 2009 / CXB / 19 — 290 / TG. 
In xong và nộp lưu chiểu: Quy I năm 2010. 


Giá: 120.000 đông. 


